LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 73 


LUẬT TỨ PHẦN 


_ SỐ 1428 
(PHAN 1- TIEP THEO) 


HỘI VĂN HÓA. GIÁO DỤC, 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1428 


^ Z Ẩ 
LUẬT TƯ PHÁN 
Hán dịch: Đời Diêu Tân, Tam tạng Phật Đà Da Xá 
và Trúc Phật Niệm. 


Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO (Tiếp Theo) 
CHƯƠNG V: NÓI VỀ 90 PHÁP Ba-dật-đề 


1. CỐ Ý VỌNG NGỮ! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Phật ở Thích-sú y-sấu”, trong vườn Ni-câu-loai, nước Ca- 
duy-la-vệ. Bấy giờ trong dòng họ Thích có người con trai nhà họ Thích 
tên là Tượng Lực” có tài đàm luận, thường cùng Phạm chí ngoại đạo 
luận bàn. Trường hợp bị thua, liền lật ngược lời nói trước. Giữa Tăng, 
khi hỏi đến việc ấy thì Tượng Lực cũng đảo ngược lời nói trước. Ở giữa 
chúng, biết nhưng ông vẫn nói dối. Các Phạm chí thường biếm nhẽ: 

- Sa-môn Thích tử không có tàm quý, thường nói lời vọng ngữ, 


1. Cf. Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.37b14); Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.324c07); Thập tụng 7 
(T23n1435, tr.63b16); Căn bản 25 (T23n1442, tr.760b16). Pali, Pàcittiya 1. Mùsavàda, Vin. 
1V. 2. 


2. Cf. Ngũ phân 6 (T22n1421, tr.37b14); Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.324c07); Thập tụng 7 
(T23n1435, tr.63b16); Căn bản 25 (T23n1442, tr.760b16). Pali, Pãcittiya 1. Mũsaväda, Vin.iv. 
2. 

3. Tượng Lực #7. Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.37b15), Tỳ-kheo pháp sư Sa-lan 3H,“ 
»J)Ÿl. Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.324c08): Trưởng lão Thi-lị-da-bà ZEƑˆ#JREl3Š; Thập tụng 
7 (T23n1435, tr.63b22): Tỳ-kheo họ Thích Ha-đa EnlW#Š-Ƒ#W.E; Căn bản 25 (T23n1442, 
tr.760b17): Duyên khởi từ Tôn giả La-hầu-la 8ãS#£lh#£(Cụ thọ La-hỗ-la), nhưng chưa chế 
giới; cho đến duyên khởi bởi Tỳ-kheo Pháp Thủ 3/8 mới chế giới. Pali: Hatthako Sakya- 
putto. 


4 BỘ LUẬT 3 





mà tự xưng là ta phụng hành chánh pháp. Nhưng nay như vậy có gì là 
chánh pháp? Luận bàn không hơn, liền lật ngược lời nói trước. Khi ở 
trong chúng Tăng, được hỏi đến thì cũng lật ngược lời nói trước. Ở trong 
chúng, biết nhưng vẫn nói dối. 

Trong số các Tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý quở trách Thích tử Tượng Lực: 

- Sao thầy cùng Phạm chí ngoại đạo luận bàn, trường hợp bị thua, 
liền lật ngược lời nói trước. Giữa Tăng, khi hỏi đến việc ấy thì cũng đảo 
ngược lời nói trước. Ở giữa chúng, biết nhưng vẫn nói dối? 

Khi ấy các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế 
Tôn một cách đầy đủ. ĐứcThế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo Tượng Lực: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. 

Tyỳ-kheo Tượng Lực, sao cùng Phạm chí ngoại đạo luận bàn, 
trường hợp bị thua, liền lật ngược lời nói trước? Giữa Tăng, khi hỏi đến 
việc ấy thì cũng đảo ngược lời nói trước. Ở giữa chúng, biết nhưng vẫn 
nói dối? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo 
Tượng Lực rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết mà nói dối, Ba-dật-đè * 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Biết mà nói dối: Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, 
không xúc giác nói xúc giác, không hay biết nói hay biết," thấy nói 
không thấy, nghe nói không nghe, xúc giác nói không xúc giác, hay biết 
nói không hay biết. 


4. Ba-dật-để. Thập tụng 7 (T23n1435, tr.63c19): Ba-da-đềể 3#?&‡# tội danh; có nghĩa là thiêu 
đốt, ngăn bít. Nếu không sám hối, có thể chướng ngại đạo. Pali: Pàcittiya. 

5. Thấy, nghe, xúc, giác, hay biết, Hán: Kiến, văn, xúc, tri EBBffjXII. Bốn chức năng nhận thức, 
cũng thường nói là kiến, văn, giác, tri. Tăng-kỳ: Kiến văn tri thức ÑÃIãẩŸ. Pali: Didha, suta, 
muta, viđđa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 5 





Thấy: Thấy bởi thức con mắt. 

Nghe: Nghe bởi thức của tai. 

Xúc: Xúc giác bởi ba thức: Mũi, lưỡi và thân. 

Hay biết: Hay biết bởi ý thức. 

Không thấy: Trừ nhãn thức ra, còn lại năm thức kia. 

Không nghe: Trừ nhĩ thức ra, còn lại năm thức kia. 

Không xúc giác: Trừ ba thức ra, còn lại mắt, tai và ý. 

Không hay biết: Trừ ý thức ra, còn lại năm thức kia. 

Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc giác, không 
hay biết mà nói như vây: Tôi thấy, nghe, xúc giác, hay biết; biết mà nói 
dối, Ba-dật-đề. 

Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc giác, không 
hay biết, mà trong đó có tưởng thấy, tưởng nghe, tưởng xúc, tưởng biết, 
mà lại nói, - Tôi không thấy, không nghe, không xúc, không biết; biết 
mà nói dối, Ba-dật-đề. 

Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc, không biết, 
mà trong ý sanh nghi nhưng lại nói như vầy, - Tôi không có nghỉ, rồi nói 
- Tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc, tôi biết; biết mà nói dối, Ba-dật-đề. 

Nếu người không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà 
trong ý có nghi nhưng lại nói - Trong đây tôi không nghi, rồi nói - Tôi 
không thấy, không nghe, không xúc, không biết; biết mà nói dối, Ba- 
dật-đề. 

Nếu người không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà 
trong ý lại không nghị, rồi nói, - Tôi có nghi ngờ rằng tôi thấy, tôi xúc, 
tôi biết; biết mà nói dối, Ba-dật-đề. 

Trong ý không nghi ngờ rằng - Tôi không thấy, tôi không nghe, 
tôi không xúc, tôi không biết, nhưng lại nói - Tôi có nghi ngờ rằng tôi 
không thấy, không nghe, không xúc, không biết; biết mà nói dối, Ba- 
dật-đề. 

Điều này nên nói rộng: Trước đó khởi ý nghĩ, - Ta sẽ nói dối. Khi 
nói đối, tự biết là nói dối; nói dối rồi, biết là nói dối: Cố ý nói dối, Ba- 
dật-đề. 

Trước đó khởi ý nghĩ, - Ta sẽ nói dối. Khi nói dối, tự biết là nói 
dối; nói dối rồi, không tự nhớ là đã nói dối: Cố ý nói dối, phạm Ba-dật- 
đề. 

Trước đó không khởi ý nghĩ, - Ta sẽ nói dối. Khi nói dối, biết là 
nói đối; nói dối rồi, biết là nói dối: Cố ý nói dối, Ba-dật-đề. 

Trước đó không khởi ý nghĩ nói dối. Khi nói dối, biết là nói dối; 


6 BỘ LUẬT 3 





nói dối rồi, không nhớ là nói dối: Cố ý nói dối, Ba-dật-đề. 

Cái được thấy có khác, cái được nhìn nhận có khác, cái được ham 
muốn có khác, cái được xúc có khác, cái được tưởng có khác, cái được 
tâm tưởng có khác, những việc như vậy đều là nói dối. 

Giữa đại chúng, biết mà vẫn nói dối, Ba-dật-đề. Nói rõ ràng thì 
phạm Ba-dật-để; nói không rõ ràng, phạm Đột-kiết-la. Khi thuyết giới 
cho đến ba lần hỏi, nhớ nghĩ mình có tội mà không nói, phạm Đột-kiết- 
la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Không thấy nói không thấy; không nghe nói 
không nghe; không xúc nói không xúc, không hay biết nói không hay 
biết; thấy nói thấy; nghe nói nghe; xúc nói xúc, hay biết nói hay biết; ý 
tưởng có thấy, nói có thấy, thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

2. MĂNG NHIẾC 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo khi giải quyết việc tranh cãi, 
mạ nhục Tỳ-kheo bằng giống loài.” Tỳ-kheo hổ thẹn, quên trước quên 
sau nên không nói được. 

Trong các Tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao nhóm sáu Tỳ-kheo giải quyết việc tranh cãi lại mạ nhục Tỳ- 
kheo bằng giống loài, khiến cho Tỳ-kheo hổ thẹn, quên trước, quên sau 
không nói được? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế 
Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 


6. Cf. Pali, Vin.iv. 2, nói dối với bảy hình thức về một trong bốn chức năng nhận thức: Trước khi 
nói dối, trong khi nói dối, sau khi nói dối đều biết rõ mình sẽ, đang và đã nói dối; (cố ý) diễn 
tỉ sai lạc quan điểm, sự tán thành, sở thích và ý hướng; (..) vinidhaya didhì, vinidhàya khant, 
vinidhàya rucl, vinidhàya bhàva. 


7. Chủng loại mạ #&ÄXãš. Xem giải thích nơi phần giới tướng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 7 





điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao giải quyết việc tranh cãi 
lại mạ nhục Tỳ-kheo bằng giống loài, khiến họ hổ thẹn quên trước quên 
sau không nói được? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Thuở xa xưa, tại nước Đắc-sát-thi-la,Š có người Bà-la-môn nuôi 
một con bò,” ngày đêm cho ăn, vuốt ve, chải chuốt. Lúc ấy, cũng tại 
nước Đắc-sát-thi-la, có ông trưởng giả !° đi khắp hang cùng ngõ hẻm lớn 
tiếng rao: 

- Ai có con bò nào đủ sức mạnh, cùng con bò của tôi đấu sức kéo 
một trăm xe, tôi sẽ cá một ngàn lượng vàng." 

- Con bò của người Bà-la-môn nghe rao như vậy, tự nghĩ: “Người 
Bà-la-môn này ngày đêm hết lòng nuôi nấng ta, vuốt ve, chải chuốt ta. 
Nay ta nên đem hết sức mình ra kéo để lấy một ngàn lượng vàng kia, 
ngõ hầu trả ơn người này.” 

- Con bò nghĩ xong liền nói với người Bà-la-môn: 

- Ông chủ có biết chăng? Trong nước Đắc-sát-thi-la có ông trưởng 
giả rao rằng, ai có bò cùng với bò của ông đấu sức kéo một trăm xe, 
ông chịu mất một ngàn lượng vàng. Ông chủ có thể đến nhà ông trưởng 
giả kia nói, “Tôi có con bò có thể cùng với bò của ông đấu sức kéo một 
trăm xe, với số vàng cá là một ngàn lượng.” 

- Người Bà-la-môn nghe xong liền đến nhà ông trưởng giả nói, 
“Tôi có con bò với sức mạnh có thể cùng với con bò của ông đấu sức 
kéo một trăm xe, số vàng cá là một ngàn lượng.” Ông trưởng giả trả 
lời, “Nay chính là lúc.” Ñgười Bà-la-môn liên dắt con bò của mình đem 
đến để cùng đấu sức với con bò của ông trưởng giả, kéo một trăm xe để 
lấy một ngàn lượng vàng. Khi ấy có nhiều người đứng xem. Trước đám 
đông, người Bà-la-môn dùng lời mạ nhục, gọi con bò bằng cách kêu: 

- Một Sừng,'? kéo đi! 

- Con bò của người Bà-la-môn nghe lời mạ nhục liền xấu hổ nên 
không ra sức kéo để cạnh tranh cùng đối thủ của mình. Do đó, con bò 


§. Đắc-sát-thi-la {#Ƒ'#£ïl. Pali: Takkasilà, thủ phủ của Gandhâra, nổi tiếng về giáo dục. Được 
để cập rất nhiều trong các chuyện tiền thân. 

9. Pali, con bò tên là Nandivisàla. 

10. Pali, sedàhi, nhà phú hộ, hay đại thương gia. 

11. Pali, sahassena abbhuta karoti, đánh cuộc một nghìn. Không nói - một nghìn” cái gì. Bản 
dịch Anh phỏng định: Kahàpaha (tiền vàng). Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.37c21), 50 tiền vàng. 
Căn bản 15 (T23n1442, tr.765a22), 500 tiền vàng. 

12. Hán: Nhất giác —#, tên gọi diễu cợt con bò. Pali: Kùla, không sừng; bò cụt sừng. 


§ BỘ LUẬT 3 





của ông trưởng giả thắng cuộc, con bò của người Bà-la-môn bại trận. 
Người Bà-la-môn phải mất một ngàn lượng vàng. 

- Bấy giờ, người Bà-la-môn nói với con bò của ông ta: 

- Ngày đêm ta nuôi nấng, vuốt ve, chải chuốt, với hy vọng ngươi 
sẽ vì ta đem hết sức lực để thắng con bò của ông trưởng giả. Nhưng 
tại sao sự việc hôm nay ngược lại, khiến ta phải mất một ngàn lượng 
vàng? 

- Con bò liền nói với Bà-la-môn: 

- Trước đám đông ông nhục mạ tôi, ông bảo tôi là “Một Sừng, 
kéo đi!” Tôi rất lấy làm xấu hổ đối với mọi người. Do đó, tôi không thể 
dùng hết sức để cùng cạnh tranh với con bò kia được. Nếu ông có thể 
thay đổi cách gọi, đừng đem tên gọi hình tướng, mà nhục mạ tôi, thì ông 
cứ đến nói với ông trưởng giả rằng, “Bò của tôi có thể cùng bò của ông 
đấu sức, kéo một trăm xe với giá đấu gấp đôi là hai ngàn lượng vàng.” 

- Người Bà-la-môn nghe xong liền nói với con bò của ông: 

- Chớ để ta mất thêm hai ngàn lượng vàng nữa. 

- Con bò trả lời với người ba-la-môn: 

- Trước đám đông ông đừng nhục mạ tôi, gọi tôi là “Một Sừng, 
kéo đi!” Mà trước đám đông ông nên khen ngợi tôi, bảo tôi kéo cho 
giỏi; ông gọi sừng tôi rất xinh đẹp. 

Bấy giờ, người Bà-la-môn đến nhà ông trưởng giả nói: 

- Nay bò của ông có thể cùng bò của tôi đấu sức kéo một trăm xe 
với số vàng đánh cá là hai ngàn lượng, dưới sự chứng kiến của nhiều 
người. 

- Ông trưởng giả nói: 

- Thật đúng lúc. 

- Khi ấy, người Bà-la-môn trước đám đông khen ngợi con bò của 
ông rằng, “Kéo rất giỏi! Cặp sừng rất đẹp!” 

- Con bò nghe lời khen như vậy liền đem hết sức mình để đấu với 
con bò kia, nên con bò của người Bà-la-môn thắng cuộc, con bồ của ông 
trưởng giả thua trận. Người Bà-la-môn thu được hai ngàn lượng vàng. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Phàm người ta khi muốn nói phải nói lời khéo léo, không nên nói 
lời xấu ác. Nói lời khéo léo là thiện. Nói lời xấu ác là tự gây phiền não 
cho mình. Bởi vậy cho nên, các Tỳ-kheo, súc sanh bị người mạ nhục, 
còn tự xấu hổ không thể dùng hết sức mình để kéo xe, huống là đối với 
người mà bị kẻ khác hủy nhục làm sao không hổ thẹn! Nhóm sáu Tỳ- 
kheo này là những người si, khi giải quyết việc tranh cãi lại mạ nhục 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 9 





các Tỳ-kheo bằng giống loài, khiến cho họ hổ thẹn, quên trước, quên 
sau không nói được. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nhục mạ bằng giống loài, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhục mạ người bằng giống loài: như nói, - Ngươi sanh trong gia 
đình dòng họ thấp hèn, hành nghề cũng thấp hèn, kỹ thuật công xảo 
cũng thấp hèn. Hoặc nói, - Ngươi là người phạm tội; ngươi là người 
nhiều kiết sử; ngươi là người mù, ngươi là người trọc mù... 

- Thấp hèn: Là dòng dõi chiên-đà-la, dòng dõi hốt rác, dòng dõi 
thợ đan, '* dòng dõi thợ đóng xe”. 

- Họ thấp hèn: Chỉ những họ Câu-tấu, Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diếp, 
A-đềể-lj-đạ, Bà-la-đọa.'° Hoặc chẳng phải họ thấp hèn mà tập làm theo 
kỹ thuật thấp hèn, tức thành họ thấp hèn. 

- Nghề nghiệp thấp hèn: Tức là mua bán heo, dê, giết bò, thả 
chim ưng, chim diêu, thợ săn, chài lưới, làm giặc, bắt giặc, thủ thành, 
COI ngục. 

- Kỹ nghệ thấp hèn: Như làm nghề thợ rèn, thợ mộc, thợ gốm, thợ 
da, thợ hớt tóc, thợ đan nĩa.!” 

- Phạm tội: Phạm Ba-la-di, Tăng-g1à-bà-thi-sa, Ba-dật-để, Ba-la- 
đề-đề-xá-ni, Thâu-lan-giá, Đột-kiết-la, ác thuyết. 

- Kết: Từ sân nhuế cho đến năm trăm kết sử. 


13. Hán: Chủng loại huỷ tỷ ngữ ##ÊÄXã###fš8. Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.325b28): Chủng loại 
hình tướng ngữ 4#XšãN⁄jBB8; có 7 cách: Chủng tánh, nghề nghiệp, tướng mạo, bệnh tật, tội, 
bệnh, kết sử (ô nhiễm). Pali (Vin.iv. 4): omasavàda. Có 10 cách mắng nhiếc: Bằng gia đình 
(àtiyà), tên tuổi (nàmena)), tộc họ (gottena), nghễ nghiệp (kammena), công xảo (sippena), 
chứng (bệnh) tật (bàdhena), dấu hiệu (ligena), phiền não (thói xấu) (kilesena), tội lỗi (àpat- 
tiyà), và sự hèn hạ (hìnena). 

14. Trúc sư chủng TT: Thợ làm đô tre. Pali: Veajàti. 

15. Xa sư chủng EBBfã. Pali: rathakàrajàti. 

16. Câu-tấu ‡# 5š, Câu-thi †8JƑˆ”, Bà-tô-trú šấ£*š, Ca-diếp 3š, A-đề-Ij-dạ tJ‡EÃ‡ƒ&, Bà-la- 
đọa 3Š##ẼŠ. Pali, giòng họ có thấp và cao. Giòng họ thấp: Kosiya, Bhàradvàja; giòng họ cao: 
Gotama, Mogsallàna, Kaccàyana, Vàsidha. 

17. Hán: Bá ki ÑZt. Pali: Narakàra, nghề đan/đệt cói. 


10 BỘ LUẬT 3 





- Mù lòa:'3 mù lòa, gù, què quặt, câm điếc và các tật bệnh khác. 

Hoặc Tỳ-kheo mắng nhiếc các Tỳ-kheo khác rằng, - Thầy sanh 
nơi nhà ti tiện; hành nghiệp thấp hèn, kỹ thuật thấp hèn. Thầy phạm tội, 
thầy bị kết sử, thầy là kẻ trọc đầu mù lòa... Mạ nhục như vậy. 

Hoặc mạ nhục ngay trước mặt, hoặc mượn lời dụ để mạ nhục, 
hoặc tự so sánh để mạ nhục. 

- Mạ nhục ngay trước mặt: Như nói, - Ngươi sanh trong nhà Chiên- 
đà-la, sanh trong nhà hốt rác, sanh trong dòng thợ đan, dòng thợ đóng 
xe, họ Câu-tấu, Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diếp, Đề-lê-dạ, Bà-la-đọa. Hoặc 
là vốn không phải dòng họ thấp hèn mà tập làm theo kỹ nghệ thấp hèn 
tức thành họ thấp hèn, như nói, - Ngươi là người mua bán, người giết bò, 
heo, dê. Ngươi là người làm nghề ăn trộm, bắt kẻ trộm. Ngươi là người 
giữ thành, giữ ngục, là người thợ rèn, làm đổ mộc, làm lò gốm, làm 
thợ giày, thợ hớt tóc. Ngươi là người phạm Ba-la-di, Tăng-g1à-bà-thi- 
sa, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, Đột-kiết-la, ác thuyết. 
Ngươi là người từ kết sử sân nhuế, cho đến là người năm trăm kiết sử. 
Ngươi là người trọc đầu mù lòa, què quặt, điếc câm và là người có các 
bệnh hoạn khác... 

- Mượn dụ để mạ nhục: Như nói, - Ngươi tợ như Chiên-đà-la, tợ 
như dòng hốt phân, tợ như dòng thợ đan, tợ như dòng đóng xe. Ngươi 
tợ như dòng họ Câu-tấu, tợ như dòng họ Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diếp, 
Đềể-lê-dạ, Bà-la-đọa. Ngươi tợ như người mua bán heo, dê; tợ như người 
giết bò; tợ như người thả chim ưng, chim diêu; tợ như người lưới cá, thợ 
săn; tợ như kẻ trộm, như người bắt kẻ trộm, tợ như người giữ thành, 
giữ ngục; tợ như người làm đổ gốm, tợ như người làm giày dép, tợ 
như người thợ hớt tóc; tợ như người phạm Ba-la-di, tợ như người phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa, tợ như người phạm Ba-dật-để, tợ như người phạm 
Ba-la-để-đề-xá-ni, tợ như người phạm Thâu-lan-giá, tợ như người phạm 
Đột-kiết-la, tợ như người phạm ác thuyết, tợ như người kiết sử, tợ như 
người mù lòa, tợ như người không có tóc, tợ như người què chân, tợ như 
người câm điếc... 

- Tự so sánh để mạ nhục: Như nói, - Tôi không phải dòng Chiên- 
đà-la, tôi không phải dòng hốt phân, tôi không phải dòng thợ đan, tôi 
không phải dòng đóng xe. Tôi không phải dòng họ Câu-tấu, dòng họ 
Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diếp, Đềể-lê-dạ, Bà-la-đọa; cũng không phải 
người mua bán heo dê, giết bò, thả chim ưng, chim diêu, lưới cá, thợ 


18. Manh hạt BEŠ, chỉ chung các khuyết tật và các chứng bịnh. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 1H 





săn, làm giặc, bắt giặc, giữ thành, giữ ngục, thợ rèn, thợ mộc, thợ đan, 
đóng xe, thợ lò gốm, thợ giày, thợ cạo... 

Tôi không phải là người phạm Ba-la-di, phạm Tăng-già-bà -thi-sa, 
phạm Ba-dật-đề, phạm Ba-la-để-để-xá-ni, phạm Thâu-lan-giá, phạm 
Đột-kiết-la, phạm ác thuyết. Tôi chẳng phải bị kiết sử, tôi chẳng phải 
là người trọc đầu, mù lòa, què quặt, điếc câm... 

Nếu Tỳ-kheo đem giống loài mà mạ nhục, nói như trên, phạm Ba- 
dật-để. Nếu đem giống loài để mạ nhục, nói rõ ràng phạm Ba-dật-đề, 
không rõ ràng phạm Đột-kiết-la. 

Hoặc là nói thiện pháp để mạ nhục ngay trước mặt, hoặc mượn dụ 
để mạ nhục, hoặc tự so sánh để mạ nhục. 

- Dùng thiện pháp để mạ nhục: Như nói, - Ngươi là người A-lan- 
nhã, khất thực, mặc y vá, cho đến người ngồi thiển. 

- Dùng thiện pháp mạ nhục ngay trước mặt: Như nói, - Ngươi là 
người A-lan-nhã, khất thực, mặc y vá, cho đến người ngồi thiền. 

- Mượn dụ để mạ nhục: Như nói, - Ngươi tợ như người A-lan-nhã, 
khất thực, mặc y vá, cho đến người ngồi thiển. 

- Tự so sánh để mạ nhục: Như nói, - Tôi chẳng phải là người ở A- 
lan-nhã,... cho đến người ngồi thiên. 

Nếu Tỳ-kheo dùng thiện pháp mạ nhục ngay trước mặt, mượn dụ 
để mạ nhục, tự so sánh để mạ nhục; nói mà rõ ràng phạm Đột-kiết-la, 
không rõ ràng cũng phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Cùng có lợi cho nên nói, vì pháp cho nên nói, 
vì luật cho nên nói, vì giáo thọ cho nên nói, vì thân hậu cho nên nói, 
hoặc vì vui chơi mà nói, hoặc vì nói lỡ lời, hoặc nói một mình, hoặc nói 
trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc khác; tất cả không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

3. NÓI LY GIÁN 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo truyển rao lời nói bên này bên 
kia; truyền lời nói kín đáo của người này đến nói người kia; truyền lời 
nói kín đáo của người kia đến nói người này. 

Họ cứ làm như vậy mãi, đưa đến tình trạng trong chúng chưa có 


12 BỘ LUẬT 3 





đấu tranh liền sanh ra sự đấu tranh nầy, và đã có sự đấu tranh rồi thì 
không thể chấm dứt được. 

Các Tỳ-kheo đều nghĩ: Do nhân duyên gì trong chúng Tăng vốn 
không có sự đấu tranh mà nay lại có sự đấu tranh này, và đã có sự đấu 
tranh rồi thì sao không chấm dứt được? 

Các Tỳ-kheo tìm biết là do nhóm sáu Tỳ-kheo này truyền rao lời 
nói bên này bên kia, nên đưa đến tình trạng trong chúng Tăng có sự đấu 
tranh, việc tranh cãi này vốn trước đây không có, nay lại có, và khi đã 
có sự đấu tranh rồi thì không thể chấm dứt được. 

Khi ấy trong chúng có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa 
học giới, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao các thầy truyền rao lời nói bên này bên kia, đưa đến tình 
trạng trong Tăng có sự đấu tranh, việc tranh cãi này vốn trước đây 
không có nay lại có, và khi đã có sự đấu tranh rồi thì không chấm dứt 
được? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một 
cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao các ông truyền rao lời nói bên này bên kia, đưa đến tình 
trạng trong chúng Tăng trước không có đấu tranh, nay lại sanh ra đấu 
tranh, và khi đã có đấu tranh thì không chấm dứt được? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu 
Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các ông nên lắng nghe! Xưa kia, có hai con ác thú làm bạn với 
nhau, một con sư tử tên là Thiện Nha,'? con thứ hai là hổ tên Thiện 
Bác”, ngày đêm cùng rình bắt các con nai. 

- Khi ấy, có một con Dã can thường đi sau hai con thú này, ăn thịt 
dư còn lại của chúng để sống. Bấy giờ, con Dã can kia lén lút suy nghĩ: 
“Nay ta không thể cứ đi theo sau mãi thế này. Bằng phương tiện thế 
nào ta phải làm để hai con ác thú này cùng loạn đấu với nhau khiến cho 
chúng không còn đi với nhau nữa.” Nghĩ xong, Dã can liền đến chỗ con 
sư tử Thiện Nha nói như vây: 

- Này Thiện Nha! Tôi nghe con cọp Thiện Bác nói rằng, “Chỗ 
sanh của ta hơn hết; dòng họ của ta hơn hết; hình sắc của ta hơn nó, thế 


19. Thiện Nha ##T. Thập tụng 9 (T23n1435, tr.66a27): Hảo Mao # A #-. 
20. Thiện Bác #†ậ. Ngũ phần 6 (T22n1421, tr.38b05): Thiện Trảo lÏ\. Thập tụng 9 (T23n1435, 
tr.66a27): Hảo Nha ###T. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 13 





lực của ta hơn nó. Tại sao vậy? Vì hàng ngày ta được thức ăn bổ, ngon. 
Sư tử Thiện Nha đi theo sau ta ăn thức ăn còn dư lại của ta để sống.” 
Dã can liên nói kệ: 

Hình sắc và nơi sanh 

Sức mạnh cũng lại hơn 

Thiện Nha không sánh kịp 

Thiện Bác nói như vậy. 

Thiện Nha nghe xong hỏi Dã can: 

- Do đâu mà ngươi biết được? 

Dã can trả lời: 

- Hai ông cùng tập hợp lại một chỗ, gặp nhau thì sẽ tự biết rõ điều 
này. 

Bấy giờ, con Dã can lén lút nói với Thiện Nha xong, liền đến cọp 
Thiện Bác nói: 

- Ông biết chăng! Sư tử Thiện Nha đã nói như vây, “Hiện tại 
chủng tánh và chỗ sanh của ta, tất cả đều hơn nó, thế lực cũng hơn. Tại 
sao vậy? Vì thường ta ăn thức ăn ngon; cọp Thiện Bác chỉ ăn thức ăn dư 
còn lại của ta để sống. Dã can liễn nói kệ: 

Hình sắc và nơi sanh 

Sức mạnh cũng lại hơn 
Thiện Bác không sánh kịp. 
Thiện Nha nói như vậy. 

Thiện Bác nghe xong hỏi: 

- Tại sao ngươi biết được việc ấy? 

Dã can trả lời: 

- Hai ông cùng tập hợp lại một chỗ, gặp nhau thì sẽ tự biết rõ điều 
này. 

Sau đó, hai con thú cùng tập họp lại một chỗ, cùng nhìn nhau với 
cặp mắt sân hận. Sư tử Thiện Nha liền nghĩ, “Ta không thể không hỏi 
trước khi hạ thủ cọp.” 

Bấy giờ, Sư tử Thiện Nha hướng đến cọp Thiện Bác nói kệ: 

Hình sắc và nơi sanh 
Sức mạnh cũng lại hơn 
Thiện Nha không bằng ta 
Thiện Bác có nói không? 

Thiện Bác tự nghĩ rằng, “Chắc là do Dã can gây sự loạn đấu giữa 
chúng ta.” Cọp Thiện Bác nói kệ để trả lời cho Sư tử Thiện Nha: 

Thiện Bác không nói vậy: 


14 BỘ LUẬT 3 





Hình sắc và nơi sanh 
Sức mạnh cũng lại hơn 
Thiện Nha không thể sánh. 
Nếu nhận lời vô ích 

Tìn theo lời bỉ thử 

Tự phá hoại tình thâm 
Bềèn thành kẻ oan gia. 
Bằng lẽ thật để biết 
Phải diệt trừ sân não 
Đây là lời thành thật 
Khiến ta được lợi ích. 
Nay nên khéo hàng phục 
Trừ diệt ác trì thức 

Cần giết Dã can này 
Chính nó gây loạn đấu. 

Sư tử Thiện Nha liền giết Dã can.?! 

Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Hai con thú này bị con Dã can phá, nên khi họp nhau một chỗ, 
gặp nhau mà không vui, huống là đối với người, bị người khác phá rối, 
làm sao không bực lòng? Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao gây loạn đấu bên này 
bên kia, việc tranh cãi này trước đây không sanh ra nay lại sanh ra, và 
khi đã có việc tranh cãi rồi thì không thể chấm dứt? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói hai lưỡi,?? ba-dật đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Hai lưỡi:? gây chuyện cho Tỳ-kheo loạn đấu với Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni ,Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Quốc 


21. Tăng kỳ 12 (T22n1425, tr.326b19): Truyện kể trong - Tam thú bản sanh kinh; không nêu 
chỉ tiết. 

22. Ngũ phần, nt.: Nói hai lưỡi khiến Tỳ-kheo loạn đấu. Pali: Bhikkhupesuđđa, lời nói ly gián 
Tỳ-kheo. 

23. Pali, có hai hình thái ly gián ngữ (dvìhà kàrehi pesunna hoti): Nói với mục đích gây cảm tình, 
nói với mục đích gây chia rẻ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) l5 





vương, Đại thần, ngoại đạo, dị học Sa-môn, Bà-la-môn. 

T-kheo-mi lại loạn đấu với Tỳ-kheo-nI, Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, 
Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Quốc vương, Đại thần, ngoại đạo, dị học 
Sa-môn, Bà-la-môn, Tỳ-kheo. 

Thức-xoa-ma-na lại loạn đấu với Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Quốc vương, Đại thần, ngoại đạo, dị học Sa- 
môn, Bà-la-môn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-n1. 

Sa-di loạn đấu với Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Quốc 
vương, Đại thân, ngoại đạo, dị học Sa-môn, Bà-la-môn, Tỳ-kheo, T- 
kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-dI-n1. 

Ưu-bà-tắc lại loạn đấu với Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Quốc vương, 
Đại thần, ngoại đạo, dị học Sa-môn, Bà-la-môn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nI, 
Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc. 

Ưu-bà-di lại loạn đấu với Ưu-bà-di, Quốc vương, Đại thần, ngoại 
đạo, dị học Sa-môn, Bà-la-môn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc. 

Quốc vương lại loạn đấu với Quốc vương, Đại thân, ngoại đạo, dị 
học Sa-môn, Bà-la-môn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, 
Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 

Đại thần lại loạn đấu với Đại thần, ngoại đạo, dị học Sa-môn, Bà- 
la-môn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di, quốc vương. 

Tất cả ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn lại loạn đấu với tất cả ngoại 
đạo Sa-môn, Bà-la-môn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, 
Sa-di-ni Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Quốc vương, Đại thần. 

- Loạn đấu:?t Như người nào đó nói, - Ông là dòng dõi Chiên-đà- 
la, dòng dõi hốt phân, dòng dõi thợ đan, dòng dõi đóng xe, họ Câu-tấu, 
Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diếp, Để-lê-dạ, Bà-la-đọa, mua bán heo đê, giết 
bò, thả chim ưng, lưới chim, thợ săn, làm giặc, bắt giặc, giữ thành, giữ 
ngục, thợ rèn, thợ giày, thợ cạo; ông phạm Ba-la-di, Tăng-g1à-bà-thi- 
sa, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, Đột-kiết-la, ác thuyết. 

- Nói kết sử: Từ sân nhuế cho đến năm trăm kết, trọc đầu, mù lòa, 
què quặt, điếc câm. Tỳ-kheo nào phá hoại đều là Tỳ-kheo loạn đấu. 
Nói rõ ràng phạm Ba-dật-đề, nói không rõ ràng phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 


24. Tức là, thuật lại lời của người này cho người kia. Pali, có 10 loại nói ly gián, như 10 loại nói 
ác khẩu mạ ly: Từ chuyện bêu xấu đòng họ, cho đến mắng chưởi. 


16 BỘ LUẬT 3 





Sự không phạm: Vì phá ác tri thức, phá ác bạn đảng, phá phương 
tiện phá hoại Tăng, phá việc trợ giúp để phá hoại Tăng, phá hai người 
ba người tác yết-ma, phá tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi luật; hoặc vì 
người phá Tăng, phá tháp, phá miếu, phá Hòa thượng, đồng Hòa thượng, 
phá A-xà-lê, đồng A-xà-lê, phá tri thức, phá thân hữu, phá những người 
nói nhiều mà vô nghĩa, vô lợi, muốn dùng phương tiện làm việc vô ng- 
hĩa; phá những người như vậy thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

4. NGỦ CHUNG BUỒNG NGƯỜI NỮ 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật từ nước Xá-vệ đến nước Câu- 
tát-la, giữa đường, đến nơi thôn không có trú xứ của Tỳ-kheo, hỏi thăm, 
- Có ai cho tôi chỗ trọ? Được nghe nơi kia có nhà của dâm nữ thường 
cho khách tạm trú ban đêm tại nhà. Bấy giờ, ngài A-na-luật đến nhà 
dâm nữ, hỏi: 

- Thưa đại tỷ, tôi muốn xin trọ lại một đêm, có được không? 

Dâm nữ nói: 

- Được! Nhà rộng, Tôn giả cứ tùy ý nghỉ. 

Tôn giả A-na-luật bước vào nhà, trải tọa cụ bằng cỏ, xếp tréo 
chân ngôi, nhất tâm tư duy, buộc niệm trước mặt. 

Hôm ấy, cũng có các trưởng giả ở nước Câu-tát-la có việc cần 
cũng đến nơi thôn đó tìm nơi nghỉ lại đêm. Cũng lại được nghe nhà dâm 
nữ kia thường tiếp khách tạm trú. Các trưởng giả đến nhà đó, hỏi: 

- Chúng tôi cần nghỉ lại một đêm, cô có thể cho chúng tôi tá túc 
được không? 

Dâm nữ trả lời: 

- Trước đây tôi đã hứa cho một Sa-môn ở lại. Các ông hỏi vị Sa- 
môn ấy, có thể được cùng nghỉ thì các ông cứ nghỉ. 

Các trưởng giả đến chỗ Tôn giả A-na-luật nói: 

- Chúng tôi đã xin người chủ nhà được ở lại một đêm và đã được 
sự chấp thuận. Vậy chúng ta cùng nghỉ, không có gì trổ ngại? 

Tôn giả A-na-luật trả lời: 

- Tôi đã trải nệm cỏ rồi. Nhà còn rộng, các ông cứ tùy ý nghỉ, chớ 


25. Ngũ phần § (T22n1421, tr.59b09), Ba-dật-để 56; Tăng-kỳ 19 (T22n1425, tr.381c28), Ba- 
dật-đề 69; Thập tụng (T23n1435, tr.112c22), Ba-dật-để 65; Căn bản 40 (T23n1442, tr.849b25), 
Ba-dật-đề 65. Pali, Vin.iv. L7, Pàcittiya 6. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 17 





nghi ngại. 

Lúc ấy, các trưởng giả liền vào nhà. Vì bạn bè các trưởng giả 
nhiều nên ngồi quá chật. Bấy giờ, dâm nữ thấy vậy sanh lòng thương 
mến, trong lòng nghĩ rằng, - Vị A-na-luật này là con nhà hào quý, từ 
lâu quen sung sướng không thể chịu khổ được. Nay cùng với các trưởng 
giả chung nhà quá chật. Nghĩ vậy, bèn đi đến chỗ A-na-luật, nói rằng, 
- Tôn giả từ lâu quen sung sướng không thể chịu khổ được. Nay cùng 
với các trưởng giả chung nhà quá chật. Tôn giả có thể vào trong buồng” 
tôi nghỉ được không? Tôn giả trả lời đồng ý. 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật vào trong buồng, nơi chỗ ngồi đó, xếp 
tréo chân ngồi, buộc niệm trước mặt. Lúc ấy trong nhà dâm nữ, đèn 
thắp suốt đêm không tắt. 

Đầu đêm, dâm nữ đến chỗ Tôn giả A-na-luật nói: 

- Gần đây có các trưởng giả Bà-la-môn có nhiều của cải quý báu, 
đến nói với tôi, “Cô có thể làm vợ tôi?” Tôi liền nói với các trưởng giả 
ấy rằng, “Các ông xấu xí lắm. Tôi không thể làm vợ các ông. Nếu là 
người xinh đẹp, tôi sẽ làm vợ họ.” Tôi xem Tôn giả tướng mạo xinh 
đẹp. Tôn giả có thể làm chồng tôi được không? 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật tuy nghe những lời nói ấy nhưng vẫn 
lặng thanh không trả lời và cũng không nhìn ngó. Tại sao vậy? Vì Tôn 
giả đã chứng đắc giải thoát vô thượng gồm cả hai phần””. Đến cuối đêm, 
lúc bình minh sắp xuất hiện, cô ta lại nói với A-na-luật: 

- Các trưởng giả dòng Bà-la-môn có nhiều của cải quý báu nói với 
tôi: “Cô vì tôi làm vợ.” Tôi dứt khoát không hứa khả. Nhưng Tôn giả 
với nhan mạo đoan chánh, có thể vì tôi làm chồng được không? 

Tôn giả A-na-luật cũng lại im lặng, không trả lời và cũng không 
nhìn ngó cô ta. Tại sao vậy? Vì chính Tôn giả là người đã chứng đắc 
giải thoát vô thượng gồm cả hai phần. 

Bấy giờ, dâm nữ liền thoát y đến trước mặt và nắm Tôn giả. Tôn 
giả liền dùng sức thần túc vụt mình lên hư không. Dâm nữ thấy vậy hết 
sức xấu hổ, vì sự lõa hình của mình, bèn ngồi xổm xuống: rồi vội vàng 
lấy áo khoác lại. Xong xuôi, chắp tay ngửa mặt lên không trung, hướng 
về Tôn giả A-na-luật nói: 

- Xin sám hối! Xin sám hối! Nói như vậy ba lần. Rồi, thỉnh nguyện 


26. Nguyên Hán: Xá nội f#Ầƒ; chính xác, nên hiểu là buồng trong. Pali: Mađcaka abbhantara, 
giường ở buồng trong. Xem cht. 32 dưới. 

27. Hán: Nhị câu giải thoát —{R##£Rft. Tức với tâm giải thoát và huệ giải thoát. A-la-hán chứng 
đắc diệt tận định, gọi là có câu (phần) giải thoát. Xem Câu-xá (T22n1558, tr.131b26). Pali: 
ubhatobhàga-vimutta, c£. D.1I. 71; MAI. 477; S.1. 191. 


18 BỘ LUẬT 3 





Tôn giả trở lại chỗ ngồi. 

Tôn giả hạ mình, ngồi trở lại chỗ ngồi như cũ. Người dâm nữ này 
đảnh lễ dưới chân Tôn giả xong, lui ngồi qua một bên. Tôn giả vì cô 
mà nói các pháp vi diệu, như ý nghĩa về bố thí, về trì giới, về ý nghĩa 
sanh thiên. Tôn giả chê trách dục là bất tịnh, là thấp hèn, là hữu lậu, là 
kết phược”%. Tôn giả khen ngợi sự an lạc của xuất ly”, ích lợi của giải 
thoát. 

Lúc ấy, dâm nữ liền từ chỗ ngồi dứt hết trần cấu, được sự trong 
sạch của con mắt pháp. Khi dâm nữ thấy pháp, đắc pháp rồi, thỉnh 
nguyện, - Nguyện xin Tôn giả chấp thuận con được làm người Ưu-bà- 
di, quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay trở đi, suốt đời không sát sanh cho 
đến không uống rượu. Ngày hôm nay, xin Tôn giả nhận lời thỉnh cầu 
thọ thực của con. Tôn giả mặc nhiên chấp thuận. Người dâm nữ kia biết 
Tôn giả đã mặc nhiên chấp nhận lời thỉnh cầu rồi, liền sửa soạn đồ ăn 
thức uống ngon bổ để cúng dường. Tôn giả thọ thực xong, cô lấy một 
chiếc ghế nhỏ đến ngôi trước Tôn giả A-na-luật. Tôn giả vì cô mà nói 
các pháp, dùng nhiều hình thức khuyến dụ, khiến cho lòng cô sanh hoan 
hỷ. Thuyết pháp xong, Tôn giả rời chồ ngồi ra về. Về đến Tăng già- 
lam, đem nhân duyên này nói với các Tỳ-kheo một cách đầy đủ. 

Khi ấy, trong chúng có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa 
học giới, biết hổ thẹn, cơ hiểm A-na-luật: 

- A-na-luật, sao thầy cùng với phụ nữ ngủ chung buồng 9 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo. Ngài 
biết mà vẫn hỏi A-na-luật: 

- Thật sự ông có một mình cùng với người nữ ngủ chung buông 
hay không? 

A-na-luật thưa: 

- Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện (638al1) quở trách A-na- 


28. Hán: Dục bất tịnh độ hữu lậu phược ÄW*Š#Fƒ?Rfẩ. Cỉ. Pali, Mahâvagga, Vin. ¡. l6: 
Bhagavà... anupubbi katha kathesi seyyathida dànakatha sìlakatha sagga-katha, kàmàna àdìna- 


va okàra sakilesa nekkhamme ànisasa, - ... rồi Thế Tôn tuần tự thuyết pháp, nói về bố thí, về 
trì giới, về sinh thiên, về sự nguy hiểm, sự thấp hèn, sự ô nhiễm của các dục, và sự ích lợi do 
thoát ly dục. 


29. Cf. A.1i.80, dvemàni... sukhàn!... kàmasukhanca nekkhammasukhađca, có hai sự khoái lạc: 
Khoái lạc do dục vọng, và khoái lạc do thoát ly. 

30. Nguyên Hán: Đông thất [E]ZE, chung nhà. Chính xác, chung buông. Pali: Sahaseyya. Xem 
cht. 32 dưới. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 19 





luật: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. A-na-luật sao lại cùng với phụ nữ ngủ chung buồng? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-na- 
luật rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cùng với phụ nữ ngủ một nhà, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Phụ nữ: Người nữ có hiểu biết,°! mạng căn chưa đoạn. 

Nhà: xung quanh có tường vách ngăn che, bên trên có lợp; hoặc 
trước trống, không có bức vách; hoặc có vách nhưng bên trên không che 
lợp; hoặc tuy có che nhưng không giáp hết; hoặc tuy có che khắp nhưng 
có chỗ trống. Đó gọi là nhà. 

Hoặc Tỳ-kheo đã ngủ trước, phụ nữ đến sau; hoặc phụ nữ đến 
trước, Tỳ-kheo đến sau; hoặc hai người cùng đến. Nếu nghiêng mình 
mà nằm, hông dính chiếu, phạm Ba-dật-đề. Mỗi lần trở mình là một 
Ba-dật-đề. 

Nếu cùng thiên nữ, A-tu-la nữ, Long nữ, Dạ-xoa nữ, Ngạ quỷ nữ, 
chung nhà mà ngủ, Đột-kiết-la. Trong loài súc sanh cái, có khả năng 
biến hóa hay không có khả năng biến hóa, ngủ chung buông, Đột-kiết- 
la. Nếu cùng với người huỳnh môn, hai căn, ngủ chung buồng, Đột-kiết- 
la. Ban ngày, phụ nữ đứng, Tỳ-kheo nằm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu Tỳ-kheo không biết trong nhà kia có phụ nữ 
mà ngủ, hoặc Tỳ-kheo đến trước, phụ nữ đến sau, Tỳ-kheo không biết; 
hoặc nhà có lợp mà chung quanh không có ngăn, hoặc lợp hết mà ngăn 
phân nữa, hoặc lợp hết mà ngăn một ít, hoặc ngăn hết mà không lợp, 
hoặc ngăn hết mà lợp một ít, hoặc nửa lợp, nửa ngăn, hoặc một ít lợp 


31. Hán: Hữu tri 8l. Cf. định nghĩa của Pali, Vin. ¡v. 20: (..) manussitthì na yakkhì na oetì 
na tiracchànagatà... nữ thuộc loài người, không phải yakkha, không phải quỷ, không phải súc 
sanh. 

32. Hán: Thất 3. Pali: Seyya, buồng ngủ; định nghĩa: Hoặc được che lợp kín; hoặc được bao che 
kín; hoặc che lợp một phần; hoặc bao quanh một phần. Các bản Hán đều dịch là thất. 


20 BỘ LUẬT 3 





một ít ngăn, hoặc không lợp không ngăn, nơi đất trống thì không phạm. 
Ở trong nhà này, hoặc đi, hoặc ngồi cũng không phạm, hoặc đầu bị 
choáng váng té xuống đất, hoặc bị bệnh mà nằm thì không phạm; hoặc 
bị cường lực bắt, hoặc bị người trói, hoặc mạng nạn, tịnh hạnh nạn cũng 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

5. NGỦ CHUNG BUỒNG VỚI NGƯỜI CHƯA THỌ CỤ 
TÚC”® 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Sự kiện sáu Tỳ-kheo 

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại thành Khoáng dã.°*t Bấy giờ, nhóm 
sáu Tỳ-kheo cùng với các trưởng giả ngủ nơi nhà giảng.* 

Lúc ấy, trong nhóm sáu, có một vị khi ngủ với tâm tán loạn không 
hề hay biết, lăn mình qua, hình thể loã lồ. Lúc ấy có Tỳ-kheo lấy y tủ 
lại. Sau đó lại lăn mình nữa, lộ hình như trước. Một Tỳ-kheo khác cũng 
lấy y tủ lại. VỊ ấy giây lát lại lăn mãi, dựng hình lên. Các trưởng giả 
thấy liền sanh cơ hiểm, cười lớn, chế giễu. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo ngủ thức dậy, ôm lòng hổ thẹn, sắc mặt bạc 
nhợt. Các Tỳ-kheo cũng hổ thẹn. Trong số ấy có vị thiểu dục tri túc, biết 
tàm quý, sống đầu đà, ưa học giới, hiểm trách Tỳ-kheo này rằng, - Sáu 
Tỳ-kheo này sao lại cùng với các trưởng giả ngủ chung? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Này nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông cùng với các 
trưởng giả ngủ chung? Lúc bấy, giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương 
tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 


33. Ngũ phần 6, (T22n1421, tr.40a07), Ba-dật-đề 7; Tăng kỳ 17, (T22n1425, tr.365b03), Ba-dật- 
đề 42; Thập tụng 15, (T23n1435, tr.105b09), Ba-dật-đề 54; Căn bản 39, (T23n1442, tr.838c07), 
Ba-dật-để 54. Pali: Pâc. 5. Sahaseyya, Vin. iv. 15. 

34. Khoáng Dã WR#ŸJŸ. Ngũ phân nt., A-trà-tì ấp JZ$f#£. Tăng kỳ nt., Khoáng Dã tỉnh xá 
IESñ”12. Thập tụng nt., A-la-t quốc fh]#@ E68]. Căn bản nt., Phật tại Thất-la-phiệt i£* 
J (Xá-vệ). Pali, nt., àvaviya viharati aggàave cetiye, trú tại ầvavi, trong ngôi miếu lớn của 
ầvavI. 

35. Pali, navakà bhikkhù ... upàsakehi saddhi.... các tân Tỳ-kheo... cùng với các cư sĩ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 21 





- Sáu Tỳ-kheo này là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, cùng ngủ chung với người chưa thọ đại giới, Ba- 
dật-đề. 

2. Sự kiện La-hâu-la: 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. 

Một thời, Đức Phật ở nước Câu-thiệm-tỳ.°° Các Tỳ-kheo nói như 
vầy, - Đức Phật không cho phép chúng ta cùng ngủ chung với người 
chưa thọ đại giới. Vậy bảo La-vân”” đi chỗ khác. 

Lúc ấy, La-vân không có nhà để ngủ, phải đến ngủ nơi nhà vệ 
sinh. Khi ấy Đức Phật biết, liền đến nơi nhà vệ sinh, tầng hắng. La-vân 
cũng tằng hắng lại. Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi: 

- Ai ở trong này? 

La-vân trả lời: 

- Con là La-vân. 

Lại hỏi: 

- Con làm gì ở đây? 

Đáp: 

- Các Tỳ-kheo nói, không được cùng với người chưa thọ cụ túc 
giới ngủ chung, nên đuổi con ra. 

Đức Thế Tôn liền nói: 

- Các Tỳ-kheo này sao lại ngu si, không có từ tâm, đuổi trẻ nít ra 
khỏi phòng? Đó là con của Phật, mà không thấu rõ được ý Ta hay sao? 

Đức Phật liền đưa ngón tay bảo La-vân nắm và dẫn vào phòng, 
cho ngủ đêm đó. Sáng sớm, tập hợp các Tỳ-kheo, Ngài bảo: 

- Các ông không có từ tâm, nên mới đuổi con nít đi. Đây là con 
của Phật,*3 mà không thấu rõ được ý Ta hay sao?°° Từ nay về sau, cho 


36. Câu-thiệm-tỳ ‡#JEEll. Ngũ phần nt., tại nước Câu-xá-di, vườn Cù-sư-la #J#?fi#|#Zš£ BỊ. 
Tăng kỳ nt., nhân duyên tại Ca-duy-la-vệ. Thập tụng nt., Phật tại Xá-vệ. Căn bản nt., Phật tại 
Kiểu-thiểm-t, trong vườn Diệu âm fPÄF##) BI. Pali: Kosambi. 

37. La-vân: La-hầu-la (Râhula). 

38. Y nói, Sa-di đã xuất gia, không còn nhận cha mẹ ngoài đời, mà là con của Phật. Không chỉ 
riêng La-hầu-la là con Phật. Xem cht. dưới. 

39. Ngũ phần mt. (T22n1421, tr.40b17): Sao bầy cáo lại đuổi sư tử? Thập tụng nt. (T23n1435, 
tr.105c11): Sa-di này không cha mẹ. Nếu các ngươi không thương tưởng che chở, làm sao sống 
nổi? Căn bản nt. (T23n1442, tr.839c02): Các câu tịch (tức Sa-đi) không có cha mẹ. Duy chỉ các 
ngươi, những người đồng phạm hạnh, phải thương yêu che chở . 


22 BỘ LUẬT 3 





phép các Tỳ-kheo cùng người chưa thọ đại giới cùng ngủ hai đêm. Nếu 
đến đêm thứ ba khi dấu hiệu bình minh chưa xuất hiện nên thức dậy 
tránh đi. Nếu đến đêm thứ tư, hoặc tự mình đi, hay bảo người chưa thọ 
đại giới đi.“ 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

T)-kheo nào, ngủ chung với người chưa thọ đại giới, quá hai đêm, 
đến đêm thứ ba,“' Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Người chưa thọ (đại) giới: Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ngoài ra đều 
là người chưa thọ đại giới. 

Ngủ chung buồng: Như trước đã nói.” 

Nếu Tỳ-kheo đến trước, người chưa thọ đại giới đến sau; người 
chưa thọ giới đến trước, Tỳ-kheo đến sau; hoặc cả hai đều đến một lượt, 
nếu hông chấm đất là phạm, nghiêng mình một chút phạm. Nếu nam 
cõi trời, nam A-tu-la, nam Càn-thát-bà, nam Dạ-xoa, nam Ngạ quỷ và 
trong loài súc sanh có thể biến hóa hay không thể biến hóa, cùng ngủ 
quá hai đêm, ba đêm, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu Tỳ-kheo trước không biết ở tại ấy, mà người 
chưa thọ giới đến sau; hoặc người chưa thọ giới đến trước, mà Tỳ-kheo 
đến sau; hoặc nhà có lợp mà bốn phía không ngăn che; hoặc lợp hết 
mà ngăn che một nữa, hoặc ngăn che hết mà lợp một phần; hoặc ngăn 
phân nửa lợp phân nửa; hoặc ngăn một phần, lợp một phần; hoặc chỗ 
đất trống không; hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành; tất cả đều không phạm. 
Hoặc đầu bị choáng váng té xuống đất; hoặc bệnh nằm, hoặc bị cường 
lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, tịnh hạnh nạn, thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


40. Tăng kỳ nt. (T22n1425, tr.365c11): được phép ngủ chung buồng ba đêm; bốn đêm thì nên 
biệt trú. 

41. Ngũ phần, Thập tụng, Căn bản, - quá hai đêm, Ba-dật-để. Tăng kỳ: quá ba đêm, Ba-dật-đề. 
Pali: uttaridirattatiratta, - quá hai hoặc ba đêm”; được hiểu là - từ hai đến ba đêm. Giải thích ý 
nghĩa để chấp hành, Pali, Vin.iv. 17, nói: Nếu đã trải qua hai đêm, thì đến đêm thứ ba nên ra 
đi trước khi có dấu hiệu bình minh. 

42. Đông thất túc [E]5ET8. Xem cht.30. Ba-dật-để 4 trên. Pali: Sahaseyya kappeyya. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 23 


6. ĐỌC KINH CHUNG 3 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở thành Khoáng dã. Bấy giờ, 
nhóm sáu Tỳ-kheo cùng các trưởng giả tập hợp tại giảng đường tụng 
kinh Phật, cao tiếng lớn giọng như âm thanh Bà-la-môn đọc sách không 
khác, làm loạn tâm các vị tọa thiền. 

Trong số các Tỳ-kheo đã nghe có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiểm nhóm sáu Tỳ-kheo, - Sao lại 
cùng các trưởng giả tập hợp nơi giảng đường tụng kinh như âm thanh 
Bà-la-môn đọc sách? 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao các ông lại cùng với trưởng giả tập hợp nơi giảng đường tụng 
kinh, âm thanh như Bà-la-môn không khác? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, tụng đọc chung với người chưa thọ giới, Ba-dật- 
đề.“ 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Người chưa thọ đại giới: Như giới trước (tức ngoài Tỳ-kheo và 
T-kheo-nI ra). 

Cú nghĩa, phi cú nghĩa, cú vị, phi cú vỊ; tự nghĩa, phi tự nghĩa.“ 

- Cú nghĩa: Là cùng người đọc tụng, không trước, không sau, như 
tụng: 





Chớ làm các việc ác 
Hãy làm các điều lành 


43. Các bộ, Ba-dật-để 6. Pali, Pâc. 4 Padasodhammasikhà. 

44. Thập tụng 6, “Đem cú pháp dạy người chưa thọ cụ túc...” 

45. Ngũ phần 6, cú pháp: Cú, vị và tự, tức mệnh để, cụm từ, và âm tiết (vì tiếng Phạn đa âm 
tiết). Thập tụng 6, cú pháp: Túc cú (mệnh đề trọn), bất túc cú (mệnh đề không trọn); túc tự (từ 
ngữ trọn, đa âm tiết), bất túc tự (từ ngữ không trọn), túc vị (âm tiết trọn), bất túc vị (âm tiết 
không trọn). 


24 BỘ LUẬT 3 





Tự lắng sạch tâm ý 
Chư Phật dạy như vậy. 

- Phi cú nghĩa: Như một người nói “Chớ làm các việc ác” chưa 
xong, người thứ hai nói lại câu “Chớ làm các việc ác.” 

- Cú vị: Hai người cùng tụng, không trước không sau, như tụng, 
- Mắt vô thường. Tai vô thường. Cho đến, ý vô thường. 

- Phi cú vị: Như một người chưa nói xong - Mắt vô thường..., người 
thứ hai lập lại lời nói trước, - Mắt vô thường... 

- Tự nghĩa: Hai người cùng tụng, không trước không sau, như tụng, 
“A-la-ba-giá-na. ” 

- Phi tự nghĩa: Như một người chưa nói xong âm - A.... người thứ 
hai lập lại âm - A... trước đó. 

- Cú pháp: Lời Phật nói, Thanh văn nói, Tiên nhân nói, Chư thiên 
nóI. 

Nếu Tỳ-kheo cùng người chưa thọ đại giới đồng tụng một lời nói, 
hai lời nói, ba lời nói, hoặc truyền trao bằng miệng, hoặc truyền trao 
bằng chữ viết, tất cả nếu rõ ràng, phạm Ba-dật-đề; nói không rõ ràng, 
phạm Đột-kiết-la. 

Cùng thiên tử, A-tu-la tử, Dạ-xoa tử, Long tử, Càn-thát-bà tử, Súc 
sanh có thể biến hóa, tụng một lời nói, hai lời nói, ba lời nói, dù nói rõ 
ràng hay không rõ ràng đều phạm Đột-kiết-la. Nếu vị thầy không dạy: 
Để tôi nói xong ông sẽ nói, thì thầy phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tôi nói xong rồi, ông mới nói. Một người tụng 
rồi, một người chép. Hoặc hai người đồng nghiệp đồng tụng; hoặc nói 
giỡn chơi, hoặc nói vội vàng, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, 
hoặc muốn nói việc này lại nói việc khác. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

7. NÓI THÔ TỘI % 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật. Bấy giờ, tại thành La- 
duyệt có Tỳ-kheo đang hành Ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa, nên ngồi dưới 
hết. Nhóm sáu Tỳ-kheo hỏi các bạch y: 

- Các người có biết tại sao người đó lại ngồi dưới chót không? 


46. Ngũ phần 6, Ba-dật-để 9; Tăng kỳ 14, Ba-dật-để 8; Thập tụng 10, Ba-dật-đề §. Căn bản 27, 
Ba-dật-để 7. Pali, Pâc. 9 Dullhullàrocana. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 25 





Các bạch y thưa: 

- Chúng con không biết. 

Nhóm sáu T-kheo nói: 

- Người ấy phạm tội như vậy. Do phạm tội như vậy nên chúng 
Tăng phạt khiến ngồi dưới hết. 

Vị Tỳ-kheo có lỗi nghe, lấy làm hổ thẹn, và các Tỳ-kheo khác 
khi nghe những lời này cũng hổ thẹn. Trong số đó có vị thiểu dục tri 
túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiểm nhóm sáu 
Tỳ-kheo: Sao lại đem việc Tỳ-kheo phạm tội thô ác nói với người bạch 
y? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao các ông lại đem việc Tỳ-kheo phạm tội thô ác nói với người 
bạch y? Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy : 

T-kheo nào, có Tỳ-kheo phạm tội thô ác, đem nói với người chưa 
thọ đại giới, Ba-dật-đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy rồi, bấy giờ có 
Tỳ-kheo hoặc không biết thô ác, hay không thô ác, sau mới biết là thô 
ác; hoặc có người đã tác pháp sám hối Ba-dật-để, hoặc có người lo sợ. 
Đức Phật dạy: Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết Tỳ-kheo phạm tội thô ác, đem nói với người 
chưa thọ đại giới, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất được Tăng sai đến giữa triều thần 
của vua và trong nhân dân kể rõ tội lỗi của Điều-đạt, rằng những gì 
Điều-đạt làm, đừng nói đó là Phật, Pháp, Tăng, nên biết đó là việc làm 
của Điều-đạt. Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong liền sanh lòng cẩn thận 
và lo sợ.*8 Các Tỳ-kheo biết như vậy, nên đến bạch Đức Thế Tôn. Đức 


47. Xem Ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa x. 
48. Hán: uý thận #8. 


26 BỘ LUẬT 3 





Thế Tôn dạy: 

- Chúng Tăng sai thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết Tỳ-kheo khác có tội thô ác, đem nói với người 
chưa thọ đại giới, trừ tăng yết-ma, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Chưa thọ đại giới: (ngoài Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nI ra) như giới trước. 

Tội thô ác: Ba-la-di, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Tăng: Đồng nhất yết-ma, đồng nhất thuyết giới. 

Nếu Tỳ-kheo biết vị khác có tội thô ác, đến nói với người chưa thọ 
đại giới, trừ Tăng yết-ma, Ba-dật-đề. Nói rõ ràng, Ba-dật-để; không rõ 
ràng, Đột-kiết-la. 

Ngoài tội thô ác ra, đem các tội khác nói với người chưa thọ đại 
giới, Đột-kiết-la. 

Tự mình phạm tội thô ác đem nói với người chưa thọ đại giới, Đột- 
kiết-la. Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, đem tội thô ác của người khác nói với 
người chưa thọ đại giới, Đột-kiết-la. 

Tội thô ác tưởng là tội thô ác, Ba-dật-đề. Tội thô ác mà nghi, Đột- 
kiết-la. Chẳng phải tội thô ác mà tưởng là tội thô ác, Đột-kiết-la. Chẳng 
phải tội thô ác mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu không biết, hoặc Tăng sai. Thô ác mà tưởng 
chẳng phải thô ác, hoặc bạch y trước đó đã biết tội thô ác này rồi, thì 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

8. NÓI PHÁP THƯỢNG NHÂN ® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở tịnh xá Lầu các, bên bờ ao Di hầu, tại Ty- 
xá-ly. Bấy giờ Tỳ-kheo nơi vườn Bà cầu, đối với người chưa thọ đại giới 
mà tự nói mình chứng ngộ pháp thượng nhân. Vì nhân duyên này Phật 
tập hợp Tăng Tỳ-kheo, biết mà cố hỏi Tỳ-kheo nơi vườn Bà cầu: 

- Có thật như vậy không? 

Thưa: 


49. Tăng kỳ 13, Thập tụng 10, Ba-dật-để 7; Ngũ phần 6, Căn bản 27, Ba-dật-đề 8. Pali, Pâc.8 
Bhùta-rocanasikhà. Tham chiếu Ch.i Ba-la-di ¡v. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 57 





- Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Phật quở: 

- Các ông là người si. Nếu là thật đi nữa còn không đem nói với 
người, huống chi là không thật. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo nơi 
vườn Bà Cầu, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đối với người chưa thọ đại giới mà tự nói mình 
chứng ngộ pháp thượng nhân, nói rằng, “Tôi thấy điều này, tôi biết 
điều này. ” Nếu đây là sự thật, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Chưa thọ đại giới: Như giới trước. 

Pháp về con người: giới của con người, ấm của con người, nhập 
của con người. °' 

Pháp thượng nhân:"? chỉ cho các pháp xuất yếu. 

Tự mình nói: Nói mình đắc thân niệm, thiện tư duy, có giới, có 
dục, có không phóng dật, có tinh tấn, có định, có chánh định, có đạo, 
có tu hành, có trí tuệ, có kiến, có đắc, có quả. Nếu vị ấy thật sự có điều 
này, mà đến người chưa thọ đại giới nói rõ ràng, phạm Ba-dật-để; nói 
không rõ ràng Đột-kiết-la. 

Nếu dùng dấu tay, chữ viết, hoặc ra hiệu khiến cho người biết rõ 
ràng, Ba-dật-đề, không rõ ràng, Đột-kiết-la. 

Nếu hướng đến các trời, A-tu-la, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, rồng, Ngạ- 
quỉ, Súc sanh có thể biến hóa mà nói pháp thượng nhân, dù rõ ràng hay 
không rõ ràng đều phạm Đột-kiết-la. 

Nếu thật sự đã đạt được pháp thượng nhân, lại hướng đến người 
đã thọ đại giới, nhưng họ chẳng đồng ý mà nói thì phạm Đột-kiết-la; 
hoặc tự xưng là - Tôi đã đạt được căn, lực, giác, đạo, thiển định, giải 
thoát, nhập tam muội.” hướng đến người mà nói thì phạm Ba-dật-đề. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 


50. Hán: Nhân pháp, trong quá nhân pháp 38 A 3š (thượng nhân pháp) PI. uttarimanussa-dham- 
ma). Xem giải thích, Ch.i Ba-la-di 4 

51. Giới A##, ấm ÄAÏÂ, nhập ÄÄ,, hay giới (PI. đhàtu), uẩn (khandha), xứ (àyatana): Các tổ 
hợp cấu thành nhân cách. 

52. Nguyên Hán: Quá nhân pháp 3ã À 3. 


28 BỘ LUẬT 3 





kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu là Tăng thượng mạn; hoặc tự nói là do 
nghiệp báo chứ không nói là do mình tu mà được; hoặc thật sự đã đạt 
được pháp thượng nhân, đến Tỳ-kheo đồng ý mà nói; hoặc nói căn, 
lực, giác, đạo, giải thoát, nhập tam muội, mà không nói với người là: 
Tôi chứng đắc; hoặc nói đùa giỡn, nói một mình, nói trong mộng, muốn 
nói việc này lại nói việc khác. Tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

9. THUYẾT PHÁP QUÁ NĂM LỜI ® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ca-lưu-đà-di, vào lúc thích hợp, khoác y, 
bưng bát, đến nhà một trưởng giả. Trước mặt bà mẹ chồng, ông ghé bên 
tai nói pháp cho con dâu. Bà mẹ chồng thấy vậy liền hỏi cô dâu: 

- Vừa rồi Tỳ-kheo nói gì vậy? 

Cô dâu trả lời: 

- Tỳ-kheo nói pháp cho con nghe. 

Bà mẹ chồng nói với cô dâu: 

- Nếu nói pháp thì phải nói lớn cho chúng ta cùng nghe. Sao lại 
ghé bên tai nói cho một mình cô nghe thôi? 

Cô dâu nói: 

- Vừa rồi Tỳ-kheo nói như chuyện anh em không có gì khác. Đâu 
có điều gì là lỗi! 

Lúc ấy, Tỳ-kheo khất thực nghe được, liền quở trách Ca-lưu-đà-di, 
- Sao Tôn giả lại ghé tai nói pháp cho cô dâu trước mặt bà mẹ chồng? 

Khi ấy, Tỳ-kheo khất thực xong trở về trong Tăng-già-lam, đem 
nhân duyên này nói đầy đủ cho các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiểm 
Ca-lưu-đà-dI: Sao lại ghé tai nói pháp cho cô dâu trước mặt bà mẹ 
chồng? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, biết mà 
ngài cố ý hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Thật sự ông có ghé tai nói pháp cho cô dâu trước mặt bà mẹ 


53. Ngũ phần 6, Ba-dật-để 4; Tăng kỳ 13, Thập tụng, Căn bản, Ba-dật-đề 5: Pali, Pâc. 7 Dham- 
madesanasikhà. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 29 





chồng? 

Thưa: 

- Có thật như vậy. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu- 
đà-di: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao lại ghé tai nói pháp cho cô dâu trước mặt bà mẹ 
chồng? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu- 
đà-di rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Ca-lưu-đà-di này là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói pháp cho người nữ, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. 

Bấy giờ, có người nữ thỉnh cầu các vị Tỳ-kheo: 

- Cúi xin chư tôn vì chúng con nói pháp. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo đều có tâm dè đặt về việc Thế Tôn chế giới, 
Tỳ-kheo không được nói pháp cho người nữ. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một 
cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo: 

- Từ nay trở đi, cho phép các Tỳ-kheo nói pháp cho người nữ năm, 
sáu lời. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói pháp cho người nữ nghe quá năm, sáu lời, Ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Tỳ-kheo lại có tâm dè dặt, 
vì không có mặt người nam có hiểu biết nên thôi, không nói pháp cho 
người nữ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, nếu có mặt người nam có trí, cho phép nói pháp 
cho người nữ quá năm, sáu lời. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói pháp cho người nữ quá năm, sáu lời, trừ có mặt 
người nam có hiểu biết, Ba-dật-đề. 

Khi ấy có các người nữ thỉnh các Tỳ-kheo: 

- Bạch đại đức, xin ngài trao năm giới cho con. 


30 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo có tâm dè dặt vì không có mặt người nam có hiểu 
biết, nên không trao năm giới cho người nữ. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép không có mặt người nam có hiểu biết 
vẫn được trao năm giới cho người nữ. 

Bấy giờ, có người nữ thỉnh các Tỳ-kheo: 

- Đại đức vì con nói pháp năm giới. 

Bấy giờ, không có mặt người nam có hiểu biết, Tỳ-kheo có tâm 
dè dặt, không nói pháp năm giới cho người nữ. Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo, không có mặt người nam 
có hiểu biết, được nói pháp năm giới cho người nữ. 

Khi ấy, các người nữ muốn thọ pháp bát quan trai, các Tỳ-kheo 
có tâm dè dặt, vì không có mặt người nam có hiểu biết, nên không dám 
cho thọ thực pháp. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo không có mặt người nam 
có hiểu biết, được trao pháp bát quan trai cho người nữ. 

Khi ấy, các người nữ thỉnh các Tỳ-kheo: 

- Đại đức vì con nói pháp bát quan trai. 

Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, Tỳ-kheo có tâm dè 
đặt, không nói pháp bát quan trai. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, không có mặt người nam 
có hiểu biết, được nói pháp bát quan trai cho người nữ. 

Lúc ấy các người nữ bạch các Tỳ-kheo: 

- Đại đức, chúng con nghe pháp bát thánh đạo. 

Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, Tỳ-kheo có tâm dè 
đặt, không nói pháp bát thánh đạo. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, không có mặt người nam 
có hiểu biết, được nói pháp bát thánh đạo cho người nữ. 

Khi ấy có các người nữ bạch với các Tỳ-kheo: 

- Đại đức, xin ngài vì con nói mười pháp bất thiện. 

Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, Tỳ-kheo có tâm dè 
dặt, không nói pháp mười bất thiện. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, không có mặt người nam 
có hiểu biết, được nói pháp mười bất thiện cho người nữ. 

Khi ấy có các người nữ bạch các Tỳ-kheo: 

- Đại đức, vì chúng con nói mười pháp thiện. 

Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, Tỳ-kheo có tâm dè 
đặt, không nói mười pháp thiện. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 31 





- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, không có mặt người nam 
có hiểu biết, được nói mười pháp thiện cho người nữ. 

Khi ấy có những người nữ đến vấn nghĩa các Tỳ-kheo. Tỳ-kheo 
có tâm dè dặt, không nói pháp mười bất thiện. Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, không có mặt người nam 
có hiểu biết, các Tỳ-kheo được trả lời sự vấn nghĩa của người nữ. Nếu 
họ không hiểu nên vì họ nói rộng ra. 

Từ nay về sau, muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, nói pháp cho người nữ quá năm, sáu lời, trừ có mặt 
người nam có hiểu biết, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Người nữ: Nghĩa cũng như trên 

Năm lời: Sắc vô ngã; thọ, tưởng, hành, thức vô ngã. 

Sáu lời: Mắt vô thường; tai, mũi, lưỡi, thân, ý vô thường. 

Người nam có hiểu biết: Hiểu rõ việc thô ác hay không thô ác. 

Tỳ-kheo nói pháp cho người nữ quá năm sấu lời, trừ có mặt người 
nam có trí, nói rõ ràng phạm Ba-dật-đềể, không rõ ràng phạm Đột-kiết- 
la. 

Đối với thiếu nữ, A-tu-la nữ, long nữ, Dạ-xoa nữ, Càn-thát-bà nữ, 
Ngạ quỷ nữ, Súc sanh cái có thể biến hóa, vì chúng nói pháp quá năm 
sáu lời, rõ ràng hay không đều phạm Đột-kiết-la. 

Trong loài súc sanh, loài không thể biến hóa, vì chúng nó nói quá 
năm sáu lời đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức xoa ma na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Chỉ nói năm sáu lời, nếu nói quá mà có mặt 
người nam có hiểu biết. Không có mặt người nam có hiểu biết mà trao 
năm giới cho Ưu-bà-di, nói pháp năm giới, trao pháp bát quan trai, nói 
pháp bát quan trai, nói bát chánh đạo, nói pháp thập bất thiện, và người 
nữ vấn nghĩa, không có mặt người nam có hiểu biết vẫn được trả lời. 
Nếu họ không hiểu được, vì họ nói rộng ra. Hoặc nói đùa giỡn, nói vội 
vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lại nói việc 
khác. Tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


32 BỘ LUẬT 3 


10. ĐÀO PHÁ ĐẤT * 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở thành Khoáng dã. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ- 
kheo vì Đức Phật sửa chữa giảng đường, đào đất xung quanh giảng 
đường". Các cư sĩ thấy chê bai: Sa-môn Thích tử không biết xấu hổ, 
đoạn mạng sống của kẻ khác; bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp, 
cứ xem việc hôm nay, có gì là chánh pháp? Tự mình đào đất, đoạn 
mạng sống của các loài khác! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, khiển trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao 
vì Đức Phật sửa chữa giảng đường mà lại tự tay đào đất để các trưởng 
giả cơ hiểm? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao lại tự mình đào đất, khiến cho các trưởng giả 
cơ hiểm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, tự tay đào đất, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo sửa chữa giảng đường, chỉ sai người 
đào đất, bảo: Đào chỗ này, bỏ chỗ này. Các trưởng giả thấy rồi cơ hiểm: 
Sao Sa-môn Thích tử không biết hổ thẹn, bảo người đào đất đoạn mạng 
sống của loài khác, không có từ tâm. Bên ngoài tự xưng là ta biết chánh 
pháp. cứ xem việc hôm nay, có gì là chánh pháp? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, khiển trách nhóm sáu Tỳ- 





54. Pali, Pâc. 10 Pathavìkhanana. Ngũ phần 8, Ba-dật-để 59; Tăng kỳ 19, Ba-dật-để 73; Thập 
tụng 16, Căn bản 41, Ba-dật-đề 73. 

55. Ngũ phần, nt.: Phật từ Câu-tát-la đến ấp A-trà-tỳ. Các Tỳ-kheo sửa chữa nhà cửa để đón 
Phật. Tăng kỳ, nt: Doanh sự Tỳ-kheo. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 33 





kheo: Tại sao sửa chữa giảng đường của Phật, lại chỉ sai người đào đất, 
bảo: “Đào chỗ này, bỏ chỗ này;” khiến cho các trưởng giả cơ hiểm? 

Quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, vị thiểu dục đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao sửa chữa giảng đường lại chỉ sai người đào đất, 
bảo: “Đào chỗ này, bỏ chỗ này;” khiến cho các trưởng giả cơ hiểm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới: 

Tỳ-kheo nào, tự tay đào đất, hoặc sai người đào,°5 Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Đất: Đất đã đào hay đất chưa đào”. Nếu đất đào rồi trải qua bốn 
tháng mưa thấm trở lại như cũ, hoặc lấy bừa bừa, hoặc dùng xuống 
đào, hoặc dùng vồ đập, hoặc dùng liềm, dao cắt; cho đến dùng móng 
tay bấm làm cho đất bị tổn thương, tất cả đều phạm Ba-dật-đề. Lấy 
nọc đóng vào đất, Ba-dật-đề. Đốt lửa trên đất, Ba-dật-đề. Đất hay có ý 
tưởng là đất, Ba-dật-đề. Nếu không dạy: Xem cái này, biết cái này!°3 
phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu có nói, - xem cái này, biết cái này! Hoặc 
kéo cây, kéo tre, hoặc rào ngã đỡ lên; hoặc lật đá để lấy phân; hoặc 
bờ đất bị sập; hoặc lấy đất ổ chuột; hoặc dọn đất nơi chỗ đi kinh hành; 
hoặc dọn đất trong nhà; hoặc dọn chỗ tới lui kinh hành; hoặc quét đất; 
hoặc cây tích trượng chống xuống đất; hoặc không cố ý đào. Tất cả đều 


56. Ngũ phần § (T22n1425, tr.60c22): sai người đào, hoặc bảo, đào chỗ này. Tăng kỳ 19 
(T22n1425, tr.384c): Sai người đào, hoặc chỉ điểm chỗ đào. Thập tụng: Chỉ dạy người khác 
đào, bảo, “Ngươi hãy đào chỗ này.” 

57. Tăng kỳ nt., hai loại đất: Sanh #E, chỉ đất tự nhiên; tác {E: Đất nền để canh tác. Thập tụng 
nt., hai loại đất: Sinh địa SE, đất sinh sản vào tháng § ở những nước có mưa nhiều; ở nước mưa 
ít, tháng 4 đất sinh sản. Bất sinh địa “*#Et, ngoài sinh địa ra. Pali, Vin. iv. 33: jàtà ca pathavì 
ajàtà ca pathavì. 

58. Ngũ phần nt.: Hãy biết cái này, hãy xem cái này. Tôi cần cái này. Cho tôi cái này. Cf. Pali: 
1ma Jàna, Ima dehi, ima àhara, Iiminà attha, ima kappa karohi, - Hãy nhận rõ cái này; hãy cho đi 
cái này; hãy mang đi cái này; tôi cần cái này; hãy làm cho cái này hợp thức. 


34 BỘ LUẬT 3 





không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách.” 

11.PHÁ HOẠI THỰC VẬT® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở thành Khoáng dã. Thế Tôn vì nhân duyên 
trên tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, bảo: 

- Có một Tỳ-kheo ở nơi Khoáng dã, khi sửa chữa phòng ốc, cố ý 
tự tay mình chặt cây phải không? 

Thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, có chặt. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao sửa chữa phòng ốc lại tự tay chặt cây? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, phá hoại mâm giống thực vật", Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thực vật (quỷ): Không phải loài người. 

Mầm giống (thôn): Chỉ chung cho tất cả cỏ cây. Chặt đốn cho nó 
ngã xuống nên gọi là phá hoại. 

Mầm siống (thôn) có năm loại: Củ, nhánh, lóng, phú la, hạt.” 


59. Bản Hán, hết quyển II. 

60. Pali, Pâc. 11. bhùtagàma. 

61. Nguyên Hán: Quỷ thần thôn 58#R#lŸ; do dịch nghĩa đen. Pali, bhùtagàma, chủng loại (hạt 
giống) có mầm sống: Vin.A., (iv.761) giải thích: jàyanti vanmhanti jàtầ vanmhità càti attho, 
chúng sinh sản, tăng trưởng, và những cái đã sinh sản, đã tăng trưởng. Ngũ phần 6, sát sinh thảo 
mộc šš“E f7. Tăng kỳ 14: Hoại chủng tử phá quỷ thôn #š‡§-f†#58*Ï. Thập tụng: Chước bạt 
quỷ thôn chủng tử 5E NÏflZ.. Căn bản 27: Hoại chủng tử hữu tình thôn Ešf£Z- 8Ñ. Pali: 
Bhùtagàmapàtavyatàya. 

62. Hán, năm loại giống: Căn chủng, chỉ chủng, tiết chủng, phú la chủng, chủng tử chủng. ‡Rf#Š 
1x +1#iSi£l£f 4#. Ngũ phần nt, bốn loại: Từ rễ, từ cọng, lóng, quả ‡Rff£ ###l#ñ1#£ 
Bi. Tăng kỳ nt, năm loại: Từ rễ, từ cọng, ruột, lóng, quả ‡Rf#*#{#,Ù#&#1f£7 T§. Thập 
tụng 12, năm loại: Từ rễ, từ cọng, lóng, tự rụng, từ quả †RfẪ f7 ãñ4£7 H7 H8. 











SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 35 





- Củ: Như loại ha-lê-đà, củ gừng, ưu-thi-la, mậu-tha-trí-tra, lư- 
kiện-đà-lâu và các loại củ khác có thể sanh ra mầm cây. 

- Nhánh: Như loại liễu, xá-ma-la, bà-hê-tha5 và các loại nhánh 
khác có thể sanh ra cây con. 

- Lóng: Như loại hoa tô-man-na, tô-la-bà, bồ-hê-na, la-lặc-liệu"5 
và các loài từ lóng khác có khả năng sanh ra cây. 

- Phú la®: như loại cây mía, tre, lau, củ ngó”” và các loại phú-la 
khác có thể sanh ra cây. 

- Hạt: Như các loại hột sinh ra cây. 

Các loài đang có sự sống hay tưởng đang có sự sống, tự mình cắt 
đứt sự sống, hoặc sai người khác chặt đứt sự sống, hoặc tự tay sao, hoặc 
sai người sao, hoặc tự tay nấu, hoặc sai người nấu, Ba-dật-đề. 

Nếu nghi đang có sự sống, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt sự 
sống; tự mình sao, sai người sao, tự tay nấu, sai người nấu, Đột-kiết-la. 

Đang có sự sống tưởng là chẳng có sự sống, tự tay chặt đứt, sai 
người chặt đứt sự sống, cho đến nấu, Đột-kiết-la. 

Chẳng có sự sống tưởng là có sự sống, tự tay chặt đứt, sai người 
chặt đứt sự sống, cho đến nấu, cũng phạm Đột-kiết-la. 

Chẳng có sự sống mà nghi, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt sự 
sống, cho đến nấu, cũng phạm Đột-kiết-a. 

Cỏ cây bảy thứ sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, xanh nhạt, tía. 
Cây cỏ đang tươi sống khởi ý nghĩ cây cổ tươi sống, tự tay chặt đứt, sai 
người chặt đứt, cho đến nấu, Ba-dật-đề. 

Nghi là cây cỏ đang tươi sống, tự tay chặt, sai người chặt, cho đến 
nấu, Ba-dật-đề. 

Cây cỏ đang tươi sống tưởng chẳng phải cây cỏ tươi sống, tự tay 
chặt, sai người chặt, cho đến nấu, Đột-kiết-la. 

Chẳng phải cây cổ đang tươi sống tưởng là cây cỏ tươi sống, tự 
mình chặt, sai người chặt, cho đến nấu, Đột-kiết-la. 

Nghi là chẳng phải cây cỏ đang tươi sống, tự tay chặt, sai người 


63. Ha-lê-đà I]S4E (Pali: Haliddi: Củ nghệ), ưu-thi-la &Ƒ## (Pali: usIra: Hương căn), ha-tha- 
trí-tra Ÿ‡([?)4†B#% (Skt. ativiã, Pali: ativisä, mạch đông?), Iư-kiện-đà-lâu Fặf#‡ñE‡& ()).. 

64. liễu jÚl, xá-ma-la ® Ê#£, bà-la-hê-tha Xš#£Mth(?). Thập tụng nt, giống từ cọng: Thạch lựu 
I8, bô-đào ÑjÃj (nho), dương liễu #5Äl, sa-3)#Ÿ). Pali: assattho ni grodho pilako udumbaro 
kacchako kapithano. 

65. Tô-man-na #£#S# (Skt. sumanas; Pali: Sumanä, tố hương, nhục quan hoa, tương tợ hoa 
mồng gà), tô-la-bà #£š##%Š (Phiên phạn ngữ, T54n2130, tr.1049a16: Dịch là hảo đắc #ƒfã, Skt. 
sulabha?), bồ-hê-na ###E (2). la-lặc-liệu @#J2# ()). 


66. Phú la ZŠ§£. Pali: Phaubija: ucchu, veu, nãno, mía, tre và lau. 
G7. Cam giá HỆ (mía), trúc vĩ fT#š (tre và lau) ngẫu căn šŠ‡R (ngó sen). 


36 BỘ LUẬT 3 





chặt, cho đến nấu, Đột-kiết-la. 

Đóng nọc trên cây Ba-dật-đề. Dùng lửa đốt trên cây cỏ đang tươi 
sống, Ba-dật-để. Chặt cây cỏ đa phần đang tươi sống, Ba-dật-đề. Chặt 
cây cổ phân nửa khô, phân nửa đang tươi sống, Đột-kiết-la. Nếu không 
nói: “Xem cái này, biết cái này!” Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Có nói, “Xem đây, biết đây!” nếu chặt cây cỏ 
khô héo vì dọn rào dậu, dẹp đá gạch nên kéo cành tre, cày trên có cây 
tươi sống; hoặc vì lấy phân, hoặc cổ bò lấp đường dùng gậy vẹt cho 
trống để đi; hoặc dùng gạch đá làm trụ mà thương tổn đến cây cỏ; hoặc 
dọn đất đi kinh hành; hoặc quét chỗ thường đi tới đi lui; hoặc nhầm cỏ 
cây sống mà chặt, hoặc dùng cây gậy chống xuống đất mà cây cỏ bị đứt 
tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

12. NÓI QUANH®S 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở vườn Cù-sư-la, tại Câu-thiểm-tỳ. 

Bấy giờ, Tôn giả Tỳ-kheo Xiển-đà” phạm tội. Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Thầy có tự biết là mình phạm tội không? 

Xiển-đà đem những việc khác để trả lời với các Tỳ-kheo: 

- Thầy nói với ai vậy? Nói chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói 
với tôi hay nói với ai? AI phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không 
thấy tội. Sao nói tôi có tội? 

Các Tỳ-kheo nghe. Lúc ấy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiểm Tỳ-kheo Xiển-đà: 

- Tại sao thầy tự biết phạm tội, mà khi các Tỳ-kheo hỏi, lại đem 
các việc khác để trả lời với các Tỳ-kheo: “Thầy nói với ai vậy? Nói 
chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai phạm tội 
vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội. Sao nói tôi có tội?” 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo Xiến-đà: 


6§. Thập tụng 12, Căn bản 2§: Ba-dật-để 13. Các bộ khác: Ba-dật-đểề 12. Pali, Pãc. 12 
aññavãdaka. 

69. Xiển-đà Tỳ-kheo RRlfE.E. Xem ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa xiii. Ngũ phần: Nhóm sáu Tỳ-kheo phạm 
tỘI. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 37 





- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Xiển-đà Tỳ-kheo, tại sao ông phạm tội, khi các 
Tỳ-kheo hỏi: “Thầy tự biết có tội không?” Ông lại đem những việc 
khác để trả lời với các Tỳ-kheo: “Thầy nói với ai vậy? Nói chuyện gì? 
Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai phạm tội vậy? Tội 
do đâu sanh? Tôi không thấy tội, sao nói tôi có tội?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà 
Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

Từ nay về sau cho phép Tăng tác bạch rồi nên gọi đương sự làm 
pháp dư ngữ”. Nên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà này phạm tội. 
Các Tỳ-kheo hỏi, “thầy có tự biết là mình phạm tội không?” Xiển-đà 
đem những việc khác để trả lời với các Tỳ-kheo, “Thầy nói với ai vậy? 
Nói chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai 
phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội, sao nói tôi có tội?” 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sẽ gọi Xiển-đà 
Tỳ-kheo đến làm pháp dư ngữ. Đây là lời tác bạch”!. 

- Tác bạch như vậy gọi là pháp dư ngữ. 

- Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói dư ngữ, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. 

Bấy giờ Tôn giả Tỳ-kheo Xiển-đà bị chúng Tăng cấm chế không 
được nói dư ngữ, sau đó lại gây phiền nhiễu chúng Tăng bằng cách kêu 
đến thì không đến, không kêu lại đến; nên đứng lên thì không đứng lên, 
không nên đứng lên lại đứng lên; nên nói thì không nói, không nên nói 
lại nói. 

Các Tỳ-kheo nghe vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiểm Xiển-đà Tỳ-kheo: Tại 
sao sau khi chúng Tăng tác pháp dư ngữ rồi lại cố ý gây phiền nhiễu 
chúng Tăng bằng cách kêu đến thì không đến, không kêu lại đến; nên 
đứng lên thì không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên; nên nói 


70. (T22n1428, tr.642b10): Đương danh tác dư ngữ Š'42{EÊf#ÊR. Thập tụng 12 (T23n1435, 
tr.76b14), ức thức pháp fllÄi*. Căn bản 28 (T23n1442, tr.778b7), tác yết-ma ha trách šŠ£m] 
S. Pali (Vin.iv. 35): aññavãdaka ropetu, khiển trách sự nói lãng. 

71. Thập tụng, Căn bản, Pali, đều nói yết-ma bạch nhị. 


38 BỘ LUẬT 3 





thì không nói, không nên nói lại nói? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo Xiển Đà: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Xiển-đà Tỳ-kheo, tại sao sau khi chúng Tăng chế 
cấm tác pháp dư ngữ, rồi lại cố ý gây phiền nhiễu chúng Tăng bằng 
cách kêu đến thì không đến, không kêu lại đến; nên đứng lên thì không 
đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên; nên nói thì không nói, không 
nên nói lại nói? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà Tỳ-kheo 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, bạch rồi, gọi Tỳ-kheo Xiển-đà đến tác pháp xúc 
não” như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà, Tăng gọi đến tác 
pháp dư ngữ rỗi lại xúc não chúng Tăng bằng cách kêu đến không đến, 
không kêu lại đến; nên đứng lên không đứng lên, không nên đứng lên 
lại đứng lên; nên nói không nói, không nên nói lại nói. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, chế cấm Tỳ-kheo Xiển-đà gọi 
là tác pháp xúc não. Đây là lời tác bạch. 

- Bạch như vậy rồi, gọi là tác pháp xúc não. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói dư ngữ và gây phiền nhiễu người khác, Ba-dật- 


B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Dư ngữ”: Tăng chưa tác bạch mà nói lãng, như nói, - Thầy nói với 
a1? Nói chuyện gì? Bàn luận chuyện gì? Nói với tôi hay nói với ai? Tôi 
không thấy tội này. Nói như vậy đều phạm Đột-kiết-la. Nếu tác bạch 
rồi mà nói như vậy, tất cả đều phạm Ba-dật-đề. 

Gây phiền nhiễu”: Nếu trước khi tác bạch, gọi đến thì không đến, 
không gọi mà đến; nên đứng lên thì không đứng lên, không nên đứng 


72. Xúc não lãi. Pali, nt.: Vihesaka ropetu, khiển trách sự gây não loạn 

73. Dư ngữ ÊÑñ8. Trong giới văn, dị ngữ #Šãã. Pali: aññavãdaka,, sự nói lãng, nói quanh để 
chối tội. 

74. Hán: Xúc não ñljjli. Pali: Vihesako, sự gây rối 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 39 





lên lại đứng lên; nên nói thì không nói, không nên nói lại nói; tất cả đều 
phạm Đột-kiết-la. Nếu bạch rồi mà nói như vậy, tất cả đều phạm Ba- 
dật-để. Nếu Thượng tọa kêu đến mà không đến, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nghe lại lời nói trước không hiểu vì có sự mập 
mờ, cho nên hỏi lại: Thầy nói với ai?.. Cho đến, Tôi không thấy tội 
này. 

Nếu vì sự tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi tỳ-ni; hoặc Tăng, hoặc 
chùa tháp, hoặc Hòa thượng, đồng Hòa thượng, hoặc A-xà-lê, đồng A- 
xà-lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết-ma không lợi ích, không 
đem lại sự hòa hợp, khi ấy gọi đến mà không đến, thì không phạm. 

Nếu vì sự tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi tỳ-ni; hoặc Tăng, hoặc 
chùa tháp, hoặc Hòa thượng, đồng Hòa thượng, hoặc A-xà-lê, đồng A- 
xà-lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết-ma không lợi ích, khi ấy 
muốn biết lời dạy, tuy bảo đừng đến, mình lại đến, mà không phạm. 

Hoặc nhất tọa thực, hoặc không tác pháp dư thực mà ăn, hoặc 
bệnh, tuy được bảo đứng lên mà không đứng lên, vẫn không phạm. 

Hoặc nhà bị sập đổ, hoặc bị cháy, hoặc rắn độc vào nhà, hoặc gặp 
giặc, hoặc hổ lang, sư tử, hoặc bị cường lực bắt dẫn đi, hoặc bị người 
khác trói, hoặc mạng nạn, hoặc phạm hạnh nạn; tuy bảo đừng đứng lên 
mà đứng lên, thì không phạm. 

Hoặc được người hỏi với ác tâm, hoặc hỏi pháp thượng nhân, bảo, 
Thầy hãy nói điều nay; khi ấy không nói mà không phạm. 

Hoặc khi tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi tỳ-ni; hoặc Tăng, hoặc 
chùa tháp, hoặc Hòa thượng, đồng Hòa thượng, hoặc A-xà-lê, đồng A- 
xà-lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết-ma không lợi ích; khi ấy 
bảo đừng nói mà nói, không phạm. 

Hoặc nói nhỏ, hoặc nói vội vàng, hoặc nói trong mộng, hoặc nói 
một mình, hoặc muốn nói việc này nhầm nói việc kia thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

13. NÓI XÂU TĂNG SAI * 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt. 


75. Pali. Pâc. 13 ujjhãpanaka. Thập tụng, Căn bản: Ba-dật-để 12. 


40 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, tôn giả Đạp-bà-ma-la Tử”° được Tăng sai phụ trách việc 
phân phối ngọa cụ cho Tăng và thỉnh Tăng đi thọ thực. Khi ấy, các Tỳ- 
kheo Từ và Địa”, đứng nơi khoảng cách Tôn giả trong tầm mắt thấy mà 
tai không nghe, cùng nhau bàn nói: Đạp-bà-ma-la Tử có thiên vị, có 
giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ trách việc phân phối 
ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực. Các thầy chớ nên nói tôn giả 
là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. 

Tỳ-kheo Từ và Địa trả lời: 

- Chúng tôi không nói trước mặt mà cơ hiểm nơi chỗ khất kín”. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo Từ, Địa: 

- Tôn giả Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ trách việc 
phân phối ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực. Sao các thầy lại 
nói Tôn giả là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo Từ, Địa: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Thế nào, Tỳ-kheo Từ, Địa! Đạp-bà-ma-la Tử này 
được chúng giao phụ trách việc phân phối ngọa cụ cho Tăng và mời 
Tăng đi thọ thực; sao các ngươi lại nói ông ấy là người có thiên vị, có 
giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Từ, Địa 
rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo Từ, Địa này là người ngu si, trồng nhiều giống hữu lậu, 
lần đầu tiên phạm giới này”?. Từ nay trở đi, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, 
tập mười cú nghĩa, cho đến, chánh pháp cửu trú. 

Muốn nói giới, nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào biếm nhẽ, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo Từ, Địa 


76. Xem Ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa vi1i & 1X. 

77. Xem cht. 83, Ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa viii. Tăng kỳ 14: Ưu-ba-nan-đà. Căn bản 28: Hai Tỳ- 
kheo Hữu và Địa cùng bàn chuyện với Ô-ba-nan-đà. 

78. Căn bản, nt. đối diện nói xấu. 

79. Căn bản nt., Phật khiến Tăng tác yết-ma ha trách cho Từ, Địa, sau đó mới chế giới. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 4I 





sau đó lại tạo phương tiện khác. Ở chỗ Đạp-bà-ma-la Tử mà nghe nhưng 
không thấy, họ nói với nhau: Đạp-bà-ma-la Tử này là người có thiên vị, 
có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. 

Các Tỳ-kheo nói với Từ, Địa: 

- Phật há đã không chế giới rằng, biếm nhẽ*° là phạm Ba-dật-để 
hay sao? Tỳ-kheo Từ, Địa trả lời: 

- Chúng tôi không biếm nhẽ, mà là mạ lịể!. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, chỉ trích Tỳ-kheo Từ, Địa: 

- Tôn giả Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ trách việc 
phân phối ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực, sao các thầy lại 
mạ lị tôn giả? 

Các Tỳ-kheo quở trách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo Từ, Địa: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ trách 
việc phân phối ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực, sao các ông 
lại mạ lỊ. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Từ, Địa 
rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới: 

Tỳ-kheo nào, biếm nhẽ và mắng chửi, Ba-dật-đề?°. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Hoặc biếm nhẽ trước mặt, hoặc mạ lị sau lưng. 

- Biếm nhẽ trước mặt: Là đứng nơi địa điểm có thể thấy mà không 
nghe, mà nói - có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. 

- Mạ lị sau lưng: Là đứng nơi chỗ tai có thể nghe, mắt không thấy, 
mà nói - có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. T-kheo chê 


80. Hán: Cơ hiểm 5Š#fl#f. Ở đây, nói xấu sau lưng. Ngũ phần, vu thuyết Ñ§Ñ: nói xấu. Tăng kỳ, 
hiểm trách ##Šš. Thập tụng, sân cơ RẾØŠ, siận hờn mà chỉ trích. Căn bản, hiểm hủy #§&. Pali: 
ujjihãpanaka, sự bêu xấu hay nói xấu; giải thích (Vin.iv. 38): Muốn làm cho người đó xấu hỗ, 
mất danh dự; gây khó khăn cho người đó. 

§1. Căn bản nt., đối diện nhưng không gọi thẳng tên mà giả thác sự kiện khác. 

82. Thập tụng: Sân cơ sai hội nhân REØš#? A.. giận hờn mà nói xấu người được Tăng sai, hay 
chức sự Tăng. Nếu không phải là chức sự Tăng sai, phạm Đột-kiết-a. 


42 BỘ LUẬT 3 





bai và mắng chửi Tỳ-kheo, nói rõ ràng phạm Ba-dật-đề, nói không rõ 
ràng Đột-kiết-la. Nếu Thượng tọa bảo người chê bai và mắng chửi, nếu 
nhận lời chê bai và mắng chửi, thì phạm Đột-kiết-a. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Người kia thật có việc như vậy, tức là có thiên 
vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. Sợ sau đó có sự hối hận nên nói 
để khiến như pháp mà phát lồ; khi ấy nói, - có thiên vị, có giận hờn, có 
sợ hãi, có bất minh, thì không phạm. Hoặc nói vui chơi, nói một mình, 
nói trong mộng, muốn nói việc này lại nhầm nói việc khác thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. : 

14. TRẢI TOẠ CỤ TĂNG KHÔNG CẤT® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một trưởng giả muốn thỉnh 
chúng Tăng dùng cơm. Trong thời gian chờ đợi cho đến giờ ăn, lúc ấy 
có nhóm mười bẩy Tỳ-kheo mang tọa cụ của Tăng đem trải nơi đất 
trống, rồi kinh hành, chờ đến giờ ăn. Khi đến giờ, không thu dọn tọa cụ 
của Tăng, liền đến chỗ mời ăn, nên tọa cụ của Tăng bị gió thổi, bụi đất 
phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch. 

Các Tỳ-kheo thọ thực xong trở về trong Tăng-già-lam, thấy tọa 
cụ của Tăng bị gió thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, ô 
uế không sạch, liền hỏi: 

- Ai đã trải tọa cụ của Tăng mà bỏ đi không thu dọn, khiến gió 
thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch? 

Chư Tăng nói: 

- Nhóm mười bảy Tỳ-kheo trải đó. 

Trong số các Tỳ-kheo nghe đó, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tìm quý, cơ hiểm nhóm mười bảy 
Tỳ-kheo: 

- Sao các ông trải tọa cụ của Tăng mà bỏ đi không thu dọn, để gió 
thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch 
thế này? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 


83. Các bộ khác, như Tứ phần. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 43 





ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm mười bảy Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông mang tọa cụ của Tăng trải mà bỏ 
đi không thu đọn, gió thổi, bụi đất phủ lên, trùng chim cắn phá hư hại, 
nhơ nhớp không sạch? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm mười bẩy 
Tỳ-kheo rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, mang giường giây, giường cây, hoặc ngọa cụ, đệm 
ngồi®? của Tăng, bày nơi đất trống hoặc bảo người bày, khi bỏ đi không 
tự mình dọn cất, không sai người dọn cất, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Vật của chúng Tăng, dành cho Tăng, thuộc về Tăng. 

- Vật của Tăng: Vật đã xả cho Tăng. 

- Vật dành cho Tăng: Vật vì Tăng mà làm nhưng chưa xả cho 
Tăng. 

- Vật thuộc về Tăng: Vật đã nhập vào Tăng, đã xả cho Tăng. 

Giường dây®: có năm loại, giường nằm chân xoay, giường nằm 
chân thẳng, giường nằm chân cong, giường nằm ráp mộng, giường nằm 
không có chân. 

Giường cây": cũng như vậy. 

Ngọa cụ: Hoặc dùng để ngôi, hoặc dùng để nằm. 

Đệm: Dùng để ngồi. 

Nếu Tỳ-kheo đem giường nằm, ghế ngồi, ngọa cụ, nệm ngôi của 
Tăng bày nơi đất trống, hoặc bảo người bày; khi đi, nếu ở đó có cựu 


§4. Thằng sàng, mộc sàng, ngọa cụ, tọa nhục #BƑKZB\ B2. Tăng kỳ: Ngọa sàng tọa sàng, 
nhục, chẩm BÑJR4ˆƑPKiS4]1: Giường nằm, giường ngồi, đệm, gối. 

85. Thằng sàng #ŠJE. Chỉ các loại giường nằm. Tăng kỳ: Ngọa sàng BẢJ£. Thập tụng: Tế thằng 
sàng #4HWBJ. Pali: Mađca, giải rằng có bốn loại: Masãraka, trường kỷ; bundikãbaddha, giường 
trải vạt; kulrapädaka, giường chân cong (chân quỳ); ãhaccapãdaka, giường chân ráp (tháo gỡ 
được). 

§6. Mộc sàng ZRƑ£. Tăng kỳ: Tọa sàng 4*Ƒ£. Thập tụng: Thô thằng sàng #š#JZ£. Pali: PTha. 


44 BỘ LUẬT 3 





trú Tỳ-kheo hoặc Ma-ma-đế”"”, hoặc người quản sự”, nên nói, - Nay tôi 
giao cho ông. Ông coi sóc giữ gìn cho. Nếu không có người nào thì phải 
dọn cất nơi chỗ vắng rồi đi. Nếu không có chỗ vắng, mà tự biết chỗ đó 
không bị phá hoại, được an Ổn, thì lấy cái thô (xấu) phủ lên trên cái tốt 
rồi đi. Nếu đi rồi về lại liền thì đi. Nếu mưa gấp về gấp, tọa cụ không 
bị hư hoại thì nên đi. Nếu mưa vừa, vừa về lại kịp thì nên đi. Nếu mưa 
lâm râm đi một chút về kịp thì nên đi. Vị Tỳ-kheo kia nên tuần tự làm 
theo phương tiện như vậy rồi đi. Không theo phương tiện như vậy mà đi; 
khi bắt đầu ra khỏi cửa, Ba-dật-đề. Nếu một chân trong cửa, một chân 
ngoài cửa, ý muốn đi mà không đi lại hối hận, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Nếu hai người cùng ngồi trên giường nằm, ghế ngồi, vị hạ tọa phải 
thu dọn rồi đi. Hạ tọa nếu có ý nghĩ là để Thượng tọa dọn cất, nhưng 
cuối cùng Thượng tọa không dọn cất thì hạ tọa phạm Ba-dật-để và còn 
trái với oai nghi nên phạm thêm Đột-kiết-la. Thượng tọa có ý nghĩ là để 
hạ tọa dọn cất, hạ tọa không dọn cất thì Thượng tọa phạm Ba-dật-đề. 

Nếu hai người đồng đi một lượt, không ai trước ai sau mà không 
dọn cất thì cả hai đều phạm Ba-dật-để. Ngoài ra cho đến giường giây, 
giường nằm, ghế ngồi, ghế dựa để tắm, hoặc lớp trong hay lớp ngoài 
của ngọa cụ, hoặc đồ trải đất, hoặc lấy dây buộc bằng lông hay dây gai 
bổ nơi đất không thu dọn mà bỏ đi, tất cả phạm Đột-kiết-la. Nếu trải 
ngọa cụ của Tăng nơi đất, không thu dọn mà vào phòng ngồi tư duy 
cũng phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nết lấy giường giây, giường cây, ghế ngồi hoặc 
ghế dựa, ngọa cụ, nệm ngồi của Tăng, tự mình bày nơi đất, hoặc sai 
người bày, khi đi có nói với vị cựu trú, hoặc Ma-ma-đế, người quản 
sự, giữ gìn vật này thu dọn giúp. Nếu không có ai thì thu xếp nơi chỗ 
vắng rồi đi. Nếu không có chỗ vắng an toàn mà tự mình biết chỗ nào 
đó không bị quên mất, không sợ hư nát thì dùng vật thô phủ lên trên vật 
tế mà đi. Nếu đi rồi trở về liền, hoặc gặp mưa to gió lớn, đi gấp về gấp 
được, hoặc mưa vừa vừa, vừa đi vừa trở về, hoặc mưa lâm râm đi thong 
thả trở về kịp, theo thứ tự phương tiện rồi đi thì không phạm. 

Hoặc bị thế lực trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không làm 


87. Ma-ma-đế E#Z7; Tăng sử lược (T54n2126, tr.244c18): Chùa lập ba giểng mối... Tiếng 
Phạn nói, Ma-ma-đế F#FE, Tất-thế-na 3š##jlŠ, Kiết-ma-đà-na XäEEJREE; Hoa nói là Tự chủ 
SE, Thượng tọa _EFE, Duyệt chúng Tứ... Theo đó, Ma-ma-đế có thể phiên âm không chỉnh 
của (vihãra-) svãmin: Chủ Tinh-xá, hay tự chủ. 

88. Kinh doanh nhân ### À., hay doanh sự Tỳ-kheo, tức vị tri sự của Tăng, Skt. karma-dãna. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 45 





theo thứ tự như vậy, thì không phạm. Hoặc hai người cùng ngồi trên một 
giường giây, vị hạ tọa thu dọn. Ngoài ra cho đến các loại giường không 
khác như giường cây, giường dây, ghế ngồi, ghế dựa, ghế ngồi tắm, 
hoặc lớp trong hay lớp ngoài của ngọa cụ, hoặc đồ trải đất, dây buộc 
lông mịn, bỏ nơi đất thu dọn mà đi. Hoặc nơi đất trống trải tọa cụ của 
Tăng, thu dọn rồi vào phòng tư duy thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

15. TRẢI NGỌA CỤ TRONG PHÒNG TĂNG ® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có vị Tỳ-kheo khách nói với các vị Tỳ-kheo cựu 
trú: 

- Tôi trải ngọa cụ trong phòng của Tăng kế bên để nghỉ. 

Sau đó, không nói với vị Tỳ-kheo cựu trú mà đi. Ngọa cụ của 
Tăng bị hư mục, trùng kiến cắn biến sắc. Trong những lúc tiểu thực, 
đại thực, nói pháp ban đêm, nói giới, vị cựu trú Tỳ-kheo không thấy vị 
khách Tỳ-kheo có mặt, nên vị Tỳ-kheo cựu trú nghĩ: Sao không thấy vị 
Tỳ-kheo khách? Phải chăng vị ấy qua đời, hoặc đi xa, hoặc trả lại giới 
để làm bạch y, hoặc bị cướp bắt, hoặc bị ác thú ăn, hoặc bị nước trôi? 
Vị cựu trú liền đến phòng đó, thấy ngọa cụ của chúng Tăng bị hư mục, 
trùng kiến cắn biến sắc. Thấy như vậy rồi, vị cựu trú hiểm trách vị Tỳ- 
kheo khách kia: 

- Sao Tỳ-kheo khách nói với tôi là dùng ngọa cụ của chúng Tăng 
trải trong phòng kế bên để ngủ, khi ra đi lại không nói với tôi, khiến cho 
tọa cụ của chúng Tăng bị trùng kiến cắn phá biến sắc hư mục? 

Trong số các Tỳ-kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiểm Tỳ-kheo khách kia: 

- Sao khách Tỳ-kheo nói với cựu trú Tỳ-kheo là lấy ngọa cụ của 
chúng Tăng trải trong phòng kế bên để ngủ, khi ra đi lại không nói với 
tôi, khiến cho tọa cụ của chúng Tăng bị trùng kiến cắn phá biến sắc hư 
mục? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo khách: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 


89. Các bộ như nhau. 


46 BỘ LUẬT 3 





Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao ông ta bày ngọa cụ của chúng Tăng trải trong phòng 
kế bên để ngủ, khi ra đi lại không nói với cựu trú Tỳ-kheo, khiến cho 
tọa cụ của chúng Tăng bị trùng kiến cắn phá biến sắc hư mục? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo 
khách, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, ở trong phòng của Tăng, trải ngọa cụ của Tăng, 
hoặc tự mình trải, hoặc bảo người trải, hoặc ngồi, hoặc nằm, khi đi 
không tự dọn cất, không bảo người dọn cất, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Vật của chúng Tăng: Như trước đã nói. 

Ngọa cụ, giường nằm, ghế ngồi, đệm nằm, tọa cụ, gối, đồ trải 
dưới đất, cho đến đồ nằm bằng lông, mà Tỳ-kheo kia nếu muốn trải 
ngọa cụ của chúng Tăng trong phòng của Tăng, hoặc tự mình trải, bảo 
người trải, hoặc ngôi, hoặc nằm, khi đi không tự dọn cất, không sai 
người dọn cất. Trong đó, nếu có cựu trú Tỳ-kheo, có người kinh doanh, 
hoặc Ma-ma-đế, nên nói, dọn cất giùm tôi. Trong trường hợp không 
có người để giao phó mà không sợ mất, nên di chuyển giường ra cách 
vách, kê chân giường lên cao, đem gối, nệm, ngọa cụ để bên trong, rồi 
lấy ngọa cụ khác phủ lên trên mà đi. Nếu sợ bị hư hoại thì nên lấy ngọa 
cụ, nệm kết lông, gối, máng, lên trên giá móc áo, dựng đứng giường lên 
mà đi. Tỳ-kheo kia nên làm như vậy rồi mới đi. Nếu không làm như vậy 
mà đi, ra ngoài giới, phạm Ba-dật-đề. 

Một chân ngoài giới, một chân trong giới, rồi ăn năn không đi, 
tất cả đều phạm Đột-kiết-la. Nếu tính đi mà không đi, Đột-kiết-la. Nếu 
đi rôi về liên, hoặc hai đêm ở ngoài gIới, đến đêm thứ ba, bình minh 
chưa xuất hiện, hoặc tự mình về trong phòng, hoặc sai người đến, hoặc 
nói với Ma-ma-đế, hoặc vị tri sự rằng, thầy coi chừng vật này. Nếu Tỳ- 
kheo đi ra, ngủ ngoài giới hai đêm, đến đêm thứ ba khi bình minh chưa 
xuất hiện, không tự mình về trong phòng, không sai người nói: Thầy coi 
chừng vật này, phạm Ba-dật-đề. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 47 





Sự không phạm: Nếu tự tay trải ngọa cụ của chúng Tăng, hoặc sai 
người trải để ngồi hoặc nằm. Khi đi nơi đó có cựu trú Tỳ-kheo hoặc Ma- 
ma-đế, hoặc vị tri sự, nói: Thầy coi chừng vật này; ở trong đây mà làm 
Ma-ma-đế. Nếu không có người để giao phó mà đoán biết không bị hư 
hại thì dời giường cách vách, đem ngọa cụ gối, nệm để lên trên giường, 
phủ hai lớp rồi đi. Nếu sợ bị hư hoại thì nên đem ngọa cụ máng trên giá 
y, dựng đứng giường lên rồi đi, làm như vậy rồi đi thì không phạm. 

Nếu phòng xá bị sập đổ, lửa cháy, rắn độc ở bên trong, trộm cướp, 
hổ lang, sư tử, kẻ có cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm 
hạnh nạn, hoặc không lâu sẽ trở ngại, hoặc ngủ ngoài giới hai đêm, đến 
đêm thứ ba, bình minh chưa xuất hiện, tự mình về hoặc sai người nói với 
cựu trú Tỳ-kheo, - Thầy coi chừng vật này mà làm Ma-ma-đế. Hoặc bị 
thủy đạo trở ngại, hoặc trên tuyến đường có giặc cướp, hổ lang, sư tử, 
hoặc nước lụt, bị kẻ thế lực cầm giữ, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm 
hạnh nạn, mà hai đêm ở ngoài giới, đến đêm thứ ba, bình minh đã xuất 
hiện tự mình không đến được, không thể sai người đến nói: Thầy coi 
chừng vật này mà làm Ma-ma-đế giùm tôi.” Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

16. CHEN LẦN CHÔ NGỦ” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo”!' và nhóm mười bẩy Tỳ-kheo 
ở tại nước Câu-tát-la, trên tuyến đường đi đến nơi tụ lạc khác, nơi đó 
không có trú xứ của Tỳ-kheo. Lúc này, nhóm mười bảy Tỳ-kheo nói với 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Các thầy hãy đi trước tìm chỗ nghỉ ngơi. 

Nhóm sáu T-kheo nói: 

- Các ông tự đi tìm. Chúng tôi dính gì đến việc các ông? 

Nhóm sáu Tỳ-kheo là bậc Thượng tọa của nhóm mười bảy Tỳ- 
kheo, nên nhóm mười bẩy mới thưa với nhóm sáu Tỳ-kheo như vầy: 

- Các thầy là Thượng tọa đối với chúng con. Thượng tọa nên tìm 
nơi nghỉ trước. Chúng con sẽ tìm sau. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo bảo: 

- Các ông hãy đi. Chúng tôi không cần tìm chỗ nghỉ. 


90. Tứ phần & Pali, giống nhau: Ba-dật-đề 17. Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: Ba- 
dật-để 17. 
91. Thập tụng, nguyên nhân do Ca-lưu-đà-di 


48 BỘ LUẬT 3 





Lúc ấy, nhóm mười bảy Tỳ-kheo liền đi tìm nơi để nghỉ. Tìm 
xong, tự trải ngọa cụ nghỉ ngơi. Nhóm sáu Tỳ-kheo biết nhóm mười bảy 
Tỳ-kheo đã tìm ra được chỗ nghỉ và đã trải ngọa cụ rồi, đến bảo: 

- Các ông đứng lên. Phải theo thứ tự lớn nhỏ mà nghỉ ngơi. 

Nhóm mười bảy nói: 

- Chúng con không thể đứng lên để nhường cho các thây được. 

Nhóm sáu hỏi: 

- Các ông nay bao nhiêu tuổi? 

Nhóm mười bảy thưa: 

- Các trưởng lão thật sự là bậc Thượng tọa của chúng con. Trước 
đây, chúng con đã thưa với các trưởng lão là đi tìm nơi nghỉ ngơi trước. 
Sau đó, chúng con sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi. Nay chúng con tìm rồi, không 
thể nào dời đi được. 

Khi ấy nhóm sáu Tỳ-kheo cưỡng bức, trải tọa cụ vào giữa để ngủ. 
Nhóm mười bảy Tỳ-kheo lớn tiếng la: 

- Chư tôn đừng làm vậy! Chư tôn đừng làm vậy! 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe được. Trong số các Tỳ-kheo nghe đó, 
có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tìm quý, cơ 
hiểm nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Này nhóm sáu Tỳ-kheo, sao nhóm mười bảy Tỳ-kheo tìm chỗ 
nghỉ trước, các thầy đến sau lại cưỡng bức trải ngọa cụ vào giữa để 
ngủ? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Này nhóm sáu Tỳ-kheo, sao nhóm mười bảy Tỳ- 
kheo tìm chỗ nghỉ trước, các thầy đến sau lại cưỡng bức trải ngọa cụ 
vào giữa để ngủ? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nơi chỗ nghỉ của Tỳ-kheo đã đến trước, mình đến 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 49 





sau cố chen vào khoảng giữa trải ngọa cụ để nghỉ, với ý nghĩ: “Người 
kia nếu liềm chật thì tự tránh đi nơi khác; ” hành động với nhân duyên 
như vậy chứ không gì khác, chẳng phải oai nghĩ, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ-kheo 
không biết trước đó chỗ này đã có vị nào tìm nghỉ hay chưa tìm nghỉ, 
sau đó mới biết là có người tìm trước, nên tác pháp sám hối Ba-dật-đề, 
hoặc có ý dè dặt. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đã biết đó là chỗ nghỉ trước của Tỳ-kheo, mình đến 
sau cố chen vào khoảng giữa trải ngọa cụ để nghỉ, với ý nghĩ: “Người 
kia nếu liềm chật thì tự tránh đi nơi khác; ” hành động với nhân duyên 
như vậy chứ không gì khác, chẳng phải oai nghĩ, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Khoảng giữa: Tức một bên đầu, một bên chân hay một bên của 
hai bên hông. 

Ngọa cụ: Trải cỏ, trải lá lên mặt đất, trải giạ để nằm. 

Tỳ-kheo nào đã biết Tỳ-kheo khác chọn chỗ nghỉ rồi, mình đến 
sau cố chen vào giữa trải ngọa cụ để nghỉ; tùy theo mỗi lần trở mình, 
hông dính giường, phạm Ba-dật-đề. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc nói với người nằm trước, 
hoặc cửa mở, hoặc nơi rộng rãi không trở ngại, hoặc có người thân cũ. 
Người thân cũ nói: Cứ trải bên trong ngủ đi. Tôi sẽ nói với người chủ 
cho. Hoặc bị té xuống đất, hoặc bị bệnh xoay chuyển ngã lên trên. Hoặc 
bị thế lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn tất cả 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

17. ĐUỔI TỲ KHEO RA NGOÀI 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo và nhóm mười bảy Tỳ-kheo từ 
thị trấn Khoáng dã nước Câu-tát-la, trên đường đi đến một trú xứ nhỏ. 


92. Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: Ba-dật-để 16. Pali, như Tứ phần. 
93. Pali, Vin.iv. 43: Các Tỳ-kheo này dọn tỉnh xá lớn gần Kỳ hoàn để an cư. 


50 BỘ LUẬT 3 





Lúc ấy, nhóm mười bảy Tỳ-kheo nói với nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Quý trưởng lão tìm nơi trải ngọa cụ trước đi. 

Nhóm sáu bảo: 

- Các ông cứ tự đi! Chúng tôi dính øì đến việc các ông? 

Nhóm sáu Tỳ-kheo là bậc Thượng tọa đối với nhóm mười bảy Tỳ- 
kheo, do vậy nhóm mười bảy thưa: 

- Quý trưởng lão là bậc Thượng tọa của chúng con. Quý ngài nên 
đi trải ngọa cụ trước, chúng con sẽ trải sau. 

Nhóm sáu nói: 

- Các ông cứ đi. Chúng tôi không trải. 

Nhóm mười bảy Tỳ-kheo thích sạch sẽ, vào chùa quét phòng xá 
cho sạch, trải ngọa cụ tốt, ngủ nghỉ ở đó. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo biết nhóm mười bảy Tỳ-kheo đã vào 
chùa quét dọn phòng xá sạch sẽ, trải ngọa cụ tốt rồi, liền vào phòng 
nóI: 

- Trưởng lão, hãy đứng dậy. Theo thứ tự mà ngôi. 

Nhóm mười bảy Tỳ-kheo thưa: 

- Chúng con không dậy. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo liền hỏi: 

- Các ông nay bao nhiêu tuổi? 

Nhóm mười bảy Tỳ-kheo thưa: 

- Quý trưởng lão thật sự là bậc Thượng tọa đối với chúng con. 
Nhưng trước đây chúng con đã thưa, chư Thượng tọa hãy trải ngọa cụ 
trước. Chúng con theo thứ lớp sẽ trải sau. Nay chúng con đã ngồi rồi; 
không thể dậy được. Lúc này trời đã tối rồi, tất cả nên cùng ngủ đi. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo với ý giận, không vui, dùng sức mạnh 
xô kéo nhóm mười bẩy Tỳ-kheo, đuổi họ ra khỏi phòng. Nhóm mười 
bảy Tỳ-kheo cao giọng kêu la: 

- Chư hiển, đừng làm vậy! Chư hiền, đừng làm vậy! 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo phòng gần nghe, liền hỏi: 

- Các thầy cớ øì kêu to tiếng như vậy? 

Nhóm mười bẩy Tỳ-kheo trình bày đây đủ sự việc. Trong số người 
nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tìm 
quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các ngài giận, không vui, dùng 
sức mạnh xô kéo nhóm mười bẩy Tỳ-kheo, đuổi họ ra khỏi phòng của 
Tăng? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 51 





Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Này nhóm sáu Tỳ-kheo, tại sao các ông giận, 
không vui, dùng sức mạnh xô kéo nhóm mười bảy Tỳ-kheo, đuổi họ ra 
khỏi phòng của Tăng? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu 
Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, giận T}ỳ-kheo khác, không vui, tự mình kéo ra hay 
bảo người khác kéo Tỳ-kheo ấy ra khỏi tăng phòng”, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tăng phòng: Cũng như trước. 

Tỳ-kheo nào giận Tỳ-kheo khác, không vui, tự mình kéo hoặc bảo 
người kéo Tỳ-kheo ấy ra khỏi phòng Tăng, tùy theo sự lôi kéo nhiều 
hay ít, tùy thuộc vào việc ra khỏi phòng, Ba-dật-đề. Hoặc kéo nhiều 
người ra khỏi nhiều cửa, phạm nhiều Ba-dật-đề. Hoặc kéo nhiều người 
ra một cửa, phạm nhiều Ba-dật-đề. Hoặc kéo một người ra nhiều cửa, 
phạm nhiều Ba-dật-đề. Hoặc kéo một người ra khỏi một cửa, phạm một 
Ba-dật-đề. Nếu cầm đồ của người khác ra ngoài, phạm Đột-kiết-la. 
Hoặc cầm đồ của người khác quăng ra ngoài cửa, phạm Đột-kiết-la. 
Hoặc đóng cửa để người ở ngoài, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI Ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Không có tâm giận hờn, đi ra theo thứ tự; hoặc 
cùng ngủ hai đêm, đến đêm thứ ba bảo người chưa thọ giới đi ra; hoặc 
vì người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc vì người bị cử tội, hoặc 
vì người bị tẩn, hoặc đang bị tẩn, vì những nhân duyên như vậy, hay có 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, đuổi hạng người như vậy thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 


94. Tăng kỳ thêm chỉ tiết: ..cho đến, bảo Tỳ-kheo: Ông hãy đi ra! Thập tụng cũng thêm: ..Đi 
ra, s¡ nhân! Không nên ở đây. Căn bản thêm: Trừ duyên cớ khác... Pali: Saghikã vihãräã, (kéo) 
ra khỏi tỉnh xá của Tăng. 


52 BỘ LUẬT 3 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

18. GHẾ NGÔI KHÔNG VỮNG” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo ở trên lầu gác”, ngồi trên giường 
chân ráp”, không được an toàn lắm, phía dưới gác có Tỳ-kheo đang 
ngủ. Vì sàn gác mỏng nên chân giường bị sút, rớt xuống trúng Tỳ-kheo 
bên dưới bị thương đến chảy máu. Tỳ-kheo bên dưới ngửa mặt lên giận 
dữ mắng: 

- Tỳ-kheo gì mà ở tầng gác trên, ngồi trên giường chân ráp không 
an toàn khiến cho giường sút chân, đả thương thân tôi đến nỗi chảy 
máu? 

Các Tỳ-kheo nghe được. Trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo kia, - Sao 
Tỳ-kheo ở trên tầng gác, ngồi trên giường chân ráp không an toàn 
khiến chân giường sút ra, rớt trúng thân hình của Tỳ-kheo kia làm bị 
thương đến chảy máu? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo kia: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao Tỳ-kheo ở trên tâng gác, ngồi trên giường chân 
ráp không an toàn khiến chân giường sút ra, rớt trúng thân hình của Tỳ- 
kheo kia làm bị thương đến chảy máu? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo kia rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


95. Các bộ như nhau. 

96. Trùng các =Ell. Pali: upari-vehãsa-kuï, nghĩa không rõ, có lẽ chỉ tầng trên của gác cao, hay 
gác lững; Ngũ phần: Trùng các ốc EERfÏE; nhà có gác cao. Thập tụng 11 (T23n1435, tr.79a22): 
Một người được chỗ trên gác; một người được chỗ dưới gác. Cf. Nam Truyền, Luật tạng 2: Một 
Tỳ-kheo ở trên lầu, một Tỳ-kheo ở dưới lầu 

Ø7. Thoát cước sàng RầX|ƑR. Pali: ähaccapädaka mañca, giường có chân tháo gỡ được. Ngũ 
phần 6 (T22n1421, tr.44b18): Tiêm cước sàng 2|Ƒ£, giường chân nhọn. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 53 





Tỳ-kheo nào, hoặc trong phòng, hoặc trên tầng gác, nằm hay 
ngồi" trên giường, ghế bằng chân ráp, ba-dật đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà”: chỉ cho phòng Tăng hay phòng riêng. 

Tầng gác!°: người đứng dưới không đụng đầu. 

Giường chân ráp: Loại giường chân giáp vào lỗ mộng. 

Tỳ -kheo ở trên tầng gác, hoặc ngồi hay nằm trên giường chân ráp, 
tùy thuộc vào hông dính nơi giường, hay tùy theo sự trở mình, phạm 
Ba-dật-đềể. Trừ giường chân ráp ra, hoặc giường độc tọa'!°!, hoặc giường 
một tấm ván, hoặc giường tắm'%, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu ngồi giường chân xoay, giường chân thẳng, 
giường chân cong, giường không chân, hoặc giường chân lớn, hoặc 
giường chân ráp mà có cột cẩn thận, hoặc trên tầng gác có ván lót, hoặc 
cây chạm hoa để che, hoặc phủ dày, hoặc lật ngửa giường mà ngôi hay 
tháo chân giường mà ngồi, tất cả không phạm, 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa kiết giới, sỉ cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

19. DÙNG NƯỚC CÓ TRÙNG'®? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm-di'%. Bấy giờ có 
Tỳ-kheo Xiển-đà !% xây cất nhà lớn'“, tự mình lấy nước có trùng hòa 
vào bùn, và bảo người hòa. Các trưởng giả thấy thế hiểm trách rằng, 
Sa-môn Thích tử không biết tàm quý, không có từ tâm, hại mạng chúng 
sanh. Bên ngoài tự nói, ta tu chánh pháp, nếu nhìn vào việc hiện tại thì 
đó có chi gọi là chánh pháp? Dùng nước có trùng hòa vào bùn, và bảo 


98. Ngũ phân thêm: Dụng lực toạ ngoạ FB2)4BJ, dùng sức ngôi hay nằm. Căn bản: Phóng thân 
tọa ngọa ^B|, buông người ngồi hay nằm. 

99. Hán: Xá 8; trong giới văn nói là phòng 

100. Trùng các EERl. Pali: VehãsakunT, giải thích: Majhimassa purisassa Tsaghattã, (gác cao) 
mà một người cao trung bình không đụng đầu. Căn bản: Trùng phòng Eš, giải thích: tầng gác 
cao nguy hiểm, hủ mục. 

101. Độc tọa sàng Ÿ8j4^J£. Có lẻ chỉ một loại ghế ngôi cho một người. 

102. Dục sàng 3Ä. Ghế nhỏ, để ngôi mà tắm. 

103. Ngũ phần, Ba-dật-đề 20. Pali, Pâc. 20 Sappãnaka. Các bộ khác, như Tứ phần. 

104. Pali: Phật tại Ấnavĩ (Khoáng đã) 

105. Xem Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa xiii. Tăng kỳ, doanh sự Tỳ-kheo 5⁄SEH,Er 

106. Đại ốc k8. Ngũ phần: Đại phòng xá kjZ8. 


54 BỘ LUẬT 3 





người hòa, hại mạng chúng sanh. 

Trong các Tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tìm quý, hiểm trách Xiển-đà: Sao xây cất phòng 
ốc, lấy nước có trùng hòa vào bùn, hay bảo người hòa, hại mạng chúng 
sanh? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Xiển-đà: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Xiển-đà! Sao xây cất phòng ốc, lấy nước có trùng 
hòa vào bùn, hay bảo người hòa, hại mạng chúng sanh? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà rồi bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, tự mình dùng nước có trùng hòa vào bùn, hoặc sai 
người hòa, ba-dật đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo 
trước đó chưa biết nước có trùng hay nước không có trùng, sau đó mới 
biết là nước có trùng, nên có vị làm pháp sám Ba-dật-để, hoặc có vị vì 
dè dặt. Phật dạy: Không biết, không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết nước có trùng, mà tự mình rưới lên bùn"” hoặc 
cỏ, hoặc bảo người rưới, ba-dật đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nếu biết nước có trùng, mà dùng cỏ hay đất ném vào trong đó, 
Ba-dật-đề. Ngoài nước ra, nếu nước tương, nước tương trong'®, trong 
dấm, trong nước ngâm gạo mà có trùng, tự mình hoặc bảo người tưới 
lên bùn hoặc cỏ, Ba-dật-đề. 

Nếu tự mình hoặc bảo người dùng đất hoặc cỏ bỏ vào nước tương, 


107. Ngũ phần thêm: hoặc uống, hoặc dùng vào các việc khác... Căn bản thêm, ..hoặc hòa 
với phân bò. 
108. Lạc tương và thanh lạc tương 3Š)88&Z§. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 55 





nước tương trong, dấm, nước ngâm gạo mà có trùng, Ba-dật-đề. 

Nếu nước có trùng, tưởng là nước có trùng, Ba-dật-đềể. Nước có 
trùng mà nghi, Đột-kiết-la. Nước không có trùng, tưởng là nước có 
trùng, Đột-kiết-la. Nước không có trùng mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Không biết là có trùng; nghĩ rằng không có trùng; 
hoặc là trùng lớn, dùng tay khua động khiến cho nó tránh đi; hoặc là 
nước đã lọc tưới đất, hoặc sai người tưới; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

20. CẤT NHÀ LỚN'® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, nước Câu-thiểm-tỳ. 
Bấy giờ, Tôn giả Xiển-đà Tỳ-kheo xây cất phòng xá lớn'", cổ lợp còn 
dư, lợp thêm, lợp đến lớp thứ ba rồi mà vẫn còn dư. Khi ấy Xiển-đà có 
ý nghĩ: Ta không thể thường xuyên đến nơi đàn-việt cầu xin cỏ. Bèn 
tiếp tục lợp mãi, cho đến lúc (không chịu được nổi), nhà bị sập. Các cư 
sĩ thấy thế chê trách: Sa-môn Thích tử không biết tàm quý nên cầu xin 
không chán. Bên ngoài tự xưng rằng, ta biết chánh pháp. Như nay xem 
ra thì có gì là chánh pháp? Làm phòng xá lớn, lợp mãi không thôi, đến 
nỗi nhà bị sập. Dù đàn-việt muốn cho, nhưng người nhận phải biết đủ 
chứ! 

Trong các Tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Xiển-đà: Sao cất phòng xá lớn, 
lợp mãi không thôi khiến cho nhà bị sập để? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo Xiến-đà: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Xiển Đà! Sao cất phòng xá lớn, lợp mãi không thôi 
khiến cho nhà bị sập để? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà Tỳ-kheo 


109. Pali, Pãc. 19: Mahallaka-vihãra. Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: Ba-dật-đề 19. Cf. Ch.ii, 
Tăng-già-bà-thi-sa v1. 
110. Ngũ phần: Có thí chủ cất cho. Tăng kỳ, Xiển-đà đi khuyến hoá để cất phòng. 


56 BỘ LUẬT 3 





rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Xiển-đà Tỳ-kheo, kể ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là kể phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, làm phòng xá lớn, cánh cửa, khung cửa sổ và các 
thứ trang trí", chỉ dẫn lợp"? tranh ngang bằng hai, ba lớp; nếu lợp 
quá, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Phòng xá lớn''*: là nhà dùng nhiều vật liệu. 

Các thứ trang trí khác: Tức là chạm trổ, vẽ vời. 

Lợp: Có hai loại, lợp bề dọc, lợp bể ngang. 

Tỳ-kheo kia chỉ dẫn lợp hai lớp rồi, khi lớp thứ ba chưa xong, nên 
đi đến chỗ mắt không thấy, tai không nghe. Nếu lợp hai lớp rồi, lớp thứ 
ba chưa xong mà Tỳ-kheo không đi đến chỗ mắt không thấy, tai không 
nghe, khi lớp thứ ba lợp xong, phạm Ba-dật-đề. Nếu bỏ chỗ tai nghe, 
đến chỗ mắt thấy, bỏ chỗ mắt thấy đến chỗ tai nghe, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI Ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Chỉ bảo lợp lớp thứ hai xong, lớp thứ ba lợp chưa 
xong bèn đi đến chỗ mắt không thấy tai không nghe. Nếu đường bộ, 
đường thủy bị đứt đoạn, nạn giặc, nạn ác thú, nước lụt, hoặc bị thế lực 
bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; chỉ bảo lợp xong lớp 
thứ hai đến lớp thứ ba chưa xong, khi ấy không đi đến chỗ mắt không 
thấy tai không nghe; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

21. GIÁO GIỚI NI KHÔNG ĐƯỢC TĂNG SAI'5 


111. Ngũ phần: ..từ đất bằng, đắp lên đến chỗ chừa cửa sổ, khiến cho hết sức bền chắc... 

112. Hán: Chỉ thọ phú ‡†ä‡ZZZ, chỉ dẫn người khác lợp. Pali: adhihãtabba, được lợp theo quy 
định. 

113. Tăng kỳ thêm - ..nên làm (trụ) nơi chỗ đất ít cỏ... Pali: appaharite hitena, - dựng trên chỗ 
ít cỏ tươi. Căn bản: ..ở hai bên khung cửa nên đặt ngạch ngang, và các cửa sổ, đồng thời đặt 
lỗ thoát nước; khi dựng tường, nếu là bùn sình, đắp hai, ba lớp, ngang đến chỗ ngạch ngang thì 
thôi.. 

114. Đại xá &. Trong giới văn: Đại phòng xá. Tăng kỳ, Thập tụng: Đại phòng X7. Căn bản: 
Đại trú xứ ÍÈă. Pali: Mahallaka...vihãra, tinh xá cỡ lớn 

115. Các bộ giống nhau 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 57 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ cùng với sự tụ hội của chúng đại Tỳ-kheo gồm năm 
trăm vị. Các ngài hạ an cư ở đó. Họ đều là những vị nổi tiếng như Tôn 
giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả Kiếp-tân-na, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, 
Tôn giả Ma-ha Châu-na, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Ly-việt, Tôn giả 
A-nan, Tôn giả Nan-đà, Tôn giả Na-để cùng với năm trăm vị như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Đại Ái Đạo, Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni 
Liên Hoa Sắc, Tỳ-kheo-ni Đề-xá Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni Ba-lê-giá-la- 
di, Tỳ-kheo-ni Tố-di, Tỳ-kheo-ni Số-na, Tỳ-kheo-ni Tô-la, Tỳ-kheo-ni 
Giá -la-di, Tỳ-kheo-mi Bà-giá -la, Ty-kheo-ni Thi-la-bà-g1á-na, Tỳ-kheo- 
ni A-la-bà, Tỳ-kheo-ni Ma-la-tỳ, Tỳ-kheo-ni Châu-nể, Tỳ-kheo-ni Bà- 
nể. Cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni như vậy; Đại Ái Đạo là vị đứng đầu. Tất 
cả đều an cư trong vườn vua'', nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đại Ái Đạo đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên. Sau khi ngầi, Đại Ái Đạo bạch Đức Thế 
Tôn: 

- Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép các Tỳ-kheo thuyết pháp giáo 
giới cho chúng Tỳ-kheo-n1. 

Đức Phật bảo Đại Ái Đạo Cù-đàm-di: 

- Từ nay cho phép các Tỳ-kheo thuyết pháp giáo giới cho Tỳ- 
kheo-nI. 

Đại Ái Đạo đảnh lễ dưới chân Phật rồi cáo lui. Bấy giờ, Đức Thế 
Tôn bảo A-nan: 

- Từ nay trở đi, Ta cho phép theo thứ lớp mà sai Thượng tọa đại 
Tỳ-kheo giáo giới cho Tỳ-kheo-ni và thuyết pháp cho họ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy rồi, liền đến chỗ Tỳ- 
kheo Ban-đà''” thưa: 

- Trưởng lão, ngài đi giáo giới và thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni. 

Ban-đà bảo A-nan: 

- Tôi chỉ tụng được một bài kệ. Làm sao giáo giới Tỳ-kheo-ni? 
Lầm sao thuyết pháp? 

Tôn giả A-nan lại nói với Ban-đà: 

- Trưởng lão, ngài đi giáo giới và thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni. 


116. Vương Viên BI. Pali: Rãjakãrãma, khu vườn gần Jetavana do vua Pasenadi lập, phía 
đông nam Xá-vệ. Pali không nói chỉ tiết này. 
117. Pali: Cũna-Panthaka (Châu-lợi Bàn-đà -già). 


58 BỘ LUẬT 3 





Ban-đà lại bảo A-nan: 

- Tôi chỉ tụng được một bài kệ. Làm sao giáo giới Tỳ-kheo-ni? 
Lầm sao thuyết pháp? 

Lần thứ ba, Tôn giả A-nan lại thưa với Ban-đà: 

- Đức Thế Tôn có dạy, sai Tỳ-kheo bậc Thượng tọa giáo giới Tỳ- 
kheo-ni và thuyết pháp cho họ. Vậy trưởng lão nên giáo giới Tỳ-kheo- 
ni và thuyết pháp cho họ. 

Lúc ấy, Tôn giả Ban-đà im lặng vâng lời Phật. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni khi nghe tin Tôn giả Ban-đà Tỳ-kheo theo 
thứ tự ngày mai sẽ đến giáo thọ; họ nói với nhau, Ban-đà ngu ám này, 
chỉ tụng được một bài kệ. Tụng xong chắc chắn sẽ nín thanh. Còn gì để 
nói nữa? 

Sáng sớm hôm đó, Tôn giả Ban-đà khoác y, bưng bát, vào thành 
Xá-vệ khất thực; rồi trở về trong Tăng-già-lam, sửa lại y phục, dẫn theo 
một Tỳ-kheo, đến chỗ Tỳ-kheo-ni an cư trong vườn vua. Các Tỳ-kheo- 
ni từ xa trông thấy Tôn giả Ban-đà đến, tất cả đều ra trước đón rước, có 
vị phủi bụi y phục, có vị bưng bát, trải tọa cụ, có vị chuẩn bị nước sạch 
và đồ rửa chân. Tôn giả Ban-đà liền đến chỗ ngồi an tọa. Các Tỳ-kheo- 
ni đều sắp hàng đảnh lễ dưới chân ngài, rồi ngồi qua một bên. 

Bấy giờ Đại Ái Đạo bạch với Tôn giả Ban-đà: 

- Bây giờ chính là lúc thích hợp. Xin ngài giáo giới và thuyết pháp 
cho các Tỳ-kheo-nI. 

Tôn giả Ban-đà liền nói bài kệ: 

Người chứng tịch tịnh thì hoan hỷ 
Thấy pháp, được an vui 

Thế gian không sân, tối hoan lạc 
Không tổn hại chúng sanh. 

Thế gian vô dục, tối an lạc 

Ra khỏi các ái dục 

Nếu điều phục ngã mạn 

Ấy là lạc đệ nhất! 

Tôn giả Ban-đà nói bài kệ này xong liền vào đệ tứ thiển. Lúc ấy, 
nhóm sáu Tỳ-kheo-nI cùng nhau trêu cợt: 

- Trước đây tôi đã nói lời này: “Ban-đà Tỳ-kheo là người si, chỉ 
tụng được một bài kệ. Nếu đến nói cho chúng ta, thì khi nói xong bài 
kệ ấy rồi, có gì để nói nữa?” Quả như lời nói, hiện tại ngài ấy đang im 
lặng. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo-ni La-hán nghe Ban-đà nói xong, tất cả rất 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 59 





vui mừng, vì biết Ban-đà có đại thần lực. Rồi Đại Ái Đạo lại thỉnh Tôn 
giả Ban-đà giáo giới, thuyết pháp cho các Tỳ-kheo-ni. Ban-đà Tỳ-kheo 
lại cũng đọc lại bài kệ đã đọc rồi vào đệ tứ thiển trở lại, ngồi im lặng. 

Lúc ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni lại cùng nhau bàn tán: Tôn giả Ban- 
đà là người ám độn, chỉ tụng được một bài kệ. Nếu đến nói cho chúng 
ta, thì khi nói xong bài kệ ấy rồi, có gì để nói nữa? Quả như lời nói, hiện 
tại ngài ấy đang im lặng. 

Ở đây chỉ có các Tỳ-kheo-ni La-hán mới biết Ban-đà là vị A- 
la-hán có đại thần lực. Bấy giờ, Tôn giả Ban-đà khởi ý nghĩ: Nay ta 
nên quan sát tâm niệm của mỗi người khi nghe ta nói có hoan hỷ hay 
không? 

Sau khi quan sát, Tôn giả thấy tâm niệm của các Tỳ-kheo-ni hoặc 
có người hoan hỷ, hoặc không có người hoan hỷ. Tôn giả liền nghĩ lại: 
Nay ta nên làm cho họ tổ dấu hiệu hối hận. Tôn giả liền thăng lên hư 
không, hoặc hiện thân nói pháp, hoặc ẩn hình nói pháp, hoặc hiện nửa 
thân nói pháp, hoặc không hiện nửa thân nói pháp, hoặc từ thân tuôn ra 
khói lửa, hoặc không hiện như vậy. Tôn giả Ban-đà ở trong hư không 
vì các Tỳ-kheo-ni hiện các thần biến để nói pháp rồi, liền từ hư không 
mà đi. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo sai người tin cậy đến nói với nhóm 
sáu Tỳ-kheo-m: 

- Theo thứ tự, chúng tôi sẽ giáo giới thuyết pháp cho các Tỳ-kheo- 
nI. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni liền bạch với Tăng Tỳ-kheo-ni: Theo thứ tự 
nhóm sáu Tỳ-kheo sẽ đến giáo giới, thuyết pháp. 

Đêm đã qua, sáng sớm hôm đó, nhóm sáu Tỳ-kheo khoác y, bưng 
bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong về lại trong Tăng-già- 
lam, sửa soạn y phục, nhiếp trì oai nghi, đến chỗ các Tỳ-kheo-ni an cư 
trong vườn nhà vua, an tọa nơi tòa. Khi ấy các Tỳ-kheo-ni kính lễ dưới 
chân rồi, tất cả đều về chỗ mà ngồi. 

Khi nhóm sáu Tỳ-kheo giáo giới Tỳ-kheo-mi, lại đem bao nhiêu 
việc khác mà nói, không luận bàn đến giới, định, trí tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến; không luận bàn đến thiểu dục tri túc, sự xuất yếu, sự tấn 
tu, xả ly, hướng đến pháp thiện, không ở chốn náo nhiệt, luận mười hai 
nhân duyên; mà chỉ luận bàn câu chuyện về vua chúa, về nhân dân, 
về quân mã, luận về đấu tranh, chuyện về Đại thần, chuyện cối ngựa, 
chuyện phụ nữ, chuyện tràng hoa, chuyện tiệc rượu, chuyện dâm nữ, 
chuyện giường nằm, chuyện y phục, chuyện ăn uống ngon bổ, chuyện 


60 BỘ LUẬT 3 





tắm gội vui chơi, chuyện chòm xóm, chuyện linh tỉnh, chuyện tư duy thế 
sự, chuyện vào biển cả!, 

Trong khi luận bàn những vấn để như vậy, hoặc giỡn cười, hoặc 
múa hát, hoặc đánh trống, khảy đàn, thổi tù và, hoặc làm tiếng kêu 
chim khổng tước, chim hạc, hoặc cùng chạy, hoặc đi một chân, đi cà 
nhót, hoặc đánh trận giả. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni nghe thấy những việc như vậy rất là hoan 
hỷ, nói: Nhóm sáu Tỳ-kheo giáo thọ như vậy là hết sức thích hợp. 

Các vị Tỳ-kheo-ni La-hán vì lòng cung kính nên im lặng không 
nói. Rồi thì, Đại Ái Đạo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
đứng qua một bên. Trong giây lát, bạch Đức Thế Tôn: 

- Theo thứ tự, nhóm sáu Tỳ-kheo đến giáo thọ Tỳ-kheo-ni lại đem 
bao nhiêu việc khác ra mà nói, không nói giới, không luận về định... cho 
đến không nói tránh chỗ ổn ào, và không luận bàn về mười hai nhân 
duyên, mà chỉ luận bàn câu chuyện về vua chúa, cho đến chuyện tư duy 
thế sự, chuyện vào biển cả. Rồi lại cười giỡn ca múa... cho đến việc đi 
một chân, đi cà nhót, cùng đánh trận giả. 

Bấy giờ, Đại Ái Đạo bạch Đức Thế Tôn rõ ràng mọi việc rồi, 
đảnh lễ dưới chân Phật và cáo lui. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
biết mà ngài vẫn hỏi nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Có thật sự các ông giáo giới Tỳ-kheo-nI như vậy chăng? 

Nhóm sáu Tỳ-kheo thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, thật có như vậy. 

Đức Thế Tôn quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông lại giáo thọ Tỳ-kheo-ni như vậy? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau ở trong chúng Tăng nên sai người giáo thọ Tỳ- 
kheo-ni bằng cách bạch nhị yết-ma. Nên sai vị có khả năng yết-ma, dựa 
vào sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo tên là... giáo thọ Tỳ-kheo-ni. Đây 
là lời tác bạch. 


118. Các đề tài được gọi là tạp luận hay súc sinh luận, Pali: Tiracchãna-kathä, cf. D.i. 7, 178, 
179, liệt kê 28 loại. CF. Hán, T1, tr.896b. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 61 





- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai Tỳ-kheo này tên là.... giáo 
thọ Tỳ-kheo-ni. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng sai Tỳ-kheo tên 
là.... giáo thọ Tỳ-kheo-ni thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo tên là... giáo thọ Tỳ-kheo-ni 
rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Được ghi nhận như vậy. 

Khi ấy nhóm sáu Tỳ-kheo nói: 

- Tăng không sai chúng ta giáo thọ Tỳ-kheo-nI. 

Rồi họ ra ngoài giới, cùng tác pháp sai lẫn nhau đi giáo thọ Tỳ- 
kheo-ni. Sau đó, họ sai người đến nói với nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Hãy vì chúng tôi thưa với ni Tăng rằng, Nhóm sáu Tỳ-kheo được 
Tăng sai sẽ đến giáo giới Tỳ-kheo-ni. 

Các Tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Tăng không sai các thầy giáo thọ Tỳ-kheo-ni. Sao ra ngoài giới 
cùng nhau sai giáo giới Tỳ-kheo-ni, rồi sai người nói với Tỳ-kheo-ni 
rằng, Tăng đã sai chúng tôi giáo giới Tỳ-kheo-ni2 

Lúc ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni vì nhóm sáu Tỳ-kheo mà bạch với 
Tăng Tỳ-kheo-n1: 

- Chúng Tăng đã sai nhóm sáu Tỳ-kheo giáo giới Tỳ-kheo-n1. 

Khi ấy, Đại Ái Đạo nghe nói như vậy, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật; đứng qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
đầy đủ lên Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ và cáo lui. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, Ngài biết mà vẫn hồi nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Các ông thật sự có ra ngoài giới cùng sai lẫn nhau giáo thọ Tăng 
T-kheo-nIi không? 

Nhóm sáu thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Thật là những người si. Tăng không sai giáo thọ 
Tỳ-kheo-ni mà sao lại ra ngoài giới cùng sai lẫn nhau giáo thọ Tỳ-kheo- 
ni, rồi lại sai người nói với nhóm sáu Tỳ-kheo-ni rằng, “Vì chúng tôi 
thưa với ni Tăng, Tăng sai chúng tôi giáo thọ Tỳ-kheo-nmi, nay chúng tôi 


62 BỘ LUẬT 3 





sẽ đến giáo thọ Tỳ-kheo-ni?” 

Đức Thế Tôn quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, nếu có Tỳ-kheo thành tựu mười pháp''°, nhiên hậu 
mới được giáo thọ Tỳ-kheo-ni. Mười pháp là: Giới luật đầy đủ; đa văn, 
tụng thuộc luật của hai bộ; quyết đoán không nghi; khéo thuyết pháp; 
tộc tánh xuất gia; nhan mạo đoan chánh, chúng Tỳ-kheo-ni thấy liền 
sanh tâm hoan hỷ; đủ khả năng vì chúng Tỳ-kheo-ni nói pháp khuyên 
bảo khiến họ hoan hỷ; không vì Phật xuất gia mặc pháp phục mà phạm 
trọng pháp; đủ hai mươi tuổi, hoặc hơn hai mươi tuổi. Đủ những điều 
kiện như vậy mới cho giáo giới T-kheo-n1. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không được Tăng sai mà giáo giới Tỳ-kheo-ni, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: Nghĩa như trên. 

Tăng: Cùng một thuyết giới, cùng một yết-ma. 

Sai: Trong Tăng được sai bằng bạch nhị yết-ma. 

Giáo thọ: Dạy tám điều không thể vượt qua'?. Tám điều ấy là: 

1. Tỳ-kheo-ni dù một trăm tuổi hạ, khi thấy Tỳ-kheo mới thọ giới 
cũng phải đứng dậy đón chào, lễ bái, mời ngồi. Pháp này nên tôn trọng 
cung kính tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

2. Tỳ-kheo-ni không được mắng Tỳ-kheo, không được phỉ báng 
nói phá giới, phá kiến, phá oai nghi. Đây là pháp nên tôn trọng, cung 
kính, tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

3. Tỳ-kheo-ni không được cử tội Tỳ-kheo nói, - Việc thầy đã làm 
như vậy, việc thầy đã làm không phải vậy. Không được tác pháp tự 
ngôn, không được ngăn người khác tác pháp mích tội'”!. Không được 
ngăn Tỳ-kheo thuyết giới, tự tứ. Tỳ-kheo-ni không được nói lỗi lầm của 
Tỳ-kheo. Tỳ-kheo được nói lỗi lầm của Tỳ-kheo-ni. Đây là pháp nên 
tôn trọng, cung kính, tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

4. Thức-xoa-ma-na đã học những điều cần học rồi, phải đến chúng 
Tăng cầu thọ đại giới. Đây là pháp nên tôn trọng, cung kính, tán thán; 
trọn đời không được trái phạm. 


119. Pali: 8 đức tính 
120. Bát bất khả vi pháp /\#]3Š)Š: tức 8 kỉnh pháp. 
121. Tự ngôn và mích tội: 2 trong 2 diệt tránh. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 63 





5. Nếu Tỳ-kheo-ni phạm trọng pháp, phải nửa tháng đến trong hai 
bộ Tăng hành pháp Ma-na-đỏa. Đây là pháp nên tôn trọng, cung kính, 
tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

6. Tỳ-kheo-ni mỗi nửa tháng phải đến trong chúng Tăng cầu thỉnh 
vị giáo thọ. Đây là pháp nên tôn trọng, cung kính, tán thán; trọn đời 
không được trái phạm. 

7. Tỳ-kheo-ni không nên an cư nơi không có Tỳ-kheo. Đây là pháp 
nên tôn trọng, cung kính, tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

8. Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong phải đến trong chúng Tăng cầu ba 
việc tự tứ là thấy, nghe và nghi. Đây là pháp nên tôn trọng, cung kính, 
tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

Khi thuyết giới, Thượng tọa nên hỏi: 

- Chúng Tỳ-kheo-ni có sai vị nào đến thỉnh giáo thọ không? 

Nếu có, liền đứng dậy bạch với Tăng: 

- Tỳ-kheo-ni Tăng hòa hợp, xin lễ dưới chân Tăng Tỳ-kheo, cầu 
thỉnh người giáo giới. 

Khi thuyết giới, Thượng tọa nên hỏi: 

- Có vị nào đi giáo giới T-kheo-n1? 

Nếu có người thì nên sai. Nếu người giáo giới Tỳ-kheo-ni nhiều, 
thì nên hỏi vị sứ giả của Tăng Tỳ-kheo-ni: 

- Trong chúng Tăng có nhiều vị giáo giới Tỳ-kheo-ni, vậ y cô thỉnh 
vị nào? 

Hoặc mi kia thưa: 

- Con xin thỉnh thầy gì đó. 

Hoặc vị sứ giả của ni nói: 

- Con xin tùy theo xử phân của Tăng. 

Như vậy thì Tăng nên theo thứ tự, sai các vị đã thường giáo thọ 
Tỳ-kheo-nI đi giáo thọ. 

Vị được sai đúng giờ hẹn mà đến. Tỳ-kheo-ni cũng phải đúng giờ 
hẹn mà nghinh đón. Nếu Tỳ-kheo đúng giờ hẹn mà không đến thì phạm 
Đột-kiết-la. Đến giờ hẹn mà Tỳ-kheo-ni không đón cũng phạm Đột- 
kiết-la. Khi nghe vị giáo thọ đến, Tỳ-kheo-ni phải ra nửa do tuần để 
đón, cung cấp những thứ cần dùng, có đủ đồ để rửa; nấu cháo, các thức 
ăn uống. Nếu ni không sửa soạn đầy đủ như vậy thì phạm Đột-kiết-la. 

Nếu không được Tăng sai, hoặc chẳng phải ngày giáo thọ mà đến, 
vì ni nói Tám pháp không thể vượt qua, phạm Đột-kiết-la. 

Nếu không được Tăng sai mà đến nói pháp, thì phạm Ba-dật- đề. 

Nếu Tăng Tỳ-kheo bệnh, (Tỳ-kheo-ni) nên sai người đến hỏi 


64 BỘ LUẬT 3 





thăm. Nếu Tỳ-kheo không hòa hợp, chúng không đủ tức số, (Tỳ-kheo- 
ni) cũng nên sai người đến lễ bái thăm hỏi. Nếu không làm như vậy, 
phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo-ni Tăng bệnh, (Tỳ-kheo) cũng nên 
sai người đến làm lễ thăm hỏi. Nếu chúng Tỳ-kheo-ni không hòa hợp, 
không đủ túc số, (Tỳ-kheo) cũng nên sai người đến làm lễ thăm hỏi. 
Không làm như vậy phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Chúng Tăng sai giáo thọ Tỳ-kheo-ni; khi thuyết 
giới Thượng tọa hỏi: Có ai sai Tỳ-kheo-ni đến (thỉnh giáo giới) không? 
Nếu có, vị ấy đứng dậy bạch Tăng: Tăng Tỳ-kheo-ni hòa hợp, lễ dưới 
chân Tăng Tỳ-kheo, cầu xin người giáo thọ Tỳ-kheo-ni. Thượng tọa 
nên hỏi Tăng: Vị nào có thể giáo hối Tỳ-kheo-ni? Nếu có thì nên sai vị 
ấy đến giáo thọ. Nếu có nhiều người có thể đến giáo thọ, thì Thượng tọa 
nên hỏi ni: Muốn thỉnh vị giáo thọ nào? Nếu Tỳ-kheo-ni thưa: Chúng 
con xin được thỉnh vị Tăng có tên như vậy. Tăng nên theo sự yêu cầu 
mà sai. Hoặc Tỳ-kheo-ni thưa, - Chúng con nhất trí theo sự phân định 
của Tăng. Bấy giờ, Tăng nên theo thứ tự sai trong số những vị thường 
đã giáo thọ ni. Chúng Tăng nên ấn định thì giờ để đến. Tỳ-kheo-ni theo 
giờ ấn định mà nghĩnh đón. Khi vị giáo thọ Tỳ-kheo-ni đến, ni chúng 
phải ra nửa do tuần để nghĩnh đón; an trí chỗ ngôi, sửa soạn đồ để rửa, 
nấu cháo, đồ ăn thức uống. Hoặc được Tăng sai, đến ngày hội họp vì 
nói tám pháp, không trái phạm. Nên theo thứ tự đến nói pháp. Hoặc 
chúng Tăng bệnh, Tỳ-kheo-ni sai người tin cậy đến lễ bái chúng Tăng. 
Chúng Tăng không đủ túc số, phân bộ không hòa hợp, nên sai người 
đến lễ bái. Hoặc Tỳ-kheo-ni bệnh, hoặc chúng không đủ túc số, không 
hòa hợp, (Tỳ-kheo) cũng sai người tin cậy đến lễ bài hỏi chào chúng 
Tăng. Hoặc đường thủy bị trở ngại, đường bộ bị hiểm nạn, giặc cướp, hổ 
lang, sư tử, nước lớn, bị thế lực bắt, bị trói nhốt, mạng nạn, phạm hạnh 
nạn, không thể cho người tin cậy đến lễ bái hỏi chào, những trường hợp 
trên đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách'??. 

22. GIÁO THỌ NI SAU MẶT TRỜI LẶN 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà được chúng Tăng sai giáo thọ 


122. Bản Hán, hết quyển 12 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 65 





Tỳ-kheo-ni. Giáo thọ Tỳ-kheo-ni xong, Tôn giả ngồi im lặng. 

Bấy giờ Đại Ái Đạo thưa: 

- Tôn giả Nan-đà, chúng con muốn được nghe pháp. Xin Tôn giả 
vì chúng con mà nói thêm nữa. 

Tôn giả Nan-đà nói pháp cho họ xong, cũng ngồi im lặng. 

Đại Ái Đạo lại thưa thỉnh lần nữa: 

- Chúng con muốn được nghe pháp. Xin Tôn giả vì chúng con mà 
nóI. 

Tôn giả Nan-đà thuyết pháp cho họ với âm thanh tốt nên thính giả 
thích nghe. Vì vậy mãi đến mặt trời lặn mới thôi. 

Khi Tỳ-kheo-ni ra khỏi tịnh xá Kỳ-hoàn để về thành Xá-vệ thì cửa 
thành đã đóng, không vào được, phải dựa vào hào ở ngoài cửa thành 
mà nghỉ đêm. Sáng sớm, cửa thành vừa mở thì các cô ni vào trước. Các 
trưởng giả thấy thế, đều nói, Sa-môn Thích tử không có tàm quý, không 
có hạnh thanh tịnh. Tự xưng rằng ta tu chánh pháp. Như vậy thì có gì là 
chánh pháp? Các ông xem những Tỳ-kheo-ni này, suốt đêm cùng ngủ 
với Tỳ-kheo, sáng ngày họ mới cho ra về. 

Các Tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Nan-đà rằng, Sao 
thầy thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni mãi cho đến mắt trời lặn, khiến cho 
các trưởng giả chê trách? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo. Ngài 
biết mà vẫn hỏi Tôn giả Nan-đà: 

- Thật sự ông có giáo giới cho Tỳ-kheo-ni đến mặt trời lặn hay 
không? 

Tôn giả thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tôn giả Nan-đà: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Nan-đà, sao ông thuyết pháp giáo giới cho Tỳ- 
kheo-ni mãi đến mặt trời lặn? 

Quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Nan-đà kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu dài. 


66 BỘ LUẬT 3 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, tuy được Tăng sai, nhưng giáo thọ Tỳ-kheo-ni cho 
đến mặt trời lặn'?, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tăng: Như giới trước. 

Giáo thọ: Trong chúng tăng, được sai bằng pháp bạch nhị yết-ma. 

Vị Tỳ-kheo được Tăng sai giáo thọ Tỳ-kheo-ni nên trở về trước 
khi mặt trời lặn. Nếu Tỳ-kheo nào giáo thọ Tỳ-kheo-ni cho đến mặt 
trời lặn, Ba-dật-đề. Trừ giáo thọ ra, nếu dạy kinh, tụng kinh hoặc tham 
vấn bao nhiêu việc khác cho đến mặt trời, Đột-kiết-la. Trừ Tỳ-kheo-ni 
ra, nếu vì các phụ nữ khác tụng kinh, dạy kinh, tham vấn việc khác đến 
mặt trời lặn, Đột-kiết-la. 

Sáng lặn tưởng là sáng lặn, Ba-dật-đề. Nghi là mặt trời lặn, Đột- 
kiết-la. Mặt trời lặn tưởng là mặt trời chưa lặn, Đột-kiết-la. Mặt trời 
chưa lặn tưởng là mặt trời lặn, Đột-kiết-la. Nghi là mặt trời chưa lặn, 
Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Giáo thọ Tỳ-kheo-ni, mặt trời chưa lặn liền dừng. 
Trừ phụ nữ ra, nếu vì người khác dạy tụng kinh, thọ kinh, hoặc tham vấn 
việc khác, không phạm. 

Nếu nói pháp trên thuyền đò, Tỳ-kheo-ni nghe cùng với khách lái 
buôn đồng hành ban đêm; hoặc đến trong chùa Tỳ-kheo-ni nói pháp; 
hoặc đến ngà y thuyết giới, ni đến trong Tăng thỉnh vị giáo thọ, gặp khi 
nói pháp ni liền nghe; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

23. GIÁO THỌ NI VÌ LỢI DƯỠNG'* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni nghe vị giáo thọ sư đến, nghĩnh đón 
cách nửa do tuần, sắp đặt phòng xá, chuẩn bị cơm, cháo, đồ ăn, thức 
uống, giường, tọa cụ, nơi tắm rửa. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghĩ rằng, - Các Tỳ-kheo kia không 


123. Tăng kỳ 15: ... từ sau mặt trời lặn cho đến trước khi bình minh xuất hiện... 
124. Ngũ phần, Tăng kỳ: Ba-dật-để 24; Thập tụng, Căn bản: Ba-dật-để 23. Pali, Päc. 24 
Ẩmisa 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 67 





sai chúng ta đi giáo thọ Tỳ-kheo-ni. Rồi sanh tâm ganh ghét, nói rằng, 
Các Tỳ-kheo kia giáo thọ Tỳ-kheo-ni không phải với tâm chân thật, mà 
chỉ vì đổ ăn, thức uống, nên giáo thọ Tỳ-kheo-ni tụng kinh, thọ kinh 
tham vấn. 

Bấy giờ, trong số các Tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo, Sao lại nói như vậy, rằng, “Các Tỳ-kheo kia không sai chúng ta đi 
giáo thọ Tỳ-kheo-ni”. Rồi sanh tâm ganh ghét, nói rằng: “Các Tỳ-kheo 
kia giáo thọ Tỳ-kheo-ni không phải với tâm chân thật. Mà chỉ vì đồ ăn, 
thức uống, nên giáo thọ Tỳ-kheo-ni tụng kinh, thọ kinh tham vấn.”? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông lại nói rằng, “Các 
Tỳ-kheo kia không sai chúng ta đi giáo thọ Tỳ-kheo-ni.” Rồi sanh tâm 
ganh ghét, nói rằng, “Các Tỳ-kheo kia giáo thọ Tỳ-kheo-ni không phải 
với tâm chân thật. Mà chỉ vì đồ ăn, thức uống, nên giáo thọ Tỳ-kheo-ni 
tụng kinh, thọ kinh tham vấn. ”? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói với các Tỳ-kheo như vầy: “Tỳ-kheo vì sự ăn 
125 mà giáo thọ Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo kia nói như vầy: Các Tỳ-kheo vì sự ăn uống nên giáo thọ 
Tỳ-kheo-ni. Vì sự ăn uống nên dạy tụng kinh, tham vấn. Nói rõ ràng 
phạm Ba-dật-đề; không rõ ràng phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Việc kia sự thật là như vậy, vì sự ăn uống nên 


uống 


125. Ngũ phần: vì lợi dưỡng. Thập tụng: vì tài lợi. Pali: ãmisahetu, - vì lợi lộc vật chất 


68 BỘ LUẬT 3 





giáo thọ Tỳ-kheo-ni, vì sự cúng dường ăn uống nên dạy tụng kinh, thọ 
kinh, tham vấn. Hoặc nói đùa giỡn, nói một mình, nói trong mộng, muốn 
nói việc này nhầm nói việc khác; tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

24. CHO Y CHO TỲ KHEO NI” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo khất thực, oai nghi đầy đủ. Lúc ấy, có 
một Tỳ-kheo-ni gặp ông, liền sanh thiện tâm, nhiều lần thỉnh vị Tỳ- 
kheo kia, nhưng vị Tỳ-kheo kia không nhận lời. 

Một thời gian sau, chúng Tăng Kỳ-hoàn chia y vật. Tỳ-kheo kia 
đem phần y của mình ra khỏi cửa ngõ Kỳ-hoàn thì lại gặp Tỳ-kheo-ni 
này vừa mới đến. Tỳ-kheo kia nghĩ: Tỳ-kheo-ni này nhiều lần mời ta 
mà ta không nhận lời. Nay ta nên đem phần y này trả lễ sự mời thỉnh 
kia. Nhưng chắc cô không nhận. Việc này cũng đủ đáp trả nhau. Nghĩ 
xong, Tỳ-kheo kia nói với T-kheo-ni: 

- Đại muội, đây là phần y của tôi. Đại muội cần thì có thể lấy 
dùng. 

Tỳ-kheo-ni liền nhận. Tỳ-kheo kia hiểm trách Tỳ-kheo-ni này 
rằng, - Ta đã nhiều lần nói với người khác rằng, “Tỳ-kheo-ni này nhiều 
lần thỉnh tôi. Đem phần ăn của cô để dành cho tôi, tôi không nhận. Do 
đó tôi nghĩ rằng, Tỳ-kheo-ni này nhiều lần thỉnh tôi. Đem phần ăn của 
cô để dành cho tôi, tôi không nhận; nay tôi đem phần y này biếu cho 
Tỳ-kheo-ni này với ý nghĩ rằng, cô cũng không nhận, đủ để đáp trả 
nhau. Nhưng cô lại nhận. ” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo kia: 
Sao Tỳ-kheo đem y cho Tỳ-kheo-ni mà tâm không xả, lại đi nói với 
người khác? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo kia: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 


126. Ngũ phần, Thập tụng: Ba-dật-để 26; Tăng kỳ: Ba-dật-để 28; Căn bản: Ba-dật-đề 24. Pali, 
Pâc. 25. cIvaradäna 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 69 





Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao Tỳ-kheo cho y đến Tỳ-kheo-ni mà tâm không xả, 
lại đi nói với người khác? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cho y đến Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Trong số Tỳ-kheo có vị dè 
dặt, không dám cho y đến Tỳ-kheo-ni thân lý, bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau được phép cho y Tỳ-kheo-ni thân lý, nếu cho y 
Tỳ-kheo-ni không thân lý, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ trong Kỳ-hoàn, hai 
bộ Tăng cùng phân chia y vật, phần y của Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni nhận 
được; phần y của Tỳ-kheo-ni thì Tỳ-kheo nhận được. 

Lúc Tỳ-kheo-ni nhận lộn phần y đó bèn mang đến trong Tăng- 
già-lam bạch các Tỳ-kheo: 

- Đại đức, đem y này trao đổi được không? 

Tỳ-kheo trả lời: 

- Này các cô, chúng tôi không được phép cho y đến Tỳ-kheo-ni 
chẳng phải thân quyến. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nếu là trao đổi, cho phép cho y đến Tỳ-kheo-ni 
chẳng phải thân quyến. 

Từ nay về sau nên nói giới này như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, cho y đến Tỳ-kheo-ni chẳng phải thân quyến, trừ 
trao đổi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thân quyến, chẳng phải thân quyến: Như đã giải trước 

Y: Có mười loại như trước đã nói!”. 

Trao đổi: Đem y đổi y, đem y đổi phi y, đem phi y đổi y, đem kim 
đổi dao hoặc chỉ may, cho đến một ngọn cỏ thuốc. 


127 


127. Xem Ch.iv. Ni-tát-kỳ 1v, cht. 41. 
128. Xem Ch.iv. NÑi-tát-kỳ ¡. Ngũ phần, Thập tụng: Ba-dật-để 27. Tăng kỳ: Ba-dật-đề 29. Căn 
bản: Ba-dật-đề 25. Pali, Pâc. 6 cTvarasibbana. 


70 BỘ LUẬT 3 





Nếu Tỳ-kheo cho y cho Tỳ-kheo-ni chẳng phải thân quyến, trừ 
trao đổi, Ba-dật-đề. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Cho y cho thân quyến, cùng nhau trao đổi, hoặc 
cho tháp, cho Phật, cho Tăng: tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

25. MAY Y CHO TỲ KHEO NL” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni'°° muốn may Tăng-già-lê; vì cần 
may y nên đến trong Tăng-già-lam, thưa với Tôn giả Ca-lưu-đà-di'°!: 

- Thưa Đại đức, con đem vải may y!*? này đến, muốn may Tăng- 
già-lê. Xin Tôn giả may cho con. 

Ca-lưu-đà-di nói: 

- Tôi không thể may được. 

Cô ni hỏi: 

- Tại sao Đại đức không may cho con? 

Ca-lưu-đà-di nói: 

- Các cô ưa đến hối thúc nên tôi không may. 

T-kheo-mi thưa: 

- Con không đến hối. Khi nào Đại đức may xong cũng được. 

Ca-lưu-đà-di trả lời: 

- Được. 

Tỳ-kheo-ni trao vải y cho Ca-lưu-đà-di rồi về. 

Ca-lưu-đà-di có tay nghề cao về pháp may y, liền cắt may. Ca- 
lưu-đà-di vẽ hình nam nữ giao hợp may vào y. Khi cô ni đến trong 
Tăng-già-lam, hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Thưa Đại đức, pháp y của con may xong chưa? 

Ca-lưu nói: 

- Xong tồi. 

T-kheo-ni thưa: 


129. Ngũ phần, Thập tụng: Ba-dật-đề 27. Tăng kỳ: Ba-dật-để 29. Căn bản: Ba-dật-đề 25. Pali, 
Pâc. 6 cIvarasibbana. 

130. Tăng kỳ: Tỳ-kheo-ni Thiện Sinh #“ữ,ƑE, vợ cũ của Ưu-đà-di. Thập tụng: Quật-đa Tỳ- 
kheo-ni ÿ#Z W,EJE, quen biết cũ với Ca-lưu-đà-di. Căn bản: Cấp-đa bí-xô-ni ⁄ØZzX#1JE. 
131. Ngũ phần: Ưu-đà-di #58. Pali: Udãy¡n, khéo may y. 

132. Y tài, bản Cao-li: Ñ†; Tông-Nguyên-Minh: 2 K88. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 7I 





- Nếu xong, cho con nhận. 

Ca-lưu-đà-di xếp y lại cho cô ni, và dặn: 

- Này cô, y này không được tự tiện mở ra xem; cũng không được 
đưa cho người xem. Khi được báo giờ!?3 mới đem ra mặc, và khi đi phải 
đi sau Tỳ-kheo-nI Tăng. 

Tỳ-kheo-ni y theo lời dặn, không mở ra xem, cũng không nói cho 
ai biết. Một thời gian sau, khi đi nghe giáo giới, cô ni liền mặc y này 
và đi sau Tăng Tỳ-kheo-ni. Các cư sĩ thấy tất cả đều cơ hiểm, cười chê, 
hoặc vỗ tay chỉ trổ, hoặc gõ cây, hoặc huýt gió, hoặc lớn tiếng cười to, 
nóI: 

- Mọi người hãy xem y mà Tỳ-kheo-nI này khoác! Mọi người hãy 
xem y mà Tỳ-kheo-nI này khoác! 

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-để!** thấy vậy rồi, liền bảo 
T-kheo-nI này: 

- Hãy cởi chiếc y ấy và xếp lại gấp! 

Cô ni liền cởi và xếp, vắt trên vai mà đi, sau khi thọ thực xong, về 
lại trong Tăng-già-lam, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-để bảo Tỳ-kheo- 
ni này: 

- Lấy chiếc y mà cô vừa mặc khi nãy đem cho tôi xem! 

Cô ni kia liền đem chiếc y ấy ra trình. Bà hỏi: 

- AI may y này cho cô? 

- Thưa, ngài Ca-lưu-đà-di may. 

- Sao cô không mở ra xem hay đưa cho đồng bạn coi thử may có 
tốt, có bển chắc hay không? 

Lúc ấy Tỳ-kheo-ni mới đem lời dặn của Ca-lưu-đà-di thưa lại đầy 
đủ. 

Khi ấy, trong chúng Tỳ-kheo-ni có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Ca-lưu-đà-di: Tại sao may 
y cho Tỳ-kheo-mi lại may như vậy? 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni bạch lại các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo liền đến 
bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, biết mà Phật vẫn hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Thật sự ông có may y cho Tỳ-kheo-nI như vậy không? 

Ca-lưu-đà-di thưa: 


133. Hán: Bạch thời đáo Ef#l. Được báo đã đến giờ đi thọ thực. Pali: yadã bhikkhuni-sagho 
ovãda ägacchati, khi nào chúng Tỳ-kheo-ni đi nghe giáo giới. Có lẽ, ovãda (giáo giới), bản 
Hán hiểu là sự công bố (giờ thọ thực )? 

134. Ma-ha Ba-xà-ba-đê F#ãn]3⁄Ej3#‡E; trên kia nói là Đại Ái Đạo k##)ð. 


72 BỘ LUẬT 3 





- Kính bạch Đức Thế Tôn, thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao may y cho Tỳ-kheo-mI lại may như vậy? 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, may y cho Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo dè 
dặt không dám may y cho Tỳ-kheo-ni thân quyến, đến bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo may y cho Tỳ-kheo-ni thân 
quyến. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, may y° cho Tỳ-kheo-ni không phải thân quyến, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Chẳng phải thân quyến, thân quyến: Như trên đã nói. 

Y: Có mười loại như đã giải ở trước. 

Nếu Tỳ-kheo kia may y cho Tỳ-kheo-ni không phải thân quyến, 
tùy theo đao cắt rọc nhiều hay ít, phạm Ba-dật-đề. Cứ một lần may, mỗi 
mũi kim là một phạm Ba-dật-đề. 

Hoặc mặc thử để xem, hoặc kéo ra ủi cho thẳng, hoặc dùng tay 
vuốt, hoặc kéo góc cho ngay, hoặc kết, hoặc viên, hoặc cột chỉ, hoặc 
nối chỉ; tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: May y cho Tỳ-kheo-ni thân quyến; may cho 
Tăng, may cho tháp; hoặc mượn mặc rồi giặt, nhuộm trả lại cho chủ, thì 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


135. Pali: Sibbeyya vã sibbãäpeya vã, may và khiến (người khác) may. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 73 


26. NGỒI VỚI TỲ KHEO NI Ở CHỖ KHUẤT°° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tôn giả Ca-lưu-đà-di tướng mạo đoan 
chánh và Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà cũng có dung nhan xinh đẹp khác 
người. Cả Ca-lưu-đà-di và Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà đều có dục ý với 
nhau. 

Một buổi sáng nọ, Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến chỗ Thâu- 
la-nan-đà. Cả hai người cùng ngồi một chỗ ở ngoài cửa. Các cư sĩ thấy 
thế, cùng nhau cơ hiểm, nói với nhau: Mọi người xem. Hai người này 
cùng ngồi với nhau giống như đôi vợ chồng; cũng như cặp uyên ương. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Ca-lưu-đà-di: 
Sao lại cùng với Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà ngồi chung một chỗ ở bên 
ngoài cửa? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo. 
Phật biết mà vẫn hỏi Ca-lưu-đà -di: 

- Thật sự ông có cùng với Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà ngồi chung 
một chỗ ở bên ngoài cửa hay không? 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao lại cùng với Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà ngồi chung 
một chỗ ở bên ngoài cửa? 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, một mình cùng với một Tỳ-kheo-ni ngôi chỗ khuất 
kín, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 





136. Ngũ phần, Tăng kỳ: Ba-dật-để 25; Thập tụng: Ba-dật-đề 28; Căn bản: Ba-dật-đề 29. Pali, 
Pâc. 30. rahonisajJja. 


74 BỘ LUẬT 3 





T-kheo-ni: Nghĩa như trên. 

Một chỗ'°”: chỗ chỉ có một Tỳ-kheo và một Tỳ-kheo-ni. 

Chỗ khuất kín'*$: Chướng ngại khuất kín đối với sự thấy, khuất kín 
đối với sự nghe. 

Khuất kín đối với sự thấy là bị bụi, bị sương, hoặc khói, mây hay 
bóng tối làm không thấy. 

Khuất kín đối với sự nghe là chỗ cho đến cả tiếng nói với giọng 
bình thường vẫn không nghe được. 

Ngăn che!”?: hoặc do cây, do tường, do bờ rào, màn vải hay do các 
vật khác làm chướng ngại không thấy được. 

Nếu Tỳ-kheo một mình ở chỗ khuất kín, cùng ngồi với một Tỳ- 
kheo-ni, Ba-dật-đề. Hoặc mù mà không điếc, điếc mà không mù, phạm 
Đột-kiết-la. Cùng đứng, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu khi ấy Tỳ-kheo có bạn, hoặc có người trí, 
phải có cả hai điều này: Không mù, không điếc, hay không điếc không 
mù; hoặc trên lộ trình đi qua mà bị xỉu té, hoặc bị bệnh ngã xuống, hoặc 
bị thế lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả 
đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

27. HẸN ĐI CHUNG ĐƯỜNG VỚI TỲ KHEO NI 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo cùng với nhóm sáu Tỳ-kheo- 
ni ở tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian'“'. Các cư sĩ thấy cùng nhau 
cơ hiểm, - Sa-môn Thích tử không có tàm quý, không tu phạm hạnh. 
Bên ngoài tự xưng, “Ta tu theo Chánh pháp.” Như vậy có gì là chánh 
pháp? Trong khi cùng với Tỳ-kheo-ni du hành trong nhân gian, nếu khi 
ham muốn nổi lên, thì xuống ngay bên đường chứ gì? 

Các Tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 


137. Nhất xứ —Š; không có trong giới văn. Pali: eko ekãya, một người với một người. 

138. Bình chướng xứ B#Šš, trong giới văn: Bình xứ R#Bš. 

139. Chướng fŠ: từ được giải không có trong giới văn 

140. Ngũ phần, Ba-dật-để 28; Tăng kỳ, Ba-dật-để 26; Thâp tụng, Ba-dật-để 24; Căn bản, Ba- 
dật-để 26. Pali, Pâc. 27 savidhãna. 

141. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.48b24) các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni ở Ma-kiệt-đà. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 75 





Sao lại cùng du hành trong nhân gian với nhóm sáu Tỳ-kheo-n1? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách khách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao lại cùng du hành trong nhân gian với nhóm 
sáu Tỳ-kheo-n1? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, cùng đi với Tỳ-kheo-ni khoảng cách từ một thôn 
đến một thôn, ba-dầt-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo 
không cùng hẹn trước với Tỳ-kheo-ni, mà tình cờ gặp giữa đường, vì e 
sợ, không dám cùng đi. 

Đức Phật dạy: 

- Không hẹn trước thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

T)-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi với Tỳ-kheo-ni khoảng cách từ 
một thôn đến một thôn, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có số đông Tỳ- 
kheo ở nước Xá-vệ muốn đến Tỳ-xá-ly. Trong lúc đó cũng có số đông 
Tỳ-kheo-ni ở nước Xá-vệ cũng muốn đến Tỳ-xá-ly, nên các Tỳ-kheo-ni 
thưa hỏi các Tỳ-kheo: 

- Đại đức muốn đi đâu? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chúng tôi muốn đến Tỳ-xá-ly. 

T-kheo-ni thưa: 

- Chúng con cũng muốn đến đó. 

Các Tỳ-kheo bảo: 

- Này các cô, nếu các cô muốn đến đó thì, một là các cô đi trước, 
chúng tôi đi sau; hai là các cô đi sau, chúng tôi đi trước. Tại sao vậy? 
Vì Đức Thế Tôn đã chế giới, chúng tôi không được cùng đi một đường 


76 BỘ LUẬT 3 





với Tỳ-kheo-nI. 

Các Tỳ-kheo-ni liền thưa: 

- Như vậy chư Đại đức là bậc tôn kính đối với chúng con. Xin các 
Ngài đi trước, chúng con sẽ đi sau. 

Các Tỳ-kheo-ni đi sau, bị giặc cướp đoạt hết y bát. Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn 
dạy: 

- Từ nay về sau, hoặc cùng đi với khách buôn, hoặc nếu nơi nghi 
ngờ có sợ hãi, cùng đi không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi chung đường với Tỳ-kheo-mi 
từ một thôn đến một thôn, trừ trường hợp khác, Ba-dật-đề. Trường hợp 
khác là, cùng đi với khách buôn; hoặc khi có nghỉ ngờ, có sợ hãi. Đó 
gọi là trường hợp khác. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Hẹn: Cùng bảo nhau đi đến thôn đó, thành đó, quốc độ có. 

Chỗ có nghi ngờ'”: nghi có giặc cướp. 

Sợ hãi: Là chỗ có giặc cướp. 

Đường: Là khoảng cách giữa hai thôn có ranh giới cho lối đi!8. 

Nếu Tỳ-kheo hẹn và cùng đi một đường với Tỳ-kheo-ni cho đến 
ranh giới giữa hai thôn, tùy theo số chúng nhiều và phân giới nhiều 
hay ít, mỗi mỗi đều phạm Ba-dật-đề. Chẳng phải thôn mà đi chỗ đồng 
không, cho đến mười dặm, phạm Ba-dật-đề. '* Chưa đến một thôn hay 
ít hơn mười dặm, phạm Đột-kiết-la. Nếu đi trong phạm vi một phân giới 
chung cho nhiều thôn, phạm Đột-kiết-la. Phương tiện muốn đi, cùng 
hẹn chuẩn bị hành lý, tất cả phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Không cùng hẹn; có nhiều bạn cùng đi; chỗ có sợ 
hãi, có nghi ngờ; hoặc đến nơi đó được an ổn; hoặc bị thế lực bắt, hoặc 
bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, sỉ cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


142. Hán: Hữu nghi xứ 8 XŠRš. Cụm từ không có trong giới văn. Giới văn nói: Nhược nghi #® 
Kš. Pali: Säsakasammato. 

143. Tăng kỳ 15 (T22n1425, tr.348c7): Đường, tính từ 1 câu-lô-xá đến 3 do-diên (do tuần). 
144. Tăng kỳ nt, Thập tụng 11: Đoạn đường không có thôn xóm, đi hết 1 câu-lô-xá là I Ba- 
dật-đề. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) Tï 





28. ĐI CHUNG THUYỀN VỚI TỲ KHEO NI“° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo và nhóm sáu Tỳ-kheo-ni '“° đi 
chung trên một thuyền xuôi ngược dòng nước. 

Các cư sĩ thấy cơ hiểm, cùng nhau họ bàn tán: Sa-môn Thích tử 
không biết tàm quý, không tu phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng, ta tu 
chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Trong khi cùng Tỳ-kheo-nI 
đi chung trên một thuyền xuôi ngược dòng nước, nếu khi ham muốn nổi 
lên thì dừng thuyển bên cạnh bờ sông mà tuỳ ý chứ gì? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo: Sao lại cùng với nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đi chung trên một thuyển 
xuôi ngược dòng nước? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao lại cùng với nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đi chung 
trên một thuyển xuôi ngược dòng nước? 

Đức Thế Tôn quở trách rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đi chung thuyền với Tỳ-kheo-ni, ngược dòng nước 
hay xuôi dòng nước, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo vì 
không hẹn mà gặp, nên e sợ. Đức Phật dạy: 

- Không hẹn thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi chung thuyền với Tỳ-kheo-ni, 
ngược dòng nước hay xuôi dòng nước, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Lúc ấy có số đông Tỳ-kheo 


145. Thập tụng 12, Ba-dật-để 25: Căn bản 23, Ba-dật-để 27. 
146. Thập tụng 12: Các Tỳ-kheo-ni đồng bọn của Đề-bà-đạt-đa. 


78 BỘ LUẬT 3 





muốn từ bờ bên này vượt qua bờ bên kia sông hằng. Vào thời điểm ấy, 
có số đông Tỳ-kheo-ni cũng muốn từ bờ bên này vượt qua bờ bên kia 
sông hằng, nên các Tỳ-kheo-ni đến thưa: 

- Chư Đại đức muốn đi đâu? 

T-kheo nói: 

- Chúng tôi muốn qua sông Hằng. 

Tỳ-kheo-ni thưa hỏi: 

- Chúng con có thể cùng qua được không? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Các cô qua trước, chúng tôi qua sau. Nếu không thì các cô qua 
sau, chúng tôi qua trước. Tại sao vậy? Vì Đức Thế Tôn chế giới, không 
được đi chung một thuyền với Tỳ-kheo-ni qua sông. Cho nên không 
được. 

T-kheo-ni thưa: 

- Chư Đại đức là bậc tôn kính của chúng con. Thỉnh các ngài qua 
trước, chúng con sẽ qua sau. 

Lúc ấy, vào mùa hạ, mưa lớn, nước lớn, thuyền đến bờ bên kia, 
trong khi chưa trở lại thì trời đã sẫm tối. Các Tỳ-kheo-ni phải ngủ lại bờ 
bên này, đêm ấy gặp phải giặc cướp. Các Tỳ-kheo đến bạch với Đức 
Phật, Phật dạy: 

- Cùng qua ngang thì không phạm. 

Từ nay về sau ta sẽ kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi chung thuyền với Tỳ-kheo-ni, 
ngược dòng nước hay xuôi dòng nước!”, trừ sang ngang, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: Nghĩa như trên. 

Cùng hẹn: Cũng như trên. 

Thuyền: Như trước đã giải trên'°3. 

Nếu Tỳ-kheo nào hẹn và đi chung thuyển với Tỳ-kheo-ni, đi 
ngược dòng hay xuôi dòng nước, trừ qua ngang, nếu vào trong thuyển, 
Ba-dật-đề. Một chân trong thuyển, một chân ngoài đất, hoặc phương 
tiện muốn vào mà không vào, hoặc cùng hẹn chuẩn bị hành trang, tất 
cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 


147. Căn bản: Hoặc duyên ba 333, hoặc tố lưu 3EZÄ. Giải thích: Duyên ba, đi xuôi dòng; tố 
lưu, đi ngược dòng. 
148. Các đoạn trên, không thấy định nghĩa liên hệ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 79 





Sự không phạm: Không hẹn, hoặc ngang qua đến bờ bên kia (đò 
ngang); hoặc vào trong thuyền, thuyển sư lạc hướng phải đi ngược dòng 
hay đi xuôi dòng nước; hoặc đến bờ bên kia được an Ổn; hoặc bị thế lực 
bắt, hoặc bị trói, mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. F 

29. THỨC ĂN DO TỲ KHEO NI KHUYỂN HOÁ "° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một cư sĩ thỉnh ngài 
Xá-lợi-phất và Mục-liên thọ thực. 

Đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị đầy đủ các thức ăn ngon, sáng ngày trải 
tọa cụ tốt, sửa soạn chỗ ngôi, cho đến lúc đi báo giờ '°9. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà trước đó có thân quen với 
nhà cư sĩ. Sáng hôm đó, Thâu-la-nan-đà khoác y, bưng bát, đến nhà cư 
sĩ kia; thấy cư sĩ đã trải nhiều tọa cụ tốt nơi đất trống trôi, liền hỏi cư 
Sĩ: 

- Trải nhiều tọa cụ như thế này là muốn thỉnh các Tỳ-kheo phải 
không? 

Cư sĩ trả lời: 

- Đúng như vậy. 

Cô hỏi: 

- Thỉnh những Tỳ-kheo nào? 

- Thưa, tôi thỉnh ngài Xá-lợi-phất và Mục-liên. 

T-kheo-nI nói: 

- Những vị được thỉnh đó đều là những người hèn mọn. Trước kia, 
nếu hỏi tôi thì tôi sẽ vì cư sĩ thỉnh những vị rồng trong loài rồng. 

Cư sĩ hỏi: 

- Rồng trong loài rồng là những vị nào? 

Tỳ-kheo-ni trả lời: 

- Như Tôn giả Để-bà-đạt, Tam-văn-đà-la-đạt, Khiên-đà-la-đạt- 
bà, Cù-bà-ly, Ca-lưu-la-đễể-xá...'5! 

Trong khi cô đang nói thì ngài Xá-lợi-phất và Mục-liên vừa đến 
nơi. Tỳ-kheo-ni vừa thấy liễn trở lời, nói với cư sĩ: 


149. Các bộ, Ba-dật-để 30. 

150. Bạch thời đáo HRf#I|. Pali: Kãla äroceti. 

151. Đề-bà-đạt ‡E3#)#, Tam-văn-đà-la-đạt —lEIBES#2E, Khiên-đà-la-đạt-bà ZšM£)#3#, Cù- 
bà-ly #E3Šf, Ca-lưu-la-đề-xá 3JIEZ#£†*. Xem Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa x & cht. 123, Để-bà- 
đạt-đa và đồng bọn. 


80 BỘ LUẬT 3 





- Rồng trong loài rồng đã đến. 

Cư sĩ liền hỏi Tỳ-kheo-ni: 

- Vừa rồi cô nói là hạng người hèn mọn, sao bây giờ cô lại nói là 
rồng trong loài rồng? Từ nay về sau cô đừng đến nhà tôi nữa. 

Bấy giờ cư sĩ thỉnh hai ngài ngồi. Hai ngài đến chỗ ngồi an tọa. Cư 
sĩ đem những đồ ăn, thức uống ngon ngọt, bổ dưỡng cúng dường. Hai 
ngài thọ thực xong, thu dọn chén bát rồi, thí chủ đẳnh lễ dưới chân, lấy 
cái ghế nhỏ ngồi qua một bên, bạch: 

- Con muốn được nghe pháp. 

Hai ngài vì gia chủ nói các pháp vi diệu, khuyến khích khiến cho 
họ hoan hỷ. Vì thí chủ nói pháp rồi, hai ngài từ tòa cáo lui, về lại trong 
Tăng-già-lam. Đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
liên: 

- Hôm nay hai Thầy thọ thực có được đầy đủ không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên bạch Phật: 

- Thức ăn tuy đầy đủ nhưng khi chúng con ở nhà cư sĩ thì vừa là 
hạng người hèn mọn, vừa là rồng trong loài rồng. 

Đức Phật hỏi: 

- Vì sao có việc như vậy? 

Hai Tôn giả đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Đức Phật: 

- Đó là Đề-bà-đạt khiến Tỳ-kheo-ni bè đẳng khuyến hóa sự cúng 
dường để được nhận ẩm thực. 

ĐứcThế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, biết mà 
Ngài vẫn hỏi Tỳ-kheo bè đảng của Đề-bà-đạt: 

- Thật sự các ông có sai Tỳ-kheo-ni đến nhà đàn-việt khen ngợi 
các ông để khuyến hóa thức ăn hay không? 

Các Tỳ-kheo bè đẳng thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo bè đẳng 
Đề-bà -đạt: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông sai Tỳ-kheo-ni khuyến hóa đàn-việt 
để nhận thức ăn của họ? 

Quở trách Tỳ-kheo bè đảng của Đề-bà-đạt-đa rồi, Đức Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 81 





phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, sai Tỳ-kheo-ni khuyến hóa, nhận được thức ăn, Ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ-kheo 
không biết có khuyến hóa hay không khuyến hóa, sau đó mới biết nên 
hoặc có vị tác pháp sám Ba-dật-đề, hoặc có vị nghi ngờ. Đức Phật dạy: 

- Trước đó không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đã biết Tỳ-kheo-ni giáo hóa'®, nhận được thức ăn, 
Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, trong thành 
La-duyệt có đại trưởng giả là thân hữu tri thức của Lê-sư-đạt'”, nói: 

- Nếu Đại đức Lê-sư-đạt đến thành La-duyệt thì chúng ta sẽ vì 
việc mới đến của Lê-sư-đạt mà cúng dường chúng Tăng. 

Tỳ-kheo-ni, người trong nhà của trưởng giả nghe lời nói ấy, im 
lặng để bụng. 

Sau đó, khi Tôn giả Lê-sư-đạt đến thành La-duyệt. Tỳ-kheo-ni 
nghe Tôn giả Lê-sư-đạt đến, liền đến nói với trưởng giả: Trưởng giả 
muốn biết không? Lê-sư-đạt đã đến thành La-duyệt. Ông trưởng giả 
liền sai người tin cậy đến trong Tăng-già-lam thỉnh Tôn giả và chúng 
Tăng nhận bữa cơm cúng dường sáng ngày mai. 

Trong đêm đó trưởng giả sửa soạn đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống 
ngon ngọt bổ dưỡng, sáng sớm, khi đến giờ, mời các ngài thọ thực. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo khoác y, bưng bát, đến nhà ông trưởng giả an 
tọa nơi chỗ ngồi. Ông trưởng giả đến chỗ Lê-sư-đạt nói: 

- Chính vì Tôn giả nên tôi cúng dường chúng Tăng bữa trai hôm 
nay. 

Lê-sư-đạt hỏi ông trưởng giả: 

- Tại sao biết tôi đến đây? 

Ông trưởng giả trả lời: 

- Tỳ-kheo-ni được gia đình tôi cúng dường báo cho biết. 

Lê-sư-đạt nói với ông trưởng giả: 

- Nếu thật như vậy thì tôi không thể ăn thức ăn này. 

Ông trưởng giả thưa: 


152. Giáo hoá ÄW{F,, trên kia nói là khuyến hoá #J4{F.. 
153. Lê-sư-đạt 5Êïf)E. 


82 BỘ LUẬT 3 





- Không phải do cô Tỳ-kheo-ni này nói nên tôi thiết lập bữa ăn 
hôm nay, mà chính trước đây tôi có thệ nguyện, nếu Tôn giả đến thì tôi 
thiết trai cúng dường cho chúng Tăng. 

Lê-sư-đạt nói với ông trưởng giả: 

- Tuy ông có nguyện như vậy nhưng tôi cũng không thể nhận ăn 
bữa ăn hôm nay được. 

Lê-sư-đạt liền thôi không ăn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ, 
Đức Phật bảo: 

- Nếu trước đó đàn-việt đã có ý thì không phạm. Từ nay về sau 
nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, ăn thức ăn được biết là do Tỳ-kheo-ni khen ngợi 
giáo hóa, trừ đàn-việt có chủ ý trước!" Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Giáo hóa:'5 Như nói, - Vị này sống A-luyện-nhã, sống với hạnh 
khất thực, mặc y phấn tảo, tác pháp dư thực'"° rồi không ăn, nhất tọa 
thực, '7 nhất đoàn thực, '"3 ở nơi gò mã, ngồi nơi đất trống, ngồi dưới gốc 
cây, thường ngồi không nằm,'" trì ba y, tán thán kệ, đa văn pháp sư, trì 
luật, tọa thiển... 

Thức ăn: Đồ ăn nhận được khoảng từ sáng đến trưa. 

Tỳ-kheo kia ăn thức ăn được biết là do Tỳ-kheo-ni giáo hóa, mỗi 
miếng nuốt là phạm một Ba-dật-để. Trừ thức ăn bằng cơm ra, các thứ 
khác được biết do khuyến hoá mà được, như áo lót, đèn dầu, dầu thoa 
chân, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. Biết là giáo hóa, tưởng giáo hóa, 
Ba-dật-đề. Giáo hóa mà nghi, Đột-kiết-la. Không giáo hóa tưởng giáo 
hóa, Đột-kiết-la. Không giáo hóa mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc không biết, hoặc đàn-việt có ý trước; hoặc 
giáo hóa mà tưởng là không giáo hóa; hoặc Tỳ-kheo-ni tự làm, đàn-việt 


154. Tăng kỳ: Trừ cựu đàn-việt #@#‡&1. 

155. Trong giới văn, tán thán giáo hoá B8#ÄX#W{E: các bộ: Tán thán RRŸÄ Pali: Bhikkhunĩ- 
paripäcita, gây ảnh hưởng bởi Tỳ-kheo-ni. 

156. Dư thực pháp ŸẦ?*: xem Ba-dật-đề 36. 

157. Nhất tọa thực, ăn chỉ một lần ngồi, tức ăn một bữa. Cf. Trung A-hàm 50 (T1, tr.744b11); 
cf. Ba-dật-để 37. Pali, ekãsana-bhoJana, M.1.124 

158. Nhất đoàn thực —‡#8, mỗi lần ăn một vắt cơm. 

159. Thường tọa tùy tọa #'4^Bã4ˆ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 83 





khiến Tỳ-kheo-ni phụ trách, không cố ý giáo hóa mà khất thực được; 
tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

30. ĐI CHUNG ĐƯỜNG VỚI NGƯỜI NỮ*° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có người Tỳ-xá-ly gả con gái cho người nước Xá- 
vệ. Sau đó, nàng dâu cùng mẹ chồng cãi lộn, nên cô trở về bổn quốc. 

Ngay lúc ấy, Tôn giả A-na-luật cũng từ nước Xá-vệ muốn đến 
nước Tỳ-xá-ly. Lúc ấy, người phụ nữ kia hỏi tôn giả A-na-luật: 

- Tôn giả muốn đến đâu? 

Tôn giả trả lời: 

- Tôi muốn đến Tỳ-xá-ly. 

Người phụ nữ liền thưa: 

- Cho con đi theo được không? 

Tôn giả chấp thuận. 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật cùng người phụ nữ này đi chung một 
đường. 

Lúc người phụ nữ ra đi thì trước đó phu chủ của cô đã không có 
ở nhà. Ngày hôm sau trở về nhà, không thấy vợ mình đâu, liền hỏi bà 
mẹ: 

- Vợ của con làm gì? ở đâu? 

Bà mẹ ông trả lời ? 

- Nó cãi lộn với ta, bổ nhà trốn đi rồi. Không biết hiện ở đâu! 

Bấy giờ người phu chủ vội vã đuổi theo. Trên đường đi bắt gặp 
được vợ. Ông chồng đến hỏi Tôn giả A-na-luật: 

- Tại sao ông dẫn vợ của tôi chạy trốn? 

Lúc ấy A-na-luật liền nói: 

- Thôi! Thôi! Đừng nói vậy. Chúng tôi không có vậy đâu! 

Ông trưởng giả nói: 

- Tại sao nói không như vậy? Hiện tại ông cùng đi chung với vợ 
tôi 

Vợ ông nói với chồng: 

- Em cùng Tôn giả này đi, cũng như anh em cùng đi. Không có gì 
là tội lỗi. 


160. Ngũ phần, Ba-dật-để 67, Tăng kỳ, Ba-dật-để 68; Thập tụng, Ba-dật-để 70: Căn bản, Ba- 
dật-để 70; Pali. Pâc. 67. 


84 BỘ LUẬT 3 





Người chồng nói: 

- Hôm nay người này dẫn mày chạy trốn cho nên mới nói như 
vậy. 

Người đàn ông ấy vừa nói xong liền đánh Tôn giả A-na-luật gần 
chết. 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật liền bước xuống đường, vào nơi chỗ 
vắng vẻ, kiết già phu tọa, thẳng mình chánh ý, buộc niệm trước mặt, 
nhập hỏa quang tam-muội. Lúc ấy trưởng giả thấy vậy liền khởi thiện 
tâm, ông nghĩ: Nếu Tôn giả A-na-luật này từ nơi tam-muội xuất, thì tôi 
sẽ lễ bái sám hối. 

Khi ấy Tôn giả A-na-luật từ tam-muội xuất, ông trưởng giả bèn 
thưa để sám hối: 

- Cúi xin Đại đức nhận sự sám hối của con. 

Tôn giả A-na-luật chấp nhận sự sám hối của ông. Lúc ấy trưởng 
giả kính lễ dưới chân Tôn giả xong, ngồi qua một bên. Tôn giả vì trưởng 
giả nói các pháp vi diệu khiến ông ta phát tâm hoan hỷ. Nói pháp xong, 
Tôn giã từ chỗ ngồi đứng dậy đi. 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật thọ thực xong, đến trong Tăng-già- 
lam, đem nhân duyên này kể đầy đủ lại cho các Tỳ-kheo. 

Trong số các Tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách A-na-luật: Sao ngài A-na- 
luật lại một mình đi chung một đường cùng với người phụ nữ? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, biết mà Ngài vẫn hồi A-na-luật: 

- Thật sự ông có đi chung một đường với người phụ nữ hay 
không? 

Tôn giả thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. » 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-na-luật: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao ông đi chung một đường cùng với người nữ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-na-luật rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- A-na-luật này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
ban đầu. Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 85 





cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đi chung đường với người nữ, nhẫn đến trong 
khoảng giữa hai thôn, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Lúc ấy có các Tỳ-kheo 
không hẹn nhưng giữa đường tình cờ gặp, vì e sợ, không dám đi chung. 

Đức Phật dạy: Không hẹn thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cùng hẹn và đi chung đường với người nữ, nhẫn đến 
trong khoảng giữa hai thôn'"!, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Người nữ: Như trên đã nói. 

Cùng hẹn: Cũng như đã nói trên. '“ 

Đường: Như trước đã giải'®. 

Nếu Tỳ-kheo hẹn và đi chung đường với người phụ nữ, nhẫn đến 
khoảng giữa hai thôn, tùy theo giới vức hoặc nhiều hay ít, mỗi mỗi đều 
phạm Ba-dật-đề. Nếu trong khoảng đồng trống không có thôn mà đi 
khoảng mười dặm, phạm Ba-dật-đề. Nếu đi chưa tới một thôn, hay chưa 
tới mười dặm, phạm Đột-kiết-la. Nếu đi chung trong phần giới của thôn, 
phạm Đột-kiết-la. Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn 
chuẩn bị mà không đi, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tyỳ-kheo-ni, đột kiết la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc trước đó không cùng hẹn; hoặc việc cần 
đến đó được an ổn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

31. LỮ QUÁN MỘT BỮA ĂN'“ 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ nước Câu-tát-la có thôn không có trú xứ'", nên có 


161. Hán: Nãi chí thôn gian 72 #8]. Pali: antamaso ãmantarampi. 

162. Xem Ba-dật-để 27. 

163. ibid. 

164. Ngũ phần, Ba-dật-để 33; Tăng kỳ, Ba-dật-để 31; Thập tụng, Ba-dật-để 32; Căn bản, Ba- 
dật-để 32. Pali Pâc. 31 ävasathapia. 

165. Tức không có tinh xá của Tăng. 


86 BỘ LUẬT 3 





cư sĩ xây cất trú xứ'5° cho Tỳ-kheo, thường cung cấp đồ ăn, thức uống. 
Nếu trụ nơi trú xứ này sẽ được nhận sự cúng dường một bữa ăn. 

Bấy giờ có nhóm sáu Tỳ-kheo muốn đến thôn không có trú xứ 
nước Câu-tát-la. Khi đến trú xứ kia trải qua một đêm. Nhóm sáu Tỳ- 
kheo nhận được đồ ăn thức uống ngon ngọt bổ dưỡng. Lại qua đêm thứ 
hai cũng nhận được đồ ăn thức uống ngon ngọt bổ dưỡng, nên nhóm sáu 
Tỳ-kheo khởi ý nghĩ: Sỡ dĩ chúng ta du hành là vì thức ăn. Nay thì đã 
được. Rồi họ thường xuyên ăn ở trú xứ này. 

Bấy giờ, các cư sĩ đều cùng cơ hiểm, - Sa-môn Thích tử này không 
biết chán, không biết đủ, không biết tàm quý. Bên ngoài tự xưng ta biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Họ thường xuyên đến nhận 
thức ăn ở nơi trú xứ này. Làm như chúng ta phải thường xuyên cung cấp 
thức ăn cho Sa-môn Thích tử này. Bản nguyện của chúng ta là cung cấp 
cho những vị tạm trú một đêm mà thôi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe được; trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo: Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các Thầy cứ ở nơi trú xứ này để nhận 
thức ăn hoài vậy? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông cứ ở nơi trú xứ này để nhận thức ăn 
hoài vậy? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nơi trú xứ cúng một bữa, chỉ nên nhận một bữa; nếu 
nhận quá một bữa, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, Tôn giả Xá- 


166. Thập tụng 12: Phước đức xá ‡#8fffẦ (nhà từ thiện), với phụ chú (T23n1435, tr.89c25): 
Chính xác, gọi là nhất túc xứ —18iBễ (chỗ ngủ trọ một đêm).. Pali: ãvasahapia, lữ xá có bố thí 
thức ăn. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) §7 





lợi-phất ở nước Câu-tát-la du hành cũng đến nơi thôn không có trú xứ 
ấy, trụ lại một đêm, sáng ngày nhận được thức ăn ngon. 

Hôm ấy, Tôn giả lâm bệnh nhưng nghĩ, Đức Thế Tôn đã chế giới, 
Tỳ-kheo nơi ngủ trọ một đêm chỉ nhận một bữa ăn, nếu nhận quá, Ba- 
dật-để. Vì vậy, dù bị bệnh, Tôn giả vẫn dời đi chỗ khác. Do vậy bệnh 
tình càng nguy kịch. Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo bệnh nhận quá một bữa ăn. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, nơi trú xứ cúng một bữa, Tỳ-kheo không bệnh chỉ 
nên nhận một bữa; nếu nhận quá một bữa, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Trú xứ: Nơi đó được ở một đêm. 

Bữa ăn: Nhẫn đến bữa ăn đúng thời. 

Bệnh: rời khỏi thôn đó thì bệnh bị tăng. 

Nếu Tỳ-kheo không bệnh, đối với nơi nghỉ tạm một đêm đó, mà 
nhận quá bữa ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-để. Ngoài thức ăn 
ra, nhận các thứ áo lót, dầu thắp đèn, dầu thoa chân, tất cả phạm Đột- 
kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nghỉ một đêm nhận một bữa ăn; bệnh thì được 
nhận hơn một bữa ăn. Nếu cư sĩ mời: Mời Đại đức ở lại. Con sẽ cúng 
thức ăn. Chúng con vì Sa-môn Thích tử cho nên thiết lập nơi nghỉ đêm 
này và cung cấp đồ ăn thức uống. Nếu không có Sa-môn Thích tử thì 
cũng sẽ cúng cho người khác vậy. 

Hoặc đàn-việt theo thứ tự mời thọ thực, hoặc các cậu, các cô, các 
chị, các bà theo thứ tự mời thọ thực thì không phạm. Hoặc hôm nay thọ 
của người này, ngày mai thọ của người khác. Hoặc bị nước lụt, đạo lộ 
gặp nguy hiểm; hoặc có giặc cướp, hổ lang sư tử, hoặc bị thế lực bắt, 
hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, nhận quá bữa ăn 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

32. TRIỀN CHUYỂN THỰC'® 


167. Ăn nhiều lần. Ngũ phần, Thập tụng, Căn bản, Ba-dật-để 31; Tăng kỳ, Ba-dật-để 32; Pali, 
Pâc. 31 paramparabhojana, ăn từ chỗ này đến chỗ khác. 


88 BỘ LUẬT 3 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Trúc khu Ca-lan-đà, thành 
La-duyệt-kỳ. Từ thành La-duyệt Đức Thế Tôn cùng với chúng đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị du hành trong nhân gian. 

Vào lúc đó, trong nước mùa màng không thu hoạch được, giá lúa 
gạo tăng cao, khất thực khó được, Người người có sắc diện đói. 

Bấy giờ, có năm trăm hành khất đi theo sau Đức Thế Tôn. Lúc 
ấy, có người Bà-la-môn tên là Sa-nậu'“# vận chuyển năm trăm cỗ xe 
chở đầy đồ ăn thức uống đi theo sau Đức Thế Tôn, hết mùa đông đến 
mùa hạ, chờ ngày nào không có ai cúng thì thiết trai cúng dường Phật 
và Tăng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn, từ nước Ma-kiệt-đà, tuần tự giáo hóa đến 
quốc giới của A-na-tân-đầu'“. Nhân dân trong nước kia tranh nhau cúng 
dường thức ăn cho Phật và Tăng Tỳ-kheo, không có ngày nào thiếu 
vắng. Người Bà-la-môn chờ mãi không có ngày trống nào để thiết trai 
cúng dường, liền đến chỗ Tôn giả A-nan thưa với Tôn giả: 

- Tôi là Sa-nậu có chở đầy đổ ăn thức uống trong năm trăm cỗ 
xe. Đã trải qua cả mùa đông sang mùa hạ, theo sau Đức Thế Tôn, chờ 
ngày nào không có người cúng thì thiết trai cúng dường. Song đến nay 
tôi vẫn không được cúng dường, vì không có ngày nào mà không có 
người cúng. Chúng tôi là người thế tục, có nhiều việc khó khăn; hoặc 
phải phục dịch theo lệnh nhà quan, cho đến đối với ngày đoán sự phải 
có mặt, lại phải lo liệu lý về gia nghiệp, và phải cung cấp của cải gạo 
thóc cho nhà quan. Mãi chạy theo những công việc công có tư có nên 
không hề có thời gian dừng nghỉ. Cúi xin Tôn giả vì tôi bạch lên Đức 
Phật. Đức Phật dạy thế nào chúng tôi sẽ phụng hành thế đó. Nếu Đức 
Phật và Tăng không thể nhận phẩm vật cúng dường của chúng tôi, thì 
chúng tôi sẽ dùng thức ăn hiện ở trên năm trăm chiếc xe này, trải trên 
đường đi. Cầu Phật và Tăng bước lên trên mà đi qua, tức là nhận sự 
cúng dường của chúng tôi rồi vậy. 

Tôn giả A-nan bảo: 

- Chờ một chút. Tôi vào bạch Đức Thế Tôn ngay bây giờ. 

Bấy giờ Tôn giả đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi đứng qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn: 


168. Sa-nậu 3)#&$. Ngũ phân 7: Nhân duyên từ một người làm mướn nghèo khó. Thập tụng 12: 
Một tiểu nhi mô côi làm thuê. Pali (Vin.iv. 75): ađđatarassa daliddassa kammakãrassa. 

169. A-na-tần-đầu ƒnJ]jjš3B. Cf. Mahãvagga 6, Vin.i. 220: Andhakavindha, một thị trấn trong 
Vương quốc Magadha. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 89 





- Kính bạch Đức Thế Tôn, có Bà-la-môn Sa-nậu vừa đến chỗ con 
thưa như vây, “Tôi có chở đầy đồ ăn thức uống trong năm trăm cỗ xe. 
Đã trải qua cả mùa đông sang mùa hạ, theo sau Đức Thế Tôn, chờ ngày 
nào không có người cúng thì thiết trai cúng dường. Song đến nay tôi 
vẫn không được cúng dường, vì không có ngày nào mà không có người 
cúng. Chúng tôi là người thế tục, có nhiều việc khó khăn; hoặc phải 
phục dịch theo lệnh nhà quan, cho đến đối với ngày đoán sự phải có 
mặt, lại phải lo liệu lý về gia nghiệp, và phải cung cấp của cải gạo thóc 
cho nhà quan. Mãi chạy theo những công việc công có tư có nên không 
hề có thời gian dừng nghỉ. Cúi xin Tôn giả vì tôi bạch lên Đức Phật. 
Đức Phật dạy thế nào chúng tôi sẽ phụng hành thế đó. Nếu Đức Phật và 
Tăng không thể nhận phẩm vật cúng dường của chúng tôi, thì chúng tôi 
sẽ dùng thức ăn hiện ở trên năm trăm chiếc xe này, trải trên đường đi. 
Cầu Phật và Tăng bước lên trên mà đi qua, tức là nhận sự cúng dường 
của chúng tôi rồi vậy.” Con có nói với người Bà-la-môn Sa-nậu rằng, 
“Chờ tôi một chút. Tôi vào bạch Đức Phật.” Cho nên con đến thưa, xin 
tôn ý Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Ông có thể đến nói với người Bà-la-môn, sáng mai đem đồ ăn 
ẩm thực đó nấu thành cháo cúng các Tỳ-kheo ăn trước khi thọ bữa ăn 
chính. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, liền đến chỗ người 
Bà-la-môn nói: 

- Ông có thể dùng những thức ăn ấy nấu cháo cúng các Tỳ-kheo 
ăn trước khi thọ bữa ăn chính. 

Bấy giờ người Bà-la-môn quan sát thấy trong những thứ đã được 
cúng dường không hề có bánh, nên trong đêm ấy sửa soạn các loại mỹ 
vị như: Dầu bơ, hạt vừng, sữa tươi, nước sạch, gừng, tiêu, tất bát”° để 
nấu các loại cháo và làm các thứ bánh'!. Đêm đã qua, Sa-nậu đem 
cháo cúng dường Phật và Tăng T-kheo. Song các Tỳ-kheo không dám 
thọ nhận, và nói với Bà-la-môn: Đức Thế Tôn chưa cho phép Tỳ-kheo 
nhận bơ dầu cho đến ba món thuốc!” mà nấu thành cháo. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật 
một cách đầy đủ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo nhận dầu bơ cho đến ba 


170. Tất bạt SŠ, loại cỏ có bông trắng trổ vào mùa xuân, dùng làm thuốc. Không rõ Pali. 
171. Pali, nt., yãguđca madhugoakađdca, cháo (sữa cháo) và kẹo mật (mật viên). 
172. Tức gừng, tiêu và cỏ tất bát. 


90 BỘ LUẬT 3 





món thuốc nấu thành cháo để ăn. Ăn cháo có năm điều lành: Trừ đói, 
trừ khát, làm tiêu thức ăn qua đêm, điều hòa tiểu tiện và trừ bệnh phong. 
Ăn cháo có năm việc hay như vậy. 

Bấy giờ, người Bà-la-môn đem bánh" dâng. Các Tỳ-kheo không 
dám nhận và bảo người Bà-la-môn: 

- Đức Thế Tôn chưa cho phép Tỳ-kheo nhận bánh. 

Các Tỳ-kheo liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay cho phép các Tỳ-kheo nhận bánh để ăn. 

Bấy giờ, các cư sĩ ở nước A-na-tân-đầu nghe Đức Thế Tôn cho 
phép nhận bánh và cháo để ăn, đều hết sức vui mừng, họ nói với 
nhau: 

- Chúng ta có cơ hội được làm phước cúng dường. 

Họ cúng dường xong lại có một vị Đại thần mà tín tâm nông cạn, 
thấy Đức Phật và chư Tăng nhận được nhiều phẩm vật cúng dường, bèn 
nói như vây: 

- Đây không phải là thửa ruộng ít phước. Trong lúc gạo khan hiếm 
mà Đức Phật và Tăng Tỳ-kheo nhận được phẩm vật cúng dường nhiều 
đến mức như thế này. Nay ta nên sắm sửa các loại đồ ăn thức uống ngon 
bổ cúng dường mỗi vị một tô thịt. 

Bấy giờ, vị Đại thần liền sai người đến trong Tăng-già-lam thưa: 

- Bạch đại đức Tăng! Cúi xin quý ngài ngày mai nhận lãnh bữa 
cúng dường của tôi. 

Đêm ấy Đại thần cho sửa soạn các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt 
bổ dưỡng và sáng ngày đi báo đã đến giờ. 

Hôm đó, Đức Thế Tôn ở lại Tăng-già-lam; sai người nhận phần 
ăn!+, 

Bấy giờ, có các cư sĩ nơi nước A-na-tân-đầu trước đó đã nghe Đức 
Phật cho phép các Tỳ-kheo ăn cháo, nên trong đêm đó cũng sửa soạn 
các thứ cháo như trên đầy đủ, sáng sớm đem đến trong Tăng-già-lam 
dâng cúng các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo trước đó cũng đã nhận sự mời ăn 
của người khác, và lại ăn loại cháo đặc này, sau mới đến nhà vị Đại 
thần. Khi ấy vị Đại thần tín tâm mỏng ấy dâng các loại đồ ăn thức uống 
lên các Tỳ-kheo, các T-kheo nói: 

- Thôi, thôi, sớt một ít thôi! 

Vị Đại thần thưa các Tỳ-kheo: 

- Tôi vì các Tỳ-kheo nên sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ 


173. Không rõ loại bánh gì. Pali, nt. madhugoaka, mật hoàn. 
174. Thỉnh thực š§®. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 91 





dâng cúng, mỗi vị một tô thịt. Các Đại đức chớ nên nghĩ rằng lòng tin 
mỏng mà không dùng cho no. Quý ngài cứ ăn. Tôi cũng có tín tâm vậy. 

Các Tỳ-kheo bảo: 

- Không phải vì vậy mà chúng tôi dùng ít đâu. Vì nhân dân trong 
thành nghe tin Đức Phật cho phép các Tỳ-kheo ăn cháo và bánh, nên 
đêm vừa rồi họ đã sắm sửa đầy đủ các thứ dầu bơ, hạt vừng, sữa tươi, 
nước sạch, gừng, tiêu, tất bát để nấu cháo. Sáng ngày đã đem đến trong 
Tăng-già-lam dâng cúng các Tỳ-kheo. Chúng tôi đã ăn cháo trước rồi 
nên bây giờ không thể ăn nhiều được. Đại thần chớ nên ngại như vậy. 

Bấy giờ, vị Đại thần tín tâm nông cạn liền cơ hiểm: 

- Tôi cố tâm vì chúng Tăng làm các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ 
cúng dường mỗi vị một tô thịt với ý nghĩ, mong muốn chúng Tăng dùng 
hết. Sao chư Tăng lại ăn cháo đặc trước khi đến thọ thực chúng tôi? 

Bấy giờ, vị Đại thần sân hận, liền cất đi các thứ bánh thịt, những 
thứ mỹ vị; chỉ bố thí cơm canh mà thôi. Rồi vị Đại thân liền đi đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch 
Phật: 

- Vừa rồi con thiết trai cúng dường; được phước nhiều hay tội 
nhiều? 

Đức Phật bảo vị Đại thần: 

- Sự cúng dường mà ông sửa soạn mang lại phước rất nhiều. Chính 
đó là nhân lành để sanh thiên. Các Tỳ-kheo dù chỉ nhận một vắt cơm 
của ông đi nữa, nhưng phước đức ấy cũng vô lượng. 

Rồi Đức Thế Tôn tuần tự nói các pháp bố thí, trì giới, sanh thiên. 
Ngài quở trách dục là tai hại, là ô uế;'” khen ngợi ích lợi thiết thực của 
sự xuất ly, và giải thoát. Đức Phật vì Đại thần nói các pháp này rồi, 
ngay nơi chỗ ngôi, vị Đại thần đoạn trừ các trần cấu, đặng sự trong sạch 
của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, ở trong chánh pháp mà được 
tăng thượng quả'”9. Ông bạch Phật: 

- Từ nay về sau con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Xin nhận con làm 
người Ưu-bà-tắc; trọn đời không sát sinh, cho đến không uống rượu. 

Sau bữa ăn, Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ- 
kheo. Phật biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Sáng sớm hôm nay các ông ăn cháo đặc của người khác rồi, sau 


175. Hán: Thượng hữu lậu _E 87. Cf. Pali: Kãmãna ãdinava okära sakilesa, sự tai hại, tháp 
hèn và ô nhiễm của các dục 

176. Tăng thượng quả ‡8_F®; chỉ quả Thánh. Đây chỉ quả Tu-đà-hoàn. Chính xác, nên hiểu: ở 
trong Chánh pháp mà đạt được sự vô uý. 


92 BỘ LUẬT 3 





đó mới thọ thực do vị Đại thần dâng cúng phải không? 

Đáp: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, thật như vậy. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn mới dùng vô số phương tiện, quở trách các 
Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Các ngươi ngu sỉ, sao lại ăn cháo đặc trước rồi mới 
nhận sự cúng dường? Không được, đã nhận lời thỉnh trước mà còn ăn 
cháo đặc”, Cháo đặc là cháo lấy cọng cổ kẻ ngang qua mà nó không 
hiệp lại. Cháo như vậy không được ăn, nếu ăn thì trị như pháp. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nước A-na-tần-đầu du hành trong nhân 
gian cùng với chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị. Bấy 
giờ trong nước gặp lúc lúa thóc khan hiếm, khất thực khó được. Người 
người có sắc diện đói. Nhưng lại có năm trăm hành khất thường đi sau 
Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn tuần tự du hành trong nước Ma-kiệt-đà, trở 
về thành La-duyệt. Trên đường đi Đức Phật và chúng Tăng nhận được 
nhiều sự cúng dường. Trong thành La-duyệt có một vị nhạc sư tín tâm 
nông cạn, thấy Đức Phật và Tăng Tỳ-kheo nhận được nhiều sự cúng 
dường liền nghĩ: Đây không phải là thửa ruộng ít phước. Trong khi lúa 
gạo khan hiếm thế này mà Phật và Tăng Tỳ-kheo nhận được quá nhiều 
phẩm vật cúng dường. Hôm nay ta hãy dùng vật sở hữu trong một năm, 
sắm sửa các đồ ăn thức uống béo bổ để cúng dường Phật và Tăng Tỳ- 
kheo, riêng mỗi vị một tô thịt. Nghĩ xong liền đến trong Tăng-già-lam 
bạch với các Tỳ-kheo: 

- Sáng mai tôi xin được cúng dường một bữa ăn. 

Rồi trong đêm đó, ông sắm sửa mọi thức ăn ngon bổ xong, sáng 
ngày nhạc sư đến báo các ngài đã đúng giờ ăn. Bấy giờ, trong thành La- 
duyệt nhằm ngày tiết hội, các cư sĩ tranh nhau đem cơm, bánh bột, '” cơm 
khô, cá và thịt đến trong Tăng-già-lam để dâng cúng các Tỳ-kheo. 

Các Tỳ-kheo nhận được thức ăn và ăn, xong sau đó mới đến thọ 
thỉnh nơi nhà nhạc sư. Bấy giờ nhạc sư đích thân tiếp các đồ ăn thức 
uống để cúng dường. Các Tỳ-kheo nói: 

- Thôi, thôi, cư sĩ đừng sớt nhiều thức ăn quá!” 

VỊ nhạc sư nói: 


177. Trù chúc §|#ð; trên nói là nùng chúc 3Š. 
178. Hán: Xiếu Ÿ2, mạch yến mài nát vụn (Khang hy). Hoặc đọc là khứu 8, lương khô (Thiểu Chữu). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 93 





- Tôi tích lũy vật sở hữu một năm, cố tâm vì Tăng Tỳ-kheo sắm 
sửa những thức ăn ngon bổ để dâng cúng mỗi vị một tô thịt. Xin quý vị 
đừng nghĩ rằng tín tâm của tôi mỏng, sợ sanh lòng bất tín mà không ăn 
nhiều. Xin các ngài cứ thật tình thọ dụng. Tôi có lòng tin ưa thật sự. 

Các Tỳ-kheo trả lời vị nhạc sự: 

- Chúng tôi không phải nghĩ như vậy nên không ăn nhiều. Mà vì 
vừa rồi chúng tôi đã nhận thức ăn của các người trong thành Vương-xá, 
cho nên bây giờ chỉ ăn ít thôi. Ngoài ra không có ý gì. Ông chớ nghi 
ngại như vậy. Khi vị nhạc sự tín tâm mồng nghe những lời như vậy, liền 
sanh cơ hiểm: “Sao, tôi dùng tất cả những vật sở hữu trong một năm, 
một lòng vì chúng Tăng sắm sửa các thức ăn ngon bổ cúng dường mỗi 
vị một tô thịt, mà các Tỳ-kheo lại đi nhận cơm, bánh bột, cơm khô, thịt 
và cá của người khác trước khi đến thọ thức ăn của tôi?” Vì vậy vị nhạc 
sư hờn giận, liền dọn cất hết các thức ăn béo bổ, chỉ để lại cơm canh 
mà thôi. 

Sau đó, vị nhạc sư đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên. Sau khi ngồi xong, liền thưa hỏi Đức Phật: 

- Vừa rồi con thiết trai cúng dường, phước nhiều hay tội nhiều? 

Đức Phật bảo: 

- Sự dâng cúng của ông vừa rồi là nhân lành sẽ được sanh thiên. 
Các Tỳ-kheo dù chỉ nhận một vắt cơm đi nữa, thì phước đức cũng đã là 
vô lượng, huống là ông dâng cúng như vậy, phước này không thể lường 
được. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhạc sư nói diệu pháp: Bố thí, trì giới, 
sanh thiên. Đức Phật chỉ trích dục là tai hại, là ô uế. Nhạc sư nghe Phật 
nói pháp rồi liền từ chỗ ngôi các trần cấu đều hết sạch, đặng sự trong 
sạch của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, ở trong chánh pháp đặng 
quả tăng thượng, liền bạch Đức Phật: 

- Từ nay về sau con nguyện được làm người Ưu-bà-tắc, trọn đời 
không sát sinh cho đến không uống rượu. 

Bấy giờ, Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo. 
Đức Phật biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Có thật các ông nhận và ăn năm loại thức ăn” của người khác 
rồi sau mới thọ sự thỉnh mời của người đã thỉnh trước hay không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo: 


179. Năm loại thức ăn: Xem định nghĩa đoạn sau; xem cht.182; cf. xem Ba-dật-đề 35. 


94 BỘ LUẬT 3 





- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Các ngươi ngu sĩ, sao lại thọ năm loại thức ăn của 
người khác rồi sau mới đến thọ thỉnh của người đã thỉnh trước? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Không nên nhận năm loại ăn của người khác mà ăn, rồi sau mới 
đến nhận lời mời của người thỉnh trước. Từ nay về sau Ta vì các Tỳ- 
kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, ăn nhiều lần, Ba-dật-để. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, 
nơi mời thọ thực không có thức ăn cho người bệnh, không có thuốc cho 
căn bệnh. Hoặc có thức ăn thích hợp đối với bệnh, có thứ thuốc đúng 
căn bệnh, nhưng các Tỳ-kheo e sợ không dám dùng, sợ phạm tội ăn 
nhiều lần. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo bệnh ăn nhiều lần. 

Từ nay nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, ăn nhiều lần, trừ trường hợp đặc biệt, Ba-dật-đề. 
Trường hợp đặc biệt là khi bị bệnh. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có một cư sĩ thỉnh 
Phật và Tăng Tỳ-kheo thọ thực. Lại cũng có một cư sĩ khác cũng thỉnh 
Phật và Tăng Tỳ-kheo thiết trai cúng dường, và dâng y. Cư sĩ ấy đến 
trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: 

- Tôi muốn thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo cúng dường thức ăn. 

Tỳ-kheo trả lời: 

- Chúng tôi đã nhận lời mời của cư sĩ khác rồi! 

Cư sĩ thưa: 

- Bạch Đại đức, tôi muốn dâng cúng thức ăn và y. Cúi xin chúng 
Tăng nhận sự mời thỉnh của tôi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo e sợ, liền đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, trường hợp có người dâng 
cúng y thì được phép lần lượt ăn. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, ăn nhiều lần, trừ trường hợp đặc biệt, Ba-dật-đề. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 95 





Trường hợp đặc biệt là khi bị bệnh, khi thí y. Đó gọi là trường hợp đặc 
biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Ăn nhiều lần!*°: được mời ăn. Mời có hai cách: Thỉnh theo thứ tự 
của Tăng, và thỉnh riêng. 

Thức ăn: Cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt!°!, 

Bệnh: Không thể ngày ăn một bữa mà đủ no được. 

Thí y: Tự tứ rồi, không thọ y Ca-thi-na là một tháng, có thọ y Ca- 
thi-na thì năm tháng. 

Nếu có nhiều chỗ mời thọ thực và dâng y, như hôm nay nhận 
được nhiều chỗ thỉnh, thì mình nên nhận một chỗ, còn các chỗ kia mình 
nhường lại cho các vị khác. Nói như thế này để nhường: Thưa trưởng 
lão, lẽ ra tôi phải đến đó nhưng xin cúng dường cho ngài. 

Nếu Tỳ-kheo không xả chỗ mời trước mà nhận chỗ mời sau thì 
mỗi một miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. Không xả chỗ mời sau mà 
nhận chỗ thỉnh trước thì mỗi một miếng ăn phạm một Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ni cũng 
Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi bệnh, khi thí y. Nếu trong một ngày mà có 
nhiều chỗ thỉnh, mình chỉ nhận một chỗ, còn các nơi khác nhường lại 
cho các vị khác; hoặc thỉnh chẳng phải dùng thức ăn, hoặc ăn không đủ, 
hoặc không thỉnh ăn, hoặc ăn xong lại nhận được thức ăn, hoặc một chỗ 
gồm cả bữa ăn trước và bữa ăn sau thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách'3. 

33. BIỆT CHÚNG THỰC '*® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại La-duyệt-kỳ. Bấy 
giờ, Để-bà-đạt-đa đã sai người hại Phật, lại xúi giục A-xà-thế giết cha, 


180. Triển chuyển thực #ÿ§Ñ: ăn luân phiên. Ngũ phân, Thập tụng: Sác sác thực Ä⁄⁄#. 
Tăng kỳ: Xứ xứ thực BE; ăn nhiều chỗ. Pali: Paraparabhojana 

181. Năm loại thức ăn, Hán: Phạn, khứu, can phạn, ngư, cập nhục Êk‡#z8kfq MII. Pali: odana 
(cơm chín), kummäãsa (bánh bột, hay cháo chua), sattu (bánh khô), maccha (cá), masa (thịt). CỶ. 
Căn bản (T23n1442, tr.821b24), 5 loại thực phẩm bổ-thiện-ni thực š§#ŠƑƒZ®: Cơm, đậu mạch, 
lương khô, thịt, bánh ÑRZ£Z8R‡§J8† 

182. Hết quyển 13. 

183. Ngũ phần 7, Ba-dật-đề 32; Tăng kỳ, Ba-dật-đề 40, lời chú (T22n1425, tr.362b24) nói: Bản 
Phạn lưu trong tĩnh xá Kỳ-hoàn bị mọt ăn mất điều 40 biệt chúng thực; Thập tụng, ba dật-để 36; 
Căn bản, Ba-dật-để 36. Pali, Pâc. 32 GaabhoJana. 


96 BỘ LUẬT 3 





tiếng ác lan truyền, nên lợi dưỡng bị cắt đứt!?!. 

Lúc ấy, Đề-bà-đạt-đa cùng với năm Tỳ-kheo đi khất thực từng 
nhà. Năm Tỳ-kheo này tên là: Tam-văn-đà-la-đạt, Khiên-đà-la-đạt-bà, 
Cù-bà-ly, Ca-lưu-la-đề-xá...'85 

Các Tỳ-kheo nghe Đề-bà-đạt-đa sai người hại Phật, xúi giục A- 
xà-thế giết cha, tiếng ác lan truyễển, nên lợi dưỡng bị đoạn tuyệt, đã 
cùng với năm Tỳ-kheo đi khất thực từng nhà một!%, 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo. Ngài biết 
mà vẫn hỏi Đềể-bà-đạt-đa: 

- Có thật ông cùng với năm Tỳ-kheo đến từng nhà khất thực hay 
không? 

Để-bà đáp lời: 

- Có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đề-bà-đạt-đa: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Đềể-bà-đạt-đa, sao ông cùng với năm Tỳ-kheo đi đến 
từng nhà khất thực? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đề-bà 
đạt-đa rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Để-bà-đạt-đa ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào ăn chúng riêng'”, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bệnh 
có nơi thỉnh thọ thực không có những thức ăn và món thuốc theo chứng 
bệnh, và có nơi có các thức ăn tốt cùng các loại thuốc theo chứng bệnh, 
nhưng họ e sợ không dám thọ nhận vì sợ phạm điều ăn theo chúng 
riêng. Đức Thế Tôn biết nên bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo bệnh được ăn chúng riêng. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

184. Xem Ch. ii. Tăng-già-bà-thi-sa 10. 

185. Để-bà-đạt ‡E3Š3Z, Tam-văn-đà-la-đạt —EIEES#3‡E, Khiên-đà-la-đạt-bà ZšBÁ##2#3⁄, Cù- 
bà-Iy ZE3ŠÈÉ, Ca-lưu-la-đề-xá 3Mããi##£#?. Xem Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa x & chỉ. 123, Để-bà- 
đạt-đa và đồng bọn. 

186. Bốn Tỳ-kheo trở lên, khi chưa đủ yếu tố để thành Tăng (PI. Sangha), thì gọi là biệt chúng 
(gana) 


187. Biệt chúng thực PJIlfằ. Xem giải thích đoạn sau. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.50c24): Biệt 
thỉnh chúng thực JllŠŠ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 97 





Tỳ-kheo nào ăn chúng riêng, trừ trường hợp đặc biệt, Ba-dật-đề. 
Trừ trường hợp đặc biệt, là khi bệnh. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ-kheo đã tự 
tứ; trong tháng Ca-đề,'3 là thời gian may y. Các Ưu-bà-tắc khởi ý nghĩ, 
“Các Tỳ-kheo này tự tứ rồi, đang may y trong tháng Ca-đề. Ta nên làm 
thức ăn cúng dường chúng Tăng. Tại sao vậy? Vì sợ các Tỳ-kheo này 
may y vất vả nên không thể ăn được.” Các vị Ưu-bà-tắc ấy đến trong 
Tăng-già-lam, bạch với các Tỳ-kheo: 

- Sáng mai, chúng con cúng dường cơm. Xin chư tôn nhận lời 
cho. 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Chỉ mời được ba vị! ăn chứ chúng tôi không được phép ăn 
thành chúng riêng. 

Các Ưu-bà-tắc thưa với các Tỳ-kheo: 

- Bọn chúng tôi đều có ý nghĩ rằng, chư tôn tự tứ rồi, đang may y 
trong tháng Ca-đề. Sợ các Tỳ-kheo vất vả không thể ăn được cho nên 
mời chư tôn thọ thực. Các Tỳ-kheo lại nói, chỉ mời được ba vị, vì không 
được phép ăn chúng riêng. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: 

- Từ nay về sau, cho phép khi may y được ăn chúng riêng. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, Ba-dật- 
đề. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y. Đó là các trường hợp 
khác. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có các cư sĩ muốn 
cúng thức ăn và y, lại đến trong Tăng-già-lam, bạch với các Tỳ-kheo: 

- Sáng mai tôi muốn cúng đồ ăn. Xin chúng Tăng nhận lời. 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Chỉ mời được ba vị ăn chứ chúng tôi không được phép ăn thành 
chúng riêng. 

Cư sĩ thưa: 

- Đại đức, tôi muốn cúng thức ăn và y. Xin quý ngài nhận lời mời 
cho. 

Nhưng vị Tỳ-kheo kia nói, - Chỉ mời được ba vị ăn vì không được 
phép ăn thành chúng riêng. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đến bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy: 


188. Ca-để nguyệt 3E]; Xem cht.177, Ch.iv, Ni-tát-kỳ 29. 
189. Xem cht. 187 trên. 


98 BỘ LUẬT 3 





- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo khi thọ sự dâng y được ăn 
riêng chúng. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, Ba-dật- 
đề. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y. Đó là các 
trường hợp khác. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có số đông Tỳ- 
kheo và các cư sĩ đi cùng đường đến nước Câu-tát-la. Giờ khất thực đến, 
các Tỳ-kheo nói với cư sĩ: 

- Chúng tôi muốn vào xóm khất thực. Xin chờ một chút, chúng tôi 
sẽ trở lại, rồi cùng nhau đi. 

Các cư sĩ trả lời: 

- Hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi sễ cung cấp đồ ăn thức uống. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chỉ được trao thức ăn cho ba vị thôi. Chúng tôi không được phép 
ăn chúng riêng. 

Các cư sĩ thưa: 

- Đại đức, đường này nguy hiểm có sự nghi ngờ khủng bố. Hãy 
đến đây! Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho. Chớ nên đi sau vì 
quý thầy ít người quá. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chỉ được trao thức ăn cho ba vị thôi. Chúng tôi không được phép 
ăn chúng riêng. 

Rồi các Tỳ-kheo liền vào trong thôn khất thực. Các cư sĩ đi trước; 
T-kheo đi sau, theo không kịp, bị giặc cướp đoạt y phục. Các Tỳ-kheo 
đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau trên đường có nguy hiểm, cho phép Tỳ-kheo được 
ăn chúng riêng. 

Từ nay trở đi, nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, Ba-dật-đề. 
Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi đi đường. 
Đó là các trường hợp khác. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có số đông Tỳ- 
kheo cùng các cư sĩ đi trên thuyễển xuôi theo dòng nước. Giờ khất thực 
đến, nói với các cư sĩ: 

- Cho thuyền dừng lại thời gian ngắn. Chúng tôi cần vào trong 
thôn khất thực, và sẽ trở lại cùng đi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 90 





Các cư sĩ nói: 

- Chớ đi! Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho. 

T-kheo nói: 

- Chỉ được cung cấp ba vị mà thôi. Chúng tôi không được phép ăn 
chúng riêng. 

Các cư sĩ nói: 

- Nơi khoảng bờ sông này có nhiều giặc cướp, nơi có nghi ngờ 
khủng bố. Các thầy ít người, không nên đi sau, sẽ bị giặc cướp đoạt. Các 
thầy chớ đi! Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chỉ được cung cấp ba vị mà thôi. Chúng tôi không được phép ăn 
chúng riêng. 

Rồi các Tỳ-kheo vẫn lên bờ để khất thực. Bạn đồng thuyển đi 
trước; các Tỳ-kheo ổi sau, bị giặc cướp đoạt y phục. Các Tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch đây đủ lên Đức Phật. Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo khi đi thuyền được ăn 
chúng riêng. 

Từ đây trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, Ba-dật-đề. 
Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi đi đường, 
khi đi thuyên. Đó là các trường hợp khác. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có số đông 
Tỳ-kheo từ nước Câu-tát-la du hành đến một thôn nhỏ. Các cư sĩ nghĩ 
rằng, - Chúng Tăng thì lại nhiều mà thôn xóm thì lại nhỏ. Chúng ta hãy 
làm thức ăn cho chúng Tăng dùng, đừng để cho chúng Tăng vất vả, khổ 
cực'?°, Họ liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: 

- Bạch chư Đại đức, ngày mai xin nhận thức ăn của chúng tôi. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chỉ được mời ba vị mà thôi. Chúng tôi không được phép ăn 
chúng riêng. Các cư sĩ nói: 

- Chúng tôi nghĩ rằng chúng Tăng thì nhiều mà thôn xóm lại nhỏ. 
Chỉ sợ không đủ thức ăn khiến chúng Tăng phải vất vả thôi. 

T-kheo lại nói: 

- Chỉ được mời ba vị mà thôi. Chúng tôi không được phép ăn 
chúng riêng. 

Bấy giời các Tỳ-kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: 


190. Tăng chia làm nhiều chúng riêng. Mỗi chúng thọ thực tại mỗi nơi khác nhau. 


100 BỘ LUẬT 3 





- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, khi đại chúng tập hợp 
đông, được ăn chúng riêng. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, Ba-dật-đề. 
Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi ấi đường, 
khi đi thuyền, khi đại chúng tập hợp. Đó là các trường hợp khác. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có người con 
của chị vua Bình-sa'?! tên là Ca-la'”? dâng thức ăn cho các Sa-môn, trước 
khi xuất gia trong phái dị học ngoại đạo, đến chỗ vua Bình-sa thưa: 

- Tôi đã vì các Sa-môn thiết trai cúng dường rồi. Nay muốn xuất 
gia. 

Vua Bình-sa hỏi: 

- Muốn xuất gia nơi nào? 

Đáp: 

- Muốn xuất gia trong phái Ni-kiền Tử. 

Nhà vua lại hỏi: 

- Có làm thức ăn cúng dường Sa-môn của ta không? 

Ca-la bảo: 

- Tâu Đại vương, đó là hạng Sa-môn nào? 

Nhà vua bảo: 

- Đó chính là Sa-môn họ Thích. 

Ca-la nói: 

- Tôi chưa làm thức ăn cúng dường các vị đó. 

Nhà vua nói: 

- Ngươi nay nên dọn đồ ăn cúng dường Sa-môn Thích tử. 

Ca-la liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: 

- Nay tôi muốn làm đồ ăn cúng dường Tăng Tỳ-kheo. Xin quý 
ngài nhận lời mời của tôi. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chỉ được cúng cho ba vị. Chúng tôi không được ăn chúng riêng. 

Bấy giờ, Ca-la nói với các Tỳ-kheo: 

- Tôi làm đồ cúng dường các Sa-môn trước khi xuất gia trong 
phái ngoại đạo. Rồi tôi đến chỗ vua Bình-sa thưa, “Tôi đã làm đồ cúng 
dường các Sa-môn. Nay tôi muốn xuất gia.” vua hỏi tôi, “Muốn xuất 


191. Bình-sa vương #R3)=E Xem cht. 113, Ch.i Ba-la-di 2; cht. 98, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 10. 
192. Ca-la 3l. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.50c27): em trai của vua tên là Ca-lưu 3#. Thập 
tụng 13 (T23n1435, tr.94c25), Căn bản 36 (T23n1442, tr.824a01): Cậu của vua. Pali, Vin.iv.747, 
một người thân tộc của vua Seniya Bimbisãra xuất gia theo nhóm lõa hình tà mạng (Äjïvaka); 
không nói tên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 101 





gia nơi nào?” Tôi trả lời, “Muốn xuất gia trong phái Ni-kiển Tử.” Nhà 
vua lại hỏi tôi, “Đã làm đồ ăn cúng dường Sa-môn của ta chưa?” Bấy 
giờ tôi hỏi, “Đó là hạng Sa-môn nào?” vua nói với tôi, “Đó chính là 
Sa-môn Thích tử.” vua bảo tôi, “Ngươi hãy đến đó làm đổ ăn cúng 
dường Sa-môn Thích tử, sau đó mới xuất gia.” Vì lý do ấy cho nên tôi 
dến trong Tăng-già-lam mời các Đại đức. Cúi mong các vị nhận thỉnh 
lời mời của tôi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe kể như vậy liền đến bạch Đức Thế 
Tôn. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo khi có Sa-môn thí thực!” 
thì được phép ăn chúng riêng. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, Ba-dật-đề. 
Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời thí y, khi đi đường, 
khi đi thuyền, khi đại chúng tập hợp, khi Sa-môn thí thực. Đó là các 
trường hợp khác. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Ăn chúng riêng: Hoặc bốn người hay hơn bốn người. 

Thức ăn: Chỉ cho cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt.'”t 

Bệnh: Cho đến cái gót chân bị trẹo. 

Thời may y: Sau khi tự tứ rồi, nếu không thọ y Ca-thi-na thì khoảng 
một tháng; nếu có thọ y Ca-thi-na thì khoảng năm tháng, cho đến trên y 
chỉ may một đường như răng con ngựa. 

Thời thí y: Sau khi tự tứ rồi, nếu không thọ y Ca-thi-na thì khoảng 
một tháng; nếu có thọ y Ca-thi-na thì khoảng năm tháng; và các trường 
hợp thí thực và y khác. 

Khi đi đường: Cho đến chỉ đi trong nửa do tuần gồm cả đi tới và 
đi lui. 

Khi đi thuyển: Cho đến nương trên thuyển xuôi hay ngược dòng 
nước trong vòng nửa do tuần. 

Khi đại chúng tập hợp'”: thức ăn đủ cho bốn người mà dư một 
người là có sự khốn đốn. Năm người, mười người, cho đến trăm người 
mà dư một người là khốn đốn. 


193. Tức chúng Tỳ-kheo được tu sĩ đạo khác mời ăn 

194. Năm loại thức ăn, xem cht.182, Ba-dật-đề 32 trên. 

195. Pali: Mahãsamayo, bản Anh hiểu là sự khan hiếm cực kỳ, do Pali samaya có nghĩa: Thời 
tiết, cơ hội. Trong Skt., samaya còn có nghĩa - tập hội. 


102 BỘ LUẬT 3 





Sa-môn thí thực'": đây chỉ cho những người xuất gia theo ngoại 
đạo bên ngoài Sa-môn Thích tử. 

Nếu Tỳ-kheo không có lý do ăn chúng riêng, Tỳ-kheo ấy nên 
đứng dậy thưa: Tôi không có nhân duyên gì trong bữa ăn chúng riêng 
này. Tôi muốn ra khỏi chúng. 

Đức Phật nói: 

- Cho phép ra. 

Nếu những người nào không có lý do cũng được phép cho ra khỏi 
chúng. Nếu hai người, ba người, thì tùy ý thọ thực. Nếu bốn người hay 
hơn bốn người thì nên chia ra làm hai bộ, thay nhau vào ăn. 

Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên để ăn theo chúng riêng mà muốn 
vào, thì hãy đứng dậy thưa: Tôi có nhân duyên ăn riêng chúng. Tôi 
muốn vào. 

Đức Phật dạy: 

- Nên chấp thuận. Tùy theo thứ tự Thượng tọa mà ngồi vào. 

Nếu Tỳ-kheo nào ăn riêng chúng, mỗi miếng ăn phạm một Ba- 
dật-đề. Nếu có lý do mà không nói, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI Ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Không phạm: Khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, khi đi 
đường, khi đi thuyền, khi đại chúng tập họp, khi Sa-môn thí, hoặc ba 
người, bốn người đổi nhau ăn, hoặc đi có nhân duyên; tất cả không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

34. NHẬN QUÁ BA BÁT'” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một người nữ tên Già-nhã-na'', trước đó ở 
nơi đại thôn, sau lấy chồng người nước Uất-thiền. Qua vài tháng thì có 
mang, nên trở về nhà cha mẹ ở. Lúc ấy có các Tỳ-kheo đến nhà đó khất 
thực; cô đích thân dâng thức ăn, trái cây cho các Tỳ-kheo. 

Sau đó một thời gian, người chồng sai người đến kêu về. Cô nói 
VỚI SỨ giả: 

196. Pali: Samanabhattasamayo, được giải thích: bữa ăn của Sa-môn, nghĩa là bữa ăn được làm 
bởi Sa-môn. (VI. ¡v. 475). 
197. Tăng kỳ, Ba-dật-để 38; Thập tụng, Căn bản, Ba-dật-để 33. Pali, Pâc. 34. 


198. Già-nhã-na fJ[Zš. Tăng kỳ: Hạt Nhãn RŠRR. Thập tụng: Lai Nhãn BR; vì mắt lé. Pali: 
Kãnamätä. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 103 





- Hãy ở lại đây chờ một chút! Để tôi sửa soạn đầy đủ đồ ăn thức 
uống và trang điểm y phục rồi sau đó cùng đi. 

Lúc ấy có các Tỳ-kheo đến nhà nà y khất thực, người nữ thấy, nên 
đem đồ ăn thức uống vừa sửa soạn, cúng hết cho các Tỳ-kheo và thưa: 

- Đại đức có thể nhận thức ăn này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận hết thức ăn, không để lại chút nào. 
Sau đó, cô phải sửa soạn và trang điểm trở lại xong mới ra đi'”. 

Trong khi cô chưa kịp trở lại đó, thì chồng cô đã lấy vợ khác và 
sai sứ giả nói với cô rằng, - Nay tôi đã lấy vợ khác rồi, về hay không 
về tùy ý. 

Cha của Già-nhã-na nghe như vậy, đến trong Tăng-già-lam. Các 
Tỳ-kheo thấy liền nói: 

- Già-nhã-na, con gái của ông có tín tâm bền chặt và ưa bố thí. 

Cha của cô nói: 

- Như tôn giả nói, con của tôi thật có tín tâm bển chặt. Nhưng cũng 
vì thế mà ngày nay nó gặp phải điều mà phụ nữ không vui. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Gặp chuyện gì? 

Cha của Già-nhã-na nói: 

- Chồng của nó đã lấy vợ khác rồi. 

Khi ấy, ngoài cửa thành Ba-la-nại có nhiều đoàn khách thương 
đang nghỉ đêm cùng với xe cộ. Hôm đó có một Tỳ-kheo khất thực, đến 
giờ mặc y bưng bát vào trong doanh trại của đoàn thương khách này 
khất thực. 

Tyỳ-kheo kia theo thứ tự đi xin, và đến đứng 1m lặng trước mặt 
thương chủ có lòng tin sâu đậm. Thương chủ thấy vậy, hỏi: 

- Ngài đứng nơi đây có việc gì? 

Tỳ-kheo trả lời: 

- Tôi khất thực. 

Thương chủ liển nói: 

- Ngài đưa bình bát đây. 

Tỳ-kheo trao bình bát cho. Thương chủ lấy thức ăn ngon cho vào 
đầy cả bình bát. Tỳ-kheo khất thực mang thức ăn ra khỏi trại. Cách đó 
không xa, lại có một Tỳ-kheo khất thực cũng muốn vào trong doanh trại 
khất thực, nên hỏi vị Tỳ-kheo vừa nhận được thức ăn: 

- Xin thức ăn được không? 


199. Pali: Ba lần cô chuẩn bị lương thực đi đường đều lần lượt bố thí hết cho ba Tỳ-kheo, nên 
trễ chuyện về nhà chồng. Các bộ khác cũng vậy. 


104 BỘ LUẬT 3 





Đáp: Được. 

Lại hỏi: Nhận được từ người nào? 

Đáp: Nhận được từ thương chủ nọ. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo khất thực liền đến đứng yên lặng trước thương 
chủ nọ. Thương khách hỏi: 

- Ngài đứng đây làm gì? 

Tỳ-kheo đáp rằng: Tôi khất thực. 

Thương khách nói: Đưa bình bát của ngài đây. 

Tỳ-kheo liền trao bát cho. Thương chủ lấy thức ăn ngon cho vào 
đầy cả bát rồi trao lại cho Tỳ-kheo. Tỳ-kheo nhận được thức ăn vừa 
mang ra khỏi trại. Đi khỏi trại không xa, lại gặp một Tỳ-kheo cũng 
muốn vào nơi doanh trại khất thực, nên hỏi: 

- Xin thức ăn được không? 

Đáp: Được. 

Lại hỏi: Nhận được từ người nào? 

Đáp: Nhận được từ thương chủ nọ. 

Các Tỳ-kheo khất thực thông tin cho nhau như vậy, đã khiến cho 
thương chủ hết cả lương thực đi đường. 

Bấy giờ, thương chủ phải vào trong thành Ba-la-nai sắm lại lương 
thực. Trong khi đó các đồng bạn đã đi. Thương chủ phải đi sau, nên 
không theo kịp, dọc đường bị giặc cướp. 

Các Tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo: Sao 
Tỳ-kheo lại ăn hết thức ăn của người đàn bà đem về nhà chồng và 
lương thực đi đường của thương khách? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo đó: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao Tỳ-kheo lại ăn hết thức ăn của người đàn bà 
đem về nhà chồng và lương thực đi đường của khách buôn? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo ấy 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 105 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đến nhà bạch y được mời cúng thức ăn như bánh, 
hoặc lương khô,? nếu cần Tỳ-kheo nên nhận hai, ba bát; nhận hai, ba 
bát rồi về trong Tăng-già-lam nên phân cho các Tỳ-kheo khác dùng; 
nếu nhận quá hai, ba bát về đến trong Tăng-già-lam không chia cho 
các Tỳ-kheo khác dùng, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có các Tỳ- 
kheo bệnh, e sợ không dám nhận thức ăn quá mức, đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn 
quá mức đã ấn định. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, đến nhà bạch y được mời cúng thức ăn như bánh, 
hoặc lương khô, nếu cần Tỳ-kheo nên nhận hai, ba bát; nhận hai, ba 
bát rồi về trong Tăng-già-lam nên phân cho các Tỳ-kheo khác dùng; 
nếu Tỳ-kheo không bệnh nhận quá hai, ba bát về đến trong Tăng-già- 
lam không chia cho các Tỳ-kheo khác dùng, Ba-dật-để. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Nhà có nam, có nữ. 

Bệnh: Không thể ăn một bữa mà no đủ. 

Nếu Tỳ-kheo đến nhà bạch y, được mời cúng thức ăn như bánh, 
hoặc lương khô, nên hỏi người chủ rằng, - Có phải là thức ăn người phụ 
nữ đem về nhà chồng, hay lương thực đi đường của khách buôn? Nếu họ 
nói là thức ăn người phụ nữ đem về nhà chồng và lương thực đi đường 
của khách buôn, thì nên ăn xong rồi ra về. Về lại trong Tăng-già-lam, 
bạch với các Tỳ-kheo, - Nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem 
về nhà chồng, hay lương thực đi đường của khách buôn. Nếu muốn ăn, 
hãy ăn xong rồi ra về. Nếu muốn mang thức ăn về, thì mang hai, ba 
bát?!, Còn tôi hiện giờ không mang thức ăn về. 

Nếu muốn mang về một bát ăn, khi về đến trong Tăng-già-lam 
phải phân chia cho các Tỳ-kheo cùng ăn. Nên nói với Tỳ-kheo khác 
rằng, - Nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng, hay 
lương thực đi đường của khách buôn. Nếu có ai muốn đến đó, ăn tại đó. 


200. Hán: Bính, khứu f8. Pali: Pũvehi vã manthehi, giải thích, pũva, bánh để làm quà; 
mantha, lương khô để đi đường. 

201. Tỳ-kheo này không mang về bát nào, nhắc Tỳ-kheo khác biết có thể mang về hai hoặc 
ba bát. 


106 BỘ LUẬT 3 





Nếu muốn mang thức ăn về, thì mang hai bát””. Còn tôi hiện giờ mang 
về một bát. 

Nếu mang hai bát thức ăn về trong Tăng-già-lam, phải phân chia 
cho các Tỳ-kheo cùng ăn. Rồi lại nói với các Tỳ-kheo khác rằng, - Nơi 
nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng, hay lương thực 
đi đường của khách buôn. Nếu có ai muốn đến đó, ăn tại đó. Nếu muốn 
mang thức ăn về, thì mang một bát”. Còn tôi hiện giờ mang về hai 
bát. 

Nếu mang hết ba bát về phân chia cho các Tỳ-kheo khác dùng thì 
nói với các Tỳ-kheo khác rằng, - Nơi nhà kia có thức ăn của người phụ 
nữ đem về nhà chồng, hay lương thực đi đường của khách buôn. Nếu có 
ai muốn đến đó, ăn tại đó. Nếu muốn mang thức ăn về, thì cẩn thận chớ 
mang về”. Vì tôi hiện giờ mang về đủ ba bát rồi. 

Nếu Tỳ-kheo không có bệnh, nhận thức ăn quá hai ba bát nơi 
nhà đó mang về, ra khỏi cửa phạm Ba-dật-đề. Một chân trong cửa, một 
chân ngoài cửa, phương tiện muốn đi mà đứng lại, tất cả đều phạm Đột- 
kiết-la. Nếu mang về trong Tăng-già-lam không chia cho các Tỳ-kheo 
khác dùng mà ăn một mình, phạm Đột-kiết-la. Nếu không nói với các 
Tỳ-kheo khác, phạm Đột-kiết-1a. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Không phạm: Nhận hai, ba bát; vì bệnh mà nhận quá; có hỏi để 
biết là thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi 
đường của khách buôn; mang về trong Tăng-già-lam chia cho các Tỳ- 
kheo khác dùng; bạch với các Tỳ-kheo khác biết nơi chốn như vậy. 
Hoặc tự họ đưa đến trong Tăng-già-lam thì được phép nhận. Hoặc họ 
đưa đến trong chùa của Tỳ-kheo-ni, nhận thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

35. DƯ THỰC PHÁP””° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 


202. Tỳ-kheo này đã mang về một bát, nhắc Tỳ-kheo kế tiếp biết chỉ được mang về tối đa hai 
bát. 

203. Tỳ-kheo này đã mang về hai bát, nhắc Tỳ-kheo kế tiếp biết chỉ được mang về một bát 
nữa thôi 

204. Xem các cht. trên. 

205. Ngũ phần, Ba-dật-để 35; Tăng kỳ, Ba-dật-để 33; Thập tụng, Căn bản, Ba-dật-đề 34. Pali, 
Đặc. 35. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 107 





nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo dạy về pháp ăn một 
lần”, khen ngợi pháp ăn một lần. 

Khi các Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn dạy về pháp ăn một lần, 
khen ngợi pháp ăn một lần, nên các Tỳ-kheo ăn thức ăn khư-xà-ni””, 
hoặc ăn năm loại chánh thực”, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống 
thuốc, dồn lại ăn uống một lần không dám ăn lại, khiến cho hình thể 
gầy còm, nhan sắc tiểu tụy. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hồi A-nan: 

- Các Tỳ-kheo này tại sao hình thể gầy còm, nhan sắc tiểu tụy? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện vì các Tỳ-kheo dạy về 
pháp ăn một bữa, khen ngợi pháp ăn một bữa. Các Tỳ-kheo nghe rồi, 
tại một chỗ ngồi ăn thức ăn khư-xà-nI, hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc 
uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, dồn lại ăn một lần, rồi không dám 
ăn lại nữa. Do vậy hình thể gầy còm, nhan sắc tiểu tụy. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo tại một chỗ ngồi ăn cho 
thật no. 

Các Tỳ-kheo nghe Đức Phật cho phép tại một chỗ ngồi cứ ăn cho 
đến khi nào thật no. Khi ấy các Tỳ-kheo hoặc ăn thức ăn khư-xà-ni, 
hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, 
dồn lại ăn một lần, rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy hình thể gầy 
còm, nhan sắc tiểu tụy. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả 
A-nan: 

- Các Tỳ-kheo này tại sao hình thể khô héo, nhan sắc tiểu tụy? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Các Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép các Tỳ-kheo tại một 
chỗ ngồi cứ ăn cho đến khi nào đầy đủ; hoặc ăn thức ăn khư-xà-ni, hoặc 
ăn năm loại thức ăn, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, dồn lại 
ăn một lần, rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy hình thể gầy còm, nhan 
sắc tiểu tụy. 

Đức Thế Tôn bảo tôn giả A-nan: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo ăn năm loại thức ăn hoặc 


206. Nhất thực pháp —®3# hay nhất tọa thực, ngày ăn một bữa. Pali: ekãsana/ ekabhatta. Bản 
Hán đọc là eka-asana: Một lần ăn, nhất thực. Các bản khác đọc eka-ãsana, một chỗ ngồi, nhất 
tọa (thực). Cf. M.i. 437 

207. Khư-xà-ni {kRlJE. Pali: KhãdanTya, thức ăn loại cứng (cần phải cắn). Xem giải thích đoạn 
giới tướng, và cht.182. 

208. Chánh thực IE®. Pali: BhojanTya, thức ăn loại mềm. Xem cht.182, Ba-dật-đề 32. 


108 BỘ LUẬT 3 





cơm, hoặc bánh in, hoặc cơm khô, cá và thịt, khiến cho thật no. Đối với 
trong năm món ăn này, sẽ tùy thuộc vào thứ nào đã nhận được theo đó 
ăn cho thật no. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bệnh, tuy đã nhận được thức ăn ngon như, 
cơm, bánh bột, cơm khô, cá và thịt, mà không đủ sức khỏe để ngồi ăn 
luôn một lần cho nên hình thể bị gầy còm, nhan sắc tiểu tụy. Đức Thế 
Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A-nan: 

- Tại sao các Tỳ-kheo bệnh hình thể gầy còm, nhan sắc tiểu tụy? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- y-kheo bệnh này tuy nhận được năm món ăn ngon, nhưng 
không đủ sức khỏe ngồi ăn một lần cho đủ no nên hình thể gầy còm, 
nhan sắc tiểu tụy. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo bệnh ăn nhiều lần?”. Người 
bệnh không cần có phép túc thực. ?!9 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bệnh nhận được thức ăn ngon bổ không thể 
ăn hết, cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn đủ rồi không dám ăn 
bèn đem bỏ. Các loài chim tranh nhau đến, giành ăn kêu la ¡nh ổi. Đức 
Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A-nan: 

- Tại sao các loài chim kêu la inh ôi thế? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Các Tỳ-kheo bệnh này nhận được thức ăn ngon bổ ăn không 
hết, còn dư đem cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn đủ rồi không 
dám ăn, đem bỏ. Cho nên các loài chim giành nhau ăn kêu la ¡nh ổi như 
thế. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Từ nay về sau cho phép người nuôi bệnh được ăn thức ăn dư của 
người bệnh, khói phải làm pháp dư thực. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sáng sớm nhận được thức ăn, đem cất; rồi 
vào thôn khất thực. Ăn xong, trở về lấy thức ăn cất cho các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo ăn đủ rồi, không dám ăn nữa, đem bỏ các loài chim tranh 
nhau ăn kêu la. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A-nan: 

- Tại sao các loài chim kêu la như thế? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Các Tỳ-kheo sáng sớm nhận được thức ăn, đem cất; rồi vào thôn 
khất thực. Ăn xong, trở về lấy thức ăn cất cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 


209. Sác sác thực 8⁄8. 
210. Túc thực pháp /E8?%. Xem cht. 184 đoạn sau. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 109 





kheo ăn đủ rồi không dám ăn nữa, đem bỏ cho nên các loài chim tranh 
nhau ăn kêu la như vậy. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo lấy thức ăn nhận được làm 
pháp dư thực rồi ăn. Tác pháp dư thực bằng cách đem thức ăn ấy đến 
trước một Đại đức ăn chưa xong nói, “Thưa đại đức, tôi đã ăn đủ rỒi, 
biết cho, xem cho.” Đây là tác pháp dư thực. Vị Tỳ-kheo kia nên lấy 
một ít đỂ ăn, rồi nói với vị tác pháp rằng, “Thầy tùy ý lấy ăn.” Nên tác 
pháp dư thực như vậy rồi mới ăn. 

Về sau, có một trưởng lão, vốn là Tỳ-kheo được nhiều người biết, 
vào trong thôn khất thực, được nhiều thức ăn, tập trung lại một chỗ 
cùng ăn. Ăn xong, đem thức ăn dư về trong Tăng-già-lam cho các vị 
Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo ăn đủ rồi không dám ăn, đem bỏ. Các loài chim 
tranh nhau ăn, kêu la ¡nh ỏi. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A-nan: 

- Tại sao các loài chim kêu la như thế? 

Tôn giả A-nan bạch: 

Có một trưởng lão, vốn là Tỳ-kheo được nhiều người biết, vào 
trong thôn khất thực, được nhiều thức ăn, tập trung lại một chỗ cùng ăn. 
Ăn xong, đem thức ăn dư về trong Tăng-già-lam cho các vị Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo ăn đủ rồi không dám ăn, đem bỏ. Các loài chim tranh 
nhau ăn, kêu la như vậy. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo, thức ăn từ nơi khác đem 
về nên làm pháp dư thực để ăn. Tác pháp dư thực bằng cách đem thức 
ăn ấy đến trước một Đại đức ăn chưa xong nói, “Thưa đại đức, tôi đã 
ăn đủ rồi, biết cho, xem cho.” Đây là tác pháp dư thực. Vị Tỳ-kheo kia 
nên lấy một ít để ăn, rồi nói với vị tác pháp rằng, “Thầy tùy ý lấy ăn.” 
Vị Tỳ-kheo kia nên tác pháp dư thực như vậy rồi mới ăn. 

Khi ấy trong nước Xá-vệ có một Tỳ-kheo tham ăn, không biết ăn 
đủ là thế nào, ăn không đủ là thế nào; không biết pháp dư thực, hay 
không dư thực; nhận được thức ăn là ăn. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo kia, “Sao lại tham ăn, 
không biết thế nào là ăn đủ, thế nào là không ăn đủ, không biết dư thực, 
hay không dư thực; nhận được thức ăn là ăn?” 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo. Ngài 


110 BỘ LUẬT 3 





biết mà vẫn hỏi Tỳ-kheo kia: 

- Thật sự ông có tham ăn, không biết thế nào là ăn đủ, thế nào là 
không ăn đủ; không biết dư thực, hay không dư thực; nhận được thức 
ăn là ăn? 

T-kheo kia thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy. 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo, sao lại tham ăn như vậy? 

Đức Thế Tôn quở trách xong, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo nào, ăn đã đủ, hoặc khi thọ thỉnh?" không làm pháp dư 
thực?! mà ăn nữa, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thức ăn: Gồm năm thứ: Cơm, bánh bột, cơm khô, cá và thịt. Đối 
với trong năm thức ăn này, bất cứ ăn một thứ nào, hoặc cơm, hoặc bánh 
bột, hoặc cơm khô, hoặc cá và thịt khiến cho no đủ. Có năm loại ăn 
đủ:?'° biết là cơm, biết được đem đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả 
oai nghỉ. Ăn đủ rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực mà nhận 
được và ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

Bấy giờ, tôn giả Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, quỳ gối chấm đất, chắp tay bạch Phật: 

- Tỳ-kheo đang đi, có bao nhiêu chỗ được xem là túc thực? 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

- Có năm chỗ được xem túc thực. Thế nào là năm? Ưu-ba-ly, Tỳ- 
kheo biết mình đang đi, biết thức ăn là cơm, biết đã được đem đến, biết 
ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghĩ. Biết túc thực rồi, đã xả oai nghĩ,?!“ 
không tác pháp tàn thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm 


211. Tăng kỳ: .. ăn đã đủ, đã rời chỗ ngồi... Pali: Bhuttãvĩ pavärito, ăn đã xong, và đã no. Bản 
Hán hiểu pavärito là - được yêu cầu 

212. Dư thực pháp Ê&®3*. Ngũ phân, và các bộ khác: Tàn thực pháp ##@®}?#. 

213. Cf. Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.52c13), mỗi loại thực ăn có 5 sự được nói là túc thực: Có thức 
ăn, đã trao cho, đã nhận và đã nhai và nuốt, ăn đã xong, đã rời khỏi chỗ ngồi, gọi là túc thực (ăn 
đã đủ). Pali, Vin. ¡v. 82, 5 yếu tố để thành túc thực: 1. được biết là đang ăn (asana paññãyati), 
2. được biết là có thức ăn (bhojana paññäyat†i), 3. đứng gần trong tầm tay (hatthapäse hifo), 4. 
mang đến cho (abhiharati), 5. được biết là đã từ chối, vì đã ăn no (panikkhepo paññäyati). 
214. Nghĩa là, không còn - đang đi nữa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) IBẾI 





một Ba-dật-đề. 

- Trong đó,?!5 Ưu-ba-ly, Tỳ-kheo biết mình đang đi, biết bánh bột, 
biết cơm khô, cá và thịt, biết sự mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết 
xả oai nghi. Túc thực rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận 
được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Trong đó, Ưu-ba-ly, trong khi ấy, Tỳ-kheo biết khi đi, biết thức 
ăn là bánh bột, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai 
nghi. Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được 
thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Trong đó, Ưu-ba-ly, trong khi ấy, Tỳ-kheo biết khi đi, biết cơm 
khô, biết cá và thịt, cơm, bánh bột, biết người mang đến, biết ngăn, 
biết oai nghi, biết xả oai nghi. Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm 
pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba- 
dật-đề. 

- Trong đó, Uu-ba-ly, Tỳ-kheo biết khi đi, biết thức ăn là cơm khô, 
biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi. Túc thực 
rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, 
mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Trong đó, Ưu-ba-ly, Tỳ-kheo biết khi đi, biết cá và thịt, cơm, 
bánh bột, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi. 
Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn 
mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Trong đó, Ưu-ba-ly, Tỳ-kheo biết khi đi, biết thức ăn là cá, biết 
người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi. Túc thực rồi 
đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi 
miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Trong đó, Ưu-ba-ly, Tỳ-kheo biết khi đi, biết thịt, cơm, bánh bột, 
cơm khô, biết người đem đến, biết ngăn, biết oai nghị, biết xả oai nghi. 
Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn 
mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Trong đó, Ưu-ba-ly, Tỳ-kheo biết khi đi, biết thức ăn là thịt, biết 
người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi. Túc thực rồi 
đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi 
miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Trong đó, ƯUu-ba-ly, Tỳ-kheo biết khi đi, biết cơm, bánh bột, cơm 
khô, cá và thịt biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai 
nghỉ. Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được 


215. Nội dung các đoạn lặp chỉ khác nhau về thức ăn. 


112 BỘ LUẬT 3 





thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

- Ưu-ba-ly, như vậy gọi là năm chỗ túc thực của Tỳ-kheo trong khi 
đang đi. Đứng, ngồi, nằm cũng như vậy. 

Thức ăn khư-xà-ni,?'° sồm có thức ăn khư-xà-ni củ, thức ăn nhánh, 
lá, hoa, trái khư-xà-ni, thức ăn dầu, mè, đường mía, (thức ăn) nghiền 
nát”'”, Tỳ-kheo nào túc thực rồi, không tác pháp dư thực, nhận được thức 
ăn mà ăn, mỗi miếng phạm một Ba-dật-đề. 

Nếu túc thực rồi vì người khác làm pháp dư thực mà không thành 
pháp dư thực, phạm Đột-kiết-la. 

Nếu biết người khác túc thực rồi, tác pháp dư thực mà không thành 
pháp dư thực, phạm Đột-kiết-la. 

Nếu Tỳ-kheo tự tay cầm thức ăn, tác pháp dư thực mà không thành 
pháp dư thực, Đột-kiết-la. 

Nếu cầm thức ăn để dưới đất, tác pháp dư thực không thành pháp 
dư thực, phạm Đột-kiết-la. 

Nếu Tỳ-kheo khiến tịnh nhân cầm thức ăn, tác pháp dư thực không 
thành pháp dư thực, phạm Đột-kiết-a. 

Nếu Tỳ-kheo tác pháp dư thực trước tịnh nhân, phạm Đột-kiết-la. 
Lấy thức ăn không ngon phủ lên trên thức ăn ngon, tác pháp dư thực 
không thành pháp dư thực, phạm Đột-kiết-a. 

Nếu Tỳ-kheo nhận pháp dư thực của người khác đem hết đi, không 
thành pháp dư thực, phạm Đột-kiết-la. 

Nếu túc thực tưởng là túc thực, Ba-dật-đề. Nếu túc thực mà nghi, 
Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo không túc thực tưởng là túc thực, phạm Đột- 
kiết-la. Không túc thực mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Không phạm: Thức ăn mà tưởng chẳng phải thức ăn, không nhận 
tác pháp dư thực; chẳng phải thức ăn, không tác pháp dư thực; tự tay 
giữ lấy, làm pháp dư thực; không để dưới đất tác pháp dư thực; cho đến 
tay rờ đụng đồ đựng thức ăn; hoặc vì người, người vì mình, tác pháp dư 
thực; hoặc bị bệnh không tác pháp dư thực; thức ăn dư của người bệnh, 


216. Pali: Khãdaniya, thức ăn loại cứng (cần phải cắn), được giải thích (Vin. ¡v. 83): Trừ 5 loại 
thức ăn chính (bhojanTya, loại mễm), trừ thực phẩm loại để qua đêm, 7 ngày, và suốt đời, còn 
lại đều là thức ăn loại cứng. Thập tụng (T23n1435, tr.9Ib1 1), 5 loại khư-đà-ni {kEEƑE: rễ, cọng, 
lá, mài, quả ‡8#f##E. Căn bản (T23n1442, tr.821b22): rễ, cọng, lá, hoa, quả ‡§##?#768. 
Ngũ phần 7 (T22n1421, tr.52c12): Phạn (cơm), can phạn (cơm khô), bính xiếu (bánh bột), ngư 
(cá), nhục (thịt) Ñx#2ÑkÑ'PãJJ 

217. Ma tế mạt SE. Đoạn sau, nói là tế mạt thực z8. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 113 





không tác pháp dư thực; hoặc đã tác pháp dư thực. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

36. MỜI NGƯỜI TÚC THỰC?*® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ trong nước Xá-vệ có hai anh em đều làm Tỳ-kheo. 
Một người ham thích ăn uống, không biết túc thực hay không túc thực; 
dư thực hay không dư thực; nhận được thức ăn là ăn. Có vị Tỳ-kheo 
khác nói: Chưa từng có một người nào như thầy, ham thích ăn uống, 
không biết túc thực, không túc thực; dư thực, không dư thực; nhận được 
thức ăn là ăn liên. 

T-kheo kia nghe câu nói như vậy, ôm lòng thù hận. Sau đó, một 
thời gian, thấy vị Tỳ-kheo này ăn rồi không làm pháp dư thực liền ân 
cần mời ăn. Tỳ-kheo này ăn. Tỳ-kheo tham ăn kia nói: 

- Chưa từng thấy có thầy nào ham thích thức ăn như thây, không 
biết túc thực hay không túc thực; không biết dư thực hay không dư thực; 
nhận được thức ăn là ăn, không biết nhàm chán, không biết đủ. 

Tỳ-kheo này nói: Tuy tôi đã ăn nhưng chưa đủ. 

Tỳ-kheo kia nói: Thầy trước đó đã ăn no đủ rồi. 

Tỳ-kheo này nói: Thầy đã biết tôi ăn đủ rồi phải không? 

Đáp: Vâng, tôi biết. 

Tỳ-kheo này hỏi: Thầy biết tôi như vậy mà cố mời tôi ăn phải 
không? 

Đáp: Vâng, tôi biết. 

Khi ấy Tỳ-kheo này hiểm trách Tỳ-kheo kia: 

- Tại sao biết Tỳ-kheo khác đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn 
cho người khác phạm giới? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe việc này, trong số đó có vị thiểu dục tri 
túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo 
kia: Tại sao biết người khác đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn khiến 
cho họ phạm tội? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo. Biết mà Phật vẫn hỏi Tỳ-kheo kia: 


218. Ngũ phần, Ba-dật-để 36; Tăng kỳ, Ba-dật-để 34; Thập tụng, Căn bản, Ba-dật-đề 35. Pali, 
Pâc, 36. 


114 BỘ LUẬT 3 





- Có thật ông biết người kia đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn 
cho người kia phạm giới hay không? 

VỊ T-kheo kia thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách vị Tỳ-kheo kia: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao biết người khác đã ăn đủ rồi lại ân cần mời ăn, 
muốn cho họ phạm giới? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo kia rồi 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết Tỳ-kheo khác đã ăn đủ, ân cần mời ăn, nói 
rằng, “Trưởng lão hãy dùng món ăn này!” Chỉ vì mục đích muốn cho 
người khác phạm giới chứ không gì khác, ba-dật đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Lúc ấy các Tỳ-kheo 
chưa biết đã ăn hay chưa ăn, không biết đã ăn đủ hay chưa ăn đủ, sau 
đó mới biết là đã ăn đủ, hoặc tác pháp sám Ba-dật-để, hoặc có vị e sợ. 
Đức Phật bảo: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết Tỳ-kheo khác đã ăn đủ, hoặc thọ thỉnh?”, mà 
ân cần mời ăn, nói rằng, “Trưởng lão hãy dùng món ăn này!” chỉ vì 
mục đích muốn cho người khác phạm giới chứ không gì khác, ba-dật 
đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thức ăn: Có năm thứ như trước đã giải. 

Mời: Cũng có năm cách như đã nói trên””. 

Tỳ-kheo kia biết Tỳ-kheo khác đã ăn đủ, không làm pháp dư thực, 
mà ân cần mời ăn, nói rằng, - Trưởng lão, hãy dùng món ăn này. Vị kia 


219. Xem cht.212, Ba-dật-để 35. 

220. Thỉnh 5ã . Các bản khác: Thuyết thỉnh. Giải thích từ - thọ thỉnh» trong giới văn, nhưng đoạn 
trên không có giải thích. Chính xác, đây giải ý nghĩa - túc thực» (Pali: Pavãrita) mà bản Hán 
hiểu là - thọ thỉnh (được yêu cầu). Xem cht.212, Ba-dật-để 35 trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 115 





nhận ăn, mỗi miếng, cả hai đều phạm Ba-dật-đề. Nếu mời ăn, Tỳ-kheo 
được mời không ăn, đem bỏ, thì người mời phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ- 
kheo mời ăn, người kia nhận mà không ăn, đem cất thì kể mời phạm 
Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo mời, người kia nhận rồi chuyển cho người 
khác, thì người mời phạm Đột-kiết-la. Tỳ-kheo không tác pháp dư thực, 
đem cho người. Người ấy tác pháp dư thực rồi ăn. Người cho phạm 
Đột-kiết-la. Nếu đem thức ăn người bệnh cho, muốn người khác phạm. 
Người cho phạm Đột-kiết-la. Đem thức ăn dư của người bệnh cho người 
khác, muốn người khác phạm thì người cho phạm Đột-kiết-la. Nếu tác 
pháp dư thực rồi, đem cho người khác muốn cho người khác phạm, thì 
người cho phạm Đột-kiết-la. 

Ăn đủ tưởng là ăn đủ, Ba-dật-đềể. Đủ mà nghi, Đột-kiết-la. Không 
ăn đủ tưởng là ăn đủ, Đột-kiết-la. Không ăn đủ mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Không phạm: Nếu trước không biết; hoặc ăn đủ tưởng là không 
ăn đủ; hoặc cho để bỏ mà ăn; hoặc cho để cất mà ăn; hoặc bảo đem cho 
người mà lấy ăn; hoặc chưa làm pháp dư thực mà cho; bảo làm pháp dư 
thực mà ăn; người kia không làm pháp dư thực mà ăn; hoặc đem thức 
ăn dư của người bệnh mà cho, không khiến cho người khác phạm; tất 
cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

37. PHI THỜI THỰC”! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt. Bấy 
giờ nhân dân trong thành La-duyệt làm lễ tiết hội, tổ chức kỹ nhạc. 

Khi ấy, hai Thích tử Nan-đà, Bạt-nan-đà đến xem kỹ nhạc. Thích 
tử Nan-đà, Bạt-nan-đà vì tướng mạo đoan chánh nên mọi người đều 
muốn ngắm nhìn. Khi ấy có một người trong đám đông nói: 

- Quý vị chỉ ngắm suông Sa-môn Thích tử. Sao không cung cấp 
thức ăn? Phải cúng dường, sau đó mới ngắm! 

Lúc ấy, mọi người đều cho thức ăn. Hai Thích tử Nan-đà, Bạt- 
nan-đà ăn xong, tiếp tục coi ca nhạc mãi cho đến chiều tối mới về đến 
núi Kỳ-xà-quật. Các Tỳ-kheo thấy, hỏi: 

- Các thầy sao lại đi vào lúc tối mịt thế? 


221. Ngũ phần, Ba-dật-để 38; Tăng kỳ, Ba-dật-để 36; Thập tụng, Căn bản, Ba-dật-đề 37. Pali, 
Pâc. 37. 


116 BỘ LUẬT 3 





Nan-đà, Bạt-nan-đà đem nhân duyên ấy thuật lại các Tỳ-kheo. 

Cũng trong khi sẩm tối ấy, Ca-lưu-đà-di””? khoác y, bưng bát vào 
thành La-duyệt khất thực. Trong lúc trời đang nhá nhem tối, Ca-lưu-đà- 
di lại đến khất thực nhằm nhà người đàn bà đang mang thai. Người đàn 
bà ấy mang thức ăn ra cửa ngõ, gặp lúc trời chớp, chợt thấy sắc diện 
của Ca-lưu-đà-di,”” hoảng sợ hét to: “Quỷ! quỷ!” Do đó trụy thai. Ca- 
lưu-đà-dI nói: 

- Đại muội, tôi chẳng phải là quỷ mà là Sa-môn Thích tử. 

Người đàn bà nổi giận nói: 

- Sa-môn Thích tử, hãy lòi ruột ra đi, chứ đừng đi khất thực ban 
đêm! 

Ca-lưu-đà-di nghe câu nói ấy, trở về đến trong Tăng-già-lam, 
đem nhân duyên này kể lại cho các Tỳ-kheo nghe. 

Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, 
biết tàm quý, hiểm trách việc làm Nan-đà, Bạt-nan-đà thích tử, cùng 
Ca-lưu-đà-di: Này Nan-đà, Bạt-nan-đà và Ca-lưu-đà-di, sao các thầy 
lại đi khất thực vào lúc phi thời cùng xem ca nhạc? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng 
vô số phương tiện quở trách Nan-đà, Bạt-nan-đà Thích tử, cùng Ca-lưu- 
đà -di: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nan-đà, Bạt Nan-đà, Ca-lưu-đà-dI, sao các ông lại 
khất thực lúc phi thời, cùng xem ca nhạc? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Nan-đà, Bạt-nan- 
đà Thích tử, cùng Ca-lưu-đà-di rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, không được xem kỹ nhạc. Xem kỹ nhạc phạm 
Đột-kiết-la. 

- Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nhận thúc ăn? phi thời và ăn, Ba-dật-đề. 


222. Ca-lưu-đà-di 3MR#fEZE. Cf. M.i. 437 (Bhaddãlisutta): Chuyện tôn giả Bhaddâli. Xem 
Trung A-hàm 5T, kinh 194 Bạt-đà-hòa-lợi, T1, tr.746. 

223. Pali, Kãludäayi (Skt. Kãlodäyin): Kala + UdayT, nghĩa là, UdãyT đen, vì nước da ông ngăm 
đen. 

224. Pali: Thức ăn loại cứng (khãdãnïya) và loại mềm (bhojanTya). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 117 


B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thời: Từ khi sáng xuất hiện cho đến giữa ngày. Đây là thời giờ 
đúng pháp để ăn. Bốn châu thiên hạ cũng ăn như vậy. 

Phi thời: Từ giữa ngày cho đến khi bình minh chưa xuất hiện. 

Thức ăn: Có hai loại: Khư-xà-ni và bồ-xà-ni?5, mỗi thứ có năm 
loại như trên. 

Nếu Tỳ-kheo nào nhận được thức ăn phi thời và ăn, mỗi miếng 
phạm một Ba-dật-đề. Nếu phi thời, quá phi thời, Ba-dật-đề. Bảy ngà y7“, 
mà để quá bảy ngày, Ba-dật-đề. Thuốc trọn đời,?7 không nhân duyên 
mà dùng, Đột-kiết-la. Phi thời tưởng là phi thời, Ba-dật-để. Phi thời mà 
nghi, Đột-kiết-la. Phi thời tưởng là thời Đột-kiết-la. Thời tưởng là phi 
thời Đột-kiết-la. Thời mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Không phạm: Bấy giờ, có Tỳ-kheo khất thực thấy người ta làm 
đường đen,” trong đó có chất kế-ni,?” vì e sợ nên cẩn thận không dám 
dùng phi thời. Đức Phật dạy, - Cho phép dùng, không phạm. Phương 
pháp chế biến phải như vậy. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh uống thuốc xổ. Tỳ-kheo nấu cháo. Thời 
gian chờ cháo chín quá giờ. Nên nấu lúa mạch, đừng cho nó bể vỏ, lọc 
lấy nước mà dùng thì không phạm. Thức ăn trong cổ ói ra, mà nuốt vào 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

38. THỨC ĂN CÁCH ĐÊM?° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyỆt. 
Bấy giờ, tôn giả Ca-la?! cũng đang tọa thiển tư duy ở trong đó. Hằng 
ngày, đến giờ Tôn giả khoác y, bưng bát, vào thành La-duyệt, khất 
thực. 





225. Xem các đoạn trên, và cht. liên hệ. 

226. Loại thức ăn (xem là thuốc) được phép để dùng trong thời hạn bảy ngày. 

227. Thuốc (thức ăn) cất dùng không kể thời hạn. 

228. Hắc thạch mật šŠ#®#, loại đường cát chưa tỉnh luyện. 

229. Pali: Kikla, chất gây men. 

230. Ngũ phần, Ba-dật-đề 39; Tăng kỳ, Ba-dật-đề 37; Thập tụng, Căn bản, Ba-dật-đề 38. 

231. Ca-la 3§Ệ. Thập tụng 13, Tỳ-kheo Thượng Thắng _EÏ#f. Căn bản 36, Cụ thọ Ca-la ST 
#Œ. Pali: BelahasTsa, Hoà thượng của A-nan (ãnandassa upajjhãyo). 


118 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, trong thành La-duyệt khất thực dễ dàng, nên Ca-la khởi 
ý nghĩ: Phiển gì hằng ngày ta phải vào thành khất thực cho vất vả. Ta 
hãy ăn những thức ăn được trước; thức ăn đang được thì mang về. Sau 
đó, làm theo như điều suy nghĩ.” Tôn giả liền thực hiện theo ý nghĩ 
ấy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo không thấy Ca-la vào giờ tiểu thực, và đại 
thực, nên các cùng nhau bàn tán, - Chúng ta không thấy Ca-la vào tiểu 
thực, và đại thực. Phải chăng thầy ấy đã qua đời, hay đi xa, hoặc thôi tu, 
hay bị giặc giết, bị ác thú hại, cũng có thể bị nước cuốn trôi lắm! 

Sau đó một thời gian lại thấy Ca-la xuất hiện. Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Mấy hôm nay thầy đi đâu mà vào giờ tiểu thực, và đại thực 
không thấy thầy? Chúng tôi tưởng thầy đã qua đời hay đi xa, hoặc bị ác 
thú hại, hay là thôi tu, hoặc bị ác thú hại. 

Bấy giờ, Ca-la đem sự việc trên kể lại cho các Tỳ-kheo nghe. 
Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết 
tàm quý, hiểm trách Ca-la: Sao lại chứa cất thức ăn cách đêm mà ăn? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo. Biết mà ngài vẫn hỏi Ca-la: 

- Thật sự ông có cất thức ăn cách đêm để ăn hay chăng? 

Ca-la thưa: 

- Thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-la: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Ca-la, sao ông lại cất đồ ăn cách đêm mà ăn? Ý nghĩ 
của ông tuy là thiểu dục tri túc, nhưng chúng sanh đời sau sẽ bắt chước 
làm theo. 

Đức Thế Tôn quở trách Ca-la rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


232. Văn Hán đoạn này hơi tối. Cf. Căn bản 36 (T23n1442, tr.824c24): Nếu khất thực được thức 
ăn ướt, lấy bát mà nhận rồi ăn ngay. Nếu là thức ăn khô, lấy khăn gói lại mang về cất. Hôm 
nào trời mưa không đi khất thực được, lấy ra ăn. Cf. Pali, Vin. ¡v. 86: Belahasiha để đành cơm, 
phơi khô. Khi cần ăn, mang ra rưới nước vào rồi ăn. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 119 





Tỳ-kheo nào, ăn thức ăn cách đêm, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thức ăn cách đêm:?** nhận được hôm nay để đến ngày mai. Tất 
cả Sa-môn Thích tử, đã thọ đại giới, mà ăn thức ăn như vậy, đều không 
thanh tịnh. 

Thức ăn có hai loại: Thức ăn chánh và thức ăn phi chánh”'°. Thức 
ăn phi chánh là thức ăn bằng củ, cho đến thức ăn được nghiền vụn”°. 
Thức ăn chính là thịt, cá, cơm khô, lương khô và cơm. 

Tỳ-kheo ăn thức ăn cách đêm, mỗi miếng phạm một Ba-dật-đề. 
Thức ăn phi thời, quá phi thời ăn, Ba-dật-đề. Nhận thuốc bảy ngày, quá 
bảy ngày dùng, Ba-dật-để. Thuốc dùng suốt đời, không có lý do bệnh 
mà dùng, Đột-kiết-la. 

Cách đêm khởi ý tưởng cách đêm, Ba-dật-đề. Cách đêm mà nghi, 
Đột-kiết-la. Chẳng phải cách đêm mà tưởng là cách đêm, Đột-kiết-la. 
Chẳng phải cách đêm mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Không phạm: Thức ăn nhận được dư cách đêm, còn dư đem cho 
cha mẹ. Hay cho người làm tháp, người làm phòng xá, tính giá công 
bằng thức ăn; sau đó, Tỳ-kheo khất thực nơi người làm ấy mà được lại 
thức ăn. Nơi bát có lỗ nứt, thức ăn nhét vào, khi rửa cạy sợ bể thì nên 
cẩn thận như pháp mà rửa, nếu nó không ra thì không phạm. Nếu ban 
đêm nhận sữa, dầu, bơ, mỡ dùng để nhếu vào lỗ mũi; nếu khi nhếu vào 
sữa dầu chảy ra lại nên bỏ. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách”. 

39. BỎ VÀO MIỆNG VẬT KHÔNG ĐƯỢC CHO®% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 


233. Tàn túc thực 5Šƒ8®. Căn bản 36: Tăng xúc thực ®#äÊt. Pali: Sannidhikãra khãdãnïya vã 
bhojanTya vã khãdeyya vã bhuñjeyya vã, ăn các thức ăn được tích trữ. 

234. Hán: Túc thực iäÄ, trong giới văn: Tàn túc thực 5Š. Pali: Sannidhikarãna khãdanTya 
vã bhojanïya vã, tích trữ các loại thức ăn cứng và mềm 

235. Chánh thực và phi chánh thực 1Ef3F1EẨØ: tức bồ-xà-ni (loại mềm) và khư-đà-ni (loại 
cứng). Xem giải thích các đoạn trên. 

236. Xem cht.218 trên. 

237. Hết quyển 14. 

238. Ngũ phần 7, Ba-dật-để 39; Tăng kỳ 16, Ba-dật-để 35; Thập tụng 13, Căn bản 36, Ba-dật- 
đề 3§. Pali, Pâc.40 dantapona. 


120 BỘ LUẬT 3 





nước Xá-vệ. Bấy giờ trong thành Xá-vệ có một Tỳ-kheo?° nghĩ rằng, 
Ta nên thường đi khất thực với chiếc y phấn tảo”. Và vị ấy liền thực 
hành theo ý nghĩ. 

Bấy giờ, có các cư sĩ trong thành Xá-vệ, vì cha mẹ, anh em, chị 
em, hay chồng vợ, con trai con gái của họ qua đời, làm đồ ăn thức uống 
thiết lễ cúng tế ở ngả tư đường, hoặc nơi cửa ngõ, hoặc bên bờ sông, 
dưới gốc cây, hoặc bên hòn đá, hoặc trong miết thờ. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo khất thực kia tự lấy phẩm vật họ cúng đó ăn. 
Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiểm, Sa-môn Thích tử không biết hổ thẹn; 
phạm điều lấy vật không cho. Bên ngoài tự xưng rằng ta tu chánh pháp. 
Như vậy thì có chánh pháp gì? Chúng ta vì cha mẹ, anh em, chị em... qua 
đời, sắm đồ ăn thức uống tế tự cúng dường, mà họ lại lấy ăn. Hình như 
chúng ta vì họ làm đồ ăn thức uống, đặt nơi đó, để cúng dường cho họ 
vậy! Sự thật, chúng ta vì cha mẹ, cho đến anh chị em của chúng ta qua 
đời cho nên mới thiết lập thức ăn này để tế tự, mà họ lại tự ý lấy ăn. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo khất thực: 

- Tỳ-kheo khất thực, sao các cư sĩ trong thành Xá-vệ, vì cha mẹ, 
cho đến anh chị em của họ qua đời; họ sửa soạn thức ăn để tế tự cúng 
dường, mà thầy lại tự tiện lấy ăn? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo kia: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo khất thực, sao ông tự tiện lấy thức ăn cúng tế 
của các cư sĩ trong thành Xá-vệ mà ăn? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo khất 
thực kia rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo khất thực ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 


239. Ngũ Phần 7 (T22n1421, tr.53a20): Đại Ca-diếp lượm và ăn đồ ăn người ta bỏ đống rác; 
bị chê là ăn đổ dơ. Tăng kỳ 16 (T22n1425, tr.357a05): A-na-luật sống hoàn toàn bằng phấn 
tảo: Lượm giẻ rách làm y, nhặt cơm đống rác mà ăn; bị chỉ trích tranh ăn với chim chóc. Thập 
tụng 13 (T23n1435, tr.95c25): Tỳ-kheo Ma-ha Ca-la; Căn bản 36 (T23n1442, tr.825a27), cụ thọ 
Ca-la; nhân duyên tương tợ như các bộ, chỉ khác nhân vật. Pali, Vin. iv. 89: ađđataro bhikkhu 
sabbapasukiliko susãne viharati, một Tỳ-kheo nọ, là vị trì phấn tảo toàn diện, sống trong khu 
mộ. 

240. Pali: adinna... ãhãra, thức ăn không được người khác trao cho. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) l21 





là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cho vào miệng thức ăn, hoặc thuốc không được trao 
nhận,?! Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo đối 
trong vấn để ấy có nghi, không dám tự tay lấy tăm xỉa răng và nước 
uống. Đức Phật bảo: 

- Tỳ-kheo tự tay lấy tăm xỉa răng và nước uống, không phạm. 

Từ nay trở đi, nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, cho vào miệng thúc ăn, hoặc thuốc không được trao 
nhận,?2 trừ nước và tăm xỉa răng,?° Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Không được cho:”* tức là chưa được trao nhận. 

Nhận: Có năm cách nhận. Tay trao tay mà nhận; hoặc tay trao 
dùng vật mà nhận; dùng vật trao tay mà nhận; dùng vật trao dùng vật 
nhận, từ xa dùng vật trao cho người nhận lấy, giữa người trao và người 
nhận đều biết có khoảng cách không xúc ngại; vật cho được rơi vào 
trong tay. Đó gọi là năm cách nhận. 

Lại có năm cách nhận thức ăn: Cho qua thân và nhận qua thân, 
cho qua y (áo, vải) và nhận qua y; cánh tay này co lại để trao, cánh tay 
kia co lại để nhận; dùng vật đựng để cho, dùng vật đựng để nhận; hoặc 
có nhân duyên để dưới đất cho. Đó gọi là năm cách nhận thức ăn”. 

Thức ăn khư-xà-ni: Thức ăn từ rễ, cho đến thức ăn được nghiền 
nhỏ mịn. 

Thức ăn:?*° gồm có cơm, bánh bột, cơm khô, thịt và cá. 

Thức ăn xà-da-ni: Gồm có tô, du, sanh tô, mật, thạch mật?”. 

Tỳ-kheo nào, thức ăn không được trao mà tự tay lấy bỏ vào miệng, 


241. Pali: adinna... ähãra, thức ăn không được người khác trao cho. 

242. Bất thọ `. Trong giải thích, nói là bất dữ ZEfÄ; xem cht.245 dưới. Thập tụng: Bất thọ 
#', không nhận từ người khác. Tăng kỳ: Bất dữ thủ ZÃEE8RW. Pali: adinna, (vật) không được cho; 
giải thích: appaiggahitaka, (vật) chưa được nhận lấy, hay chưa được tiếp nhận. 

243. Ngũ phân thêm: trừ thức nếm (thường thực ŠŸÊ.). Căn bản: bỏ vào miệng rỗi nhai, nuốt. 
Pali: ađđatra udakadantapolkã, bản Anh hiểu là - nước súc miệng 

244. Bất dữ “FEä. Trong giới văn nói bất thọ #. Pali: adinna. Xem cht.243 trên. 

245. Cf. Ngũ phần?7 (T22n1421, tr.53c20) có bốn cách nhận. Trao và bằng thân với thân; trao 
và nhận qua một vật; trao và nhận qua tay với tay; bảo cầm lấy mà nhận. 

246. Chỉ chánh thực hay bổ-xà-ni, xem cht.209 trên. 

247. Tô, du, sanh tô, mật, thạch mật 


122 BỘ LUẬT 3 





trừ nước và tăm xỉa răng, mỗi miếng phạm một Ba-dật-để. Phi thời, quá 
phi thời ăn, Ba-dật-đề. Nhận thuốc bảy ngày, quá bẩy ngày dùng, Ba- 
dật-đề. Thuốc dùng suốt đời, không có nhân duyên, không được trao 
cho nhận mà dùng, Đột-kiết-la. Không được trao cho nhận, tưởng không 
được trao cho nhận, Ba-dật-để. Không được trao cho nhận mà nghi, 
Đột-kiết-la. Nhận mà khởi ý tưởng không nhận, Đột-kiết-la. Nhận mà 
có nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Lấy nước và tăm xỉa răng; hoặc sữa, dầu, mỡ 
không được trao nhận mà nhếu vào mũi; chảy vào miệng rồi nhổ ra hết, 
còn dư,?8 không phạm. Hoặc Tỳ-kheo khất thực, chim ngậm thức ăn 
bay rơi vào bát, hay gió thổi rớt vào bát, muốn trừ bỏ thức ăn ấy, cho 
đến chỉ bằng một móng tay cũng có thể trừ bỏ, còn dư, không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

40. YÊU SÁCH MỸ THỰC?” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có một thương chủ là đàn- 
việt. Đến giờ khất thực, Bạt-nan-đà Thích tử khoác y, bưng bát, đến nơi 
nhà thương chủ đó, nói như vây: 

- Nay tôi muốn có được thức ăn mỹ diệu. 

Thương chủ hỏi: 

- Nay, Đại đức có bệnh gì mà phải nghĩ đến thức ăn ấy? 

Đáp: 

- Tôi không có bệnh hoạn gì cả. Mà muốn được thức ăn như vậy 
thôi. 

Thương chủ thưa: 

- Chúng con là nhà buôn, buôn bán để sinh sống, còn không thể 
có được thức ăn như vậy, huống là người xuất gia. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo khất thực nghe những lời này, hiểm trách 
Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Tại sao thầy chỉ vì tự thân mà cầu xin thức ăn mỹ diệu”! như 


250 


248. Vì không thể nhổ sạch hoàn toàn. 

249. Ngũ phần 8, Ba-dật-đề 41; Tăng kỳ 16, 39. Thập tụng 13, Căn bản 36: 40. Pali, Päc. 39. 
250. Tạp thực ##fÖŸ. Giới văn nói là mỹ thực ŠŠ®. Xem giải thích sau. 

251. Trong bản: Mỹ thực. Trên, nói là tạp thực. Pali: Panitabhojäni, thức ăn mỹ vị. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 123 





thế? 

Khi Tỳ-kheo khất thực thọ thực rồi, trở về trong Tăng-già-lam, 
đem nhân duyên này nói lại cho các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu 
dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Bạt- 
nan-đà Thích tử: 

- Tại sao Thầy chỉ vì tự thân mà câu xin thức ăn mỹ diệu như 
vậy? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô 
số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Bạt-nan-đà, sao chỉ vì tự thân mà câu xin thức ăn mỹ 
diệu như vậy? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Bạt-nan-đà ngu si này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Nếu có các thức ăn mỹ điệu như sữa, bơ, cá và thịt, Tỳ-kheo nào, 
với thức ăn ngon như vậy, chỉ vì tự thân, đòi hỏi để được ăn, Ba-dật- 
đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ-kheo 
bệnh nghe vậy, vì e sợ không dám xin, không dám vì Tỳ-kheo bệnh xin, 
nhận được không dám ăn. 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo bệnh được xin; người kia vì Tỳ- 
kheo bệnh được xin. Xin được rồi, cho phép ăn. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 

Nếu có?? các thức ăn mỹ diệu?® như sữa, bơ, cá và thịt, Tỳ-kheo 
nào không bịnh, với thúc ăn?” ngon như vậy, chỉ vì tự thân, đòi hỏi để 


252. Trong bản: Đắc ÍŠ. Thập tụng: ..có Ñï trong nhà bạch y. Ngũ phần:... có 8 trong các gia 
đình. 

253. Căn bản. - loại ẩm thực mà Thế Tôn nói là mỹ diệu. Pali: Pãlitabhojanãni, liệt kê: Sappi, 
sữa chua hay đề hồ, navanTta. bơ trong hay sanh tô, tela, dầu mè, madhu, mật ong, phãÏita, 
đường mía hay đường cát, maccha, cá, masa, thòt, khira, sữa, dadhi, sữa đặc. 

254. Trong bản: ẩm thực; các đoạn trên không có chữ ẩm ÑÄ. 


124 BỘ LUẬT 3 





được ăn, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thức ăn mỹ diệu: Sữa, bơ, cá và thịt. 

Bệnh: Cho đến không đủ sức ngồi để ăn xong một bữa?5. 

T-kheo nào không bệnh, vì tự thân, xin thức ăn mỹ diệu này mà 
ăn, mỗi miếng ăn phạm một Ba-dật-đề. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Người bệnh tự xin; vì người bệnh xin; khất thực 
được mà ăn; hoặc mình vì người, người vì mình xin; hoặc không xin mà 
được, thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

41. CHO NGOẠI ĐẠO ĂN”° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời Đức Phật dẫn một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử từ nước 
Câu-tát-la du hành đến nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các đàn-việt cúng 
dường Phật và chúng Tăng rất nhiều bánh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo 
Tôn giả A-nan: 

- Ông đem bánh này chia cho chúng Tăng. 

Tôn giả vâng lời Phật dạy đem chia. Chia xong còn dư. Đức Phật 
bảo tôn giả đem cho người đi xin. Tôn giả vâng lời dạy của Phật đem 
cho mỗi người một cái. Trong số người hành khất kia có một người nữ 
ngoại đạo lõa thể,?” nhan mạo xinh đẹp. Khi tôn giả A-nan phân phối 
bánh, bánh dính vào nhau tưởng là một, phát cho cô ta. Cô ta hỏi người 
đứng gần: 

- Bà được mấy cái? 

Người kia trả lời: 

- Tôi được một cái. 

Trả lời xong bà ấy lại hỏi cô ta: 

- Cô được mấy cái? 

Cô ta nói: 


255. Nhất tọa gian —4“Ï8]; chính xác, hiểu là không thể ăn ngày một bữa mà no đủ. Định nghĩa 
của Pali: Người bịnh (gilãno), là người cần thức ăn mỹ diệu mới thấy khoẻ khoắn. 

256. Ngũ phần, Ba-dật-để 40; Tăng kỳ: 52; Thập tụng, Căn bản, 44. Pali. Pâc.41. 

257. Hán: Lõa hình ngoại đạo (xuất) gia nữ #⁄ØM3šZ##. Bản Hán có sự chép nhầm. Chính 
xác, ngoại đạo xuất gia nữ (Pali: Paribbãjikã). Trong giới văn Pali, loã hình acelakassa (Skt. 
acelakäya) thuộc nam tánh. Không có nữ lốa hình ngoại đạo. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 125 





- Tôi được hai cái. 

Người đàn bà kia liền nói với cô: 

- Tỳ-kheo đó cùng cô tư thông, cho nên cô mới được hai cát. 

Bấy giờ tôn giả A-nan nghe những lời nầy, liền ôm lòng ưu sầu. 
Các Tỳ-kheo nghe cũng không vui. 

Trong số những người tụ hội kia, có một Phạm chí,?3 nhận thức ăn 
này xong, lại trên đường đến Câu-tát-la. Trên đường đi gặp một người 
Bà-la-môn chí tín, làm nghề xem tướng, hỏi: 

- Ông từ đâu đến? 

Phạm chí trả lời: 

- Tôi từ Xá-vệ đến. 

Bà-la-môn hỏi: 

- Sao, trong nước Xá-vệ khất cầu thức ăn dễ dàng lắm không? Có 
thể còn thừa mang theo không? 

Phạm chí nói: 

- Có thể xin được. 

Bà-la-môn hỏi: 

- Xin nơi ai mà dễ được vậy? 

Phạm chí trả lời: 

- Xin từ cư sĩ trọc đầu. 

Người Bà-la-môn lại hỏi: 

- Cư sĩ trọc đầu là ai? 

Phạm chí nói: 

- Chính là Sa-môn Cù-đàm. 

Người Bà-la-môn bất bình nói: 

- Ông là người gì mà ăn của người ta lại nói lời ác như vậy? 

Người Bà-la-môn kia đến trong Tăng-già-lam, đem sự việc đã 
nghe kể lại cho các Tỳ-kheo. 

Các Tỳ-kheo này đem nhân duyên nầy bạch lên Đức Thế Tôn 

một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên trên tập hợp Tăng Tỳ-kheo bảo: 

- Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cho thức ăn đến lõa hình ngoại đạo nam hoặc nữ, 
Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Các ngoại đạo đều có 


258 


258. Trong Luật Pali, chuyện kể nam loã hình ngoại đạo (acelaka). 


126 BỘ LUẬT 3 





lời oán trách: 

- Một người, hai người ngoại đạo có lỗi, chớ chúng tôi đâu có tội 
gì mà không cho thức ăn? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, các Tỳ-kheo nào muốn cho thức ăn, nên để dưới 
đất mà cho, hoặc sai người cho. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vầy. 

Tỳ-kheo nào, tự tay cho thức ăn đến lõa hình ngoại đạo nam hoặc 
nữ,?° Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Ngoại đạo: Chỉ cho người lõa hình dị học”°. 

Ba-tư-ba-la-xà:?%! là người xuất gia trong chúng ngoại đạo ấy. 

Thức ăn khư-xà-ni: Thức ăn bằng rễ củ, cho đến thức ăn bằng 
quả, thức ăn bằng dầu cho đến thức ăn được nghiền nát. 

Thức ăn: cơm, bánh bột, cơm khô, cá và thịt. 

Nếu Tỳ-kheo tự tay cho thức ăn đến lõa hình, nam nữ ngoại đạo, 
Ba-dật-đề. Nếu cho mà họ nhận phạm Ba-dật-để; họ không nhận phạm 
Đột-kiết-la. Phương tiện muốn cho mà không cho, hối hận, tất cả đều 
phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu để dưới đất mà cho; hoặc sai người cho; 
hoặc biếu cho cha mẹ; cho thợ làm tháp, người thợ làm phòng, tính theo 
giá trị mà trả công; hoặc bị thế lực cưỡng bức thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. : 

__ 42. TRƯỚC SAU BỮA ĂN ĐI ĐẾN NHÀ KHÁC KHÔNG 
BẢAO23 


259. Trong bản Hán chép thiếu hai chữ lõa hình ƒ⁄ØŸ‡ đã được nêu trong văn kết giới lần đâu. 
Pali: acelakassa vã paribbãjakassa vã paribbäajikãya vã, cho các loã hình (nam), hay xuất gia 
(ngoại đạo) nam hay xuất gia (ngoại đạo) nữ. Tăng kỳ: Vô y ngoại đạo và xuất gia nam, nữ. Căn 
bản: Vô y ngoại đạo, và các nam, nữ ngoại đạo khác. 

260. Chính xác, giải thích từ lõa hình trong giới văn. Có lẽ do người chép nhầm nên đảo ngược 
thành giải thích từ ngoại đạo. 

261. Ba-tư-ba-la-xà JZ#h3#£Bï]. phiên âm không chuẩn của từ Skt. parivrãja (nam), parivrãjikã 
(nữ); hoặc Pali, paribbãja (paribbãjikã): Người xuất gia, chỉ các du sỹ (nam, nữ) ngoại đạo. Giải 
thích từ ngoại đạo #jỄ trong giới văn 

262. Đây chỉ chánh thực hay bổ-xà-ni. 

263. Ngũ phần 9: Ba-dật-đề 82; Tăng kỳ 20, Thập tụng 17, Căn bản 43: 81. Pali, Pâc. 46. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 127 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một trưởng giả hào tộc là 
bạn thân hữu trước kia của Bạt-nan-đà Thích tử, nghĩ: Nếu Bạt-nan-đà 
Thích tử đến thành này, ta sẽ vì Bạt-nan-đà thiết trai cúng dường chúng 
Tăng. 

Sau đó, Bạt-nan-đà Thích tử vào đến thành. Trưởng giả biết, liền 
sai người đến trong Tăng-già-lam mời các Tỳ-kheo sáng ngày mai thọ 
thực. 

Trong đêm ấy, trưởng giả sửa soạn đầy đủ các đồ ăn thức uống 
ngon bổ, sáng ngày đến báo đã đến giờ. Các Tỳ-kheo khoác y, bưng 
bát, đến nhà ông trưởng giả an tọa nơi chỗ ngồi. Các Tỳ-kheo bảo ông 
trưởng giả: 

- Chúng Tăng đã tập họp rồi. Đồ ăn thức uống đã sửa soạn xong, 
hãy dọn ra. 

Ông trưởng giả thưa: 

- Xin chư tôn chờ một lát. Đợi Thích tử Bạt-nan-đà đến. 

Các Tỳ-kheo bảo: 

- Chúng Tăng đã tập họp rồi. Đồ ăn thức uống nếu đã sửa soạn 
xong, thì cứ đọn ra. Sao lại phải đợi? Mặt trời gần xế rồi. E rằng các 
Ty-kheo thọ thực không kỊp no. 

Khi ấy, ông trưởng giả thưa với các Tỳ-kheo: 

- Trước đây, tôi có lời nguyện, nếu Thích tử Bạt-nan-đà đến thành 
nầy, tôi sẽ vì Bạt-nan-đà Thích tử thiết cơm cúng dường chúng tăng. 
Vậy xin chư tôn chờ một chút, đợi Bạt-nan-đà. 

Hôm ấy, Bạt-nan-đà vào giờ tiểu thực lại đến nhà khác, mãi gần 
giữa ngày mới lại. Khi ấy, các Tỳ-kheo thấy gần quá giữa ngày, tuy 
được ăn uống nhưng không được no lắm. 

Trong số các Tỳ-kheo có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa 
học giới, biết tàm quý, hiểm trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Bạt-nan-đà thích tử, sao giờ tiểu thực thầy lại đến nhà khác, gần 
giữa trưa mới đến, khiến cho các Tỳ-kheo thọ thực không được đầy 
đủ? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô 
số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 


128 BỘ LUẬT 3 





Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Bạt-nan-đà thích tử, tại sao giờ tiểu thực, ông lại đến 
các nhà khác, gần quá giữa ngày mới đến, khiến cho các Tỳ-kheo thọ 
thực không được đầy đủ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, vào giờ tiểu thực?“ lại đến 
nhà khác, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Khi ấy, trong thành 
La-duyệt có một Đại thần là bạn thân quen trước kia của Thích tử Bạt- 
nan-đà. Một hôm vị Đại thần kia có được một số quả ngọt,” liền sai 
một người và dặn: 

- Bat-nan-đà Thích tử là bạn thân quen trước kia của ta. Ngươi 
mang quả nầy đến trong Tăng-già-lam cho ông ấy thấy rồi nói rõ rằng, 
“Tôi với ông là bạn cũ. Nhờ ông mang số quả nầy phân chia trong 
chúng Tăng.” 

Người sứ kia vâng lời, mang cam đến trong Tăng-già-lam, thưa 
với các Tỳ-kheo: 

- Thưa chư Đại đức, đây là trái cây mới, cho Tăng. 

Các Tỳ-kheo bảo: 

- Nếu cúng cho chúng Tăng thì nên chia liễn đi. 

Người kia thưa: 

- VỊ Đại thần trong thành La-duyệt sai tôi rằng, “Ngươi mang 
số quả nầy đến trong Tăng-già-lam nhờ Thích tử Bạt-nan-đà chia cho 
Tăng.” Bây giờ, cần phải chờ Thích tử Bạt-nan-đà đến rồi sẽ chia cho 
Tăng. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà sau bữa ăn đã đến nhà khác rồi. Khi trở về 
thì đã quá giờ, khiến chúng Tăng không dùng được số quả tươi ấy. 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Bạt-nan-đà: 

- Tại sao sau bữa ăn, lại đến nhà khác, quá giờ mới trở lại, khiến 


264. Các đoạn sau nói thực tiền, trước bữa ăn. 
265. Cam quả H8. Ngũ phần: Thục thực 5W, thức ăn chín (trái cây). Pali: KhãdãnTya, thức 
ăn loại cứng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 129 





cho các Tỳ-kheo dùng không được số quả mới như vậy? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Thích tử Bạt-nan-đà, tại sao sau khi ăn xong, ông lại 
đến nhà khác, quá giờ mới trở lại, khiến cho các Tỳ-kheo dùng không 
được số quả mới? 

Từ nay về sau, nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn 
lại đến nhà khác, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, trong thành 
La-duyệt có nhiều chỗ thỉnh Tăng, nhưng các Tỳ-kheo e sợ, không dám 
nhận lời thỉnh vào thành. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo báo cho nhau để vào 
thành. 

Tỳ-kheo không biết nên báo cho ai. Phật dạy: 

- Nên báo cho Tỳ-kheo. Nếu ở một mình trong phòng thì báo cho 
vị Tỳ-kheo phòng gần. 

Từ nay về sau, nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn 
lại đến nhà khác mà không báo, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có Tỳ-kheo 
bệnh, trước đó bảo nhà đàn-việt nấu canh, nấu cháo, nấu cơm; vị ấy 
e sợ, không dám vào thành, ngại phạm sau bữa ăn mà đến nhà khác. 
Bạch Phật, Phật dạy: 

- Cho phép T-kheo bệnh, không báo, được vào thành. 

Từ nay, nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn 
lại đến nhà khác mà không báo cho Tỳ-kheo khác, trừ trường hợp đặc 
biệt, Ba-dật-đề. Trừ trường hợp đặc biệt là khi bệnh. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, thời gian may 
y đã đến. Các Tỳ-kheo cần những thứ như nồi lớn, nồi nhỏ, bình, thìa, 
bát, búa, chén, chậu, bát nhỏ, ấm, giây phơi, đồ treo y, y-ni-diên-đà, vải 
lông. Các Tỳ-kheo vì e sợ, nên không dám vào thành, ngại phạm không 
báo mà vào thôn. Đức Phật dạy: 


130 BỘ LUẬT 3 





- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo khi may y, không báo được 
vào thôn. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn 
lại đến nhà khác mà không báo cho Tỳ-kheo khác, trừ trường hợp đặc 
biệt, Ba-dật-đề. Trừ trường hợp đặc biệt là khi bệnh, thời gian may ÿ. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, thời gian thí 
y đã đến. Hoặc có chỗ đã được thí y, có chỗ đang tìm cầu. Các Tỳ-kheo 
kia e sợ không dám vào thành, lo ngại phạm không báo mà vào thành. 
Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, thời gian thí y cho phép các Tỳ-kheo không báo 
vẫn được phép vào thành. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

T)ỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau bữa ăn 
lại đến nhà khác mà không báo cho Tỳ-kheo khác,?° trừ trường hợp 
đặc biệt, Ba-dật-đề. Trừ trường hợp đặc biệt là khi bệnh, thời gian may 
y. Đó là những trường hợp đặc biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Trước bữa ăn: Từ bình minh xuất hiện, đến khi ăn. 

Sau bữa ăn: Từ khi ăn cho đến giữa ngày?””. 

Nhà: Nơi có nam nữ cư trú. 

Các Tỳ-kheo khác: Những người sống chung đồng trong một 
Cương gIớiI. 

Bệnh: Như trên đã nói. 

Thời gian may y: Sau tự tứ, không thọ y Ca-thi-na thì một tháng, 
có thọ y Ca-thi-na thì năm tháng. Ngoài ra những khi khuyến hóa cúng 
thức ăn kể cả thí y, cũng thuộc về thời gian thí y. 

Nếu Tỳ-kheo nào báo đến thôn mà giữa đường trở lại, thời lời 
báo trước không còn giá trị; nếu muốn đi nữa, thì phải báo trổ lại. Nếu 
Tỳ-kheo nào báo đến trong thôn mà không đến chỗ đã báo đó, lại đến 
nhà khác, thì lời báo trước không còn giá trị; nếu muốn đến đó thì phải 
báo trở lại mới được đi. 

Nếu báo đến nhà bạch y mà lại đến nơi nhà kho và tụ lạc hay 


266. Ngũ phần: Không báo cho Tỳ-kheo ở gần. Nếu không có Tỳ-kheo gần đó để báo, không 
phạm 

267. Thực hậu Â⁄. Tăng kỳ: ăn xong rồi, vẫn còn sớm, gọi là thực hậu. Thập tụng: Trung tiền 
trung hậu rHÿñFHé, trước và sau giữa trưa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 131 





phòng biên;?# hoặc đến Tăng-già-lam của Tỳ-kheo-ni hay đến nhà 
bạch y rồi về liền cũng mất đi lời báo trước; phải báo trở lại mới được 
đi. Nếu Tỳ-kheo đã nhận lời mời rồi trước bữa ăn hay sau bữa ăn đến 
nhà khác, mà không báo cho Tỳ-kheo để vào thôn, trừ trường hợp đặc 
biệt, Ba-dật-đề. Một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, phương tiện 
trang nghiêm, muốn đi mà không đi, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, đã 
báo cho Tỳ-kheo khác; hoặc không có Tỳ-kheo, không báo;?° đến nơi 
nhà kho, tụ lạc, phòng biên; hoặc đến Tăng-già-lam của Tỳ-kheo, đến 
dặn nhà bạch y được đặn báo; hoặc nơi nhiều nhà, trải tọa cụ, thỉnh 
Tỳ-kheo; hoặc bị thế lực ép buộc; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

43. NGÔI TRONG NHÀ ĐANG CÓ ĂN?” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ca-lưu-đà-di, khi còn ở đời quen thân với 
người vợ của ông bạn bạch y. Bà ấy tên là Trai, có nhan sắc đẹp xinh 
đẹp. Ca-lưu-đà-di cũng có tướng mạo đẹp đẽ. Khi ấy Ca-lưu-đà-di để ý 
đến Trai ưu-bà-tư. Trai ưu-bà-tư cũng để ý đến Ca-lưu-đà -di. 

Hôm ấy đến giờ khất thực Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến 
nhà Trai ưu-bà-tư, an tọa nơi chỗ ngồi. Trong lúc ấy, Trai ưu-bà-tư tắm 
rửa trang điểm thân hình, phu chủ hết lòng yêu kính, nên không bao giờ 
rời nhau. 

Phu chủ hỏi Ca-lưu-đà -di: 

- Ông cần gì? 

Ca-lưu-đà-di trả lời: 

- Tôi cần thức ăn. 

Người chồng liền bảo vợ đem thức ăn cho. Như lời nói của chồng, 
bà vợ đem thức ăn trao cho Ca-lưu-đà-di. Ca-lưu-đà-di ăn xong, vẫn 
ngồi một chỗ không đi. Người chồng hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Vừa rỗi ông nói cần thức ăn. Đã ăn rồi, sao không đi? 


268. Biên phòng 3#. Thập tụng: Tăng phường {?J. 
269. Cf. Ngũ phần. 
270. Ngũ phần: Không có. Tăng kỳ, Ba-dật-để 54; Thập tụng, Căn bản: 42. Pali, Päc. 43. 


132 BỘ LUẬT 3 





Khi ấy,Trai ưu-bà-tư ra dấu hiệu khiến Ca-lưu-đà-di đừng đi. Phu 
chủ của bà nổi giận nói với Ca-lưu-đà-di: 

- Tỳ-kheo làm trở ngại việc của ta.”! Nói cần ăn, cho ăn rồi, sao 
không đi. Lại muốn làm gì đây? Tôi giao nhà cho ông mà đi. Ở lại đó, 
muốn làm gì thì làm! 

Người chồng giận, nói như vậy, rồi bỏ nhà ra đi. 

Vào Bấy giờ, có Tỳ-kheo khất thực vừa đến nhà đó, nghe như 
vậy, hiểm trách Ca-lưu-đà-di: 

- Tại sao thầy lại ngồi h tại nhà đang có thức ăn ? 

Tỳ-kheo khất thực ra khỏi thành Xá-vệ, về đến trong Tăng-già- 
lam, đem nhân duyên này bạch đầy đủ với các Tỳ-kheo. Trong đó có 
vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm 
trách Ca-lưu-đà-di: 

- Tại sao thầy lại ngồi h tại nhà đang có thức ăn?”? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn 
một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo. Biết mà Ngài vẫn hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Thật sự ông có ngồi yên tại nhà đang có thức ăn? 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao ông lại ngồi yên nơi nhà cho ăn có của quý? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà -di rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 


Muốn nói giới nên nói như vầy: Tỳ-kheo nào, tại nhà có thức ăn??? 


271. Duyên khởi theo Thập tụng và Căn bản: Người chồng đang có dục tâm với vợ nhưng bị 
Tỳ-kheo ngồi lì gây trở ngại. Chỉ tiết này giải thích từ hữu thực gia: Gia đình đang hưởng thọ 
dục lạc. 

272. Thực gia 2Š; xem giải thích sau. 

273. Thực gia 5. Thập tụng: Hữu thực gia §f#3$: giải thích: Người nữ là thức ăn của người 
nam. Căn bản: Tri hữu thực gia XI®ầZ%, biết trong nhà nam nữ đang có dục tâm với nhau. Pali: 
Sabhojana, giải thích: Nhà có nam và nữ; nam nữ đang có dục tâm với nhau (ubho avitarägä). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 133 





có vật báu”, mà cố nán ngôi, Ba-dật-để. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thức ăn: Nam dùng nữ làm thức ăn, nữ dùng nam làm thức ăn, 
cho nên gọi là thức ăn. 

Nhà: Như trên đã nói. 

Vật báu: Xa cừ, mã não, chân châu, hổ phách, kim ngân. 

Nếu Tỳ-kheo tại nhà có thức ăn, có vật báu, duỗi cánh tay mà 
đụng cánh cửa thì được ngồi. Nếu Tỳ-kheo nơi nhà có thức ăn có vật 
báu mà cố nán ngôi, Ba-dật-để. Mù mà không điếc, Đột-kiết-la. Điếc 
mà không mù, cũng Đột-kiết-la. Đứng mà không ngồi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức xoa ma ni, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu vào trong nhà ăn có vật báu, ngồi duỗi cánh 
tay ra đụng cửa; hoặc có hai Tỳ-kheo làm bạn; hoặc có người quen; 
hoặc có người khách ở chỗ đó mà không mù không điếc, không điếc 
không mù; hoặc đi ngang qua mà không đứng lại; hoặc bất ngờ bệnh 
phát té xuống đất; hoặc bị thế lực bắt; hoặc bị trói nhốt; hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. _ : 

44. NGỒI VỚI NGƯỜI NỮ Ở CHÔ KHUẤT”? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di, khi còn là người thế tục, có 
quen thân với người vợ của ông bạn bạch y. Bà ấy tên là Trai, có nhan 
sắc xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di cũng có tướng mạo đẹp đẽ. Ca-lưu-đà-di để 
ý Trai ưu-bà-tư. Trai ưu-bà-tư cũng để ý Ca-lưu-đà -di. 

Đến giờ khất thực, Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến nhà của 
Trai ưu-bà-tư, tự nghĩ rằng, - Đức Thế Tôn cấm trong nhà có ăn có vật 
báu không được ngồi và được ngồi chỗ nào duỗi cánh tay ra đụng cửa. 
Nên ông ngồi phía sau cánh cửa. 

Khi Ca-lưu-đà-di cùng với Trai ưu-bà-tư đang nói chuyện, thì có 
Tỳ-kheo khất thực đến, nghe có tiếng Ca-lưu-đà-di đang nói, mà không 
thấy Ca-lưu-đà-di ở chỗ nào, bèn hiểm trách Ca-lưu-đà-di: 


274. Vật báu: Các bộ khác không có yếu tố này. Có thể bản Hán hiểu sabhojana (có thức ăn) 
đồng nghĩa với sabhoga (có tư cụ hay tài bảo). 
275. Ngũ phần: Ba-dật-đề 42; Tăng kỳ: 70; Thập tụng, Căn bản: 42. 


134 BỘ LUẬT 3 





- Tại sao, trong nhà có ăn có của báu mà lại ngồi chỗ khuất khiến 
cho chúng tôi không biết đang làm gì? 

Khất thực Tỳ-kheo ra khỏi thành Xá-vệ, trở về đến trong Tăng- 
già-lam, đem nhân duyên này kể lại cho các Tỳ-kheo nghe. Trong số 
đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiểm trách Ca-lưu-đà -di: 

- Tại sao, trong nhà đang ăn có vật báu, lại ngồi chỗ khuất? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo. Biết mà 
Ngài vẫn hồi Ca-lưu-đà-di: 

- Có thật, trong nhà đang ăn có vật báu, mà ông ngồi chỗ khuất 
hay không? 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có đúng như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao, trong phòng ăn có vật báu, lại ngồi chỗ 
khuất? 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, trong nhà ăn có vật báu? mà ngồi nơi khuất, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thức ăn: Nữ là thức ăn của nam, nam là thức ăn của nữ. 

Vật báu: Xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, kim ngân. 

Chỗ khuất: Hoặc cây, tường, vách, rào dậu, hoặc y, các vật khác 
che ngăn. 

Tỳ-kheo vào trong phòng ăn có vật báu, ngồi nơi chỗ khuất, duỗi 
tay đụng cửa, khiến Tỳ-kheo khất thực thấy. Tỳ-kheo nào trong phòng 
ăn có vật báu, mà ngồi nơi chỗ khuất, Ba-dật-đề. Đui mà không điếc, 
Đột-kiết-la. Điếc mà không đui, đứng mà không ngôi, Đột-kiết-la. 


276. Xem cht.275. Tăng kỳ không có chỉ tiết này. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 135 





T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu nơi nhà có ăn có vật báu mà ngồi chỗ duỗi 
cánh tay đụng cửa, khiến Tỳ-kheo khất thực thấy; hoặc có hai Tỳ-kheo 
làm bạn; hoặc có người quen biết gần bên; hoặc cùng một chỗ với người 
khách mà không đui không điếc; hoặc đi ngang qua chứ không đứng lại; 
hoặc bất ngờ bị bệnh té xỉu hay bị thế lực bắt; hoặc bị trói nhốt; hoặc 
mạng nạn; phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. _ : 

45. NGÔI MỘT MÌNH VỚI NGƯỜI NỮ TẠI CHÔ TRÔNG?” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di, khi chưa xuất gia, có thân 
quen với người vợ của ông bạn bạch y. Người đàn bà ấy tên là Trai,”3 
có nhan sắc xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di cũng có tướng mạo đẹp đẽ. Ca-lưu- 
đà-di để ý Trai ưu-bà-tư. Trai ưu-bà-tư cũng để ý Ca-lưu-đà-di?”. 

Đã đến giờ khất thực, Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến nhà 
của Trai ưu-bà-tư, ngồi chỗ trống cùng nhau nói chuyện. Một Tỳ-kheo 
khất thực đến, thấy Ca-lưu-đà-di cùng Trai ưu-bà-tư ngồi một chỗ nói 
chuyện, liền hiểm trách Ca-lưu-đà-di: Sao thầy lại cùng với Trai ưu-bà- 
tư ngồi tại chỗ trống cùng nhau nói chuyện? 

Tỳ-kheo khất thực xong, về lại trong Tăng-già-lam, đem nhân 
duyên này kể lại cho các Tỳ-kheo nghe. Trong số đó, có vị thiểu dục 
tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Ca-lưu- 
đà -di: 

- Sao thầy lại cùng với Trai ưu-bà-tư ngồi tại chỗ trống cùng nhau 
nói chuyện? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo. Ngài biết 
mà vẫn hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Thật sự ông có cùng với Trai ưu-bà-tư ngồi một chỗ trống nói 
chuyện hay không? 


277. Ngũ phần: Ba-dật-đề 44; Tăng kỳ, không có. Căn bản, không có. Thập tụng: 29. Pali, 
Pâc.45. 

278. Thập tụng: Tỳ-kheo-ni Quật-đa j#Z W,EJE, quen thân cũ. 

279. Cf. điều 33 & 34 trên, và các cht. liên hệ. 


136 BỘ LUẬT 3 





Ca-lưu-đà-di thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Ca-lưu-đà-di, sao ông lại cùng với Trai ưu-bà-tư 
chỗ trống nói chuyện? 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, một mình ngôi với người nữ tại chỗ trống, Ba-dật- 


đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Người nữ: Người có trí, mạng căn không đoạn. 

Một mình: Một người nữ, một Tỳ-kheo. 

Chỗ khuất:?*° khuất đối với thấy, khuất đối với nghe. 

- Khuất đối với thấy: Do bụi, sương, bóng tối, mà không thấy 
mặt 


- Khuất đối với nghe: Không nghe được tiếng nói bình thường. 

Tỳ-kheo nào một mình ngồi với người nữ tại chỗ trống, Ba-dật- 
đề. Nếu đui mà không điếc, Đột-kiết-la. Điếc mà không đui, Đột-kiết- 
la. Đứng mà không ngồi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Có hai Tỳ-kheo làm bạn, hoặc có người quen 
biết gần bên, hoặc có người khách nơi đó mà không đui không điếc, 
không điếc không đui, hoặc đi ngang qua chứ không đứng lại, hoặc bất 
ngờ bị bệnh té xuống hay bị thế lực bắt buộc, hoặc bị trói nhốt, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

46. ĐUỔI ĐI KHÔNG CHO THỨC ĂN”' 


280. Bình xứ B‡Bš. Nhưng, giới văn: Lộ địa Bấ HH. Pali: eko ekãya raho, hai người ở chỗ khuất 
vắng. 
281. Ngũ phần: Ba-dật-đề 76; Tăng kỳ: 44; Thập tụng, Căn bản: 51. Pali Pâc. 42. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 137 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử cùng với các Tỳ-kheo 
khác”? cãi nhau, bắt phải sám hối. Bạt-nan-đà ôm hận trong lòng. Sau 
đó, Bạt-nan-đà Thích tử nói với vị Tỳ-kheo: 

- Thầy đi theo tôi vào trong thôn. Tôi sẽ cho thầy thức ăn. 

Tỳ-kheo kia đồng ý. 

Giờ khất thực đến, Bạt-nan-đà khoác y, bưng bát, cùng với Tỳ- 
kheo kia vào thành Xá-vệ. Dẫn đến vùng không có thức ăn. Bat-nan-đà 
đi vòng quanh khắp nơi. Mãi đến khi gần quá giữa ngày, Bạt-nan-đà 
toan tính: 

- Nếu Tỳ-kheo nầy ra khỏi thành Xá-vệ, về đến trong Kỳ-hoàn 
thì đã quá ngọ. 

Bạt-nan-đà bèn nói với Tỳ-kheo kia: 

- Chưa từng có người nào đại ác như thầy! 

Tỳ-kheo kia hỏi: 

- Tôi đã tạo ra những tội gì? 

Bạt-nan-đà trả lời: 

- Hôm nay, thầy đã làm cho tôi không nhận được thức ăn. Trưởng 
lão hãy đi đến chỗ khác nhanh lên. Tôi mà ngồi hay nói chuyện với thầy 
thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, nói chuyện một mình lại an lạc. 

Bạt-nan-đà nói với Tỳ-kheo này như vậy rồi, vào chỗ có thức ăn 
trong thành Xá-vệ nhận ăn. Trong khi Tỳ-kheo kia ra khỏi thành Xá- 
vệ về đến Kỳ-hoàn thì đã quá giữa ngày, nên không thể ăn được, phải 
nhịn đói. 

Các Tỳ-kheo nghe biết. Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Bạt-nan-đà Thích 
tử: 

- Sao Thầy bảo Tỳ-kheo kia cùng đi với thầy vào tụ lạc, thầy sẽ 
cho thức ăn. Cuối cùng thầy không cho thức ăn cho Tỳ-kheo kia lại nói 
rằng, “Trưởng lão hãy đi đến chỗ khác nhanh lên. Tôi mà ngồi hay nói 
chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, nói chuyện một 
mình lại an lạc.” Đuổi Tỳ-kheo kia trổ lại trong Kỳ-hoàn. Đã quá giữa 
ngày, (668a1) cuối cùng phảẩi nhịn đói? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 


282. Ngũ phần: Tỳ-kheo Đạt-ma XEFEkt,HE. 


138 BỘ LUẬT 3 





Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao lại bảo Tỳ-kheo kia cùng đi với thầy vào tụ lạc, 
thầy sẽ cho thức ăn. Cuối cùng thầy không cho thức ăn cho Tỳ-kheo kia 
lại nói rằng, “Trưởng lão hãy đi đến chỗ khác nhanh lên! Tôi mà ngồi 
hay nói chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, nói chuyện 
một mình lại an lạc.” Đuổi Tỳ-kheo kia trở lại trong Kỳ-hoàn. Đã quá 
giữa ngày, cuối cùng phải nhịn đói? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan- 
đà Thích tử rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói với Tỳ-kheo khác như vầy, “Đại đức, hãy cùng 
tôi vào tụ lạc, tôi sẽ cho Đại đức ăn.” Tỳ-kheo ấy cuối cùng không 
cho Tỳ-kheo kia thức ăn, nói: “Trưởng lão hãy đi đến chỗ khác nhanh 
lên! Tôi mà ngồi hay nói chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một 
mình, nói chuyện một mình lại an lạc. ” Chỉ với mục đích ấy chứ không 
gì khác, là cố tình đuổi đi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thôn:?3 có bốn loại như đã nói ở trên. 

Thực: Thời thực, (ăn đúng lúc) 

Tỳ-kheo kia nói với Tỳ-kheo này rằng, - Vào tụ lạc, tôi sẽ cho 
thầy thức ăn. Cuối cùng Tỳ-kheo kia không cho thức ăn cho Tỳ-kheo 
nầy, lại nói, - Trưởng lão hãy đi đến chỗ khác nhanh lên! Tôi mà ngồi 
hay nói chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, nói chuyện 
một mình lại an lạc. Tỳ-kheo kia phương tiện đuổi đi đến chỗ không 
thấy nghe, phạm Ba-dật-để; đến chỗ không thấy mà nghe, phạm Đột- 
kiết-la; đến chỗ không nghe mà thấy, phạm Đột-kiết-la. Phương tiện 
đuổi đi, tự bỏ chỗ thấy nghe, phạm Ba-dật-đề; bỏ chỗ thấy đến chỗ 
nghe; bỏ chỗ nghe đến chỗ thấy, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


283. Thôn ÄŸ. Giới văn: Tụ lạc 5šŸ#. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 139 





Sự không phạm: Trao cho thức ăn rồi bảo đi; hoặc bệnh, hoặc 
không có oai nghi, người thấy không vui nên nói, “Thầy đi! Tôi sẽ đưa 
thức ăn đến trong Tăng-già-lam.” Hoặc vị kia phá giới, phá kiến, phá 
oai nghi, hoặc trong chúng cử tội, hay bị tẩn, hoặc đáng bị tẫn, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, phương tiện bảo đi, không vì thù hận mà 
khiến đi, thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống, não, bức bách. 

47. THUỐC BỐN THÁNG”* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, Ca-duy-la-vệ, tại 
Thích-suý-sấu”. Bấy giờ, Ma-ha-nam giòng họ Thích phát nguyện 
cung cấp thuốc cho chúng Tăng. Thí chủ cung kính các Thượng tọa, nên 
cúng dường thứ tốt, dù họ cần hay không cần cũng cúng. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo cùng bảo nhau rằng,- Ma-ha-nam 
Thích tử này, nguyện cung cấp thuốc cho chúng Tăng, cung kính bậc 
Thượng tọa, cúng dường thứ tốt. Đối với chúng ta, không có lòng cung 
kính, nên dùng thứ xấu để cho chúng ta. Khi yêu cầu còn không cho; 
huống chi lúc không yêu cầu. Rồi bảo nhau: Chúng ta hãy đến nhà đó 
yêu cầu thứ khó kiếm, và loại thuốc không thể có”%. 

Bàn xong họ liền đến nhà của Ma-ha-nam nói: 

- Chúng tôi cần thứ thuốc như vậy, như vậy. 

Ma-ha-nam nói: 

- Nếu trong nhà tôi có thì sẽ cúng dường. Nếu không, tôi sẽ ra chợ 
mua để cung cấp. 

Nhóm sáu T-kheo nói: 

- Trong nhà ông, không thể có thứ thuốc như vậy, như vậy hay 
sao? 

Ma-ha-nam nói: 

- Trong nhà có thì cúng liền. Nếu không, sẽ ra chợ mua để cúng. 

Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo lại nói: 

- Ông nguyện cúng dường thuốc cho chúng Tăng. Mà ông cung 
kính bậc Thượng tọa, nên ông cúng thứ tốt. Dù họ cần hay không cần 
ông cũng cúng. Còn đối với Hạ tọa, ông không ân cần cung kính, nên 
cho thứ xấu. Có yêu cầu còn không được; huống chi không yêu cầu? 


284. Ngũ phần: Ba-dật-đề 62; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: 74. Pali, Pâc. 47. 
285. Thích-suý-sấu fŠ##‡Š. Pali: Sakkesu, giữa những người họ Thích. 
286. Pali: Họ tìm cách làm mất tiếng Mahãnãma. 


140 BỘ LUẬT 3 





Trong nhà ông không có thuốc, tại sao ông lại nguyện cúng thuốc cho 
chúng Tăng? Ông là người có thiên vị, lại vọng ngữ nữa. 

Ma-ha-nam nói: 

- Trước đây, tôi có nguyện cung cấp cho chúng Tăng thuốc mà 
trong nhà có. Nếu trong nhà không có, sẽ ra chợ mua cho. Tại các thầy 
lại nói tôi là người thiên vị và lại vọng ngữ, không có lòng chí thành? 
Trưởng lão hãy đi đi! Từ nay trở đi tôi không cung cấp thuốc cho chúng 
Tăng nữa. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri 
túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu 
Tỳ-kheo: Ma-ha-nam Thích tử ưa cung kính, thích bố thí, thường cung 
cấp thuốc cho chúng Tăng, tại sao các thầy lại mạ nhục, nói ông ấy có 
thiên vị và vọng ngữ, khiến cho ông không cung cấp thuốc cho chúng 
Tăng nữa? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao Ma-ha-nam Thích tử có tín tâm, ưa bế thí, 
thường cung cấp thuốc cho chúng Tăng, mà các ông mạ nhục, nói ông 
ấy có thiên vị và vọng ngữ, khiến cho ông ta không cung cấp thuốc cho 
chúng Tăng nữa? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, có nhân duyên được thỉnh cầu cúng dường thuốc 
bốn tháng?” thì có thể nhận, nếu nhận quá, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các Tỳ- 
kheo bị bệnh có tâm e sợ không dám nhận thuốc quá, nên bạch Phật. 


287. Tứ nguyệt (thỉnh) nhân duyên thỉnh dữ dược PWEI(Eä)Ef&BäŠEäi#. trong này dư chữ thỉnh 
đầu. Từ nhân duyên EfŠ tức Pali paccaya, duyên; đây chỉ một trong bốn duyên hay bốn nhu yếu 
của Tỳ-kheo là thuốc. Ngũ phần: Tứ nguyệt tự tứ thỉnh PHE HZ&iä . Tăng kỳ: Tứ nguyệt biệt tự 
tứ thỉnh PJR7IIBZSEŠ . Thập tụng: Tứ nguyệt tự tứ thỉnh PB Z&ãễ . Pali: Cätumãsapaccaya- 
pavãraä, được yêu cầu tuỳ ý đối với các nhu yếu trong bốn tháng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 141 





Đức Phật dạy: 

- Từ nay trở đi cho phép các Tỳ-kheo bệnh được nhận thuốc quá 
bốn tháng. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng dường 
bốn tháng, nếu nhận quá, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các cư sĩ 
thường thỉnh cung cấp thuốc cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo có tâm e 
sợ không dám nhận sự thường thỉnh cung cấp thuốc ấy, bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Từ nay trở đi cho phép các Tỳ-kheo nhận sự thường thỉnh cung 
cấp thuốc. Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng dường 
bốn tháng, nếu nhận quá, Ba-dật-đề. Trừ thường thỉnh. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, Ma-ha-nam 
Thích tử lại nghĩ, - Nay, ta không thể vì một hay hai người mà chấm dứt 
sự cung cấp thuốc cho chúng Tăng. Nay, ta nên thỉnh chúng Tăng cung 
cấp thuốc trở lại. Nghĩ như vậy rồi, Ma-ha-nam liền trong Tăng-già-lam 
thưa với các T-kheo: 

- Nguyện xin chư Đại đức Tăng nhận lại sự cung cấp thuốc của 
tÔI. 

Các Tỳ-kheo vì cẩn thận nên sợ, không dám nhận sự cung cấp 
thuốc trở lại. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay trở đi cho phép các Tỳ-kheo nhận thuốc được thỉnh cầu 
cung cấp trở lại. 

Các Tỳ-kheo tính cọng lại những ngày trước. Bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên tính lại những ngày trước. Nên tính kể từ ngày cung 
cấp trở lại. Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng dường 
bốn tháng, nếu nhận quá, Ba-dật-đề. Trừ thường thỉnh, thỉnh trở lại. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các cư sĩ 
thỉnh Tỳ-kheo nhận thuốc chia phần. Các Tỳ-kheo vì sợ nên cẩn thận 
không dám nhận, bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo được nhận thuốc chia 
phần. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng dường 


142 BỘ LUẬT 3 





bốn tháng, nếu nhận quá, Ba-dật-đề. Trừ thường thỉnh, thỉnh trở lại, 
thỉnh chia phần. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các cư sĩ 
thỉnh Tỳ-kheo cung cấp thuốc trọn đời. Các Tỳ-kheo vì sợ nên cẩn thận 
không dám nhận thuốc trọn đời, bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Từ nay trở đi cho phép các Tỳ-kheo được nhận thuốc trọn đời. 

Từ nay về sau vì các Tỳ-kheo kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng dường 
bốn tháng, nếu nhận quá, Ba-dật-đề. Trừ thường thỉnh, thỉnh trở lại, 
thỉnh chia phần, thỉnh trọn đời?%. 

B. GIỚI TƯƠNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Bốn tháng: Là bốn tháng mùa hạ. 

Nhân duyên:?3 nguyện cung cấp thuốc. 

Bệnh: Thây thuốc bảo uống thứ thuốc đó. 

Thường thỉnh: Thí chủ thưa, Tôi nguyện thường xuyên cúng 
thuốc. 

Thỉnh trở lại: Chấm dứt rồi, thỉnh trở lại. 

Thỉnh chia phần: Thí chủ đem thuốc đến Tăng-già-lam cúng rồi 
phân chia. 

Thỉnh trọn đời: Thí chủ thưa, Tôi sẽ cúng thuốc trọn đời. 

Thỉnh: Có bốn cách. Có giới hạn ngày mà không giới hạn thuốc; 
có giới hạn thuốc, ngày cũng có giới hạn; có giới hạn thuốc, không có 
giới hạn ngày; ngày không giới hạn thuốc cũng không giới hạn. 

Thế nào gọi là có giới hạn ngày mà không giới hạn thuốc? Thí chủ 
có quy định thời gian mà không ấn định số thuốc. Như nói, Tôi nguyện 
cúng thuốc với chừng đó ngày. Đó gọi là thỉnh có giới hạn ngày mà 
không giới hạn thuốc. 

Thế nào gọi là có giới hạn thuốc, không giới hạn ngày? Thí chủ 
xin cúng một số thuốc, nhưng không giới hạn thời gian. Nói như vây, 
- Tôi cúng loại thuốc như vậy. Đó gọi là thỉnh thuốc có giới hạn mà thời 
gian không giới hạn. 

Thế nào gọi là có giới hạn thuốc, ngày cũng có giới hạn? Thí chủ 


28§. Căn bản, bốn ngoại trừ: Biệt thỉnh, cánh thỉnh, ân cần thỉnh, thường thỉnh. Thập tụng, 
trừ ba: Thường thỉnh, sác sác thỉnh, biệt thỉnh. Ngũ phần, trừ ba: Cánh thỉnh, tự tống thỉnh, 
trường thỉnh. Tăng kỳ, trừ hai: Cánh thỉnh và trường thỉnh. Pali, trừ hai: yêu cầu thêm nữa 
(punapaväãrana) và yêu cầu thường xuyên (niccapavärana). 

289. Từ được dùng trong văn kết giới lần đầu. Các lần sau, bản Hán lược bỏ. Pali: Paccaya, 
duyên; đây chỉ thuốc là một trong bốn duyên của Tỳ-kheo. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 143 





nguyện cúng một số thuốc trong thời gian đã được ấn định. Nói như 
vầy, Tôi hứa cúng thuốc như vậy trong khoảng thời gian như vậy. Đó là 
thuốc và thời gian được ấn định. 

Thế nào gọi là không giới hạn thuốc, không giới hạn ngày. Thí 
chủ xin cúng thuốc, chứ không nói số thuốc bao nhiêu và thời gian bao 
lâu. Nói như vầy, Tôi xin cúng thuốc cho thầy. Đó gọi là thỉnh thuốc và 
thời gian không hạn định. 

Trong bốn cách thỉnh trên, thời gian có hạn định, thuốc không hạn 
định, và thời gian có hạn định, thuốc có hạn định, tức là thọ thỉnh bốn 
tháng mùa hạ. 

Trong bốn cách thỉnh trên, thuốc có hạn định, thời gian không hạn 
định. Thời gian không hạn định, thuốc cũng không hạn định, tùy theo 
thời gian dâng cúng mà nhận. Tỳ-kheo kia không có bệnh, nên nhận 
sự cung cấp thuốc trong bốn tháng mùa hạ. Nếu nhận quá, trừ thường 
thỉnh, thỉnh lại, thỉnh phân chia, thỉnh trọn đời, mỗi lần nuốt là phạm 
một Ba-dật-đề. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nhận sự cung cấp thuốc trong bốn tháng; có bệnh 
nên nhận quá; thường thỉnh, thỉnh lại, thỉnh phân chia, thỉnh trọn đời; 
thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

48. XEM QUẦN TRẬN”” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một vùng trong nước vua Ba-tư-nặc,”! người 
dân phản loạn, nhà vua phải đích thân thống lãnh lục quân để chinh 
phạt. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đến đó xem coi quân trận. Vua Ba- 
tư-nặc hỏi: 

- Chư tôn có mặt giữa ba quân nầy muốn làm việc gì? 

Lục quần trả lời: 

- Chúng tôi không có việc gì cả. Chỉ đến xem coi mà thôi. 

vua Ba-tư-nặc nghe nói như vậy lòng không vui. Nhà vua lại hỏi: 

- Muốn đi đâu? 


290. Ngũ phần: Ba-dật-đề 45; Tăng kỳ: 55; Thập tụng, Căn bản: 45. Pali, Pâc. 48. 
291. Ba-tư-nặc )Èlfi[E E. Pali: Pasenadi, vua nước Kosala. 


144 BỘ LUẬT 3 





Lục quần nói: 

- Chúng tôi sẽ đến nước Xá-vệ yết kiến Đức Thế Tôn. 

Nhà vua nói: 

- Nếu quý Đại đức đến nước Xá-vệ, xin nhân danh tôi lễ bái, thăm 
hỏi Đức Thế Tôn, rằng nằm ngồi có khinh an không? Đi đứng được 
mạnh khỏe chăng? Giáo hóa có nhọc nhằn lắm không? Tôi xin gởi gói 
đường phèn này dâng cúng Đức Thế Tôn, và quý Đại đức đem nhân 
duyên nầy bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo liền đến Tịnh xá Kỳ-hoàn ở nước 
Xá-vệ, kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi ngôi qua một bên, nhân 
danh vua Ba-tư-nặc lễ bái vấn tấn Đức Thế Tôn: nằm ngồi có khinh 
an không? Đi đứng được mạnh khỏe chăng? Giáo hóa có nhọc mệt lắm 
không? Dâng gói đường phèn lên Đức Thế Tôn, và đem nhân duyên 
trên bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Các ông thật là người ngu sỉ, sao lại xem coi thế 
lực quân trận của nhà vua? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đi xem quân trận, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bây giờ, có một vùng 
trong nước vua Ba-tư-nặc, nhân dân phản loạn, nhà vua sai hai vị Đại 
thần, là anh em với nhau, người anh tên là Lị-sư-đạt-đa, người em tên là 
Phú-la-na,?”” cầm quân đi chinh phạt. Hai vị Đại thần này khát ngưỡng, 
muốn diện kiến Tỳ-kheo nên sai sứ đến thỉnh các Đại đức Tỳ-kheo đến 
để hai vị gặp. Các Tỳ-kheo vì có tâm cẩn thận sợ nên bảo, Đức Thế Tôn 
đã chế giới: Nếu Tỳ-kheo nào đi xem quân trận, Ba-dật-đề. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo: 

- Nếu cần có sự cáo bạch hay được mời gọi, thì cho phép đến. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 


292. Lị-sư-đạt-đa và Phú-la-na #I|ÊïiEZZ ã##?E. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 145 





Tỳ-kheo nào, đi xem quân trận,?° Ba-dật-đề. Trừ nhân duyên hợp 
thời. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Trận: Hoặc chiến, hoặc đấu. 

Quân: Hoặc một quân, hai quân, ba quân, bốn quân. 

- Một quân: Một quân voi, một quần ngựa, một quân xe, một quân 
bộ. Hoặc toàn là quân ngựa, quân voi, quân bộ, quân xe. 

- Hai quân: Hai vol, hai ngựa, hai xe, hai bộ, hoặc gồm có VOI và 
ngựa, hoặc voi và xe, hoặc voi và bộ, hoặc ngựa và xe, hoặc ngựa và 
bộ, hoặc xe và bộ. 

- Ba quân: Ba voi, ba ngựa, ba xe, ba bộ, hoặc voI, ngựa và xe, 
hoặc voi, ngựa và bộ, hoặc ngựa, xe và bộ. 

- Bốn quân: Bốn voi, bốn ngựa, bốn xe, bốn bộ, hoặc voi, ngựa, 
xe và bộ. 

Tỳ-kheo kia đến xem quân trận, từ đường nây đến đường kia, từ 
đường đến chẳng phải đường, từ chẳng phải đường đến đường; từ thấp 
đến cao, từ cao đến thấp, đến mà thấy thì phạm Ba-dật-đề. Đến mà 
không thấy, phạm Đột-kiết-a. 

Nếu phương tiện chuẩn bị, muốn xem mà không đi, tất cả đều 
phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo đi nơi đường trước, quân trận mới đến 
sau, Tỳ-kheo nên tránh qua bên lễ đường, không tránh phạm Đột-kiết- 
la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tỳ-kheo có việc cần đến; hoặc được mời đi; hoặc 
bị thế lực bắt; hoặc đi phía trước quân trận đến sau, có tránh qua bên lễ 
đường; hoặc đường nước, đường bộ bị đứt đoạn, nạn giặc, nạn ác thú, 
nước lụt, hoặc bị thế lực trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
không tránh bên lễ đường thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

49. NGỦ LẠI TRONG QUÂN”? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo có nhân duyên đến trong quân 


293. Ngũ phần: Quán quân phát hành #8EE3#{T, xem quân đội xuất trận. 
294. Ngũ phần: Ba-dật-đề 46; Tăng kỳ: 56; Thập tụng, Căn bản: 46. Pali, Pâc. 49. 


146 BỘ LUẬT 3 





trại và ngủ lại. Các cư sĩ thấy, bèn nói với nhau: Chúng ta vì ân ái nên 
ngủ đêm nơi đây. Còn các Sa-môn nây, ở lại đây có việc gì? 

Các Tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tìm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo, 
Đức Thế Tôn chế giới, khi có duyên sự mới đến trong quân trại. Sao các 
thầy lại ngủ đêm trong quân trại? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, có nhân duyên mới được vào 
trong quân trại. Các ông không có việc gì sao lại ngủ lại trong quân 
trạ1? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, có nhân duyên được phép đến trong quân trại, ngủ 
lại hai, ba đêm; nếu quá, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo nào có nhân duyên muốn đến trong quân trại, được phép 
ngủ lại hai đêm; cho đến đêm thứ ba, khi bình minh chưa xuất hiện, nên 
đi đến chỗ không thấy không nghe. Tỳ-kheo kia ở trong quân trận đủ 
hai đêm rồi; đến đêm thứ ba, khi bình minh chưa xuất hiện, không ha 
khỏi chỗ tai nghe, mắt thấy, lúc bình minh xuất hiện, phạm Ba-dật-đề. 

Nếu lìa khỏi chỗ mắt thấy mà đến chỗ tai nghe, phạm Đột-kiết-la. 
Lầa chỗ tai nghe, đến chỗ mắt thấy, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hai đêm rồi, đến đêm thứ ba, khi bình minh chưa 
xuất hiện, la khỏi chỗ tai nghe, mắt thấy; hoặc đường thủy, đường bộ 
bị đứt đoạn; hoặc nạn ác thú, hoặc đạo tặc, nước lụt, hoặc bị thế lực bắt 
ở lại, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều được 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 147 





ngủ hai đêm trong quân đội; đến đêm thứ ba, khi bình minh xuất hiện, 
không lìa khỏi chỗ thấy nghe, không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách?”. - : 

50. XEM QUẦN ĐỘI CHIẾN ĐẦU” 

A. DUYÊN KHỞI 

Khi Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới cho 
phép Tỳ-kheo, có nhân duyên được ở trong quân đội hai đến ba đêm. 
Họ lại ở trong quân đội để xem quân trận chiến đấu, xem voi, ngựa của 
các bên. Trong nhóm sáu này có người do xem coi quân trận chiến đấu 
mà bị tên bắn trúng. Các Tỳ-kheo đồng bạn liền dùng y băng bó khiêng 
về. Các cư sĩ thấy thế, hỏi Tỳ-kheo: 

- Vị nầy bệnh hoạn gì? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Không bệnh hoạn øì cả. Vừa rồi đi xem quân trận chiến đấu nên 
bị trúng tên. 

Bấy giờ, các cư sĩ cùng nhau cơ hiểm: 

- Chúng tôi vì ân ái cho nên mới diễn tập quân trận này. Các thầy 
là người xuất gia, đến trong quân đội có việc gì? 

Các Tỳ-kheo nghe qua, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo, - Đức 
Thế Tôn chế giới cho phép các Tỳ-kheo có nhân duyên đến trong quân 
trại, ngủ lại hai đến ba đêm. Các thầy đã ngủ trong quân trại hai, ba 
đêm rồi. Sao các Thầy lại còn đi xem quân trận chiến đấu, để phải bị 
thương? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, tại sao Thế Tôn chỉ cho phép 
các Tỳ-kheo, có nhân duyên mới được đến trong quân trại ngủ lại hai, 
ba đêm. Mà các ông ngủ lại trong quân đội hai, ba đêm rồi, lại còn đi 
xem quân trận chiến đấu, để phải bị thương? 


295. Bản Hán, hết quyển I5. 
296. Ngũ phần: Ba-dật-đề 47; Tăng kỳ: 57; Thập tụng, Căn bản: 47; Pali, Pâc. 50. 


148 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, ở trong quân trại hai, ba đềm, hoặc khi xem quân 
đội chiến đấu, hoặc xem thế lực quân bộ, quân vơi, quân ngựa,?” Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Đấu: Chiến đấu giả, hay chiến đấu thật. 

Quân: Từ một binh chủng cho đến bốn binh chủng. Hoặc có quân 
của vua, quân của giặc, quân của cư sĩ. 

Thế lực: Sức của voi hạng nhất, sức của ngựa hạng nhất, sức của 
xe hạng nhất, sức của bộ binh hạng nhất. 

Trận:? có trận đồ hình vuông, có trận đồ hình tròn, có trận đồ hình 
bán nguyệt, có trận đồ hình ngói lợp,” có trận đồ hình giảm tướng”, 
trận của tượng vương, mã vương, nhân vương. 

Tỳ-kheo nào đến xem quân đội chiến đấu, thế lực của voi ngựa. 
Từ đường này đến đường kia, từ đường đến chẳng phải đường, từ chẳng 
phải đường đến đường, từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, đến xem mà 
thấy, phạm Ba-dật-để. Xem mà không thấy, phạm Đột-kiết-la. 

Phương tiện chuẩn bị, muốn đến mà không đến, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo đi trước trên đường, quân đội đến sau thì nên 
tránh, không tránh thì phạm Đột-kiết-la. 

Tyỳ-kheo-nIi, phạm Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni 
Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Có nhân duyên, hoặc có người mời, người thỉnh; 
hoặc bị thế lực bắt dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; hoặc đi 
trước, quân đội đến sau, tránh bên lề đường; hoặc đường bộ, đường thuỷ 
bị đứt đoạn, đạo tặc, ác thú, nước lụt; hoặc bị cưỡng bức bắt trói, mạng 


297. Thập tụng: Xem dụng binh khí, tù và, cờ xí, hai bên giao chiến. Căn bản: Xem chỉnh trang 
quân đội, cờ xí, bố trận. 

298. Thập tụng 14 (T23n1435, tr.102a04), bốn thế trận: Trận hình cánh cung, trận hình bán 
nguyệt, trận hình sáng, trận hình mũi nhọn. Căn bản 37 (T23n1442, tr.832c13), bốn thế trận: 
Thế mũi nhọn, thế gọng xe, thế bán nguyệt, thế cánh đại bàng. 

299. Hán: Trương chân "EẼN. 

300. Hán: Giảm tương (tướng?) trận 3Ä#BEE§, không rõ nghĩa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 149 





nạn, tịnh hạnh nạn; tất cả không tránh bên lễ đường thảy không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

51. UỐNG RƯỢU?! 

A. DUYÊN KHỞI 

Khi đức, Đức Phật ở nước Chi-đà,”'” cùng với chúng đại Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vị. Bấy giờ, tôn giả Sa-già-đà?3 vì Đức 
Phật làm người cúng dường?°* của Phật. Bấy giờ, Sa-già-đà ghé đến chỗ 
ở của Phạm chí bện tóc, nói với Phạm chí: 

- Tôi muốn tạm nghỉ ở đây một đêm, tại phòng bậc nhất, nơi trú 
xứ của ông. Ông có thuận ý hay chăng? 

Phạm chí trả lời: 

- Không có gì trổ ngại đối với tôi. Song trong phòng ấy có con độc 
long. Sợ nó làm tổn hại ông thôi. 

T-kheo nói: 

- Miễn là ông cho phép nghỉ. Có thể nó không hại tôi. 

Phạm chí bện tóc nói: 

- Phòng ấy rộng rãi lắm. Tùy ý ông cứ ở. 

Bấy giờ, trưởng lão Sa-già-đà vào phòng đó, tự trải cỏ làm nệm, 
ngồi kiết già, cột niệm trước mặt. Con độc long kia thấy Sa-già-đà ngồi 
kiết già, liền phóng khói lửa ra. Sa-già-đà cũng phóng khói lửa. Độc 
long giận, tuôn lửa ra nơi thân. Sa-già-đà cũng tuôn lửa ra nơi thân. 

Bấy giờ, phòng kia giống như một trận cháy lớn vậy. Sa-già-đà 
tự nghĩ: Nay ta có nên dập tắt lửa nơi con rồng nầy, mà không làm tổn 
thương đến thân nó chăng? Nghĩ xong, Sa-già-đà liền dập tắt lửa nơi 
con rồng mà không thương tổn nó. 

Bấy giờ, hỏa quang của độc long không có màu sắc. Còn hỏa 
quang của Sa-già-đà thì chuyển đổi đủ thứ màu sắc xanh, vàng, đỏ, 
trắng, lục bích, pha lê. 

Trong đêm ấy, Sa-già-đà hàng phục con độc long này, đựng vào 
trong bình bát. Sáng sớm tinh sương, đem đến cho Phạm chí bện tóc, 


301. Ngũ phần: Ba-dật-đề 57; Tăng kỳ: 76; Thập tụng, Căn bản: 79. Pali, Pâc. 51. 

302. Chi-đà SfEBR]. Pali, Vin.iv. 108: Cetiyesu..bhaddavatikã. Ngũ phần § (T22n1421, 
tr.59c26): Tại Câu-xá-di ‡#J#3fB. Thập tụng 17 (T23n1435, tr.I20b29): Phật tại nước Chi-để, ấp 
Bạt-đà-la-bà-đề S©†EERIERIEZE31iEEm 

303. Sa-già-đà ##3⁄2flllE. Ngũ phần: Sa-kiệtđà 3J#8E. Căn bản: Thiện Lai #2. Pali: 
S8gata. 

304. Tức thị giả của Phật. 

305. Đệ nhất ZŠ—E. Pali: agyãgãra, căn nhà thờ lửa; bản Hán đọc là aggãra. 


150 BỘ LUẬT 3 





nói: 

- Con độc long đã bị tôi hàng phục và hiện đang đựng ở trong bình 
bát. Đem cho ông xem đây. 

Trong lúc đó, ông chủ Câu-thiểm-di?° cũng đang ngủ tại nhà 
Phạm chí bện tóc, nghĩ rằng, - Thật là điều chưa từng có! Đệ tử của 
Đức Thế Tôn mà còn có đại thần lực như vậy, huống là Như Lai. Ông 
liền thưa với Sa-già-đà: 

- Khi nào Đức Thế Tôn đến nơi Câu-thiểm-di, xin ngài cho tôi 
biết. Tôi muốn kính lễ đức Như Lai. 

Sa-già-đà nói: 

- Tốt lắm! 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nước Chi-đà, du hành trong nhân gian, 
đến nước Câu-thiểm-di. Vị quốc chủ của nước nghe Đức Thế Tôn 
hướng dẫn một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử đến nơi đó, liền cỡi xe 
đến nghinh đón Đức Thế Tôn. 

Từ xa, thấy Đức Thế Tôn, nhan sắc đoan chánh, các căn tịnh định, 
tâm của Ngài vắng lặng, đạt mức tối thượng điều phục cao nhất, như 
con voi chúa đã được điều phục, giống như vực sâu trong vắt. Thấy vậy, 
tâm sanh chí tín. Với tâm cung kính, vị Quốc chủ liền xuống xe, đến chỗ 
Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khuyến 
hóa, khiến quốc chủ được hoan hỷ. Khi ấy, quốc chủ Câu-thiểm-di nghe 
Đức Phật nói pháp khuyến hóa, tâm đại hoan hỷ rồi, xoay lại nhìn chúng 
Tăng, không thấy tôn giả Sa-già-đà, liền hỏi các Tỳ-kheo: 

- Sa-già-đà hiện đang ở đâu? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Sa-già-đà đi sau. Sẽ đến bây giờ. 

Khi ấy, Sa-già-đà cùng với nhóm sáu Tỳ-kheo đến sau. Quốc 
chủ Câu-thiểm-di thấy Sa-già-đà đến, liền ra nghĩnh tiếp, đảnh lễ dưới 
chân, rồi đứng qua một bên. 

Sa già-đà lại dùng tất cả phương tiện nói pháp khuyến hóa, khiến 
tâm quốc chủ hoan hỷ. Quốc chủ Câu-thiểm-di nghe Sa-già-đà dùng 
mọi phương tiện nói pháp khuyến hoá, được hoan hỷ rồi, bạch với tôn 
giả: 


306 


- Ngài cần gì xin cho tôi được biết. 
Tôn giả Sa-già-đà trả lời: 
- Thôi, được rồi! Như thế tức là (672a1) cúng dường tôi rồi đó. 


306. Câu-thiểm-di chủ ‡Jjf=E. Có lẽ là quốc chủ, như kể ở đoạn sau. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) lãi 





Quốc chủ lại thưa: 

- Nguyện xin được biết, ngài cần thứ gì. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo nói với quốc chủ: 

- Ông biết chăng? Y, bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim, đối với Tỳ- 
kheo là vật dễ có được. Còn có vật đối với Tỳ-kheo rất khó được, ông 
nên cho. 

Quốc chủ liền thưa: 

- Đối với Tỳ-kheo, vật gì là vật khó có được? 

Nhóm sáu Tỳ-kheo trả lời: 

- Vật cần muốn có là rượu đen 

Quốc chủ nói: 

- Cần thứ đó thì sáng mai đến nhận, nhiều hay ít tùy ý. 

Bấy giờ, quốc chủ kính lễ Sa-già-đà, đi nhiễu quanh rồi cáo lui. 

Sáng sớm hôm sau, Sa-già-đà mặc y, bưng bát đến nhà của quốc 
chủ Câu-thiểm-di, an tọa nơi chỗ ngồi. Khi ấy quốc chủ đem các thức 
ăn ngon bổ, trong đó có cả rượu đen để dâng cúng, khiến cho được no 
đủ. 


307 


Sa-già-đà ăn uống no đủ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Giữa 
đường, bị rượu làm cho say nên té xuống đất và ói thức ăn ra. Các loài 
chim tranh ăn kêu la. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả A-nan: 

- Tại sao các loài chim kêu la như thế? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Đại đức Sa-già-đà nhận sự mời thỉnh của quốc chủ Câu-thiểm- 
di, ăn uống các thứ, trong đó có rượu đen, bị say nằm bên đường và ói 
mửa ra, cho nên các loài chim tranh ăn kêu la. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Tỳ-kheo Sa-già-đà người si nầy, ngay lúc này không thể hàng 
phục được con rồng nhỏ, huống là hàng phục con rồng lớn! 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Người uống rượu có mười điều tai hại:1. Nhan sắc xấu xí; 2. Kém 
sức khỏe; 3. Mắt nhìn không tỏ; 4. Hiện tướng hung đữ; 5. Phá hỏng tài 
sản, gia nghiệp; 6. Tăng thêm bệnh hoạn; 7. Thêm đấu tranh kiện tụng; 
8. Không ai khen, tiếng xấu truyền khắp; 9. Trí tuệ giảm thiểu; 10.Thân 
hoại mạng chung đọa vào ba đường ác. 

- A-nan, đó gọi là mười điều tai hại của việc uống rượu. 

Đức Phật bảo A-nan: 


307. Hắc tửu šŠ?#1. Tăng kỳ: Thạch mật tửu ®#Š7#Ä, rượu mía. Pali: Kãpotikã, loại rượu quý, có 
lẽ màu trắng hay xám tro như màu lông chim bỗổ-câu nên gọi như thế. 


152 BỘ LUẬT 3 





- Từ nay về sau, người nào đã tôn giáo pháp của Ta làm thây thì 
cho dù chỉ dùng đầu ngọn cỏ thấm rượu rồi để vào miệng cũng không 
được. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Sa-già- 
đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Sa-già-đà ngu si này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, uống rượu, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Rượu: rượu nấu bằng cây°%, rượu nấu bằng lúa, rượu nấu bằng 
gạo, chỉ chung cho tất cả các loại rượu bằng gạo, bằng đại mạch, hoặc 
các phương pháp biến chế rượu khác. 

- Rượu nấu bằng cây: Như rượu nước quả lê, rượu quả diêm phù, 
rượu mía, rượu quả xá-lâu già,”'? rượu nước quả uy nhuy?'°, rượu nho. 

- Rượu nước quả lê: Dùng mật hay đường mía trộn vào để làm. 
Cho đến rượu nho cũng pha chế như vậy. 

Rượu: Có sắc rượu, hương rượu, vị rượu, đều không nên uống. 
Hoặc có loại rượu chẳng có sắc rượu mà có hương vị rượu, thì không 
nên uống. Hoặc có thứ rượu chẳng có sắc rượu, chẳng có hương rượu, 
mà có vị rượu, thì không nên uống. Hoặc có thứ rượu chẳng có sắc 
rượu, chẳng có hương rượu, chẳng có vị rượu, cũng không nên uống. 
Chẳng phải rượu mà có sắc rượu, hương vị rượu thì được uống. Chẳng 
phải rượu, chẳng có sắc rượu mà có hương rượu, vị rượu, thì được uống. 
Chẳng phải rượu, chẳng có sắc rượu, chẳng có hương rượu, mà có vị 
rượu thì được uống. Chẳng phải rượu, chẳng có hương rượu chẳng có vị 
rượu, thì được uống. 

Tỳ-kheo nào uống rượu, nấu rượu, hòa rượu, hoặc ăn, hoặc uống, 
Ba-dật-đề. Nếu uống rượu có vị ngọt,°!' Đột-kiết-la. Nếu uống rượu có 
vị chua, phạm Đột-kiết-la. Ăn men rượu, hèm rượu, Đột-kiết-]a°!?. 


308. Mộc tửu ZRŸl; rượu chế biến từ trái cây. 

309. Xá-lâu già ‡ÊÍll. Pali: Sãlũka, rễ hay củ sen 

310. Nhuy trấp ?†. Uy-nhuy, một loại dược thảo, hoa mầu xanh (Khang hy). 

311. Chính xác, nước ngọt có vị rượu. Thập tụng, Tỳ-kheo uống rượu ngọt (điểm tửu #H38) và 
rượu chua (thế tửu #7) đều phạm Ba-dật-đề 

312. Căn bản: uống những thứ khi uống vào cho say, Ba-dật-đề; nhưng thứ không làm cho say, 
Đột-kiết-la. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 153 





Rượu, khởi ý tưởng là rượu, Ba-dật-đề. Rượu mà nghi, Ba-dật-đề. 
Rượu mà không có ý tưởng là rượu, Ba-dật-để. Không phải rượu mà có 
ý tưởng là rượu, Đột-kiết-la. Không phải rượu mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu có bệnh như vậy, như vậy; trị các thứ thuốc 
khác không lành, dùng rượu để làm thuốc; hoặc dùng rượu thoa nơi mụt 
ghẻ; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

52. ĐÙA GIỠN TRONG NƯỚC"" 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, nhóm mười bảy Tỳ-kheo đang đùa giỡn trong sông A-kỳ-la- 
bà-đề;!* từ bờ bên này, đến bờ bên kia, hoặc thuận dòng hoặc nghịch 
dòng, hoặc lặn nơi này, trồi lên nơi kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, 
hoặc tạt nước qua lại với nhau. 

Vừa lúc đó, vua Ba-tư-nặc cùng với Mạt-lợi phu nhân?" ở trên lầu 
cao, từ xa trông thấy nhóm mười bảy Tỳ-kheo đùa giỡn trong ao kia; từ 
bờ bên này đến bờ bên kia, hoặc thuận dòng, hoặc nghịch dòng, hoặc 
lặn chỗ này, trồi lên chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, hoặc tạt nước 
qua lại với nhau. Thấy vậy, nhà vua nói với Mạt-lợi phu nhân: 

- Khanh xem, những người mà khanh thờ kính kia kìa. 

Lúc ấy Mạt-lợi phu nhân liền trả lời với nhà vua: 

- Các Tỳ-kheo đó tuổi còn nhỏ, mới xuất gia, ở trong Phật Pháp 
chưa bao lâu. Hoặc là lớn tuổi nhưng thiếu sự hiểu biết. 

Rồi Mạt-lợi phu nhân vội vàng xuống lầu bảo Bà-la-môn Na- 
lăng-ca”!9: 

Người nhân danh ta, đến trong Kỳ-hoàn thăm hỏi Đức Thế Tôn, đi 
đứng được khoẻ mạnh không? Giáo hóa có nhọc nhằn không? Đem gói 
thạch mật nầy dâng cúng Đức Thế Tôn, và đem nhân duyên nầy trình 


313. Ngũ phần 8: Ba-dật-đề 55; Tăng kỳ 19: 66; Thập tụng 16, Căn bản 40: 64. Pali, Pâc. 53. 
314. A-kỳ-la-bà-đê J?JZZ##3Š*‡. Ngũ phần: A-di-la hà JÐJZS##jn]. Thập tụng: A-chỉ-la hà J#JR 
##. Căn bản: A-thị-la-bat-để JfJrhã£fJE?m]. Pali: Aciravat1. 

315. Mạt-lợi phu nhân ZEZIS^' (Mallikã-devT) chánh cung của vua Ba-tư-nặc (PI. Pasenadi). 
Căn bản: Thắng Man phu nhân £Šấ% ^.. 

316. Na-lăng-ca j3. Ngũ phân: Na-lân-già 8ÃŠŠÍfl[l. Có lẽ Pali: Nãnijangha, người Bà-la- 
môn mà Phu nhân thường sai đến Phật thỉnh ý kiến; cf. M. ii. 108” Các bộ khác không để cập. 
Luật Pali: Vua Pasenadi nhờ các Tỳ-kheo này mang về cho Phật một thỏi đường. Phật biết ý 
vua, khiển trách các Tỳ-kheo nghịch phá. 


154 BỘ LUẬT 3 





lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Người Bà-la-môn kia liền nhận lời của phu nhân, đến chỗ Đức 
Thế Tôn; thăm hỏi rồi, ngồi qua một bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Mạt-lợi phu nhân sai con đến thăm hỏi Đức Thế Tôn, “Đi đứng 
có vững vàng không? Nếp sống được khinh an không? giáo hóa có nhọc 
nhằn không? Phu nhân gởi gói đường phèn nầy dâng cúng Thế Tôn.” 
Và trình sự việc lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
dùng vô số phương tiện quở trách nhóm mười bảy Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm mười bảy Tỳ-kheo, tại sao các ông đùa giỡn 
trong nước, nơi sông A-kỳ-bà-để. Từ bờ bên nầy đến bờ bên kia, hoặc 
thuận dòng, hoặc nghịch dòng, hoặc lặn chỗ này trồi lên chỗ kia, hoặc 
khoa tay vẽ trên nước, hoặc tát nước qua lại với nhau? 

Đức Thế Tôn quở trách nhóm mười bảy Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Những kẻ ngu si này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đùa giỡn trong nước, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Giỡn trong nước: Buông lung theo ý muốn, từ bờ nầy bơi qua bờ 
bên kia, hoặc thuận dòng, hoặc ngược dòng, hoặc lặn chỗ này, nổi lên 
chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, hoặc tạt nước qua lại với nhau, cho 
đến dùng bình bát đựng nước, đùa giỡn bằng mọi cách đều phạm Ba- 
dật-đề. Ngoài nước ra, nước trái cây, nước sữa trong, hoặc rượu đắng, 
nước vo gạo, đựng trong đồ để đùa giỡn thì cũng phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trên đường đi phải lội qua sông, từ bờ bên nầy 
đến bờ bên kia; hoặc kéo cây gỗ trong nước; hoặc kéo tre, kéo nứa, lên 
xuống dòng nước; hoặc lấy đá, lấy cát; hoặc mất vật gì lặn xuống đáy 
nước để tìm, lặn xuống nỗi lên; hoặc muốn học bơi, nên phải dùng tay 
quạt nước, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 155 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

53. THỌC CÙ NÔN°” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một vị trong nhóm sáu Tỳ-kheo cù nôn một vị trong nhóm 
mười bẩy Tỳ-kheo, đến nỗi khiến cho họ mạng chung3!$, 

Các Tỳ-kheo nghe việc này trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo 
rằng, - Tại sao cù nôn nhóm mười bảy Tỳ-kheo cho đến bỏ mạng? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo! Tại sao các ông cù nôn nhóm 
mười bảy Tỳ-kheo cho đến phải chết? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, dùng ngón tay cù nôn nhau, Ba-dật-đề 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Ngón tay: Tay có mười ngón, chân có mười ngón. 

Nếu Tỳ-kheo nào dùng ngón tay, ngón chân thọc lét nhau, Ba-dật- 
đề.3'' Ngoài ngón tay ngón chân ra dùng cây gậy, chốt cửa, phất trần và 
tất cả các vật khác để thọc lét nhau, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, ca-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu không cố ý cù nôn; hoặc đang ngủ, cần xúc 
chạm để kêu dậy; hoặc ra vào tới lui, hay quét đất đụng nhằm; hoặc lấy 


317. Ngũ phần: Ba-dật-đề 54; Tăng kỳ: 67; Thập tụng, Căn bản: 63. Pali, Pâc. 52. 

318. Phần lớn các bộ giống nhau. Thập tụng thêm: Các Tỳ-kheo nghi phạm Ba-la-di, bạch Phật. 
Phật nói, không có ý sát, không phạm. Tăng kỳ 19: Các Tỳ-kheo trẻ lấy ngón tay thọc nhau đùa 
giỡn, không có án mạng. 

319. Tăng kỳ: Thụi bằng nắm đấm, Thâu-lan-giá. 


156 BỘ LUẬT 3 





cây gậy vướng phải; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

54. BẤT KÍNH””° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la nước Câu-thiểm-tỳ. Bấy 
giờ, có Xiển-đà??! suýt phạm giới. Các Tỳ-kheo can gián rằng, - Thầy 
chớ có nghĩ như vậy. Đó là điều không nên. Xiển-đà không nghe lời các 
Tỳ-kheo can gián, liền phạm giới. 

Các Tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tìm quý, hiểm trách Xiển-đà rằng, - Nầy 
Xiển-đà! Tại sao, khi thầy sắp phạm giới, các Tỳ-kheo can gián mà 
không nghe, để cho phạm? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Xiển-đà: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Xiển-đà! Tại sao các Tỳ-kheo can gián mà ông không 
nghe theo, để cho phạm giới? 

Dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà rồi, Đức Phật bảo các 
Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không nhận lời can gián,*? Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Không nhận lời can gián: Người khác can, bảo đừng làm như vậy 
mà cứ làm, vì vậy cho nên phạm căn bản bất tùng ngữ (không nghe lời), 
Đột-kiết-la. Nếu tự biết mình làm như vậy là sai, song cố làm, phạm 
căn bản bất tùng ngữ, Ba-dật-đề. 


320. Ngũ phần: Ba-dật-đề 5§; Tăng kỳ: 77; Thập tụng, Căn bản: 78. Pali, Pâc. 54. 

321. Xem Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa 12, và cht. liên hệ. 

322. Ngũ phần: Khinh sư ÿ#Éïl: bất kính đối với Hoà thượng, A-xà-lê. Tăng kỳ: Khinh tha #§$§t; 
coi thường các Tỳ-kheo, khi Tăng gọi thì không đến. Thập tụng, Căn bản: Bất cung kính 3Ã 
ñÑ: coi thường đại chúng Tỳ-kheo. Pali: anãdariye, bất kính. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 157 





T-kheo-nI, Ba-dật-để, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Người vô trí đến can, nên nói: Ông cần hỏi thầy 
Hòa thượng của ông để học vấn, tụng kinh, mà biết pháp can gián, sau 
đó mới có thể can gián. Khi ấy, tôi mới nghe theo. Hoặc nói giỡn chơi, 
nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc nầy lại nhằm nói việc 
khác; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

55. DỌA NHÁT TỲ KHEO°? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở nước Ba-la-lê-tỳ.”t Bấy giờ 
tôn giả Na-ca-ba-la”?" Tỳ-kheo làm thị giả Đức Thế Tôn, cung cấp các 
thứ cần dùng. Phật bảo Na-ca-ba-la: 

- Ông lấy cái áo mưa đem đây. Ta muốn đến chỗ kinh hành để đi 
kinh hành. 

Tôn giả vâng lời, lấy áo mưa đem đến cho Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn mang áo mưa, đến chỗ kinh hành để đi kinh hành. 

Bấy giờ, Thích-để-hoàn-nhân biến hóa làm nhà kinh hành bằng 
vàng,**° rồi chắp tay đứng trước Đức Thế Tôn thưa: 

- Đức Thế Tôn của con đi kinh hành! Đức Thiện Thệ của con đi 
kinh hành! 

Pháp thường của chư Phật, khi kinh hành, người cúng dường đứng 
đầu con đường kinh hành. 

Khi ấy, Tỳ-kheo Na-ca-ba-la đứng nơi đầu đường đi kinh hành, 
biết phần đầu của đêm đã qua, bạch Đức Thế Tôn: 

- Đầu hôm đã qua, thỉnh Thế Tôn vào phòng. 

Thế Tôn im lặng. Giữa đêm, cuối đêm đã qua, bình minh đã xuất 
hiện, các loài chim bắt đầu thức dậy. Khi trời đã sáng tỏ, lại bạch Đức 
Thế Tôn: 

- Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm đã qua, bình minh xuất hiện, các 
loài chim bắt đầu thức dậy, trời đã sáng tỏ. Cung thỉnh Đức Thế Tôn trở 
lại phòng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vẫn im lặng. 


323. Ngũ phần: Ba-dật-đề 73; Tăng kỳ: 65; Thập tụng, Căn bản: 66. Pali. Păc. 55. 

324. Ba-la-lê-tỳ ÿ####! E8. Thập tụng: Phật tại Duy-da-li RÉ, trong núi Ma-câu-la FE(R#E. 
325. Na-ca-ba-la 3#. Thập tụng: Tỳ-kheo thị giả bấy giờ là Tượng Thủ %*ƒ (Nãgapäla?). 
CỸ. Tạp A-hàm 49 (Kinh 1320). Cf. Pali, Udãna 1.7. PãdalT. 

326. Kim kinh hành đường %##{T*#. Thập tụng: Hoá thành hang lưu ly Đ#ÄƒP. 


158 BỘ LUẬT 3 





Khi ấy, Na-ca-ba-la nghĩ: Nay ta có nên dọa Phật, để khiến cho 
Đức Phật vào phòng nghỉ hay không? Tức thì, Na-ca-ba-la liền lật ngược 
chiếc y trùm lên trên đầu, đến chỗ Đức Phật giả làm tiếng phi nhân 
khủng bố, Sa-môn! Ta là quỷ đây. 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Ta biết, đây là tâm của người ngu, cũng là người ác. 

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn bạch Phật: 

- Trong chúng cũng có hạng người như vậy hay sao? 

Đức Phật bảo Thích-để-hoàn-nhân: 

- Người này ở trong đời nầy sẽ được pháp thanh tịnh.” 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nói kệ khen Phật: 

Thánh độc hành không phóng dật 
Ai khen chê không dao động 
Sư tử rống nghe không sợ 
Như gió qua có không ngại 
Dẫn đạo tất cả các chúng 
Quyết định tất cả trời người. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời: 
Thiên đế nghĩ ta sợ, 
Nên nói lời này chăng! 

Bấy giờ, Thích-để-hoàn-nhân kính lễ dưới chân Phật, rồi ẩn hình 
lui đi. Đêm ấy trôi qua, bình minh vừa ló dạng, Đức Thế Tôn tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, đem nhân duyên nầy kể lại cho các Tỳ-kheo nghe và 
nóI: 

- Na-ca-ba-la nầy là người si, lại muốn dọa cho Ta sợ! 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Na-ca- 
ba-la rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, dọa Tỳ-kheo khác, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Dọa:?” tức là dùng sắc, tiếng, hương, vị, xúc và pháp để dọa người 
SỢ. 


327. Thập tụng: Sau này sẽ lậu tận, đắc quả A-la-hán. 
328. Khủng bố ?&'Jñầ. Pali: Bhisãpeyya. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 159 





- Thế nào gọi là dùng sắc khủng bố? Hoặc làm thành hình con voi, 
hình con ngựa, hoặc làm thành hình con quỷ, hình cầm thú. Dùng những 
hình sắc như vậy để khủng bố người, khiến cho người thấy, dù sợ sệt 
hay không sợ sệt đều phạm Ba-dật-đề. Dùng những hình sắc như vậy để 
khủng bố người mà người ấy không thấy, phạm Đột-kiết-la. 

- Thế nào gọi là dùng tiếng để khủng bố người? Hoặc dùng tiếng 
tù và, tiếng trống, tiếng ba-la,*” tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng lạc đà kêu 
rống. Dùng những âm thanh như vậy để khủng bố, khiến cho người kia 
nghe, dù họ sợ sệt hay không sợ sệt đều phạm Ba-dật-đề. Nếu dùng âm 
thanh như vậy để khủng bố mà người kia không nghe, phạm Đột-kiết- 
la. 

- Thế nào gọi là dùng hương để khủng bố người? Hoặc dùng 
hương của rễ cây, hương của cây tát-la,”° hương của nhựa cây, hương 
của vỏ cây, hương của bì phu, hương lá, hương bông, hương quả, hoặc là 
mùi thơm hoặc là mùi thối. Nếu dùng các loại hương nầy để khủng bố 
người, người kia ngửi mùi hoặc sợ hoặc không sợ đều phạm Ba-dật-đề. 
Nếu dùng các loại hương như vậy để khủng bố người, người ấy không 
ngửi, phạm Đột-kiết-la. 

- Thế nào gọi là dùng vị khủng bố người? Nghĩa là dùng vị trao 
cho người, như vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị chát, vị mặn, vị ca-sa. Dùng 
những vị như vậy để khủng bố người, khiến cho họ nếm vị ấy, dù họ 
sợ hay không đều phạm Ba-dật-đề. Nếu đem những vị ấy để khủng bố 
người mà họ không thưởng thức, phạm Đột-kiết-a. 

- Thế nào gọi là dùng sự xúc chạm để khủng bố người? Như dùng 
sức nóng, sức lạnh, sức nhẹ, sức nặng, hoặc mịn, hoặc thô, hoặc trơn, 
hoặc rít, hoặc mềm, hoặc cứng. Dùng các vật như vậy để chạm xúc, 
khủng bố người, khiến cho người kia xúc chạm, dù họ sợ hay không đều 
phạm Ba-dật-đề. Dùng những vật xúc chạm như vậy để khủng bố, mà 
người không xúc chạm, phạm Đột-kiết-la. 

- Thế nào gọi là dùng pháp để khủng bố người? Nói với người 
trước, - Tôi thấy tướng thầy như vậy; hoặc thấy mộng như vậy, thầy sẽ 
chết, hoặc mất y bát, hoặc thôi tu. Hòa thượng và A-xà-lê của thầy cũng 
sẽ chết, hoặc mất y bát, hoặc thôi tu, hoặc cha mẹ thầy lâm bệnh nặng, 
hoặc qua đời. Dùng những pháp như vậy khủng bố người, khiến họ biết, 
dù sợ hay không sợ đều phạm Ba-dật-đề. Nếu dùng những pháp như 
vậy để khủng bố người, mà người ấy không biết, Đột-kiết-la. 


329. Ba-la thanh 3#“: chưa rõ tiếng gì. 
330. Tát-la thọ £#£§ïl; có lẽ Pali: Săla. 


160 BỘ LUẬT 3 





Nếu Tỳ-kheo dùng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để khủng bố 
người, nói rõ ràng, phạm Ba-dật-đề. Nói không rõ ràng, phạm Đột-kiết- 
la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc ngôi chỗ tối, không đèn không lửa; hoặc 
nơi nhà đại tiểu tiện. Nhìn từ xa bảo là voi là giặc, hoặc ác thú đâm ra 
sợ sệt, cho đến trong nhà tối chỗ không đèn, không lửa, nơi đại tiểu tiện 
nghe tiếng người đi; hoặc tiếng động chạm của cây cỏ, hoặc tiếng tằng 
hắng tạo ra sợ sệt; hoặc dùng sắc chỉ cho người, không tạo ra sự sợ sỆt; 
hoặc dùng thanh, hương, vị, xúc trao cho người, không có ý tạo cho họ 
sợ; hoặc thật có việc như vậy, hoặc thấy tướng như vậy, hoặc thấy trong 
mộng; hoặc (thầy) sẽ chết, mất y bát thôi tu; hoặc cha mẹ bệnh nặng sẽ 
chết, liền nói như vầy, - Tôi thấy thầy có các biến tướng như vậy;» hoặc 
nói đùa, hoặc nói gấp vội, hoặc nói một mình, nói trong mộng, muốn 
nó1 VIỆC nầy lại nói việc khác; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

56. NỬA THÁNG TẮM?! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành La- 
duyệt-kỳ, nơi đó có một cái ao.3? Bấy giờ vua Bình-sa nước Ma-kiệt?9 
cho phép các Tỳ-kheo được vào tắm giặt trong ao. 

Một hôm, vào lúc cuối đêm khi bình minh chưa xuất hiện, nhóm 
sáu Tỳ-kheo vào tắm giặt trong ao. Cũng vào lúc đó, khi bình minh chưa 
xuất hiện, vua Bình-sa cùng với các thể nữ muốn đến nơi ao để tắm rửa. 
Khi nhìn, nhà vua nghe tiếng nhóm sáu Tỳ-kheo đang tắm rửa nơi ao, 
liền hỏi quân hầu cận hai bên: 

- Ai đang tắm trong ao? 

Tâu: 

- Đó là các Tỳ-kheo. 

Nhà vua ra lệnh: 

- Không nên khua động lớn tiếng. Đừng để cho các Tỳ-kheo không 
kịp tắm phải ra về. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo dùng các loại thuốc bột mịn, thoa tắm 


331. Ngũ phần: Ba-dật-đề 70; Tăng kỳ: 50; Thập tụng, Căn bản: 60. Pali, Pâc. 57. 
332. Pali: Hồ nước Tapodâ. 
333. Xem Ch.1. Ba-la-di 2 & cht. 64. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) l6I 





với nhau, cho đến khi mặt trời mọc mà chưa tắm xong. Rốt cuộc nhà 
vua không tắm được phải hồi cung. Các Đại thần đều giận và cơ hiểm. 
Họ nói với nhau: 

- Những Sa-môn họ Thích này không biết tàm quý. Bên ngoài tự 
xưng là ta tu chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Cuối 
đêm dẫn nhau vào ao nước, dùng các loại thuốc bột mịn tắm rửa nhau, 
mãi cho đến khi ánh sáng xuất hiện. Cuối cùng khiến nhà vua không 
tắm rửa được phải hồi cung. 

Các Tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 
Sao vào trong ao nước lúc cuối đêm, lại dùng các thứ thuốc bột mịn tắm 
rửa cho nhau, mãi đến khi ánh sáng xuất hiện, khiến nhà vua không 
tắm được? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông vào trong ao tắm lúc cuối đêm, lại 
dùng thuốc bột mịn tắm rửa cho nhau, mãi đến trời sáng, khiến cho nhà 
vua không tắm được phải về? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo 
lúc trời nóng bức, thân thể bị mọc nhọt, mồ hôi tiết ra hôi hám, e sợ 
không dám tắm, ngại vi phạm giới quá nửa tháng tắm. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật cho phép các Tỳ-kheo lúc trời 
nóng bức được tắm rửa thường xuyên. Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, Ba-dật-đề. Trừ 
trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Trong số các Tỳ-kheo 
bệnh, thân thể bị mụn nhọt, mồ hôi tiết ra hôi hám, hoặc khi đại tiểu 


162 BỘ LUẬT 3 





tiện, đổ đồ bất tịnh, e sợ không dám tắm, lo ngại phạm quá nửa tháng 
tắm rửa. Các Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Cho phép các Tỳ-kheo bệnh được tắm rửa theo nhu cầu. 

Từ nay, nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, Ba-dật-đề. Trừ 
trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo khi làm 
việc, thân thể bị mồ hôi tiết ra hôi hám, các Tỳ-kheo có tâm e sợ, không 
dám tắm, bạch Phật. Phật cho phép các Tỳ-kheo lúc làm việc được tắm 
rửa theo yêu cầu. 

Từ nay nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, Ba-dật-đề. Trừ 
trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh, lúc làm việc. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các Tỳ- 
kheo đi trong cơn mưa gió, thân hình bị mọc nhọt, mồ hôi ra nhớp nhúa, 
đất bụi không sạch, vì cẩn thận sợ không dám tắm, bạch Phật. Phật cho 
phép Tỳ-kheo khi mưa gió được tắm rửa theo yêu cầu. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, Ba-dật-đề. Trừ 
trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh, lúc làm việc, khi 
Imưa gió. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo 
đi đường bị nóng, sanh ghẻ, mồ hôi đổ nhớp đầy bụi ô uế, không sạch, 
sợ và cẩn thận không dám tắm, bạch Phật. Phật dạy,- Cho phép các Tỳ- 
kheo khi đi đường được tắm rửa theo yêu cầu. 

Từ nay nên nói giới như vây: 

T)ỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, Ba-dật-đề. Trừ 
trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh, lúc làm việc, khi 
mưa gió, lúc ấi đường, đó là những trường hợp đặc biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thời gian nóng: Bốn mươi lăm ngày cuối mùa xuân và tháng đầu 
mùa hạ là thời gian nóng bức. 

Bệnh: Cho đến thân thể bị xú uế, như vậy gọi là bệnh. 

Lầm việc: Cho đến như việc quét đất phía trước phòng. 

Khi mưa gió: Cho đến một trận gió lốc, một giọt mưa rớt trên 
thân. 

Lúc đi đường: Cho đến chỉ đi trong vòng nửa do tuần, kể cả đi tới 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 163 





và đi luI. 

Nếu Tỳ-kheo nửa tháng tắm một lần, trừ trường hợp đặc biệt; nếu 
quá, kể cả chỉ dội nước ướt khắp thân, Ba-dật-đề; hoặc nước đội chỉ ướt 
nửa thân cũng phạm Ba-dật-đề, hoặc chuẩn bị phương tiện muốn tắm 
mà không tắm; tất cả đề phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nửa tháng tắm một lần; lúc nóng, lúc bệnh, lúc 
làm việc, lúc gió, lúc mưa, lúc đi đường, nên tắm rửa thường xuyên; 
hoặc bị thế lực bắt, cưỡng bức bảo tắm thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

57. ĐỐT LỬA*®* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở tại thành Khoáng dã”. Bấy giờ, nhóm sáu 
Tỳ-kheo bảo nhau, - Trước mặt Thượng tọa, chúng ta nói năng không 
được tự do. Họ liền cùng nhau ra ngoài phòng, nơi đất trống, tập trung 
cây cỏ dưới gốc đại thọ, đốt lửa để sưởi ấm. Bấy giờ, trong gốc cây có 
một con rắn độc, bị hơi lửa xông nóng, từ trong bộng cây chạy ra. Các 
Tỳ-kheo thấy đều hoảng sợ, la hét, - Rắn độc! Rắn độc! Rồi lấy củi 
đang cháy quăng lung tung. Lửa văng, cháy giảng đường của Phật. 

Các Tỳ-kheo nghe thấy việc này, trong đó có vị thiểu dục, tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rằng, - Sao các Thầy cùng bảo nhau rằng, trước mặt Thượng tọa 
chúng ta nói năng không được tự do. Rồi các Thầy ra ngoài phòng tập 
trung cây cỏ, nơi đất trống, dưới gốc đại thọ, đốt lửa để sưởi ấm, khiến 
cho rắn độc ở trong bộng cây chạy ra, các thầy hoảng sợ, lấy củi đang 
cháy quăng tứ tung, lửa văng, đốt cháy giảng đường của Đức Phật? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông cùng bảo nhau 
rằng, trước mặt Thượng tọa chúng ta nói năng không được tự do. Rồi 


334. Tăng kỳ: 4l; Thập tụng, Căn bản: 52; Pali, Păc. 56. 
335. Xem Ch. ii. Tăng-già-bà-thi-sa 6 & cht. 53. 


164 BỘ LUẬT 3 





các thầy ra ngoài phòng tập trung cây cỏ, nơi đất trống, dưới gốc đại 
thọ, đốt lửa để sưởi ấm, khiến cho rắn độc ở trong bộng cây chạy ra, 
các thầy hoảng sợ, lấy củi đang cháy quăng tứ tung, lửa văng, đốt cháy 
giảng đường của Phật? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống, hoặc sai người 
nhóm, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có Tỳ-kheo 
bệnh, cẩn thận sợ không dám tự nhóm lửa, không nhờ người nhóm. Tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật dạy: 

- Cho phép Tỳ-kheo bệnh được tự nhóm lửa nơi đất trống hay nhờ 
người nhóm. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống, 
hoặc sai người nhóm, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các Tỳ- 
kheo muốn nấu cháo cho Tỳ-kheo bệnh, hoặc nấu canh, nấu cơm, hoặc 
nơi nhà ấm,?*5 nơi nhà trù, nơi nhà tắm, hoặc xông bát, nhuộm y, hoặc 
thắp đèn, thắp hương; các Tỳ-kheo đều cẩn thận sợ không dám làm. 
Đức Phật dạy: 

- Những việc trên cho phép được nhóm lửa. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống, 
hoặc sai người nhóm, Ba-dật-đề. Trừ có nhân duyên. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Bệnh: Cần lửa để sưởi ấm. 

Nếu Tỳ-kheo không bệnh, vì mình tự nhóm lửa nơi đất trống, hoặc 
đốt cỏ cây nhánh lá, gai, cây gai, sô ma hoặc phân bò, trấu... đốt bất cứ 
thứ gì cũng đều phạm Ba-dật-đề. 

Nếu lấy lửa để trên cỏ cây nhánh lá, gai, cây gai, phân bò, trấu... 
nếu cháy đều phạm Ba-dật-đề. 


336. Ôn thất 3Š; nhà tắm có nước nóng. Pali: jantãghara. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 165 





Nếu lấy cây bị đốt phân nửa quăng vào trong lửa, Đột-kiết-la; đốt 
than Đột-kiết-la. 

Nếu không nói với người đối diện, - Người xem cho, biết cho! 
Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nói với người đối diện, - Xem cho! Hoặc người 
bệnh tự nhóm lửa, hay nhờ người nhóm lửa, có nhân duyên chăm sóc 
người bệnh, vì người bệnh nấu cháo, nấu canh, nấu cơm, hoặc ở nơi nhà 
trù, nơi nhà ấm, nơi nhà tắm; hay xông bát, hoặc nấu thuốc nhuộm y, 
đốt đèn, đốt hương, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

58. GIẤU VẬT DỤNG CỦA TỲ KHEO*? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng thọ thực vào 
sáng ngày mai. Liển trong đêm đó sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống 
ngon bổ, sang rạng ngày hôm sau đến báo tin giờ thọ thực. 

Bấy giờ, nhóm mười bảy Tỳ-kheo mang y bát, tọa cụ, ống đựng 
kim đến để một bên rồi thong thả kinh hành, chờ giờ ăn đến. Nhóm sáu 
Tỳ-kheo rình lúc nhóm mười bảy đi kinh hành quay lựng lại chỗ để đô, 
liền lấy y bát, tọa cụ, ống kim của họ giấu. Khi nhóm mười bảy Tỳ-kheo 
nghe báo tin giờ thọ thực đã đến, thì phát hiện, nên hỏi: 

- Y bát, tọa cụ, ống kim của chúng tôi để tại đây, ai đem đi đâu? 

Các Tỳ-kheo khác hỏi: 

- Các ông ở đâu đến? 

Nhóm mười bảy trả lời: 

- Chúng tôi ở đây. Mang y bát, tọa cụ, ống đựng kim để một bên, 
rồi đi kinh hành, chờ đến giờ ăn. 

Trong khi đó, nhóm sáu Tỳ-kheo đang đùa giỡn ở trước. Các Tỳ- 
kheo khác quan sát, thấy nhóm sáu đang đùa giỡn, khẳng định những 
người này lấy y bát đi giấu. 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo, 
- Sao các thầy lấy y, bát, tọa cụ, ống kim của nhóm mười bảy giấu đi? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 


337. Ngũ phần: Ba-dật-đề 7§; Tăng kỳ: 64; Thập tụng, Căn bản: 67. Pali, Pâc. 60. 


166 BỘ LUẬT 3 





ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông rình lúc nhóm 
mười bẩy Tỳ-kheo đi kinh hành quay lưng lại, lấy y bát tọa cụ ống kim 
của họ giấu đi? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, giấu y, bát, tọa cụ, ống đựng kừn của Tỳ-kheo khác, 
tự mình giấu hoặc bảo người giấu, cho đến giỡn chơi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo giấu y bát tọa cụ ống đựng kim của Tỳ-kheo khác, hoặc 
sai người giấu, kể cả giỡn chơi, Ba-dật-đề. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức xoa-ma na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu thật biết rõ vật của người kia, thể tất cho 
nhau mà lấy cất; hoặc để nơi đất trống, bị mưa gió làm tổn hoại nên lấy 
cất; hoặc người chủ của vật tánh bừa bãi, bổ y bát tọa cụ ống kim một 
cách lung tung, nhằm mục đích cảnh giới họ nên lấy cất; hoặc mượn 
y của người kia mặc mà người kia không thu xếp, sợ mất nên lấy cất; 
hoặc vì y bát các vật nầy mà đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên 
lấy cất; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

59. TỰ TIỆN DÙNG Y KHÔNG HỎI CHỦ*° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo chân thật thí y cho Tỳ-kheo thân hậu; 
sau đó, không nói với chủ mà lấy mặc. 


338. Ngũ phần: Ba-dật-đề 81; Tăng kỳ: 63; Thập tụng, Căn bản: 68. Pali, Pâc. 59. 
339. Xem cht. 14, Ch.iv, Ni-tát-kỳ 1. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) lớ7 





Các Tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống phạm 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 
Tại sao trước đây, các thầy đã đem y thí cho Tỳ-kheo thân hậu, sau 
không nói với chủ mà lấy mặc? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông, trước đã đem y 
thí cho Tỳ-kheo thân hậu rồi, sau không nói với chủ mà lấy mặc? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đã cho y đến Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni, về sau không nói với chủ mà lấy mặc,®“° ba-dật- đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Y: Có mười loại như trước đã nói. 

Cho y: Tức là tịnh thí y. Tịnh thí y có hai cách: Chân thật tịnh thí 
và triển chuyển tịnh thí. 

- Chân thật tịnh thí: Người cho nói, - Đây là y dư của tôi chưa tác 
tịnh. Nay vì để tịnh, tôi cho trưởng lão, để làm chân thật tịnh thí.°*! 

- Triển chuyển tịnh thí: Người cho nói, - Đây là y dư của tôi chưa 
tác tịnh. Nay vì để tịnh, tôi cho trưởng lão. Vị được cho nên nói như vây, 
- Trưởng lão nghe cho. Trưởng lão có y dư như vậy, chưa tác tịnh. Nay 
cho tôi để được tịnh, tôi xin nhận. Nhận rồi nên hỏi, - Trưởng lão muốn 
cho ai? Người cho nên nói, - Cho vị có tên như vậy. VỊ kia nên nói, - 
Trưởng lão có cái y dư nầy, chưa tác tịnh. Nay cho tôi để được tịnh, nên 
tôi nhận. Nhận rồi tôi chuyển cho Tỳ-kheo có tên như vậy. Như vậy y 
nầy là sở hữu của Tỳ-kheo có tên như vậy. Trưởng lão vì Tỳ-kheo có 


340. Tăng kỳ: không xả mà thọ dụng. Thập tụng: Người khác không trả mà cưỡng đoạt lấy. Căn 
bản: nhận y người khác gởi, tự tiện dùng mà không hỏi chủ. 
341. Pali: Sammukhävikappanä, tác tịnh hiện tiễn (trực tiếp); cf. Vin. ¡v. 122. 


168 BỘ LUẬT 3 





tên như vậy cất giữ hộ trì, tùy ý xử dụng?®. 

Chân thật tịnh thí thì phải hỏi chủ, sau đó mới lấy dùng. Còn triển 
chuyển tịnh thí thì nói hay không nói, tùy ý lấy dùng. Nếu Tỳ-kheo y đã 
chân thật tịnh thí, không nói với chủ mà lấy dùng, phạm Ba-dật-đề. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nói với chủ rồi mới lấy dùng, nếu chân thật tịnh 
thí. Nói hay không nói trước khi lấy dùng, nếu là triển chuyển tịnh thí. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

60. HOẠI SẮC Y MỚE® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo mặc y màu trắng mà đi. Các 
cư sĩ đều cơ hiểm, - Sa-môn Thích tử nầy không biết tàm quý. Thu nhận 
thọ dụng không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng, tôi tu chánh pháp. 
Nhưng như vậy, có gì là chánh pháp? Tại sao mặc đồ mới màu trắng mà 
đi, giống như nhà vua, hay Đại thần của vua? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo, - Sao các 
thầy mặc y mới màu trắng mà đi? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông mặc áo màu trắng 
mà đi? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, nhận được y mới, tùy ý sử dụng một trong ba màu 


342. Pali: Paramukhävikappanä, tác tịnh vắng mặt người nhận. cf. Vin.iv. 122. 
343. Ngũ phần: Ba-dật-đề 77; Tăng kỳ: 48; Thập tụng, 59. Căn bản: 58. Pali, Pâc. 58. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 169 





hoặc là xanh, hoặc đen, hoặc mộc lan làm cho hoại sắc; nếu không 
làm cho hoại sắc bằng ba thứ hoặc xanh, hoặc đen, hoặc lam°“ mà 
mặc nguyên y mới, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Mới: Là y mới, hoặc mới nhận được từ người, đều gọi là y mới. 

Y: Có mười loại như đã nói trước. 

Hoại sắc: Nhuộm thành màu xanh, đen, mộc lan. 

Tỳ-kheo kia nhận được y (vải) mới không nhuộm làm thành ba 
hoại sắc xanh, đen, mộc lan. Tỳ-kheo được y mới, không nhuộm ba màu 
xanh, đen, mộc lan, mà mặc y mới với màu khác, Ba-dật-đề. Nếu có V 
kép không tác tịnh mà cất chứa, phạm Đột-kiết-la. Y đơn không tác tịnh 
phạm Đột-kiết-la. Nếu chẳng phải y, đấy đựng y bát, đấy đựng guốc 
dép, đãy đựng kim chỉ, giây ngồi thiển, giây lưng, mão, bít tất, nhiếp, 
khăn lau, khăn gói giày dép, không tác tịnh mà chứa cất đều phạm Đột- 
kiết-la. Nếu đem y chứa nhuộm mà gởi nhà bạch y, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu nhận được y màu trắng, dùng ba màu xanh, 
đen và mộc lan để nhuộm. Y kép, y đơn tác tịnh rồi mới chứa. Nếu 
chẳng phải đấy đựng y bát, cho đến khăn gói giày dép, đều tác tịnh rồi 
mới chứa cất; hoặc y nhuộm rồi mới đem gởi nhà bạch y; hoặc y đã phai 
mầu nhuộm lại, đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

61. ĐOẠN SINH MẠNG" 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước 
Xá-Vệ. Bấy giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di không thích thấy quạ, nên làm 
cung bằng tre để bắn quạ, bắn mãi không thôi, đã sát hại rất nhiều quạ, 
chất thành đống trong Tăng-già-lam. 

Bấy giờ, các cư sĩ đến trong Tăng-già-lam lễ bái, thấy đống quạ 
chết lớn này, mọi người đều cùng nhau cơ hiểm bàn với nhau rằng, - 
Sa-môn Thích tử không biết xấu hổ, không có lòng thương, giết mạng 


344. Ngũ phần 9 (T22n1421, tr.68a25) xanh, đen, mộc lan. Thập tụng 15 (T23n1435, tr.109b1 1) 
màu xanh, màu bùn, nâu đỏ fŠ (thanh) 3£ (nê) 8Š (thiến). Căn bản39 (T23n1442, tr.845a14) 
mầu xanh, màu bùn, màu đỏ 3EZR. Pali: NIla (xanh lá cây), kaddama (bùn), kãsasãmaka 
(màu đen, hay gần đen) 

345. Ngũ phần: Ba-dật-đề 51; Tăng kỳ: 61; Thập tụng, Căn bản: 61. Pali, Pâc. 61. 


170 BỘ LUẬT 3 





chúng sanh. Bên ngoài tự xưng là ta tu chánh pháp. Như vậy, có gì là 
chánh pháp? Bắn giết loài quạ cho đến chất đống. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Ca-lưu-đà-di rằng, - Sao thầy 
bắn giết loài quạ, nhiều đến nỗi dồn thành đống to? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tỳ-kheo. Biết mà Ngài 
cố hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Có thật sự ông không ưa thấy loài quạ, nên làm cung bằng tre để 
bắn chúng, nhiều đến nỗi dồn thành đống to hay không? 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

- Sự thật như vậy! 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Ca-lưu-đà-di, sao lại bắn giết các loài quạ, chất thành 
đống như vậy? 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đoạn mạng sống loài vật, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ-kheo 
khi đứng, khi ngồi, đi tới đi lui, phần nhiễu giết chết nhiều loại tiểu 
trùng, nên có vị tác pháp sám Ba-dật-để, có vị e sợ. Các Tỳ-kheo đến 
bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, cố ý đoạn mạng sống loài vật, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Loài vật: Chỉ cho loài không thể biến hóa mà đoạn mạng sống 
của nó; hoặc tự mình đoạn”, hay sai người đoạn, hoặc sai sứ giết, hoặc 
sai người đi và về mà giết, hoặc trùng sứ mà giết, hoặc sai sứ luân 
chuyển giết, hoặc tự mình tìm để sai, hoặc sai người tìm để sai, hoặc tự 


346. Xem Ch.i Ba-la-di 3, phần thích nghĩa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 171 





tìm người cầm dao, sai người tìm cầm dao, hoặc dùng thân ra dấu hiệu, 
hoặc dùng miệng nói, hoặc dùng thân và miệng, hoặc khiến người dạy, 
hoặc khiến người viết thư, hoặc sai khiến người viết thư, hoặc đào hầm 
để sập chết, hoặc đặt dao nơi chỗ thường tới lui, hoặc thuốc độc, hoặc 
an trí dụng cụ giết ở trước, làm tất cả phương tiện như vậy, hoặc các 
cách khác, với dụng tâm giết súc sanh, do đó mà nó chết, Ba-dật-đề. 

Phương tiện muốn giết mà không giết, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Không có ý giết; hoặc dùng ngói, đá, dao, gậy, 
quăng ném chỗ khác mà trúng nhầm đoạn mạng của chúng; hoặc Tỳ- 
kheo có bổn phận xây cất nhà phòng lỡ tay rớt gạch đá trúng nó phải 
chết, hoặc ngói gỗ, cây gậy, hoặc trụ cột, rui mè, kèo... cầm những thứ 
như vậy, sút tay rớt xuống, nó bị chết. Hoặc dầu người bệnh đứng dậy 
mà họ bị chết, hoặc nằm trở lại mà họ chết, hoặc khi tắm rửa bị chết, 
hoặc khi uống thuốc mà chết, khi đỡ vào phòng chết, khi ra phòng chết, 
hoặc khi giữa ngày ngồi mà chết, hoặc nơi chỗ râm mà chết, đều không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

62. UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG)?” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo lấy nước có tạp trùng dùng 
uống. Các cư sĩ thấy, đều cơ hiểm, - Những Sa-môn Thích tử nầy không 
có từ tâm, sát hại mạng loài trùng. Bên ngoài tự xưng là ta tu chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Dùng nước có tạp trùng. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo, - Tại sao 
các thầy không có từ tâm, uống nước có trùng, hại mạng sống? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao uống và dùng nước có tạp trùng, hại mạng 


347. Xem Ba-dật-để 19 


172 BỘ LUẬT 3 





sống? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, uống nước hoặc dùng nước có tạp trùng, Ba-dật- 
đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo 
không biết nước có trùng hay không có, sau mới biết là có, nên tác pháp 
sám Ba-dật-để, hoặc có vị e sợ nên bạch Phật. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, biết nước có tạp trùng mà uống nước hoặc dùng, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo kia biết nước có tạp trùng mà uống hoặc dùng, phạm Ba- 
dật-để. Ngoài nước ra, tạp trùng trong nước gạo, trong chất đắng, chất 
rượu, trong sữa trong, trong nước lúa mạch mà uống hoặc dùng, đều 
phạm Ba-dật-đề. 

Nước có trùng, tưởng là có trùng mà dùng, Ba-dật-để. Nước có 
trùng mà nghi, Đột-kiết-la. Nước không trùng, tưởng là nước có trùng, 
Đột-kiết-la. Nước không trùng mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết có trùng; tưởng là không trùng, 
hoặc có loài trùng lớn, khua động nước nó tránh đi; hoặc nước lọc rồi 
mới uống thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách?%. 

63. CỔ GIEO NGHI HỐI?® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm mười bảy Tỳ-kheo đến hỏi nhóm sáu Tỳ-kheo: 


348. Bản Hán, hết quyển 16. 
349. Ngũ phần: Ba-dật-đề 52; Tăng kỳ: 62; Thạp tụng, Căn bản: 62. Pali, Pâc. 77. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 173 





- Kính thưa trưởng lão! Thế nào là vào sơ thiển? Đệ nhị, đệ tam, 
đệ tứ thiển? Thế nào là vào không, vô tướng, vô nguyện? Thế nào là 
đắc quả Tu-đà-hoàn? Quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán? 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo bảo: 

- Như những điều các ông đã hỏi, thời các ông đã phạm pháp Ba- 
la-di, chẳng phải là Tỳ-kheo?"°, 

Bấy giờ, nhóm mười bảy Tỳ-kheo liền đến chỗ vị Tỳ-kheo Thượng 
tọa, hỏi: 

- Nếu có các Tỳ-kheo hỏi như vầy, “Thế nào là vào sơ thiển? Đệ 
nhị, đệ tam, đệ tứ thiến? Thế nào là vào không, vô tướng, vô nguyện? 
Thế nào là đắc quả Tu-đà-hoàn? Quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả 
A-la-hán?” Thì bị phạm tội gì? 

Vị Thượng tọa bảo: 

- Hỏi như vậy không phạm tội gì cả. 

Nhóm mười bảy Tỳ-kheo nói: 

- Chúng con có đến nhóm sáu Tỳ-kheo hỏi, “Thế nào là vào sơ 
thiển? Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiến? Thế nào là vào không, vô tướng, vô 
nguyện? Thế nào là đắc quả Tu-đà-hoàn? Quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, quả A-la-hán?” Các thầy nhóm sáu Tỳ-kheo lại nói, “Các ông tự 
xưng được pháp thượng nhân,*5' phạm Ba-la-di, chẳng phải Tỳ-kheo!” 

Vị Thượng tọa Tỳ-kheo kia quán sát, biết nhóm sáu Tỳ-kheo 
muốn gieo nghi ngờ hoang mang cho nhóm mười bảy Tỳ-kheo. 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo, 
- Tại sao các thầy gieo nghi ngờ hoang mang cho nhóm mười bảy Tỳ- 
kheo? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông lại gieo nghi ngờ hoang mang cho 
nhóm mười bảy Tỳ-kheo? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khiển trách nhóm sáu Tỳ- 


350. Các bộ đều nói, gieo nghi ngờ 17 Tỳ-kheo này không đắc giới cụ túc vì thọ không như 
pháp. 
351. Đoạn trên, không nêu tội danh này. 


174 BỘ LUẬT 3 





kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, gieo nghỉ ngờ hoang mang cho người khác, Ba-dật- 
đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có số đông 
Tỳ-kheo tập họp lại một chỗ, cùng bàn luận về pháp luật, nhưng có một 
Tỳ-kheo bỏ đi. Sau khi ra đi, vị ấy khởi tâm nghi nói rằng, - Các Tỳ- 
kheo kia có cho là ta đã gieo nghi ngờ cho họ hay không? Các Tỳ-kheo 
bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Không cố tâm làm thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cố ý gieo nghỉ ngờ hoang mang cho người khác, 
khiến cho không an tâm, dù chỉ trong chốc lát,2 Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nghi ngờ:3 làm cho nghi ngờ về sự sanh, tuổi tác, thọ giới, yết- 
ma, phạm tội, các pháp”. 

- Làm cho nghi ngờ về sự sanh: Như hỏi, - Thầy sanh bao lâu rồi? 
Người ấy trả lời, - Tôi sanh vào lúc ấy. Lại nói, - Thầy không sanh vào 
lúc đó đâu. So với thời gian sanh của người khác, thầy chẳng phải sanh 
lúc đó. Đó gọi là gieo nghi ngờ về sự sanh. 

- Thế nào gọi là gieo nghi ngờ khi hỏi đến tuổi tác? Như hỏi, 
Thầy bao nhiêu tuổi? Vị ấy trả lời: Tôi được chừng ấy tuổi. Lại nói, 
Thầy chẳng phải tuổi đó đâu. So với người khác thọ giới, thầy chưa tới 
tuổi đó. Đó gọi là hỏi về tuổi tác để gieo nghi ngờ cho người. 

- Thế nào gọi là hỏi để gieo nghi ngờ về việc thọ giới? Như hỏi, 
Khi thầy thọ giới, chưa đủ hai mươi tuổi. Lại nữa, trong cương giới biệt 
chúng. Đó gọi là gieo nghi ngờ khi thọ giới. 

- Thế nào gọi là gieo nghi ngờ về yết-ma? Như hỏi, Khi thầy thọ 
giới, tác bạch bất thành, yết-ma bất thành, phi pháp biệt chúng? Đó gọi 
là hỏi để gieo nghi ngờ khi tác pháp yết-ma. 


352. Thập tụng 16 (T23n1435, tr.I1Ib17) - Chỉ với mục đích ấy chứ không gì khác. 

353. Nghi não §šlãi. Ngũ phân, Tăng kỳ, Thập tụng: Nghi hối §šl§. Căn bản: Não lấi. Pali: 
Sađcicca kukkucca upadaheyya, cố ý khơi dậy sự hoang mang (hối tiếc). 

354. Tăng kỳ: Trưng dẫn gây nghi ngờ về sự đắc giới: Sanh hay tuổi tác; yết-ma, hình tướng, 
bệnh, tội, mạ ly, kết sử. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 175 





- Thế nào gọi là gieo nghi ngờ về tội phạm? Như nói, Thầy phạm 
Ba-la-di, Tăng-già-bà-th1-sa, Ba-dật-để, Ba-la-để-để-xá-ni, Thâu-lan- 
giá, Đột-kiết-la, ác thuyết. Đó gọi là gieo nghi ngờ về tội phạm. 

- Thế nào gọi là gieo nghi ngờ về các pháp? Như nói, Thầy hỏi 
pháp như vậy, tức phạm Ba-la-di, chẳng phải Tỳ-kheo. Đó gọi là gieo 
nghi ngờ đối với pháp. 

Nếu Tỳ-kheo nào cố ý làm cho Tỳ-kheo khác nghi; hoặc bằng sự 
sanh, hoặc về tuổi tác, cho đến gieo nghi ngờ đối với pháp, nói rõ ràng 
thì phạm Ba-dật-để; nói không rõ ràng phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Sự thật là như vậy, không cố ý tạo nên. Người 
kia không phải sanh lúc đó; sợ sau này họ nghi hối, vô cớ mà để cho 
họ thọ sự cúng dường của người, nhận sự kính lễ của đại Tỳ-kheo, nên 
nói - Thầy chẳng phải sanh vào lúc ấy. So với thời gian sanh của những 
người khác, nên biết thầy chẳng phải sanh vào thời gian đó. 

Sự thật là như vậy, người kia không phải với số tuổi đó; sợ sau này 
họ có sự nghi hối, vô cớ mà họ thọ sự lợi dưỡng của người, nhận sự kính 
lễ của đại Tỳ-kheo, cho nên nói: Thầy không phải với số tuổi tác đó. 
Như tuổi của các Tỳ-kheo khác, thì thầy chưa phải là số tuổi đó. 

Sự thật là như vậy, nếu tuổi không đủ hai mươi, trong cương giới 
biệt chúng: sợ sau họ có sự nghi hối, vô cớ mà họ nhận lợi dưỡng của 
người, thọ sự kính lễ của đại Tỳ-kheo, khiến cho họ biết để trở về 
trường hợp cũ, sẽ thọ giới lại, nên nói: Thầy chưa đủ hai mươi tuổi, 
trong cương giới biệt chúng. 

Sự thật là như vậy, bạch không thành, yết-ma không thành, phi 
pháp biệt chúng; sợ sau này họ có sự nghi hối, vô cớ mà thọ lợi dưỡng 
của người, nhận kính lễ của đại Tỳ-kheo, nên nói để cho họ biết, trở về 
lại vị trí cũ, rồi thọ giới lại, nên nói: Thầy bạch không thành, yết-ma 
không thành tựu, phi pháp biệt chúng. 

Sự thật là như vậy, phạm Ba-la-di, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-dật-đề, 
Ba-la-đề-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, Đột-kiết-la, ác thuyết; sợ sau họ có 
sự nghi hối, vô cớ họ thọ lợi dưỡng của người, nhận sự kính lễ của Tỳ- 
kheo trì giới, muốn khiến cho họ biết để như pháp sám hối, nên mới nói 
- Thầy phạm Ba-la-di cho đến ác thuyết. 

Lại nữa, nếu người kia tánh cạn cợt, không biết cách nói năng, 
cho nên mới nói - Thầy nói như vậy tức là tự xưng pháp thượng nhân, 
phạm Ba-la-di, chẳng phải hạnh của Tỳ-kheo. 


176 BỘ LUẬT 3 





Hoặc nói đùa giỡn, nói gấp gáp, nói một mình, nói trong mộng, 
hoặc muốn nói việc nầy nhằm nói việc khác. Tất cả trên, không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

64. CHE GIẦU THÔ TỘTI'” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử quen thân cùng một Tỳ-kheo. Song 
Bạt-nan-đà Thích tử thường hay phạm tội, nên đến nói với Tỳ-kheo kia, 
Trưởng lão! Tôi thật có phạm tội như vậy, như vậy. Ngài chớ nên nói 
với người. Tỳ-kheo kia thuận ý. 

Sau đó một thời gian, Bạt-nan-đà Thích tử cùng với Tỳ-kheo kia 
mâu thuẫn nhau. Bấy giờ, Tỳ-kheo kia đến nói với các Tỳ-kheo khác: 

- Bạt-nan-đà Thích tử phạm tội như vậy, như vậy. 

Các Tỳ-kheo hỏi Tỳ-kheo kia: 

- Sao thầy biết? 

T-kheo kia nói: 

- Chính Bat-nan-đà Thích tử đã nói với tôi. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Sao thầy không cho các Tỳ-kheo khác biết? 

VỊ Tỳ-kheo kia nói: 

- Trước đây tôi thuận tình với Bạt-nan-đà nên không nói. Nay tôi 
không thuận tình nên nói. 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, chê trách Tỳ-kheo kia: Tại sao 
thầy che dấu tội của Bạt-nan-đà Thích tử? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Tỳ-kheo kia: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo, sao lại che dấu tội của Bạt-nan-đà Thích tử? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo kia rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 


355. Ngũ phần: Ba-dật-đề 74; Tăng kỳ: 60; Thập tụng, Căn bản: 50; Pali, Pâc. 64. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 177 





nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, che giấu thô tội của Tỳ-kheo khác, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có Tỳ-kheo 
kia không biết có phạm tội thô hay không phạm tội thô, sau mới biết 
là có phạm tội thô, nên có vị tác pháp sám Ba-dật-đề. Có vị nghi hỏi. 
Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, đã biết Tỳ-kheo khác phạm thô tội mà che giấu, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tội thô: Là bốn tội Ba-la-di, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Tỳ-kheo kia biết Tỳ-kheo khác phạm tội thô; biết lúc tiểu thực, 
ăn xong mới nói, phạm Đột-kiết-la. Sau bữa trưa biết, đến phần đầu của 
nửa đêm mới nói, phạm Đột-kiết-la. Phần đầu của đêm biết, giữa đêm 
nói, phạm Đột-kiết-la. Giữa đêm biết, đến sau đêm muốn nói mà chưa 
nói, khi bình minh xuất hiện, phạm Ba-dật-đề. 

Trừ tội thô, che dấu các tội khác, phạm Đột-kiết-la. Tự mình che 
giấu tội thô, phạm Đột-kiết-la. 

Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, che giấu tội thô của người khác, phạm 
Đột-kiết-la. 

Tội thô, tưởng tội thô, Ba-dật-để. Tội thô mà nghi, Đột-kiết-la. 
Chẳng phải tội thô, tưởng tội thô, Đột-kiết-la; chẳng phải tội thô mà 
nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết là tội thô, tưởng là không tội 
thô, hoặc cho người khác biết, hoặc không có người để nói; tâm niệm 
rằng “tôi sẽ nói,” trong thời gian chưa nói, bình minh xuất hiện, hoặc 
nói sẽ đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không nói; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


356 


356. Ngũ phần: che giấu qua một đêm. Thập tụng: che giấu nhẫn đến một đêm. 


178 BỘ LUẬT 3 


65. TRUYỀN CỤ TÚC, NGƯỜI CHƯA ĐỦ HAI MƯƠI TUỔI'” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
La-duyệt. 

Bấy giờ, trong thành La duyệt có mười bảy đồng tử,°”3 trước là 
bạn thân với nhau. Lớn nhất mười bảy tuổi, nhỏ nhất mười hai tuổi. 
Nhà giàu nhất là tám mươi trăm ngàn;3” nghèo nhất tám mươi ngàn. 
Trong số đó, có một đồng tử tên là Ưu-ba-li°. Cha mẹ nó chỉ sanh có 
một mình nó, vì vậy rất thương yêu, không khi nào muốn nó vắng mặt. 
Cha mẹ nó nghĩ, Chúng ta nên cho đứa con này học kỹ thuật gì, để sau 
này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải 
thiếu thốn, không phải lao lực? Rồi lại nghĩ, Nên cho học viết chữ°9! 
trước. Sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, 
khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Cha mẹ nó lại nghĩ, - Cho con 
học viết chữ, cũng làm cho thân sức mệt nhọc. Nên cho nó học kỹ 
thuật gì, để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo 
đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực? Lại suy nghĩ, - Nay, nên 
cho con học kỹ thuật toán số. Sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có 
được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực. Rồi 
cha mẹ nó lại nghĩ, Nay, cho học toán số, cũng làm cho thân sức mệt 
nhọc?3. Nên cho nó học kỹ thuật gì, để sau này khi chúng ta qua đời, 
nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao 
lực? Nên cho con học kỹ thuật họa tượng. Sau này khi chúng ta qua đời, 
nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao 
lực. Sau đó, lại nghĩ, - Nay ta cho học họa, sợ mệt nhọc cho con mắt của 
nó. Nên cho nó học kỹ thuật gì, để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ 
có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không mệt nhọc cho 
con mắt? Lại nghĩ, Sa-môn Thích tử khéo tự nuôi thân, an lạc, không có 
các khổ não. Ta nên cho con ta xuất gia tu đạo trong pháp của Sa-môn 
Thích tử. Sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo 
đảm, khỏi phải thiếu thốn, thân không khổ nhọc. 





357. Ngũ phần: Ba-dật-đề 61; Tăng kỳ: 71; Thập tụng, Căn bản: 72. Pali, Pâc.65. 

358. Tăng kỳ 19 (T22n1425, tr.383a 14): Nhân duyên bởi - thập lục quần Tỳ-kheo, và cha con 
Ma-ha-la. 

359. Tức §.000.000 (tiền vàng). 

360. Cf. Vin.¡. 77 Upäli(dãraka). 

361. Hán: Học thư S3. Pali nt.: Lekha sikkheyya. 

362. Pali nt.: Lekha sikkhissati aguliyo dukkhã bhavissanti, - nếu nó học viết, sẽ khổ cho các 
ngón tay 

363. Pali, nt.: Gana sikkhissati urassa dukkho bhavissati, - học toán số, sẽ khổ cho cái ngực. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 179 





Sau đó một thời gian, nhóm mười bảy cậu bé?“ nói với đồng tử 
u-ba-li: 

- Bạn có thể theo tụi mình đi xuất gia làm đạo? 

Đông tử Ưu-ba-li trả lời: 

- Mình xuất gia làm gì? Bạn cứ xuất gia đi. 

Bạn thứ hai, bạn thứ ba, trong bọn mười bảy đồng tử, bảo đồng 
tử Ưu-ba-li: 

- Hãy cùng nhau xuất gia làm đạo. Vì sao? Như bây giờ chúng ta 
cùng vui đùa với nhau. Khi ấy, chúng ta cũng sẽ vui chơi nô đùa với 
nhau như bây gIờ. 

Khi ấy, đồng tử Ưu-ba-li nói với các đồng tử kia: 

- Các bạn đợi mình một chút. Mình phải thưa với cha mẹ mình 
đã. 

Đông tử Ưu-ba-li liền đến chỗ cha mẹ thưa: 

- Nay con muốn xuất gia làm đạo. Xin ba má cho phép con. 

Cha mẹ Ưu-ba-li liền trả lời: 

- Ba má chỉ sanh một mình con. Lòng rất thương yêu. Cho đến, dù 
chết còn không muối rời, đâu thể sống mà xa cách?%9. 

Đông tử Ưu-ba-li xin cha mẹ ba lần như vậy: 

- Xin ba má cho phép con được xuất gia. 

Cha mẹ của Ưu-ba-li cũng trả lời như vậy ba lần: 

- Ba má chỉ sanh một mình con. Lòng rất thương yêu. Cho đến, dù 
chết còn không muốn rời, đâu thể sồng mà xa cách. 

Bấy giờ, cha mẹ nghe Ưu-ba-li ba lần ân cần cầu xin xuất gia, hai 
ông bà liền nghĩ, - Trước đây chúng ta cũng đã có ý nầy, “Nên cho con 
của ta học kỹ thuật nào để sau khi chúng ta qua đời, khiến nó được sự 
sống đảm bảo, khỏi bị thiếu hụt, không khổ cực thân xác?” Chúng ta 
định cho nó học viết chữ cho đến học họa để sau khi chúng ta mất đi nó 
có cuộc sống bảo đảm, không thiếu hụt, thân nó không vất vả. Nhưng 
lại lo ngại cho con mắt và thân thể phải khổ nhọc. Chúng ta đã nghĩ, chỉ 
có Sa-môn Thích tử mới khéo tự nuôi thân, không có các khổ não. Nếu 
cho con của chúng ta xuất gia trong đó, quyết định nó sẽ được cuộc sống 
bảo đảm không có các khổ não. 

Bấy giờ, cha mẹ bảo con mình: 


364. Nguyên Hán: Thập thất quần đồng tử -T+zff#ã-Ƒ, tính dư một cậu. Pali: Upâli đến rủ bọn 
nhỏ kia. 

365. Xem cht. trên. 

366. Đoạn đối thoại này mâu thuẫn với tường thuật trên. Có sự nhầm lẫn nào đó trong bản 
Hán. 


180 BỘ LUẬT 3 





- Nay đã đúng lúc, cha mẹ cho phép con đi xuất gia. 

Bấy giờ, đồng tử Ưu-ba-li trở lại chỗ mười bẩy đồng tử* nói: 

- Cha mẹ mình đã cho mình đi xuất gia, nếu các bạn muốn, thì nay 
đã đúng lúc. 

Các đồng tử liền đến trong Tăng-già-lam, thưa với các Tỳ-kheo: 

- Bạch chư Đại đức! Chúng con muốn xuất gia học đạo. Xin chư 
tôn độ cho chúng con được làm đạo. 

Các Tỳ-kheo liền độ cho xuất gia, thọ đại giới. 

Bấy giờ, các đồng tử vì trước kia đã quen sống sung sướng, không 
kham ngày ăn một bữa. Nửa đêm đói bụng, lớn tiếng kêu khóc: 

- Cho cơm tôi với! Cho cơm tôi với. 

Các Tỳ-kheo bảo: 

- Trẻ con, hãy đợi trời sáng, nếu chúng Tăng có thức ăn sẽ cùng 
ăn. Nếu không có, sẽ cùng đi xin. Tại sao vậy? Nơi đây, từ trước đến 
nay hoàn toàn không có chỗ nấu ăn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi tư duy nơi chỗ vắng trong đêm, nghe 
tiếng trẻ nít khóc. Biết mà Ngài vẫn cứ hỏi tôn giả A-nan: 

- Trẻ con ở đâu mà nửa đêm có tiếng khóc? 

Bấy giờ, tôn giả A-nan đem nhân duyên trên bạch Đức Thế Tôn 
một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo tôn giả A-nan: 

- Không nên trao đại giới cho người chưa đủ hai mươi tuổi. Tại 
sao vậy? Người chưa đủ hai mươi tuổi, không kham nổi sự nóng, lạnh, 
đói khát, gió mưa, mòng muỗi, độc trùng và các lời hung dữ. Nếu thân 
có các khổ đau thì không thể chịu được. Lại nữa, không kham trì giới; 
không kham ăn một bữa. A-nan, nên biết, tuổi đủ hai mươi mới kham 
nổi những việc như trên. 

Bấy giờ, đêm đã qua, Đức Thế Tôn tập hợp Tăng Tỳ-kheo, do 
nhân duyên này, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa,cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, người đủ hai mươi tuổi mới cho thọ đại giới; nếu 
người chưa đủ hai mươi tuổi mà cho thọ đại giới, thì người này không 
đắc giới, Tỳ-kheo kia bị quở trách là người si, phạm Ba-dật-đề. 

Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo kia 
không biết người kia đủ hai mươi tuổi hay không đủ hai mươi. Sau mới 
biết là không đủ hai mươi, nên hoặc tác pháp sám Ba-dật-để, hoặc có 
sự nghi. Đức Phật dạy: Không biết thì không phạm. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 181 





Từ nay về sau nên kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, người đủ hai mươi tuổi mới cho thọ đại giới; nếu biết 
người chưa đủ hai mươi tuổi mà cho thọ đại giới, thì người này không 
đắc giới, Tỳ-kheo kia bị quở trách là người si°” phạm Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Người thọ giới kia, chưa đủ hai mươi tuổi. Hòa thượng biết không 
đủ hai mươi tuổi. Chúng Tăng và người thọ giới cũng biết không đủ hai 
mươi. Khi hỏi trước chúng, - Ngươi tuổi đủ hai mươi? Người chưa thọ 
giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc không đủ hai mươi, hoặc nghi, hoặc 
không biết rõ số năm, hoặc nín thanh. Hoặc chúng Tăng không hỏi. Hòa 
thượng phạm Ba-dật-đề. Chúng Tăng phạm Đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng biết tuổi 
chưa đủ hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ hai mươi. 
Khi hỏi giữa chúng, Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới 
trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, 
hoặc nín thanh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm Ba-dật-đề. 
Chúng Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng biết tuổi 
chưa đủ hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới nghi. Khi hỏi giữa 
chúng: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc 
đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. 
Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm Ba-dật-đề. Chúng Tăng phạm 
Đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng cũng biết 
tuổi chưa đủ hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới không biết. Khi 
hỏi giữa chúng: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả 
lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc 
nín thanh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm Ba-dật-để. Chúng 
Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi đủ 
hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới biết tuổi chưa đủ hai mươi. Khi 
hỏi giữa chúng: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả 
lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc 


367. S¡ cố ##ií. Tăng kỳ 19, không nói. Ngũ phần 8, thay bằng - pháp ấy phải như vậy 3#f§ 
Ñ. Thập tụng 16: sự việc ấy phải như vậy ZSEƒf§. Pali: Te ca bhikkhũ gãrayhã, ¡da tasmi 
pãcittiyan' tí, - các Tỳ-kheo ấy đang bị khiển trách; cái này trong đây Ba-dật-để. Bản Skt. aya 
tatra samaya, - trong đây sự việc này là hợp thức. 


182 BỘ LUẬT 3 





nín thanh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng không phạm. Chúng Tăng 
phạm Đột-kiết-la. 

Người thọ giới, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi đủ 
hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ hai mươi. Khi hỏi 
giữa chúng: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: 
Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín 
thanh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng không phạm. Chúng Tăng 
cũng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi đủ 
hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới nghi. Khi hỏi giữa chúng: Ngươi 
tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, 
hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. Hoặc Tăng 
không hỏi. Hòa thưọng không phạm. Chúng Tăng phạm Đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi 
đủ hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới không biết. Trong chúng 
khi hỏi: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: 
Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín 
thanh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng không phạm. Chúng Tăng 
cũng không phạm. 

Người chưa thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghi. 
Chúng Tăng và người thọ giới biết không đủ hai mươi. Trong chúng khi 
hỏi: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc 
đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. 
Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm Ba-dật-đề. Chúng Tăng phạm 
Đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghi. Chúng 
Tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ hai mươi. Trong chúng khi hỏi: Ngươi 
tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, 
hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. Hoặc Tăng 
không hỏi. Hòa thượng phạm Ba-dật-đề. Chúng Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghi. Chúng 
Tăng và người thọ giới cũng nghi. Trong chúng khi hỏi: Ngươi tuổi đủ 
hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa 
đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. Hoặc Tăng không hỏi. 
Hòa thượng phạm Ba-dật-đề. Chúng Tăng phạm Đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghỉ. Chúng 
Tăng và người thọ giới không biết. Trong chúng khi hỏi: Ngươi tuổi đủ 
hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 183 





đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. Hoặc Tăng không hỏi. 
Hòa thượng phạm Ba-dật-đề. Chúng Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng không biết. 
Chúng Tăng và người thọ giới biết tuổi chưa đủ hai mươi. Trong chúng 
khi hỏi: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc 
đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. 
Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng không phạm. Chúng Tăng phạm 
Đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng không biết. 
Chúng Tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ hai mươi. Trong chúng khi 
hỏi: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc 
đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. 
Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng và chúng Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng không biết. 
Chúng Tăng và người thọ giới nghi. Trong chúng khi hỏi: Ngươi tuổi đủ 
hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa 
đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. Hoặc Tăng không hỏi. 
Hòa thượng không phạm. Chúng Tăng phạm Đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi không đủ hai mươi. Hòa thượng không 
biết. Chúng Tăng và người thọ giới cũng không biết. Trong chúng khi 
hỏi: Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa? Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ 
hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thanh. 
Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng và chúng Tăng không phạm. 

Tỳ-kheo kia biết người chưa đủ hai mươi tuổi, mà trao đại giới. 
Ba lần yết-ma xong, Hòa thượng phạm Ba-dật-để. Bạch rồi, hai yết-ma 
xong, Hòa thượng phạm ba Đột-kiết-la. Bạch rồi, một yết-ma xong, 
Hòa thượng phạm hai Đột-kiết-la. Bạch xong, Hòa thượng phạm một 
Đột-kiết-la. Bạch chưa xong, Hòa thượng phạm Đột-kiết-la. Nếu chưa 
bạch, tác phương tiện, hoặc cạo tóc, hoặc muốn tập chúng Hòa thượng 
và tất cả đều Đột-kiết-la. Hoặc chúng tăng tập họp, Hòa thượng Đột- 
kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết; tin người thọ giới nói; hoặc 
người gần xác chứng; hoặc tin lời cha mẹ; hoặc thọ giới rồi nghi. Đức 
Phật dạy: 

- Cho phép tính năm tháng trong thai, tính tháng nhuần, hoặc tính 


184 BỘ LUẬT 3 





tất cả mười bốn ngày thuyết giới để làm niên? số thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

66. KHƠI LẠI TRÁNH SỰ°® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vưòn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà nước Xá-vệ. 
Lúc ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo khơi dậy lại sự tranh chấp sau khi đã được 
chấm dứt như pháp rồi; nói: Thầy không khéo quán sát, nên không 
thành quán sát; không khéo giải quyết, nên không thành giải quyết, 
không khéo chấm dứt, nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến cho 
trong Tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã 
có rồi thì không trừ diệt được.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghĩ: Tại sao trong Tăng chưa có sự tranh 
cãi, lại gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có thì không trừ diệt 
được? 

Các Tỳ-kheo quán sát biết do nhóm sáu Tỳ-kheo khơi dậy lại sự 
tranh chấp sau khi đã được chấm dứt như pháp rồi, nói: Thầy không 
khéo quán sát, nên không thành quán sát; không khéo giải quyết, nên 
không thành giải quyết; không khéo chấm dứt, nên không thành chấm 
dứt. Do vậy, khiến cho trong Tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự 
tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt được. 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao các thầy khơi dậy lại sự tranh chấp sau khi đã được chấm dứt 
như pháp rồi; nói: “Thầy không khéo quán sát, nên không thành quán 
sát; không khéo giải quyết, nên không thành giải quyết; không khéo 
chấm dứt, nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong Tăng 
chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì 
không trừ diệt được. ”? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ngươi khơi dậy lại sự tranh chấp sau khi 


368. Tính tất cả các tháng âm lịch thiếu. 
369. Ngũ phần 6: Ba-dật-đề 5; Tăng kỳ 12: 4; Thập tụng, Căn bản 26: 4. Pali, Pc. 63. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 185 





đã được chấm dứt như pháp rồi; nói: “Thầy không khéo quán sát, nên 
không thành quán sát; không khéo giải quyết, nên không thành giải 
quyết; không khéo chấm dứt, nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến 
cho trong Tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh 
cãi đã có rồi thì không trừ diệt được. ”? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, đấu tranh đã được dập tắt như pháp rồi, sau đó lại 
khơi dậy, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo 
không biết việc đấu tranh đã được dập tắt như pháp hay không như 
pháp, sau đó mới biết là đã được dập tắt như pháp rồi, nên có vị tác 
pháp sám Ba-dật-để, hoặc có vị nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, biết tránh sự đã được dập tắt như pháp rôi,?”° sau đó 
lại khơi dậy,”' Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Như pháp: Tức là như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Tránh: Có bốn thứ: Ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh và sự 
tránh?”?. 

Tỳ-kheo kia biết tránh sự đã như pháp diệt rồi, sau đó khởi dậy, 
nói như vầy: Không khéo quán sát, nên không thành quán sát. Không 
khéo giải quyết, nên không thành giải quyết. Không khéo chấm dứt, 
nên không thành chấm dứt. Nói rõ ràng, phạm Ba-dật-đề; nói không rõ 
ràng, phạm Đột-kiết-la. Trừ việc đấu tranh này, nếu gợi lại về sau các 
việc đấu tranh mắng nhiếc khác, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. Nếu tự 
khơi lại việc đấu tranh của mình, phạm Đột-kiết-la. 

Ngoài Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ra, nếu cùng với các người khác đấu 


370. Giới văn trong bản: đã được sám hối như pháp. Ngũ phần: Sự việc đã được Tăng xử đoán 
như pháp. 

371. Tăng kỳ thêm: .. nói rằng, yết-ma này bất thành. Hãy tác pháp lại với nhân duyên như 
vậy, không khác... 

372. Xem Ch. viii. Diệt tránh. 


186 BỘ LUẬT 3 





tranh mắng nhiếc nhau, sau đó khơi lại, Đột-kiết-la. 

Quán sát, khởi tưởng quán sát, Ba-dật-đề. Quán sát mà nghi, Đột- 
kiết-la. Không thành quán sát, tưởng có quán sát, Đột-kiết-la. Không 
thành quán sát mà nghi, Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu trước không biết; hoặc quán sát, tưởng 
không quán sát. Hoặc sự thật là không khéo quán sát, nên không thành 
quán sát; không khéo giải quyết, nên không thành giải quyết; không 
khéo chấm dứt, nên không thành chấm dứt; bèn nói: Không khéo quán 
sát, cho đến không thành chấm dứt. Hoặc nói vui đùa, hoặc nói vội gấp, 
nói trong mộng, muốn nói việc này nhầm nói việc kia. Tất cả không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

67. ĐI CHUNG VỚI CƯỚP”? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo từ nước Xá-vệ muốn đến Tỳ-xá-ly. 
Lúc ấy, có đoàn con buôn cùng đi”. Đoàn con buôn này muốn tìm cách 
lén qua ải trốn thuế vua. Đoàn buôn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Chư Đại đức muốn đi đâu? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Chúng tôi muốn đến Tỳ-xá-ly. 

Bọn khách buôn nói: 

- Chúng tôi có thể cùng đi chung với các ngài được không? 

Các Tỳ-kheo nói: Được. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo cùng bọn khách buôn đi chung đường lén 
qua ải. Nhưng người giữ ải bắt được, bèn áp giải đến vua Ba-tư-nặc, và 
(âu: 

- Những người nầy muốn lén qua ải để đóng thuế. 

Nhà vua hỏi: 

- Bọn khách buôn nầy muốn lén qua ải mà trốn thuế. Còn các Sa- 
môn này lại có việc gì? 


373. Ngũ phần 9: Ba-dật-đề 66; Tăng kỳ 19: 72; Thập tụng 16, Căn bản 41: 71. Pali, Pâc. 66. 
374. Ngũ phần (T22n1421, tr.63b22): Biên giới hai nước không an ninh, Tỳ-kheo tháp tùng bọn 
cướp để được bảo vệ. Tăng kỳ (T22n1425, tr.384a01): Tỳ-kheo tháp tùng bọn cướp để không 
lạc đường. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 187 





Nhân viên quan thuế thưa: 

- Họ cùng đi chung với bọn người này. 

Nhà vua hỏi các Tỳ-kheo: 

- Thật sự các Đại đức có cùng bọn khách buôn này đi chung hay 
không? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Thật sự có như vậy. 

Nhà vua lại hỏi: 

- Các ngài có biết bọn con buôn này trốn thuế không? 

Các Tỳ-kheo nói: Có biết. 

Nhà vua phán: 

- Nếu thật sự có biết, theo pháp luật thì đáng tội chết. 

Bấy giờ, nhà vua lại tự nghĩ: Ta là vua Quán đẳnh, đâu nên sát 
hại Sa-môn Thích tử! Nhà vua dùng vô số phương tiện khiển trách các 
Ty-kheo rỒi, trước mọi người, ra lệnh thả các Tỳ-kheo. Vâng lệnh vua, 
họ liền phóng thích các Tỳ-kheo. Bấy giờ, trong đám thần thuộc của 
vua đều lớn tiếng nói: 

- Sa-môn Thích tử phạm trọng pháp của nhà vua, tội đáng chết, 
song nhà vua chỉ la rầy sơ sơ rồi thả! 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, chê trách nhóm sáu Tỳ-kheo?®: Tại 
sao các Thầy cùng đi chung với bọn khách buôn? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
các Tỳ-kheo: 

- Tại sao các ông cùng đi với bọn con buôn? 

Dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo rồi, Ngài bảo các 
Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, kết bạn với bọn giặc cướp cùng đi chung đường, cho 
đến khoảng cách giữa hai thôn, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo không 
biết họ là đồng bọn giặc cướp hay không, sau đó mới biết họ là đồng 


375. Đoạn trên nói - số đông các Tỳ-kheo. 


188 BỘ LUẬT 3 





bọn cướp, nên có vị tác pháp sám Ba-dật-để, có vị nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết đó là đồng bọn giặc cướp mà cùng đi chung 
đường, cho đến khoảng cách giữa hai thôn, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo không 
giao hẹn mà cùng đi nên nghi. Phật dạy: 

- Không giao hẹn thì không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết đó là đồng bọn giặc cướp mà giao hẹn cùng đi 
chung đường, cho đến khoảng cách giữa hai thôn””5, Ba-dật-để. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Bọn giặc: Hoặc đi làm giặc rồi trở về, hay mới bắt đầu đi. 

Giao hẹn: Cùng hứa nhau đến nơi thành nào đó, hoặc thôn nào đó. 

Đường: Các con đường đi trong khoảng giữa hai thôn. 

Nếu Tỳ-kheo biết là bọn giặc, cùng giao hẹn đồng đi chung trên 
một đường, khoảng giữa khoảng cách của thôn, trong các nẻo đường 
đó, mỗi đường phạm một Ba-dật-để. Nơi không có thôn, chỗ khoảng 
đồng không, không có ranh giới của thôn, đi đến mười lý”” thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Nếu giao hẹn cùng đi chung nửa đường khoảng giữa hai thôn, 
phạm Đột-kiết-la; dưới mười lý, phạm Đột-kiết-la. Đi trong phạm vi 
của một thôn, phạm Đột-kiết-la. 

Phương tiện muốn đi mà không đi, cùng giao hẹn mà không đi, tất 
cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu trước không biết; không cùng giao hẹn đồng 
đi; vì sự an ổn mà đến đó. Hoặc bị thế lực bắt, hoặc bị trói dẫn đi, hoặc 
vì mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

68. KIÊN TRÌ ÁC KIÊN?° 

A. DUYÊN KHỞI 


376. Nhất thôn gian —#ÏfBRl. Ngũ phần: từ tụ lạc này đến tụ lạc kia... 
377. Thập tụng (T23n 1435, tr. I I6b04): Một câu-lô-xá. 
378. Ngũ phần: Ba-dật-đề 48; Tăng kỳ: 45; Thập tụng, Căn bản: 55. Pali, Păc. 68. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 189 





Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo tự là A-lê-tra?”, sanh ác kiến như vầy: Tôi 
hiểu pháp mà Đức Thế Tôn nói pháp, trong đó có chỗ nói phạm dâm 
dục chẳng phải là pháp chướng đạo?*9. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghe Tỳ-kheo A-lê-tra khởi sanh ác kiến 
rằng, Tôi hiểu pháp do Đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục chẳng phải là 
pháp chướng đạo. Các Tỳ-kheo nghe đó, muốn trừ bỏ ác kiến ấy của 
Tỳ-kheo A-lê-tra, nên liền đến chỗ A-lê-tra, cung kính chào hỏi xong, 
ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo A-lê-tra: 

- Có thật thầy hiểu pháp do Đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục 
chẳng phải là pháp chướng đạo không? 

A-lê-tra trả lời: 

- Thật sự tôi hiểu pháp do Đức Thế Tôn nói phạm dâm dục chẳng 
phải là pháp chướng đạo. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo muốn trừ bỏ ác kiến ấy của A-lê-tra, nên 
ân cần nói: 

- Nầy A-lê-tra, chớ nói lời như vậy. Chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. 
Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. 
A-lê-tra, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, dạy bảo đoạn 
ái dục, biết dục tưởng, dạy trừ ái dục, đoạn ái dục tưởng: trừ sự thiêu 
đốt do ái dục, vượt qua sự ràng buộc bởi ái. Đức Thế Tôn đã dùng vô 
số phương tiện nói: “Dục như hầm lửa lớn, dục như cây đuốc, cũng như 
trái chín, dục như vật vay mượn, dục như xương khô, dục như miếng thịt, 
như cảnh thấy trong mộng, dục như dao bén, dục như đồ gốm mới nặn 
đựng nước để giữa nắng, dục như đầu rắn độc, dục như nắm lưỡi gươm 
bén, dục như cây kích nhọn.” Đức Thế Tôn nói về dục như vậy. 

- A-lê-tra, pháp mà Đức Thế Tôn khéo nói là như vầy: Đoạn trừ 
dục, không còn dục, trừ cáu bẩn, không cáu bẩn, điều phục khát ái, diệt 
trừ hang ổ,*! thoát ly tất cả các sự trói buộc, ái tận Niết-bàn. Pháp mà 
Đức Phật nói là như vậy. Sao thầy lại nói, phạm dâm dục chẳng phải là 
pháp chướng đạo? 

Các Tỳ-kheo ân cần khuyên nói với A-lê-tra như vậy. Tỳ-kheo A- 
lê-tra vẫn kiên trì ác kiến, lại nói một cách quả quyết khẳng định: Đây 
là điều chân thật, ngoài ra đều là hư VỌNnE. 














379. A-lê-tra lPÏÄ4. Căn bản 39: Vô Tướng ##‡H. Pali: Arittha, Vin. ¡v. 133; M.i. 130; S.v. 314. 

380. Cf. Trung A-hàm 54, kinh 200 - A-lê-tra, (T1, tr.763b). M. ¡. 130-2. Ngũ phần: Pháp chướng 
đạo mà Phật nói, thật sự không chướng ngại đạo. 

381. Hán: Sào quật (= khốt) 1; Pali: ãlaya (= a-lai-da) xem đoạn sau, quyển 32 (T22n1428, 
tr.787a03), - Thọ giới kiên độ. 





190 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, các Tỳ-kheo không thể trừ bỏ ác kiến đó của Tỳ-kheo 
A-lê-tra, nên đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên nầy bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức 
Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

- Ngươi thừa lệnh của Ta, đi gọi Tỳ-kheo A-lê-tra đến đây. 

Tỳ-kheo kia vâng lời dạy, liền đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra nói: 

- Đức Thế Tôn sai gọi thầy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo A-lê-tra nghe Phật gọi liền đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Phật hỏi Tỳ-kheo A-lê-tra: 

- Thật sự ông có nói, “Tôi biết pháp do Phật nói, hành dâm dục 
chẳng phải là pháp chướng đạo” hay không? 

A-lê-tra trả lời: 

- Kính bạch Đại đức! Sự thật con có nói như vậy. 

Đức Phật bảo A-lê-tra: 

- Sao ông lại hiểu pháp Ta nói là như vậy? Ta đã dùng vô số 
phương tiện nói đoạn dục ái... như trên đã nói. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-lê-tra 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép chúng Tăng vì Tỳ-kheo A-lê-tra tác pháp can gián 
cho bỏ việc nầy, bằng bạch tứ yết-ma ha gián?#?. Nên ha gián như vầy: 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng làm yết-ma, như trên mà tác 
bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-lê-tra này, nói như vầy: 
“Tôi biết pháp do Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp 
chướng đạo”. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng đối với Tỳ-kheo A-lê-tra mà tác pháp ha gián, cho bỏ việc 
này. Rằng, “Nầy A-lê-tra, ngươi chớ nên nói như vậy. Chớ nên xuyên 
tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn 
không nói như vậy. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói dâm 
dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm dục là pháp chướng đạo.” Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-lê-tra nầy nói như vầy: 
“Tôi biết pháp do Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp 


382. Ha gián yết ma IJØ. Xem thêm điều 69 dưới: Can gián không bỏ, Tăng tác cử yết-ma. 
Thập tụng 15 (T23n1435, tr.106a20): Tăng tác yết-ma ước sắc #J#. Nếu vẫn không bỏ, tác 
tẩn yết-ma pháp †&XŠƑJ#3*. Căn bản 39 (T23n1442, tr.840b25, T23n1442, tr.§40c26): yết-ma 
can gián (biệt gián sự SE7IJŠŠ) mà không bỏ, tăng tác yết-ma xả trí †ầÊEŸÃZ. Tăng kỳ 18 
(T22n1425, tr.367b13): Tác cử yết-ma {FS&#äƑ#. Vin.ii. 25: ukkhepaniya-kamma, yết-ma xả 
trí. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) I91 





chướng đạo”. Nay Tăng tác pháp can gián, để bỏ việc này. Rằng, “Nầy 
A-lê-tra, Thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên 
tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức 
Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chướng đạo, 
nếu phạm dâm dục tức là pháp chướng đạo.” Các trưởng lão nào chấp 
thuận, Tăng vì Tỳ-kheo A-lê-tra tác pháp can gián cho bỏ việc này, thì 
im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (lần 
thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã vì Tỳ-kheo A-lê-tra tác pháp can gián rồi. Tăng chấp 
thuận nên 1m lặng. Việc nầy ghi nhận như vậy. 

Nên tác pháp khiển trách Tỳ-kheo A-lê-tra như vậy để bỏ việc 
ấy, bằng bạch tứ yết-ma. Các Tỳ-kheo bạch Phật”. Đức Phật dạy: 

- Nếu có Tỳ-kheo khác mà cũng nói như vậy, “Tôi biết pháp do 
Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo; ” thì chúng 
Tăng cũng can gián bằng pháp bạch tứ yết-ma như vậy. Từ nay về sau, 
Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh 
pháp tồn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nói như vầy: “Tôi biết, theo pháp do Đúc Phật nói, 
sự hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. ” Các Tỳ-kheo kia 
nên can gián Tỳ-kheo này: “Đại đức, chớ nói như vậy; chớ xuyên tạc 
Đức Thế Tôn; xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không 
nói như vậy. Đúc Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng sự hành 
dâm dục là pháp chướng đao. ” Khi các Tỳ-kheo kia can gián Tỳ-kheo 
này mà Tỳ-kheo này không bỏ, thì các Tỳ-kheo kia nên can gián ba lần 
cho bỏ sự này. Nếu can gián ba lần, bỏ thì tốt, không bỏ, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo kia nói như vầy: “Tôi biết pháp do Phật nói, hành dâm 
dục chẳng phải là pháp chướng đạo”. Tỳ-kheo kia can gián Tỳ-kheo 
nầy: Thầy chớ nên nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc 
Đức Thế Tôn là không tốt! Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế 
Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng, sự hành dâm dục là pháp chướng 
đạo. Nay, thầy nên bỏ việc này, đừng để Tăng quở trách mà phạm tội. 

Nếu vị ấy nghe theo lời can gián thì tốt; bằng không, nên tác bạch. 
Bạch rồi nên nói: Tôi đã tác bạch xong. Còn có các yết-ma nữa. Thầy 
nên bỏ việc nầy, đừng để Tăng quở trách mà phạm tội. 


383. Trong bản có thể nhảy sót 


192 BỘ LUẬT 3 





Vị ấy nghe theo lời can thì tốt. Bằng không, nên tác pháp sơ yết- 
ma. Tác pháp sơ yết-ma rồi nên nói: Tôi đã tác pháp sơ yết-ma tôi. 
Còn hai pháp yết-ma nữa. Thầy nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải 
quở trách mà phạm tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không thì nên tác pháp yết-ma 
lần thứ hai. Tác yết-ma lần thứ hai rồi nên nói: Đã tác yết-ma lần thứ 
hai rồi. Còn lại một pháp yết-ma nữa. Thầy nên bỏ việc này, đừng để 
chúng Tăng quở trách mà phạm tội. 

Nếu nghe lời can càng tốt. Bằng không, xướng yết-ma lần thứ ba 
xong, vị ấy phạm Ba-dật-đề°*!. 

Tác bạch rồi, yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ thì phạm ba Đột- 
kiết-la. Tác bạch rồi, yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ thì phạm hai 
Đột-kiết-la. Tác bạch rồi mà bỏ, phạm một Đột-kiết-la. Nếu tác bạch 
chưa xong mà bỏ, phạm Đột-kiết-la. Nếu chưa tác bạch mà nói: Tôi biết 
pháp do Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo, 
tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Khi Tỳ-kheo kia can gián Tỳ-kheo này, có Tỳ-kheo khác ngăn, 
hoặc Tỳ-kheo-ni ngăn, hay là kẻ khác ngăn: Thầy đừng bỏ việc ấy. 
Chúng Tăng can gián, dùng cách không can gián để ngăn, tất cả đều 
phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi mới bắt đều nói liền bỏ; hoặc là can gián phi 
pháp biệt chúng, hay can gián phi pháp hòa hợp, pháp biệt chúng, pháp 
tương tợ biệt chúng, pháp tương tợ hòa hợp, phi pháp, phi tỳ-nI, phi Phật 
sở thuyết; hoặc không can gián; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

69. HỖ TRỢ TỲ-KHEO BỊ XẢ TRÍ °* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo A-lê-tra sanh ác kiến, chúng 
Tăng can gián mà cố không bỏ. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo A-lê-tra: Tại sao 
thầy phát sanh ác kiến, chúng Tăng can gián, mà thầy không bỏ? 


384. Xem cht. 385 trên. 
385. Ngũ phần: Ba-dật-để 49; Tăng kỳ: 46; Thập tụng, Căn bẩn: 56. Pali, Pâc. 69. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 193 





Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
T-kheo A-lê-tra: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. A-lê-tra! Tại sao ông phát sanh ác kiến, chúng Tăng 
can gián mà ông cố không bỏ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo A-lê-tra 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, chúng Tăng đối với Tỳ-kheo A-lê-tra tác cử vì 
không bỏ ác kiến?%5, bằng bạch tứ yết-ma. Chúng Tăng nên vì Tỳ-kheo 
A-lê-tra tác cử. Tác cử tội rồi tác ức niệm. Tác ức niệm như vậy rồi dữ 
tội?#”, Trong chúng nên cử một vị có khả năng tác pháp yết-ma, như trên 
mà tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe. A-lê-tra này phát sanh ác kiến. 
Chúng Tăng ha gián mà cố ý không bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng đối với A-lê-tra tác pháp Yết-ma 
không bỏ ác kiến. Đây là lời tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo A-lê-tra này sanh ác kiến. 
Chúng Tăng can gián mà cố tâm không bỏ. Nay Tăng vì Tỳ-kheo A-lê- 
tra tác pháp yết-ma không bỏ ác kiến. Các trưởng lão nào chấp thuận, 
Tăng vì Tỳ-kheo A-lê-tra tác pháp yết-ma không bỏ ác kiến, thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (lần thứ 
hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận tác pháp yết-ma không bỏ ác kiến cho Tỳ- 
kheo A-lê-tra rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Được ghi nhận như 
vậy. 

Khi Tăng tác pháp yết-ma không bỏ ác kiến cho Tỳ-kheo A-lê- 
tra, nhóm sáu Tỳ-kheo lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng chung 
yết-ma, cùng ngủ, cùng nói chuyện. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Tỳ-kheo A- 
lê-tra bị Tăng cho pháp cử yết-ma vì không bỏ ác kiến. Tại sao các thầy 


386. Yết-ma - ác kiến bất xả 3š #*Ââ. Xem cht. 385 điều 68 trên. Pali, Vin.ii. 2§: Pãpikãya 
ditthiyã appaninissagge ukkhepanTyakamma 

387. Diễn tiến tác pháp: Tác cử fEÉ8, nêu tội danh; tác ức niệm {EllZ%, khiến cho tự thú nhận; 
dữ tội E83E, phán quyết có tội. Pali: Codetvä...sãretvã ãpatti äropetabbo. 


194 BỘ LUẬT 3 





lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng ngủ, cùng nói chuyện? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo A-lê-tra bị Tăng cho 
pháp cử yết-ma vì không bỏ ác kiến, tại sao các ông cung cấp các thứ 
cần dùng, cùng ngủ, cùng nói chuyện? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nóm sáu Tỳ-kheo 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, cùng với người chưa được tác pháp (giải), `° có ác 
kiến như vậy mà chưa bỏ,3 lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng yết- 
ma, cùng ngủ, cùng nói chuyện, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy rồi. Khi ấy các Tỳ-kheo 
không biết có nói như vậy hay không nói như vậy, sau mới biết là có 
nói như vậy, nên có vị tác pháp sám Ba-dật-để, hoặc có vị nghi. Đức 
Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết người nói lời như vậy, chưa được tác pháp (giả), 
có tà kiến như vậy mà chưa bỏ, lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng 
yết-ma, cùng ngủ, cùng nói chuyện, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nói lời như vậy: Là như nói: Tôi nghe Đức Thế Tôn nói pháp, 
hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo 

Chưa tác pháp giải: Nếu bị cử, mà chưa được giải. 

Thấy như vậy: Như hiểu biết rằng pháp do Đức Thế Tôn nói chẳng 
phải pháp chướng đạo. 


388. Ngũ phần: không như pháp hối. Tăng kỳ: đã bị tăng tác cử yết-ma mà chưa như pháp 
giải 
389. Căn bản: Chư tùy thuận pháp không bồ ác kiến. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 195 





Không bỏ ác kiến: Chúng Tăng can gián mà không bỏ ác kiến. 

Cung cấp những thứ cần dùng: Có hai thứ là pháp và tài. 

- Pháp: Dạy tu tập tăng thượng giới, tăng thượng ý, tăng thượng 
trí, học vấn, tụng kinh. 

- Tài: Cung cấp y phục, ẩm thực, giường, ngọa cụ, thuốc thang 
chữa bệnh. 

Đồng yết-ma: Tức đồng thuyết giới. 

Cùng ngủ: Nhà có bốn vách, lợp tất cả và ngăn che tất cả; hoặc 
lợp tất cả hoặc lợp tất cả mà không ngăn tất cả; hoặc tất cả có ngăn mà 
không lợp tất cả; hoặc không lợp hết, không ngăn hết. Nếu Tỳ-kheo 
vào trong nhà trước, sau đó có người nói như vậy mới đến; hay là người 
nói như vậy vào trước, Tỳ-kheo đến sau; hoặc hai người đều vào ngủ, 
tùy theo hông dính chiếu tất cả đều phạm Ba-dật-đề. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm 

Sự không phạm: Tỳ-kheo không biết nên vào ngủ; Tỳ-kheo ở 
trong nhà trước, người nói như vậy đến sau, vào nhà Tỳ-kheo không 
biết; hoặc là nhà có lợp tất cả mà không ngăn bốn bên; hoặc lợp tất cả 
mà ngăn phân nửa; hoặc lợp tất cả mà ngăn một ít thôi; hoặc ngăn tất cả 
mà không lợp; hoặc ngăn tất cả mà lợp một phần hai, hoặc ngăn tất cả 
mà lợp một ít thôi; hoặc lợp một phần hai, ngăn một phần hai, hoặc lợp 
một ít; hoặc không lợp không ngăn, hoặc đất trống, tất cả những trường 
hợp như vậy mà không biết; thảy đều không phạm. Hoặc bị bệnh té 
xuống đất; hoặc bị bệnh chuyển mình; hoặc bị thế lực bắt; hoặc bị trói 
nhốt; hoặc bị mạng nạn; phạm hạnh nạn thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. : 

70. BAO CHE SA-DI BỊ ĐUỔI”! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có hai ông Sa-di, một ông tên là Yết-na?°!, 
ông thứ hai tên là Ma-hầu-ca. Hai người này không biết hổ thẹn, cùng 
nhau làm việc bất tịnh. Chúng tự nói với nhau: Chúng tôi nghe pháp từ 
Phật nói, rằng hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. 


390. Ngũ phần: Ba-dật-đê 50; Tăng kỳ: 57; Thập tụng, Căn bản: 57. Pali, Pâc. 70. 

391. Yết-na XS; và Ma-hâu-ca E#j. Căn bản: Hai Sa-di tên Lợi Thích #IJ#Rl và Trường Đại 
X. Tăng kỳ: Đệ tử của A-lê-tra là Sa-di Pháp Dữ 3š. Thập tụng, có (một) Sa-di tên Ma-ca 
FEfll. Pali: Sa-di Kallaka. 


196 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách hai Sa-di: 

- Sao hai ngươi lại nói với nhau rằng, “Pháp tôi nghe từ Đức Phật, 
hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo”? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
hai Sa-di: 

- Việc các ngươi làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ngươi nói với nhau rằng, pháp mà các 
ngươi nghe từ Đức Thế Tôn, trong đó hành dâm dục chẳng phải là pháp 
chướng đạo? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách hai Sa-di rồi, bảo 
các T-kheo: 

Từ nay về sau, cho hai Sa-di nầy pháp ha gián?” cho bỏ việc nây, 
bằng bạch tứ yết-ma, tác pháp ha gián như sau: Bảo hai Sa-di đứng 
trước chúng Tăng, nơi mắt thấy mà tai không nghe. Trong chúng sai một 
vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Hai Sa-di kia cùng nhau nói: “Tôi 
nghe pháp từ Đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng 
đạo” Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, quở trách 
hai Sa-di kia cho bỏ việc này. Rằng, “Nầy, Sa-di! Chớ nói như vậy. 
Chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn 
không nói như vậy. Nầy Sa-di, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện 
nói, hành dâm dục là pháp chướng đạo. ” Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Hai Sa-di kia cùng nói với nhau 
rằng, “Pháp tôi nghe từ Đức Thế Tôn, hành dâm dục chẳng phải là pháp 
chướng đạo.” Nay, Tăng tác pháp can gián quở trách hai Sa-di kia cho 
họ bỏ việc này, rằng, “Nây, Sa-di! Chớ nói như vậy. Chớ xuyên tạc Thế 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. 
Nầy Sa-di, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói, hành dâm dục 
là pháp chướng đạo.” Các trưởng lão nào chấp thuận, nay Tăng quở 
trách hai Sa-di kia khiến cho họ bỏ việc nầy thì im lặng. Ai không đồng 
ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai và thứ ba cũng nói 
như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận quở trách hai Sa-di nầy rồi. Tăng chấp thuận 


392. Ngũ phần, và các bộ: Tăng khuyên dạy ba lần cho bỏ; không có văn yết-ma ha gián. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 197 





nên 1m lặng. Được ghi nhận như vậy. 

Hai Sa-di kia, đã bị chúng Tăng quở trách, nhưng cố tâm không 
bỏ việc nầy. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách hai Sa-di: Tại sao các ngươi đã 
được Tăng quở trách mà vẫn cố tâm không bỏ ác kiến? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
hai Sa-dI: 

- Việc các ngươi làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Này hai Sa-di! Tại sao đã bị chúng Tăng quở trách 
mà các ngươi không chịu bỏ ác kiến? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách hai Sa-di rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Chúng Tăng nên cho hai Sa-di pháp diệt tẫn”3 vì không bỏ ác 
kiến, bằng bạch tứ yết-ma, diễn tiến như sau: 

- Đem hai Sa-di đến trước chúng, bảo họ đứng chỗ thấy mà không 
nghe. Trong chúng sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Hai Sa-di nầy, đã bị chúng Tăng 
quở trách mà vẫn cố tâm không bỏ ác kiến. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng tác pháp diệt tẫn hai Sa-di này 
vì không bỏ ác kiến. Từ nay về sau hai Sa-di này không nên nói: “Đức 
Phật là Thế Tôn của tôi.” Không được đi theo các Tỳ-kheo. Như các Sa- 
di khác, được phép cùng các Tỳ-kheo ngủ hai, ba đêm, các ông không 
được điều đó. Các ông phải đi cho khuất, không nên ở nơi đây. Đây là 
lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Hai Sa-di nầy đã bị chúng Tăng 
quở trách, mà vẫn cố tâm không bỏ ác kiến, nay chúng Tăng trao pháp 
yết-ma diệt tẫn hai Sa-di này, vì không bỏ ác kiến. Từ nay về sau, hai 
Sa-di nầy không được nói: “Đức Phật là Thế Tôn của tôi.” Không được 
đi theo các Tỳ-kheo. Như các Sa-di khác được phép cùng các Tỳ-kheo 
ngủ hai, ba đêm, nay hai ông không được điều đó. Các ông phải đi khỏi 
chỗ này, không được ở nơi đây. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng tác 


393. Ác kiến bất xả diệt tĩn yết ma ÄšŠ ®‡â‡83äJE. Pali, Vin.iv. 13§: Tăng đuổi Sa-di Kal- 
laka, sangho kallaka samauddesa nãsetu, không có văn yết ma. 


198 BỘ LUẬT 3 





pháp diệt tẫn đối với hai Sa-di này vì không bỏ ác kiến, thì im lặng, vị 
nào không đồng ý xin nói: Đây là yết-ma lần thứ nhất (Lần thứ hai, lần 
thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã đồng ý tác pháp diệt tẫn đối với hai Sa-di vì không chịu 
bỏ ác kiến rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Được ghi nhận như vậy. 

Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo biết Tăng đã tác pháp yết-ma diệt tẫn 
cho hai Sa-di này vì không chịu bỏ ác kiến, nhưng họ vẫn dụ dẫn đem 
về nuôi dưỡng, cùng ngủ đêm. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo: Tại sao 
các thầy biết Tăng đã tác pháp yết-ma diệt tẫn hai Sa-di này vì không xả 
bỏ ác kiến, mà vẫn dụ dẫn đem về nuôi dưỡng, cùng ngủ với chúng? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông biết Tăng đã tác pháp yết-ma 
diệt tấn hai Sa-di này vì không bỏ ác kiến, mà lại dụ dẫn đem về nuôi 
dưỡng, cùng ngủ chung? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Sa-di nào, nói như vầy: “Tôi nghe pháp từ Đúc Thế Tôn, nói rằng 
hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo ”. Các Tỳ-kheo nên can 
gián Sa-di này như vầy: Ông chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế 
Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt! Đức Thế Tôn không nói như 
vậy, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng hành dâm dục là 
pháp chướng đao.” Khi Tỳ-kheo kia can gián như vậy, Sa-di này vẫn 
kiên trì không bỏ. Tỳ-kheo kia nên can gián đến ba lần, khiến cho bỏ 
việc ấy. Can gián ba lần, bỏ thì tốt; không bỏ, Tỳ-kheo kia nên nói với 
Sa-di ấy: “Từ nay về sau, ông không được nói: “Đức Phật là Thế Tôn 
của tôi. ” không được đi theo các Tỳ-kheo khác. Các Sa-di khác được 
cùng Tỳ-kheo ngủ hai ba đêm; nhưng ông không được việc ấy nữa. Ông 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 199 





phải ra khỏi nơi này, không nên ở đây nữa. ” Nếu Tỳ-kheo biết Sa-di 
đã bị tẫn ở trong chúng như vậy, mà vẫn đem về nuôi dưỡng, cùng ngủ 
chung, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Hai Sa-di kia bị tẫn 
xuất khỏi thành, liển ra ngoài thôn xóm để xin ở, nhưng ngoài thành 
cũng bị tẫn xuất nên lại vào trong thành xin ở. Các Tỳ-kheo không biết 
người ấy bị tẫn xuất hay không bị tẫn xuất, sau đó mới biết là họ bị tẫn 
xuất, hoặc tác pháp sám Ba-dật-để, hoặc có sự nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết Sa-di nói như vầy: “Tôi nghe pháp từ Đúc Phật, 
nói: “hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo'. Các Tỳ-kheo 
nên can gián Sa-di này như vầy: “Ông đừng xuyên tạc Đức Thế Tôn, 
xuyên tạc Đúc Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. 
Này Sa-di, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng hành dâm 
dục là pháp chướng đạo. ” Khi các Tỳ-kheo kia can gián Sa-di này mà 
vẫn kiên trì không bỏ. Các Tỳ-kheo nên can gián cho đến ba lần, khiến 
cho Sa-di bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt; nếu không 
bỏ, các Tỳ-kheo nên nói với Sa-di ấy: “Từ nay về sau, ông không được 
nó: “Đức Phật là Thế Tôn của tôi.” Không được đi theo các Tỳ-kheo 
khác. Các Sa-di khác được phép cùng ngủ hai, ba đêm với Tỳ-kheo, 
nhưng nay ông không được phép đó. Ông phải ra khỏi nơi này, không 
nên ở đây nữa”. Nếu Tỳ-kheo biết Sa-di đã bị tẫn ở trong chúng như 
vậy, mà vẫn dụ đem về nuôi dưỡng, cùng ngủ chung, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Diệt tẫn: Tăng tác pháp bạch tứ yết-ma để đuổi. 

Nuôi dưỡng: Hoặc tự mình nuôi, hoặc cho người nuôi. 

Dụ: Hoặc tự mình dụ hoặc sa1 người dụ. 

Cùng ngủ chung: Như đã nói ở trước. 

Nếu Tỳ-kheo vào ngủ trước, người bị diệt tẫn đến sau; hoặc người 
bị diệt tẫn vào trước, Tỳ-kheo đến sau; hoặc cả hai người cùng đến, tùy 
theo hông dính xuống chiếu, chuyển mình, Ba-dật-đề. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết; hoặc Tỳ-kheo đến trước, người 
bị diệt tẫn đến sau, Tỳ-kheo không biết. Hoặc phòng ở bốn bên, không 
ngăn, trên có lợp... (nt) nơi đất trống thì không phạm. Hoặc cơn đảo lộn 


200 BỘ LUẬT 3 





phát sanh té xuống đất, hoặc bệnh động chuyển, hoặc bị thế lực bắt, 
trói, mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách?°!. 

71. KHÔNG CHỊU HỌC GIỚI"? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la tại nước Câu-thiểm-tỳ. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo Xiển-đà?" được các Tỳ-kheo khác như pháp can gián, 
mà lại nói: Nay tôi không học giới này. Tôi sẽ hỏi các Tỳ-kheo trì luật 
có trí tuệ khác đã. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tìm quý, hiểm trách Tỳ-kheo Xiển-đà: Tại sao các 
Tỳ-kheo như pháp can gián, thầy lại nói rằng, “Nay tôi không học giới 
này, tôi phải hỏi các Tỳ-kheo trì luật có trí tuệ khác đã.”? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Tỳ-kheo Xiển-đà: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo Xiển-đà, tại sao các Tỳ-kheo như pháp can 
gián, ông lại nói, “Nay tôi không học giới này, tôi phải hỏi các Tỳ-kheo 
trì luật có trí tuệ khác đã. ”? 

Dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Xiển-đà rồi, Đức Phật 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo nào,”” khi được các Tỳ-kheo khác như pháp can gián lại 
nói như vầy: “Tôi nay không học giới này, tôi sẽ nạn vấn các Tỳ-kheo 
trì luật có trí tuệ khác đã ”, Ba-dật-đề. Nếu vì muốn biết hay vì muốn 
bọc thì mới nên nạn vấn. 

B. GIỚI TƯỚNG 


394. Bản Hán, hết quyển 17. 

395. Ngũ phần: Ba-dật-để 63: Tăng kỳ, Thâp tụng, Căn bản: 75; Pali, Pâc. 71. 

396. Xem Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 12. Ngũ phần, nguyên nhân, Nhóm sáu Tỳ-kheo. 

397. Ngũ phần: Tỳ-kheo thường xuyên phạm tội... Thập tụng: Tỳ-kheo, khi thuyết giới, nói 
răng... 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 201 





T-kheo: Nghĩa như trên. 

Như pháp: Là như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Tỳ-kheo kia như pháp can gián Tỳ-kheo này, Tỳ-kheo này nói: 
Nay tôi không học giới này. Tôi sẽ nạn vấn các Tỳ-kheo trì luật có trí 
tuệ khác. Nếu nói rõ ràng thì phạm Ba-dật-đề, nói không rõ ràng phạm 
Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tỳ-kheo can gián kia ngu si, không hiểu rõ; Tỳ- 
kheo này nên nói: Thầy trở về hỏi Hòa thượng, A-xà-lê của thầy đã. 
Thầy phải học hỏi thêm, tụng kinh thêm. Hoặc là sự thật đúng như vậy. 
Hoặc nói vui đùa, nói gấp vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc 
muốn nói việc này nhầm nói việc khác. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

72. KHINH CHẾ HỌC GIỚI?* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà nước Xá-vệ. Lúc ấy, có số đông Tỳ-kheo tập hợp lại một chỗ 
tụng chánh pháp, tụng tỳ-ni.”” Nhóm sáu Tỳ-kheo cùng bảo nhau: Các 
Tỳ-kheo nà y tập họp một chỗ tụng chánh pháp, tụng tỳ-ni. Các Tỳ-kheo 
kia tụng luật thông suốt, tất sẽ thường xuyên cử tội ta. Nay, ta nên đến 
nơi chỗ các Tỳ-kheo kia nói rằng, “Trưởng lão, tụng các giới vụn vặt 
này làm gì? Nếu muốn tụng thì nên tụng bốn sự. Nếu quyết muốn tụng 
nữa thì tụng bốn sự và mười ba sự. Còn lại, không nên tụng. Tại sao 
vậy? Nếu các trưởng lão tụng những giới này thì khiến cho người hoài 
nghi, ưu não. ” 

Rồi Lục quần bèn đến nói với Tỳ-kheo kia: 

- Trưởng lão, tụng các giới vụn vặt này làm gì? Nếu muốn tụng 
thì nên tụng bốn sự. Nếu quyết muốn tụng nữa thì tụng bốn sự và mười 
ba sự. Còn lại, không nên tụng. Tại sao vậy? Nếu các trưởng lão tụng 
những giới này thì khiến cho người hoài nghi, ưu não. 


398. Các bộ: Ba-dật-đề 10. Pali, Pâc. 72. 

399. Thập tụng, Căn bản: Tỳ-kheo tụng giới bố tát mỗi nửa tháng. Lục quần chống việc các 
tiểu giới. 

400. Tạp toái giới #Ế£fỲ. Pali: Khuddãnukhuddaka sikkhãpada. Cf. Cullavagga, Vin. ii. 287: 
Tại kết tập, Tăng thảo luận các giới nhỏ mà Phật cho phép bỏ. Hoặc cho rằng, trừ bốn Ba-la-di, 
còn lại là giới nhỏ. Hoặc duy chỉ 92 Ba-dật-đềể là giới nhỏ. Xem Tứ phần 54, đoạn sau, về kết 
tập lần thứ nhất, (T22, tr.967b). 


202 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo quan sát liền biết, nhóm sáu Tỳ-kheo này muốn diệt 
pháp nên nói như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao, các 
thầy muốn diệt pháp, nên nói như vậy phải không? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao, các ngươi muốn diệt pháp, nên nói như vậy 
phải không? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, khi thuyết giới,“°" nói như vây: “Đại đức, thuyết 
những giới vụn vặt như vậy để làm gì? Khi nói các giới ấy, khiến cho 
người sanh ra hoài nghỉ, phiền muộn xấu hổ; ” vì khinh chê giới, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo kia, khi tự mình nói giới hay người khác nói giới, hoặc 
khi tụng giới mà nói như vầy: Trưởng lão, tụng những giới vụn vặt này 
để làm gì? Nếu muốn tụng nên tụng bốn việc; nếu quyết tụng nữa thì 
chỉ nên tụng bốn việc và mười ba việc. Tại sao vậy? Vì khi tụng các giới 
này thì khiến cho người sanh lòng hoài nghi, phiền não xấu hổ. Nói như 
vậy mà rõ ràng, thì phạm Ba-dật-để, không rõ ràng phạm Đột-kiết-la. 

Chê bai tỳ-ni Ba-dật-để. Chê bai A-tỳ-đàm, Đột-kiết-la, chê bai 
các thứ khế kinh khác, Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


401. Tăng kỳ: khi tụng ba-la-đề-mộc-xoa mỗi nửa tháng mà nói như vây... Ngũ phần: Không có 
chỉ tiết - thuyết giới. Pali: uddissamãne, trong khi đang thuyết giới; sớ giải, VA. 876: äcariyena 
anteväsikassa uddissamãne, - trong khi thầy đang thuyết cho đệ tử. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 203 





Sự không phạm: Nếu nói trước tụng A-tỳ-đàm, sau đó mới tụng 
luật, trước tụng các khế kinh, sau mới tụng luật. Hoặc có bệnh, đợi cho 
lành, sau đó mới tụng luật. Đối trong Phật pháp phải cần cầu phương 
tiện, đắc bốn quả A-la-hán, sau đó sẽ tụng luật. Nói lời nói cố tâm 
không cho chánh pháp bị tiêu diệt, hoặc nói vui giỡn, hoặc nói gấp vội, 
nói trong mộng, nói một mình, muốn nói việc này nhầm nói việc khác 
thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

73. VÔ TRI HỌC GIỚI”? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây kỳ- 
đà nước Xá-vệ. Có một Tỳ-kheo trong nhóm lục quân, khi đang nghe 
giới, phạm tội và tự biết mình phạm tội, sợ Tỳ-kheo thanh tịnh phát giác 
nêu lên, bèn đến trước vị thanh tịnh Tỳ-kheo nói: 

- Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng, 
nửa tháng nói một lần, rút ra từ giới kinh. 

Các Tỳ-kheo xét biết, đây là khi đang thuyết giới nhóm sáu Tỳ- 
kheo phạm tội, tự mình biết rõ tội chướng, sợ Tỳ-kheo thanh tịnh phát 
giác nêu tội nên tự đến trước Tỳ-kheo thanh tịnh nói: Nay tôi mới biết, 
pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng, nửa tháng nói một lần, 
rút ra từ giới kinh. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Sao, các 
thây, khi đang thuyết giới, phạm tội, tự mình biết rõ tội chướng, sợ Tỳ- 
kheo thanh tịnh phát giác nêu tội nên tự đến trước Tỳ-kheo thanh tịnh 
nói: “Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng, 
nửa tháng nói một lần, rút ra từ giới kinh. ”? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao khi nói giới, tự biết có phạm tội, sợ Tỳ- 
kheo thanh tịnh phát giác nêu tội nên tự đến trước Tỳ-kheo thanh tịnh 
nói: “Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng, 


402. Ngũ phần: Ba-dật-để 64; Tăng kỳ: 92; Thập tụng, Căn bản: 93. 


204 BỘ LUẬT 3 





nửa tháng nói một lần, rút ra từ giới kinh. ”? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách một vị 
trong nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, khi thuyết giới, nói như vầy: “Nay tôi mới biết, pháp 
này ghỉ trong giới kinh mỗi nửa tháng tụng một lần, xuất từ trong giới 
kinh.” Các Tỳ-kheo khác biết Tỳ-kheo này không những hai, ba lần 
mà nhiều lần có ngồi trong chỗ thuyết giới. Tỳ-kheo kia, không phải 
do vì không rõ.“ Nếu có phạm tội thì nên xử trị như pháp, lại chồng 
thêm tội vô tri,“ bảo: “Trưởng lão, thật không ích lợi, không có sở đắc 
tốt đẹp nào cho ngài, vì khi tụng giới ngài không dụng tâm suy nghĩ, 
không một lòng nhiếp niệm để nghe pháp. Vị kia, là kẻ vô tri“ Ba- 
dật-để*%, 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo kia: Khi chính mình thuyết giới, hay người khác thuyết 
giới, hoặc khi tụng giới, nói như vầy: Này, trưởng lão! Nay tôi mới biết 
pháp này có ghi trong giới kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần xuất từ 
trong giới kinh.” Các Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo này không những hai, ba 
lần mà là nhiều lần dự Bố-tát. Tỳ-kheo kia không phải do vì không biết 
rõ, mà tuỳ theo chỗ phạm tội mà xử trị như pháp, lại tăng thêm tội vô 
tri, rằng,“ Trưởng lão! Thật không lợi, không có sở đắc tốt đẹp nào cho 
ngài, vì khi tụng giới ngài không khéo dụng ý tư duy, không một lòng 
nghe pháp. Vì vô tri cho nên bị tác pháp chồng thêm, Ba-dật-để. Nếu 
không tác pháp, Tỳ-kheo đó phạm Đột-kiết-la. 























403. Vô như vô giải #&#[I####. Ngũ phân: Bất dĩ bất tri cố đắc thoát ®IX#IIi8lf: Tỳ-kheo 
ấy không phải do vì không biết mà thoát khỏi tội. Các bộ cũng đồng. Pali: Na ca tassa bhik- 
khuno ađđakena mutti atthi, nghĩa như các bản Hán. 

404. Tăng kỳ: cần khiển trách rằng... Nghĩa là, cần tác yết-ma ha trách 

405. Pali: ida tasmi mohanake päcittiya, - đây là Ba-dật-để, vì có sự vô tri ấy. Nghĩa là, do có 
yết-ma vô tri. Xem cht. trên. Skt. ãyuman tatra kauktyäãt pãyantikã, - Trưởng lão, trong đây, vì 
có sự hối quá, phạm Ba-dật-đề. Tức sau khi có yết-ma hối quá. 

406. Tăng kỳ: Tỳ-kheo... sau khi bị khiển trách, Ba-dật-đề. 

407. Trùng tăng vô tri tội Ef8##ZISE; các Tỳ-kheo tác pháp yết-ma vô tri để khiển trách lỗi 
không chú tâm nghe thuyết giới. Bản Skt. uttara ca kauktyam äãropayitavya, - thêm nữa, cần 
phải bắt hối quá. Pali: uttariđc' assa moho ãropetabbo, - thêm nữa, cần phải áp đặt sự vô tri 
cho Tỳ-kheo ấy. Luật Pali, yết-ma bạch nhị, khiển trách sự vô tri. Nếu không có yết-ma vô tri, 
người ấy chỉ phạm Đột-kiết-la. 




















SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 205 





T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Vị ấy chưa từng nghe nói giới, nay mới nghe; 
hoặc chưa từng nghe nói rộng, nay mới nghe; hoặc nói vui đùa, nói gấp 
vội, nói một mình, nói trong mộng; muốn nói việc này nhầm nói việc 
khác; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách, bức bách. 

74. PHỦ NHẬN YÊT-MA*® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyỆt. 
Lúc ấy, tôn giả Tỳ-kheo Đạp-bà-ma-la Tử được chúng Tăng sai phụ 
trách giường nằm, chỗ ngồi, ngọa cụ của chúng Tăng, và phân phối ẩm 
thực. Tôn giả bận lo việc của Tăng, việc của tháp, nên những lễ hội bố 
thí của các gia chủ bên ngoài, nhân xây cất chùa mới, xây cất phòng 
mới, đào ao mới, đào giếng mới, Tôn giả không rảnh để đến dự. Do 
vậy, y phục của tôn giả bị rách nát, cáu bẩn, không sạch sẽ. 

Một hôm, có người dâng cho chúng Tăng một chiếc y quý giá. 
Chúng Tăng cùng bảo nhau rằng, Tôn giả Tỳ-kheo Đạp-bà-ma-la Tử 
được chúng Tăng sai phụ trách giường nằm, chỗ ngồi, ngọa cụ của 
chúng Tăng, và phân phối ẩm thực. Tôn giả bận lo việc của Tăng, việc 
của tháp, nên những lễ hội bố thí của các gia chủ bên ngoài, nhân xây 
cất chùa mới, xây cất phòng mới, đào ao mới, đào giếng mới, Tôn giả 
không rảnh để đến dự. Do vậy, y phục của tôn giả bị rách nát, cáu bẩn, 
không sạch sẽ. Chúng ta nên đem y này trao cho tôn giả. 

Rồi chúng Tăng, sau khi tác bạch nhị Yết-ma, đem y trao cho Tôn 
giả. 

Trong lúc bạch yết-ma, nhóm sáu Tỳ-kheo cũng có mặt trong 
chúng. Khi trao y cho tôn giả rồi, nhóm sáu Tỳ-kheo lại nói: 

- Các Tỳ-kheo này, theo chỗ quen thân của mình, mà lấy y của 
chúng đem cho. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao, các thầy cùng có mặt trong chúng khi tác yết-ma trao y cho 
vị kia; sau lại nói, “Các Tỳ-kheo, theo chỗ quen biết riêng của mình, 
lấy y của chúng tăng đem cho. ”? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 


408. Ngũ phần: Ba-dật-để 80; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: 9. Pali, Păc.81. 


206 BỘ LUẬT 3 





ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông cùng tập hợp một chỗ tác bạch yết- 
ma đem y trao cho vị kia. Sau khi y đã được trao, các ông lại nói, “Các 
Tỳ-kheo, theo chỗ quen biết riêng của mình, lấy y của chúng tăng đem 
cho. ”? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, sau khi cùng chung yết-ma rồi, lại nói như vầy: 
“Các Tỳ-kheo theo chỗ thân hậu mà lấy vật của chúng Tăng đem cho, ” 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thân hậu: Đồng Hòa thượng, đồng A-xà-lê; cùng ăn, ở, chuyện 
trò, gần gũi với nhau. 

Vật của Tăng: Như trên đã nói. 

Vật: Y, bát, ống đựng kim, ni-sư-đàn, cho đến đồ uống nước. 

Tỳ-kheo kia, trước cùng chúng Tăng yết-ma rồi, sau hối hận, nói: 
Các Tỳ-kheo, theo chỗ thân hậu, lấy y vật của Tăng cho người thân hậu 
của mình. Nói rõ ràng, phạm Ba-dật-đề, không rõ ràng phạm Đột-kiết- 
la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Sự việc thật như vầy: Lấy vật của Tăng đem cho 
người quen biết của mình, thì nói mà không phạm. Hoặc là nói vui đùa, 
nói gấp vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này 
nhầm nói việc kia, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

75. KHÔNG DỮ DỤC*® 


409. Ngũ phần: Ba-dật-đề 53; Tăng kỳ: 79; Thập tụng, Căn bản: 77. Pali, Päc. 80. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 207 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Lúc ấy, có số đông Tỳ-kheo tập hợp lại một chỗ cùng nhau luận bàn 
pháp Tì-mI. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nói với nhau: Hãy xem các Tỳ-kheo 
này cùng nhau tập hợp lại một chỗ, hình như muốn vì chúng ta tác yết- 
ma. Tức thì, nhóm sáu người liền đứng dậy bỏ ra đi. Các Tỳ-kheo nói: 

- Các Thầy ở lại, chớ nên đi. Chúng Tăng hữu sự, mà lại cố ý bỏ 
đi, không chịu ở lại. 

Trong số các Tỳ-kheo, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, 
ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Chúng Tăng 
đang tập hợp, muốn luận pháp sự. Sao các thầy lại đứng dậy bỏ đi? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao, chúng Tăng tập hợp muốn luận pháp sự, 
các ông lại đứng dậy bỏ đi? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách lục quần xong, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, khi Tăng đoán sự chưa xong, đứng dậy bỏ đi, Ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo, hoặc có 
vị bận việc của Tăng, hoặc bận việc của tháp, hoặc bận việc chăm sóc 
Ty-kheo bệnh, nghi. Đức Phật dạy: 

- Từ nay cho phép dữ dục. 

Từ nay nói giới như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, khi tăng đoán sự chưa xong, không dữ dục mà bỏ 
đi," Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 


410. Tăng kỳ: không bạch Tỳ-kheo. Căn bản: mặc nhiên đứng dậy (bỏ đi), không chúc thọ E 
WEB 


208 BỘ LUẬT 3 





T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tăng: Cùng một thuyết giới, cùng một yết-ma. 

Sự: Có mười tám sự phá Tăng: Pháp, phi pháp... cho đến thuyết, 
phi thuyết.“! Nếu Tỳ-kheo đoán sự chưa xong mà bổ đứng dậy đi ra, 
chân bước ra khỏi cửa, Ba-dật-đề; một chân ngoài cửa, một chân trong 
cửa, phương tiện muốn đi mà không đi; hẹn đi mà không đi, tất cả đều 
phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la, Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Có bận việc Tăng, việc tháp, việc chùa chăm sóc 
người bệnh, dữ dục thì không phạm. 

Hoặc bị câm không nói dữ dục được???. 

Hoặc yết-ma phi pháp, yết-ma phi tì-ni. 

Hoặc đang phương tiện tác yết-ma không trụ xứ, tổn giảm, không 
lợi, liên hệ sự việc Tăng, sự việc chùa Tháp; nhắm đến Hòa thượng, 
đồng Hòa thượng, A-xà-lê, đồng A-xà-lê, tri thức thân hậu'?; các trường 
hợp như vậy, không dữ dục mà bỏ đi, không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

76. DỮ DỤC RỒI HỔI*“ 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Khi ấy, trong nhóm sáu Tỳ-kheo có sự vi phạm, sợ chúng Tăng cử 
tội, nên sáu người cứ đi chung với nhau. Trong giờ đại thực, tiểu thực, 
khi chúng Tăng tập hợp thuyết pháp, hoặc lúc nói giới, sáu người không 
xa rời nhau, khiến cho các Tỳ-kheo không do đâu để tác pháp yết-ma 
được. 

Sau đó một thời gian, vào lúc nhóm sáu Tỳ-kheo may y. Các Tỳ- 
kheo cùng bảo nhau, - Nhóm sáu Tỳ-kheo hiện đang ở đây may y. Nếu 
cần tác pháp yết-ma thì nay chính là lúc. 

Các Tỳ-kheo liền sai một vị đến kêu: 


411. Xem ch.1i. Tăng-già-bà-thi-sa x. 

412. Các loại yết-ma được thực hiện không vì ích lợi của đối tượng; xem Tứ phần, phần ba, 
ch.xI, (T22, tr.906a 17) 

413. Tham chiếu Luật Pali, Vin. ¡v. 153: Không dữ dục, bổ đi mà không phạm nếu nghĩ rằng, 
sẽ có sự tranh chấp giữa Tăng, sẽ có sự phá tăng; hay yết-ma phi pháp, biệt chúng; hay yết-ma 
chống lại đối tượng không như pháp; hoặc có việc cần làm cho người bệnh; hoặc đi giải; hoặc 
không muốn phải ngăn yết-ma. 

414. Ngũ phần: Ba-dật-để 79; Tăng kỳ: 43; Thập tụng, Căn bản: 53. Pali, Päc. 79. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 209 





- Chúng Tăng hữu sự. Mời các thầy đến. 
Nhóm sáu Tỳ-kheo hỏi: 
- Tăng có việc gì? Chúng tôi không thể ngưng việc may y để đến 


Tăng trả lời: 
- Nếu các thầy không thể đến được, thì cử một hai vị mang dục 


Nhóm sáu Tỳ-kheo liền sai một Tỳ-kheo nhận dục mang đến. 
Chúng Tăng tác pháp yết-ma cho một Tỳ-kheo này. Tác pháp yết-ma 
xong, Tỳ-kheo ấy liền trở về chỗ nhóm sáu Tỳ-kheo. Lục quần hỏi: 

- Chúng Tăng làm việc gì? 

Tỳ-kheo này đáp: 

- Bất lợi cho bản thân tôi. 

Lục quần hỏi: 

- Chuyện øì mà bất lợi cho bản thân thầy? 

VỊ ấy nói: 

- Chúng Tăng tác yết-ma nhắm đến tôi. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo, trước đó dữ dục rồi, sau lại hối hận, nói: 

- Chúng Tăng tác yết-ma như vậy, chẳng phải là yết-ma. Yết-ma 
không thành. Chúng tôi dữ dục việc kia chứ không dữ dục việc này. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Tại sao các thầy dữ dục rồi, sau lại ăn năn nói: Chúng tôi dữ dục 
việc kia, chứ không dữ dục việc này? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông trước đã dữ dục sau lại ăn năn nói: 
Tôi dữ dục việc này chứ không dữ dục việc kia? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


210 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo nào, dữ dục rồi, sau lại hối hận, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nếu Tỳ-kheo dữ dục rồi sau ăn năn nói: Các thầy tác yết-ma, phi 
yết-ma, yết-ma không thành. Tôi dữ dục việc kia chứ không dữ dục 
việc này; nói rõ ràng, Ba-dật-đề; nói không rõ, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Sự thật là như vậy, phi yết-ma, yết-ma không 
thành cho nên nói như thế. Phi yết-ma không thành thì không phạm. 
Hoặc nói giỡn chơi, nói gấp vội nói một mình, nói trong mộng, muốn 
nói việc này, nhầm nói việc kia, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

77. NGHE LÉN ĐẦU TRANH*5 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà nước Xá-vệ. Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe những lời đấu 
tranh của các Tỳ-kheo rồi đem đến nói với người kia, khiến cho Tăng 
chưa có việc tranh cãi thì khởi lên việc tranh cãi, đã có việc tranh cãi 
thì không trừ diệt được. 

Các Tỳ-kheo nghĩ như vậy: Vì nguyên nhân nào khiến cho Tăng 
chưa có việc tranh cãi thì phát khởi việc tranh cãi; đã có việc tranh cãi 
thì không trừ diệt được? Các Tỳ-kheo quán sát, liền biết điều đó là do 
nhóm sáu Tỳ-kheo nghe những lời đấu tranh của các Tỳ-kheo, rồi đem 
đến nói với người kia, cho nên như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe việc này, trong số đó có vị thiểu dục, tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo: 

- Tại sao các Thầy nghe những lời đấu tranh của các Tỳ-kheo, rồi 
đem đến nói với ngươì kia, khiến cho Tăng chưa có việc tranh cãi thì 
phát khởi việc tranh cãi; đã có việc tranh cãi, thì không trừ diệt được? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 


415. Ngũ phần: Ba-dật-đề 60; Tăng kỳ: 78; Thập tụng, Căn bản: 76. Pali, Pâc. 78. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 211 





pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông nghe những lời đấu tranh của các 
Tỳ-kheo, rồi đem việc ấy đến nói với người kia, khiến cho Tăng chưa 
có sự tranh cãi, khởi lên sự tranh cãi; đã có sự tranh cãi thì không trừ 
diệt được? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người ban đầu phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo 
chế giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, sau khi các Tỳ-kheo cùng tranh cãi nhau, nghe 
lời người này đem qua nói với người kia, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Đấu tranh: Có bốn loại. Đó là ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh 
và sự tránh. 

Nghe: Lén nghe người kia nói. 

Nếu Tỳ-kheo nào đến nghe những lời tranh cãi của Tỳ-kheo khác, 
từ đường này đến đường kia; từ đạo đến phi đạo; từ phi đạo đến đạo; từ 
cao đến thấp, từ thấp đến cao, đến mà có nghe, phạm Ba-dật-đề, không 
nghe phạm Đột-kiết-la. 

Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, 
tất cả đều phạm Đột-kiết-la. Hoặc hai người nói chuyện ở chỗ tối; nên 
búng ngón tay hay tầng hắng để cảnh giác họ, không làm vậy thì phạm 
Đột-kiết-la. Hoặc hai người ở chỗ kín nói, cũng phải khẩy móng tay hay 
tằng hắng, không làm như vậy thì phạm Đột-kiết-a. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu hai người nói chuyện với nhau ở chỗ tối tằng 
hắng hay búng ngón tay, hoặc hai người ở chỗ kín nói chuyện, búng 
ngón tay, tằng hắng. Trên đường đi, hai người đi trước cùng nói chuyện, 
mình từ sau đi đến, tằng hắng, búng ngón tay. Hoặc muốn tác yết-ma 
phi pháp, yết-ma phi tì-ni, các yết-ma không trụ xứ, tổn giảm, không lợi 
liên hệ chúng Tăng, liên hệ tháp, liên hệ Hòa thượng, đồng Hòa thượng 
hoặc A-xà-lê, đồng A-xà-lê, thân hậu tri thức. Đối với các yết-ma như 
vậy, muốn được biết nên đến nghe thì không phạm. 


416 


416. Ngũ phần: Nghe lén trong chỗ khuất J#JEãÄÃš. 


212 BỘ LUẬT 3 





Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

78. SÂN ĐÁNH TỲ KHEO”” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, trong nhóm sáu Tỳ-kheo có một vị vì sân nhuế đánh 
(người) nhóm mười bảy Tỳ-kheo. Người bị đánh lớn giọng kêu: 

- Thôi, thôi, đừng đánh tôi! 

Lúc ấy Tỳ-kheo ở phòng gần nghe hỏi: 

- Chuyện øì mà la to thế? 

T-kheo bị đánh nói: 

- Vừa rồi tôi bị Tỳ-kheo kia đánh. 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách người nhóm sáu 
Tỳ-kheo: Sao lại sân nhuế đánh đập (người) nhóm mười bẩy Tỳ-kheo? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông lại đánh (người) nhóm mười bảy 
Tỳ-kheo? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo. 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, vì nóng giận, không hoan hỉ, đánh Tỳ-kheo, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Đánh: Hoặc dùng tay, đá hay gậy. 

Tỳ-kheo dùng tay, đá hay gậy đánh Tỳ-kheo, tất cả đều phạm Ba- 
dật-để.*!8 Ngoài cây, tay, đá ra, dùng các thứ khác như chìa khóa cửa, 


417. Ngũ phần: Ba-dật-để 71; Tăng kỳ: 58; Thập tụng, Căn bản: 48. 
418. Ngũ phần: Nếu không vì sân mà đánh, không phạm Ba-dật-đề. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 213 





móc câu, cán phủ phất, cán thủ lư, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có bệnh cần đấm bóp; hoặc ăn bị nghẹn 
cần vuốt cho xuống; hoặc nói không nghe cần đụng vào người, khiến 
cho họ nghe; hoặc lúc ngủ mà đụng phải; hoặc khi đi kinh hành tới lui 
mà đụng nhau; hoặc khi quét đất, đầu cán chổi dài đụng nhầm phải; tất 
cả đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

79. NHÁ ĐÁNH TỲ KHEO*? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo dùng tay tát nhóm mười bảy Tỳ-kheo. 
VỊ bị tát,'° lớn tiếng la: 

- Thôi, thôi đừng làm vậy! 

Tỳ-kheo ở phòng gần nghe, liền hỏi: 

- Vì sao kêu la lớn tiếng như thế? 

Nhóm mười bảy nói: 

- Tỳ-kheo này khoa tay đánh tôi, nên tôi phải la lớn. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách vị nhóm sáu Tyỳ-kheo: Tại 
sao thầy khoa tay đánh nhóm mười bảy Tỳ-kheo? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông dùng tay đánh nhóm mười bẩy 
Tỳ-kheo? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 


419. Ngũ phần: Ba-dật-đề 72; Tăng kỳ: 59; Thập tụng, Căn bản: 49. Pali, Pâc. 75. 

420. Hán: Bác ŸŠ, đánh hay tát. Ngũ phần: Nghỉ như đả tướng #ã#I†T‡B. làm bộ như đánh. 
Tăng-kỳ: Trắc chưởng đao nghỉ {R|Sf7)Jf#š, nghiêng bàn tay làm bộ dao chém. Pali: Talasattika 
uggireyya, đưa lòng tay lên,» nghĩa là, doạ đánh. 


214 BỘ LUẬT 3 





phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo nào, vì giận hờn không vui, dùng tay (nhá) đánh“?! Tỳ- 
kheo, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tay: Chỉ cho hai bàn tay. 

Tỳ-kheo kia vì giận hờn lấy tay đánh Tỳ-kheo khác Ba-dật-đề. 
Trừ tay ra, nếu dùng then cửa, phất trần, thủ hương, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Người khác muốn đánh, đưa tay chận lại. Hoặc 
voi đến, giặc cướp đến, ác thú đến, kẻ cầm gai nhọn đến, lấy tay ngăn 
chận lại thì không phạm. Hoặc muốn qua sông; hoặc muốn vượt qua chỗ 
bùn lầy, nước đọng, gần nhau đưa tay ngoắt Tỳ-kheo khác đến, chạm 
trúng họ thì không phạm. Hoặc người kia không nghe, mình dùng tay 
ra hiệu khiến cho họ nghe; hoặc khi ngủ; hoặc khi tới lui qua lại, hay 
quét đất; hoặc quơ cây gậy đụng nhầm, chớ không cố ý làm, tất cả đều 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

80. VU KHÔNG TĂNG TÀN””? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá 
Vệ. Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo vì giận hờn, vu khống nhóm mười bảy 
Tỳ-kheo bằng pháp Tăng-già-bà-thi-sa không căn cứ #. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo, 
- Tại sao các thầy vì giận hờn, vu khống nhóm mười bẩy Tỳ-kheo bằng 
pháp Tăng-già-bà-thi-sa không căn cứ? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 


421. Dĩ thủ bác J'F#Ÿ: xem cht. trên. 
422. Ngũ phần: Ba-dật-để 75; Tăng kỳ: 90; Thập tụng, Căn bản: 69. Pali, Pâc. 76. 
423. Xem Ch. ii. Tăng-già-bà-thi-sa 8& 9. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 215 





nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông vì giận hờn lại dùng Tăng-già-bà- 
thi-sa vô căn cứ để hủy báng nhóm mười bảy Tỳ-kheo? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, vì giận hờn, vu khống (Tỳ-kheo khác) bằng pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa không căn cứ, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Căn cứ: Có ba: Chứng cứ do thấy, do nghe, do nghi. 

- Chứng cứ do thấy: Thật thấy vị ấy lộng âm xuất tinh, hoặc thấy 
cùng phụ nữ thân xúc chạm nhau, hoặc thấy cùng phụ nữ nói thô ác, 
hoặc thấy đối trước người phụ nữ tự khen thân mình, hoặc thấy khi đang 
cùng nhau làm môi giá. Hoặc là người khác thấy, rồi nghe từ người đó. 
Đó gọi là chứng cứ do thấy. 

- Chứng cứ do nghe: Nghe vị ấy lộng âm xuất tinh, hoặc cùng phụ 
nữ thân gần gũi nhau, hoặc nghe cùng phụ nữ nói thô ác, hoặc nghe đối 
trước người phụ nữ tự khen thân mình, hoặc nghe cùng nhau môi giá. 
Hoặc là người khác nghe, từ người đó mà nghe. Đó gọi là chứng cứ do 
nghe. 

- Chứng cứ do nghe nghi: Có hai nhân duyên sanh nghi: Do thấy 
sanh nghi, và do nghe sanh nghi. 

* Thế nào là thấy sanh nghi? Thấy người kia cùng người phụ nữ, 
khi từ trong rừng đi ra, hay khi vào trong rừng, hoặc trần truồng không 
có y, đồ bất tịnh tiết ra nhớp thân; hoặc thấy cùng ác tri thức hành sự, 
hoặc cùng vui đùa. Đó gọi là do thấy sanh nghi. 

* Thế nào là nghe sanh nghi? Hoặc nghe nơi chỗ đó, nghe tiếng 
động nơi giường, nghe tiếng nệm cỏ, nghe tiếng thở mạnh, nghe tiếng 
nói, nghe tiếng giao hội; hoặc nghe người kia tự nói: Tôi phạm xuất 
tinh. Tôi cùng người nữ thân chạm nhau. Tôi cùng người nữ nói lời thô 
ác. Tôi đối trước người nữ tự khen thân mình. Tôi làm mai môi nam nữ. 
Trong khi nghe những việc như vậy mà sanh ngh1. 


216 BỘ LUẬT 3 





Ngoài ba căn ra, dùng các việc khác vu khống. Đó gọi là không 
căn cứ. Tỳ-kheo nào, vì giận hờn, vu khống bằng pháp Tăng-già -bà -thi- 
sa không căn cứ, nói rõ ràng phạm Ba-dật-để; nói không rõ ràng phạm 
Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Có thấy, có nghe, có nghi, nói đúng sự thật, muốn 
khiến cho người kia ăn năn mà không vu khống; hoặc nói vui, nói gấp 
vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhầm nói 
việc khác thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

81. THÂM NHẬP VƯƠNG CUNG"* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Khi ấy, trong thành Xá-vệ có một Bà-la-môn thuộc dòng họ lớn, tên 
là Da-nhã-đạt,”” có nhiều của cải quý báu, sanh nghiệp không lường, 
ruộng đất, gạo lúa không thể kể xiết, vàng bạc, xa cừ, mã não chân 
châu, hổ phách thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, tôi tớ, kho tàng đây đủ dư dật; 
oai tướng đầy đủ. Da-nhã-đạt có một tớ gái tên là Hoàng Đầu,*®° thường 
trông coi vườn Mạt-lợi'””. Đứa tớ gái kia thường ưu sầu nói: Đến khi nào 
ta mới thoát khỏi kiếp sống tôi tớ? 

Một sớm mai nọ, đứa tớ gái kia nhận phần cơm khô của mình, 
mang vào trong vườn. Vào lúc đó, giờ khất thực đã đến, Đức Thế Tôn 
mặc y bưng bát vào thành khất thực. Người tớ gái Hoàng Đầu từ xa 
trông thấy đức Như Lai, tâm tự nghĩ: Nay ta nên đem phần cơm khô này 
dâng cúng cho Sa-môn kia, may ra, ta có thể thoát khỏi kiếp tôi đòi. 
Nghĩ xong, Hoàng Đầu liền đem phần cơm dâng cúng đức Như Lai. 

Đức Thế Tôn dũ lòng thương nhận sự cúng dường rồi trở về tịnh 
xá. Người tớ gái Hoàng Đầu tiếp tục trên đường đến vườn Mạt-lợi. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, điểm bốn binh chủng du ngoạn săn bắn. 


424. Ngũ phần: Ba-dật-để 65; Tăng kỳ: 82; Thập tụng, Căn bản: 82. Pali, Päc. 83. 

425. Da-nhã-đạt R53 (Pali: Yađđadatta, nhưng không có chuyện kể liên hệ trong các tư liệu 
Pali). Nhân duyên của Mạt-ly phu nhân, không được kể trong các bộ. Tăng kỳ giới thiệu đọc 
trong Trung A-hàm. 

426. Hoàng Đầu SẼ. Tài liệu Pali nói bà là con gái của một người làm tràng hoa ở Kosala. 
427. Mat-li viên ZEÄI|BR|. Pali: Mallikãrãma, khu vườn trong thành Xá-vệ, vì của Mạt-l¡ Phu 
nhân nên được gọi tên như vậy. Truyện kể ở đây, tên của Phu nhân được gọi như vậy vì nguyên 
là cô gái giữ vườn hoa mallikã. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 217 





Đoàn tùy tùng phân tán ra đuổi theo bầy hươu. Lúc này thời tiết đang 
nóng bức, nhà vua mệt mỏi. Từ xa vua trông thấy vườn Mạt-lợi gần đó, 
liền cho lệnh quay xe đến. Để xe bên ngoài, nhà vua đi bộ vào trong 
vườn. 

Bấy giờ, Hoàng Đầu từ xa thấy vua Ba-tư-nặc đến, liền khởi sanh 
ý nghĩ: Người đang tiến đến với dáng bộ cử chỉ, chẳng phải là người 
thường. Liên tiến đến trước mặt để nghinh đón, với lời kính cẩn chào 
hỏi: 

- Chào Đại nhân mới đến! Mời ngài đến ngôi trên chỗ ngồi này. 

Hoàng Đầu liền cởi áo trải ra, mời nhà vua ngồi. Hoàng Đầu thưa 


- Ngài cần nước rửa chân hay không? 

Nhà vua nói: 

siCñÌy 

Hoàng Đầu liền lấy lá sen múc nước đem đến cho nhà vua. Nhà 
vua tự dùng nước rửa. Hoàng Đầu chà, kỳ chân cho nhà vua và thưa: 

- Ngài có cần nước để rửa mặt không? 

Nhà vua nói: 

- Cần. 

Hoàng Đầu lại lấy lá sen múc đầy nước đem đến để nhà vua rửa 


Hoàng Đầu thưa tiếp: 

- Ngài cần nước để uống hay không? 

Nha vua nói: 

- Muốn uống. 

Hoàng Đầu liền đến nơi ao; rửa tay sạch sẽ, rồi lấy lá sen tốt, múc 
đầy nước đem đến cho nhà vua uống. Hoàng Đầu lại thưa vua: 

- Không biết, Ngài có cần nghỉ một chút hay không? 

Nhà vua nói: 

- Cần yên nghỉ một chút. 

Hoàng Đầu lại liền cởi một chiếc áo trải ra, mời vua nằm nghỉ. 
Khi nhà vua nằm xong, Hoàng Đầu đến một bên quỳ thẳng gối xoa bóp 
cơ thể để giải tỏa mỏi mệt cho nhà vua. Thân của Hoàng Đầu mềm mại 
địu dàng như thân của thiên nữ. Khi nhà vua được xoa bóp êm dịu, khởi 
ý nghĩ: Chưa từng có một người nữ nào thông minh như thế này. Ta 
không bảo mà làm tất cả việc theo ý muốn của ta. Nhà vua liền hỏi: 

- Người là con gái nhà a1? 

Hoàng Đầu trả lời: 


218 BỘ LUẬT 3 





- Tôi là người ở của gia đình Da-nhã-đạt. Chủ tôi sai tôi giữ vườn 
Mạt-lợi này. 

Trong khi nhà vua hỏi Hoàng Đầu như vậy thì Đại thần của vua 
Ba-tư-nặc tìm theo dấu vết của xe, đến nơi vườn Mạt-lợi, quỳ lạy dưới 
chân vua xong, đứng qua một bên. Nhà vua ra lệnh cho một người: 

- Người hãy đến kêu Bà-la-môn Da-nhã-đạt đến chỗ vua. 

Người nhận lệnh nhà vua liền đến kêu Bà-la-môn. Bà-la-môn đến 
quỳ lạy dưới chân nhà vua xong, đứng qua một bên. 

Nhà vua hỏi: 

- Người nữ này là tôi tớ của ngươi phải không? 

Bà-la-môn trả lời: 

- Đúng như vậy. 

Nhà vua nói: 

- Nay ta muốn lấy người này làm vợ, ý ngươi thế nào? 

Người Bà-la-môn tâu: 

- Người này là tôi đòi, làm sao làm vợ của nhà vua được? 

Nhà vua khẳng định: 

- Điều đó không can gì. Ngươi chỉ cho biết là phải trả giá bao 
nhiêu mà thôi. 

Người Bà-la-môn tâu: 

- Dù là giá đáng trăm ngàn lượng vàng; tôi đâu dám nhận. Tôi xin 
dâng hiến lên Đại vương. 

Nhà vua nói: 

- Không thể được. Nay ta lấy làm vợ, tại sao lại không tính giá? 

Nhà vua liền ra lệnh xuất trăm ngàn lượng vàng giao cho người 
Bà-la-môn. Giao xong, nhà vua liền sai người về cung, lấy các thứ anh 
lạc, áo xiêm đổ phục sức. Sau khi tắm gội, trang điểm thân mình, rồi 
ngồi chung xe với vua trở về cung, cùng với các Đại thần hộ vệ tháp 
tùng. 

Bấy giờ, Hoàng Đầu mới nghĩ: Người này không phải là ai khác 
mà chính là vua Ba-tư-nặc. Hoàng Đầu được đưa vào ở trong cung, tập 
học các thứ kỹ thuật thơ toán, In, họa các thứ hình tượng, ca vũ hý nhạc, 
không bộ môn nào không biết. Vì từ trong vườn Mạt-lợi đem về, nên bà 
được đặt tên Mạt-lợi phu nhân. Cho đến khi tuổi lớn, vua càng ái kính. 
Sau đó một thời gian, trong số năm trăm người nữ, Mạt-lợi được nhà vua 
lập làm Đệ nhất Phu nhân. 

Khi ở trên điện cao, Mạt-lợi Phu nhân tự nghĩ: Do nhân duyên 
nghiệp báo gì mà ta được thoát khỏi kiếp tôi đòi, nay được sống khoái 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 219 





lạc thế này? Rồi nghĩ tiếp: Phải chăng, do trước đây ta đã dùng phần ăn 
của ta là cơm khô trộn với mật, dâng cúng Sa-môn; vì nhân duyên ấy 
mà nay ta được thoát khỏi thân tôi đòi, thọ sự khoái lạc thế này? Mạt-lợi 
phu nhân liền hỏi người hầu cận: 

- Trong thành Xá-vệ có Sa-môn hình mạo như vậy chăng? 

Người hầu cận thưa: 

- Có. Đó chính là đức Như Lai Vô sở trước, Chí chân Đẳng chánh 
giác. 

Phu nhân nghe rồi, lấy làm hoan hỷ, liền muốn đến chỗ Đức Phật, 
nên đến thưa với vua Ba-tư-nặc: 

- Tâu đại vương! Tôi muốn đến yết kiến và lễ bái thăm hỏi Đức 
Phật. 

Nhà vua nói: 

- Nên biết là đúng thời. 

Mạt-lợi phu nhân liền sửa soạn xe ngựa đến năm trăm chiếc, cùng 
năm trăm thể nữ thị tùng, ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến tịnh xá Kỳ-hoàn. 
Đến nơi, Mạt-lợi xuống xe, đi bộ vào. Từ xa thấy đức Như Lai tướng 
mạo đoan chánh, các căn tịnh định, thành tựu vô thượng điều phục, như 
voi chúa đã được điều phục, như hố thẳm trong lặng, thanh tịnh không 
nhớp. Phu nhân thấy vậy liền sanh hoan hỷ, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 

- Do nhân duyên nào, thọ thân người nữ, nhan sắc xấu xí, người 
thấy không ưa, của cải thiếu thốn, không có oai lực? Do nhân duyên nào 
nhan sắc xấu xí, người thấy không ưa, của cải không thiếu, không có oai 
lực lớn? Do nhân duyên nào nhan sắc xấu xí, người thấy không ưa, của 
cải không thiếu, có oai lực lớn? Do nhân duyên nào, nhan sắc xinh đẹp, 
người thấy hoan hỷ, của cải không thiếu, có oai lực lớn? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn mới giảng cho Mạt-lợi phu nhân nghe: 

- Hoặc có người nữ, lòng nhiều sân nhuế, đối với người ưa gây 
não hại cho người. Hoặc vì ít lời mà nổi thịnh nộ. Hoặc vì nhiều lời 
nên sân nhuế cũng nhiều. Cũng không bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
người già cô quả bần cùng, mỗi khi họ đến cầu xin, y phục, ẩm thực voi 
ngựa xe cộ, hương hoa anh lạc, phòng xá ngọa cụ, đèn đuốc. Tất cả đều 
không bế thí. Thấy người khác được lợi dưỡng sanh tâm tật đố. Cho nên, 
này Mạt-lợi nữ nhân, do nhiều sân nhuế nên tướng mạo xấu xí, người 
thấy không ưa. Do không bố thí nên của cải thiếu thốn. Do thấy người 
được lợi dưỡng sanh tâm tật đố, nên không có oai lực. 

- Này Mạt-lợi Phu nhân! Người nữ mà tâm nhiều sân nhuế, đối với 


220 BỘ LUẬT 3 





người ưa gây phiển não. Hoặc vì ít lời mà nổi thịnh nộ. Hoặc vì nhiều 
lời nên sân nhuế cũng nhiều. Nhưng hay bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
người già cô quả, bần cùng, mỗi khi họ đến cầu xin, y phục ẩm thực, voi 
ngựa xe cộ, hương hoa anh lạc, phòng xá ngọa cụ đều cung cấp cho họ. 
Nhưng thấy người khác được lợi dưỡng sanh tâm tật đố. Cho nên, người 
nữ đó, do nhiều sân nhuế mà tướng mạo xấu xí; nhờ bố thí nên của cải 
không thiếu; và do tâm tật đố nên không có oai lực. 

- Này Mạt-lợi Phu nhân! Người nữ mà tâm nhiều sân nhuế, ưa gây 
não hại cho người, nói ít hiện sân nhuế nhiều, nói nhiều cũng hiện sân 
nhuế nhiều, mà hay bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, người già cô đơn, 
bẩn cùng, khi họ đến cầu xin, y phục, ẩm thực, hoa hương anh lạc, cho 
đến phòng xá ngọa cụ, đèn đuốc, đều cung cấp cho họ; thấy người được 
lợi dưỡng, tâm không sanh tật đố. Cho nên, người nữ này, do sân nhuế 
nên tướng mạo xấu xí; nhờ bố thí nên của cải không thiếu, và do thấy 
người được tài lợi không sanh tật đố nên có oai lực lớn. 

- Này Mạt-lợi! Người nữ mà không có sân nhuế, không gây não 
hại chi người; nói ít, nói nhiều cũng không hiện sân nhuế; hay bố thí 
Sa-môn, Bà-la-môn, người cô quả, già nua, bần cùng, khi họ đến xin 
voi ngựa xe cộ, y phục ẩm thực, cho đến đèn đuốc đều cung cấp cho họ; 
thấy người được lợi dưỡng không sanh tật đố. Này, Mạt-lợi nữa nhân! 
Vì không sân nhuế nên nhan sắc đoan chánh, vì bố thí nên của cải 
không thiếu và vì không tật đố nên có oai lực lớn. 

- Này Mạt-lợi! Do những nhân duyên này cho nên người nữ tướng 
mạo xấu xí, của cải thiếu thốn, không có oai lực. Do những nhân duyên 
này, người nữ tướng mạo xấu xí; nhưng của cải không thiếu, mà lại 
không có oai lực. Do những nhân duyên này, người nữ tướng mạo xấu 
xí; nhưng của cải không thiếu, có oai lực lớn. Do nhân duyên này, người 
nữ tướng mạo đoan chánh, của cải không thiếu, có oai lực lớn. 

Bấy giờ, Mạt-lợi phu nhân, lại bạch Đức Phật: 

- Kính bạch Đại đức! Đời trước con nhiều sân nhuế, ưa gây não 
hại cho người, nói ít mà hiện nhiều sân nhuế, nói nhiều cũng hiện nhiều 
sân nhuế. Tại sao vậy? Vì đời này, con thọ thân hình xấu xí, người 
không ưa thích. Nhờ vậy cho nên biết được. 

- Bạch Đại đức! Đời trước con hay làm việc bố thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, người già cô đơn bần cùng. Khi họ đến cầu xin, y phục ẩm 
thực, cho đến đèn đuốc, đều cung cấp cho họ, cho nên ngày nay của cải 
không thiếu. 

- Bạch Đại Đức! Đời trước con thấy người khác được lợi dưỡng, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 221 





không sanh tâm tật đố, cho nên ngày nay có oai lực lớn. Trong cung của 
vua Ba-tư-nặc có năm trăm người nữ, đều là dòng họ Sát-lợi, mà con là 
người được tôn quý tự tại trong đó. 

- Kính bạch Đại đức! Từ nay về sau, con không sân nhuế, không 
gây não hại cho người, không dựa vào nói ít nói nhiều mà hiện sân 
nhuế; thường bố thí Sa-môn, Bà-la-môn, người già cô quả bần cùng; 
khi họ đến cầu xin y phục, voi ngựa, xe cộ, cho đến đèn đuốc, con đều 
cung cấp cho họ. Nếu thấy người được lợi dưỡng thì tâm con không sanh 
tật đố. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Từ nay về sau, trọn đời con nguyện quy 
y Phật Pháp, Tăng, làm người ưu-bà-tư. Từ nay về sau, con nguyện thọ 
trì không sát sanh, cho đến không uống rượu. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Mạt-lợi phu nhân dùng vô số phương 
tiện nói pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ. Những pháp ấy là bố thí, 
trì giới, và sanh thiên. Nói dục là tội lỗi, dục là bất tịnh, là hữu lậu ô 
nhiễm, là trói buộc. Khen ngợi sự ích lợi của xuất ly, giải thoát. Mạt-lợi 
liền từ nơi chỗ ngồi mà sạch hết các trần cấu, được sự thanh tịnh của 
con mắt, thấy pháp, đắc pháp, được chứng quả. Rồi Phu nhân lại bạch 
Đức Phật: 

- Nay con, lần thứ hai, lần thứ ba, quy y Phật, Pháp, Tăng làm 
người ưu-bà-tư, từ nay về sau trọn đời con không sát sanh, cho đến 
không uống rượu. Mạt-lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh kính lễ dưới 
chân Đức Phật, nhiễu Phật ba vòng rồi cáo lui. 

Khi về đến cung, Mạt-lợi khuyến dụ vua Ba-tư-nặc, khiến nhà 
vua tin ưa Phật pháp. Sau khi vua đã có tín tâm, vua cho phép các Tỳ- 
kheo ra vào trong cung, các, không trở ngại. 

Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di, đến giờ, mặc y, bưng bát vào hoàng cung 
của vua Ba-tư-nặc. Trong lúc ấy, nhà vua và phu nhân còn đang ngủ 
ngày. Phu nhân từ xa thấy Ca-lưu-đà-di đến, liền đứng dậy mặc áo vào. 
Rồi lấy chiếc áo rất quý lau chỗ ngồi để mời Ca-lưu ngồi. Phu nhân 
để tuột y, rớt xuống đất, lộ hình, nên xấu hổ, ngồi xuống. Ca-lưu-đà-di 
thấy, xoay mình ra khỏi hoàng cung. Nhà vua liền hỏi phu nhân: 

- Vừa rồi, Tỳ-kheo thấy hình của khanh? 

Phu nhân thưa với nhà vua: 

- Tuy thấy, nhưng như anh chị em chứ không chi khác. Việc ấy 
không bận tâm. 

Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di trở về lại trong Tăng-già-lam; rồi đem nói 
với Tỳ-kheo: Đệ nhất bảo của vua Ba-tư-nặc, nay tôi được thấy rõ. 


222 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo hỏi: 

- Thầy được thấy bảo vật gì? 

Ca-lưu-đà-di nói: 

- Tôi thấy Mạt-lợi phu nhân lộ hình. Tôi thấy tất cả! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học gIỚI, biết tàm quý, hiểm trách Ca-lưu-đà-di: Sao lại vào 
trong cung, đến chỗ ở của thể nữ? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, biết mà 
Ngài cố hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Sự thật ông có vào trong vương cung, đến chỗ ở của thể nữ 
không? 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, sự thật có như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện, quở trách Ca-lưu-đà -di: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao ông vào trong cung nội, chỗ ở của thể nữ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà -di rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, khi nhà vua quán đảnh dòng Sát-đế“lợi?° chưa ra 
khỏi, bảo vật chưa được thu cất mà vào; nếu quá khỏi ngạch cửa cung, 
phạm Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Vua quán đảnh dòng Sát-đế-lợi:? lấy nước trong bốn đại hải, lấy 
cái sừng bên hữu con bò trắng, thu thập tất cả hạt giống, đựng đầy bên 
trong, để trên chiếc xe của nhà vua, khiến các Tiểu vương khiêng. Nhà 
vua cùng Đệ nhất Phu nhân ngồi trên xe. Đại Bà-la-môn dùng nước rưới 


428. Ngũ phần: Không có chỉ tiết vua Quán đỉnh. Tăng kỳ: Vua nhưng không phải dòng Sát-lợi; 
hoặc Sát-lợi nhưng không phải quán đẳnh; đều không phạm. 

429. Hán: Sát-lợi thuỷ nghiêu đầu chủng #I|2KšBBfE. Tăng kỳ: Sát-đế-lợi Quán đảnh vương Ẩl| 
XIR+. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 223 





trên đảnh của vua. Nếu là dòng Sát-lợi, khi làm phép rưới nước trên đầu 
tức là lập vương vị. Do vậy, gọi là vua quán đảnh dòng Sát-lợi. Nếu là 
dòng Bà-la-môn, tỳ-xá, thủ-đà-la được làm phép lấy nước rưới lên đầu 
để lập vương vị, nhà vua ấy cũng gọi là vua quán đảnh dòng Sát-lợi. 

Chưa ra khỏi: Tức là nhà vua chưa ra khỏi, thể nữ chưa trở về chỗ 
cũ. 

Chưa giấu bảo vật: Vàng bạc chân châu, xa cừ mã não, thủy tinh 
lưu ly, bối ngọc®°. Tất cả các vật báu anh lạc chưa đem cất. 

Tỳ-kheo nào, khi dòng vua Sát-lợi quán đảnh, chưa ra khỏi, chưa 
cất của quý, mà vào ngạch cửa của vương cung, Ba-dật-đề. Một chân 
ngoài, một chân trong, ý muốn đi, hoặc cùng hẹn mà không đi, tất cả 
đều phạm Đột-kiết-la. Trừ dòng vua Sát-lợi, nếu vào các nhà Túc tán 
tiểu vương'°', trưởng giả hào quý, bước qua ngạch cửa đều phạm Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi 
là phạm. 

Sự không phạm: Nhà vua đã ra khỏi, thể nữ về chỗ cũ; bảo vật, 
anh lạc đã cất; hoặc có việc cần đến tâu với nhà vua; hoặc bị gọi đến, 
hoặc bị thế lực bắt đi; hoặc mạng nạn; phạm hạnh nạn; tất cả đều không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

82. CẦM NĂM BẢO VẬT*? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Lúc ấy, có cư sĩ đệ tử của ngoại đạo, ở nước Câu-tát-la, trên đường 
đi, phé nghỉ một bên đường, bỏ quên một cái đấy, trong đó đựng một 
ngàn lượng vàng. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo cũng đi trên đường này, 
sau đó cũng dừng nghỉ bên đường, nơi chỗ người cư sĩ nghỉ. Các Tỳ- 
kheo thấy chiếc đãy đựng vàng để nơi đất, cùng bảo nhau: Ta nên mang 
đi. Nếu có người chủ nào biết, sẽ trả lại cho họ. Nói xong, liền mang 
đi theo. 

Người cư sĩ quên gói vàng kia đi chừng vài đặm, nhớ lại, liền gấp 
gáp đi trở lui. 


430. Ngũ phần: Vật quý trọng, và nữ sắc, đều được gọi là bảo vật. Tăng kỳ: Bảo vật, chỉ cho 
Vương Phu nhân. 

431. Túc tán tiểu vương SEÑfữ/]*-E. Tiểu vương (nhiễu như thóc được rải) cai trị một tiểu quốc, 
phụ thuộc Quán đảnh vương. 

432. Ngũ phần: Ba-dật-đề 69; Tăng kỳ: 49; Thập tụng, Căn bản: 58. Pali, Pâc. 84. 


224 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo từ xa thấy, nói với nhau: 

- Người vội vàng đi ngược chiều đó chắc là người chủ vàng. 

Khi đến, các Tỳ-kheo hỏi: 

- Ông muốn đi đâu? 

Người cư sĩ nói: 

- Các ông cứ đi. Chuyện gì phải hỏi việc của tôi? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chúng tôi muốn ông khỏi phải phiền đến chỗ đó. 

Người cư sĩ ngạc nhiên nói: 

- Tôi vừa nghỉ nơi chỗ đó, bổ quên túi vàng, nên bây giờ trở lại 
để lấy. 

Các Tỳ-kheo liền lấy túi vàng đưa ra và hỏi: 

- Vật này không phải của ông à? 

Người cư sĩ nói: 

- Chính là đấy của tôi đây. Mà sao vật đựng bên trong thiếu? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Thật sự chúng tôi chỉ lượm được cái gói như vậy mà thôi. 

Người cư sĩ liền đến nhà quan khiếu nại. 

Khi ấy, vua Ba-tư-nặc đích thân ngôi ghế đoán sự. Nhà vua cho 
mời các Tỳ-kheo đến hỏi: 

- Này Đại đức! Việc này thế nào? Theo lời người kia nói như vậy 
có đúng hay không? 

Các Tỳ-kheo thưa với nhà vua: 

- Chúng tôi chỉ lượm được cái túi như vậy thôi chứ không thấy gì 
khác. 

Người cư sĩ nói: 

- Số vàng của tôi chừng ấy lượng. 

Nhà vua liền sai người mang đủ số vàng như người cư sĩ nói và 
bảo người ấy bỏ vào cái đấy đó, nhưng cái đấy lại chứa không hết. Nhà 
vua liền nói với người cư sĩ: 

- Như vậy, đây không phải là vật của ngươi, ngươi đi tìm nơi 
khác. 

Nhà vua liễển trị tội vu khống và tịch biên tài sản, tất cả số vàng 
đều nhập vào kho nhà quan. 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo: 

- Sao tự tay cầm lấy vàng bạc để khiến cho cư sĩ phải bị nhà quan 
trị tội, lại bị tịch biên tài sản, tất cả sự nghiệp đều vào kho nhà quan? 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 225 





Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
các Tỳ-kheo ấy: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông tự tay cầm vàng bạc, khiến cho nhà 
vua trị phạt cư sĩ, tịch biên tài sản? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, hoặc vật báu, hoặc cầm đồ trang súc quý báu tự tay 
cầm nắm, hay sai người cầm nắm, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ trong thành 
Xá-vệ, theo pháp thường của thế tục, ngày lễ hội của phụ nữ, Tỳ-xá- 
khư Mẫu®3 tự trang điểm anh lạc, đi ngang qua tịnh xá Kỳ-hoàn. Lòng 
kính tin của bà phát khởi, bà nghĩ: Ta cần gì đến nơi lễ hội của người 
nữ. Nay ta nên đến chỗ Đức Thế Tôn để lễ bái thăm hỏi Ngài. 

Tỳ-xá-khư Mẫu liền quay trở lại, vào tịnh xá Kỳ-hoàn. Bà lại tự 
nghĩ: Ta không nên mang những đồ trang sức bằng anh lạc này đến gặp 
Đức Thế Tôn. Nay ta nên cởi ra, sau đó mới đến lễ bái Ngài. 

Bấy giờ, bà đem đến nơi gốc cây cởi y báu và chuối anh lạc, gom 
lại thành một đống lớn. Rồi bà đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân, và đứng qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn phương tiện nói 
pháp, khai hóa hoan hỷ. Tỳ-xá-khư Mẫu nghe đức Như Lai nói pháp rồi 
sanh lòng hoan hỷ kính lễ dưới chân Phật, rồi nhiễu quanh và cáo lui. 

Bấy giờ, tâm bà còn để nơi pháp, đi thẳng ra khỏi cửa Kỳ-hoàn, 
quên đến lấy những đồ trang sức y báu và chuỗi anh lạc. Về đến nhà, 
bà mới nhớ, bèn nghĩ: Nếu ta sai người đến lấy, sợ không có thì có thể 
làm nhục các Tỳ-kheo. Do vậy bà không sai sứ đến lấy. 

Có một Tỳ-kheo thấy Tỳ-xá-khư Mẫu khi vào Kỳ-hoàn thì đến 
nơi gốc cây, nhưng khi bà ra về thì không đến nơi chỗ đó. Vị Tỳ-kheo 
kia liền đến chỗ gốc cây, thấy những đồ trang sức, chuỗi anh lạc, y báu 
tập trung một chỗ, tâm sanh nghi, không dám lấy, bèn nghĩ: Đức Thế 


433. Tỳ-xá-khư Mẫu E8®‡‡Bl. Pali: Visäkã Migäramätä. 


226 BỘ LUẬT 3 





Tôn chế giới: Tỳ-kheo nào tự cầm nắm vật báu, hoặc đồ trang sức quý 
báu, hay bảo người khác cầm nắm, Ba-dật-để. Tỳ-kheo kia đến bạch 
Phật, Đức Phật bảo: 

- Từ này về sau, cho phép trong Tăng-già-lam, thấy có vật bỏ 
quên, để khỏi mất, phải lấy cất. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, tự cầm nắm kùm bảo, hoặc đồ trang sức quý báu, 
hay bảo người cầm nắm, Ba-dật-đề. Trừ trong tăng-già-lam. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Khi ấy, có số đông Tỳ- 
kheo từ nước Câu-tát-la, trên đường đi, ghé vào một thôn không có trú 
xứ, hỏi thăm: 

- Nơi đây chỗ nào có phòng xá trống, có thể tạm nghỉ lại đêm? 

Những người ở đó nói: 

- Nơi đây có nhà người thợ kim hoàn,®5 có phòng xá trống. Có thể 
đến đó nghỉ được. 

Các Tỳ-kheo đến nơi nhà thợ kim hoàn, nói: 

- Chúng tôi muốn xin nghỉ nhờ một đêm, có được không? 

Thợ kim hoàn trả lời: 

- Được. 

Các Tỳ-kheo vào nhà trải nệm cỏ an tọa, chánh thân, chánh ý, 
buộc niệm trước mặt. Hôm ấy, người thợ kim hoàn có những thứ vàng 
đã chế biến, có vàng chưa chế biến, có thứ đồ vàng mới chế biến một 
phần; có đồ bằng bạc đã chế biến, có thứ bạc chưa chế biến, có đồ bạc 
chế biến chưa thành, để trong nhà đó. Tối đó, các Tỳ-kheo vì bảo vệ 
những thứ đó nên suốt đêm không ngủ, vì sợ kẻ trộm đến lấy. Sáng 
ngày, thợ kim hoàn đi vào nhà, hỏi thăm các Tỳ-kheo: 

- Thưa quý Ngài, đêm qua, ngủ có được ngon giấc không? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Ngủ không được. 

Ông thợ vàng liền hỏi: 

- Sao ngủ không được? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Ông để một số vật quý ở trong nhà. Chúng tôi suốt đêm lo giữ 
hộ nên không ngủ được. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch, Đức Thế Tôn 


434 


434. Thập tụng: hoặc bảo, hoặc tợ bảo. Giải thích, bảo: Tiền, vàng bạc... tợ bảo: Đồng, thiếc, 
bạch lạp, chì,... Pali: ratana vã ratanasamma, bảo vật hay vật tương đồng bảo vật. 
435. Nguyên Hán: Xảo sư T5Ñïï. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 227 





bảo: 

- Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo, khi tạm nghỉ đêm nơi nhà 
người khác, trong nhà đó, nếu có vật quý, để khỏi mất, nên lấy cất. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, tự mình cầm lấy bảo vật, hay đồ trang sức bằng bảo 
vật, hoặc bảo người khác cầm nắm, Ba-dật-đề. Trừ trong tăng-già-lam, 
hay chỗ ký túc. Nếu trong tăng-già-lam, hoặc chỗ ký túc, mà tự mình 
câm nắm bảo vật, hay đồ trang súc bằng bảo vật, hoặc bảo người khác 
cầm, nên nghĩ như vầy: “Nếu sở hữu chủ nhận ra, sẽ nhận lại. ” Chỉ 
với nhân duyên như vậy chứ không gì khác. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Vật váu: Vàng, bạc, chân châu hỗ phách, xa cừ, mã não, lưu ly, 
bối ngọc sanh tượng. 

Trang sức, bằng bảo vật: Đồng, sắt, chì, thiếc, bạch lạp; dùng các 
vật quí báu làm đồ trang sức. 

Nếu Tỳ-kheo ở trong Tăng-già-lam, hoặc trong nhà, đối với những 
vật báu, đồ trang sức bằng vật báu, tự tay mình cầm hay bảo người khác 
cầm, nên phải biết tướng trạng của cái đấy, nên biết tướng trạng của 
mặt trong, nên biết tướng của cách cột, nên mở đấy ra xem, để biết bao 
nhiêu cái dính liền với nhau, bao nhiêu cái rời ra, bao nhiêu cái vuông, 
bao nhiêu cái tròn, bao nhiêu cái cũ, bao nhiêu cái mới. Nếu có người 
tìm hỏi thì nên hỏi họ: Vật của ngươi giống như cái gì? Nếu họ nói đúng 
thì trả lời cho họ. Nếu họ nói không đúng thì nên nói với họ: Tôi không 
thấy cái vật như vậy. Nếu có hai người đều đến tìm hỏi thì nên hỏi: Vật 
của ông hình trạng của nó như thế nào? Nếu họ nói đúng thì nên trả lại. 
Nếu họ nói không đúng thì nên nói với họ: Tôi không thấy vật như vậy. 
Nếu cả hai người đều nói đúng thì đem vật ấy ra trước mặt họ và nói: 
Đây là vật của các người. Lấy đi. 

Nếu Tỳ-kheo ở trong Tăng-già-lam hoặc trong nhà, đối với vật 
báu, hay đổ trang sức bằng vật báu tự tay mình cầm, hay bảo người 
khác cầm, hoặc không biết hình tướng của cái đãy, hình tướng của cái 
gói, hình tướng cách cột, thì phạm Đột-kiết-la. Nếu không mở ra xem 
để biết bao nhiêu cái dính liền nhau, bao nhiêu cái không dính chùm với 
nhau, bao nhiêu cái vuông, bao nhiêu cái tròn, bao nhiêu cái mới, bao 
nhiêu cái cũ, thì tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


228 BỘ LUẬT 3 





Sự không phạm: Nếu đến trong Tăng-già-lam, hoặc chỗ nghỉ 
đêm, đối với vật báu, đồ trang sức bằng vật báu, tự tay mình cầm, hay 
bảo người khác cầm; biết tướng của cái đấy, tướng của mặt trong, tướng 
của cách cột, mở gói ra xem, biết bao nhiêu cái dính liền với nhau bao 
nhiêu cái chưa dính liền với nhau, bao nhiêu cái vuông, bao nhiêu cát 
tròn, bao nhiêu cái mới, bao nhiêu cái cũ. Nếu hai người đều đến hỏi, 
thì nên hỏi: Vật của người tình trạng thế nào? Họ nói đúng trả lại. Nếu 
họ nói không đúng, nói với họ: Tôi không thấy vật như vậy. Nếu hai 
người đều nói đúng, đem vật ấy ra trước họ, nói: Vật của các người đó. 
Lấy đi. Nếu đó là các phẩm vật trang nghiêm cúng dường tháp, chùa, 
để giữ lâu bên, nên thu cất. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách"°9. 

83. PHI THỜI VÀO XÓM'”? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích Tử vào thôn lúc phi thời, cùng các cư sĩ 
đánh cờ. Tỳ-kheo thắng, các cư sĩ thua nên không bằng lòng, ghét 
nóI: 

- Tỳ-kheo buổi sáng vào thôn vì khất thực. Còn phi thời vào thôn, 
có việc gì? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Bạt-nan-đà Thích Tử: Sao lại 
vào thôn lúc phi thời, cùng đánh cờ chơi với các cư sĩ ? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Bạt-nan-đà Thích Tử: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Bạt-nan-đà Thích Tử, sao ông lại vào thôn lúc phi thời, 
cùng đánh cờ chơi với các cư sĩ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích 
tử rồi bảo các Tỳ-kheo: 


436. Bản Hán, hết quyển I8. 

437. Ngũ phần 9: Ba-dật-đề 83; Tăng kỳ 20, Thập tụng 17, Căn bản 42: 80. Pali, Vin.iv. 164, 
Pâc. 85. 

438. Xu bồ fš. Ngũ phần, nt.: Bàn chuyện thế sự với các bạch y. Pali: Sabhãya nisiditvã aneka- 
vihita tiracchãnakatha kathenti, ngồi ở hội trường, bàn đủ các để tài súc sinh luận 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 229 





- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, vào thôn lúc phi thời, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo hoặc vì 
việc của Tăng, hoặc vì việc của tháp, của chùa, hoặc vì nuôi bệnh, 
không biết phải làm sao? Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo có duyên sự thì phải dặn 
lại rỗi vào tụ lạc. 

Các Tỳ-kheo không biết dặn lại ai. Đức Phật dạy: 

- Nên dặn lại Tỳ-kheo. Nếu ở riêng một phòng thì dặn lại Tỳ- 
kheo ở phòng gần. 

Từ nay về sau nói giới như vầy: 

T)ỳ-kheo nào,®° phi thời vào tụ lạc mà không báo cho Tỳ-kheo 
khác,*° Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Thời: Lúc bình minh xuất hiện cho đến giữa trưa. 

Phi thời: Từ quá giữa trưa cho đến lúc bình minh hôm sau chưa 
xuất hiện. 

Thôn tụ lạc“: có bốn loại thôn như đã nói trên. 

Có Tỳ-kheo: Người đồng ở hay khách mới đến. 

Nếu Tỳ-kheo vào xóm lúc phi thời, có Tỳ-kheo mà không báo lại, 
bắt đầu bước chân vào cửa ngõ thôn, phạm Ba-dật-đề. Một chân trong 
cửa thôn, một chân ngoài cửa thôn, phương tiện muốn đi mà không đi, 
hoặc hẹn mà không đi, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tỳ-kheo lo việc của chúng Tăng, việc chùa tháp, 
việc nuôi bệnh, có báo lại Tỳ-kheo khác; hoặc trên đường đi qua thôn; 
hoặc có việc cần nói; hoặc bị gọi; hoặc bị thế lực bắt; hoặc bị trói buộc 
dẫn đi; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; thẩy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 


439. Tăng kỳ: Tỳ-kheo A-lan-nhã. Điều luật áp dụng cho Tỳ-kheo sống trong rừng. 

440. Ngũ phần: trừ có nhân duyên. Và giải thích: Nhân duyên, tức khi có tai nạn. Tăng kỳ: 
trừ dư thời. Giải thích: Dư thời, những lúc có việc khẩn cấp (như có người bị rắn độc cắn). Pali: 
aññatra tathãrũpã accäyikã karaTyäã, trừ có sự việc khẩn cấp nào đó. 

441. Trong giới văn không có từ thôn ÄŸỞ. 


230 BỘ LUẬT 3 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

84. GIƯỜNG CAO QUÁ LƯỢNG!? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di đoán biết Đức Thế Tôn sẽ đi qua con 
đường này“, liền trải dọn giường chõng cao đẹp ngay giữa đường. Ca- 
lưu-đà-di từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đến, bạch Phật: 

- Thế Tôn xem giường chõng của con đây! Thiện Thệ xem giường 
chõng của con đây! 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Nên biết, kẻ ngu sĩ này trong lòng chứa đây điều xấu ác. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, bảo các 
Tỳ-kheo: 

- Ca-lưu-đà-di ngu sĩ này trải dọn giường cao rộng lớn chỉ vì 
mình. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà -di rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, làm giường dây hay giường gỗ, chân giường chỉ cao 
bằng tám ngón tay của đức Như lai,““ đã trừ phần từ lỗ mộng để ráp 
thanh giường trở lên. Nếu quá, Ba-dật-đề, phải cắt bỏ. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Giường: Có năm thứ giường như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo tự làm giường dây, giường cây, bể cao của chân 
giường cắt rồi bằng tám ngón tay của đức Như Lai, nếu quá, Ba-dật-đề. 
Lầm mà không thành phạm Đột-kiết-la. Sai người làm, cắt xong quá 
tám ngón tay, Ba-dật-để, làm mà không thành phạm Đột-kiết-la. Nếu 


442. Ngũ phần, và các bộ: Ba-dật-đề 85. Pali, Pâc. 87 

443. Pali, Vin.iv. 16§: Bhagaväã ... senäsanacãraka ähianto, Thế Tôn đi xem xét chỗ nằm 
của các Tỳ-kheo. Ngũ phần 9 (T22n1421, tr.70b15): Thông lệ, mỗi năm ngày Thế Tôn đi tuần 
phòng các Tỳ-kheo một lần. 

444 Ngũ phần: Của tu-già-đà {£fJ[lfE. Tăng kỳ: Của tu-già-đà, và giải thích: Của Phật. Căn bản: 
Của Phật; và giải thích: 8 ngón tay (chỉ †) của Phật dài bằng 1 khuỷu (chẩu RŸ) của người trung 
bình. Pali: Sugaftagula: Ngón tay của Sugata (Thiện Thệ). Cước chú của bản dịch Anh: Sugata 
đây có nghĩa là - tiêu chuẩn được chấp nhận (không phải chỉ cho ngón tay của Phật). 

445. Xem Ch.iv, Ba-dật-để 14 & cht. 86. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 231 





vì người khác làm, thành không thành, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Lầm với chiều cao bằng tám ngón tay hoặc thấp 
hơn tám ngón tay; người khác làm thành đem cho; cắt bỏ khúc dư rồi 
dùng; hoặc tháo chân bỏ thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

85. ĐỆM BÔNG"*° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đem nệm lớn, nệm nhỏ giường cây, 
giường dây, độn đâu-la-miên""” vào trong. Các cư sĩ thấy đều cùng nhau 
cơ hiểm, nói: Sa-môn Thích tử này không biết xấu hổ, không có lòng 
thương, đoạn mạng sống của chúng sanh. Bên ngoài tự xưng rằng tôi 
tu chánh pháp mà độn đâu-la-miên vào trong giường cây, giường dây, 
nệm lớn, nệm nhỏ, giống như quốc vương, như Đại thần. Như vậy có gì 
là Chánh pháp? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm tách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao độn 
đâu-la-miên vào trong giường dây, giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao độn đâu-la-miên vào trong giường dây, giường 
cây, nệm lớn, nệm nhỏ, khiến cho cư sĩ cơ hiểm? 

Quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 


Ầ 


phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, dùng bông đâu-la, dồn làm đệm lớn, đệm nhỏ, 


446. Ngũ phần: Ba-dật-để 84; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: 86. Pali, Päc. 88. 
447. Đâu-la-miên f6. Xem giải thích đoạn sau. Pali: Tũla, bông gòn. 


232 BỘ LUẬT 3 





giường dây, giường cây, đã dồn thành, Ba-dật-đề*°. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Đâu-la: Bông cây bạch dương, bông cây dương liễu, bông bồ đài. 

Giường cây: Có năm thứ như trên. 

Giường dây: Cũng có năm thứ như đã giải ở trước. 

Nệm lớn: Dùng để nằm. 

Nệm nhỏ: Dùng để ngồi. 

Nếu Tỳ-kheo dùng đâu-la-miên dồn vào trong giường cây, giường 
dây, nệm lớn, nệm nhỏ, tự mình làm mà thành Ba-dật-đề; không thành, 
phạm Đột-kiết-la. Nếu bảo người làm mà thành thì phạm Ba-dật-đề, 
không thành phạm Đột-kiết-la. Nếu vì người khác làm, thành hay không 
thành đều phạm đôt-kiết-la. 

T-kheo-nI, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc cỏ cưu-la-da, cỏ văn nhã, có ta-bà““ hoặc 
dùng lông chim, kiếp bối, giẻ rách các thứ, hoặc dùng làm vật lót vai, 
làm gối để trên xe thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

86. ÔNG ĐỰNG KIM*° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt. Bấy 
giờ, có người thợ"! tin ưa Phật pháp. Vì làm ống đựng kim cho Tỳ-kheo 
bằng các loại xương, răng, sừng... khiến cho người thợ này bỏ phế công 
ăn việc làm của nhà, của cải bị khánh tận, không đủ cơm ăn áo mặc. 

Bấy giờ, người đời đều nói: Người thợ này khi chưa cúng dường 
Sa-môn Thích tử thì của cải đổi dào. Từ khi cúng dường Sa-môn Thích 
tử đến nay, nhà bị nghèo khốn, cơm không có để ăn. Sở dĩ cúng dường, 
hy vọng là được phước, mà lại gặp phải tai ương! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo: Sao các thầy 
khiến ông thợ làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng, đến độ họ bỏ 


448. Tăng kỳ 20 (T22n1425, tr.392a2§):... sau khi đã móc ra, ba dật-để. Pali:... uddãlanaka 
pãcittiya, (phạm) Ba-dật-để, phải xé bỏ (móc bông gòn ra bỏ). 

449. Cưu-la-da, văn nhã, sa-bà W§#£R§—v 

450. Ngũ phần: Ba-dật-đề 86; Tăng kỳ: §3; Thập tụng, Căn bản: 84. Pali, Pâc. 86. 

451. Công sư -LÑil. Ngũ phần: Nha giác sư SƑ#8ïl; thợ chế biến răng thú và sừng. Thập tụng: Trị giác 
sư 33#8Äïl: thợ chế biến sừng. Căn bản: Công nhân -L Ä.. Pali: Dantakãra, thợ chế biến ngà voi. 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 233 





công việc làm, của cải bị khánh tận? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
các Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Này các Tỳ-kheo, sao các ông lại khiến người thợ 
công nghiệp làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng, đến độ tài sản 
của họ khánh tận? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo rồi 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, dùng xương, răng, 
khoét, và làm thành, phạm Ba-dật-đề®°. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nếu Tỳ-kheo tự mình đục khoét xương, ngà, sừng để làm ống 
đựng kim mà thành, phạm Ba-dật-để; không thành phạm Đột-kiết-la. 
Nếu dạy người khác làm mà thành, Ba-dật-đề; không thành, Đột-kiết- 
la. Nếu vì người khác làm, thành hay không thành đều phạm Đột-kiết- 
la. 


%2 sừng, làm ống đựng kùn, đục 


T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu làm bằng sắt, bằng đông, bằng chì, bằng 
thiếc, bạch lạp, tre, cây, trúc hoặc cỏ xá-la... thì không phạm. Hoặc làm 
chóp bịt đầu tích trượng, hoặc làm chóp bịt cán lọng, hoặc làm chóp bịt 
cán vá, hoặc làm móc để móc, hoặc làm dao cạo bẩn, làm cái như ý, 
làm khoen nút, thìa, cán gáo, câu móc y, đồ để nhỏ thuốc con mắt, đồ 
nạo lưỡi, cây xỉa răng, đồ móc tai, thiển trấn", ống xông lỗ mũi. Làm 


452. Nha #Ƒ. Thập tụng: Nha xỉ #Ƒlã; giải thích: Nha, chỉ ngà voi, răng nanh của ngựa, răng 
nanh heo; xỉ, chỉ răng voi, răng ngựa, răng heo. Pali: Danta, giải thích: Danto nãma hatthidanto 
vuccati, răng, là nói răng của voi (ngà voi). 

453. Tăng kỳ 20:... sau khi đập vỡ, Ba-dật-đề. Pali: Bhedanaka päcittiya, Ba-dật-đề, cần đập 
vỡ (ống đựng bằng ngà). 

454. Thiền trấn TẰ§, không rõ cái gì. 


234 BỘ LUẬT 3 





các vật dụng linh tinh trên đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

87. NI-SU-ĐÀN QUÁ LƯỢNG'"° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Ngày hôm ấy, Đức Thế Tôn không đi thọ thỉnh, đàn-việt đem thức 
ăn đến dâng. 

Như thường pháp của chư Phật, ngày nào không đi thọ thỉnh Phật 
đi xem các phòng xá. Hôm ấy, Đức Phật đến các phòng xá, thấy nhiều 
chỗ khác nhau ngọa cụ của chúng Tăng trải trên đất bị dính dơ bởi bất 
tịnh. Lúc ấy, trời sắp mưa lớn. Đức Thế Tôn liền dùng thần lực khiến 
cho các ngọa cụ của chúng Tăng khỏi bị thấm ướt bởi nước mưa. Khi 
các Tỳ-kheo trở về, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các 
Tăng Tỳ-kheo, nói: 

- Vừa rồi, Ta có đi xem các phòng xá, thấy nhiều chỗ khác nhau, 
ngoạ cụ của chúng Tăng trải trên đất bị dính đơ bởi sự bất tịnh. Lúc 
ấy trời sắp mưa, Ta dùng thần lực khiến cho ngọa cụ khỏi bị thấm ướt 
bởi nước mưa. Các ông nên biết, sự nhơ nhớp này là của người có dục, 
chẳng phải là người không có dục; là người sân nhuế, chẳng phải là 
kẻ không sân nhuế, là người si, chẳng phải là người không si. Những 
người ly dục, tiên nhân ngoại đạo ly dục còn không có việc này, huống 
chi là A-la-hán. Nếu Tỳ-kheo chánh niệm không tán loạn thì ngủ cũng 
không có việc này, huống chi là A-la-hán. Từ nay về sau cho phép các 
Tỳ-kheo, vì để ngăn che thân, ngăn che y, ngăn che ngọa cụ, cho sắm 
ni-sư-đàn. 

Khi Đức Thế Tôn cho phép sắm ni-sư-đàn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
liền sắm nhiều ni-sư-đàn, vừa rộng, vừa dài. Các Tỳ-kheo thấy hỏi: 

- Đức Thế Tôn chế giới cho phép chứa ba y, không được dư, đây 
là y của ai? 

Nhóm sáu T-kheo nói: 

- Đó là ni-sư-đàn của chúng tôi. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy lại sắm nhiều ni-sư-đàn, vừa rộng vừa dài? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 


455. Các bộ, Ba-dật-để §7; Thập tụng: 89. Pali, Păc. 89. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 235 





Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông may ni-sư-đàn vừa rộng vừa lớn? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo xong, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, làm ni-sư-đàn, cần phải làm đúng lượng. Trong đây 
đúng lượng là dài hai gang tay, và rộng một gang tay rưỡi của Phật. Nếu 
quá, Ba-dật-để, phải cắt bỏ. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Khi ấy tôn giả Ca-lưu- 
đà-di thân hình thì lớn, ni-sư-đàn lại nhỏ; không đủ để ngồi. Tôn giả 
biết Đức Thế Tôn sẽ đi qua con đường đó, bèn đứng bên đường, lấy tay 
kéo ni-sư-đàn ra, muốn cho nó dài rộng thêm. Đức Thế Tôn thấy Ca- 
lưu-đà-di lấy tay kéo ni-sư-đàn ra; biết mà Phật vẫn cố hỏi: 

- Vì sao kéo ni-sư-đàn như vậy. 

Tôn giả thưa: 

- Con muốn khiến cho nó dài rộng thêm, cho nên kéo như vậy. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhân việc này, vì các Tỳ-kheo tùy thuận 
nói pháp, khen ngợi hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, an lạc của sự xuất 
ly, và bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo may ni-sư-đàn dài rộng 
thêm, mỗi bên nửa gang tay. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, làm nỉ-su-đàn, cần phải làm cho đúng lượng. Trong 
đây đúng lượng là dài hai gang, rộng một gang tay rưỡi Phật “5; lại thêm 
một bên nửa gang tay nữa làm lề. Nếu quá, Ba-dật-đề, phải cắt bỏ. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Ni-sư-đàn'5”: đồ trải xuống để ngồi. Nếu Tỳ-kheo làm ni-sư-đàn, 


456. Phật trách thủ 4F. Ngũ phần: Tu-già-đà trách thủ #f#flllÊÈ#SF Căn bản: Phật trương thủ 
E5: giải thích: 1 gang tay Phật bằng ba gang tay người trung bình. Pali: Sugatavidatthiyã, 
gang tay (tiêu chuẩn) được chấp nhận (theo bản Anh); xem cht. 447 trên. 

457. Pali: ÑisIdana nãma sadasa vuccati, nói ni-sư-đàn, là cái có viễn. Căn bản: Ni-sư-đán-na 
JEEHRE là đô trải lót (phu cụ 8). 


236 BỘ LUẬT 3 





chiều dài quá mức định, chiều rộng không quá; hoặc chiều rộng quá, 
chiều dài không quá; hay là chiều rộng cũng như chiều dài đều quá, tự 
mình may mà thành, Ba-dật-để. Không thành, phạm Đột-kiết-la. Bảo 
người khác may mà thành, Ba-dật-để; không thành, Đột-kiết-la. Vì 
người khác may, thành hay không thành đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: May đúng lượng, hoặc giảm hơn; hoặc từ người 
khác nhận được vật đã làm thành, cắt bỏ đúng mức định; hoặc may xấp 
lại thành hai lớp thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

88. PHÚ SANG Y*% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo bị bệnh ghẻ nhọt. Các loại ghẻ phát sinh, 
máu mủ chảy ra nhớp thân, nhớp y, nhớp ngọa cụ. Các Tỳ-kheo đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo chứa y che ghẻ..*5° 

Các Tỳ-kheo sắm y che ghẻ bằng loại vải thô, nên nhiều lông 
dính vào mụt ghẻ, lúc gỡ ra bị đau. Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo dùng thứ vải cao giá, mềm 
mịn, làm y che ghẻ; rồi khoác niết-bàn-tăng lên“, Nếu khi đến nhà 
bạch y, được mời ngôi, thì nói: Tôi có nhọt. Nếu người chủ nói: Thầy 
cứ ngồi. Thì vén niết-bàn-tăng lên, dùng y này phủ lên trên mụt ghẻ 
rồi ngồi. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép may y 
che ghẻ bèn may nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa rộng. Các Tỳ-kheo thấy, 
hỏi: 

- Đức Thế Tôn chế giới, chỉ cho chứa ba y, không được quá. Vậy 
y này của ai? 

Nhóm sáu T-kheo nói: 

- Y che ghẻ của chúng tôi đấy! 

Các Tỳ-kheo nghe, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các thầy 
may nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa rộng thế? 


458. Tăng kỳ: Ba-dật-để 87; các bộ khác: 88. Pali, Pâc. 90. 
459. Phú sang y ZŠjÊ7K. Pali: Kattupanicchadi. 
460. Niết-bàn-tăng 8#. Pali: Nivãsana, nội y. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 237 





Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông may nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa 
rộng? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, làm y che ghẻ, cần phải làm đúng lượng. Trong đây 
đúng lượng là dài bốn gang, rộng hai gang tay Phật, sau khi đã cắt. 
Nếu quá, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Y che ghẻ: y dùng phủ lên thân khi có các loại ghẻ. 

Nếu chiều dài đúng lượng, chiều rộng không đúng lượng; hay 
chiều dài không đúng lượng, chiều rộng đúng lượng; hoặc cả chiều dài 
và chiều rộng đều không đúng lượng, tự mình may mà thành, Ba-dật- 
đề; không thành Đột-kiết-la. Bảo người may mà thành, phạm Ba-dật- 
đề; không thành Đột-kiết-la. Nếu vì người mà (may) thành không hay 
thành đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: May đúng lượng hoặc giảm hơn; hoặc nhận được 
từ người khác mà cắt may đúng lượng; hay may xấp thành hai lớp; thầy 
đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

89. ÁO TẮM MƯA”! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 


461. Ngũ phần, Căn bản: Ba-dật-đề 89; Thập tụng, Tăng ky: 87. Pali, Pâc. 91. 


238 BỘ LUẬT 3 





vệ. Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Mẫu“ nghe đức Như Lai cho phép các Tỳ-kheo 
may áo tắm mưa*%, liền may một số áo tắm mưa rất nhiều, sai người 
mang đến trong Tăng-già-lam cúng cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
nhận xong liền đem phân chia. 

Đức Phật dạy: 

- Loại y này không nên phân chia như vậy. Từ nay về sau, nếu 
nhận được y tắm mưa, theo thứ bậc Thượng tọa mà trao. Nếu không đủ 
thì ghi nhớ. Khi nhận được lần kế tiếp, theo thứ tự đó mà trao cho đủ. 

Sau đó, được y quý giá, theo thứ tự trao. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Nên đổi cho bậc Thượng tọa. Rồi lấy y mà 
Thượng tọa đã nhận trước kia, chuyển đến vị thứ tọa. Nếu không đủ hết, 
thì nên lấy y vật có thể phân của Tăng, đem trao cho đủ hết. 

Lúc ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe đức Như Lai chế giới cho phép 
các Tỳ-kheo may y tắm mưa, liền tự mình may nhiều y tắm mưa, vừa 
dài vừa rộng. Các Tỳ-kheo thấy, hỏi: Đức Như Lai chế giới, cho phép 
Tỳ-kheo chứa ba y, không được quá. Vậy y này là y của ai? 

Nhóm sáu T-kheo nói: 

- Đó là y tắm mưa của chúng tôi. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Sao các 
thầy lại may nhiều tắm mưa vừa dài vừa rộng thế? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông may nhiều y tắm mưa vừa dài vừa 
rộng? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, may áo tắm mưa phải may đúng lượng. Trong đây 


462. Xem cht.434, Ba-dật-để 82. Xem Ch.iv, Ni-tát-kỳ 27 & cht. 155 
463. Vũ dục y RRẦ2. Xem Ch.iv Ni-tát-kỳ 27 & cht. 163 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 239 





đúng lượng là dài sáu gang rộng hai gang rưỡi tay Phật, sau khi đã cắt. 
Nếu quá, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Áo tắm mưa: áo dùng để các Tỳ-kheo mặc tắm khi trời mưa. 

Nếu Tỳ-kheo may áo tắm mưa bể dài không đúng lượng, bể rộng 
đúng lượng, hoặc bề rộng không đúng lượng, bể dài đúng lượng; hay cả 
bể dài và bể rộng đều không đúng lượng, tự tay mình may mà thành, 
Ba-dật-để; không thành, phạm Đột-kiết-la. Nếu bảo người may mà 
thành, Ba-dật-để, không thành Đột-kiết-la. Nếu vì người may, thành 
không thành đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: May đúng lượng hoặc giảm hơn; hay là nhận 
được từ người khác, cắt may đúng như pháp; hoặc may xấp lại thành hai 
lớp; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

90. LƯỢNG Y NHƯ LAI“ 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-loại, Thích-súy-sấu*%5. 
Bấy giờ, chiều cao của Tôn giả Nan-đà thấp hơn Đức Phật chỉ bốn ngón 
tay. Các Tỳ-kheo từ xa thấy Nan-đà đến đều tưởng nhầm là Đức Phật 
đến, nên liền đứng dậy để nghinh đón. Khi đến nơi mới biết là Nan- 
đà“, Các Tỳ-kheo đều ôm lòng xấu hổ, Nan-đà cũng xấu hổ. 

Các Tỳ-kheo đem việc này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, quy định Tỳ-kheo Nan-đà mặc y màu đen“, 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo may y bằng hay quá với mức lượng 
của Đức Phật. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 


464. Tăng kỳ: Ba-dật-để §9; các bộ: 90. Pali, Pâc. 92. 

465. Xem cht.92, ch.iv. Ni-tát-kỳ 17. 

466. Thập tụng: Trưởng lão Nan-đà, em trai của Phât, con của bà dì; thân hình gần giống Phật, 
có 30 tướng, thấp hơn Phật 4 ngón tay; lại khoác y giống Phật, nên các Tỳ-kheo nhầm. Tăng kỳ: 
Tôn-đà-la Nan-đà f4Ê#£##È, con của Di mẫu của Phật. Kể thêm nhân duyên A-la-quân-trà 
ñn[š#£ *‡Zš khoác y giống như Phật. 

467. Hắc y Z4; bản Hán có thể nhầm. 


240 BỘ LUẬT 3 





thầy may y bằng của y Đức Phật hay quá mức lượng? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông may y bằng hay 
quá mức lượng y của Như Lai? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, may bằng lượng y của Như Lai, hoặc may quá lượng 
đó, Ba-dật-đề. Trong đây lượng y của Như Lai là dài mười gang và rộng 
sáu gang tay Phật. Đó gọi là lượng y của Như Lai. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Y: Có mười loại như đã nói ở trên. 

Nếu Tỳ-kheo may y, bằng lượng y của đức Như Lai, trong đó dài 
không đúng lượng, rộng đúng lượng, hoặc rộng không đúng lượng, dài 
lại đúng lượng, hay là cả dài và rộng đều không đúng lượng, tự mình 
may mà thành, phạm Ba-dật-đề; không thành Đột-kiết-la. Nếu bảo 
người may mà thành thì phạm Ba-dật-để; không thành Đột-kiết-la. Nếu 
vì người khác may, thành hay không thành cũng phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nhận từ người khác, vật đã may thành; cắt may 
như pháp. Hoặc không cắt bỏ mà xấp lại may thành hai lớp. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 241 





Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 
Chương VI: NÓI VỀ 4 PHÁP ĐỀ-XÁ-NI'® 


1. NHẬN THỨC ĂN PHI THÂN LÝ NI NƠI TỤC GIA*® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ lúa gạo kham hiếm, nhân dân đói kém, người chết vô số, 
khất thực khó được. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc”? đến giờ khất thực đắp y bưng 
bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ngày đầu nhận được thức ăn, mang đến 
cho T-kheo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba nhận được thức ăn, Liên Hoa 
sắc cũng mang đến cho Tỳ-kheo. 

Sau đó một thời gian, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc mặc y bưng bát 
vào thành Xá-vệ khất thực. Lúc ấy có một ông trưởng giả đi xe cùng 
đoàn tuỳ tùng đến yết kiến vua Ba-tư-nặc. Đám tuỳ tùng xua đuổi người 
dẹp đường để đoàn xe ông trưởng giả đi. Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc 
tránh qua bên lề đường, bị sụp chân vào chỗ bùn, té úp mặt xuống đất. 
Ông trưởng giả thấy, động lòng thương liền dừng xe, bảo người hầu 
cận ông xuống đỡ Liên Hoa Sắc đứng dậy và đìu ra khỏi chỗ bùn. Ông 
trưởng giả hỏi: 

- Dì bị bệnh øì mà té ngã như thế? 

Liên Hoa sắc trả lời: 

- Tôi không có bệnh hoạn gì cả, Chỉ vì đói nên như vậy. 

Ông trưởng giả hỏi: 

- Vì sao mà đói, khất thực khó được hay chăng? 

Liên hoa sắc trả lời: 


468. Tức Ba-la-đề để-xá-ni ÿ⁄##‡ƒE. Trong giới văn, dịch là hối quá f3. Ngũ phần 10 
(T22n1421, tr.71c06): Hối quá pháp #33. Tăng kỳ 21 (T22n1425, tr.396b16): Để-xá-ni ŸE 
®ÏE. Thập tụng 19 (T23n1435, tr.131a05): Ba-la-để-xá-ni pháp 3##‡£ƒÊ3#. Căn bản 49 
(T23n1442, tr.897a18): Ba-la-để để-xá-ni pháp 3⁄##ÊJf‡£#JE3#. Pali, Vin.iv. 175: Cattãro 
pãidesanTyä 

469. Tăng kỳ: Đề-xá-ni 2 

470. Liên Hoa Sắc ššš#f1-. Xem Ch. iv Ni-tát-kỳ 4 & cht.36 


242 BỘ LUẬT 3 





- Khất thực dễ được. Nhưng ngày thứ nhất tôi xin được, đem về 
cho Tỳ-kheo. Ngày thứ hai, thứ ba, thức ăn tôi xin được cũng đem cho 
Tỳ-kheo. Cho nên đói. 

Ông trưởng giả hiểm trách, nói: 

- Sa-môn Thích tử thọ nhận không biết đủ, không nhàm chán, 
không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có 
gì là chánh pháp? Nhận thức ăn của Tỳ-kheo-ni không biết chút nhường 
nhịn. Người cho tuy không nhàm chán nhưng người nhận phải biết đủ 
chứ! 

Ông trưởng giả liền dẫn Tỳ-kheo-ni này về nhà. Cho tắm rửa. 
Giặt y phục. Bảo người nấu cháo cho ăn. Cung cấp vật cần dùng; rồi 
nói: Từ nay về sau, cô cứ đến nhà tôi mà ăn. Khỏi phải đi dâu. Nếu có 
nhận được thêm nơi nào khác, thì tuỳ ý cho người. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách những Tỳ-kheo kia: Sao các 
thầy nhận thức ăn nơi Tỳ-kheo-ni? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách các 
Tỳ-kheo kia: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông lại nhận thức ăn từ Tỳ-kheo-ni 
Liên Hoa Sắc kia mà không biết vừa phẩi? 

Dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo kia rồi Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, vào thôn xóm, tự mình nhận thức ăn từ Tỳ-kheo-ni 
để ăn, Tỳ-kheo ấy cần phải đối trước Tỳ-kheo khác phát lồ:”! “Đại 
đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm. Nay 
đối trước Đại đức xin phát lỗ sám hối.” Đây là pháp hối quá. 


471. Nguyên Hán: Hướng dư Tỳ-kheo thuyết [ElÊÀ,Eãfi. Ngũ phần: ưng hướng chư Tỳ-kheo 
hối quá ƒ§[£lšä H,Fr]83B. Tăng kỳ: ưng dư Tỳ-kheo biên hối quá ƒ§ÊHLFf3Š†838. Thập tụng: 
ưng hướng dư Tỳ-kheo thuyết thị tội fšI5lÊ&H,Erãf SE. Căn bản: Nghệ chư bí-xô sở các biệt 
cáo ngôn B858/2112nll£4. Pali: PatTdesetabba tena bhikkhunä. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 243 





Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ-kheo 
nghi, không dám nhận thức ăn nơi Tỳ-kheo-nI bà con. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo được nhận thức ăn từ Tỳ- 
kheo-mi bà con. 

Các Ty-kheo bệnh lại có sự nghi, không dám nhận thức ăn từ Tỳ- 
kheo-ni không phải bà con. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn từ Tỳ- 
kheo-ni chẳng phải bà con. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo lại có sự nghi, nên khi Tỳ-kheo-ni chẳng 
phải bà con đem thức ăn để dưới đất, không dám nhận, hoặc khiến 
người trao cho cũng không dám nhận, Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo được nhận thức ăn như 
vậy. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, vào thôn xóm,”? nếu không bệnh” mà tự tay nhận 
thức ăn từ Tỳ-kheo-ni không phải thân quyến mà ăn, Tỳ-kheo ấy cần 
phải đốt trước Tỳ-kheo khác” phát lồ: “Đại đức”Š, tôi phạm pháp đáng 
khiển trách, làm điều không đáng làm. Nay đối trước Đại đức xin phát 
lô sám hối. ” Đây là pháp hối quá.“75 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Bà con và chẳng phải bà con: Như trên đã giải. 

Bệnh: Cũng như trên. 

Thức ăn: Có hai loại như trên đã giải. 

Tỳ-kheo kia vào trong thôn xóm, đến Tỳ-kheo-ni chẳng phải bà 
con, nếu không có bệnh mà tự tay nhận thức ăn để ăn. Ăn như vậy, mỗi 
miếng phạm một ba-la-để để-xá -ni. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


472. Căn bản: ư thôn lộ trung #ŠfãtR, - ở đường trong thôn xóm. Ngũ phần: tại các con 
đường... Tăng kỳ: trong nhà bạch y... Pali: antaraghara pavihãya, sau khi đã đi vào nhà trong; 
và giải: Nhà (gharam) ở đây cũng chỉ luôn đường xe đi, đường hẻm, đường chữ thập... 

473. Pali, hatthato, từ tay (của Tỳ-kheo-ni) thay vì để xuống đất mà nhận; không nói đến yếu 
tố - trừ bịnh. 

474. Ngũ phần, Căn bản: trước các Tỳ-kheo khác. 

475. Tăng kỳ: Trưởng lão Kế. Ngũ phần: Chư Đại đức 5ã Xã. Pali: ävuso, từ hô khởi, số 
nhiều. Vì sám hối trước nhiều Tỳ-kheo, chứ không phải một như Ba-dật-đề. 

476. Tức Ba-la-để-để-xá-ni pháp 3#@£j££tj£3X, dịch là Hối quá pháp f833X Pali: 
PãidesanTya dhamma (Skt. pratide$anTya dharma). Tăng kỳ (T22n1425, tr.396c25): Ba-la-đề- 
đề-xá-ni, vì tội này hướng đến người (Tỳ-kheo) mà phát lỗ, không che dấu. 


244 BỘ LUẬT 3 





Sự không phạm: Nhận thức ăn từ Tỳ-kheo-mi bà con; hoặc có 
bệnh; hay để dưới đất mà cho; hoặc khiến người trao; hoặc cho trong 
Tăng-g1à-lam; hoặc cho ngoài thôn xóm; hay là cho trong chùa mi. Trao 
như vậy, nhận để ăn thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. _ 

2. THỌ THỰC DO NI CHỈ DẪN”? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ, Khi ấy, có số đông Tỳ-kheo và nhóm sáu Tỳ-kheo cùng ngồi ăn ở 
trong nhà bạch y'”$. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đòi cơm canh cho nhóm sáu 
Tỳ-kheo, nói: Đem canh nơi vị này! Đem cơm nơi vị kia. Còn thì bỏ qua 
các vị khác ở trung gian mà chỉ đem thức ăn cho sáu Tỳ-kheo này thôi. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao 
các thầy lại ăn thức ăn do nhóm sáu Tỳ-kheo-ni yêu sách? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông ăn thức ăn do Tỳ-kheo-ni yêu 
sách, trong khi các Tỳ-kheo khác không được? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo nào, khi ăn trong nhà bạch y, trong đó có Tỳ-kheo-mi, chỉ 
bảo: “Đem canh cho vị này, dâng cơn cho vì kia. ” Tỳ-kheo nên nói với 
Tỳ-kheo-ni ấy: “Này cô, hãy thôi đi! Hãy để yên cho các Tỳ-kheo ăn 
xong!” Nếu không có một Tỳ-kheo nào nói với Tỳ-kheo-ni kia: “Này 
cô, hãy thôi đi! Hãy để yên cho các Tỳ-kheo ăn xong!” Tỳ-kheo cần đốt 
trước Tỳ-kheo khác mà phát lô: “Bạch Đại đức, tôi phạm pháp đáng 


477. Tăng kỳ: Đề-xá-ni 3. 
478. Ngũ phần, Thập tụng: Có thí chủ thỉnh thực hai bộ tăng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 245 





khiển trách, làm điều không đáng làm. Nay tôi đối trước Đại đức xin 
phát lồ sám hối. ” Đây gọi là pháp hối quá. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Trong nhà: Nơi có nam nữ ở. 

Thức ăn: Như trên đã nói. 

Tỳ-kheo kia thọ thực nơi nhà bạch y, trong đó có Tỳ-kheo-ni chỉ 
bảo: Đem canh cho vị này! Đem cơm cho vị kia. Tỳ-kheo kia nên nói: 
Này cô, hãy thôi đi! Để yên cho các Tỳ-kheo ăn xong. Nếu không có 
một Tỳ-kheo nào nói như vậy: Này cô, hãy thôi đi! Để yên cho các Tỳ- 
kheo ăn xong; mỗi miếng ăn phạm một Ba-la-để-để-xá-ni. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu có nói: Này cô, hãy thôi đi! Để yên cho các 
Tỳ-kheo ăn xong. Nếu Tỳ-kheo-ni tự mình là đàn-việt hoặc đàn-việt 
thiết trai nhờ Tỳ-kheo-ni chiếu liệu; hoặc không có tâm thiên lệch đối 
với các Tỳ-kheo, như vậy thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

3. THỌ THỰC TỪ HỌC GIA“° 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Đệ tử kiến đế: 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật tại thành La-duyỆt. 
Khi ấy, có gia đình cư sĩ, vợ chồng đều có lòng tin, làm người đệ tử Đức 
Phật. Thường pháp của người đệ tử chư Phật đã kiến đế,*% đối với các 
Tỳ-kheo không có cái gì tiếc nuối, kể cả thịt trong thân mình. Mỗi khi 
các Tỳ-kheo đến nhà thì luôn dùng thức ăn và các vật dụng cúng dường. 
Cúng dường như vậy cho đến nỗi nghèo khổ, cơm áo đều thiếu thốn. 
Những người hàng xóm đều nói như vầy: Gia đình kia trước đây rất giầu 
có, của cải dư dật. Từ khi cúng dường Sa-môn Thích tử đến nay, của 
cải khô cạn, bần cùng đến thế. Như vậy việc cung kính cúng dường chỉ 
đem lại sự nghèo khổ! 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo: Sao các thầy 


479. Tăng kỳ: Đề-xá-ni 4. 

480. Kiến đế RiãfJ: Đã thấy bốn Thánh đế, chứng đắc Tu-đà-hoàn. Ngũ phần: Trưởng giả Cù- 
sư-la #ÊBilfÊ tin ưa Phật pháp, thấy pháp, đắc quả. Tăng kỳ: Đại thần Tỳ-xà bố thí thái quá, gia 
sản khánh tận. Tăng tác yết-ma học gia. Thập tụng: Tượng sư Thủ-la, thấy Bốn đế, đắc Sơ đạo. 
Căn bản: Trưởng giả Sư Tử, đắc Sơ quả. 


246 BỘ LUẬT 3 





đến mãi nơi cư sĩ để nhận thức ăn và đồ cúng dường, không biết đủ, đến 
nỗi khiến cho của cải gia đình họ phảẩi cạn kiệt như thế? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
các T-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông lại đến mãi nơi nhà cư sĩ để nhận thức 
ăn cúng dường, đến nỗi khiến gia đình họ nghèo túng như vậy? 

2. Yết-ma học gia: 

Dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo rồi, Đức Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép Tăng tác pháp học gia cho gia đình kia, 
bằng pháp bạch nhị yết-ma. Tác pháp như vầy: Trong chúng nên sai 
một vị có khả năng tác pháp yết-ma, như trên mà tác bạch như vầy: 

- Đại đức tăng xin lắng nghe. Trong thành La-duyệt này có một 
gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử của Phật. 
Gia tài họ bị cạn kiệt. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, nay Tăng tác pháp yết-ma học gia, các Tỳ-kheo không được 
đến gia đình kia nhận thức ăn mà ăn. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Trong thành La-duyệt này có một 
gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử của Phật. Gia 
tài họ bị khô kiệt. Nay Tăng trao cho pháp yết-ma học gia, các Tỳ-kheo 
không được đến nhà đó để nhận thức ăn mà ăn. Các trưởng lão nào 
đồng ý Tăng trao cho cư sĩ kia pháp yết-ma học gia thì im lặng. Vị nào 
không chấp thuận xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho cư sĩ kia pháp yết-ma học gia rồi, 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa,cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy. 

Tỳ-kheo nào, đã biết là nhà học gia, Tăng đã cho pháp yết-ma 
học gia rồi, mà đến nhà ấy nhận thức ăn để ăn, phải đối trước các Tỳ- 
kheo khác phát lồ: “Thưa Đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, nay 
đối trước Đại đức xin phát lỗ sám hối.” Đây là pháp hối quá. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Trong đó có Tỳ-kheo 
trước có nhận sự thỉnh của gia đình, có sự nghi không dám đến. Đức 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 247 





Phật dạy: 

- Có thỉnh trước thì cho phép đến. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh không dám nhận thức ăn của học gia, 
Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn 
nơi học gia để ăn. 

Khi ấy các Tỳ-kheo thấy người cho thức ăn để thức ăn xuống 
đất mà cho, nghi không dám nhận. Hoặc khiến người mang cho; cũng 
không dám nhận. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, nếu trước đó đã tác yết-ma học gia, đối với học gia 
đó, không có sự thỉnh trước, không bệnh, tự tay nhận thức ăn và ăn. 
Tỳ-kheo ấy cần đối trước Tỳ-kheo khác phát lồ: “Tôi phạm pháp đáng 
khiển trách, làm điều không đáng làm. Nay tôi đối trước Đại đức, xin 
phát lồ sám hối ”. Đây là pháp hối quá. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Học gia”®!: là Tăng trao cho pháp bạch nhị yết-ma. 

Nhà cư sĩ: Như trên đã nói. 

Bệnh: Cũng đã nói ở trên. 

Tyỳ-kheo nào, học gia như vậy, trước đó Tăng đã trao cho pháp 
yết-ma cho họ rồi mà Tỳ-kheo không được thỉnh trước lại không bệnh. 
Đối với trong nhà học gia như vậy mà nhận thức ăn để ăn, thì mỗi 
miếng ăn phạm Ba-la-đề-xá-ni. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu đã được thỉnh trước; hoặc có bệnh; hoặc để 
xuống đất mà cho; hoặc nhận từ nơi người khác; hoặc học gia sau khi 
dâng cúng tài sản vẫn còn nhiều. Thảy đều thì không phạm. 

3. Giải Yết-ma học gia 

Học gia kia, tài sẩn có lại đổi dào, đến trong Tăng xin giải yết-ma 
Học gia. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu tài sản của học gia có lại dồi dào, họ đến giữa Tăng, xin 
giải pháp yết-ma học gia thì Tăng nên tác pháp bạch nhị yết-ma, giải 


481. Học gia S3. Thập tụng: Chỉ gia đình đã đắc Sơ quả. Pali: Sekkhasammatãni kulni, những 
gia đình đã được xác nhận là hữu học; giải thích: Đó là gia đình tăng trưởng với tín, nhưng tổn 
giảm với tài sản. 


248 BỘ LUẬT 3 





cho họ. Trong chúng nên sai một người có khả năng tác pháp yết-ma, 
như trên mà tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Trong thành La-duyệt này có một 
gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử Phật, ưa thích 
cúng dường nên của cải bị khánh kiệt. Trước đây Tăng đã cho pháp yết- 
ma học gia. Nay của cải có lại đổi dào, họ đến trước Tăng cầu xin giải 
yết-ma học gia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng giải pháp yết-ma học gia. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Trong thành La-duyệt này có một 
gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm đệ tử Phật, ưa thích 
cúng dường nên của cải bị khánh kiệt. Trước đây Tăng đã cho pháp yết- 
ma học gia. Nay của cải có lại đổi dào, họ đến trước Tăng cầu xin giải 
yết-ma học gia. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng vì cư sĩ kia giải pháp 
yết-ma học gia thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận vì cư sĩ kia giải pháp yết-ma học gia rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Khi ấy các Tỳ-kheo đều nghi không dám nhận thức ăn từ cư sĩ đã 
được giải yết-ma học gia, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo được nhận thức ăn nơi nhà 
đó. Nhận như vậy không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

4. THỌ THỰC NGOÀI TRÚ XỨ A-LAN- NHÃ **? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-loại, Ca-duy-la-vệ, Thích- 
suý-sấu. Các phụ nữ trong thành Xá-di®3 và các phụ nữ Câu-lê*** cùng 
nhau mang thức ăn đến trong Tăng-già-lam, cúng dường. 

Bấy giờ bọn giặc'®% biết được, chận đường nhiễu hại”. Các Tỳ- 
kheo nghe, đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy. 


482. Tăng kỳ: Đề-xá-ni I1. 

483. Xá-di thành trung chư phụ nữ ®ZEŸ'HšŠ#iZZ. Xá-di, chỉ các Thích nữ (Xem Tứ phần 
đoạn sau, phần ba, Ch. xiv, T22, tr. 922c8). Ngũ phần, Thập tụng: Chư Thích phụ nữ #2. 
Căn bản: Thích ca nữ JŠ3j4Z. Pali: Sãkiyãniyo. 

484. Câu-lê chư nữ nhân {RS4ãã#“ A. Không rõ. Ngũ phần: Chư nô Eấ#W. Pali: Säkiyadãsakä, 
những người nô lệ của họ Thích. 

485. Pali: Tena kho pana samayena säkiyadäãsakã avaruddhäã honti, vào lúc đó, các nô lệ của 
dòng họ Sakka nổi loạn. Ngũ phân: Các nô lệ của dòng họ Thích đón đường các Thích nữ để 
cướp. 

486. Pali: Các Tỳ-kheo biết có giặc chặn đường, nhưng không báo cho các phụ nữ họ Thích biết 
để đừng đi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 249 





- Từ nay về sau, các Tỳ-kheo nên nói với các phụ nữ, “Đừng đi ra. 
Đường có bọn giặc cướp khủng bố.” Nếu họ đã ra ngoài thành thì nên 
nói: “Đừng đến Tăng-già-lam vì dọc đường có giặc khủng bố.” Từ nay 
về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu 
chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, sống tại A-lan-nhã, chỗ ở đáng nghi ngờ, có sợ hãi, 
không nhận thức ăn bên ngoài Tăng-già-lam, mà chỉ bên trong Tăng- 
già-lam nhận thức ăn để ăn“”, cần đối trước Tỳ-kheo khác mà phát lô: 
“Đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, nay tôi đối trước Đại đức xin 
phát lồ sám hối.” Đây là pháp hối quá. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, các đàn-việt 
biết trước là có sự khủng bố mà cố mang thức ăn đến. Các Tỳ-kheo nghi 
không dám nhận để ăn. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo được nhận thức ăn như 
vậy. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bệnh cũng nghi không dám nhận thức ăn như 
vậy. Đức Phật bảo: 

- Từ nay cho phép các Tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn như vậy. 

Bấy giờ, có thí chủ cúng dường bằng cách đem thức ăn để dưới 
đất, hoặc bảo người trao, các Tỳ-kheo nghi không dám nhận. Đức Phật 
dạy: 

- Từ nay cho phép các Tỳ-kheo được nhận thức ăn như vậy. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, sống nơi A-lan-nhã, xa xôi hẻo lánh, chỗ đáng nghỉ, 
có sợ hãi. Tỳ-kheo sống tại trú xứ A-lan-nhã như vậy, trước không nói 
cho đàn-việt biết,“Š không thọ nhận thức ăn bên ngoài Tăng-già-lam. 
Trái lại, không bệnh mà ở bên trong Tăng-già-lam, tự tay nhận thức 
ăn để ăn, Tỳ-kheo ấy cần phải đến đối trước Tỳ-kheo khác mà phát lô: 
“Đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách. Nay tôi đối trước Đại đúc 
xin phát lô sám hối. ” Đây là pháp hối quá. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Chỗ A-lan-nhã: Là nơi cách thôn năm trăm cung. Cung là cách đo 


487. Vì bọn cướp ẩn núp trong phạm vi Tăng-già-lam nên Tỳ-kheo phải ra khỏi phạm vi ấy mà 
nhận thức ăn. 

488. Pali: Pubbe appatíavidita, không báo cho biết trước (rằng trong phạm vi Tăng già lam có 
giặc cướp). 


250 BỘ LUẬT 3 





của nước Giá-ma-la. 

Nghi có sự khủng bố: Là nghi có giặc trộm cướp, khủng bố. 

Bệnh: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo A-lan-nhã ở chỗ xa vắng như vậy, trước không nói 
với đàn-việt, không nhận thức ăn ngoài Tăng-già-lam mà nhận trong 
Tăng-già-lam, không bệnh, tự tay nhận lấy thức ăn để ăn; mỗi miếng 
ăn phạm Ba-la-để-để-xá-ni. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước có nói với đàn-việt; hoặc có bệnh; hoặc 
để dưới đất mà trao; hoặc bảo người trao; hoặc khi đến thọ giáo sắc, lúc 
thính pháp, Tỳ-kheo tự có thức ăn riêng nay trao cho; thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 251 





Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 
Chương VII: NÓI VỀ 100 PHÁP THỨC-XOA-CA-LA-NI:*9 


Điều 1° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo mặc Niết-bàn-tăng”!, có lúc mặc thấp, 
có lúc mặc cao”, hoặc làm như vòi con voi, hoặc như lá cây đa-la, hoặc 
có lúc xếp nhỏ lại. Các cư sĩ thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không 
biết xấu hổ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì 
là chánh pháp? Sao lại bận niết-bàn-tăng khi thì thấp, khi thì cao, khi 
thì làm như vòi con voi, khi thì làm như lá cây đa-la, khi thì xếp nhỏ 
lại, giống như quốc vương, trưởng giả, Đại thần, cư sĩ; giống như những 
ngày tiết hội, người trong phường chèo mặc y để làm trò? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy lại bận niết-bàn-tăng khi thì thấp, khi thì cao, khi thì làm như vòi 
con voi, khi thì làm như lá cây đa-la, khi thì xếp nhỏ lại? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 


489. Lời chua nhỏ trong bản Hán: Tiếng của người Hồ (chỉ Ấn độ) chính xác phải nói là 
Thức-xoa-ca-la-ni. Những chỗ nào đọc và viết, nên theo từ này. Vì không thể nhất nhất đều 
theo văn mà sửa, do đó mà cứ để nguyên như vậy. Đan bản gọi Trăm pháp Chúng học. - Thức- 
xoa-ca-la-ni, phiên âm Phạn: áikã karatiyä, - điều cần phải học. Căn bản: Chúng đa học pháp 
#Ÿ8}‡. Các bộ khác: Chúng học pháp 33%. Pali: Sekhiyä dhammäã (sikkhã karaïyä). Bản 
Skt. sabahulã éaikã dharmã (éikã karatiyä). Cf. Ngũ phần 10 (T22n1421, tr.73c27); Tăng 
kỳ 21 (T22n1425, tr.399b07); Thập tụng 19 (T23n1435, tr.133bl4); Căn bản 50 (T23n1442, 
tr.901b17). Pali, Vin. ¡v. 185. 

490. Tăng kỳ, điều 1; Thập tụng, điều 12. 

491. Xem Ch.v, Ba-dật-để 88 & cht.461. 

492. Pali: Puratopi pacchatopi olambentä, quấn nội y để phía trước, phía sau thòng xuống. 


252 BỘ LUẬT 3 





điều không nên làm. Sao các ông lại bận niết-bàn-tăng khi thì thấp, khi 
thì cao, khi thì làm như vòi con voi, khi thì làm như lá cây đa-la, khi thì 
xếp nhỏ lại? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Phải bận niết-bàn-tăng cho tê chỉnh,“° thức-xoa-ca-la-ni®!. 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Trong đó, bận không tể chỉnh, có nghĩa là khi bận thấp, khi bận cao, 
hoặc làm như vòi con voi, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc xếp nhỏ lại. 

- Bận thấp: Cột dây lưng dưới rốn, cao là trên đầu gối. 

- Vòi con voi: Phía trước thòng xuống một góc. 

- Lá cây đa-la: Phía trước thòng xuống hai góc. 

- Xếp nhỏ lại: Xếp nhỏ quấn quanh eo lưng nhăn nhó. 

Tỳ-kheo bận niết-bàn-tăng cao hay thấp hoặc làm như cái vòi 
con voi, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc xếp nhỏ lại. Cố ý làm, phạm 
Đột-kiết-la cần phải sám“". Do cố ý làm cho nên phạm phi oai nghi 
Đột-kiết-la*°. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có khi bệnh như vậy, trong rốn sanh ghẻ 
nhọt nên phải mặc thấp, nơi ống chân có ghẻ nên phải mặc cao, hoặc 
trong Tăng-g1à-lam, hoặc bên ngoài thôn xóm, hoặc lúc làm việc, hoặc 
khi đi đường thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


493. Pali, Sik. I: Parimalala nivãsessãmi, tôi sẽ quấn nội y tròn trịa. 

494. Thức-xoa-ca-la-ni + 3Il§ể J£. Tứ phần Tỳ-kheo giới bản (No 1429) và Tứ phần Tăng giới 
bản (No 1430) đều nói - ưng đương học ƒ§š4ŠŠ. Pali: Sikhkã karaïyä. 

495. Hán: ưng sám Đột-kiết-la #lùZE?5##. Tứ phần phân biệt hai loại Đột-kiết-la: Nếu cố ý, 
phạm Đột-kiết-la cần phải sám hối. Nếu không cố ý, phạm Đột-kiết-la chỉ phải tự trách tâm. 
Xem thêm cht. 8 dưới. 

496. Ngũ phần (T22n1421, tr.74a13): Nếu không hiểu, không hỏi mà làm như vậy, phạm Đột- 
kiết-la. Hiểu, nhưng không cẩn thận, làm như vậy phạm Đột-kiết-la. Hiểu, nhưng khinh giới, 
khinh người mà làm như vậy, phạm Ba-dật-đềể. Tăng kỳ: Việt học pháp #$Š}j*, không phân 
biệt hiểu hay không hiểu, cố ý hay không cố ý. Pali: anädariya paicca ...ãpatti dukkaassa. 
anãpatti asađcicca, ...vì thiếu cung kính, phạm Đột-kiết-la. Không cố ý, không phạm. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 253 





Điều 27 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo quấn y“*, hoặc quấn cao, hoặc quấn 
thấp, hay làm như vòi con voi, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc xếp nhỏ 
lại. Các cư sĩ thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không biết xấu hổ. 
Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 
Sao lại quấn y khi thì thấp, khi thì cao, khi thì làm như vòi con voi, khi 
thì làm như lá cây đa-la, khi thì xếp nhỏ lại, giống như Quốc vương, 
trưởng giả, Đại thần, cư sĩ? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy quấn ba y khi cao, khi thấp, hoặc làm như vòi con voi, hoặc làm 
như là cây đa-la, hoặc có khi xếp nhỏ lại? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông quấn y khi cao, khi thấp, hoặc làm 
như vòi con voi, hoặc làm như lá cây đa-la, hay có lúc xếp nhỏ lại? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Phải quấn ba y cho tê chỉnh“, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Trong đây, không tế chỉnh: Có nghĩa là khi quấn cao, khi mặc 
thấp, hoặc làm như vòi con voi, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc có lúc 
xếp nhỏ lại. 

Quấn thấp: Thòng xuống quá khủy tay, trống bên hông. 

Quấn cao: Quấn cao quá ống chân. 


497. Tăng kỳ, điều 2. Thập tụng, điều 16; Căn bản, điều 8. Pali, Sikkhã 2. 

498. Hán: Trước y 5ƒ2K. Pali: Pãrupanti, quấn (thượng) y, phân biệt với nivãsenti, quấn nội y. 
499. Pali, Sikkhã. 2: Parimalala pãrupissãmi, tôi sẽ quấn (thượng) y cho tròn trịa. Thập tụng 
(T23n1435, tr.134a23): Châu tế bị y ưng đương học JšlZ44#Z«J§ #8. 


254 BỘ LUẬT 3 





Lầm như vòi con voi: Thòng xuống một góc. 

Như là cây đa-la: Bên trước thòng xuống hai góc, bên sau vén cao 
lên. 

Xếp nhỏ lại: Là xếp nhỏ làm thành viễn của y. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý quấn cao, quấn thấp, làm thành vòi con voi, 
làm thành là cây đa-la, hoặc có khi xếp nhỏ lại, cố ý làm thì nên sám 
Đột-kiết-la. Do cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không 
cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc bị bệnh như vậy, hoặc nơi vai, nơi cánh tay 
có ghẻ phải mặc thấp, hay nơi ống chân có ghẻ nên phải mặc cao, hoặc 
ở trong Tăng-già-lam, hay bên ngoài thôn xóm, hoặc trên đường đi, hay 
lúc lao tác... thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 3 5° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo vắt ngược ba y mà đi vào nhà bạch y."?! 
Các cư sĩ thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không biết tàm quý. Bên 
ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như thế có gì là chánh pháp? Tại 
sao vắt ngược y đi vào nhà bạch y, giống như quốc vương, Đại thần, 
trưởng giả, cư sĩ? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy vắt ngược y đi vào nhà bạch y2 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông vắt ngược y đi vào nhà bạch y? 


500. Ngũ phần, điều 15; Tăng kỳ, điều §; Thập tụng, điều 41: Căn bản, điều 16. 

501. Pali, Sikkhã. 9, ukkhittakãya antaraghare gacchati vén y lên mà đi vào nhà thế tục. Sớ giải, 
VA 891: ekato vã ubhato vã ukkhittacTvaro hutvã tỉ attho, y được vén lên ở một bên, hay cả hai 
bên. Cf. Ngũ phần (T22n1421, tr.74a22): ...hoặc vắt ngược y lên vai phải... hoặc vắt ngược y 
lên vai trái... hoặc vắt ngược y lên cả hai vai... Thập tụng (T23n1435, tr.I36b04): Lấy y trùm 
vai phải vắt cả lên vai trái. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 255 





Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không vắt ngược y đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni.°92 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Chỉ cho thôn xóm. 

Vắt ngược y: Hoặc vắt ngược y hai bên tả và hữu lên trên vai. Nếu 
Tỳ-kheo cố ý vắt ngược y bên tả và bên hữu lên trên vai đi vào nhà 
bạch y, cố ý làm nên sám Đột-kiết-la. Do vì cố ý làm nên phạm phi oai 
nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có bệnh như vậy, hoặc bên hông có ghẻ, 
hoặc ở trong Tăng-già-lam, hoặc ngoài thôn xóm, hoặc trên đường đi, 
hay lúc làm việc thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


Điều 4 

Không vắt ngược y khi ngồi trong nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 
(như trên)” 

Điều 5 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo lấy y quấn cổ vào nhà bạch y, các cư sĩ 
thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn mới lấy y quấn 
cổ đi vào nhà bạch y, như quốc vương, Đại thần, trưởng giả, cư sĩ. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy quấn y nơi cổ vào nhà bạch y2 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 


502. Cf. Thập tụng, điều 37-3§: Tả hữu phản sao y #ZH/€†})%, vắt ngược y hai bên; điều 39- 
40: Thiên sao y fR†!%, vắt ngược y một bên. 
503. Pali, Sikkhã 10 


256 BỘ LUẬT 3 





- Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tuỳ thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao các ông lấy y quấn nơi cổ vào nhà bạch 
y? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không quấn y nơi cổ khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Quấn vào cổ: Nắm hai chéo y quấn trên vai tả. 

Cố ý lấy y quấn vào cổ đi vào nhà bạch y, phạm tội nên sám Đột- 
kiết-la. Do cố ý làm nên phạm tội phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không 
cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc là bị bệnh như vậy, có ghẻ trên vai, hoặc 
ở trong Tăng-già-lam hay ngoài xóm làng, hoặc khi làm việc hay lúc đi 
đường thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


Điều 6 

Không quấn y nơi cổ khi ngồi nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. (Như 
trên) 

Điều 7°% 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo lấy y trùm lên đầu, vào nhà bạch y. Các 
cư sĩ thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Bên ngoài 
tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì gọi là chánh pháp? Tại sao 
lấy y trùm đầu đi như kẻ trộm. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy lấy y trùm lên đầu vào nhà bạch y? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 


504. Ngũ phần, điều 43; Tăng kỳ, điều 7; Thập tụng, điều 30: Căn bản, điều L5. Pali, Sikkhã 
23. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 257 





qua một bên đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông lấy y trùm lên đầu vào nhà bạch 
y? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Phật 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu si này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không trùm đầu khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni 5. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Là thôn xóm. 

Trùm đầu: Hoặc lấy lá cây, (699a1) hay dùng vật xé thành mảnh, 
hoặc dùng y trùm trên đầu đi vào nhà bạch y. 

Cố ý phạm nên sám Đột-kiết-la. Do cố ý làm nên phạm phi oai 
nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc bị bệnh như vậy, hoặc bị lạnh trên đầu, 
hoặc có ghẻ trên đầu, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn phải trùm đầu để 
chạy thì không phạm, 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


Điều 8 

Không trùm đầu khi vào nhà bạch y mà ngôi, thức-xoa-ca-la-ni. 
(như trên)”°6 

Điều 9 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nhún nhảy” đi vào nhà bạch y. Các 
cư sĩ thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như 


505. Thập tụng điều 29-30: Phú đầu 5ã; điều 31-32: Bộc đầu Bñ. 
506. Pali, Sikkhã24, Bản Hán, hết quyển 19. 
507. Khiêu hành #kí7. 


258 BỘ LUẬT 3 





vậy có gì là chánh pháp? Nhún nhảy đi vào nhà như con chim sẻ? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Sao các 
thầy nhún nhảy nhảy vào nhà bạch y? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông lại nhún nhảy nhảy vào nhà bạch y? 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nhảy nhót"”? khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Cũng như trên. 

Nhảy nhót đi: Hai chân nhảy. 

Tỳ-kheo cố ý nhảy nhót đi vào nhà bạch y, phạm Đột-kiết-la cần 
phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu 
không cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc bệnh như vậy; hoặc bị người đánh; 
hoặc có giặc, hoặc có ác thú, hoặc bị chông gai, hoặc lội qua rảnh, qua 
hầm, qua chỗ bùn lầy phải nhảy đi; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


Điều 10 

Không nhảy nhót vào nhà bạch y ngồi, thức-xoa-ca-la-ni. (như 
trên) 

Điều 11 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng sáng ngày mai về nhà thọ thực. 


508. Khiêu hành #ƒT. Cf. Căn bản 50 (T23n1442, tr.902a11). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 259 





Đêm ấy cư sĩ chuẩn bị đầy đủ thức ăn ngon bổ. Sáng sớm đến báo giờ 
đã đến. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đắp y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Nhóm sáu Tỳ-kheo ngồi chồm hỗm tại nhà bạch y. Tỳ-kheo ngồi 
gần dùng tay đụng vào người, nhóm sáu Tỳ-kheo té ngữa lộ hình. Các 
cư sĩ thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Ngồi chồm hỗm trong nhà giống như Bà-la- 
môn lõa hình. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Sao các 
thầy lại ngồi chồm hỗm trong nhà bạch y2 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông ngồi chồm hỗm trong nhà bạch 
y? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không ngồi chồm hỗm trong nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni®. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Cũng như trên. 

Ngồi chồm hỗm: ở trên đất hay ở trên giường mà mông không 
chạm đất. 

Tỳ-kheo cố ý ngồi chồm hỗm trong nhà bạch y, phạm Đột-kiết-la 
cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu 
không cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


509. Ngũ phần 10 (T22n1421, tr.74b01), điều 40: Tốn hành #§ÍT, đi chồm hỗm (?). Cf. Cẩn bản 
50 (T23n1442, tr.902a06). Thập tụng (T23n1435, tr.135b16), điễu 27. Pali: ukkunikãya 


260 BỘ LUẬT 3 





Sự không phạm: Hoặc có bệnh như vậy; hoặc bên mông có ghẻ; 
hoặc có đưa vật gì, hoặc lễ bái, sám hối, hoặc thọ giáo giới; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 12”! 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo chống nạnh tay đi vào nhà bạch y. Các 
cư sĩ thấy, cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Vênh váo đắc chí giống như người đời mới 
cưới vợ!” 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: “Sao các 
thầy chống nạnh tay đi vào nhà bạch y?” 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông chống nạnh tay đi vào nhà bạch 
y? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các T-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không chống nạnh khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Như đã nói ở trên. 

Chống nạnh: Lấy tay chống lên hông thành góc vuông. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý chống nạnh đi vào nhà bạch y, phạm Đột-kiết- 
la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. 


510. Ngũ phần 10 (T22n1421, tr.74a26), điều 29. Tăng kỳ 21 (T22n1425, tr.401a14), điều 10. 
Thập tụng 19 (T23n1435, tr.136a01), điều 35. Căn bản 50 (T23n1442, tr.901c28), điểu18. Pali, 
Sikkhã 21. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 261 





Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có bệnh như vậy; hay dưới hông có sanh 
ghẻ; hoặc ở trong Tăng-già-lam hay ngoài xóm làng: hoặc lúc làm việc, 
hay trên đường đi; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 13 

Không chống nạnh khi ngôi trong nhà bạch y, thức-xoa-ca-la- 
Hi. 

Tay chống lên hông, khuỷ tay thành góc vuông, khi ngồi trong nhà 
bạch y, trở ngại người ngồi kế, cũng như vậy. 

Điều 14°'! 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đi lắc lư?'? khi vào nhà bạch y. Các cư sĩ 
thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? đi lắc lư khi vào nhà bạch y, giống như Quốc 
vương, Đại thần! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo: Tại sao các 
thầy lắc lư thân mình đi vào nhà bạch y? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông đi lắc lư khi vào nhà bạch y? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 


5I1.Ngũ phần, điều 19; Tăng kỳ, điểu l1; Căn bản, điều 25; Thập tụng, điều 53. Pali, Sikkhã 
15 
512. Dao thân hành ‡Z 3T. Pali: Käãyappacãlaka, dao động thân. 


262 BỘ LUẬT 3 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không lắc lư thân mình khi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Cũng nghĩa như trên. 

Đi lắc lư: Thân nghiêng bên tả, bên hữu khi rảo bước. 

Nếu Tỳ-kheo cố làm cho thân lắc lư, nghiêng bên tả bên hữu, rảo 
bước vào nhà bạch y, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố tâm 
làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố tâm làm thì chỉ 
phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc vì bị chứng bệnh như vậy; hoặc bị người 
đánh phải nghiêng mình để tránh; hoặc voi dữ đến; hoặc bị giặc, sư tử, 
ác thú tấn công, hoặc gặp người vác gai. Những trường hợp như vậy 
phải nghiêng mình để tránh. Hoặc lội qua hầm, qua mương, qua vũng 
bùn, cần nghiêng thân để lướt qua. Hoặc khi mặc y, xoay nghiêng mình 
để nhìn xem y có tể chỉnh không, có cao thấp không, có như cái vòi con 
voi không, có như lá cây đa-la không, có xếp nhỏ lại hay không. Vì vậy 
mà phải xoay mình để xem. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 15 

Không lắc lư thân mình khi ngồi trong nhà bạch y, thức-xoa-ca- 
la-rni. (như trên) 

Điều 16°° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo vung cánh tay°'* khi đi vào nhà bạch y. 
Các cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. 
Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Đi đánh đòng xa khi vào nhà bạch 
y giống như quốc vương, Đại thần, trưởng giả. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Sao các 
thầy đi đánh đòng xa khi vào nhà bạch y? 

Quở trách rồi, Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, 


513. Pali, Sikkhâ 17; Ngũ phần, điều 33; Tăng kỳ, điều 13; Thập tụng, điều 47: Căn bản, điều 
26. 
514. Trạo tý hành ‡#ŸŸƒT; vừa đi vừa vung tay, đánh đòng xa. Pali: Bãhuppacalakam. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 263 





rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông khoác tay khi đi vào nhà bạch y? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các T-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không vung cánh tay khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-Ìq-n. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Vung cánh tay: Thòng cánh tay đưa ra trước bước đi. 

Nếu Tỳ-kheo cố đánh đòng xa đi vào nhà bạch y, phạm Đột-kiết- 
la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. 
Nếu không cố tâm thì chỉ phạm Đột-kiết-la mà thôi. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc bị chứng bệnh nào đó; hoặc bị người đánh 
đưa tay chận lại; hoặc gặp voi dữ đến, hoặc sư tử, ác thú, trộm cướp, 
người vác gai chạy lại nên phải đưa tay chận lại. Hoặc lội qua sông, 
nhảy qua hầm nước, vũng bùn, hoặc bạn cùng đi không kịp, lấy tay 
ngoắt kêu. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 17 

...n#gồi. (cũng như trên) 

Điều 18°'° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo không khéo che kín thân đi vào nhà 
bạch y. Các cư sĩ thấy cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ 
thẹn. Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Mặc y phục không khéo che 
kín thân đi vào nhà bạch y, giống như Bà-la-môn. 


515. Pali: Sikkhã 3; Ngũ phần, điều 11; Tăng kỳ, điều 3; Thập tụng, điểu 17: Căn bản, điều 
12. 


264 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy không khéo che kín thân đi vào nhà bạch y2 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông mặc y không khéo che thân, đi 
vào nhà bạch y? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Phải che kín thân thể khi đi vào nhà bạch y, thúc-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Tức xóm làng. 

Không khéo che kín thân: Là trống trước trống sau. 

Nếu Tỳ-kheo cố tâm không khéo che thân, đi vào nhà bạch y, 
phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai 
nghi Đột-kiết-la. Nếu cố tâm làm thì chỉ phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc bệnh như vậy; hoặc bị trói hay bị gió 
thổi bay y lìa thân thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 19 

...#gồi, (cũng như trên). 

Điều 20°'° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y, 
các cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. 
Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 


516. Pali, Sikkhã 7; Ngũ phần điều 37; Tăng kỳ, điều 4; Thập tụng, điều 21 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 265 





pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Như kẻ trộm rình người, liếc ngó 
hai bên khi đi vào nhà bạch y. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Sao các 
thầy liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nà y tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông liếc ngó hai bên khi đi vào nhà 
bạch y? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: Nơi xóm làng. 

Liếc ngó hai bên: Nhìn quanh nhìn quất. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý liếc ngó hai bên, đi vào nhà bạch y phạm Đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết- 
la. Nếu không cố ý, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc bị bệnh như vậy; hay vì ngước mặt xem 
thời tiết; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn phải ngó mọi hướng để tìm 
cách thoát thân; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 21 

...#gồi, (cũng như trên). 

Điều 22°" 


517. Ngũ phần, điều 47; Tăng kỳ, điều 5; Căn bản, điều 13: Thập tụng, điều 27; Pali, Sikkhäã 
13. 


266 BỘ LUẬT 3 





Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo lớn tiếng kêu réo, khi đi vào nhà bạch 
y. Các cư sĩ nghe thấy cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ 
thẹn. Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Kêu la lớn tiếng giống như 
chúng Bà-la-môn! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy kêu la lớn tiếng khi vào nhà bạch y2 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông lớn tiếng cao giọng khi vào nhà 
bạch y? 

Lúc bấy, giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Phải yên lặng”'5 khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Trong đây, không yên lặng, là lớn tiếng cao giọng. Hoặc đặn dò, 
hoặc lớn tiếng thí thực. Nếu Tỳ-kheo cố ý cao tiếng lớn giọng, phạm 
Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột- 
kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc điếc 
không nghe tiếng nói phải lớn tiếng kêu, hoặc cao tiếng dặn dò, hoặc 
cao tiếng thí thực, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cao giọng để tẩu 
thoát thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


518. Hán: Tĩnh mặc ñ##Ä. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 267 





Điều 23 

... ngồi, (cũng như trên). 

Điều 24°'° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo cười giỡn khi đi vào nhà bạch y. Các 
cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ 
nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. 
Như vậy có gì là chánh pháp? Vừa đi, vừa cười giốn khi vào nhà bạch 
y, giống như con khỉ đột! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu T-kheo: Tại sao các 
Thầy vừa đi vừa cười giỡn khi vào nhà bạch y? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông vừa đi vừa cười giỡn khi vào nhà 
bạch y? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được cười giỡn khi vào nhà bạch y, thức-xoa-cqa-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Cười cợt: Cười để lộ răng. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý cười cợt khi đi vào nhà bạch y thì phạm nên 
sám Đột-kiết-la. Do bởi cố ý làm nên phạm oai nghi Đột-kiết-la. Nếu 
không cố ý làm thì phạm Đột-kiết-a. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc môi bị 
đau không phủ được răng; hoặc nghĩ đến pháp, hoan hỷ mà cười; thầy 


519. Pali. Sikkhã 11. 


268 BỘ LUẬT 3 





đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 25 

... ngồi, (cũng như trên). 

Điều 26529 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng mai thọ thực. Đêm ấy, cư sĩ 
chuẩn bị đủ các thức ăn ngon bổ, sáng ngày đến thỉnh chúng tăng thọ 
thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi 
chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo 
không chú ý khi nhận thức ăn, nên cơm canh bị rơi rớt. Cư sĩ thấy vậy, 
cùng nhau bàn nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Sao lại không chú ý khi nhận thức ăn, nhận 
nhiều với tâm tham, như thời đói kém! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Tại sao các 
thầy không để ý khi nhận thức ăn? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông không chú ý khi nhận thức ăn, để 
cơm canh bị rơi rớt? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Phải dụng ý khi nhận thức ăn, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 


520. Pali, Sikkhã 27; Ngũ phần, điều 51; Tăng kỳ, điều 24; Thập tụng, điều 62: Căn bản, điều 
43. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 269 





Tỳ-kheo kia không dụng ý nhận thức ăn, để thức ăn bị rơi rớt, nếu 
cố tâm không để ý khi nhận thức ăn, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. 
Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố 
tâm thì phạm Đột-kiết-1a. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc bát 
nhỏ nên khi nhận ăn rơi rớt; hoặc rớt trên bàn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 27! 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng ngày thọ thực. Trong đêm 
chuẩn bị các thức ăn đầy đủ, sáng sớm đến thỉnh chúng Tăng đi thọ 
thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo đắp y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi 
chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ sớt cơm canh đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ- 
kheo nhận thức ăn đầy tràn cả bát, làm đổ cơm canh. Cư sĩ thấy, cơ 
hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận không 
biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có 
gì là chánh pháp? Nhận thức ăn đầy tràn cả bát, giống như những người 
đói ham nhiều. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy nhận thức ăn đầy tràn cả bát, làm đổ cơm canh? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở rách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông nhận thức ăn đầy tràn cả bát, làm 
đổ cơm canh? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 


521. Pali, Sikkhã 30; Ngũ phần, điều 52: Căn bản, điều 40; Thập tụng, diều 64. 


270 BỘ LUẬT 3 





mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Thọ nhận thức ăn vừa ngang bát, thức-xoa-cd-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Không ngang bằng bình bát: Có nghĩa là đầy tràn. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý nhận thức ăn không ngang bằng bình bát, phạm 
Đột-kiết-la cần phẩi sám. Do bởi cố ý nên phạm phi oai nghi Đột-kiết- 
la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Ban đầu chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống 
não, bức bách; hay có bệnh, hoặc bát nhỏ, hoặc thức ăn rơi trên bàn. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 28°” 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng sáng ngày thọ thực. Trong đêm 
sắm sửa đầy đủ các thức ăn, sáng sớm đến báo chư Tăng giờ thọ thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Chính tay của cư sĩ sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo 
nhận cơm quá nhiều, không còn chỗ để chứa canh, cư sĩ thấy vậy, cơ 
hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận không 
biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có 
gì là chánh pháp? Nhận thức ăn quá nhiều không còn chỗ để nhận canh, 
giống như người đói khát tham ăn! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo: Sao các 
thầy nhận cơm quá nhiều, không còn chỗ để nhận canh? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo. 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông nhận cơm quá nhiều đến nỗi 
không còn chỗ để chứa canh? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 


522. Pali, Sikkhä 29. Thập tụng, điều 60. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 271 





các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Thọ nhận canh vừa ngang bát”, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo cố ý nhận canh không ngang bằng với bình bát, phạm 
Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột- 
kiết-la. Nếu không cố ý, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc vì có chứng bệnh như vậy, hoặc là cái bát 
nhỏ nên đổ thức ăn trên bàn, hoặc thọ ngang bằng với bát thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 2952 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng thọ thực vào sáng ngày mai. 
Trong đêm chuẩn bị các thức ăn ngon bổ, sáng sớm đến báo chư tăng 
giờ thọ thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo mặc y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi 
chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn, cơm và canh đến chư Tăng. Khi 
cư sĩ sớt cơm xong, vào trong nhà bưng canh. Canh bưng đến thì có Tỳ- 
kheo đã ăn hết cơm. 

Cư sĩ hỏi: 

- Cơm đâu rồi? 

Tỳ-kheo trả lời: 

- Tôi ăn hết rồi. 

Cư sĩ sớt canh rồi, lại vào nhà bưng cơm. Cơm bưng ra thì canh đã 
ăn hết. 

Cư sĩ hỏi: 

- Canh đâu rồi? 

Tỳ-kheo trả lời: 

- Tôi ăn hết rồi. 


523. Pali, samaspaka piapãta, nhận phần canh vừa phải. 
524. Pali, Sikkhã 34; Ngũ phần, điều 53; Tăng kỳ, điều 25; Thập tụng, điều 61. 


272 BỘ LUẬT 3 





Cư sĩ bèn cơ hiểm, nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. 
Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Cơm đến, canh chưa đến; đã ăn 
hết cơm. Canh đến, cơm chưa hết đã ăn hết canh. Giống như người đói 
khát! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy nhận thức ăn, canh chưa đến cơm đã ăn hết; canh đến cơm chưa 
đến, canh đã ăn hết? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông nhận cơm, canh chưa đến cơm ăn 
đã hết; canh đến, cơm chưa đến, canh đã ăn hết? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Ăn cơm và canh đồng đều, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Không bằng nhau có nghĩa là cơm đến, canh chưa đến, cơm đã 
hết. Canh đến, cơm chưa đến, canh đã hết. Tỳ-kheo cố ý ăn cơm canh 
không đều nhau, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên 
phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm thì phạm Đột-kiết- 
la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ni. Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc lúc 
cần cơm không cần canh, hay là cần canh không cần cơm. Hoặc gần 
quá giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn cần ăn mau. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 273 





Điều 305” 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng ngày mai thọ thực. Trong 
đêm sửa soạn đây đủ các thức ăn ngon bổ, sáng sớm đến báo chư Tăng 
giờ thọ thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo đắp y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Tự tay cư sĩ sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo không 
theo thứ tự lấy thức ăn để ăn"?5. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Sa-môn Thích 
tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài 
tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Không 
theo thứ tự nhận thức ăn để ăn; ăn giống như heo, chó; ăn giống như 
lừa, bò, chim, quạ. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: “Sao các 
thầy không theo thứ tự lấy thức ăn để ăn?” 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách 
đầy đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông không theo thứ tự để lấy thức 
ăn? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa,cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Theo thứ tự mà ăn,°” thức-xoa-cqa-Ìa-H. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Không theo thứ tự có nghĩa là trong bát chỗ nào cũng moi để lấy 
thức ăn. Tỳ-kheo kia cố ý làm, không theo thứ tự lấy thức ăn để ăn, 
phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghĩ 


525. Pali, Sikkhã 33. Thập tụng, điều 83. 

526. Pali: Taha taha omasitvã piapäta bhuđịanti, thọc chỗ này chỗ kia mà ăn. 

527. Pali, sapadäna piapäta bhuñjissãmi. Giải thích: Sapadãnanti tattha tattha odhi akatvã 
anupipãiya, theo thứ lớp, không phân biệt lựa chọn chỗ này, chỗ kia. 


274 BỘ LUẬT 3 





Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ni. Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc sợ 
nóng nên moi lấy chỗ nguội để ăn, hoặc sắp quá giữa trưa, hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh nạn nên cần ăn vội; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 315” 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng sáng ngày mai cúng dường các 
thức ăn ngon. Trong đêm chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến mời chư Tăng 
đi thọ thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo đắp y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi 
chỗ ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo 
nhận thức ăn bằng cách moi trống giữa bình bát. Cư sĩ thấy cơ hiểm nói: 
Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận không biết nhàm 
chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh 
pháp? Nhận thức ăn giống như bò, lừa, lạc đà, heo, chó, chim quạ không 
khác! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Sao các 
Thầy lại moi trống giữa bát để ăn? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông thọ thực lại moi một lỗ trống giữa 
bát để ăn? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


528. Pali, Sikkhã 35. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 275 





Không nên moi giữa bát”? mà ăn, thức-xoa-ca-Ìla-Hi. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Môi giữa bát mà ăn: Nghĩa là để chừa xung quanh mà khoét chính 
giữa bát xuống tới đáy. 

Tỳ-kheo kia cố ý moi giữa bát để ăn, phạm Đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố 
ý, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc sợ 
nóng nên moi chính giữa cho nguội, hoặc quá giữa trưa, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, cần ăn gấp nên khoét giữa để ăn thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 3259 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng ngày mai cúng dường các 
thức ăn tốt. Trong đêm sửa soạn đủ rồi, sáng sớm đến thỉnh chư Tăng 
thọ thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo mặc y bưng bát tới nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn ngon đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ- 
kheo tự mình yêu sách thức ăn như kẻ đói khát. Cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: 
Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận không biết nhàm 
chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh 
pháp? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
Thầy yêu sách thức ăn cho mình? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông yêu sách thức ăn cho mình? 


529. Pali: Thũpakato omaditvä, moi trên chóp (bát). Sớ giải: Thũpakatoti matthakato vemajj- 
hato tI attho, moi chóp bát, tức moi giữa bát. 
530. Pali, Sikkhã 37; Ñgũ phần, điều 79; Tăng kỳ, điều 44; Thập tụng, điều 84 


276 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được yêu sách thức ăn cho mình, thức-xoa-ca-la-ni. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các Tỳ- 
kheo bệnh, nghi không dám vì mình yêu cầu thức ăn, cũng không dám 
vì người khác yêu cầu thức ăn; người khác yêu cầu thức ăn đem cho 
cũng không dám ăn. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo bệnh được vì mình yêu cầu 
thức ăn, vì người khác yêu cầu, hoặc người khác vì mình yêu cầu, thì 
được ăn. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, không được vì mình yêu sách cơm 
canh, thức-xoa-ca-Ìa-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo kia không bệnh, cố ý tự mình đòi hỏi cơm, canh, phạm 
Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột- 
kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Vì bệnh nên tự đòi, hoặc vì người khác hay người 
khác vì mình mà đòi, hoặc không đòi hỏi mà tự được thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 33°°' 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng cúng dường các thứ cơm canh 
vào ngày mai. Tối đó sửa soạn đủ mọi thứ, sáng ngày đến mời chư tăng 
đi thọ thực. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo mặc y bưng bát tới nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt cơm canh đến chư Tăng. Khi ấy cư sĩ đem 
canh đến sớt vào bát cho một Tỳ-kheo trong nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, ghi 
nhớ theo thứ tự để lấy canh sớt tiếp. Sau đó Tỳ-kheo này lấy cơm phủ 
lên trên canh. Khi trở lại, cư sĩ hỏi: Canh đâu rồi? Tỳ-kheo nín thanh. 


531. Pali, Sikkhã 36; Ngũ phần, điều 79; Tăng kỳ, điều 44; Thập tụng, điều §0. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 271 





Cư sĩ liền cơ hiểm, nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ 
nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. 
(705a1) Như vậy có gì là chánh pháp? Lấy cơm phủ lên trên canh, giống 
như người đói khát! 

Các Tỳ-kheo nghe rồi đều hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy thọ thực lại lấy cơm phủ lên canh, mong được nhận canh thêm? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông lấy cơm phủ lên canh để mong 
nhận thêm canh? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được dùng cơn che lấp canh, thức-xoa-ca-la-ni. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo được mời ăn, 
canh làm nhớp tay, nhớp bát, nhớp khăn tay. Nên có sự nghi, không 
đám dùng cơm phủ lên canh. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép khi được mời ăn thì không phạm. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được dùng cơn che lấp canh để mong được thêm,®2 thức- 
xoa-ca-Ïla-r. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo cố ý dùng cơm phủ lên canh, mong nhận được thêm canh, 
phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai 
nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc được 
mời ăn; hoặc khi chỉ cần canh hay chỉ cần cơm; thẩy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 


532. Pali: Sũpa vã vyañjana vã ... bhiyyokamyata upäãdãyãti, để nhận thêm canh hay gia vị. 


278 BỘ LUẬT 3 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 34° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời các Tỳ-kheo sáng mai cúng dường cơm canh 
và các thức ăn ngon. Trong đêm sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến thỉnh 
chư Tăng đến thọ thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt cơm canh và các thức ăn ngon đến chư Tăng. 
Trong nhóm sáu Tỳ-kheo có một vị nhận được phần ăn ít, thấy vị ngồi 
gần nhận được nhiễu, liền nói với cư sĩ: 

- Nay ông thỉnh Tăng đến thọ thực, tuỳ ý ông muốn sớt ai nhiều thì 
sớt, muốn sớt ai ít thì sớt phải không? Ông là một cư sĩ có thiên vị. 

Cư sĩ trả lời: 

- Tôi sớt thức ăn với tâm niệm bình đẳng, tạ1 sao nói tô1 có thiên 
vị? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các 
thầy liếc hai bên nhìn vào bát của người ngồi cạnh? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông liếc hai bên nhìn vào bát người 
ngồi cạnh để biết nhiều hay ít? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các T-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không liếc nhìn vào trong bát người ngồi bên cạnh sanh tâm ty 
hiểm?°“, thúc-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 


533. Pali, Sikkhã 38; Ngũ phần, điều 80; Tăng kỳ, điều 42; Căn bản, điều 65; Thập tụng, điều 
S1. 
534. ujjhänasaññï paresa patta olokessämi, liếc nhìn vào bát người khác với tâm tưởng bất mãn. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 279 





Trong đây, liếc nhìn vào bát người ngôi cạnh là để biết ai nhiều ai 
ít. Tỳ-kheo cố ý liếc nhìn vào trong bát người ngồi cạnh để biết nhiều ít, 
phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghĩ 
Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, Sa-di ni Đột-kiết-la. Đó gọi 
là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc bệnh như vậy, hoặc Tỳ-kheo ngồi gần 
bị bệnh, hoặc mắt bị mờ, ngó để biết họ nhận được thức ăn hay chưa, 
tịnh hay bất tịnh, thọ hay chưa thọ, như vậy thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 355 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh Tăng Tỳ-kheo sáng ngày mai cúng dường 
các thức ăn ngon. Trong đêm ấy sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến mời 
chư Tăng đi thọ thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Có vị Tỳ-kheo trong 
nhóm sáu Tỳ-kheo nhận cơm canh rồi, nhìn ngó chung quanh. Bất ngờ 
Tỳ-kheo ngồi cạnh lấy phần canh của vị ấy dấu. Vị Tỳ-kheo nhìn lại 
không thấy canh, hỏi: 

- Phần canh tôi vừa nhận đâu rồi? 

Vị Tỳ-kheo ngồi gần nói: 

- Thầy đi đâu mới lại hay sao? 

VỊ kia trả lời: 

- Tôi ngồi đây, để canh trước mặt, mắt nhìn ngó hai bên thì phần 
canh đâu mất! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao thầy 
nhận canh rồi lại nhìn ngó hai bên? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu 
Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 


535. Pali, Sikkhäã 32; Ngũ phần, điều 58; Tăng kỳ, điều 43; Căn bản, điều 64; Thập tụng, điều 
82. 


280 BỘ LUẬT 3 





điều không nên làm. Sao ông nhận cơm canh rồi, nhìn ngó hai bên? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Phải chú tâm vào bát mà ăn, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Không chú tâm nơi bình bát, có nghĩa là nhìn ngó hai bên. Tỳ- 
kheo cố ý không chú tâm nơi bát, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do 
bởi cố ý nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi 
là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc bệnh như vậy; hoặc Tỳ-kheo ngồi 
cạnh bị bệnh; hoặc mắt bị mờ: vì để nhận thức ăn mà xem ngó, tịnh 
bất tịnh, được chưa được, thọ chưa thọ; hay xem coi thời giờ; hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn cần xem ngó hai bên để trốn thoát; thảy 
đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 36°° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo sáng ngày mai cúng dường thức 
ăn ngon bổ. Trong đêm ấy, chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến mời chư 
Tăng thọ thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo vắt 
nắm cơm lớn, miệng không đủ chứa. Cư sĩ thấy cơ hiểm nói: Sa-môn 
Thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Ăn 
giống như heo, chó, lạc đà, lừa, bò, chim, qua. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao lại vắt 
nắm cơm lớn như thế? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 


536. Pali, Sikkhã 39; Ngũ phần, điều 64; Tăng kỳ, điều 29: Căn bản, điều 45; Thập tụng, điều 
64. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 281 





qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông vắt năm cơm lớn như thế? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được ăn vắt cơn lớn, thức-xoa-ca-la-ni. 

T-kheo: Nghĩa như trên. 

Vắt lớn: Tức là miệng không chứa hết. 

Tỳ-kheo cố ý vắt cơm lớn, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi 
cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc chứng bệnh như vậy, hoặc thời giờ 
muốn quá giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cần ăn gấp; thảy 
đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 3757 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo thọ thực vào sáng mai với những 
thức ăn ngon. Trong đêm, sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến mời các Tỳ- 
kheo thọ thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo 
nhận thức ăn để ăn. Trong khi thức ăn chưa vào miệng đã hả lớn miệng 
để đợi. Cư sĩ thấy vậy cơ hiểm, nói: Sa-môn Thích tử này không biết 
hổ thẹn. Thọ nhận không biết nhàm chán. Tại sao thức ăn chưa đến mà 
đã hả lớn miệng để chờ? Ăn giống như heo, chó, lạc đà, bò, lừa, chim, 
qua! 


537. Pali, Sikkhã 41; Ngũ phần, điều 66; Tăng kỳ, điểu30: Căn bản, điều 47; Thập tụng, điều 
66. 


282 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Tại sao 
các thầy hả lớn miệng để đợi ăn? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông hả lớn miệng chờ thức ăn? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không há miệng lớn đợi cơm mà ăn, thức-xoa-ca-la-ni. 

Hả lớn miệng: Vắt cơm chưa đến mà đã hả lớn miệng trước để 
đợi. 

Tỳ-kheo cố ý hả lớn miệng đợi vắt cơm, phạm Đột-kiết-la cần 
phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu 
không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc chứng bệnh nào đó; hoặc thời giờ sắp 
quá giữa ngày; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cần ăn vội; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 38°° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng tăng cúng dường cơm canh, các thức 
ăn tốt vào sáng ngày mai. Trong đêm lo chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến 
mời chư Tăng thọ thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn để cúng dường. Nhóm sáu Tỳ-kheo 
vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện. Các cư sĩ cơ hiểm: Sa-môn Thích tử 


538. Pali, Sikkhäã 43; Ngũ phần, điều 68; Tăng kỳ, điều 33; Căn bản, điều 48; Thập tụng, điều 
67. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 283 





này không biết xấu hổ, thọ nhận không nhàm chán. Tại sao vừa ngậm 
thức ăn vừa nói chuyện? Ăn tuồng như heo, chó, lạc đà, chim, qua! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo: Tại sao các 
Thầy vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện? 

Các Tỳ-kheo đến bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dùng nhân 
duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông ngậm thức ăn nói chuyện? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được ngậm cơm mà nói, thức-xoa-ca-la-ni. 

Ngậm thức ăn nói chuyện: Thức ăn ở trong miệng thì lời nói 
không rõ, người nghe không hiểu. Nếu Tỳ-kheo cố ý ngậm thức ăn nói 
chuyện, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi 
oai nghi Đột-kiết-la. Không cố ý, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh như vậy; hoặc bị nghẹn, kêu 
nước; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn mà lên tiếng khi đang ăn; không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 395° 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo cúng dường cơm canh và các 
thức ăn tốt vào sáng ngày mai. Trong đêm, sửa soạn đầy đủ, sáng sớm 
đến mời chư Tăng thọ thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo cầm 
vắt cơm từ xa thảy vào miệng. Cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích 
tử này không biết xấu hổ, thọ nhận không nhàm chán. Giống như nhà 
ảo thuật! 


539. Pali, Sikkhã 44. 


284 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách... (như trên) rồi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này 
bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập 
hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo... (như trên), cho 
đến: 

- Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không vắt cơm thảy vào miệng, thúc-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo cố ý vắt cơm từ xa thẩy vào miệng, phạm Đột-kiết-la 
cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. nếu 
không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc chứng bệnh như vậy; hoặc bị cột trói, 
quăng thức ăn vào miệng không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 40°° 

Một thời Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo thọ thực với các thức ăn ngon 
bổ vào sáng ngày mai. Trong đêm chuẩn bị đầy đủ xong, sáng sớm đến 
mời chư Tăng thọ thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo thọ 
thức ăn không như pháp, tay cầm vắt cơm, cắn phân nữa để ăn”. Cư sĩ 
thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết xấu hổ, thọ nhận 
không nhàm chán, không biết đủ. Ăn giống như heo, chó, lạc đà, lừa, 
bò, chim, qua! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dụ tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng 
vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo (như trên) cho đến câu 


540. Pali, Sikkhã 48; Ngũ phần, điều 59; Tăng kỳ, điều 40; Căn bản, điều 55. Thập tụng, điều 
67. 
541. Trong giới văn: Làm rơi vải cơm. Xem cht. 54 dưới. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 285 





đầu tiên phạm giới này, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nên để cơm rơi vải khi ăn, thức-xoa-ca-la-ni. 

Trong đây, rơi vải,”*” nghĩa là phân nữa vào miệng, phân nữa ở nơi 
tay. Tỳ-kheo cố ý lấy tay cầm vắt cơm, ăn phân nữa, để lại phân nữa, 
phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghĩ 
Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm thì phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh như vậy; hoặc ăn bánh 
tráng, hoặc ăn thịt, hay ăn dưa, ăn mía, ăn rau trái, như trái am-bà-la, 
trái diêm-bặc, trái nho, tim, lá, nhụy của thảo mộc; thấy đều không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách”®. 

Điều 41” 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chư Tăng cúng dường cơm vào ngày 
mai. Trong đêm sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến mời chư Tăng đến thọ 
thực. 

Các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu Tỳ-kheo 
phồng má mà ăn,® cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không 
biết xấu hổ, ăn giống như con khỉ. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tăng Tỳ-kheo như trên, cho đến: 

- Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 


542. Hán: Di ìš#. Pali: Sithãvakäraka, làm rơi vải hạt cơm. Giải thích: Sittha avakiritvä 
avakiritvã, làm rơi hạt cơm chỗ này chỗ kia. Cf. Thập tụng (T23n1435, tr.138a18): Bán giảo 
thực 3“2®, - cắn một nữa (vắt cơm) mà ăn 

543. Bản Hán, hết quyển 20. 

544. Pali, Sikkhã 46; Ngũ phần, điều 69; Tăng kỳ, điều 27; Căn bản, điều 56; Thập tụng, điều 
71. 

545. Thập tụng (T23n1435, tr.138b13): Bỏ cơm đầy miệng rồi mới nuốt. 


286 BỘ LUẬT 3 





cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không phông má mà ăn, thức-xoa-ca-la-ni°°5. 

Trong đây, ăn phồng má tức là đưa thức ăn vào khiến cho hai má 
phồng lên, giống như tướng trạng của con khỉ. Nếu cố ý làm cho đầy 
miệng bằng thức ăn, khiến cho hai má phồng lên, phạm Đột-kiết-la cần 
phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không 
cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc 
gần qua giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn nên phải ăn vội thì 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 42°” 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời các Tỳ-kheo cúng dường các thức ăn 
ngon bổ, vào sáng ngày mai. Trong đêm sửa soạn đủ tất cả, sáng sớm 
đến thỉnh chư Tăng đến thọ trai. 

Các Tỳ-kheo đắp y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn. Nhóm sáu Tỳ-kheo nhai cơm có tiếng, 
cư sĩ cơ hiểm, nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Ăn giống như heo, chó, lạc đà, lừa, chim, 
qua! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu (706a1) dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 
Sao nhai thức ăn có tiếng? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau ta vì các 
Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại 
lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

546. Trong bản Hán: Thi-xoa-kế-lại-ni Ƒ'X#ÃjE. Các đoạn sau đều giống như vậy. 


547. Pali, Sikkhã 50 (cf. 51); Ngũ phần, điều 62; Tăng kỳ, điều 37; Căn bản, điều 5l; Thập tụng, 
điều 70. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 287 





Không nhai thức ăn có tiếng," Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Tỳ-kheo cố ý nhai thức ăn có tiếng, phạm Đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không 
cố tâm làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi 
là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh thế nào đó; hay ăn cơm 
khô, cơm cháy, mía, dưa, xoài, trái diêm-bặc, bồ đào, hồ đào, ty đào lê, 
phong lê... thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 43° 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời các Tỳ-kheo cúng dường các thức 
ăn ngon. Trong đêm sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến thỉnh các Tỳ-kheo 
đến thọ trai. 

Các Tỳ-kheo đắp y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn. Nhóm sáu Tỳ-kheo lua húp cơm canh 
có tiếng”? Cư sĩ cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không có tàm quý... 
cho đến câu ăn như heo, chó, lạc đà, bò, lừa, chim, quạ! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu T-kheo rồi 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này tập hợp đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng 
nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-(708a1) kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nên húp thức ăn có tiếng mà ăn, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Trong đây, húp thức ăn có nghĩa là trương miệng lớn từ xa húp 
thức ăn vào. Nếu Tỳ-kheo cố ý húp thức ăn có tiếng phạm Đột-kiết-la 
cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu 
không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


548. Pali, Sikkhã 50: Capucapukäraka, nhai có tiềng - cháp cháp 

549. Pali, Sikkhã Š1, cf. 50. 

550. Hán: Đại hấp phạn thực “l8§ÊRẩ. Pali, Sikkhã 51: Surusurukãraka khira pivanti, húp sữa 
thành tiếng - xu-ru-xu-ru 


288 BỘ LUẬT 3 





Sự không phạm: Hoặc thời có mắc chứng bệnh thế nào đó; hay 
miệng bị đau, hoặc ăn canh, ăn lạc, lạc tương, tô-tỳ-la tương, hay rượu 
đắng; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 44"! 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời các Tỳ-kheo cúng dường các thức ăn 
ngon vào ngày mai. Trong đêm chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến thỉnh 
chư Tăng đến thọ trai. 

Các Tỳ-kheo mặc y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến các ngài. Nhóm sáu Tỳ-kheo le 
lưỡi ra liếm thức ăn. Cư sĩ cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không có 
tàm quý... cho đến ăn như heo, chó, lạc đà, bò, lừa, chim, quạ! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo (...) rồi, đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trên, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nên lấy lưỡi liếm thức ăn,°° Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Lấy lưỡi liếm: Tức là dùng lưỡi đưa ra để thu lấy thức ăn. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý le lưỡi liếm thức ăn, phạm Đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố 
ý, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc vì mắc bệnh như vậy, hoặc bị trói, hoặc 
tay bị bùn, hay đất nhớp, mồ hôi tay nên lấy lưỡi liếm thức ăn; không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


551. Pali, Sikkhã 52; Ngũ phần điều 63; Tăng kỳ, điều 35; Căn bản, điều 61; Thập tụng, điều 
74. 

552. Thập tụng: Để thủ thực ñFÊ, liếm tay mà ăn. Pali, Sikkhã 52: Hatthanillehaka, liếm tay. 
Cf. Sikkhã 49: jivhãnicchãraka, le lưỡi. Sikkhã 53: Pattanillehaka, liếm bát. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 289 





Điều 455° 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo cúng dường các thức 
ăn ngon vào ngày mai. Trong đêm sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến mời 
chư Tăng đến thọ trai. 

Các Tỳ-kheo mặc y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân sớt thức ăn đến các ngài. Khi ấy có vị trong nhóm sáu 
Tỳ-kheo rầy tay'”* khi ăn. Cư sĩ thấy cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này 
không có hổ thẹn... cho đến ăn như nhà vua, như Đại thần của vua! 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách rồi đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này 
bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập 
hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo... cho đến câu - Từ nay 
về sau Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu 
chánh pháp tổn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nên rảy tay khi ăn, thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo cố ý rẩy tay phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố 
ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có bệnh thế nào đó, hoặc trong thức ăn có 
cỏ, có trùng, hoặc trong tay có bất tịnh muốn rảy bỏ đi, hoặc lúc chưa 
ăn tay xúc chạm vật không sạch cần rẩy; không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 46 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo cúng dường các thức 
ăn ngon vào ngày mai. Trong đêm chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến mời 
chư Tăng đến thọ trai. 

Các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân sớt thức ăn đến các Tỳ-kheo. Khi ấy có nhóm sáu Tỳ- 
kheo lượm thức ăn rơi mà ăn. Cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử 


553. Pali, Sikkhã 47; Ngũ phần, điều 72; Tăng kỳ, điều 41; Căn bản, điều 62; Thập tụng, điều 
76. 
554. Chấn thủ †j£“F. Thập tụng (T23n1435, tr.I38c02): Thức ăn dính tay, rẩy cho rơi. 


290 BỘ LUẬT 3 





này không có tàm quý,... ăn như gà, như chim, qua. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách (..) rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy 
đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta 
vì các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nên tay nhặt thức ăn rơi mà ăn, Thức-xoa-ca-lq-nLÈ. 

Cơm rơi: Là cơm đã rớt dưới đất. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý lượm cơm rơi ăn, phạm Đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cố ý làm, phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý 
làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc chứng bệnh như vậy, hoặc khi ăn có 
cỏ, có trùng, hoặc có vật gì bất tịnh, hoặc lúc chưa ăn có cái gì cần bỏ, 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 475 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo cúng dường các thức 
ăn ngon vào sáng ngày mai. Trong đêm chuẩn bị đây đủ, sáng sớm đến 
mời chư Tăng phó traI. 

Các Tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Cư sĩ đích thân sớt thức ăn đến các ngài. Khi ấy có nhóm sáu Tỳ-kheo 
lấy tay không sạch bưng đồ đựng nước uống. Cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: 
Sa-môn Thích tử này không có xấu hổ... cho đến dùng tay không sạch 
câm đồ đựng nước uống, giống như vua, Đại thần của vua. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy 
đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 


555. Pali, Sikkhã 55; Ngũ phần, điều 60; Tăng kỳ, điều 46: Căn bản, điều 66; Thập tụng, điều 
78. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 201 





trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trên, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tay dơ không nên cầm đồ đựng nước uống, (709a1) Thức-xoa-ca- 
la-ni*. 

Trong đây, tay dơ có nghĩa là có cơm dính nơi tay. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý dùng tay dơ cầm đồ đựng thức ăn, phạm Đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết- 
la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc là mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc 
nhận thức ăn trên cỏ, trên lá thì rửa tay nhận; không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 48555 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có nhóm sáu Tỳ-kheo tại nhà cư sĩ ăn xong rửa 
bát, đổ nước rửa bát, có cả thức ăn dư, bừa bãi ra đất. Cư sĩ thấy vậy cơ 
hiểm nói: Sa-môn Thích tử không có xấu hổ... (cho đến) nhận nhiều thức 
ăn như kẻ đói khát, để rồi vất bỏ bừa bãi như Đại thần của vua! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách (..) rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy 
đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trên, cho đến câu - Từ nay về sau ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nên đổ nước rửa bát” trong nhà bạch y, thức-xoa-ca-la- 
Hữ. 

Nước rửa bát: ở đây có nghĩa là nước có lẩn cơm và những thức 
ăn còn thừa. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý đổ nước rửa bát trong nhà bạch y, phạm Đột- 


556. Pali, Sikkhã 56; Ngũ phần, điều 76; Tăng kỳ điều 47; Căn bản, điều 67; Thập tụng, điều 
84. 
557. Pali: Nước rửa bát có lẩn hạt cơm. Thập tụng (T23n1435, tr.139a20): Phải gia chủ chỗ đổ. 


292 BỘ LUẬT 3 





kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết- 
la. Nếu không cố y làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc là rửa 
mâm, bàn, rồi hứng lấy nước ấy đem đổ ra ngoài; không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 4955 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đại tiểu tiện và khạc nhổ 
trên rau cải và cỏ tươi. Cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử không 
có hổ thẹn, bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp. Như vậy có gì là 
Chánh pháp? Đại tiểu tiện và khạc nhổ trên rau cải và cỏ tươi, giống 
như heo, chó, lạc đà, bò, lừa. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta 
vì các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vậy: 

Không được đại tiểu tiện, khạc nhổ trên rau cải và cỏ tươi, Thức- 
xoa-ca-la-nI*. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo bệnh, mệt 
nhọc không thể tránh chỗ rau cải và cỏ tươi được. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo bệnh, không phạm. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Không được đại tiểu tiện, khạc nhổ trên rau cải và cỏ tươi, trừ 
bệnh, Thức-xoa-ca-Ìa-nLF. 

Nếu Tỳ-kheo không bệnh cố ý đại tiểu tiện và khạc nhổ trên rau 
cải và cỏ tươi, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên 
phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố tâm làm, phạm Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


558. Pali, Sikkhäã 74; Ngũ phần, điều 83; Tăng kỳ, điều 64; Căn bản, điều 96; Thập tụng, điều 
104. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 293 





Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc đại tiểu 
tiện nơi chỗ không có rau cải và cổ tươi mà nước chẩy đến nơi đó, hay 
gió thổi, chim ngậm rớt nơi có rau cải hay cỏ tươi; không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 50°° 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đại tiểu tiện và khạc nhổ 
trong nước. Cư sĩ thấy cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ 
thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là Chánh 
pháp? Đại tiểu tiện trong nước giống như heo, chó, bò, lạc đà, lừa. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo (...) rồi đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trên, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được đại tiểu tiện, khạc nhổ trong nước, thức-xoa-ca-la- 
n1. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Lúc ấy có Tỳ-kheo 
bệnh, nếu tránh chỗ có nước để đại tiểu tiện và khạc nhổ thì hơi khó 
nhọc. Đức Phật dạy: 

- Người bệnh không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Không được đại tiểu tiện, khạc nhổ trong nước, trừ bệnh, thúc- 
xoa-cda-Ìa-ni. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý đại tiểu tiện, khạc nhổ trong nước, phạm Đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết- 
la. Nếu không cố ý, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di ni Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh như vậy, hoặc là đại tiểu 
tiện trên bờ sông rồi rơi vào dòng nước, hoặc bị gió thổi, chim ngậm bay 
đi rơi rớt vào trong nước; không phạm. 


559. Pali, Sikkhäã 75; Ngũ phần, điều 82; Tăng kỳ, điều 65; Căn bản, điều 97; Thập tụng, điều 
105. 


294 BỘ LUẬT 3 





Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 51”9 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đứng đại tiểu tiện. Cư sĩ thấy, 
cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự 
xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là Chánh pháp? Đại tiểu tiện 
mà đứng, giống như bò, ngựa, heo, đê, lạc đà. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo (...) rồi, 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta 
vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
tồn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được đứng đại tiểu tiện, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có Tỳ-kheo bệnh, 
không thể ngồi để đại tiểu tiện vì mệt nhọc. Đức Phật dạy: 

- Người bệnh thì không phạm. 

Từ nay trở về sau nên nói giới như vầy: 

Không được đúng đại tiểu tiện, trừ bệnh, Thúức-xoa-ca-la-ni*. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý đứng đại tiểu tiện, phạm Đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cố ý làm nên phạm oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý, 
(710a1) phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh như vậy, hoặc bị trói buộc, 
hoặc nơi chỗ đứng bị nhớp, bùn nhơ; không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 52°° 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có nhóm sáu Tỳ-kheo nói pháp cho người vén 
ngược y không cung kính. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 


560. Pali, Sikkhã 73; Ngũ phần, điều §1; Tăng kỳ, điều 66; Căn bản, điều 95; Thập tụng, điều 
106. 
561. Ngũ phần, điều 93: Căn bản, điều 97; Thập tụng, điều 95, 96, 97. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 205 





đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được nói pháp cho người vén ngược y không cung kính, 
Thức-xoa-ca-la-nf. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghi không dám nói pháp cho người bệnh 
mà họ vén ngược y. Đức Phật dạy: 

- Người bệnh thì không phạm. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Không được nói pháp cho người vén ngược y không cung kính, 
trừ người bệnh, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Tỳ-kheo cố ý nói pháp cho người lật ngược y không cung kính, 
không bệnh, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm 
phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la, đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc bị chứng bệnh thế nào đó, hoặc vì nhà vua 
hay Đại thần của nhà vua mà nói thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 53 

Không được nói pháp cho người quấn y nơi cổ, trừ người bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-nT. 

(như trên) 

Điều 54 °% 

Không được nói pháp cho người trùm đầu", trừ người bệnh, 
thức-xoa-ca-la-ni *. 

(như trên) 

Điều 55“ 


562. Thập tụng, điều 91. Tăng kỳ, điều 53: Căn bản, điều 78. Pali, Sikkhã 67. 

563. Hán: Phú đầu 788. Pali: oguhitasĩso nãma sasïsa pãruto vuccati,trùm đầu, nghĩa là lấy 
vạt áo trùm kín đầu. 

564. Pali, Sikkhã 66; Tăng kỳ, điều 54: Căn bản, điều 92; Thập tụng, điều 92. 


296 BỘ LUẬT 3 





Không được nói pháp cho người quấn đầu“, trừ người bệnh, 
Thức-xoa-cqa-la-nï*. 
(như trên) 
Điều 56 55 
Không được nói pháp cho người chống nạnh, trừ người bệnh, 
Thức-xoa-cqa-la-nï*. 
(như trên) 
Điều 57” 
Không được nói pháp cho người mang đép da,°®S trừ người bệnh, 
Thức-xoa-cqa-la-nï*. 
(như trên) 
Điều 58559 
Không được nói pháp cho người mang guốc gỗ, trừ người bệnh, 
Thức-xoa-cqa-la-nï*. 
(như trên) 
Điều 5957 
Không được nói pháp cho người cởi xe cộ,”? trừ người bệnh, 
Thức-xoa-cqa-la-nï*. 
(như trên) 
Điều 60 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có nhóm sáu Tỳ-kheo ngủ nghỉ trong tháp Phật. 
Các Tỳ-kheo thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao ngủ 
nghỉ trong tháp Phật? 
Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
565. Hán: Lý đầu ZEỡB. Pali: VehitasIso nãma kesanta na dassapetvä vehito hoti, quấn đâu, 
nghĩa là quấn khăn không để cho thấy chân tóc. 
566. Thập tụng, điều 94: Căn bản, điều 81. 
567. Pali, Sikkhã 62; Ngũ phần, điều 85; Tăng kỳ, điều 51; Căn bản, điều 88; Thập tụng, điều 
HẠ Hán: Cách tỷ ##JẺ. Pali: up8hana, giày hay dép (thường làm bằng da). Pali, Sikkhã 61; 
Ngũ phần, điều 84; Tăng kỳ, điều 65; Căn bản, điều 87; Thập tụng, điều 99. 
569. Pali, Sikkhã 61; Ngũ phần, điều 84; Tăng kỳ, điều 65; Căn bản, điều §7; Thập tụng, điều 
si Hán: Mộc kịch ZKj#. Thập tụng: Kịch J#. Pali: Pãdukã. 
571. Pali, Sikkhäã 63; Ngũ phần, điều 96; Tăng kỳ, điều 62; Căn bản, điều 84; Thập tụng, điều 
85. 


572. Hán: Ky thừa (thặng) B582. Pali: yãna nãma vayha ratho sakaa sandamänikã sivikã 
pãak†, xe cộ: Cộ (cáng), xe ngựa kéo, xe chở hàng, chiến xa, kiệu, ghế khiêng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 207 





trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau Ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, Thức-xoa-ca-la-nL*. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy, có Tỳ-kheo nghi, vì để 
giữ tháp vẫn không dám ngủ trong tháp Phật. Đức Phật dạy: 

Vì bảo vệ tháp thì không phạm. Từ nay về sau nên nói giới như 
vây: 

Không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, trừ vì canh giữ, Thức-xoa- 
ca-la-ni. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý ngủ nghỉ trong tháp Phật, phạm Đột-kiết-la 
cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la, Nếu 
không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc vì mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc vì bảo 
vệ mà ngủ nghỉ, hoặc vì sức mạnh bắt, hoặc vì mạng nạn, phạm hạnh 
nạn nên phải ngủ nghỉ; không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 61 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có nhóm sáu Tỳ-kheo cất dấu tài vật trong tháp 
Phật. 

Các Tỳ-kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo rồi đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trên, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vậy: 

Không được cất dấu tài vật của cải trong tháp Phật, Thức-xoa- 
ca-la-nLÈ. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có Tỳ-kheo 
nghi, vì để bên chắc vẫn không dám chứa cất của cải trong tháp Phật. 
Đức Phật dạy: 


298 BỘ LUẬT 3 





- Vì bảo đảm thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Không được chôn dấu tài vật trong tháp Phật, trừ để cho bên 
chắc, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Tỳ-kheo cố ý đem của chôn dấu trong tháp Phật, trừ vì muốn chắc 
chắn, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi 
oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hay vì 
bảo đảm chắc chắn nên đem của cải chôn cất trong tháp Phật, hoặc vì 
cường lực bắt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 62 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo mang guốc đép vào trong tháp 
Phật. 

Các Tỳ-kheo thấy, trong đó có vị thiểu dưc tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Tại sao các 
thầy mang guốc dép vào trong tháp Phật? 

Các Tỳ-kheo quở trách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn 
một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trên, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì 
các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn 
tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được mang dép da vào trong tháp Phật, Thức-xoa-ca-la- 
HE. 

Tỳ-kheo cố ý mang dép da vào trong tháp Phật, phạm Đột-kiết-la 
cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu 
không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 63 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 209 





Không được tay cầm giày dép da vào trong tháp Phật, Thức-xoa- 
ca-la-ni*. 

(như trên) 

Điều 64 

Không được mang giày dép da đi quanh tháp Phật, Thức-xoa-ca- 
la-ni*. 

(như trên) 

Điều 65 

Không được mang giày phú-la"” vào trong tháp Phật, Thức-xoa- 
ca-la-nÈÈ. 

(như trên) 

Điều 66 

Không được xách giày phú la vào trong tháp Phật, Thức-xoa-ca- 
la-m*. 

(như trên) 

Điều 67 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo ngồi ăn dưới tháp, ăn xong lưu 
lại thức ăn thừa và cỏ rác, làm dơ đất, rồi bỏ đi. 

Các Tỳ-kheo thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta 
vì các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được ngôi ăn dưới tháp, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ-kheo 
làm tháp rồi thí thực, làm phòng rồi thí thực, hoặc thí ao giếng, nhiều 
người tập hợp, chỗ ngồi chật hẹp không dám ngôi dưới tháp ăn vì chưa 
được Đức Phật cho phép, đến bạch. Phật dạy: 

- Cho phép ngồi ăn, nhưng không được bỏ cỏ rác, và thức ăn dư 
làm dơ đất. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo nhất tọa thực, hoặc Tỳ-kheo tác pháp 


573. Phú-la; Phiên phạm ngữ (T54n2130, tr.987b13): Phú-la, dịch là mãn ïñ (dẫn Thập tụng 9, 
T23n1435, tr.65a15: Dùng da thuộc khâu lại làm giày phú-la). 


300 BỘ LUẬT 3 





dư thực không ăn, hay có Tỳ-kheo bệnh không dám lưu lại thức ăn dư 
và cỏ làm dơ đất, Đức Phật cho phép dồn lại một bên chân rồi đem ra 
ngoài bỏ. Phật dạy: 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Không được ngồi ăn dưới tháp lưu lại cỏ và thức ăn dư làm dơ đất, 
Thức-xoa-ca-la-nT. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý ngồi dưới tháp ăn, rồi bỏ lại đồ ăn dư làm dơ 
đất, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai 
nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc gom lại 
một chỗ rồi đem ra ngoài bỏ thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 68 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo khiêng tử thi đi qua dưới tháp 
làm cho thần bảo vệ tháp giận. 

Các Tỳ-kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Tại sao 
các thầy khiêng tử thi đi qua dưới tháp Phật? 

Quở trách rồi, Tỳ-kheo thiểu dục đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức 
Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta 
vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
tồn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được khiêng tử thỉ ấi qua dưới tháp, Thức-xoa-ca-Ïa-nLÈ. 

Nếu Tỳ-kheo cố tâm khiêng tử thi đi qua dưới tháp, phạm Đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi Đột- 
kiết-la. Nếu không cố tâm làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc khi cần 
phải đi qua con đường này, hoặc bị cường lực dẫn đi thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 301 


Điều 69. 

Không được chôn tử thi dưới tháp, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

(như trên) 

Điều 70 

Không được thiêu tử thi dưới tháp, Thức-xoa-ca-la-ni°. 

(như trên) 

Điều 71 

Không được đối diện tháp thiêu tử thi, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

(như trên) 

Điều 72 

Không được thiêu tử thỉ quanh bốn phía tháp, làm mùi hôi xông 
vào, Thức-xoa-cd-la-n. 

(như trên) 

Điều 73 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo mang áo và giường của người 
chết đi qua dưới tháp, làm cho vị thân nơi trú xứ đó giận. 

Các Tỳ-kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách, rồi đến chỗ Đức Thế Tôn 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... như trước, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta 
vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
tồn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được mang áo và giường của tử thì đi qua dưới tháp, Thức- 
xoda-cd-la-rề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các Tỳ- 
kheo mặc y phấn tảo, nghi không dám mang loại y như vậy đi ngang qua 
dưới tháp. Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Cho phép giặt, nhuộm, xông mùi hương rồi mang qua. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Không được mang áo và giường của người chết đi ngang qua dưới 
tháp, trừ khi đã giặt, nhuộm và xông hương, thức-xoa-cd-la-Hni. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý mang y phấn tảo của người chết, không giặt, 
không nhuộm, không xông hương, đi ngang qua dưới tháp, phạm Đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi Đột- 





302 BỘ LUẬT 3 





kiết-la. Nếu không cố tâm làm, phạm Đột-kiết-a. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc là có chứng bệnh thế nào đó, hoặc đã giặt 
nhuộm xong thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 74 

Không được đại tiểu tiện dưới tháp Phật, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

(như trên) 

Điều 75 

Không được đại tiểu tiện trước tháp Phật, Thúc-xoa-ca-la-ni*. 

(như trên) 

Điều 76 

Không được đại tiểu tiện quanh bốn phía tháp Phật khiến mùi hôi 
xông vào, Thức-xoa-ca-la-ni. 

(như trên) 

Điều 77 

Không được đem tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, Thức-xoa-ca- 
la-n°. 

(như trên) 

Có 3 trường hợp sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế 
nào đó, hoặc trên đường phải (712a1) đi ngang qua đó, hay bị cường lực 
bắt đi; không phạm. 

Điều 78 

Không được nhăm nhành dương” dưới tháp Phật, Thức-xoa-ca- 
la-nữ*. 

(như trên) 

Điều 79 

Không được nhăm nhành dương dưới tháp Phật, thức-xoa-ca-la- 
nữ. 

(như trên) 

Điều 80 

Không được nhăm nhành dương xung quanh bốn phía tháp Phật, 
Thức-xoa-ca-la-nL*. 

(như trên) 

Điều §1 

Không được khạc nhổ dưới tháp Phật, Thức-xoa-ca-la-ni*. 


574. Tức đánh (xỉa) răng, súc miệng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 1 (Tiếp Theo) 303 





(như trên) 

Điều 82 

Không được khạc nhổ trước tháp Phật, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Điều 83 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo khạc nhổ xung quanh bốn phía 
tháp Phật. 

Các Tỳ-kheo thấy, cơ hiểm: Tại sao các thầy khạc nhổ xung 
quanh bốn phía tháp? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ- 
kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được khạc nhổ quanh bốn phía tháp, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý khạc nhổ xung quanh bốn phía tháp, phạm Đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết- 
la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc do 
chim quạ ngậm đến bên tháp, hoặc là gió thổi đến thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 84 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm 
sáu Tỳ-kheo ngồi duỗi chân về phía tháp. 

Các Tỳ-kheo thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách, liền đến chỗ Đức Thế Tôn 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ- 
kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


304 BỘ LUẬT 3 





Không được ngôi duỗi chân về phía tháp, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo nghi, cách 
xa tháp không dám ngồi duỗi chân, Đức Phật dạy: 

- Trung gian có khoảng cách thì cho phép. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Không được ngôi duỗi chân về phía tháp, trừ có khoảng cách, 
Thức-xoa-ca-la-n1È. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý ngồi duỗi chân về phía tháp, phạm Đột-kiết-la 
cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. nếu 
không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc 
trung gian có khoảng cách, hay bị cường lực bắt thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 85 

Một thời, Đức Phật ở nước Câu-tát-la, trên đường du hành đến 
thôn Đô tử Bà-la-môn. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo an trí tháp Phật nơi 
phòng dưới, mình ở phòng trên. 

Các Tỳ-kheo biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ- 
kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được an trí tháp Phật nơi tầng dưới, mình ở tầng trên, 
Thức-xoa-ca-la-n1È. 

Tỳ-kheo cố ý để tháp Phật nơi tầng dưới, mình ở tầng trên, phạm 
Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột- 
kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di ni Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó. Hoặc vì 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, thỉnh tháp Phật để nơi phòng dưới, mình ở 
nơi phòng trên thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 305 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 86”° 

Không được nói pháp cho người ngồi mình đứng, Thức-xoa-ca- 
la-nữ*. 

(như trên)””6 

Có người nghi không dám vì người bệnh nói pháp. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau nên nói giới như vây: 

Không được nói pháp cho người ngồi mà mình đứng, trừ người 
bệnh, Thức-xoa-ca-Ìa-nLF. 

Tỳ-kheo nào người ngồi mình đứng, cố ý vì họ nói pháp phạm 
Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, Đột- 
kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc vua, Đại 
thần của vua bắt nói thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 87” 

Không được nói pháp cho người nằm mà mình ngôi, trừ người 
bệnh, thức-xoa-cq-lq-H. 

(như trên) 

Điều 88 

Không được nói pháp cho người ngôi chính giữa, còn mình ngôi 
một bền, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-Ìla-ni. 

(như trên) 

Điều 89" 

Không được nói pháp cho người ngồi chỗ cao, còn mình ngồi chỗ 
thấp, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni. 

(như trên) 

Điều 90°° 

Không được nói pháp cho người đi trước, còn mình đi phía sau, 


575. Pali, Sikkhäã 70; Ngũ phần, điều 87; Tăng kỳ, điều 48; Căn bản, điều 73; Thập tụng, điều 
n Từ điều 86-92, xem các điều 52-59 trên. Có sự sắp xếp lẫn lộn trong bản Hán. 

577. Pali, Sikkhã 64; Ngũ phần, điều 89; Tăng kỳ, điều 49; Căn bản, điều 74; Thập tụng, điều 
HẠ Pali, Sikkhäã 69; Ngũ phần, điều 88; Tăng kỳ, điều 50; Căn bản, điều 75; Thập tụng, điều 
ã Pali, Sikkhäã 71; Ngũ phần, điều 90; Tăng kỳ, điều 61; Căn bản, điều 76; Thập tụng, điều 
S6 








306 BỘ LUẬT 3 





trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni. 

(như trên) 

Điều 915% 

Không được nói pháp cho người ở chỗ kinh hành cao, còn mình ở 
chỗ kinh hành thấp, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni. 

(như trên) 

Điều 925%! 

Không được nói pháp cho người ở giữa đường, còn mình ở bên 
đường, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-n1. 

(như trên) 

Điều 93 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nắm tay nhau đi ngoài đường, hoặc 
ngăn chận những nam nữ khác. Các cư sĩ thấy, cơ hiểm nói: Sa-môn 
Thích tử không biết tàm quý, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, 
mà đi ngoài lộ nắm tay nhau như nhà vua, Đại thần của vua, hào quý 
trưởng giả. Như vậy có gì là Chánh pháp? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo... cho đến câu - Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ- 
kheo kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không nên nắm tay nhau khi đi đường, thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo cố ý làm, phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý 
làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di-ni, Đột-kiết-la. 

Sự không phạm: Hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc có vị Tỳ- 
kheo mắt bị mờ, cần dầu để đi thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


580. Thập tụng, điều 89. 
581. Pali, Sikkhäã 92; Ngũ phần, điều 91; Tăng kỳ, điều 63; Căn bản, điều 77; Thập tụng, điều 
S7. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 307 


Điều 94°°2 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo nhập hạ an cư ở trên một cây đại 
thọ. Từ trên cây đại thọ đại tiểu tiện xuống, khiến vị thọ thân nổi giận, 
muốn đoạn mạng căn vị Tỳ-kheo kia. 

Các Tỳ-kheo nghe, hiểm trách rồi đến bạch Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách vị Tỳ- 
kheo này: 

- Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao lại từ trên cây đại tiểu tiện xuống? 

Quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, không được an cư trên cây. Không được đại tiểu 
tiện xung quanh cây. Nếu chỗ đã có sẵn thì đại tiểu tiện không phạm. 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này đầu tiên. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được leo lên cây cao quá đầu người, thức-xoa-ca-la-ni. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Bấy giờ có các Tỳ-kheo 
từ nước Câu-tát-la du hành, trên đường đi gặp phải ác thú khủng bố, leo 
cao lên cây ngang người với ý nghĩ: Đức Thế Tôn chế giới không được 
leo cây cao quá đầu người. Do đó không dám leo lên, nên họ bị ác thú 
hại. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo vì mạng nạn, phạm hạnh 
nạn, được phép leo lên cây cao quá đầu người. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Không được leo lên cây cao quá đầu người, trừ khi có nhân duyên, 
Thức-xoa-ca-la-nf. 

Tỳ-kheo cố ý leo lên cây cao quá đầu người, phạm Đột-kiết-la 
cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. 
Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi 
là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh như thế nào đó, hay vì mạng 





582. Ngũ phần, điều 84: Căn bản, điều 98; Thập tụng, điều 107. 


308 BỘ LUẬT 3 





nạn, phạm hạnh nạn, leo lên cây cao quá đầu người thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 95 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Bạt-nan-đà bỏ bình bát vào trong đấy, xỏ 
vào đầu gậy vác trên vai mà đi. Các Cư sĩ thấy, tưởng là người của nhà 
quan, đứng tránh bên đường, tìm chỗ vắng núp để xem. Thì ra, khi đến 
mới biết đó là Bạt-nan-đà. Các cư sĩ cơ hiểm: Sa-môn Thích tử này 
không biết hổ thẹn, tại sao bỏ bình bát vào đấy, xỏ vào gậy, vác trên 
vai mà đi giống như người của nhà quan khiến chúng ta phải tránh bên 
lề đường? 

Các Tỳ-kheo nghe, quở trách rồi đến bạch lên Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách Bạt- 
nan-đà: 

- Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao ông bỏ bình bát vào trong đấy, xỏ vào đầu gậy, 
vác trên vai đi, khiến cho các cư sĩ phải tránh bên lễ đường? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được bỏ bình bát vào đấy, xỏ vào đầu gậy quấy trên vai mà 
đi, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Nếu Tỳ-kheo cố ý làm phạm Đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố 
ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh như thế nào đó, hoặc 
bị cường lực bắt ép hoặc bị trói, hay vì mạng nạn, phạm hạnh nạn thì 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 96°° 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 


583. Pali, Sikkhã 58; Ngũ phần, điều 97; Tăng kỳ, điều 59; Thập tụng, điều 100. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 309 





nước Xá-vệ. Bấy giờ có vị trong nhóm sáu Tỳ-kheo vì người cầm gậy, 
không cung kính mà nói pháp. 

Các Tỳ-kheo biết, quở trách như trên rồi, đến bạch Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn cũng quở trách... như trên, cho đến câu - Từ nay về sau, Ta 
vì các Tỳ-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
tổn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được nói pháp cho người cầm gậy, Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Có vị nghi, không dám vì người bệnh cầm gậy nói pháp, Đức Phật 


dạy: 
Vì người bệnh thì không phạm. Từ nay về sau ta vì các Tỳ-kheo 
kiết giới: 


Không được nói pháp cho ngươì cầm gậy, không cung kính, trừ 
người bệnh, Thức-xoa-ca-la-niề. 

Tỳ-kheo nào cố ý vì người cầm gậy mà nói pháp, phạm Đột-kiết- 
la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi Đột-kiết-la. 
Nếu không cố ý làm, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cho đến Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc bị chứng bệnh thế nào đó, hay vì nhà vua, 
Đại thần của vua nói thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

Điều 975% 

Không được nói pháp cho người cầm kiếm, trừ người bệnh, Thúc- 
xoda-ca-lq-n†. 

(như trên) 

Điều 98% 

Không được nói pháp cho người cầm mâu”, trừ người bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-n. 

(như trên) 

Điều 9957 

Không được nói pháp cho người cầm dao, trừ người bệnh, Thúc- 
xod-ca-lq-n†. 

(như trên) 


584. Thập tụng, điều 102. 

585. Pali, Sikkhã 60; Ngũ phần, điều 99; Tăng kỳ, điều 64: Căn bản, điều 96; Thập tụng, điều 
103. 

586. Pali: ãvudhapãi, cầm vũ khí. Thập tụng: Cầm thuẫn, cầm cung tên 


310 BỘ LUẬT 3 





Điều 100% 

Không được nói pháp cho người cầm dù, trừ người bệnh, Thúc- 
xoa-cd-la-ni*. 

(như trên) 


588. Pali, Sikkhäã 57; Ngũ phần, điều 95; Tăng kỳ, điều 60; Căn bản, điều 94; Thập tụng, điều 
101. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân I (Tiếp Theo) 311 


Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 





Chương VIII: NÓI VỀ 7 PHÁP DIỆT TRÁNH**° 


Bảy pháp hối quá như vậy nửa tháng, nửa tháng tụng một lần, 
chép ra từ trong giới kinh. Nếu có việc tranh cãi khởi lên, liền phải trừ 
diệt. 

Điều 1 

Nên sử dụng pháp hiện tiền tỳ-ni thì sử dụng pháp hiện tiễn tỳ- 
nI. 

Điều 2 

Nên sử dụng pháp ức niệm tỳ-ni thì sử dụng pháp ức niệm tì-ni. 

Điều 3 

Nên sử dụng pháp bất sĩ tỳ-ni thì sử dụng pháp bất sĩ tỳ-ni. 

Điều 4 

Nên sử dụng pháp tự ngôn trị thì sử dụng pháp tư ngôn trị. 

Điều 5 

Nên sử dụng pháp mích tội tướng thì sử dụng pháp đa mích tội 
tướng. 

Điều 6 

Nên sử dụng pháp đa nhân mích tội thì sử dụng pháp đa nhân mích 
tỘI. 

Điều 7 

Nên sử dụng pháp như thảo phú địa thì sử dụng pháp như thảo phú 
địa.”9 


589. Ngũ phần 10 (T22n1421, tr.77b06); Thập tụng 20 (T23n1435, tr.141b12); Căn bản 50 
(T23n1442, tr.904b5). Pali: adhikaraasamathä, Vin. ¡v. 207. 
590. Bản Hán, hết quyển 21. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 73 


LUẬT TỨ PHẦN 


SỐ 1428 
(PHẦN ?) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC, 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1428 


^ Z À 
LUẬT TƯ PHÁN 
Hán dịch: Đời Diêu Tân, Tam tạng Phật Đà Da Xá 


và Trúc Phật Niệm 
Phân 2: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 


Phụ Chú: 

Phần III trong bản Hán gồm 8 chương. 

Bốn chương đầu, giới pháp Tỳ-kheo-ni. 

Bốn chương sau: 

5. Kiển-độ thọ giới. 

6. Kiển-độ thuyết giới. 

7. Kiển-độ an cư. 

§. Kiển-độ tự tứ, phần trên. 

Sự chia phần như vậy chỉ căn cứ theo hình thức. 

Bản dịch Việt tách giới pháp Tỳ-kheo-ni thành một phần riêng 
biệt. Các chương còn lại đưa xuống Phần II. Sự chia phần này, về hình 
thức không cân đối, nhưng vì để tiện lợi cho việc nghiên cứu. 


316 BỘ LUẬT 3 





SỐ 1428 
LUẬT TỨ PHẦN 
Phân 2: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 
Chương I: NÓI VỀ 8 PHÁP Ba-la-di°" 


A. THÔNG GIỚI 

1. BẤT TỊNH HẠNH*5” 

Một thời, Đức Phật ở tại giảng đường Lâu các", bên sông Di hầu, 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này"? tập hợp các Tăng 
Ty-kheo, nói: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, tập hợp mười cú 
nghĩa: 

1. Nhiếp thủ đối với Tăng. 

2. Khiến cho Tăng hoan hỷ. 

3. Khiến cho Tăng an lạc. 

4. Khiến cho người chưa tín thì có tín. 

5. Người đã có tín khiến tăng trưởng. 

6. Để điều phục người chưa được điều phục. 


591. Bản Hán, quyển 22 (T22n1428, tr.714a1). Ñgũ phân I1 (T22n1421, tr.77b27): Phần II. Ni 
luật. Tăng kỳ 36 (T22n 1425, tr.514a25). Thập tụng 42 (T23n1435, tr.302c15): Ni luật. Căn bản 
Thuyết nhất thiết hữu bộ Bí-sô-ni tỳ nại đa (vt. Căn-bản mi) 1 (T23n1443, tr.907a1). Pali: Bhik- 
khunìvibhàga, Vin. ¡v. 206. Các bộ đều có 8 điều. Trong đó, 4 điều thuộc thông giới. Những 
học xứ, tuy duyên khởi từ Tỳ-kheo, chung cho cả hai bộ. Duyên khởi, giới tướng, giải thích từ 
ngữ, của những học xứ này đại thể giống nhau. Xem Phân I, các điều liên hệ. Các thông giới 
sẽ được đánh dấu hoa thị (*). 

592. Thông giới. Các bộ trong Hán tạng đều có nguyên nhân kết, và giới văn của 4 thông giới. 
Thập tụng và Luật Pali không có giới văn của 4 thông giới này 

593. Lâu các giảng đường ‡ŠEllRễZ. Ngôi nhà sàn dùng làm nhà hội. Trên kia, có chỗ (tr. 
577b13) dịch là Cao các giảng đường ãRš§*Z. 

594. Xem Phần I, Ch.i Ba-la-di 1, do nguyên nhân Tu-đề-na, Phật kết giới cho Tỳ-kheo. Nhân 
đó, kết giới luôn cho Tỳ-kheo-ni. Có 4 Ba-la-di là thông giới, chung cho cả hai bộ. Bốn điều 
riêng biệt cho Tỳ-kheo-ni gọi là - bất cộng giới 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 317 





7. Người có tàm quý được an lạc. 

8. Đoạn hữu lậu hiện tại. 

9. Đoạn hữu lậu đời vị la. 

10. Chánh pháp được cửu trụ. ” 

Muốn nói giới nên nói như sau:”?° 

Tỳ-kheo-ni nào, hành pháp dâm dục, phạm bất tịnh hạnh, cho 
đến cùng với loài súc sinh, Tỳ-kheo-ni ấy là kẻ Ba-la-di, không được 
sống chung. 

Tỳ-kheo-m: có Tỳ-kheo-ni danh tự, Ty-kheo-ni tương tự, Tỳ- 
kheo-ni tự xưng, Tỳ-kheo-ni thiện lai"””, Tỳ-kheo-ni khất cầu, Tỳ-kheo- 
ni mặc áo cắt rọc, Tỳ-kheo-ni phá kiết sử, Tỳ-kheo-ni thọ đại giới bạch 
tứ yết-ma như pháp thành tựu đúng cách. Tỳ-kheo-ni nói ở đây là Tỳ- 
kheo-ni thọ đại giới, bạch tứ yết-ma như pháp, thành tựu như pháp, sống 
trong pháp Tỳ-kheo-mI. Đó gọi là nghĩa T-kheo-nI. 

Hành pháp dâm dục, phạm bất tịnh hạnh, cho đến cùng với loài 
súc sinh: đó là chỉ chỗ có thể hành dâm. 

Ba-la-di: ví như người bị chặt đầu, không thể sống trở lại được. 
Tỳ-kheo-ni cũng như vậy, phạm Ba-la-di rồi, không thành Tỳ-kheo-ni 
được nữa, nên gọi là Ba-la-dI. 

Thế nào gọi là không được sống chung? Không được sống chung 
với hai việc: cùng một yết-ma, cùng một thuyết giới. Tỳ-kheo-ni kia 
không được cùng sinh hoạt trong hai việc này. Cho nên gọi là không 
được sống chung. 

Có ba đối tượng hành dâm thành Ba-la-di. Loài người, phi nhân 
và súc sinh. Cùng hành dâm với ba đối tượng nầy thì phạm Ba-la-di. 

Lại nữa, hành dâm với ba đối tượng nam phạm Ba-la-di: nam loài 
người, nam phi nhân, súc sinh đực. Hành dâm với ba đối tượng này thì 
phạm Ba-la-di. 

Hành dâm với ba đối tượng có hai hình”, phạm Ba-la-di: loài 
người có hai hình, loài phi nhân có hai hình, súc sinh hai hình. Đối với 
ba đối tượng hai hình này cùng hành dâm, phạm Ba-la-di. 


595. Xem cht. 31, Phần I, Ch.i Ba-la-di 1 

596. Ngũ phần, Ưu-ba-li hỏi Phật: Thế Tôn đã kết giới cho Tỳ-kheo... Được áp dụng cho một, 
hay cả hai bộ Tăng? Phật đáp: “Cho cả hai bộ... Tỳ-kheo-ni, cùng với các Tỳ-kheo-ni đồng 
giới... phạm bất tịnh hạnh...” (xem Phần Một, Ch.i Ba-la-di 1). 

597. Thiện lai Tỳ-kheo-ni #Z&W,HƒE. Pali (Vin. iv. 214): ehi bhikkhunì. Trong các nguyên 
nhân đắc giới, không có trường hợp Tỳ-kheo-ni thiện lai. Xem Phần III, Chương ¡. Thọ giới 
598. Xem cht. 51, Phần I, Ch. ¡ Ba-la-di 1. 


318 BỘ LUẬT 3 





Hành dâm với ba đối tượng huỳnh môn”, phạm Ba-la-di: nhân 


huỳnh môn, phi nhân huỳnh môn, súc sinh huỳnh môn. Đối với ba đối 
tượng này hành dâm phạm Ba-la-dI. 

Tỳ-kheo-ni với tâm dâm dục, nắm nam căn của người để vào ba 
chỗ đại, tiểu tiện, và miệng, vào thì phạm, không vào thì không phạm. 
Có ngăn cách với có ngăn cách; có ngăn cách với không ngăn cách; 
không ngăn cách với có ngăn cách; không ngăn cách với không ngăn 
cách; thảy đều phạm Ba-la-di. Đối với phi nhân nam, súc sinh đực, nhị 
hình nam, huỳnh môn cũng như vậy. 

Tỳ-kheo-ni với tâm dâm dục, nắm nam căn của nam tử đang ngủ, 
của người chết mà thân chưa hư hoại hay hư hoại một ít, mà để vào ba 
chỗ, vào thì phạm; không vào thì không phạm. Có ngăn cách với có 
ngăn cách; có ngăn cách với không ngăn cách; không ngăn cách với 
có ngăn cách; không ngăn cách với không ngăn cách; đều Ba-la-di. Phi 
nhân nam, súc sinh đực, nhị hình nhân nam, huỳnh môn cũng như vậy. 

Tỳ-kheo-ni nào bị giặc bắt đem đến chỗ người nam, giặc cầm nam 
căn để vào ba chỗ. Khi mới vào, (Tỳ-kheo-ni) cảm thấy thọ lạc; vào 
rồi thấy thọ lạc; khi lấy ra thấy thọ lạc, phạm Ba-la-di. Khi mới vào, 
(Tỳ-kheo-ni) thấy thọ lạc; vào rồi thấy thọ lạc; khi lấy ra không thấy 
thọ lạc, phạm Ba-la-di. Khi mới vào thấy thọ lạc, vào rồi không thấy 
thọ lạc, khi lấy ra thấy thọ lạc, phạm Ba-la-di. Khi mới vào thấy thọ lạc, 
vào rồi không thấy thọ lạc, lấy ra không thấy thọ lạc, phạm Ba-la-di. 
Khi mới vào không thấy thọ lạc, vào rồi không thấy thọ lạc, lấy ra thấy 
thọ lạc, phạm Ba-la-di. Khi vào, không thấy thọ lạc; vào rồi thấy thọ 
lạc, lấy ra không thấy thọ lạc, phạm Ba-la-di. Khi mới vào không thấy 
thọ lạc, vào rồi thấy thọ lạc, lấy ra thấy thọ lạc, phạm Ba-la-di. Trường 
hợp thứ sáu này”, có ngăn cách cho đến, không ngăn cách với không 
ngăn cách, cũng như trên. Phi nhân nam, súc sinh đực, nhị hình nam, 
huỳnh môn, có ngăn cách cho đến, không ngăn cách với không ngăn 
cách, cũng như trên. 

Tỳ-kheo-ni bị giặc bắt đem đến chỗ nam tử đang ngủ, người chết 
thân chưa hư hoại hay hư hoại một ít, dùng nam căn của họ để vào ba 
chỗ. Khi mới để vào, (Tỳ-kheo-ni) cảm thấy thọ lạc; vào rồi, thọ lạc. 
Cho đến, mới để vào không thọ lạc, vào rồi không thọ lạc, lấy ra thọ 
lạc, cũng như trên. Có ngăn cách với không ngăn cách, cho đến không 


599. Xem cht. 52, 1bid. 


600. Đệ lục cú. Tổ hợp 3 giai đoạn hành dâm cùng với cảm thọ hay không cảm thọ lạc, thành 
6 trường hợp phân biệt. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 319 





ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. Cho đến huỳnh môn 
cũng như trên, có ngăn cách với có ngăn cách, cho đến không ngăn cách 
với không ngăn cách, cũng như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào bị giặc bắt, hành dâm nơi ba chỗ. Khi mới để vào, 
(Tỳ-kheo-ni) cảm thấy thọ lạc; vào rồi thọ lạc, lấy ra thọ lạc, cho đến 
khi mới để vào không thọ lạc, vào rồi không thọ lạc, lấy ra thọ lạc, cũng 
như trên. Có ngăn cách với có ngăn cách, cho đến không ngăn cách với 
không ngăn cách, cũng như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, phương tiện muốn hành bất tịnh, làm thì phạm 
Ba-la-di, không làm phạm Thâu-lan-giá. 

Tyỳ-kheo phương tiện dạy Tỳ-kheo-ni phạm dâm, (T-kheo-n) 
làm theo, (Tỳ-kheo dạy kia) phạm Thâu-lan-giá. (Tỳ-kheo-nmi) không 
làm, (Tỳ-kheo) phạm Đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni“°' dạy Tỳ-kheo-ni phạm 
dâm, (Tỳ-kheo-m) làm theo, (Tỳ-kheo-mi dạy kia) phạm Thâu-lan-giá. 
(Tỳ-kheo-ni) không làm, (Tỳ-kheo-ni dạy kia) phạm Đột-kiết-la. Dạy 
người khác, trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni; người ấy làm hay không làm, 
(Tỳ-kheo-ni dạy) phạm Đột-kiết-la. 

Tyỳ-kheo, Ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, Sa-di-nI, Đột-kiết-la 
diệt tẫn. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: ngủ không hay biết, không thọ lạc, tất cả không 
có dục tâm; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: người phạm lần đầu tiên khi chưa kiết giới; 
người s¡ cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 

2. BẤT DỮ THỦ* 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này” tập hợp Tăng Tỳ-kheo, bảo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, nơi thôn xóm hay chỗ trống vắng, với tâm trộm 
cấp, lấy vật không được cho. Tùy theo vật không được cho mà lấy, hoặc 
bị vua hay đại thần của vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuổi ra khỏi 
nước, rằng “Ngươi là giặc, ngươi ngu sỉ, ngươi không biết gì; ” Tỳ- 
kheo-ni ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung”. 

3. ĐOẠN NHÂN MAẠNG* 


601. Các bản Tống Nguyên Minh không có từ ni. 
602. Nguyên nhân bởi Tỳ-kheo Đàn-ni-ca; xem Phần I, Ch.i Ba-la-di 2 & cht. 59 
603. Thông giới cho cả hai bộ. Xem Phần I, Ch.i Ba-la-di 2. 


320 BỘ LUẬT 3 





Một thời, Đức Phật ở tại Tỳ-xá-ly, vì nhân duyên này” tập hợp 
các Tăng Tỳ-kheo, bảo các Tỳ-kheo: 

Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý tự tay dứt sinh mạng người, cầm dao đưa 
người, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, nói: “Này bạn, sống 
cuộc sống xấu ác này làm gì, thà chết còn hơn!” Với tâm tư duy như 
vậy, bằng mọi phương tiện khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết; 
Tỳ-kheo-ni ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung. 

4. ĐẠI VỌNG NGỮ* 

Một thời, Đức Phật ở trên nhà lầu các, bên sông Di hầu, Tỳ-xá-ly, 
dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy:55 

Tỳ-kheo-ni nào, thật không sở tri mà tự xưng: “Tôi chứng đắc 
pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. ” Vào lúc khác, 
Tỳ-kheo-ni ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không người cật vấn, muốn 
tự thanh tịnh nên nói như vầy: “Tôi thật không biết, không thấy, mà 
nói có biết có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ. ” Trừ tăng thượng mạn. 
Tỳ-kheo-ni ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung. 

B. BÂT CỘNG GIỚI 

5. MA XÚC %% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có trưởng giả đại hào quý tên là Đại Thiện Lộc 
Lạc”, tướng mạo đoan chánh. Thâu-la-nan-đà”3 'Tỳ-kheo-ni nhan sắc 
cũng xinh đẹp. Ông trưởng giả Lộc Lạc để ý Thâu-la-nan-đà, Thâu-la- 


604. Thông giới cho cả hai bộ, xem Phần I, Ch.¡ Ba-la-di 3. 

605. Thông giới, xem Phần I, Ch.i Ba-la-di 4. 

606. Ngũ phần 11 (T22n1421, tr.78a3). Tăng kỳ 36 (T22n1425, tr515a17). Thập tụng 42 
(T23n1435, tr.302c16). Căn bản ni 5 (T23n1443, tr.929a29). 

607. Đại Thiện Lộc Lạc ® # EE ##. Ngũ phần: Thi-l¡-bạt ƑƑ #ll #R, cháu ngoại của bà Tỳ-xá- 
khư. Thập tụng: Lộc Tử cư sỹ nhi ###-L8, con trai ông Lộc Tử. Pali: Sãho Migàranatta, 
cháu của bà Migàra. Tứ phần đọc là Sãdhu Migäraratta. 

608. Thâu-la-nan-đà §ÊŠ#ÉE. Tăng kỳ: Lại-tra Tỳ-kheo-ni #ÄW,HJE dạy kinh cho một thiếu 
niên họ Thích. Thập tụng: Châu-na-nan-đà JÄ]#BÃfE. Pali: Thullanandã. Cf. Vin. iv. 212, bốn 
chị em xuất gia: Nandã, Nandavatl, SundarInandä, Thullanandä. Trong đó, chuyện xẩy ra giữa 
Thullanandä và Salha. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 321 





nan-đà cũng để ý trưởng giả Lộc Lạc. 

Sau đó một thời gian, ông trưởng giả vì Thâu-la-nan-đà nên thỉnh 
các Tỳ-kheo-ni và Thâu-la-nan-đà đến nhà dùng cơm. Đêm ấy chuẩn 
bị đầy đủ các thức ăn, sáng sớm, đi báo giờ. Thâu-la-nan-đà biết trưởng 
giả vì mình nên thỉnh Tăng, bèn ở lại chùa không đi. 

Đến giờ, các Tỳ-kheo-ni khoác y, bưng bát, đến nhà ông trưởng 
giả. Đến nơi, ngồi vào chỗ ngôi. Khi ấy, ông trưởng giả nhìn khắp ni 
chúng, không thấy Thâu-la-nan-đà, liền hỏi: 

- Thâu-la-nan-đà ở đâu không thấy đến? 

Chư ni đáp: 

- Cô ấy ở lại chùa, không đến. 

Ông trưởng giả vội vàng sớt thức ăn xong, liền đến chùa, nơi 
Thâu-la-nan-đà ở. Thâu-la-nan-đà từ xa thấy ông trưởng giả đến, liền 
nằm trên giường. 

Ông trưởng giả hỏi: 

- A-di5° bệnh khổ thế nào? 

Thâu-la-nan-đà trả lời: 

- Không có bệnh khổ chỉ cả, chỉ có những điều tôi muốn mà ông 
không muốn thôi. 

Ông trưởng giả nói: 

- Tôi muốn chứ chẳng phải không muốn. 

Bấy giờ, ông trưởng giả liền ôm choàng phía trước, đặt nằm xuống, 
rờ, mò, hôn hít. Xong trưởng giả ngồi lại, hỏi: 

- A-di cần thứ gì? 

Thâu-la-nan-đà nói: 

- Tôi muốn được táo chua. 

Ông trưởng giả nói: 

- Muốn có thứ ấy, sáng mai tôi sẽ đem đến. 

Bấy giờ, có cô Sa-di-ni nhỏ giữ phòng, thấy sự việc như vậy. Chư 
ni thọ thực về, cô kể lại đầy đủ. 

Chúng Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà: Sao cô lại làm việc như vậy với ông trưởng giả? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên 
Phật. Đức Phật liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô 
số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 


609. A-di Ñ8J##§. Pali: ayye, từ xưng hô đối với người trên. 


322 BỘ LUẬT 3 





Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Thâu-la-nan-đà, sao lại cùng với ông trưởng giả làm 
việc như vậy? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Kẻ ngu si Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đàn này là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì 
các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, với tâm nhiễm ô, cùng người nam có tâm nhiễm 
ô, thân xúc chạm nhau từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên;"'° hoặc 
nắm, hoặc vuốt ve, hoặc kéo, hoặc đẩy, hoặc vuốt lên, hoặc vuốt xuống, 
hoặc nâng lên, hoặc để xuống, hoặc nắn, hoặc bóp; Tỳ-kheo-ni ấy là kẻ 
Ba-la-di, không được sống chung. Vì thân xúc chạm nhau vậy." 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tâm ô nhiễm:!? tâm nhiễm đắm nhau. 

Người nam có tâm nhiễm ô, cũng như vậy. 

Từ nách trở xuống: Phần thân bên dưới nách. 

Từ đầu gối trở lên: Phần thân bên trên đầu gối. 

Thân: là từ ngón chân cho đến tóc trên đầu. 

Thân xúc chạm nhau: hai thân nắm vuốt nhau, hoặc kéo, hoặc xô, 
hoặc vuốt ngược, hoặc vuốt xuôi, hoặc nâng lên, hoặc để xuống, hoặc 
hoặc bóp, hoặc nắn.”!3 

- Nắm vuốt:" dùng tay vuốt ve phía trước hay phía sau thân. 

- Kéo: là kéo ra phía trước. 

- Đẩy: là xô ra phía sau. 

- Vuốt ngược: Từ dưới rờ lên. 

- Vuốt xuôi: từ trên rờ xuống. 


610. Ngũ phần, Thập tụng: từ chân tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên. Tăng kỳ: từ bờ vai (giải 
thích: từ vú) trở xuống, từ đầu gối trở lên (giải thích: đến rốn). Căn bản: từ con mắt trở xuống, 
từ đầu gối trở lên. Pali: ađhakkhakam ubbhajnumandalam, từ xương cổ (xương đòn gánh) trở 
xuống, đầu gối trở lên. 

611. Pali: ubbhajầnumandalikà ti, - vì xúc chạm từ đầu gối trở lên. 

612. Ngũ phần: dục thạnh biến tâm ÄX8š##⁄. Xem chị. 18, Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 2. 
Thập tụng: lậu tâm Jã¡ÙÒ. 

613. Hán: tróc ma ##Ê, khiên #Ẽ, thôi ‡É, nghịch ma 3#, thuận ma ||ÑZ, cử #&, hạ 'F, ‡t, 
nại f#R 


614. Tróc ma †#FE 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 323 





- Nâng: là ẳm lên. 

- Để xuống: ẳm để xuống, ngồi hay đứng. 

- Nắm: nắm phía trước, phía sau, nơi bắp vế, nơi ngực. 

- Nắn bóp:5' nắn phía trước, phía sau, nơi bắp vế, nơi ngực.5!9 

Nam tử, tưởng là nam tử; nam tử dùng tay sờ thân cô ni, hai thân 
xúc chạm nhau, với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc bởi xúc chạm, (Tỳ- 
kheo-n¡i) phạm Ba-la-di. Nam tử, tưởng là nam tử, nam tử dùng tay xoa 
thân cô ni, động thân với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc bởi xúc chạm, 
phạm Ba-la-di. Cho đến nắn, bóp cũng như vậy. 

Làầ nam tử mà nghi, phạm Thâu-lan-giá. Hoặc là nam, khởi tưởng 
nam. Ni dùng thân xúc chạm y của người kia, đồ trang sức bằng anh lạc, 
với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc bởi xúc chạm, phạm Thâu-lan-giá. 

Hoặc nam, khởi tưởng nam. Ni dùng thân xúc chạm y phục, đồ 
trang sức anh lạc của người kia, với tâm dục nhiễm đắm, không thọ lạc; 
khi xúc chạm, phạm Thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam, khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ bằng anh lạc, y 
nơi thân, xúc chạm thân của cô ni. Ni với dục tâm nhiễm đắm, thọ lạc 
bởi sự xúc chạm, phạm Thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ bằng anh lạc, y 
phục nơi thân, xúc chạm thân cô ni. Ni có dục tâm nhiễm trước, nhưng 
không thọ lạc khi xúc chạm, phạm Thâu-lan-giá. 

Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng thân xúc chạm trang cụ bằng anh 
lạc, y phục nơi thân nam, với dục tâm nhiễm trước, động thân, không 
thọ lạc khi xúc chạm, phạm Thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam, khởi tưởng nam. Ni dùng thân xúc chạm trang cụ 
bằng anh lạc, y phục nơi thân nam, với dục tâm nhiễm trước, không 
động thân, thọ lạc khi xúc chạm, phạm Thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam, khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ bằng anh lạc, 
y nơi thân, xúc chạm thân cô n1. Ni có dục tâm nhiễm trước, động thân, 
không thọ lạc khi xúc chạm, phạm Thâu-lan-giá. 

Nam, khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ bằng anh lạc, y phục 
nơi thân, xúc chạm thân cô ni. Ni có dục tâm nhiễm trước, thọ lạc khi 
xúc chạm, không động thân, phạm Thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam, khởi tưởng nam, thân xúc chạm nhau. Ñi có dục tâm 


615. Nại Ÿã, lấy ngón tay đè, ấn xuống 

616. C£. Pali adhakkhakam ubhajànumandalam àmasanam và paràmasanam và gahanamchupanam 
và patipìlanam và sàdiyeyyàti, .. thuận tình cho vuốt ngược, vuốt xuôi, ôm ghì, sờ mó hay ép sát, từ 
xương cổ trở xuống và từ đầu gối trở lên... Xem thêm, Phần I, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa & cht. 20-25. 


324 BỘ LUẬT 3 





nhiễm trước, không thọ lạc khi xúc chạm, động thân, phạm Thâu-lan- 
giá. 

Nam, khởi tưởng nam, thân xúc chạm nhau. Ni có dục tâm nhiễm 
trước, thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, phạm Thâu-lan-giá. 

Cũng vậy, từ vuốt ve cho đến sờ nắn, tất cả đều phạm Thâu-lan- 
giá. 

Nghi là nam, phạm Đột-kiết-la. 

Nam khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân xúc chạm y phục, 
trang sức bằng anh lạc nơi thân người nam. Ni với dục tâm nhiễm trước, 
khi xúc chạm thọ lạc, Đột-kiết-la. 

Nam khởi tưởng nam. Ni dùng y nơi thân xúc chạm y phục, trang 
sức bằng anh lạc người nam, với dục tâm nhiễm trước, không thọ lạc khi 
xúc chạm, Đột-kiết-la. 

Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân xúc chạm y phục, 
trang cụ bằng anh lạc nơi thân người nam, với dục tâm nhiễm truớc, 
không thọ lạc khi xúc chạm, động thân, Đột-kiết-la. 

Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân xúc chạm y phục, 
trang cụ bằng anh lạc nơi thân người nam, với dục tâm nhiễm trước thọ 
lạc khi xúc chạm, không động thân, Đột-kiết-la. 

Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân xúc chạm y phục, 
trang cụ bằng anh lạc nơi thân người nam, với dục tâm nhiễm trước, 
không thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, Đột-kiết-la. 

Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân xúc chạm y phục, 
trang cụ bằng anh lạc nơi thân người nam, với dục tâm nhiễm truớc, thọ 
lạc khi xúc chạm, động thân, Đột-kiết-la. 

Cũng vậy, cho đến nắm, đẩy, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Đó là nam mà nghi, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni cùng với nam tử, hai thân xúc chạm nhau; mỗi xúc 
chạm là phạm một Ba-la-di. Tùy theo sự xúc chạm nhiều hay ít, tất cả 
đều phạm Ba-la-di. 

Nếu là nam của loài trời, nam của A-tu-la, cho đến giống đực của 
súc sinh có thể biến hình, hai thân xúc chạm nhau, đều phạm Thâu-lan- 
giá. 

Với súc sinh không thể biến hình, hai thân xúc chạm nhau, Đột- 
kiết-la. 

Nếu cùng với người nữ, hai thân xúc chạm nhau, Đột-kiết-la. 

Nếu cùng với hạng hai hình, hai thân xúc chạm nhau Thâu-lan- 
giá. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 325 





Nếu nam nữ tác lễ, mà nắm bàn chân; nếu ni có cảm giác thọ lạc 
khi xúc, không động thân, Đột-kiết-la. 

Nếu Tỳ-kheo-ni với dục tâm mà xúc chạm y, bát, ni-sư-đàn, ống 
đựng kim, giày dép, cho đến tự xúc chạm thân của chính mình, tất cả 
đều Đột-kiết-la. 

Nam loài người tưởng là nam loài người, Ba-la-di. Nghi là nam 
loài người, Thâu-lan-giá. Nam loài người, tưởng nam loài phi nhân, 
Thâu-lan-giá. Nam loài phi nhân, khởi tưởng là nam loài người, Thâu- 
lan-giá. Nam loài phi nhân mà sinh nghi, Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo, Tăng-già-bà-thi-sa."!” Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, 
Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu khi đưa hay nhận vật øì, xúc chạm thân; 
hoặc khi giỡn chơi mà xúc chạm; hoặc khi để cứu giải mà có sự xúc 
chạm. Tất cả nếu không có tâm dục, đều không phạm. 

Người không phạm: người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 

6. BÁT SỰ 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ, có ông trưởng giả tên là 
Sa-lâu Lộc Lạc,”!3 tướng mạo đẹp đẽ. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà cũng 
có nhan sắc xinh đẹp. Trưởng giả Lộc Lạc để tâm nơi Thâu-la-nan-đà, 
Thâu-la-nan-đà cũng để tâm nơi Lộc Lạc. 

Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, với dục tâm, bằng lòng để cho trưởng 
giả nắm tay, nắm áo, cùng vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, 
hai thân dựa nhau, cùng hẹn hò. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà: Sao cô với dục tâm bằng lòng để cho trưởng giả nắm tay, 
nắm áo, cùng vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hai thân dựa 
nhau, cùng hẹn hò? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 


617. Xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 2, - Ma xúc giới. 
618. Sa-lâu Lộc Lạc 3fÊf###. Cùng nhân vật như trên, Đại Thiện Lộc Lạc, nhưng âm nghĩa 
có khác. Pali: Sadha Migaranatta; Hán đọc là Sãdhu Migäraratta. 


326 BỘ LUẬT 3 





Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, sao cô với dục tâm bằng 
lòng để cho trưởng giả nắm tay, nắm áo, cùng vào chỗ vắng, cùng đứng, 
cùng nói, cùng đi, hai thân dựa nhau, cùng hẹn hò? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Thâu-la nan-đà 
rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gốm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, với tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm 
ô, bằng lòng để cho nắm tay nắm áo, vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng 
nói,"° cùng đi, thân dựa kê nhau, hẹn nhau. Tỳ-kheo-ni ấy là kẻ Ba-la- 
di, không được sống chung. Vì phạm tám sự vậy"?". 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tâm nhiễm ô: tâm có nhiễm trước. 

Người nam có tâm nhiễm ô, cũng có nhiễm trước. 

Nắm tay: nắm bàn tay cho đến cổ tay.”! 

Nắm áo: nắm lấy áo trên thân. 

Vào chỗ vắng: xa chỗ không người thấy không nghe. 

Cùng đứng chỗ vắng: đứng chỗ không người thấy, không nghe. 

Cùng nói: cũng ở chỗ không người thấy không nghe. 

Cùng đi: cũng ở chỗ không người thấy nghe. 

Thân dựa nhau: thân này nương vào thân kia. 

Hẹn nhau: hẹn đến chỗ có thể hành dâm.” 

Tỳ-kheo-ni với tâm nhiễm ô bằng lòng cho nam tử có tâm nhiễm 


619. Tăng kỳ: cùng đứng nói chuyên trong tâm tay với. 

620. Pali: atthavatthukà, - vì phạm tám sự. Tăng kỳ, không có câu này. Thập tụng: Biểu lộ 
tướng tham trước bằng tám việc này. Căn bản ni: Cùng nhau lãnh thọ tám việc như vậy 

621. Ngũ phần: nắm tay, nắm từ cùi chõ về trước 

622. Tám sự, theo Ngũ phần (T22n1428, tr.716a28): nắm tay, nắm áo, cùng đi, cùng đứng, 
cùng nói, cùng ngôi một chỗ, thân thể cọ sát nhau. Thập tụng (T23n 1435, tr.303c20): cho nắm 
tay; cho nắm áo; cùng đứng; cúng nói; cùng hẹn; vào chỗ khuất; chờ đàn ông đến; trao thân 
như nữ bạch y. Căn bản ni (T23n1443, tr.930c13): 1. trạo cử; 2. đùa giỡn; 3. cười cợt; 4. chỉ 
định chỗ; 5. hẹn giờ; 6. ước tín hiệu; 7. đi đến chỗ đàn ông; 8. cùng ở chỗ có thể hành sự. Pali: 
hatthaggahanam, cho nắm tay, sanghti-kannaggahanam, cho nắm vạt áo Tăng-già-lê, santit- 
theyya (..purissa hatthapàse), đứng (trong tầm tay với của đàn ông), sallapeyya (...purissa hat- 
thapa2se), nói chuyện (trong tầm tay với... ), sanketam và gaccheyya, đi đến chỗ hẹn, purissa 
và abbhàgamanam, cho đàn ông đến gần, channam và anupavíseyya, đi theo vào chỗ khuất, 
kàyam và tadatthàya upasamhareyya, trao thân cho mục đích ấy. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 327 





ô nắm tay, phạm Thâu-lan-giá. Nắm áo, Thâu-lan-giá. Vào chỗ vắng 
cùng đứng, chỗ vắng cùng nói, chỗ vắng cùng đi, lấy đó làm sự vui 
thích, để thân nương dựa nhau. Mỗi mỗi đều phạm Thâu-lan-giá. 

Phạm trong bảy sự này, nếu không phát lồ sám hối, tội chưa trừ, 
mà phạm đến việc thứ tám thì phạm Ba-la-di5?. 

Với con của trời, con của rồng, con của A-tu-la, con của Dạ-xoa, 
ngạ quỷ, súc sinh có thể biến hình, phạm bảy sự, mỗi mỗi đều Đột-kiết- 
la; phạm đến sự thứ tám thì Thâu-lan-giá. Với súc sinh không thể biến 
hình, phạm đến việc thứ tám, Đột-kiết-la. 

Cùng người nữ có tâm nhiễm ô, phạm việc thứ tám, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, tùy theo chỗ giới. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, 
Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu khi có cái cần trao hay nhận, khi ấy tay 
chạm nhau; hoặc vui giỡn. Hoặc để giải cứu nên phải nắm áo. Hoặc có 
sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp vào chỗ vắng 
cùng chung một chỗ. Hoặc có sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, 
hoặc thọ pháp vào chỗ vắng cùng đứng. Hoặc có sự dâng cúng, hoặc 
lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp, vào chỗ vắng cùng nói. Hoặc có 
sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp, vào chỗ vắng 
cùng đi5°. Hoặc bị người đánh; hoặc có giặc đến; hoặc có voi đến, ác 
thú đến; hay gặp phải gai nhọn, nên xoay mình để tránh; hoặc đến cầu 
giáo thọ, hoặc nghe pháp, hoặc thọ thỉnh, hoặc đến trong chùa; hoặc 
cùng hẹn nơi không thể làm việc ác. Tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 

7. PHÚ TÀNG TRỌNG TỘI®®° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có em gái của Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà,”” tên là Để- 
xá-nan-đà 5° cũng xuất gia, mà phạm pháp Ba-la-di. Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà, biết mà nghĩ: Để-xá-nan-đà là em của ta, nay phạm pháp ba 


623. Ngũ phần (T22n1421, tr.78b20): mỗi việc riêng biệt, phạm Thâu-lan-giá. Phạm bảy việc, 
dù đã sám hối tùy mỗi việc; khi phạm đến việc thứ tám, đủ cả tám việc, Ba-la-di. 

624. Tùy trường hợp: hoặc Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. 

625. Giống nhau các câu trên; chỉ khác: cùng chung chỗ, cùng đứng, cùng nói, cùng đi. 

626. Ngũ phần (T22n1421, tr.79a1), Ba-la-di thứ tám. 

627. Xem cht. 12 trên. 

628. Để-xá-nan-đà f3Ã#ffE. Pali: SundarinandãÃ; xem cht. 12 trên. Thập tụng: hai chị em, Tỳ- 
kheo-ni Di-đa-la #lZ##_. phạm giới dâm; em gái là Tỳ-kheo-ni Di-đế-lệ 3ffZ##, thanh tịnh, 
biết nhưng dấu tội cho chị. 





328 BỘ LUẬT 3 





la di, chính ta muốn nói với người, nhưng sợ em ta mang tiếng xấu. Nếu 
em ta mang tiếng xấu thì đối với ta đâu tốt lành gì. Bèn im lặng không 
nói. Sau đó một thời gian, Tỳ-kheo-ni Để-xá-nan-đà bỏ đạo. Các Tỳ- 
kheo-ni biết, hỏi Thâu-la-nan-đà: 

- Cô có biết em của cô thôi tu hay không? 

Thâu-la-nan-đà nói: 

- Em của tôi làm như vậy là đúng chứ không phải không đúng. 

Các Tỳ-kheo-ni hỏi: 

- Làm như vậy là đúng, nghĩa là sao? 

Thâu-la-nan-đà cho biết: 

- Trước đây tôi biết em tôi làm việc như vậy, như vậy. 

Các Tỳ-kheo-nmI nói: 

- Nếu trước đây cô có biết, tại sao cô không nói với các Tỳ-kheo- 
mi? 

Thâu-la-nan-đà nói: 

- Để-xá là em của tôi, phạm pháp Ba-la-di, chính tôi muốn nói với 
người khác. Nhưng sợ em tôi mang tiếng xấu. Nếu em tôi mang tiếng 
xấu thì xấu lây tới tôi. Do đó tôi không nói với ai. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách Thâu-la-nan-đà: Sao cô che 
dấu trọng tội của Để-xá? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Thâu-la-nan-đà sao cô che dấu trọng tội của Tỳ-kheo- 
ni Để xá? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người khác phạm Ba-la-di, không tự mình 
cử tội, không bạch với Tăng, không nói cho người biết. Thời gian khác, 


Tỳ-kheo-ni kia, hoặc thôi tu, hoặc bị diệt tẫn, hoặc chúng Tăng ngăn"?, 


629. Tăng giá {#Đf; giới văn lần sau không có. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 320 





hoặc theo ngoại đạo. Sau đó lại nói: Tôi trước đây đã biết cô ấy có tội 
như vậy, như vậy. Tỳ-kheo-ni ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung. 
Vì che dấu trọng tội. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni chế giới như vậy. Có người phạm Ba- 
la-di ở trong thành, ra ngoài thôn xóm để sống; có người phạm Ba-la-di 
nơi thôn xóm vào trong thành để ở. Các Tỳ-kheo-ni không biết họ có 
phạm Ba-la-di hay không, sau mới biết là họ có phạm Ba-la-di. Do đó 
nói mình đã phạm Ba-la-di, hoặc nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau, nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết Tỳ-kheo-ni phạm Ba-la-di, không tự mình 
phát lô,%° không nói cho mọi người, không bạch với đại chúng. Thời 
gian khác, Tỳ-kheo-ni kia, hoặc qua đời,"' hoặc bị chúng cử tội, hoặc 
thôi tu, hoặc theo ngoại đạo," sau đó mới nói: Tôi trước đây đã biết cô 
ấy có tội như vậy, như vậy. Tỳ-kheo-ni này là kê Ba-la-di, không được 
sống chung. Vì che dấu trọng tội. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Biết: là nói tôi biết phạm tội như vậy, như vậy. 

Tăng: cùng một yết-ma, cùng một thuyết giới. 

Đại chúng: hoặc bốn người, hay hơn bốn người53. 

Thôi tu: ra khỏi pháp này. 

Diệt tẫn: Tăng trao cho pháp bạch tứ yết-ma đuổi đi. 

Ngăn”: Khi trong chúng quyết đoán tội trạng, ngăn chận không 
cho nhập chúng. 

Ngoại đạo: thọ giáo của ngoại đạo. 

Trọng tội: Tám Ba-la-di. Trong tám pháp này phạm bất cứ pháp 
nào. Tỳ-kheo-ni kia biết Tỳ-kheo-ni này phạm Ba-la-di trước bữa ăn, 
sau bữa ăn mới nói, phạm Thâu-lan-giá; sau bữa ăn biết, đầu đêm nói, 
phạm Thâu-lan-giá; đầu đêm biết giữa đêm nói, phạm Thâu-lan-giá; 





630. Bất tự phát lô 4*EiZ*8, trên kia: bất tự cử “HẩÄ. Pali: nevattanã paicodeyya, chính 
mình đã không buộc tội. 

631. Giới văn trên kia không có. Pali: sä ithã vã assa cutã vã, cô ấy vẫn tổn tại, hay đã chết; 
giải thích: hitã (trụ, hay tổn tại), nghĩa là vẫn nguyên giới tính (sallige hitã vuccati). Cf. Ngũ 
phần: nhược tại #?f£. Thập tụng: nhược trụ 2?È, giải thích: trụ trong pháp bạch y (hoàn tục). 
632. Có sự bất nhất trong bản dịch Hán, hai đoạn văn trong hai lần kết giới không đồng nhất.- 
Ngũ phân, thêm các yếu tố: nhược tại 2fF, vẫn còn đó; nhược viễn hành Z?3#f7, đi xa; và 
nhược hình biến :Z##, thay đổi giới tính (khi đó mất giới Tỳ-kheo-ni). 

633. Đại chúng, nhóm người, đông nhưng không thành Tăng. Pali: gana. 

634. Từ ngữ được giải thích không có trong giới văn lần hai; có trong lần đầu. 











330 BỘ LUẬT 3 





giữa đêm biết, sau đêm nói, phạm Thâu-lan-giá; sau đêm biết không 
nói, đến tướng sáng xuất hiện phạm Ba-la-di. 

Trừ tám pháp Ba-la-di, che dấu các tội khác không nói, tùy theo 
tội phạm mà xử lý. Tự che dấu trọng tội phạm Thâu-lan-giá. 

Che dấu tội người khác trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Đột-kiết-la. 

Tyỳ-kheo, Ba-dật-để. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu không biết, hoặc nói với người, hoặc không 
có người để nói, ý muốn nói mà chưa nói, tướng sáng xuất hiện; hoặc 
nói sẽ bị mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không nói, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa kiết giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. 

8. TÙY THUẬN BỊ XỬ°5 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu-thiểm-di. 
Bấy giờ, Tôn giả Xiển-đà Tỳ-kheo bị Tăng cử tội,° đúng pháp đúng 
luật đúng lời Phật dạy mà không thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa 
tác pháp cho ở chung. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni tên là Úy-thứ,®” tới lui phục vụ Tỳ-kheo 
Xiển-đà. Các Tỳ-kheo-ni nói: 

- Tỳ-kheo Xiển-đà bị Tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật 
dạy, mà không thuận tùy, không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho ở 
chung, cô đừng nên thuận tùng. 

Úy-thứ trả lời: 

- Thưa các đại tỷ, Xiển-đà là anh của tôi. Nay không cúng dường 
thì đợi đến khi nào. Rồi vẫn như cũ, Úy-thứ không chịu chấm dứt tùy 
thuận. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Úy-thứ: Tỳ- 
kheo Xiển-đà bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà 


635. Ngũ phần, ba la di thứ 7. 

636. Cf. Phần I, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 13.- Ngũ phần: Xiển-đà bị Tăng tác yết-ma bất kiến 
tội (ngoan cố không chịu nhận tội, bị Tăng xả trí). Tăng kỳ: bất kiến tội cử yết-ma R8 3E$& 
XBFE. Thập tụng: Ca-lưu-la Đề-xá 3lBi#Z2? bị Tăng tác yết-ma bất kiến tẫn 4*Nfã. Pali: 
Tỳ-kheo Ariha bị Tăng xả trí (samagsena saghena ukkhitta). Cf. Phần I, Ch.v Ba-dật-đề 68; 
Pali, Pâc. lxix. 

637. Úy-thứ BJ3X. Ngũ phần: Xiển-đà có em gái là Tỳ-kheo-ni Ưu-ta ##j#. Tăng kỳ: Xiển-đà 
có mẹ l|Š£Ÿ là Tỳ-kheo-ni bênh vực chống lại Tăng. Thập tụng: Tỳ-kheo Ca-lưu-la Đề-xá 3J 
WlffElt? bị Tăng tác yết-ma bất kiến tẫn 4*RilZi (bị xả trí, vì không nhận tội); có 7 cô em gái 
đều là Tỳ-kheo-ni tùy thuận chống lại Tăng. 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 331 





không thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho ở chung, tại 
sao nay cô vẫn cố ý thuận tùng như vậy? 

Các Tỳ-kheo-ni thưa với các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo đến bạch 
Phật. 

Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Tỳ-kheo-ni Úy-thứ: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo Xiển-đà đã bị Tăng cử tội, như pháp, như luật 
như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa tác 
pháp cho ở chung, tại sao cô thuận tùng? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni Úy-thứ pháp bạch tứ yết-ma 
quở trách, nên quở trách như vầy: 

Trong ni chúng, nên sai một vị có khả năng, hoặc thượng tọa, hoặc 
thứ tọa, hoặc người tụng luật hay không tụng luật được, mà có thể tác 
pháp yết-ma, tác bạch như vầy: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni Úy-thứ này đã biết Tỳ- 
kheo Xiển-đà bị Tăng cử tội, như pháp như luật, như lời Phật dạy mà 
không thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho ở chung; 
nhưng cô thuận tùng Tỳ-kheo Xiển-đà. Các Tỳ-kheo-ni nên nói: “Tỳ- 
kheo Xiển-đà đã bị Tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà 
không thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho ở chung; cô 
không được thuận tùng. Nhưng cô lại cố ý thuận tùng.” Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni 
Úy-thứ pháp quở trách, để bỏ việc này. Nói: “Đại tỷ, Tỳ-kheo Xiển- 
đà đã bị Tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không 
thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho ở chung; cô chớ 
tùy thuận.” Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni Úy-thứ đã biết Tỳ-kheo 
Xiển-đà bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không 
thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho ở chung, mà cô vẫn 
thuận tùng Tỳ-kheo Xiển-đà. Các Tỳ-kheo-ni nên nói: “Tỳ-kheo Xiển- 
đà đã bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không 
thuận tùng; nhưng cô vẫn cố ý tùy thuận. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni 
Úy-thứ pháp quở trách để bỏ việc này. Tỳ-kheo Xiển-đà bị tăng cử tội, 
như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám 
hối, Tăng chưa tác pháp cho ở chung, cô chớ tùy thuận.” Các đại tỷ, ai 


332 BỘ LUẬT 3 





chấp thuận Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni Úy-thứ pháp quở trách cho bỏ 
việc này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là Yết-ma lần 
thứ nhất. (lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo-ni Úy-thứ pháp quở trách 
để bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi 
nhận như vậy. 

Nên tác pháp quở trách Tỳ-kheo-ni Úy-thứ như vậy. Tăng đã trao 
cho pháp bạch tứ yết-ma rồi, nên bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có Tỳ-kheo-ni nào thuận tùng Tỳ-kheo bị Tăng cử tội như 
vậy thì Tăng cũng trao cho pháp bạch tứ yết-ma quở trách như vậy. Từ 
nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu 
chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, đã biết Tỳ-kheo bị Tăng cử tội, như pháp, như 
luật, như lời Phật dạy, nhưng không thuận theo, không sám hối, Tăng 
chưa tác pháp ở chung; mà thuận theo, thì các Tỳ-kheo-ni nên nói: 
* Đại tỷ, Tỳ-kheo này đã bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời 
Phật dạy, mà không thuận theo, không sám hối, Tăng chưa cho tác 
pháp ở chung, cô không nên thuận theo. 

Khi Tỳ-kheo-ni can gián Tỳ-kheo-ni kia như vậy mà cô ấy kiên trì 
không bỏ việc này. Tỳ-kheo-ni nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba cho 
bỏ việc này. Cho đến ba phen can gián bỏ thì tốt, không bỏ, Tỳ-kheo-ni 
kia phạm Ba-la-di, không được sống chung. Vì tùy thuận bị cử.®$ 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: như trên. 

Cử tội: bị Tăng cử tội, bạch tứ yết-ma. 

Pháp: như pháp như luật như lời Phật dạy. 

Không thuận theo: không thuận theo pháp trị tội. 

Không sám hối: chưa chịu sám hối tội phạm cho thanh tịnh. 

Tăng chưa cho tác pháp ở chung: Tăng chưa tác pháp yết-ma 
giải tỘI. 

Tùy thuận: có hai thứ; một là pháp, hai là y thực. 

- Pháp tùy thuận: dạy tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng 
thượng huệ, dạy học vấn, tụng kinh. 

- Y thực: cung cấp ăn uống, y phục, giường nằm, tọa cụ thuốc chữa 


638. Pali: ukkhittãnuvattikã, đi theo người bị Tăng xả trí 
639. Ngũ phần: bất cộng trú, bất cộng sự, bất cộng ngữ ‡#‡ÍZ“ tt 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 333 





bệnh. 

Tỳ-kheo-ni đã biết Tỳ-kheo bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, 
như lời Phật dạy, nhưng không tùy thuận, không sám hối, Tăng chưa 
cho tác pháp ở chung mà thuận theo. Các Tỳ-kheo-ni nên nói: Tỳ-kheo 
này đã bị Tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, nhưng không 
thuận theo, không sám hối, Tăng chưa cho tác pháp ở chung; cô đừng 
thuận theo. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải cử tội, liền thành 
trọng tội. 

Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, nên tác bạch; tác bạch rồi nên 
nói: Cô nên biết, tôi đã bạch xong, còn tác pháp yết-ma. Cô nên bỏ việc 
này, đừng để Tăng phải cử tội liền thành trọng tội. 

Nếu nghe lời thì tốt. Bằng không nên tác pháp sơ yết-ma. Tác 
pháp sơ yết-ma rồi nên nói: Này cô, tôi đã tác bạch và tác sơ yết-ma 
rồi, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải 
cử tội, liền thành trọng tội. 

Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, nên tác pháp yết-ma lần thứ 
hai. Tác yết-ma lần thứ hai xong, cũng phải nói: Cô nên biết, tôi đã tác 
bạch và tác pháp yết-ma lần thứ hai rồi, còn một pháp yết-ma nữa. Cô 
nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải cử tội, liền thành trọng tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không, tác pháp yết-ma lần thứ ba 
xong, phạm Ba-la-d1. 

Bạch nhị yết-ma xong, mà bỏ thì phạm ba Thâu-lan-giá. Bạch 
nhất yết-ma xong mà bỏ, phạm hai Thâu-lan-giá. Tác bạch xong mà 
bổ phạm một Thâu-lan-giá. Nếu tác bạch chưa xong mà bỏ, phạm Đột- 
kiết-la. Trước khi chưa bạch, tùy thuận Tỳ-kheo bị cử tất cả đều phạm 
Đột-kiết-laS%, 

Nếu khi Tăng tác pháp quở trách Tỳ-kheo-ni mà có Tỳ-kheo nói: 
Cô đừng bỏ! Nếu Tăng đã tác pháp quở trách, Tỳ-kheo ấy phạm Thâu- 
lan-giá. Nếu Tăng chưa tác pháp quở trách thì phạm Đột-kiết-la. 

Nếu, Tỳ-kheo-ni bảo: Đừng bỏ! Trường hợp Tăng đã tác pháp 
quở trách, Tỳ-kheo-ni ấy phạm Thâu-lan-giá. Tăng chưa tác pháp quở 
trách, cũng phạm Đột-kiết-la. 

Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, người khác bảo: Đừng bỏ! Tăng đã quở 
trách hay chưa quở trách đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, tùy cử thì phạm Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


640. Thập tụng: đối với Tỳ-kheo bị Tăng xả trí, Tăng Tỳ-kheo-ni tác yết-ma không cung kính: 
Tỳ-kheo sẽ không lễ bái, không cúng dường, không nói chuyện với Tỳ-kheo ấy. 


BỘ LUẬT 3 





Sự không phạm: khi bắt đầu can gián liễn bỏ; phi pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp 
hòa hợp chúng, khác với pháp, khác với tỳ-ni, khác với lời Phật dạy; tất 
cả trước khi chưa tác pháp quở trách. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. 


LÌ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 335 





Phần 2: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 
Chương II: NÓI VỀ 17 PHÁP TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA! 


1. MAI MỐI* 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt. Bấy giờ, Thế Tôn dùng nhân duyên này” tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, làm mai mối đem lời người nam nói với người nữ; 
đem lời người nữ nói với người nam; hoặc để thành việc vợ chồng, hoặc 
vì việc tư thông, cho đến chỉ trong chốc lát. Tỳ-kheo-mi này phạm pháp 
lần đầu, nên xả, Tăng-già-bà-thi-sa5. 

2. VÔ CĂN BÁNG* 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt. Bấy giờ, Thế Tôn dùng nhân duyên này” tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


641. Tứ phần, Ngũ phần, Thập tụng: 17 điều, trong đó, 7 thông giới. Tăng kỳ: 19 điều, 6 thông 
giới. Căn bản: 20 điều. Pali, 17 điều, trong đó 7 thông giới. Không có giới văn của các thông 
giới. 

642. Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Chương ii Tăng-già-bà-thi-sa 5. 

643. Hán: phạm sơ pháp ưng xả Tăng-già-bà-thi-sa 31#J‡#Jf£†2 {ÈJJllZ} '}. Ngũ phần: sơ 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa khả hối quá #Ø)JŠU{È!lJIðƑ 'ỳ}"[ f3. Tăng kỳ: thị pháp sơ tội Tăng- 
già-bà-thi-sa JÈ‡#;ØJðE1#flll33J '?°. Thập tụng: thị pháp sơ phạm Tăng-già-bà-thi-sa khả hối 
quá J#3⁄J3UfEJIl%5J 'ÿbn[†lĐÖlB. Pali, Vin. ¡.224: aya bhikkhunï pahamäpattika dhamma 
äpannäã nissäranïya saghädisesam, - Tỳ-kheo-ni này phạm pháp lần thứ nhất, Tăng-già-bà- 
thi-sa, cần phải xả ly. Nghĩa là, ngay khi vi phạm lần đầu, tức thành Tăng-già-bà-thi-sa với hình 
phạt là bị cách ly với Tăng mà không kinh qua sự khuyến cáo asama-nubhãsanäya) 

644. Duyên khởi, xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 8. 


336 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn, không hoan hỷ,"“Š vụ khống bằng 
pháp Ba-la-di không căn cứ, muốn hủy hoại đời sống thanh tịnh của vị 
kia. Về sau, dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, sự việc ấy được biết là 
không căn cứ, Tỳ-kheo-ni này nói: “Tôi vì thù hận nên nói như vậy. ” 
Tỳ-kheo-ni này phạm pháp lần đầu, Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

3. GIÁ CĂN BÁNG* 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này“ tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn, không hoan hỷ, dựa vào tiểu tiết 
trong phần sự khác, đốt với Tỳ-kheo-ni không phải là Ba-la-di, mà vu 
khống bằng pháp Ba-la-di không có căn cứ, muốn hủy hoại đời sống 
thanh tịnh của vị ấy, về sau, dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, sự việc 
ấy được biết là dựa lấy tiểu tiết trong phần sự khác, Tỳ-kheo-ni này tự 
nói: “Tôi vì thù hận nên nói như vậy. ” Tỳ-kheo-ni này phạm pháp lần 
đầu, T: ăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

4. TÔ TỤNG"“” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni sống ở nơi A-lan-nhã. Nơi 
đó, có một cư sĩ cất tinh xá, cúng dường cho Tăng Tỳ-kheo-ni ở. 

Sau đó một thời gian, có việc xấu xảy ra cho Tỳ-kheo-ni nơi trú xứ 
A-lan-nhã. Các Tỳ-kheo-ni bỏ tịnh xá này đi. Khi cư sĩ qua đời, người 
con của cư sĩ đến cày đất nơi tịnh xá. Các Tỳ-kheo-ni thấy, nói: 

- Đất này của chúng Tăng, đừng cày. 

Con của cư sĩ trả lời: 

- Đúng vậy! Khi cha tôi còn sinh tiễn, làm tịnh xá này cúng cho 
Tăng Tỳ-kheo-ni. Tăng Tỳ-kheo-ni bỏ đi. Cha tôi qua đời. Nay tôi cày 
để trồng trọt, chứ để bỏ đất không hay sao? 

Con của cư sĩ nói như vậy rồi cứ tiếp tục cày. Tỳ-kheo-ni đến quan 
đoán sự thưa kiện. 


645. Nên thêm văn: đối với Tỳ-kheo-ni không phạm Ba-la-di mà (vu khống). Xem giới văn 
trong thông giới tỳ kheo. 

646. Duyên khởi, xem Phần I, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 9. 

647. Ngũ phần, tăng-gìa-bà-thi-sa 7. Pali, biệt giới 1. Tăng kỳ: 4. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 337 





Bấy giờ, các quan đoán sự liền kêu con của cư sĩ đến. Y theo pháp 
luật quyết đoán, tịch thâu tài sản của con cư sĩ nhập vào nhà quan. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tìm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni kia: Tỳ-kheo- 
ni sao lại đến nhà quan thưa kiện con của cư sĩ, khiến cho nhà quan tịch 
thâu tài sản của họ? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo-mI kia: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni sao lại đến cửa quan kiện thưa? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni kia 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, thưa kiện người, hoặc cư sĩ, con cư sĩ, hoặc kẻ 
tôi tớ, người làm thuê, hoặc ngày, hoặc đềm, hay trong một niệm, trong 
khảy móng tay, hay trong chốc lát. Tỳ-kheo-ni này phạm pháp lần đầu, 
Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

Thế Tôn, vì Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ, có người vợ 
nhỏ của vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, làm một tinh xá cúng cho Tỳ- 
kheo-ni. Tỳ-kheo-ni kia nhận rồi ở một thời gian, sau đó bỏ đi du hành 
trong nhân gian. Vợ nhỏ của vua, nghe Tỳ-kheo-ni bỏ tịnh xá, du hành 
trong nhân gian, vội đem tịnh xá này chuyển cúng cho nữ Phạm chí. Tỳ- 
kheo-ni kia nghe nghĩ: Ta vừa đi vắng, vội đem tịnh xá của ta cúng cho 
người khác. Tỳ-kheo-ni liền trở về lại tịnh xá, nói với nữ Phạm chí: 

- Cô dọn đi! Tại sao ở tịnh xá của tôi? 

Nữ Phạm chí kia nói: 

- Tinh xá này vốn là của cô thật! Thí chủ đã xây cất cho cô, nhưng 
cô bỏ đi du hành trong nhân gian, thí chủ đó đã đem cúng cho tôi rồi. 
Bây giờ tôi không thể bỏ đi. 

Tỳ-kheo-ni kia giận, xô kéo, bảo nữ Phạm chí ra. 

Bấy giờ, nữ Phạm chí đến quan đoán sự thưa. Các quan đoán sự 
kêu Tỳ-kheo-ni đến. Tỳ-kheo-ni nghi, không dám đến, tự nghĩ: Thế 
Tôn chế giới, không được đến cửa quan kiện tụng. 


338 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch với 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, nếu có quan kêu thì phải đến. 

Tỳ-kheo-ni liên đến chỗ quan đoán sự. Các quan đoán sự hỏi: 

- A-di! Sự việc ấy thế nào? Cứ nói rõ ràng. 

Tỳ-kheo-ni kia trả lời: 

- Tất cả đất đai đều thuộc về nhà vua. Gia sự thuộc về cư sĩ. Phòng 
xá thuộc thí chủ. Giường ghế, ngọa cụ cũng vậy. Sửa sang phòng xá làm 
chỗ cơ ngơi cho chúng Tăng được nhiều phước. Tại sao vậy? Do thí chủ 
cúng, tôi được cư trú. 

Các quan đoán sự vặn nói: 

- Như A-di nói, “Tất cả đất đai đều thuộc về nhà vua. Gia sự thuộc 
về cư sĩ. Phòng xá thuộc thí chủ. Giường ghế, ngọa cụ cũng vậy. Sửa 
sang phòng xá làm chỗ cơ ngơi cho chúng Tăng được nhiều phước. Tại 
sao vậy? Do thí chủ cúng, tôi được cư trú.” Nay tịnh xá này nên giao 
cho nữ Phạm chí ở. 

Các Tỳ-kheo đến bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này không khéo nói. Quan đoán sự cũng không khéo 
giải quyết. Tại sao vậy? Lần thí trước là như pháp, lần thí sau là phi 
pháp. Vua Ba-tư-nặc nghe Tỳ-kheo-ni nói như vậy, các quan đoán sự 
giải quyết như vậy, Đức Thế Tôn giảng như vậy. Nhà vua phạt, tịch thu 
tất cả tài sản nhập của quan đoán sự vào nhà công khố. 

Các Tỳ-kheo nghe, đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo: Từ nay về sau, nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đến quan thưa kiện cư sĩ, con cư sĩ, kẻ tôi tớ, 
người làm thuê,“ hoặc ngày hoặc đêm, hay trong khoảnh khắc, trong 
cái búng ngón tay, hay trong chốc lát®. Tỳ-kheo-ni này phạm pháp lần 
đầu, Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Kiện tụng nhau:®° Đến cửa quan cùng nhau tranh cãi ngay, gian. 

Cư sĩ: là người không xuất gia. 

Con: là do cư sĩ sinh ra. 


648. Pali, thêm: antamaso sama aparibbäjakenäpi, cho đến Sa-môn du sỹ (xuất gia 
ngoại đạo). 

649. Hoặc ngày, hoặc đêm.. các bộ không có các chi tiết thời gian này. 

650. Hán: tương ngôn ‡R[Eï. Ngũ phần: ngôn nhân Eï À. Pali: ussaya- ädika, kiện cáo. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 339 





Tôi tớ: hoặc thuê mướn hay do trong nhà sinh ra. 

Người làm thuê: trả tiền bảo họ làm. 

Nữ Phạm chí: Kẻ nữ xuất gia ngoài pháp này. 

Nếu Tỳ-kheo-nI kiện thưa người khác, hoặc cư sĩ, hoặc con cư sĩ, 
hoặc tôi tớ, hoặc người làm thuê, hoặc ngày đêm, hoặc trong khoảnh 
khắc, hay trong cái búng ngón tay, hoặc trong chốc lát. Như nữ Phạm 
chí đến cửa quan trình bày sự việc này. Quan đoán sự hạ thủ phê án, ni 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Chỉ nói miệng mà không ghi thành danh tự, 
ni phạm Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc bị kêu; hoặc có việc cần đến tâu; hoặc bị 
cường lực bắt đi, hoặc bị cột dẫn đến, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; 
tuy miệng nói mà không báo cáo với quan thì không phạm. 

Người không phạm: người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 

5. ĐỘ NỮ TẶC 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trên lầu các bên sông Di hầu tại Tỳ-xá- 
ly. Bấy giờ, những người phụ nữ dòng Ly-xa ra ngoài dạo chơi. Trong 
đám đông đó có nữ tặc trà trộn cùng đi; đợi lúc vui đùa, trộm lấy của 
cải rồi tẩu thoát. 

Bấy giờ, các phụ nữ sai người đến báo cáo với Ly-xa, ở đây có 
bọn tặc nữ lấy của cải của chúng tôi đào thóat, yêu cầu vì chúng tôi tầm 
nã. Các Ly-xa sai người tầm nã, nếu bắt được thì giết liền. 

Bấy giờ, tặc nữ nghe tin sai người tìm được thì giết liền, nên liền 
bổ Tỳ-xá-ly trốn thoát đến thành Vương-xá, vào trong Tăng-già-lam 
nơi ni chúng ở, thưa với các ni: 

- Con có lòng tin, muốn xuất gia. 

Chư ni nghe vậy, liền độ cho xuất gia, thọ giới cụ túc. 

Bấy giờ, các Ly-xa nghe tặc nữ trốn thoát đến thành Vương-xá, 
liền đến báo cáo với Bình-Sa vương nước Ma-kiệt: 

- Có tặc nữ lấy của cải của phụ nữ tôi trốn thoát đến đây, yêu cầu 
vua vì tôi tầm nã cho. 

Bấy giờ, Bình-sa vương liền ra lệnh cho tả hữu truy nã bao vây tìm 
kiếm. Các quan tả hữu tâu với nhà vua: 

- Có một tặc nữ đang ở trong Tăng-già-lam của ni, xuất gia học 


651. Ngũ phần, Tăng-già-bà-thi-sa 5. Tăng kỳ: 8. Pali, biệt giới 2. 


340 BỘ LUẬT 3 





đạo. 

Khi Bình-sa vương nghe, có một tặc nữ đến đây, và Tỳ-kheo-ni đã 
độ cho xuất gia học đạo, liền sai người tin cho Ly-xa: 

- Tôi nghe có một nữ tặc đang ở trong Tăng-già-lam của ni, nhưng 
đã xuất gia học đạo. Tôi không thể nói được. 

Bấy giờ, các Ly-xa cùng nhau cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni không 
biết hổ thẹn. Họ đều là tặc nữ. Bên ngoài tự xưng, tôi biết chánh pháp. 
Tại sao tặc nữ, có tội đáng chết, mọi người đều biết, mà họ cho xuất gia 
thọ giới cụ túc. Như vậy có gì là Chánh pháp? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni kia: Tại sao cô 
độ tặc nữ xuất gia hành đạo? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni kia: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao biết là tặc nữ mà độ cho xuất gia thọ giới cụ 
túc? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni kia 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo ni nào, nữ gian tặc phạm tội đáng chết, mọi người đều 
biết, mà độ cho xuất gia, thọ giới cụ túc; Tỳ-kheo-ni phạm pháp này lần 
đầu, Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có người làm giặc 
trong thành rồi ra ngoài thôn. Ngoài thôn làm giặc rồi vào trong thành. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni không biết họ là giặc hay không phải giặc, tội 
đáng chết hay không đáng chết, người biết hay không biết. Sau mới biết 
họ là giặc phạm tội đáng chết, có người biết, nên nói là phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa, hoặc nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đã biết là gái gian tặc, tội đáng chết nhiều người 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 341 





biết,2 mà không hỏi đại thần của vua, không hỏi dòng họ, lại độ cho 
xuất gia thọ giới cụ túc. Tỳ-kheo-ni phạm pháp này lần đầu, Tăng-già- 
bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Giặc (cướp)"*: trộm năm tiền hoặc trên năm tiền. 

Đáng chết: tức bị xử vào tội chết. 

Nhiều người biết:55 Vua biết, đại thần biết, nhân dân biết. 

Vua: không nương vào người để có ăn. 

Đại thần: Nhận địa vị quan trọng của nhà vua, giúp quản lý việc 
nước. 

Dòng họ: Xá-di, Câu-Iy-di-ninh, Bạt-kỳ, Mãn-la, Tô-ma. 

Tỳ-kheo-ni kia biết tặc nữ, tội đáng chết, nhiều người biết, không 
hỏi57 đại thần của vua, họ hàng liễn độ cho học đạo, ba phen yết-ma 
xong, Hòa-thượng ni phạm Tăng-già-bà-thi-sa; hai phen yết-ma xong, 
phạm ba Thâu-lan-giá; yết-ma lần đầu xong, phạm hai Thâu-lan-giá; 
bạch xong, phạm một Thâu-lan-giá; nếu bạch chưa xong, phạm Đột- 
kiết-la. Trước khi chưa bạch, nếu có cạo tóc, hoặc cho xuất gia, cho thọ 
giới, tập hợp chúng Tăng, tất cả đều phạm Đột-kiết-la, đủ chúng cũng 
phạm Đột-kiết-la. 

Tyỳ-kheo, phạm Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, (720a1) Sa- 
di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu không biết; hoặc có tâu với vua, đại thần, họ 
hàng. Hoặc tội đáng chết, vua cho xuất gia. Hoặc có tội, cho xuất gia. 
Hoặc trong trường hợp giam cầm rồi phóng thích cho đi xuất gia. Hoặc 
cầu cứu khiến được thoát khỏi. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. 


652. Pali: corim vajjham viditam. 

653. Pali, Vin. 226, - Chưa được phép của Vua, của Tăng (sangha), của chúng (gana), của hội 
đoàn (semi), , trừ phi hợp pháp (kappa). 

654. Pali: cori, nữ tặc. Phân biệt ăn trộm (adinnadana: bất dữ thủ), lấy trộm vật dưới 5 masaka), 
và trộm cướp (cora), trộm vật có giá trên 5 masaka. 

655. Pali: viditã: aññehi manussehi ñãtã hoti, esã vajjhã” ti, tội chết đã được công bố, mọi 
người đều biết - Người này đáng bị giết. 

656. Pali, chi tiết: (được hứa khả bởi) Tăng tức Tỳ-kheo-ni Tăng (sangho nama bhikkhuni- 
sangho vuccati); bởi cộng đồng (gano: chúng hay chúng hội); bởi hội đoàn (pugo: đoàn thể), tập 
đoàn (seni); và chưa được miễn tội (aññatra kapp8) 

657. Không hỏi: không xin phép. Pali: apaloketabbo, chưa được sự hứa khả (của...); bản Hán 
hiểu là do động từ apucchati: hỏi xin phép. 


342 BỘ LUẬT 3 


6. TỰ Ý GIẢI TỘI* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Uỷ-thứ5 bị Tăng cử tội, như 
pháp. như luật, như lời Phật dạy, mà cô ấy không thuận theo, có tội mà 
không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho cọng trú, mà Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà không bạch với ni Tăng, ni Tăng không sai khiến, vội tự ý ra 
ngoài giới tác pháp yết-ma giải tội cho Uỷ-thứ. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
Tại sao, ni Tăng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, cử tội Tỳ-kheo-ni 
Uỷ-thứ, mà cô không thuận theo, có tội không sám hối, Tăng chưa tác 
pháp cọng trú, ni Tăng không sai khiến, mà cô vội tự ý ra ngoài cương 
giới, giải tội cho cô ấy? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tỳ-kheo, 
quở trách Thâu-la-nan-đà : 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Thâu-la-nan-đà, tại sao, ni Tăng như pháp, như luật, 
như lời Phật dạy cử tội Tỳ-kheo-ni Uỷ-thứ, cô ấy không thuận theo, 
có tội không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho phép cọng trú; ni Tăng 
không sai khiến, mà cô vội tự ý ra ngoài cương giới tác pháp yết-ma 
giải tội cho cô ấy? 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết Tỳ-kheo-ni kia bị Tăng cử tội,5 như pháp, 
như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận theo, chưa sám hối, Tăng 





658. Ngũ phần, Tăng-già-bà-thi-sa 6. Tăng kỳ: 8. Thập tụng: 10. Pali, biệt giới 4. 

659. Xem Ch. ¡ Ba-la-di § & cht. 47. Thập tụng 43 (T23n1435, tr.310b19): Tỳ-kheo-ni Xiển-để 
lã|‡#¿, em gái của Xa-nặc, tính ngang ngược, bị các Tỳ-kheo-ni tác yết-ma bất kiến tẫn (bị xả trí 
vì ngoan cố không nhận tội). Mẹ là Tỳ-kheo-ni Ưu-bà-hòa ####Ãïl, vốn là người đoán sự của 
Tăng, tự ý ra ngoài giới tác pháp giải tội. Pali, Vin.iv. 231: Tỳ-kheo-ni CandaklT bị các Tỳ-kheo 
xả trí vì không nhận tội (apattiya adassane ukkhipi). Tỳ-kheo-ni Thullanandâ tự ý tập hợp Tỳ- 
kheo-ni giải tội cho Candakali 

660. Pali: sanghena ukkhittam, bị Tăng xả trí. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 343 





chưa cho tác pháp yết ma ở chung; vì thương nhau," không hỏi Tăng, 
Tăng không sai bảo, ra ngoài giới tác yết ma giải tội. Tỳ-kheo-ni phạm 
pháp này lần đầu, Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: nghĩa cũng như trên. 

Cử tội: Tăng bạch tứ yết-ma để cử. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Không thuận tùng: không tuân hành theo pháp trị tội do Phật 


chế 

Không sám hối: có tội mà không hướng đến người nói lên sự ăn 
năn 

Chưa tác pháp cho phép cọng trú: bị Tăng cử tội, chưa được giải 
tội. 


Vì thương nhau nên không hỏi Tăng, Tăng không sai khiến, ra 
ngoài giới tác yết-ma giải tội, ba phen yết-ma xong, Tăng-già-bà-thi- 
sa; bạch nhị yết-ma xong, ba Thâu-lan-giá; bạch nhất yết-ma xong, hai 
Thâu-lan-giá; bạch xong, một Thâu-lan-giá; bạch chưa xong, Đột-kiết- 
la; trước khi chưa bạch, tập chúng, đủ chúng, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có bạch với chúng Tăng, hoặc được Tăng sai 
khiến; hoặc phạm nhân hạ ý sám bổn tội. Hoặc Tăng vì giận hờn nên 
không giải tội cho người kia, thì giải mà không phạm. Hoặc trước đó 
Tăng tác pháp yết-ma rồi, Tăng này di chuyển, hoặc chết, đi xa, thôi 
tu, hay bị giặc bắt dẫn đi, hoặc bị nước cuốn trôi; bấy giờ giải tội cho, 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. 

7. ĐỘC HÀNH* 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni một mình vén cao y lội 
qua sông, từ bờ bên này đến bờ bên kia. Tỳ-kheo-ni này lại có nhan sắc 
xinh đẹp. 

Bấy giờ, có một kẻ giặc để ý, chờ cô ni kia lội qua sông xong, 


661. Vị ái cố X3ZŠ. Các bộ không có chỉ tiết này. 
662. Pali, Tăng tàn biệt giới 3. 


344 BỘ LUẬT 3 





liền ôm lấy và quấy rối. Các cư sĩ thấy, cùng nhau cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni 
nà y không biết tàm quý, hành pháp bất tịnh. Bên ngoài tự xưng, tôi biết 
chánh pháp. Một mình vén y cao, lội qua sông như dâm nữ không khác. 
Như vậy có gì là chánh pháp? 

2. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Sai-ma có nhiều đệ tử. Cách Tăng-già-lam 
không xa, có một thôn xóm quen biết. Vì việc cần, nên bỏ chúng, một 
mình vào thôn. Các cư sĩ thấy, bảo nhau: Tỳ-kheo-ni Sai-ma này một 
mình đi vào thôn là muốn kiếm đàn ông. 

3. Tỳ-kheo-ni kia một mình nghỉ đêm lại nơi thôn, không trở về. 
Các cư sĩ lại nói: Sở dĩ cô ni ngủ lại thôn một mình, chính là cần đàn 
ông. 

4. Bấy giờ, có nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Thâu-la-nan-đà cùng số 
đông Tỳ-kheo-nI trên con đường giữa Câu-tát-la và Khoáng dã. Nhóm 
sáu Tỳ-kheo-mi và Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà thường một mình đi sau 
chót. Các Tỳ-kheo-ni thấy nói: 

- Này các cô! Tại sao các cô không cùng với chúng tôi đi, mà cứ 
đi sau. Nhóm sáu ni trả lời: 

- Các cô cứ đi theo đường của các cô. Chuyện øì các cô can dự đến 
việc của chúng tôi? 

Ni chúng liền nói: 

- Các cô không nghe Đức Phật kiết giới, nên cùng bạn đồng đi 
hay chăng? 

Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Thâu-la-nan-đà trả lời: 

- Các cô không biết tôi chăng? 

Chư mi nói: 

- Không biết. 

Thâu-la-nan-đà nói: 

- Sở đĩ, chúng tôi đi sau là muốn gặp đàn ông. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách những Tỳ-kheo-ni kia: 
Sao Tỳ-kheo-m lại vén cao y một mình lội qua sông? Vào trong thôn 
một mình? Ngủ lại đêm một mình? Cùng với bạn đi mà lại một mình đi 
sau? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo 
dùng vô số phương tiện quở trách những Tỳ-kheo-ni kia: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 345 





điều không nên làm. Sao Tỳ-kheo-ni lại một mình vén cao y lội qua 
sông? Một mình đi vào thôn xóm? Một mình ngủ lại đêm? Cùng với 
bạn đi sau một mình? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách những Tỳ-kheo-ni 
kia rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo-ni nào, lội qua nước một mình, vào xóm một mình, ngủ 
đêm một mình, đi sau một mình." Tỳ-kheo-ni phạm pháp này lần đầu, 
Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nước: nước sông, một mình không nên lội qua. 

1. Tỳ-kheo-nI kia nên tìm T-kheo-ni cùng lội. Tỳ-kheo-n1 nên từ 
từ vén y khi vào nước, đợi bạn. T-kheo-nmI đi trước vội vàng vào trong 
nước, khiến cho bạn không đi kịp, Tăng-già-bà-thi-sa. Khi xuống nước, 
tùy theo mức nước sâu cạn mà vén y lên, đợi bạn đi sau. Nếu vội vàng 
xuống nước, không đợi bạn đi sau, phạm Thâu-lan-giá. Đến bờ bên 
kia, từ từ xổ y xuống, đợi bạn đi sau; nếu vội vàng đi, không từ từ xổ y 
xuống; lên bờ không đợi bạn đi sau, phạm Thâu-lan-giá. 

2. Tỳ-kheo-ni kia nên tìm một Tỳ-kheo-ni cùng đi vào xóm. Nếu 
Tỳ-kheo-ni một mình đi vào xóm, tùy theo chỗ đến, phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. Nếu đi qua vùng đồng trống một mình, quá một khoảng cách, 
đánh một tiếng trống không nghe, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Một mình, 
đi chưa đến nơi xóm, phạm Thâu-lan-giá. Dưới tầm không nghe một 
tiếng trống, phạm Thâu-lan-giá. Một mình đi vào trong xóm, cùng một 
cương giới, phạm Đột-kiết-la. Tìm phương tiện muốn đi mà không đi; 
hoặc kết bạn muốn đi mà không đi; tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

3. Tỳ-kheo-ni kia cùng ngủ, nên nằm trong tầm tay duỗi ra đụng 
nhau. Tỳ-kheo-ni kia ngủ một mình, khi hông chạm đất phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. Mỗi lần nghiêng mình qua lại, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Tỳ- 
kheo-ni cùng ở trong xóm khi nằm ngủ, phải nằm trong tầm duỗi cánh 
tay đụng nhau. Nếu duỗi cánh tay không đụng nhau, mỗi lần nghiêng 
mình là phạm một Tăng-g1à-bà-th1-sa. 


663. Bốn độc, bốn trường hợp Tỳ-kheo-ni không được phép đơn độc: độc độ, độc vãng, độc túc, 
độc lưu. 


346 BỘ LUẬT 3 





4. Tỳ-kheo-nI kia cùng đi trên một đường, không được cách xa 
(đồng bạn) nơi thấy nghe. Nếu Tỳ-kheo-ni cùng đi trên một đường mà 
ở ngoài tầm nghe và thấy (của đồng bạn), phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 
Ngoài chỗ thấy mà không ngoài tầm nghe, phạm Thâu-lan-giá. Cách 
chỗ nghe, không cách chỗ thấy, phạm Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: 

1. Hai Tỳ-kheo-ni cùng lội qua nước, khi xuống nước, tùy theo 
mức nước sâu cạn mà từ từ vén y, đợi bạn đi sau; khi vào nước không đi 
nhanh, đợi bạn, khi lên bờ từ từ xổ y, đợi bạn; hoặc vượt qua bằng thần 
túc, bằng xe cộ, hay bằng thuyền, bằng cầu. Hoặc Tỳ-kheo-ni đồng 
hành qua đời, hay thôi tu, đi sau, hoặc bị giặc dẫn đi, mạng nạn, phạm 
hạnh nạn, nạn ác thú. Hoặc bị cường lực bắt, bị trói dẫn đi. Hoặc bị nước 
cuốn trôi. Thảy đều không phạm. 

2. Nếu, hai Tỳ-kheo-ni vào xóm, mà khi đang ở trong xóm có một 
Tỳ-kheo-ni đồng bạn qua đời, hoặc thôi tu, hoặc đi xa, hoặc bị giặc dẫn 
đi, cho đến bị nước cuốn trôi, như trên, thì không phạm. 

3. Nếu cùng hai Tỳ-kheo-ni ngủ lại đêm, duỗi cánh tay ra phải 
đụng nhau; hoặc một Tỳ-kheo-nI đi ra ngoài đại tiểu tiện, hoặc thọ 
kinh, tụng kinh; hoặc ưa ở chỗ vắng một mình khi đi kinh hành; hoặc vì 
Tỳ-kheo-ni bị bệnh, nấu canh, cháo, cơm; hoặc qua đời, thôi tu, đi xa, 
hoặc bị giặc dẫn đi, cho đến bị nước cuốn trôi cũng như trên, thì không 
phạm. 

4. Hai Tỳ-kheo-ni cùng đi không cách nhau chỗ thấy chỗ nghe thì 
không phạm; hoặc một Tỳ-kheo-ni đi ra ngoài đại tiểu tiện, hoặc mạng 
chung, thôi tu, hoặc bị giặc bắt dẫn đi, cho đến bị nước cuốn trôi, như 
trên, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách5%t,_ 

8. NHẬN CỦA NAM NHIÊM TÂM ®% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, giá lúa gạo nhảy 
vọt lên, trở thành kham hiếm, khất thực khó được. Có Tỳ-kheo-ni vào 
thành khất thực, mang bát về không. Cùng lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Đề-xá 
Nan-đà đến giờ, đắp y bưng bát, vào thành khất thực, tuần tự đến nhà 


664. Bản Hán, hết quyển 22. 
665. Pali, biệt giới 5. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 347 





một người buôn, đứng im lặng. Tỳ-kheo-ni Đềể-xá là người có nhan sắc 
xinh đẹp, nên người buôn thấy, liền để ý cô, và đến trước mặt hỏi: 

- A-di cần gì? 

Để-xá trả lời: 

- Tôi muốn khất thực. 

Nhà buôn bảo: 

- Cô đưa bát đây. 

Để-xá trao bát. Nhà buôn lấy cơm canh đựng đầy bát, rồi trao lại 
cho Tỳ-kheo-ni Đềể-xá. 

Sau đó, thường xuyên Đềể-xá cũng mặc y bưng bát đến đó, im lặng 
đứng. Nhà buôn cũng lại hỏi: 

- A-di cần thứ gì? 

- Tôi cần khất thực. 

Nhà buôn cũng lại lấy bát đựng đầy cơm canh rồi trao lại cho Để- 


Các Tỳ-kheo-ni thấy vậy hỏi: 

- Hiện nay ngũ cốc khan hiếm, khất thực khó được. Hầu hết chúng 
tôi mang bát vào thành khất thực, trở về bát không. Hằng ngày cô đi 
khất thực, khi trở về đều được đầy bát. Lý do nào cô được như vậy? 

Để-xá trả lời: 

- Các cô khất, cũng có thể được vậy. 

Lại một ngày khác, Tỳ-kheo-ni Để-xá cũng mặc y bưng bát đến 
nhà người buôn đó. Người kia từ xa trông thấy Tỳ-kheo-ni đến, liền tự 
tính nhẩm: Từ trước đến nay ta đã cho cô ni này ăn, tính theo giá có thể 
đủ năm trăm tiền vàng, bằng với giá mua một người nữ. Vừa nghĩ như 
vậy xong, ông ta liền đến trước ôm cô Tỳ-kheo-ni, muốn hành dâm. 
Tỳ-kheo-ni kia liền kêu la: 

- Đừng làm vậy, đừng làm vậy! 

Người lân cận liền hỏi: 

- Vừa rồi, sao cô la lớn thế? 

Để-xá trả lời: 

- Người này bắt tôi. 

Người kia hỏi: 

- Sao ông bắt Tỳ-kheo-ni? 

Đáp: 

- Tôi trước sau cho Tỳ-kheo-ni này ăn, tính ra giá trị bằng năm 
trăm tiền vàng. Đủ để mua một cô gái. Nếu Tỳ-kheo-ni này không ham 
thích tôi, sao lại nhận đồ ăn của tôi. 


348 BỘ LUẬT 3 





Người kia hỏi: 

- Có thật vậy không cô? 

Cô trả lời: 

- Có thật vậy. 

Người kia hỏi: 

- Cô biết ý người ta cho cô ăn không? 

Đáp: Biết. 

Người kia nói: 

- Cô đã biết rồi. Sao còn kêu la? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe biết. Trong đó có người thiểu dục, 
tri túc, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Đề-xá Nan-đà: Tại sao Tỳ- 
kheo-ni với tâm nhiễm ô nhận thức ăn của người cho có tâm nhiễm ô? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Đềể-xá Nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao đem tâm nhiễm ô thọ nhận thức ăn của người 
có tâm nhiễm ô? Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các 
Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Để-xá Nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 
là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni 
kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, có tâm nhiễm ô,“° đến người nam cũng có tâm 
nhiễm ô nhận, thứ có thể ăn, thức ăn và các vật khác. Tỳ-kheo-ni phạm 
pháp này lần đầu, Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni không 
biết người ấy có tâm nhiễm ô hay không, sau mới biết họ có tâm nhiễm 
ô, nên nói mình phạm Tăng-g1à-bà-thi-sa, hoặc nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, với tâm nhiẽm ô, biết người nam có tâm nhiễm 
ô5 mà đến người ấy nhận, thứ có thể ăn, thức ăn và các vật khác. Tỳ- 


666. Tăng kỳ: lậu tâm bà. Pali: avassutã: sãrattã apekkhavatï patibaddhacittã, tâm nhiễm 
dục, tức là tâm tham luyến, trông chờ, đắm nhiễm. 

667. Tăng kỳ: Tỳ-kheo-ni không có lậu tâm; từ người nam có lậu tâm. Pali: bhikkhunT avassutä 
avassuftass purisapugalassa hatthato, Tỳ-kheo-ni có tâm ô nhiễm, (nhận) từ tay đàn ông có tâm 
ô nhiễm. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 349 





kheo-ni phạm pháp này lần đầu, Tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tâm nhiễm ô: tâm nhiễm trước dục. 

Người nam có tâm nhiễm ô: nam tử có tâm nhiễm đắm trước 
dục. 

Thứ có thể ăn: Thức ăn bằng gốc (củ), thức ăn bằng cọng, thức ăn 
bằng lá, thức ăn bằng bông, thức ăn bằng trái, thức ăn bằng dầu, thức ăn 
bằng hồ ma, thức ăn bằng hắc thạch mật, thức ăn bằng tế mạt53. 

Thức ăn: cơm, bánh bột, cơm khô, cá và thịt. 

Các vật khác: vàng, bạc, trân, bảo, ma ni, chân châu, tỳ lưu ly, kha 
bối, bích ngọc, san hô, hoặc tiền sinh tượng kim. 

Tỳ-kheo-ni với tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, đến 
người đó nhận vật có thể ăn và thức ăn, cùng các vật dụng khác. Người 
(nam) kia đưa; (Tỳ-kheo-mi) này nhận, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Người 
(nam) này đưa; (Tỳ-kheo-ni) không nhận, Thâu-lan-giá. Phương tiện 
muốn cho mà không cho, hoặc cùng hẹn, hoặc (Tỳ-kheo-ni) ăn năn rồi 
trả lại; tất cả đều Thâu-lan-giá. 

Con trai của chư Thiên, con trai của A-tu-la, con trai Càn-thát-bà, 
con trai Dạ-xoa, con trai Ngạ-quỉ, súc sinh đực có thể biến hình; (Tỳ- 
kheo-ni) đến nơi chúng mà nhận vật có thể ăn và thức ăn, cùng các vật 
khác; kẻ kia đưa, (Tỳ-kheo-n¡) này nhận, Thâu-lan-giá. Với loài không 
thể biến hình, (Tỳ-kheo-ni) phạm Đột-kiết-la. 

Đến nơi người nữ có tâm nhiễm nhận vật có thể ăn và thức ăn, 
cùng các vật khác, Đột-kiết-la. 

Tâm nhiễm ô tưởng là tâm nhiễm ô, Tăng-già-bà-thi-sa. Tâm 
nhiễm ô, Thâu-lan-giá. Tâm không nhiễm ô, tưởng là tâm nhiểm ô, 
Thâu-lan-giá. Tâm không nhiễm ô, nghi, Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc mình không có tâm nhiễm 
ô, người kia cũng không có tâm nhiễm ô, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. 


668. Đây chỉ loại thức ăn cứng khư-đà-ni, xem Phần I, cht. 188, Ch.v Ba-dật-để 35. Pali: 
khãdanryam. 

669. Đây chỉ loại thức ăn mềm, hay chánh thực, hay bổ-xà-ni; xem Phần I, cht. 180, Ch.v Ba- 
dật-để 35. Pali: bhojanïiyam 


350 BỘ LUẬT 3 


9. TÁN TRỢ NI KHẤT THỰC BẤT CHÍNH”° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, giá lúa gạo nhảy vọt, khất cầu khó được, các 
Tỳ-kheo-ni vào thành khất thực, mang bát không về. Tỳ-kheo-ni Đề-xá 
Nan-đà vào thành khất thực cũng mang bát không về. 

Các Tỳ-kheo-ni hỏi Tỳ-kheo-ni Để-xá Nan-đà: 

- Thường khi cô khất thực mang về đầy bát, tại sao nay mang bát 
không về, khất thực khó được chăng? 

Đề-xá trả lời: 

- Thật vậy. 

Chư ni hỏi: 

- Tại sao vậy? 

Đềể-xá nói: 

- Này, các cô! Trước đây tôi thường đến nơi nhà người thương gia 
xin, nên dễ dàng được. Nay tôi không đến đó, nên xin khó được. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, Thâu-la-nan-đà và mẹ của Tỳ- 
kheo-ni Để-xá nói với Tỳ-kheo-ni Đề-xá: 

- Dầu cho người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, 
can hệ gì đến cô? Miễn cô, tự mình không có tâm nhiễm ô, thì khi nhận 
được thức ăn, cứ thanh tịnh mà nhận, có sao đâu? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, 
Thâu-la-nan-đà và mẹ của ni Đề-xá: Sao các cô nói với ni Đề-xá, “Dầu 
cho người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can hệ øì đến 
cô? Miễn cô, tự mình không có tâm nhiễm ô, thì khi nhận được thức ăn, 
cứ thanh tịnh mà nhận, có sao đâu?” 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quởổ 
trách lục quần, Thâu-la-nan-đà và mẹ của Tỳ-kheo-ni Đề-xá. 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các cô nói với ni Để-xá, “Dầu cho người kia 
có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can hệ gì đến cô? Miễn cô, 
tự mình không có tâm nhiễm ô, thì khi nhận được thức ăn, cứ thanh tịnh 
mà nhận, có sao đâu?” 





670. Pali, biệt giới 8. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 351 





Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách lục quần, Thâu- 
la-nan-đà và mẹ của ni Đề-xá rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Những Tỳ-kheo-ni này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, dạy Tỳ-kheo-ni nói như vầy: “Đại tỷ, người kia có 
tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can hệ gì đến cô? Miễn cô, tự 
mình không có tâm nhiễm ô, thì khi nhận được thức ăn, cứ thanh tịnh 
mà nhận.” Tỳ-kheo-ni phạm pháp này lần đầu, Tăng-già-bà-thi-sa, 
phải bị xả trí". 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni kia nói với Tỳ-kheo-ni: Đại tỷ, người kia có tâm nhiễm 
ô hay không có tâm nhiễm ô, can hệ gì đến cô? Miễn cô, tự mình không 
có tâm nhiễm ô, thì khi nhận được thức ăn, cứ thanh tịnh mà nhận. Nói 
rõ ràng, phạm Tăng-g1ià-bà-thi-sa. Nói không rõ ràng, phạm Thâu-lan- 
giá. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc nói vui chơi, nói gấp vội, nói một mình, 
nói trong mộng, hay muốn nói việc này nhầm nói việc khác thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

10. PHÁ HOÀ HIỆP TĂNG* 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyỆt. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này”? tập hợp Tăng Tỳ-kheo, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, muốn phá hoại hòa hợp tăng, tiến hành phá hoại 
hòa hợp tăng, chấp chặt pháp phá hòa hợp tăng, kiên trì không bỏ. 
Các Tỳ-kheo-ni kia nên can gián Tỳ-kheo này: “Đại tỷ chớ phá hòa 


671. Các bộ giống nhau. Riêng Tăng kỳ (T22n1425, tr.52Ic5): Tỳ-kheo-ni (nói như vậy), sau ba 
lần được can gián mà không bỏ, Tăng-già-bà-thi-sa 
672. Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 10. 


352 BỘ LUẬT 3 





hợp Tăng, chớ tiến hành phá hoại hòa hiệp tăng, chớ chấp chặt phá 
hoại hòa hợp Tăng kiên trì không bỏ. Đại tỷ, nên cùng Tăng hòa hợp, 
vì cùng Tăng hòa hợp, hoan hệ không tranh chấp, đồng một thầy học, 
hòa hợp như nước với sữa thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích, 
sống an lạc. ” Tỳ-kheo-ni ấy khi được can gián như vậy ba lần cho bỏ 
việc ấy. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, Tỳ-kheo-ni 
này phạm ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, cần xả trí.52 

11. TÙY THUẬN PHÁ TĂNG* 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyỆt. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này“* tập hợp Tăng Tỳ-kheo, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, có bè đẳng từ một, hoặc hai, hoặc ba, cho đến 
vô số. Các Tỳ-kheo-ni bè đẳng ấy nói với các Tỳ-kheo-ni: “Đại tỷ, chớ 
can gián Tỳ-kheo-ni ấy. Tỳ-kheo-ni ấy là Tỳ-kheo-ni nói như pháp. 
Tỳ-kheo-ni ấy là Tỳ-kheo-ni nói như luật. Những điều Tỳ-kheo-ni ấy 
nói, chúng tôi ưa thích. Những điều Tỳ-kheo-ni ấy nói chúng tôi chấp 
nhận. ” Chúng Tỳ-kheo-ni nên nói với Tỳ-kheo-ni bè đẳng ấy: “Đại tỷ 
chớ nói như vầy: “Tỳ-kheo-ni ấy là Tỳ-kheo-nmi nói như pháp. Tỳ-kheo- 
nỉ ấy là Tỳ-kheo-ni nói như luật. Những điều Tỳ-kheo-ni ấy nói chúng 
tôi ưa thích. Những điều Tỳ-kheo-ni ấy nói là chúng tôi chấp nhận. ” 
Tại sao vậy? Những điều Tỳ-kheo-ni ấy nói là phi pháp, là phi luật. Đại 
tỷ, chớ phá hoại hòa hợp Tăng. Các cô nên hoan hỷ hòa hợp Tăng. Đại 
tỷ cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng học một thầ), 
hòa hợp như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có tăng ích an lạc. ” 
Các Tỳ-kheo-ni bè đảng được can gián như vậy mà kiền trì không bỏ. 
Chúng T)ỳ-kheo-ni kia nên can gián ba lần cho bỏ việc này. Cho đến ba 
lần can gián, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, Tỳ-kheo-ni này phạm ba pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa, cần xả trí. 

12. Ô THA GIA* 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 


673. Hán: phạm tam pháp ưng xả Tăng-già-bà-thi-sa 1L ‡#Jf£†2 {ÈJJIZƑ '}. Ngũ phần: tam 
gián phạm Tăng-già-bà-thi-sa khả hối quá —ãRŠÙ{ÈJJI%2Ƒ "ỳ}n[†f)lli. Pali, không có giới văn 
cho thông giới này. Tham khảo biệt giới 7 (Vin.iv. 236): yãvatatiyakam dhammam äpannã 
nissaraaïyan sanghãdisesam, phạm pháp nầy, (được can gián) cho đến lần thứ ba, Tăng-già- 
bà-thi-sa cần xả trí 

674. Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 11 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 353 





nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này“ tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, nương tựa nơi làng xóm hoặc nơi thành ấp mà 
làm hoen ố nhà người, có hành vì xấu. Sự làm hoen ố nhà người mọi 
người đều thấy đều nghe; hành vi xấu mọi người đều thấy đều nghe. Tỳ- 
kheo-mni này nên can gián Tỳ-kheo-ni kia: “Đại tỷ, cô làm hoen ô nhà 
người, có hành vi xấu, sự làm hoen ố nhà người mọi người đều thấy đều 
nghe; hành vì xấu mọi người đều thấy đều nghe. Đại tỷ, cô làm hoen ố 
nhà người, có hành vì xấu, nay nên xa la xóm làng này, không nên ở 
nơi đây nữa. ” 

Tỳ-kheo-ni ấy nói với Tỳ-kheo-ni kia: “Đại tỷ, các Tỳ-kheo-ni có 
thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất mình. Vì có Tỳ-kheo-ni đồng 
tội như vậy mà có người bị đuổi có người không bị đuổi. ” 

Các Tỳ-kheo-ni nên trả lời Tỳ-kheo-ni ấy: “Đại tỷ, cô chớ nói: 
“Các Tỳ-kheo-ni có thiên vi, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất mình. Vì 
có Tỳ-kheo-ni đồng tội như vậy mà có người bị đuổi có người không 
bị đuổi. Tại sao vậy? Các Tỳ-kheo-ni không có thiên vị, không có thù 
nghịch, không có sợ hãi, không có bất mình. Tỳ-kheo-ni đồng tội như 
vậy, không có người bị đuổi, không có người không bị đuổi, mà vì đại 
tỷ, là người làm hoen ố nhà người, có hành vì xấu. Sự làm hoen ố nhà 
người mọi người đều thấy đều nghe. ” Khi các Tỳ-kheo-ni này can gián 
mà Tỳ-kheo-mi kia kiên trì không bỏ, các Tỳ-kheo-ni này nên can gián 
ba lần cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt; không bỏ, 
1-kheo-ni này phạm ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, cần xả trí. 

13. ÁC TÁNH BẤT THỌ GIÁN NGỮ* 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu-thiểm-di. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này5“ tập hợp Tăng Tỳ-kheo, bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, có tánh ngoan cố không nghe lời người khuyên, 
đã được các Tỳ-kheo-ni khuyên can như pháp về những điều trong học 


675. Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 12 
676. Thông giới, duyên khởi, xem Phần I Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 13 


354 BỘ LUẬT 3 





giới, tự thân không nhận lời can gián, lại nói: “Các đại tỷ, chớ nói 
với tôi điều gì hoặc tốt, hoặc xấu, tôi cũng không nói với các đại tỷ 
điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các đại tỷ hãy thôi, chớ can gián tôi. ” Các 
Tỳ-kheo-ni này nên can gián Tỳ-kheo-mi kia: “Đại tỷ, cô chớ tự thân 
không nhận lời can gián. Đại tỷ, hãy tự thân nhận lời can gián. Đại tỷ 
như pháp can gián các Tỳ-kheo-ni. Các Tỳ-kheo-ni cũng sẽ như pháp 
can gián đại tỷ. Như vậy, chúng đệ tử Phật được tăng ích lần lượt can 
gián lẫn nhau, lần lượt chỉ bảo cho nhau, lần lượt phát lồ với nhau. ” 
Khi Tỳ-kheo-ni này được can gián như vậy, kiên trì không bỏ, các Tỳ- 
kheo-ni nên can gián ba lần cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, 
bỏ thì tốt; không bỏ, Tỳ-kheo-ni này phạm ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, 
cần xả trí. 

14. TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ ÁC HÀNHZ? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có hai T-kheo-nI, một tên là Tô-ma, một tên là 
Bà-phả -di, cùng sống gần gũi với nhau, cùng làm việc ác, tiếng xấu đồn 
khắp, hỗ tương cùng che dấu tội lỗi cho nhau. Các Tỳ-kheo-ni nói: 

- Đại tỷ, hai vị chớ nên gần gũi nhau, cùng nhau làm việc ác, tiếng 
xấu đồn vang, lần lượt cùng che dấu tội lỗi cho nhau. Hai vị, nếu không 
gần gũi ăn ở với nhau, làm các việc ác, tiếng xấu đồn khắp, lần lượt che 
dấu tội lỗi cho nhau, thì ở trong Phật pháp mới có tăng ích, sống an lạc. 

Nhưng họ vẫn cố chấp, không chịu cải hối. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý cơ hiểm Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà- 
phả-di: Tại sao hai cô cùng nhau gần gũi, cùng làm việc ác, tiếng xấu 
đồn khắp, lần lượt cùng che dấu tội lỗi cho nhau? Các Tỳ-kheo-ni đã 
khuyên rằng, “Đại tỷ, hai vị chớ nên gần gũi nhau, cùng nhau làm việc 
ác, tiếng xấu đồn vang, lần lượt cùng che dấu tội lỗi cho nhau. Hai vị, 
nếu không gần gũi ăn ở với nhau, làm các việc ác, tiếng xấu đồn khắp, 
lần lượt che dấu tội lỗi cho nhau, thì ở trong Phật pháp mới có tăng ích, 
sống an lạc.” Nhưng các vị vẫn cố chấp không chịu cải hối! 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tỳ-kheo, quở trách 
Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 


677. Pali, biệt giới 9. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 355 





điều không nên làm. Tại sao hai cô cùng nhau gần gũi, cùng làm việc 
ác, tiếng xấu đồn khắp, lần lượt cùng che dấu tội lỗi cho nhau? Các 
Tỳ-kheo-ni đã khuyên rằng, “Đại tỷ, hai cô chớ nên gần gũi nhau, cùng 
làm điều ác, tiếng xấu đồn khắp, lần lượt che dấu tội lỗi cho nhau. Nếu, 
hai cô không gần gũi nhau, cùng làm việc ác, tiếng xấu đồn vang, cùng 
nhau che dấu tội lỗi nhau thì ở trong Phật pháp có tăng ích, sống an lạc.” 
Nhưng cả hai vẫn cố chấp không chịu cải hối. Thế là sao? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di pháp 
can gián cho bỏ việc này, bằng bạch tứ yết-ma. 

Nên can gián như vầy: Trong ni chúng, sai một vị có thể tác pháp 
yết-ma, theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di 
nầy sống gần gũi nhau, cùng nhau làm việc xấu, tiếng xấu đồn khắp, hỗ 
tương che dấu tội lỗi cho nhau. Các Tỳ-kheo-ni khác đã can gián: “Đại 
tỷ, hai cô chớ nên sống gần gũi nhau, cùng nhau làm việc xấu, tiếng xấu 
đồn khắp; đừng hỗ tương che dấu tội lỗi cho nhau. Nếu, hai cô không 
cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm xấu, tiếng xấu đồn khắp, thì ở trong 
Phật pháp có sự tăng ích, sống an lạc.” Nhưng họ vẫn cố chấp không 
chịu cải hối. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao 
cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di pháp can gián cho bỏ việc này, 
nói: “Đại tỷ, hai cô chớ nên sống gần gũi nhau, cùng nhau làm việc xấu, 
tiếng xấu đồn khắp; đừng hỗ tương che dấu tội lỗi cho nhau. Nếu, hai cô 
không cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm xấu, tiếng xấu đồn khắp, thì ở 
trong Phật pháp có sự tăng ích, sống an lạc.” Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di 
nà y cùng nhau gần gũi cùng nhau làm xấu, tiếng xấu đồn khắp, lần lượt 
cùng nhau che dấu tội lỗi. Các Tỳ-kheo-ni khác đã nói: “Đại tỷ, hai 
cô chớ nên sống gần gũi nhau, cùng nhau làm việc xấu, tiếng xấu đồn 
khắp; đừng hỗ tương che dấu tội lỗi cho nhau. Nếu, hai cô không cùng 
nhau gần gũi, cùng nhau làm xấu, tiếng xấu đồn khắp, thì ở trong Phật 
pháp có sự tăng ích, sống an lạc.” Nhưng họ vẫn cố chấp không chịu cải 
hối. Nay, Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di pháp can gián 
cho bỏ việc này, nói: “Đại tỷ, hai cô chớ nên sống gần gũi nhau, cùng 
nhau làm việc xấu, tiếng xấu đồn khắp; đừng hỗ tương che dấu tội lỗi 
cho nhau. Nếu, hai cô không cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm xấu, 
tiếng xấu đồn khắp, thì ở trong Phật pháp có sự tăng ích, sống an lạc.” 


356 BỘ LUẬT 3 





Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả- 
di pháp can ngăn cho bồ việc này, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như 
vậy). 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di 
pháp can gián cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp nhận nên im lặng. Được 
ghi nhận như vậy. 

Tăng tác pháp can gián bạch tứ yết-ma rồi, các Tỳ-kheo-ni bạch 
với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo, đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: 

Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như các Tỳ-kheo-ni này thì Tăng Tỳ-kheo- 
ni cũng sẽ trao cho pháp quở trách can gián bạch tứ yết-ma như vậy. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, gần gũi sống chung, cùng nhau làm hạnh ác, 
tiếng xấu đồn khắp, lần lượt che giấu tội lỗi cho nhau. Các Tỳ-kheo- 
nỉ này nên can gián Tỳ-kheo-ni kia: “Đại tỷ, các cô chớ gần gũi sống 
chung, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, cùng nhau che tội. 
Nếu các cô không gần gũi sống chung thì trong Phật pháp được tăng 
ích, sống an lạc. ” Khi Tỳ-kheo-ni này can gián, Tỳ-kheo-ni kia, kiên trì 
không bỏ. Tỳ-kheo-ni này nên can gián ba lần cho bỏ việc ấy. Cho đến 
ba lần can gián, bỏ thì tốt; nếu không bỏ, Tỳ-kheo-ni kia phạm ba pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa, cần xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Gần gũi: thường cùng nhau vui đùa, thường cùng nhau giỡn cợt, 
thường cùng nhau nói chuyện. 

Hạnh ác: tự mình trồng bông, trồng cây, dạy người trồng. Tự mình 
tưới nước, dạy người tưới. Tự mình hái hoa, dạy người hái hoa. Tự mình 
làm tràng hoa, dạy người làm. Tự mình dùng chỉ xâu, dạy người xâu. Tự 
mình mang đi, dạy người mang đi. Tự mình cầm tràng hoa đi, dạy người 
câm đi. Tự mình lấy chỉ xâu cầm đi, dạy người lấy chỉ xâu cầm đi. Hoặc 
ở trong thôn cùng người, cùng nam tử đứng ngồi chung chạ, ăn uống 
chung một đồ đựng, nói cười, vui đùa, tự mình ca múa hát xướng, hoặc 
người khác làm mình xướng họa, hoặc nói lối, hoặc đánh trống, thổi ống 
tiêu, làm tiếng kêu của con chim tước, hay các loài chim, hoặc nhảy, 
hoặc đi khập khểnh, hoặc thổi địch, hoặc tự uốn éo thân hình, hoặc thọ 
nhận sự ngắm nghía giỡn chơi... 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 357 





Tiếng ác: tức lời nói xấu đồn khắp bốn phương, không chỗ nào 
không nghe. 

Tội: che dấu các tội khác, trừ tám pháp Ba-la-di. 

Nếu Tỳ-kheo-ni cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm ác, tiếng ác 
đồn khắp, cùng nhau che tội lỗi. Các Tỳ-kheo-ni khác nên can gián 
Tỳ-kheo-ni này: Các đại tỷ! Các cô chớ nên cùng nhau gần gũi, cùng 
nhau làm ác, tiếng ác vang khắp, cùng nhau che tội cho nhau. Nếu, các 
cô không cùng nhau gần gũi cùng nhau làm ác, tiếng ác đồn khắp, thì ở 
trong Phật pháp được tăng ích, sống an lạc. Các cô nên chấm dứt việc 
này, đừng để cho Tăng phải quở trách can gián mà phạm tội trọng. 

Nếu họ nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác bạch. Tác 
bạch rồi nên nói: Này cô, tôi đã tác bạch rồi, còn các pháp yết-ma nữa. 
Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở trách can gián mà phạm 
trọng tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt, bằng không nghe theo lời thì nên tác 
pháp sơ yết-ma. Tác pháp sơ yết-ma rồi, nên nói lại: Nây cô, tôi đã tác 
bạch và sơ yết-ma rồi, còn hai yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng 
để Tăng phải quở trách can gián, mà phạm trọng tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt, bằng không nghe theo thì tác yết-ma lần 
thứ hai. Tác yết-ma lần thứ hai rồi, lại nên nói: Nây cô, tôi đã tác bạch 
và yết-ma hai lần rồi, còn lại một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc 
này, đừng để Tăng phải quở trách can gián mà phạm trọng tội. 

Nếu họ nghe theo thời tốt, bằng không nghe theo, yết-ma lần thứ 
ba xong, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Tác bạch xong, hai yết-ma, rồi bỏ 
thì phạm ba Thâu-lan-giá. 

Bạch xong, một yết-ma rồi bổ phạm hai Thâu-lan-giá. Bạch xong 
rồi bỏ, phạm một Thâu-lan-giá. Chưa bạch xong, bỏ thì phạm Đột-kiết- 
la. Trước khi chưa bạch cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm hạnh ác, 
tiếng ác đồn đãi, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo tùy theo đó mà phạm. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-nI, 
Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới bắt đầu nói liền bỏ; hoặc tác pháp quở 
trách phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, 
tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, phi pháp phi luật phi Phật 
dạy bảo mà quở trách, hoặc tất cả không quở trách can gián. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. 


358 BỘ LUẬT 3 


15. TẤN TRỢ ÁC HÀNHZ° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, hai Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di bị Tăng quở 
trách can gián rồi, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà 
bảo họ: Hai cô nên cùng sống với nhau. Tại sao vậy? Vì tôi cũng thấy 
các Tỳ-kheo-ni khác cùng sống với nhau, gần gũi nhau, cùng làm hạnh 
ác, tiếng ác đồn khắp, che tội cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo 
các cô sống riêng. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni và 
Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: Tăng đã trao cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và 
Bà-phả-di pháp quở trách can gián rồi, tại sao các cô bảo họ: “Các cô 
nên cùng ở với nhau. Tại sao vậy? Vì tôi cũng thấy các Tỳ-kheo-ni khác 
cùng ở với nhau, gần gũi nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, 
che tội cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.” 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. 

Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
lục quần và Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Tăng đã vì Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di tác pháp quở trách 
can gián, tại sao các cô lại bảo họ: “Các cô nên cùng ở với nhau. Tại 
sao vậy? Vì tôi cũng thấy các Tỳ-kheo-ni khác cùng ở với nhau, gần gũi 
nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, che tội cho nhau. Chúng 
Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni và Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà rồi bảo các Tỳ-kheo: 

Cho phép Tăng Tỳ-kheo-nI trao cho nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và T- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà pháp quở trách bằng bạch tứ yết-ma. Nên can 
gián như vầy: Trong ni chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết- 
ma, theo sự việc trên tac bạch: 

- Đại tỷ tăng, xin lắng nghe! Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà này, Tăng đã trao cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả- 
di pháp can gián quở trách mà họ lại bảo: “Các cô nên cùng sống với 
nhau. Tại sao vậy? Vì tôi cũng thấy các Tỳ-kheo-ni khác cùng sống 
với nhau, gần gũi nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, che tội 
cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.” Nếu 





678. Pali, biệt giới 10. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 359 





thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trao cho nhóm sáu 
Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà pháp quở trách, cho bỏ việc 
này, nói: “Các cô đừng nói như vầy: “Các cô đừng sống riêng, nên sống 
chung.” Cũng đừng nói: “Tôi cũng thấy các Tỳ-kheo-ni khác cùng sống 
với nhau, gần gũi nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, che tội 
cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.” Nhưng 
chỉ có hai Tỳ-kheo-ni này cùng nhau gần gũi, làm hạnh ác, tiếng xấu 
đồn khắp, che tội cho nhau chứ không có cô nào nữa. Nếu, Tỳ-kheo-ni 
không gần gũi nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng xấu đồn khắp thì ở trong 
Phật pháp mới có tăng ích, sống an lạc. Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo- 
ni Thâu-la-nan-đà này, Tăng đã trao cho Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả- 
di phép can gián mà họ lại bảo: “Các cô nên cùng sống với nhau. Tại 
sao vậy? Vì tôi cũng thấy các Tỳ-kheo-ni khác cùng sống với nhau, gần 
gũi nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, che tội cho nhau. Chúng 
Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.” Nay Tăng trao cho nhóm 
sáu Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà pháp quở trách cho bỏ 
việc này, bảo: “Các cô đừng nói như vây: “Các cô đừng sống riêng, nên 
sống chung.” Cũng đừng nói: “Tôi cũng thấy các Tỳ-kheo-ni khác cùng 
sống với nhau, gần gũi nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, che 
tội cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.” Nhưng 
chỉ có hai Tỳ-kheo-ni này cùng nhau gần gũi, làm hạnh ác, tiếng xấu 
đồn khắp, che tội cho nhau chứ không có cô nào nữa. Nếu Tỳ-kheo-ni 
không gần gũi nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng xấu đồn khắp thì ở trong 
Phật pháp có Tăng ích, sống an lạc.” 

- Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng vì nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Tỳ- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà tác pháp quở trách can gián cho bỏ việc này thì 
im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. (Yết-ma 
lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo- 
ni Thâu-la-nan-đà khiến cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Tăng đã vì nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo-nIi Thâu-la-nan-đà 
tác pháp can gián quở trách bằng pháp bạch tứ yết-ma rồi, các Tỳ-kheo 
đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 

- Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như vậy, Tăng cũng sẽ tác pháp quở 
trách cho bỏ việc ấy bằng bạch tứ yết-ma như vậy. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm cú nghĩa, cho 


360 BỘ LUẬT 3 





đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, khi Tăng Tỳ-kheo-ni vì họ tác pháp quở trách, 
mà Tỳ-kheo-ni khác dạy họ như vầy: “Các cô đừng sống riêng, nên 
sống chung với nhau. Tôi cũng thấy có các Tỳ-kheo-ni khác không 
sống riêng; cùng sống với nhau, cùng làm các hạnh ác, tiếng xấu đồn 
khắp, che dấu tội cho nhau. Tăng vì không bằng lòng các cô nên bảo 
các cô sống riêng. ” Các Tỳ-kheo-mi nên can gián Tỳ-kheo-ni kia: “Đại 
tỷ, cô đừng bảo các Tỳ-kheo-ni khác: “Các cô đừng sống riêng. Tôi 
cũng thấy có các Tỳ-kheo-ni sống với nhau làm các hạnh ác, tiếng 
xấu đồn khắp, che dấu tội cho nhau. Tăng vì không bằng lòng các cô 
nên bảo các cô sống riêng. ” Nay chỉ có hai Tỳ-kheo-ni này, cùng sống 
với nhau, cùng làm các hạnh ác, tiếng xấu đồn khắp, che dấu tội cho 
nhau, chớ không có cô nào nữa. Nếu các Tỳ-kheo-ni này sống riêng thì 
ở trong Phật pháp mới tăng ích, sống an lạc. ” Khi các Tỳ-kheo-ni này 
can gián T}ỳ-kheo-ni kia, kiên trì không bỏ, thì các Tỳ-kheo-mni nên ba 
lần can gián, khiến cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì 
tốt; không bỏ, Tỳ-kheo-ni này phạm ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, cần 
xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: cũng như trên. 

Khi Tỳ-kheo-ni nào bị Tăng tác pháp quở trách, các Tỳ-kheo-ni 
khác bảo: Các cô đừng ở riêng, nên ở chung. Tôi cũng thấy các Tỳ- 
kheo-ni cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp 
che tội cho nhau. Tăng vì không bằng lòng các cô nên bảo các cô ở 
riêng. Tỳ-kheo-ni này nên can gián Tỳ-kheo-ni kia: Đại tỷ! Cô đừng 
bảo các Tỳ-kheo-ni: “Các cô đừng ở riêng nên ở chung. Tôi cũng thấy 
các Tỳ-kheo-ni cùng nhau gần gũi cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp 
che tội cho nhau. Tăng vì không bằng lòng các cô nên bảo các cô ở 
riêng.” Nay, chỉ có hai Tỳ-kheo-ni này chớ không có cô nào nữa. Các 
cô cùng nhau gần gũi, cùng làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, che tội 
cho nhau. Nếu Tỳ-kheo-ni này ở riêng thì có tăng ích, sống an lạc trong 
Phật pháp. Nay, các cô nên bỏ việc này, đừng để tăng phải quở trách 
mà phạm trọng IỘI. 

Nếu nghe theo thì tốt, bằng không nên tác bạch. Tác bạch rồi nên 
nói: Đại tỷ! Tôi đã tác bạch rồi. Còn có các yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc 
này. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 361 





Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, nên tác pháp yết-ma lần đầu. 
Tác pháp yết-ma lần đầu nên nói: Tôi đã tác bạch và tác pháp yết-ma 
lần đầu rồi, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để 
Tăng phải quở trách, lại phạm trọng tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt; bằng không, thì tác pháp yết-ma lần 
thứ hai. Tác pháp yết-ma lần thứ hai xong, nên nói: Này cô! Tôi đã tác 
bạch yết-ma lần thứ hai rồi, chỉ còn một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ 
việc này, đừng để cho Tăng quở trách mà phạm trọng tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt; bằng không, tác bạch yết-ma lần thứ 
ba xong, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Tác yết-ma lần thứ hai xong mà 
bỏ, phạm ba Thâu-lan-giá. Yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ phạm hai 
Thâu-lan-giá. Tác bạch xong mà bỏ, phạm một Thâu-lan-giá. Bạch 
chưa xong mà bỏ, phạm Đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, dạy: Các cô 
đừng ở riêng. Tôi cũng thấy Tỳ-kheo-ni khác cùng ở chung, cùng làm 
hạnh ác, tiếng ác đồn khắp, cùng che tội cho nhau. Tăng vì không bằng 
lòng các cô nên bảo các cô ở riêng. Tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như vậy, khi Tăng trao pháp can gián. Có 
Tỳ-kheo bảo: Đừng bỏ! Lúc quở trách, phạm Thâu-lan-giá; lúc chưa 
quở trách, phạm Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo-ni bảo: Đừng bỏ! Khi quở 
trách, phạm Thâu-lan-giá; chưa quở trách, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ; hoặc tác pháp quở trách phi 
pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt 
chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, phi pháp phi luật, phi Phật dạy bảo mà 
quở trách; tất cả không thành quở trách. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

16. DỌA BỎ ĐẠO”° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, chỉ vì một việc nhỏ giận 
hờn không vui, liền nói như vầy: Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bổ Tăng. Không 
phải chỉ có Sa-môn Thích tử mà còn có Sa-môn Bà-la-môn khác tu 
phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ- 


679. Pali, biệt giới 7. 


362 BỘ LUẬT 3 





kheo-ni: Tại sao các cô chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn không vui liên 
nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn 
Thích tử, mà còn có các Sa-môn Bà-la-môn khác tu phạm hạnh. Chúng 
tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh. ”? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Tại sao các cô chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn không vui liền nói: 
“Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn Thích 
tử, mà còn có các Sa-môn Bà-la-môn khác tu phạm hạnh. Chúng tôi 
cũng có thể đến đó tu phạm hạnh. ”2 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

Cho phép Tăng trao cho nhóm sáu Tỳ-kheo-ni pháp quở trách, 
cho bỏ việc này, bằng bạch tứ yết-ma. Nên quở trách như vầy: Trong 
chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, theo sự việc trên 
tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này, chỉ vì 
một việc nhỏ, giận hờn không vui, liền vội nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, 
bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn Thích tử, mà còn có các Sa- 
môn Bà-la-môn khác tu phạm hạnh, chúng tôi cũng có thể đến đó tu 
phạm hạnh.” Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng trao cho nhóm sáu Tỳ-kheo-ni pháp quở trách, bỏ việc này, 
nên nói: “Này cô! Chớ nên vì một việc nhỏ giận hờn không vui, liền 
nói “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ có Sa-môn Thích 
tử, mà còn có Sa-môn Bà-la-môn khác cũng tu phạm hạnh, chúng tôi có 
thể đến đó tu phạm hạnh.” Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này chỉ vì 
một việc nhỏ, giận hờn không vui liền vội nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, 
bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn Thích tử, mà còn có các Sa- 
môn của Bà-la-môn khác tu phạm hạnh, chúng tôi cũng có thể đến đó 
tu phạm hạnh.” Nay Tăng trao cho nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này pháp quở 
trách, bổ việc ấy. Nói rằng, “Đại tỷ, chớ nên vì một việc nhỏ, giận hờn 
không vui, liền vội nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ 
riêng có Sa-môn Thích tử, mà còn có các Sa-môn của Bà-la-môn khác 
tu phạm hạnh, chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh.” Các đại tỷ 
nào chấp thuận Tăng tác pháp quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, cho bỏ 
việc này, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 363 





thứ nhất. (Lần thứ hai, lân thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận trao cho nhóm sáu Tỳ-kheo-ni pháp quở 
trách, cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được 
ghi nhận như vậy. 

Tăng tác pháp quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni cho bỏ việc này, 
bằng bạch tứ yết-ma như vậy rồi, bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như vậy. Tăng cũng sẽ trao cho pháp 
quở trách bằng bạch tứ yết-ma như vậy. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo-mi nào, chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn không vui, bền vội 
nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn 
Thích tử mà thôi, còn có các Sa-môn Bà-la-imôn khác tu phạm hạnh. 
Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh. ” Các Tỳ-kheo-ni nên 
can gián Tỳ-kheo-ni kia: “Đại tỷ, đừng chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn 
không vui, bèn vội nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải 
chỉ riêng có Sa-môn Thích tử mà thôi, còn có các Sa-môn Bà-la-môn 
khác tu phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh. ” 
Các Tỳ-kheo-ni khi can gián mà Tỳ-kheo-ni kia kiên trì không bỏ; các 
Tỳ-kheo-ni nên can gián ba lần cho bỏ việc ấy. Cho đến ba lần can 
gián, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, Tỳ-kheo-ni phạm ba pháp Tăng-già- 
bà-thi-sa, cần xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nếu Tỳ-kheo-ni chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn không vui bèn vội 
nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn 
Thích tử mà thôi, còn có các Sa-môn của Bà-la-môn khác tu phạm ha- 

nh, chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh.” Tỳ-kheo-ni này can 

gián Tỳ-kheo-ni kia: Đại tỷ! Cô đừng vì một việc nhỏ giận hờn không 
vui, vội nói: “Tôi bỏ Phật, bổ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có 
Sa-môn Thích tử mà thôi, còn có các Sa-môn của Bà-la-môn khác cũng 
tu phạm hạnh, chúng tôi có thể đến đó tu phạm hạnh.” Cô nên bỏ việc 
này đừng để Tăng quở trách mà phạm trọng tội. 

Nếu nghe lời thì tốt. Bằng không, nên tác bạch. Tác bạch rồi, nên 
nói: Tôi đã bạch rồi, còn các pháp yết-ma nữa, cô nên bỏ việc này, 
đừng để Tăng phải quở trách, mà phạm trọng tội. 


364 BỘ LUẬT 3 





Nếu nghe theo thì tốt; bằng không, nên tác pháp yết-ma thứ nhất. 
Tác pháp yết-ma lần thứ nhất rồi, nên nói: Tôi đã tác bạch và tác yết- 
ma lần thứ nhất rồi, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng 
để Tăng phải quở trách mà phạm trọng tội. 

Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, nên tác yết-ma lần thứ hai. Tác 
yết-ma lần thứ hai rồi, cũng nên nói: Tôi đã tác bạch và tác hai pháp 
yết-ma rồi, còn một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để 
Tăng phải quở trách, lại phạm trọng tội. 

Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, tác yết-ma lần thứ ba xong, 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Tác pháp yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ, 
phạm ba Thâu-lan-giá. Tác yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ, phạm 
hai Thâu-lan-giá. Tác bạch xong mà bỏ, phạm một Thâu-lan-giá. Bạch 
chưa xong, Đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, vì một việc nhỏ giận hờn, 
không vui, bèn vội nói: Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ 
riêng có Sa-môn Thích tử mà thôi, còn có các Sa-môn của Bà-la-môn 
khác tu phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh; tất cả 
đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ. Hoặc phi pháp biệt chúng 
quở trách, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, 
tợ pháp hòa hợp chúng quở trách. Phi luật phi Phật dạy bảo quở trách. 
Hoặc tất cả không tác pháp quở trách. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

17. VU TĂNG THIÊN VỊ %° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu-thiệm-di. Bấy 
giờ, có Tỳ-kheo-ni tên Hắc,°' ưa gây gổ. Sau khi không khéo ghi nhớ 
tránh sự,“ bèn giận hờn nói: Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, 
có bất minh. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Hắc: Tại sao 
cô ưa gây øổ; khi không khéo ghi nhớ tránh sự, bèn giận hờn nói: “Tăng 


680. Pali, biệt giới 8. 

681. Hắc ŸÉ, Pali: Candakali. 

682. Bất thiện ức trì tránh sự. Nghĩa là, bị đuối lý, mỗi khi có sự gây gổ. Pali: adhikarane 
paccäkatä, bị cự tuyệt trong khi có tránh sự. Giải thích: paccäkatã nãma paräjitã vuccati, bị cự 
tuyệt, nghĩa là bị thua. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 365 





có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. ”? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Hắc: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao cô ưa gây gổ; khi không khéo ghi nhớ tránh 
sự, bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất 
minh. ”? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau, cho phép Tăng vì Tỳ-kheo-ni Hắc tác pháp quở 
trách cho bỏ việc này, bằng bạch tứ yết-ma. Theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni Hắc này, ưa gây gổ, 
không khéo ghi nhớ tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên 
vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh.” Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận nay Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni (Hắc)... pháp quở 
trách cho bỏ việc này. Nói rằng, “Đại tỷ! Cô đừng ưa gây gổ, không 
khéo ghi nhớ tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: “Iăng có thiên vị, có 
giận hờn, có sợ hãi, có bất minh.” Chính nơi cô có thiên vị, có giận hờn, 
có sợ hãi, có bất minh.” Đây là lời tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng nghe cho! Tỳ-kheo-ni Hắc này ưa gây gổ, không 
khéo ghi nhớ tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, 
có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh.” Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni 
(Hắc)... pháp quở trách cho bỏ việc này. “Này cô! Cô đừng ưa gây gổ, 
không khéo ghi nhớ tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên 
vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh.” Chính nơi cô có thiên vị, có 
giận hờn, có sợ hãi, có bất minh.” Các đại tỷ nào chấp nhận Tăng trao 
cho Tỳ-kheo-ni pháp quở trách cho bỏ việc này thì im lặng. Vị nào 
không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (lần thứ hia, lần thứ 
ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã đồng ý trao cho Tỳ-kheo-ni Hắc pháp quở trách cho bổ 
việc này rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 

Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni Hắc pháp quở trách, bằng pháp bạch tứ 
yết-ma rồi, bạch với các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo dùng nhân duyên này 
bạch lên Đức Phật, Đức Phật dạy: 

- Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như thế này, Tăng Tỳ-kheo ni cũng sẽ 
trao cho pháp bạch tứ yết-ma quở trách như vậy. 


366 BỘ LUẬT 3 





- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như sau: 

Tỳ-kheo-ni nào, ưa gây gổ, không khéo ghỉ nhớ tránh sự, sau 
đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có 
bất mình. ” Các Tỳ-kheo-ni nên can gián Tỳ-kheo-ni kia: “Này cô! Cô 
đừng ưa gây gổ, không khéo ghi nhớ tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: 
“Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất mình. ” Chính nơi cô 
có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất mình. ” 

Khi các Tỳ-kheo-ni can gián mà Tỳ-kheo-ni kia kiên trì không bỏ, 
các Tỳ-kheo-ni nên ba lần can gián, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, Tỳ-kheo- 
nỉ ấy phạm ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, cần xả trí. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Gây gổ:53 có bốn loại: Ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, và sự 
tránh. 

Tăng: đồng nhất yết-ma, đồng nhất thuyết giới. 

Tỳ-kheo-ni ưa gây gổ, không khéo ghi nhớ, gây gổ xong lại giận 
hờn nói: Tăng có ái có nhuế có bố có si. Các Tỳ-kheo-ni nên can gián 
Tỳ-kheo-ni kia: Đại tỷ! Cô chớ nên ưa gây gổ, không khéo ghi nhớ 
tránh sự, sau đó bèn giận hờn, nói “Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có 
sợ hãi, có bất minh.” Mà sự thật, Tăng không có thiên vị, không có thù 
nghịch, không có sợ hãi, không có bất minh. Này cô, nên bỏ việc này, 
đừng để tăng phải quở trách mà phạm trọng tội. 

Cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác bạch. Tác bạch 
xong, nên nói: Tôi đã tác bạch xong, còn các pháp yết-ma nữa. Cô nên 
bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở trách, mà phạm trọng tội. 

Cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác pháp yết-ma lần thứ 
nhất. Yết-ma lần thứ nhất xong, nên nói: Tôi đã tác yết-ma lần thứ nhất 
rồi, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để tăng phải 
quở trách, mà phạm trọng tội. 

Nếu cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác yết-ma lần thứ 
hai. Tác yết-ma lần thứ hai xong, cũng phải nói: Tôi đã tác pháp yết-ma 
lần thứ hai rồi, còn lại một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng 
để Tăng phải quở trách, mà phạm trọng tội. 

Cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, tác yết-ma lần thứ ba xong, 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ, phạm ba 


683. Hán: đấu tránh [”J#f. Pali: adhikarana, tránh sự, có 4. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 367 





Thâu-lan-giá. Yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ, phạm hai Thâu-lan- 
giá. Bạch xong mà bỏ, phạm một Thâu-lan-giá. Bạch chưa xong mà bỏ, 
phạm Đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, ưa gây gổ, không khéo ghi nhớ 
tránh sự, sau đó lại giận hờn, nói: “Tăng có ái có nhuế có bố có si,” tất 
cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Nếu Tỳ-kheo-ni ưa đấu tranh, khi Tăng trao cho pháp yết-ma quở 
trách, Tỳ-kheo bảo: “Đừng bỏ!” Nếu Tăng đã tác pháp quở trách, (Tỳ- 
kheo ấy) phạm Thâu-lan-giá; chưa quở trách, phạm Đột-kiết-la. Nếu 
Tỳ-kheo-ni bảo: đừng bỏ! Tăng quở trách rồi, (Tỳ-kheo-ni ấy) phạm 
Thâu-lan-giá; chưa quở trách phạm Đột-kiết-la. Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, dạy người khác bảo: đừng bỏ! Tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi mới nói liền bỏ. Hoặc quở trách phi pháp biệt 
chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp 
hòa hiệp chúng, phi pháp phi luật phi Phật dạy bảo. Hoặc tất cả không 
tác pháp quở trách thì không phạm. 

Người không phạm: người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người sI cuỗng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


LÌ 


368 BỘ LUẬT 3 





PHẦN 2: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 
Chương III: NÓI VỀ 30 PHÁP NI-TÁT-KỲ Ba-dật-đê°** 


A. THÔNG GIỚI®° 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đem những nhân duyên này5% tập 
hợp Tăng Tỳ-kheo, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

ĐIỂU 1 

Tỳ-kheo-ni nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xả, cất chứa y dư trong 
mười ngày không tịnh thí được phép chứa. Nếu quá, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề ,* 687 

ĐIỀU 2 

Tỳ-kheo-ni nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xả, lìa một trong năm y 
ngủ đêm chỗ khác, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Trừ tăng yết-ma.*638 

ĐIẾU 3 

Tỳ-kheo-ni nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xả, nếu được vải phi 
thời, cần thì nhận. Nhận xong nhanh chóng may thành y. Đủ thì tốt; 
không đủ thì được phép chứa một tháng. Vì chờ cho đủ vậy. Nếu chứa 
quá hạn, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.* 589 


684. Bản Hán: T22n1428, tr.727b29. Ngũ phần 12: T22n1421, tr.83a13. Tăng kỳ 37: T22n1425, 
tr.524b04. Thập tụng 43: T23n1435, tr.3I3b05. Pali, Vin.iv. 243. 

685. Tứ phần: 30 điều, 18 thông giới. Duyên khởi, giới tướng, và các giải thích, xem các điều 
liên hệ trong Phần I, Ch. ¡v Ni-tát-kỳ Ba-dật-để.- Những điều thuộc thông giới có đánh dấu 
hoa thị (#).- Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng: 30 điều. Căn bản: 33 điều. Pali, 30 điều, 18 thông 
giới 

686. Duyên khởi các thông giới, như Tỳ-kheo. 

687. Phần I, Ch. ¡v Ni-tát-kỳ 1 

688. nt. Ni-tát-kỳ 2 


689. nt. Ni-tát-kỳ 3 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 369 


ĐIẾU 4 

Tỳ-kheo-ni nào, xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Trừ trường hợp đặc biệt là y bị cướp, y bị mất, y bị 
cháy, y bị nước cuốn. Đây gọi là trường hợp đặc biệt.* 590 

ĐIỂU 5 

Tỳ-kheo-ni nào, y bị cướp, y bị mất, bị cháy, y bị nước cuốn trôi. 
Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải bà con thân quyến đem cho nhiều y, 
yêu cầu tùy ý nhận, Tỳ-kheo-ni ấy nên biết đủ để nhận y. Nếu nhận 
quá, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.*°?! 

ĐIỀÊU 6 

Tỳ-kheo-ni nào, có cư sĩ hay vợ cư sĩ vì Tỳ-kheo-ni để dành tiền 
sắm y, nghĩ: “Mua y như thế cho Tỳ-kheo-ni có tên như thế.” Tỳ-kheo- 
ni ấy trước không được yêu cầu tùy ý mà đến nhà cư sĩ, nói như vầy: 
“Lành thay cư sĩ, nên vì tôi để dành số tiền thì sắm y như vậy, như vậy 
cho tôi.” Vì muốn đẹp. Nếu nhận được y, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.* 52 

ĐIẾU 7 

Tỳ-kheo-ni nào, nếu có hai nhà cư sĩ, hay vợ cư sĩ để dành tiền 
sắm y cho Tỳ-kheo-ni, nói rằng, “Chúng ta để dành tiền sắm y như thế 
cho Tỳ-kheo-ni có tên như thế.” Tỳ-kheo-ni ấy, trước chưa nhận được 
sự yêu cầu tùy ý mà đến hai nhà cư sĩ, nói như vầy: “Lành thay cư sĩ, đã 
để dành tiền sắm y như thế như thế cho tôi, hãy chung lại làm thành một 
y.” Vì muốn đẹp. Nếu nhận được y, Ni-tát-kỳ Ba-dật-để.* 5 

ĐIÊU 8 

T-kheo-ni nào, hoặc vua, hoặc đại thân, hoặc Bà-la-môn, hoặc 
cư sĩ hay vợ cư sĩ, sai sứ mang tiền sắm y đến Tỳ-kheo-ni, bảo: “Hãy 
mang số tiền sắm y như thế cho Tỳ-kheo-ni có tên như thế.” người sứ 
ấy đến chỗ Tỳ-kheo-ni nói: “A-di, nay tiền sắm y này được gởi đến 
cô. Cô hãy nhận.” Tỳ-kheo-ni ấy nên nói với sứ giả: “Tôi không được 
phép nhận tiền may y này. Khi nào cần y hợp thời và thanh tịnh, tôi sẽ 
nhận.” Người sứ này có thể hỏi Tỳ-kheo-ni: “A-di có người chấp sự 
không?”Tỳ-kheo-ni cần y nên nói: “Có”, và chỉ một tịnh nhân Tăng- 
già-lam, hay một ưu-bà-di, nói: “Đó là người chấp sự của Tỳ-kheo-ni, 
thường chấp sự cho Tỳ-kheo-ni.” Bây giờ, sứ giả đi đến chỗ người chấp 





690. nt. Ni-tát-kỳ 6 
691. nt. Ni-tấát-kỳ 7 
692. nt. Ni-tát-kỳ 8. 
693. nt. Ni-tát-kỳ 9. 


370 BỘ LUẬT 3 





sự trao số tiền sắm y, rồi trở lại chỗ Tỳ-kheo-ni, nói như vầy: “A-di, tôi 
đã trao tiền sắm y cho người chấp sự mà cô đã chỉ. A-di, khi nào cần 
hãy đến người ấy, sẽ được y.” 

Tỳ-kheo-ni khi cần y, sẽ đến chỗ người chấp sự, hoặc hai lần, 
hoặc ba lần khiến cho nhớ lại, bằng cách nói: “Tôi cần y.” Hoặc hai lần, 
hoặc ba lần như vậy, khiến cho nhớ lại. Nếu nhận được y thì tốt; bằng 
không, thì bốn lần, năm lần, sáu lần đứng im lặng trước người ấy. Nếu 
bốn lần, năm lần, sáu lần đứng im lặng trước người ấy mà được y thì tốt. 
Bằng không được y, mà cố cầu quá thời hạn ấy, nếu được y, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đềể. Nếu không được y, tự mình hoặc sai người đến chỗ, người 
xuất tiền sắm y, nói: “Ngài trước kia đã sai sứ mang tiền sắm y cho Tỳ- 
kheo-ni tên như vậy. Nhưng cuối cùng Tỳ-kheo-ni ấy không nhận được 
y. Ngài nên đến lấy lại tiền, đừng để mất.” Như vậy là hợp thức.* 5% 

ĐIỀÊU 9 

Tỳ-kheo-ni nào, tự mình nhận lấy vàng bạc hoặc tiền hay dạy 
người lấy, hoặc dùng miệng để nhận, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.* 5° 

ĐIẾU 10 

Tỳ-kheo-ni nào, kinh doanh tài bảo dưới mọi hình thức, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đệ.* °99 

ĐIẾU 11 

T-kheo-ni nào, kinh doanh mậu dịch dưới mọi hình thức, Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề.* %7 

ĐIỂU 12 

Tỳ-kheo-ni nào, Tỳ-kheo nào, chứa bát trầm dưới năm chỗ không 
chảy rỉ, mà tìm xin bát mới, vì muốn đẹp, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni kia nên đến trong Tăng để xả, lần lượt cho đến lấy cái 
bát tối hạ trao cho Tỳ-kheo-ni nà y, nói rằng, “Cô hãy thọ trì bát này cho 
đến khi vỡ.” Đó là điều hợp thức.*% 598 

ĐIỀẾU 13 

Tỳ-kheo-ni nào, tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ dệt không phải thân 
quyến dệt y, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.* 


694. nt. Ni-tát-kỳ 10. 
695. nt. Ni-tát-kỳ 18. 
696. nt. Ni-tát-kỳ 19 
697. nt. Ni-tát-kỳ 20. 
698. nt. Ni-tát-kỳ 22 
699. nt. Ni-tát-kỳ 23 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 371 


ĐIẾU 14 

Tỳ-kheo-ni nào, có cư sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì Tỳ-kheo-ni 
dệt y. Tỳ-kheo-ni này, trước chưa được yêu cầu tùy ý liền đến chỗ thợ 
dệt nói: “Y này vốn làm cho tôi. Hãy dệt cho tôi thật hết sức khéo, 
khiến cho rộng, dài, bên chắc, tể chỉnh đẹp, tôi sẽ trả công cho ít 
nhiều.” Tỳ-kheo-ni ấy trả công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn, nếu được 
y, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.*799 

ĐIẾU 15 

Tỳ-kheo-ni nào, trước đã cho y cho Tỳ-kheo-ni rồi, sau vì giận 
hờn, tự mình đoạt lại, hoặc bảo người đoạt lại, nói: “Hãy trả y lại tôi. 
Tôi không cho cô.” Nếu Tỳ-kheo-ni kia trả y lại, Tỳ-kheo-ni này nhận 
lấy y, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.* 79! 

ĐIẾU 16 

T-kheo-ni nào, có bệnh, các loại thuốc dư tàn như tô, du, sanh tô, 
mật, thạch mật. Trong thời gian bảy ngày được phép dùng, nếu quá bảy 
ngày còn dùng Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

ĐIẾU 17 

Tỳ-kheo-ni nào, còn mười ngày nữa mới mãn ba tháng hạ, nếu 
nhận được y cấp thí, Tỳ-kheo-ni biết đó là y cấp thí thì nên thọ. thọ rồi, 
chỉ chứa cho đến thời của y. Nếu chứa quá, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.* 792 

ĐIẾU 18 

Tỳ-kheo-ni nào, biết vật của Tăng mà xoay về cho mình, Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề.* 703 704 

B. BẤT CỘNG GIỚI 

ĐIẾU 19 7% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có đàn-việt. Sáng 
sớm, cô đắp y mang bát đến nhà người đàn-việt, nói: 

- Tôi cần váng sữa799, 

Người đàn-viỆt nói: 





700. nt. Ni-tát-kỳ 24. 
701. nt. Ni-tát-kỳ 25. 
702. nt. Ni-tát-kỳ 28. 


703. nt. Ni-tát-kỳ 30. 

704. Bản Hán, hết quyển 23 

705. Pali, Niss. 4, Vin.iv 248; Cf. NÑiss. 5, Vin.iv 249. Ngũ phần: điều 18. Thập tụng: điều 25. 
706. Hán: tô tơ H£. Pali, Thullanandã bịnh, cần thục tô tức bơ lỏng (sappina). 


ˆ 


372 BỘ LUẬT 3 





- Được! 

Và liền mua váng sữa về cho. 

Lúc mua váng sữa đem về cô ni lại nói: 

- Tôi không cần váng sữa mà cần dầu. 

Đàn-vIỆt nói: 

- Cũng được! 

Đàn-việt liền đến nhà bán váng sữa nói: 

- Tôi không cần váng sữa mà cần dầu. 

Nhà buôn nói: 

- Tôi phải bày ra phép mua váng sữa để nhận váng sữa của ông. 
Rồi bày ra phép mua dầu để lấy dầu cho ông. 

Vì vậy, người đàn-việt cơ hiểm nói: 

- Tỳ-kheo-ni không biết nhàm chán, không biết đủ, không biết hổ 
thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Cần dầu lại đòi sữa, cần 
sữa lại đòi dầu. Như vậy có gì là chánh pháp? Nếu cần sữa cứ nói cần 
sữa, cần dầu cứ nói dầu. Nếu cần cái gì thì cứ nói cái đó chứ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học SIỚI, biết hổ thẹn, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan- 
đà: Sao cô cần váng sữa lại đòi dầu, cần dầu lại đòi váng sữa? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
Đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo-nI Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao cô cần sữa lại đòi dầu, cân dâu lại đòi sữa? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này, là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cần vật này lại đòi vật kia,” Ni-tát-kỳ Ba-dật- 

B. GIỚI TƯỚNG 


T-kheo-nI: nghĩa như trên. 
Cần vật này lại đòi vật kia: xin váng sữa rổi lại xin dầu; đòi dầu 


707. Ngũ phần: ... xin được vật này rồi, không dùng. Lại xin vật khác. Thập tụng: ... đã xin được 
cái này rồi, lại xin thêm cái khác. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 373 





rồi lại đòi váng sữa. Hoặc cầu vật khác cũng như vậy. Tỳ-kheo-ni muốn 
vật này lại đòi vật kia, Ñi-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho ni Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một 
người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm Đột-kiết- 
la. 

Khi xả, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, 
kính lễ dưới chân Tăng rồi, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin nghe cho! Tôi Tỳ-kheo-ni tên là..., cần vật này 
lại xin vật kia, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi nên sám hối. Người nhận sám phải tác bạch trước khi nhận. 
Văn bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni tên là.... đòi vật này rồi 
lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo-ni này. 
Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, khi nhận sự sám hối của đượng sự nên nói: 

- Cô nên tự trách tâm mình. 

Đương sự trả lời: 

- Xin vâng. 

Tỳ-kheo-ni Tăng nên hoàn lại vật xả của Tỳ-kheo-ni này liên, 
bằng pháp bạch nhị yết-ma, theo diễn tiến như vầy: Trong Tăng nên sai 
một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại tỈ Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là.... đòi vật này 
rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đem vật xả của Tỳ-kheo-ni này 
hoàn lại cho Tỳ-kheo-nl có tên... Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này có tên là... đòi vật 
này rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Tăng đem vật 
xã này trả lại cho Tỳ-kheo-ni có tên... Các đại tỉ nào đồng ý Tăng trả 
lại vật xả cho Tỳ-kheo-ni có tên... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nóI. 

- Tăng đã chấp thuận trả lại vật xả cho Tỳ-kheo-ni tên là... rồi. 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Vật xả rồi không trả lại, phạm Đột-kiết-la. Nếu khi trả lại, có 
người bảo “Đừng trả,” người ấy phạm Đột-kiết-la. Nếu không trả lại 
mà chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người,”'8 hoặc cố làm cho hư hoại, 


708. Pali (Cf. Vin.iv 243): vissajjati, đem gởi tặng (cho người khác). 


374 BỘ LUẬT 3 





hoặc đem đốt, hoặc làm phi vật dụng, hoặc dùng thường xuyên”, tất cả 
phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu cần sữa nói sữa, cần dầu nói dầu; cần vật 
gì nói vật ấy; hoặc từ nơi bà con mà yêu cầu, từ nơi người xuất gia mà 
yêu cầu, hoặc mình vì người khác, người khác vì mình mà yêu cầu, hay 
không đòi mà được, thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 20 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo-ni thuyết giới giữa đất trống, 
có một cư sĩ thấy hỏi: 

- Thưa A-di, tại sao thuyết giới nơi đất trống? Không có nhà thuyết 
giới hay sao? 

Chư ni trả lời: 


- Không. 

Cư sĩ thưa: 

- Nếu có cung cấp phương tiện, có thể cất nhà thuyết giới được 
không? 

Chư mi nói: 

- Được. 


Cư sĩ liền cung cấp vật dụng để xây nhà thuyết giới. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni bèn khởi ý nghĩ: Chúng ta gặp ngày 
thuyết giới có thể tìm chỗ ngồi để thuyết giới, chứ y phục khó có thể có 
được đây đủ năm y. Nay ta nên đem vật này đổi lấy y, cùng chia cho 
nhau thì hơn. Họ liền đem đổi lấy y chia cho nhau. 

Sau đó, các Tỳ-kheo-ni vẫn thuyết giới nơi đất trống, cư sĩ thấy 
hỏi: 

- Tại sao các cô vẫn thuyết giới nơi đất trống? Không có nhà 
thuyết giới sao? 

Chư mi nói: 

- Không có. 

Cư sĩ hỏi: 

- Trước đây, tôi đã cúng vật liệu để cất nhà thuyết giới rồi. Các 


709. Vì muốn cho hư nhanh 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 375 





cô đem làm gì? 

Các Tỳ-kheo-nI nói: 

- Chúng tôi nghĩ, đến ngày thuyết giới chúng tôi tìm chỗ ngồi 
thuyết cũng được. Còn y phục, khó có đủ năm y, nên chúng tôi đem 
vật liệu đối lấy y. Chúng tôi đã đem vật liệu đi đổi lấy y, rồi chia cho 
nhau. 

Cư sĩ cơ hiểm nói: 

- Tỳ-kheo-ni này không biết tàm quý, thọ nhận không nhàm chán. 
Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 
Đem vật liệu tôi cúng để cất nhà thuyết giới đổi lấy y chia cho nhau. 
Lầm như tôi không biết y phục khó có đủ năm y. Đức Phật dạy, phước 
điển thứ nhất là xây cất phòng xá cúng dường cho tứ phương Tăng kia 
mà 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tìm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni kia: Sao cư sĩ 
cúng vật liệu để cất nhà thuyết giới, các cô lại đem đổi lấy y chia cho 
nhau? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni kia: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Các Tỳ-kheo-ni, sao cư sĩ cúng vật liệu để xây cất nhà 
thuyết giới, các cô lại đem đổi lấy y chia cho nhau? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni kia rồi 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết vật được đàn-việt cúng Tăng để làm việc 
này, đem làm việc kia”'°, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Dùng vật thí cho Tăng mà làm việc khác: vật thí để làm nhà thuyết 
giới lại đem may y; vật thí may y lại đem làm nhà thuyết giới; vật cúng 


710. Cf. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 25: ..vì Tăng... xin từ một cư sỹ... Thập tụng: ..vì Tăng, xin để làm 
viêc này, đem dùng vào việc khác 


376 BỘ LUẬT 3 





chỗ này đem dùng chỗ khác. 

Vật của Tăng, vật vì Tăng, vật thuộc Tăng: 

- Vật của tăng: vật đã hứa cho Tăng. 

- Vật vì Tăng: vật vì Tăng làm mà chưa hứa cho Tăng. 

- Vật thuộc Tăng: vật đã hứa cho Tăng, đã xả cho Tăng. 

Tỳ-kheo-ni biết đàn-việt cúng cho Tăng để làm việc này, đem 
dùng vào việc khác, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành xả, phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến giữa Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Thượng tọa, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay thưa: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! tôi, Tỳ-kheo-ni tên là.... đem vật cúng 
cho Tăng để làm việc này, dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả 
cho tăng. 

Xả rồi phải sám hối. Người thọ sám phải tác bạch trước, sau đó 
mới thọ. Văn bạch như sau: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là.... vật cúng cho 
Tăng để làm việc này lại đem dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 
tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo-ni có tên... Đây là lời tác bạch. 

Bạch như vậy rồi, sau đó mới nhận sự sám hối. Khi nhận sự sám 
hối nên nói với người kia: 

- Cô hãy tự trách tâm mình. 

Người kia thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên trả lại y cho Tỳ-kheo-ni này liền, bằng pháp bạch nhị 
yết-ma như vây: Trong tăng nên sai một vị có thể tác pháp yết-ma, theo 
sự việc trên tác bạch: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là.... đem vật cúng 
cho Tăng để làm việc này lại dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trả 
lại y cho Tỳ-kheo-mi có tên... này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni có tên... này đem vật cúng 
cho Tăng để làm việc này lại dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Các đại tỉ nào chấp thuận Tăng trả y lại cho Tỳ-kheo-ni có 
tên... này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả y lại cho Tỳ-kheo-ni có tên... này rồi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 377 





Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Y đã được xả giữa Tăng rồi, Tăng không trả y lại phạm Đột-kiết- 
la. Khi trả y lại có người bảo “đừng trả!” người ấy phạm Đột-kiết-la. 
Nếu nhận để làm năm y, hoặc chuyển làm tịnh thí, hoặc dùng vào việc 
khác, hoặc sai cho người, hoặc cố ý làm cho hư hoại, hoặc đem đốt, 
hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

T-kheo Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc hỏi chủ rồi dùng; tùy theo sự phân phối 
mà dùng; hoặc khi cúng, người chủ nói: “Tùy ý cứ xử dụng;” thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 21" 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni An Ẩn?? muốn đến nước Xá-vệ. Vị 
Tỳ-kheo-nI cựu trú nghe tin Tỳ-kheo-ni An Ẩn sẽ đến, bèn đi từ nhà 
này đến nhà khác khất cầu và nhận được một số tài vật ẩm thực, rất 
nhiều. 

Đến kỳ hạn, Tỳ-kheo-ni An Ấn không đến. Các cựu trú Tỳ-kheo- 
ni cùng nhau bàn tính: Tỳ-kheo-nIi An Ấn hẹn cùng chúng ta đến nước 
Xá-vệ. Nhưng cô ấy lại không đến. Y phục của Tỳ-kheo-ni rất khó 
kiếm. Nhưng cần phải đủ năm y. Chúng ta có thể lấy các tài vật này đổi 
lấy y, cùng chia cho nhau. Rồi họ đổi lấy năm y và chia nhau. 

Sau đó, Tỳ-kheo-ni An Ấn đến nước Xá- vệ. Sáng ngày hôm sau, 
đến giờ, mặc y mang bát vào thành khất thực, các cư sĩ thấy, hỏi: 

- Này A-di, cô cần gì? 

Cô đáp: 

- Tôi khất thực. 

Lại hỏi: 

- Chúng Tăng không có thức ăn sao? 

An Ẩn trả lời: 

- Không có. 

Sau đó mấy ngày, cư sĩ đến chỗ các cựu trú Tỳ-kheo-ni hỏi: 

- Trước đây chúng tôi đều có xuất tài vật cung cấp để làm thức ăn 


711. CẼ Pall, Niss.7. 
712. An Ấn Z8; nơi khác, phiên âm Sai-ma. Xem trên, Tăng-già-bà-thi-sa 7.a 


378 BỘ LUẬT 3 





cho Tỳ-kheo-nI An Ẩn. Các cô có làm thức ăn không? 

Trả lời: 

- Không. 

Lại hỏi: 

- Vì sao không làm? 

Các cô đáp: 

- Trước đây Tỳ-kheo-mi An Ấn hẹn với chúng tôi sẽ đến nước Xá- 
XI: Nhưng rồi cô An Ấn không đến. Do đó chúng tôi nghĩ: '“Fỳ-kheo-m 
An Ấn hẹn cùng chúng ta đến nước Xá-vệ. Nhưng cô ấy lại không đến. 
Y phục của Tỳ-kheo-ni rất khó kiếm. Nhưng cần phải đủ năm y. Chúng 
ta có thể lấy các tài vật này đổi lấy y, cùng chia cho nhau.” Rồi chúng 
tôi đổi y, chia nhau. 

Các cư sĩ đều cơ hiểm, nói: 

- Các Tỳ-kheo-ni này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết 
nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng mà trước 
đây chúng tôi vì Tỳ-kheo-nI An Ấn cúng tài vật để làm thức ăn, sau đó 
họ đem đổi lấy y chia cho nhau. Như vậy có gì là chánh pháp? Chúng 
tôi đâu không biết rằng y phục của Tỳ-kheo-ni khó kiếm cho đủ năm 
ụ. Nhưng chúng tôi sở dĩ cung cấp, chính là để làm thức ăn Tỳ-kheo-ni 
An Ẩn từ xa đến. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học SIỚI, biết hổ thẹn, quở trách các Tỳ-kheo-ni kia: 

„ ~ Tại sao cư sĩcung cấp tài vật để sắm thức ăn cho Tỳ-kheo-ni An 
Ấn mà các cô lại đem đổi lấy y chia cho nhau? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni kia: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. 

Các Tỷ- -kheo-ni, sao cư sĩ cung cấp tài vật để làm thức ăn cho Tỳ- 
kheo-ni An Ấn mà các cô lại đem đổi lấy y chia cho nhau? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni kia là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 379 





Tỳ-kheo-ni nào, vật được bố thí cho việc khác do tự mình xin, 
xoay dùng việc khác cho Tăng,?° Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Vật được bố thí cho việc khác: vì thức ăn nên xin mà đem may y; 
vì y nên xin mà đem dùng làm thức ăn; hoặc vì các việc khác nên xin 
mà đem làm các việc khác nữa. 

Tự mình xin: chính mình đi khất cầu. 

Tăng vật:”! như trước đã giải. 

Tỳ-kheo-ni tự mình nhân danh chúng Tăng đi khất cầu rồi đem 
dùng vào việc khác, phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, như giới trước, rồi sám hối cũng 
như giới trước. 

Tăng nên trả y xả này lại cho Tỳ-kheo-ni kia bằng pháp bạch nhị 
yết-ma, cũng như giới trước. Nếu không trả lại, đem làm năm y, cho 
đến làm phi y hay mặc thường xuyên, tất cả đều phạm Đột-kiết-la, như 
trước. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nói với cư sĩ rồi mới dùng, hoặc khi cư sĩ cung 
cấp vật có nói: Tùy ý xử dụng, như vậy không phạm. 

Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
s¡ cuồng, lọan tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 22 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà”! ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni An Ấn có một cư sĩ kia là 
đàn-việt. Đến giờ, cô khoác y, bưng bát, đến nhà đàn-việt, trải chỗ ngồi 
rồi ngôi lên. 

Bấy giờ, cư sĩ thưa thăm hỏi: 

- Cô có được an lạc không? 

Tỳ-kheo-ni An Ấn nói: 

- Không được an lạc. 

Cư sĩ hỏi: 

- Vì sao không được an lạc? 

713. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 28:.... tự mình vì Tăng... xin từ nhiều cư sỹ 


714. Thích từ không có trong giới văn 
715. Bà-già-bà Ö#ÍJllŠ, trong bản Hán, tức Thế Tôn. Pali: bhagavã. 


380 


BỘ LUẬT 3 





An Ẩn nói: 

- Chỗ ôn ào nên không được an lạc. 

Cư sĩ hỏi: 

- Cô không có phòng riêng hay sao? 

An ẩn nói: 

- Không có. 

Cư sĩ nói: 

- Tôi cúng phương tiện, cô có thể cất được không? 
An Ẩn nói: 

- Được. 

Cư sĩ liền cung cấp phương tiện cho. Tỳ-kheo-ni kia liền nghĩ: 


Ta mà xây cất phòng xá lại thêm lắm chuyện. Trong khi y phục của 
Tỳ-kheo-ni, khó kiếm đủ năm y. Nay ta nên đem phương tiện xây cất 
phòng xá này đổi lấy y. Rồi cô đi đổi lấy y. - 


Sau đó một thời gian, Tỳ-kheo-ni An Ấn khoác y, bưng bát, đến 


nhà cư sĩ, ngồi nơi chỗ ngôi. 


hả? 


Cư sĩ chào hỏi: 

- Thưa A-di, nếp sống được an lạc chăng? 
Đáp: 

- Nếp sống không được an lạc. 

Cư sĩ hỏi: 

- Tại sao không an lạc? 

Cô mi nói: 

- Vì chỗ ở ôn ào nên không được an lạc. 
Cư sĩ lại hỏi: 

- Sư cô không có phòng riêng hay sao? 
Cô mi nói: 

- Không có. 

Cư sĩ vặn hỏi: 

- Trước kia tôi đã đưa cô tiền để cô làm nhà, mà cô không làm 


Cô ni nói: 

- Tôi không làm. 

Lại hỏi: 

- Vì sao không làm? 

Trả lời: 

- Tôi tự nghĩ, ta mà đem đồ này đi xây cất phòng xá lại thêm lắm 


chuyện. Trong khi y phục của Tỳ-kheo-ni khó kiếm đủ năm y. Nay ta 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 381 





nên đem phương tiện xây cất phòng xá này đổi lấy y. 

Cư sĩ cơ hiểm nói: 

- Tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm chán, không biết đủ. 
Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 
Tôi cho tiền làm nhà, lại đem đi đổi lấy y. Tôi há không biết y phục 
Tỳ-kheo-ni khó khăn lắm mới có đủ năm y. Nhưng chúng tôi nghe Đức 
Thế Tôn dạy, phước điển đứng vào hàng thứ nhất là xây cất phòng xá 
cúng dường cho tứ phương Tăng. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách An Ấn: Đần- việt cho vật 
dụng để xây cất phòng xá, sao cô lại đem đổi lấy y2 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni An Ấn: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Đàn-việt cho vật dụng để xây cất phòng xá, sao cô lại 
đem đổi lấy y? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: : 

- Tỳ-kheo-ni An Ấn là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vật dụng đàn-việt cúng cho để làm việc này, xoay 
làm việc khác,”'5 nỉ tát kỳ ba dật đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Vật thí cho việc khác: cúng để xây phòng xá lại đem may y; cúng 
để may y lại đem xây phòng xá; cúng làm các việc này lại đem làm các 
việc kia; phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này phẩi xả cho Tăng như trước. Cách xả, sám hối cũng 
như trước. 

Tăng phải trả lại y xả này bằng pháp bạch nhị yết-ma, cũng như 
trước. Nếu không trả lại thọ làm năm y, cho đến làm phi y, hoặc mặc 
thường xuyên, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 


716. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 27: ... tự mình (vì cá nhân)... xin từ một cư sĩ 


382 BỘ LUẬT 3 





la, Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hỏi đàn-việt, tùy theo ý của đàn-việt xử dụng, 
hoặc khi cúng đàn-việt nói: Cứ xử dụng theo ý muốn; hoặc người bà con 
nói: Cứ dùng như ý muốn, tôi sẽ nói với thí chủ cho, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 23 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà”!” ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo-ni cần làm phòng 
xá nên đi khắp trong nhân gian cầu xin thứ này vật kia. Kết quả thu 
được số tài vật rất nhiều. 

Sau đó các Tỳ-kheo-ni lại tự nghĩ: Nếu ta dùng vật liệu này xây 
cất phòng xá thì thêm nhiều chuyện. Trong khi đó y phục của Tỳ-kheo- 
ni rất khó có đủ năm y. Nay ta có thể dùng tài vật này để đổi lấy y chia 
cho nhau. Nghĩ như vậy xong, họ liền đổi lấy y cùng chia. 

Sau đó một thời gian các cư sĩ hỏi: 

- Trước đây chúng tôi cúng tài vật để xây phòng xá. Cuối cùng có 
xây cất hay không? 

Các cô nI nói: 

- Không xây cất. 

Các cư sĩ hỏi: 

- Tại sao không xây cất? 

Các cô trả lời: 

- Chúng tôi tự nghĩ, cất phòng xá thì thêm chuyện. Trong khi đó 
y phục của Tỳ-kheo-ni khó đủ được năm y. Nên chúng tôi đem tài vật 
đó đổi lấy y và chia cho nhau. Nghĩ xong, chúng tôi liền đổi lấy y chia 
cho nhau. 

Khi ấy các cư sĩ nghe, đều cơ hiểm nói: 

- Các Tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài 
tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy thì có gì là chánh pháp? Đem tiền 
chúng tôi cúng để cất phòng xá, đổi lấy y chia cho nhau. Đâu phải chúng 
tôi không biết y phục của Tỳ-kheo-ni khó đủ năm y! Nhưng chúng tôi 
nghe Đức Thế Tôn dạy, phước điền đệ nhất hơn hết là xây cất phòng xá 
cúng dường cho tứ phương Tăng. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Tỳ-kheo-ni kia: Sao các cô 


717. Xem cht. 10 điều 22 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 383 





đem tiễn cho để làm nhà đi dối lấy y chia nhau? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các cô đem tiền cho để làm nhà đi đổi lấy y 
chia nhau? 

Dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo-ni rồi, Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni kia là những người ngu si, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, 
Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vật đàn việt cúng để làm việc này do tự mình đã 
tìm cầu cho Tăng, xoay dùng qua việc khác,”!8 Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Vật cúng để làm việc này: cúng làm phòng Tăng đem may y, 
cúng may y đem làm phòng Tăng, cúng làm các việc này đem làm các 
việc kia. 

Tự mình tìm cầu: tự mình đích thân đến các nơi xin. 

Vật vì Tăng: tức là vật của Tăng, như trên đã nói. 

Tỳ-kheo-ni đem vật của thí chủ cúng cho Tăng, làm việc khác, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng. Phương thức xả, xả rồi phải sám 
hối, như trên đã nói. 

Tăng nên trả y xả kia lại bằng bạch nhị yết-ma cũng như trước 
đã nói. Nếu không trả lại, thọ làm năm y, cho đến làm phi y, hay mặc 
thường xuyên, tất cả đều phạm Đột-kiết-la, như trên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu hỏi người chủ, xử dụng theo ý nguyện của 
họ, hoặc khi cúng họ nói: Cứ xử dụng theo ý muốn, hoặc người bà con 
nói: Cứ xử dụng theo ý chư Tăng, tôi sẽ nói lại với chủ cho, như vậy 
thì không phạm. 


718. Ngũ phân, Ni-tát-kỳ 26: ... tự mình vì Tăng... xin từ nhiều cư sĩ 


384 BỘ LUẬT 3 





Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 24”9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-mi thọ trì bát có màu 
sắc tốt; còn cái cũ thì cất đi. Họ chứa nhiều bát mà không rửa, không 
vá. Số bát chứa để như vậy rất nhiều. Các cư sĩ đến thăm chùa, thấy 
vậy, cơ hiểm nói: Tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên 
ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy làm gì có chánh pháp? Chứa 
nhiều bát, cái nào màu sắc tốt thì dùng, cái nào cũ thì bỏ bừa bãi nơi 
đất; giống như cửa hàng bán đồ gốm. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô cất chứa nhiều bát, cái tốt dùng, cái cũ không rửa, không tu bổ, 
bỏ bừa bãi dưới đất? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-mi, sao các cô thọ trì bát có 
màu mới tốt, còn những cái cũ không rửa, không vá, bổ bừa bãi dưới 
đất 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, chứa bát dư,”° Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 


719. Cf. Pali, Niss. 1, Vin. ¡v 243. Ngũ phần: điều 30; Tăng kỳ: điều 14, cf. điều 21; Thập tụng: 
điều 19: Căn bản: điều 20. 

720. Súc trưởng bát #E. Ngũ phần: đa tích tụ bát, chất chứa nhiễu bát. Tăng kỳ: điều 14: chứa 
bát dư...; điều 21: ..bát dư được phép chứa 10 ngày... Thập tụng: chứa bát dư cho đến một đêm. 
Căn bản: được chứa bát dư qua một đêm. Pali: pattasannicayam, tích chứa bát. Giải thích, Vin. 
1v. 243: nissaggiyo hoffti saha arunuggamana nissaggiyo hoti, (cất chứa qua một đêm), khi mặt 
trời mọc, phạm Ni-tát-kỳ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 385 





T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni kia ngày nào nhận được bát, ngay trong ngày hôm ấy 
nên thọ trì một bát, còn bao nhiêu cái khác nên tịnh thí, hoặc sai cho 
người khác. Nếu Tỳ-kheo-ni chứa bát dư, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng. Pháp xả, pháp sám hối, sau khi 
xả như trên. 

Tăng nên trả lại chiếc bát xả này bằng bạch nhị yết-ma, như trên. 
Nếu không trả lại (...) cho đến câu: dùng như phi bát, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la, như trên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trong ngày nhận được bát liền thọ trì một bát, còn 
những cái kia tịnh thí; hoặc sai cho người;””! hoặc tưởng bị cướp, tưởng 
bị mất, tưởng bị vỡ, tưởng bị nước cuốn mà không tịnh thí, không sai cho 
người thì không phạm. 

Nếu bát bị cướp, bát bị mất, bát bị vỡ, bát bị cuốn trôi, hoặc tự lấy 
dùng, hoặc người khác cho dùng thì không phạm. Hoặc người gởi bát 
qua đời, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị cướp bắt dẫn đi, hoặc gặp ác 
thú, hoặc bị nước cuốn trôi không tác tịnh thí, không sai cho người thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 25”? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni cất chứa nhiều đồ 
dùng với màu sắc tốt đẹp; những cái xấu vất bỏ bừa bãi dưới đất không 
sửa chữa, không rửa, không sắp xếp. 

Lúc ấy có số đông cư sĩ đến chùa thăm, nhìn thấy, cơ hiểm nói: 
Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này, thọ nhận không biết nhàm chán, không biết 
hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh 
pháp? Chứa nhiều đồ dùng, bỏ bừa bãi dưới đất như cửa hàng bán đồ 
gốm. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, có tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô chứa nhiều đồ dùng, bỏ bừa bãi dưới đất? 


721. Pali, vissaJJatIi, xem cht. 4, Ñi-tát-kỳ 19 trên. 
722. Ngũ phần, điều 29. 


386 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, sao các cô chứa nhiều đồ 
dùng, bỏ bừa bải dưới đất? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, chứa nhiều đồ dùng 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni ngày nào nhận được đồ dùng, trong ngày nhận được 
nên thọ trì ngay, được tính vào mười sáu thứ cần dùng. Ngoài ra nên 
tịnh thí hoặc sai cho người. Mười sáu thứ là: chõ lớn, nắp chõ, bát lớn, 
thìa lớn, hủ nhỏ, nắp hủ, bát nhỏ, thìa, bình nước uống, nắp bình, bát 
lớn chứa nước uống, thìa nhỏ, bình đựng nước rửa, nắp bình, bát uống 
nước, ly uống nước. Tỳ-kheo-ni nào, chứa nhiều đồ dùng, Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này phải xả giữa Tăng, như trước. Xả rồi phải sám hối. 
Pháp sám hối cũng như trước. 

Tăng phải trả lại vật xả này bằng pháp bạch nhị yết-ma, như trên. 
Nếu Tăng không trả lại, cho đến, thường xuyên dùng, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la, như trên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: ngày nào nhận được đồ dùng thọ trì được tính 
vào mười sáu thứ cần dùng như trên, ngoài ra tịnh thí hay sai cho người; 
hoặc tưởng bị cướp, tưởng bị mất, tưởng bị phá vỡ, tưởng bị cuốn trôi mà 
không tác tịnh, không sai cho người; thảy đều không phạm. Nếu đồ bị 


723 có màu sắc đẹp, Ni-tát-kỳ 


723. Hán: súc đa khí #Z⁄3š. Ngũ phần: tàng tích khí vật JfiZ#fJ; giải thích (T22n1421, 
tr.85a25): Khí vật, chỉ đồ đựng nhu yếu sinh hoạt (tư sinh khí vật Ä“£ZŠ')). Chỉ cho phép chứa 
bình đựng sữa, dầu, mật, hương dược, tương lạc. Mỗi thứ một cái. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 387 





cướp, bị mất, bị vỡ, bị nước cuốn trôi, hoặc cần lấy để dùng, hoặc người 
khác cho xử dụng, hoặc Tỳ-kheo-ni gởi đổ bị quá vãng, hoặc thôi tu, 
hoặc đi xa, hoặc giặc bắt dẫn đi, hoặc bị nạn ác thú, nước trôi nên không 
tác tịnh, không sai cho người; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 26 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni đến ngày nguyệt kỳ, y và 
ngọa cụ bị làm bẩn”?. 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các T-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho phép mặc y ngăn nguyệt kỳ”. Nếu bị tuột, 
cho phép làm dây đai. 

Nguyệt thủy vẫn từ hai bên tiết ra, làm bẩn y, Phật lại cho phép 
may bệnh y mặc chồng lên, bên ngoài mặc niết-bàn-tăng. 

Khi đến nhà bạch y, họ mời ngồi, nên nói: Tôi có bệnh. Nếu họ 
nói: “Cứ ngôi, không sao. Tỳ-kheo-ni nên vén niết-bàn-tăng, rồi lấy y 
bệnh che thân mà ngồi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na thường tự nói mình 
không có dục tưởng, và bảo tất cả các Tỳ-kheo-ni khác: Khi nào có 
nguyệt kỳ thì đến tôi lấy y này mà dùng. Các cô đáp: Được. Các Tỳ- 
kheo-ni thường trông vào y đó nên không may y khác. Sau đó Tỳ-kheo- 
ni Chiên-đàn-thâu-na lại có nguyệt kỳ. Đồng thời Tỳ-kheo-ni khác cũng 
có nguyệt kỳ. Các Tỳ-kheo-ni khác sai người đến Tỳ-kheo-ni Chiên- 
đàn-thâu-na nói: 

- Trước đây cô hứa cho tôi bệnh y, nay xin được nhận. 

T-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na nói: 

- Nay tôi cũng có nguyệt kỳ, không thể cho được. 

Tỳ-kheo-ni hiểm trách: 

- Trước đây cô bảo tôi, khi có nguyệt kỳ đến cô lấy bệnh y. Tôi 
tin tưởng mượn được nên không sắm bệnh y. Nay tôi nhờ người đến hỏi, 
tại sao không đưa? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 


724. Pali, Pâc. 47. Căn bản: Ba-dật-đề, điều 143 & 144 

725. Cf. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 22, T22n1421, tr.84a26. 

726. Già nguyệt kỳ y ||. Ngũ phần: già nguyệt thủy y 1š]7k&. Pali: ävasathacTvara: 
y nghỉ nhà, giải thích (Vin.iv 303): để Tỳ-kheo-ni dùng khi có kinh (utuniyo bhikkhuniyo pa- 
ribhuđjantu). 








388 BỘ LUẬT 3 





đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn- 
thâu-na: 

- Cô đã hứa cho Tỳ-kheo-ni kia mượn bệnh y, nên không sắm. 
Nay sai người đến lấy, sao cô lại không đưa? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch chư Tăng Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na, Cô đã hứa cho Tỳ- 
kheo-ni kia mượn bệnh y, nên không sắm. Nay sai người đến lấy, sao 
cô lại không đưa? 

Dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na 
rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau Ta vì Tỳ-kheo-ni 
kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, hứa cho Tỳ-kheo-ni khác y bệnh,” sau không 
cho,” Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: Nghĩa như trên. 

Y bệnh: khi nguyệt thủy xuất, mặc để ngăn thân trong, bên ngoài 
mặc niết-bàn-tăng. 

Y: Có mười loại như trên đã giải. 

Tỳ-kheo-ni hứa cho y bệnh mà không trao, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
Ngoài y bệnh, hứa cho các y khác mà không cho, mắc Đột-kiết-la. Ngoài 
y, hứa cho các vật dụng khác mà không cho đều mắc Đột-kiết-la. 

Nếu Tỳ-kheo-ni hứa cho y bệnh cho Tỳ-kheo-ni rồi sau không 
cho, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, như trên. Xả rồi phải sám hối 
cũng như trên. Tăng nên trả vật xả này lại liền cũng như trước. Nếu 
không trả lại, thọ làm năm y, cho đến câu thường xuyên dùng, tất cả 
đều phạm Đột-kiết-la. 


727. Hán: bịnh y 3⁄Z. 

728. Ngũ phần: ... bảo Tỳ-kheo-ni khác hãy dùng già nguyệt thủy y, mình không dùng; nhưng 
lâm thời lại dùng trước... Pali, Pãc. 47: anissajjitvã paribhuđjeyya, không xả mà tiếp tục dùng; 
giải thích: Đã sử dụng qua hai hoặc ba ngày; đến ngày thứ tư, đem giặt rồi dùng mà không xả 
cho các Tỳ-kheo-ni khác... 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 389 





Tỳ-kheo (?)72 Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hứa cho y bệnh rồi cho. Nếu không có y bệnh; 
hoặc y bệnh đang được may, giặt, nhuộm, đập, cất nơi bảo đẩm không 
tìm được; không phạm. 

Hoặc Tỳ-kheo-ni kia phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử 
tội, hoặc bị diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, hoặc do nhân duyên này đưa 
đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên hứa cho y bệnh mà không cho thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 27”° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni dùng y phi thời thọ 
làm thời y”!. 

Các Tỳ-kheo-ni thấy, nói: 

- Đức Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo-ni được chứa năm y, y này là y 
của ai? 

Nhóm sáu Tỳ-kheo-mI nói: 

- Thời y của chúng tôi đó. 

Chư ni hỏi: 

- Này các cô, hiện tại là thời, hay là phi thời đối với y? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Sao các cô dùng phi thời y thọ làm thời y? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều phi pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-mi, sao các cô dùng phi thời y thọ 
làm thời y? 


729. Y theo bản Hán. 

730. Pali, Niss. 2, Vin. ¡v 245. Ngũ phần: điều 19. Thập tụng: điều 20, điều 21. 

731. Ngũ phân, điều 19: Vì vậy, Tỳ-kheo-ni khách không thể được y. Pali, Ñiss.2: Sau an cư, cư 
sĩ cúng cho các Tỳ-kheo-ni y phi thời (akãlacIvarä) cho các Tỳ-kheo-ni có y rách. Tỳ-kheo-ni 
Thullanandâ nói đó là thời y (kãlacTvaran ti), bèn đem phân phối trong Tăng; do đó. các Tỳ- 
kheo-mi có y rách không nhận được y mới. 


390 BỘ LUẬT 3 





Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, dùng y phi thời, sử dụng làm y đúng thời”, Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Thời y: y đúng thời, an cư xong không thọ y ca-thI-na, trong vòng 
một tháng, có thọ y ca-thi-na trong vòng năm tháng. 

Y phi thời: ngoài thời gian nói trên, được y mà cất chứa. 

Y: có mười loại như trên. 

Nếu Tỳ-kheo-ni dùng y phi thời này sử dụng làm y đúng thời, Ni- 
tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, như trên. Xả rồi phải sám hối, 
như trên. 

Tăng nên trả lại y vật đã xả bằng pháp bạch nhị yết-ma, cũng như 
trên. Nếu không trả lại, thọ làm năm y... cho đến câu: thường xuyên 
dùng, tất cả đều phạm Đột-kiết-la, như trên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Y phi thời sử dụng làm y phi thời; y đúng thời sử 
dụng làm y đúng thời thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 28”° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà cùng với Tỳ- 
kheo-ni khác đổi y. Sau vì giận hờn đoạt lấy lại, nói: Trả y lại cho tôi. 
Tôi không đổi cho cô. Y của cô thuộc về cô. Y của tôi thuộc về tôi. Cô 


732. Thập tụng, điều 20:.... lấy thời y làm phi thời y rỗi phân chia. (thời y chỉ chia cho cựu trụ 
Tỳ-kheo-ni tại trú xứ an cư; phi thời y, chia cả cựu và khách). Điều 21, ngược lại: ..lấy y phi thời 
y làm thời y rồi phân chia... (để khỏi phải chia cho khách ni). Pali: akãlacTvaram kãlacTvaran tỉ 
aditthahitvã bhãjãpeyya, như Thập tụng. 

733. Pali, Niss.3, Vin. ¡v. 246. Ngũ phần: điều 20. Tăng kỳ: điều 24. Thập tụng: điều 22. Căn 
bản: điều 17. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 391 





tự lấy y của cô. Tôi tự lấy y của tôi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà: Sao cô cùng với Tỳ-kheo-ni đổi y, sau vì giận hờn 
đoạt lấy lại và nói, “Trả y lại cho tôi. Tôi không đổi cho cô. Y của cô 
thuộc về cô. Y của tôi thuộc về tôi. Cô tự lấy y của cô. Tôi tự lấy y của 
tôi. ”? 

Khi ấy các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, sao cô cùng với Tỳ-kheo- 
ni khác đổi y, sau vì giận hờn đoạt lấy lại? 

Dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà rồi, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cùng với Tỳ-kheo-ni khác trao đổi y, sau giận hờn 
đoạt lấy lại, hoặc báo người đoạt lấy, nói: “Cô trả y tôi lại. Tôi không 
đổi cho cô. Y cô thuộc về cô. Y tôi trả lại tôi”; Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: Nghĩa như trên. 

Y: có mười loại, như trên. 

Trao đổi: Dùng y đổi y; dùng y đổi phi y; dùng phi y đổi y; hoặc 
dùng phi y đổi phi y. Hoặc dùng kim, dao, chỉ, tạp vật đổi lẫn nhau; cho 
đến dùng một viên thuốc để đổi. 

Tỳ-kheo-ni cùng với Tỳ-kheo-ni khác trao đổi y, sau vì giận hờn 
đoạt lại, hoặc bảo người đoạt, lấy đem cất, Ni-tát-kỳ Ba-dật-để. Đoạt 
mà không lấy đem cất, Đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni kia được y đem treo trên 
câ y, trên tường, trên rào, trên trụ cột, trên ngà voI, trên giá móc y, trên 
giường dây, giường cây, trên nệm lớn, nệm nhỏ, hoặc trải trên đất, nếu 
lấy khỏi chỗ, Ni-tát-kỳ Ba-dật-để. Lấy không khỏi chỗ, Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, như trước. Xả rồi phải sám hối 
như trước. 

Tăng phải trả lại y kia bằng bạch nhị yết-ma cũng như trước. Nếu 


392 BỘ LUẬT 3 





không trả lại, thọ làm năm y, cho đến dùng mặc mãi, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la, cũng như trên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Dùng lời hòa nhã, khuyến dụ nói: Này cô, tôi hối 
hận. Cô trả lại y của tôi. Cô kia biết có sự hối hận, trả lại y. Hoặc có 
Tỳ-kheo-ni khác nói: Tỳ-kheo-ni này muốn đổi lại. Cô nên trả y lại cho 
cô ấy. Hoặc cô kia mượn mặc một cách không đạo lý, cho nên phải đòi 
lại. Hoặc dự biết sẽ bị mất, hoặc sợ hư hoại, hoặc người kia phá giới, 
phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng bị diệt 
tẫn, hoặc sự việc này sẽ đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, đoạt lại mà 
không đem cất. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 29% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trên giảng đường Cao các”, bên sông 
Di hầu tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Lê-xa Tỳ-xá-ly có nhân duyên cần nhận 
tài vật từ một cư sĩ nọ. Khi ấy có Tỳ-kheo-ni tên là Ca-la thường lui tới 
nhà cư sĩ này, xem như là một đàn-viỆt. 

Lê-xa nói với Ca-la: 

- A-di, tôi muốn đến sư cô nhờ chút việc về tài vật. 

Ca-la nói: 

- Có thể được. 

Rồi cô giúp làm xong việc ấy. Lê-xa được tài vật vui vẻ, hỏi: 

- Sư cô cần vật gì, bảo cho tôi biết. 

Ca-la nói: 

- Thôi, như thế đã là cúng dường cho tôi rồi. 

Lê-xa lại hỏi: 

- Sư cô cần gì, xin cứ nói. 

Ca-la nói: 

- Thôi, nói làm gì. Giả sử tôi có cần gì đi nữa, thì ông cũng không 
thể cho. 

Cư sĩ lại nói: 

- Sư cô cứ nói cần cái gì, tôi sẽ cúng cho. 


734. Pali, Nis. 11. 
735. Cao các giảng đường r;lñfft. Những chỗ khác, hoặc nói là Trùng các giảng đường; hoặc 
nói là Lâu các giảng đường. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 393 





Tỳ-kheo-ni Ca-la liền chỉ một chiếc y trị giá một ngàn trương điệp 
Và nÓI: 

- Tôi cần tấm y như vậy. 

Bấy giờ, các cư sĩ cùng nhau cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni này thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy 
có gì là chánh pháp? Sao lại yêu sách y trị giá một ngàn trương điệp? 
Giả sử đàn-việt có cho, thì mình cũng phải biết vừa đủ. 

Cư sĩ liền đem y trao cho Ca-la, lại nói: 

- Vừa rồi nếu tôi tự thu xếp công việc thì đâu có phải mất chiếc 
y này! 

Bấy giờ, lại có Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Ca-tỳ-la cũng đến nhà bà con, 
an tọa nơi chỗ ngồi. Các cư sĩ hỏi: 

- A-di cần thứ gì? 

Cô ni nói: 

- Thôi, như thế cũng là cúng dường cho tôi rồi. 

Người cư sĩ lại nói: 

- Cần thứ gì xin cứ nói. 

Cô ni nói: 

- Thôi, nói làm gì. Giả sử tôi có cần gì đi nữa, thì ông cũng không 
thể cho. 

Cư sĩ nói: 

- Tôi sẽ cho chứ không phải không cho. Nhưng cứ nói muốn cần 
cái gì. 

Khi ấy, cô ni chỉ tấm y (vải) trị giá một ngàn trương điệp và nói: 
Tôi cần tấm y đây. 

Bấy giờ, các cư sĩ cùng nhau cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni này thọ nhận 
không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy 
có gì là chánh pháp? Sao lại yêu sách y trị giá một ngàn trương điệp? 
Giả sử đàn-việt có cho, thì mình củng phai biết vừa đủ. 

Cư sĩ đưa tấm y (vải) rồi, nói: 

- Tỳ-kheo-ni dùng chiếc y quý giá này để làm gì? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo-ni nghe những việc này, trong đó có vị thiểu 
dục tri túc sống hạnh đầu-đà, ưa học giới biết tàm quý, hiểm trách Tỳ- 
kheo-ni Bạt-đà-ca-tỳ-la: Sao Tỳ-kheo-ni lại đến nơi cư sĩ đòi hỏi chiếc 
y trị giá một ngàn trương điệp?” 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Ca-la và Bạt-đà Ca-tỳ-la: 


394 BỘ LUẬT 3 





- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao lại đến cư sĩ đòi hỏi chiếc y trị giá một ngàn 
trương điệp? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Hai Tỳ-kheo-ni Ca-la và Bạt-đà Ca-tỳ-la này là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, 
Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, xin y nặng”", tối đa bằng giá bốn lớp trương 
điệp””; nếu quá, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Y nặng (y dày): y chống lạnh. 

Y: có mười loại như trên. 

Khi Tỳ-kheo-ni mong cầu y dày, nhiều nhất là mười sáu điều. 
Nếu Tỳ-kheo-ni mong cầu y dày, trị giá quá bốn trương điệp, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, như trên. Xả y rồi phải sám hối, 
cũng như trên. 

Tăng phải trả y lại cho Tỳ-kheo-ni kia bằng pháp bạch nhị yết- 
ma, như trên. Nếu Tăng không trả lại, hoặc thọ làm năm y, cho đến 
thường xuyên dùng, tất cả đều phạm Đột-kiết-la, như trên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Đồi hỏi y bằng bốn trương điệp, hoặc ít hơn; hoặc 
xin nơi người xuất gia; hoặc người kia vì mình xin, mình vì người kia 
xin; hoặc không xin mà được; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 


736. Trọng y ER4€ (y dày), trái với khinh y (y nhẹ) được nói ở điều sau. Pali, Niss.I1, Vin.iv. 
255): garupävurana, giaôi thích: yam kiñci sitakãle pãvuranam, loại áo choàng ngoài vào 
mùa lạnh. 

737. Trương điệp 7&##. Ngũ phần (điều 23): ... y nặng với giá tiền lớn (tứ đại tiền P&#Š). Tăng 
kỳ (điều 19): ..mua y nặng quá 4 yết-lj-sa-bàn #8#l|lỳ}5Š... Thập tụng (điều 29): ..xin y nặng, 
nên xin y với giá 4 tiền, không được quá... Pali, ibid., catukamsaparamam, 4 tiền đồng. Kamsa, 
tiễn đúc bằng đồng thau hay đồng la. 1 kamsa bằng 4 kahãpana. Không có ý kiến thống nhất về 
giá trị các đơn vị tiền tệ này. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 395 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 307 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Lê-xa Tỳ-xá-ly 
có nhân duyên cần lấy tài vật từ một cư sĩ nọ. Có một Tỳ-kheo-ni tên 
là Ca-la thường tới lui nhà này, xem như một đàn-việt. Lê-xa nói với 
Tỳ-kheo-nIi Ca-la: 

- A-di, cô có thể vì tôi thu xếp chuyện tài vật này được không? 

Cô ni trả lời: 

- Được. 

Sau khi thu xếp tài vật xong, nhận được tài vật rồi, Lê-xa vui vẻ 


- A-di, cô cần thứ gì? 

Cô mi nói: 

- Thôi, như thế là cúng dường tôi rồi! 

Lê-xa lại nói: 

- Cần gì, sư cô cứ nói. 

Cô mi nói: 

- Thôi, giả sử tôi có cần đi nữa, ông cũng không thể cho. 

Lê-xa lại nói: 

- Tôi sẽ cho chứ không phải không cho. Cô cứ nói. 

Cô ni liền chỉ nơi chiếc y nhẹ (mồng) trị giá năm trăm trương điệp 


- Tôi cần tấm y (vải) như vậy. 

Cư sĩ đều cơ hiểm, nói: 

- Tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự 
xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại đòi 
y mỏng với giá năm trăm trương điệp? Dù đàn-việt có cúng cũng phải 
biết đủ chứ! 

Lê-xa đem chiếc y trao cho cô ni và nói như vầy: 

- Vừa rồi, nếu tôi tự thu xếp công việc thì đâu có mất chiếc y 
này! 

Bấy giờ, lại có Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Ca-tỳ-la cũng đến nhà bà con, 
an tọa nơi chỗ ngồi. Các cư sĩ hỏi: 

- A-di cần thứ gì? 

Cô mi nói: 

- Thôi, như thế cũng là cúng dường cho tôi rồi. 


738. Pali, Niss. 12 


396 BỘ LUẬT 3 





Người cư sĩ lại nói: 

- Cần thứ gì xin cứ nói. 

Cô mi nói: 

- Thôi, nói làm gì. Giả sử tôi có cần gì đi nữa, thì ông cũng không 
thể cho. 

Cư sĩ nói: 

- Tôi sẽ cho chứ không phải không cho. Nhưng cứ nói muốn cần 
cái gì. 

Cô ni liền chỉ nơi chiếc y mồng, trị giá năm trăm trương điệp và 
nóI: 

- Tôi cần chiếc y này. 

Cư sĩ kia cơ hiểm nói: 

- Tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự 
xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại đòi 
y mỏng với giá năm trăm trương điệp? Dù đàn-việt có cúng cũng phải 
biết đủ chứ! 

Cư sĩ đem chiếc y trao và nói: 

- Tỳ-kheo-ni này dùng chiếc y quý giá này để làm gì? 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách hai Tỳ-kheo-ni 
Ca-la và Bat-đà Ca-tỳ-la: “Sao các cô lại đến cư sĩ đòi chiếc y mồng trị 
giá năm trăm trương điệp?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Ca-la và Bạt-đà Ca-tỳ-la: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao hai cô lại đến cư sĩ đòi chiếc y mỏng trị giá 
năm trăm trương điệp? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Hai Tỳ-kheo-ni Ca-la và Bạt-đà Ca-tỳ-la này là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, 
Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, muốn xin y nhẹ (mỏng),”° giá tốt đa là hai trương 


739. Khinh y #2, y (vải) nhẹ hay mỏng; trái với trọng y, xem trên. Pali, Pâc. 12, Vin. iv 256: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 397 





điệp rưỡi”'?; nếu quá, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Y nhẹ (mồng): y chống nóng. 

Y: có mười loại như trên. 

Nếu Tỳ-kheo-ni xin y mỏng, nhiều nhất là mười điều. Nếu Tỳ- 
kheo-ni xin y mỏng quá 2,5 trương điệp, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, như trên. Xả rồi phải sám hối 
cũng như trên. 

Tăng phải trả y xả này lại cho vị kia bằng pháp bạch nhị yết-ma, 
như trước. Nếu Tăng không trả lại, thọ làm năm y,... cho đến làm phi y, 
hay dùng mặc mãi, tất cả đều phạm Đột-kiết-la, như trên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni Đột-kiết- 
la, như vậy gọi là phạm. 

Sự không phạm: Xin y mỏng với mức 2,5 trương điệp, hoặc dưới 
2,5 trương điệp; hoặc đến người xuất gia xin; hoặc mình vì người xin, 
người vì mình xin, hay không xin mà được; thẩy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


LÌ 


lahupäranam, áo choàng nhẹ mặc trong mùa nóng (unhakãle pãvuranam). 
740. Trương điệp, xem cht. 34 trên. Ngũ phần (điều 24): ... y nhẹ, giá 2 tiền lớn rưỡi... Tăng kỳ 
(điều 20): ... y nhẹ, ... quá 2 yết-]j-sa-bàn rưỡi... Thập tụng: ... y nhẹ... 2 tiễn rưỡi 


398 BỘ LUẬT 3 





PHẦN 2: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 
Chương IV: NÓI VỀ 178 PHÁP BA DẬT ĐỀ 


A. THÔNG GIỚI" 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu-luật, Thích-sú y-sấu, 
nước Ca-duy-la-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng những nhân duyên này 
(như Tăng) tập hợp Tăng Tỳ-kheo, bảo: 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 





ĐIỂU 1 

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý nói dối, Ba-dật-đề.* 72 

ĐIỀU 2 

Tỳ-kheo-ni nào, nói lời mạ nhục, Ba-dật-đề.* ”8 
ĐIỂU 3 

Tỳ-kheo-ni nào, nói lời hai lưỡi, (ly gián), Ba-dật-đề.* ”# 
ĐIỀU 4 


Tỳ-kheo-ni nào, ngủ đêm chung nhà với người nam, Ba-dật- 

ĐIỀU 5 

Tỳ-kheo-ni nào, ngủ đêm chung nhà với người nữ chưa thọ đại 
giới, quá ba đêm, Ba-dật-để.* 746 


741. Tứ phần: 178 điều, có 69 thông giới, là những điều học chung cho cả hai bộ. Duyên khởi, 
từ các Tỳ-kheo. Xem Phần [ ch. vi.- Những điều thuộc thông giới có đánh dấu hoa thị (*).— Ngũ 
phần: 210 Ba-dât-đề #3. Tăng kỳ: 140 Ba-dạ-để ÿ#14|#¿. Thập tụng: 178 Ba-da-để #14 
1. Căn bản ni: 180 Ba-dật-để-ca #35 JKJIU. Pali, pãcittiyã, 166 điều; trong đó, 70 điều thuộc 
thông giới. 

742. Xem Phần I, Ch. v Ba-dật-đề 1. 

743. nt. Ba-dật-đề 2. 


744. nt. Ba-dật-đề 3. 
745. nt. Ba-dật-đề 4. 
746. nt. Ba-dật-đề 5. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 309 


ĐIẾU 6 

T-kheo-nI nào, cùng tụng pháp với người chưa thọ giới, Ba-dật- 
đề ,* 7 

ĐIẾU 7 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người khác có tội thô ác, đem nói với người 
chưa thọ đại giới, Ba-dật-đề, trừ tăng yết-ma.* 7, 749 

ĐIẾU 8 

Tỳ-kheo-ni nào, đối với người chưa thọ đại giới, mà tự nói rằng 
chứng ngộ pháp thượng nhân: “tôi biết điều ấy, tôi thấy điều ấy,” dù là 
sự thật, Ba-dật-đề.* 750 

ĐIẾU 9 

T-kheo-nI nào, nói pháp cho người nam quá năm, sáu lời, Ba- 
dật-để. Trừ có mặt người nữ có trí.* 7! 

ĐIỂU 10 

Tỳ-kheo-ni nào, tự tay đào đất hay bảo người đào, Ba-dật-để.*” 

ĐIẾU 11 

Tỳ-kheo-ni nào, phá hoại mầm sống cây cỏ, Ba-dật-để.* 753 

ĐIỂU 12 

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý nói quanh và gây phiển vị khác, Ba-dật- 
đề ,*754 





ĐIỀU 13 
Tỳ-kheo-ni nào, chê bai và nói xấu “tri sự Tăng” Ba-dật-để.* 755 
ĐIEU 14 


Tỳ-kheo-ni nào, mang giường nằm, ghế ngồi, hoặc ngọa cụ, nệm 
ngồi của Tăng bày ra giữa đất trống, hoặc sai người bày. khi bỏ đi 
không tự mình dọn cất, không bảo người dọn cất, Ba-dật-đề.* 756 

ĐIẾU 15 

Tỳ-kheo-ni nào, ở trong Tăng phòng, tự mình hoặc bảo người, 


747. nt. Ba-dật-để 6 


748. n(. Ba-dật-đề 7 
749. Bản Hán, hết quyển 22. 


750. nt. Ba-dật-để 8. 

751. nt. Ba-dật-đề 9. 

752. nt. Ba-dật-để 10. 
753. nt. Ba-dật-để 11 
754. nt. Ba-dật-để 12. 
755. nt. Ba-dật-để 13. 
756. nt. Ba-dật-để 14. 


400 BỘ LUẬT 3 





trải ngọa cụ của Tăng để ngồi, hoặc nằm. khi đi không tự mình dọn cất, 
Ba-dật-đệ.*”° 

ĐIẾU 16 

Tỳ-kheo-ni nào, đã biết đó là chỗ nghỉ của Tỳ-kheo-ni khác, mình 
đến sau cố chen vào giữa trải ngọa cụ để ngủ nghỉ, với ý nghĩ: “Người 
kia nếu hiểm chật thì sẽ tự tránh đi chỗ khác.” hành động vì nhân duyên 
ấy chứ không gì khác, chẳng phải oai nghi, Ba-dật-đề.* 753 

ĐIẾU 17 

T-kheo-ni nào, giận hờn, không ưa Tỳ-kheo-ni khác, tự mình lôi 
kéo họ ra khỏi Tăng phòng, hay bảo người khác lôi ra, Ba-dật-để.* 759 

ĐIẾU 18 

Tỳ-kheo-ni nào, ở trên tầng gác, nằm hay ngồi trên giường, ghế 
bằng chân ráp bị sút ra, Ba-dật-đề..* 799 76! 

ĐIẾU 19 

Tỳ-kheo-ni nào, biết nước có trùng, mà tự mình dùng hoặc bảo 
người tưới lên bùn hoặc cỏ, Ba-dật-đề.*” 

ĐIẾU 20 

Tỳ-kheo-ni nào, làm phòng xá lớn, cánh cửa, khung cửa sổ, và 
các đồ trang trí khác, chỉ bảo người lợp tranh, ngang bằng hai, ba lớp. 
Nếu quá, Ba-dật-đề.* 75 

ĐIẾU 21 

Tỳ-kheo-ni nào, tại trú xứ chỉ cúng một bữa ăn, Tỳ-kheo-ni không 
bệnh nên ăn một bữa, nếu thọ nhận quá, Ba-dật-đề.* 7% 

ĐIỂU 22 

Tỳ-kheo-ni nào, ăn riêng chúng, Ba-dật-để. Trừ các trường 
hợp khác là khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, khi đi đường, 
khi đi thuyển, khi đại hội, khi Sa-môn thí thực. Đó là các trường hợp 
kháo?® 

ĐIẾU 23 


757. nt. Ba-dật-đề 15. 
758. nt. Ba-dật-đề 16. 
759. nt. Ba-dật-đề 17. 


760. nt. Ba-dật-để 18. 
761. Bản Hán, hết quyển 23. 


762. nt. Ba-dật-để 19 
763. nt. Ba-dật-đề 20 
764. nt. Ba-dật-để 31 
765. nt. Ba-dật-để 33 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 401 





Tỳ-kheo-ni nào, đến nhà đàn-việt, được ân cần cúng thức ăn, 
bánh, bột. Tỳ-kheo-ni cần thì nhận hai ba bát, mang về trong chùa, nên 
chia cho các Tỳ-kheo-ni khác cùng ăn. Nếu Tỳ-kheo-ni không bệnh, 
nhận quá ba bát đem về trong chùa, không chia cho các Tỳ-kheo-ni 
khác ăn, Ba-dật-đề..*7%6 


ĐIỀU 24 

Tỳ-kheo-ni nào, ăn phi thời, Ba-dật-để.* 7% 

ĐIỀU 25 

Tỳ-kheo-ni nào, ăn thức ăn thừa cách đêm, Ba-dật-đề.* 79 
ĐIỂU 26 


Tỳ-kheo-ni nào, không thọ nhận thức ăn và thuốc mà đưa vào 
miệng, Ba-dật-đề. trừ nước và tăm.* 79 

ĐIỂU 27 

Tỳ-kheo-ni nào, trước đã nhận lời mời rồi, nhưng trước hay sau 
bữa ăn đi đến nhà người khác mà không đặn lại Tỳ-kheo-ni khác, Ba- 
dật-đề. Trừ trường hợp đặc biệt là khi bệnh, thời gian may y, thời gian 
thí y. Đó là trường hợp đặc biệt.* ””° 

ĐIỀẾU 28 

Tỳ-kheo-ni nào, trong nhà ăn, có vật quý mà cố ngồi nán, Ba-dật- 
đề ,* 771 

ĐIỀÊU 29 

Tỳ-kheo-ni nào, trong nhà ăn, có vật quý mà ngồi chỗ khuất, Ba- 
dật-đề.* 7? 

ĐIẾU 30 

Tỳ-kheo-ni nào, một mình ngồi với người nam tại chỗ trống, Ba- 
dật-đề.* 75 

ĐIẾU 31 

Tỳ-kheo-ni nào, nói với Tỳ-kheo-ni khác như vây: “Đại tỷ, hãy 
cùng tôi vào xóm làng, tôi sẽ cung cấp thức ăn cho cô.” Tỳ-kheo-ni kia 


766. nt. Ba-dật-đề 34 
767. nt. Ba-dật-để 37 
768. nt. Ba-dật-để 38 
769. nt. Ba-dật-để 39 
770. nt. Ba-dật-đề 42 
771. nt. Ba-dật-để 43 
772. nt. Ba-dật-đề 44 
773. nt. Ba-dật-để 45 


¬ —= 


- 


- 


402 BỘ LUẬT 3 





cuối cùng, không nhờ ai cung cấp cho Tỳ-kheo-ni này, lại nói như vầy: 
“Đại tỷ hãy đi chỗ khác, tôi không thích nói chuyện hay ngồi cùng chỗ 
với cô. Tôi thích ngồi một mình, nói chuyện một mình.” Chỉ với mục 
đích ấy chứ không gì khác, là cố tình đuổi đi, Ba-dật-để.* 72 

ĐIẾU 32 

Tỳ-kheo-ni nào, được thỉnh cầu thọ nhận thuốc bốn tháng, Tỳ- 
kheo-ni không bệnh nên thọ. Nếu quá hạn mà nhận, Ba-dật-đề. trừ 
trường hợp thỉnh thường xuyên, thỉnh tiếp tục, thỉnh chia phần, thỉnh 
suốt đời.* 75 

ĐIẾU 33 

Tỳ-kheo-ni nào, đi xem quân trận, Ba-dật-đề. Trừ có nhân duyên 
hợp thời.* ”“ 

ĐIẾU 34 

Tỳ-kheo-ni nào, có nhân duyên được phép đến trong quân trại, 
ngủ lại hại, ba đêm. nếu quá, Ba-dật-đề.* 777 

ĐIẾU 35 

Tỳ-kheo-ni nào, ngủ trong quân trại hai, ba đêm, hoặc khi xem 
quân đội diễn tập, hoặc xem thế lực quân đội, quân voi, quân ngựa, 
Ba-dật-đệ.* 7 


ĐIỂU 36 

Tỳ-kheo-ni nào, uống rượu, Ba-dật-đề.* 779 

ĐIỂU 37 

Tỳ-kheo-ni nào, đùa giỡn trong nước, Ba-dật-đề.* ”89 
ĐIỂU 38 


T-kheo-ni nào, dùng ngón tay thọc lét Tỳ-kheo-nmi khác, Ba-dật- 
ĐIỀÊU 39 
Tỳ-kheo-ni nào, không nhận lời can gián, Ba-dật-đề.* ”% 


774. nt. Ba-dật-để 46 
775. nt. Ba-dật-để 47 
776. nt. Ba-dật-để 48 
771. nt. Ba-dật-để 49 
778. nt. Ba-dật-để 50 
779. nt. Ba-dật-để 51 
780. nt. Ba-dật-để 52 
781. nt. Ba-dật-để 53 
782. nt. Ba-dật-đềể 54 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 2 403 





ĐIỀU 40 
Tỳ-kheo-ni nào, dọa nạt Tỳ-kheo-ni khác, Ba-dật-để.* 73 
ĐIEU 4I 


Tỳ-kheo-ni mỗi nửa tháng tắm một lần, Tỳ-kheo-ni không bệnh 
nên thọ trì. Nếu quá, Ba-dật-để. Trừ trường hợp đặc biệt là thời gian 
nóng, khi bệnh, khi làm việc, khi gió lớn và mưa, khi đi xa về. Đó là 
trường hợp đặc biệt.* ”% 

ĐIỀU 42 

Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà cố ý nhóm lửa nơi đất trống 
để sưởi ấm, hoặc bảo người nhóm, Ba-dật-để. Trừ trường hợp đặc 
biệt?” 

ĐIỀU 43 

Tỳ-kheo-ni nào, dấu y bát, tọa cụ, ống đựng kim của Tỳ-kheo-ni 
khác; tự mình dấu, hoặc bảo người dấu, dù chỉ giỡn chơi, Ba-dật-để.* 
786 787 

ĐIỀU 44 

T-kheo-ni nào, đã tịnh thí y cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi, Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, về sau không hỏi chủ mà lấy lại dùng, Ba-dật- 
để * 788 

ĐIỀU 45 

T-kheo-ni nào, nhận được y mới nên dùng một trong ba màu 
xanh, đen, mực để làm cho hoại sắc. Nếu Tyỳ-kheo nhận được y mới 
không dùng ba màu hoặc xanh, hoặc đen, hoặc mực để làm cho hoại sắc 
mà mặc nguyên y mới, Ba-dật-đề.* 79 

ĐIỀU 46 

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý giết chết mạng sống loài vật, Ba-dật- 
đề ,*790 

ĐIỀU 47 

Tỳ-kheo-ni nào, biết nước có trùng mà vẫn uống, Ba-dật-đề.* 7°! 


783. n(. Ba-dật-để 55 


784. nt. Ba-dật-để 56 
785. nt. Ba-dật-để 57. 


786. nt. Ba-dật-để 58. 
787. Bản Hán, hết quyển 24. 


788. nt. Ba-dật-đề 59 
789. nt. Ba-dật-đề 60 
790. nt. Ba-dật-đề 61 
791. nt. Ba-dật-để 62 


¬ 


404 BỘ LUẬT 3 


ĐIỀÊU 48 

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý khuấy rầy Tỳ-kheo-ni khác, dù chỉ trong 
chốc lát khiến cho họ không vui, Ba-dật-đề.* 72 

ĐIỀÊU 49 

Tỳ-kheo-ni nào, biết Tỳ-kheo-ni khác phạm thô tội mà che dấu, 
Ba-dật-đệ.* 79 

ĐIỀẾU 50 

Tỳ-kheo-ni nào, biết việc tranh cãi đã như pháp sám hối rồi, sau 
đó lại khơi dậy, Ba-dật-đề.* 7% 

ĐIẾU 51 

Tỳ-kheo-ni nào, biết là giặc cướp mà làm bạn cùng đi một đường, 
dù chỉ trong khoảng một xóm, Ba-dật-đề.* 725 

ĐIỂU 52 

Tỳ-kheo-ni nào nói như vây: “Tôi biết theo pháp Phật dạy, sự 
hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo.” Các Tỳ-kheo-ni kia 
nên can gián Tỳ-kheo-ni này: “Đại tỷ, chớ nói như vậy, đừng xuyên 
tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt, Đức Thế Tôn 
không nói như vậy! Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng dâm 
dục là pháp chướng đạo, phạm dâm là pháp chướng đạo.” Khi được các 
Tỳ-kheo-ni kia can gián, mà Tỳ-kheo-ni này kiên trì không bỏ. Các Tỳ- 
kheo-ni nên can gián ba lần cho bỏ việc ấy. Nếu đến ba lần can gián, 
bỏ thì tốt, không bỏ, Ba-dật-đề..* 796 

ĐIỀẾU 53 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người nói như vậy mà chưa được tác pháp 
(giải) tà kiến như thế không bỏ, lại cung cấp các nhu yếu, cùng một yết- 
ma, cùng một chỗ ở, Ba-dật-đề.* 797 

ĐIẾU 54 

Tỳ-kheo-ni nào, biết Sa-di-ni nói như vầy: “Tôi biết theo pháp 
Phật dạy, sự hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo.” Các Tỳ- 
kheo-mi kia can gián Sa-di-ni này: “Ngươi chớ nói như vậy, đừng xuyên 
tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn 





792. nt. Ba-dật-để 63 
793. nt. Ba-dật-đề 64 
794. nt. Ba-dật-đề 66 
795. nt. Ba-dật-để 67 
796. nt. Ba-dật-để 68 
797. nt. Ba-dật-đề 69 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 405 





không nói như vậy.” Này Sa-di-ni, Đức Thế Tôn dùng vô số phương 
tiện nói: “Dâm dục là pháp chướng đạo, phạm dâm dục là pháp chướng 
đạo. ” Khi được các T-kheo-mI kia can gián, Sa-di-ni này kiên trì không 
bỏ, các Tỳ-kheo-ni kia nên can gián ba lần cho bỏ việc này. Cho đến 
ba lần can gián, bỏ thì tốt, không bỏ thì các Tỳ-kheo-ni kia nên nói với 
Sa-di-ni này: “Từ nay về sau cô không phải là đệ tử của Phật, không 
được đi theo các Tỳ-kheo-ni khác. Như các Sa-di-ni khác, được phép 
cùng với Tỳ-kheo-ni ngủ hai đêm, nhưng nay ngươi không có sự kiện 
ấy, ngươi hãy đi ra khỏi chỗ này, không được sống ở đây nữa!” Nếu Tỳ- 
kheo-ni biết Sa-di-ni đã bị đuổi như vậy, mà đem về nuôi, cùng chung 
ngủ nghỉ, Ba-dật-đề.* 72% 

ĐIẾU 55 

Tyỳ-kheo-nIi nào, khi được can gián như pháp, lại nói: “Nay tôi 
không học điều giới này, cho đến khi nào tôi nạn vấn người trì giới có 
trí tuệ, Ba-dật-đề. Nếu vì sự hiểu biết thì nên nạn vấn.* 79 

ĐIỀẾU 56 

Tỳ-kheo-ni nào, khi tụng giới nói như vầy: “Đại tỷ, tụng những 
giới vụn vặt này có ích lợi gì? Khi tụng các giới này chỉ khiến cho người 
tu phiền muộn, xấu hổ, hoài nghi.” vì khinh chê giới, Ba-dật-để.* 899 

ĐIỂU 57 

Tỳ-kheo-ni nào, khi nghe tụng giới, nói như vây: “Đại tỷ, nay tôi 
mới biết giới nà y rút từ giới kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần.” Các Tỳ- 
kheo-ni khác biết Tỳ-kheo-ni này đã từng ngồi dự tụng giới, hoặc hai, 
hoặc ba lần, huống nữa là nhiều lần. Tỳ-kheo-ni này không phải do vì 
không biết, không hiểu, mà hỏi tội. Nếu có phạm tội, nên như pháp xử 
trị, rồi cộng thêm tội không biết pháp, bảo: “Đại tỷ, thật không lợi ích 
gì cho cô, không có sở đắc tốt đẹp nào cho cô, vì trong khi tụng giới cô 
không dụng tâm, không nhất niệm, không lắng nghe pháp. VỊ ấy là kẻ 
vô tri, Ba-dật-đề,,* 391 

ĐIỀẾU 58 

Tỳ-kheo-ni nào, sau khi đã cùng chung yết-ma rồi, sau đó lại nói 
như vây: “Các Tỳ-kheo-ni theo chỗ quen biết riêng, lấy vật của chúng 


798. nt. Ba-dật-để 70 
799. nt. Ba-dật-để 71 
800. nt. Ba-dật-để 72 
801. nt. Ba-dật-đềể 73 


406 BỘ LUẬT 3 





Tăng cho,” Ba-dật-đề.* 392 

ĐIẾU 59 

T-kheo-nmi nào, khi Tăng đoán sự chưa xong, không giữ dục mà 
đứng dậy đi ra, Ba-dật-đề.* 893 

ĐIẾU 60 

Tỳ-kheo-ni nào, đã giữ dục rồi, sau đó tỏ sự bất bình, Ba-dật- 
đề ,*š0 

ĐIẾU 61 

Tỳ-kheo-ni nào, sau khi nghe những lời tranh cãi của các Tỳ- 
kheo-ni, đem đến nói cho người kia, Ba-dật-đề.* 59 

ĐIỂU 62 

Tỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ, đánh Tỳ-kheo-ni 
khác, Ba-dật-đề..* 595 

ĐIẾU 63 

Tỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ, dùng tay tát Tỳ-kheo 
khác, Ba-dật-đề..* 597 

ĐIẾU 64 

Tỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ vu khống (Tỳ-kheo-ni 
khác) bằng pháp Tăng-già-bà-thi-sa không căn cứ, Ba-dật-đề.* 893 

ĐIẾU 65 

Tỳ-kheo-ni nào, khi nhà vua dòng sát-đế-lợi thủy nghiêu đầu 
(quán đảnh) chưa ra khỏi cung, vật báu chưa thu cất mà vào cung vua, 
bước qua khỏi ngạch cửa, Ba-dật-đề.* 599 

ĐIẾU 66 

Tỳ-kheo-ni nào, tự mình cầm lấy vật báu, hay đồ trang sức bằng 
vật báu, hoặc bảo người khác cằm nắm, Ba-dật-đề. Trừ trong Tăng-già- 
lam, hay nơi ký túc (nghỉ đêm). Nếu ở trong Tăng-già-lam hoặc nơi ký 
túc (nghỉ đêm) mà tự mình cầm nắm hay bảo người cầm vật báu, hay 
đồ trang sức bằng vật báu nên nghĩ như vây: “Nếu người chủ nhận ra sẽ 


802. nt. Ba-dật-đềể 74 
803. nt. Ba-dật-đềể 75 
804. nt. Ba-dật-đềể 76 
805. nt. Ba-dật-để 77 
806. nt. Ba-dật-để 78 
807. nt. Ba-dật-để 79 
808. nt. Ba-dật-đề 80 
809. nt. Ba-dật-để 81 


¬ —= 


 — = 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 407 





hoàn lại,” vì nhân duyên như vậy chứ không chi khác.* 8!9 

ĐIỀÊU 67 

T-kheo-nIi nào, vào xóm làng phi thời mà không báo cho Tỳ- 
kheo-ni khác, Ba-dật-đề.* 31 

ĐIỀẾU 68 

Tỳ-kheo-ni nào, làm giường dây, giường gỗ, chân chỉ nên cao 
bằng tám ngón tay của Như Lai, đã trừ lỗ mộng, để ráp trở lên. Nếu 
quá, Ba-dật-đề, phải hớt bỏ.*$!? 

ĐIỀẾU 69 

T-kheo-ni nào, dùng bông đâu-la miên độn làm giường dây, 
giường cây, ngọa cụ, tọa cụ, Ba-dật-để.* 313 

B. BẤT CỘNG GIỚI 

ĐIỀẾU 70%! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Ba-già-bà ở trên giảng đường Cao các, bên sông Di 
hầu, tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, tại một vùng đất nọ có khu vườn trồng tỏi. 
Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà đi ngang qua vườn tỏi không xa. Người chủ 
vườn hỏi: 

- A-di, cần tỏi không? 

Cô nói: 

- Cần. 

Người chủ vườn liền đem tỏi cho cô. Nhận được tỏi, về sau thường 
xuyên, cô ni cũng lại đi cách vườn tỏi không xa. Mỗi lần thấy người chủ 
vườn đều hỏi: 

- A-di lại cần tổi nữa phải không? 

Cô nói: 

- Cần. Có tỏi tôi ăn được cơm. 

Chủ vườn đem tổi cúng dường và ra lệnh cho người giữ vườn rằng, 
- Từ nay, hằng ngày cấp cho Tỳ-kheo-ni mỗi vị năm củ tôi. 

Sau đó người chủ vườn để người giữ vườn ở nhà, còn mình thì đem 
tôi vào Tỳ-xá-ly bán. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà về đến trong Tăng-già-lam 


§10. nt. Ba-dật-đề 82 
§11. nt. Ba-dật-để §3 
§12. n(. Ba-dật-đề 84 


§13. n(. Ba-dật-để 85 
§14. Pali, Pâc. 1. Ngũ phần: điều 69; Tăng kỳ: điểu 80; Thập tụng: điều 72; Căn bản ni: điều 
73 


408 BỘ LUẬT 3 





nói với các T-kheo-n1: 

- Các cô biết không, nơi vườn tỏi tại chỗ nọ có đàn-việt tên nọ 
hằng ngày cấp cho Tỳ-kheo-ni mỗi người năm củ tỏi. Các cô có thể đến 
đó nhận. 

Bấy giờ, Thâu-la-nan-đà dẫn Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, đến nơi 
vườn tỏi, hỏi người giữ vườn: 

- Chủ vườn ở đâu? 

Người giữ vườn trả lời: 

- Chủ vườn chở tỏi vào Tỳ-xá-ly để bán. Các cô hồi có chuyện 
gì? 

Thâu-la-nan-đà nói: 

- Chủ vườn hứa cung cấp cho Tỳ-kheo-ni hằng ngày mỗi vị năm 
củ tỏi. Nay chúng tôi đến nhận. 

Người giữ vườn nói: 

- Chờ chủ vườn về chứ tôi không dám tự quyền. Tôi chỉ coi ngó 
mà thôi. 

T-kheo-nI nói: 

- Chủ vườn thì cúng mà tôi tớ không chịu đưa. 

Thâu-la-nan-đà liền bảo Sa-di-ni nhổ tỏi, kiểm số và phân phối: 
đây là phần của Thượng tọa, đây là phần của thứ tọa, đây là phần của 
Hòa thượng A-xà-lê, đây là phần của đồng Hòa thượng đồng A-xà-lê, 
đây là phần của bà con quen biết, đây là phần ăn ngày nay, đây là phần 
ăn ngày mai, đây là phần ngày mốt. Tức thời, vườn tỏi bị nhổ sạch. Chủ 
vườn khi về thấy vườn tỏi hết, hỏi người giữ vườn: 

- Tỏi đâu hết? 

Người giữ vườn báo cáo: 

- Trước đây do chủ sùng đạo nên hằng ngày cung cấp cho Tỳ- 
kheo-ni mỗi người năm củ tỏi. Vừa rồi có Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na 
đến hỏi tôi: “Hôm nay chủ vườn có ở nhà không?” Tôi nói, “Chủ vườn 
vào Tỳ-xá-ly bán tôi. Các cô hỏi có việc gì?” Các cô ni nói: “Chủ vườn 
hứa hằng ngày cấp cho Tỳ-kheo-ni mỗi vị năm củ tỏi, nay chúng tôi đến 
nhận.” Tôi nói: “Chờ chủ về. Tôi chỉ biết coi ngó thôi chứ không trọn 
quyên.” Tỳ-kheo-ni nói: “Chủ vườn cho, đầy tớ không chịu đưa.” Các 
cô nói như vậy rồi bảo Sa-di-ni nhổ tỏi, đếm và phân phối: Đây là phần 
của Thượng tọa, đây là phần của thứ tọa, Đây là phần của Hòa thượng, 
đây là phần của A-xà-lê, đây là phân của đồng Hòa thượng, đây là 
phần của đồng A-xà-lê, đây là phần của bà con quen biết, đây là phần 
ăn ngày nay, đây là phần ăn ngày mai, đây là phần ăn ngày mốt. Tất cả 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 409 





đều có phần ăn, cho nên vườn tỏi bị nhổ hết. 

Người chủ vườn liền cơ hiểm, nói: 

- Ty-kheo-ni này không có tàm quý. Thọ nhận không nhàm chán, 
không biết đủ. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có øgì là 
chánh pháp? Dầu đàn-việt có cho, còn phải biết đủ, huống là không có 
chủ ở nhà, mà nhổ hết tỏi của người ta! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan- 
đà: Sao các cô nhổ hết tỏi của người ta ăn và mang đi hết không để lại 
một củ nào? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Không có chủ, sao lại nhổ hết tỏi của người ta? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi kể cho các 
Tỳ-kheo nghe: 

- Xưa kia, có một Bà-la-môn hai mươi tuổi, hình thể ốm gầy. Vợ 
của người Bà-la-môn này xinh đẹp không ai sánh kịp, sinh nhiều con 
trai con gái. Người Bà-la-môn này luyến ái vợ và các con, không bao 
giờ muốn xả ly. Do sự luyến ái cao độ này nên khi mạng chung sinh 
trong loài chim nhạn, lông trên mình đều toàn bằng vàng. Do nhân 
duyên tu phước đời trước nên tự biết túc mạng của mình, bèn suy nghĩ: 
Bằng mọi phương tiện ta phẩi giúp đỡ sự sống cho những đứa con của 
ta, để chúng nó khỏi nghèo khổ. Hằng ngày con chim nhạn bay đến nhà 
cũ của mình, cho rơi xuống một chiếc lông bằng vàng rồi bay đi, những 
đứa con lượm được lông chim bằng vàng lại suy nghĩ: Do nhân duyên 
nào mà con nhạn chúa này hằng ngày bay đến làm rơi xuống một cái 
lông bằng vàng cho ta rồi bay đi? Chúng ta hãy chờ khi nó đến, rình bắt, 
nhổ hết lông vàng của nó. Rồi chúng bắt và lấy lông vàng. Nhổ lấy rồi, 
nó mọc lại bằng lông trắng. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Người Bà-la-môn thuở ấy, sau khi chết đầu thai thành con nhạn, 
đâu phải ai khác, mà là người chủ vườn. Người vợ xinh đẹp của ông ta 
sinh nhiều con tức là Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà. Con trai con gái của 
vợ chồng người Bà-la-môn chính là Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni... ấy vậy. 
Do bởi tham ái nên khiến cho lông chim bằng vàng hết, lông trắng sinh. 
Nay lại do tham ái nên nhổ hết tỏi, phải bần cùng. 


410 BỘ LUẬT 3 





Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào ăn tôi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, ăn tỏi sống, tỏi chín, tổi vụn, mỗi miếng phạm 
một Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó phải dùng bánh 
gói tỏi mà ăn để chữa; hoặc các thứ thuốc khác trị không hết phải dùng 
tỏi để trị; hay dùng tỏi để trị bệnh ghẻ nhọt; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 7185 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà cạo lông ba chỗ, đến nhà đàn-việt, an tọa nơi chỗ ngồi, 
trước người phụ nữ, không tự khéo che thân, hình thể bị lộ. Phụ nữ thấy, 
rỗi nói: 

- Sư cô cùng chúng tôi tắm. 

Cô ni từ chối. Phụ nữ cung cấp thức ăn rồi lại mời cô ni tắm. Cô ni 
vẫn chối từ không cùng tắm. Bấy giờ, các phụ nữ bèn cưỡng bức cỡi y. 
Thấy cô ni cạo lông, liên nói: 

- Này sư cô, người đời vì vấn để dâm dục mà cạo lông; chứ sư cô 
cạo lông để làm gì? 

Thâu-la-nan-đà nói: 

- Từ khi tôi ở thế tục đã quen làm việc này chứ chẳng phải mới 
bây giờ. 

Các phụ nữ cư sĩ cơ hiểm, nói: 

- Tỳ-kheo-ni này, không biết tàm quý, quen làm bất tịnh hạnh. 
Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 
Sao lại cạo lông ba chỗ như dâm nữ, tặc nữ? 


815. Pali, Pâc. 2. Ngũ phần: điều 74, cf. điều 180; Thập tụng: điều 73; Căn bản ni: điều 74. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 411 





Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Thâu-la-nan-đà: Sao lại 
cạo lông ba chỗ? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Thâu-la-nan-đà, tại sao lại cạo lông ba chỗ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cạo lông ba chỗ,°'5 Ba-dật-để. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Lông ba chỗ: chỗ đại, tiểu tiện và dưới nách. 

Tỳ-kheo-ni nào cạo lông ba chỗ, mỗi lần động dao là phạm Ba- 
dật-đề. Nếu nhổ bằng nhíp hay đốt, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tyỳ-kheo, Thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-m, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hay bị 
ghẻ cần cạo để thoa thuốc; hoặc bị cường lực bắt buộc; thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIỀU 72°” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu-luật, Ca-duy-la- 


§16. Pali: sambäde lomam samhärapeyya, bản Anh (Horner) hiểu là - dưỡng lông chỗ kín (let 
the hair of the body grow); do động từ samharäpeti được hiểu là sưu tập (to cause to collect, 
PTS). Nhưng Luật sớ Pali (¡v. 920) nói: kattariyã vã sandasakena vã khurena vã yena kenaci 
ekapayogena vã nãnãpayogena vã ekam vã bahũni vã samharäpentiyä, ...hoặc bằng dao 
nhỏ, hoặc bằng nhíp nhổ, hoặc bằng dao cạo, bất cứ bằng một hay nhiều phương tiện khác nhau 
nào... một hay nhiễu (sợi lông) Theo đây, samharãpeti nên được hiểu là - cạo» như trong các 
bản Hán. Ngũ phần, điều 74: cạo lông dưới nách và chỗ kín; điều 180: đốt lông chỗ kín. 

§17. Pali, Pâc. 5. Ngũ phần: điều 72; Thập tụng: điều 74; Căn bản ni: điều 75. 


412 BỘ LUẬT 3 





vệ, Thích-súy-sấu. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-để3'° đến chỗ 
Đức Thế Tôn, đầu diện đẳnh lễ sát chân Ngài rồi đứng qua một bên, 
bạch Phật: 

- Thế Tôn, thân người nữ hôi hám, bất tịnh. 

Thưa như vậy rồi, lễ sát chân Phật, nhiễu ba vòng và cáo lui. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau ta cho phép các Tỳ-kheo-ni dùng nước tác 
tính”. 

Thâu-la-nan-đà nghe Đức Phật cho phép tác tịnh rồi liền dùng 
nước để tác tịnh. Khi tác tịnh, dục tâm khởi, đưa ngón tay vào sâu bên 
trong thủy đạo, bị móng tay làm tổn thương, máu chảy ra, làm bẩn y và 
ngọa cụ. Các Tỳ-kheo-ni thấy, hỏi: 

- Cô bị bệnh khổ gì vậy? 

Thâu-la-nan-đà nói rõ nhân duyên. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà: “Tại sao khi cô dùng nước tác tịnh lại đưa ngón tay vào sâu 
theo đường thủy đạo, khiến cho móng tay làm thương tổn chảy máu, 
làm bẩn y và ngọa cụ? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao khi dùng nước tác tịnh, cô lại khởi dục tâm, đưa 
ngón tay vào sâu bên trong, khiến cho móng tay gây thương tổn, chẩy 
máu ra làm bẩn y và ngọa cụ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Thâu-la-nan-đà 
rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới 
gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, dùng nước tác tịnh, nên sử dụng hai ngón tay, 
mỗi ngón một đốt, nếu quá, Ba-dật-đề. 


818. Ma-ha Ba-xà-ba-đề ##ñ[}J#|#]ÿ%‡#; chỗ khác gọi là Đại Ái Đạo. 
§19. Tác tịnh fEŸ#. Căn bản ni: tẩy tịnh ŸÈŸf. Pali: udaka-suddhikam, rửa sạch bằng nước. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 413 


B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tác tịnh: dùng nước rửa bên trong âm hộ. 

Tỳ-kheo-ni dùng nước rửa bên trong nên dùng hai ngón tay, mỗi 
ngón một đốt, nếu quá Ba-dật-đề. 

Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Chỉ sử dụng hai ngón tay, mỗi ngón một đốt hay 
dưới một đốt; hoặc có bệnh thế nào đó; hay bên trong có cổ, có trùng 
cần kéo ra ngoài; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIỂU 73*° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni dục tâm hừng hãy, 
nhan sắc tiểu tụy, thân thể gầy còm. Khi họ vào trong vương cung của 
vua Ba-tư-nặc, các phụ nữ trong cung thấy vậy hỏi: 

- A-di có bệnh hoạn gì? 

Lục quần ni nói: 

- Tôi không có bệnh hoạn, chỉ vì bệnh sắc. 

Phụ nữ hỏi tiếp: 

- Bệnh sắc nào? 

Cô mi nói: 

- Dục tâm của tôi hừng hãy. 

Các phụ nữ nói: 

- Chúng tôi ở trong cung, lúc nào cũng có đàn ông. Khi không 
có đàn ông, thì dùng hô giao??! làm nam căn, để vào trong nữ căn, vừa 
được thích ý, lại không phải là hành dâm. Các cô có thể làm như vậy, 
vừa được thích ý, không phạm hành dâm. 

Khi ấy hai trong nhóm sáu Tỳ-kheo-ni làm nam căn như vậy, cùng 
làm việc dâm dục. Tỳ-kheo-ni khác thấy, tưởng là cùng đàn ông hành 
dâm. Khi đứng dậy mới biết chẳng phải đàn ông. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo- 
ni: Sao các cô lại dùng hồ giao làm nam căn để cùng nhau hành dâm? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 





820. Pali, Pâc. 4. Ngũ phần: điều 71. Thập tụng: điều 85. Căn bản ni: điều 93. 
821. Hồ giao #ÏZ ; nhựa, hay cao su. Căn bản ni: thọ giao RJWZ. 


414 BỘ LUẬT 3 





lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, sao lại dùng hồ giao làm 
nam căn để cùng nhau hành dâm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, dùng hồ giao làm nam căn, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Làm nam căn: dùng các vật để làm như hồ giao, cơm nhão, bột, 
sáp ong. 

Tỳ-kheo-ni nào dùng các vật này làm nam căn để vào nữ căn, tất 
cả đều phạm Ba-dật-đề. Nếu không cọ xát vào nữ căn, phạm Đột-kiết- 
la. 

Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải căn bệnh thế nào đó, phải dùng 
cục thuốc hình tròn hay viên thuốc đặt vào để chữa; hoặc y ngăn chận 
nguyệt thủy; hoặc bị cưỡng lực bắt ép làm; thấy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIẾU 74” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni vì dục tâm hừng hãy, 
nhan sắc tiểu tụy, hình thể ốm gầy. Vào trong cung của vua Ba-tư-nặc, 
các phụ nữ trong cung thấy vậy hỏi: 

- A-di bệnh gì? 

Chư ni nói: 

- Chỉ vì không thoả mãn. 

Các phụ nữ hỏi: 

- Không thỏa mãn cái gì? 


§22. Pali, Pâc. 3. Ngũ phần: điều 71. Thập tụng: điều 75. Căn bản ni: điều 76. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 4l5 





Chư mi nói: 

- Dục tâm của chúng tôi hừng hực. 

Các phụ nữ nói: 

- Chúng tôi ở trong cung, thường có đàn ông. Lúc không có đàn 
ông thì dùng hồ giao tạp vật làm nam căn để vào nữ căn, vừa thõa mãn 
được lòng dâm, mà không gọi là hành dâm. Sao chư tôn không làm như 
vậy? 

Các Tỳ-kheo-ni trả lời: 

- Này các chị, Đức Thế Tôn chế giới không được làm như vậy. 

Các phụ nữ lại nói: 

- Này các cô, chúng tôi ở trong cung khi có đàn ông thì thôi; lúc 
không có đàn ông thì cùng nhau vỗ, vừa được khoái lạc mà không gọi 
là hành dâm. Các cô làm sao không làm như vậy? 

Bấy giờ, hai trong nhóm sáu Tỳ-kheo-ni cùng nhau vỗ. Các Tỳ- 
kheo-ni khác thấy, tưởng là cùng đàn ông hành dâm. Lúc đứng dậy mới 
biết không phải đàn ông. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô cùng nhau vỗ. 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các cô cùng nhau vỗ. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Những Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cùng vỗ cho nhau, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Vỗ: lấy bàn tay hay gót chân đập vào, hoặc nữ căn với nữ căn vỗ 
nhau. 

Tỳ-kheo-ni cùng vỗ với nhau, người vỗ phạm Đột-kiết-la, người 
thọ nhận vỗ phạm Ba-dật-đề. Nếu hai nữ căn cùng nhau vỗ, cả hai đều 


416 BỘ LUẬT 3 





phạm Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc tới 
lui, đi đứng, hoặc quét đất vướng phải chứ không cố tâm, hay khi tắm 
rửa đụng phải thì không phạm, 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIẾU 75 $8 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Ba-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một trưởng giả cùng vợ xuất gia làm 
đạo. Đến giờ, ông vào thôn khất thực, được thức ăn rồi, đem đến trong 
Tăng-già-lam của ni ngồi ăn. Người vợ cũ, hiện là Tỳ-kheo-ni, đem 
nước đến, đứng phía trước lấy quạt quạt. Tỳ-kheo bảo: 

- Đứng tránh ra một chút, chứ tôi mắc cổ với người ta. Đừng đứng 
trước mặt tô1! 

T-kheo-nI nói: 

- Đại đức, sao lại mắc cổ với tôi? 

VỊ Tỳ-kheo lại nói: 

- Sao không tránh mau ra? Tôi mắc cổ với Tỳ-kheo-ni. 

T-kheo-nI nói: 

- Tôi đứng trước mặt, nói mắc cở. Vậy trước kia làm việc như vậy 
sao không mắc cở? 

Bà vợ là Tỳ-kheo-ni nói xong nổi giận, lấy cán quạt đánh, lấy 
nước rót trên đầu Tỳ-kheo, rồi bỏ đi vào phòng. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni này: Sao cô 
lại sân sĩ đánh T-kheo? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Tỳ-kheo-ni này: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-mI sao lại đánh Tỳ-kheo? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni này 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 


823. Pali, Pâc. 6. Ngũ phần: điều 143. Tăng kỳ: điều 79. Thập tụng: điều 77 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 417 





- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, khi Tỳ-kheo ăn, cung cấp nước, dùng quạt quạt, 
Ba-dật-đề.°° 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có các Tỳ-kheo- 
ni nghi không dám chăm sóc Tỳ-kheo bệnh, không có người cung cấp 
nước, cũng không dám hỏi. Đức Phật dạy: 

- Cho phép các T-kheo-nmi nuôi các T-kheo bệnh, không aI cung 
cấp nước được phép hỏi. 

Từ nay về sau nên kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, Tỳ-kheo không bệnh, khi ăn cung cấp nước, đứng 
trước mặt dùng quạt quạt, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, Tỳ-kheo không bệnh đang ăn, cung cấp nước, 
đứng trước mặt, dùng quạt quạt, phạm Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: chăm sóc Tỳ-kheo bệnh, không ai cung cấp nước, 
hỏi, không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 76 $° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đi xin lúa sống,“ 
mè, gạo, đậu lớn, đậu nhỏ, đại mạch, tiểu mạch sống. Các cư sĩ thấy, cơ 
hiểm nói: Các Tỳ-kheo-ni này khất cầu không nhàm chán, không biết 
xấu hổ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy thì có gì là 
chánh pháp? Sao lại xin các loại ngũ cốc sống như dâm nữ, tặc nữ? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học gIới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tyỳ-kheo-m: Tại 


824. Ngũ phần: ..cầm bình nước và quạt, đứng trước mặt... Tăng kỳ: .. cung cấp nước và quạt... 
825. PalI, Păc. 7. 

826. Hán: sinh cốc #“E3#x. Pali: ãmakadhaññam, gạo sống (chưa nấu), được giải thích gồm 
luôn các thứ: sãli (gạo trắng), vThi (thóc), yavo (đại mạch), godhũmo (tiểu mạch, hay lúa mì), 
kangu (hạt kê), varako (các loại đậu), kudrusako (lúa mạch đen). 


418 BỘ LUẬT 3 





sao các cô xin các loại ngũ cốc sống như vậy? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các cô lại xin các loại ngũ cốc sống? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, xin” ngũ cốc sống, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào xin lúa sống cho đến đại, tiểu mạch, tất cả đều 
phạm Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: đến xin nơi người bà con, hay người xuất gia; 
mình vì người, người vì mình xin; hoặc không xin mà được; thẩy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 77 3% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ, cách tịnh xá của Tỳ-kheo-ni không xa có một vùng 
cỏ kết lũ” tươi tốt, các cư sĩ thường đến đó ngồi nằm, vui chơi, ca hát, 
múa nhảy, hoặc có lúc than vãn. Những âm thanh này làm loạn động 
các Tỳ-kheo-ni tọa thiển nên các Tỳ-kheo-ni bực mình. 


827. Pali: viññatvã...bhajjitvã...kottetvã...pacitvã: (tự mình hay nhờ người) hỏi xin, rang, giã, 
nấu. 

§28. Pali, Pâc. 9. Ngũ phần: điều 137. Tăng kỳ: điều 139. Thập tụng: điều 174. Căn bản ni: 
điều 79 

829. Kết lũ thảo §ñ##tff (2). Các bản Tống Nguyên Minh: già lâu thảo jiflF, cỏ lâu (2, Thiểu 
Chữu). Pali: harita, rau cỏ, các thứ xanh tươi; được giải thích là trồng để làm thức ăn cho con 
người. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 419 





Sau khi cư sĩ đi, các cô dùng đồ bẩn như nước tiểu, phẩn, đem đổ 
lên trên cỏ. Sau đó, các cư sĩ trở lại nơi ấy để vui đùa thì bị làm bẩn cả 
người và y phục do bởi đồ bất tịnh, và vùng cỏ cũng bị chết khô dần. Do 
việc làm ấy, các cư sĩ đều cơ hiểm, nói: Các Tỳ-kheo-ni này thọ nhận 
không biết xấu hổ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy 
có gì là chánh pháp? Vùng cỏ tươi tốt nơi chúng ta thường đến ca múa 
vui chơi, các cô dùng đồ bất tịnh, đại tiểu tiện đổ trên đó làm làm bẩn 
cả người và y phục chúng ta, và vũng cỏ cũng bị hư hoại. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Chỗ các cư 
sĩ đến vui chơi, sao các cô đem đồ bất tịnh đại tiểu tiện đổ lên trên cỏ 
làm cho thân và y của họ bị làm bẩn mà cỏ cũng bị khô héo, hư hoại? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni này: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tỳ-kheo-ni sao lại đem vật bất tịnh như đại tiểu 
tiện đổ trên chỗ các cư sĩ thường đến vui đùa, làm cho họ bị làm bẩn cả 
thân và y phục? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo-ni 
này rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đại tiểu tiện? trên cỏ tươi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên 

Tỳ-kheo-ni đại tiểu tiện trên cổ xanh tươi, phạm Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc đại 
tiểu tiện nơi chỗ không có cỏ rồi nước chảy đến chỗ có cỏ; hoặc gió 
thổi, hoặc chim ngậm bay rớt trên cỏ; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 


830. Căn bản ni: đại tiểu tiện và khạc nhổ. Pali: đổ nước tiểu, phân, rác rưởi, thức ăn thừa, trên 
có xanh. 


420 BỘ LUẬT 3 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 78 °°' 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong núi Kỳ-xà-quật, La-duyệt-kỳ. 
Bấy giờ, có một nhóm sáu Tỳ-kheo-ni ban đêm đại tiểu tiện trong bô, 
sáng sớm đổ ra bên ngoài tường mà không xem trước. Cũng vào lúc đó 
có vị đại thần không tin ưa Tam bảo, sáng sớm cởi xe đi chầu vua Bình- 
sa, đi ngang qua bên ngoài tường của tinh xá Tỳ-kheo-ni, thì bị đồ bất 
tịnh đổ trên đầu, làm bẩn cả y phục. Vị đại thần ấy nói: 

- Tôi sẽ đến quan đoán sự thưa kiện việc này!332 

Bấy giờ, có vị Bà-la-môn chí tín biết xem tướng, hỏi: 

- Đại thần muốn đi đâu? 

Đại thần nói: 

- Tỳ-kheo-ni dùng đồ đại tiện bất tịnh đổ làm ô nhục người tôi. 
Tôi muốn đến quan đoán sự thưa kiện việc này. 

VỊ tri-tướng Bà-la-môn, can nói: 

- Thôi, đừng nên đến kiện thưa làm gì. Lắm khi không được kiện 
mà lại mắc tội nữa?3. 

Vị Đại thần nghe theo lời can, không kiện, trở về. Vị Bà-la-môn 
xem tướng kia liền đến tịnh xá Tỳ-kheo-ni, hỏi: 

- Tỳ-kheo-ni nào ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày đổ 
bên ngoài tường mà không xem trước như thế? 

Chư ni trả lời: 

- Chúng tôi không biết. Nhưng tại sao ông lại hỏi như vậy? 

Vị Bà-la-môn nói rõ nhân duyên, và nói tiếp: 

- Tôi đã can không cho đại thần đó thưa kiện. Vậy, từ nay các cô 
không nên đổ như vậy nữa. 

Chư ni tìm hiểu xem ai làm việc ấy. Liền biết một cô trong nhóm 
sáu Tỳ-kheo-ni đã đổ như vậy. Các Tỳ-kheo-ni quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni: Sao cô lại đêm đồ đựng đại tiểu tiện vào cuối đêm, sáng ra đổ 
bên ngoài tường mà không xem trước? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 


831. Pali, Pâc. §. Ngũ phần: điều 135, 136. Tăng kỳ: Thập tụng: điều 78. Căn bản: điều 80 
832. Pali: ông châm lửa, đòi đốt chùa. 
833. Cư sĩ này nói: Điểm tốt đấy! 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 421 





Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, sao lại đem đồ đựng đại tiểu 
tiện cuối đêm đem đổ bên ngoài tường mà không xem trước? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người ban đầu phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni 
kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, sau đêm đại tiểu tiện trong bô, 
đổ bên ngoài tường mà không xem trước,®Š Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni kia ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày phải 
xem ngoài tường thành trước, sau đó mới đổ. Sau khi thức dậy, phải 
búng ngón tay hay tằng hắng. Nếu Tỳ-kheo-ni cuối đêm, đại tiểu tiện 
trong bô, sáng ngày không xem trước bên ngoài tường mà đổ, Ba-dật- 
đề. Nếu ban đêm không khẩy móng tay hay không tằng hắng mà đổ, 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày xem 
ngoài thành rồi mới đổ; hoặc ban đêm thì búng ngón tay hay tằng hắng; 
hoặc trước có gạch đá, gốc cây, có gai, nơi đổ các đồ bất tịnh; hoặc có 
nước sâu, bờ sông, hay đống rác thì đổ, không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 79 ®% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại La-duyệt-kỳ. 
Bấy giờ, nhân dân trong nước có tiết hội, kỹ nhạc vui đùa. Nhóm sáu 
Tỳ-kheo-ni đến xem coi, các cư sĩ thấy, cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni này 
không biết xấu hổ. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, mà cùng 
nhau xem coi các trò vui đùa như dâm nữ, tặc nữ không khác. Như vậy 


#4 sáng ngày đem 


§34. Pali: đổ phân, nước tiểu, rác, cơm dư bên ngoài tường. Ngũ phần, điều 135: đổ phân, nước 
tiểu, ra ngoài tường dậu; điều 136: liệng rác, thức ăn thừa 

835. Nghĩa là, đứng bên trong tường mà liệng ra ngoài, không xem trước. Pali: đổ hay sai người 
đổ (=ném hay liệng) qua tường hay phên dậu 

836. Pali, Pâc. 10. Căn bản mi: 172-174 


422 BỘ LUẬT 3 





có gì là chánh pháp? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô cùng nhau đến xem nghe các trò vui đùa? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các cô lại đi xem nghe các trò vui đùa? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đi xem nghe kỹ nhạc,®” Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Xem nghe: thưởng thức các trò vui đùa. 

Tỳ-kheo-ni từ đường chính đến đường chính, từ đường chính đến 
đường phụ, từ đường phụ đến đường chính; từ chỗ cao đến chỗ thấp, từ 
chỗ thấp đến chỗ cao để xem nghe kỹ nhạc; nhìn thấy thì phạm Ba-dật- 
đề; không thấy, phạm Đột-kiết-la. 

Khởi ý muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi rồi nửa chừng trở lại, 
thảy đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có sự khải thỉnh; hoặc được kêu; hoặc trên 
lộ trình phải qua ở một bên; hoặc chỗ tạm nghĩ đêm, hay bị cường lực 
dẫn đi, hoặc bị trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 80 ®% 


837. Pali: naccam vã gitam vã vãditam vã dassanäya gaccheyya, đi xem múa, hát và tấu 
nhạc. 
838. Pali, Päc. 12. Căn bản ni, điều 81-82. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 423 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-mI vào trong xóm, nơi 
chỗ vắng đứng cùng nam tử nói chuyện. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Tỳ- 
kheo-ni này không biết hổ thẹn, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng 
tôi biết chánh pháp, mà vào trong xóm cùng đứng với nam tử nơi chỗ 
vắng nói chuyện, không khác dâm nữ, tặc nữ. Như vậy có gì là chánh 
pháp? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô vào trong xóm, nơi chỗ vắng cùng đứng với nam tử nói 
chuyện? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các cô vào trong xóm cùng nam tử đứng nơi 
chỗ vắng nói chuyện? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vào bên trong xóm 
vắng nói chuyện, Ba-dật-đề.®%° 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Xóm: nơi có nhà bạch y. 

Chỗ vắng: chỗ không thấy, không nghe. 

Chỗ không thấy: do khói, mây, bụi, sương, bóng tối. 

Chỗ không nghe: ngoài tầm nghe được tiếng nói với giọng bình 
thường. 


%3 cùng người nam đứng chỗ 


839. Pali, Pâc. 12 không có chỉ tiết - trong xóm. Căn bản ni, điều §1: đứng với đàn ông ở chỗ 
khuất kín, điều 82: đứng với Tỳ-kheo ở chỗ khuất kín 

§40. Căn bản, điều §3: ..đứng với đàn ông ở chỗ trống... điều 84:..đứng với Tỳ-kheo ở chỗ 
trống... 


424 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo-ni vào bên trong xóm, cùng nam tử đứng nơi chỗ vắng nói 
chuyện, Ba-dật-đề. Nếu có đồng bạn mù mà không điếc, Đột-kiết-la; 
điếc mà không mù, cũng Đột-kiết-la. Đứng mà không nói, cũng phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có hai Tỳ-kheo-ni làm bạn; có người quen biết 
làm bạn, có nhiều người nữ cùng đứng, không mù, không điếc, hoặc đi 
chứ không đứng, hoặc bệnh bị xỉu, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói 
dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 81" 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni cùng người nam vào 
chỗ khuất vắng. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: “Tỳ-kheo-ni này không biết hổ 
thẹn, phạm bất tịnh hạnh, bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Sao Tỳ-kheo-ni lại cùng người nam vào chỗ 
khuất vắng, như dâm nữ, tặc nữ không khác!” 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu T-kheo-ni: 
“Sao các cô cùng người nam vào chỗ khuất vắng?” 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, sao lại cùng người nam vào chỗ 
khuất vắng? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


841. Tham chiếu, Pali, Pâc. 12; Căn bản: điều 81 & 82. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 425 





Tỳ-kheo-ni nào, cùng người nam điŠ2 vào chỗ khuất vắng, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Chỗ khuất vắng: chỗ có cây, có vách, có rào, có vải hay các thứ 
khác ngăn che. 

Tỳ-kheo-ni cùng người nam đi vào chỗ khuất vắng phạm Ba-dật- 
đề. Nếu có đồng bạn mù mà không điếc, Đột-kiết-la. Điếc mà không 
mù, cũng phạm Đột-kiết-la. Đứng lại,*° cũng phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu có hai Tỳ-kheo-ni làm bạn, hoặc có người 
quen biết làm bạn, hoặc có người nữ khác làm bạn, không mù, không 
điếc, hoặc đi chứ không đứng3, hoặc bị bệnh xỉu, hoặc bị cường lực 
bắt dẫn đi, hoặc bị trói, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. 

ĐIHU 82 "5 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, nơi đường hẻm bên 
trong xóm, chỗ vắng, cùng người nam đứng nói chuyện, hoặc bảo bạn 
đi cách xa, để một mình cùng người nam nói chuyện thì thầm. Các cư sĩ 
thấy, cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni này không biết tàm quý, vi phạm phạm hạnh 
mà bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 
Tỳ-kheo-ni sao lại đứng nói chuyện với người nam nơi đường hẻm chỗ 
vắng bên trong xóm; hoặc bảo bạn đi cách xa, để một mình cùng người 
nam nói chuyện thì thâm, như dâm nữ, tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô nói chuyện thì thầm với người nam nơi đường hẻm, chỗ 
vắng, bên trong xóm? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 





§42. Hán: lập trụ 17ÍÈ. Phân biệt, điều 80: cùng đứng, điều 81: cùng đi vào. 

843. Phân biệt, điều 80: cùng đứng, ba-đật-đề. 

§44. Hán: hành bất trụ f7 ®:, giống như trong điều 80. Có lẽ nên đảo lại: trụ bất hành. 

§45. Pali, Pâc. 14. Cf. Căn bản ni, điều 83: cùng đàn ông đứng chỗ trống; điều 84: cùng Tỳ- 
kheo đứng chỗ trống.; điều 86-87: thì thầm với đàn ông; điều 88-89: thì thâm với Tỳ-kheo. 





426 BỘ LUẬT 3 





lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách thóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni sao lại nói chuyện thì thầm với người nam 
nơi đường hẻm, chỗ vắng, bên trong xóm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo-ni nào, vào đường hẻm bên trong xóm, bảo bạn ẩi tránh 
xa, tại chỗ khuất vắng cùng nam tử đứng, nói chuyện thì thâm, Ba-dật- 
đề. 46 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Xóm: là chỗ nhà của bạch y. 

Đường hẻm chỗ khuất vắng: chỗ khuất vắng đối với thấy và chỗ 
khuất vắng đối với nghe. 

- Chỗ khuất vắng đối với thấy: do khói, mây, sương, bụi trần, bóng 
tối cho nên không thấy. 

- Chỗ khuất vắng đối với nghe: khoảng cách không nghe được 
tiếng nói với giọng bình thường. 

Nói chuyện thì thầm: kể miệng vào tai mà nói. 

Tỳ-kheo-ni vào nơi đường hẻm, bên trong xóm, bảo bạn đến chỗ 
không thấy, không nghe, nơi chỗ vắng cùng nam tử cùng đứng nói nhỏ 
với nhau, Ba-dật-đề. Đến chỗ không thấy mà có nghe, phạm Đột-kiết- 
la. Đến chỗ không nghe mà có thấy cũng phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có hai Tỳ-kheo-nI làm bạn; hoặc có người nữ 
quen biết làm bạn; hay có người khác làm bạn; hoặc có bạn không mù, 
không điếc; hoặc bị bệnh xỉu, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói dẫn đi, 
hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc có việc cần phải bảo bạn đi xa, 
hoặc bạn bị bệnh, hoặc vì bạn ấy thiếu oai nghi nên phải nói: Cô đi nơi 


846. Cf. Căn bản ni, điều 86: ...nói thì thầm với đàn ông...; điều 87: ... nghe đàn ông nói thì thầm... 
điều 88: ..nói thì thầm với Tỳ-kheo..., điều §9: .. nghe Tỳ-kheo nói thì thầm 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 427 





khác, tôi sẽ mang thức ăn đến cho cô, hoặc bạn ấy phá giới, phá kiến, 
phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẫn, hay đáng diệt tẫn; hoặc do 
việc này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn; thẩảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 83 *“ 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni, đến giờ, mặc y bưng bát 
đến nhà một cư sĩ. Vợ cư sĩ dọn một cái giường đơn,?“8 mời Tỳ-kheo-ni 
ngồi; rồi vào nhà trong. Tỳ-kheo-ni ngồi chốc lát, không nói với chủ 
nhà, đứng dậy đi. Cô vừa ra khỏi cửa, có một ma-nạp#” đến. Y vào nhà, 
nhìn xung quanh không có người, liền nghĩ: Cái giường ngồi có ích cho 
ta. Nghĩ xong, ma-nạp liền lấy giường mang đi. Sau đó vợ cư sĩ trở ra, 
không thấy Tỳ-kheo-ni, cũng không thấy giường đơn, liền bảo người tin 
cậy đến hỏi Tỳ-kheo-ni: Cái giường đơn để đâu? 

Tỳ-kheo-ni trả lời: 

- Tôi không biết. Khi tôi vừa ra có một ma-nạp vào nhà bà. Có thể 
y lấy đi. Nên kiếm y mà tìm. 

Sau khi truy tìm, lấy lại được cái giường ngồi. Các cư sĩ cơ hiểm: 
Tỳ-kheo-ni này không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao ngồi nơi giường ngồi của 
chủ nhà; rồi bỏ đi mà không nói, như dâm nữ, tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, khổ hạnh, 
ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách Tỳ-kheo-ni này: Tỳ-kheo-ni sao 
ngồi nơi giường ngồi của chủ, bỏ đi mà không nói? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni này: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tỳ-kheo-ni sao ngồi nơi tòa của người, khi đi không nói cho 
họ biết? 


§47. Pali, Pâc. 15.Căn bản ni: điều 96. 

§48. Độc tọa sàng Älj^|*JK. Tức cái đòn (ghế nhỏ) để ngồi. Căn bản: ngọa cụ lÄEF. Pali: ãsana, 
vật để ngồi; được giải thích: để ngồi kết già. Có lẽ là tấm thảm hay một loại chiếu, đệm ngôi. 
§49. Ma-nạp FS#ll. Thiếu niên, thanh niên hay một học sinh Bà-la-môn. PI., Skt. mãnava. 

850. Pali (Vin.iv. 272): nữ tỳ ra lau nhà, thấy bèn xếp cất vào trong một cái chậu 
(bhãjantarikãya). 





428 BỘ LUẬT 3 





Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni này 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào,3' vào ngôi? trong nhà bạch y, không nói với 
chủ nhà mà bỏ đi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni vào ngồi trong nhà bạch y, không nói với chủ bỏ đi, ra 
khỏi cửa ngõ phạm Ba-dật-đề. Một chân trong cửa ngõ, một chân ngoài 
cửa ngõ, phương tiện muốn đi mà không đi, cùng hẹn đi mà không đi, 
tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nói với chủ rồi mới đi; hoặc trên chỗ ngồi đó 
có người cùng ngồi; hoặc có dặn người ngôi gần rồi đi; hay người ngồi 
gần nói: Cứ đi. Không can gì. Hoặc ngôi trên đá, trên giường bằng gỗ, 
trên tường, trên cỏ trải ra, trên bục đất; hoặc nhà muốn sập, hay bị 
cháy, hoặc có rắn độc, thú dữ, trộm cướp, hay bị cường lực bắt, hoặc bị 
trói, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn; không nói với chủ mà đi; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 84 °% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong núi Kỳ-xà-quật tại thành La- 
duyệt. Bấy giờ trong thành La-duyệt có một Đại thần không tin ưa tam 
bảo. Vị đại thần có một cái giường ngồi cá nhân", không ai dám ngồi. 
Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà thường tới lui nhà này xem như một đàn- 
VIỆt. 

Thâu-la-nan-đà đến giờ khất thực, mặc y mang bát đến đó, không 


851. Pali, thêm yếu tố: trước giờ ăn trưa (purebhattam). 

§52. Pali, thêm yếu tố: ngồi trên chỗ ngồi, giải thích: ãsanam nãma pallankassa okãso hoi, 
chỗ ngồi là khoảng trống để ngồi kết già. 

§53. Chỉ những vật ngồi mà cá nhấn không tự tiện di chuyển 

854. Pali, Pâc. 16. Ngũ phần, điều 129. Căn bản ni: điều 96. 

855. Độc tọa sàng XñJ|*J£; xem cht. trên. Pali, Pãc. äsana, xem cht. 136 trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 429 





hỏi ai mà lại ngồi trên giường ngồi cá nhân của vị đại thần. Vị đại thần 
thấy vậy, bèn nói: Ai bảo Tỳ-kheo-ni này ngồi trên giường cá nhân của 
tôi? 

Cô ni nói: 

- Không ai bảo cả. Tôi tự đến ngồi. 

Vị đại thần cơ hiểm nói: Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà không biết 
hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là 
chánh pháp? Tỳ-kheo-ni sao không hỏi chủ mà tự tiện ngồi trên giường 
ngồi của người ta, như dâm nữ, tặc nữ không khác? 

Vào lúc ấy Thâu-la-nan-đà có nguyệt thủy nên làm bẩn nệm 
giường, rồi lại bỏ đi. Vị đại thần thấy vậy, nổi giận nói: Tỳ-kheo-ni 
này thật không biết xấu hổ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. 
Nhưng không hỏi chủ, tự ý ngồi trên giường của người ta, giống như 
dâm nữ, tặc nữ. Như vậy có gì là chánh pháp? 

Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
Tỳ-kheo-ni sao không hỏi chủ mà vội ngồi trên giường của người ta? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, sao cô không nói với chủ mà vội 
ngồi trên giường của người? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào,*5° vào trong nhà bạch y, không hỏi chủ nhà, liền 
ngồi trên giường”, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-niI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni vào trong nhà bạch y, không hỏi chủ nhà mà vội ngồi 
trên giường, Ba-dật-đề. 


§56. Tham chiếu, Pali, Pâc. 16, thêm chỉ tiết: sau bữa ăn trưa (pacchãbhattam). 
§57. Pali,nt.: ngồi hoặc nằm. 


430 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nói với chủ rồi mới ngồi; hoặc có chỗ ngồi thường; 
hoặc là bà con, hoặc có người bà con nói: Cô cứ ngồi, chớ ngại. Tôi sẽ 
nói với chủ cho. Hoặc ngồi trên đá, trên giường cây, trên bục đất, trên 
nệm cỏ,®° hoặc bị bệnh té xỉu xuống đất, hoặc bị cường lực bắt đi, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 85*° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo-ni trên đường đi đến 
nước Câu-tát-la, tới một thôn không có trú xứ,?5° không nói với người 
chủ,°°' tự tiện trải tọa cụ để ngủ. 

Các cư sĩ thấy, hỏi: 

- Ai sắp xếp cho các Tỳ-kheo-ni nghỉ nơi đây? 

Các cô nói: 

- Không ai sắp xếp cả. Chúng tôi tự sắp xếp chỗ nơi để nghỉ mà 
thôi. 

Các cư sĩ cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni này không biết hổ thẹn. Bên ngoài 
tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao 
Tỳ-kheo-ni không nói với chủ lại tự tiện vào nhà người ta nghỉ ngơi, có 
khác gì dâm nũ, tặc nữ? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-m: Tại sao 
Tỳ-kheo-ni không nói với chủ mà tự tiện vào nhà người nằm ngồi? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni này: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni không nói với chủ nhà, vào nhà 
người tự tiện nằm ngôi, nghỉ ngơi? 


858. Xem điều 15 trên. 

§59. Pali, Päc. 17. Ngũ phần: điều 164. Thập tụng: điều 105. Căn bản: điều 97. 

§60. Không có chùa hay tinh xá. Bản Hán có thể nhảy sót. Nên thêm: vào một nhà nọ. Tham 
chiếu Pali: đến xin nghỉ đêm tại nhà một người Bà-la-môn. 

861. Pali, chỉ tiết: chủ nhân đi vắng. Người vợ bảo chờ ông về 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 431 





Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo-ni 
này rồi bảo chư Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vào nhà bạch y,%“ không hỏi chủ, tự tiện trải? 
chỗ ngồi nghỉ ngơi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Trải chỗ ngồi: hoặc trải bằng cỏ hay bằng lá cây, cho đến bằng 
gia. 

Tỳ-kheo-ni nào, vào nhà bạch y, không hỏi chủ, tự tiện trải ngọa 
cụ để ngủ, lưng chạm đất, mỗi lần trở mình là phạm một Ba-dật- đề. 

T-kheo-nI, Đột-kiết-la, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nói với chủ rồi mới nghỉ; hoặc là nhà không người 
ở; hoặc là phước xá; hoặc là quen biết, hay là bà con nói: Cô cứ nghỉ, tôi 
sẽ nói với chủ cho; hoặc bị cường lực bắt, hay bị trói, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 86 °% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni cùng người nam vào 
trong buồng tối%%. Các cư sĩ thấy cơ hiểm, nói: Tỳ-kheo-ni này không 
biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao Tỳ-kheo-mI lại cùng người 
nam vào trong buồng tối như dâm nữ, tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni: 
“Sao các cô cùng người nam vào trong nhà tối?” 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 


862. Pali, nt.: đến nhà bạch y lúc phi thời (vikãle kulãni upasamkamitvä). Giải thích: phi thời, 
chỉ thời gian từ sau khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc. 

863. Pali: trải hay khiến người trải. 

§64. Pali, Pâc. 11. Ngũ phần, điều 128. 

§65. Ám thất [#|ZZ. Pali: rattandhakãre appadTpe, trong bóng tối ban đêm không đèn. 


432 BỘ LUẬT 3 





lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-nI, tại sao các cô cùng người nam 
vào trong nhà tối? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách (743a1) nhóm sáu 
Tỳ-kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cùng người nam vào trong nhà tốt,°“ Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tối: là không có đèn, lửa, không có cửa số nơi tường, không có 
ánh sáng. 

Tỳ-kheo-ni cùng nam tử vào trong nhà tối, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có đèn, lửa, tường có cửa sổ, ánh sáng; hoặc bị 
cường lực bắt dẫn vào, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 8 

ĐIẾU 87 *®% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni Để-xá Nan-đà là đệ tử của 
Tỳ-kheo-ni Sám-ma. Thầy bảo cô lấy y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim 
đem đến. Khi Tỳ-kheo-ni Đề-xá nghe lời thầy dạy nhưng nghe không 
rõ, lại nói với các Tỳ-kheo-ni khác: Thầy bảo tôi trộm lấy y bát, ni-sư- 
đàn, ống đựng kim. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe nói như vậy, liền hỏi Tỳ-kheo-ni 


866. Pali, Păc.II: Một mình cùng người nam đứng hay nói chuyện trong đêm tối không đèn 
đuốc. 

§67. Bản Hán, hết quyển 25. 

868. Pali, Pâc. 18. Ngũ phần, điều 133. Căn bản ni, Ba-dật-đề 92. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 433 





Sám-ma: Thật sự cô có bảo đệ tử của cô trộm lấy y bát, ni-sư-đàn, ống 
đựng kim hay không? 

Sám-ma nói: 

- Các cô, tôi làm sao có ý nghĩ đó, bảo đệ tử trộm lấy y bất, ni-sư- 
đàn, ống đựng kim? Tôi chỉ bảo, lấy y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim đem 
đến đây, chứ tôi đâu có bảo trộm lấy! 

Bấy giờ có các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni 
Đề-xá-nan-đà: Sao cô không nghe rõ lời bảo của thầy mà lại đến nói 
với các Tỳ-kheo-ni: “Thầy bảo tôi trộm lấy y bát, ni-sư-đàn, ống đựng 
kim. ”? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo 
đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Đề-xá-nan-đà: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao nghe không rõ lời thầy nói mà nói với các Tỳ-kheo-ni: 
“Thầy bảo tôi trộm lấy y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Để- 
xá-nan-đà rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Đề-xá-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, nghe không rõ mà đem nói với người, Ba-dật- 
đề. 552 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

T-kheo-ni nào, nghe không rõ mà đem nói với các Tỳ-kheo-n1: 
Thầy bảo tôi trộm lấy y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim, nói rõ ràng, phạm 
Ba-dật-để; nói không rõ ràng, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: sự thật là như vậy, như nói: Cô đến trộm lấy y 
bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim đem đến đây. Đệ tử đến các Tỳ-kheo-ni 
nói: Thầy tôi bảo tôi trộm lấy y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim đem đến. 


869. Căn bản ni:.không xét kỹ mà lại cật vấn.. Pali: dusg-gahitena dũpadhãritena para 
ujjhãpeyya, do không hiểu rõ, do hiểu nhầm, khiến người khác bị hiểm trách 


434 BỘ LUẬT 3 





Hoặc nói đùa giỡn, nói gấp gấp, nói một mình, nói trong mộng hay 
muốn nói việc này nhầm nói việc khác; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 88 #° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni vì một việc nhỏ, 
cùng nhau giận dữ, thể thốt, sẽ đọa vào ba đường dữ, không sinh trong 
Phật pháp, nói: Nếu tôi làm việc này thì tôi sẽ đọa vào ba đường dữ, 
không sinh trong Phật pháp. Nếu cô làm việc này cô cũng sẽ đọa vào 
ba đường dữ, không sinh trong Phật pháp! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni: 
Sao các cô chỉ vì một việc nhỏ, giận dữ nguyễn thể sẽ đọa ba đường dữ, 
không sinh trong Phật pháp, nói: “Nếu tôi nói việc này thì tôi sẽ đọa 
vào ba đường dữ, không sinh vào trong Phật pháp. Nếu cô có làm việc 
nầy cũng sẽ đọa vào ba đường ác, không sinh trong Phật pháp!”? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, sao các cô chỉ vì một việc nhỏ 
giận dữ nhau, thể sẽ đọa ba đường ác, không sinh trong Phật pháp, mà 
nói: “Nếu tôi có việc này thì tôi sẽ đọa trong ba đường dữ, không sinh 
trong Phật pháp; nếu cô có việc này cô sẽ đọa vào ba đường dữ, không 
sinh trong Phật pháp! ”? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, chỉ vì một nhân duyên nhỏ mà thê thốt sẽ đọa 
vào ba đường ác, không sinh trong Phật pháp, mà nói: “Nếu tôi có việc 
này thì tôi sẽ đọa vào ba đường ác, không sinh trong Phật pháp. Nếu 


870. Pali, Pâc. 19. Ngũ phần, điều 134. Căn bản ni: điều 91. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 2 435 





cô có việc này cô cũng sẽ đọa vào ba đường ác, không sinh trong Phật 
pháp; ”57! Ba-dật-đề. #72 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Đức Phật dạy, từ nay về sau cho phép xưng - Nam mô Phật, nói: 
Nếu tôi có việc này thì “Nam mô Phật.” Nếu cô có việc này thì cũng 
“Nam mô Phật. ” 

Tỳ-kheo-ni chỉ vì một việc nhỏ mà thể thốt sẽ đọa ba đường dữ, 
không sinh trong Phật pháp, mà nói: Nếu tôi có việc này thì sẽ đọa 
trong ba đường ác, không sinh trong Phật pháp. Nếu cô có như vậy cũng 
sẽ đọa vào ba đường dữ, không sinh trong Phật pháp. Nói rõ ràng, phạm 
Ba-dật-để; nói không rõ ràng phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu nói: Nam mô Phật, hoặc nói đùa, nói gấp 
gáp, nói một mình, nói trong mộng hay muốn nói việc này nhầm nói 
việc khác, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIỀẾU 89 #2 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở Câu-thiểm-di, trong vườn Cù-sư-la. Bấy 
giờ, có Tỳ-kheo-ni Ca-la cãi cọŸ”* với người khác, không khéo ghi nhớ 
tránh sự,” lấy tay đập vào ngực khóc la. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, quở trách Tỳ-kheo-ni Ca-la: Sao cô 
cãi lộn với người khác rồi lấy tay đấm vào ngực khóc la? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Ca-la: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tỳ-kheo-ni Ca-la, sao cô cãi lộn với người khác rồi lấy tay 


871. Ngũ phần: Tỳ-kheo-ni, tự thế thốt, nhưng thật sự nguyền rủa người khác... 

872. Căn bản ni: ..đem phạm hạnh ra mà thể thốt... Pali: nira-yena brahmacariyena vã abhisap- 
eyya, nguyền rủa bằng địa ngục hay phạm hạnh. 

873. Pali, Păc. 20, Vin. 1v.77. Ngũ phần, điểu 132. Căn bản ni, điều 90. 

874. Đấu tránh [°Jñ#. Pali: bhanditväã, tranh luận. 

875. Xem cht. 42, Ni luật, Tăng-già-bà-thi-sa 17. 


436 BỘ LUẬT 3 





đấm vào ngực khóc la? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Ca-la 
rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Ca-la này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cùng đấu tranh, không khéo ghỉ nhớ tránh sự”, 
đấm ngực la khóc”, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni cùng người khác đấu tranh: có bốn loại đấu tranh như 
trước đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo-ni cùng nhau đấu tranh, không khéo ghi nhớ các 
tránh sự, đấm ngực la khóc, mỗi lần đấm ngực là phạm một Ba-dật-đề; 
rơi một giọt nước mắt, phạm một Ba-dật-đề.5”3 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc khi 
ăn bị nghẹn nên phải tự đấm; hoặc vì đại tiểu tiện mà chảy nước mắt; 
hoặc nhân bởi gió, lạnh, nóng mà chảy nước mắt; hoặc do khói xông mà 
chảy nước mắt; hoặc nhân nghe pháp tâm sinh nhàm chán mong cầu xa 
la mà rơi nước mắt; hoặc nhỏ thuốc đau mắt nước mắt chảy; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIỀÊU 90 #° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở nước Bà-kỳ-đà.*° Bấy giờ có nhóm 
sáu Tỳ-kheo-ni, hai người đồng nằm một giường. Các Tỳ-kheo-ni thấy, 
tưởng là nằm chung với đàn ông. Khi họ đứng dậy, mới biết chẳng phải 
là đàn ông. 


876. Pali: không có các chi tiết này. 

877. Căn bản ni: ..vì giận hờn mà tự đấm ngực... Pali: vadhitã vadhitã rodheyya, tự đấm mình 
liên hồi, rồi khóc. 

878. Pali: phải đủ cả hai yếu tố, tự đấm và khóc. Tự đấm mà không khóc, hay chỉ khóc mà 
không tự đấm, phạm Đột-kiết-la. 

879. Pali, Pâc. 31. Căn bản ni: điều 100. 

880. Bà-kỳ-đà Ö##KE. Pali, Phật tại Sãvatthi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 437 





Bấy giờ có một đại tướng, dũng kiện, nhiều trí, đủ các thuật, giỏi 
chiến đấu. Vừa cưới vợ chưa bao lâu thì được lệnh đi chinh phạt, bèn 
nghĩ: Nay ta phải viễn chinh. Nên gởi vợ lại cho ai? Nếu gởi cho cư sĩ 
thì nhà có nhiều các đàn ông, không thể được. 

Trước đó, đại tướng có quen biết với Tỳ-kheo-ni Bạt-để Ca-tì- 
la*', nên nghĩ: Nay ta có thể đem vợ giao phó cho Tỳ-kheo-ni Ca-tì-la 
trước khi xuất chinh. Liên đem đến đó gởi. 

Tỳ-kheo-ni Ca-tì-la nhận người vợ được gởi. Vì để trông nom, 
nên hai người cùng ngủ một giường. Thân thể Tỳ-kheo-ni Ca-tì-la mềm 
mại, nên người đàn bà kia khi xúc chạm, sinh tâm nhiễm ái. Sau khi đại 
tướng chinh phạt xong trở về, đến đón vợ về nhà. Nhưng người vợ do 
luyến ái thân thể mềm mại của Tỳ-kheo-ni nên trốn đại tướng, trở lại 
Ở với cô ni. 

Bấy giờ, đại tướng nghĩ: Ta muốn làm tốt lại hóa ra xấu. Tại sao 
vợ ta nay không yêu ta nữa mà lại luyến ái Tỳ-kheo-ni, trốn ta đến ở 
với cô ni? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni 
và Tỳ-kheo-ni Bạt-đề Ca-t-la: Sao các cô, hai người cùng nằm một 
giường? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo-ni Ca-tì-la: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô, hai người cùng nằm một giường? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách lục quần và Tỳ- 
kheo-ni Ca-tì-la rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Lục quần và Tỳ-kheo-ni Ca-tì-la này là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì 
các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, hai người nằm chung một giường, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ, có vị vì 
sự nghi, không dám cùng nằm một giường với Tỳ-kheo-ni bệnh, cũng 
không dám thay nhau cùng ngồi, thay nhau cùng nằm. Đức Phật dạy: 


881 


881. Bạt-đề Ca-t-la ‡‡ÈJIHIE3##. Pali: Bhaddäã Kãpilãn¡ 


438 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép cùng người bệnh đồng nằm một giường; cho phép luân 
phiên ngồi, luân phiên nằm. 

Từ nay về sau nên kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà hai người cùng nằm một giường, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Giường: có năm loại như trên đã nói. 

Tỳ-kheo-ni không bệnh, hai người đồng nằm một giường, tùy theo 
hông dính chiếu trải trên giường, mỗi mỗi đều phạm Ba-dật-đề; tùy 
theo mỗi lần trở mình phạm một Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: cùng nằm một giường với người bệnh; hoặc luân 
phiên ngồi, luân phiên nằm; hay bị bệnh xỉu; hoặc bị cường lực bắt, 
hoặc bị trói hay vì mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 91% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở nước Bà-kỳ-đà. Bấy giờ, trong nhóm 
sáu Tỳ-kheo-ni, hai người nằm chung một nệm, chung một chăn. Các 
Tỳ-kheo-ni thấy, tưởng nằm chung với đàn ông. Khi đứng dậy mới biết 
chẳng phải đàn ông. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô hai người nằm chung một nệm, chung một chăn? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô hai người nằm chung một nệm, chung 
một chăn? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 


882. Pali, Păc. 32. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 439 





những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, hai người nằm chung một nệm, chung một mâên, 
Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo-ni kia 
chỉ có một đồ trải hoặc là bằng rơm cỏ, hoặc bằng lá cây, các Tỳ-kheo- 
ni nghi không dám cùng nằm, Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tỳ-kheo-ni dùng riêng đồ trải, ngọa cụ, chăn. Nếu khi 
lạnh mà chỉ có một cái chăn, cho phép cùng đắp, nhưng bên trong mỗi 
người phải mặc áo lót khi nằm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, nằm cùng một nệm, cùng một chăn, Ba-dật-để. 
Trừ trường hợp đặc biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni hai người nằm cùng một nệm, cùng một chăn, tùy theo 
hông dính nơi giường, phạm Ba-dật-đềể; mỗi lần trở mình phạm một Ba- 
dật-để. Nếu cùng một nệm mà khác chăn, Đột-kiết-la. Nếu cùng một 
chăn mà khác nệm, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: chỉ có một đồ trải bằng cỏ, bằng lá, riêng mỗi 
người có đồ trải bằng giạ; hoặc khi trời lạnh nằm cùng một cái chăn, 
mỗi người đều mặc áo lót; hoặc bị bệnh xỉu; hoặc bị cường lực bắt, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 92 *8 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni vì muốn quấy nhiễu 
người nên, hoặc (mình) ở trước với (người) đến sau, hoặc (mình) đến 


883. Pali, Pâc. 33. Thập tụng: điều 100 & 101. 


440 BỘ LUẬT 3 





sau với (người) ở trước;°** trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọŸ8. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-nI: Tại 
sao các cô cố ý gây phiển phức, ở trước đến sau, đến sau ở trước; trước 
mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọ? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Tại sao các cô cố ý gây phiền phức, ở trước đến sau, đến sau ở 
trước; trước mặt tụng kinh vấn nghĩa, giáo thọ? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cố ý gây phiển phức ở trước đến sau, đến sau ở 
trước; trước mặt tụng kinh hỏi nghĩa, giáo thọ,°*° Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo-ni 
không biết ai ở trước hay chẳng phải ở trước, ai đến sau hay chẳng phải 
đến sau, sau đó mới biết nên trong số đó có vị tác pháp sám Ba-dật-để, 
hoặc là nghi. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết ở trước đến sau, biết đến sau ở trước vì cố ý 
gây phiền phúc, trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọ, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni biết ở trước đến sau, đến sau ở trước, vì cố ý gây 
phiền phức, trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọ; nói rõ ràng, phạm 
Ba-dật-để; không rõ ràng, phạm Đột-kiết-la. 





§84. Hán: tiên trụ hậu chí, hậu chí tiên trụ 76#ZEÍ4#Z*76fÈ, được hiểu: với người ở trước mà 
mình đến sau, hoặc người đến sau mà mình ở trước.... Thập tụng, điều 100: Người ở trước quấy 
nhiễu người ở sau 76f:ll4:1: điều 101: Người ở sau quấy nhiểu người ở trước @{Èll7¿f: 
#ï. Xem cht. 145 dưới. So sánh điều 173 sau. 

885. Thập tụng: .. đầu hôm, khách tọa thiển..., cô ngủ. Giữa đêm, khách ngủ, cô tọa thiển, tụng 
kinh... khách mất ngủ... Pali, Vin.iv. 290: Thullanandã quấy nhiễu Bhaddã Kãpilãni bằng cách, 
ban đêm, đi tới, đi lui, đứng lên, ngồi xuống..., đọc kinh, bảo người đọc kinh..(phá không cho cô 
này ngử, vì ghen tức) 

886. Pali, bhikkhuniyäã sađcicca aphãsum kareyya, cố ý gây bất an cho Tỳ-kheo-ni khác. 









































SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 44I 





Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu không biết; hoặc được cho phép; hoặc bà 
con, hoặc người bà con nói: Sư cô cứ giáo thọ. Tôi sẽ vì sư cô nói cho. 
Hoặc người ở trước đến thọ kinh với người đến sau, hay người đến sau 
đến thọ tụng với người ở trước. Hoặc cả hai người đều đến người khác 
thọ. Hoặc người kia hỏi người này đáp. Hoặc cùng nhau tụng; hoặc nói 
vui đùa, nói gấp gáp, nói trong mộng; hay muốn nói việc này nhầm nói 
việc khác. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIỀÊU 93 %7 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà cùng sống 
chung với Tỳ-kheo-nI khác bị bệnh mà không chăm sóc. Các Tỳ-kheo- 
ni hỏi rằng, Tỳ-kheo-ni cùng sống chung với cô bị bệnh, sao không 
chịu chăm sóc? Thâu-la-nan-đà vẫn cố tình không chăm sóc. Do không 
chăm sóc nên cô ni kia qua đời. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan- 
đà: Tại sao cô không chăm sóc Tỳ-kheo-ni bị bệnh cùng sống chung với 
cô? Các Tỳ-kheo-ni có nhắc nhở khuyên bảo cô mà cô vẫn không nghe 
lời chăm sóc, để cho cô ấy chết. 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, tại sao Tỳ-kheo-ni cùng sống 
chung với cô bị bệnh mà cô không chăm sóc? Các Tỳ-kheo-ni nhắc nhở 
khuyên cô nên chăm sóc, cô vẫn không chăm sóc, để cho cô kia chết? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, ồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 


887. Pali, Pâc. 34. Ngũ phần: điều 123; Thập tụng: điều 102. Căn bản ni: điều 99. 


442 BỘ LUẬT 3 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, Tỳ-kheo-ni cùng sống chung bị bệnh mà không 
chăm sóc, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Cùng sống chung: là hai Tỳ-kheo-ni cùng sống và làm việc với 
nhau. 

Tỳ-kheo-ni không chăm sóc Tỳ-kheo-ni cùng sống chung bị bệnh 
phạm Ba-dật-đề. Trừ người cùng sống chung bị bệnh ra, các Tỳ-kheo-ni 
khác hoặc Hòa thượng A-xà-lê, hoặc đồng A-xà-lê, hoặc đệ tử, bà con 
quen biết bị bệnh mà không chăm sóc, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: người cùng sống chung bị bệnh có chăm sóc; 
hoặc tự thân mình có bệnh không thể chăm sóc được. Hoặc do việc ấy 
đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 94 ®®° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà vào an cư, ban 
đầu cho phép Tỳ-kheo-ni khác trải giường trong phòng. Nhưng khi an 
cư giữa chừng, vì giận hờn, kéo giường đuổi họ ra ngoài. Tỳ-kheo-ni bị 
đuổi xấu hổ, sợ mất đêm*° nên bỏ tu. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà: Tại sao vào an cư, ban đầu cô cho phép Tỳ-kheo-ni khác bày 
giường trong phòng; an cư giữa chừng, vì giận hờn, cô kéo giường đuổi 
người ta ra khiến cho họ xấu hổ, phải bỏ tu? 

Khi ấy các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 


888. Đông hoạt [ñ]ïfi. Ngũ phần: đồng học [H]Ÿ#'. Căn bản ni: thân đệ tử y chỉ đệ tử ð#Z6-#f&II- 
?B-ƒ. Pali: sahajïvitam, sống chung; giải thích: saddhivihãrinT, cùng ở chung (một chỗ) 

889. Pali, Pâc. 35. Cf. Ngũ phần: điều 136. 

§90. Thất túc ?Kf#i. Cũng nói là thất tuế Z§7Š, hay mất tuổi hạ; xem đoạn sau, T22n1428, 
tr.835a08. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 443 





môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, sao vào an cư ban đầu cô cho 
phép Tỳ-kheo-ni khác bày giường trong phòng; an cư giữa chừng, vì 
giận hờn, cô kéo giường đuổi họ ra, khiến cho họ xấu hổ bỏ tu? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đầu an cư,°°'cho phép Tỳ-kheo-ni khác bày giường 
trong phòng để an cư, sau vì giận hờn đuổi ra,%2 Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Trong an cư: tức thọ an cư rồi. 

Giường: có năm loại như trên đã giải. 

Tỳ-kheo-ni, an cư ban đầu cho phép Tỳ-kheo-ni khác để giường 
trong phòng, sau giận hờn đuổi ra, tùy theo phương tiện, tùy theo mỗi 
lần (người bị đuổi) bước ra khỏi cửa, (người đuổi) phạm một Ba-dật- 
đề. Nếu phương tiện đuổi nhiều người ra nhiều cửa thì phạm nhiều 
Ba-dật-đề. Nếu phương tiện đuổi nhiều người ra một cửa, phạm nhiều 
Ba-dật-đề. Nếu phương tiện đuổi một người ra nhiều cửa, phạm nhiều 
Ba-dật-đề. Nếu phương tiện đuổi một người ra một cửa, phạm một Ba- 
dật-để. Nếu quăng các y vật khác ra, phạm Đột-kiết-la. Nếu đóng cửa 
không cho người ta vào, phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: không do sân nhuế mà tùy theo cấp bực Thượng 
tọa đuổi hạ tọa ra; người chưa thọ giới ngủ quá hai đêm; đến đêm thứ 
ba, đuổi ra; khiến người bệnh ra nơi đại tiểu tiện để tiện lợi; hoặc đối 
với kẻ phá giới, phá kiến, phá oai nghi, bị cử tội, bị diệt tấn, đáng bị diệt 
tẫn; hoặc do việc này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn... vì tất cả các 
việc trên nên đuổi ra, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


§91. Pali, Päc. 35, không có chỉ tiết an cư. 
§92. Pali thêm chỉ tiết, - hoặc bảo đuổi ra. 


444 BỘ LUẬT 3 


ĐIỀU 95°% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà, ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, trải qua ba mùa 
xuân, hạ và đông lúc nào cũng du hành trong nhân gian. Gặp những 
lúc mưa to gió lớn, nước sông tràn ngập, cuốn trôi y bát, ni-sư-đàn, ống 
đựng kim, và đạp chết cổ sống. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni 
này không biết hổ thẹn, đoạn mạng sống của chúng sinh. Bên ngoài tự 
xưng, tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tỳ-kheo-ni sao 
lúc nào cũng đi du hành trong nhân gian, trải suốt ba mùa. Gặp lúc mưa 
lớn, nước sông tràn ngập, cuốn trôi vật dụng, lại đạp chết cổ sống, đoạn 
mạng chúng sinh? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lúc nào cũng du hành trong nhân gian, trải suốt ba mùa xuân, hạ, 
đông? Gặp lúc mưa lớn, nước sông tràn ngập, cuốn trôi y vật, lại đạp 
chết cỏ sống; khiến các cư sĩ cơ hiểm. 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, sao lúc nào cũng du hành trong 
nhân gian, suốt cả ba mùa xuân, hạ, đông. Gặp lúc mưa to, nước sông 
tràn ngập, cuốn trôi y vật, lại đạp chết cỏ sống, khiến cho các cư sĩ cơ 
hiểm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, suốt cả xuân-hạ-đông đều du hành trong nhân 
gian, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo-ni vì 
việc Phật, việc Pháp, việc Tăng, việc Tỳ-kheo-mi bệnh. Phật dạy: 





893. Pali, Pâc. 39. Ngũ phần: điều 92; tham chiếu, điều 89: không an cư..., điều 90... không y 
chỉ chúng Tỳ-kheo để an cư... Tăng kỳ: điều 134; Thập tụng: điều 95. Căn bản ni: điều 101. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 445 





- Cho phép đi ra ngoài giới được thọ pháp bảy ngày. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, suốt cả xuân,-hạ-đông, đều du hành trong nhân 
gian,°“ phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên khác. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, trong suốt cả xuân hạ đông, đều du hành trong 
nhân gian, tùy theo mỗi lần vào bên trong cương giới của một thôn, mỗi 
mỗi phạm Ba-dật-đề. Nếu nơi không có thôn, nơi không có cương giới, 
thì du hành trong khoảng mười lý, phạm Ba-dật-để. Dưới một thôn 
hay dưới mười lý phạm Đột-kiết-la. Trong khoảng một thôn, đi trong 
một cương giới, phạm Đột-kiết-a. 

Phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, tất 
cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: vì việc Phật, Pháp, Tăng, việc Tỳ-kheo-nmi bệnh, 
đi ra ngoài giới được thọ pháp bảy ngày. Hoặc bị cường lực bắt hay bị 
trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 96 %% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có các cư sĩ ở Xá-vệ thỉnh Tỳ-kheo-ni Sám- 
ma cùng nhau lập điều kiện: Chúng tôi cúng dường chúng Tăng cho 
đến an cư xong. Nhưng an cư xong, Tỳ-kheo-ni Sám-ma vẫn ở, không 
đi. Các cư sĩ cơ hiểm: Trước đây chúng tôi có giao ước, thỉnh Tỳ-kheo- 
ni Sám-ma đến an cư, cùng cúng dường chúng Tăng cho đến an cư xong. 
Nay an cư xong, Tỳ-kheo-ni Sám-ma ở không chịu đi! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách Ty-kheo-ni Sám-ma: Các 
cư sĩ cùng nhau lập điều kiện thỉnh Sám-ma đến, cùng cúng dường 
chúng tăng cho đến an cư xong. Nay an cư xong tại sao ở luôn không 


894. Pali, Pâc. 39, Vin.iv. 296: ... antovassam cãrikam careyya, du hành trong mùa mưa 

§95. Pali (Vin.iv. 297): bên trong thôn có nhà sát nhau, đi đến trong mỗi thôn phạm một Ba-dật- 
đề. Trong khoảng trống không nhà, đi qua nửa do-tuần, phạm một Ba-dật-đề. 

896. Pali, Pâc. 40; Ngũ phần: điều 94; Tăng kỳ: điều 135; Thập tụng: điều 96. Căn bản: điều 
102. 


446 BỘ LUẬT 3 


chịu đi? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Sám-ma: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Cư sĩ cúng dường an cư. Nay an cư xong, sao cố ở lại không đi, 
khiến cho các cư sĩ cơ hiểm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni Sám- 
ma rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, hạ an cư xong không đi,%” Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni an cư xong nên xuất hành, cho đến chỉ một đêm. Nếu 
Tỳ-kheo-ni nào, an cư rồi không xuất hành, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: an cư rồi đi; nếu cư sĩ kia mời ở lại, nói: Tôi sẽ 
cúng dường lại; hoặc các nhà thay nhau mời thọ thực; hoặc bà con nam 
nữ mời thọ thực ngày ấy hay ngày mai; hoặc vì bệnh, không có bạn 
chăm sóc; hoặc bị nạn nước, nạn thú dữ, nạn giặc cướp, nạn nước tràn 
ngập; hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh 
nạn, gặp những nạn như vậy, hạ an cư xong không xuất hành, không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 97 *% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhân dân nơi biên giới?” của vua Ba-tư-nặc 





§97. Ngũ phần, điều 94: ... qua một đêm mà không đi... Pali: Nếu không ra đi du hành năm hay 
sáu do tuần... 

898. Pali, Pâc. 38. Ngũ phần: điều 96; Thập tụng: điều 98. Căn bản ni: điểu 103. 

§99. Căn bản ni 17 (T23n1443, tr.1003c05): Vua Vị Sinh Oán (A-xà-thế) chuẩn bị chinh phạt 
thành Quảng nghiêm (thành Xá-vệ, nước Câu-tát-la). Thập tụng 98 (T23n1435, tr.323b03): A- 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 447 





làm phản nghịch. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni du hành đến nơi có sự nghi ngờ 
khủng bố như thế. Bọn giặc thấy, nói: Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này đều 
là người được vua Ba-tư-nặc cúng dường. Chúng ta hãy quấy nhiễu. 
Các cư sĩ thấy, cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni này không biết hổ thẹn, đều 
phạm phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp. Như vậy có gì 
là chánh pháp? Tại sao du hành nhân gian nơi biên giới, đến chỗ có sự 
khủng bố; giống như bọn dâm nữ, tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu T-kheo-ni: Tại 
sao các cô du hành trong nhân gian, đến nơi có sự khủng bố? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật, Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo-n1: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô du hành trong nhân gian đến nơi có sự 
khủng bố như vậy? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, du hành” nhân gian đến biên giới”! 
nghỉ ngờ khủng bố, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Biên giới: cách xa thành thị. 

Có sự nghi: nghi có giặc cướp. 

Khủng bố: giặc cướp khủng bố. 

T-kheo-nIi nào du hành đến nơi biên gIỚI, chỗ có sự khủng bố, 
tùy theo sự đi vào thôn, mỗi cương giới phạm một Ba-dật-đề. Nơi trống 
vắng không thôn, đi mười lý phạm một Ba-dật-đề; đi dưới một thôn hay 
dưới mười lý phạm Đột-kiết-la. Nếu trong thôn, một cương giới, phạm 
một Đột-kiết-]a. 


Hơi có sự 


xà-thế đang đánh nhau với một tiểu quốc ở biên cảnh. 

900. Pali: asatthã cãrikam careyya, du hành mà không vũ khí; nghĩa là không ai bảo vệ. Ngũ 
phân: xuất quốc cảnh... vô sở y hỗ HIiElš... ##Jfr{#£lii. 

901. Pali, Păc. 38: ... tiroratthe, bên ngoài lãnh thổ. Ngũ phần: quốc cảnh E|JŠ. Thập tụng: quốc 
giới biên Ej?#3#. Cf. Căn bản ni, điều 103: vương quốc trung -T:EH. 




















448 BỘ LUẬT 3 





Phương tiện muốn đi, cùng hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc bị kêu hay được mời, hoặc có việc cần đến, 
hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
hoặc mình đến trước rồi sau mới có sự nghi khủng bố phát khởi; thẩy 
đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 98 °” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhân dân bên trong quốc giới của vua 
Ba-tư-nặc nổi lên làm phản.” Bấy giờ, bên trong quốc giới tại nơi có 
phần loạn ấy có sự nghi ngờ khủng bố, nhưng nhóm sáu Tỳ-kheo-ni vẫn 
du hành. Bọn giặc thấy, nói: Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này đều do nhà vua 
Ba-tư-nặc cung cấp cúng dường. Chúng ta nên khuấy nhiễu. 

Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm, nói: Các Tỳ-kheo-ni này không có 
hổ thẹn, thẩy đều vi phạm phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại du hành đến chỗ có 
sự sợ hãi, bên trong quốc giới, giống như bọn tặc nữ, dâm nữ không 
khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni: 
Sao các cô lại du hành trong nhân gian nơi có sự sợ hãi? 

Chư ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại du hành nhân gian bên trong quốc giới 
nơi có sự sợ hãi? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 


902. Pali, Pâc. 37. Ngũ phần: điều 95. Thập tụng: điều 97; Cf. điều 199. Tham chiếu Căn bản 
ni: điều 104. 
903. Quốc vương Ba-tư-nặc nước Kiêu (Câu)-tát-la đánh nhau với một tiểu quốc. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 449 





- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, du hành” nơi có sự khủng bố bên trong quốc giới", 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Bên trong quốc giới: có bốn mặt thành bao quanh”, 

Có sự nghi: nghi có giặc cướp. 

Nơi khủng bố: chỗ có bọn giặc cướp. 

Tỳ-kheo-ni nào du hành nhân gian nơi có sự nghi ngờ khủng bố 
bên trong quốc giới, tùy theo mỗi lần vào thôn, đi mỗi cương giới, phạm 
một Ba-dật-để. Đi nơi trống vắng không có thôn, mười lý phạm một 
Ba-dật-đề. Dưới một thôn hay dưới mười lý phạm Đột-kiết-la. Đi trong 
thôn, một cương giới, phạm một Đột-kiết-la. 

Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, cùng hẹn mà không đi, tất 
cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu có việc cần thưa; hoặc bị kêu, hay được mời; 
hoặc bị cường lực bắt, hay bị trói; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; 
hoặc đến đó trước, sự nghi ngờ có khủng bố xảy ra sau; thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 99 °” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà, ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni gần gũi sống chung” 
VỚI cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. Các Tỳ-kheo-nI can 
gián: Này cô, không nên gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không 


904. Xem cht. 160 trên. 

905. Pali: antoratthe, bên trong lãnh thổ. 

906. Đây hiểu là thành bang, tức quốc gia theo chế độ Nhà Nước thành thị, mỗi thành thị là một 
quốc giới. Pali, Vin.iv. 295: yassa vijite viharati, tassa ratthe, trong phạm vi mà người ấy đang 
sống, đó là trong quốc giới của nó. 

907. Pali, Păc. 36. 

908. Thân cận cộng trú #ÖJTJ‡{Ì:. Pali: samsatthäã vihareya, sống chung chạ. 





450 BỘ LUẬT 3 





tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra.” Nếu cô sống riêng thì có sự tăng ích 
sống an lạc ở trong Phật pháp. Nhưng cô kia vẫn cố không ở riêng. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni kia: Sao cô 
gần gũi cư sĩ, con cư sĩ, sống chung, làm hạnh không tùy thuận? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Tỳ-kheo-ni kia: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao cô ở chung cùng với cư sĩ, con cư sĩ gần gũi, làm hạnh 
không tùy thuận? 

Quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Từ nay về sau ta cho phép Tăng vì Tỳ-kheo-ni kia tác pháp quở 
trách cho bỏ việc này bằng pháp bạch tứ yết-ma. Khiển trách như vầy 
để bỏ việc này: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết- 
ma, theo sự việc tác bạch như vầy: 

- Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni có tên..., đã ở chung 
gần gũi cư sĩ, con cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. Tỳ-kheo-ni khác 
can gián nói: “Cô chớ gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không 
tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng 
ích sống an lạc ở trong Phật pháp.” Nhưng Tỳ-kheo-ni kia vẫn như cũ 
không sống riêng ra. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận nay Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni kia pháp quở trách, khiến bỏ việc 
này, nói: “Cô chớ gần gũi cư sĩ, con cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. 
Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sống an 
lạc ở trong Phật pháp.” Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là..., đã gần gũi 
sống chung với cư sĩ, con cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. Các Tỳ- 
kheo-ni khác can gián rằng, “Cô chớ gần gũi cư sĩ, con cư sĩ, làm hạnh 
không tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự 
tăng ích sống an lạc ở trong Phật pháp.” Nhưng Tỳ-kheo-ni kia vẫn cố 
ý không thay đổi. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni tên... pháp quở trách 
cho bỏ việc này, nói: “Cô chớ gần gũi cư sĩ, con cư sĩ, làm hạnh không 
tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng 
ích sống an lạc ở trong Phật pháp.” Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng trao 
cho Tỳ-kheo-ni tên là... pháp quở trách cho bỏ việc này thì im lặng. Ai 





909. Biệt trú JI|fÈ. Pali: viviccäyye, hãy xa lánh. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 451 





không đồng ý xin nói. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo-ni tên... pháp quở trách 
cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi 
nhận như vậy. 

Nên quở trách như vậy. 

Chúng Tăng vì Tỳ-kheo-ni kia tác pháp quở trách bằng bạch tứ 
yết-ma như vậy để bỏ việc này rồi, các Tỳ-kheo-ni đến bạch các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Phật. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như vậy, thì Tăng cũng sẽ tác pháp bạch 
tứ yết-ma như vậy để bỏ việc này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni 
kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, gần gũi sống chung với cư sĩ, con trai cư sĩ, làm 
hạnh không tùy thuận, Tỳ-kheo-ni khác nền can gián T}ỳ-kheo-Hi này: 
“Cô chớ gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. Cô 
hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc 
ở trong Phật pháp. ” Khi Tỳ-kheo-ni kia can gián, Tỳ-kheo-ni này vẫn 
kiên trì không bỏ. Tỳ-kheo-ni kia nên ba lần can gián cho bỏ việc này. 
Cho đến lần thứ ba can gián, bỏ thì tốt; không bỏ, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Gần gũi: thường xuyên nói chuyện, thường xuyên cười giỡn, 
thường xuyên vui đùa với nhau.°! 

Con trai cư sĩ: con trai của người chưa xuất gia. 

Tỳ-kheo-ni kia gần gũi chung sống với cư sĩ, con trai cư sĩ kia, làm 
hạnh không tùy thuận, T-kheo-nI nên can gián Tỳ-kheo-ni kia: Cô chớ 
gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. Cô hãy sống 
riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở trong 
Phật pháp. Nay cô nên bỏ việc này, đừng để cho Tăng phải quở trách 
mà phạm trọng tỘI. 

Nếu cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác bạch. Tác bạch 
xong, nên nói: Này cô, tôi đã bạch xong còn các pháp yết-ma nữa. Cô 
nên bỏ việc này đừng để Tăng phải quở trách mà phạm trọng tội. 

Nếu nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác bạch yết-ma lần đầu. 
Tác yết-ma lần đầu xong nên nói: Này cô, tôi đã tác bạch và tác yết-ma 
lần đầu xong, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để 


910. Pali: ananulomikena kãyikavãcasikena samsatthã, giao tiếp với nhau (thân cận) với thân 
và ngữ không chân chính (bất tùy thuận) 


452 BỘ LUẬT 3 





Tăng phải quở trách mà phạm trọng tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không, tác yết-ma lần thứ hai. Tác 
yết-ma lần thứ hai rồi nên nói: Tôi đã tác yết-ma lần thứ hai xong, còn 
một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng quở trách mà 
phạm trọng tội. 

Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không, tác yết-ma lần thứ ba xong, 
phạm Ba-dật-để. Tác yết-ma lần thứ hai xong mới bỏ, phạm ba Đột- 
kiết-la. Tác yết-ma lần thứ nhất mới bỏ, phạm hai Đột-kiết-la. Bạch 
xong thì phạm một Đột-kiết-la. Bạch chưa xong, trước khi chưa bạch, 
gần gũi cư sĩ, con cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ; phi pháp biệt chúng quở 
trách, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ 
pháp hòa hợp, phi pháp, phi luật, phi Phật dạy bảo. Hoặc tất cả không 
tác pháp quở trách. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 100 °'' 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đến cung vua xem 
coi nhà vẽ,°!? vườn, rừng, hồ tắm. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni 
nà y không biết hổ thẹn, vi phạm phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng ta biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Đến cung vua xem coi nhà 
vẽ, vườn, rừng, hồ tắm, giống như bọn dâm nữ, tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô lại đi đến cung vua xem coi nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với Tỳ-kheo. Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo-m: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 


911. Pali, Pâc. 4l 
912. Họa đường #3. Pali: uyyãne cittãgare patibhãnaciftam, tranh vẽ tuyệt tác (được chưng 
bày) trong nhà trang trí họa trong lạc viên (của Vua). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 453 





không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-nmI, sao các cô đến xem cung vua, 
nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đến cung vua,?! 
hồ tắm,°!5 Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

T-kheo-nI nào đến cung vua, xem coi nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm. 
Từ đường chính đến đường chính, từ đường chính đến chẳng phải đường 
chính, từ chẳng phải đường chính đến đường chính; từ cao đến thấp, từ 
thấp đến cao, đi đến mà thấy, Ba-dật-đềể; không thấy, Đột-kiết-la. 

Phương tiện muốn đi mà không đi; hẹn đi mà không đi; tất cả đều 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu vào trong cung vua để tâu việc gì; hoặc bị 
kêu hay được thỉnh; hoặc trên đường đi ngang qua đó; hoặc nơi nghỉ 
tạm lại đêm; hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn; hoặc vì việc Tăng, việc tháp đến xem cách vẽ để lấy 
kiểu; thảy đều không phạm. 

Hoặc đến trong Tăng-già-lam giáo thọ, nghe pháp; hoặc bị mời 
trên đường đi ngang qua đó; hoặc nơi nghỉ đêm, hoặc bị cường lực bắt, 
hoặc bị trói dẫn đi, hoặc vì việc Tăng, việc tháp đến xem vườn rừng, hồ 
tắm để lấy kiểu; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 101°” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 


914 915 


xem coi nhà vẽ, ”'* vườn, rừng ””®, 


913. Pali: rãjãgaram, lầu các của vua. 

914. Văn sức họa đường W#Ñfiit?ý. Pal: cittãgãram, nhà được trang trí vẽ vời. 
915. Viên lâm EÄ$*. Pali: ärãmam vã uyyãnam, công viên và lạc viên. 

916. Dục trì Ÿï\. Pali: pokkharanim, hồ sen. 

917. Pali, Păc. 21. Ngũ phần: điều 81. Thập tụng: 159. 





454 BỘ LUẬT 3 





đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo-ni lộ hình tắm nơi sông, 
hồ, lạch nước. Có dâm nữ, tặc nữ, đến nói với các Tỳ-kheo-ni: Các cô 
tuổi còn nhỏ, dưới nách chưa mọc lông mà lại xuất gia học đạo, tu phạm 
hạnh sao? Lúc tuổi còn trẻ trung ta có thể thọ hưởng ái dục. Khi già nua 
sẽ tu phạm hạnh. Như vậy cả hai đều được lợi! Trong đó có vị tuổi còn 
nhỏ nghe nói như vậy sinh lòng không vui. 

Bấy giờ, các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni này không 
biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì 
là chánh pháp? Ở truồng mà tắm nơi sông, ao, hồ, lạch nước, giống như 
bọn dâm nữ, tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni: 
Sao các cô tắm lộ hình nơi sông, suối, ao, hồ, lạch nước? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo-m: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, (749a1) làm 
việc không nên làm. Này Tỳ-kheo-ni, sao các cô lộ hình tắm nơi sông, 
suối, ao, hồ, lạch nước? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, lộ hình tắm trong nước sông, nước suối, nước 
ngòi,°*'8 nước ao,°'? Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nên dùng bốn cách để che hình khi tắm: nơi khúc 
quanh bờ sông của dòng nước; nơi có bóng cây che; hoặc là nước che 
khuất; hoặc dùng y che thân. Với Ba cách trên không được lấy và trao 
vật dụng cho nhau””. Dùng y che thân, được phép làm tất cả sự việc như 
pháp. Tỳ-kheo-ni nào lõa hình tắm nơi sông, suối, ao, hồ, lạch nước mà 


918. Trong bản: thâm thuỷ #š7K, nước sâu. Tống Nguyên Minh: cừ thuỷ 
919...tắm trong ..nước ao, Pali không có chỉ tiết này. Thập tụng: Tắm khỏa thân tại chỗ trống. 
920. Bất đắc tương thủ dữ khí vật 4#†HH⁄EEZ5⁄J. Bản Cung, không có chữ bất. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 455 





nước thấm hết thân, Ba-dật-đề; nước thấm không hết thân, Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: chỗ khúc quanh của bờ sông, chỗ có bóng cây 
che, nơi ngăn che bởi nước; hoặc dùng y ngăn che thân, hoặc bị cường 
lực bắt; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 102”! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo-ni sắm y 
tắm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo-ni sắm 
y tắm, liền sắm nhiều y tắm vừa rộng vừa lớn. Tỳ-kheo-ni thấy hỏi: 

- Đức Phật cho phép các Tỳ-kheo-nI chứa năm y. Đây là y gì? 

Lục quần ni nói: 

- Đây là y tắm của chúng tôi. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Đức Thế Tôn cho phép chứa y tắm. Sao lại sắm nhiều y tắm vừa rộng 
vừa lớn? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni lại sắm y tắm vừa rộng vừa lớn? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, sắm y tắm phải sắm cho đúng lượng. Trong đây 
đúng lượng là, bê dài sáu”? gang tay Phật, rộng hai gang ruốõi. Nếu 


921. Pali, Pâc. 22. Thập tụng: điều 128. 
922. Pali: dài 4 gang, rộng 2 gang. Thập tụng (T23n1435, tr. 335a20): dài 5 gang, rộng 2 gang rưỡi. 


456 BỘ LUẬT 3 





quá”, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Y tắm: y dùng che thân khi tắm. 

Tỳ-kheo-ni nào sắm y tắm bể dài quá lượng, bề rộng đúng; bể 
dài đúng, bể rộng quá lượng; hay cả hai đều quá lượng, tự cắt rọc làm 
thành, Ba-dật-đề; không thành Đột-kiết-la. Nếu bảo người khác làm, 
cắt rọc thành thì Ba-dật-đề; không thành, Đột-kiết-la. Nếu vì người 
khác làm, thành hay không thành, thảy đều Đột-kiết-la. 

Ty-kheo, Ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: làm đúng lượng hay dưới mức quy định; hoặc 
được vật đã thành, cắt bỏ cho đúng pháp; hoặc chồng lớp; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 103 ” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo-ni muốn cắt may Tăng- 
già-lê.° Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà nói: Cô em đem đến đây tôi may 
cho. Cô ni liền đem vải y đến. Cô ni kia là người thông minh, nhiều 
người quen biết, khéo hay giáo hóa, nên Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có 
ý nghĩ muốn cho Tỳ-kheo-ni kia cúng dường mình lâu dài, nên cắt xong 
để đó, không chịu may. 

Bấy giờ, tỉnh xá mà Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà ở bị phát hỏa, 
vải y bị cháy, gió thổi bay tứ tắn. Cư sĩ thấy cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni này 
không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp. Như vậy có 
gì là chánh pháp? Tỳ-kheo-ni cắt y của người ta rồi, sao không may cho 
xong, để bị lửa cháy, gió thổi bay lung tung? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà: Sao cô cắt y của người ta rồi không may để bị cháy, 
gió thổi bay tứ tung? 


923. Pali, thêm, phải cắt bỏ (Pali: chedanakam). 

924. Cf. Pali, Pâc. 23. Thập tụng: điều 130. Tham chiếu, Tăng kỳ, Ni-tát-kỳ 17. 

925. Pali: cô này may xấu, cần tháo ra để may lại. Thập tụng, điều 130: Thí-việt-sa fiti##}, đệ 
tử của Thâu-la-nan-đà, tháo y ra rồi may lại không được. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 457 





Các Tỳ-kheo-ni bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp của 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao Tỳ-kheo-ni cắt y mà không may liền để bị cháy, 
gió thổi bay tứ tán? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, may Tăng-già-lê quá năm ngày, Ba-dật-đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy rồi, có Tỳ- 
kheo-ni tìm cầu Tăng-già-lê, xuất y ca-thi-na, sáu việc nạn khởi, sinh 
nghi, Đức Phật dạy: 

- Có những việc như vậy thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, may Tăng-già-lê”" quá năm ngày, Ba-dật-để. 
Trừ khi tìm cầu Tăng-già-lê, xuất ca-thi-na y, sáu việc nạn phát sinh. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo,?? Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: tìm cầu Tăng-già-lê; xuất y công đức; năm ngày 
may xong; sáu việc nạn khởi; hoặc khi may, khi liệu lý, hoặc không có 
dao, không có kim, không có chỉ, thiếu vải không đủ; hoặc người chủ 
của y phá giới, phá kiến, phá oai nghi; hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn; hoặc 
đáng diệt tẫn; hoặc do việc này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên 
không may thành thì quá năm ngày không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 104”° 

A. DUYÊN KHỞI 


926. Pali: cIvaram visibbetvãä ... neva sibbeyya, - sau khi tháo y ra... không khâu lại.. Không xác 
định phải là Tăng-già-lê. 

927. Bản Hán bị cắt ngang và nhảy sót. Theo như các điều mà sắp lại. 

928. Pali, Pâc 24. Thập tụng: điều 131. 


458 BỘ LUẬT 3 





Một thời, Đức Bà-già-bà ở trên giảng đường Cao các, bên bờ sông 
Di hầu, tại nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ chúng Tăng nhận được nhiều sự 
cúng dường. Có Tỳ-kheo-ni để Tăng-già-lê trong phòng không trông 
coi, không hong phơi, bị trùng mối gặm, làm hoại sắc. Về sau, sự cúng 
dường chúng Tăng bị gián đoạn, vị Tỳ-kheo-ni ấy không xem lại Tăng- 
già-lê trước khi mang vào thôn, khi lấy dùng mới thấy Tăng-già-lê bị 
trùng mối làm hoại sắc. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni này: Tại sao 
để Tăng-già-lê trong phòng không trông coi, không hong phơi, để trùng 
mối gặm làm hoại sắc? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni này: 

- Cô làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao để Tăng-già-lê trong phòng không trông coi, không 
hong phơi, để trùng mối làm hoại sắc? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, quá năm ngày không xem 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào để Tăng-già-lê trong phòng, mỗi năm ngày phải 
đến xem, không xem Ba-dật-để. Ngoài Tăng-già-lê, các y khác mỗi 
năm ngày không xem coi, Đột-kiết-la. Ngoài các loại y ra, các vật dụng 
khác, mỗi năm ngày không xem coi, khiến cho mất, trùng mối làm hoại 
sắc, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: để Tăng-già-lê trong phòng mỗi năm ngày đến 


929 


Tăng-già-lê, Ba- 


929. Ngũ nhật bất khán ?:H4*#ï; Thập tụng: ngũ dạ bất khán ngũ y †i1£4*#i đi. Pali: quá 
năm ngày không khoác Tăng-g1à-lê. 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 459 





xem coi; hoặc cất nơi kiên cố; hoặc gởi cho người, người nhận cất nói: 
Cô cứ yên tâm, tôi sẽ vì cô coi ngó cho; hay vị kia vì sợ mất nên không 
nhất thiết mỗi năm ngày không xem coi; thảy không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách?"!, 

ĐIẾU 105 ®'! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có quen biết 
người đàn-việt từ lâu, muốn dọn cơm và dâng y cho Tăng. Thâu-la- 
nan-đà nghe liền đến hỏi: “Tôi nghe ông muốn dọn cơm và dâng y cho 
Tăng, có đúng không?” Người đàn-việt trả lời, “Đúng.” Thâu-la-nan- 
đà nói: “Chúng Tăng công đức lớn, oai thần lớn, nhiều đàn-việt dâng 
cúng. Ông còn nhiều chỗ để cúng. Nay chỉ nên cúng cơm; khỏi phải 
dâng y.” 

Người đàn-việt thuận theo lời nên không sắm y, trong đêm chỉ 
chuẩn bị thức ăn để cúng. Sáng sớm, người đàn-việt đến thỉnh ni Tăng 
thọ thực. Các Tỳ-kheo-ni mặc y bưng bát đến nhà thí chủ, ngồi yên nơi 
chỗ ngồi. 

Bấy giờ, người đàn-việt quan sát các Tỳ-kheo-ni, oai nghi rõ nét, 
pháp phục tế chỉnh, tự ăn năn thốt lên lời: “Chúng Tăng tốt đẹp thế này, 
tại sao ngăn cản không để cho tôi được dâng y cúng dường?” 

Các Tỳ-kheo-ni nghe nói như vậy, mới hỏi người đàn-việt: “Vì 
nhân duyên nào mà thốt lên những lời nói như vậy?” Người đàn-việt 
trình bày đầy đủ nhân duyên. 

Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
“Tại sao cô ngăn cản việc cúng y cho chúng Tăng?” 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo quở 
trách Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao cô ngăn cản việc cúng y cho chúng Tăng? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 


930. Bản Hán, hết quyển 26. 
931. Pali, Păc. 26. 


460 BỘ LUẬT 3 





- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, cản trở việc cúng y cho chúng Tăng,”? Ba-dật- 


B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Chúng: cũng như trên. 

Y: có mười loại như trước. 

Tỳ-kheo-ni gây trở ngại việc cúng y cho chúng Tăng Ba-dật-đề. 
Ngoài chúng Tăng, gây trở ngại với người khác, Đột-kiết-la. Ngoài y ra, 
gây trổ ngại đối với các vật khác Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: người ta cúng ít, khuyên cúng nhiều; muốn cúng 
ít người, khuyên cúng nhiều người; muốn cúng thứ thô, khuyên cúng thứ 
tế; hoặc nói vui chơi, nói chỗ vắng, nói gấp gáp, nói trong mộng, muốn 
nói việc này nhầm nói việc khác; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 106 °° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni mặc y Tăng-già-lê của người 
khác mà không nói với chủ, vào thôn khất thực. Người chủ không biết, 
nghĩ là y mình đã bị mất, sau đó tìm kiếm thì thấy Tỳ-kheo-ni kia mặc 
đi, liền nói: 

- Cô phạm tội ăn trộm. 

Cô ni kia nói: 

- Tôi không ăn trộm y của cô. Tôi lấy mặc với ý nghĩ là của người 
quen thân. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Tỳ-kheo-ni kia: Tại sao cô 
không nói với chủ mà trộm lấy y của người ta mặc, khiến cho họ tưởng 


932. Pali: ganassa cIvaralãäbham, sự nhận y của chúng (gana: một nhóm, không phải Tăng: 
sangha) 
933. Pali, Păc. 25. Tăng kỳ: điều 71. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 461 





là y của họ đã bị mất? 

Tỳ-kheo-ni liền đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni kia: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni trộm y mặc mà không nói với chủ, khiến 
người tưởng là y đã mất mà đi tìm kiếm? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, lấy y của người khác mặc mà không hỏi chủ, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào lấy y của người khác mặc, không nói với chủ, mà 
đi vào trong thôn khất thực, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có nói với chủ; hay là quen thân, hoặc người quen 
thân nói: Cô cứ mặc đi, tôi sẽ vì cô nói với chủ cho, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 107 °*% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Bạt-nan-đà Thích tử có sai hai Sa-di, một 
người tên là Nhĩ người kia tên là Mật. Một người thôi tu, một người mặc 
áo ca-sa gia nhập chúng ngoại đạo. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni lấy áo của 
Sa-môn đem cho người thôi tu, và cho người gia nhập (751al) ngoại 
đạo kia. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Tại 


934. Pali, Päc. 28. Cf. Thập tụng: điều 132. Tăng kỳ: điều 72. Ngũ phần: điều 87. Căn bản: 
điều 142. 


462 BỘ LUẬT 3 





sao các cô đem áo của Sa-môn cho người thôi tu và cho người nhập 
ngoại đạo! 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô đem áo của Sa-môn cho người thôi tu và 
cho người nhập ngoại đạo? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đem áo Sa-môn 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: nghĩa như trên. 

Bạch y: người tại gia. 

Ngoại đạo: người xuất gia ngoài giáo pháp của Đức Phật. 

Áo Sa-môn: áo hoại sắc9?%, 

Tỳ-kheo-ni nào dùng áo của Sa-môn cho, người kia nhận, Ba-dật- 
đề. Người này cho mà người kia không nhận, Đột-kiết-la. 

Phương tiện muốn cho mà không cho, hứa hẹn sẽ cho mà không 
cho, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: cho cha mẹ; cho thợ làm tháp, cho thợ làm giảng 
đường, phòng ốc, tính tương đương giá trị thức ăn mà cho; hoặc bị cường 
lực đoạt; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 108 °” 

A. DUYÊN KHỞI 


35 cho người ngoại đạo, bạch y, 


935. Ngũ phần: y Tỳ-kheo-ni. 
936. Pali. Vin. ¡v. 286: samanacIvaram...kappakatam, y của Sa-môn, y đã được tác tịnh. 
937. Pali, Păc. 27. Ngũ phần: điều 84. Thạp tụng: điều 137. Căn bản: điều 147. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 463 





Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, ni chúng nhận được y cúng dường như 
pháp muốn đem chia. Thâu-la-nan-đà có nhiều đệ tử, lúc đó đi vắng. 
Thâu-la-nan-đà có ý nghĩ muốn ngăn cẩn việc phân y như pháp, vì sợ 
đệ tử của mình không nhận được phần. 

Các Tỳ-kheo-ni biết ý nghĩ đó, trong số các Tỳ-kheo-ni biết, có 
vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm 
trách Thâu-la-nan-đà: Tại sao cô có ý nghĩ ngăn cản việc phân y như 
pháp của chúng Tăng, vì sợ đệ tử của cô không nhận được phân? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao cô lại có ý nghĩ ngăn việc phân y như pháp của chúng 
Tăng, chỉ vì sợ đệ tử của cô không nhận được phần? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Thâu-la-nan-đà 
rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, có ý nghĩ, “Chúng Tăng phân y như pháp, ” bèn 
ngăn cản không cho phân, chỉ vì sợ đệ tử không nhận được phần,°®° 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Chúng Tăng: cũng như trước đã giải. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Y: có mười loại như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào có ý nghĩ ngăn cản việc phân y như pháp của 
chúng Tăng, vì sợ đệ tử của mình không nhận được phần, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc chia lúc phi thời, phi pháp biệt chúng, phi 
pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa 
hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật dạy. Nếu khi sắp chia mà sợ mất, 


938. Chỉ vì sợ... Pali không có chỉ tiết này. Thập tụng: khi Tăng chia y, mà không tùy thuận... 


464 BỘ LUẬT 3 





sợ hư hỏng, ngăn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 109 °* 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tăng chúng Tỳ-kheo-ni như pháp xuất y 
ca-thi-na”*°. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni có ý nghĩ, - Mong chúng Tăng hôm 
nay không xuất y ca-thi-na, mà sau này sẽ xuất, để cho năm sự được 
buông xả kéo dài”. Các Tỳ-kheo-ni biết nhóm sáu Tỳ-kheo-ni có ý 
nghĩ, - Mong chúng Tăng hôm nay không xuất y ca-thi-na, mà sau này 
sẽ xuất, để cho năm sự được buông xả kéo dài. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Tại 
sao các cô có ý nghĩ, mong chúng Tăng hôm nay không xuất y ca-thi-na, 
mà sau này sẽ xuất, để cho năm sự được buông xả kéo dài? 

Các Ty-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô có ý nghĩ, mong chúng Tăng hôm nay 
không xuất y ca-thi-na, mà sau này sẽ xuất, để cho năm sự được buông 
xả kéo dài? 

Dùng vô số phương tiện quở trách xong, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, có ý nghĩ, “Mong chúng Tăng không xuất y ca- 


939. Pali, cf. Păc. 29. Tham chiếu, Ngũ phần (tr.96a29), điều 184: ngăn cẩn thọ y ca-thi-na. 
Thập tụng 46 (T23n1435, tr.336b14), Ba-dật-đề 135: Thâu-lan-nan-đà hy vọng y mà chưa nhận 
được nên không thuận theo Tăng xả y ca-thi-na. Xem Ni-tát-kỳ 3 (thông giới). 

940. Xuất Ca-thi-na y, xả tự nhiên do hết thời hiệu, hay do tác pháp xả. Duyên khởi điều học 
này, Luật Pali (Vin.iv. 287) nói, do một cư sĩ, nhân lễ lạc thành tinh xá mà ông dựng để cúng 
Tăng, yêu cầu Tăng tác pháp xả y ca-thi-na để ông được cúng dường y phi thời cho cả hai bộ. 
Nếu ca-thi-na chưa xả, y chỉ được phân chia cho các vị đã an cư trong trú xứ thôi. 

941. Năm điều lợi trong thời gian của y ca-thi-na; tức 5 điều luật (Ba-dật-đề 1, 2, 32, 33, 42) 
được nới lỏng (phóng xả). Xem Phần iii Ch. v, ở sau. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 465 





thi-na hôm nay, sau sẽ xả, để năm việc phóng xả được kéo dài, ” *2 Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: cũng như trên. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy bảo. 

Tỳ-kheo-ni nào có ý nghĩ đình hoãn việc xả y ca-thi-na như pháp 
của chúng Tăng, vì muốn cho năm sự được buông xả kéo dài, Ba-dật- 
đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu xuất chẳng phải thời; phi pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp 
hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy bảo. Hoặc khi xuất 
mà sợ mất, hư hồng, nên ngăn khiến không xuất thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 110 %9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tăng Tỳ-kheo-ni muốn xuất y ca-thi-na*. 
Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni có ý nghĩ: Nay Tăng Tỳ-kheo-ni như pháp xuất 
y ca-thi-na, ta nên ngăn đừng xuất, để năm sự được buông xả kéo dài. 
Các Tỳ-kheo-ni biết ý của nhóm sáu Tỳ-kheo-ni muốn ngăn Tăng Tỳ- 
kheo-ni như pháp xẩ y công đức để năm sự được buông xả kéo dài. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Tại sao các cô có ý nghĩ ngăn Tăng Tỳ-kheo-ni như pháp xuất y ca-thi- 
na vì muốn năm sự được buông xả kéo đài? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo-m: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 


942. Tham chiếu Pali, Păc. 29: dubbalacTvarapaccãsäya cTvarakãlasamaya atikkãmeyya, 
pẵcittiyan ti, đặt hy vọng nơi y không chắc chắn, nếu quá thời của y, Ba-dật-để. Cf. Thập tụng: 
Hy vọng được y yếu, mà thọ ca-thi-na, Ba-dật-để. 

943. Thập tụng: điều 136. Căn bản: điều 146 

944. Xem điều 109 trên. 


466 BỘ LUẬT 3 





không nên làm. Tỳ-kheo-ni chúng muốn như pháp xuất y ca-thi-na, tại 
sao các cô ngăn không xuất, vì muốn năm sự được buông xả kéo dài? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, có ý ngăn Tăng Tỳ-kheo-ni xuất y ca-thi-na, vì 
muốn năm sự được buông xả kéo dài, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: cũng nghĩa như trên. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy bảo. 

Tỳ-kheo-ni nào có ý nghĩ ngăn Tỳ-kheo-ni Tăng như pháp xuất y 
ca-thi-na, vì muốn khiến cho năm điều được buông xả lâu; nói rõ ràng 
Ba-dật-để; nói không rõ ràng Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: xuất y ca-thi-na phi thời, phi pháp biệt chúng, phi 
pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa 
hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy. Hoặc khi xuất y, sợ mất 
hay hư hỏng, cho nên ngăn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 111 5 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni tranh cãi, đến Tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà nói: Yêu cầu cô vì tôi giải quyết sự tranh cãi này. Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà là người thông minh trí tuệ, là người có khả năng chấm 
dứt những việc cãi cọ xảy ra. Nhưng cuối cùng cô đã không tìm cách 
dập tắt tránh sự này. Tỳ-kheo-ni kia vì cuộc tranh cãi này mà không 
được hòa hợp, sầu ưu, nên thôi tu. 

Chúng Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Thâu-la-nan-đà: Tỳ- 
kheo-ni được yêu cầu giải quyết sự tranh cãi, sao cuối cùng không dùng 


945. Pali, Pâc. 45. Căn bản: điều 148. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 467 





phương tiện để dập tắt tránh sự này, khiến Tỳ-kheo-ni kia do sự tranh 
cãi này không được hòa giải mà phải bỏ tu? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao cô không vì Tỳ-kheo-ni kia hòa giải sự tranh cãi khiến 
cho cô ni kia phải thôi tu? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni 
kiết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, được Tỳ-kheo-ni khác yêu cầu: “Cô vì tôi dập tắt 
tránh sự này ” mà không tìm cách để dập tắt,” Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tránh sự: có bốn loại như trước đã giải. 

Tỳ-kheo-ni kia nói với các Tỳ-kheo-ni khác: Cô vì tôi dập tắt 
tránh sự này mà Tỳ-kheo-ni ấy không tìm cách dập tắt tránh sự đó, Ba- 
dật-đềể. Trừ các tránh sự ra, nếu có các việc cãi cọ nhỏ khác, không tìm 
cách để dập tắt, Đột-kiết-la. Nếu bản thân có tránh sự mà không tìm 
phương tiện giải quyết, Đột-kiết-la. 

Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi, người khác có tránh sự mà không tạo 
phương tiện để giải quyết, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu chấm dứt; hoặc vì họ tạo phương tiện; hoặc 
bị bệnh, hoặc nói không được; hoặc người kia phá giới, phá kiến, phá 
oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, hoặc từ việc 
này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không tìm cách chấm dứt 
thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


946. Pali: sãdhũti sã panisutitvã pacchã anantarayikinT neva vũpasameyya..., Cô ni ấy đã 
nhận lời, nhưng sau đó mặc dù không có bị trở ngại gì mà không cố đập tắt... 


468 BỘ LUẬT 3 


ĐIỂU 112 *2 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có hai Sa-di, một 
người tên là Nhĩ, một người tên Mật”%. Một người bỏ đạo, một người 
mang áo ca-sa gia nhập trong chúng ngoại đạo. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni 
đem thức ăn cho bạch y và người gia nhập ngoại đạo””. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Tại 
sao các cô đem thức ăn cho bạch y gia nhập ngoại đạo? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các T-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô đem thức ăn cho bạch y gia nhập ngoại 
đạo? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đem thức ăn cho bạch y và người gia nhập ngoại 
đạo??? thức ăn có thể ăn,°°!' Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy, thì có vị nghi không dám 
để dưới đất cho, không dám sai người cho, Đức Phật dạy: 

- Cho phép sai người cho hoặc để dưới đất cho. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, tự tay cầm thúc ăn cho bạch y và người gia nhập 





947. Pali, Pâc. 46; tham chiếu, Pâc. 28. Tăng kỳ: điều §I1 

948. Xem điều 107 trên. 

949. Duyên khởi, Pali, Vin.iv 302: Thullanandã tự tay đưa thức ăn cứng và mềm cho vũ công và 
ca kỹ, như Pâc 28, thay - y Sa-môn (samancïvaram) bằng - thức ăn cứng và mềm (khãdanïyam 
vã bhojanTyam vã). 

950. Hán: bạch y nhập ngoại đạo giả 14 À#kÈi#í. Pali: Pali: agãrikassa vã paribbãjakassa vã 
paribbajikãya vã, - cho người tại gia hay nam nữ xuất gia (ngoại đạo). Tham chiếu Păc. 28. 
951. Hán: khả đạm thực giả HJfffữ#í. Trong giới văn kết lần sau, không có chỉ tiết này. Pali: 
cho thức ăn cứng và mềm (khädanïyam vã bhojanïyam vä) 





























SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 2 469 





ngoại đạo ăn,*2 Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Bạch y: người chưa xuất gia. 

Ngoại đạo: người xuất gia ngoài Pháp của Đức Phật. 

Thức ăn nhai”: như trước đã giải. 

T-kheo-nI nào, tự đem thức ăn cho bạch y và người gia nhập 
ngoại đạo; người này cho, người kia nhận; (người cho) Ba-dật-để; người 
kia không nhận, (người cho) Đột-kiết-la. 

Phương tiện muốn cho mà không cho, hẹn sẽ cho rồi ăn năn không 
cho; tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc để dưới đất cho, hoặc sai người cho; hoặc 
cho cha mẹ, cho thợ làm tháp, hoặc bị cường lực đoạt; thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 113 %* 

A. DUYÊN KHỞI 

Môi thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đảm đương việc nhà, 
xay lúa, giã gạo, nấu cơm, rang thóc, nấu thức ăn, hoặc trải giường, chỗ 
ngồi, ngọa cụ; hoặc quét đất, múc nước, nhận sự sai khiến của người. 
Các cư sĩ thấy đều bĩu môi cười nhạo, nói: Giống như vợ tôi đảm đương 
việc nhà, nào là xay lúa, giã gạo, nấu cơm... cho đến nhận sự sai khiến 
của người. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni này đâu có khác gì? Vì vậy, các cư sĩ 
sinh tâm khinh mạn, không cung kính. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Tại 
sao các cô đảm đương việc nhà, nào là xay lúa, giã gạo... cho đến nhận 
sự sai khiến của người, không khác với người đời như vậy? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo 


952. Xem cht. 212 trên. 

953. Thực đạm fÏl; trong giới văn chỉ nói thực f%*. Đây chỉ một trong hai loại thức ăn, cứng và 
mềm. Xem cht. 212 trên. 

954. Pali, Păc. 44. Căn bản: điều 153. Cf. Ngũ phần: điều 148. Tăng kỳ: điều §4. Thập tụng: 
điều 142 


470 BỘ LUẬT 3 





quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô đảm đương việc nhà, nào là xay lúa, giã 
gạo... cho đến để người sai, như người đời không khác? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú có nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, làm người sai khiến cho bạch y°*5, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Lầm người sai khiến cho bạch y: tức như trên, xay lúa, giã gạo... 
cho đến nhận sự sai khiến của người. Tỳ-kheo-ni kinh doanh gia nghiệp, 
nào xay lúa, giã gạo cho đến nhận làm sứ giả cho người, tất cả đều Ba- 
dật-đề. 

Ty-kheo, tùy theo việc làm mà định tội. Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, 
Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu vì cha mẹ bệnh hoặc bị trói cột, mà trải 
giường, ngọa cụ, quét đất, múc nước, cung cấp những vật cần dùng, 
chịu sự sai khiến; hoặc vì người ưu-bà-di có tín tâm bị bệnh, hoặc bị trói 
buộc, mà trải giường, ngọa cụ, quét đất, múc nước, giúp đỡ họ; hoặc bị 
cường lực bắt buộc; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 114 °° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo-ni tự tay quay sợi. Các 
cư sĩ thấy đều bĩu môi cười, - Y như vợ tôi quay sợi. Tỳ-kheo-ni cũng 
vậy, đâu có khác gì! Các cư sĩ sinh tâm khinh mạn, không cung kính. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni: 


955. Pali: gihiveyyävaccam kareyya, chấp tác công việc gia đình, phục dịch người tại gia. Cf. 
Ngũ phần, điều 148: ..vì ẩm thực mà chấp tác việc nhà của bạch y. 

956. Pali, Pâc. 43. Căn bản: điều 156 (& 155). Ngũ phần: điều 163 (cf. điều 197). Thập tụng: 
điều 146. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 471 





Sao các cô tự quay sợi? 

Tyỳ-kheo-ni bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo bạch lên Đức 
Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo-m: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô tự quay sợi, không khác người đời? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú có nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, tự tay quay sợi, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Sợi: có mười loại như trên”. 

T-kheo-nI nào tự tay quay sợi, một vòng là phạm một Ba-dật- 
đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu tự mình tách sợi, và se sợi"; hoặc bị cường 
lực bắt buộc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 115 *®° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà đến giờ, mặc 
y, bưng bát, đến nhà cư sĩ, trải chỗ ngồi mà ngồi. Người vợ của sĩ lúc ấy 
cởi y phục anh lạc, vào vườn sau tắm gội. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà 
vội lấy y phục anh lạc của bà ta mặc vào rồi nằm trên giường của cư 
sĩ. 

Trước đó ông chồng đi vắng. Khi trở về, vào trong nhà chợt thấy 


957. Đoạn trên, chưa thấy ở đâu. Có thể chỉ 10 loại sợi để đệt mười loại vải (y). Xem Phần I, 
ch. ii, Ni-tát-kỳ 1, cht. 9. Pali: có 6 loại chỉ sợi (suttam): khomam (gai), kappäsikam (gòn), 
koseyyam (lụa), kambalam(lông thú), sãnam (gai thô), bhangam (gai lớn để may bố). 

958. Sách tuyến hợp tuyến #S4##⁄2!Í1. 

959. Pali, Păc. 42. 


472 BỘ LUẬT 3 





Thâu-la-nan-đà nằm, tưởng là vợ của mình, liền đến nằm, choàng tay 
sờ và hôn. Khi rờ phải đầu trọc, hỏi: 

- Cô là a1? 

Thâu-la-đà trả lời: 

- Tôi là T-kheo-ni Thâu-la-nan-đà. 

Ông cư sĩ nói: 

- Tại sao cô mặc y phục anh lạc của vợ tôi, nằm trên giường tôi, 
khiến tôi tưởng là vợ tôi? Cô đi ra mau, từ nay cô đừng đến nhà này 
nữa 19 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Thâu-la-nan-đà: Tại sao 
cô lại mặc y phục anh lạc của vợ người ta, nằm trên giường của họ? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao cô lại vào nhà cư sĩ, mặc y phục anh lạc của vợ người ta, 
nằm trên giường của họ, khiến cho chồng họ cơ hiểm quái lạ như thế? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm 
mười cú có nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vào trong nhà bạch y,°"' hoặc ngôi hoặc nằm, 
trên giường nhỏ, giường lớn”2, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: là thôn xóm. 

Giường nhỏ: giường để ngôi. 

Giường lớn: giường để nằm. 

Tỳ-kheo-ni nào vào trong nhà bạch y, hoặc ngồi hoặc nằm nơi 


960. Pali không có chỉ tiết như vậy. Chỉ nói, các Tỳ-kheo-ni dùng ghế dài (äsandI) hay ván 
ngựa (đi-văng, Pali: pallanka) 

961. Pali, không có chi tiết này 

962. Tiểu sàng, đại sàng 2|]*JKZKJ. Pali: ãsandim vã pallankam vã paribhuđjeyya, thọ dụng 
trường kỷ hay ghế đơn (thảm để ngồi kết già). Xem giải thích đoạn dưới. Cf. D. ¡. 7: Sa-môn 
Gotama không ngồi nằm trên các loại giường như äsandï (ghế bành?), pallanka 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 473 





giường nhỏ, giường lớn; hông dính nơi giường, một lần trở mình phạm 
một Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải bệnh thế nào đó; hoặc nơi giường 
ngồi một mình; hoặc vì chúng Tỳ-kheo-ni đông người; hoặc bị bệnh 
té xỉu, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói buộc, hoặc mạng nạn; phạm 
hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 1168 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo-ni, đến nước Câu-tát- 
la. Trên đường đi đến một thôn không có trú xứ. Các cô nói với người 
chủ nhà nọ, xin trải tọa cụ trong nhà nghỉ lại một đêm. Sáng ngày đi mà 
không từ biệt chủ nhà. 

Sau đó thôn bị phát hỏa, nhà bị cháy. Khi lửa cháy, người cư sĩ 
nghĩ rằng trong nhà có người nên không chạy đến để chữa cháy, vì vậy 
nhà bị cháy sạch. 

Cư sĩ hỏi: Tỳ-kheo-ni đâu? Có người cho biết, họ đi hết rồi. Các 
cư sĩ cơ hiểm, nói: Các Tỳ-kheo-ni này không biết tàm quý. Bên ngoài 
tự xưng tôi tu chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao xin 
chủ nghỉ đêm lại trong nhà, sáng ngày không từ biệt chủ nhà mà bỏ đi? 
Chúng tôi tưởng là trong nhà có người nên không chửa chá y, khiến cho 
nhà bị cháy sạch! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục trí túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Tại sao 
các cô nói với chủ nhà xin ở lại đêm; khi đi không từ biệt chủ, khiến cho 
lửa cháy hết nhà người ta? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Tại sao các cô xin chủ nghỉ đêm lại trong nhà người ta, khi đi 
không từ biệt chủ, khiến cho nhà người ta bị cháy hết? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 


963. Pali, không rõ tương đương. 


414 BỘ LUẬT 3 





người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đến nhà bạch y, xin chủ dọn chỗ nghỉ đêm, sáng 
ngày bỏ đi mà không từ biệt chủ, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: là thôn xóm. 

Nghỉ đêm: nơi ngủ lại đêm. 

Dọn chỗ: hoặc trải bằng cỏ, bằng lá, cho đến tự trải bằng ngọa cụ 
gia. 

Tỳ-kheo-ni nào đến trong nhà bạch y, xin chủ cho dọn chỗ ngủ 
đêm, sáng ngày đi mà không từ biệt; ra khỏi cửa ngõ, Ba-dật-để. Một 
chân bên trong, một chân bên ngoài, phương tiện muốn đi mà không đi, 
hẹn đi mà không đi, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có từ biệt chủ trước khi đi; hoặc trước có người 
ở trong nhà rồi; hoặc nhà không chủ; hoặc là phước xá; hoặc là thân 
hậu; hay thân hậu nói: Cô cứ đi, tôi sẽ nói với chủ cho. Hoặc nhà bị 
sập đổ, hay bị lửa cháy, hoặc trong nhà có rắn độc, thú dữ, hoặc bọn 
giặc xâm nhập; hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị cột trói, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 117 %4 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có nhóm sáu Tỳ-kheo-ni tụng các loại tạp 
chú thuật”, như chú chi tiết, chú Sát-lợi, chú quỷ, chú kiết hung; hoặc 
học tập cách bói quay bánh xe hươu; hoặc học tập để hiểu biết âm 
thanh. 


964. Pali, Pâc. 49. Ngũ phần: điều 190 (tụng và dạy người tụng). Thập tụng: điều 140. Căn bắn: 
điều 150 

965. Tạp chú thuật #Ê7UÍli, các môn học (chú thuật) tạp nhạp vô ích. Xem, Trường A-hàm 13, 
kinh - A-ma-trú, TI, tr.84cl. Xem, Pali, D. 9, liệt kê các loại chú thuật (tiracchãna-vijjã: khoa 
học súc sinh): anga-vijjã (chi tiết chú fi7Ù), khoa xem tướng tay chân; khattiya-vijjã (sát-lj 
chú #7), khoa xem tướng cho vua chúa 

966. chuyển lộc luân ÿ$J##ll. Pali: miga-cakka. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 475 





Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Tại 
sao các cô học tập tụng các loại chú như chi tiết, cho đến hiểu rõ các 
âm thanh? 

Quở trách rồi, chư ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô tập tụng các loại chú thuật, cho đến hiểu 
biết âm thanh? Quở trách xong, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, tập tụng chú thuật của thế tục,°7 Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Chú thuật của thế tục: như chú chỉ tiết, cho đến tìm hiểu, giải thích 
âm thanh... 

Tỳ-kheo-ni nào, tập tụng chú thuật của thế tục... cho đến âm 
thanh, hoặc khẩu thọ, hoặc chấp văn tụng; nói rõ ràng, Ba-dật-để. Nói 
không rõ ràng, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc tụng chú để trị bệnh trùng trong ruột; hoặc 
tụng chú để trị ăn ban đêm không tiêu; hoặc học sách vở, hoặc tụng chú 
thế tục hàng phục ngoại đạo; hoặc tụng chú để trị độc; hoặc dùng để hộ 
thân; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 118°% 

Tỳ-kheo-ni nào, dạy người tụng tập chú thuật, Ba-dật-đề. 


967. Pali: tiracchãnavijjã(súc sinh minh), được giải thích là các học thuật của thế gian, không 
liên hệ Thánh đạo. Các môn học này được coi là bắt nguồn từ Vệ đà (thần bí), nên cũng thường 
hiểu là minh chú. Trong điểu luật này, quy định Tỳ-kheo-ni không được học các môn học thế 
tục, chứ không phải chỉ cấm học bùa chú. 

968. Như điều luật trên. Ở đây cấm dạy. Pali, Păc. 50. Thập tụng: điều 141. Căn bản: điều 151 


476 BỘ LUẬT 3 


ĐIẾU 119% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Tỳ-kheo-ni tên là Bà-la, độ người nữ có 
thai xuất gia, thọ giới cụ túc. Sau đó, người ấy sinh một đứa con trai, 
bồng vào thôn xóm khất thực. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Tỳ-kheo-ni này 
không biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Hãy xem người xuất gia này mới 
sinh con! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Tỳ-kheo-ni Bà-la này: Tại 
sao cô độ người nữ có thai? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Tỳ-kheo-nmi Bà-la này: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao độ người có thai? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ người nữ có thai thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni 
không biết họ có thai hay không có thai, sau mới biết; nên trong số đó 
có vị tác pháp sám Ba-dật-đề, hoặc nghỉ. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người nữ có thai mà độ cho thọ giới cụ túc, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nếu Tỳ-kheo-ni nào biết người nữ có thai, độ cho thọ giới cụ túc; 
tác pháp yết-ma ba lần xong, Hòa thượng ni Ba-dật-đề. Tác pháp yết- 
ma lần thứ hai xong, phạm ba Đột-kiết-la. Tác pháp yết-ma lần thứ nhất 





969. Pali, Păc. 61. Ngũ phần: điều 115. Căn bản: điều 111. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 471 





xong, phạm hai Đột-kiết-la. Bạch xong, một Đột-kiết-la. Bạch chưa 
xong, Đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, cho cạo đầu, mặc áo, chuẩn bị 
thọ giới cụ túc, hoặc tập hợp đã đủ chúng, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu không biết; hoặc tin lời nói của người kia; 
hoặc tin lời người đáng tin; hoặc tin cha mẹ họ nói, trao giới cụ túc rỒi, 
sau sinh con, không phạm. Sau khi sinh rồi nghi không dám bồng ẳm, 
Phật dạy: Nếu đứa bé chưa có thể rời mẹ thì Tỳ-kheo-ni tự mình phải 
nuôi dưỡng, cho phép làm tất cả việc làm của bà mẹ: cho bú sữa, sú 
cơm, nuôi nấng. Sau đó có sự nghi không dám cùng ngủ với con trai này 
trong một nhà. Phật dạy: Nếu con trai chưa thể rời mẹ được thì được 
phép cùng ngủ một chỗ, không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 120 ?° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Tỳ-kheo-ni độ người phụ nữ đang còn cho 
con bú xuất gia, để con ở nhà. Sau đó, người nhà đem con đến giao. Cô 
ni bồng con vào xóm khất thực, các cư sĩ thấy cơ hiểm nói: Tỳ-kheo-ni 
này không biết hổ thẹn, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi tu 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Hãy xem người xuất gia này 
sinh con rồi bổng con đi khất thực! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học SIỚI, biết hổ thẹn, quở trách Tỳ-kheo-ni kia: Tại sao cô 
lại độ người phụ nữ còn đang cho con bú xuất gia, khiến các cư sĩ cơ 
hiểm? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo-nmI kia: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao cô độ người phụ nữ còn cho con bú xuất gia? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 


970. Pali, Păc. 62. Ngũ phần: điều 1 16. 


478 BỘ LUẬT 3 





mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, độ người phụ nữ còn cho con bú, thọ giới cụ túc, 
Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ- 
kheo-ni không biết người nữ ấy còn có con đang bú hay không; sau mới 
biết. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết phụ nữ còn cho con bú,”! mà trao cho giới 
cụ túc, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nếu Tỳ-kheo-ni nào, biết phụ nữ còn cho con bú mà độ xuất gia 
thọ giới cụ túc; tác pháp yết-ma ba lần xong, Hòa thượng ni, Ba-dật-đề. 
Tác yết-ma hai lần xong, ba Đột-kiết-la. Tác yết-ma lần thứ nhất xong, 
phạm hai Đột-kiết-la. Bạch xong, một Đột-kiết-la. Bạch chưa xong, 
Đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, cho cạo đầu, cho xuất gia, cho mặc y, 
cho thọ giới hoặc họp chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu không biết, hoặc tin lời nói của người kia, 
hoặc tin lời người đáng tin, hoặc tin lời cha mẹ họ, độ xuất gia trao giới 
cụ túc rồi, sau mới đem con đến thì không phạm. 

Bà mẹ nghi, không dám bồng con nuôi dưỡng, Đức Phật dạy: Nếu 
đứa bé chưa có thể tự sống, cho phép làm tất cả những việc của bà mẹ 
nuôi con cho đến khi dứt sữa. Sau đó, bà mẹ cùng đứa nhỏ ngủ một chỗ, 
có sự nghi, Phật dạy: Chưa hết bú thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 121? 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Độ thiếu nữ 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có các Tỳ-kheo-ni nghe Phật chế giới được phép 
độ người, vội độ đồng nữ nhỏ tuổi, không biết họ có tâm dục hay không 
có tâm dục. Sau đó họ cùng nam tử có tâm nhiễm ô cùng đứng cùng nói 


Ø71. Ngũ phần: tân sản phụ ŸƑl#, đàn bà mới sinh con 
972. Pali, Păc. 71. Tăng kỳ: điều 96. Thập tụng: điều 116. Căn bản: 115. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 479 





chuyện đùa giỡn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới cho phép độ người, tại sao các cô lại độ đồng nữ nhỏ tuổi? 
Chúng cùng nam nữ có tâm nhiễm ô, cùng đứng cùng nói chuyện đùa 
giốn? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
các Tỳ-kheo-n1: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao các cô độ đồng nữ nhỏ tuổi, không biết họ có tâm 
nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô. Sau đó họ cùng với nam tử có tâm 
nhiễm ô cùng đứng cùng nói chuyện đùa giỡn? 

Dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo-ni rồi, Đức Phật bảo 
các Tỳ-kheo-n1: 

2. Thế phát 

- Các cô lắng nghe, nếu muốn cạo tóc cho người được độ ở trong 
chùa, thì phải nói cho tất cả ni Tăng biết. Hoặc tác bạch rồi, sau đó mới 
cạo tóc. Văn tác bạch như vầy: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Đồng nữ này tên là... đến cầu cạo tóc 
với Tỳ-kheo-ni tên... Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, cho đồng nữ tên... cạo tóc. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rỗi mới cho cạo tóc. 

Nếu muốn cho xuất gia ở trong chùa phải nói cho tất cả ni Tăng 
biết. Nếu tác bạch rồi mới cho xuất gia, thì văn tác bạch như sau: 

- Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Người nữ này tên là... đến cầu xuất 
gia với... Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho 
người nữ trên... xuất gia. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rồi mới cho xuất gia. 

3. Truyễn giới Sa-di-ni 

Tác bạch cho xuất gia như vậy, cho cạo tóc, mặc áo ca-sa rồi, bảo 
họ quỳ gối, chắp tay, bạch như vầy: 

- Con tên là... quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con ở trong 
giáo pháp của Đức Như Lai, cầu xin xuất gia theo Hòa thượng ni tên 
là... Đức Như Lai Chí chân, Đẳng chánh giác là Thế Tôn của con. (Lần 
thứ hai, thứ ba cũng bạch như vậy). 

- Con tên là... đã quy y Phật rồi, đã quy y Pháp rồi, đã quy y Tăng 


480 BỘ LUẬT 3 





rồi. Con ở trong giáo pháp của Đức Như Lai, cầu xin xuất gia theo Hòa 
thượng ni tên... Đức Như Lai Chí chân, Đẳng chánh giác là Thế Tôn của 
con. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch như vậy). 

Tiếp theo cho thọ giới: 

- Suốt đời không sát sinh là giới của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ 
được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không ăn trộm là giới của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ 
được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không dâm dục là giới của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ 
được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không nói dối là giới của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ 
được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không uống rượu là giới của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ 
được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không đeo hương hoa anh lạc là giới của Sa-di-ni. Ngươi 
có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không ca múa, kỹ nhạc, không được xem, nghe là giới 
của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không ngồi trên giường cao rộng lớn là giới của Sa-di- 
ni. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không ăn phi thời là giới của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ 
được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Suốt đời không cầm vàng bạc, tiền là giới của Sa-di-ni. Ñgươi có 
thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

- Mười giới như vậy của Sa-di-ni. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

4. Thọ học giới 

Từ nay về sau cho phép đồng nữ mười tám tuổi, hai năm học giới, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 481 





tuổi đủ hai mươi được trao cho giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết-ma. 
Nên nói giới như vây: 

Sa-di-ni phải đến giữa Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, 
kính lễ sát chân chúng Tỳ-kheo-ni Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chắp tay nói lời tác bạch như vầy: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Con Sa-di-ni tên là..., nay đến giữa 
Tăng xin hai năm học giới. Tỳ-kheo-ni tên... làm Hòa thượng. Xin Tăng 
cho con hai năm học giới, từ mẫn cố. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch 
như vậy). 

Rồi Sa-di-ni phải đến chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Trong 
chúng Tỳ-kheo-ni sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Sa-di-ni kia tên là..., nay đến giữa 
Tăng xin hai năm học giới. Tỳ-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, cho Sa-di-ni tên là... 
hai năm học giới, Tỳ-kheo-mI... làm hòa thượng. Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Sa-di-ni kia tên là..., đến trước Tăng 
xin hai năm học giới. Tỳ-kheo-nmI... làm Hòa thượng. Nay Tăng cho 
Sa-di-mi tên là... hai năm học giới. Tỳ-kheo-mI... làm hòa thượng. Các 
đại tỉ nào chấp thuận, Tăng cho Sa-di-ni tên là... kia hai năm học giới. 
Tỳ-kheo-ni... làm Hòa thượng thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
Đây là lời yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như 
vậy). 

- Tăng đã chấp thuận cho Sa-di-ni tên là... hai năm học giới. Tỳ- 
kheo-ni... làm Hòa thượng. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này 
được ghi nhận như vậy. 

Thức-xoa-ma-na kia cần phải học tất cả giới, trừ điều - tự tay lấy 
thức ăn, trao thức ăn cho người. Đương sự học giới hai năm rồi, tuổi đủ 
hai mươi, nên trao cho giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đồng nữ tuổi mười tám, cho hai năm học giới, hai 
mươi tuổi, mới cho thọ giới cụ túc. Tỳ-kheo-ni nào người nữ không đủ 
hai mươi tuổi mà cho thọ giới cụ túc, Ba-dật-để. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ- 
kheo-ni không biết người nữ đủ hai mươi tuổi hay không, sau mới biết 
là không đủ nên có vị tác pháp sám Ba-dật-đề, hoặc nghi. Phật dạy: 


482 BỘ LUẬT 3 





- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết không đủ hai mươi tuổi”? mà cho thọ giới cụ 
túc, Ba-dật-đề. °”* 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên 

Tỳ-kheo-ni biết người không đủ hai mươi tuổi mà trao cho thọ 
giới cụ túc, ba lần yết-ma xong, Hòa thượng ni, Ba-dật-để. Hai lần yết- 
ma xong, ba Đột-kiết-la. Một lần yết-ma xong, hai Đột-kiết-la. Bạch 
xong, phạm một Đột-kiết-la. Bạch chưa xong, một Đột-kiết-la. Trước 
khi chưa bạch, tập chúng, chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: đương sự tuổi đủ mười tám, cho hai năm học giới, 
đủ hai mươi tuổi, trao cho thọ giới cụ túc; hoặc không biết hay đương 
sự tự nói đủ hai mươi tuổi; hoặc tin lời người đáng tin, hay tin cha mẹ 
họ nói. Nếu sau khi thọ giới rồi nghi, nên tính luôn tháng trong thai, 
tính tháng nhuận, tính mỗi mười bốn ngày thuyết giới cho đủ thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 122 °° 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế giới 
cho phép độ người mười tám tuổi cho hai năm học giới, đủ tuổi hai mươi 
trao cho giới cụ túc. Người kia không phải là mười tám tuổi, không có 
hai năm học giới, cứ đủ tuổi hai mươi cho thọ giới cụ túc. Nhưng vì thiếu 
hai năm học giới nên sau khi thọ giới cụ túc rồi mà không biết nên học 
những giới nào. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Đức 
Thế Tôn chế giới cho phép độ người mười tám tuổi cho hai năm học 
giới, đủ hai mươi tuổi cho thọ cụ túc. Tại sao các cô với người nữ chẳng 
phải tuổi mười tám không có hai năm học giới, cứ tuổi hai mươi bèn cho 


973. Pali: ñnavisativassam kumãribhũtam, - thiếu nữ dưới hai mươi tuổi 

974. Bản Hán, giới văn lần thứ hai có chỗ nhảy sót. Đây vẫn giữ nguyên theo Hán. 

975. Pali, Pâc. 72 (nhập 2 điều: 122 & 123 làm một). Tăng kỳ: điều 97. Cf. Ngũ phần: điều 106. 
Căn bản: điều 116. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 483 





thọ giới cụ túc; nhưng vì thiếu hai năm học giới nên họ không biết nên 
học giới nào?” 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người mười tám tuổi 
cho hai năm học giới, đủ hai mươi tuổi cho thọ cụ túc. Tại sao các cô với 
người nữ chẳng phải tuổi mười tám không có hai năm học giới, cứ tuổi 
hai mươi bèn cho thọ giới cụ túc; nhưng vì thiếu hai năm học giới nên 
họ không biết nên học giới nào? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo-ni 
rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đồng nữ mười tám tuổi mà không cho hai năm 
học giới, tuổi đủ hai mươi liền cho thọ giới cụ túc”5, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên 

Tỳ-kheo-ni nào đối với đồng nữ mười tám tuổi chưa cho hai năm 
học giới mà trao cho giới cụ túc”””, xướng ba yết-ma xong, Hòa thượng 
ni Ba-dật-đề. Hai yết-ma xong, ba Đột-kiết-la. Một yết-ma xong, phạm 
hai Đột-kiết-la. Bạch xong, một Đột-kiết-la. Bạch chưa xong, Đột-kiết- 
la. Trước khi chưa bạch, tập chúng, chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: đồng nữ mười tám tuổi có hai năm học giới, khi 
tuổi đủ hai mươi, trao cho giới cụ túc, không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sĩ cuồng 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 123 °° 


976. Pali: paripunnavIsativassam kumäribhũtam dve vassãni chasu dhammesu asikhita- 
sikkham vutthãpeyya, - cho thọ cụ túc thiếu đã đủ hai mươi tuổi nhưng chưa có hai năm học 
sáu pháp. Cf. Ngũ phần (106): ..đồng nữ chưa đủ mười tám tuổi mà cho học giới. 

977. Văn Hán có thể nhảy sót. Phải nói đủ: tuổi mười tám mà không cho hai năm học giới, khi 
tuổi đủ 20 liền cho thọ cụ túc. 

978. Pali, Pâc. 72. Cf. Tăng kỳ: điều 98. Căn bản: điều 119. 


484 BỘ LUẬT 3 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế giới 
cho phép độ đồng nữ mười tám tuổi cho hai năm học giới, cho sáu pháp, 
đủ hai mươi tuổi cho thọ giới cụ túc. Tỳ-kheo-ni không cho sáu pháp lại 
cho thọ giới cụ túc. Người kia khi học giới, làm bất tịnh hạnh, trộm lấy 
năm tiền, đoạn mạng người, tự xưng đắc pháp thượng nhân, ăn quá giờ 
ngọ, uống rượu. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: 
Đức Thế Tôn chế giới cho phép đồng nữ mười tám tuổi cho hai năm học 
giới, cho sáu pháp, đủ hai mươi tuổi cho thọ giới cụ túc. Tại sao các cô 
không dạy sáu pháp cho họ mà cho giới cụ túc nên họ phạm vào phạm 
hạnh, trộm năm tiên, cho đến uống rượu? 

Chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-n1: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni, các cô đối với đồng nữ mười tám tuổi nên 
cho hai năm học giới, cho sáu pháp, đủ hai mươi tuổi cho thọ giới cụ túc. 
Tại sao không cho sáu pháp khiến cho họ phạm dâm... cho đến uống 
rượu? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đồng nữ mười tám tuổi, cho hai năm học giới 
nhưng không cho sáu pháp, liền cho thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề.”? 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên 

Nếu Thức-xoa-ma-na phạm dâm thì phải diệt tẫn. Nếu có tâm 
nhiễm ô cùng với nam tử có tâm nhiễm ô, hai thân xúc chạm tức là 
khuyết giới, phải thọ lại. Nếu trộm năm tiễn, trên năm tiền phải diệt 
tẫn. Nếu lấy dưới năm tiễn tức là khuyết giới, phải thọ lại. Nếu đoạn 


979. Tăng kỳ (điều 98): .. học chưa học đầy đủ học giới 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 485 





mạng người phải diệt tẫn. Nếu đoạn mạng súc sinh tức là khuyết giới, 
phải thọ lại. Nếu tự nói được pháp thượng nhân, phải diệt tẫn. Nếu cố 
nói vọng ngữ trong chúng tức là khuyết giới, phải thọ lại. Nếu ăn phi 
thời tức là khuyết giới, phải thọ lại. Nếu uống rượu là khuyết giới, phẩi 
thọ lại. 

Tỳ-kheo-ni nào, đồng nữ mười tám tuổi cho hai năm học giới 
nhưng không cho sáu pháp, tuổi đủ hai mươi cho thọ giới cụ túc, xướng 
ba yết-ma xong, Hòa thượng ni Ba-dật-đề. Xướng hai yết-ma xong, ba 
Đột-kiết-la. Xướng một yết-ma xong, hai Đột-kiết-la. Bạch xong, một 
Đột-kiết-la. Bạch chưa xong, một Đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, tập 
chúng, đủ chúng, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: đồng nữ mười tám tuổi, học giới hai năm, cho sáu 
pháp rồi cho thọ giới cụ túc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. °%9 

ĐIẾU 124 ®' 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Truyền thọ cụ túc 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế 
giới: đồng nữ mười tám tuổi cho hai năm học giới, cho sáu pháp, đủ hai 
mươi tuổi, trao giới cụ túc. Các Tỳ-kheo-ni độ người mù lòa, chân đi 
khập khiểng, điếc, câm, ngọng, và các bệnh khác, khiến Tăng bị chê 
bại khi dễ. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Ty-kheo-nI: Đức Thế 
Tôn chế giới cho phép đồng nữ mười tám tuổi, cho hai năm học giới, 
cho sáu pháp, đủ hai mươi tuổi, trao cho giới cụ túc. Tại sao các cô lại 
độ người mù lòa, và có các bệnh khác, khiến Tăng bị chê bại khi dễ? 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni đối với đồng nữ mười tám tuổi, nên cho hai 


980. Bản Hán, hết quyển 27 
981. Pali, Pâc. 73. Ngũ phần: điều 107. Tăng kỳ: điều 99. 


486 BỘ LUẬT 3 





năm học giới, (cho sáu pháp), đủ hai mươi tuổi, trao giới cụ túc. Tại sao 
các cô lại độ người mù lòa và người có các bệnh khác? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau, Ta chế lập giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết-ma 
cho T-kheo-m1. 

2. Giáo thọ già nạn 

Nên trao cho như vây: để người thọ giới đứng chỗ mắt thấy mà 
tai không nghe. Trong giới sư nên tác bạch sai vị giáo thọ sư. Nên tác 
bạch như vầy: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Người kia tên là..., theo Hòa thượng 
ni tên là..., cầu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận Tỳ-kheo-ni tên là... làm Giáo thọ sư. Đây là lời tác 
bạch. 

VỊ giáo thọ sư đến chỗ người xin thọ giới nói: 

- Này cô, đây là An-đà-hội, đây là Uất-đa-la-tăng, đây là Tăng- 
già-lê, đây là Tăng-kỳ-chi, đây là Phú kiên y,”3 đây là bát. Y bát này 
là của cô phải không? Cô hãy lắng nghe. Đây là lúc cần nói thật với 
lòng chân thành. Nay tôi hỏi cô, thật thì cô nói thật, không thật thì cô 
nói không thật:”3 

- Tên chữ của cô là gì? 

- Hòa thượng của cô hiệu gì? 

- Cô đủ hai mươi tuổi chưa? 

- Y bát có đú không? 

- Cha mẹ có cho phép cô tu không? 

- Phu chủ có cho phép cô tu không? 

- Cô có mắc nợ không? 

- Cô có phải là tôi tớ không? 

- Cô là người nữ phải không? 

- Người nữ có những bệnh như hủi, ung thư, hủi trắng, khô da, điên 
cuồng, hai hình, hai đường hiệp lại, tiểu tiện thường rỉ chảy, đại tiểu 


982. Tỳ-kheo-ni phải đủ 5 y. Ba y, như Tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni có thêm tăng-kì-chi (tăng-khước- 
kỳ; và phú kiên y. Pali (Vin.ii. 272): sankacchika (Tăng-kỳ-chi hay phú kiên y, hay yếm che 
ngực), udakasãtika (quyết-tu-la, thủy dục y, quần hay váy để tắm mưa). Trong bản Hán, tăng- 
khước-kỳ và phú kiên y khác nhau. Có thể nhầm. Thập tụng 46 (T23n1435, tr.331c05): phú kiên 
y TJE# và quyết-tu-la j#Íế$##. Ngũ phần 29 (T22n1421, tr.187c20): phú kiên y ?ŠJRZ, thủy 
dục y K84. Tăng kỳ 30 (T22n1425, tr.472b22): phú kiên y, vũ y R4 

983. Luật Pali, có 24 già nạn (Pali: catuvTsati antarayike dhamme pucchi, Vin.1i. 272): l1 trường 
hợp dị dạng, 5 bệnh truyền nhiễm; còn lại tương tự với Tỳ-kheo. 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 487 





tiện đàm dãi chảy mãi. Cô có các bệnh như trên không? 

Nếu người xin thọ giới trả lời là - không thì nên bảo: 

- Như những việc tôi vừa hỏi cô, giữa chúng Tăng cũng sẽ hỏi như 
vậy. Cô đã trả lời với tôi như thế nào thì giữa chúng cô cũng trả lời như 
vậy. 

Vị giáo thọ sư hỏi rồi, với oai nghi như thường lệ, trở lại trong 
chúng, đứng chỗ ngang tầm cánh tay đưa ra đụng,” thưa: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Người nữ tên là..., theo Hòa thượng 
ni tên là..., xin thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, tôi đã giáo thọ rồi, cho phép kêu người ấy vào. Đây 
là lời tác bạch. 

VỊ giáo thọ bảo: 

- Cô hãy vào! 

3. Bản bộ yết-ma 

Vào rồi, vị giáo thọ nên cầm y bát cho, bảo kỉnh lễ sát chân ni 
Tăng; rồi bảo quỳ gối trước mặt giới sư, chắp tay. Vị giáo thọ dạy bạch 
như sau: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Con tên là..., theo Hòa thượng ni tên 
là..., cầu thọ giới cụ túc. Con tên là... nay đến giữa Tăng xin thọ giới cụ 
túc, Ty-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. Chúng Tăng dũ lòng thương 
cứu vớt con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Giới sư tác bạch: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Người nữ này tên là..., theo Hòa 
thượng ni tên là..., cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ này đến giữa Tăng 
xin thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo-ni tên là..., làm Hòa thượng. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi hồi các nạn sự. Đây là lời 
tác bạch. 

VỊ giới sư nói: 

- Cô hãy lắng nghe! Nay là lúc phải chân thành. Tôi hỏi cô, thật 
thì cô nói thật. Không thật thì cô nói không thật: 

- Tên chữ của cô là gì? 

- Hòa thượng của cô hiệu gì? 

- Cô đủ hai mươi tuổi chưa? 

- Y bát của cô có đủ không? 

- Cha mẹ cô có cho phép cô tu không? 

- Phu chủ cô có cho phép cô tu không? 

- Cô có mắc nợ ai không? 


984. Hán: thư thủ tương cập ñŸƒ-FJH. chỉ khoảng cách giữa các Tỳ-kheo khi tác yết-ma. 


488 BỘ LUẬT 3 





- Cô có phải là tôi tớ không? 

- Cô là người nữ phải không? 

- Người nữ có những bệnh như hủi, ung thư, hủi trắng, khô da, điên 
cuông, hai hình, hai đường hiệp lại, tiểu tiện thường rỉ chảy, đại tiểu 
tiện đàm dãi chảy mãi. Cô có các bệnh như trên không? 

Người thọ giới đáp: 

- Không. 

GIới sư tác bạch: 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Người nữ này tên là..., theo Hòa 
thượng ni tên là..., cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ tên là... này đến 
giữa chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, tỳ- kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. 
Người nữ tên là... tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, hai mươi tuổi, 
y bát đầy đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận 
trao cho người nữ tên là... giới cụ túc, Tỳ-kheo-mi tên là... làm Hòa 
thượng, Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Người nữ tên là... theo Hòa thượng ni 
tên là... cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ tên là... này theo chúng Tăng 
xin thọ giới cụ túc, -kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. Người nữ tên 
là... tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, hai mươi tuổi, y bát đầy đủ. 
Nay Tăng trao cho người nữ tên là... giới cụ túc, T-kheo-ni tên là... 
làm Hòa thượng. Các đại tỉ nào chấp thuận Tăng trao cho người nữ tên 
là... giới cụ túc, Tỳ-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng thì im lặng, vị nào 
không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai, lần thứ 
ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận Tăng trao cho người nữ tên là... giới cụ túc, 
Tỳ-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng rồi. Tăng đã chấp thuận nên im 
lặng. Việc này được ghi nhận như vậy”3. 

4. Chánh pháp yết-ma 

Các Tỳ-kheo-ni Tăng nên dẫn người thọ giới đến giữa Tăng Tỳ- 
kheo,”% trống vai bên hữu, kính lễ sát chân Tăng, rồi đầu gối bên hữu 
chấm đất, chấp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con tên là... theo Hòa thượng ni tên 
là... cầu thọ giới cụ túc. Nay con tên là... đến giữa chúng Tăng xin thọ 
giới cụ túc, Tỳ-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. Xin Chúng Tăng dũ 
lòng thương cứu vớt con. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

Giới sư nên hỏi: 


985. Hết quyển 27. 
986. Xem Ba-dật-đề 139. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 489 





- Tên chữ của ngươi là gì? 

- Hòa thượng của ngươi hiệu øì?... 

Cho đến câu: Đàm dãi thường chảy ra... như trước. Rồi hỏi tiếp: 

- Ngươi đã học giới thanh tịnh chưa? 

Nếu cô ấy nói: Học giới đã thanh tịnh, thì lại hỏi các Tỳ-kheo-ni: 

- Người này đã học giới thanh tịnh chưa? 

Nếu các cô ni nói: 

- Học giới thanh tịnh. 

GIới sư nên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người nầy tên là... theo Hòa 
thượng ni tên là... cầu thọ giới cụ túc. Ñay người nầy tên là... đến giữa 
chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, Ty-kheo-mi tên là... làm Hòa thượng. 
Người nầy tên là... đã học giới thanh tịnh. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho người nữ tên là... giới cụ túc, Tỳ- 
kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa thượng 
ni tên là... cầu thọ giới cụ túc. Nay, người nầy tên là... theo chúng Tăng 
xin thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo-nl tên là... làm Hòa thượng. Người này tên 
là... đã học giới thanh tịnh. Nay, Tăng trao cho người có tên... nầy giới 
cụ túc, Tỳ-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. Các trưởng lão nào chấp 
thuận, Tăng trao cho cô có tên... giới cụ túc, T-kheo-ni tên là... làm 
Hòa thượng thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần 
thứ nhất. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch như vậy). 

- Chúng Tăng đã chấp thuận cho cô có tên là... thọ giới cụ túc, Tỳ- 
kheo-ni tên... làm Hòa thượng rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc 
này tôi ghi nhận như vậy. 

%. Thuyết Ba-la-di-pháp 

- Này Thiện nữ, hãy lắng nghe! Tám pháp Ba-la-di sau đây do 
Đức Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác nói ra. Người nào phạm, 
chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích: 

1. Không được hành bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục. Nếu 
Tỳ-kheo-ni có ý thích hành bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục, cho 
đến cùng với loài súc sinh, thì người này chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, 
chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được 
làm. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

2. Không được trộm cắp, cho đến một lá cây, cọng cỏ. Nếu 
Tỳ-kheo-ni ăn trộm của người năm tiền, hoặc hơn năm tiền, tự mình 


490 BỘ LUẬT 3 





lấy hay dạy người lấy; tự mình bẻ hay dạy người bẻ; tự mình chặt hay 
dạy người chặt; tự mình phá hay dạy người phá; hoặc đốt; hoặc chôn; 
hoặc làm hoại sắc, thì người này chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải 
người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được làm. Ngươi có 
thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

3. Không được cố ý đoạn mạng chúng sinh, cho đến loài kiến. 
Nếu Tỳ-kheo-ni, tự tay mình cố ý đoạn mạng người, hoặc cầm dao trao 
cho người, hoặc bảo nên chết, khuyến khích chết, hoặc cho người uống 
thuốc độc, hoặc làm cho đọa thai, hoặc nguyễn rủa độc chú cho chết, 
hoặc mình tự làm hay dạy người làm, thì người này chẳng phải là Tỳ- 
kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không 
được làm. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

4. Không được nói dối, cho đến nói giỡn. Nếu Tỳ-kheo-ni không 
chân thật, chẳng phải là mình có mà tự xưng là tôi được pháp thượng 
nhân, tôi đắc thiền, đắc giải thoát, được tam-muội chánh thọ, đắc quả 
Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán; nói, “Có 
Trời đến, rồng đến, quỷ thần đến cúng dường tôi,” thì người này chẳng 
phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn 
đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

5. Không được thân chạm nhau, cho đến cùng với súc sinh, 
Nếu Tỳ-kheo-ni với tâm nhiễm ô cùng nam tử có tâm nhiễm ô, hai thân 
xúc chạm nhau, từ nách trở xuống, từ gối trở lên, hoặc nắm, hoặc sờ, 
hoặc kéo, hoặc đẩy, vuốt ngược, vuốt xuôi, nâng lên, để xuống, hoặc 
nắm, hoặc nắn bóp, thì người này chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải 
người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được làm. Ngươi có 
thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

6. Không được phạm tám sự, cho đến cùng với súc sinh. Nếu 
Tỳ-kheo-ni với tâm nhiễm ô bằng lòng cho người nam có tâm nhiễm ô 
nắm tay, nắm y, vào chỗ vắng, chỗ vắng cùng đứng, cùng nói chuyện, 
cùng đi, thân gần gũi nhau, cùng hẹn nhau; phạm tám sự này, người 
này chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Vì 
phạm tám sự. Trong đây trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ 
được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 491 





7. Không được che dấu tội của người, cho đến tội Đột-kiết-la, 
ác thuyết. Nếu Tỳ-kheo-ni biết Tỳ-kheo-ni khác phạm tội Ba-la-di, mà 
không tự cử tội, không bạch với Tăng, không báo với nhiều người. Thời 
gian sau, Tỳ-kheo-ni này thôi tu, hay bị diệt tẫn, hoặc bị ngăn không 
cho dự Tăng sự, hoặc theo ngoại đạo, khi ấy mới nói, “Trước đây tôi 
biết việc như vậy như vậy,” thì người nói chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, 
chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Vì che dấu trọng tội. Trong đây 
trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

8. Không được tùy thuận Tỳ-kheo bị cử tội, cho đến người giữ 
vườn và Sa-di. Nếu Tỳ-kheo-ni biết Tỳ-kheo kia bị Tăng cử tội, như 
pháp, như luật, như lời Phật dạy mà Tỳ-kheo ấy không phục tùng, không 
sám hối. Tăng chưa tác pháp cho Tỳ-kheo ấy sống chung, mà tùy thuận 
với Tỳ-kheo ấy; Tỳ-kheo-ni khác nên can gián Tỳ-kheo-ni nầy: “Nây 
cô, cô có biết chăng? Tăng đã cử tội Tỳ-kheo này như pháp, như luật, 
như lời Phật dạy mà Tỳ-kheo ấy không phục tùng, không sám hối. Tăng 
chưa tác pháp cho Tỳ-kheo ấy sống chung, cô đừng tùy thuận.” Khi Tỳ- 
kheo-ni khác can gián mà Tỳ-kheo-ni này kiên trì không bỏ. Tỳ-kheo- 
ni nên can gián ba lần, cho bỏ việc ấy. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì 
tốt; không bỏ thì Tỳ-kheo-ni này không phải là Tỳ-kheo-ni, không phải 
người nữ dòng họ Thích. Vì tùy thuận theo người bị cử. Trong đây trọn 
đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không? 

Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

6. Truyễn pháp tứ y 

- Này thiện nữ, hãy lắng nghe! Đức Như Lai, Vô sở trước, Đẳng 
chánh giác, nói pháp tứ y?#”. Tỳ-kheo-ni nương nơi đó được xuất gia, thọ 
giới cụ túc, thành Tỳ-kheo-m. 

1. Nương theo y phấn tảo đặng xuất gia, thọ cụ túc giới, thành 
pháp Tỳ-kheo-nI. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? 

Giữ được thì nói: Được. 
- Nếu được của lợi dư, đàn-việt thí y, loại y cắt rọc, thì được thọ. 

2. Nương theo sự khất thực mà được xuất gia, thọ cụ túc giới, 
thành pháp Tỳ-kheo-mi. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? 

Giữ được thì nói: Được. 
- Nếu được của lợi dư, hoặc Tăng sai đi thọ thực, đàn-việt đem 


987. Luật Pali, chỉ truyền ba y (tasso nissaye). Vì Tỳ-kheo-ni trọn đời không được sống tại trú 
xứ A-lan-nhã. Nếu sống tại đó, phạm Đột-kiết-la (Vin.ii. 278: na bhikkhuniyäã arađđe vatthab- 
bam. yä vaseyya äpatti dukkatassä ti.). Xem Tứ phần 49 (T22n1428, tr.928a17) 


492 BỘ LUẬT 3 





thức ăn đến, thức ăn ngày mồng tám, ngày mười bốn, ngày mười lăm 
hay mồng một trong tháng, hoặc thường thực của chúng Tăng, hay đàn- 
việt mời thọ thực thì có thể thọ. 
3. Nương nơi gốc cây mà ngồi, đặng xuất gia thọ cụ túc giới, 

thành pháp của Tỳ-kheo-ni. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? 

Giữ được thì nói: Được. 

- Nếu được của lợi dư, phòng riêng, nhà nóc nhọn, phòng nhỏ, nhà 
bằng đá, hai phòng có một cửa thì nên thọ. 

4. Nương nơi thuốc hủ lạn”3, mà được xuất gia thọ cụ túc giới, 

thành pháp Tỳ-kheo-mi. Trong đây ngươi trọn đời giữ được không? 

G1ữ được thì nói: Được. 

- Nếu được của lợi dư như sữa, dầu, sữa sống, mật, đường phèn 
thì nên thọ. 

7. Giáo giới 

- Ngươi đã thọ giới cụ túc rồi; bạch tứ yết-ma như pháp, thành 
tựu đúng cách, Hòa thượng như pháp, A-xà-lê như pháp, hai bộ Tăng 
như pháp đầy đủ. Ngươi nên khéo thọ giáo pháp, nên khuyến hóa làm 
việc phước, tu bổ tháp, cúng dường chúng Tăng. Hòa thượng, A-xà-lê, 
những gì các ngài dạy như pháp, ngươi không được chống trái. Ngươi 
nên học vấn tụng kinh, siêng cầu phương tiện, để ở trong pháp của Phật, 
chứng được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Có như 
vậy, công đức sơ phát tâm xuất gia của ngươi, không bị uống phí, quả 
báo không đoạn tuyệt. Ngoài ra những øì chưa biết, ngươi nên hỏi Hòa 
thượng, A-xà-lê. 

Xong rồi, khiến người mới thọ giới đi trước, chư ni đi sau. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 


988. Hủ lạn dược J@jlj#Z, được hiểu theo nghĩa đen là - thuốc mục nát» truyền thống Pali hiểu 
nó là - nước đái quỷ. Xem Trung bộ kinh I, 315b - tức Pali gọi là pũti-mutta (định nghĩa của 
PTS Pali-English Dictionary: nước tiểu có mùi rất hôi; thường là nước tiểu của trâu bò được 
dùng làm thuốc cho Tỳ-kheo.) Trong đó, mutta, nếu hiểu tương đương với mukta thì có nghĩa là 
- cái được trích ra. Còn pũti, tiếng Phạn cũng vậy; có ba gốc động từ khác nhau. Hoặc từ pŨy: 
bốc thổi, hoặc từ pŨ: tinh lọc; hoặc từ pã: uống. Nếu hiểu từ kép Pali pũti-mutta gồm có pũti do 
động từ căn pũy và mutta tức là mũtra, như vậy sẽ có nghĩa nước đái độc thối, hoặc nước đái quỷ 
hoặc hủ lạn dược như Hán dịch, có lẽ không chính xác, và điều này phản lại nguyên lý y học 
thường được thấy trong các kinh điển, theo đó, tùy bịnh cho thuốc. Có lẽ nên hiểu từ kép này do 
động từ căn pũ và mukta, nó sẽ có nghĩa loại thuốc được rút ra từ tinh dầu hoặc tỉnh cốt của các 
loại thảo mộc. Điều này phù hợp với điểm được qui định trong luật: Tỳ-kheo không được dùng 
các loại cây, rau cỏ đang sống và tươi làm thức ăn, trừ trường hợp đã tác tịnh. Về dịch ngữ khác 
tương đương hủ lạn được do Nghĩa Tịnh là trần khí dược #3 có thể gần sát ý nghĩa vừa nói. 
Dẫn Yết-ma-yếu chỉ, Ch. iii, cht. 91. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 2 493 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đồng nữ mười tám tuổi, cho học giới hai năm, 
cho sáu pháp, đủ hai mươi tuổi, chúng Tăng không chấp thuận” mà 
cho thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: cũng như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào đối với người nữ hai mươi tuổi, có hai năm học 
giới, đã cho sáu pháp, nhưng chúng Tăng không cho phép mà cho thọ 
giới cụ túc; yết-ma xong ba lần, Hòa thượng ni, Ba-dật-để; yết-ma hai 
lần xong, ba Đột-kiết-la; yết-ma một lần xong, hai Đột-kiết-la; bạch 
xong, một Đột-kiết-la; bạch chưa xong, Đột-kiết-la; trước khi chưa bạch, 
tập chúng, chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: đủ hai mươi tuổi, có hai năm học giới, (cho sáu 
pháp). chúng Tăng cho phép thọ giới cụ túc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 125% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế giới 
cho phép Tỳ-kheo-ni trao giới cụ túc cho người. Chư ni độ phụ nữ nhỏ 
tuổi”?! cho thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi, không biết nam tử có tâm nhiễm 
ô hay không có tâm nhiễm ô, cùng với nam tử có tâm nhiễm ô cùng 
đứng, cùng nói chuyện, cùng nhau đùa giốn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới cho phép Tỳ-kheo-ni độ người khác thọ giới cụ túc. Sao 
các cô lại độ người phụ nữ nhỏ tuổi đã từng có chồổng,?”” thọ giới cụ 


989. Pali (Vin. ¡v. 329): sanghena asammatam, Tăng chưa hứa khả; giải thích...đattidutiyena 
kammena vutthãnasamutti na dinnã hoti, không được cho phép bằng bạch nhị yết-ma. Cf. Pâc. 
64: Thức-xoa-ma-na đủ 2 năm học giới, thỉnh cầu Tăng truyền cụ túc. Tăng tác pháp bạch nhị 
chấp nhận thỉnh cầu. Sau đó tiến hành thủ tục truyền thọ cụ túc. 

990. Pali, Pâc. 65 & 66. Ngũ phần: điều 104. Tăng kỳ: điều 100 & 101 & 102. Thập tụng: điều 
108. Căn bản: 108 

991. Thiếu niên phụ nữ />f£i#Z; bản Hán dịch sót ý. Nên hiểu: Thiếu nữ nhỏ tuổi đã có 
chồng. Xem đoạn dưới. 

992. Hán: thiếu niên tằng giá phụ nữ 2>#£#?l@h#2Z. Pali (Vin. ¡v. 321): inadvädasa-vassamgihi- 
tam, nữ chưa đầy mười hai tuổi nhưng đã có chỗng (tục tảo hôn). 


494 BỘ LUẬT 3 





túc? Thọ giới rồi, không biết nam tử có tâm nhiễm ô hay không có tâm 
nhiễm ô, mà cùng với nam tử có tâm nhiễm ô, cùng đứng, cùng nói 
chuyện, cùng nhau giỡn đùa. 

Chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-m: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô lại độ người phụ nữ nhỏ tuổi đã từng có 
chồng, thọ giới cụ túc? Thọ giới rồi, không biết nam tử có tâm nhiễm ô 
hay không có tâm nhiễm ô, mà cùng với nam tử có tâm nhiễm ô, cùng 
đứng, cùng nói chuyện, cùng nhau giỡn đùa. 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, muốn độ người, trao giới cụ túc, trước phải bạch 
chúng Tăng, rồi mới cạo đầu, cho đến trao cho mười giới như trên. 

- Từ nay về sau, cho phép độ người nữ mười tuổi đã từng có chồng, 
cho hai năm học giới, khi đủ mười hai tuổi, cho thọ giới cụ túc, bằng 
pháp bạch tứ yết-ma như trên. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú ng- 
hĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ phụ nữ mười tuổi đã từng có chồng", cho hai 
năm học giới, đủ mười hai tuổi mới cho thọ giới cụ túc; nếu dưới mười 
hai tuổi mà cho thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề.°° 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni biết người dưới mười hai tuổi mà cho thọ giới cụ túc, 
ba lần yết-ma xong, Hòa thượng ni Ba-dật-để; hai lần yết-ma xong, 
phạm ba Đột-kiết-la; một lần yết-ma xong, hai Đột-kiết-la; bạch rồi, 
một Đột-kiết-la; bạch chưa xong, Đột-kiết-la; trước khi chưa bạch, tập 
chúng, chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: độ khi mười tuổi, cho hai năm học giới, đến mười 
hai tuổi cho thọ giới cụ túc, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 


993. Thập tuế tằng giá -[Ƒø#f?# 
994. Ngũ phần: ..thập nhị tuế dĩ giá nữ -|-—jšEl##2Z... Tăng kỳ: ... thích tha phụ giảm thập nhị 
vũ )Èñ{\Hlnfl# | —ˆRĂ... Pali: xem cht. 253 trên. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 495 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 126” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế 
giới, được độ người nữ mười tuổi đã từng có chồng, cho hai năm học 
giới, đến đủ mười hai tuổi, cho thọ giới cụ túc. Chư ni độ người mù lòa, 
chân khập khểnh, điếc và có các bệnh khác, khiến chúng Tăng bị chê 
ba, biếm nhẻ°%, 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới, cho độ phụ nữ mười tuổi đã từng có chồng, cho hai năm 
học giới, đủ mười hai tuổi cho thọ giới cụ túc. Sao các cô lại độ người 
mù lòa, điếc và có các bệnh khác, khiến chúng Tăng bị biếm nhẻ? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-mi: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Thế Tôn chế giới, cho phép Tỳ-kheo-ni độ phụ nữ mười 
tuổi đã từng có chồng, cho hai năm học giới, đủ mười hai tuổi cho thọ 
giới cụ túc. Sao các cô lại độ người mù lòa, điếc và có các bệnh khác, 
khiến chúng Tăng bị biếm nhẻ? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, cho phép thọ giới cụ túc, bằng bạch tứ yết-ma, 
nên trao cho như vầy: Dẫn người thọ giới đến chỗ mắt thấy, tai không 
nghe... cho đến câu: 

- Tôi đã giáo thọ xong. 

Cho phép kêu vào cũng như trên”””. 

Khi đã đến trong Tăng, Giới sư tác bạch hỏi nạn sự cho đến bạch 
tứ yết-ma như trên, và đến giữa đại Tăng cho thọ giới. Tất cả đều như 
trên, đồng với pháp của đồng nữ mười tám tuổi. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 


995, Pali, Păc. 67. Ngũ phần: điều 105. Tăng kỳ: điều 103. Thập tụng: điều 109 
996. Xem Ba-dật-để 124 trên. 
997. Xem Ba-dật-để 124 trên. 


496 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo-ni nào, độ phụ nữ tuổi nhỏ đã từng có chồng, cho hai 
năm học giới, đủ mười hai tuổi không bạch với chúng Tăng”? mà cho 
thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, độ người phụ nữ tuổi nhỏ đã từng có chồng, cho 
hai năm học giới, tuổi đủ mười hai không bạch với chúng Tăng mà 
cho thọ giới cụ túc, ba yết-ma xong, Hòa thượng ni Ba-dật-đề; hai yết- 
ma xong, ba Đột-kiết-la; một yết-ma xong, hai Đột-kiết-la; bạch xong, 
một Đột-kiết-la; bạch chưa xong, Đột-kiết-la; trước khi chưa bạch, tập 
chúng, chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: độ phụ nữ mười hai tuổi đã từng có chồng, bạch 
chúng Tăng trước khi thọ giới cụ túc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 127 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo-ni độ dâm nữ, cho thọ giới 
cụ túc. Những người nữ quen thân với họ thấy vậy cùng nhau bàn, nói: 
Dâm nữ này trước kia cùng chúng tôi làm những việc như vậy như vậy. 
Tỳ-kheo-ni vừa được độ và các Tỳ-kheo-ni khác nghe, đều xấu hổ. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Sao các 
cô lại độ dâm nữ cho thọ giới cụ túc? 

Chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-n1: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô lại độ dâm nữ, cho thọ giới cụ túc? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 


998. Chưa được Tăng chấp thuận, xem cht. 250, Ba-dật-đề 124 trên. 
999, Cf. Pali, Păc. 70. Thập tụng: điều 115. Ngũ phần: điều 112. Căn bản: điều 160 & 114. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 497 





giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cho người như vậy!” thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề. 

Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni 
không biết là người như vậy hay chẳng phải là người như vậy, sau mới 
biết, nên các vị tác pháp Ba-dật-để, có vị nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau, nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người như vậy mà cho thọ giới cụ túc," Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Người như vậy:'° chỉ cho dâm nữ. 

Người ấy, hoặc có phu chủ, hoặc có anh em của phu chủ, cho đến 
người tư thông cũ. Tỳ-kheo-n1 cho người như vậy thọ giới cụ túc thì nên 
dẫn họ đi xa cách năm, sáu do-diên (do-tuần)!'°3, Nếu không đi được, 
cho lánh vào chỗ thâm kín. Tỳ-kheo-ni độ người như vậy xuất gia, thọ 
giới cụ túc rồi, không dẫn họ đi xa cách năm, sáu do tuần, hay lánh mình 
vào chỗ thâm kín, Ba-dật-đề.!994 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết là người như vậy liền cho thọ 
giới cụ túc; hoặc dẫn người ấy đi xa cách năm, sáu do tuần; hoặc bảo 
người dẫn đến chỗ xa năm, sáu do diên, hay ở chỗ lánh mình thâm kín. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuông, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 





1000. Hán: như thị nhân #|L#,À. Ngũ phân: dâm nữ #Ê#z. Thập tụng: Nuôi dâm nữ làm đệ tử 
mà không đưa xa khỏi bản xứ 5, 6 do-tuần. 

1001. Cf. Thập tụng: .. độ dâm nữ mà không ra ngoài bẩn xứ năm, sáu do tuần... 

1002. Như thị nhân #JI# Ä. 

1003. Giải thích này gần giống sự việc được nêu trong Pali, Păc. 70: sahajïvinim vutthãpetvã 
neva vũpakãseyya na vũpakãsãpeyya antamaso chappađcayojanänipi, .. cho người cùng sinh 
hoạt thọ cụ túc mà không tự mình hay nhờ người đưa đi ẩn cho đến năm hay sáu do-tuần... Trong 
đó, - người cùng sinh hoạt (sahajivinT: đồng hoạt, cộng hoạt)» được giải thích - người cùng sống 
chung (saddhivihãranT) mà thường chỉ người cùng sống chung một trú xứ, tức chỉ cho đệ tử. 
Điều luật tương tợ, Ngũ phần, điều 122: ... độ đệ tử, không tự mình hay nhờ người đưa đi khỏi 
bản xứ năm hay sáu do-tuần... được giải thích (T22n1421, tr.92c12): sau khi cô này xuất gia, 
bọn đàn ông quen biết cũ tìm đến chọc ghẹo, nên phải đưa đi khỏi bản xứ. Cf. Ngũ phần, điều 
112 & cht. 71 dưới. 

1004. Ngũ phần điều 112 (T22n1421, tr.92a05): Độ người nữ đã nhàm chán thân nữ, không 
phạm. 


498 BỘ LUẬT 3 


ĐIỂU 12819 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni An Ấn'%% độ nhiều đệ tử, mà 
không dạ y bảo. Do không được dạy bảo nên họ không xét theo oai nghĩ, 
mặc y không tễể chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp 
nơi,! hoặc thọ thực với bát bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực lớn tiếng 
kêu la, y như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni thấy vậy, bảo: 

- Nầy, cô em! Tại sao các cô không xét biết oai nghi, mặc y không 
tể chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ 
thực với bát bất tịnh? Khi tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la, như pháp 
tụ hội của Bà-la-môn! 

Các Tỳ-kheo-ni ấy thưa: 

- Chúng con là đệ tử của Tỳ-kheo-ni An Ẩn. Thầy con nuôi đệ tử 
nhiều nhưng không giáo giới chúng con. Do không được giáo giới nên 
như vậy! 

Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni An Ấn: Sao cô 
nuôi nhiều đệ tử mà không dạy bảo? Do không dạy bảo nên có nhiều 
việc làm không như pháp. 

Quở trách rồi Tỳ-kheo-ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni An Ẩn: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao cô nuôi nhiều đệ tử mà không dạy bảo để chúng không 
xét biết oai nghi, mặc y không tế chỉnh, khất thực không như pháp, thọ 
bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực với bát bất tịnh; khi tiểu thực đại 
thực lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà-la-môn? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 





1005. Pali, Pâc. 68. Cf. Ngũ phần: điều 121. Tăng kỳ: điều 104. Thập tụng: điều 114. Căn bắn: 
điều 112 & 113. 

1006. An Ấn, hoặc phiên âm Sai-ma; cùng chỉ một người. Pali: Thullanandã. 

1007. Pali: na jãnanti kappiyam vã akappiyam vã, - không biết là hợp thức hay không hợp 
thức. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 499 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ nhiều đệ tử, mà trong hai năm không dạy học 
giới, không chăm sóc bằng hai pháp,!"® Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Hai pháp: một là pháp, hai là y và thực. 

- Chăm sóc bằng pháp:!" dạy tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng huệ, học vấn, tụng kinh. 

- Chăm sóc bằng y và thực: cho y thực, giường nằm, ngọa cụ, 
thuốc men, tùy theo khả năng mà cung cấp các thứ cần dùng. 

Tỳ-kheo-ni nào, nuôi nhiều đệ tử cho thọ giới cụ túc, mà trong hai 
năm không dạy học giới, không nhiếp hóa bằng hai pháp, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu đã độ mà có cho học giới trong hai năm, 
dùng hai việc nhiếp hóa, một là pháp, hai là y thực. Hoặc họ thọ giới cụ 
túc, rồi bổ Hòa thượng đi, hoặc phá giới, phá kiến, phá oai nghi; hoặc bị 
cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, hoặc do việc này đưa đến mạng 
nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 129 !9!9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni độ nhiều đệ tử. Khi được độ 
rồi, bỏ Hòa thượng đi, nên không nhận được mọi sự dạy dỗ, không xét 
biết oai nghi, mặc y không tế chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất 
tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực với bát bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực 
lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo-ni thấy vậy hỏi: 

- Nầy, các cô em! Tại sao các cô không xét biết oai nghi, mặc y 
không tể chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, 
hoặc thọ bát bất tịnh thực; khi tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la, như 
pháp tụ hội của Bà-la-môn? 


1008. Pali: dve vassãni neva anuganheyya na anugganhãpeyya, trong hai năm, không chăm 
sóc, cũng không nhờ người chăm sóc. Ngũ phần: ... trong sáu năm, không chính mình chăm sóc 
JHY, không nhờ người chăm sóc... Tăng kỳ: .. cần phải giáo giới trong hai năm... Thập tụng: 
nuôi đệ tử mà không cung cấp tài và pháp... 

1009. Pháp nhiếp thủ ?#;##H. 

1010. Pali, Păc. 69. Ngũ phần: điều 119.Tăng kỳ: điều 105. Thập tụng: điều 113. 


500 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo-ni ấy thưa: 

- Chúng con thọ giới cụ túc rồi, bỏ Hòa thượng đi, không nhận 
được sự giáo dục nên như thế! 

Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Tại sao các cô em thọ giới rồi, bỏ Hòa thượng đi, để không nhận 
được sự giáo dục, không xét biết oai nghi, mặc y không tể chỉnh, khất 
thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực với bát 
bất tịnh? Khi tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của 
Bà-la-môn? 

Các Tỳ-kheo-ni quở trách rồi, đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni. 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao thọ giới cụ túc rồi, các cô lại la bỏ Hòa thượng 
đi, nên không được sự giáo dục, không xét biết oai nghi, mặc y không 
tể chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ 
thực với bát bất tịnh? Khi tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la, như pháp 
tụ hội của Bà-la-môn? Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, không có hai năm theo Hòa thượng mỉ,!"H Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni không có hai năm theo Hòa thượng ni, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: thọ giới cụ túc rồi, hai năm theo Hòa thượng ni; 
hoặc Hòa thượng cho phép đi thì được đi; hoặc Hòa thượng phá giới, 
phá kiến, phá oai nghi; hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, 
hoặc do việc này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, trong hai năm 


1011. Ngũ phần: .. mới thọ giới... không nương thờ Hoà thượng trong sáu năm... Tăng kỳ: ... sau 
khi thọ cụ túc, phải đi theo hầu hạ Hoà thượng trong hai năm... 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 501 





phải xa ha; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 130 !9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn chế giới, cho phép độ người thọ 
giới cụ túc. Các Tỳ-kheo-ni ngu si độ người mà không biết giáo dục. 
Do không được giáo dục nên họ không xét biết oai nghi, mặc y không 
tểỂ chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc 
thọ thực với bát bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì cao tiếng kêu la, như 
pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới, cho phép độ người. Tại sao các cô là người ngu sĩ cũng 
vội độ người mà không biết giáo dục. Do không được giáo dục nên họ 
không xét biết oai nghi, cho đến khi tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la, 
như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên ĐứcThế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-n1: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Đức Thế Tôn chế giới, tuy cho phép độ người, 
nhưng các cô hạng ngu si, cũng vội độ người mà không biết giáo dục. 
Do không giáo dục, nên họ không xét biết oai nghi, khất thực không như 
pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ bát bất tịnh thực. Khi tiểu thực 
đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

Yết-ma súc chúng 

Từ nay về sau, cho phép Tăng bạch nhị yết-ma để cho phép người 
muốn trao giới cụ túc cho kẻ khác. Người ấy đến giữa Tăng cầu xin, 
nên cầu như vầy: đến trong chúng Tỳ-kheo-ni, trống vai bên hữu, cởi bỏ 
giày dép, kính lễ sát chân các Tỳ-kheo-ni, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay, bạch: 


1012. Cf. Pali, Păc. 75. Căn bản: điều 107. 


502 BỘ LUẬT 3 





- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe. Tôi Tỳ-kheo-ni tên là...,'!3 cầu xin 
chúng Tăng cho phép độ người thọ giới cụ túc. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Tỳ-kheo-ni Tăng nên xem xét người ấy, nếu đủ khả năng giáo 
dục, cho học giới trong hai năm, chăm sóc bằng hai sự, một là pháp, hai 
là y thực, thì thuận cho. Nếu không đủ khả năng giáo dục, không thể 
cho học giới trong hai năm, chăm sóc bằng hai sự, thì nên nói: 

- Nây cô, thôi đi! Đừng nên độ người. 

Nếu cô ấy có trí tuệ, có khẩ năng giáo dục, cho học giới trong hai 
năm, chăm sóc bằng hai sự, thì ni chúng nên sai một vị có thể yết-ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo-ni này tên là...!''*, nay đến 
giữa chúng Tăng cầu xin pháp trao giới cụ túc cho người. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho phép Tỳ-kheo-ni tên là..., 
trao giới cụ túc cho người. Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo-ni này tên là..., nay đến 
giữa chúng Tăng cầu xin phép trao giới cụ túc cho người. Nay, Tăng 
trao cho Tỳ-kheo-ni tên là..., pháp trao giới cụ túc cho người. Các đại tỉ 
nào chấp thuận Tăng trao cho Tỳ-kheo-ni tên là..., pháp trao giới cụ túc 
cho người thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận cho Tỳ-kheo-ni tên là..., pháp trao giới cụ 
túc cho người TÔI. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận 
như vậy. 

- Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo-ni nào!°5, Tăng không cho phép mà trao giới cụ túc cho 
người, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Cho phép: chúng Tăng bạch nhị yết-ma, cho phép Tỳ-kheo-ni 
kia. 

Nếu Tăng không cho phép mà trao giới cụ túc cho người, Ba-dật- 
đề. Chúng Tăng không cho phép bèn cho người y chỉ, hoặc nuôi Sa-di- 
ni, Thức-xoa-ma-na, Đột-kiết-la. 


1013. Pali: ...Tỳ-kheo-ni đã đủ 20 hạ. 
1014. Pali: ...Tỳ-kheo-ni đã đủ 20 hạ này, tên là... 
1015. Pali: ... đã đủ 20 hạ... 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 503 





Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Chúng Tăng cho phép trao giới cụ túc cho người, 
nhận Tỳ-kheo-ni y chỉ và nuôi Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na. Đó gọi là 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 131 !99 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế 
giới, cho phép Tỳ-kheo-ni đến giữa chúng Tăng xin phép trao giới cụ 
túc cho người. Tỳ-kheo-ni tân học thiếu niên cũng đến chúng Tăng xin 
phép trao giới cụ túc cho người, rồi không thể giáo dục. Do không được 
giáo dục cho nên họ không xét biết oai nghi, mặc y không tế chỉnh, 
khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát 
bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của 
Bà-la-môn! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Các cô 
nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người. Tại sao các cô không 
biết mình là tân học niên thiếu, mà cũng xin phép trao giới cụ túc cho 
người, rồi không thể giáo dục. Do không được giáo dục nên họ không 
xét biết oai nghi, mặc y không tể chỉnh... cho đến tiểu thực đại thực thì 
lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà-la-môn? 

Các Tỳ-kheo-ni quở trách rồi thưa với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni nầy: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô là tân học niên thiếu mà xin phép trao 
giới cụ túc cho người, để rồi không thể giáo dục được. Do không được 
giáo dục nên họ không xét biết oai nghi, mặc y không tể chỉnh, khất 
thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất 
tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà- 
la-môn? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo-ni 


1016. Pali, Păc. 131. Ngũ phần: điều 102. Tăng kỳ: điều 92. Thập tụng: điều 106. Căn bản: 
điều 106. 


504 BỘ LUẬT 3 





nầy rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, tuổi chưa đủ mười hai, trao giới cụ túc cho người, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nếu Tỳ-kheo-ni tuổi (hạ) dưới mười hai, trao giới cụ túc cho người, 
Ba-dật-đềể; hoặc dưới mười hai, cho người y chỉ, hay nuôi Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di-ni; tất cả đều Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. 

Sự không phạm: tuổi (hạ) đủ mười hai trao giới cụ túc cho người; 
hoặc cho người y chỉ; hay nuôi Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni; thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 132!” 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe, Đức Thế Tôn chế 
giới cho phép ni mười hai tuổi hạ được trao giới cụ túc cho người, đều 
tự xưng rằng, mình đã đủ mười hai hạ. Mặc dầu là ngu SI, VỘI trao gØIới 
cụ túc cho người, mà không biết giáo dục. Do không được giáo dục nên 
họ không xét biết oai nghi, mặc y không tể chỉnh, khất thực không như 
pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ bát bất tịnh. Khi tiểu thực đại 
thực kêu la lớn tiếng, như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-m nầy: Sao 
các cô nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép ni đủ mười hai hạ được 
trao giới cụ túc cho người, các cô tự xưng là mình đủ mười hai hạ, cầu 
xin trao giới cụ túc cho người? Trong khi đó các cô là người ngu SI 
không biết giáo dục. Do không được giáo dục nên người được độ họ 
không biết oai nghi, mặc y không tế chỉnh, khất thực không như pháp... 
cho đến như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 


1017. Pali, Päc. 75. Ngũ phần: điều 103. Cf. Tăng kỳ: điều 93 & 94. Thập tụng: điều 107. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 505 





kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni nây: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô tự xưng là mình đủ mười hai tuổi hạ, cầu 
xin trao giới cụ túc cho người. Trong khi đó các cô là người ngu s1 không 
biết giáo dục. Do không được sự giáo dục nên người được độ không biết 
oai nghi, mặc y không tê chỉnh, khất thực không như pháp... cho đến như 
pháp tụ hội của Bà-la-môn? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo-ni 
nầy rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, đủ mười hai hạ, chúng Tăng không cho phép, 
mà trao giới cụ túc cho người,!"!8 Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào đủ mười hai hạ chúng Tăng không cho phép mà 
trao giới cụ túc cho người, Ba-dật-đềể. Chúng Tăng không cho phép mà 
nhận người y chỉ và nuôi Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, tất cả đều Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: tuổi đủ mười hai, chúng Tăng cho phép trao giới 
cụ túc cho người và cho người y chỉ, nuôi Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀÊU 133'°5 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni ngu si,'9 không thể giáo dục 
được đến chúng Tăng cầu xin trao giới cụ túc cho người. Các Tỳ-kheo- 
nI can gián: 


1018. Cf. Tăng kỳ, điều 93: ..đủ mười hai hạ nhưng chưa đủ mười pháp... điều 94: ..đủ mười 
pháp nhưng chưa được yết-ma 

1019. Pali, Päc. 76. Ngũ phần: điểu 109. Tăng kỳ: điều 109. Thập tụng: điều 110. 

1020. Pali: Tỳ-kheo-ni Candkalr. 


506 BỘ LUẬT 3 





- Này cô em, Thôi đi! Đừng đến chúng Tăng cầu xin trao giới cụ 
túc cho người. 

Cô ni đến xin Tăng cho trao giới cụ túc cho người, không được 
Tăng chấp thuận, bèn nói: 

- Các Tỳ-kheo-ni có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. 
Thương ai thì cho, ai không thương thì không cho. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Sao, các 
cô là người ngu si, lại đến Tăng xin trao giới cụ túc cho người. Các cô 
lại nói: “Các T-kheo-ni có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất 
minh, thương ai thì cho, ai không thương thì không cho. ” 

Chư ni đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-m: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Các cô là người ngu si, sao lại đến Tăng xin trao giới cụ 
túc cho người? Các Tỳ-kheo-ni can gián: “Này cô em, thôi đi! Đừng đến 
chúng Tăng cầu xin trao giới cụ túc cho người.” Các cô lại nói: “Các 
Tỳ-kheo-ni có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh, thương ai 
thì cho, ai không thương thì không cho. ” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-mi nào, Tăng không cho phép trao giới cụ túc cho người, 
mà nói: “Chúng Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất mình, 
muốn cho ai thì cho, không muốn cho ai thì không cho?!” Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: nghĩa cũng như trên. 

Không cho phép: chúng Tăng nói, - Cô em, thôi đi! Đừng xin trao 
giới cụ túc cho người. Cô mi kia không được Tăng cho phép trao giới cụ 
túc cho người, mà nói: Các Tỳ-kheo-nmi có thiên vị, có giận hờn, có sợ 


1021. Pali: sãdhũ” ti patissutvä pacchã khiyanadhammam äpajeyya, đã đồng thuận nhưng sau đó 
lại bất bình. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 507 





hãi, có bất minh. Người thương thì cho, người không thương thì không 
cho; nói rõ ràng thì Ba-dật-đề. Nói không rõ ràng, Đột-kiết-la, 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: sự việc kia, sự thật là có thiên vị, có giận hờn, có 
sợ hãi, có bất minh, thương ai thì cho, không thương thì không cho; hoặc 
nói vui đùa, nói gấp gáp, nói chỗ vắng, nói một mình, nói trong mộng, 
muốn nói việc này nhầm nói việc kia; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 134'% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni khi nghe Đức Thế Tôn chế 
giới cho phép độ người thọ giới cụ túc, thì vội độ cho thọ giới cụ túc 
những người mà cha mẹ hay phu chủ chưa cho phép. Sau khi thọ giới cụ 
túc rồi, cha mẹ hay phu chủ họ đến dẫn về. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nói: Sao các cô khi nghe 
Đức Thế Tôn chế giới, cho phép độ người, thì vội độ những người mà 
cha mẹ hay phu chủ không cho, khiến cho cha mẹ hay phu chủ họ đến 
dẫn về? 

Các Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Thế Tôn chế giới cho phép độ người, thì vội độ 
những người mà cha mẹ hay phu chủ không cho; để rồi, sau đó, cha mẹ 
hay phu chủ họ đến dẫn về? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo 
các T-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo-ni nào, trao giới cụ túc cho người? mà cha mẹ hay phu 


1022. Pali, Päc. 80. Ngũ phần: điều 126. Thập tụng: điều 124. Căn bản: điều 121. 
1023. Pali: matäpitihi ... sikkhamanam vutthäpeyya, ... thọ cụ túc cho Thức-xoa-ma-na mà cha 


508 BỘ LUẬT 3 





chủ không đồng ý, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, nếu trao giới cụ túc cho người mà cha mẹ hay 
phu chủ họ không cho phép, ba phen yết-ma xong, Hòa thượng Ba-dật- 
đề; hai phen yết-ma xong, ba Đột-kiết-la; một phen yết-ma xong, hai 
Đột-kiết-la; bạch xong, một Đột-kiết-la; bạch chưa xong, một Đột-kiết- 
la; trước khi chưa bạch, phương tiện Tăng bạch, cho cạo tóc, tập chúng, 
đủ chúng, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: người đó được cha mẹ hay phu chủ cho phép, 
hoặc không có cha mẹ hay phu chủ thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 135 '9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo-ni khi nghe Đức Thế Tôn chế 
giới được độ người. Các Tỳ-kheo-ni bèn độ cho thọ giới cụ túc người 
nữ! đang luyến ái đàn ông, con trai, hay sầu ưu, dễ mừng, dễ giận. 
Thọ giới cụ túc rồi, cô ấy vì nhớ nghĩ đến đàn ông nên sâu ưu, dễ nổi 
nóng giận, cùng gây sự với các Tỳ-kheo-nI. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách các Ty-kheo-nI: Đức Thế 
Tôn chế giới được độ người. Sao các cô lại độ cho thọ giới cụ túc người 
nữ đang luyến ái đàn ông, con trai, hay sầu ưu, dễ mừng, dễ giận? Thọ 
giới cụ túc rồi, cô ấy vì nhớ nghĩ đến đàn ông nên sầu ưu, dễ nổi nóng 
giận, cùng gây sự với các Tỳ-kheo-ni? 

Chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-n1: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô lại độ cho thọ giới cụ túc người nữ đang 


mẹ... 

1024. Pali, Pâc.79. Căn bản: điều 118. 

1025. Pali, Vin. Iv. 333: thọ cụ túc Thức-xoa-ma-na (sikkhamãna) đang thân cận với những 
người đàn ông, thiếu niên; cô ấy là người hung dữ, là người đa ưu sâu (sokãvasa). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 509 





luyến ái đàn ông, con trai, hay sầu ưu, dễ mừng, dễ giận? Thọ giới cụ 
túc rồi, cô ấy vì nhớ nghĩ đến đàn ông nên sâu ưu, dễ nổi nóng giận, 
cùng gây sự với các Tỳ-kheo-nI. 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ cho xuất gia thọ giới cụ túc người nữ đang 
luyến ái đàn ông, con trai, hay sầu ưu, hay sân hận, Ba-dật-đề. 

Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ, các 
Tỳ-kheo-ni không biết người ấy có hay không đang luyến ái đàn ông, 
con trai, hay sầu ưu, hay sân hận, sau mới biết cô ấy đang luyến ái đàn 
ông, con trai, nên có vị tác pháp sám ba-dật-dể, có vị nghi. Đức Phật 
dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người nữ đang luyến ái đàn ông, con trai, hay 
sầu ưu, hay sân hận, mà độ cho xuất gia thọ giới cụ túc, Ba-dật-để. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Người nữ đang luyến ái đàn ông con trai, tư thông nhau; cô ấy hay 
sầu ưu, hay sân nhuế; sau khi thọ giới cụ túc rồi, do nhớ tưởng đàn ông 
nên hay gây gỗ với Tỳ-kheo-ni. Tỳ-kheo-ni biết người nữ đang luyên ái 
đàn ông con trai, tư thông nhau; cô ấy hay sâu ưu, hay sân nhuế; mà cho 
thọ giới cụ túc, yết-ma lần thứ ba xong, Hòa thượng ni phạm Ba-dật-đề. 
Yết-ma lần thứ hai xong, phạm ba Đột-kiết-la. Yết-ma lần đầu xong, 
hai Đột-kiết-la. Bạch rồi, một Đột-kiết-la. Bạch chưa xong, Đột-kiết-la. 
Trước khi chưa bạch, mà cho cạo tóc, cho thọ giới, tập đủ chúng, tất cả 
đều Đột-kiết-a. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết; hoặc tin lời của người đáng tin; 
hoặc tin lời của cha mẹ họ; hoặc thọ giới cụ túc rồi bệnh ấy mới sinh; 
thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 136 '°° 


1026. Pali, Päc. 78. Ngũ phần: điểu 111. Tăng kỳ: điều 110. Thập tụng: điều 125. 


510 BỘ LUẬT 3 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà nói với Thức- 
xoa-ma-na: Cô học việc này, cô bỏ việc này; tôi sẽ trao giới cụ túc cho 
cô.!%7 'Thức-xoa-ma-na bằng lòng. Thức-xoa-ma-na này là người thông 
minh trí tuệ, có khả năng khuyến hóa, nên Thâu-la-nan-đà có ý nghĩ, 
muốn khiến cho Thức-xoa-ma-na khuyến hóa lâu dài để cúng dường 
mình. Do vậy, không tạo phương tiện sắp xếp để trao giới cụ túc cho 
Thức-xoa-ma-na. Thức-xoa-ma-na hiểm trách Thâu-la-nan-đà như vây: 
Cô bảo con bỏ việc này, học việc này; cô sẽ trao giới cụ túc. Tại sao 
đến nay, cô không tạo phương tiện để trao giới cụ túc cho con? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Thâu-la-nan-đà: Sao cô 
nói với Thức-xoa-ma-na: “Bỏ việc này. Học việc này. Tôi sẽ trao giới 
cụ túc.” Mà lại không trao giới cụ túc cho cô ấy? 

Tỳ-kheo-ni liền đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Sao cô nói với Thức-xoa-ma-na: “Bỏ việc này, học việc này; tôi 
sẽ trao giới cụ túc.” Mà lại không trao giới cụ túc cho cô ấy? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, nói với Thức-xoa-ma-na: “Cô em, bỏ việc này, 
học việc này, tôi sẽ trao giới cụ túc cho. ” Nếu không tạo phương tiện để 
trao giới cụ túc, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni kia nói Thức-xoa-ma-na: Này cô em, cô bỏ việc này, 
học việc này, tôi sẽ trao giới cụ túc cho cô. Sau, không tạo phượng tiện 
để trao giới cụ túc cho cô ấy, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu hứa trao giới cụ túc, rồi trao giới cụ túc; hoặc 
bị bệnh, hoặc không cùng sinh hoạt; hoặc không có năm y; hoặc không 


1027. Pali, Vin. iv. 333: Nếu cô đi theo tôi hai năm, tôi sẽ cho thọ cụ túc. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 5H 





đủ chúng mười vị; hoặc khuyết giới, hoặc phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, hoặc do việc 
ấy đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không tạo phương tiện để 
trao giới cụ túc; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 137! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Thức-xoa-ma-na mang chiếc y đến trong 
Tăng-già-lam, chỗ ở của các Tỳ-kheo-ni, thưa: Cho con giới cụ túc, con 
sẽ biếu chiếc y này. Khi ấy Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà nói: Này cô 
em, cô đưa chiếc y cho tôi, tôi sẽ trao giới cụ túc cho. Thức-xoa-ma-na 
liền đem chiếc y đưa cho Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà. Thâu-la-nan-đà 
nhận y rồi, không tạo phương tiện trao giới cụ túc cho Thức-xoa-ma-na. 
Thức-xoa-ma-na cơ hiểm nói: Cô nói với con, đưa chiếc y cho cô, cô sẽ 
trao giới cụ túc cho. Cô nhận y rồi, sao không trao giới cụ túc cho con? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Thâu-la-nan-đà: Cô nói 
với Thức-xoa-ma-na: “NÑày cô em, cô đưa chiếc y cho tôi, tôi sẽ trao 
giới cụ túc cho.” Cô đã nhận y rồi, sao không trao giới cụ túc cho? 

Quở trách xong, chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Cô nói với Thức-xoa-ma-na: “Này cô em, cô đưa chiếc y cho 
tôi, tôi sẽ trao giới cụ túc cho.” Cô đã nhận y rồi, sao không trao giới 
cụ túc cho? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, nói với Thức-xoa-ma-na:!?? “Cô đưa y cho tôi, 


1028. Pali, Päc. 77. Ngũ phần: điều 108. Thập tụng: điều 123. Căn bản: điều 122. 
1029. Ngũ phân: bạch y quy nữ li 


512 BỘ LUẬT 3 





tôi sẽ trao giới cụ túc cho; ” mà không tạo phương tiện trao giới cụ túc 
cho, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Y: có mười loại, cũng như trên. 

T-kheo-nI nào nói với Thức-xoa-ma-na: Cô đưa y cho tôi, tôi sẽ 
trao cho cô giới cụ túc. Nhận y rồi, không tạo phương tiện trao giới cụ 
túc, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hứa cho thọ giới cụ túc rồi trao cho giới cụ túc; 
hoặc bị bệnh; hoặc không cùng sinh hoạt với nhau nữa; hoặc không có 
năm y; hoặc không đủ chúng mười vị; hoặc bị khuyết giới, hoặc bị phá 
giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc bị diệt tẫn, hoặc đáng diệt 
tẫn, hoặc do việc ấy đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không tạo 
phương tiện để trao giới cụ túc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 138 !%0 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn .Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni An Ẩn nhiều đệ tử, trao cho giới 
cụ túc mà không thể giáo dục cho chu đáo. Do không được giáo dục cho 
nên họ không xét biết oai nghi, mặc y không tê chỉnh, khất thực không 
như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất tịnh. Khi tiểu 
thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe rồi hỏi: 

- Sao các cô không xét biết oai nghi, mặc y không tể chỉnh, khất 
thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất 
tịnh? Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp hội họp của 
Bà-la-môn? 

Các cô liền trả lời: l 

- Chúng con là đệ tử của Tỳ-kheo-ni An Ân. Thầy chúng con 
không dạy nên chúng tôi không biết! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni An Ẩn: Cô độ 
nhiều đệ tử, không giáo dục được hết. Do không được giáo dục cho nên 


1030. Pali, Păc. 82 & 83. Ngũ phần: điều 117 (cf. điều 192). Tăng kỳ: điều 106. Thập tụng: điều 
126. Căn bản: điều 124 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 513 





họ không xét biết oai nghi, mặc y không tế chỉnh, khất thực không như 
pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất tịnh. Khi tiểu thực 
đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của Bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni An Ấn: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Cô độ nhiều đệ tử, không giáo dục được hết. Do không được 
giáo dục cho nên họ không xét biết oai nghi, mặc y không tế chỉnh, 
khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát 
bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của 
Bà-la-môn. 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, chưa đầy mười hai tháng, trao giới cụ túc cho 
người nữa!""?!, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni đủ mười hai tháng được trao giới cụ túc cho người nữa; 
đủ mười hai tháng được cho người nữa y chỉ; đủ mười hai tháng được 
trao giới Thức-xoa-ma-na, cho hai năm học giới; đủ mười hai tháng 
được độ Sa-di-ni. Tỳ-kheo-ni nào chưa đây mười hai tháng trao giới cụ 
túc cho người nữa, Ba-dật-để; chưa đầy mười hai tháng cho người y chỉ, 
độ Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: đủ mười hai tháng trao giới cụ túc cho người, đủ 
mười hai tháng cho người y chỉ, trao giới Thức-xoa-ma-na, hai năm học 
giới. Độ Sa-di-ni thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 139 '°%% 


1031. Pali: ekam vassam dve vutthãpeyya, trong một năm, truyền cụ túc cho hai người. 
1032. Ngũ phần: điều 118 (cf. điều 195). Tăng kỳ: điều 107. Thập tụng: điều 127. 


514 BỘ LUẬT 3 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni khi nghe Đức Thế Tôn chế 
giới cho phép trao cho người giới cụ túc. Họ bèn ở trong ni chúng trao 
giới cụ túc; rồi để cách đêm mới đến trong Tăng Tỳ-kheo để cầu nhận 
giới cụ túc'®, Trong khoảng thời gian đó, người tân thọ giới hoặc bị mù 
lòa, điếc hay chân đi khập khểnh và các chứng bệnh khác, đem lại sự 
hủy nhục cho chúng Tăng. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Đức 
Thế Tôn chế giới được độ người. Sao các cô độ người mù lòa, ngu si, 
điếc, chân đi khập khểnh và các loại bệnh khác, đem lại sự hủy nhục 
cho chúng Tăng? 

Quở trách rồi, chư ni bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô độ người mù lòa, ngu si, điếc, chân đi khập 
khểnh và các loại bệnh khác, đem lại sự hủy nhục cho chúng Tăng? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cho người thọ giới cụ túc, để cách đêm mới dẫn 
đến trong Tỳ-kheo tăng xin nhận giới cụ túc, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nên ngay trong ngày thọ giới cụ túc, liền dẫn đến 
trong Tăng Tỳ-kheo xin nhận giới cụ túc. Tỳ-kheo-nI nào, cho thọ giới 
cụ túc, để cách đêm mới dẫn đến trong Tăng Tỳ-kheo xin nhận giới cụ 
túc, Ba-dật-đề. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: ngay trong ngày thọ giới cụ túc, liền dẫn đến 
trong Tăng Tỳ-kheo xin nhận giới cụ túc. Hoặc muốn dẫn đến để xin 


1033. Sau khi hành bản bộ yết-ma (xem Ba-dật-để 124 trên), để cách đêm, ngày hôm sau mới 
dẫn giới tử đến Tỳ-kheo Tăng hành chánh pháp yết-ma. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 515 





giới cụ túc, người vừa thọ giới bị bệnh, hay bị đường sá trở ngại, hoặc 
có nạn thú dữ, hay nạn giặc, nạn nước lớn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc 
bị trói nhốt, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, không thể trong ngày 
đó dẫn đến trong chúng Tỳ-kheo được, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. !93 

ĐIỂU 140!9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ'°, Bấy giờ, ngày giáo thọ, các Tỳ-kheo-ni không 
đến cầu giáo thọ. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe biết; trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Ngày 
giáo thọ, sao các cô không đi cầu giáo thọ? 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Ngày giáo thọ, sao các cô không đến trong Tăng cầu 
giáo thọ? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, ngày giáo thọ không đến cầu giáo thọ,"? Ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Khi ấy, các Tỳ- 
kheo-ni có Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, hoặc việc nuôi bệnh. Phật dạy: 


1034. Bản Hán, hết quyển 28. 

1035. Pali, Pâc. 58. Ngũ phần: điểu 110. Tăng kỳ: điều 132. Thập tụng: điều 152. 

1036. Vin. 1v. 314: sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodhã “rãme, giữa những người họ 
Thích, trong rừng Ni-câu-loại, Ca-tì-la-vệ. 

1037. Pali: ovãdãya vã samvãsãya na gaccheyya, không đi dự nghe giáo giới, và sinh hoạt 
chung (cọng trú). Giải thích: nghe giáo giới (ovãdãya), nghe tám pháp tôn trọng (bát kỉnh 
pháp). Ngũ phần: ..không dự nghe giáo giới và yết-ma... Tăng kỳ: ... nửa tháng, Tăng giáo giới, 
không cung kính, không đến dự... 


516 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép gởi lời lại!®3. 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh, mà không đến cầu giáo thọ, Ba-dật- 


B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni không đến cầu giáo thọ, Ba-dật-đề. Trừ trường hợp 
đặc biệt. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: ngày giáo thọ đến cầu giáo thọ; hoặc bị bận việc 
Phật-Pháp-Tăng, và người nuôi bệnh nên gởi lời lại thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 141'% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni khi nghe Đức Thế Tôn chế 
giới cho phép các Tỳ-kheo-ni Tăng nửa tháng đến Tăng Tỳ-kheo cầu 
giáo thọ, mà Tỳ-kheo-ni kia không đến cầu giáo thọ. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới, cho phép các Tỳ-kheo-ni Tăng nửa tháng đến Tăng Tỳ- 
kheo cầu giáo thọ. Sao các cô không đến cầu giáo thọ? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô không đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu giáo 
thọ? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 





1038. Chúc thọ I#ŸZ. Các bộ không có chỉ tiết này. Pali, trừ các trường hợp không phạm: có 
chướng nạn, không có đồng bạn cùng đi, bịnh, sự cố; nhưng không quy định trong giới văn. 
1039. Pali, Päc. 59. Ngũ phần: điểu 100. Thập tụng: 151. Căn bản: 126. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 517 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, mỗi nữa tháng không đến trong tăng cầu giáo 
thọ, Ba-dật-đề!99, 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Đức Thế Tôn có dạy như vầy: Tỳ-kheo-ni mỗi nửa tháng phải đến 
trong Tăng Tỳ-kheo cầu giáo thọ. Tất cả ni đều đến cầu. 

Do đông người nên tạo sự ôn ào. Đức Phật dạy: Không nên đến 
tất cả, mà nên bạch nhị yết-ma sai một Tỳ-kheo-ni vì Tăng Tỳ-kheo-ni 
nửa tháng đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu giáo thọ. 

1. Yết ma sai thỉnh giáo thọ 

Nên sai như vây: Trong chúng nên sai một vị có thể tác pháp yết- 
ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. 

- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo-ni tên là..., vì Tăng Tỳ-kheo-ni, nửa tháng 
đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu giáo thọ. Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe. Nay Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên..., vì 
Tăng Tỳ-kheo-ni, nửa tháng đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu giáo thọ. Đại 
tỷ nào chấp thuận, Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên..., vì Tăng Tỳ-kheo-ni, nửa 
tháng đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu giáo thọ thì im lặng. Vị nào không 
đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận, sai Tỳ-kheo-ni tên..., vì Tăng Tỳ-kheo-ni, 
nửa tháng đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu giáo thọ rồi. Tăng chấp thuận 
nên 1m lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Phép thỉnh giáo thọ 

Tỳ-kheo-ni đến trong Tăng một mình không có người bảo hộ. Vì 
sự bảo hộ, cho phép sai hai, ba Tỳ-kheo-ni cùng đi. Các Tỳ-kheo-ni kia 
nên đến trong đại Tăng, kính lễ sát chân Tăng, rồi cúi đầu chấp tay nép 
mình, bạch: 

- Tỳ-kheo-ni Tăng hòa hợp kính lễ dưới chân Tăng Tỳ-kheo cầu 
giáo thọ. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni đợi Tăng nói giới xong, thời gian quá lâu, 
đứng chờ mệt mỏi, Đức Phật dạy: Không nên chờ như vậy. Cho phép 
thưa thỉnh lại!“ một đại Tỳ-kheo rồi về. 


1040. Cf. Pali, Păc.59: Mỗi nửa tháng, Tỳ-kheo-ni phải cầu Tỳ-kheo Tăng hai việc: hỏi ngày 
bố-tát, và thỉnh giáo giới 
1041. Chúc thọ H#‡Z. 





518 BỘ LUẬT 3 





Đức Thế Tôn đã cho phép nhờ thưa thỉnh lại. Cô kia bèn nhờ Tỳ- 
kheo khách thưa thỉnh lại. Đức Phật dạy: Không nên nhờ thưa thỉnh lại 
như vậy. 

Chư ni nhờ người đi xa thưa thỉnh lại. Phật dạy: Không nên nhờ 
thưa thỉnh lại như vậy. 

Chư ni nhờ người bệnh thưa thỉnh lại. Đức Phật dạy: Không nên 
nhờ thưa thỉnh lại như vậy. 

Chư ni nhờ người không có trí tuệ thưa thỉnh lại. Phật dạy: Không 
nên nhờ thưa thỉnh lại như vậy. 

Chư ni nhờ thưa thỉnh lại rồi, sáng ngày không đến hỏi, Đức Phật 
dạy: Phải đến hỏi xem có được chư Tăng chấp thuận giáo thọ hay 
không. 

Tỳ-kheo nên quy định ngày giờ đến. Tỳ-kheo-ni phải theo sự quy 
định đó mà nghĩnh đón. Tỳ-kheo quy định ngày giờ đến giáo thọ mà 
không đến, Đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni không nghĩnh đón, theo thời giờ đã 
quy định, Đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni nghe vị giáo thọ đến phải ra nửa do 
tuần để nghĩnh đón. Vị giáo thọ vào đến chùa phải cung cấp các thứ 
cần dùng, phương tiện tắm rửa, nấu cơm, cháo, canh, trái cây để cúng 
dường. Nếu không cúng dường như vậy, Đột-kiết-la. 

Trường hợp Tăng Tỳ-kheo bị bệnh hết thì ni sai người tín cẩn đến 
kính lễ thăm hỏi. Nếu bị biệt chúng hay chúng không hòa hợp, hoặc 
không đủ chúng, (Tỳ-kheo-ni) cũng nên sai người tín cẩn đến lễ bái 
thăm hỏi. 

Nếu Tăng Tỳ-kheo-ni bị bệnh hết, (Tỳ-kheo-ni) cũng phải sai 
người tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu biệt chúng hay ni chúng không 
hòa hợp, hoặc không đủ chúng, Tỳ-kheo-ni'*2 cũng nên sai người tín 
cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu không đến kính lễ thăm hỏi, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nửa tháng đến trong Tăng cầu giáo thọ. Ngày nay 
chúc thọ sáng ngày mai đến hỏi. Tỳ-kheo đến đúng hạn, Tỳ-kheo-ni đến 
đúng kỳ. Tỳ-kheo-ni nghe vị giáo thọ đến, ra nửa do tuần nghĩnh đón. Vị 
giáo thọ đến chùa nên cung cấp nước và đồ để rửa tắm, thức ăn, canh, 
cháo, trái cây, cúng dường đầy đủ. Nếu đại Tăng có bệnh, (Tỳ-kheo-ni) 
nên sai người tin cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu biệt chúng, chúng không 
hòa hợp, chúng không đủ, (Tỳ-kheo-ni) cũng nên sai người tín cẩn đến 
lễ bái thăm hỏi. Nếu Tăng Tỳ-kheo-ni bệnh, hoặc biệt chúng, chúng 
không hòa hợp, hay chúng không đủ, (Tỳ-kheo-mi) cũng phải sai người 


1042. Văn trong bản Hán, thiếu chủ từ. Xem đoạn sau, điều 142 (T22n1428, tr.766a28). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 519 





tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu đường xá bị trở ngại, nạn giặc cướp, 
ác thú hay nước lụt tràn ngập, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, 
mạng nạn, phạm hạnh nạn. Gặp các nạn như vậy, (Tỳ-kheo-n1) không 
sai người tín cẩn đến thăm hỏi thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 142!99 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế 
giới, cho phép Tỳ-kheo-ni an cư mùa hạ xong, phải đến trong Tăng Tỳ- 
kheo nói ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. Song các Tỳ-kheo-ni này không 
đến trong đại Tăng, nói ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới, cho phép Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, phải đến trong đại 
Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. Sao các cô không đến nói việc 
tự tứ 2 

Tỳ --kheo-ni liền đến bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, phảẩi đến trong đại Tăng nói 
ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. Sao các cô không đến nói? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tăng Tỳ-kheo-ni, hạ an cư xong phải đến trong Tăng Tỳ-kheo'4 
nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghỉ. Nếu không như vậy, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 


1043. Pali, Päc. 57. Ngũ phần: điều 93. Thập tụng: điều 150. Căn bản: điều 129. 
1044. Pali: ubhatosanghe tThi thãnehi ...pävareyya,- ...tự tứ ba việc trước hai bộ Tăng... Thập tụng 
giữa hai bộ Tăng, cầu ba sự tự tứ... 


520 BỘ LUẬT 3 





Khi Đức Thế Tôn đã cho phép Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, phải 
đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghi; các Tỳ-kheo- 
ni đến hết trong đại Tăng để nói tự tứ nên gây sự ồn ào. Đức Phật dạy: 

1. Yết-ma Tăng sai cầu tự tứ 

- Không nên đến hết như vậy. Từ nay về sau cho phép sai một 
Tỳ-kheo-ni vì Tăng Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, phải đến trong đại Tăng 
nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghi, bằng pháp bạch nhị yết-ma. Trong 
chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa vào sự việc trên tác bạch: 

- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên là..., vì Tăng Tỳ-kheo-ni 
đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghi. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại tỉ Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên là..., 
vì Tăng Tỳ-kheo-ni đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và 
nghi. Đại tỷ nào chấp thuận Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên là..., vì Tăng Tỳ- 
kheo-ni đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghi, thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Chúng Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo-ni tên là..., vì Tăng Tỳ- 
kheo-ni đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ rồi. Tăng chấp thuận nên 
im lặng. Việc này được ghi nhan như vậy. 

2. Nói ba sự tự tứ 

Tỳ-kheo-ni đi một mình không có người bảo hộ. Vì sự bảo hộ, Đức 
Phật sạy, nên sai hai, ba Tỳ-kheo-mi làm bạn cùng đi. Khi đến trong đại 
Tăng kính lễ dưới chân Tăng, cúi đầu, chấp tay, khép mình bạch: 

- Tăng Tỳ-kheo-mI hạ an cư xong. Tăng Tỳ-kheo hạ an cư xong. 
Tăng Tỳ-kheo-ni muốn nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghi. Xin Đại 
đức dũ lòng thương chỉ bảo con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp sám 
hối. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy.) 

3. Định ngày tự tứ 

T-kheo-ni tự tứ cùng một ngày với Tăng Tỳ-kheo. Hai bộ Tăng 
đều cực nhọc. Đức Phật dạy: Không nên tự tứ như vậy. Tăng Tỳ-kheo 
tự tứ ngày mười bốn thì Tỳ-kheo-ni Tăng tự tứ ngày mười lăm. 

Nếu, đại Tăng bị bệnh, hoặc biệt chúng, hay chúng không hòa 
hợp, hoặc không đủ chúng, Tỳ-kheo-ni nên sai người tín cẩn đến lễ bái 
thăm hỏi. Nếu chúng Tỳ-kheo-ni bị bệnh, hoặc biệt chúng, hay chúng 
không hòa hợp, hoặc không đủ chúng, Tỳ-kheo-ni cũng phải sai người 
tín cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Không làm như vậy, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 52I 





Sự không phạm: Tăng Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, Tăng Tỳ-kheo 
hạ an cư xong, Tỳ-kheo-ni nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghi. Tỳ-kheo 
tự tứ ngày mười bốn, Tỳ-kheo-ni tự tứ ngày mười lăm. Tăng Tỳ-kheo 
bệnh, hoặc biệt chúng, chúng không hòa hợp, hay không đủ chúng, Tỳ- 
kheo-ni nên sai người tín cẩn đến lễ bái, thăm hỏi. Chúng Tỳ-kheo-ni 
bệnh, cho đến chúng không đủ, cũng phải sai người tín cẩn đến lễ bái, 
thăm hỏi Tăng Tỳ-kheo. Nếu đường bộ đường nước bị trở ngại, nạn giặc 
cướp, ác thú hay nước lụt tràn ngập, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói 
nhốt, mạng nạn, phạm hạnh nạn. Gặp các nạn như vậy không sai người 
tín cẩn đến thăm hỏi thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 143!% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni hạ an cư nơi không có Tỳ- 
kheo. Đến ngày giáo thọ, không có chỗ để cầu giáo thọ. Có sự nghi ngờ, 
không có người để hỏi. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lại hạ an cư nơi không có Tỳ-kheo, đến ngày giáo thọ không có 
chỗ để cầu giáo thọ, có sự nghỉ ngờ không có ai để hỏi? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại hạ an cư nơi không có Tỳ-kheo, cho đến 
có sự nghỉ ngờ không có ai để hỏi? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, hạ an cư nơi không có Tỳ-kheo, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 


1045. Pali, Păc. 56. Ngũ phần: điều 91. Thập tụng: điều 149. Căn bản: điều 128 &127. 


522 BỘ LUẬT 3 





T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

T-kheo-nI nào, hạ an cư nơi không có Tỳ-kheo, phạm Ba-dật- 
đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hạ an cư chỗ có Tỳ-kheo. Nếu ni y nơi Tăng Tỳ- 
kheo an cư, trong thời gian đó Tỳ-kheo qua đời, hoặc đi xa, hay thôi tu, 
hoặc bị giặc bắt dẫn đi, hoặc bị thú dữ hại, hoặc bị nước cuốn trôi, thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 144'% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ một Tỳ-kheo-ni được 
nhiều người biết đến qua đời. Các Tỳ-kheo-ni lại xây tháp trong phạm 
vi chùa của Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo-ni thường đến chùa tụ hợp, nói cười, 
đọc tụng, than khóc; hoặc tự trang nghiêm thân hình, làm loạn động các 
Tỳ-kheo tọa thiển. 

Trưởng lão Ca-tỳ-la' thường ưa tọa thiển. Sau khi các Tỳ-kheo- 
ni ra về, Trưởng lão liền đến đập phá tháp, dọn bỏ hết bên ngoài Tăng- 
già-lam. Các Tỳ-kheo-ni nghe Ca-tỳ-la đập phá tháp, dẹp bỏ ra ngoài 
chùa, bèn cầm dao gậy đến đánh, gạch đá đến chọi Trưởng lão. Trưởng 
lão dùng thần túc bay lên hư không. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo- 
nỉ: Sao các cô lại cầm dao gậy đến đánh, gạch đá đến chọi Trưởng lão 
Ca-tỳ-la?!9 

Chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách các Tỳ-kheo-ni: 


1046. Pali, Päc. 51. Tăng kỳ: điều 116. Thập tụng: điều 153. 

1047. Xem duyên khởi của Ba-dật-đề 145. 

1048. Câu chuyện này được kể là duyên khởi của Ba-dật-để 52, luật Pali, xem Tứ phần, Ba- 
dật-để 145 đoạn sau. Duyên khởi theo Pali về điều luật này: các Tỳ-kheo đang khâu vá y nên 
chỉ khoác một y. Lúc ấy có Tỳ-kheo-ni đến, không hỏi xin phép mà tự tiện đi vào. Căn cứ theo 
duyên khởi này, Tứ phân hiểu mục đích của học xứ này khác hẳn cách hiểu của Pali. Theo đó, 
Tỳ-kheo-ni vào Tăng-già-lam của Tỳ-kheo đường đột không báo trước, khiến Tỳ-kheo bối rối 
vì thiếu oai nghi trước Tỳ-kheo-ni. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 523 





- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô lại cầm dao gậy gạch đá muốn hành 
hung Tỳ-kheo? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, vào trong Tăng-già-lam của Tỳ-kheo, Ba-dật- 
đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni 
nghi, không dám vào nơi già lam không có Tăng Tỳ-kheo, Đức Phật 
dạy: Già-lam không có Tăng cho phép vào. 

Từ nay nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vào trong Tăng-già-lam có Tỳ-kheo, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Khi ấy, các Tỳ- 
kheo-ni không biết già-lam có Tỳ-kheo hay không có, sau mới biết là 
già-lam có Tỳ-kheo nên có vị tác pháp sám Ba-dật-đề, có vị nghi. Đức 
Phật dạy: Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết chùa!" có Tỳ-kheo mà vào, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo-ni muốn 
cầu giáo thọ, không biết cầu ở đâu; có điều nghi ngờ muốn hỏi không 
biết hỏi ai. Không dám vào chùa Tăng. Đức Phật dạy: Từ nay về sau, 
cho phép bạch rồi mới vào chùa. 

Tỳ-kheo-ni muốn lễ tháp của Phật, tháp của Thanh văn, Phật dạy: 
Muốn lễ tháp Phật, tháp của Thanh văn, thì được vào; ngoài ra, phải 
bạch rồi mới vào. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết Tăng-già-lam có Tỳ-kheo, không bạch mà 
vào, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào biết Tăng-già-lam có Tỳ-kheo, không bạch mà 
vào cửa ngõ, Ba-dật-đề. Một chân trong cửa ngõ, một chân ngoài cửa 


1049. Nguyên Hán: tự S#. Trong các giới văn trên: Tăng-già-lam lam Ít {JJllšZ. 


524 BỘ LUẬT 3 





ngõ, phương tiện muốn vào, hoặc hẹn vào mà không vào, tất cả đều, 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu trước không biết; hoặc không có Tỳ-kheo 
mà vào; hoặc lễ bái tháp Phật, tháp Thanh văn ngoài cửa, thưa bạch xin 
phép rồi mới vào. Nếu đến nhận giáo thọ, hoặc muốn hỏi pháp, hoặc 
được mời, hoặc trên đường đi ngang qua, hoặc tạm nghỉ lại đêm, hoặc 
bị cường lực bắt dẫn đi, hoặc bị trói nhốt dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm 
hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 145'!%9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, trưởng lão Tỳ-kheo Ca-tỳ-la'°!, đêm 
đã qua, sáng sớm, mặc y bưng bát vào thành Xá-vệ khất thực. Các Tỳ- 
kheo-ni thấy Ca-tỳ-la liên nhục mạ:!%? - Ông là quân tệ ác, dòng hạ 
tiện, chủng tộc công sư'°%, Ông đã phá hoại tháp của chúng tôi, đem vất 
bỏ bên ngoài Tăng-già-lam. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách: “Tại sao các cô lại chửi 
rủa Trưởng lão Ca-tỳ-la?” 

Quở trách rồi chư ni đến bạch nói các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến 
bạch lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô mạ lị Ca-tỳ-la? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 


1050. Pali, Päc. 52. Tăng kỳ: điều 91. 

1051. Ca-ty-lajJllf4#É. Pali, Päc. 52: trưởng lão Kappitaka, vốn là Hoà thượng của Tôn giả 
Ưu-ba-li (upãlissa äyasmato upajjhãyo). Truyện kể gần giống Tứ phần trong duyên khởi của 
Ba-dật-để 144. 

1052. Truyện kể của Pali: Kappitaka phá tháp của Tỳ-kheo-ni. Các ni đệ tử thương nghị muốn 
hại Kappitaka. Có Tỳ-kheo-ni báo cho Upäli: biết. Tôn giả nói lại cho Kappitaka biết để Hoà 
thượng trốn đi. Vì vậy, các ni cô không hại được Kappitaka, nên họ mắng nhiếc Upäli: Gã thợ 
hớt tóc, từ chủng tộc ti tiện... 

1053. Công sư chủng -[ˆliff, tức thủ-đà-la, thấp nhất trong bốn giai cấp 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 525 





- Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, mạ lị'"“ Tỳ-kheo, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Mạ lị: như nói dòng hạ tiện, họ hạ tiện, nghề hạ tiện, nghiệp hạ 
tiện, hoặc nói phạm tội, hoặc nói ông có kiết sử như vậy như vậy; hoặc 
xúc phạm đến tên húy của người. 

Tỳ-kheo-ni nào, mạ lị Tỳ-kheo bằng dòng giống'°®, cho đến xúc 
phạm đến tên húy, nói rõ rằng Ba-dật-đề; nói không rõ ràng, Đột-kiết- 
la. 


1055 


Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc nói vui chơi, hoặc nói gấp gáp, hoặc nói 
một mình, nói trong mộng, muối nói việc này nhầm nói việc khác; thảy 
đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 146'% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Ca-la'°” ưa gây gổ, không 
khéo ghi nhớ các tránh sự,'Š sau đó giận hờn, hiểm trách ni chúng. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo-ni Ca-la: Sao cô 
ưa hay ưa gây gổ; chuyện xong rồi, qua đêm còn ôm lòng thù hận, hiểm 
trách ni chúng? 

Chư ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Ngài dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Ca-la. 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 


1054. Pali: akoseyya vã paribhãseyya vã, nhục mạ hay chửi bới hung dữ. Giải thích: nhục mạ 
bằng 10 cách. Chửi bới hung dữ, khiến cho người khác nghe mà sợ. 

1055. Xem Phần I, Ch. v Ba-dật-đề 2. 

1056. Pali, Pâc. 53. Căn bản: điều 130 & 131. 

1057. Ca-la 3Jll#fÊ. Pali: Candakälï. Đoạn trên, có chỗ dịch nghĩa là Hắc. 

1058. Xem, Ni luật, cht. 42, Tăng-già-bà-thi-sa 17; cht. 136, Ba-dật-đề 89. 


526 BỘ LUẬT 3 





môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao cô ưa hay ưa gây gổ; chuyện xong rồi, qua đêm còn ôm 
lòng thù hận, hiểm trách ni chúng? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, ưa gây gổ, không khéo ghỉ nhớ các tránh sự, sau 
đó giận hờn, không hoan hỉ, mắng chửi chúng Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tránh: có bốn thứ như trên. 

Chúng: bốn người hay hơn bốn người. 

Tỳ-kheo-ni ưa gây gỗ, đã qua đêm, sau đó còn mắng chửi chúng 
T-kheo-ni, nói rõ ràng, Ba-dật-để; nói không rõ ràng, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nói vui đùa, hoặc nói gấp vội, nói một mình, nói 
trong mộng, hay muốn nói việc này lại nhầm nói việc kia; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 147 '% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu-luật tại Thích-súy- 
sưu'!%°, nước Ca-tỳ-la. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-la Ca-tỳ-la, thân 
hình bị sinh ung nhọt, nhờ đàn ông mổ nặn. Thân thể của Tỳ-kheo-ni 
nầy mịn màng như thân của thiên nữ không khác. Khi tay người đàn 
ông xúc chạm vào thân thể mịn màng của cô ni, tâm sinh đắm nhiễm, 
bèn ôm; muốn phá hoại phạm hạnh của ni cô. Cô liền lớn tiếng kêu la: 
Đừng làm vậy! Đừng làm vậy! Các Tỳ-kheo-ni ở gần nghe, đều đến 
hỏi: Chuyện gì cô la thế? Cô ni kể rõ đầu đuôi. 


1059. Pali, Păc. 60. Ngũ phần: điều 168. Tăng kỳ: điều 133. Thập tụng: điều 162. Căn bản: 
điều 159. 

1060. Thích-súy-sưu Ê##J$. Tức Pali: sakkesu, giữa những người họ Thích. Nhưng ở đây, nhân 
duyên theo Pali, Phật tại Xá-vệ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 527 





Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách: Bạt-đà-la Ca-tỳ-la: Tỳ- 
kheo-ni sao lại nhờ đàn ông mổ nặn mụt nhọt? 

Tỳ-kheo-ni bạch với chư Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Bạt-đà-la Ca-tỳ-la: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tỳ-kheo-ni sao lại nhờ đàn ông mổ nặn mụt nhọt? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, thân thể có ung nhọt, và các loại ghẻ, không 
thưa với chúng hay người khác!" mà vội nhờ đàn ông mổ nặn, hoặc 
băng bó, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tăng: cũng như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, thân thể sinh ung nhọt, các thứ ghẻ khác, không 
thưa bạch với chúng, mà nhờ nam tử mổ, một lân hạ dao xuống là một 
Ba-dật-đề. Nếu băng bó, thì mỗi nuộc dây là một Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: bạch với chúng Tăng rồi mới nhờ đàn ông mổ 
ung nhọt hay ghẻ; hoặc bị cường lực bắt. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 148 !%2 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một cư sĩ thỉnh Tăng chúng Tỳ-kheo-ni 
sáng ngày thọ thực. Trong đêm, ông sửa soạn các món ăn ngon bổ. 
Sáng hôm sau, đến mời ni chúng đến thọ thực. 


1061. Pali: chưa xin phép Tăng hay chúng hứa khả. 
1062. Pali, Păc. 54. 


528 BỘ LUẬT 3 





Hôm đó gặp ngày tiết hội trong thành Xá-vệ, các cư sĩ đều mang 
thức ăn cá, thịt, cơm, cơm khô, bánh bột, cúng cho Tỳ-kheo-niI. Các 
Tỳ-kheo-ni nhận thức ăn này và ăn. Sau đó mới đến nhà cư sĩ để ăn. 
Bấy giờ, cư sĩ tự tay chế biến thức ăn cơm canh cúng dường cho các Tỳ- 
kheo-mi. Các Tỳ-kheo-nmI nói: 

- Thôi! Thôi! Cư sĩ đừng sớt nhiều. 

Cư sĩ thưa: 

- Con sắm sửa đầy đủ các thức ăn ngon bổ, mỗi vị một tô thịt là chỉ 
vì chư ni. Chư ni đừng nghĩ, con không có tín tâm mà không dùng. Các 
vị cứ việc dùng, con thật có tín tâm. 

T-kheo-nI nói: 

- Chúng tôi không nghĩ như vậy đâu! Vì hôm nay là ngày tiết 
hội, các cư sĩ đều mang thức ăn như cá, thịt, cơm, cơm khô, bánh bột, 
các thức ăn ngon bổ đến trong Tăng-già-lam cúng cho các Tỳ-kheo-ni. 
Chúng tôi ăn xong rồi mới đến đây. Cho nên dùng ít mà thôi! 

Cư sĩ nghe đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không biết nhàm 
chán, không tri túc. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như 
vậy có gì là chánh pháp? Đã nhận lời mời của tôi trước, sao lại nhận các 
thức ăn của người khác ăn, rồi mới đến thọ thực nơi nhà tôi? 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách các Ty-kheo-ni: Đã nhận 
lời mời của cư sĩ rồi; sau đó sao lại nhận thức ăn khác? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Ngài dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
các Tỳ-kheo-n1: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Đã nhận lời mời của cư sĩ rồi; sau đó sao lại nhận thức 
ăn khác? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, trước đã nhận lời mời, hoặc đã ăn no rồi, sau lại 
ăn cơm, cơn khô, bánh bột, cá và thịt,!* Ba-dật-đề. 


1063. Pali: ăn thêm thức ăn loại cứng (khädaniya) hay loại mềm (bhojaniya) 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 529 


B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào đã nhận lời mời trước, hay ăn đủ no rồi, sau lại 
ăn cơm, cơm khô, bánh bột, cá và thịt của người khác; mỗi miếng ăn là 
một Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nhận lời mời ăn chẳng phải thức ăn chánh thực'?®: 
hoặc mời ăn không đủ no; hoặc không được mời trước; hay ngay khi ăn 
nhận được thức ăn thêm; hoặc tại nhà đó nhân cả bữa ăn truớc bữa ăn 
sau. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 149 !9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Đề-xá là đệ tử của Tỳ-kheo-ni 
An Ấn. Cô có một nhà đàn-việt quen thân từ lâu. An Ẩn bảo Đề-xá: 

- Cô có thể cùng tôi đến nhà đàn-việt đó được không? 

Để-xá trả lời: 

- Muốn đến thì cũng được. 

Hai người cùng đi. Tỳ-kheo-ni An Ấn y phục chỉnh tễ, không mất 
Oa1 nghi. Đần- việt thấy, tâm sinh hoan hỷ, bèn cúng dường. An Ấn thọ 
thực xong, về lại chùa, nói với Đề-xá: 

- Đàn-việt ấy thuần thành. Hoan hỷ ưa cúng dường. 

Đề-xá sinh tâm ganh tị, bèn nói: 

- Đàn-việt ấy thuần thành, vì ưa cúng dường cô ấy mà !!% 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Tỳ-kheo-ni Để-xá: Sao cô 
sinh tâm ganh tị, mà nói: “Đàn-việt ấy thuần thành, vì ưa cúng dường 
cô ấy mà!”? 

Tỳ-kheo-ni bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách Tỳ-kheo-ni Đềể-xá: 





1064. Chánh thực IEÂ; xem Phần I, Ch.v Ba-dật-để 32 & cht. 153. 

1065. Pali, Päc. 55. Tăng kỳ: điều 90. Thập tụng: điều 150. Căn bản: điều 133 (& 132). 

1066. Duyên khởi Pali: một Tỳ-kheo-ni không muốn các Tỳ-kheo-ni khác đến gia đình cư sĩ 
nhận cúng dường, bèn nói với các cô: Nhà đó có chó dữ, có bò hung tợn. Các cô chớ đến. 





530 BỘ LUẬT 3 





- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao cô sinh tâm ganh tị, mà nói: “Đàn-việt ấy thuần thành, vì 
ưa cúng dường cô ấy mà!” 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, sinh tâm tật đố về gia đình", Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào đối với nhà người sinh tâm tật đố nói: Đàn-việt ấy 
thuần thành, vì hoan hỷ ưa cúng dường cô ấy mà! Nói rõ ràng, Ba-dật- 
đề, nói không rõ ràng Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: sự thật là như vậy, người đàn-việt kia, chỉ có tâm 
tốt đối với cô ni kia nên cô ấy nói: Đàn-việt ấy thuần thành, vì hoan hỷ 
ưa cúng dường cô ấy mà! Hoặc nói vui chơi, nói vội gấp, nói một mình, 
nói trong mộng, muốn nói việc này lại nhầm nói việc khác. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 150 !9% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni dùng bột hương thoa 
vào mình. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không biết 
tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. 
Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Dùng bột hương thoa vào mình, 
giống như bọn dâm nữ, tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 


1067. Pali: kulamaccharin, - bủn xỉn về gia đình; giải thích (vin. ¡v. 312): nói xấu một gia đình 
trước các Tỳ-kheo-ni để các cô này không ai đến đó. Tăng kỳ: Với tâm bủn xỉn, giữ gia đình 
người riêng cho mình. Thập tụng: hộ tích tha gia ñÊ†{tHZ. 

1068. Pali, Päc. 88. Ngũ phần: điểu 153. Thập tụng: điều 164. Căn bản: điều 166 & 167. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 541 





đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô dùng các loại bột hương thoa vào mình? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo-m: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao các cô dùng các loại bột hương thoa vào mình? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, dùng bột hương'"" thoa vào mình, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, dùng hương bột thoa vào mình, Ba-dật-để 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc vì có chứng bệnh thế nào đó, hoặc bị cường 
lực. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIẾU 151!% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni dùng cặn vừng 
(mè)! bôi thoa vào thân. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni 
nầy không biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết 
chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Lấy cặn vừng (mè) 
bôi thoa vào thân, như bọn tặc nữ, dâm nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 


1069. Pali: gandhavanneka nahäãyeyya, - tắm bằng hưong liệu và phẩm màu. 

1070. Pali, Pâc. 89. Thập tụng: điều 164; cf. điều 150 trên. Căn bản: điều 168. 

1071. Hồ ma chỉ #JJ#£Ÿ#. Pali: piññãka, nước cặn vừng, bột vừng, tức vừng được nghiền nát 
thành bột. 


532 BỘ LUẬT 3 





các cô dùng cặn vừng (mè) bôi thoa vào thân? 

Tỳ-kheo-ni bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni sao các cô dùng cặn vừng (mè) bôi thoa 
vào thân? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, dùng cặn vừng (mè) thoa chà vào thân'”2, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, dùng cặn dầu mè thoa chà trong thân, Ba-dật- 
đề 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: vì có bệnh như thế nào đó; hoặc bị cường lực bắt. 
Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm. thống não bức bách. 

ĐIỂU 152 !8 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni sai các Tỳ-kheo-ni 
thoa bóp thân mình. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy 
không biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết 
chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai các Tỳ-kheo-nI 
thoa bóp thân mình, như bọn dâm nữ, tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 


1072. Pali: vãsitena piãññãkena nahãyeyya, tắm bằng nước ướp vừng. 
1073. Pali, Päc. 90. Tăng kỳ: đều 127. Thập tụng: điều 165 (cf. điều 153 & 154 dưới). Căn bản: 
điều 161. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 533 





đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lại sai các Tỳ-kheo-nI xoa bóp thân mình? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch với 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại sai các T-kheo-nI xoa bóp thân mình? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, sai Tỳ-kheo-ni thoa bóp thân mmình"”', Ba-dật- 


B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, sai Tỳ-kheo-ni thoa bóp thân mình, Ba-dật-để 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc bị cường 
lực bắt thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 153'%5 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni sai Thức-xoa-ma-na 
thoa chà thân. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không 
biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai Thức-xoa-ma-na thoa 
chà trong thân, như bọn dâm nữ, tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học ĐIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni: 


1074. Khải ma f#FŠ. Pali: unmaddäpeyya parimaddãpeyya, tự mình chà xát (chà dâu) và nhờ 
người khác chà xát. 
1075. Pali, Păc. 91. Tăng kỳ: điều 129. Thập tụng: điều 165. Căn bản: 162. 


534 BỘ LUẬT 3 





Sao các cô lại sai Thức-xoa-ma-na thoa bóp thân? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại sai Thức-xoa-ma-na thoa bóp thân? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, sai Thức-xoa-ma-na thoa bóp thân thể, Ba-dật- 


đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

T-kheo-nI nào, sai Thức-xoa-ma-na thoa chà thân thể, Ba-dật- 
đề 


Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc bệnh thế nào đó, hoặc bị cường lực bắt 
thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 154'% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni sai Sa-di-ni xoa chà 
thân thể. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không biết 
tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. 
Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai Sa-di-ni xoa chà trong thân thể 
giống như bọn dâm nữ tặc nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, chê trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lại sai Sa-di-ni xoa chà thân thể? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 


1076. Pali, Päc. 92. Ngũ phần: điểu 128. Thập tụng: điều 165. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 535 





Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại sai Sa-di-ni xoa chà thân thể? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, sai Sa-di-ni xoa chà thân thể, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

T-kheo-ni nào, sai Sa-di-ni xoa chà thân thể, Ba-dật-đề 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc bệnh thế nào đó, hay bị cường lực bắt 
thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 155 !"” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni sai phụ nữ bạch y xoa 
chà thân thể. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không 
biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai phụ nữ bạch y thoa chà 
trong thân thể, giếng như bọn dâm nữ tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết tàm quý, chê trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lại sai phụ nữ bạch y xoa chà nơi thân thể? 

Tỳ-kheo-ni bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 


1077. Pali, Păc. 93. Tăng kỳ: điều 126 (cf. điều 130). 


536 BỘ LUẬT 3 





không nên làm. Tỳ-kheo-mi sao các cô lại sai phụ nữ bạch y xoa chà nơi 
thân thể? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, sai phụ nữ bạch y xoa chà thân thể, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, sai phụ nữ bạch y xoa chà thân thể, Ba-dật-để 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hay bị 
cường lực bắt thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 156'%% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có ý nghĩ, mặc 
váy lót'”° cho mình phồng lên'%°, Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ- 
kheo-ni nầy không biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng 
tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Mặc váy lót 
cho mình phồng lên, giống như bọn dâm nữ tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Thâu-la-nan-đà: Tại sao cô 
lại có ý nghĩ mặc y độn bông, khiến cho mình phồng lên? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 


1078. Pali, Päc. 86. Cf. Ngũ phần: điều 205 & 206. 

1079. Trữ khỏa y (#l-EH1+4, quần chếẽn bó đùi. Pali: sanghãni váy hay quần đùi. 

1080. Duyên khởi Pali (Vin.iv. 339): một nữ tín chủ nhờ một ni cô mang một cái váy lót đến cho 
người khác. Cô ni vì không tiện bỏ váy vào bát, nên mặc vào người. Giữa đường, giây lưng đứt, 
váy bị tuột. Mọi người chê cười. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 537 





không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni lại có ý nghĩ mặc váy lót, khiến cho 
mình phồng lên? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, mặc váy lót"®!, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Quần lót: dùng lông mịn, hoặc vải kiếp-bối, hoặc câu-giá-la, hoặc 
cỏ nhũ hiệp, hoặc sô-ma, hoặc bằng tơ tằm, tất cả đều Ba-dật-đề 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có bệnh thế nào đó, bên trong mặc y bệnh, 
ngoài mặc niết-bàn-tăng, kế đó mặc ca-sa; hoặc bị cường lực. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 157!% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni chứa những thứ của 
phụ nữ dùng, để trang điểm thân, như vòng, xuyến và những thứ sử 
dụng cho chỗ kín. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy 
không biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết 
chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Chứa các đồ trang 
sức của phụ nữ như vòng, như xuyến và những đồ sử dụng cho chỗ kín, 
giống như bọn dâm nữ, tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lại chứa những đồ trang sức của phụ nữ như vòng, như xuyến và 
những đồ sử dụng cho chỗ kín? 


1081. Cf. Ngũ phần, điều 205: .. mặc y theo cách kỹ nữ..., điều 206:.... mặc y theo cách phụ nữ 
bạch y... 

1082. Pali, Päc. 87. Ngũ phần: điều 158 (cf. điều 161 & 162). Thập tụng: điều 160. Căn bẩn: 
điều 170. 


538 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni sao lại chứa những đồ trang sức của phụ nữ 
như vòng, như xuyến và những đồ sử dụng cho chỗ kín? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, ta vì Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, chứa những đồ trang sức của phụ nữ, Ba-dật- 
đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ, các Tỳ- 
kheo-m gặp phải mạng nạn, phạm hạnh nạn, nghi không dám mặc 
những đồ trang sức như vậy để chạy. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nếu gập mạng nạn, phạm hạnh nạn, cho phép 
mặc những đồ trang sức để tẩu thoát. 

Từ nay về sau nên kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, chứa!" những đồ trang sức của phụ nữ, Ba-dật- 
đề. Trừ trường hợp đặc biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, chứa đồ trang sức của phụ nữ như vòng, xuyến, 
các thứ dùng để sử dụng cho những nơi kín, cho đến dùng vỏ cây làm 
tóc, tất cả đều Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có bệnh như thế nào đó, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, mặc để chạy, hoặc bị cường lực bắt. Thầy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 158!% 


1083. Pali, Päc. §7: itthãlankãäram dhãreyya, mang (đeo) đồ trang sức phụ nữ. 
1084. Pali, Päc. 84. Ngũ phần: điểu 142. Thập tụng: điều 148. Tăng kỳ: điều 112. Căn bản: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 539 





A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni mang dép da'!%, cầm 
dù đi đường. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không 
biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Mang dép da, cầm dù đi 
đường, giống như bọn dâm nữ, tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô mang dép da, cầm dù đi đường? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô mang dép da, cầm dù đi đường? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, mang dép da, cầm dù đi ngoài đường, Ba-dật- 
đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các Tỳ- 
kheo-ni ở chỗ tiểu thực, đại thực, hoặc tập hợp vào ban đêm, hoặc khi 
thuyết giới. Trên đường đi, gặp lúc trời mưa thấm ướt, làm hư hoại sắc 
y mới nhuộm. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ, cho phép làm dù 
bằng vỏ cây, bằng lá, bằng tre để che trong Tăng-già-lam. 

Bấy giờ có các Tỳ-kheo-ni gặp lúc trời mưa đi chân không, bị bùn 
làm làm bẩn chân, làm bẩn y, làm bẩn tọa cụ. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, vì hộ thân, hộ y, hộ tọa cụ cho phép làm guốc để 
mang trong Tăng-già-lam. 

Các Tỳ-kheo-ni tuy làm guốc để mang, nhưng vẫn cứ làm bẩn y, 
làm bẩn chân, làm bẩn tọa cụ. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép bên dưới mang bằng vỏ cây. Vỏ cây bị 
điều 157 & 158. 

1085. Cách tỉ #:gš. Pali: upãhana, giày dép (chung các thứ). 


540 BỘ LUẬT 3 





rớt thì dùng dây buộc lại. Nếu bị đứt, cho phép dùng cước, hoặc lông 
hoặc vỏ cây bó dính nơi chân. 

Từ nay về sau nên kiết giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, mang dép da, cầm dù đi, Ba-dật-đề. Trừ những 
trường hợp đặc biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, mang giày đép, cầm dù đi, Ba-dật-đề. Trừ những 
trường hợp đặc biệt. 

T-kheo-ni mang giày dép, tùy theo đi trong phạm vị một thôn, 
mỗi mỗi thôn đều Ba-dật-để. Nơi không có thôn, vùng A-lan-nhã, đi 
mười lý thì một Ba-dật-đề. Đi dưới một thôn, Đột-kiết-la. Dưới mười lý, 
Đột-kiết-la. Đi trong phạm vi một giới, Đột-kiết-la. 

Phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, tất 
cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc bệnh như thế nào đó; hoặc vì hộ thân, 
hộ y, hộ ngọa cụ; ở trong Tăng-già-lam; làm dù bằng vỏ cây, bằng lá, 
bằng tre, dùng để che mà đi. Hoặc vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ nên làm 
guốc dép để đi trong Tăng-già-lam thì không phạm. Hoặc bị cường lực 
bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, mang guốc dép, 
cầm dù đi. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách!9%9, 

ĐIẾU 159'% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-mi, đánh xe đi trên 
đường. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không biết tàm 
quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng 
như vậy có gì là chánh pháp? Đánh xe đi ngoài đường như bọn dâm nữ, 
tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô đánh xe đi trên đường? 


1086. Bản Hán, hết quyển 29. 
1087. Pali, Päc. 85. Ngũ phần: điểu 141. Thâp tụng: điều 145. Tăng kỳ: điều 111. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 54I 





Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao các cô đánh xe đi trên đường? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, ngồi xe cộ đi đường, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ, có các Tỳ- 
kheo-ni già yếu, suy nhược, bị bệnh, khí lực ốm gầy, không thể đi từ trú 
xứ này đến trú xứ kia được. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép đi bằng xe kéo bộ,'%3 tất cả xe người 
nữ!®%9, 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni có nạn sự, hoặc mạng nạn, phạm hạnh 
nạn, nghi không dám ngồi xe chạy. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau gặp phải các nạn như vậy, cho phép ngồi xe mà 
chạy. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh, ngôi xe cộ mà đi, Ba-dật-đề. Trừ 
trường hợp đặc biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Xe cộ!'?: có bốn loại: cộ bằng voi, cộ bằng ngựa, cộ bằng xe, cộ 
do người đi bộ. 

T-kheo-ni nào không bệnh, cõi một trong các loại xe đi, tùy theo 
cương giới của thôn đã đi, mỗi thôn, một Ba-dật-đề. Nếu A-lan-nhã 
không có thôn, đi mười lý, một Ba-dật-để; dưới một thôn hay dưới mười 


1088. Hán: bộ vãn thặng (thừa) #‡##3E. 

1089. Hán: nhất thiết nữ thặng —-J z5. Có lẽ loại xe chỉ đành cho phụ nữ. Các bộ không thấy 
để cập loại xe này. Đoạn dược, nói là chủng chủng nữ thặng fñ§#Ñ~ZE (Để bản: an 2; Tống- 
Nguyên-Minh: nữ #⁄) 

1090. Thừa (hay thặng) 3E, chỉ chung các phương tiện chuyên chở: xe, cộ, kiệu, cáng. Pali: 
vãna, định nghĩa: vayhä, kiệu đi núi, ratha, xe do con vật kéo, sakafa, xe tải, sandamãnikã, 
chiến xa, sivikã, caùng, pãtankĩ, kiệu. 


542 BỘ LUẬT 3 





lý, Đột-kiết-la. Nếu đi trong giới vức một gia đình, Đột-kiết-la. Phương 
tiện muốn đi mà không đi, hẹn mà không đi, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có bệnh thế nào đó, đi xe các loại cho người 
nữ;'°! hoặc mạng nạn cỡi xe để chạy, hoặc bị cường lực bắt dẫn. Thảy 
đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 160 '% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni không mặc tăng-kỳ- 
chỉ!°3 đi vào trong thôn nên để lộ ngực, nách, vú, eo lưng. Các cư sĩ 
thấy đều cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy không biết tàm quý, phạm bất 
tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì 
là chánh pháp? Không mặc tăng-kỳ-chi mà vào trong thôn, giống như 
tặc nữ, dâm nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học SIỚI, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô đi vào thôn mà không mặc tăng-kỳ-chi, để lộ ngực, nách, vú, eo 
lưng như vậy? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao các cô đi vào thôn mà không mặc tăng-kỳ-chi, để 
lộ ngực, nách, vú, eo lưng như vậy? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo- 
ni kiết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 


1091. Xem cht. 350 trên. 

1092. Pali, Pâc. 96. Ngũ phần: điều 181. 

1093. Tăng-kỳ-chi {È{#4%. Căn bản: tăng-khước-kỳ. Pali: sankicchã (yếm), định nghĩa (Vin. 
¡v. 345): áo che ngực, phần từ xương cổ xuống, rốn trở lên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 543 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, đi vào trong thôn mà không mmặc-tăng-kỳ chỉ, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Thôn: như trước đã giải. 

Tỳ-kheo-ni nào, không mặc tăng-kỳ-chi mà vào trong cửa ngõ 
thôn, Ba-dật-đề. Một chân ngoài cửa một chân trong cửa, phương tiện 
mà không vào, hẹn vào mà không vào, tất cả đều đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo (2), Đột-kiết-la'!*. Thức-xoa-ma-na, Sa-di (2), Sa-di-ni, 
Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc dưới 
nách có ghẻ; hoặc không có tăng-kỳ-chi; hoặc giặt nhuộm chưa khô; 
hoặc bị mất; hoặc cất chỗ quá kiên cố; hoặc bị cường lực bắt; hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 161 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, xẩm tối rồi còn 
đến nhà cư sĩ, tìm chỗ ngồi mà ngôi. Ngồi trong giây lát, không nói với 
chủ mà mở cửa ra đi. Trước đó có bọn trộm đã để tâm muốn trộm lấy 
của nhà cư sĩ này, gặp lúc cửa mở, không người, liền vào tóm thâu tài 
vật mang đi. 

Bấy giờ, cư sĩ hồi: 

- Khi xẩm tối, ai đã mở cửa ra đi? 

Đáp: 

- Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà. 

Cư sĩ liền cơ hiểm nói: Tỳ-kheo-ni nầy không biết tàm quý, phạm 
bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có 
gì là chánh pháp? Cùng với kẻ trộm đồng mưu lấy trộm tài vật của tôi; 
giống như tặc nữ, dâm nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Thâu-la-nan-đà: Sao lúc 
xẩm tối cô lại đến nhà cư sĩ? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 


1094. Người dịch do quán tính thuộc lòng, nên nói như vậy. 


544 BỘ LUẬT 3 





Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Sao lúc xẩm tối cô lại đến nhà cư sĩ? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, xẩm tối đến nhà cư sĩ, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ có Tỳ- 
kheo-ni muốn làm việc Phật, Pháp, Tăng, hoặc có vị cần nuôi bệnh, 
hoặc được đàn-việt mời, nghi không dám đến. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nếu có người mời thì cho phép đến. 

Từ nay nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, xẩm tối đến nhà bạch y, mà không được gọi 
trước, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, xẩm tối đến nhà bạch y, trước không được gọi, 
bước vào cửa, Ba-dật-để. Một chân ngoài cửa, một chân trong cửa, 
phương tiện muốn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, tất cả đều Đột- 
kiết-la. Tỳ-kheo-ni đến nhà bạch y, ở lại một thời gian ngắn, không nói 
với chủ mà bỏ đi ra cửa, Ba-dật-đề. 

Phương tiện muốn đi mà không đi, hẹn mà không đi, tất cả đều 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi 
bệnh, hoặc được mời đi, hoặc bị cường lực bắt, hay bị trói dẫn đi, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, trước không được kêu mà đi; đến nhà kia, 
trong một giây lát, trước khi đi nói với chủ; hoặc nhà kia bị hỏa hoạn 
nên sập ngã; hoặc có rắn độc, có giặc cướp, có thú dữ, hay bị sức mạnh 
cưỡng bắt; hoặc bị trói dẫn ra, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không 
nói với chủ mà đi ra. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 545 





loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 162 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một vị trong nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, vào 
lúc xẩm tối, không nói với ai mà mở cửa Tăng-già-lam bỏ đi. Kẻ trộm 
thấy, liền khởi ý nghĩ: Ta sẽ cướp lấy tài vật của già-lam nầy. Nghĩ 
xong chúng liển vào cửa đoạt cướp hết tài vật. Bấy giờ các Tỳ-kheo-ni 
cùng hỏi nhau: 

- Lúc xẩm tối, ai mở cửa bỏ đi mà không nói? Liền sau đó được 
biết, một trong những vị của nhóm sáu Tỳ-kheo-ni mở cửa đi ra. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học SIỚI, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Lúc 
xẩm tối, sao cô mở cửa bỏ đi mà không nói với ai hết? 

Tỳ-kheo-ni liền thưa với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni lúc xẩm tối mở cửa bỏ đi mà không nói 
VỚI a1? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam mà đi ra lúc xẩm tối, Ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni có 
việc Phật, Pháp, Tăng, hoặc nuôi bệnh, nghi không dám mở cửa đi. Đức 
Phật dạy: 

- Từ nay cho phép chúc thọ. 

Từ nay, nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc xẩm tốt, mà không 
dặn lại các Tỳ-kheo-ni khác, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 


546 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo-ni nào mở cửa Tăng-già-lam ra đi lúc xẩm tối, mà không 
dặn dò lại, Ba-dật-để. Một chân bên trong, một chân bên ngoài, phương 
tiện muốn đi mà không đi, hay hẹn mà không đi, tất cả đều Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi 
bệnh, dặn dò rồi đi; hoặc Tăng-già-lam bị phá hoại, hoặc bị rắn độc, 
hoặc giặc cướp, ác thú, hoặc bị cường lực bắt, hay bị cột trói dẫn đi, 
hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không dặn dò mà đi. Thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 163'% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một vị trong nhóm sáu Tỳ-kheo-ni mở 
cửa Tăng-già-lam ra đi lúc mặt trời lặn, mà không dặn ai. Vào lúc ấy, 
có một tên tù vượt ngục, từ xa thấy Tăng-già-lam mở cửa bèn chạy vào 
trốn. Các người giữ ngục truy tâm, đến hỏi các Tỳ-kheo-ni: 

- Có thấy tên tù hình dáng như vậy chạy đến đây hay không? 

Vì không thấy nên các Tỳ-kheo-ni trả lời: 

- Không thấy. 

Người giữ ngục tìm kiếm khắp nơi trong Tăng-già-lam, bắt được 
tên tù vượt ngục. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni nầy nói láo 
không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như 
vậy có gì là chánh pháp nào? Thấy giặc cướp mà nói không thấy! 

Các Tỳ-kheo-ni hỏi nhau, xem ai đã mở cửa bỏ đi lúc mặt trời lặn. 
Sau đó, được biết là một vị trong nhóm sáu Tỳ-kheo-ni lúc mặt trời lặn 
đã mở cửa Tăng-già-lam mà đi ra. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách một vị trong nhóm sáu Tỳ- 
kheo-ni: Sao cô mở cửa đi ra lúc mặt trời lặn mà không dặn ai? 

Tỳ-kheo-ni liền thưa với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách một vị trong nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 


1095. Ngũ phần: điều 169. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 547 





môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni, sao cô mở cửa bỏ đi vào lúc mặt trời lặn 
mà không dặn a1? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn, Ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni vì 
việc Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi bệnh, nghi không dám đi. Đức 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép “Dặn lại” rồi đi. 

Từ nay nên nói giới như vây: 

T)ỳ-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn mà 
không dặn lại, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn mà 
không dặn lại, Ba-dật-đề. Một chân ở trong, một chân ở ngoài, phương 
tiện muốn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Vì việc Phật, Pháp, Tăng, việc nuôi bệnh, chúc 
thọ rồi mới đi. Hoặc Tăng-già-lam bị hoại, hay bị phát hỏa, hoặc có 
giặc cướp, có thú dữ, có rắn độc ở trong, hoặc bị cường lực bắt, hay bị 
cột trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không dặn dò mà đi thì 
không phạm. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 164 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni không hạ an cư. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Sao các cô 


548 BỘ LUẬT 3 





không hạ an cư? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tỳ-kheo-mi sao lại không hạ an cư? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, không hạ an cư, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ có Tỳ- 
kheo-mi vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay nuôi bệnh, an cư không kịp, nghi, 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, có những nhân duyên như vậy thì hậu an cư. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, không tiền an cư, không hậu an cư, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào không tiền an cư Đột-kiết-la; không hậu an cư 
Ba-dật-đề. 

Sự không phạm: tiền an cư; hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay 
nuôi bệnh thọ hậu an cư. Thầy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 165 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế 
giới, được độ người thọ giới cụ túc, bèn độ người đường đại tiện, tiểu 
tiện thường són; đàm dãi thường rỉ chảy, cho thọ giới cụ tác. Người được 
độ thân bị làm bẩn, y bị làm bẩn, ngọa cụ bị làm bẩn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Sao các cô 
độ người, đường đại tiện, tiểu tiện thường són; đàm dãi thường rỉ chảy, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 549 





khiến bị làm bẩn thân, làm bẩn y, làm bẩn ngọa cụ, chăn? 

Các Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-mi: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tỳ-kheo-mi sao lại độ người, đường đại tiện, tiểu tiện 
thường són; đàm dãi thường rỉ chảy, khiến bị làm bẩn thân, làm bẩn y, 
làm bẩn ngọa cụ, chăn? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ người có đường đại tiểu tiện, đàm dãi thường 
rỉ chảy, cho thọ giới cụ túc, Ba-dật-để. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có các Tỳ-kheo- 
ni không biết họ có đường đại tiện, tiểu tiện, đàm dãi, có rỉ chảy, hay 
không rỉ chảy. Sau mới biết, nên có vị tác pháp sám Ba-dật-đềể, hoặc 
nghi. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người nữ đường đại tiểu tiện thường rỉ chảy, 
đàm dãi tiết ra mãi, mà trao cho thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề!”%. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người mà đường đại tiện tiểu tiện thường rỉ 
chảy, và đàm dãi tiết ra, mà độ cho thọ giới cụ túc; ba lần yết-ma xong, 
Hòa thượng ni Ba-dật-đề; hai lần yết-ma xong, ba Đột-kiết-la; một lần 
yết-ma xong, hai Đột-kiết-la; bạch rồi, Đột-kiết-la; bạch chưa xong, 
Đột-kiết-la; trước khi chưa bạch, cạo đầu, cho thọ giới, tập chúng đủ 
chúng, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời người đáng tin, hay 
tin lời của cha mẹ, cho thọ giới cụ túc rồi, sau đó mới sinh bệnh. Thầy 
đều không phạm. 


1096. Cf. Ngũ phần, điều 178: .. người nữ kinh nguyệt ra mãi 


550 BỘ LUẬT 3 





Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀẾU 166 '% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni độ người hai hình, lúc đại 
tiểu tiện có Tỳ-kheo-ni thấy, bạch với chư Tỳ-kheo-ni. 

Chư Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Sao các 
cô độ người hai hình? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-mi lại độ người hai hình? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ người hai hình thọ giới cụ túc, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có các Tỳ-kheo-ni 
không biết họ có hai hình hay không hai hình. Sau mới biết họ có hai 
hình, nên tác pháp sám Ba-dật-để, hoặc nghi. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người hai hình mà trao cho giới cụ túc, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Hai hình'””: hình nam và hình nữ. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người hai hình mà cho họ thọ giới cụ túc, 
yết-ma xong ba lần, Hòa thượng ni Ba-dật-đề; hai lần yết-ma xong, ba 
Đột-kiết-la; một lần yết-ma xong, hai Đột-kiết-la; bạch xong một Đột- 


1097. Ngũ phần: điều 176. 
1098. Nhị hình —“ƒ⁄. Ngũ phần: nhị căn —ˆ‡l$. Người có hai sinh thực khí. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 551 





kiết-la; bạch chưa xong Đột-kiết-la; trước khi chưa bạch, cạo đầu cho 
thọ giới, tập chúng, chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời nói của người kia, 
hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời cha me họ, cho thọ giới cụ túc TÔI, 
sau đó mới biến thành hai hình thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 167!% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo-ni độ người hai đường hiệp 
lại thọ giới cụ túc, lúc đại tiện tiểu tiện các Tỳ-kheo-ni thấy. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Tại sao 
các cô lại độ người hai đường hiệp lại cho thọ giới cụ túc? 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni lại độ người hai đường hiệp lại cho 
thọ giới cụ túc? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ người hai đường hiệp lại, cho thọ giới cụ túc, 
Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Khi ấy, các Tỳ- 
kheo-ni không biết họ có hai đường hiệp lại hay không, sau mới biết, 
nên có vị tác pháp sám Ba-dật-đềể, hoặc có vị nghi. Đức Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người hai đường hiệp lại, cho thọ giới cụ túc, 


1099. Ngũ phần: điều 177. 


552 BỘ LUẬT 3 





Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Hai đường hiệp lại: đường đại tiểu tiện không tách riêng ra. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người hai đường hiệp lại, mà độ cho thọ giới 
cụ túc, tác pháp yết-ma lần thứ ba xong, Hòa thượng ni Ba-dật-đề; yết- 
ma xong lần thứ hai, ba Đột-kiết-la; yết-ma lần thứ nhất, hai Đột-kiết- 
la; bạch xong, một Đột-kiết-la; bạch chưa xong, Đột-kiết-la; trước khi 
chưa bạch, cạo đầu, cho thọ giới, tập chúng, đủ chúng, tất cả đều Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời nói của họ, hoặc 
tin lời người đáng tin, hay tin lời của cha mẹ họ, cho thọ giới rồi sau hai 
đường mới hiệp. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 168 "9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo-ni nghe Đức Thế Tôn chế 
giới cho độ đệ tử, bèn độ người mắc nợ và các người có bệnh cho thọ 
giới cụ túc. Thọ rồi, chủ nợ đến bắt đem về, còn người bệnh thì cần 
người chăm sóc không thể cách xa được. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới cho phép độ người. Sao các cô lại độ người mắc nợ cho 
chủ nợ đến bắt về; còn người bệnh thì phải cần người chăm sóc, không 
thể la xa được? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni lại độ người mắc nợ cho chủ nợ đến 
bắt về; còn người bệnh thì phải cần người chăm sóc, không thể la xa 
được? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 


1100. Ngũ phân: điều 125 & 127 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 553 





kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, độ người mắc nợ và có bệnh, trao cho giới cụ túc, 
Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni 
không biết họ có mắc nợ hay không, có bệnh hay không, sau mới biết 
là họ có mắc nợ và có bệnh, nên có vị tác pháp sám Ba-dật-để, hoặc 
nghi. Phật dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết người có mắc nợ và có bệnh mà cho thọ giới 
cụ túc, Ba-dật-đề!!?, 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Mắc nợ: cho đến chỉ mắc một tiền, là 1 phần trong 16 phần. 

Bệnh: cho đến thường bị bệnh đầu thống. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người mắc nợ và người có bệnh mà độ cho 
thọ giới cụ túc, ba lần yết-ma xong, Hòa thượng ni Ba-dật-đề; hai lần 
yết-ma xong, ba Đột-kiết-la; một lần yết-ma xong, hai Đột-kiết-la; bạch 
xong, một Đột-kiết-la; bạch chưa xong, Đột-kiết-la; trước khi chưa bạch, 
cho cạo tóc, cho thọ giới, tập chúng, chúng đủ, tất cả đều Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời nói của người ấy, 
hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời cha me họ, hoặc cho thọ giới cụ 
túc rồi, mới mắc nợ hay bệnh. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 169"? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni học tập chú thuật để 
tự nuôi sống. Chú thuật gồm có chú chi tiết, chú sát-lợi, hoặc chú khởi 
thi quỷ, hoặc học biết tướng chết, biết bói chuyển cầm thú luận, biết âm 


1101. Ngũ phần, điều 125: ..người nữ bịnh thường xuyên... điều 127: ... người nữ mắc nợ... 
1102. Tăng kỳ: điều 82. 


554 BỘ LUẬT 3 





thanh của các loài chim. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học SIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách các Tỳ-kheo-m: Tại sao 
các cô lại học tập các kỹ thuật như vậy, cho đến biết âm thanh của các 
loài chim? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, (775a1) chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-nI lại học tập các kỹ thuật như 
vậy, cho đến biết âm thanh của các loài chim? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, học kỹ thuật của thế tục để nuôi sống, Ba-dật- 
đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Kỹ thuật: cũng như trước đã nói. 

Tỳ-kheo-ni nào, học tập các kỹ thuật, cho đến biết âm thanh của 
các loài chim nói rõ ràng Ba-dật-đề, nói không rõ Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu học chú để trị bệnh trùng ở trong bụng, hoặc 
trị ăn không tiêu, học thơ, học tụng; học lý luận của đời để hàng phục 
ngoại đạo; hoặc học chú độc vì hộ thân, không vì sự nuôi sống thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 170"® 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni dùng kỹ thuật thế 


1103. Tăng kỳ: điều 83. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 555 





tục dạy cho các bạch y, nói: Các ngươi chớ nên hướng về mặt trời, mặt 
trăng và miễu thờ thần kỳ mà đại tiểu tiện. Cũng đừng hướng về mặt 
trời, mặt trăng, nơi thờ thân, đổ rác rưới và những nước bẩn rửa đồ đạc. 
Đừng hướng đến mặt trời mặt trăng, nơi thờ cúng thần miếu mà duỗi 
chân. Hoặc muốn xây cất phòng nhà, cày cấy gieo trồng nên hướng về 
mặt trời mặt trăng, nơi thờ thân miếu. 

Lại nói: 

- Ngày nay trúng sao đó là tốt nên cày cấy, nên cất nhà, nên thuê 
người làm, nên cạo đầu con nít, nên để tóc, nên cạo râu tóc, nên cất 
chứa của cải, nên đi xa. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo- 
nỉ: Sao các cô lại đem kỹ thuật như vậy để dạy cho bạch y, nói: “Các 
ngươi biết chăng? Các người đừng nên hướng về mặt trời mặt trăng, nơi 
miếu thờ cúng thần mà đại tiểu tiện, cho đến, nên đi xa?” 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư Tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, sao các cô lại đem kỹ thuật dạy 
các nhà trưởng giả, nói: “Người biết chăng? đừng hướng đến mặt trời, 
mặt trăng mà đại tiểu tiện, cho đến, nên xuất hành đi xa.” 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, dùng chú thuật của thế tục mà dạy bạch y, Ba- 
dật-đề' !9, 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Kỹ thuật: như đã giải trước. 

Nếu cần nói thì nên nói với người kia: Đừng nên hướng đến tháp 
của Như Lai và tháp của Thanh văn mà đại tiểu tiện và vất đổ những 
thứ không sạch; cũng đừng nên hướng đến tháp của Như Lai và tháp 


1104. Tăng kỳ, ibid.: .. dạy nghề thuốc... 


556 BỘ LUẬT 3 





của Thanh văn mà duỗi chân ngồi. Nếu muốn cất phòng xá và cày bừa 
gieo trồng nên hướng đến tháp của Như Lai và tháp của Thanh văn. 
Lại không được nói ngày nay trúng sao đó là tốt, nên cất nhà, nên gieo 
giống, nên thuê người làm, nên cạo tóc cho con nít, nên cạo tóc, nên 
để tóc. Mà nên nói rằng, nên vào trong chùa tháp, cúng dường Tăng 
Tỳ-kheo thọ thực; mồng tám, mười bốn, mười lăm là những ngày hiện 
biến hóa'!'°5, Tỳ-kheo-ni kia đem những kỹ thuật của thế tục để dạy cho 
bạch y như vậy, cho đến nên xuất hành đi xa, nói rõ ràng Ba-dật-đề, nói 
không rõ ràng, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu nói, đừng hướng đến tháp của Như Lai và 
Thanh văn, đại tiểu tiện, đổ các đổ rác bẩn; cũng đừng hướng đến tháp 
của Như Lai và Thanh văn duỗi chân ngồi. Nếu muốn cày cấy gieo 
trồng, xây cất phòng nhà nên hướng đến tháp của Như Lai, cho đến 
pháp thọ thực, hoặc nói vui đùa nói gấp vội, nói một mình, nói trong 
mộng, muốn nói việc này lại nói việc khác. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 171''% 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở nước Châu-na-hy-la. Bấy giờ, nhóm 
sáu Tỳ-kheo-ni bị đuổi mà không đi. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Tại 
sao các cô bị đuổi mà không đi? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao cô bị đuổi mà không đi? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 


1105. Nơi khác, gọi là ngày - thần biến 
1106. Ngũ phần: điều 172. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 557 





gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, bị đuổi mà không đi, Ba-dật-đè '!9. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Nếu T-kheo-nI nào bị đuổi mà không đi, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: BỊ đuổi đi liền; hoặc tùy thuận không chống trái, 
hạ ý sám hối, cầu giải yết-ma đuổi; hoặc bị bệnh; hoặc không có bạn để 
cùng đi; hoặc đường sá bị trở ngại; hoặc bị nạn giặc, hoặc thú dữ, hoặc 
nước lụt, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị nhốt trói, hoặc mạng nạn, phạm 
hạnh nạn, nên bị đuổi mà không đi. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 172! 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời. Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni An Ấn, đại trí tuệ, hỏi nghĩa 
các Tỳ-kheo. Các vị Tỳ-kheo bị hỏi, không thể trả lời được nên hổ 
thẹn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Tỳ-kheo-ni An Ấn: Sao 
cô ỷ có trí tuệ nhiều, hỏi nghĩa các Tỳ-kheo, khiến quí vị không thể trả 
lời được, nên hổ thẹn? 

T-kheo-nI bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ- -kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Tỳ-kheo-ni An Ẩn: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao cô ỷ có trí tuệ nhiều, hỏi nghĩa các Tỳ-kheo, khiến quí vị 
không thể trả lời được, nên hổ thẹn? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 


1107. Ngũ phần, ibid, -... bị yết-ma khu xuất... 
1108. Pali, Päc. 95. Ngũ phần: điều 186. Thập tụng: điều 158. Căn bản: điều 169. 


558 BỘ LUẬT 3 





gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, hỏi nghĩa kinh các Tỳ-kheo, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Các Tỳ-kheo-ni đến 
ngày giáo thọ không biết đến ai để cầu giáo thọ; nghi, không biết đến 
nơi nào để hỏi nghĩa? Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, muốn hỏi nghĩa phải xin phép trước, sau đó mới 
hỏi. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, muốn hỏi nghĩa với Tỳ-kheo, không xin phép 
trước mà hỏi""°, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào hỏi nghĩa với Tỳ-kheo, không xin phép mà hỏi; 
nói rõ ràng, Ba-dật-đề. Nói không rõ ràng Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước xin phép sau mới hỏi; hoặc đã thường hỏi; 
hoặc quen thân; hoặc người thân hậu nói: Cô cứ hỏi đi, tôi sẽ xin phép 
giùm cô; hoặc vị kia thọ giáo với vị này; hoặc hai người đều đến thọ 
giáo nơi người khác; hoặc người kia hỏi người này trả lời; hay hai người 
cùng tụng hoặc nói cho vui, nói vỘI, nói chỗ vắng, nói trong mộng, hay 
muốn nói việc nây, nhầm nói việc khác. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 173 "9 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni, người ở trước kẻ đến 
sau, người đến sau kẻ ở trước'""', Muốn gây phiển phức người kia, nên 
đi kinh hành, đứng, ngồi, nằm trước mặt người kia. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Tại 
sao, các cô người ở trước kẻ đến sau, trước mặt Tỳ-kheo-ni muốn gây 


1109. Thập tụng: .. chưa được cho phép, mà hỏi Kinh, Luật, Tì-đàm... 

1110. Xem điều 92 trên. 

1111. Tiên trụ hậu chí, hậu chí tiên trụ 7644Z:44ZÊ7t6fE: mình ở trước, người đến sau; hoặc 
mình đến sau, người ở trước (tại một trú xứ). Xem điều 92 & cht. 144 & 145. 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 559 





phiền phức bằng cách kinh hành, đứng, ngồi, nằm? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao, các cô kẻ ở trước người đến sau, trước mặt 
Tỳ-kheo-ni khác muốn gây phiển phức bằng cách đi kinh hành, đứng, 
ngồi, nằm? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, kẻ ở trước người đến sau, người đến sau kẻ ở 
trước, vì muốn gây phiên phức người kia, đi kinh hành, đứng, ngồi, 
nằm trước mặt người ấy, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có Tỳ-kheo-ni kia 
không biết (họ) ở trước hay không phải ở trước, (họ) đến sau hay không 
phải đến sau; sau mới biết, nên tác sám Ba-dật-đề, hoặc nghi. Phật 
dạy: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết kẻ ở trước người đến sau, người đến sau kẻ 
ở trước, vì muốn gây phiền phúc vị kia, bèn đi kinh hành, đứng, ngồi, 
nằm trước mặt, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào biết kẻ ở trước người đến sau, người đến sau kẻ ở 
trước, vì muốn gây phiền vị kia, nên kinh hành, đứng, ngồi, nằm trước 
mặt họ, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc có hỏi, hoặc cho phép 
kinh hành; hoặc là bậc Thượng tọa, hoặc xem nhau kinh hành, hoặc 
muốn kinh hành, hoặc là quen biết, hoặc người quen biết nói: Cô cứ 
kinh hành. Tôi sẽ nói giùm cho cô; hoặc bị bệnh té xuống, hoặc bị 


560 BỘ LUẬT 3 





cường lực bắt, hoặc bị trói cột, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy 
đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỀU 174 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một vị Tỳ-kheo-ni, 
nổi tiếng được nhiều người biết, qua đời. Các Tỳ-kheo-ni xây tháp trong 
Tăng-già-lam của Tỳ-kheo. Chư ni tập trung những hòn đá rửa chân ở 
mọi nơi của đại Tăng đập ra để xây tháp. Có khách Tỳ-kheo đến, vì 
không biết là tháp của Tỳ-kheo-ni, nên lễ bái. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lại xây tháp trong Tăng-già-lam của đại Tăng, khiến cho khách 
Tỳ-kheo đến không biết nên lễ bái? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-mi lại xây tháp trong Tăng-già-lam 
của đại Tăng, khiến cho khách Tỳ-kheo không biết nên lễ bái? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)ỳ-kheo-ni nào, xây tháp trong Tăng-già-lam của Tỳ-kheo, Ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Bấy giờ các Tỳ- 
kheo-ni đối với trong Tăng-già-lam cũ, không có Tỳ-kheo, nên hư hại, 
muốn xây tháp, nhưng nghi. Phật dạy: 

- Không phạm. 

Từ nay về sau, nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, xây tháp trong Tăng-già-lam có Tỳ-kheo, Ba- 
dật-đề. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 561 





Các Tỳ-kheo-ni lại không biết có Tỳ-kheo hay không có Tỳ-kheo 
nên hoặc sám Ba-dật-đề, hoặc nghi. Phật nói: 

- Không biết thì không phạm. 

Từ nay, giới này nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, biết Tăng-già-lam có Tỳ-kheo, mà xây tháp, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni biết có Tỳ-kheo trong Tăng-già-lam mà xây tháp, cứ 
theo mỗi việc lấy đá rửa chân, gạch ngói, những lọn cỏ nhiều hay ít; 
mỗi một thứ là một Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu trước không biết, hoặc Tăng-già-lam cũ bị 
hư hại; hay xây tháp trước, Tăng-già-lam lập sau thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 175''? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn chế giới, khiến Tỳ-kheo-ni 
dù là một trăm tuổi mà thấy Tỳ-kheo mới thọ giới, cũng phải đứng dậy 
nghĩnh đón, lễ bái, cung kính, hỏi chào, trải tọa cụ mời ngầi. Song có 
các Tỳ-kheo-ni kia không đứng dậy nghĩnh đón lễ bái, cung kính, hồi 
chào. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo-ni: Đức Thế 
Tôn chế giới, khiến Tỳ-kheo-ni dù là một trăm tuổi, nhưng khi thấy Tỳ- 
kheo mới thọ giới, cũng phải đứng dậy nghĩnh đón cung kính, lễ bái, hồi 
chào, trải tọa cụ mời ngồi. Sao các cô không đứng dậy nghinh đón? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách các Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao các cô thấy Tỳ-kheo mới thọ giới không đứng 
dậy nghinh đón, lễ bái, cung kính, hỏi chào, trải tọa cụ mời ngôi, cho 


1112. Ngũ phần: điều 179. 


562 BỘ LUẬT 3 





dù đã một trăm tuổi? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, dù một trăm tuổi, thấy Tỳ-kheo mới thọ giới mà 
không đứng dậy nghỉnh đón, cung kính lễ bái, hỏi chào, Ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy. Có vị nhất tọa thực, 
không ăn thức ăn làm pháp dư thực'!', hoặc có bệnh, hay ăn chưa đủ no 
nên không đứng dậy chào, nghi. Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép nói: “Sám hối Đại đức. Con có nhân 
duyên như vậy, như vậy nên không đứng dậy nghĩnh đón Đại đức. ” 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, thấy Tỳ-kheo mới thọ giới phải đứng dậy nghỉnh 
đón, cung kính lễ bái, hỏi chào mời ngồi. Nếu không làm vậy, trừ có 
nhân duyên, Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào thấy Tỳ-kheo không đứng dậy, Ba-dật-để. Trừ 
nhân duyên. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu đứng dậy nghĩnh đón; hoặc nhất tọa thực, 
hoặc không ăn thức ăn làm pháp dư thực, hoặc bị bệnh, hay vì ăn chưa 
đủ no, nói: Sám hối Đại đức, con có nhân duyên như vậy, như vậy, nên 
không đứng dậy nghĩnh đón. Hoặc bị bệnh té xuống đất, hoặc bị cường 
lực bắt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 176 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni mặc y uốn éo thân 
hình đi, vì làm đẹp. Các cư sĩ thấy, cơ hiểm: Các Tỳ-kheo-ni này không 


1113. Một lần ngồi ăn, đứng dậy rồi, không ăn lại nữa. Dù có làm phép dư thực. Xem Phần I, 
Ch. v. Ba-dật-đề 35. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 563 





biết hổ thẹn, phạm vào phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Vì muốn làm đẹp, vừa đi, 
vừa uốn éo thân hình như bọn dâm nữ, tặc nữ vậy! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 
Sao các cô vì muốn làm đẹp, vừa đi, vừa uốn éo thân hình, giống như 
bọn dâm nữ, tặc nữ vậy? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni, mà vì muốn làm đẹp, vừa đi, vừa 
uốn éo thân hình? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, vì muốn làm đẹp mà vừa đi vừa uốn éo thân hình, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, vì muốn làm duyên đẹp, vừa đi, vừa uốn éo thân 
hình, Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Vì mắc phải chứng bệnh nào đó, hoặc vì bị người 
đánh phải tránh né, hoặc bị voi dữ xông đến, hoặc gặp giặc, hoặc gặp 
thú dữ, hoặc bị gai gốc phải lấy tay đỡ; hoặc lội qua nước sông, hay 
mương rãnh, vũng bùn; hoặc muốn cho y được tế chỉnh, khỏi bị cao thấp 
so le như vòi con voi hay lá cây đa-la; hoặc xếp thành lăn nhỏ nhăn nhó 
nên phải xoay mình ngó bên tả bên hữu. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIỂU 177 

A. DUYÊN KHỞI 


564 BỘ LUẬT 3 





Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni tự mình trang sức 
chải tóc,!"' thoa hương thơm vào mình, các cư sĩ thấy, chê cười nói: 
Chúng ta là phụ nữ tự trang sức thân hình, chải tóc, thoa hương thơm vào 
người. Các Tỳ-kheo-ni nầy mà cũng lại làm như vậy! Do đó, họ sinh 
tâm khinh mạn không cung kính. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học gIỚI, biết hổ thẹn, hiểm trách nhóm sáu Ty-kheo-ni: 
Các cô đã xuất gia, sao lại trang sức thân hình như vậy? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo-nI, các cô đã xuất gia, sao lại trang 
sức thân hình? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, trang điểm, thoa hương thơm như phụ nữ, Ba- 
dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, trang điểm thoa hương thơm vào mình như phụ 
nữ, cứ tính một chấm là một Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc có chứng bệnh thế nào đó; hoặc cha mẹ 
mắc bệnh, hay bị trói nhốt, mình phải tắm rửa chải tóc; hoặc người ưu- 
bà -di tín tâm bị bệnh, hay bị nhốt trói, vì họ tắm rửa; hoặc bị cường lực. 
Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 


1114. Thập tụng, các điều 167-172: tự mình và nhờ người chà đầu; tự mình và nhờ người chải 
tóc; tự mình và nhờ người bện tóc. Ngũ phần, điều 203: làm eo nhỏ; điều 204: các hình thức trau 
chuốt thân hình; điều 207: ngắm nghía thân mình; điều 208: soi kiếng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 565 


ĐIỂU 178 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Già-ca-chiên-đà-thâu-na là chị 
ruột của một nữ tu ngoại đạo. Tỳ-kheo-ni kia sai em mình là ngoại đạo 
xoa chà hương thơm vào mình. Các cư sĩ thấy chê cười, nói: Tỳ-kheo-ni 
nầy không biết hổ thẹn, phạm vào phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi 
biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sai em mình là ngoại 
đạo xoa chà hương thơm vào mình, giống như bọn dâm nữ, tặc nữ! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách Tỳ-kheo-ni Già-ca-chiên- 
đà-thâu-na: Sao cô lại bảo em gái cô là ngoại đạo xoa chà hương thơm 
vào mình? 

Tỳ-kheo-ni bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
quở trách Tỳ-kheo-ni Già-ca-chiên-đà-thâu-na: 

- Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm.Tại sao Tỳ-kheo-ni lại bảo em gái mình là ngoại đạo xoa chà 
hương thơm vào mình? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp (778a1) cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, sai nữ ngoại đạo xoa chà hương thơin vào mình, 
Ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

T-kheo-nI nào, sai nữ ngoại đạo thoa chà hương thơm vào thân, 
Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hoặc mắc bệnh thế nào đó, hoặc bị cường lực 
bắt; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 





566 BỘ LUẬT 3 





PHẦN 2: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 
Chương V: NÓI VỀ 8 PHÁP BA-LA-ĐỀ ĐỀ-XÁ-NI'!! 


ĐIẾU 1 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni xin váng sữa!!!* để 
ăn. Các cư sĩ thấy, cơ hiểm, nói: Tỳ-kheo nầy không biết hổ thẹn, cầu 
xin không nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng 
Như vậy có gì là chánh pháp? Xin váng sữa để ăn, như bọn tặc nữ dâm 
nữ không khác! 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học SIỚI, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: Sao 
các cô lại xin váng sữa để ăn? 

Quở trách rồi, Tỳ-kheo-ni thiểu dục liễn bạch với các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân 
duyên nầy tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo-ni: 

- Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao Tỳ-kheo-ni lại xin váng sữa để ăn? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các Tỳ-kheo-ni nầy là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới nầy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 


1115. Bản Hán không ghi chương. Chỉ ghi chú nhỏ ở cuối thiên ba-dật để: Đã nói xong 178 
pháp Ba-dật-để. Bản Việt đặt thành chương riêng biệt để thống nhất hình thức với luật tỳ kheo. 
Thiên này có § điều, tất cả đều biệt giới. Ngũ phần 14 (T22n1421, tr.100a16), phần ii, thiên 
thứ 5, - Ni luật hối quá pháp, 8 pháp ba-la-đề đễể-xá-n¡i. Tăng kỳ 40 (T22n1425, tr.544a08): tám 
pháp đề-xá-n¡i. Thập tụng 47 (T23n1435, tr.345a23). Căn bản ni 20 (T23n1443, tr.1016a27): Đệ 
tứ bộ ba-la-đềể để-xá-ni pháp. Pali, Vin.iv. 346, Bhikkhunïvibhanga, - 5. Pãtidesanïyakam. 
1116. Hán: tô Ủ£. Pali: sappI, thục tô, tô nhũ, hay để hồ. Giải thích: các loại tô làm từ sữa bò, 
sữa sơn dương, hay sữa trâu. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phân 2 567 





Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, xin váng sữa để ăn, phạm pháp đáng chê trách 
phải sám hối. Nên đến các Tỳ-kheo-ni khác nói: “Thưa đại tỉ, tôi phạm 
pháp đáng chê trách, làm điều không nên làm. Nay đến đại tỉ xin sám 
hối.!!” “Đây gọi là pháp hối quá. 

Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-ni kiết giới như vậy rồi, có vị nghi, không 
dám vì người bệnh xin, chính mình bệnh cũng không dám xin, người 
khác vì mình xin cũng không dám dùng. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép, mình bệnh được xin, vì người bệnh được 
xin, người khác vì mình xin được dùng. 

Từ nay nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà xin váng sữa để ăn, phạm pháp 
đáng chê trách phải sám hối. Nên đến các Tỳ-kheo-ni khác nói: “Thưa 
đại tỉ, tôi phạm pháp đáng chê trách, làm điều không nên làm. Nay tôi 
đến đại tỉ sám hối. ” Gọi là pháp hối quá. 

B. GIỚI TƯỚNG 

T-kheo-nI: nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà xin váng sữa để ăn, một miếng 
nuốt là một ba-la-đề để-xá -ni. 

Tỳ-kheo, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Vì mình có bệnh, vì người bệnh mà xin, hoặc 
người khác vì mình xin, hay mình vì người khác xin, hoặc không xin mà 
được. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não, bức bách. 

ĐIẾU 2 > ĐIẾU 8 

2. Xin dầu, 3. Xin mật, 4. Xin đường mía, 5. Xin sữa, 6. Xin sữa 
đặc, 7. Xin cá, 8. Xin thịt; cũng như xin váng sữa không khác'!'$, 

Bốn giới trên của Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Bốn giới dưới, Tỳ-kheo Ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa- 
di-ni, Đột-kiết-la. 


1117. Pali: gãrayham dhammam äpajjim asappãyam pätidesanTyam, phạm pháp đáng bị 
chê trách, không thích đáng, cần phải phát lồ. 

1118. Xin § thứ, Tứ phần, Ngũ phần, Tăng kỳ: tô, du, mật, thạch mật, nhũ, lạc, ngư, nhục H3 
#R X1 đã ýLÚM2tL|A]. Thập tụng: nhữ, lạc sinh tô, thục tô, du, ngư, nhục bô ŸL@“El§ ZAW4ÿHfát 
JIllfi. Pali: sappi, dadhi, tela, madhu, phãnita, maccha, mamsa, khira. 






































CHƯƠNG VI: NÓI VỀ 100 PHÁP CHÚNG HỌC 
CHƯƠNG VII: NÓI VỀ 7 PHÁP DIỆT TRÁNH 


Chúng học giới, cùng đại Tăng không khác. Nên không chép 
ra.II9 


1119. Hết quyển 30. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 73 


LUẬT TỨ PHẦN 


SỐ 1428 
(PHẦN 3) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC, 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


LUẬT TỨ PHẦN 


PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN 
CU, TỰ TÚ, DA THUỘC, Y, THUỐC v.v... 


Chương I: THỌ GIỚI!!? 


I. THÍCH THỊ THẾ PHỔ 

Tôi từng nghe chuyện được kể như vầy: 

Từ xa xưa về trước, có vị Vua đầu tiên xuất hiện trong đời, tên là 
Đại Nhân, được đại chúng suy cử.!'?! Nhà Vua có thái tử tên là Thiện 
Vương. Thiện Vương có thái tử tên là Lâu-di. Vua Lâu-di có con tên là 


Trai''^. Trai vương có con tên là Đảnh Sinh". Vua Đảnh Sinh có con 


tên là Giá-la. Vua Giá-la có con tên là Bạt-giá-la. Vua Bạt-giá-la có 
con tên là VỊ. Vua Vì có con tên là Vi-lân-đà-la. Vua Vi-lân-đà-la có 
con tên là Bề-hê-lê-tứ. Vua Bề-hê-lê-tứ có con tên là Xá-ca-đà. Vua 
Xá-ca-đà có con tên là Lâu-chi. Vua Lâu-chi có con tên là Tu-lâu-ch1. 
Vua Tu-lâu-chi có con tên là Ba-la-na. Vua Ba-la-na có con tên là Ma- 


1120. Trong bản Hán, Chương V của phần II. 

1121. Trường A-hàm 6, kinh số 5 “Tiểu duyên” (T01n01 tr.38b21): “Bấy giờ đại chúng suy cử 
một người, để giải quyết những tranh chấp; gọi là Bình đẳng chủ *ƒ*#`:.” Cf. Trung A-hàm 
39, kinh 154 “Bà-la-bà-đường”. Päli, D. 27. Aggañña (D.iii.92): nhân dân suy cử một người 
phân xử, gọi là Mahãsammato. Họ gọi người này là râjâ (vua). Đó là vị Vua tối sơ xuất hiện 
trong thế gian. 

1122. Các bản đều đọc là Tê Z#. Nhưng nguyên tên tiếng Phạn là Upoadha, nên phải đọc là 
Trai 7. 

1123. Danh sách các vị Vua đầu, kể theo Mahävastu (tr.289): Vua Mahâsammata (Đại Nhân 
Ä), Kalyãna (Thiện #2), Upoadha (Trai Z#), Mãndhãta (Đảnh Sinh J“E). Kể xuống xa nữa, 
Vua Ik§vãku (Ý -sư-ma 8ÃfIlFÊ). Ikévãku (Pali: Okkãka) là ông tổ của giòng họ Thích. Xuống 
nữa, là Sihahanu (Sư Tử Giáp Ñl-ƒ'#l). Ông này có bốn người con trai. Cả là Suddhodana 
(Duyệt-đầu-đàn #ÈØïll) sinh Bồ-tát sau thành Phật. 


572 BỘ LUẬT 3 





ha-ba-la-na. Vua Ma-ha- ba-la-na có con tên là Quý-xá. Vua Quý-xá có 
con tên là Ma-ha-quý-xá. Vua Ma-ha-quý-xá có con tên là Thiện Hiện. 
Vua Thiện Hiện có con tên là Đại Thiện Hiện. Vua Đại Thiện Hiện có 
con tên là Vô Uu.!"!2 Vua Vô Ưu có con tên là Quang Minh. Vua Quang 
Minh có con tên là Lê-na. Vua Lê-na có con tên là Di-la. Vua Di-la có 
con tên là Mạt-la. Vua Mạt-la có con tên là Tinh Tấn Lực. Vua Tinh 
Tấn Lực có con tên là Lao-xa. Vua Lao-xa có con tên là Thập Xa. Vua 
Thập Xa có con tên là Bách Xa. Vua Bách Xa có con tên là Kiên Cung. 
Vua Kiên Cung có con tên là Thập Cung. Vua Thập Cung có con tên là 
Bách Cung. Vua Bách Cung có con tên là Năng Sư Tử. Vua Năng Sư 
Tử có con tên là Chân-xà. Từ Vua Chân-xà theo thứ tự về sau có mười 
chủng tộc Chuyển luân thánh vương: 1. Già-nâu-chi. 2. Đa-lâu-tỳ-đế. 3. 
A-thấp-tỳ. 4. Càn-đà-la. 5. Già-lăng-ca. 6. Chiêm-tỳ. 7. Câu-la-bà. 8. 
Bát-xà-la. 9. Di-tất-lê. 10. Ý-sư-ma. 

Già-nâu-chi theo thứ tự tương thừa có năm Vua. ĐÐa-lâu-tỳ-đế 
theo thứ tự có năm Vua. A-thấp-tỳ có bảy Vua. Càn-đà-la có tám Vua. 
Già-lăng-ca có chín Vua. Chiêm-tỳ có mười bốn Vua. Câu-la-bà có ba 
mươi mốt Vua. Bát-xà-la có ba mươi hai Vua. Di-tất-lê, theo thứ tự có 
tám mươi bốn ngàn Vua. Vua Ý-sư-ma, theo thứ tự có một trăm Vua. 
Từ Vua Ý-sư-ma về sau có nhà Vua tên là Đại Thiện Sinh. Vua Đại 
Thiện Sinh có con tên là Ý-sư-ma. Vua Ý-sư-ma có con tên là Ưu-la-đà. 
Uu-la-đà có con tên là Cù-la. Cù-la có con tên là Ni-phù-la. Ni-phù-la 
có con tên là Sư Tử Giáp”. Sư Tử Giáp có con tên là Duyệt-đầu-đàn. 
Duyệt-đầu-đàn có con tên là Bồ-tát. Bồ-tát có con tên là La-hầu-la. 

II. TRUYỆN ĐỨC THÍCH TÔN 

1. Xuất gia và thành đạo 

¡. Vương tử họ Thích 

Bồ-tát là con nhà họ Thích, bên cạnh Tuyết sơn, quốc giới phía 
bắc; thuộc dòng dõi hào quý, cha mẹ chân chánh, các tướng đây đủ. Khi 
vừa mới sinh, các thầy tướng Bà-la-môn đều đến xem tướng. Họ luận 
đoán: Đại vương, hài nhi đây có đầy đủ ba mươi hai tướng của đại nhân. 
Người có tướng này sẽ hướng đến hai con đường, chắc chắn không sai. 
Một là, nếu không xuất gia, sẽ là Vua Sát-lợi Quán đảnh'!?° Chuyển 


1124. Vương thống từ Vua Đảnh Sinh trở xuống, kể theo tư liệu Päli (Mhv. ii ): Mandhãtã, Cara- 
ka, Upacara, Cetfya, Mucala, Mahämucala, Mucalinda, Sägara, Sägaradeva, Bharata, AngTrasa, 
Rucl, Surucl, Pataäpa, Mahäpatäpa, Panada, Mahäpanada, Sudassana, Neru. 

1125. Pali: Sihahanu; Mhv. 1. 15, Dpv. 11. 44, con trai cua Jayasena. 

1126. Nguyên Hán: Sát-lợi thuỷ nghiêu đảnh #IJ2kbSÏl, vua dòng Sát-lợi được truyển ngôi. Sau 
đó, nếu bảy báu xuất hiện và chinh phục được cả bốn châu thiên hạ, bấy giờ thành Chuyển luân 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 573 





luân thánh vương, có khả năng chinh phục tất cả, làm chủ bốn thiên hạ, 
được gọi là Pháp vương”, vì chúng sinh mà làm vị Tự tại"?, đầy đủ 
bảy món báu. Bảy món báu là: I. Luân bảo, 2. Tượng bảo, 3. Mã bảo, 
4. Châu bảo, 5. Ngọc nữ bảo, 6. Chủ tàng thần bảo, 7. Điển binh bảo. 
Thái tử có đầy đủ một ngàn người con hùng mãnh, dũng kiện có khả 
năng đẩy lui tất cả quân địch trên lãnh thổ, không cần dùng đao trượng, 
tự xử dụng sức của mình, bằng chánh pháp cai trị giáo hóa, không hễể 
có sự sợ hãi khi hành vương sự. Nhà Vua thi hành mọi việc một cách tự 
tại, không hề khiếp nhược. Hai là, nếu Thái tử xuất gia, sống không gia 
đình, thì sẽ thành bậc Vô thượng Chánh chân, Đẳng chánh giác, Minh 
hạnh túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài, ở giữa các chúng hội của Ma, của 
Phạm, của Sa-môn, Bà-la-môn, chúng hội chư thiên và loài người, đã 
tự thân chứng ngộ, tự thân an lạc, rồi vì chúng sinh nói pháp; pháp ấy, 
khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều thiện xảo, có đủ nghĩa và 
vị, với phạm hạnh được hiển hiện. 

Bấy giờ, Vua nước Ma-kiệt là Bình-sa!!? lo ngại các nước ở biên 
giới; sai người thám sát khắp nơi. Nhà Vua nghe quân thám sát tâu 
rằng, dưới chân Tuyết sơn, quốc giới phía bắc, có một người con trai 
dòng họ Thích, dòng dõi hào quý, cha mẹ chân chánh, có đủ ba mươi 
hai tướng đại nhân. Các thầy xem tướng nói như trên. 

Bấy giờ, quân thám sát đến tâu với Vua: 

- Đại vương nên biết, dưới chân Tuyết sơn, quốc giới phía bắc, 
có một người con trai dòng họ Thích, dòng dõi hào quý, cha mẹ chân 
chánh, có đủ ba mươi hai tướng đại nhân, như trên đã nói. Nay nhà Vua 
nên tìm cách trừ khử người kia đi. Nếu không, sợ sau này sẽ gây hại cho 
Vua. Việc mất nước, mất đất, sẽ do từ đây phát sinh. 

Vua nói: 

- Làm thế nào mà trừ khử được! Nếu vị kia không xuất gia, sẽ là 
vua Sát-lợi quán đảnh, làm Chuyển luân thánh vương, có đủ bảy báu, 
thống lãnh bốn thiên hạ, là bậc Tự tại, không hề khiếp nhược. Ta sẽ là 
thần thuộc phục mệnh. Nếu vị ấy xuất gia học Đạo, chắc thành bậc Vô 
thượng Chí chân, Đẳng chánh giác, nói pháp cho mọi người; pháp ấy, 
vương. Xem Trường A-hàm 7, kinh 6 “Chuyển luân vương tu hành”; Trung A-hàm I5, kinh 70 
“Chuyển luân vương”; Pâli, D. 26. Cakkavatti. 

1127. Pháp Vương Š T-, vì “Sau khi chinh phục, Vua cai trị bằng Pháp, không bằng đao kiếm” 
(adattena asatthena dhammena abhivijiya aj]hãvasi; D. 26, 11. 59). 
1128. Tự Tại EÉ£. Pali: Issara (Skt. l&vara), ông chủ, hay vị Chúa tể. Thường dùng để gọi 


Thượng đế, tức Thiên Chúa. 
1129. Ma-kiệt vương Bình-sa E#”j [:†}; Päli: rãjã Magadho Seniyo Bimbisäro 








574 BỘ LUẬT 3 





khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, đều thiện xảo. Ta sẽ làm đệ 
tử của vị ấy. 

Theo thời gian Bồ-tát khôn lớn, các căn đầy đủ. Từ chỗ nhàn tịnh, 
Ngài suy nghĩ: Nay, Ta xét thấy thế gian này thật là khổ não. Có sinh, 
có già, có bệnh, có chết. Chết đây sinh kia. Do thân này mà biên tế 
của khổ không được chấm dứt. Làm thế nào để chấm dứt cái thân khổ 
này? 

ii. Xuất gia tầm đạo 

Bấy giờ, Bồ-tát vừa tuổi thanh xuân, đầu tóc đen mướt, tướng mạo 
thù đặc, đang thời thịnh tráng, mà tâm không ham muốn dục lạc. Cha 
mẹ sâu ưu khóc lóc, không muốn để Bồ-tát xuất gia học đạo. 

Rồi thì, Bồ-tát cưỡng ý cha mẹ, tự mình cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, từ bổ gia đình để sống không gia đình. Bồ-tát du hành, dần dà 
đi từ biên giới nước Ma-kiệt đến thành La-duyệt.!!?° Nghỉ đêm tại núi 
kia!°!, Sáng sớm tỉnh sương, Ngài khoác ca-sa, bưng bát, vào thành La- 
duyệt khất thực. Tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ. Co duỗi, cúi ngước, bước 
đi ung dung, nhìn thẳng trước mà đi tới, không liếc ngó hai bên. Khi ấy, 
Vua Ma-kiệt ở trên lầu cao, các đại thần vây quanh trước sau. Vua từ xa 
nhìn thấy Bồ-tát vào thành khất thực. Co duỗi, cúi ngước, bước đi ung 
dung, nhìn thẳng trước mà đi tới, không liếc ngó hai bên. Thấy vậy, nhà 
Vua nói bài kệ khen ngợi cho các đại thần nghe: 

Các ngươi xem người kia 
Cử chỉ Thánh tuyệt vời 
Tướng hảo thật trang nghiêm 
Chẳng phải hàng hạ tiện. 
Nhìn thẳng, không liếc ngó 
Trực chỉ tiến bước lên 

Vua liền sai người hỏi 
Tỳ-kheo muốn đi đâu? 
Người sứ được Vua sai 
Theo sau chân Tỳ-kheo 
Xem Tỳ-kheo đến đâu 
Nghỉ đêm ở chỗ nào? 

Xin xong khắp mọi nhà 
Các căn định, trầm tĩnh 
Bát cơm nhanh chóng đầy 


1130. La-duyệt thành #ÊEÄ#Ÿ, thủ phủ nước Ma-kiệt-đà. 
1131. Bản Cao ly: chỉ túc I[-ff. Tống-Nguyên-Minh: sơn túc |lIfiï 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 575 





Ý chí thường vui tươi. 
Sau khi khất thực xong 
Thánh liền ra khỏi thành 
Trên núi Ban-trà-bà!?”? 
Sẽ tạm nghỉ nơi đây. 
Biết chỗ Tỳ-kheo nghỉ 
Một người ở lại đó 

Một người trở về tâu 

Để nhà Vua biết rõ. 
Tỳ-kheo hiện nghỉ đêm 
Tại núi Ban-frà-bà 

Nằm ngôi như sư tử 

Như cọp tại rừng sâu. 
Vua nghe sứ thân tâu 
Lệnh trang hoàng cỗ voi 
Cùng quân hầu tùy tùng 
Đồng đến lễ Bồ-tát. 

Khi đến hỏi chào xong 
Rồi ngồi qua một bên 
Sau khi chào hỏi rồi 

Vua lại nói như sau: 

- Xem Ngài đang tráng thịnh 
Các hành rất thanh tịnh 
Lễ đáng ngự đại xa 
Quần thần hầu giá nghiêm 
Tướng mạo rất đoan chánh 
Tất sinh dòng Sát-lợi? 

- Nay tôi trả lời ngài 
Xin nói quê hương mình 
Nay phía Bắc núi Tuyết 
Có nước Đại vương trị. 
Nay ở Bắc tuyết sơn 

Họ cha gọi là Nhật ! 
Sinh xứ là Thích-ca 


1132. Ban-trà-bà JfZ%?Z. Päli: Pattava, ngọn đổi gần thành Rãjagaha (Vương-xá hay La- 
duyệ9). 

1133. Nhật [l. Pãli: Äđicca. Tên chỉ họ của bộ tộc Thích ca. Do đó, Phật cũng được gọi là đấng 
Nhật Tôn, hay Nhật Thân, bà con của Mặt Trời (Pãli: Ädiccabanhddhu). 





576 BỘ LUẬT 3 


Tài bảo, kỹ thuật đủ. 
Cha mẹ đều chân chánh 
Bỏ nhà, tâm học đạo 
Không ưa chốn ngũ dục 
Xem dục nhiều khổ não. 
Ly dục thường an ổn 
Tìm cầu chỗ diệt dục 
Là tâm ý của tôi. 

Bấy giờ, nhà Vua nói với Thái tử: 

- Nay ngài hãy ở lại đây. Tôi sẽ chia cho phân nửa nước. 

Bồ-tát trả lời: 

- Tôi không thể nghe theo lời đó được. 

Nhà Vua lại nói: 

- Ngài có thể làm Đại vương. Nay tôi cho ngài trọn nước và tất 
cả những sở hữu. Tôi dở luôn cả vương miện báu này tặng ngài. Ngài ở 
ngôi vương vị để trị vì. Tôi sẽ làm thần hạ. 

Bồ-tát trả lời: 

- Tôi bỏ ngôi vị Chuyển luân vương để xuất gia học đạo, đâu có 
thể ham ngôi vị Vua nơi biên quốc mà sống ở thế tục. Này Vua nên 
biết, cũng như có người đã từng thấy nước trong đại hải, sau thấy nước 
trong vũng chân trâu, đâu có thể sinh tâm nhiễm trước. Việc này cũng 
như vậy. Tôi há lại bổ ngôi Chuyển luân vương để nhận ngôi vị tiểu 
vương chư hầu''3*. Việc này không thành vậy! 

Bấy giờ, nhà Vua thưa: 

- Nếu người thành Vô thượng đạo, thì đến thành La-duyệt này 
trước, để tôi được thăm. 

Bồ-tát trả lời: 

- Được. 

Nhà Vua liền từ chỗ ngồi đứng dậy kính lễ sát chân Bồ-tát, nhiễu 
ba vòng, rồi cáo lui. 

Bấy giờ, có người tên là A-lam-ca-lam!' là bậc thầy trong mọi 
người, dạy cho các đệ tử môn thiển định vô sở hữu xứ!'*. Bồ-tát đến 
chỗ của A-lam-ca-lam thưa hỏi: 

- Ngài dạy các đệ tử bằng những pháp gì, khiến cho họ chứng 





1134. Túc tán tiểu vương ##/]»-†- (vua rải thóc), chỉ vua nhỏ, chư hầu. 

1135. A-lam-ca-ln[fZ3MfZ. P3li: Änãra-Kãlãma. 

1136. Nguyên trong bản: bất dụng xứ định 4*Hl/#2E. Bậc thứ ba trong bốn Vô sắc định. Xem, 
Trung A-hàm 56, kinh 204 “La-ma” (T01n26 tr.776b08). (Päli: äkiñcaññãyatana) Cí. Pãli, M. 
64. Ariyapariyesana (¡. 160). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 571 





đắc? 

A-lam-ca-lam trả lời: 

- Này Cù-đàm, tôi nói cho các đệ tử về định vô sở hữu, khiến cho 
họ chứng đắc. 

Bấy giờ, Bồ-tát liền nghĩ: Đâu phải chỉ có A-lam-ca-lam có lòng 
tin, mà nay Ta cũng có lòng tin. Đâu phải chỉ có A-lam-ca-lam có tỉnh 
tấn, mà Ta cũng có tinh tấn. Đâu phải chỉ có A-lam-ca-lam có trí tuệ, 
mà nay Ta cũng có trí tuệ. Nay, A-lam-ca-lam bằng pháp này mà chứng 
đắc, Ta há không tịnh tọa tư duy, bằng trí tuệ, mà chứng đắc. Nay, Ta 
cần siêng năng tinh tấn để chứng pháp này. Bồ-tát liền nổ lực tinh tấn, 
không bao lâu, chứng đắc pháp này. Khi Bồ-tát chứng đắc rồi, đến chỗ 
A-lam-ca-lam nói: 

- Ngài chỉ chứng pháp vô sở hữu định này và nói cho người phải 
không? 

A-lam-ca-lam trả lời: 

- Tôi chỉ có pháp này. Ngoài ra không có pháp nào nữa. 

Bồ-tát nói: 

- Tôi cũng đã chứng pháp vô sở hữu định này. Nhưng không nói 
cho người khác. 

A-lam-ca-lam hỏi: 

- Cù-đàm, thật sự người đã chứng vô sở hữu định này nhưng không 
nói cho người chăng? Tôi cũng chứng vô sở hữu định này nhưng tôi 
mà nói cho người khác. Cù-đàm, những gì tôi biết thì người cũng biết. 
Những gì người biết thì tôi cũng biết. Người như tôi. Tôi như người. Này 
Cù-đàm, người có thể cùng tôi lo Tăng sự''?” chăng? 

Bấy giờ, A-lam-ca-lam sinh lòng hoan hỉ, cung kính thừa sự Bồ- 
tát, coi ngang hàng với mình. 

Rồi thì, Bồ-tát lại nghĩ: Loại thiển định vô sở hữu này không phải 
là pháp tịch diệt, không ly dục, chẳng phải là diệt tận, chẳng phải là tịch 
tĩnh, chẳng thể thành Đẳng chánh giác, chẳng phải là Sa-môn, chẳng 
phải là nơi chứng đắc Niết-bàn. Ta không thích pháp này. Bồ-tát bèn bỏ 
A-lam-ca-lam ra đi để cầu pháp cao siêu hơn. 

Bấy giờ, có Uất-đầu-lam Tử'' là bực thầy đứng đầu ở trong đại 
chúng. Vị này sau khi thầy mạng chung, dạy các đệ tử của thầy về loại 


1137. Tăng, đây chỉ chúng đệ tử của A-lam-ca-lam. 
113§. Uất-đầu-lam Tử Ế2ØÄj#Z ƒ.. Xem Trung A-hàm 56, ibd. T01n26 tr.776c06. Pãli: Udako 
Rãamaputfo,, M. 26, ibid. 


578 BỘ LUẬT 3 





thiển định phi tưởng phi phi tưởng xứ.!'2 Bồ-tát đến chỗ Uất-đầu-lam 
Tử thưa hỏi: 

- Thầy của Ngài dạy đệ tử bằng những pháp gì? 

Uất-đầu-lam Tử trả lời: 

- Thầy của tôi dạy các đệ tử môn thiển định phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Bồ-tát nghĩ: Đâu phải chỉ Uất-đầu-lam Tử có lòng tin mà ta cũng 
có lòng tin. Đâu phải chỉ Uất-đầu-lam Tử có tinh tấn mà ta cũng có tinh 
tấn. Đâu phải chỉ Uất-đầu-lam Tử có trí tuệ mà ta cũng có trí tuệ. Đâu 
phải chỉ Uất-đầu-lam Tử chứng pháp này mà vì người nói. Ta há không 
thể chứng pháp này. Nay Ta có thể nổ lực tinh tấn để chứng pháp này. 
Bồ-tát liền nổ lực tinh tấn, không bao lâu chứng được pháp này. 

Bấy giờ, Bồ-tát đến chỗ Uất-đầu-lam Tử hỏi: 

- Ngài chỉ có môn thiền định phi tưởng phi phi tưởng xứ này, hay 
còn có pháp nào nữa? 

Uất-đầu-lam Tử trả lời: 

- Cù-đàm, tôi chỉ có pháp này. Ngoài ra không có pháp nào nữa. 

Bồ-tát hỏi: 

- Nay, tôi cũng đã chứng định phi tưởng phi phi tưởng xứ này. 

Uất-đầu-lam Tử nói: 

- Người thật sự có định phi tưởng phi phi tưởng nầy rồi chăng? 
Thầy của Uất-đầu-lam Tử tôi cũng đã chứng nghiệm định phi tưởng phi 
phi tưởng xứ này. Những gì Thây của tôi biết thì nay người cũng biết. 
Những øì người biết thì Uất-đầu-lam Tử cũng biết. Người giống như 
Uất-đầu-lam Tử, Uất-đầu-lam Tử cũng giống như người. Nầy Cù-đàm, 
nay người hãy cùng tôi trông coi Tăng sự này. 

Bấy giờ, Uất-đầu-lam Tử phát tâm hoan hỷ, thừa sự Bồ-tát, tôn 
lên bậc Thầy để thờ kính. Bấy giờ, Bồ-tát lại nghĩ: Ta quán sát định phi 
tưởng phi phi tưởng xứ này chẳng phải là pháp tịch diệt, không ly dục, 
chẳng phải là diệt tận, chẳng phải là tịch tĩnh, chẳng thể thành Đẳng 
chánh giác, chẳng phải là Sa-môn, chẳng phải là nơi chứng đắc Niết- 
bàn. Ta không thích pháp này. 

Bồ-tát bỏ Uất-đầu-lam Tử ra đi để tìm cầu pháp cao siêu hơn. 

Pháp thù thắng mà Bồ-tát tìm cầu, đó là pháp tịch tĩnh tối 
thượng, 

















1139. Trong bản: hữu tưởng vô tưởng f[#Ñf##H2E. Bậc thứ tư trong bốn Vô sắc định. Pali: 
Nevasaññãnãsaññãyatana 
1140. Hán: vô thượng hưu tức pháp Ít [-ƒK§Iï#. Xem, Trung A-hàm 56, đã dẫn: vô thượng an 























SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 579 





ii. Sáu năm khổ hạnh 

Bồ-tát từ ranh giới Ma-kiệt du hóa về phương nam, đến núi Tượng 
đầu!!!, trong thôn Đại tướng, ở Uất-t-la!!2. Nơi đó, có một vùng đất 
sạch sẽ, bằng phẳng, xinh đẹp, khả ái; cổ xanh non mềm mại đều xoay 
về phía hữu; ao tắm trong mát mẻ, nước sạch sẽ; vườn rừng rậm rạp bao 
quanh; thôn xóm dân cư ở xung quanh đông đảo. Thấy vậy, Bồ-tát nghĩ: 
Thiện nam tử nào muốn tìm cầu nơi đoạn trừ kết sử, đây là chỗ tốt. Nay 
ta tìm cầu nơi đoạn trừ kết sử, đây chính là chỗ ta muốn. Nay ta có thể 
ngồi nơi đây để đoạn kết sử. Bấy giờ có năm người đi theo Bồổ-tát tự 
nghĩ: Nếu Bồ-tát thành đạo thì sẽ nói pháp cho chúng ta. 

Bấy giờ, Uất-bề-la có bốn người con gái: một tên là Bà-la, hai 
tên là Uất-bà-la, ba tên là Tôn-đà-la, bốn tên là Kim-bà-già-la đều để 
ý vào Bồ-tát, tự nghĩ: Nếu Bồ-tát xuất gia học đạo chúng ta sẽ làm đệ 
tử. Nếu Bồ-tát không xuất gia học đạo, ở tại gia theo thế tục thì chúng 
ta sẽ là thê thiếp. 

Ở đây, Bồ-tát khổ hạnh sáu năm, nhưng vẫn không chứng được 
pháp thù thắng của Thánh trí tăng thượng. Rồi Bồ-tát nhớ lại. Xưa kia, 
nơi bờ ruộng, chỗ phụ vương hạ điển, ngài ngồi dưới bóng cây Diêm- 
phù, với sự ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc phát 
sinh đo viễn Iy!!°, ngài chứng nghiệm và an trú Sơ thiền. 

Bồ-tát lại nghĩ: Có con đường nào để từ đó đạt được dứt sạch nguồn 
gốc khổ? Lại nghĩ tiếp, - Con đường này sẽ dẫn đến chỗ dứt sạch nguồn 
gốc khổ. Rồi Bồ-tát liền nổ lực tỉnh tấn tu tập trí này; từ con đường này, 
sẽ dứt sạch được nguồn gốc khổ. 

Bồ-tát lại nghĩ: Có hay chăng, nhân bởi pháp bất thiện, ái dục, mà 
đạt được pháp an lạc? Rồi lại nghĩ: Không thể do bởi pháp bất thiện, ái 
dục, mà đạt được pháp an lạc. 

Ngài lại nghĩ, - Có phải chăng, do tập hành vô dục, xả pháp bất 
thiện, mà đạt được pháp an lạc? Nhưng Ta không do bởi sự tự hành khổ 
thân này mà đạt được pháp an lạc. Nay, Ta có nên ăn một ít cơm, bánh 
bột, để có được sức khoẻ trở lại chăng? 

Sau đó Bồ-tát bắt đầu ăn một ít cơm khô!! để có được sức khỏe. 























ổn Niết-bàn ft [-”ZS†⁄4#‡. Pãli: anuttara yogakkhema nibbãna pariyesamãno. 

1141. Tượng đâu sơn 4l. Pãli: Gayäsïsa, núi đầu voi, ngọn đồi gần thị trấn Gayâ.a 

1142. Uất-t-la Đại tướng thôn ẾZF### 7lẾRÏ. Trung A-hàm 56 (T01n26, tr.777a6): thôn Tư-na 
HI7lE. Đoạn sau, phiên âm là Uất-bề-la Ế2##. Päli: Uruvelã, Senä-nigama. 

1143. Nguyên Hán: hỉ lạc nhất tâm ##É—;Ù. Hán dịch không chính xác. Cần sửa lại theo định 
cú về Sơ thiền. 

1144. Phạn khứu 8. 


580 BỘ LUẬT 3 





Khi Bồ-tát ăn một ít thức ăn đó, năm người đi theo đều thất vọng và từ 
bỏ Bồ-tát ra đi, nói với nhau: Sa-môn Cù-đàm cuồng mê mất đạo. Đâu 
còn có đạo chân thật nữa. 

iv. Thành Đẳng chánh giác 

Bấy giờ, Bồ-tát đã phục hồi sức lực rồi, liền đến nơi dòng nước 
sông Ni-liên-thiển!!“5 tắm rửa thân thể. Sau đó, lên bờ, đến dưới bóng 
cây Bồ-đề. Khi ấy, cách gốc cây không xa có một người cắt cỏ tên là 
Cát An'', Bồ-tát đến trước người này nói: 

- Tôi cần cỏ. Ông làm ơn cho tôi một ít. 

Cát An thưa: 

- Được, tốt lắm! 

Không chút luyến tiếc, Cát An trao cỏ cho Bồ-tát. 

Bồ-tát đem cỏ đến dưới bóng cây Cát tường'”, trải cổ ngồi thẳng 
người, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Bồổ-tát trừ dục ái, trừ pháp ác bất 
thiện, có giác có quán, có hỷ lạc phát sinh do sự viễn Iy!'“, chứng và an 
trú Sơ thiển. Đó gọi là Bồ-tát đạt được pháp thiện thù thắng đầu tiên. 
Tại sao vậy? Vì nhờ buộc ý chuyên niệm, không phóng dật. 

Bấy giờ, Bồ-tát lại trừ bỏ giác, quán''*, đạt được nội tín,!'"° có hỷ 
lạc do định sinh'"!, với không giác quán, chứng và an trú Nhị thiển. Đó 
là Bồ-tát đạt được pháp thiện thù thắng thứ hai. Tại sao vậy? Vì buộc ý, 
chuyên niệm, không phóng dật. 

Rồi Bồ-tát trừ bỏ hỷ,''? an trú xả, chánh niệm chánh tri, thân cẩm 
giác lạc, mà bậc Thánh nói là xả, niệm, an trụ lạc,''” chứng và an trú 
Tam thiển. Đó là Bồ-tát đạt được thắng pháp thứ ba. Tại sao vậy? Vì 


1145. Ni-liên-thiền JZ23fffi. Pali: Nerañjarä. 

1146. Cát An 72. Pãli: Sotthiya. 

1147. Cát tường thọ ïï#Éll. Có lẽ, Pâli, cây assattha, về sau được gọi là cây Bồ-để. 

1148. Xem cht. 25 trên. Do đó, Sơ thiển cũng được gọi là “Ly sinh hỷ lạc địa” (trạng thái hỷ và 
lạc phát sinh do sự viễn ly). 

1149. Giác và quán, hay cũng gọi là tầm và tứ, là hai yếu tố quan trọng khi chứng Sơ thiền. 
Sang Nhị thiền, hai yếu tố này bị vượt qua, gọi là trạng thái “vô tầm vô tứ.” (không giác, không 
quán). 

1150. Nội tín JÍl; Huyễn Trang dịch là nội đẳng tịnh [*##f: trạng thái trong suốt quân bình 
của nội tâm khi chứng Nhị thiển. 

1151. Do đó, Nhị thiển cũng được gọi là “định sinh hỷ lạc địa” (trạng thái hỷ và lạc phát sinh 
do định hay nhất tâm. 

1152. Hỷ, yếu tố chính trong Nhị thiển; khi nhập Tam thiền, nó bị vượt qua. Do đó, Tam thiển 
cũng được gọi là “Ly hỷ diệu lạc địa” (trạng thái lạc vi điệu do không còn hỷ). 

1153. Nguyên Hán: Thánh trí sở kiến hộ niệm lạc BH#ƒJ† hi 2#. Bản Hán hiểu Pãli upekkha 
(Skt. upeka: xả) là hộ. Pháp uẩn túc luận 6 (T26n1537 tr.482b05): Thánh thuyết ưng xả. Pali 
yam tam ariyã äcikkhanti uppekkhako satimäã sukkhavihärï, “điều mà Thánh giả nói là xả, an 
trú lạc với chánh niệm.” 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 581 





nhờ buộc ý, chuyên niệm, không phóng dật. 

Rồi Bồ-tát xả khổ lạc, đứt ưu hỷ đã cảm thọ từ trước, không khổ 
không lạc, với xả, niệm thanh tịnh,!'5* chứng và an trú Tứ thiền. Đó gọi 
là Bồ-tát đạt được thắng pháp thứ tư này. Tại sao vậy? Vì nhờ buộc ý, 
chuyên niệm, không phóng dật. 

Bấy giờ, với tâm định tĩnh như vậy,''5Š Bồ-tát trừ sạch các kết sử, 
thanh tịnh không còn tỳ vết, được sử dụng một cách nhuần nhuyễn,''56 
an trụ kiên cố, chứng trí túc mạng, nhớ biết một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, mười đời, hai chục đời, ba chục đời, bốn chục đời, 
năm chục đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, vô số 
trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời; kiếp thành, kiếp bại, vô 
số kiếp thành, vô số kiếp bại, vô số kiếp thành bại, - Ta đã từng sinh 
nơi kia, có tên như vậy, họ như vậy, sinh như vậy, thức ăn như vậy, thọ 
mạng như vậy, giới hạn thọ mạng như vậy, sống ở đời dài vắn như vậy, 
cảm thọ khổ lạc như vậy; từ nơi này chết, tái sinh nơi kia; từ nơi kia 
chết, tái sinh nơi này, với tướng mạo như vậy. Ngài nhớ biết vô số việc 
của mạng sống đời trước. 

Bấy giờ, Bồ-tát lúc đầu đêm đạt được minh ban đầu này, vô minh 
diệt và minh phát sinh, bóng tối hết ánh sáng xuất hiện. Đó gọi là sự 
chứng túc mạng thông. Tại sao vậy? Vì nhờ tinh tấn, không phóng dật. 

Lại với tâm định tĩnh của tam-muội, thanh tịnh không tỳ vết, không 
kết sử, các cấu bẩn đã sạch, được sử dụng nhuần nhuyễn, an trụ kiên cố, 
Bồ-tát biết sự sống, sự chết của chúng sinh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh, 
Ngài xem thấy sự sống sự chết của chúng sinh,'''7 với hình sắc đẹp, hình 
sắc xấu, đường lành, đường dữ; hoặc sang hoặc hèn, tùy thuộc vào hành 
động của chúng sinh, tất cả đều biết rõ. Bỗổ-tát tự quán sát biết chúng 
sinh này, do thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, tà kiến, hủy báng 
hiển thánh, tạo nghiệp báo tà kiến; thân hoại mạng chung đọa vào địa 
ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Bồ-tát lại quán sát chúng sinh, do thân hành 
thiện, miệng hành thiện, ý hành thiện; chánh kiến, không hủy báng hiển 
thánh, tạo nghiệp báo chánh kiến; thân hoại mạng chung sinh trong thiên 
thượng, nhân gian. Bằng thiên nhãn thanh tịnh như vậy, Ngài quán sát 
thấy sự sống, chết của chúng sinh tùy theo nghiệp mà chúng đã làm. Đó 


1154. Nguyên Hán: hộ niệm thanh tịnh ấÊẤ%ï8Ÿ#. Xem cht. 33 trên. Xem giải thích, Pháp 
uẩn 7 (T26n1537 tr.485a09): “Bấy giờ, xả và niệm thảy đều thanh tịnh.” Pãli: upekkhã sati 
pãrisuddha. 

1155. Hán: định ý 2EEš. Pãli: samähite citte.. 

1156. Trong bản: sở hành nhu nhuyến HIf14<#. Pãli: mudubhũte kammaniye. 

1157. Ngài hướng tâm đến “sinh tử trí” (Pãli: cũtapapäta-ñiãnã). 


582 BỘ LUẬT 3 





gọi là, vào lúc nửa đêm, Bồ-tát đạt được minh thứ hai này, vô minh hết, 
minh phát sinh, bóng tối hết, ánh sáng xuất hiện. Tức là trí thiên nhãn 
nhìn thấy chúng sinh. Tại sao vậy? Vì nhờ tinh tấn, không phóng dật. 

Lại với tâm định tĩnh của tam-muội, thanh tịnh không tỳ vết, 
không kết sử, các cấu bẩn đã sạch, được sử dụng nhuần nhuyễn, an trụ 
kiên cố, Bồ-tát đạt được lậu tận trí hiện tiền. Với tâm duyên trí lậu tận, 
Ngài biết như thật rằng, “Đây là khổ”, “Đây là tập”, “Đây là khổ diệt”, 
- Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do Bồ-tát biết như vậy, quán như 
vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, tâm giải 
thoát khỏi vô minh lậu. Đã giải thoát, biết rõ là đã giải thoát, biết rằng, 
sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, không còn tái 
sinh nữa. Đó là, vào lúc cuối đêm, Bồ-tát đạt được minh thứ ba này, vô 
minh diệt, minh phát sinh, bóng tối hết, ánh sáng phát sinh. Đó là trí lậu 
tận. Tại sao? Vì nhờ Như lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, phát khởi trí 
này, đạt được vô ngại giải thoát. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở chỗ này đoạn tận tất cả các lậu, trừ tất cả 
kết sử. Dưới bóng cây Bồ-để, ngồi kết già bảy ngày, bất động, hưởng 
thọ an lạc của giải thoát. 

y. Hai người khách thương 

Qua bảy ngày, Thế Tôn xuất khỏi định tâm. Trong bẩy ngày chưa 
ăn thứ gì. Bấy giờ, có hai anh em lái buôn, một người tên là Trảo, một 
người tên là Ưu-ba-ly,''°$ điều khiển năm trăm chiếc xe chở tài bảo đi 
ngang qua cách cây Bồ-đề không xa. Bấy giờ có vị thần cây chí tín đối 
với Đức Phật, là tri thức quen biết từ lâu đối với hai khách buôn này. 
Muốn khiến cho hai người khách buôn được Phật độ, ông đến chỗ hai 
người, nói: 

- Các ông biết chăng? Đức Thích-ca Văn!" Phật, Như Lai, Đẳng 
chánh giác, trong bẩy ngày đã thành tựu tất cả các pháp. Trong bảy 
ngày ấy cũng chưa ăn thứ gì. Các ông có thể đem mật ong, cơm khô 
phụng hiến Như lai, để các ông được lợi ích, an ổn, khoái lạc lâu dài. 

Hai anh em người lái buôn nghe vị thần cây nói như vậy, hoan hỷ; 
liền đem mật ong và cơm khô''5 đến cây Bồ-để để phụng hiến. Từ xa 
trông thấy Đức Như Lai tướng mạo khác thường, các căn tịch định, với 
sự điều phục tối thượng, như con voi được điều phục thuần thục không 


1158. Trảo HÄ (Nakha?); Uu-ba-li f#Ì#llt (Upäli?). Pãli: hai anh em thương khách: Tapussa 
và Bhallika. 

1159. Văn #; phiên âm từ Muni. 

1160. Mật khứu ###. Pãli: manthañca madhupittikañca, cháo lúa mạch và mật ong. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 583 





còn hung hăng, như nước được lóng trong không có bụi nhơ. Thấy vậy, 
họ phát tâm hoan hỷ đối với Đức Như Lai. Họ đến trước Đức Như Lai, 
đảnh lễ rồi, đứng qua một bên, hai người lái buôn bạch Đức Thế Tôn: 

- Chúng con xin phụng hiến mật ong và cơm khô. Ngài thương xót 
thâu nhận cho. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ như vầy: Mật ong và cơm khô do hai người 
này dâng cúng; lấy thứ gì đựng đây? Đức Thế Tôn lại nghĩ tiếp: Quá 
khứ, chư Phật Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, dùng vật gì để đựng 
thức ăn? Chư Phật Thế Tôn không dùng tay để nhận thức ăn. Bấy giờ, 
Tứ Thiên vương đứng hai bên, biết Đức Phật nghĩ như vậy, liền đến bốn 
phương, mỗi vị lấy một bình bát bằng đá đem đến dâng lên Đức Thế 
Tôn và bạch: 

- Cúi xin Ngài lấy bình bát này để nhận mật ong và cơm khô của 
người lái buôn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn với lòng từ mẫn, liền nhận bốn chiếc bát 
của Tứ Thiên vương, rồi hiệp lại thành một cái để nhận mật ong và cơm 
khô của người lái buôn. Nhận thức ăn bằng lương khô trộn với mật của 
người lái buôn rồi, nhân cơ hội này Đức Phật khai hóa họ bằng lời chú 
nguyỆn: 

Ai sở hành bố thí 

Chắc chắn được lợi ích 
Ai vì lạc bố thí 

Sau tất được an lạc. 

- Này Thương khách, nay các người hãy quy y Phật, quy y Pháp. 

Hai người lái buôn liền nhận lời dạy của Đức Phật thưa: 

- Bạch đại đức! Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp. 

Đó là, trong những người Ưu-bà-tắc đầu tiên nhận lãnh hai quy y, 
chính là hai anh em người lái buôn này. 

Bấy giờ, hai người lái buôn bạch với Đức Phật: 

- Nay chúng con muốn về lại quê nhà. Nếu khi về đến nơi rồi, 
muốn làm phước thì làm thế nào? Muốn lễ kính cúng dường thì lễ kính 
cái gì? 

Đức Thế Tôn biết ý muốn của họ, Ngài liền đem móng tay và tóc 
cho và nói: 

- Các ngươi đem vật này về đó, làm phước, lễ bái, cung kính cúng 
dường. 

Bấy giờ, hai người lái buôn tuy nhận tóc và móng tay, nhưng không 
thể chí tâm cúng dường vì nghĩ: Tóc và móng tay là những vật mà người 


584 BỘ LUẬT 3 





đời coi rẻ, vất bỏ. Sao Đức Thế Tôn lại bảo chúng ta cúng dường! 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết trong tâm của người lái buôn nghĩ như 
vậy, nên Ngài liền nói với hai người lái buôn: 

- Các ngươi chớ nên có tâm niệm coi thường tóc và móng tay của 
Như Lai như thế, cũng đừng nói, tại sao vật người đời vất bổ mà Như Lai 
bảo chúng ta cúng dường. Các người nên biết, khắp cả thế giới bao gồm 
cả Ma chúng, Phạm chúng, Sa-môn, Bà-la-môn chúng, trời và người, 
đối với tóc cũng như móng tay của Như Lai đều cung kính cúng dường, 
khiến cho tất cả bao gồm cả Ma chúng, Phạm chúng, Sa-môn, Bà-la- 
môn chúng, đều được công đức không thể kể xiết. 

Người lái buôn bạch Phật: 

- Sự cúng dường tóc và móng tay này có những chứng nghiệm gì? 
Đức Phật dạy người lái buôn: 

vỉ. Nhân duyên quá khứ 

- Này khách thương, thuở quá khứ xa xưa, có một nhà Vua tên là 
Thắng Oán, thống lãnh cõi Diêm-phù-đề. Bấy giờ, trong cõi Diêm-phù- 
đề, lúa gạo đầy đủ, nhân dân hưng thạnh, cuộc sống rất là vui sướng. 
Cõi nước có tám mươi bốn ngàn thành quách, năm mươi lăm ức thôn 
xóm, sáu vạn quốc thổ nhỏ. Cung thành Vua Thắng Oán ở tên là Liên 
hoa, từ đông sang tây mười hai do-tuần, từ nam qua bắc bảy do-tuần. 
Đất đai phì nhiêu, lúa gạo đầy đủ, nhân dân hưng thạnh, cõi nước an 
lạc, vườn rừng sum sê, thành quách kiên cố, ao nước mát mẻ, mọi thứ 
đầy đủ, đường sá hanh thông. 

- Khách thương, các ngươi nên biết, bấy giờ Vua Thắng Oán có 
người Bà-la-môn làm đại thần tên là Sư''“'-diêm-phù-bà-để. Người 
này, lúc Vua còn bé nhỏ, cùng nhau vui đùa rất thân hậu. Sau khi làm 
đại thần, nhà Vua chia cho phân nửa nước. Vị đại thần nhận được phân 
nửa nước rồi, liền xây dựng thành quách cho quốc gia mình từ đông 
sang tây dài mười hai do tuần, từ nam đến bắc rộng bảy do tuần, lúa gạo 
dư dật, nhân dân hưng thạnh, quốc độ an lạc, vườn rừng sum sê, thành 
quách kiên cố, nước ao mát mẻ, mọi thứ đầy đủ, đường sá hanh thông. 
Đô thành tên là Đề-bà-bạt-đề, đẹp đẽ hơn đô thành Liên hoa. 

- Khách thương nên biết, Vua không có người kế thừa, nên đi đến 
các miếu thờ thân, các thần suối, thần sông, thần núi, thần hà thủy, thân 
ao hồ, mãn thiện thần, bảo thiện thần, mặt trời, mặt trăng, Đế Thích, 
Phạm thiên, hỏa thần, phong thần, thủy thần, Ma-hê-thủ-la thần, thân 
vườn, thần rừng, thần chợ, thần ngả tư, thần thành, quỉ tử mẫu, miểu thờ 


1161. Để bản: để ÿ#. Tống-Nguyên-Minh: sư li. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 585 





Trời, miểu thờ phước thần, đều cầu khẩu, cho được sinh con trai. Sau đó, 
đệ nhất phu nhân có thai. Người phụ nữ có ba thứ trí tuệ như thật không 
hư dối: một là biết mình có thai, hai là biết từ đâu có thai, ba là biết đàn 
ông có ái dục đối với mình. Bấy giờ phu nhân đến thưa với nhà Vua: 
“Thưa đại vương, tôi vừa có thai.” Nhà Vua nói: “Tốt lắm, tốt lắm!” 
Vua liền ra lệnh cho các quan tả hữu cung cấp cung phụng nhiều thức 
ăn, y phục, ngọa cụ, tất cả những nhu cầu cho phu nhân đều là những 
thứ tốt nhất. Mười tháng trôi qua, phu nhân hạ sinh một hài nhi nam, 
xinh đẹp cực kỳ, hy hữu trong đời. Vừa mới sinh, không ai đỡ mà hài nhì 
tự mình đứng dậy, đi bảy bước và nói: “Trong thiên thượng thế gian, tôi 
là bậc tối tôn tối thắng. Tôi sẽ độ tất cả chúng sinh khỏi khổ sinh-lão- 
bệnh-tử.” Tức thì được hiệu là Định Quang Bồ-tát. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ quốc vương liền đòi các thầy 
tướng giỏi trong dòng Bà-la-môn đến nói: “Các người nên biết, phu 
nhân của ta vừa sinh ra, sinh một nam hài nhi, tướng mạo xinh đẹp, 
hiếm có trên đời. Vừa mới sinh không ai đỡ mà tự mình đứng dậy đi bẩy 
bước và nói: “Trong thiên thượng thế gian, tôi là bậc tối tôn tối thắng. 
Tôi sẽ độ tất cả chúng sinh khỏi khổ sinh-lão-bệnh-tử.” Các người rành 
nghề tướng số, xem tướng hài nhi cho ta.” Các thầy tướng tâu nhà Vua: 
“Xin Đại vương cho bổng hài nhi ra để chúng tôi xem.” Nhà Vua liền 
đích thân vào cung bồng hài nhi ra để cho các thầy tướng xem. Các thầy 
tướng xem xong, tâu với Vua: “Đại vương sinh hài nhi này, có đại thần 
lực, có đại phước công đức, sở nguyện đều đầy đủ. Nếu Vương tử này 
ở tại gia sẽ là vua Sát-lợi quán đảnh, làm vị Chuyển luân vương bẩy 
báu đây đủ, thống lãnh bốn thiên hạ, có ngàn người con, dũng kiện, 
hùng mãnh, có thể đánh bại các địch thủ, dùng pháp trị mà không cần 
đến đao trượng. Nếu xuất gia, thì sẽ thành Như lai, Chí chân, Đẳng 
chánh giác, Minh hạnh túc, bậc Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ở giữa các chúng 
hội của chư thiên và loài người, giữa các chúng Ma thiên, Phạm thiên, 
Bà-la-môn, Ngài tự thân tác chứng, tự thành tựu rồi nói pháp; pháp ấy 
thượng-trung-hạ đều thiện, có nghĩa có vị, với phạm hạnh được hiển 
hiện.” 

- Khách thương nên biết, bấy giờ Vua khen thưởng cho Bà-la-môn 
rồi, sai bốn bà vú nuôi, bổng ấm, chăm sóc Bồ-tát Định Quang. Bà thứ 
nhất bổng ấm, bà thứ hai tắm rửa, bà thứ ba cho bú, bà thứ tư dẫn đi 
chơi. Bà vú bổng ấm có phận sự bồng Ấm, xoa bóp, khiến cho tất cả bộ 
phận trong cơ thể đều được ngay thẳng. Bà vú tắm rửa có phận sự tắm 


586 BỘ LUẬT 3 





rửa, giặt giũ áo quần. Bà vú cho bú có phận sự tùy thời cho bú. Bà vú 
dẫn đi chơi có bổn phận cùng các công tử tập cỡi voi, cỡi ngựa, cỡi xe, 
đi kiệu và các thứ tạp bảo, nhạc khí, các loại máy móc. Với tất cả các 
thứ đầy đủ như vậy để phục vụ cho Bồ-tát Định Quang vui chơi. Mỗi khi 
đi, có người cầm lọng báu hình con công đi theo. 

- Khách thương nên biết, Bồ-tát Định Quang khi vừa tám tuổi, 
mười tuổi, được dạy các thứ kỹ thuật, kinh sách, toán số, ấn, họa, ca vũ, 
trống, đàn, cách cỡi ngựa, cỡi voi, cỡi xe, bắn cung, giác đấu. Tất cả các 
kỹ thuật, không một thứ nào Bồ-tát không tinh luyện. 

- Khách thương nên biết, khi Định Quang tuổi được mười lăm, 
mười sáu, Vua liển cho xây cất ba cung điện mùa, cho đông, hạ và 
xuân; cấp hai vạn thế nữ để vui chơi. Tạo vườn ao dọc ngang mười hai 
do tuần. Tất cả loại cây hoa, cây ăn trái, cây tỏa hương, tất cả cây kì lạ 
toàn cõi Diêm-phù-để đều đem về trồng nơi vườn đó. 

- Khách thương nên biết, vị trời Thủ-đà-hội''2 hằng ngày đến hầu 
hạ, hộ vệ. VỊ trời ấy nghĩ: “Nay Bề-tát ở tại gia đã lâu rồi, ta nên làm 
cho Bồ-tát sinh yếm ly. Bồ tát sau khi đã yếm ly, sẽ sớm xuất gia, cạo 
bỏ râu tóc khoác áo ca-sa, tu đạo vô thượng.” Chờ khi Bồ-tát vào phía 
sau vườn, vị trời liền hóa thành bốn người, một người già, một người 
bệnh, một người chết và một người Sa-môn xuất gia. Bồ-tát thấy bốn 
người như vậy rồi, lòng sinh ưu sầu, nhàm chán sự khổ của cuộc đời: 
“Xem đời như vậy rồi, có gì để tham luyến?” 

- Khách thương nên biết, Bồ-tát nhàm chán rồi, ngay ngày ấy xuất 
gia, nội nhật thành đạo vô thượng. 

- Khách thương nên biết, Đức Như Lai Định Quang, Chí nhân, 
Chánh đẳng chánh giác, quan sát khắp tất cả chưa có người nào thích 
hợp, để vì họ chuyển Pháp luân vô thượng hóa độ. Bấy giờ, cách thành 
Để-bà-bạt-để không xa, Định Quang Như Lai hóa làm một thành lớn, 
cao rộng, tốt đẹp, treo tràng phan bảo cái, khắp nơi chạm trổ hình tượng 
các loài chim hay các loài thú; ao hồ; vườn cây trái; trong sạch nhiệm 
màu hơn hẳn thành Đề-bà -bạt-đề. Như Lai hóa làm dân, tướng mạo 
hình sắc cũng hơn nhân dân của nước kia, khiến nhân dân của nước 
mình cùng nhau tới lui giao tiếp thân hữu. 

- Khách thương nên biết, Đức Định Quang Như Lai quán sát nhân 
dân trong thành Đềể-bà-bạt-để, thấy các căn đã thuần thục, liền khiến 
cái thành hóa bỗng nhiên phát hỏa. Nhân dân trong thành Đề-bà-bạt- 


1162. Thủ-đà-hội È†lE #2. Pali: Suddhävãsa. Tức trời Tịnh cư, cao nhất trong trời Vô sắc giới, 
Tứ thiển; chỗ các Thánh A-na-hàm nhập Niết-bàn. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 587 





đề thấy sự việc như vậy lòng ôm sầu ưu, sinh tâm yểm ly. Đức Như Lai 
Định Quang trong bảy ngày độ sáu mươi sáu na-do tha người, năm mươi 
lăm ức Thanh văn. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ Đức Như Lai Định Quang nổi 
tiếng vang lừng, giáp khắp mười phương, mọi người đều nghe biết. Tất 
cả đều xưng tụng rằng, “Định Quang Như Lai, là bậc Chí chân, Đẳng 
chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài, ở giữa tất 
cả thế giới, bao gồm Ma, hoặc Ma thiên, Phạm chúng, Sa-môn, Bà-la- 
môn, trời và người, đã tự thân tác chứng, và an trú, rồi thuyết pháp cho 
người; pháp ấy, khoảng đầu, chặng giữa và đoạn sau thảy đều thiện, có 
nghĩa có vị, với phạm hạnh được hiển hiện.” 

- Khách thương nên biết, Đức Định Quang Như Lai, bình thường, 
từ thân phát ra ánh sáng chiếu trăm do-tuần. Theo thường pháp của chư 
Phật Thế Tôn, ánh sáng chiếu vô lượng, khi nhiếp thu ánh sáng lại thì 
ánh sáng còn bảy thước. 

- Khách thương nên biết, khi Vua Thắng Oán nghe trong cung của 
Vua Đềể-diêm-bà-để sinh một Thái tử, phước đức oai thần, các tướng 
đầy đủ, ngay trong ngày xuất gia liền thành bậc Vô thượng Chánh chân, 
Đẳng chánh giác, tiếng đồn vang khắp, mọi người đều xưng tụng, “Đức 
Như Lai Định Quang là bậc Chí chân, Đẳng chánh giác... cho đến phạm 
hạnh được hiển hiện.” Vua Thắng Oán liền sai sứ đến nơi Vua Đề- 
diêm-bà-để nói: “Ta biết khanh sinh Thái tử phước đức oai thần, đầy đủ 
các tướng, ngay trong ngày xuất gia liền thành đạo quả... cho đến phạm 
hạnh hiển hiện, danh xưng vang lừng, đồn khắp mười phương. Nay ta 
muốn được xem Thái tử. Nếu khanh không cho Thái tử đến thì ta sẽ tự 
thân đến đó.” Bấy giờ, vua Đề-diêm-bà-đề nghe như vậy, ôm lòng sầu 
ưu, tập trung quần thần bàn thảo: “Các ngươi hãy suy nghĩ, chúng ta nên 
trả lời như thế nào? Và làm thế nào để vừa ý Vua kia?” Quân thần để 
nghị: “Nên đến hỏi Như Lai Định Quang. Tùy theo lời Phật dạy thế nào 
thì chúng ta làm thế ấy.” 

- Bấy giờ Vua Đềể-diêm-bà-đề cùng các quần thần đến chỗ Phật 
Định Quang, đảnh lễ sát chân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo Vua: “Vua thôi chớ sầu ưu. Ta sẽ tự 
thân đến đó.” 

- Khách thương nên biết, bấy giờ, Vua Đề-diêm-bà-đề tại quốc 
nội suốt bẩy ngày cúng dường y phục, ẩm thực, giường nằm, ngọa cụ, 
thuốc chữa bệnh cho Đức Như Lai Định Quang và Tăng Tỳ-kheo, không 


588 BỘ LUẬT 3 





thiếu một thứ gì. 

- Khách thương nên biết, Đức Như Lai Định Quang sau bảy ngày 
cùng các Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, đến bên ao của Long vương 
Dược Sơn. 

- Khách thương nên biết, cung của Long vương này, dọc ngang 
năm trăm do tuần. Định Quang Như Lai và Tăng Tỳ-kheo trụ nơi núi 
kia. Bấy giờ, Định Quang Như Lai phóng đại quang minh khắp soi ba 
ngàn đại thiên cõi nước, sáng chói không phân biệt ngày đêm. Khi các 
loại hoa, như hoa ưu-bát, bát-đẩu-ma, cưu-vật-đẩu, phân-đà-lợi, đều 
búp lại; và khi các loài chim không hót, thì biết đó là đêm. Khi các loài 
hoa như hoa ưu-bát v.v... nở và các loài chim hót, biết đó là ngày. Như 
vậy trải qua mười hai năm, không phân biệt được ban ngày ban đêm. 
Bấy giờ, Vua Thắng Oán liễn tập hợp các đại thần nói: “Ta nhớ xưa 
kia có ngày có đêm. Sao nay không có ngày, không có đêm. Khi các 
loài hoa ưu-bát nở, và các loài chim hót thì biết là ngày. Nếu hoa búp, 
chim không kêu, biết là đêm. Vì ta có làm điều gì lầm lỗi hay trong thế 
gian này có điều phi pháp, hoặc là các khanh có điều gì tội lỗi chăng? 
Các người cứ thành thật cho ta biết.” Chư thần tâu: “Vua cũng không có 
điều gì lầm lỗi. Nước cũng không có điều chi phi pháp. Chúng tôi cũng 
không có điều chỉ tội lỗi. Mà hiện nay Định Quang Như Lai ở trên núi 
Ha-lê-đà, bên cung Long vương, phóng đại hào quang, khắp soi ba ngàn 
đại thiên cõi nước. Do oai thần đó, khiến ngày đêm không phân biệt 
được. Muốn biết ngày đêm phải dựa vào hoa búp, chim không kêu là 
đêm; hoa nở, chim kêu là ngày. Vua không có lầm lỗi. Nước không có 
phi pháp. Chúng tôi cũng không có tội lỗi gì. Đây là oai thần của Định 
Quang Như Lai. Chúng ta không nên lo sợ.” Vua hỏi chư thần tả hữu: 

- Cung Long vương, núi Ha-lê-đà, cách đây xa gần? 

Chư thần tâu: 

- Cách đây không xa, độ chừng ba mươi lí thôi. 

- Vua truyền lệnh cho các quan tả hữu nghiêm chỉnh cỗ xe có gắn 
lông chim, nói: 

- Nay ta muốn đến đó để lễ bái Định Quang Như Lai. 

- Các quan tả hữu tuân lệnh, liền nghiêm chỉnh cỗ xe có gắn lông 
chim, rồi đến tâu với nhà Vua: 

- Xa giá đã chuẩn bị xong. Tâu đại vương biết cho. 

- Khách thương nên biết, Vua liền lên xe. Quần thần thị tùng, cùng 
đến cung Long vương trên núi Ha-lê-đà. Đoàn xe đi đến chỗ xe không 
đi được, Vua và đoàn tùy tùng xuống đi bộ đến cung Long vương. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 589 





- Khách thương nên biết, bấy giờ, Vua từ xa trông thấy Định Quang 
Như Lai tướng mạo đoan chánh, các căn tịch định. Thấy vậy Vua phát 
tâm hoan hỷ, liền đến trước Đức Phật Định Quang, đảnh lễ sát chân 
Ngài, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự vì nhà Vua nói pháp 
vi diệu khuyến hóa, khiến hoan hỷ. Nhà Vua nghe Phật nói diệu pháp 
khuyến hóa hoan hỷ rồi, bạch Phật: 

- Nay đã đúng lúc, cung thỉnh Đức Như Lai vào thành Liên Hoa. 

- Định Quang Như Lai im lặng nhận lời Vua cung thỉnh. Vua Thắng 
Oán biết Đức Phật nhận lời mời bằng cách im lặng rồi, bèn từ chỗ ngồi 
đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và cáo lui. 

- Trở về lại quốc nội, ra lệnh cho nhân dân: 

- Các ngươi, đào đất đắp đường thật kiên cố, từ thành Liên hoa 
đến Dược sơn, hãy đào đất ngập đầu gối, rồi lấy chày nện cho chặt 
cứng. Dùng nước thơm rưới trên đất. Hai bên đường, trồng các loại cây 
hoa. Lễ đường làm lan can. Đốt đèn dầu tốt để lên trên. Lầm lò hương 
bằng bốn món báu, là kim, ngân, lưu ly, pha lê. 

- Nhân dân nhận lệnh của Vua như trên. Rồi Vua liền tập hợp các 
đại thần bảo: 

- Các khanh phải trang hoàng đại thành Liên hoa này. Dọn đẹp tất 
cả các rác rưới, đất cát, sỏi đá bẩn nhớp. Dùng bùn đất tốt mịn trét lên 
trên mặt đất. Treo tràng phan, bảo cái. Xông các loại hương đặc biệt. 
Dùng các loại nệm đệt bằng lông để trải. Dùng các loại hoa tốt rải trên 
mặt đất. 

- Quần thần vâng lệnh Vua mà trang trí. Vua Thắng Oán lại bảo 
các đại thần: 

- Nhân dân trong quốc độ, cấm không cho người bán hương hoa. 
Nếu có người nào bán thì không được mua. Ai mua bán sẽ bị trừng phạt. 
Tại sao vậy? Vì Trẫm muốn cúng dường Định Quang Như lai, Chí chân, 
Đẳng chánh giác. 

- Bấy giờ, có vị đại thần Bà-la-môn tên là Tự Thí, có nhiều tài bảo 
chân châu, hổ phách, xa cừ, mã não, thủy tỉnh, kim, ngân, lưu ly, trân kỳ 
đị bảo, không thể kể xiết. Bà-la-môn kia trong mười hai năm tế tự, cầu 
rằng, “Trong nhân gian, nếu có người nào có nhiều trí tuệ đệ nhất, ta sẽ 
đem cho bình bát bằng vàng đựng đầy thóc lúa bằng bạc; hoặc bát bằng 
bạc đựng đầy thóc lúa bằng vàng; và cả cái thau rửa cũng bằng vàng; 
bảo cái, guốc dép tốt đẹp lạ thường; còn hai tấm thảm đẹp, các loại tạp 
bảo làm song giường, luôn cả một cô gái trang nghiêm xinh đẹp tên là 
Tô-la-bà-đề; tất cả để biếu tặng cho vị ấy.” 


590 BỘ LUẬT 3 





- Lúc ấy, trong chúng hội tế tự, có một đại Bà-la-môn đệ nhất 
thượng tọa, là đại thần của nhà Vua, có mười hai tướng xấu xí: chột, gù, 
gầy, bướu cổ, da vàng đầu vàng, mắt xanh, răng lưỡi cưa, răng đen, tay 
chân khèo, thân cong, lùn, lòi xương đầu gối. 

- Khách thương nên biết, Bà-la-môn Tự Thí kia nghĩ: “Nay, trên 
chỗ ngồi cao nhất này, người ngồi có mười hai cái xấu, là đại thần của 
Vua, làm thế nào dùng những vật quý báu và người nữ của ta trao cho 
người ấy được? Ta hãy kéo dài ngày tế tự để thật sự có người Bà-la- 
môn thông minh trí tuệ, dung mạo đẹp đếẽ, ta sẽ dâng cho. ” 

- Khách thương nên biết, phía nam Tuyết sơn có một Tiên nhân, 
tên là Trân Bảo, thiểu dục, ưa nhàn tịnh, không có lòng tham, tu tập thiển 
định, đặng năm thần thông, dạy năm trăm phạm chí khiến cho tụng tập. 
Tiên nhân năm thần thông có một người đệ tử, tên là Di Khước, cha mẹ 
chân chánh, bảy đời thanh tịnh, cũng lại dạy cho năm trăm đệ tử. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ, đệ tử Di Khước đến chỗ Trân 
Bảo Tiên nhân thưa: “Nay học vấn của con đã xong. Nên học thêm thứ 
gì?” Trân Bảo Tiên nhân liễn trước tác kinh thơ, mà tất cả Bà-la-môn 
không có. Trước tác xong, bảo đệ tử: “Người có thể học tập tụng đọc 
sách này. Sách này, các Bà-la-môn không có. Học tập đọc tụng xong, 
đối với các Bà-la-môn, ngươi có thể là đệ nhất tối thắng. ” 

- Khách thương nên biết, bấy giờ người đệ tử kia liền học tập sách 
ấy một cách thông suốt. Học xong, đến chỗ Trân Bảo Tiên nhân thưa: 
“Con học xong sách này rồi. Còn học thứ gì nữa?” Vị thầy nói: 

- Nếu, ngươi học xong sách ấy rồi, thì phàm người đệ tử nên trả ơn 
thầy. Nay, con nên trả ơn! 

- Người đệ tử thưa: 

- Con phải trả ơn thầy bằng cách nào? 

- Vị thầy nói: 

- Cần có năm trăm đồng tiền vàng. 

- Di Khước nghe thầy nói rồi, liền dẫn năm trăm đệ tử đến phía 
nam Tuyết sơn, du hành trong nhân gian. Từ nước này đến nước kia; từ 
thôn kia đến thôn nọ; lần hồi, đến thành Liên hoa. Nghe mọi người nói: 
“Bà-la-môn Da-nhã-đạt,!'3 trong mười hai năm tế tự thiên thần, khấn 
rằng, nếu có người thông minh đệ nhất, sẽ dùng bình bát bằng vàng 
đựng thóc lúa bằng bạc, bát bằng bạc đựng thóc lúa bằng vàng, bình 
rửa bằng vàng, bảo cái tốt, nệm rất tốt, các đồ dùng bằng bẩy báu trang 
nghiêm và Tô-la-bà-để người nữ đoan chánh đẹp đẽ để hiến dâng.” 


1163. Da-nhã-đạt RZ73Š; phiên âm từ Skt. Yajđadatta, trên kia dịch là Tự Thí. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 591 





Bèn nghĩ, “Nay ta hãy vào trong chúng kia, hoặc giả có thể được năm 
trăm đồng tiên vàng.” 

- Khách thương nên biết, Di Khước liễn vào trong tế đàn. Ngay 
khi vừa mới vào, có đại oai thần, sáng chói. Bấy giờ, Bà-la-môn Da- 
nhã-đạt nghĩ: “Người này vào tế đàn, mà có đại oai thần, chói sáng. 
Nay, ta nên đời vị Thượng tọa kia đi, để lấy chỗ cho Ma-nạp này ngồi. 
Nếu, Ma-nạp này ngồi nơi chỗ Thượng tọa rồi, các người sẽ cùng ta cao 
giọng xưng hô: Lành thay! rồi trổi nhạc, rải hoa, đốt hương, cung kính 
lễ bái.” Bấy giờ, mọi người đều vâng lời, nói: 

- Nên như vậy. Chúng tôi sẽ theo lời dạy mà làm. 

- Bấy giờ, khi Ma-nạp Di Khước vào trong chúng kia rồi, bèn 
đứng dưới mà hỏi bên trên: 

- Các ông tụng những thứ kinh gì? Tụng được bao nhiêu thứ? Tụng 
nhiều ít? 

- Trả lời: 

- Tôi tụng được những kinh như vậy; chừng ấy. 

- So sánh, những kinh Ma-nạp tụng được nhiều gấp trăm vạn ức 
lần, không thể so sánh được. Ma-nạp lại hỏi hai, ba người cho đến trăm 
ngàn người: “Các ông tụng những thứ kinh gì? Tụng được bao nhiêu 
thứ? Tụng nhiều ít?” Họ trả lời: “Chúng tôi tụng được những thứ kinh 
đó; chừng ấy.” So sánh, những kinh Ma-nạp tụng được nhiều gấp trăm 
vạn ức lần, không thể so sánh được. Kế đến hỏi vị thượng tọa đệ nhất: 
“Ngài biết được những thứ kinh gì? Tụng được những thứ kinh gì?” Vị 
ấy trả lời, “Tôi tụng đọc như vậy; chừng ấy.” Ma-nạp Di Khước lại cũng 
vượt hơn vị này. 

- Bấy giờ, Ma-nạp Di Khước nói: 

- Những thứ kinh mà tôi tụng được nhiều hơn ngài! 

Ma-nạp nói tiếp, 

- Ngài nên nhường tòa cho tôi ngồi! 

- VỊ Thượng tọa nói: 

- Nếu ngài không bảo tôi dời chỗ, thì những vật cúng dường và 
kim bảo tôi thu được ở đây sẽ chia cho ngài. 

- Ma-nạp Di Khước trả lời: 

- Dù cho tôi bảy báu đầy cõi Diêm-phù-để, tôi cũng không nhận. 
Chỉ có việc là ông đời đi chỗ khác. Tại sao vậy? Vì tôi có pháp này, 
phải ngồi vào chỗ ngồi này. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ Ma-nạp Di Khước dời vị Thượng 
tọa ấy đi, rồi ngồi lên chỗ đó. Khi Ma-nạp Di Khước ngồi lên tòa, tức 


592 BỘ LUẬT 3 





thì đất rung động sáu cách, liền có tiếng xưng hô lớn: Lành thay! và âm 
nhạc trổi, hương hoa cúng dường. 

- Khách thương nên biết, Da-nhã-đạt rất hoan hỷ, vui mừng vô 
lượng; dùng bát bằng vàng, đựng thóc lúa bằng bạc; bát bằng bạc đựng 
thóc lúa bằng vàng, bảo cái bằng vàng bảy báu trang nghiêm; âu rửa 
cũng bằng vàng bạc rất là đẹp đẽ; nệm bằng lông tốt kỳ lạ để trang trí 
và dẫn người nữ trang nghiêm xinh đẹp đến trước Ma-nạp Di Khước 
thưa: 

- Cúi xin ngài thọ nhận các bảo vật này và, người nữ trang nghiêm 
xinh đẹp này. 

- Di Khước trả lời: 

- Tôi không cần những thứ đó. 

- Da-nhã-đạt liền hỏi: 

- Vậy, ngài cần thứ gì? 

- Trả lời: 

- Tôi cần năm trăm đồng tiền vàng. 

- Da-nhã-đạt liền đem năm trăm đồng tiền vàng đến trao. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ, Ma-nạp Di Khước nhận năm 
trăm đồng tiền vàng rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy cáo lui. Bấy giờ, người 
nữ Tô-la-bà-để cũng đi theo. Ma-nạp Di khước quay lại nói: 

- Tại sao cô đi theo tôi? 

- Người nữ trả lời: 

- Cha mẹ em bảo em đi theo anh để làm vợ. 

- Ma-nạp DI Khước dứt khoát nói: 

- Tôi tu phạm hạnh đâu cần đến cô. Ai có ái dục thì mới cần đến 
cô. Người nữ kia đành phải trở về, vào trong vườn của cha. Trong vườn 
có cái ao tắm trong sạch. Trong ao có bảy cành bông sen. Năm bông 
cùng với một cành, mùi thơm ngào ngạt màu sắc đặc biệt. Lại có hai 
bông cùng với một cành, hương sắc thù diệu. Thấy vậy người nữ nghĩ, 
“Ta thấy hoa sen này thật là vi diệu tuyệt hảo. Nay ta nên hái hoa này 
để tặng cho Ma-nạp Di Khước, khiến cho người được vui thích.” Nghĩ 
xong liền hái hoa, cắm vào trong bình nước, ra khỏi vườn, đi khắp nơi 
tìm Ma-nạp DI Khước. 

- Bấy giờ, Ma-nạp Di Khước trở lại đại quốc Bát-ma,!'* thấy nhân 
dân trong nước quét dọn đường sá, trừ bỏ tất cả các thứ dơ bẩn, tu bổ sửa 
chữa bằng phẳng, dùng hoa trải trên đất, rưới nước hương, treo tràng 
phang bảo cái, trải đệm dệt bằng lông... Thấy vậy, Di Khước liền hỏi 


1164. Bát-ma F#; phiên âm từ Skt. Padma (Pali: Paduma), trên kia đã dịch là Liên hoa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 593 





người trong thành: 

- Nay, trong thành tu bổ trang trí đẹp đẽ như thế nà y là để phục vụ 
cho ngày tiết hội hay là dùng vào ngày tinh tú tốt? 

- Người trong thành trả lời: 

- Phật Định Quang sẽ đến thành này, cho nên mới trang trí đẹp đẽ 
như thế... 

- Ma-nạp Di Khước tâm niệm: “Nay ta nên dùng năm trăm đồng 
tiền vàng này để mua tràng hoa tốt đẹp, hương thơm, kỹ nhạc đặc biệt 
tràng phan bảo cái quý báu, trước là để cúng dường Định Quang Như 
Lai, sau sẽ vì thầy cầu tài.” Di Khước liền đi khắp nước Bát-ma để mua 
mà không có. Tại sao vậy? Vì Vua Thắng Oán đã ra lịnh cấm việc mua 
bán. 

- Bấy giờ, người nữ Tô-la-bà-đề, từ xa thấy Ma-nạp Di Khước đến 
Hiển hỏi: 

- Này người Niên thiếu,'' vì sao bước đi vội vã như thế? Anh cần 
gì? Ma-nạp Di Khước trả lời: 

- Tôi cần hoa tốt. Người nữ hỏi: 

- Anh dùng hoa làm gì? Đáp: 

- Tôi muốn cắm rễ vô thượng để làm hạt giống Phật. 

- Người nữ hỏi: 

- Hoa này đã khô héo rồi, màu sắc đã biến đổi, không thể trồng 
lại được, làm sao có thể dùng nó để cắm rễ vô thượng làm hạt giống 
Phật? 

- Ma-nạp nói với người nữ: 

- Ruộng này rất tốt phì nhiêu. Dù cho hoa này đã khô héo, biến 
sắc, hạt giống bị hư nát, vấn có thể sống lại. 

- Người nữ liền nói: 

- Vậy ông có thể lấy hoa này để cắm rễ vô thượng để làm hạt 
giống Phật đi! 

- Ma-nạp hỏi: 

- Cô bán với giá bao nhiêu, tôi sẽ lấy cho? 

- Người nữ liền nói: 

- Tiếc gì tài vật của tôi? Cha tôi tên là Da-nhã-đạt, tài bảo rất 
nhiều. Ma-nạp muốn mua hoa này chỉ cần cùng tôi thể ước, là bất cứ 
sinh ở nơi đâu, luôn luôn làm chồng tôi. Ma-nạp đáp: 

- Tôi thật hành đạo Bồ-tát; tất cả không có gì thương tiếc cả. Nếu 
có người xin, kể cả xương thịt, tôi cũng không luyến tiếc. Chỉ trừ cha, 


1165. Niên thiếu, dịch nghĩa của từ Ma-nạp (Skt., Pl: mãnava) trên 


594 BỘ LUẬT 3 





mẹ. Nhưng chỉ sợ rằng cô làm trở ngại cho tôi. 

- Người nữ nói. 

- Chỗ nào Ông sinh ra, nơi đó tất có đại oai thân, tôi cũng theo đó 
mà có oai thần. Muốn đem tôi để bố thí thì tùy ý ông cứ bố thí. 

- Bấy giờ, Ma-nạp dùng năm trăm đồng tiền vàng mua năm cành 
hoa, hai cành còn lại, người nữ trao cho Ma-nạp DI Khước và nói: 

- Đây là hoa của tôi gởi cho ông, để dâng cúng Định Quang Như 
Lai. Tại sao vậy? Tôi nguyện cùng ông sinh bất cứ nơi nào, thường 
không xa nhau. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ Ma-nạp Di Khước được bẩy 
cành hoa sen này rồi, hết sức vui mừng, không thể kể xiết, liền đến cửa 
đông thành. Vào lúc đó, số người nhiều không tính hết, tất cả đều cầm 
hương hoa, tràng phan bảo cái, trổi nhạc đợi rước Định Quang Như Lai. 
Ma- nạp Di Khước muốn đến trước để rải hoa, mà không đến được, liên 
trổ lại hỏi Vua Thắng Oán: 

- Vì lý do nào mà Naài tu sửa thành nội khang trang thế này? 
Ngày tiết hội hay ngày tính tú tốt? 

- Nhà Vua trả lời: 

- Nay có Định Quang Như Lai đến nơi thành nầy nên mới trang 
hoàng đẹp đẽ như vậy. 

- Ma-nạp hỏi Vua: 

- Lầm sao biết được ba mươi hai tướng của Như Lai? 

- Nhà Vua nói: 

- Các sách sấm ký của Bà-la-môn cho biết. 


- Ma-nạp thưa: 
- Nếu thật như vậy thì tôi có tụng sách này sẽ chứng biết được 
việc ấy. 


- Nhà Vua nói: 

- Nếu ông có khả năng biết điều đó, thì ông đến trước để xem có 
ba mươi hai tướng không, sau đó, tôi sẽ đến diện kiến. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ, Ma-nạp nghe Vua nói rồi, vui 
mừng không xiết kể, liền đến bên ngoài cửa thành phía đông. 

- Bấy giờ, dân chúng thấy Ma-nạp đến thì vui mừng, đều tự tránh 
đường cho Ma-nạp đi. Tại sao vậy? Vì vâng theo lệnh của Vua. 

- Khách thương nên biết, Ma-nạp từ xa thấy Đức Như Lai, trong 
tâm hoan hỷ, liền dùng bảy cành hoa rải trên Đức Phật Định Quang Như 
Lai. Do oai thần của Phật, từ trên hư không hoa kia biến thành bảo cái 
bằng hoa, rộng mười hai do tuần, cành bông ở phía trên, lá ở phía dưới, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 595 





mùi thơm ngào ngạt, che khắp nước kia, không chỗ nào không được 
che, nhìn không biết chán. Đức Phật đi đến đâu bảo cái bằng hoa che 
đến đó. Nhân dân nam nữ trong thành đều cởi áo mới của mình, dùng 
để trải dưới đất. 

- Bấy giờ, Ma-nạp mặc hai chiếc áo bằng da nai, liền cởi một cái 
trải dưới đất. Nhân dân trong thành lấy chiếc áo ấy quăng đi. Ma-nạp tự 
nghĩ: “Định Quang Như Lai không thương tưởng.” Định Quang Như Lai 
biết ý nghĩ ông kia, liền hóa đất thành bùn, khiến cho không một người 
nào trải áo lên trên được. 

- Khách thương nên biết, Ma-nạp lại nghĩ: Người trong thành ngu 
si, không có sự phân biệt, chỗ nên trải lại không trải. Ma-nạp liền lấy 
chiếc áo da nai trải vào chỗ bùn. Song không che hết bùn. 

- Khách thương nên biết, tóc của Ma-nạp năm trăm năm thường 
búi lại, chưa từng mở ra. Ma-nạp liền thưa hỏi Đức Như Lai, xem Thế 
Tôn có thể bước qua trên tóc của mình đi qua được không? Được Đức 
Thế Tôn thuận ý. Ma-nạp liên xổ đâu tóc ra, trải lên trên chỗ bùn, tâm 
phát nguyện: Nếu Định Quang Như Lai không thọ ký riêng, thì ta ở chỗ 
bùn này dù hình khô mạng chung, quyết không đứng dậy. Định Quang 
Như Lai biết được lòng chí thành của Ma-nạp, đời trước có trồng căn 
lành, các đức đầy đủ, nên Ngài dùng chân bên tả bước qua trên tóc và 
nóI: 

- Ma-nạp, đứng dậy! Đời vị lai, vô số a-tăng-kỳ kiếp, ngươi sẽ 
thành Phật, hiệu là Thích-ca Văn Như Lai, Chí nhân, Đẳng chánh giác, 
Minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên nhân sư , Phật, Thế Tôn. 

- Nghe lời biệt ký rồi, Ma-nạp liền vụt bay lên không trung, cách 
mặt đất bẩy cây đa-la mà tóc vẫn còn trải nơi đất cũ. 

- Khách thương nên biết, bấy giờ, Định Quang Như Lai, Chí nhân, 
Đẳng chánh giác, xoay qua bên hữu, như con đại tượng vương, bảo các 
Tỳ-kheo: “Các ông chớ nên bước lên trên tóc của Ma-nạp. Tại sao vậy? 
Đây là tóc của Bồổ-tát. Tất cả Thanh văn, Bích chi Phật đều không được 
bước lên trên. ” 

- Bấy giờ, trăm ngàn vạn ức người, đều rải hoa đốt hương cúng 
dường tóc kia. Người lái buôn nên biết, bấy giờ, vị đại thần của Vua 
Thắng Oán, có mười hai tật xấu ấy, nghe Định Quang Như Lai thọ ký 
cho Ma-nạp liền đến nơi Vua Thắng Oán tâu: “Tôi có khả năng trong 
vòng hai vạn năm cúng dường Định Quang Như Lai và chúng Tăng y 
phục, ẩm thực, giường nằm, ngoạ cụ, thuốc chữa bệnh.” Vua nói với 


596 BỘ LUẬT 3 





Bà-la-môn: “Ý ông rất hay. Ông hãy biết thời.” Bà-la-môn này, trong 
vòng hai vạn năm cúng dường Định Quang Như Lai và chúng Tăng y 
phục, ẩm thực, giường nằm, ngoạ cụ, thuốc chữa bệnh rồi phát nguyện: 
“Trong vòng hai vạn năm tôi cúng dường Định Quang Như Lai và chúng 
Tăng y phục, ẩm thực, giường nằm, ngoạ cụ, thuốc chữa bệnh. Song, 
đối với Ma-nạp, người đã dời chỗ ngôi của tôi, đoạt sự cúng dường của 
tôi, hủy báng danh dự của tôi; duyên vào phước báo nhân duyên này, 
người này bất cứ sinh chỗ nào, tôi luôn luôn hủy nhục kẻ ấy, cho đến 
khi y thành đạo, cũng không xả ly.” 

- Khách thương nên biết, Bà-la-môn Da-nhã-đạt thuở ấy, đâu phải 
ai khác, mà nay là Chấp Trượng Thích chủng.!' Người nữ Tô-ma-bà- 
đề, nay chính là Thích nữ Cù-di.!'” Đại thần của Vua Thắng Oán, có 
mười hai tật xấu, Bà-la-môn ấy, nay chính là thân của Đềể-bà-đạt. Trân 
Bảo Tiên nhân, đâu phải ai khác mà là Bồ-tát Di-lặc. Ma-nạp Di Khước 
chính là Ta vậy. 

- Khách thương nên biết, học đạo Bồ-tát, người có thể cúng dường 
móng tay và tóc, chắc chắn thành vô thượng đạo. Bằng con mắt của 
Phật mà nhìn trong thiên hạ không một ai không vào Vô dư Niết-bàn 
giới để Bát-niết-bàn. Huống chi là người không dục, không sân, không 
nhuế, không si. Bố thí cho vị ấy là bậc nhất trong các bố thí, là phước tối 
tôn. Bậc nhất trong các người thọ nhận, lại không báo ứng sao? 

Bấy giờ, hai anh em người lái buôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
đi. 

Đức Thế Tôn ăn cơm khô trộn với mật của người lái buôn rồi, liền 
ngồi kết già bảy ngày bất động dưới bóng gốc cây Bồ-đề, an trú tam- 
muội giải thoát mà tự thọ dụng an lạc. 

vii. Hai quy y 

Qua bảy ngày, Ngài từ tam-muội xuất. Do ăn cơm khô trộn với 
mật nên gió trong thân di động. Sở dĩ gọi là đất Diêm-phù-để vì có cây 
là Diêm-phù.!'“# Cách đó không xa có cây Ha-lê-lặc.!!“ Vị Thọ thần 
của cây ấy có lòng tin sâu đậm đối với Phật, liền hái trái ha-lê-lặc đến 
dâng cúng dường Đức Thế Tôn. Vị Thọ thần đảnh lễ rồi, đứng qua một 


1166. Chấp Trượng Thích chủng Š⁄JÈÊ2Fñ. Pali: DattapänT. Tài liệu Pali (Mhv.ii. 1§,19) nói 
ông là anh của Mãyã va Pajäpafi. Truyền thuyết phương Bắc nói ông là bố vợ của Thái tử 
Siddhãrtha. 

1167. Cù-di #7. Pali: GotamT; thường để gọi Di mẫu của Phật. Nhưng đây chỉ Da-du-đà-la. 
1168. Trong bản: diêm-phù-để []ŸZJ#¿. Có thể người chép, chép dư chữ để. Phiêm âm từ jam- 
bu-dvipa, hòn đảo của những rừng cây jambu. Đề là phiên âm tắt của dvipa. 


1169. Ha-lê-lặc H21). Pali: harInaka. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 597 





bên bạch Phật: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, do ăn cơm khô trộn với mật nên gió 
trong thân Ngài di động. Nay xin Ngài dùng trái cây này để làm vị 
thuốc trừ bệnh nội phong. 

Đức Thế Tôn từ mẫn nên thọ nhận liền và bảo: 

- Nay ông nên quy y Phật, quy y Pháp. 

Vị thần ấy liền quy y Phật, quy y Pháp. Các vị thần quy y Phật, 
Pháp trước nhất là thọ thần Ha-lê-lặc. 

Đức Thế Tôn ăn trái ha-lê-lặc rồi, ngồi kết già dưới gốc cây bẩy 
ngày, tư duy bất động, an trú giải thoát tam-muội mà tự thọ dụng an lạc. 
Sau bảy ngày, từ tam-muội dậy, đến giờ, khoác y, bưng bát, vào thôn 
Uất-bễể-la khất thực. 

Ngài đi lần đến nhà Bà-la-môn thôn Uất-bể-la, đứng lặng im 
trước sân. Bà-la-môn thấy Đức Thế Tôn im lặng đứng trước sân, phát 
tâm hoan hỷ, liền đem thức ăn ra cúng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ 
mẫn thọ nhận thức ăn và nói: 

- Nay ông nên quy y Phật, quy y Pháp. 

Bà-la-môn liền thưa: 

- Nay con quy y Phật, quy y Pháp. 

Đức Thế Tôn nhận thức ăn của Bà-la-môn nầy, ăn xong, liền đến 
dưới gốc cây Iy-bà-na,!'”° ngồi kết già bẩy ngày, tư duy bất động, an trú 
giải thoát tam-muội mà tự thọ dụng an lạc. Sau bẩy ngày Đức Thế Tôn 
từ tam-muội đứng dậy, đến giờ, khoác y bưng bát vào thôn Uất-bề-la 
khất thực, theo thứ tự đến nhà Bà-la-môn, im lặng đứng trước sân, vợ 
của người Bà-la-môn kia là con gái của đại tướng tên Tô-xà-la!"!, thấy 
Đức Như Lai im lặng đứng trước sân, liền phát tâm hoan hỷ đem thức ăn 
ra cúng dường Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ mẫn đối với thí chủ nên 
nhận thức ăn, ăn rồi và bảo: 

- Nay, người nên quy y Phật, quy y Pháp. 

Vợ Bà-la-môn liền thưa: 

- Nay con quy y Phật, quy y Pháp. 

Như vậy trong chúng Ưu-bà-di quy y Phật, quy y pháp, thì Tô-xà- 
la con gái của đại tướng, vợ của Uất-bềể-la là Ưu-bà-di đầu tiên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ăn thức ăn ấy, liền trở lại cây Iy-bà-na, ngồi 
kết già dưới gốc cây bảy ngày, tư duy bất động, an trú giải thoát tam- 
muội mà tự thọ dụng an lạc. 


1170. Ly-bà-na BÊ#Z7|l; không rõ. 
1171. Tô-xà-la #£Bil#f. Pali: Sujãta, con gái của Senänï (Tướng quân) ở thị trấn Senânigâm. 


598 BỘ LUẬT 3 





Sau bảy ngày, đến giờ khất thực, Đức Thế Tôn khoác y bưng bát 
vào thôn Uất-bề-la khất thực, theo thứ tự đến trong sân nhà Bà-la-môn 
Uất-bể-la, đứng im lặng. Bấy giờ con trai, con gái của Bà-la-môn Uất- 
bể-la thấy Đức Như Lai rồi, phát tâm hoan hỷ, liền đem thức ăn ra dâng 
cúng dường Như Lai. Đức Như Lai dũ lòng thương đối với họ, nhận thức 
ăn, ăn rồi bảo: 

- Nay, các con nên quy y Phật, quy y Pháp. 

Các nam nữ con của Bà-la-môn thưa: 

- Nay, chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp. 

viii. Long vương Mục-chân-lân-đà 

Đức Thế Tôn ăn xong, liền đến cây Văn-lân,''2 bên bờ sông Văn- 
lân,"”3 cung điện của Long vương Văn-lân. Khi đến nơi, ngồi kết già 
suốt bẩy ngày tư duy bất động, an trú giải thoát tam-muội mà tự thọ 
dụng an lạc. Vào lúc ấy, trời mưa to gió rất lạnh, suốt bảy ngày Long 
vương tự ra khỏi cung đến chỗ Phật ngồi, dùng thân hình của mình quấn 
xung quanh Đức Phật, đầu che trên đỉnh Đức Phật, bạch Phật: 

- Ngài không bị lạnh, không bị nóng, không bị gió, không bị nắng, 
không bị muỗi mòng gây bất an chăng? 

Sau bảy ngày, cơn mưa to gió lớn chấm dứt, bầu trời quang đãng, 
Long vương tự tháo mình ra, không quấn xung quanh Đức Phật nữa, và 
biến hóa làm một thiếu niên Bà-la-môn, đến trước Đức Như Lai, chấp 
tay, quỳ gối, kính lễ sát chân Như Lai. Sau bảy ngày Đức Thế Tôn từ 
tam-muội dứng dậy, liền dùng bài kệ này tán thán: 

Ly dục, có hỷ lạc 

Quan sát pháp, cũng lạc 
Trong đời, không sân, lạc 
Không nhiễu hại chúng sinh. 
Đời vô dục, là lạc 

Vượt khỏi cối dục giới 

Chế phục tánh ngã mạn 
Đấy là đệ nhất lạc!” 

Bấy giờ, Long vương Văn-lân đến trước Đức Phật thưa: 

- Sở dĩ con dùng thân hình con quấn quanh Đức Như Lai, đầu che 
trên đỉnh Đức Như Lai, vì không muốn Đức Như Lai bị quấy rầy bởi 


1172. Văn lân thọ Ä#j. Tên cây, Pali: Mucalinda (âm khác: Muc-chân-lân-đà), gần cây 
bàng Ajapäla-nigrodha ở Uruvelã. Chính cây này là cung điện của Long vương Mucalinda. 
1173. Trong bản: Văn-lân thuỷ 2K; có lẽ chỉ hỗ Mucalinda (Pali), Nhưng hồ này ở trên núi 
Himavä 

1174. Bài kệ tương đương Pali, xem Mahävagga Vin. 1. 3. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 509 





lạnh nóng gió mưa, muỗi mòng, cho nên con mới làm như vậy. 

Đức Phật bảo Long vương: 

- Nay ngươi nên quy y Phật, quy y Pháp. 

Long vương nói: 

- Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp. 

Như vậy trong hàng súc sinh, nhận hai quy y, Long vương là đầu 
tiên. 

ix. Phạm thiên khuyến thỉnh 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau thời gian an trú dưới gốc cây Văn-lân 
Long vương, liền đến dưới gốc cây A-du-ba-la ni-câu-luật!, trải tọa 
cụ, ngồi kết già và nghĩ: 

- Nay Ta đã đặng pháp này, này rất sâu kín, rất khó hiểu, rất khó 
biết, vĩnh viễn tịch tĩnh, an chỉ, vi diệu, tối thượng, chỉ người trí mới có 
thể biết, chẳng phải điều mà kẻ ngu có thể thân cận. Chúng sinh có 
kiến chấp khác nhau, tín nhẫn khác nhau, xu hướng khác nhau, mạng 
khác nhau. Y trên những kiến chấp dị biệt này mà yêu thích hang ổ'!9, 
Do vì chúng sinh yêu thích hang ổ, cho nên đối với pháp duyên sinh 
sâu thắm này, khó có thể hiểu. Lại còn có cái sâu thắm khó hiểu hơn 
nữa, đó là Niết-bàn với sự đập tắt các dục, diệt tận khát ái. Đây cũng là 
chỗ khó hiểu. Nay, Ta muốn nói Pháp mà mọi người không biết, không 
hiểu, thì đối với ta có nhọc công vô ích chăng? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói hai bài kệ, mà trước đây chưa ai được 
nghe, cũng chưa từng nói: 

Đạo Ta chứng, khó hiểu 
Nói cho kẻ trong hang 
Người tham, nhuế, ngu sỉ 
Không thể vào pháp này. 
Lội ngược dòng sinh tử 
Sâu kín, rất khó hiểu 
Tham dục không thấy được 
Vì ngu tối che lấp. !!77*% 

Thế Tôn tư duy như vậy rồi, im lặng không nói pháp. Bấy giờ, 
1175. A-du-ba-la ni-câu-luật l"{I2#J£†fJfElðl. Pali: Ajapäla-nigodha, một loại cây bàng. 


%œ 


1176. Hán: sào quật #ấf. Pali (Skt.) ãlaya, chỉ vật được yêu thích, được cất giữ; chỉ tất cả sở y 
và đối tượng của ái dục; cũng chỉ vật mà sinh vật tựa vào làm chỗ che chở an toàn cho đời sông, 
như nhà cửa các thứ. Hán dịch ở đây theo nghĩa thứ hai. Từ Phạn này, trong Duy thức dịch âm 
là A-lại-da. Đoạn tương đương, dẫn trong Nhiếp Đại thừa luận thích (T31, tr.385c19), Huyền 
Trang dịch: “Thế gian chúng sinh ái a-lại-da, lạc a-lại-da, hân a-lại-da, hỷ a-lại-da.” Pali tương 
đương (M. ¡. 167): älayaramaäa kho panäyam pajã älayaratã ãälayasammuditä. 

1177. Bài kệ tương đương Pali, xem Mahävagga, Vin.i. 5; M.i. 168, D. ii. 38, S. ¡. 136. * Hết quyển 31. 





600 BỘ LUẬT 3 





Phạm thiên vương,!” từ xa trên cõi Phạm thiên, biết được tâm niệm 
của Đức Như Lai, tự nghĩ: Thế gian hoàn toàn sụp đổ. Như Lai nay đặng 
pháp nhiệm mầu này, sao im lặng không tuyên thuyết, khiến cho thế 
gian không được nghe pháp? 

Bấy giờ, Phạm thiên, khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, 
từ cõi kia hiện đến trước Đức Như Lai, đảnh lễ rồi, đứng qua một bên, 
bạch Đức Thế Tôn: 

- Cúi xin Đức Như Lai nói pháp! Cúi xin đức Thiện Thệ nói pháp! 
Chúng sinh trong thế gian cũng có kẻ trí tuệ với lớp bụi dơ mồng, 
thông minh, dễ độ, có khả năng diệt tận pháp bất thiện, thành tựu thiện 
pháp. 

Đức Thế Tôn bảo Phạm thiên vương: 

- Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Vừa rồi Ta ở nơi 
nhàn tịnh có ý nghĩ: “Nay Ta đã đặng pháp này. Pháp này rất sâu kín, 
rất khó hiểu, rất khó biết, vĩnh viễn tịch tĩnh, an chỉ, vi diệu, tối thượng, 
chỉ người trí mới có thể biết, chẳng phải điều mà kẻ ngu có thể thân 
cận. Chúng sinh có kiến chấp khác nhau, tín nhẫn khác nhau, xu hướng 
khác nhau, mạng khác nhau. Y trên những kiến chấp dị biệt này mà yêu 
thích hang ổ. Do vì chúng sinh yêu thích hang ổ, cho nên đối với pháp 
duyên sinh sâu thẳm này, khó có thể hiểu. Lại còn có cái sâu thắm khó 
hiểu hơn nữa, đó là Niết-bàn với sự đập tắt các dục, diệt tận khát ái. 
Đây cũng là chỗ khó hiểu. Nay, Ta muốn nói Pháp mà mọi người không 
biết, không hiểu, thì đối với Ta có nhọc công vô ích chăng?” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói hai bài kệ mà trước đây chưa ai từng được 
thấy, từng được nghe, và cũng chưa từng nói: 

Đạo Ta chứng, khó hiểu 
Nói cho kẻ trong hang 
Người tham, nhuế, ngu sỉ 
Không thể vào pháp này. 
Lội ngược dòng sinh tử 
Sâu kín, rất khó hiểu 
Tham dục không thấy được 
Vì ngu tối che lấp. 

- Này Phạm thiên! Vì vậy Ta im lặng, không nói pháp cho người 
đời. Bấy giờ, Phạm thiên lại bạch Phật: 

- Thế gian hoàn toàn sụp đổ. Như Lai nay đặng pháp nhiệm mầu 
này, sao im lặng không tuyên thuyết, khiến cho thế gian không được 


1178. Vin. ¡.5: Phạm thiên Sahampati, Sa-bà thế giới chủ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 601 





nghe pháp? Cúi xin Đức Thế Tôn nên diễn nói chánh pháp để lưu bố 
trong đời. Chúng sinh trong thế gian cũng có kẻ trí tuệ với lớp bụi dơ 
mồng, thông minh, dễ độ, có khả năng diệt tận pháp bất thiện, thành 
tựu thiện pháp. 

Phạm thiên nói rồi, lại nói kệ: 

Ma-kiệt, nơi cấu uế 119 
Phật từ đó sinh ra 
Nguyện mở cửa cam lô 

Vì chúng sinh nói pháp. 

Đức Thế Tôn sau khi nhận lời khuyến thỉnh của Phạm thiên, bằng 
con mắt Phật, quan sát chúng sinh trong thế gian: Sinh ra trong thế gian, 
lớn lên trong thế gian, có người ít trần cấu, có người nhiều trần cấu, có 
lợi căn, có độn căn, có dễ độ, có khó độ; có kẻ sợ tội đời sau, có thể diệt 
tận pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp. Cũng như trong ao ưu-bát, ao 
bát-đầu, ao câu-mâu-đầu, ao phân-đà-lợi có hoa ưu-bát, hoa bát-đầu, 
hoa câu-mâu-đầu, hoa phân-đà-lợi; có cái mới ra khỏi bùn mà chưa lên 
khỏi nước; hoặc có cái đã ra khỏi bùn mà ngang mặt nước; hoặc có cái 
lên khỏi nước mà không bị bụi trần nơi nước thấm vào. Đức Như Lai 
cũng như vậy, bằng Phật nhãn quán chúng sinh trong thế gian: “Sinh 
ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, có người ít trần cấu, có người 
nhiều trần cấu, có lợi căn, có độn căn, có dễ độ, có khó độ: có kẻ sợ tội 
đời sau, có thể diệt tận pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp.” Bấy giờ, 
Đức Thế Tôn vì Phạm thiên nói kệ: 

Phạm Thiên! Ta bảo ông: 

Nay mở cửa cam lồ 

Cho người nghe tin nhận 
Vì nhiễu loạn, không nói 
Phạm Thiên, pháp vì diệu 

Pháp Mâu-ni chứng được. 

Bấy giờ, Phạm thiên biết Đức Thế Tôn nhận lời khuyến thỉnh rồi, 
đảnh lễ sát chân Đức Thế Tôn, đi nhiễu bên hữu ba vòng, cáo lui, ẩn 


1160 


1179. CÝ. Vin.l. 6: pâturahosi magadhesu pubbe, dhammo asuddho samalehi cintito, “Trước 
đây, giữa những người Magadha, xuất hiện pháp bất tịnh được tư duy với sự cấu uế.” Sớ giải 
nói, cấu uế ở đây chỉ nhóm Lục sư Ngoại đạo. 

1180. Bất vi nhiễu cố thuyết 4*%⁄3#ñ#i. Theo văn cú thông thường mà hiểu: “Không vì nhiễu 
loạn mà thuyết.” Nhưng đây văn dịch đảo trang, nên phải hiểu là: vi nhiễu cố bất thuyết...vi 
diệu pháp, vì nhiễu loạn (=mệt nhọc), nên Ta không nói pháp vi diệu.” Tham chiếu Pali, Vin. 
1. 7 (Cf. D.ii. 39, M. ¡. 169): vihisasaññT pagunan na bhãsin dhamman panTtam... vì có ấn 
tượng não hại, Ta đã không giảng thuyết pháp vi diệu. 


602 BỘ LUẬT 3 





mình, không thấy nữa. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai 
trước, mà người ấy có thể vừa nghe liền hiểu được?” Ngài liền nghĩ, 
“A-lan-ca-lan"*! trần cấu ít, lợi căn, thông minh có trí. Nay Ta có thể 
nói pháp cho ông ấy.” Tức thì trí kiến khởi lên nơi Ngài, “A-lan-ca-lan 
qua đời đã bảy ngày rồi.” Chư thiên cũng đến cho biết: “A-lan-ca-lan 
qua đời đã bảy ngày rồi.” Đức Phật nghĩ: “Khổ thay, ông mất điều lợi. 
Pháp cực kỳ vi điệu này, sao không được nghe? Nếu được nghe, ông ấy 
sẽ hiểu nhanh chóng.” 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai trước, mà 
người ấy có thể vừa nghe liền hiểu được?” Ngài liền nghĩ, “Uất-đầu- 
lam Tử, người này có trần cấu mỏng, lợi căn, thông minh có trí. Nay ta 
nên nói pháp cho ông ấy nghe trước.” Tức thì trí kiến khởi lên nơi Ngài, 
“Uất-đầu-lam Tử đã qua đời ngày hôm qua.” Chư thiên cũng đến thưa: 
“Uất-đầu-lam Tử đã qua đời ngày hôm qua.” Đức Phật nói: “Khổ thay, 
ông mất điều lợi. Pháp cực kỳ vi diệu này, sao không được nghe? Nếu 
được nghe, ông ấy sẽ hiểu nhanh chóng.” 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai trước, mà 
người ấy có thể vừa nghe liền hiểu được?” Ngài liền nghĩ, “Năm Tỳ- 
kheo đã từng phục vụ Ta khổ nhọc, không ngại sự lạnh nóng, hầu hạ, hộ 
vệ, cúng dường Ta. Nay Ta có nên nói pháp cho họ trước hay chăng?” 
Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Năm vị Tỳ-kheo này hiện nay ở đâu?” Ngài 
liền dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát trong nhân thiên, thấy năm vị 
Tỳ-kheo ở tại nước Ba-la-nai, trong vườn Nai Tiên nhân. 

Thấy vậy rồi, Ngài liền đến đó. Trên đường đi, Ngài gặp phạm 
chí Ưu-đà-da.''3?' Từ xa thấy Đức Thế Tôn, Phạm chí đến trước mặt thưa 
với Đức Phật: 

- Cù-đàm, các căn tịch tịnh nhan sắc vui đẹp. Vậy thầy của Ngài 
là a1? Ngài theo học với a1? Ngài học pháp gì? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng kệ trả lời: 

Nhất thiết trí, trên hết 

Mở mọi gút ái dục 

Tự nhiên được ngộ giải 
Nào có theo ai học. 

Ta cũng không có thầy 
Bè bạn cũng lại không 


1181. A-lan-ca-lan ["[ñãjJJliii. Các đoạn trên, âm là A-lam-ca-lam. 
1182. Ưu-đà-da phạm-chí ##lÊHif#Äz&:. Pali: Upaka ãjÏvaka, tà mạng ngoại đạo Upaka. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 603 





Thế gian chỉ một Phật 

Trâm lặng, thường an ổn. 

Ta không bị đời nhiễm 

Ta vượt trên thế gian 

Chư thiên và người đời 
Không ai sánh bằng Ta. 

Ta đến Ba-la-nai 

Chuyển vô thượng pháp luân 
Thế gian đều tăm tối 

Ta đánh trống cam lồ. 1153 

Phạm chí hỏi: 

- Vừa rồi Cù-đàm nói: Ta là người không nhiễm trước, tối thắng!!%, 
Tôi muốn được nghe ý nghĩa nầy. 

Đức Phật dùng kệ trả lời: 

Ta mở tất cả gút 

Ta hết tất cả lậu 

Ta thắng các pháp ác 
Ưu-đà, Ta tối thắng!!5. 

Bấy giờ, Phạm chí im lặng. Đức Thế Tôn liền bỏ đi, nhắm đến 
Tiên nhân Lộc uyển. 

2. Sơ chuyển pháp luân 

L. Trung đạo 

Năm vị Tỳ-kheo, từ xa trong thấy Đức Thế Tôn đến, dặn bảo 
nhau: 

- Sa môn Cù-đàm này đã đi lạc đường, mê mờ, mất chí hướng. 
Nếu đến đây, chúng ta đừng nói năng gì với ông ta. Cũng đừng kính lễ. 
Chỉ nên cho một chỗ ngồi nhỏ, bảo ngồi mà thôi. 

Thế Tôn từ từ đi đến chỗ năm vị Tỳ-kheo. Bấy giờ, năm vị Tỳ- 
kheo bỗng nhiên đứng dậy nghinh đón, lễ kính. Người thì trải chỗ ngồi. 
Người thì rước y bát. Người lấy nước rửa chân. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
nghĩ: “Những người ngu si này đã không cố giữ được ý chí của mình. 
Đã cùng nhau giao ước, rồi lại phá bỏ. Tại sao vậy? Vì không thể nào 
cưỡng lại oai lực của Phật. Nay Ta nên đến chỗ ngồi mà an tọa.” Năm 
Tỳ-kheo thấy Như Lai đến ngồi nơi chỗ ngôi rồi, bèn gọi tên Như lai, và 


1183. Cam lộ cổ H'ZZ8%. Pali: amatadundubhi, trống bất tử. 

1184. Bản Pali (Vin, ¡. 8), Upaka nói: arahosi anantajino'ti, “Ngài xứng đáng là vị Chiến Thắng 
vô cùng tận.” 

1185. Bản Pali: jitã me, “Ta, người đã chiến thắng.” 


604 BỘ LUẬT 3 





gọi Ngài bằng “Ông bạn” '!%, Bấy giờ Đức Phật bảo năm vị Tỳ-kheo: 

- Các ông chớ nên gọi tên Như lai, và gọi Ngài bằng “Ông bạn.” 
Như Lai, là bậc Chí chân, Đẳng chánh giác, oai thần tối thắng vô lượng. 
Nếu các người gọi tên Như lai, và gọi Ngài bằng “Ông bạn” thì thọ khổ 
vô lượng và lâu dài. 

Năm người nói: 

- Này Cù-đàm, ngài trước kia với cuộc sống khổ hạnh, chấp trì oai 
nghi, còn không thể đạt được thần thông, trí kiến của pháp thượng nhân, 
để có thể tự mình chứng nghiệm lợi ích tối thượng. Huống chỉ là nay 
không đi đúng đường, đã lạc lối, mê mờ, mất chí hướng? 

Đức Phật bảo năm người: 

- Các người đã từng nghe, có khi nào, Ta nói hai lời mâu thuẫn 
nhau hay chăng? 

Năm Tỳ-kheo nói: 

- Xưa kia, chúng tôi không nghe người nói hai lời. 

Đức Phật nói: 

- Các ngươi, hãy đến đây! Nay ta đã đặng cam lồ. Ta sẽ chỉ dạy 
cho các ông. Các ông có khả năng tiếp nhận lời nói của Ta, không bao 
lâu, các ông sẽ có sở đắc; đạt được mục đích mà vì đó thiện nam tử với 
lòng tin kiên cố, từ bỏ gia định, sống không gia đình, hành đạo, tu vô 
thượng phạm hạnh, ở ngay trong đời hiện tại, tự thân tác chứng, tự mình 
an trú an lạc, biết rằng, “Sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc làm 
đã xong, không còn tái sinh nữa.” 

- Này Tỳ-kheo, kẻ xuất gia không được thân cận hai cực đoan,!!# 
ưa hưởng thụ ái dục hoặc tự khổ hạnh. Đó không phải là pháp của Hiền 
thánh. Hành hạ thân xác không thành tựu được gì. Tỳ-kheo từ bỏ hai 
cực đoan này, lại có con đường giữa, có sự sáng của con mắt, có sự sáng 
của trí tuệ, vĩnh viễn tịch tĩnh, an ổn, thành tựu thần thông, đặng Đẳng 
chánh giác, tác thành Sa-môn, dẫn đến Niết-bàn'!®$. 

- Thế nào gọi là con đường giữa, có sự sáng của con mắt, có sự 
sáng của trí tuệ, vĩnh viễn tịch tĩnh, an ổn, thành tựu thần thông''*®, 
đặng Đẳng chánh giác, tác thành Sa-môn, dẫn đến Niết-bàn? Đó là con 
đường tám chánh"! của các bậc Thánh gồm có: Chánh kiến, chánh 


1186. Nguyên Hán: xưng danh nhữ Như lai #Ê?⁄xlII2‡š. Pali (Vin. ¡. 9): nãmena ca ãvusovãdena 
samudäcaranti. Gọi (Phật) bằng tên và bằng từ “ông bạn (hiển giả). ” 

1187. Nhị biên “33; chỉ hai cực đoan. 

1188. Niết-bàn hành #ù#,Í7; Pali (Vin. ¡. 10): nibbãnãya savattati, vận chuyển đến Niết-bàn 
1189. Pali: abhiññãya, chứng thắng trí. 

1190. Bát chánh đạo, không nên hiểu là tám con đường chánh, mà nên hiểu là con đường gồm 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 605 





nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm và chánh định""”!, Đó tức là con đường giữa, có sự sáng của con 
mắt, có sự sáng của trí tuệ, vĩnh viễn tịch tĩnh, an ổn, thành tựu thân 
thông, đặng Đẳng chánh giác, tác thành Sa-môn, dẫn đến Niết-bàn. 

ii. Chuyển pháp luân kinh 

- Bốn Thánh đế.!'” Thế nào gọi là Thánh đế? Là Khổ Thánh đế, 
Khổ tập Thánh đế, Khổ tận Thánh đế, Khổ xuất yếu Thánh đế. 

- Những øì gọi là Khổ Thánh đế? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, 
chết khổ, thù ghét tụ hội khổ, ái biệt ly khổ, muốn điều gì không được 
là khổ. Nói một cách gọn, là năm thạnh ấm là khổ.''*3 Đó gọi là Khổ 
Thánh đế. Lại nữa, Khổ Thánh đế cần được biết thì Ta đã biết. Đây nên 
tu đạo tám chánh: Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm và chánh định. 

- Những øì là Khổ tập Thánh đế? Ái lạc vốn được phát sinh từ 
trước do duyên nơi ái,''** và tương ưng với dục'', Đó là Khổ tập Thánh 
đế. Lại nữa, Khổ tập Thánh đế cần diệt thì Ta đã diệt và tác chứng, nên 
tu tám chánh đạo: Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm và chánh định. 

- Những gì là Khổ tận Thánh đế? Ái kia đã vĩnh viễn đoạn tận, 
vô dục, tịch diệt, xả, xuất ly, giải thoát, vĩnh viễn diệt tận, tĩnh chỉ,!!?9 
không còn hang ổ.!*? Đó gọi là Khổ tận Thánh đế. Lại nữa, Khổ tận 
Thánh đế cần được chứng đắc, Ta đã tác chứng, nên tu tám chánh đạo: 
Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hạnh, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm và chánh định. 

- Những gì là Khổ xuất yếu Thánh đế ? Con đường của Hiển thánh 


tám sự chân chánh. Pali: atthangiko maggo, con đường có tám chỉ; ariyo afthangiko maggo, 
Thánh đạo tám chi. 

1191. Bản Hán này không có “chánh tư duy” mà thay bằng “chánh hành.” 

1192. Văn Hán thiếu đoạn trung chuyển. 

1193. Ngũ thạnh ấm khổ ?ij#[ffôiï?. Pali: pañcupädãnakkhandä dukkhä, năm thủ uẩn là 
khổ. 

1194. Duyên ái bản sở sinh 2# ZKIfi“E. Tanhã ponobhavikä, ái với khát vọng sự hữu tương lai. Nhưng 
bản Hán đọc (nhầm) là: tanhã pubbabhavikä, ái liên hệ với hữu có từ trước. Tuy vậy, bản Việt tạm thời 
dịch sát y theo Hán. 

1195. Pali: : nandirägasahagatã tatratatrabhinandinT, (ái) câu hành với hỉ tham, ước vọng 
(tái sinh) nơi này hay nơi kia. Pali, nói thêm: (..) seyyathidam kãmatanhã bhavatanhã 
vibhavatanhã, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. 

1196. Vô dục, diệt, xả, xuất yếu, giải thoát, vĩnh tận, hưu tức: tất cả các từ này đồng nghĩa với 
ái diệt. So sánh Pali: asesaviräganirodho, cãgo, paninissago, mutti,..., hoàn toàn ly dục và diệt 
tận (đối với ái), xả bỏ và thoát ly và giải thoát (khỏi ái). 

1197. Hán: vô hữu sào quật #tf[ffff. Pali: anãlayo, không còn sự chấp chứa. Xem cht. 46 
trên 








606 BỘ LUẬT 3 





có tám chánh này, chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm và chánh định. Đó là Khổ 
xuất yếu thánh đế. Lại nữa, Khổ xuất yếu Thánh đế này cần được tu 
tập thì Ta đã tu tập. 

- Khổ thánh đế này, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, phát 
sinh thông, phát sinh huệ, đắc chứng''*. Lại nữa, nên biết Khổ Thánh 
đế này mà, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh 
con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, Ta đã biết Khổ Thánh đế mà, 
đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, 
phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh 
huệ. Đó gọi là Khổ Thánh đế. 

- Khổ tập Thánh đế, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, phát 
sinh thông, phát sinh huệ. Lại nữa, nên diệt Khổ tập Thánh đế này mà, 
đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho 
đến phát sinh huệ. Lại nữa Ta đã diệt Khổ tập Thánh đế nầy mà, đối 
với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến 
phát sinh huệ. Đó gọi là Khổ tập Thánh đế. 

- Khổ tận Thánh đế, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, nên tác chứng 
Khổ tận Thánh đế nây, đối với pháp trước đay chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, ta đã tác chứng, 
Khổ tận Thánh đế này, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. 

- Khổ xuất yếu Thánh đế này, đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, nên 
tu Khổ xuất yếu thánh đế, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, Ta đã tu Khổ 
xuất yếu Thánh đế, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm 
phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. 

- Đó là bốn Thánh đế. Nếu Ta không tu bốn Thánh đế nầy, với ba 
lần chuyển thành mười hai hành tướng, mà không biết như thật, thì nay 
Ta không thành đạo Vô thượng chánh chân. Song ta đối với bốn Thánh 


1198. Tham chiếu Pali: ..pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu udapädi, ñãnam... paññã... 
vijjã..., äloko udapädi, (Thánh đế) đã làm phát sinh con mắt (để thấy) Pháp chưa từng được 
nghe từ trước; làm phát sinh trí, phát sinh huệ, phát sinh minh, phát sinh ánh sáng (để soi) trên 
các pháp vốn chưa từng được nghe từ trước. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 607 





đế, với ba lần chuyển thành mười hai hành tướng, như thật đã biết, nên 
nay Ta thành đạo Vô thượng chánh chân, không còn gì nghi ngờ. 

- Như Lai nói bốn Thánh đế này mà trong chúng không có người 
giác ngộ thì Như Lai không chuyển pháp luân. Nếu Như Lai nói bốn 
Thánh đế nầy, mà trong chúng có người giác ngộ thì Như Lai vì họ 
chuyển pháp luân, là bánh xe mà Sa-môn, Bà-la-môn, Ma hoặc Thiên 
ma, trời và người trong thế gian, đều không thể vận chuyển được. Cho 
nên, hãy nỗ lực tinh tấn tu bốn Thánh đế: Khổ Thánh đế, Khổ tập 
Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ xuất yếu Thánh đế. Hãy nên học 
như vậy. 

Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, năm Tỳ-kheo A-nhã Kiểu-trần- 
như dứt sạch các trần cấu, pháp nhãn được sinh'!*, Đức Thế Tôn biết sở 
đắc trong tâm A-nhã Kiều-trần-như, liền khen: 

- A-nhã Kiều-trần-như, đã biết! A-nhã Kiều-trần-như, đã biết!!?99 
Từ đó về sau gọi là A-nhã Kiểu-trần-như. 

Bấy giờ, các vị Địa thần đã nghe những gì Đức Như Lai đã nói, 
bèn cùng bảo với nhau: 

- Nay, Đức Như Lai, bậc Chí chân, Đẳng chánh giác, đang ở tại 
vườn Nai, trú xứ của Tiên nhân ở tại Ba-la-nai, đang chuyển pháp luân 
vô thượng, mà xưa nay vốn chưa từng được chuyển, mà Sa-môn Bà-la- 
môn, Ma hoặc Thiên ma, trời và người đều không thể chuyển được. 

Tiếng của Địa thần xướng lên như vậy, được nghe lần lên Tứ 
Thiên vương, Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-thuật-đà thiên, Hóa 
lạc thiên, Tha hoá thiên, lần lượt cùng nói với nhau: 

- Nay, Đức Như Lai, bậc Chí chân, Đẳng chánh giác, đang ở tại 
vườn Nai, trú xứ của Tiên nhân ở tại Ba-la-nai, đang chuyển pháp luân 
vô thượng, mà xưa nay vốn chưa từng được chuyển, mà Sa-môn Bà-la- 
môn, Ma hoặc Thiên ma, trời và người đều không thể chuyển được. 

Chỉ trong khoảnh niệm, âm thanh ấy đã lên đến trời Phạm thiên. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Kiều-trần-như thấy pháp, đắc pháp, thành 
tựu các pháp, đã đạt quả chứng, bạch Phật: 

- Nay, con ở trong giáo pháp của Đức Như Lai tu phạm hạnh. 

Phật nói: 


1199. Có nghĩa là chứng đắc Sơ quả Dự lưu. 

1200. Kiều-trần-như ff8##lJI (Pali: Kottañña; Skt. Kauttinya) là tên thật. A-nhã l{Z?, là phiên 
âm từ ađđa (Pali) hay ajđa (Skt.), do bởi Phật khen (Pali, Vin.i. l2): ađđasi vata, bho kottañño, 
ađđasi vata, bho kottañño, “Thật sự, ngươi đã biết, Kottañña.” 


608 BỘ LUẬT 3 





- Hãy đến đây, Tỳ-kheo!!?°' Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. 

Tôn giả A-nhã Kiều-trần-như liền xuất gia, thọ giới cụ túc. Như 
vậy, trong hàng Tỳ-kheo, người đầu tiên thọ giới cụ túc là A-nhã Kiều- 
trần-như. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Kiểu-trần-như thưa với Đức Thế Tôn: 

- Nay con muốn vào thành Ba-la-nai khất thực. Xin Thế Tôn cho 
phép. 

Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo, nên biết đúng lúc. 

Tôn giả A-nhã Kiểu-trần-như từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi, khoác y bưng bát vào thành Ba-la-nai khất thực. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói pháp cho các Tôn giả A-thấp-ti, Tỳ- 
kheo Ma-ha-ma-nam, khuyến khích, khiến cho hoan hỷ. Ngài nói pháp 
về bố thí, về trì giới, về sinh thiên'??. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là 
hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Các Tôn giả 
ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt 
pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng; rồi thưa với Đức Như 
Lai: 

- Chúng con muốn ở trong pháp Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. 

Đức Phật nói: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguôn khổ. 

Tôn giả liền xuất gia thọ giới cụ túc. Tỳ-kheo A-thấp-ti, Ma-ha- 
ma-nam bạch Phật: 

- Chúng con muốn vào thành Ba-la-na1 khất thực. 

Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo, nên biết đúng lúc. 

Các Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Đức Thế 
Tôn, rồi khoác y bưng bát vào thành Ba-la-nai khất thực. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói pháp cho Bà-đề, Bà-phu, khuyến khích, 
khiến cho hoan hỷ. 

Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. Ngài chê trách 
dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự 








1201. Lai, Tỳ-kheo ZKLt.r (Pali: ehi bhikkhu); Luật tạng nói đây là sự truyễển cụ túc, đắc pháp 
Tỳ-kheo đầu tiên. Các Tỳ-kheo được Phật trực tiếp truyền cụ túc gọi là đắc pháp bằng “Thiện 
lai, Tỳ-kheo.” (ehi-bhikkhu-upasampada). 

1202. Bố thí, trì giới, sinh thiên, là ba pháp tu chính của người tại gia, trước khi tu bốn Thánh 
đế. Thêm niệm Phật, Pháp, Tăng, thành pháp Sáu niệm của người tại gia. 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 609 





xuất ly. Các Tôn giả ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, (789a1) 
được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả 
chứng; rồi thưa với Đức Như Lai: 

- Chúng con muốn ở trong pháp Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. 

Đức Phật Nói: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguôn khổ. 

Tôn giả liền xuất gia thọ giới cụ túc, rồi hai vị Bà-để, Bà-phu 
bạch Phật: 

- Chúng con muốn vào thành Ba-la-nai khất thực. 

Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo, nên biết đúng lúc. 

Các Tôn giả Bà-để, Bà-phu liên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ 
sát chân Đức Thế Tôn rồi, khoác y bưng bát vào thành Ba-la-nại khất 
thực. 

Khi Đức Thế Tôn nói pháp cho ba người, thì hai người đi khất 
thực; hai người khất thực đủ cho sáu người cùng ăn. Nếu Đức Thế Tôn 
nói pháp cho hai người trong năm người, thì ba người khất thực; ba 
người khất thực đủ cho sáu người cùng ăn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khuyến hóa năm Tỳ-kheo, tuần tự dạy dỗ, 
khiến cho tâm họ hoan hỷ. 

từ. Vô ngã tướng kinh 

Sau bữa ăn Đức Thế Tôn bảo năm Tỳ-kheo: 

- Sắc là vô ngã. Nếu sắc là ngã, thì sắc không suy lão!” để cho 
ngã thọ khổ. Nếu sắc là ngã thì phải được tự tại mà muốn rằng “Sắc phải 
là như vậy”, hay “Sắc không nên là như vậy”. Vì sắc vô ngã nên sắc 
tăng trưởng, khiến cho thọ các khổ, và cũng không thể tùy ý muốn mà 
được rằng, “Sắc phải là như vậy”, hay “Sắc không nên là như vậy”. 

- Thọ tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

- Thế nào, các Tỳ-kheo, sắc là thường hay sắc là vô thường? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Sắc là vô thường. 

Đức Phật dạy: 

- Nếu sắc là vô thường vậy sắc là khổ hay là lạc? 


1203. Nguyên Hán: bất tăng ích 4*J8?#; các đoạn dười: (bất) tăng trưởng f†¿. Tham chiếu 
Pali: (..) nayidam rũpam äbãdhãya sanvatteyya, “(Nếu..) Sắc này sẽ không đưa đến bịnh 
khổ.” Có lẽ bản Hán hiểu sanvatteyya (Skt. sanarteya) là tăng thịnh, thay vì dẫn khởi hay dẫn 
đến. Đây cố địch sát bản Hán. 


610 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, sắc là khổ. 

Đức Phật dạy: 

- Nếu sắc là vô thường, khổ thì nó là pháp biến dịch. Các ngươi 
nghĩ sao, có phải sắc là ta, là cái kia, là cái kia; ta là sắc, là cái kia, là 
cái kia chăng?!“ 

Thưa: 

- Chẳng phải như vậy. 

- Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. 

- Cho nên, các Tỳ-kheo, tất cả sắc, sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, tất 
cả sắc hoặc ở trong hoặc ở ngoài, hoặc tế hoặc thô, hoặc tốt hoặc xấu, 
hoặc xa hoặc gần. Tất cả sắc chẳng phải là ta, là cái kia, chẳng phải sở 
hữu của cái kia, chẳng phải sở hữu của ta. Hãy dùng trí tuệ mà chánh 
quán như thực như vậy. 

- Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. 

- Này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quán như vậy rồi, nhàm tổm sắc. 
Khi đã nhàm chán thì không đắm trước. Không đắm trước thì được giải 
thoát. Khi đã giải thoát rồi, thì biết là đã giải thoát; biết rằng “Sự sinh 
đã dứt; phạm hạnh đã vững; điều cần làm đã làm xong; không còn tái 
sinh đời sau nữa.” 

- Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. 

Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, năm Tỳ-kheo, tâm giải thoát khỏi 
tất cả hữu lậu, được vô ngại giải thoát, chánh trí phát sinh. 

Bấy giờ, trong thế gian có sáu vị A-la-hán. Năm vị đệ tử, và Đức 
Như Lai, Chí chân đẳng chánh giác là sáu. 

3. Da-xá 

L. Thiện lai Tỳ-kheo 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hóa tại nước Ba-la-nai. Tại đây, có 
người con dòng họ tộc tánh, tên là Da-thâu-già.'“° Cha mẹ chỉ có một 
người con cho nên rất thương yêu quí mến, chăm sóc trông nom, không 
bao giờ không để ý đến. Cha mẹ cho xây cất ba cung điện mùa, để cho 
Da-thâu-già ở theo thời tiết ba mùa, xuân hạ và đông, khiến cho con 
mình vui chơi theo năm thứ dục lạc. 

Cậu con trai say đắm mình trong năm thứ dục lạc đến cực độ, quá 


1204. Hán tối nghĩa: sắc thị ngã thị bỉ thị bỉ sắc thị ngã thị bỉ thị bỉ Z¿fZiWZi&Œ:‹ 16 
{X?šï#. Tham chiếu Pali, ibid., etam mama esohamasmi eso me attã, “cái này là của tôi; tôi là 
cái này; cái này là tự ngã của tôi.” 

1205. Da-thâu-già HfÍlll; hay Da-xá. Pali: Yasa, con trai một thương gia rất giàu có. Vin. ¡. 
15ff. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 611 





mệt mỏi nên ngủ. Khi thức dậy, cậu thấy ở cung điện thứ nhất các nhạc 
cụ mà các kỹ nữ đã cầm bỏ dọc ngang, bừa bãi; bọn chúng gối đầu lên 
nhau, tóc rối bời, nằm loạn xạ; ngáy, nghiến răng, nói mớ. Thấy vậy, 
cậu hoảng sợ, lông trong người dựng ngược lên, sinh tâm nhàm tởm, 
không còn một chút ý muốn tụ hội, tự than: Khổ thay! Có gì đáng ham 
muốn ở đây? 

Cậu liền bỏ cung điện này, đến nơi cung điện giữa. Tại đây, cậu 
nhìn thấy điện đài, cùng các kỹ nữ, giống như chỗ kia không khác. Cậu 
lại hoảng sợ gấp bội, lông trong người dựng đứng lên, sinh tâm nhàm 
tởm, xa lánh, không muốn tụ hội. Cậu tự than: Khổ thay! Có gì đáng 
để ham muốn? Cậu liền bỏ đi, đến cung điện thứ ba, lại cũng như trên, 
hoảng sợ gấp bội lần, lông trong người dựng đứng lên, sinh tâm nhàm 
tởm, xa lánh, không muốn tụ hội, cũng như trên. 

Công tử liền ra khỏi cung điện, đến cổng thành Thi-khư.!?° Bấy 
giờ, vị thần giữ cửa thành Thi-khư, từ xa trông thấy cậu đến, bèn nghĩ: 
Công tử này đến, chắc muốn yết kiến Đức Như Lai, chứ không có đường 
nào khác. Ta nên mở cửa cho đi. Nghĩ xong vị thần liền mở cửa thành. 
Cậu ra khỏi thành, đến bên bờ sông Bà-la. Khi đến trên bờ sông, cậu 
cởi bỏ guốc bằng vàng, lội qua sông Bà-la, đến vườn Nai chỗ Tiên nhân 
ở. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang đi kinh hành nơi đất trống, từ xa thấy 
cậu đến, liền trải chỗ ngồi mà ngồi. Như thường pháp của chư Phật, có 
ánh sáng tròn đầy chiếu khắp. Da-thâu-già từ xa trông thấy Đức Như 
Lai, tướng mạo đoan chánh, sinh tâm vui kính, tiến đến trước Thế Tôn 
bạch: 

- Nay con khốn khổ, không có nơi nương tựa. Cúi xin ngài cứu vớt 
giúp con. 

Đức Phật bảo cậu đồng tử: 

- Hãy đến đây! Chỗ này là vô vi. Chỗ này là nơi không nguy khốn. 
Chỗ này là nơi an ổn; là nơi dục vọng đã được đoạn tận, vĩnh viễn tĩnh 
chỉ, vô vi; là chỗ ái không còn, diệt tận, là Niết-bàn. 

Bấy giờ, cậu Da-thâu-già, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi nồi qua một 
bên. Đức Thế Tôn nói pháp khuyên dạy, khiến phát tâm hoan hỷ. Ngài 
nói về pháp bố thí, pháp trì giới, và pháp sinh thiên. Ngài chỉ trích dục 
là bất tịnh. Ngài khen ngợi tịnh lạc của xuất ly. Cậu liễển từ trên chỗ 
ngôi dứt sạch các trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, 
thành tựu các pháp, tự thân đạt được quả chứng, rồi bạch Phật: 


1206. Thi-khư thành Ƒ'{X##. Có lẽ Skt. šikhi-dié, góc thành đông nam 


612 BỘ LUẬT 3 





- Con muốn tu phạm hạnh trong pháp của Đức Như Lai. 

Đức Phật dạy: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Ngay lúc ấy, Da-thâu- 
già liền thọ giới cụ túc. 

Bấy giờ, cung nhân và kỹ nữ trong cung điện thứ nhất thức dậy, 
tìm Da-thâu-già không thấy. Đến cung điện giữa để tìm, cũng không có. 
Chúng lại đến tìm nơi cung điện thứ ba, cũng không có. Bấy giờ, cung 
nhân và kỹ nữ đến chỗ bà mẹ cậu báo cáo: 

- Thưa đại gia! Da-thâu-già hiện nay không biết đi đâu! 

Bà mẹ được tin báo cáo liền tức tốc đến tin cho cha cậu: 

- Hiện không biết đứa con cưng của mình ở đâu? 

Lúc ấy người cha đang tắm gội trong cung điện giữa. Nghe tin liền 
vội vàng chải tóc, cấp tốc ra lệnh cho người hai bên: 

- Chận tất cả các nẻo đường nơi nước Ba-la-nại. 

Tự thân ông đi ra cửa thành Thi-khư, đến sông Bà-la, bắt gặp đôi 
guốc bằng vàng của cậu con trai bổ bên bờ sông. Người cha liền nghĩ: 
Con ta chắc đã qua sông. Ông liền tìm theo dấu qua sông, đến mãi trong 
vườn Nai của Tiên nhân. 

II. Ba quy y 

Bấy giờ, Đức Như Lai từ xa trông thấy cha của Da-thâu-già đến, 
liền dùng thần lực khiến cho cha của Da-thâu-già thấy Phật mà không 
thấy con của mình. Ông ta đến chỗ Phật, thưa: 

- Thưa Đại Sa-môn! Ngài có gặp đứa con của tôi tên là Da-thâu- 
già không? 

Đức Phật nói: 

- Bây giờ ông hãy ngồi xuống, không chừng sẽ thấy con của ông. 

Cha của Da-thâu-già nghĩ: Đại Sa-môn nầy rất là kỳ lạ, nên mới 
có lời an ủi mời ta như vậy. Bấy giờ, cha của Da-thâu-già đảnh lễ sát 
chân Phật rồi, ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn tuần tự nói pháp, khiến ông ta phát tâm hoan hỷ. 
Ngài chê trách dục là bất tịnh, khen ngợi sự xuất yếu là an lạc. Cha 
của Da-thâu-già liền từ chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, đắc pháp nhãn 
tịnh, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự xét!” đã đạt được quả 
chứng rồi, bạch Phật: Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Cúi xin Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau trọn đời 
không sát sinh, cho đến không uống rượu. Như vậy cha của Da-thâu-già 


1207. Tự thẩm E?##; có sự nhầm lẫn trong bản Hán. Có lẽ: tự tri 1l Xem cht. 95 đoạn dưới 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 613 





là vị ưu-ba-tắc đầu tiên thọ ba quy y. 

Khi Đức Thế Tôn vì cha Da-thâu-già nói pháp, bấy giờ, Da-thâu- 
già các lậu đã đoạn tận, ý mở, đặng trí vô ngại, giải thoát. Hiện nay 
trong thế gian có bảy vị A-la-hán, gồm sáu vị đệ tử và Phật là bảy. Đức 
Thế Tôn liên thâu nhiếp thần túc, khiến cho cha của Da-thâu-già thấy 
con mình, đang ngôi cách Phật không xa. Ông liên đến chỗ Da-thâu-già 
nóI: 

- Mẹ con đang chờ. Mất con, không biết con đi dâu, bà hết sức sầu 
ưu, muốn tự tử. Con nên về thăm mẹ. Chớ để mẹ con tự hại. 

Bấy giờ, Da-thâu-già nhìn lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo 
cha của Da-thâu-già: 

- Thiện gia nam tử học trí, học đạo, đã sạch hết trần cấu, được 
pháp nhãn tịnh, sau khi đã quán như vậy rồi tâm giải thoát khỏi hữu lậu. 
Thế nào, trưởng giả, khi người đã bỏ dục, lại có thể thân cận dục trở lại 
được chăng? 

Trả lời: 

- Thưa, không. Đúng vậy, Thiện gia nam tử Da-thâu-già này đã 
học trí, học đạo, đã sạch hết trần cấu, được pháp nhãn tịnh, sau khi đã 
quán như vậy rồi tâm giải thoát khỏi hữu lậu, không bao giờ thân cận 
dục trở lại như trước khi còn ở thế tuc. Nay, Thiện gia nam tử Da-thâu- 
già này đã khéo đạt được lợi lớn, học trí, học đạo được tâm giải thoát 
vô lậu, dứt sạch các trần cấu, đặng sự trong sạch của con mắt pháp. Sau 
khi quán như vậy, tâm giải thoát khỏi hữu lậu. Cúi xin Thế Tôn nhận lời 
thỉnh của con; cùng với Da-thâu-già và Tỳ-kheo thị giả. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Nhưng Da-thâu-già không 
nhận thọ biệt thỉnh vì chưa được Đức Thế Tôn cho phép thọ biệt thỉnh. 
Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép thọ biệt thỉnh. 

Thỉnh có hai cách: thỉnh Tăng rồi Tăng sai đi và thỉnh riêng'?9. 

Bấy giờ, cha của Da-thâu-già biết Đức Như Lai nhận lời bằng 
cách im lặng rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Đức Phật, 
rồi cáo lui. 

Về đến nhà, nói với mẹ của Da-thâu-già và vợ của con mình: 

- Các người nay có biết chăng? Da-thâu-già hiện ở tại chỗ Đại 
Sa-môn, tu phạm hạnh. Hôm nay ta thỉnh Đại Sa-môn và Da-thâu-già, 
cùng vị thị giả đến thọ thực. Các người hãy biết thời, sửa soạn tất cả 
mọi thứ cần dùng. 


1208. Tăng thứ thỉnh fi7XãÄ, và biệt thỉnh ÿIlBẩ. 


614 BỘ LUẬT 3 





Mẹ và vợ của Da-thâu-già liền sắm sửa đủ các thứ cần dùng và 
thức ăn rồi, đến mời Đức Phật quang lâm thọ thực. 

Bấy giờ đã đến giờ, Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, Da-thâu-già 
theo hầu, đồng đến nhà của cha Da-thâu-già, an tọa trên chỗ ngồi dọn 
sẵn. Mẹ và vợ của Da-thâu-già dâng thức ăn và các thứ cần dùng lên 
Đức Thế Tôn. Ngài thọ thực xong, dọn bát rồi, hai người dọn chỗ ngồi 
nhỏ, ngồi trước Đức Thế Tôn. Đức Phật vì họ tuần tự nói pháp vi diệu, 
khiến họ phát tâm hoan hỷ, liền từ trên chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, 
đặng sự trong sạch con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các 
pháp. bèn bạch Đức Phật: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, từ nay về sau, con xin quy y Phật, Pháp, 
Tăng. Xin nhận con làm người Ưu-bà-di. Từ nay về sau trọn đời con 
không sát sinh, cho đến không uống rượu. 

Như vậy, người thọ ba tự quy, làm người Ưu-bà-di đầu tiên là mẹ 
và vợ của Da-thâu-già. Đức Thế Tôn vì mẹ và vợ của Da-thâu-già nói 
pháp rồi rời chỗ ngồi ra về. 

ti Những người bạn 

Một thời, Đức Thế Tôn du hóa nước Ba-la-nại. Nơi đây có bốn 
người bạn lúc nhỏ của Da-thâu-già. Một người tên là Vô Cấu. Người 
thứ hai tên là Thiện Tý. Người thứ ba tên là Mãn Nguyện. Người thứ 
tư tên là Già- phạm-bà-để.!?° Nghe Da-thâu-già tu phạm hạnh tại chỗ 
Đại Sa-môn, mỗi người tự nghĩ: Giới đức nầy chắc chắn không hư dối. 
Pháp tu phạm hạnh của Sa-môn cũng không hư dối. Tại sao vậy? Vì nó 
đã khiến cho con nhà tộc tánh này chấp nhận tu và học phạm hạnh theo 
nó. Con nhà tộc tánh kia đã đối với giới đức kia tu phạm hạnh, thì chúng 
ta nên đến chỗ Đại Sa-môn tu phạm hạnh. 

Rồi bốn người bạn liền đến chỗ Da-thâu-già nói: 

- Sự tu phạm hạnh của bạn nơi Đại Sa-môn có phải là rất đặc 
biệt? 

Da-thâu-già trả lời: 

- Sự tu phạm hạnh của nơi Đại Sa-môn thật là rất vi diệu. 

Bốn người bạn nói với Da-thâu-già: 

- Chúng tôi cũng muốn xuất gia tu phạm hạnh nơi Đại Sa-môn. 

Da-thâu-già liền dẫn đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân 
Ngài, rồi ngồi qua một bên, bạch: 

- Đây là bốn người bạn của con, ở Ba-la-nại, nay muốn xuất gia tu 




















1209. Bốn người bạn của Da-xá: Vô Cấu ##l, Thiện Tý ?#Ÿ#Ÿƒ, Mãn Nguyện ÈÑ#i, Già-phạm- 
bà-để ƒJIZR#‡#. Pali: Vimala, Subähu, Puttaji, Gavampati. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 615 





phạm hạnh trong giáo pháp của Như Lai. Cúi xin Ngài dã lòng thương 
cho phép các bạn của con xuất gia tu phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn thuận ý và tuần tự giảng cho họ pháp thù thắng. 
Pháp thù thắng là bế thí, trì giới, sinh thiên; chê trách dục là bất tịnh, là 
hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Tức thì, ngay 
trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, 
thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng, họ liền bạch Phật: 

- Chúng con muốn tu phạm hạnh trong giáo pháp Như Lai. 

Đức Phật nói: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là xuất gia thọ 
giới cụ túc. 

Như những øì đã thấy, bốn người quán sát trở lại, liền đoạn tận 
hữu lậu, tâm đặng giải thoát, và phát sinh trí vô ngại giải thoát. 

Bấy giờ, trong thế gian có mười vị A-la-hán; các đệ tử và Đức Như 
Lai là mười một. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hóa nơi nước Ba-la-nai. Khi ấy, có năm 
mươi người bạn thiếu thời của Da-thâu-già cư trú bên ngoài thành, nghe 
Da-thâu-già tu phạm hạnh trong pháp của Đại Sa-môn đều nghĩ: Tu 
phạm hạnh trong giới này không hư dối. Tại sao vậy? Bởi vì con nhà 
tộc tánh đã tu phạm hạnh trong pháp của Đại Sa-môn nầy. Con nhà tộc 
tánh đã tu phạm hạnh, nay chúng ta nên đến chỗ Sa-môn để tu phạm 
hạnh được chăng? 

Bấy giờ, năm mươi người đồng bạn đều đến chỗ Da-thâu-già 
hỏi: 

- Chỗ này tối thắng chăng? Tu phạm hạnh tuyệt diệu không? 

Da-thâu-già trả lời: 

- Đây là chỗ tối thắng và tu phạm hạnh cũng tuyệt diệu. 

Năm mươi người nầy đều nói với Da-thâu-già: 

- Chúng tôi cũng muốn xuất gia tu phạm hạnh trong pháp của Đại 
Sa-môn. 

Da-thâu-già dẫn họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, 
rồi ngồi qua một bên, bạch: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, năm mươi người đồng bạn của con đây, 
cư trú bên ngoài thành Ba-la-nai, nay nuốn xuất gia tu phạm hạnh trong 
giáo pháp của Đức Như Lai. Cúi xin Đức Thế Tôn dũ lòng thương cho 
phép họ xuất gia tu phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn liền cho phép và tuần tự vì họ nói pháp thù thắng. 


616 BỘ LUẬT 3 





Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. Ngài chê trách dục 
là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất 
ly. Tức thì, ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của 
con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng, họ liền thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia tu phạm hạnh 
trong pháp của Như Lai. 

Đức Phật dạy: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ 
túc. 

Như những gì đã thấy, quán sát trở lại, liền đoạn tận hữu lậu, tâm 
đặng giải thoát, và phát sinh trí vô ngại giải thoát. Bấy giờ, trong thế 
gian có sáu mươi vị A-la-hán đệ tử và Đức Như Lai là sáu mươi mốt. 

Bấy giờ Thế Tôn du hóa nơi nước Ba-la-nai. Khi ấy có nhóm năm 
mươi người đồng bạn đến nước Ba-la-nai, thành hôn nhân tại nước Ba- 
la-nai. Họ đi du ngoạn khắp nơi ngoài thành, lần hồi đến chỗ vườn Nai 
của Tiên nhân. Năm mươi người từ xa trông thấy Đức Thế Tôn tướng 
mạo đoan chánh, đặc biệt, liền phát tâm hoan hỷ, đến chỗ Ngài, đẳnh lễ 
sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn vì họ nói pháp tối thắng, 
khiến họ phát tâm hoan hỷ. Pháp tối thắng được Ngài dạy là bố thí, trì 
giới, phước báo sinh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là 
trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Tức thì, ngay trên chỗ 
ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp 
đắc pháp, đạt được quả chứng, họ liền thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia tu phạm hạnh 
trong giáo pháp của Như Lai. 

Đức Phật dạy: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ 
túc. 

Như những gì đã thấy, quán sát trở lại, liền đoạn tận hữu lậu, tâm 
đặng giải thoát, và phát sinh trí vô ngại giải thoát. 

Bấy giờ, trong thế gian có một trăm mười vị A-la-hán; các đệ tử, 
và Đức Phật là một trăm mười một. 

4. Long vương Y-la-bát-la 

Bấy giờ, Thế Tôn du hóa tại nước Ba-la-nai. Khi ấy có Long 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 617 





vương Y-la-bát-la,!?'° vào những ngày mồng tám, mười bốn và rằm,!?' 


tự ra khỏi cung điện của mình nơi sông Hằng, tay bưng bát bằng vàng 
đựng đây thóc bằng bạc, bát bằng bạc đựng đầy thóc bằng vàng, dẫn 
các long nữ đi theo, nói bài kệ như sau: 

Vua gì vua lớn nhất? 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng 

Làm sao được vô cấu? 

Thế nào là người ngu? 

Người nào bị nước cuốn? 

Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 

Mà gọi là giải thoát? 

Long vương nói tiếp: 

- Người nào giải bày được nghĩa bài kệ này, ta sẽ đem bát bằng 
vàng đựng đầy thóc bạc, bát bằng bạc đựng đầy thóc bằng vàng và dẫn 
các long nữ tặng thưởng người ấy. Ta cầu tìm Đức Như Lai, Đẳng chánh 
giác. 

Bấy giờ, mọi người tụ tập thành đám đông rất lớn. Có người đến 
để xem bát vàng thóc bạc, bát bạc thóc vàng; có người đến để xem long 
nữ; có người muốn đến để cùng Long vương phân biệt nghĩa của bài 
kệ. 

Lúc đó, có một Phạm chí tên là Na-la-đà ở bên cạnh thành Ba- 
la-nại, ít cấu bẫn, lợi căn, nhiều trí thông minh. Na-la-đà ra khỏi thành 
Ba-la-nai, đến chỗ Long vương, nói: 

- Tôi muốn giải nghĩa bài kệ đó. 

Long vương Y-la-bát-la hướng về Na-la-đà nói lại bài kệ: 

Vua gì vua lớn nhất? 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng; 
Làm sao được vô cấu? 

Thế nào là người ngu? 
Người nào bị nước cuốn? 
Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 
Mà gọi là giải thoát? 


1210. Y-la-bát-la Long vương f44ÊÄET'. Skt.: Eläpatra (Pali: Eräpatha).. Đại trí độ 
T2525n1509 tr.242c18.): Y-la-bát-đa-la Long vương ƒf##Z'##t. Truyện kể chỉ tiết, Căn bản 
Tạp sự 21 (T24n1451 tr.303a06): Hê-la-bát long #§#£slE 

1211. Đây kể tháng 15 ngày. Nếu kể tháng 30 ngày, thêm các ngày 23, 19 và 30. 


618 BỘ LUẬT 3 





Long vương nói: 

- Người nào giải bày được nghĩa bài kệ này, ta sẽ đem bát bằng 
vàng đựng đầy lúa bạc, bát bằng bạc đựng đầy lúa bằng vàng và dẫn 
long nữ tặng thưởng người ấy. Ta cầu tìm Đức Như Lai, đẳng chánh 
giác. 

Phạm chí Na-la-đà nói với Long vương Y-la-bát-la: 

- Sau đây bảy ngày tôi sẽ giải bày nghĩa bài kệ này. 

Phạm chí Na-la-đà đọc tụng thuộc lòng bài kệ này rồi trở lại thành 
Ba-la-nại. Lại nghĩ: Ở đây Sa-môn, Bà-la-môn nào tài cao đức cả, để 
ta hỏi nghĩa của bài kệ này? Phạm-chí lại nghĩ: Bất-lan Ca-diếp'?! là 
người trưởng thượng trong mọi người, là bậc thầy của người, mọi người 
đều tôn ngưỡng, danh tiếng khắp nơi. Sở tri của ông như biển, được 
nhiều người cúng dường. Nay ta nên hỏi vị ấy nghĩa của bài kệ này 
được chăng? 

Bấy giờ, Phạm chí Na-la-đà đến chỗ Ca-diếp hỏi nghĩa bài kệ. 
Bất-lan Ca-diếp nghe bài kệ xong, thật sự không biết nghĩa của nó, nên 
không trả lời được, liền cau mày, trợn mắt, giọng nói hung dữ, nổi gân 
cổ, cơn giận bừng bừng. Phạm chí liền bỏ đi và nghĩ: Ta sẽ đến đâu 
để tìm Sa-môn, Bà-la-môn nào để hỏi nghĩa của bài kệ này. Đi giữa 
đường Phạm chí lại nghĩ: Mạt-khư-lê-cù-xa-li, A-di-đầu-sí-sá-khâm- 
bà-la, Mâu-để-xỉ-bà-hưu-ca-chiên-diên, San-nhã-tỳ-la-tra-tử, Ni-kiển 
Tử, hiện là bậc thây ở trong mọi người được mọi người đều tôn ngưỡng, 
xa gần ai cũng biết, sở tri như biển, nhiều người cúng dường. Nay ta nên 
đến đó để hỏi nghĩa bài kệ nầy. 

Bấy giờ, Phạm chí Na-la-đà đến nơi Mạt-khư-lê-cù-xa-li, cho đến, 
Ni-kiên Tử. Đem bài kệ này nói cho họ nghe. Nghe xong, vị ấy thật sự 
không biết nghĩa của nó, nên không trả lời được, liền cau mày, trợn mắt, 
giọng nói hung đữ, nổi gân cổ, cơn giận bừng bừng. Phạm chí liền bỏ 
đi và nghĩ: Ta sẽ đến đâu để tìm Sa-môn, Bà-la-môn nào để hỏi nghĩa 
của bài kệ này. Phạm-chí nghĩ tiếp: Đại Sa-môn Cù-đàm là bậc thầy 
trong đại chúng, được mọi người tôn ngưỡng, tiếng đồn khắp nơi. Sở tri 
rộng như biển, được nhiều người cúng dường. Nay ta nên đến đó để hỏi 
nghĩa bài kệ này. Nhưng rồi Phạm chí lại nghĩ: Những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn kia lớn tuổi, xuất gia đã lâu, còn không thể giải thích được bài 


1212. Sáu tôn sư ngoại đạo: Bất-lan Ca-diếp EffiMIfE (Pali: Pũrano Kassapo), Mạt-khư-lê-cù- 
xa-li KÍfZHñJ#llÍf (Pali: Makkhali-Gosãla), A-di-đầu-sí-sá-khâm-bà-la JJZE58329⁄@ 
(Pali: Ajito Kesa-kambalo), Mâu- để-xỉ Bà-hưu-ca-chiên-diên #‡#{Z3{#}tfiñE (Pali: Pak- 
udho Kaccãyano), San-nhã-tỳ-la-tra-tử ñIlZ?EÄ##-T- (Pali: Sađjịayo Belatthi-putto), Ni-kiền Tử 
JE#š (Pali: Nigattho Nãta-putto). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 619 





kệ này, huống là Sa-môn Cù-đàm tuổi còn non trẻ, lại mới xuất gia, làm 
sao giải thích được? Tuy nhiên, Phạm-chí nghĩ lại: Tuy tuổi nhỏ ấu trĩ, 
nhưng không thể khinh. Cũng có người xuất gia tuổi nhỏ, học đạo đắc 
A-la-hán, thần túc tự tại. Nay ta nên đến đó để hỏi nghĩa bài kệ này. 
Bấy giờ, Phạm chí Na-la-đà ra khỏi thành Ba-la-nai, đến chỗ vườn 
nai nơi ở Tiên nhân, đưa tay chào Đức Như Lai. Hai bên thăm hỏi xong, 
ngồi qua một bên thưa Đức Thế Tôn: 
- Tôi có điều muốn hỏi. Sa-môn Cù-đàm cho phép tôi được hỏi 
hay không? 
Đức Phật nói: 
- Nầy Phạm-chí! Ông muốn hỏi điều chỉ cứ tùy ý hỏi. 
Bấy giờ Na-la-đà nghĩ: Các Sa-môn, Bà-la-môn kia không có 
được nhan sắc như vậy. Không cởi mở cho ta. Không nói rằng, “Tùy ý 
cứ hỏi.” Vị Sa-môn Cù-đàm này rất là kỳ lạ, hy hữu. 
Phạm chí liền đọc bài kệ: 
Vua gì vua lớn nhất? 
Cái nhiễm cùng nhiễm bằng 
Làm sao được vô cấu? 
Thế nào là người ngu? 
Người nào bị nước cuốn? 
Được gì gọi là trí? 
Tại sao dòng không chảy? 
Mà gọi là giải thoát? 
Đức Thế Tôn dùng kệ trả lời cho Phạm chí Na-la-đà: 
Thứ sáu'?' vua lớn nhất. 
Cái nhiễm cùng nhiễm bằng. 
Không nhiễm thì vô cấu. 
Người nhiễm là người ngu. 
Người ngu bị nước cuốn. 
Người hay diệt là trí. 
Hay xả tất cả giòng. 
Trời cho đến thế gian. 
Không cùng giòng tương ưng. 
Không bị chết mê hoặc. 
Hay lấy niệm làm chủ. 
Các giòng đều giải thoát. 
Bấy giờ Na-la-đà nghe Đức Như Lai nói bài kệ này rồi, đọc tụng 


1213. Đệ lục ZŠ75; chỉ ý thức. 


620 BỘ LUẬT 3 





thuộc lòng xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ sát chân Đức Thế 
Tôn, nhiễu ba vòng, trở về thành Ba-la-nại. 

Sau bẩy ngày, Y-la-bát-la Long vương ra khỏi long cung, dẫn các 
long nữ, đem bát vàng đựng đầy lúa bạc, bát bạc đựng đây lúa vàng 
đến nói kệ: 

Vua gì vua lớn nhất? 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng 
Làm sao được vô cấu? 

Thế nào là người ngu? 
Người nào bị nước cuốn? 
Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 
Mà gọi là giải thoát? 

Long vương nói: 

- Ai có thể diễn nói nghĩa của bài kệ này, tôi sẽ dùng bát bằng 
vàng đựng đầy lúa bạc, bát bằng bạc đựng đầy lúa bằng vàng và đem 
các long nữ tặng thưởng vị ấy. Vì muốn cầu tìm Vô thượng, Chánh chân, 
Đẳng chánh giác. 

Bấy giờ, có nhiều người tập hợp, hoặc để xem bát vàng đựng lúa 
bạc, hay bát bạc đựng lúa vàng; hoặc có người đến để xem long nữ; 
hoặc có người đến để nghe Phạm chí Na-la-đà giải thích nghĩa của bài 
kệ. 


1214. 
, 


Phạm chí Na-la-đà ra khỏi thành Ba-la-nai, đến chỗ Long cung 
của Long vương Y-la-bát, nói với Long vương: 
- Tôi sẽ vì người phân biệt luận giải từng câu một của bài kệ ấy. 
Long vương liền hướng về Na-la-đà nói kệ: 
Vua gì vua lớn nhất? 
Cái nhiễm cùng nhiễm bằng; 
Làm sao được vô cấu? 
Thế nào là người ngu? 
Người nào bị nước cuốn? 
Được gì gọi là trí? 
Tại sao dòng không chảy? 
Mà gọi là giải thoát? 
Na-la-đà dùng bài kệ trả lời Long vương: 
Thứ sáu, vua lớn nhất. 
Cái nhiễm cùng nhiễm bằng. 


1214. Căn bản tạp sự, đã dẫn: “Nơi chỗ nhiễm ô mà sinh dính trước.” 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 621 





Không nhiễm thì vô cấu. 
Người nhiễm là người ngu. 
Người ngu bị nước cuốn. 
Người hay diệt là trí. 

Hay xả tất cả giòng. 

Trời cho đến thế gian. 
Không cùng giòng tương ưng. 
Không bị chết mê hoặc. 

Hay lấy niệm làm chủ. 

Các giòng đều giải thoát. 

Bấy giờ, Long vương Y-la-bát hỏi Phạm chí: 

- Tự ông có đủ trí để nói bài kệ này hay là ông được nghe từ Sa- 
môn, Bà-la-môn nào rồi nói lại? 

Phạm chí trả lời Long vương: 

- Tôi không đủ trí để nói; mà là được nghe từ Sa-môn Cù-đàm 
Thích tử, xuất gia học đạo thành Vô thượng Chánh chân, Chánh đẳng 
giác, rồi nói lại mà thôi. 

Long vương liền nghĩ: Thích-ca Văn Như Lai, Chí chân, Chánh 
đẳng giác đã xuất hiện ở đời chăng? Đã xuất hiện ở đời chăng? 

Long vương liền hỏi Phạm chí: 

- Hiện nay Đức Như Lai ở chỗ nào? 

Phạm chí nói: 

- Hiện nay Ngài đang ở gần tại vườn Nai của Tiên nhân. 

Long vương nói với NÑa-la-đà: 

- Hãy cùng tôi đến đó để kính lễ Đức Như Lai, Chí chân, Đẳng 
chánh giác? 

Bấy giờ, Na-la-đà và Long vương dẫn theo tám vạn bốn ngàn đồ 
chúng, đến vườn Nai Tiên nhân vây quanh trước sau chỗ Đức Thế Tôn, 
kính lễ sát chân Ngài, rồi đứng qua một bên. Na-la-đà cùng chào hỏi, 
rồi ngồi qua một bên. 

Trong tám vạn bốn ngàn đồ chúng, có người kính lễ sát chân Đức 
Như Lai, rồi đứng qua một bên; có người đưa cao nắm tay lên, cùng 
chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên; có người hướng về Đức Như Lai tự 
xưng danh tánh, rồi ngồi xuống một bên; có người chắp tay nhìn Đức 
Như Lai, rồi ngồi xuống một bên; có người ngồi lặng lẽ không nói, ngồi 
xuống một bên. 

Tám vạn bốn ngàn đồ chúng ổn định chỗ ngồi rồi, Đức Thế Tôn 
tuần tự vì họ nói pháp tối thắng, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói 


622 BỘ LUẬT 3 





pháp về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, 
là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Bấy giờ 
Na-la-đà và tám vạn bốn ngàn đồ chúng ngay trên chỗ ngồi sạch các 
trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt 
được quả chứng; rồi đến trước bạch Phật: 

- Chúng con từ nay về sau, xin quy y Phật, Pháp, Tăng, cúi xin 
Đức Thế Tôn cho phép chúng con làm người Ưu-bà-tắc trọn đời không 
sát sinh, cho đến không uống rượu. 

Bấy giờ Long vương Y-la-bát buồn khóc, không thể ngăn được 
nước mắt. Rồi lại vui mừng phấn khởi. Na-la-đà hỏi Long vương: 

- Tại sao buồn khóc? Vì tiếc bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng 
lúa vàng và long nữ các thứ mà khóc phải không? 

Long vương nói: 

- Tôi không phải vì những vật ấy mà buôn khóc đâu. Na-la-đà 
nên biết, nay ông cần lấy bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng 
thì cứ lấy, chớ có ngại. Nếu ông cần người nữ Sát-lợi, người nữ Bà- 
la-môn, người nữ cư sĩ, người nữ công nghệ trong thành Ba-la-na1, tôi 
cũng khiến họ trao tặng cho ông. Tại sao vậy? Này Na-la-đà, vì ông 
không thể cùng với long nữ chung hội được. 

Na-la-đà trả lời Long vương: 

- Bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng, tôi không cân. 
Long nữ, tôi cũng không cần. Nay tôi chỉ muốn tu phạm hạnh trong giáo 
pháp của Như Lai. 

Phạm chí Na-la-đà đã thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự 
biết!?' đặng quả chứng, liền bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai. 

Phật bảo: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ 
túc. 

Như trước đã thấy, sau khi quán sát lại nữa, tâm giải thoát khỏi 
hữu lậu, phát sinh trí vô ngại giải thoát. Bấy giờ trong thế gian, có một 
trăm mười một vị A-la-hán. Với Phật nữa, là một trắm mười hai vị. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Long vương: 

- Vì sao ngươi buồn khóc không thể tự ngăn chận được? 





1215. Tự tri II. Người chứng quả Dự lưu, không thể tự biết; mà cần được Phật thọ ký. Bản 
Hán có thể nhầm. Hoặc quan điểm của Đàm-vô-đức như vậy chăng? 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 623 





Long vương bạch Phật: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ xưa kia, khi Đức Phật Ca-diếp 
ra đời, con tu phạm hạnh mà phạm giới, phá hoại lá cây y-la-bát!”'* nên 
mắc phải quả báo thế này. Bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp báo này nên 
con sinh trong loài rồng trường thọ. Sau khi Đức Như Lai nhập Niết- 
bàn, chánh pháp diệt tận, con mới chuyển được thân loài rồng này. Con 
bị mất cả hai điều lợi; không được tu phạm hạnh. Cho nên con buôn 
khóc, không thể ngăn chận được. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại hỏi Long vương: 

- Vì lý do gì ngươi lại vui mừng? 

Long vương thưa: 

- Chính con được nghe Đức Phật Ca-diếp nói, “Sau này sẽ có Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni xuất hiện trong đời, là Như Lai, Chí nhân, Đẳng 
chánh giác.” Những điều con thấy hôm nay là đúng như thật không hề 
sai khác. Con nghĩ, “Đây là điều chưa từng có. Sở kiến, tuệ của Như 
Lai, là như thật, không hai.” Vì điều đó, cho nên con vui mừng phấn 
khởi, không tự ngăn được. 

Đức Phật bảo Long vương: 

- Nay, ngươi hãy quy y Phật, Pháp, Tăng. 

Long vương thưa: 

- Nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. 

Như vậy, trong hàng súc sinh, lần đầu tiên thọ ba tự quy y trước 
nhất là Long vương Y-la-bát. Đức Thế Tôn dùng bài kệ bảo các Tỳ- 
kheo: 

Ta bứt mọi lưới bũa, 
Trên trời và trong đời; 
Ngươi cũng bút tất cả 
Trên trời và trong đời 
Bấy giờ, ma Ba-tuần dùng bài kệ hướng về Thế Tôn nói: 
Ông bị các lưới trói, 
Trên trời và trong đời; 
Trói bởi mọi thứ lưới, 
Sa-môn, không thể thoát. 
Đức Thế Tôn cũng dùng bài kệ để trả lời Ba-tuần: 
Ta đã thoát tất cả, 
Trên trời và trong đời. 


1217 


1216. Y-la-bát †#. Skt. elã-pattra, lá cây elâ, một loại tiểu đậu khấu, hay hoắc hương. 
1217. Loạt các bài kệ, Pali, Vin.1. 21. 


624 BỘ LUẬT 3 





Thoát tất cả các lưới; 
Ta nay chiến thắng ngươi. 

Ba-tuần lại dùng bài kệ để trả lời Phật: 

Trong ông có kết phược; 

Tâm hành ở trong đó. 

Vì vậy nó theo ông; 

Sa-môn, không thể thoát. 
Đức Thế Tôn lại cũng dùng kệ để trả lời: 

Thế gian có năm dục. 

Ý thức là thứ sáu. 

Ta ở trong không dục. 

Ta đã chiến thắng người. 

Bấy giờ, ma Ba-tuần tự nghĩ: Như Lai đã thấu suốt ý nghĩ của ta; 
đã biết tất cả. Do vậy, nó ôm lòng sầu ưu không vui, ẩn mình mà trở về 
bản xứ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo bài kệ này: 

Ta nay bứt mọi lưới, 

Trên trời và trong đời. 
Các ngươi cũng bứt cả, 
Trên trời và trong đời. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các ông hãy du hành trong thế gian. Không nên hai người cùng 
đi. Nay Ta muốn đến thôn đại tướng ở Ưu-lưu-tần-loa để thuyết pháp. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

II. TĂNG PHÁP THỌ GIỚI 

1. Sơ chế Pháp 

¡. Tam ngữ đắc giới 

Các Tỳ-kheo vâng lời Đức Thế Tôn dạy, du hóa trong nhân gian 
thuyết pháp. Bấy giờ có người nghe pháp sinh lòng tin, muốn thọ giới cụ 
túc. Các Tỳ-kheo dẫn người muốn thọ cụ túc về chỗ Đức Như Lai. Khi 
chưa đến nơi, giữa đường, họ mất lòng tin, nên không được thọ giới cụ 
túc. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch lên Đức Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép các ông trực tiếp cho người xuất gia, thọ 
giới cụ túc. Nên dạy bảo người muốn thọ giới cụ túc như vây: bảo cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, cởi bỏ dày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay. Dạy nói như vầy: 

- Con tên là... quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin xuất 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 625 





gia trong giáo pháp của Đức Như Lai. Đức Như Lai, bậc Chí chân, Đẳng 
chánh giác, là Thế Tôn của con. 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Rồi, nói tiếp: 

- Con tên là..., đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin 
xuất gia trong giáo pháp của Đức Như Lai. Đức Như Lai, bậc Chí chân, 
Đẳng chánh giác, là Thế Tôn của con. 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép nói ba câu'?'3 như vậy tức là thọ giới 
cụ túc. 

ii. Bạt-đà-la-bat-đề 

Một thời, Đức Thế Tôn trú trong vườn Kiếp-ba'?° tại Uất-bễ-la. 
Bấy giờ có Uất-bể-la Bạt-đà-la-bat-để,'??° sồm có năm mươi người 
đồng bạn, dẫn các phụ nữ đến nơi vườn này, cùng nhau vui chơi. Trong 
số đồng bạn đó, có một người không có vợ, thuê một dâm nữ dẫn đến 
vui chơi. Dâm nữ này trộm lấy của cải của người ấy, rồi bỏ trốn; không 
biết ở đâu. Đồng bọn biết bạn của mình bị mất của, liền rảo khắp vườn 
để tìm người dâm nữ. Từ xa thấy Đức Như Lai tướng mạo đoan chánh, 
các căn tịch định, họ bèn phát tâm hoan hỷ, đến trước Đức Thế Tôn 
thưa hồi: 

- Đại Sa-môn có thấy một người đàn bà đến đây hay không? 

Đức Phật nói: 

- Các cậu là công tử nhà ai? Đi tìm người đàn bà nào? 

Các cậu nói: 

- Đại Sa-môn nên biết, Uất-bể-la Bạt-đà-la-bat-để, và đồng bạn 
gồm năm mươi người, cùng các phụ nữ vui chơi trong vườn nầy. Một 
người trong số đồng bạn không có vợ, nên dùng tiền thuê một dâm nữ 
dẫn đến cùng vui chơi. Dâm nữ ấy trộm lấy của cải của anh ta rồi bỏ 
trốn; không biết ở đâu. Nay, chúng tôi vì là đồng bạn đến đây để tìm 
dâm nữ kia. 

Đức Phật nói: 


1218. Hán: tam ngữ; chỉ ba quy y. Pali, Mahãvagga, Vin. ¡. 22: anujãnämi, bhikkhave, imehi 
thi saranagamanehi pabbajjam upasampadan ti, “Các Tỳ-kheo, Ta cho phép xuất gia thọ cụ 
túc bằng quy y này.” Hán dịch ba quy không đủ ba câu đúng theo công thức. Khiến cho ý nghĩa 
“tam ngữ” mơ hồ. Trong văn Pali, mỗi quy y là một câu nói. 

1219. Kiếp-ba viên #J}@lñl. Mahäãvagga, Vin.i. 23: ađđataro vanasatfo, một khu rừng dày nọ; và 
được giải thích (Jãtaka ¡. 82) là rừng kappäãsiya, rừng cây gòn. 

1220. Bạt-đà-la-bat-đề ##B£#£Ä lẻ. Pali: Bhaddavaggiyã; không phải tên riêng một người, mà 
chỉ một nhóm người. Nhóm này, Mahävagza, Vin. ¡. 23, gồm 30 người đàn ông là những vương 
tôn công tử, 29 bà vợ và một kỹ nữ. 





626 BỘ LUẬT 3 





- Sao các công tử, nên tự tìm chình mình,'““! hay nên tìm người 
phụ nữ? 

Các cậu trả lời: 

- Nên tìm chính mình, hơn là tìm người phụ nữ. 

Đức Phật bảo các cậu: 

- Các cậu công tử hãy ngồi lại đây. Ta sẽ nói pháp cho các công 
tử. 

Bấy giờ, các công tử kính lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi qua 
một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các cậu nói pháp tối thắng, khiến 
họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. 
Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán 
tịnh lạc của sự xuất ly. Các công tử ngay trên chỗ ngôi sạch các trần 
cấu, được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được 
quả chứng; rồi đến trước bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai. 

Phật bảo: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ 
túc. 

iii. Uất-bê-la Ca-diệp 

Một thời Đức Thế Tôn du hóa tại Uất-bễể-la. Nơi Uất-bễ-la!?? có 
Phạm chí tên là Uất-bể-la Ca-diếp,!?? đang cư trú tại đó. Ông là bậc 
thầy cao cả đối với năm trăm Phạm chí bện tóc.!”* Người trong nước 
Ương-già '?" và Ma-kiệt đều xưng là A-la-hán. Đức Thế Tôn đến chỗ 
Uất-bể-la Ca-diếp, nói: 

- Tôi muốn nghỉ lại một đêm trong nhà này,'”° được không? 

Uất-bềể-la Ca-diếp trả lời: 

- Được thôi. Không có gì trở ngại. Chỉ có điều, trong nhà đó có con 
độc long cực ác. Sợ nó làm hại ông chăng? 

Đức Phật nói: 


1221. Vin.i. 23: .. yam vã attãnam gaveseyyätha, hay là nên tìm tự ngã? 

1222. Trong bản: Uất-bệ-la-bà giới Ế2##£##J7#. Pali: Uruvelã, địa danh đã gặp trên, chỗ Phật 
thành đạo. 

1223. Uất-bễ-la Ca-diếp Š2##2Jjl##. Pali: Uruvela-Kassapa. 

1224. Loa kế Phạm chí #£527#7È:; Phạm chí búi tóc hình con sò. Pali: janila, một phái tu khổ 
hạnh, bện tóc (không bao giờ cắt). 

1225. Ương-già iŸflll; Pali: Anga. Một trong 16 đại quốc thời Phật, phía đông Ma-kiệt. Hai nước 
bấy giờ thân thiện, nên dân chúng coi như một. 

1226. Pali: agyägäre, trong căn nhà thờ lửa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 627 





- Không can chi. Miễn ông đồng ý. Độc long không hại tôi đâu. 

Ca-diếp trả lời: 

- Nhà này rộng rãi. Tùy ý ông cứ nghỉ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vào trong thạch thất, tự trải tọa cụ, ngồi 
kết già, thẳng mình chánh ý. Con độc long thấy Đức Như Lai ngồi im 
lặng rồi, liên khạc ra khói mù. Đức Như Lai cũng phóng ra khói mù. 
Con rồng thấy Đức Như Lai phóng ra khói mù, nó lại khạc ra lửa. Như 
Lai cũng phóng ra lửa. 

Bấy giờ, trong thạch thất bốc khói lửa. Ca-diếp từ xa thấy lửa và 
khói nơi thạch thất, bèn nghĩ: Sa-môn Cù-đàm rất xinh đẹp. Đáng tiếc 
là bị độc long làm hại rồi. Không còn nghỉ ngờ gì nữa. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghĩ: Nay Ta hãy bắt con độc long này, 
không nên gây thương tổn thân nó, mà hàng phục nó. Như Lai liền dùng 
thần lực hàng phục độc long, không làm thương tổn đến thân con độc 
long. Khói và lửa từ thân của độc long phóng ra, từ từ yếu dần. Trong 
thân Như Lai phóng ra vô số ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, lưu ly, pha 
lê. Đức Như Lai hàng phục con độc long rồi, đựng nó trong bình bát. 
Sáng sớm, đem đến chỗ Uất-bể-la Ca-diếp và nói: 

- Ông muốn biết không? Con độc long mà ông nói đó, tôi đã hàng 
phục. Hiện đựng trong bát này. 

Ca-diếp nghĩ: Sa-môn Cù-đàm có đại oai đức, thần túc tự tại, nên 
mới có thể hàng phục được con độc long này, mà không bị nó làm hại. 
Sa-môn Cù-đàm này, tuy đạt thần túc tự tại, nhưng sự chứng đắc A-la- 
hán của ông không bằng sự chứng đắc A-la-hán của ta!2?7, 

Ca-diếp nói: 

- Đại Sa-môn có thể nghỉ đêm nơi đây, tôi sẽ cung cấp thức ăn. 

Đức Phật bảo Ca-diếp: 

- Nếu ông tự thân báo giờ đã đến, tôi sẽ nhận lời mời của ông. 

Ca-diếp bạch: 

- Đại Sa-môn tạm nghỉ đêm nơi đây. Tôi sẽ đến báo giờ. 

Đức Như Lai sau khi thọ thực chỗ ông Ca-diếp rỗi, trở về nghỉ 
đêm tại thạch thất. Đêm hôm ấy nh mịch, Đức Thế Tôn nhập hỏa 
quang tam-muội, làm cho thạch thất kia sáng rực lên. Trong đêm, Ca- 
diếp thức dậy, thấy thạch thất tỏa ánh sáng của lửa rực chiếu, liên nghĩ: 
Ngài Đại Sa-môn nà y cực kỳ xinh đẹp, nay nghỉ đêm nơi thạch thất này, 
bị lửa thiêu mất. Ca-diếp liền dẫn đồ chúng đến đứng vây xung quanh 


1227. Mahävagga, ibid.: na tveva ca kho arahäã yathã ahan ti, “Nhưng ông chưa phải là vị A- 
la-hán như ta.” 


628 BỘ LUẬT 3 





thạch thất. 

Sáng ngày, Ca-diếp bạch Phật: 

- Giờ đã đến. Xin mời đến ăn cơm!2?. 

Lại hỏi: 

- Đại Sa-môn, đêm qua vì sao có ánh lửa sáng lớn vậy? 

Đức Phật nói: 

- Đêm vừa rồi, tôi nhập hỏa quang tam-muội nên thạch thất tỏa 
ánh sáng chiếu rực. 

Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn này có đại oai thần. Trong đêm tịch 
tĩnh, nhập hỏa quang tam-muội chiếu sáng thạch thất. Sa môn Cù-đàm 
tuy đã chứng đắc A-la-hán, nhưng không bằng sự chứng đắc A-la-hán 
của ta. Sau khi Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, đến một khu 
rừng, nghỉ đêm nơi đó. 

Sáng ngày, ông Ca-diếp đến chỗ Đức Thế Tôn thưa: 

- Giờ đã đến. Xin mời đến ăn cơm. 

Đức Phật nói: 

- Ông về trước. Tôi sẽ đến sau. 

Đức Thế Tôn bảo ông Ca-diếp về trước, rồi Ngài đến cây diêm- 
phù-để. Gọi là Diêm-phù-đề vì nơi đó có cây diêm-phù-đề.'?? Đức Như 
Lai đến đó lấy trái diêm-phù,'?° rồi đến chỗ Ca-diếp trước, ngồi trên 
chỗ ngồi dọn sẵn. Ca-diếp về đến sau, thấy Phật đã ngôi trước ở đó, 
bèn hỏi: 

- Đại Sa-môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đến trước tôi? 

Phật nói với Ca-diếp: 

- Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi đến Diêm-phù-đề lấy trái diêm- 
phù, về đây trước và ngôi ở đây. Trái diêm-phù này, sắc đẹp, thơm, 
ngon. Ông có thể dùng đi. 

Ông Ca-diếp nói: 

- Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại 
Sa-môn tự dùng đi. Đây là trái mà đại Sa-môn nên dùng. 

Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng không 
chứng đắc A-la-hán như ta đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về trú tại khu rừng 
cũ. Sáng ngày, Ca-diếp đến chỗ Đức Phật thưa: 


1228. Pali nói: Kãlo, mahãsamannda, ninmham bhattam, thưa Đại Sa-môn, đã đến giờ, cơm 
đã dọn xong. Đây là định cú mời thọ thực trong văn Pali 

1229. Dịch sát Hán, nhưng ý nghĩa lẩn quẩn. Có thể hiểu: “Phật đến cõi Diêm-phù-để. Gọi là 
Diêm-phu-để, vì ở đó có nhiều cây diêm-phù. Rồi Ngài hái quả diêm-phù...” 

1230. Diêm-phù quả [ãj}Z2Ã. Skt: jambu, quả đào đỏ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 629 





- Giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực. 

Phật bảo: 

- Ca-diếp, Ông về trước. Tôi sẽ đến sau. 

Đức Thế Tôn nói với ông Ca-diếp như vậy rồi, Ngài đến Diêm- 
phù-đề. Cách đó không xa, có cây ha-lê-lặc. Ngài hái lấy trái ha-lê-lặc, 
rồi đến chỗ Ca-diếp trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca-diếp về đến 
sau, thấy Phật đã ngồi trước ở đó, bèn hỏi: 

- Đại Sa-môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đến trước tôi? 

Phật nói với Ca-diếp: 

- Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi đến Diêm-phù-đề. Cách đó không 
xa, có cây ha-lê-lặc. Tôi đến lấy trái ha-lê-lặc, rồi mới đến đây. Trái 
ha-lê-lặc này sắc đẹp, thơm ngon, ông có thể dùng đi. 

Ca-diếp nói: 

- Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại 
Sa-môn tự dùng đi. Đây là trái mà đại Sa-môn nên dùng. 

Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng không 
chứng đắc A-la-hán như ta đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về trú tại khu rừng 
cũ. Sáng ngày, Ca-diếp đến chỗ Đức Phật thưa: 

- Giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực. 

Phật bảo: 

- Ca-diếp, Ông về trước. Tôi sẽ đến sau. 

Đức Thế Tôn nói với ông Ca-diếp như vậy rồi, Ngài đi lên phương 
bắc, đến Uất-đơn-việt,'”! lấy lúa tám tự nhiên,'”®2 rồi đến chỗ Ca-diếp 
trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca-diếp về đến sau, thấy Phật đã 
ngồi trước ở đó, bèn hỏi: 

- Đại Sa-môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đến trước tôi? 

Phật nói với Ca-diếp: 

- Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi lên phương bắc, đến Uất-đơn- 
việt, lấy lúa tám cánh tự nhiên, rồi mới lại ngồi đây. Gạo này sắc đẹp 
thơm ngon, ông có thể lấy dùng. 

Ca-diếp nói: 

- Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại 


1231. Uất-đan-việt Ế2ïj##; Pali: Uttarakuru-dTpa (Skt. Uttara-dvipa), châu lục phía bắc Tu-di. 
Xem Trường A-hàm I8, kinh 30 “Thế ký ” phẩm Uất-đan-viết, TOI, tr. 117tt. 

1232. Tự nhiên canh mễ ÈiZÄ# 3. Pali: akanmhapäkasäli, lúa tự chín, không cần gieo trồng. 
Thứ lúa của loài người thời nguyên thuỷ, và của chúng sinh Bắc Câu-lô châu. Tự nhiên mọc và 
chín sẵn ngoài đồng. Xem Trường A-hàm 6 (T0I, tr. 38a1), Trung A-hàm 39 (T01, tr. 675a19). 
Pali, D.11. 87. 





630 BỘ LUẬT 3 





Sa-môn tự dùng đi. Đây là gạo mà đại Sa-môn nên dùng. 

Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng không 
chứng đắc A-la-hán như ta đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về trú tại khu rừng 
cũ. Sáng ngày, Ca-diếp đến chỗ Đức Phật thưa: 

- Giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực. 

Phật bảo: 

- Ca-diếp, ông về trước. Tôi sẽ đến sau. 

Đức Thế Tôn nói với ông Ca-diếp như vậy rồi, Ngài đi lên trời 
Đao-lợi lấy hoa mạn-đà-la, rồi đến chỗ Ca-diếp trước, ngôi trên chỗ 
ngồi dọn sẵn. Ca-diếp về đến sau, thấy Phật đã ngôi trước ở đó, bèn 
hỏi: 

- Đại Sa-môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đến trước tôi? 

Phật nói với Ca-diếp: 

- Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi lên trời Đao-lợi, lấy hoa mạn- 
đà-la,'?33 rồi mới lại ngôi đây. Hoa nây sắc đẹp, mùi thơm sực nức. Ông 
cần có thể lấy dùng. 

Ca-diếp nói: 

- Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại 
Sa-môn tự dùng đi. 

Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng không 
chứng đắc A-la-hán như ta đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về khu rừng cũ 
nghỉ đêm. Trong đêm ấy Tứ Thiên Vương mang phẩm vật cúng dường 
đến chỗ Đức Thế Tôn để cúng dường và nghe pháp. Trong đêm tối, họ 
toả ánh sáng chiếu soi bốn phương, giống như một vòm lửa lớn, chấp 
tay kính lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi đứng phía trước. Bấy giờ Ca-diếp 
thức dậy, thấy trong khu rừng có ánh sáng lớn, chiếu soi bốn phương, 
giống như một vòm lửa to. Sáng ngày, đến chỗ Đức Thế Tôn thưa: 

- Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm. 

Rồi ông hỏi: 

- Đại Sa-môn, đêm vừa rồi sao có ánh sáng lớn này, chiếu soi bốn 
phương, giống như một vòm lửa rực cháy? 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: 

- Đêm qua, Tứ Thiên Vương đem phẩm vật cúng dường đến chỗ 
tôi để cúng dường và nghe pháp. Họ toả ánh sáng chiếu soi bốn phương, 


1233. Mạn-đà-la hoa ##4BEš##{É. Skt. mandära-pumpa (pali: mandãrava-puppha), thiên diệu 
hoa; hoa cây san-hô. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 631 





chứ chẳng phải là lửa. 

Ca-diếp nghĩ: Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại Sa-môn nầy 
có đại thân lực, khiến cho Tứ Thiên Vương đến nghe pháp. Đại Sa-môn 
có đại thần túc tự tại. Nhưng không chứng đắc A-la-hán như ta đắc A- 
la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp xong, trở về lại khu rừng 
cũ. Bấy giờ, Thích-để-hoàn-nhân'”* đem phẩm vật đến cúng dường và 
muốn nghe pháp; toả ánh sáng lớn trong đêm tối, chiếu bốn phương, 
như vòm lửa lớn rực cháy, vượt hơn ánh sáng trước, thanh tịnh không tỳ 
vết; chấp tay kính lễ Đức Như Lai, rỗi đứng phía trước để nghe pháp. 
Ca-diếp trong đêm thức dậy, thấy ánh sáng chiếu bốn phương, hơn cả 
ánh sáng hôm trước, trong sạch không tỳ vết. Sáng ngày, đến chỗ Đức 
Thế Tôn thưa: 

- Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm. 

Rồi ông hỏi: 

- Đại Sa-môn, đêm vừa rồi sao có ánh sáng chiếu soi bốn phương 
như vòm lửa to rực cháy, hơn cả so với ánh sáng hôm trước, thanh tịnh 
không tỳ vết. Ánh sáng đó từ đâu mà có? !2 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: 

- Đêm vừa qua, Thích-để-hoàn-nhân mang phẩm vật đến cúng 
dường tôi và nghe pháp nên có ánh sáng đó. 

Ca-diếp nghĩ: Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại Sa-môn nầy 
có đại thân lực, khiến cho Thích-để-hoàn-nhân mang phẩm vật đến 
cúng dường nghe pháp. Đại Sa-môn có đại thần túc tự tại. Nhưng không 
chứng đắc A-la-hán như ta đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực rồi trở về rừng cũ. 

Bấy giờ, Phạm Thiên vương muốn dâng phẩm vật cúng dường lên 
Đức Như Lai, tỏa ánh sáng soi khắp bốn phương trong đêm tối, như một 
vừng lửa lớn, hơn ánh sáng trước, trong sạch không tỳ vết. Ông chấp 
tay kính lễ Đức Như Lai rồi đứng phía trước. Trong đêm ông Ca-diếp 
thức dậy thấy trong khu rừng có ánh sáng chiếu soi bốn phương như một 
vừng lửa lớn, trong sạch không tỳ vết, hơn ánh sáng trước. Sáng ngày, 
đến chỗ Đức Thế Tôn thưa: 

- Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm. 

Rồi ông hỏi: 





1234. Thích-để-hoàn-nhân Êš‡#Hlj]. Pali: Sakko devãnam Indo (Skt. §akro devendram), 
Sakka (Thích-ca), Vua của chư thiên. Cũng thường gọi là Thiên đế Thích. 
1235. Bản Hán, hết quyển 32. 


632 BỘ LUẬT 3 





- Đêm vừa rồi có áng sáng lớn hơn so với ánh sáng trước, ánh sáng 
ấy do đâu mà có? 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: 

- Đêm vừa rồi Phạm Thiên vương đến nghe pháp, cho nên có ánh 
sáng đó. 

Ca-diếp nghĩ: Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại Sa-môn nầy 
có đại thần lực nên mới khiến Phạm Thiên vương đến nghe pháp. Đại 
Sa-môn có đại thần túc tự tại. Nhưng không chứng đắc A-la-hán như ta 
đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi trở về lại khu rừng 
kia. 

Bấy giờ, Ca-diếp tổ chức một cuộc tế lễ lớn. Dân chúng trong 
nước Ma-kiệt tập hợp đông. Ông nghĩ: Trong cuộc tế lễ này của ta, dân 
chúng tập hợp đông. Đại Sa-môn không đến chẳng là điều tốt sao? Tại 
sao vậy? Vì nay trong tế lễ này của ta, dân chúng trong nước Ma-kiệt 
tập hợp đông. Nếu Đại Sa-môn có mặt, với tướng mạo đoan chánh trên 
đời rất ít có của Sa-môn, dân chúng thấy ắt sẽ bỏ ta, thờ cúng Sa-môn 
làm thầy, không thờ kính ta nữa. Đức Thế Tôn biết Ca-diếp nghĩ như 
vậy nên Ngài đi lên Uất-đơn-việt!?° lấy gạo lúa tám tự nhiên,!*” và 
ngồi nghỉ ban ngày tại suối lớn A-nậu!?3. 

Ca-diếp lại nghĩ: Hôm nay Đại Sa-môn sao không đến thọ thực. 
Ta có lễ cúng lớn, nhân dân trong nước Ma-kiệt tập hợp đông. Ta nên 
để phần cho Sa-môn chăng? Nghĩ xong, Ca-diếp liền bảo người để 
phần. Sáng ngày, đến chỗ Đức Thế Tôn thưa: 

- Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm. 

Rồi ông hỏi: 

- Đại Sa-môn, sao ngày hôm qua không đến? Ngày hôm qua tôi có 
lễ cúng lớn, nhiều người tập hợp. Tôi có nghĩ: “Hôm nay Đại Sa-môn 
không đến. Ta nên để phần cho Sa-môn chăng?” Và tôi có để phần. 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: 

- Tôi cũng biết trước ý ông nghĩ. Ông nghĩ rằng, “Hôm nay đại 
Sa-môn không đến thì đại tế đàn của ta thành tựu. Tại sao vậy? Vì trong 
đại tế đàn của ta hôm nay, dân chúng trong nước Ma-kiệt tập hợp đông. 


1236. Xem cht. 92 trên. 

1237. Xem cht. 93 trên. 

1238. A-nậu đại tuyển [[Ñƒ K18. Skt. Anavatapta; Pali: Anottata, một trong 7 hồ lớn trên Đại 
Tuyết sơn. Cf. Mahãvagga, Vin. ¡. 28: Phật lên Uttarakuru, khất thực và ăn bên hỗ Anottata, 
rồi nghỉ ngay tại đó 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 633 





Đại Sa-môn với tướng mạo đoan chánh, mọi người thấy, họ sẽ bổ ta thờ 
kính Sa-môn làm thầy, không thờ kính ta nữa.” Tôi biết trong tâm ông 
nghĩ như vậy nên tôi đến Uất-đơn-việt lấy gạo lúa tám tự nhiên và ngồi 
nghỉ ngày bên suối lớn A-nậu. 

Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn nầy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có 
đại thần lực, biết những điều trong tâm ta đã nghĩ nên đến Uất-đơn-việt 
lấy gạo lúa tám tự nhiên và ngồi nghỉ ngày bên suối lớn A-nậu. Đại Sa- 
môn tuy có đại thần túc tự tại. Nhưng không chứng đắc A-la-hán như ta 
đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi trở về lại khu rừng 
cũ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhận được một chiếc y phấn tảo quý giá !?9, 
liền nghĩ: “Lầm sao có nước để giặt chiếc y này?” Khi ấy Thích-đề- 
hoàn-nhân biết Đức Phật nghĩ như vậy, liền đến trước Như Lai, dùng 
ngón tay chỉ xuống đất, một cái ao lớn liền hiện ra, nước rất trong không 
có bợn nhơ. Thích-đề-hoàn-nhân thưa: 

- Cúi xin Đức Thế Tôn dùng nước này để giặt chiếc y. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: Nên giặt y trên cái gì đây? Thích-đề-hoàn- 
nhân biết Đức Như Lai nghĩ như vậy, liền đến núi Ma-đầu-cưu-la lấy 
một hòn đá lớn vuông vức để trước Đức Thế Tôn và thưa: 

- Cúi xin ngài giặt y trên hòn đá này. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: Giặt rồi lại phơi ở đâu? Thích-để-hoàn- 
nhân lại cũng biết Đức Như Lai đang nghĩ như vậy, nên lại đến núi Ma- 
đầu-cưu-la lấy thêm một hòn đá vuông vức để trước Đức Phật và thưa: 

- Xin Thế Tôn phơi y trên tỉng đá này. 

Đức Thế Tôn giặt và phơi y rồi lại nghĩ: Bây giờ Ta hãy xuống ao 
Chỉ đất!?”° này tắm. Ngài liền cởi y xuống tắm. Tắm xong Đức Thế Tôn 
nghĩ: Bây giờ Ta vin cái gì để lên khỏi ao? Khi ấy, bên bờ ao có một cây 
ca-hưu'^°' lớn, trước đó nó nghiêng mình ra phía ngoài. Nhưng khi Đức 
Thế Tôn nghĩ như vậy rồi, nó liền xoay trở lại, nghiêng mình vào phía 
trong. Đức Thế Tôn vịn vào nó để lên khỏi ao. Sáng ngày, Ca-diếp đến 
chỗ Đức Thế Tôn thưa: 

- Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm. 


1239. Quý giá phẩn tảo Fi[É#§li. Y phẩn tảo (Pali: pansukũla; Skt. pãnéukũla) là vải lượm 
từ các đống rác và trong bãi tha ma. Cf. Vin.¡. 28: bhagavato pansukũlam uppapannam hoii, 
“Thế Tôn nhận được một tấm y phẩn tảo.” Không có từ phẩm định “quý giá.” 

1240. Chỉ địa trì †fHIM. 

1241. Ca-hưu thọ ÄIƒl. Pali: atha kho kakudhe adhivatthäã devatä, khi ấy vị thần ngụ trên 
cây kakudha, cây mồng gà (2). 


634 BỘ LUẬT 3 





Rồi ông hỏi: 

- Đại Sa-môn, sao nay có cái ao đẹp thế này, mà trước đây không 
thấy có? 

Đức Phật nói với Ca-diếp: 

- Gần đây tôi nhận được một chiếc y phấn tảo quý giá, liền nghĩ: 
“Làm sao có nước để giặt chiếc y này?” Khi ấy Thích-đề-hoàn-nhân 
biết tôi nghĩ như vậy, liền dùng ngón tay chỉ xuống đất, một cái ao lớn 
liền hiện ra, nước rất trong không có bợn nhơ, rồi thưa: “Cúi xin Đức 
Thế Tôn dùng nước này để giặt chiếc y.” 

- Ca-diếp nên biết, ao này gọi là “Ao Chỉ đất”, cũng như miễu 
thần không khác. 

Ca-diếp lại hỏi: 

- Do đâu mà có hòn đá vuông vức lớn như thế này, trước đây 
không có? 

Đức Phật nói: 

- Tôi lại nghĩ: “Nên giặt y trên cái gì đây?” Thích-để-hoàn-nhân 
biết Tôi nghĩ như vậy, liền đến núi Ma-đầu-cưu-la lấy một hòn đá lớn 
vuông vức để trước Đức Thế Tôn và thưa: “Cúi xin ngài giặt y trên hòn 
đá này.” 

Ca-diếp lại hỏi: 

- Hòn đá thứ hai do đâu mà có, trước đây cũng không thấy? 

Đức Phật nói: 

- Tôi giặt y rồi, nghĩ: “Giặt rồi lại phơi ở đâu?” Thích-để-hoàn- 
nhân lại cũng biết Tôi đang nghĩ như vậy, nên lại đến núi Ma-đầu-cưu- 
la lấy thêm một hòn đá vuông vức đến thưa với Tôi rằng, “Xin Thế Tôn 
phơi y trên tảng đá này.” 

Ca-diếp hỏi tiếp: 

- Đại thọ trên bờ ao này, trước kia nghiêng xa phía ngoài, tại sao 
nay lại nghiêng vào phía trong? 

Phật nói với Ca-diếp: 

- Tôi giặt và phơi y rồi lại nghĩ: “Bây giờ Ta hãy xuống ao này 
tắm.” Tôi liền cởi y xuống tắm. Tắm xong, Tôi nghĩ: “Bây giờ Ta vin 
cái gì để lên khỏi ao?” Khi ấy, bên bờ ao có một cây ca-hưu lớn, trước 
đó nó nghiêng ra phía ngoài. Nhưng khi Tôi nghĩ như vậy rồi, nó liền 
xoay trở lại, nghiêng mình vào phía trong. Tôi vịn vào nó để lên khỏi 
ao. 

Rồi Ngài nói với Ca-diếp: 

- Nên biết, giống như cây thần không khác. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 635 





Khi ấy, Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn này thật là kỳ diệu! thật là kỳ 
diệu! Có đại thần lực nên Thích-để-hoàn-nhân mới cung cấp những thứ 
cần dùng và mới khiến các vật vô tình theo ý muốn của Sa-môn. Ca- 
diếp nói, - Đại Sa-môn này thần túc tự tại đã đắc A-la-hán. Tuy nhiên 
không như ta đắc A-la-hán. 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp xong trở về lại khu rừng 
cũ. 

Bấy giờ ông Ca-diếp lại nghĩ: Nếu có người đến đây ta sẽ mời 
ăn cơm. Đức Thế Tôn biết ý nghĩ đó, liền hóa năm trăm vị Tỳ-kheo, 
khoác y bưng bát, từ xa đi đến. Ca-diếp từ xa thấy năm trăm vị Tỳ-kheo 
khoác y bưng bát đi đến, lại nghĩ: Than ôi, các Tỳ-kheo từ đâu đến? Ta 
làm sao đủ thức ăn để mời. Đức Thế Tôn liền thâu thần túc, khiến năm 
trăm vị Tỳ-kheo này biến mất. Ca-diếp nghĩ: Đây là do thần lực của 
Đại Sa-môn biến hiện thế này. Sau đó Ca-diếp lại nghĩ: Nếu có người 
đến đây ta sẽ mời cơm. Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa thành năm 
trăm vị Phạm chí bện tóc, tay xách bình tắm, từ xa đi đến. Ca-diếp từ xa 
thấy năm trăm vị Phạm chí búi tóc, tay xách bình tắm đi đến, liền nghĩ: 
Than ôi, năm trăm Phạm chí đến, thức ăn ở đâu đủ để mời. Đức Thế 
Tôn liền nhiếp thần túc khiến năm trăm vị Phạm chí biến mất. Ca-diếp 
nghĩ: Đây là do Đại Sa-môn biến hóa. Ca-diếp lại nghĩ: Nếu có người 
đến đây ta sẽ mời cơm. Đức Thế Tôn lại hóa năm trăm vị Phạm chí thờ 
lửa, cách thạch thất không xa, đều cùng nhau kính lễ thần lửa. Ca-diếp 
thấy vậy, nghĩ: Than ôi, họ ở đâu đến? Thức ăn làm sao có đủ để mời. 
Đức Thế Tôn liền nhiếp thần túc khiến năm trăm vị Phạm chí biến mất. 
Ca-diếp nghĩ: Đây là do Đại Sa-môn biến hóa. 

Bấy giờ, các Phạm chí đệ tử ông Ca-diếp mỗi ngày ba lần xuống 
nước để tắm. Nhưng quá lạnh không thể chịu nổi, họ rét run. Bấy giờ 
Đức Phật liền hóa năm trăm lò sưởi mà không có lửa khói và bảo các 
Phạm chí tự mình sưởi ấm. Các Phạm chí nghĩ: Đây là do Đại Sa-môn 
biến hóa. Các Phạm chí đều muốn bửa củi mà không thể bửa được. 
Các phạm chí nghĩ: Đây là do đại lực của Đại Sa-môn làm nên. Sau đó 
(796a1) bửa được. Họ lại nghĩ: Do thần lực của Đại Sa-môn làm nên. 
Họ muốn đưa búa lên, mà không thể đưa được; họ nghĩ: Do thần lực 
của Đại Sa-môn làm nên. Sau đó lại đưa búa lên được, họ cũng nghĩ, 
do Đại Sa-môn làm ra. Các Phạm chí muốn hạ búa xuống không thể 
hạ được, họ nói là do Đại Sa-môn làm nên. Sau đó lại hạ búa được, họ 
cũng nói, do Đại Sa-môn làm nên. Các Phạm chí muốn nhen lửa không 
thể nhen được, nghĩ: do Đại Sa-môn làm nên. Sau đó lại nhen được, họ 


636 BỘ LUẬT 3 





cũng nói, do Đại Sa-môn làm nên. Họ muốn tắt lửa, không thể tắt được, 
nói là do Đại Sa-môn làm nên. Sau đó lại tắt được, họ cũng nghĩ là do 
Đại Sa-môn làm nên. Họ xách bình tắm muốn đổ nước ra mà không đổ 
được, họ nghĩ là do Đại Sa-môn làm ra. Sau đó lại đổ được, họ cũng 
nghĩ do Đại Sa-môn làm ra. Các Phạm chí muốn thôi không trút nước 
vào bình tắm nữa, vẫn không thôi được, họ nghĩ là do Đại Sa-môn làm 
nên. Sau đó lại thôi được, họ cũng nghĩ là do Đại Sa-môn làm nên. 

Bấy giờ, bốn phía có đám mây đen kéo đến, trời mưa lớn như trút 
nước xuống, nước lụt lên đến ngang lưng, Ca-diếp nghĩ: Đại Sa-môn 
này cực kỳ xinh đẹp, bậc nhất trong loài người này, có lẽ bị nước cuốn 
mất. Ca-diếp liền dẫn đồ chúng đi trên một chiếc thuyển bằng một cây 
đại thọ, đến để cứu Đức Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang kinh 
hành nơi vùng đất khô ráo bên ngoài, như mấy bữa trước. Ca-diếp thấy 
Đức Phật đi kinh hành nơi vùng đất khô ráo như trước, như trong nhà, 
bèn nghĩ: Đại Sa-môn này thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu, nên mới 
khiến những vật vô tình vẫn xoay theo ý muốn của mình. Đại Sa-môn 
này thần túc tự tại đã được A-la-hán. Tuy nhiên vẫn không như ta đắc 
A-la-hán. 

Qua một ngày khác, ông Ca-diếp lại đến chỗ Đức Thế Tôn mời 
ngài thọ thực. Phật bảo Ca-diếp về trước, Ngài sẽ đến sau. Sau khi bảo 
Ca-diếp về, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, Ngài biến mất 
khỏi chỗ đang đi kinh hành, xuyên qua đáy thuyền của Ca-diếp mà xuất 
hiện. Thấy vậy, Ca-diếp nói: 

- Đại Sa-môn này có đại thần đức, bảo ta về trước rồi sẽ đến sau, 
mà nay lại có mặt nơi thuyền ta trước. 

Đức Phật nói với Ca-diếp: 

- Tôi bảo ông về trước, sau đó trong khoảnh khắc như lực sĩ co du- 
ỗi tay, tôi biến mất khỏi chỗ đang đi kinh hành, xuyên qua đáy thuyển 
của ông mà xuất hiện. 

Ca-diếp nghĩ và nói: 

- Đại Sa-môn này có đại thần lực nên bảo ta về trước rồi sẽ đến 
sau, mà rồi chỉ trong khoảnh khắc đã có mặt trên thuyền. Đại Sa-môn 
này có thần lực, đã đạt A-la-hán. Tuy nhiên không như đạo chân thật 
của ta. Đức Thế Tôn biết trong tâm Ca-diếp nghĩ như vậy, liền nói: 

- Ông thường xưng rằng “Đại Sa-môn tuy đã đạt A-la-hán nhưng 
không như ta đặng A-la-hán. Nay Tôi quán sát, thấy ông chẳng phải là 
A-la-hán, cũng chẳng phải là hướng A-la-hán đạo. 

Ca-diếp nghĩ và nói: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 637 





- Đại Sa-môn này có đại oai thần nên biết điều ta nghĩ trong tâm. 
Đại Sa-môn này có thần túc lớn tự tại, chứng đắc A-la-hán. Nay ta hãy 
theo đại Sa-môn để tu phạm hạnh. 

Ca-diếp liền đến trước Đức Phật thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nay con muốn theo Đức Như Lai để tu 
phạm hạnh. 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: 

- Ông có năm trăm người đệ tử theo ông học phạm hạnh. Ông nên 
nói cho họ biết. Nếu họ có ý vui theo thì tùy sở thích mà tu hành. 

Ca-diếp liền đến chỗ đệ tử, nói: 

- Các ngươi biết chăng? Nay thầy muốn theo Sa-môn Cù-đàm để 
tu phạm hạnh. Nếu tâm các ngươi muốn thì tùy ý các ngươi. 

Các người đệ tử thưa: 

- Từ lâu chúng con đã có lòng tin đối với đại Sa-môn, chỉ chờ đợi 
ý của thầy mà thôi. 

Bấy giờ năm trăm người đệ tử liền đem dụng cụ thờ lửa của Bện 
tóc như tịnh y, bình tắm, ném xuống dòng nước sông Ni-liên-thiển,!?° 
rồi đến chỗ Đức Như Lai, đảnh lễ sát chân Ngài, ngôi qua một bên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì năm trăm người tuần tự nói pháp tối 
thắng khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, 
về sinh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. 
Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Năm trăm người liền ngay trên 
chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tinh của con mắt pháp, thấy 
pháp đắc pháp, đạt được quả chứng; rồi đến trước bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai. 

Phật bảo: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ 
TC. 

Bấy giờ, người em giữa của ông Ca-diếp tên là Na-đề Ca-diếp'?®, 
cư trú bên dưới dòng sông Ni-liên-thiển có ba trăm đệ tử. Người em 
ấy được trong chúng tôn trọng, là bậc thầy của họ. Ngay lúc ấy, trong 
chúng có một vị đệ tử đến dòng sông Ni-liên-thiển, bỗng thấy trong 
dòng nước có dụng cụ thờ lửa, tóc bện, bình tắm, tịnh y, trôi trên dòng 


1242. Ni-liên-thiển J€)fffi. Pali: Nerañjarä (Skt. Nairañjanã). 
1243. Na-đề Ca-diếp JJl‡##jlll##. NadT-kassapa, “Ca-diếp Sông”, vì sống bên bờ sông. Vin. ¡. 
Ki 


638 BỘ LUẬT 3 





nước. Thấy vậy, người đệ tử vội vã chạy đến chỗ Na-đềể Ca-diếp báo: 

- Thưa thầy, hiện trên dòng sông Ni-liên-thiển có dụng cụ thờ lửa, 
tóc, tịnh y, bình tắm, trôi trên dòng nước. Không biết Đại sư ở trên đó 
có bị kẻ ác hãm hại hay chăng? 

Na-đềể Ca-diếp bảo một người đệ tử: 

- Ngươi đến gấp núi Tượng đầu'”“ báo với Già-da Ca-diếp:!?5 
“Hiện nay trên dòng sông Ni-liên-thiỀn có dụng cụ thờ lửa đủ tất cả thứ 
đang trôi bổng bểnh trên đó. Ông phải đến mau để cùng với anh của 
ông đến xem có thể đại huynh đã bị kẻ ác hãm hại rỗi chăng? 

Già-da Ca-diếp là người em nhỏ của Uất-bễ-la Ca-diếp đang cư 
trú trong núi Tượng đầu, có hai trăm người đệ tử, ông là bậc thầy ở trong 
chúng. 

Người đệ tử vâng lời Na-đề Ca-diếp, liền đến chỗ Tiểu sư Già-da 
Ca-diếp thưa: 

- Tiểu sư có biết chăng, thầy của con nói hiện trên dòng sông Ni- 
liên-thiền có bình tắm, tịnh y, tóc, các dụng cụ thờ lửa đang trôi. Tiểu sư 
phải đến đó để thăm đại huynh phải chăng đã có kẻ ác hãm hại? 

Tiểu sư nghe nói rồi liền dẫn hai trăm đệ tử đến chỗ ở Na-đề Ca- 
diếp. Khi đến nơi, Na-để Ca-diếp và Già-da Ca-diếp lại nói với một 
người đệ tử: 

- Ngươi phải mau mau đến chỗ đại huynh để thăm, phải chăng đã 
có kẻ ác hãm hại Đại huynh? 

Bấy giờ người đệ tử vâng lời hai vị thầy liền đến chỗ đại huynh. 
Khi đến nơi, thưa xong và hỏi: 

- Sao, Đại sư theo Đại Sa-môn này tu học phạm hạnh có tốt hơn 
chăng? Ca-diếp trả lời: 

- Các ngươi nên biết, ta theo Đức Thế Tôn xuất gia học đạo, thật 
là cực kỳ thắng diệu. 

Người đệ tử kia trở về chỗ hai vị thầy báo: 

- Hai Tôn sư nên biết, Đại sư của con đã dẫn các đệ tử đến chỗ 
Đại Sa-môn xuất gia tu phạm hạnh rồi! 

Bấy giờ hai vị thầy nghĩ: Từ bỏ nhà đến chỗ không phải nhà để tu 
phạm hạnh, điều ấy chắc chắn là không hư dối! Tại sao vậy? Anh của 
ta thông minh, ít trần cấu, có nhiều trí tuệ mà dẫn các đệ tử đến thọ học 
nơi kia, chắc chắn có sự suy nghĩ kỹ. Chúng ta không thể không đến đó 
để thọ học. 


1244. Xem cht. 19 trên 
1245. Già-da Ca-diếp fJI[BUTfF. Pali: Gayã-Kassapa, Vin.i. 34. Về Gayâ, xem cht. 19 trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 639 





Bấy giờ Na-đề Ca-diếp và Già-da Ca-diếp đều dẫn các đệ tử đến 
chỗ đại huynh. Đến nơi, họ thưa hỏi người anh: 

- Đại huynh, chỗ này tốt đẹp hơn chăng? 

Ông Ca-diếp trả lời với hai người em: 

- Nơi đây là chỗ rất tốt. Từ bỏ nhà đến chỗ không phải nhà, theo 
Đại Sa-môn tu phạm hạnh, thật là cực kỳ thắng diệu. 

Hai người em thưa với ông anh: 

- Chúng em cũng muốn theo Đại Sa-môn tu học phạm hạnh. 

Bấy giờ, Uất-bề-la Ca-diếp dẫn hai người em và đệ tử của họ gồm 
năm trăm người đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi ngồi 
qua một bên, Uất-bể-la Ca-diếp đến trước Đức Phật thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con có người em giữa tên là Na-để Ca- 
diếp, cư trú bên sông Ni-liên-thiển, thường giáo thọ ba trăm đệ tử, là vị 
thầy đứng đầu. Người em thứ ba của con cư trú tại núi Tượng đầu, giáo 
thọ hai trăm người đệ tử, là vị thầy đứng đầu. Nay hai em của con đều 
muốn đến cầu tu học phạm hạnh trong giáo pháp của Thế Tôn. Cúi xin 
Đức Thế Tôn cho phép họ xuất gia thọ giới cụ túc, tu phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn nhận lời, và tuần tự vì họ nói pháp tối thắng. Ngài 
nói pháp về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. Ngài chê trách dục là bất 
tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Họ 
liền ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con 
mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng; rồi đến trước bạch 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai. 

Phật bảo: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ 
túc. 

Đức Thế Tôn độ một ngàn Phạm chí này thọ giới cụ túc rồi, dẫn 
đến trong núi Tượng đầu. Ở đây hiện có một ngàn Tăng Tỳ-kheo, Ngài 
dùng ba việc để giáo hóa!?°, Một là giáo hóa thần túc, hai là giáo hóa 
ức niệm, ba là giáo hóa thuyết pháp. 

Giáo hóa bằng thần túc'”” là một hóa thành vô số, hoặc vô số trở 


1246. Xem Trường A-hàm 16, kinh 24 “Kiên cố” (T01, tr.101c8), có ba thần túc: thần túc thần 
túc, quán sát tha tâm thần túc, giáo giới thần túc. Xem Tập dị môn 6 (T26, tr.389b17), ba thị 
đạo: thần biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới thị đạo. Cf. Pali,, Sangiti, D. ii. 222: tini 


1247. Thần túc giáo hoá #I#*tf#⁄{L; hay thần biến thị đạo, dùng thân thông để dẫn người vào đạo. 


640 BỘ LUẬT 3 





lại thành một; trong ngoài thông suốt, vách đá đều xuyên qua được, như 
đi giữa hư không, không có gì trở ngại; ngồi kiết già giữa hư không, 
cũng như con chim bay qua lại khắp nơi; vào đất như xuống nước, chìm 
nổi tự tại; đi trên nước như đi trên đất mà không bị chìm; thân bốc khói 
lửa, như vừng lửa lớn; mặt trời, mặt trăng kia có thần đức lớn, không 
chỗ nào không chiếu soi, mà có thể dùng tay sờ đến; thân cao đến trời 
Phạm Thiên, tới lui không trở ngại. Đó gọi là Đức Thế Tôn dùng thần 
túc để giáo hoá một ngàn vị Tỳ-kheo. 

Giáo hóa bằng ức niệm!” là nói rằng, - Ngươi nên!?” suy nghĩ 
điều này. Ngươi chớ suy nghĩ điều này. Ngươi nên niệm tưởng điều 
này. Người chớ niệm tưởng điều này. Hãy diệt cái này. Hãy thành tựu 
cái này. Đó gọi là Đức Như Lai dùng sự ức niệm để giáo hóa cho một 
ngàn vị Tỳ-kheo. 

Giáo hóa bằng sự thuyết pháp!” là dạy rằng, - Tất cả đang bị bốc 
cháy. Cái gì mà nói là tất cả đang bị bốc cháy? Mắt đang bị bốc cháy. 
Sắc đang bị bốc cháy. Thức của mắt đang bị bốc cháy. Xúc của mắt 
đang bị bốc cháy. Các cảm thọ khổ, lạc, phi khổ phi lạc phát sinh do 
nhân duyên xúc của mắt, đang bị bốc cháy. 

Bị bốc cháy bởi cái gì? Bởi lửa dục, lửa nhuế, lửa si. Sao gọi là 
đang bốc cháy? Đang bốc cháy vì sinh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não 
đều đang bốc cháy. Ta nói đây là chỗ sinh ra khổ. 

- Cho đến ý cũng vậy!”!, 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng ba việc này để giáo thọ một ngàn Tỳ- 
kheo. Một ngàn Tỳ-kheo nhờ sự giáo thọ bằng ba việc này rồi, liền đạt 
được tâm vô lậu giải thoát, phát sinh trí vô ngại giải thoát. 

Iy. Vua Bình-sa 

Đức Thế Tôn sau khi giáo hóa một ngàn vị Tỳ-kheo này rồi liền 
nghĩ: Trước đây Ta có nhận lời mời của Vua Bình-sa!?2 và có hứa, nếu 
khi thành Phật, đắc nhất thiết trí, thì trước hết ta sẽ đến thành La-duyệt. 


Z^> 


1248. Ức niệm giáo hoá fl⁄-#⁄{V; hay ký tâm thị đạo, hướng dẫn bằng cách đọc biết tâm ý 
của người. Truyện kể trên, Phật nhiễu lần nói lên ý nghĩ của Ca-diếp, khiến ông cuối cùng quy 
phục. 

1249. Hán: nhữ đương... mạc...ÿ#šƒ --- Sš, “ngươi nên...chớ...” Có thể bản Hán hiểu sai về thị đạo 
này. CF. Pali, Kevaddha-sutta, D. 1⁄ 213: ..bhikkhu para-sattänam...cittampi ädisati..evampi te 
mano itthampi te mano itipi te cittam, “Tỳ-kheo nói lên tâm tư của các chúng sinh khác...”Như 
vậy là ý của ngươi, thế này là ý của ngươi, tâm ngươi nghĩ rằng...” 

1250. Thuyết pháp giáo hoá ñ}š#4{F; hay giáo giới thị đạo, hướng dẫn bằng sự khuyên răn 
dạy bảo. 

1251. Tĩnh lược: “Tai... tiếng... thức của tai... cho đến ý.... pháp...” 

1252. Xem cht. 7 trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 641 





Nay Ta hãy đến đó để thăm Vua Bình-sa. 

Nghĩ xong, Đức Phật liền sửa y phục, dẫn một ngàn vị đại Tỳ- 
kheo, đều là cựu học của các Phạm chí bện tóc. Tất cả, đã đắc định, 
nhuần nhuyễn, vĩnh viễn được giải thoát. 

Từ quốc giới nước Ma-kiệt, Đức Phật du hóa tuần tự đến Trượng 
lâm.!?3 Nơi đây, Đức Thế Tôn nghỉ dưới cây bàng chúa Ni-câu-luật 
Thiện trụ.!"+ Vua Bình-sa nghe, Sa-môn Cù-đàm xuất thân từ dòng họ 
Thích, xuất gia học đạo, dẫn một ngàn đệ tử du hóa đến nước Ma-kiỆt. 
Họ là cựu học của các Phạm chí bện tóc, đã đắc định, nhuần nhuyễn, 
vĩnh viễn được giải thoát; từ quốc giới nước Ma-kiệt, du hành tuần tự 
đến Trượng lâm, nghỉ dưới cây bàng chúa Ni-câu-luật Thiện trụ. Sa- 
môn Cù-đàm có tiếng tăm rất lớn, không ai không nghe biết. Tiếng 
đồn rằng, Ngài là Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hạnh túc, 
Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên 
nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ở giữa chư thiên và thế gian, giữa các chúng 
Ma hoặc Thiên ma và Phạm thiên chúng, Sa-môn, Bà-la-môn chúng, 
mà tự mình chứng biết, đắc thần thông trí chứng, tự mình an trú, rồi 
nói pháp cho người; pháp ấy, khởi đầu, khoảng giữa, và đoạn cuối đều 
thiện xảo; có nghĩa vị sâu xa, được trình bày đầy đủ, với các phạm hạnh 
được tu tập.!”5 Tốt đẹp thay, nếu được gặp vị A-la-hán như vậy. Nay ta 
hãy tự thân đến đó để kính thăm Đại Sa-môn Cù-đàm. 

Bấy giờ, Vua Bình-sa chuẩn bị một vạn hai ngàn cộ xe, dẫn theo 
tám vạn bốn ngàn người hộ giá trước sau, với oai thế của Vương quyền, 
ra khỏi thành La-duyệt để đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Bình-sa 
đến trong Trượng lâm, đến chỗ xe có thể đến, tức thì xuống xe, đi bộ 
vào rừng. Từ xa trông thấy tướng mạo thù thắng tuyệt diệu của Đức Thế 
Tôn, giống như sắc vàng tía, Vua sinh tâm hoan hỷ, đến trước Đức Như 
Lai, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi qua một bên. 

Bấy giờ, người trong nước Ma-kiệt, hoặc kính lễ sát chân Ngài rồi 
ngồi, hoặc có người đưa tay lên chào hồi rồi ngồi, hoặc có người tự xưng 
danh tánh rồi ngồi, hoặc có người vòng tay, chấp. tay hướng về Đức Như 
Lai rỗi ngồi, hoặc có người im lặng mà ngồi xuống. 

Bấy giờ, người trong nước Ma-kiệt suy nghĩ, - Không biết Đại Sa- 
môn học phạm hạnh của Uất-bềể-la Ca-diếp, hay là Uất-bễ-la Ca-diếp 


1253. Trượng lâm #‡. Pali: landhivane, trong rừng cây cọ 

1254. Thiện trụ Ni-câu-luật thọ vương ‡#{:j£‡fJfEJð|-[:. Pali: ...suppatindhite cetiye, nghỉ trong miếu Sup- 
patindhita (Thiện trụ) 

1255. Pali kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakãseti, “Ngài thuyết minh phạm 
hạnh; phạm hạnh ấy tuyệt đối viên mãn, thanh tịnh.” 





642 BỘ LUẬT 3 





và đệ tử học phạm hạnh của đại Sa-môn Cù-đàm? Bấy giờ Đức Thế 
Tôn biết ý nghĩ người trong nước như vậy, liền dùng bài kệ nói với Uất- 
bể-la Ca-diếp: 
Các ông thấy sự gì, mà bỏ việc thờ lửa? Nay Ta hồi Ca-diếp: Sao 
bỏ đồ thờ lửa? 
Ca-diếp lại dùng bài kệ để trả lời Đức Thế Tôn: 
Ẩm thực, các mỹ vị, 
Ái dục, nữ, tế tự. 1255 
Tôi thấy là cấu bẩn; 
Nên bỏ đồ thờ lửa. 

Đức Thế Tôn lại dùng bài kệ hỏi ông Ca-diếp: 
Ẩm thực, các mỹ vị, 
Trong đó không có lạc; 
Trên trời và thế gian, 
Hãy nói, chỗ nào lạc? 

Ca-diếp lại cũng dùng bài kệ để trả lời Đức Thế Tôn: 
Tôi thấy dấu tịch tĩnh, 
Ba cõi không trở ngại;!”7 
Không khác không thể khác,!?9 
Nên không ưa thờ lửa. 

Bấy giờ người trong nước Ma-kiệt lại nghĩ: 

- Đại Sa-môn nói hai bài kệ, Uất-bể-la Ca-diếp cũng nói hai bài 
kệ. Chúng ta cũng chưa phân biệt được là Đại Sa-môn thọ học nơi Ca- 
diếp hay là Ca-diếp và đệ tử thọ học nơi Đại Sa-môn? Đức Thế Tôn 
biết họ nghĩ như vậy, nên bảo ông Ca-diếp: 

- Ông đứng dậy. Hãy quạt sau lưng Ta! 

Ca-diếp vâng lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bay lên trên 
hư không rồi hạ xuống, kính lễ sát chân Đức Phật, lấy tay xoa bóp chân 
Như Lai, hôn chân Ngài rồi tự xưng tên họ và nói: 

- Đức Thế Tôn là Thầy của con. Con là đệ tử. 

Nói xong, Ca-diếp lấy quạt, đứng phía sau Đức Như Lai hầu quạt. 
Bấy giờ người trong nước Ma-kiệt nói với nhau: 


1256. Cf. Pali, Vin.i. 35: rũpe ca sadde ca atho rase ca/ kãmitthiyo cãbhivadanti yaññã, “Các tế 
tự ca ngợi sắc, thanh, vị, dục và nữ.” 


1257. Pali. ibid.: disvã padam santam anùipadhikam, akiñcanam kãmabhave assattam, sau 
khi thấy con đường an tĩnh, không vướng mắc; con đường không vướng øì cả, không tổn tại 
trong cõi dục. 

1258. Bất dị, bất khả dị 4*#4-H[ #4. Pali: anađđathabhäavim anaññaneyya,(con đường) không 
đổi khác, không lạc hướng 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 643 





- Không phải Đại Sa-môn Cù-đàm đến học phạm hạnh nơi Ca- 
diếp; mà là Ca-diếp và chúng đệ tử đến học phạm hạnh nơi Đại Sa-môn 
Cù-đàm. 

Đức Thế Tôn biết người trong nước Ma-kiệt không còn nghi ngờ 
nữa, tuần tự vì họ nói pháp, khiến cho họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói 
pháp về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, 
là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Bấy giờ 
người trong nước Ma-kiệt, Vua Bình-sa đứng đầu, gồm tám vạn bốn 
ngàn người, mười hai na-do-tha loài trời đều dứt sạch các trần cấu, 
được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả 
chứng; rồi đến trước bạch Phật: 

- Chúng con từ nay về sau, xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Cúi xin 
Đức Thế Tôn nhận chúng con làm người Ưu-bà-tắc trọn đời không sát 
sinh, cho đến không uống rượu. 

Vua Bình-sa thấy pháp, đặng pháp, đến trước Đức Phật bạch: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, xưa kia khi còn là Thái tử, trong lòng 
con có sáu ước nguyện'?”: 1. Khi thân phụ mãn phần, con lên ngôi làm 
Vua. 2. Khi con đang trị nước, nguyện Phật ra đời. 3. Cho con được gặp 
Đức Thế Tôn. 4. Được thấy Đức Như Lai rồi, sinh tâm hoan hỷ đối với 
Đức Như Lai. 5. Phát tâm hoan hỷ rồi được nghe chánh pháp. 6. Nghe 
pháp rồi tức thì được sự tín giải. 

- Nay phụ vương của con đã mạng chung. Con được lên ngôi Vua, 
đang trị vì mà gặp Phật ra đời, chính mình thấy được Phật. Thấy Phật 
rồi phát tâm hoan hỷ, ở chỗ Đức Phật đã phát tâm hoan hỷ rồi liền được 
nghe pháp. Nghe pháp rồi liền được tín giải. Kính bạch Đức Thế Tôn, 
nay chính là lúc, cúi xin cung thỉnh Ngài vào thành La-duyệt. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua Bình-sa. Rồi 
Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngôi đứng dậy, khoác y, dùng oai thần của 
mình dẫn một ngàn Tỳ-kheo là cựu học Phạm chí bện tóc, đã đạt được 
định, đã nhuần nhuyễn, vĩnh viễn được giải thoát; cùng với một vạn hai 
ngàn chiếc xe, tám vạn bốn ngàn dân chúng trước sau hộ giá; thảy đều 
nương oai thần của Phật mà vào thành La-duyệt. Vào lúc ấy, gặp khi 
trời mưa, nhưng phía trước, phía sau và ngay chỗ Đức Thế Tôn đi thì 
vòm trời trong sáng, bên trên có mây che. Đức Thế Tôn hiện sự biến 
hóa này để vào thành La-duyệt. 

Bấy giờ, Thích-để-hoàn-nhân hóa làm một người Bà-la-môn tay 
cầm gậy bằng vàng, bình tắm bằng vàng, cây quạt cán bằng vàng, thân 


1259. Pali: năm ước nguyện. Không có nguyện thứ 4 của bản Hán. 


644 BỘ LUẬT 3 





tại không trung, cách mặt đất bốn ngón tay, dẫn đường đi trước Đức Như 
Lai, và dùng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp, Tăng. 

Bấy giờ, người trong nước Ma-kiệt đều nghĩ, - Đây là oai thần của 
ai mà hóa làm người Bà-la-môn cầm gậy vàng, bình tắm bằng vàng, 
cây quạt cán bằng vàng, thân ở không trung, cách đất bốn ngón tay, đi 
trước Đức Như Lai để dẫn đường và dẹp đường, lại dùng vô số phương 
tiện tán thán Phật, Pháp, Tăng? Nhân dân nước Ma-kiệt nói với Thích- 
đề-hoàn-nhân bằng bài tụng: 

Ai hóa làm Phạm chí, 
Hiện ở trước chúng Tăng; 
Khen tụng công đức Phật, 
Ông đang thừa sự ai? 
Thích-để-hoàn-nhân dùng kệ trả lời cho nhân dân nước Ma-kiỆt: 
Đấng Dõng mãnh, giải hết!?2 
Ái dục và ẩm thực; 
Hổ thẹn, niệm, biết đủ. 
Tôi đệ tử vị ấy. 
Trong đời không ai bằng, 
Không thấy ai như vậy; 
Chí chân, Phật Như Lai, 
Tôi hầu hạ vị ấy. 
Diệt dục và sân nhuế, 
Vô mình đã dứt sạch; 
A-la-hán lậu tận, 
Tôi hầu hạ vị ấy. 
Như người vớt kẻ trôi, 
Cù-đàm là thuyên pháp; 
Chiến thắng, qua bờ kia, 
Tôi hầu hạ vị ấy. 
Đã vượt bốn dòng thác, 125! 
Hay nói pháp bất tỉ; 
Pháp tối thắng vô ngại, 
Tôi hầu hạ vị ấy. 
Bấy giờ vua Bình-sa nước Ma-kiệt lại nghĩ: Nếu Đức Thế Tôn dẫn 


1260. Nhất thiết giải —-JffZ, theo nghĩa là “thấu hiểu tất cả.” Tham chiếu Pali: sabbadhi danto, 
được chế ngự trong mọi trường hợp; tức các căn hoàn toàn được nhiếp phục. Trong bản Hán, 
sabbadhi (mọi trường hợp) được đọc là sabbadhĩ: thấu hiểu tất cả. 

1261. Chỉ bốn bộc lưu: dục, hữu, kiến và vô minh. Xem Tập dị môn § (T26, tr. 399b29) 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 645 





các đệ tử vào thành La-duyệt, Ngài vào vườn nào trước, ta sẽ đem khu 
vườn này dâng cúng để lập tịnh xá. Bấy giờ, các khu vườn trong thành 
La-duyệt chỉ có Trúc viên khu Ca-lan-đà '? là hơn hết. Đức Thế Tôn 
biết trong tâm của vua Ma-kiệt nghĩ như vậy. Ngài liền dẫn đại chúng 
đến Trúc viên. Vua liễn xuống voi, tự tay xếp yên voi thành bốn lớp, 
trải trên mặt đất, mời Phật an toạ. Đức Thế Tôn liền đến ngồi. Vua 
Bình-sa bưng bình tắm bằng vàng đựng nước dâng Đức Như Lai để Ngài 
rửa sạch!” và bạch Phật: 

- Các khu vườn trong thành La-duyệt này, Trúc viên này là hơn 
hết. Nay con xin dâng cúng Đức Như Lai. Mong Ngài thọ nhận cho. 

Đức Phật bảo nhà Vua: 

- Nay Vua nên đem Trúc viên này dâng cúng cho Phật và bốn 
phương Tăng. Tại sao vậy? Vì nếu Như Lai có riêng vườn và sản vật 
của vườn; phòng xá và vật dụng trong phòng xá; y bát, ni-sư-đàn, ống 
đựng kim, thì chư thiên, người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la- 
môn không thể sử dụng được. 


Vua thưa: 
- Nay con xin đem Trúc viên này dâng cúng cho Phật và bốn 
phương Tăng. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đũ lòng thương xót thọ nhận Trúc viên, rồi 
nói lời chú nguyện: 

Gieo trông các cây vườn, 
Làm câu, thuyên qua sông, 
Quả vườn, các ao tắm, 

Và chỗ ở cho người: 
Những người làm việc ấy, 
Ngày đêm phước thêm lớn. 
Trì giới, theo chánh pháp; 
Người kia được sinh thiên. 

Bấy giờ, Vua Bình-sa kính lễ sát chân Phật rồi lấy một chiếc ghế 
nhỏ!?% ngồi phía trước Ngài để nghe pháp. Đức Thế Tôn tuần tự vì nhà 
Vua nói pháp khuyến hóa khiến tâm được hoan hỷ. Phát tâm hoan hỷ 
rồi, nhà Vua liền từ chỗ ngồi đứng dậy kính lễ Đức Phật và cáo lui. 


1262. Ca-lan-đà Trúc viên 3UfiiBTT |. Pali: Kalandakanivãäpa-Venuvana chỗ nuôi sóc trong 
khu rừng Trúc. Trúc lâm, hay rừng Trúc (Venuvana) là lạc viên (uyyãna) của Vua Bimbisãra. 
Kalandaka, hay Ca-lan-đà, là một khu trong rừng Trúc; không phải là vườn Trúc có tên là Ca- 
lan-đa như thường hiểu theo văn Hán. 

1263. Nghi lễ tiếp nhận khu Rừng 

1264. Nguyên Hán: tiểu sàng /|`J£, cái giường nhỏ. 


646 BỘ LUẬT 3 





y. Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 

Khi Đức Thế Tôn ở tại thành La-duyệt, trong thành này có một 
Phạm chí tên là San-nhã!? với hai trăm năm mươi người đệ tử, mà Ưu- 
bà-để-xá Câu-luật-đà'!?% là bậc thượng thủ. Bấy giờ Tôn giả A-thấp- 
ti! hầu Đức Như Lai. Đến giờ, Tôn giả khoác y bưng bát vào thành 
khất thực, nhan sắc an lạc, các căn tịch định, y phục tể chỉnh, bước đi 
khoan thai, không nhìn ngó hai bên, oai nghi đĩnh đạc. Bấy giờ Ưu-bà- 
để-xá vào vườn xem coi, thấy oai nghi của Tôn giả A-thấp-ti như vậy 
bèn sinh ý nghĩ: Tỳ-kheo này oai nghi đầy đủ, nay ta có thể đến hỏi đạo 
lý. Nhưng rồi lại nghĩ: Tỳ-kheo này đang đi khất thực. Không phải giờ 
để ta hỏi đạo lý. Ta nên đợi vị này khất thực xong rồi sẽ hỏi. Ưu-bà-đềể- 
xá đi theo sau để chờ. Tỳ-kheo A-thấp-ti vào thành La-duyệt khất thực 
rồi, để bình bát xuống đất, xếp y Tăng-già-lê. Ưu-bà-để-xá nghĩ: Tỳ- 
kheo này khất thực đã xong. Nay chính là lúc ta có thể hỏi được. Nghĩ 
như vậy xong, liền đến hỏi: 

- Ông là ai ? Ai là thây của ông? Ông học pháp gì? 

Tôn giả trả lời: 

- Thầy tôi là Đại Sa-môn. Ngài là Thế Tôn của tôi. Tôi theo học 
nơi Ngài. 

Ưu-bà-để-xá lại hỏi: 

- Thầy Đại Sa-môn của ông nói những pháp gì? 

Tôn giả trả lời: 

- Tôi tuổi còn non trẻ,!?⁄8 mới xuất gia, chưa có thể trình bày được 
những nghĩa lý sâu xa. Nay tôi chỉ lược nói những nghĩa thiết yếu. 

Uu-ba-để-xá nói: 

- Tôi chỉ thích nghe điều thiết yếu, khỏi phiền nói rộng. 

Tôn giả A-thấp-ti nói: 

- Ông nên biết, Đức Như Lai nói về nhân duyên các pháp sinh, 
cũng nói nhân duyên pháp diệt. Nếu pháp do nhân nào mà sinh, Đức 
Như Lai nói nhân đó. Nếu pháp do nhân nào diệt, Đại Sa-môn cũng nói 
nghĩa nầy. Đây là những lời dạy của Thầy tôi!?59. 


1265. San-nhã phạm chí Ïl|2?Ñz&:. Pali (Vin. ¡.39): Sađco paribbjako; thường được đồng nhất 
với Sađjaya-Belandhiputta, một trong sáu tôn sư ngoại đạo đương thời Phật. 

1266. Ưu-bà-để-xá Câu-luật-đà fZỳ#⁄ljiZ3ƒJƒRƯ. Ưu-ba-để-xá (Pali: Upatissa) là tên 
khác của Xá-lợi-phất (Sãriputta). Câu-luật-đà (Pali: Kolita) là tên khác của Mục-kiển-liên 
(Mogsalläna). 

1267. A-thấp-ti ñf[Jš45#. Pali: Assaji, một trong năm Tỳ-kheo đầu tiên. 

1268. Niên ấu trỉ fE⁄JJẤÉ. Hán nói theo sáo ngữ; hoặc nuốn nói tuổi đạo con non trẻ. Pali: ...navo 
acirapabbajito, người mới (thọ Tỳ-kheo), xuất gia chưa bao lâu. 

1269. Pali (Vin.i. 40): ye dhammä hetuppabhavä, tesam hetum tathãgato ãha/ tesađca yo niro 














SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 647 





Ưu-ba-đề-xá nghe rồi liền hết các trần cấu, đạt được sự trong sạch 
của con mắt pháp. Ưu-ba-để-xá nghĩ: Chỉ chừng ấy pháp cũng đã đưa 
đến chỗ vô ưu, mà vô số ức trăm ngàn na-do-tha kiếp vốn chưa từng 
được thấy. 

Ưu-ba-để-xá với Câu-luật-đà trước đây có lời cam kết: Nếu ai 
đặng pháp mẫu trước sẽ nói cho nhau. Bấy giờ Ưu-ba-đề-xá liền đến 
chỗ Câu-luật-đà. Câu-luật-đà thấy Ưu-ba-để-xá đến bèn nói như vầy: 

- Nay nhan sắc của bạn an lạc, các căn tịch định, như có sở đắc cái 
gì. Bạn thấy được pháp chăng? 

Ưu-ba-để-xá trả lời: 

- Đúng như lời của bạn nói. 

Câu-luật-đà nói: 

- Bạn được những pháp gì? 

Uu-ba-để-xá nói: 

- Đức Như Lai kia nói về nhân duyên pháp sinh; cũng nói về nhân 
duyên pháp diệt. Nếu pháp sinh do bởi nhân gì, Đức Như Lai nói nhân. 
Nếu pháp diệt do bởi nhân gì, Đại Sa-môn cũng nói nghĩa ấy. 

Khi Câu-luật-đà nghe nói như vậy rồi liền dứt sạch các trần cấu, 
đặng con mắt pháp trong sạch. Câu-luật-đà nghĩ: Chỉ bằng chừng ấy 
pháp đã đưa đến chỗ vô ưu, mà vô số ức ngàn na-do-tha kiếp chưa hề 
được thấy.” 

Câu-luật-đà hỏi: 

- Không biết hiện nay Đức Thế Tôn ở chỗ nào? 

Uu-ba-để-xá nói: 

- Như Lai hiện ở tại Ca-lan-đà trong Trúc viên. 

Câu-luật-đà nói với Ưu-ba-đề-xá: 

- Hôm nay chúng ta có thể cùng đến chỗ Đức Như Lai kính lễ, hỏi 
chào và nói rằng, Ngài là thầy của chúng ta. 

Uu-ba-để-xá nói: 

- Trước chúng ta có hai trăm năm mươi đệ tử theo ta tu phạm 
hạnh. Ta nên cho họ biết việc này rồi tùy ý họ muốn. 

Bấy giờ, Ưu-ba-để-xá cùng Câu-luật-đà đến chỗ các đệ tử nói: 

- Các ngươi nên biết, hai người chúng tôi muốn theo Đại Sa-môn 
học phạm hạnh. Tùy ý các ngươi muốn thế nào thì muốn. 

Các đệ tử đều nói: 

- Bọn chúng con từ trước theo Thầy thọ học. Nay đại sư còn theo 


do, evanväãdi mahãsamamo, “Những pháp gì sinh khởi do nhân, Như lai nói nhân của các pháp 
đó, và cũng nói sự diệt tận của chúng. Đó là lời dạy của Đại Sa-môn.” 


648 BỘ LUẬT 3 





Đại Sa-môn cầu học, huống là chúng con đâu không theo học. Những øì 
Thầy đã chứng đắc, chúng con cũng sẽ chứng đắc. 

Bấy giờ, Uu-ba-để-xá và Câu-luật-đà cùng các đệ tử dẫn nhau 
đến Trúc viên. Vào lúc ấy, Đức Thế Tôn đang vì vô số trăm ngàn chúng 
nói pháp. Từ xa thấy Ưu-ba-để-xá và Câu-luật-đà cùng các đệ tử đến, 
Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

- Hai người đang đến từ xa ấy, một người tên là Ưu-ba-để-xá, 
người thứ hai tên là Câu-luật-đà. Trong hàng đệ tử của Ta, hai người 
này là bậc tối thượng thủ, trí tuệ vô lượng, vô thượng, sẽ đạt được hai 
giải thoát.!° Trước khi chưa đến Trúc viên, hai người cùng là bạn đã 
được Như lai thọ ký. 

Hai người cùng các đệ tử đến chỗ Đức Như Lai đảnh lễ sát chân 
Ngài, ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự nói thắng pháp khiến họ 
phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sinh thiên. 
Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán 
tịnh lạc của sự xuất ly. Họ liền ngay trên chỗ ngôi, sạch các trần cấu, 
được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả 
chứng; rồi đến trước bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai. 

Phật bảo: 

- Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ. Đó gọi là thọ giới cụ 
túc. 

Bấy giờ Thế Tôn đang dừng chân tại thành La-duyệt. Khi ấy Tôn 
giả Uất-bể-la Ca-diếp cùng các đệ tử xuất gia học đạo, lại có hai trăm 
năm mươi phạm chí từ San-nhã cũng xuất gia học đạo. Các con nhà hào 
quý tộc tánh trong thành La-duyệt cũng xuất gia học đạo. Bấy giờ, các 
trưởng giả trong thành La-duyệt tự cảnh giác với nhau: Các người có 
con nên tự giữ gìn cẩn thận. Vợ thì có phu chủ cũng phải giữ gìn cẩn 
thận. Hiện nay, có Đại Sa-môn, từ quốc giới nước Ma-kiệt đã độ các 
phạm chí. Rồi họ đi theo, nay đã đến đây. Coi chừng họ sẽ dẫn người ở 
đây đi nữa. Các Tỳ-kheo khất thực nghe người ta nói: Đại Sa-môn này 
dẫn các phạm chí tự nguyện đi theo đến đây. Nay lại dẫn người ở đây 


1270. Hai giải thoát, chỉ huệ giải thoát và câu (phần) giải thoát. A-la-hán không chứng diệt tận 
định, gọi là huệ giải thoát, tức chỉ do huệ kiến mà giải thoát các phiền não. Chứng diệt tận định, 
được gọi là câu giải thoát, tức là do cả năng lực của huệ và định mà giải thoát phiển não, và 
giải thoát các chướng; quả A-la-hán cao nhất. Xem Câu xá 25 (T29, tr.I3Ic1 1). Pali, Vin.i. 42: 
sävakayugam... aggam bhaddayugam, một đôi thượng túc đệ tử; một đôi hiển triết. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 649 





đi nữa. Các Tỳ-kheo nghe đều ôm lòng hổ thẹn, đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đem nhân duyên này trình bày đây đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Khi các ông vào trong thành La-duyệt khất thực, nghe các trưởng 
giả nói rằng, “Đại Sa-môn, từ quốc giới nước Ma-kiệt đã độ các phạm 
chí, rồi dẫn họ theo. Nay họ sẽ độ những người ở đây dẫn đi nữa”, các 
ông nên dùng bài kệ này trả lời với họ: 

Như Lai đại thế lực, 

Dẫn đi bằng Chánh pháp. 
Được dẫn bằng Chánh pháp, 
Các người lo sợ gì? 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, vào thành La-duyệt khất thực, 

nghe các ông trưởng giả nói như vậy, liền dùng kệ này trả lời: 
Như Lai đại thế lực, 
Dẫn đi bằng Chánh pháp. 
Được dẫn bằng Chánh pháp, 
Các người lo sợ gì? 

Các ông trưởng giả nghĩ: Như chúng ta nghe, đại Sa-môn dẫn 
người đi bằng Chánh pháp, đâu phải là bằng phi pháp. 

2. Hòa Thượng pháp 

¡. Hòa thượng truyền giới 

Bấy giờ Tôn giả Uất-bễ-la Ca-diếp dẫn các đệ tử xuất gia học 
đạo. Đệ tử!?! của San-nhã phạm chí dẫn hai trăm năm mươi đệ tử xuất 
gia học đạo. Con các hào tộc trong thành La-duyệt cũng xuất gia học 
đạo. Đại chúng tập trung và sống nơi thành La-duyệt. Bấy giờ những 
người chưa được giáo giới không xét biết oai nghi của mình, khoác y 
không tế chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ 
này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh!”?. Lúc tiểu thực, đại 
thực lớn tiếng kêu la, như pháp Bà-la-môn nhóm họp. Bấy giờ có một 
Tỳ-kheo bệnh, không có đệ tử, không ai chăm sóc, phải mạng chung. 
Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế 
Tôn dạy: 

- Từ nay về sau cho phép cầu thỉnh Hòa thượng'?”. Hòa thượng 


1271. Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên nguyên là đệ tử của San-nhã. Xem đoạn kể trên. 

1272. Bất tịnh thực 4Ÿ#Êề và bất tịnh bát 4*Ÿf, nhận thức ăn không như pháp, và dùng bình bát 
không đúng quy định. Tham chiếu Pali, Vin. ¡. 44: Khi mọi người đang ăn, họ đưa bát ngay trên 
thức ăn, trên gia vị, trên thức uống để nhận phần dư. 

1273. Hòa-thượng ẨIÌfj. Pali (Vin. ¡. 45): upajjhäya (Skt. upãdhyãya), hoặc âm là Ô-ba-đà-da 
SH; dịch là thân giáo sư #l#6fif. 


650 BỘ LUẬT 3 





chăm sóc đệ tử!” với tâm ý đó là con. Đệ tử chăm sóc Hòa thượng với 
tâm ý đó là cha!?5. Trên dưới kính trọng lẫn nhau, chăm sóc cho nhau. 
Có như vậy chánh pháp mới được lâu bền, mới được lợi ích rộng lớn. 

Pháp thỉnh Hòa thượng như sau: Hãy dạy để trống vai bên hữu, 
cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Con tên là..., nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng. Cúi xin Đại đức 
vì con làm Hòa thượng. Con nương theo Đại đức được thọ giới cụ túc. 

Lần thứ hai, thứ ba cũng thưa như vậy. 

Hòa thượng nên trả lời, - Được. Hoặc nói, - Như vậy. Hoặc nói: Sẽ 
dạy bảo ngươi. Hoặc nói: Thanh tịnh chớ buông lung. 

Phật dạy: 

- Từ nay về sau nên bỏ pháp thọ giới cụ túc bằng tam ngữ. Từ nay 
về sau cho phép phải đủ mười vị mới trao cho giới cụ túc bằng pháp 
bạch tứ yết-ma. 

Phép thọ cụ túc như sau: 

Người muốn thọ giới cụ túc phải đến giữa Tăng, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Con tên là..., theo Tỳ-kheo tên là..., 
cầu thọ giới cụ túc. Con tên... nay đến giữa Tăng cầu thọ giới cụ túc, 
Tỳ-kheo tên... làm Hòa thượng. Cúi xin Tăng vì lòng thương tưởng tế 
độ con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

Trong chúng nên sai một người có khẩ năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên là..., theo Tỳ-kheo 
tên là... cầu thọ giới cụ túc. Người có tên... này, nay đến giữa Tăng cầu 
xin thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo tên... làm Hòa thượng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp nhận cho phép người có tên... thọ giới cụ 
túc, Tỳ-kheo tên... làm Hòa thượng. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên..., theo Tỳ-kheo 
tên... cầu thọ giới cụ túc. Nay người có tên... đến giữa Tăng cầu xin thọ 
giới cụ túc, Tỳ-kheo tên... làm Hòa thượng. Vậy, trưởng lão nào chấp 
thuận, Tăng cho phép người có tên... thọ giới cụ túc, T-kheo tên... làm 
Hòa thượng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma 


1274. Đệ tử 2ƒ. Pali: saddhivihãrika, chỉ đệ tử là người đang sống chung trong cùng một trú 
xứ. Phân biệt với đệ tử thị giả, luôn luôn đi theo hầu thầy, Pali gọi là antevãsika (Skt. antevãsa). 
Và đệ tử chỉ đến thọ giáo thôi, gọi là sãvaka (Skt. šrãävaka; dịch là Thanh văn). 

1275. Hán: nhi ý fđ#f, và phụ ý 4È. Pali: puttacitta (tâm của người con), pitucitta (tâm của 
người cha). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 651 





lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý cho người có tên... thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo 
tên... làm Hòa thượng rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi 
nhi nhận như vậy. 

ii. Tuổi hạ của Hòa thượng 

Bấy giờ các Tỳ-kheo biết Đức Thế Tôn chế giới cho phép trao 
giới cụ túc cho người. Tỳ-kheo mới thọ giới vội trao giới cụ túc cho 
người, mà không đủ khả năng giáo thọ. Vì không đủ khả năng giáo thọ 
nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tê chỉnh, khất thực không 
như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn 
với bát bất tịnh; lúc tiểu thực, đại thực lớn tiếng kêu la như Bà-la-môn 
nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn hiểm trách Tỳ-kheo kia: Đức Thế Tôn 
chế giới, cho phép trao giới cụ túc cho người. Nhưng các ông mới thọ 
giới Tỳ-kheo, sao lại vội trao giới cụ túc cho người để rồi không thể 
giáo thọ cho họ được. Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết 
oai nghi, khoác y không tế chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức 
ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu 
thực, đại thực lớn tiếng kêu la như Bà-la-môn nhóm họp.” 

Bấy giờ Tôn giả Hòa-tiên'”° mới hai tuổi mà dẫn đệ tử một tuổi 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Đức Thế 
Tôn biết mà vẫn cố hỏi: 

- Đây là Tỳ-kheo nào? 

Tôn giả thưa: 

- Đó là đệ tử của con. 

Đức Phật hỏi: 

- Nay ông bao nhiêu tuổi? 

Tôn giả thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con hai tuổi. 

Đức Phật lại hỏi: 

- Đệ tử của ông mấy tuổi? 

Tôn giả thưa: 

- Một tuổi. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 


1276. Tống-Nguyên-Minh: Hòa-tiên f[I76; bản Cao-li: Bà-tiên #47. Pali (Vin.i. 59): Upasena 
(Vangataputta); được nói là em ngài Xá-lợi-phất. 


652 BỘ LUẬT 3 





- Ông làm việc chẳng phải pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Hòa-tiên, ngươi tự thân chưa hết bú sữa mà đã 
nhận giáo thọ người; làm sao giáo thọ cho người được? 

Vào lúc đó có các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân Ngài rồi ngồi qua một bên, cũng đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn nói: 

- Vừa rỒi có Tyỳ-kheo Hòa-tiên mới hai tuổi mà dẫn đệ tử một 
tuổi đến Ta, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Ta biết mà vẫn cố 
hỏi: “Tỳ-kheo này là ai?” Hòa-tiên nói, “Đệ tử của con.” Ta hỏi, “Ông 
bao nhiêu tuổi?” Hòa-tiên thưa, “Con hai tuổi.” Ta hỏi, “Đệ tử của ông 
mấy tuổi?” Hòa-tiên thưa, “Một tuổi.” Ta liền dùng vô số phương tiện 
quở trách: “Ông làm việc chẳng phải pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng 
phải pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, 
làm việc không nên làm. Hòa-tiên, ngươi tự thân chưa hết bú sữa mà 
đã nhận giáo thọ người, làm sao giáo thọ cho người được?” Như Lai cho 
phép trao giới cụ túc cho người, nhưng ngươi mới thọ giới Tỳ-kheo lại 
VỘi trao giới cụ túc cho người, nên không biết giáo thọ. Vì không được 
giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tể chỉnh, khất 
thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận 
thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la như Bà- 
la-môn nhóm họp. 

Bấy giờ Phật dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo mười tuổi mới được trao giới 
cụ túc cho người. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép Tỳ- 
kheo mười tuổi mới được trao giới cụ túc cho người. Có Tỳ-kheo mười 
tuổi mà ngu sỉ, vội trao giới cụ túc cho người, nên không biết giáo thọ. 
Vì không được giáo thọ nên họ không biết xét oai nghi, khoác y không 
tể chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ 
kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực đại thực lớn tiếng 
kêu la như pháp nhóm họp của Bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo, nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Tỳ-kheo này: Đức Thế Tôn chế 
giới cho phép Tỳ-kheo mười tuổi được trao giới cụ túc cho người. Thầy 
dù là Tỳ-kheo mười tuổi nhưng ngu sỉ sao lại vội trao giới cụ túc cho 
người, nên không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 653 





biết xét oai nghi, khoác y không tế chỉnh, khất thực không như pháp, 
nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất 
tịnh; lúc tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la như Bà-la-môn nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, dùng vô 
số phương tiện quở trách Tỳ-kheo kia: 

- Ông làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải Sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên 
làm. Như Lai chế giới cho phép Tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ được trao 
giới cụ túc cho người. Ông dù là Tỳ-kheo mười tuổi nhưng ngu sỉ, sao 
lại vội trao giới cụ túc cho người, không biết giáo thọ? Vì không được 
giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tể chỉnh, khất 
thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận 
thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la như pháp 
nhóm họp của Bà-la-môn. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ mới trao 
giới cụ túc cho người. 

Các Tỳ-kheo khi nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép Tỳ-kheo 
mười tuổi có trí tuệ mới được trao giới cụ túc cho người, bèn tự nói là: 
Tôi đủ mười tuổi, có trí tuệ, được phép trao giới cụ túc cho người. Rồi 
vội trao giới cụ túc cho người mà không biết giáo thọ. Vì không được 
giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tể chỉnh, khất 
thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận 
thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la như Bà- 
la-môn nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
ưa học giới, biết hổ thẹn quở trách Tỳ-kheo kia, nói: Đức Thế Tôn chế 
giới cho phép Tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ mới được trao giới cụ túc cho 
người. Tại sao thầy lại tự nói là có trí tuệ, vội trao giới cụ túc cho người 
mà không giáo thọ? Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết oai 
nghi, khoác y không tể chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn 
bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu 
thực đại thực lớn tiếng kêu la như Bà-la-môn nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế 


654 BỘ LUẬT 3 





Tôn dùng nhân duyên này tập hợpTăng Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo 
kia: 

- Ông làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải sa môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên 
làm. Như Lai chế giới cho phép Tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ được trao 
giới cụ túc cho người. Tại sao các thầy tự nói mình có trí tuệ, để rồi trao 
giới cụ túc cho người mà không giáo thọ được? Vì không được giáo thọ 
nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tế chỉnh, khất thực không 
như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với 
bát bất tịnh; lúc tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la như Bà-la-môn nhóm 
họp. 

tí. Phận sự của Hòa thượng 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau phải chế pháp tắc của Hòa thượng, bắt buộc phải 
làm theo pháp Hòa thượng. Hòa thượng đối với đệ tử phải có phận sự 
như vầy, nên thực hành pháp như vầy: 

- Nếu đệ tử bị chúng Tăng tác pháp yết-ma, tác pháp ha trách, 
tác pháp tẫn xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà 
bạch y, tác pháp cử tội; thì Hòa thượng nên như pháp liệu lý, khiến cho 
Tăng đối với đệ tử ấy không tác pháp yết-ma. Nếu trường hợp phải tác 
pháp. thì khiến cho đúng pháp. Nếu Tăng đối với đệ tử ấy tác pháp yết- 
ma, tác pháp ha trách, tác pháp tẫn xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn 
không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội; thì Hòa thượng nên liệu lý 
như pháp, khiến đệ tử thuận tùng Tăng không trái nghịch, cần cầu, trừ 
bồ tội lỗi, khiến cho Tăng sớm vì đệ tử giải pháp yết-ma. 

- Trường hợp đệ tử phạm tăng tàn, Hòa thượng nên liệu lý như 
pháp. Cần cho ba-lợi-bà-sa thì cho ba-lợi-bà-sa. Cần cho bổn nhật trị 
thì cho bổn nhật trị. Cần cho Ma-na-đỏa thì cho Ma-na-đỏa. Cần xuất 
tội thì nên xuất tội. 

- Nếu đệ tử bị bệnh, Hòa thượng nên chăm sóc, hoặc nhờ người 
khác chăm sóc cho đến khi lành hay mạng chung. Nếu đệ tử không 
thích sống nơi trú xứ này, nên tự mình đưa đi hay nhờ người đưa đi đến 
trú xứ khác. 

- Nếu đệ tử có điều nghi, nên đem pháp, đem luật, đem lời Phật 
dạy giáo dục đúng như pháp để trừ nghi. Nếu đệ tử sinh ác kiến, nên 
giáo thọ khiến cho bỏ ác kiến, an trụ nơi thiện kiến. Nên dùng hai pháp 
để nhiếp hộ, tức là pháp và y thực. Dùng pháp nhiếp hộ là dạy tăng 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 655 





thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng huệ, dạy học vấn, tụng kinh. 
Dùng y thực nhiếp hộ là cho y thực, giường, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh 
theo khả năng có thể. 

- Từ nay về sau chế pháp tắc cho Hòa thượng như vậy. Hòa thượng 
nên làm như vậy. Nếu Hòa thượng không làm thì như pháp trị. 

iy. Phận sự của đệ tử 

Bấy giờ có Hòa thượng đối với đệ tử thì thi hành đúng pháp của 
Hòa thượng, mà đệ tử đối với Hòa thượng không phụng hành đúng pháp 
của đệ tử. Họ không bạch với Hòa thượng!” khi vào thôn, đến nhà 
bạch y; hoặc đi theo các T-kheo khác, hoặc làm bạn với các Tỳ-kheo 
khác, hoặc cho, hoặc nhận, hoặc giúp đỡ các việc, hoặc nhận sự giúp 
đỡ của người khác, hoặc cạo đầu cho người, hoặc nhờ người khác cạo 
đầu. Không bạch với Hòa thượng vào phòng tắm; hoặc xoa kỳ thân cho 
người, hoặc nhờ người xoa kỳ thân mình. Hoặc không bạch với Hòa 
thượng mà ban ngày đến các phòng khác trong trú xứ, hoặc đến nơi gò 
mẩ, hoặc ra ngoài giới, hoặc đến phương khác. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo kia, nói: Tại sao Hòa 
thượng đối với đệ tử thi hành đúng pháp của Hòa thượng, mà để đệ tử 
đối với Hòa thượng lại không phụng hành pháp của đệ tử? Không bạch 
với Hòa thượng mà vào thôn, đến nhà bạch y, cho đến, (không bạch 
mà) đến phương khác? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ-kheo quở 
trách Tỳ-kheo kia: 

- Ông làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải sa môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao Hòa thượng đối với đệ tử thi hành đúng pháp của Hòa 
thượng, mà để đệ tử đối với Hòa thượng lại không phụng hành pháp của 
đệ tử? Không bạch với Hòa thượng mà vào thôn, đến nhà bạch y, cho 
đến, (không bạch mà) đến phương khác? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo kia rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau nên chế pháp của đệ tử. Đệ tử phụng hành pháp 
øì, khiến cho đệ tử đối với Hòa thượng phải phụng hành pháp đệ tử. 


1277. Từ “không bạch Hòa thượng” này đọc thông xuống các đoạn dưới. Nghĩa là, đệ tử không 
hỏi xin phép Hòa thượng, mà tự ý làm. 


656 BỘ LUẬT 3 





Pháp của đệ tử là: 

- Nếu Hòa thượng bị chúng Tăng tác pháp yết-ma, tác pháp quở 
trách, tác pháp tẫn xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến 
nhà bạch y, tác pháp cử tội, thì đệ tử phải nên như pháp liệu lý, khiến 
cho Tăng đừng vì Hòa thượng tác pháp yết-ma. Nếu phải tác pháp thì 
khiến cho nhẹ bớt. Nếu Tăng vì Hòa thượng tác pháp yết-ma, tác pháp 
quở trách, tác pháp tẫn xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho 
đến nhà bạch y, tác pháp cử tội, thì đệ tử nên liệu lý như pháp, khiến 
Hòa thượng thuận tùng Tăng, không trái nghịch. Cần cầu, trừ tội, khiến 
Tăng mau giải yết-ma. 

- Trường hợp Hòa thượng phạm tăng tàn, đệ tử nên liệu lý như 
pháp. Cần hành ba-lợi-bà-sa thì cho ba-lợi-bà-sa. Cần trao bổn nhật trị 
thì trao bổn nhật trị. Cần trao Ma-na-đỏa thì trao Ma-na-đỏa. Cần xuất 
tội thì nên xuất tội. 

- Nếu Hòa thượng bị bệnh, đệ tử phải chăm sóc hoặc nhờ người 
chăm sóc cho đến khi mạnh khoẻ hay mạng chung. Nếu ý của Hòa 
thượng không muốn ở trú xứ này thì nên tự dời hay nhờ người khác 
đời. 

- Nếu Hòa thượng có điều gì nghi ngờ thì nên đem pháp, đem luật, 
đem lời Phật dạy giải quyết như pháp. Nếu Hòa thượng sinh ác kiến thì 
khuyên khiến cho bỏ ác kiến, trụ nơi thiện kiến. Nên dùng hai việc để 
nhiếp hộ, tức là pháp và y thực. Dùng pháp nhiếp hộ: là khuyên khiến 
cho tăng giới, tăng tâm, tăng huệ, học vấn, tụng kinh. Y thực nhiếp hộ: 
là phải cúng dường y thực, giường nệm, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh, vật 
cần dùng theo khả năng của mình có thể.!?3 

- Từ nay về sau nên chế pháp cho đệ tử. Pháp của đệ tử là như 
vậy, nên phụng hành, nếu không phụng hành thì như pháp trị. 

- Đệ tử đối với Hòa thượng không phụng hành pháp của đệ tử. !?79 
Đệ tử không thưa với Hòa thượng thì không được vào thôn, không được 
đến nhà người, không được theo các Tỳ-kheo khác, hoặc làm bạn với 
các Tỳ-kheo khác; không được cho, không được nhận, không được giúp 
đỡ các việc, không được cạo đầu cho người khác, không được nhờ người 
khác cạo đầu, không được vào nhà tắm để tắm, không được xoa kỳ thân 
cho người, không được nhờ người xoa kỳ thân, không được ban ngày 
đến phòng (khác) của trú xứ, không được đến nơi gò mả, không được ra 


1278. Đoạn văn này, bản Hán theo quán tính nên sao nguyên pháp Hòa thượng vào pháp đệ 
tử. 
1279. Trong bản Hán, nguyên câu này dư. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 657 





ngoài giới, không được đến phương khác. 

- Đệ tử nên mỗi sáng sớm vào phòng Hòa thượng thọ pháp, tụng 
kinh hỏi nghĩa; nên đem đổ đồ tiểu tiện, nên bạch giờ cơm; cung cấp 
tháo đậu hoặc phân bò, tro để rửa tay. 

- Nếu có thức ăn gì thì nên nhận phần của Hòa thượng. Nếu trong 
Tăng có lợi dưỡng, nên nhận cho Hòa thượng. Nên đem tháo đậu, tăm 
xỈa răng trao cho Hòa thượng để Hòa thượng rửa tay, súc miệng. Có 
thức ăn dâng cho Hòa thượng. Trong Tăng có lợi dưỡng nên bạch với 
Hòa thượng, “Có phẩm vật như vậy là phần của Hòa thượng. ” 

- Đệ tử muốn xin phép Hòa thượng vào thôn, nói: “Con xin phép 
vào thôn, bạch Hòa thượng, được không?” Nếu Hòa thượng nói: “Không 
được vào”, thì hỏi: “Vậy lấy thức ăn ở đâu?” Nếu Hòa thượng nói: “Lấy 
thức ăn tại chỗ nào đó”, thì nên như lời dạy, đến đó để lấy. Nếu Hòa 
thượng trả lời: “Tôi vào thôn”, đệ tử nên rửa tay, nhẹ nhàng lấy y từ 
trên giá, đừng cho nhầm lộn; lấy An-đà-hội trương ra đập giũ, xem 
xét có các loài ác trùng như rắn, ong không; kế đó lấy dây buộc, lấy 
tăng-kỳ-chi,!?% Uất-đa-la-tăng trương ra đập giũ, xem xét có các loài 
ác trùng như rắn, bọ cạp, ong không, trao cho Hòa thượng. Nên xếp 
Tăng-già-lê máng trên đầu hay trên vai. Kế đó lấy bình bát, dùng tháo 
đậu, tro, phân bò, rửa cho sạch, đựng vào trong đấy lưới, hoặc lấy khăn 
tay gói lại, hoặc để trong đấy đựng bát, rồi mang đi. Nên lấy áo lót cho 
Hòa thượng. Lại lấy những vật rửa chân, tấm dạ để nằm, chăn, trao cho 
Hòa thượng. 

- Khi Hòa thượng xuất hành, nên lấy đôi guốc đi đường của Hòa 
thượng ra ngoài phòng. Khi ra khỏi phòng xá nên coi lại cửa, lấy tay xô 
thử cánh cửa có chắc hay không. Nếu không chắc, phải đóng lại. Nếu 
chắc rồi thì bỏ sợi dây vào trong. Xem khắp bốn bên, cất chìa khóa chỗ 
kín. Nếu sợ người thấy hay sợ không chắc, bị người thấy, thì nên đem 
theo, hoặc dời chỗ khác kín và chắc. Mời Hòa thượng đi trước. Trên 
đường đi gặp người quen biết, nên khéo lời chào hỏi với thiện tâm ghi 
nhớ. Khi đi, nên tránh người đi đường. 

- Khi thầy muốn vào thôn, nên tạm dừng lại bên đường, để bát 
xuống một bên, lấy y Tăng-già-lê từ trên đầu hay trên vai xuống, trương 
ra xem coi có rắn, bọ cạp, loài ác trùng hay không, rồi mới trao cho 
Hòa thượng. Nếu bên ngoài thôn có khách xá hay quán bán hàng hay 
phường hội, thì nên đem đôi guốc đi đường gởi trong đó, rồi hỏi Hòa 


1280. Tăng-kỳ-chi {l#f4, yếm của Tỳ-kheo-ni. Xem Phần II, Ni luật, Ba-đạt-để 160 & cht. 
316. Trong đoạn văn này, tăng-kỳ chi hiểu là phú kiên y, tức y để trùm vai. Pali: sankacchika 


658 BỘ LUẬT 3 





thượng: “Thưa thầy, con có đi theo hay không?” Nếu thầy nói đi thì đi. 
Nếu nói không cần đi, thầy bảo chờ chỗ nào đó, thì chờ. 

- Nếu Hòa thượng vào thôn mà trở ra không đúng giờ, thì nên 
nghĩ như sau, “Vào thôn khất thực, đây là phần dành Hòa thượng, đây 
là phần thuộc về mình.” 

- Khi thầy ra khỏi thôn, nên đến chỗ gởi đôi guốc đi đường lấy lại, 
rồi ghé bên đường, để bình bát xuống đất, xếp Tăng-già-lê, máng lại 
trên đầu hay trên vai. Giữa đường gặp người quen biết nên với thiện ý 
hỏi chào. - Nếu Hòa thượng dùng cơm chỗ nào thì nên quét dọn cho sa- 

.ch, trải tọa cụ, bình nước sạch đầy đủ, đồ tắm rửa, đồ đựng thức ăn. Nên 
trao cho Hòa thượng ghế ngồi tắm, hòn đá rửa chân, khăn lau chân. 

- Từ xa thấy Hòa thượng đến, liền đứng dậy nghinh đón, rước 
bình bát nơi tay, dặt trên đế để bát!?*! hay trên dàn để bát,'?3? hoặc treo 
nơi đầu võng; lấy Tăng-già-lê trên đầu hay trên vai, trương ra xem có 
mồ hôi, đất bẩn hay không, hoặc bị bùn nhơ hay phân chim v.v... Nếu 
có các thứ bẩn ấy thì đem giặt cho sạch, vắt ráo nước, trương ra phơi 
trên giường cây hay giường dây. Lại nên trải chỗ ngồi cho Hòa thượng; 
mang guốc dép, đá rửa chân, khăn lau chân, đổ đựng nước cho Hòa 
thượng. Đập đôi guốc rồi nên để bên tả, chỗ đất không ẩm thấp. Nếu 
chỗ đất bị ẩm thấp thì nên dời chỗ khác. Hòa thượng rửa chân rồi nên 
đổ nước, đem hòn đá rửa chân, khăn lau chân để lại chỗ cũ, rồi rửa tay 
mình cho sạch, trao nước sạch cho Hòa thượng rửa tay. 

- Mình có thức ăn gì nên đem dâng lên Hòa thượng và thưa: “Đây 
là phần ăn của con, mời Hòa thượng dùng.” Nếu Hòa thượng dùng thì 
phải đứng hầu, cung cấp các thứ cần dùng. Sau bữa ăn, có sữa, nước nấu 
cao, nước muối chua, nước đại mạch, rau hay củ, nên dâng cho thầy. 
Nếu nóng thì quậy cho nguội, cần nước thì dâng nước. Nếu gần quá nửa 
ngày thì nên cùng thầy đồng ăn. Hòa thượng dùng rồi nên rước bình bát 
nơi tay đem rửa. Mình ăn rồi, còn thức ăn dư, nên cho người hoặc phi 
nhân, hay đổ nơi chỗ đất sạch không có cỏ, hoặc chỗ nước sạch không 
có quăng. Lấy đồ đựng thức ăn rửa sạch để lại chỗ cũ. Lấy tọa cụ, đồ 
rửa chân, bình tịnh thủy, bình súc miệng để trở lại chỗ cũ; đem dẹp sạch 
sẽ chỗ ăn. 

Có người dùng bình bát đựng thức ăn dư đem đổ. Các Tỳ-kheo 
thấy đều nhờm gớm. 

Đức Phật dạy: 


1281. Bát chi (Tống-Nguyên-Minh ‡#). 
1282. Bát sàng J§ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 659 





- Từ nay về sau không được dùng bình bát đựng thức ăn dư đem 
đổ; mà nên dùng đồ để đựng thức ăn dư riêng, như đồ bể hay đồ cũ, sọt 
bằng tre, hoặc dùng chổi quét cho sạch. Bình bát dùng để ăn phải là thứ 
tốt và tinh-khiết mới thọ trì. 

- Khi vào phòng Hòa thượng, nên để ý xem có bụi đất hay không; 
nếu có phải lau quét. Giường dây, giường cây, tọa cụ, nệm lớn mện nhỏ, 
gối, chăn, mền, chân giường, !?3 đồ trải dưới đất, nên ghi nhớ chỗ để của 
nó, rồi đem ra ngoài hong phơi. Khi lau quét, dọn đẹp trong phòng nên 
để ý, nếu có ống đựng kim chỉ, dao, hoặc vải y rách cũ, cho đến một vài 
viên thuốc cũng phải để chỗ dễ thấy, để người chủ thấy lấy. 

- Nên lau quét trên các cây móc y, trên cọc, hoặc trên móc long 
nha,! v.v... Nếu trong phòng bị hư mục, hay bị chuột làm ổ, thì phải 
tu bổ sửa sang lại; cần trét thì trét, cần nện thì nện, cần làm cho bằng 
thì làm cho bằng, cần dùng nước bùn rưới lên trên cho sạch sẽ thì nên 
dùng nước bùn rưới lên cho sạch, nên dùng đất trải lên trên cho khô ráo 
thì làm cho khô ráo. Trong phòng, thảm ngồi nếu không được trải ngay 
thẳng thì sửa lại cho ngay thẳng. Nếu đã ngay thẳng rồi thì phải để như 
cũ. Trước hết lau chân giường, xếp giường dây, chân giường dây đem 
để trong phòng. Trên giường, lấy mệm lớn mệm nhỏ, gối, chăn, y để 
trong phòng. Trải nệm lớn trước, trải nệm nhỏ sau, chăn gối để ngay 
bên trên. 

Có người lấy y thường mặc và y không thường mặc để chung một 
chỗ, bấy giờ bị lẫn lộn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau không nên đem y thường mặc để chung một chỗ 
với y không thường mặc. Mỗi thứ nên để riêng một chỗ. 

Có người lấy đãy đựng bình bát, đãy đựng giày guốc, ống đựng 
kim, đồ đựng dầu để chung một chỗ. Các Tỳ-kheo thấy nhờm gớm. Đức 
Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. Từ nay về sau, đãy dựng bình bát, ống 
đựng kim để một chỗ; đấy đựng guốc dép, đồ đựng dầu để một chỗ. 

- Nên ở trong phòng mà đặt cây gài cửa cẩn thận, đừng cao quá, 
thấp quá. Ra ngoài phòng, cần xem lại ngưỡng cửa. Trước sân có đất 
bụi không sạch, phẩi quét cho sạch. Nên lấy bình nước sạch rửa cho 
sạch, rồi lấy đầy bình nước để lại chỗ cũ. 

- Lại nên trao cho Hòa thượng bình đầy nước, bình tắm rửa, đồ 


1283. Sàng chi J£ (Tống-Nguyên-Minh: 3). 
1284. Long nha ñB!Ƒ, răng rồng hay ngà voi, hay các vật tương tự dùng làm đỉnh móc đóng trên 
vách tường để máng áo chăn các thứ; một loại gạc nai. Pali: nãgadantaka; cf. Vin.ii. 152 


660 BỘ LUẬT 3 





đựng cơm nước. 

- Đến giờ tắm, nên đến thưa với Hòa thượng xem ngài có muốn 
tắm không. Nếu ngài cần tắm nên vào trong nhà tắm trước, xem dưới 
đất có bẩn thì phải quét dọn cho sạch. Cần rưới nước thì rưới nước. Cân 
quét thì quét. Có nước không sạch, cần đổ thì đổ. Cân đem nước vào 
thì đem. Cần đem củi vào thì đem. Cần bửa củi thì bửa. Cần đem bếp 
vào thì đem vào. Nên vì Hòa thượng trao đầy đủ phương tiện nơi nhà 
tắm,!*5 như bình và ghế nhỏ ngồi, dụng cụ cạo đất, đồ đựng nước, đồ 
đựng bùn đất, tháo đậu, các dụng cụ tắm rửa. Vị ấy nên thưa với Hòa 
thượng trước khi nhen lửa. Nhen lửa rồi phải thưa thầy biết để thầy vào 
tắm. Nếu Hòa thượng bệnh yếu hay quá già, mình nên dìu Hòa thượng 
vào, hay mời Hòa thượng ngồi trên giường cây, giường dây, hay dùng y 
khiêng Hòa thượng vào. Khi vào trong nhà tắm, nên rước y nơi tay Hòa 
thượng. Trong nhà tắm có móc áo, hoặc móc long nha, hay giá y thì đem 
y máng nơi đó. Nếu có dầu thì đêm dầu thoa mình Hòa thượng. Đồ đựng 
dầu nên để dưới đất, lấy sợi dây cột lên cây trụ hay móc long nha. Nếu 
Hòa thượng già yếu bệnh hoạn, nên đìu Hòa thượng vào nhà tắm. Khi 
đến, nên lấy ghế ngồi tắm, bình tắm, dao cạo mô hôi, đồ đựng nước, 
đồ đựng bùn, tháo đậu, các dụng cụ để tắm. Nếu có khói xông vào mặt 
Hòa thượng, phải lấy khăn ngăn khói. Nếu đầu và lưng Hòa thượng bị 
nóng thì lấy khăn che lại. 

- Vị ấy nên bạch với Hòa thượng, sau mới vào nhà tắm. Nếu Hòa 
thượng đã vào trước, sợ trong nhà tắm ồn không dám vào nên khởi ý 
nghĩ: “Nay ta không vì mình, mà vào vì Hòa thượng tắm rửa.” Có thể 
nghĩ như thế rồi vào. Vào rồi, nên xoa chà thân thể cho Hòa thượng. 
Nên đứng sau Hòa thượng. Nếu muốn xoa chà thân thể người khác hay 
nhờ người khác xoa chà thân thể thì nên bạch với Hòa thượng, sau đó 
mới xoa chà hay nhờ xoa chà. Vị ấy nên rửa cho Hòa thượng rồi mới 
rửa cho mình. Nếu Hòa thượng quá già bệnh hoạn, ốm yếu thì nên dầu 
Hòa thượng ra khỏi phòng tắm, lấy ghế mời Hòa thượng ngồi, lấy khăn 
lau thân thể, lấy khăn lau mặt, lấy khăn lau mắt trao cho Hòa thượng rồi 
nên để cục đá rửa chân, lấy nước rửa chân, lấy khăn lau chân, trao xong 
nên lấy nước rửa chân, đập giũ hay lau guốc dép trao cho Hòa thượng. 
Kế đến lấy y trương ra xem, đập giũ trao cho Hòa thượng. Nếu có thuốc 
nhỏ con mắt hoặc bột thơm, trao cho Hòa thượng. Hoặc có nước cam, 
nước mật, rửa tay rồi trao cho Hòa thượng. Nếu Hòa thượng già yếu bị 


1285. Hán: ôn thất ïÄZễ; nhà ấm; tức nhà tắm có nước nóng. Thường chỉ chung nhà tắm. Pali: 
Jantäghara. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 661 





bệnh gầy ốm, thì nên lấy giường dây, giường cây mời Hòa thượng ngôi 
lên trên, hoặc dùng y khiêng Hòa thượng trở vào trong phòng. Khi vào 
trong phòng rồi, lấy tay sửa soạn chỗ nằm, xem xét trải ngọa cụ, mời 
Hòa thượng nằm. Trước hết trao áo lót cho Hòa thượng, sau đó lấy y 
hay chăn phủ lên mình Hòa thượng. Khi ra khỏi phòng, nhớ đóng cửa 
phòng, rồi đến nhà tắm xem xét lại bình nước, bình tẩy dục, dao cạo 
mồ hôi, ghế ngồi tắm, bình đựng nước, đồ đựng bùn đất, thuốc bột, tháo 
đậu, các vật dùng để tắm, phải để lại vị trí cũ của nó. Nếu trong nhà 
tắm có chứa nước không sạch, phải đổ đi. Nên tắt lửa thì tắt, nên vùi lửa 
thì vùi, nên đóng cửa thì đóng, nên đem khóa cửa đi thì đem đi. 

- Đệ tử mỗi ngày ba lần nên đến thăm hỏi Hòa thượng. Đệ tử nên 
vì Hòa thượng làm hai việc nhọc nhăn không được từ khước: một là sửa 
soạn phòng xá, hai là may vá và giặt y phục. Hòa thượng như pháp dạy 
vẽ điều gì, đệ tử phải phụng hành. Nếu Hòa thượng sai đi đâu, làm việc 
gì thì không được từ nan, viện cớ không đi. Nếu từ nan thì sẽ như pháp 
trị. Từ nay về sau quy định người đệ tử tu theo pháp của đệ tử đối với 
Hòa thượng. Nếu đệ tử không phụng hành pháp của đệ tử sẽ như pháp 
tri.!286 

y. A-xà-lê 

Bấy giờ các Tỳ-kheo mới thọ giới, Hòa thượng mạng chung, không 
biết ai giáo thọ. Do không được giáo thọ nên không xét biết oai nghĩ, 
khoác y không tể chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực 
chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, 
tiểu thực, lớn tiếng kêu la như Bà-la-môn nhóm họp không khác. Các 
Tỳ-kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 

- Từ nay về sau cho phép có pháp của A-xà-lê'”# và pháp của đệ 
tử.!88 A-xà-lê đối với đệ tử như con, đệ tử đối với A-xà-lê tưởng như 
cha, trên dưới dạy bảo nhau, trên dưới phụng sự nhau. Có như vậy ở 
trong Phật pháp mới thêm sự lợi ích, mới lưu truyền rộng rãi. 

Pháp thức thỉnh A-xà-lê như sau: người thỉnh để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Đại đức một lòng thương tưởng, con tên là..., nay cầu Đại đức 
làm vị y chỉ, nguyện Đại đức vì con làm y chỉ, con y chỉ nơi Đại đức mà 
an trú. 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 


1286. Hết quyển 33. 
1287. A-xà-lê fH[lá|5#J, giáo sư, quỹ phạm sư. Pali (Vin.i. 60): ãcariya (Skt. ãcãrya). 
1288. Đệ tử, ở đây Pali: antevãsika; xem cht. 154 trên. 


662 BỘ LUẬT 3 





VỊ Đại đức nên nói: 

- Được, tôi cho ông y chỉ. Ông chớ buông lung. 

Các Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép tác pháp y chỉ. 
Tỳ-kheo mới thọ giới cho người y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không 
được giáo thọ nên không xét biết oai nghi, khoác y không tê chỉnh, khất 
thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận 
thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa ăn chính ăn phụ lớn tiếng kêu la như 
Bà-la-môn nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh 
ưa học giới, biết hổ thẹn quở trách Tỳ-kheo kia: Đức Thế Tôn chế giới 
cho phép nhận người y chỉ, mà các thầy là Tỳ-kheo mới thọ giới tại sao 
nhận người y chỉ để không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên 
không xét biết oai nghi, khoác y không tể chỉnh, khất thực không như 
pháp. nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát 
bất tịnh, trong bữa đại thực, tiểu thực, lớn tiếng kêu la, như Bà-la-môn 
nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo quở trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, quở trách Tỳ-kheo kia: 

- Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
chẳng nên làm. Này Tỳ-kheo, tại sao Đức Thế Tôn chế giới cho phép 
nhận người y chỉ mà các ông là Tỳ-kheo mới thọ giới, lại nhận người 
khác y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không 
xét biết oai nghi, khoác y không tể chỉnh, khất thực không như pháp, 
nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; 
trong bữa đại thực, tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của Bà-la-môn 
nhóm họp. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau, cho phép Tỳ-kheo mười tuổi cho người y chỉ. 

Khi các Tỳ-kheo kia nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép Tỳ- 
kheo mười tuổi cho người y chỉ, thì có Tỳ-kheo mười tuổi kia ngu sĩ, 
không trí tuệ, cho người y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không được giáo 
thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tể chỉnh, khất thực 
không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn 
với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 663 





của Bà-la-môn nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo kia: Thế Tôn chế giới cho 
phép Tỳ-kheo mười tuổi được cho người y chỉ. Mà các thầy tuy mười 
tuổi, nhưng ngu sỉ, lại cho người y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không 
được giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tế chỉnh, 
khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc 
nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, tiểu thực, kêu la lớn 
tiếng như pháp của Bà-la-môn nhóm họp. 

Tỳ-kheo quở trách rồi, đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách Tỳ-kheo kia: 

- Các ông làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
chẳng nên làm. Ta chế giới cho phép Tỳ-kheo mười tuổi được cho người 
y chỉ. Các ông tuy mười tuổi mà ngu sỉ lại cho người y chỉ, để rồi không 
biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết oai nghĩ, 
khoác y không tê chỉnh... cho đến như pháp của Bà-la-môn nhóm họp. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ cho người 
y chỉ. 

Khi các Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới cho phép Tỳ-kheo 
mười tuổi có trí tuệ cho người y chỉ. Có Tỳ-kheo kia tự xưng rằng, tôi 
mười tuổi có trí tuệ, bèn cho người y chỉ. Song vị kia cho người y chỉ rồi 
không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ khoác y không tế 
chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, 
hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, tiểu thực, kêu la 
lớn tiếng như pháp của Bà-la-môn nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách Tỳ-kheo kia: Thế Tôn chế giới cho 
phép Tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ cho người y chỉ. Mà thầy tự nói, tôi có 
trí tuệ, bèn cho người y chỉ. Cho rồi mà không biết giáo thọ. Vì không 
được giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tế chỉnh, 
khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc 
nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, tiểu thực, lớn tiếng 
kêu la như Bà-la-môn nhóm họp. 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 


664 BỘ LUẬT 3 





Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách 
Tỳ-kheo kia: 

- Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Ta chế giới cho phép Tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ 
cho người y chỉ. Mà ông tự nói có trí tuệ, để cho người y chỉ, cho y chỉ 
rồi, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết 
oai nghi, khoác y không tể chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất 
tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong đại 
thực, tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của Bà-la-môn nhóm họp? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

Từ nay về sau nên chế pháp A-xà-lê, khiến cho hành pháp A-xà- 
lê. A-xà-lê đối với đệ tử nên tác pháp như vầy, nên phụng hành pháp 
như vầy: (A-Xà-lê đối với đệ tử phải làm như thế nào, tất cả đều giống 
như pháp của Hòa thượng đối với đệ tử. Đệ tử đối với A-xà-lê phẩi làm 
như thế nào, tất cả đều giống như pháp của đệ tử đối với Hòa thượng. 
Văn đồng nên không chép ra). !?% 

ví. Y chỉ và đứt y chỉ 

Bấy giờ các đệ tử không thừa sự cung kính Hòa thượng, cũng 
không thuận pháp của đệ tử. Các Tỳ-kheo đến bạch với Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dạy: 

- Từ nay về sau nên cho tác pháp khiển trách.!”° Các Tỳ-kheo 
không biết khiển trách như thế nào. 

Đức Phật dạy: 

Cho phép khiển trách bằng năm cách. Hòa thượng nói như sau: 

- Nay ta quở trách ngươi: “Ngươi đi đi!”, “Ngươi đừng vào phòng 
ta.”, “Ngươi đừng làm việc øì cho ta.”, “Ngươi cũng đừng đến chỗ ta.”, 
“Ta không nói chuyện với ngươi.” Đó gọi là năm việc Hòa thượng quở 
trách đệ tử. 

A-xà-lê quở trách đệ tử cũng có năm cách, nói: 

- Nay ta quở trách ngươi: “Ngươi đi đi!”, “Ngươi đừng vào phòng 
ta.”, “Ngươi đừng làm việc øì cho ta.”, “NÑgươi cũng đừng đến chỗ ta.”, 
“Ta không nói chuyện với ngươi.” Đó gọi là năm việc A-xà-lê quở 
trách đệ tử. 


1289. Tiểu chú trong nguyên bản. 
1290. Ha trách I[EŸ. Cảnh cáo hay đuổi cảnh cáo. Đây muốn nói là dứt y chỉ. Pali (Vin.i. 53): 
panãmita: đuổi (đệ tử). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 665 





Đức Thế Tôn cho phép khiển trách. Các Tỳ-kheo không biết nên 
khiển trách vì chuyện gì. Các Tỳ-kheo đến bạch với Đức Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Đệ tử có năm việc, Hòa thượng, A-xà-lê nên khiển trách đệ tử: 
Không biết xấu, không biết hổ, không nghe lời dạy, làm điều phi oai 
nghi, không cung kính. Đệ tử có năm việc như vậy Hòa thượng, A-xà-lê 
cần phải quở trách. 

- Lại có năm việc: Không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm 
bạn cùng kẻ ác, ưa đến nhà dâm nữ. 

- Lại có năm việc: Không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, cùng 
người ác làm bạn, ưa đến nhà phụ nữ. !”! 

- Lại có năm việc: Không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm 
bạn cùng kẻ ác, ưa đến nhà đồng nữ lớn.'!?°? 

- Lại có năm việc: Không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm 
bạn cùng kẻ ác, ưa đến nhà huỳnh môn. 

- Lại có năm việc: Không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm 
bạn cùng kẻ ác, ưa đến tinh xá của Tỳ-kheo-ni. 

- Lại có năm việc: Không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, cùng 
người ác làm bạn, ưa đến tinh xá của Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni. 

- Lại có năm việc: Không biết xấu, không biết hổ, khó dạy, làm 
bạn cùng kẻ ác, ưa xem bắt ba ba, rùa. 

- Đệ tử có năm việc như vậy thì Hòa thượng, A-xà-lê nên tác pháp 
quở trách. 

Đức Thế Tôn cho phép khiển trách đệ tử. Các Tỳ-kheo lại khiển 
trách suốt đời. 

Đức Phật dạy: Không được khiển trách suốt đời. 

Vị ấy khiển trách suốt mùa an cư. 

Đức Phật dạy: Không được như vậy. 

Vị kia khiển trách người bệnh. Trong khi Hòa thượng, A-xà-lê 
không trông nôm người bệnh, Tỳ-kheo khác cũng không trông nôm 
khiến cho người bệnh khốn đốn. 

Đức Phật dạy: Không được khiển trách người bệnh. 

Vị kia khiển trách người vắng mặt. Các Tỳ-kheo nói: Ngươi bị 
khiển trách. Đương sự nói: Con không bị khiển trách. 

Đức Phật dạy: Không nên quở trách người vắng mặt. 

VỊ kia không nói rõ tội lỗi mà quở trách, các đệ tử nói: Con phạm 


1291. Phụ nữ #j/Z; đây chỉ đàn bà đã có chồng 
1292. Đại đồng nữ Xf#Z; con gái lớn tuổi nhưng chưa chồng. 


666 BỘ LUẬT 3 





tội gì mà bị quở trách? 

Đức Phật dạy: Không nên không nói rõ tội trạng mà khiển trách. 
Nên nói rõ tội trạng như vầy: “Ngươi phạm tội như vậy, như vậy.” 

Người bị khiển trách rồi lại cung cấp vật dụng và chịu sai khiến. 

Đức Phật dạy: Không nên như vậy. 

VỊ kia đã tác pháp quở trách rồi vẫn nhận sự cung cấp và sai khiến 
người ấy. 

Đức Phật dạy: Không nên như vậy. 

Ngưòi khiển trách rồi mà vẫn ở đó y chỉ. 

Đức Phật dạy: Không được như vậy. 

Vị kia đã tác pháp khiển trách rồi mà vẫn cho người ấy y chỉ. 

Đức Phật dạy: Không được như vậy. 

Người bị quở trách rồi không sám hối Hòa thượng, A-xà-lê, bèn 
đi. 

Đức Phật dạy: Không nên như vậy. 

Người bị quở trách rỗi bèn ở bên các Tỳ-kheo khác, không chấp sự 
cho Hòa thượng, A-xà-lê, mà cũng không chấp sự các Tỳ-kheo khác. 

Đức Phật dạy: Không nên như vậy. 

Người bị quở trách rỗi không có người hướng dẫn việc tùy thuận 
nên bỏ đi xa hoặc thôi tu, hoặc không tin ưa Phật pháp. 

Đức Phật dạy: Những vị khác nên với ý nghĩ vì Hòa thượng, A-xà- 
lê của vị ấy khuyên họ sám hối để thầy trò hòa hợp. 

Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo dụ dẫn đệ tử người khác đi. Các Tỳ- 
kheo đến bạch Đức Phật. 

Đức Phật dạy: Không được dụ dẫn đệ tử người khác đi. Nếu dụ 
dẫn đi thì nên như pháp trị. 

Vị Hòa thượng, A-xà-lê kia hoặc phá giới, phá kiến, phá oai nghi, 
hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, đối với pháp Sa-môn 
không lợi ích. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. 

Phật dạy: Cho phép dụ dẫn đi, với ý nghĩ khuyên bảo để cho vị ấy 
được thêm lớn sự lợi ích đối với pháp Sa-môn. 

Người bị quở trách rồi, không chịu đến Hòa thượng, A-xà-lê để 
sám hối. Đức Phật dạy: Bị quở trách rồi, nên đến Hòa thượng, A-xà-lê 
sám hối. Pháp thức sám hối: người sám trống vai bên hữu, cởi bỏ giày 
dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Bạch đại đức. Nay con xin sám hối. Con không dám tái phạm. 

Nếu thầy cho phép sám hối thì tốt, bằng không cho phép thì mỗi 
ngày ba lần, sáng, trưa, chiều xin được sám hối. Nếu thầy cho phép sám 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 667 





hối thì tốt, bằng không thì phải hạ ý tùy thuận,'”3 cầu phương tiện để 
giải bày tội phạm kia. Người ấy hạ ý tùy thuận không trái nghịch, cầu 
giải bày tội lỗi thì vị thầy nên nhận sự sám hối. Nếu không nhận sự sám 
hối sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo mới thọ giới, ưa nhàn tịnh, nhưng còn cần y 
chỉ. Quan sát phòng xá, thấy chỗ A-lan-nhã có một cái hang, liền có ý 
nghĩ: Nếu được sự y chỉ sẽ ở nơi đây. Vị ấy đem việc này nói với các 
Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Tỳ-kheo mới thọ giới, ưa nhàn tịnh, nhưng còn 
cần phải y chỉ cho phép y chỉ chỗ khác, nếu nội trong ngày trở về lại 
được. Nếu không được, thì Tỳ-kheo mới thọ giới mà ưa ở chỗ nhàn tịnh, 
được cho phép sống không y chỉ. 

Bấy giờ Tỳ-kheo cựu trú'!?** mới thọ giới cần y chỉ, nghĩ: Đức Thế 
Tôn chế giới không được sống không y chỉ. Vị kia bèn bỏ trú xứ đi,!?" 
trú xứ bị hư hoại.” Các Tỳ-kheo đem vấn đề này đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, trường hợp Tỳ-kheo cựu trú mà mới thọ giới cần 
y chỉ, cho phép sống không y chỉ. Vì thủ hộ trú xứ. 

Có Tỳ-kheo nghĩ quyết định ra ngoài giới rồi đi luôn. Nhưng khi 
ra ngoài giới, trong ngày ấy lại trở về. Các Tỳ-kheo bạch Phật, trường 
hợp như vậy có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy: 

- Trường hợp đó mất y chỉ. 

Hòa thượng, A-xà-lê có ý nghĩ quyết định ra ngoài giới và đi luôn, 
không trở lại. Nhưng trong ngày lại trở lại. Các Tỳ-kheo bạch Phật 
trường hợp này có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy: 

- Mất y chỉ. 

Có Tỳ-kheo bạch với Hòa thượng, A-xà-lê, tạm thời ra ngoài giới. 
Sau khi ra ngoài giới, trong ngày trở về lại. Các Tỳ-kheo bạch Phật có 
mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy: 

- Không mất y chỉ. 

Có Hòa thượng, A-xà-lê, nghĩ rằng tạm thời ta ra ngoài giới, trong 
ngày, vị ấy trở về. Các Tỳ-kheo bạch Phật có mất y chỉ hay không? Đức 
Phật dạy: 

- Không mất y chỉ. 


1293. Thuận ý Thây, để cho bị đuổi. 

1294. Cựu trú ÊŸ{; thường trú tại một trú xứ. 

1295. Vì chỗ cũ không có thây để y chỉ. 

1296. Không có người thường trú coi, nên chùa bị sập. 





668 BỘ LUẬT 3 





Có các Tỳ-kheo dẫn người thọ giới ra ngoài giới, mời nhóm sáu 
Tỳ-kheo đến trao giới cho họ. Nhóm sáu Tỳ-kheo không đến nên không 
được thọ giới. Các Tỳ-kheo đem vấn để này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nếu người tác pháp ba-lợi-bà-sa, bổn nhật trị, 
Ma-na-đỏa, a-phù-ha-na, tác yết-ma, hoặc lập chế, hoặc thọ giới, hoặc 
người được chúng sai, hoặc có việc cần giải bày, những việc như vậy, 
kêu đến mà không đến thì phải như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo dẫn người muốn thọ giới ra ngoài giới, thưa với 
Thượng tọa, tác yết-ma. Thượng tọa nói: Tôi không tụng. Tỳ-kheo lại 
thưa với trung tọa, hạ tọa tác bạch, các vị cũng lại nói: Tôi không tụng. 
Vì vậy bị trở ngại, không được thọ giới. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Tỳ-kheo năm tuổi phải tụng bạch yết-ma. Nếu 
không sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo dẫn người muốn thọ giới, ra ngoài giới, thưa với 
Thượng tọa, tác bạch. Thượng tọa nói: “ôi từng tụng; nhưng nay không 
thuộc. ” Tỳ-kheo lại thưa với trung tọa, hạ tọa tác bạch, quý vị cũng nói: 
“Tôi từng tụng; nhưng nay không thuộc. ” Nên không được thọ giới. Các 
Tỳ-kheo đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép Tỳ-kheo năm tuổi phải bạch yết-ma cho 
thuộc lòng. Nếu không thuộc sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo dẫn người muốn thọ giới, ra ngoài giới, nghe có giặc 
đến; tất cả đều sợ sệt, từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, không được thọ giới. 
Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau, có tám việc nạn và các duyên khác cho phép một 
lần tác pháp yết-ma cho hai, ba người; chứ không được quá. 

Nạn xứ là: Một, nạn Vua; hai, nạn giặc cướp; ba, nạn nước; bốn, 
nạn lửa; năm, bệnh; sáu, nhân sự; bẩy, phi nhân; tám, sâu thất-lê-sa 
trùng.!7 Các nhân duyên khác là: Chúng họp nhiễu, tọa cụ ít, hoặc 
nhiều người bệnh; cho phép một lần tác pháp yết-ma cho hai, ba người. 
Hoặc chúng tập đông mà phòng xá ít; hoặc trời mưa dột, thì cho phép 
một lần tác pháp yết-ma cho hai, ba vị. 

Bấy giờ Tôn giả Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật: 

- Nếu có các việc quan trọng, có được phép một lần có thể tác 
pháp yết-ma cho hơn hai, ba vị hay không? 


1297. Thất-lê-sa trùng 2KZ4(†}/:h) HH. Pali (Cf. Mahävagga ii, Vin.i. 113): sirisapa, loài bồ sát 
(rắn, rết các thứ) 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 669 





Đức Phật dạy: 

- Không được quá. 

Có vị nhờ người nhận y chỉ. Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị nhờ người trao y chỉ, Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Hòa thượng, A-xà-lê đi ra ngoài giới, đệ tử nghĩ: Hòa thượng, 
A-xà-lê đi không lâu sẽ trở về, ta vẫn sống theo y chỉ cũ. Do đó, hiện 
sống mà không có y chỉ. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật, 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép, khi Hòa thượng, A-xà-lê đi ra ngoài 
giới, ngay trong ngày đó phải xin y chỉ khác, nếu không nhận sẽ như 
pháp trị. 

Các đệ tử đi xa ra ngoài giới, nghĩ rằng chúng ta đi không lâu sẽ 
trở về, nên vẫn sống với y chỉ nơi Hòa thượng, A-xà-lê như cũ; cho nên, 
trong thời gian đó, sống không có y chỉ. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo khách mới thọ giới phẩi xin y 
chỉ. Nhưng không được rửa chân trước, không được uống nước trước, 
trước khi cầu y chỉ. 

Tỳ-kheo khách mới thọ giới phải y chỉ, các vị ấy nghĩ: Đức Thế 
Tôn chế giới, Tỳ-kheo khách mới thọ giới phảẩi y chỉ; không được rửa 
chân trước, không được uống nước trước, trước hết phải thọ y chỉ đã. Vì 
mệt mỏi nên ngay khi thọ y chỉ, bị té xỉu, bị bất tỉnh, khiến ngả bệnh. 
Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép Tỳ-kheo khách mới thọ giới phải xin y 
chỉ, được phép rửa chân trước, uống nước trước, nghỉ khỏe một chút rồi 
mới cầu thọ y chỉ. 

Có vị không lựa chọn người để nhận y chỉ, trúng ông thây phá 
giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị tác pháp quở trách, đã tác pháp y 
chỉ, bị tác pháp tẫn, bị tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, hoặc bị 
cử tội, không có điều lợi ích đối với hạnh của Sa-môn. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, không được không lựa chọn vị thầy để nhận y 
chỉ. 

Có thầy không lựa chọn người mà cho y chỉ, trúng người đệ tử phá 
giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị tác pháp quở trách, hoặc bị tẫn, đã 
tác y chỉ, bị tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, bị tác pháp cử tội. 
Đức Phật dạy: 


670 BỘ LUẬT 3 





- Không được không lựa chọn người mà cho y chỉ. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo mới thọ giới, cần phải y chỉ, nhưng bị bệnh 
nên có ý nghĩ, - Thế Tôn chế giới, không được sống với sự không có y 
chỉ. Vì vậy, vị ấy liền bỏ trú xứ đi, nên bệnh tình trầm trọng. Các Tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Tỳ-kheo mới thọ giới cần phải y chỉ. Nếu bị bệnh, 
được phép sống không y chỉ. 

Có Tỳ-kheo mới thọ giới cần y chỉ. Nhưng vì nuôi bệnh, nên có ý 
nghĩ, - Thế Tôn chế giới, không được sống với sự không có y chỉ. VỊ kia 
liền bỏ người bệnh đi. Người bệnh phải mạng chung. Các Tỳ-kheo đến 
bạch Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép Tỳ-kheo mới thọ giới nếu nuôi bệnh 
được sống không y chỉ. 

Hòa thượng, A-xà-lê của các Tỳ-kheo bị chúng Tăng trao pháp 
tác yết-ma, trao pháp quở trách, trao pháp tẫn, tác y chỉ, tác pháp ngăn 
không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội. Các Tỳ-kheo nghĩ như vậy 
có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy: 

- Không mất y chỉ. 

Các đệ tử kia bị chúng Tăng trao cho tác pháp yết-ma, tác pháp 
quở trách, cho đến tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp 
cử yết-ma. Các Tỳ-kheo nghĩ như vậy có mất pháp y chỉ không? Đức 
Phật dạy: 

- Không mất y chỉ. 

Hòa thượng, A-xà-lê bị chúng Tăng tác yết-ma diệt tẫn. Các Tỳ- 
kheo nghĩ như vậy có mất pháp y chỉ không? Đức Phật dạy: 

- Mất y chỉ. 

Các đệ tử kia bị chúng Tăng tác pháp yết-ma diệt tẫn. Các Tỳ- 
kheo nghĩ như vậy có mất pháp y chỉ không? Đức Phật dạy: 

- Mất y chỉ. 

Thế Tôn du hóa đến thành La-duyệt. Bấy giờ, Uất-bễ-la Ca-diếp 
dẫn các đồ chúng bỏ nhà học đạo. Đệ tử của San-nhã dẫn hai trăm 
năm mươi đệ tử bỏ nhà học đạo. Con của đại phú hào quý trong thành 
La-duyệt, cũng xuất gia học đạo. Đại chúng đông như vậy đang trụ tại 
thành La-duyệt. Các đại thần nói với nhau: Nay các ngoại đạo xuất gia 
học đạo, xuân-thu-đông-hạ thường du hành trong nhân gian. (S06al) 
Sa-môn Thích tử này tập trung ở nơi đây, không du hành nơi khác. Có 
lẽ vì nơi đây là tối thắng vậy. Các Tỳ-kheo nghe, đem nhân duyên này 
bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn bảo ông A-Nan: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 671 





- Ông đến từng phòng, rao nói với các Tỳ-kheo: “Nay Đức Thế 
Tôn muốn đến phương nam du hóa trong nhân gian. Vị nào muốn tùy 
tùng thì tùy ý.” 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy Đức Phật, đến từng phòng nói với các 
Tỳ-kheo: “Nay Đức Thế Tôn muốn du hóa phương nam. Các Tỳ-kheo 
nào muốn tháp tùng thì tùy ý.” 

Bấy giờ các vị tân Tỳ-kheo với lòng tin sâu đậm, thưa Tôn giả 
A-nan: 

- Nếu Hòa thượng, A-xà-lê của chúng con đi thì chúng con sẽ 
đi. Nếu quý ngài không đi thì chúng con cũng không đi. Tại sao vậy? 
Chúng con là Tỳ-kheo mới thọ giới, đi thì cần phải cầu y chỉ khác, khi 
trở về phải thọ lại. Người ta sẽ bảo là chúng con bộp chộp không có 
quyết chí. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dẫn một số ít Tỳ-kheo du hành phương 
nam. Sau khi trở về thành Vương-xá, Đức Thế Tôn quan sát số Tỳ-kheo 
du hành ít, biết mà Ngài vẫn hỏi Tôn giả A-nan: 

- Vì lý do gì các Tỳ-kheo đi ít như vậy? 

Tôn giả A-nan trình bày đầy sự việc lên Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo và bảo: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo năm tuổi có trí tuệ đối với Tỳ- 
kheo mười tuổi có trí tuệ; Tỳ-kheo năm tuổi nên thọ y chỉ với Tỳ-kheo 
mười tuổi. Nếu ngu si không có trí tuệ thì phải y chỉ trọn đời. 

- Có năm pháp bị mất y chỉ:!”3 1. Thầy khiển trách; 2. Bỏ đi; 3. 
Thôi tu. 4; Không cùng ở với vị y chỉ; 5. Vào trong giới trường. 

- Lại có năm pháp: 1. Chết; 2. Bỏ đi; 3. Thôi tu; 4. Không cùng ở 
với vị y chỉ; 5. Năm tuổi hay quá năm tuổi. 

- Lại có năm pháp: hoặc chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị 
y chỉ , hoặc gặp Hòa thượng cũ. 

- Lại có năm pháp: chết, bổ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, 
gặp Hòa thượng, A-xà-lê thôi tu. 

- Lại có năm pháp: chết, bồ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, 
hoặc đệ tử thôi tu. 

- Lại có năm pháp: hoặc chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị 
y chỉ, hoặc Hòa thượng, A-xà-lê mạng chung. 

- Lại có năm pháp: chết, bổ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, 
hoặc đệ tử mạng chung. 

- Lại có năm pháp: chết, bổ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, 


1298. Cf. Mahävagga, Vin.i. 6Ï, nissayapanippassadhika. 


672 BỘ LUẬT 3 





trổ lại ở ngay chỗ Hòa thượng. Đó gọi là năm pháp mất y chỉ. 

vũi. Phẩm chất Hòa thượng 

- Có năm pháp không thành tựu thì không được trao giới cụ túc 
cho người: giới không thành tựu, định không thành tựu, trí tuệ không 
thành tựu, giải thoát không thành tựu, giải thoát tri kiến không thành 
tựu. Năm pháp này không thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người. 

- Nếu thành tựu năm pháp này thì được trao giới cụ túc cho người 
(ngược lại với nghĩa trên). 

- Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc 
cho người: Tự thân giới không thành tựu, không thể dạy người kiên trụ 
nơi giới. Tự thân định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến không thành 
tựu, không thể dạy người kiên trụ đối với định, trí tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến. Nếu năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ 
túc. - Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ túc 
cho người. 

- Lại nữa, nếu năm pháp này thành tựu thì không được trao giới 
cụ túc cho người: Không tín, không tàm, không quí, biếng nhác, quên 
nhiều. Năm pháp trên thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người. 

- Ngược lại, với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ 
túc cho người. 

- Lại nữa, có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ 
túc cho người: phá tăng thượng giới, phá tăng thượng kiến, phá tăng 
thượng oaI nghĩ, ít học, không trí tuệ. Năm pháp này thành tựu thì không 
được trao giới cụ túc cho người. 

- Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ 
túc cho người. 

- Lại có năm pháp này nếu thành tựu thì không được trao giới cụ 
túc cho người: Không chăm sóc bệnh cho đệ tử, không thể nhờ người 
chăm sóc cho đến khi lành hay qua đời; đệ tử không thích sống trú 
xứ này mà không thể phương tiện gởi đi chỗ khác; đệ tử có điều nghi 
không thể giải quyết được như pháp, như luật, như lời Phật dạy; không 
thể giáo thọ để bỏ ác kiến, trụ nơi thiện kiến; hoặc dưới mười tuổi. Năm 
pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. 

- Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ 
túc cho người. 

- Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 673 





cho người: Không biết điều gì phạm, không biết điều gì không phạm, 
không biết điều gì khinh, không biết điều gì trọng, dưới mười tuổi. Năm 
pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. 

- Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ 
túc cho người. 

- Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người: Không biết giáo thọ đệ tử tăng thượng oai nghi,!”” tăng thượng 
tịnh hạnh, '3 tăng thượng Ba-la-để-mộc-xoa, bạch và yết-ma!?', Năm 
pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. 

- Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ 
túc cho người. 

- Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc 
cho người: Không biết tăng giới, tăng tâm, tăng trí tuệ, không biết bạch, 
không biết yết-ma. Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới 
cụ túc cho người. 

- Năm pháp sau đây nếu thành tựu thì được trao giới cụ túc cho 
người: biết tăng giới, tăng tâm, tăng trí tuệ, biết bạch, biết yết-ma. Năm 
pháp này nếu thành tựu thì được phép trao giới cụ túc cho người. 

- Cũng như vậy không được cho y chỉ và được cho y chỉ, không 
được nuôi Sa-di và được nuôi Sa-di, đều như trên. 

vũ. Ngoại đạo xuất gia 

Khi Đức Phật ở tại thành La-duyệt, thì bấy giờ trong thành có lõa 
thể ngoại đạo tên là Bố-tát,'? có khả năng luận nghị, thường tự tuyên 
bố: Tại đây có Sa-môn Thích tử nào có thể cùng ta biện luận thì mời 
đến. Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

- Tôi có thể cùng ông biện luận. 

Các Tỳ-kheo đem việc này bạch đến Đức Phật. Phật dạy: 

- Luận có bốn loại: Nghĩa rốt ráo, văn không rốt ráo. Văn rốt ráo, 
nghĩa không rốt ráo. Văn, nghĩa đều rốt ráo. Văn, nghĩa đều không rốt 
ráo. 


Biện có bốn: !39 


pháp biện, nghĩa biện, liêu liêu biện và từ biện. 
1299. Tăng thượng oai nghỉ ## [-Jjễ. Pali (Vin. ¡. 64): abisamãcãrikäã, tăng thượng hành nghị, 
oai nghỉ tế hạnh, oai nghi lễ tiết. 

1300. Tăng thượng tịnh hạnh ?## [-Ÿ#ƒT. Pali, ibid., ädibrahma- cãriyikã, căn bản phạm hạnh, 
những nguyên tắc căn bản cho đời sống tịnh tu. Bản Hán đọc adhi- (tăng thượng), thay vì ãdi- 
(tối sơ, căn bản). 

1301. Đọc bạch và yết-ma riêng cho đủ năm pháp. 

1302. Bố-tát filŠ. Pali (Vin. ¡. 69): yo so ađđatitthiyapubbo, một người nguyên trước kia là 
ngoại đạo. 

1303. Tứ biện Pfff*##3S##t ƒ ƒ #‡fŸif. Xem Câu-xá 27 (T29, tr.142a22), có 4 vô ngại giải 


674 BỘ LUẬT 3 





Nếu luận sư có bốn biện tài này mà nói văn nghĩa đều bị cụt, điều này 
không xảy ra. Nay, Xá-lợi-phất thành tựu bốn món biện tài này, mà nói 
văn nghĩa đều bị cụt; điều này không thể có. 

Lõa hình kia liền vấn nghĩa Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất trả lời lại. 
Lõa hình liền dùng năm trăm bức nạn để nạn vấn Xá-lợi-phất. Xá-lợi- 
phất liền tương ứng với năm trăm bức nạn để trả lời, rồi dùng nghĩa 
sâu sắc để nạn vấn lại. Lõa hình bị nạn vấn không thể giải thích được, 
Lõa hình kia liền khởi ý nghĩ: Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Sa-môn 
Thích tử trí tuệ thông minh. Nay ta hãy theo xuất gia học đạo. 

Ông đến trong Tăng-già-lam. Từ xa trông thấy Bạt-nan-đà Thích 
tử, liền nghĩ: Sa-môn Thích tử, ít người biết đến mà còn có trí tuệ như 
vậy, huống là người được biết đến nhiều, đâu có thể không giỏi hơn. 
Lõa hình đến chỗ Bạt-nan-đà thưa: Tôi muốn xuất gia học đạo. Bạt- 
nan-đà liền độ cho làm đệ tử, trao giới cụ túc. Sau đó, lõa hình hỏi Bạt- 
nan-đà về nghĩa lý, Bạt-nan-đà không thể trả lời được. Lõa hình lại sinh 
ý nghĩ này: Sa môn Thích tử ngu ám. Không hiểu biết gì. Ta hãy thôi 
tu. Lõa hình liền khoác áo ca-sa mà qua chúng ngoại đạo. Các Tỳ-kheo 
đem nhân duyên này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép ngoại đạo có bốn tháng cộng trú!?% ở 
trong Tăng, bằng pháp bạch nhị yết-ma. 

Nên tác pháp cho như vây: Trước hết cho họ cạo tóc, mặc áo ca- 
sa, cởi bổ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, dạy tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con vốn là ngoại đạo, tên... , quy 
y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con cầu xuất gia hành đạo trong giáo 
pháp Đức Thế Tôn. Như Lai, Chí nhân, Đẳng chánh giác là Thế Tôn là 
của con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

- Con vốn là ngoại đạo, tên... , đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Con 
xin theo Đức Như Lai xuất gia học đạo. Như Lai, Chí nhân, Đẳng chánh 
giác là Thế Tôn là của con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Nên dạy thọ giới: trọn đời không sát sinh là giới của Sa-di, cho 
đến trọn đời không chứa vàng bạc vật báu là giới của Sa-di. Mười giới 
Sa-di này trọn đời không được phạm. Ngoại đạo kia trước hết nên đến 


Skt. catasram pratisamvidam; Pali: catasso panisambhidä): pháp (Skt. dharma), nghĩa (Skt. 
artha), từ (Skt. nrukt), biện (Skt. pratibhãna). 

1304. Cộng trú ‡‡fF. Pali (Vin. ¡. 67): pariväsa; từ này cũng dùng trong tăng-già-bà-thi-sa; 
nhưng phiên âm là ba-lợi-bà-sa, hoặc dịch là biệt trú. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 675 





trong chúng Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân 
Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, dạy ngoại đạo ấy thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Con vốn là ngoại đạo, tên ..., theo 
chúng Tăng xin bốn tháng cọng trú. Nguyện chúng Tăng dũ lòng thương 
cho con bốn tháng cộng trú . 

Lần thứ hai, lần thứ ba thưa như vậy. 

Rồi bảo ngoại đạo kia đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe. 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Người vốn là ngoại đạo tên là... kia, 
nay đến xin chúng Tăng bốn tháng cọng trú. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận cho ngoại đạo tên... kia bốn tháng cọng trú. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người vốn là ngoại đạo tên là... kia 
theo chúng Tăng xin bốn tháng cọng trú. Nay Tăng cho ngoại đạo kia 
bốn tháng cọng trú. Trưởng lão nào chấp nhận cho người ấy bốn tháng 
cọng trú thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Chúng Tăng đã chấp thuận cho ngoại đạo kia bốn tháng cộng trú 
rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 

Ngoại đạo kia hành pháp cọng trú rồi, khiến tâm các Tỳ-kheo vui 
vẻ, sau đó mới đến trong Tăng thọ giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết- 
ma. 

Thế nào gọi là ngoại đạo không thể khiến cho tâm các Tỳ-kheo 
hoan hỷ? Ngoại đạo kia tâm cố chấp trì theo pháp của ngoại đạo bạch 
y, không gần gũi Tỳ-kheo mà gần gũi ngoại đạo, không tùy thuận Tỳ- 
kheo mà tập tụng dị luận, hoặc khi nghe người nói việc không tốt của 
ngoại đạo, bèn giận dữ, hoặc nghe người chê bai thầy dạy, ngoại đạo 
cũng sinh lòng giận dữ; nghe nói việc phi pháp của Phật, Pháp, Tăng thì 
vui mừmg hớn hở. Hoặc có ngoại đạo khác đến khen ngợi việc tốt của 
ngoại đạo thì vui mừng hớn hở; hoặc có thầy của ngoại đạo đến nghe 
khen ngợi việc của ngoại đạo cũng vui mừng hớn hở; hay nghe nói việc 
phi pháp của Phật, Pháp,Tăng cũng vui mừng hớn hở. Đó gọi là ngoại 
đạo không thể khiến cho các Tỳ-kheo hoan hỷ. 

Thế nào gọi là ngoại đạo khiến cho các Tỳ-kheo hoan hỷ? Nghĩa 
là ngược lại với các điều trên. Đó gọi là ngoại đạo cộng trú tâm ý điều 
hòa khiến các Tỳ-kheo hoan hỷ. 

Bấy giờ có một ngoại đạo, chúng Tăng cho bốn tháng cọng trú. 
Khi cọng trú thì có tâm chánh quyết định. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 


676 BỘ LUẬT 3 





này bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu đã có tâm chánh quyết định chánh thì nên bạch tứ yết-ma 
cho thọ giới cụ túc.!?% 

ix. Các già nạn () 

1. Bấy giờ, Lõa hình Bố-tát nghe những lời này liền nghĩ, - Sa- 
môn Thích tử trí tuệ thông minh. Nay ta nên trở lại xuất gia học đạo. 
Bố-tát liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: Tôi muốn 
xuất gia học đạo. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch lên Đức Phật, Phật 
dạy: 

- Đây là kẻ phá hoại nội ngoại đạo, ở trong pháp của Ta không thể 
trưởng ích. Nếu chưa thọ giới cụ túc thì không nên cho thọ giới cụ túc. 
Đã thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. 

2. Thế Tôn du hóa tại thành La-duyệt. Bấy giờ Vua Bình-sa nước 
Ma-kiệt bảo người trong nước: Ai muốn xuất gia học đạo trong Sa-môn 
Thích tử thì được phép ở trong pháp của Như Lai để tu phạm hạnh, để 
diệt tận gốc khổ. 

Bấy giờ có một người đầy tớ đến trong Tăng-già-lam thưa với các 
Tỳ-kheo: Con muốn xuất gia làm Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo liễn cho xuất 
gia làm đạo. Sau đó lần lượt đi khất thực trong nhân gian, bị người chủ 
cũ bắt. Vị này kêu la: 

- Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi! 

Các cư sĩ ở gần hỏi: 

- Tại sao ngươi kêu la lớn tiếng như vậy? 

Đáp: 

- Người này bắt tôi. 

Các cư sĩ hỏi người kia: 

- Tại sao bắt người ta? 

Người kia nói: 

- Người ấy là gia nô của tôi. 

Cư sĩ nói: 

- Ông nên thả ra, chứ không được bắt. Người không thể nào bắt 
được đâu, có thể sẽ bị nhà quan phạt. Tại sao vậy? Người nên biết, Vua 
Bình-sa nước Ma-kiệt trước đây có ra lệnh bất cứ ai có khả năng ở trong 
hàng Sa-môn Thích tử xuất gia học đạo, được phép ở trong giáo pháp 
của Đức Như Lai khéo tu phạm hạnh, để diệt tận gốc khổ. Vì vậy người 
đừng nên gây trở ngại. 


1305. Pali (Vin.i. 71), có hai trường hợp vốn ngoại đạo nhưng không cần bốn tháng cọng trú: 1. 
Các nhà khổ hạnh bện tóc thờ lửa; 2. Những người gốc họ Thích-ca. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 671 





Người chủ kia liền thả Tỳ-kheo ấy ra. Nhưng giận dữ, la lớn: 

- Thật là tai họa! Đầy tớ của tôi mà tôi không được tự do bắt. Xem 
thế thì Sa-môn Thích tử đều là bọn đầy tớ tụ họp. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch lên Đức Phật. Phật 
bảo: 

- Từ nay về sau không được độ đầy tớ. Nếu độ sẽ như pháp trị. 

3. Bấy giờ có một tên giặc cướp ở tù vượt ngục, chạy đến trong 
vườn Tăng, thưa với các Tỳ-kheo: Con muốn xuất gia học đạo. Các Tỳ- 
kheo liền độ cho xuất gia thọ giới cụ túc. Quan giám ngục kiểm tra danh 
bộ tù nhân, hồi người coi tù: 

- Kẻ trộm ở tù tên này nay ở đâu? 

Người coi tù trả lời: 

- Kẻ trộm ở tù, tên này vượt ngục; theo Sa-môn Thích tử xin xuất 
gia rồi. 

Quan giám ngục cơ hiểm: 

- Sa-môn Thích tử không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi 
biết chánh pháp. Nhưng như vậy, có gì là chánh pháp? Xem thế thì Sa- 
môn Thích tử đều là bọn giặc tập trung. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau không được độ kẻ giặc. Nếu độ sẽ như pháp trị. 

4. Bấy giờ có người mắc nợ, trốn tránh chủ nợ, đến trong vườn 
thưa với các Tỳ-kheo: 

- Xin quý thầy độ con xuất gia làm đạo. 

Các Tỳ-kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Vị ấy khất thực 
trong nhân gian, bị người chủ nợ bắt, liền lớn tiếng kêu: 

- Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi! 

Các cư sĩ ở gần nghe liễn hỏi: 

- Tại sao thầy kêu la lớn tiếng vậy? 

VỊ này nói: 

- Người này bắt tôi. 

Các cư sĩ hỏi người kia: 

- Tại sao ông bắt người này? 

Người kia trả lời: 

- Người này mắc nợ tôi. 

Các cư sĩ nói với người kia: 

- Ông nên thả chứ không được bắt. Có thể ông bắt thì không đòi 
được nợ mà lại bị quan phạt. Tại sao vậy? Vì Vua Bình-sa nước Ma-kiệt 


678 BỘ LUẬT 3 





trước đây có ra lệnh “Nếu ai có khả năng có thể xuất gia học đạo thì 
được phép theo ý muốn tu phạm hạnh, để dứt sạch nguồn gốc khổ.” Vì 
vậy ông đừng nên gây trở ngại. 

Người chủ nợ nghe xong liền thả vị tỳ kheo và giận dữ nói: 

- Mắc nợ tôi mà tôi không được quyền đòi! Cứ theo việc này suy 
ra thì Sa-môn Thích tử đều là bọn trốn nợ. 

Các Tỳ-kheo đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn 
dạy: 

- Từ nay về sau không được độ người mắc nợ. Nếu độ sẽ như pháp 
trỊ. 

5. Một thời Đức Phật du hóa tại Ca-lan-đà Trúc viên thành La- 
duyệt. Bấy giờ có mười bảy cậu bé là bạn quen thân với nhau!3%, Lớn 
nhất là mười bảy tuổi, nhỏ nhất là mười hai tuổi. Giàu nhất là tám trăm 
ngàn, nghèo nhất là tám mươi ngàn. Trong đó có một cậu tên là Ưu-ba- 
ly,'?” cha mẹ chỉ có một đứa con nên rất thương yêu, chưa bao giờ xa 
cách, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cha mẹ nghĩ: Ta nên cho con ta học 
nghề gì để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị 
thiếu thốn? Hai ông bà tự nghĩ và nói: Ta nên cho nó học viết chữ. !393 
Sau khi ta qua đời nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi 
phải vất vả thân xác. Hai ông bà lại nghĩ: Nếu cho nó học viết chữ thì 
cũng vất vả thân xác.'*° Vậy nên cho học nghề gì để sau khi ta qua 
đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu thốn? Nghĩ như vậy 
xong, hai ông bà nói: Nên cho nó học toán số, sau khi ta qua đời nó sẽ 
có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Rồi 
lại nghĩ: Học toán cũng vất vả thân xác. Vậy nên cho học nghề øì để 
sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu thốn? 
Ta nên cho nó học nghề họa tượng, sau khi ta qua đời nó sẽ có thể sống 
thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Rồi lại nghĩ: 
Nghề họa tượng sợ mệt nhọc con mắt của con ta. Vậy nên cho học nghề 
gì để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu 
thốn, không mệt nhọc con mắt? Rồi lại nghĩ: Sa-môn Thích tử khéo tự 
nuôi thân, an lạc, không hề có các khổ não. Ta nên cho con ta xuất gia 
hành đạo trong pháp của Sa-môn Thích tử, sau khi ta qua đời nó sẽ có 
thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Một 


1306. Thập thất quần đồng tử -†-;ñ£Äf-ƒˆ. Xem Phần I, Ch.v. Ba-dật-đề 65. 
1307. Ưu-ba-li £##lt. Pali (Vin.i. 77): Upãli 

1308. Pali: lekham sikhassati. 

1309. Pali: học viết thì đau ngón tay. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 679 





thời gian sau, nhóm đồng tử mười bẩy người nói với cậu Ưu-ba-ly: 

- Bạn có thể cùng chúng tôi xuất gia làm đạo? 

u-ba-ly nói: 

- Tôi đâu xuất gia làm gì? Các bạn tự mình xuất gia đi. 

Nhóm các cậu mười bẩy người, lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói 
như vậy với Ưu-ba-ly: 

- Bạn có thể cùng chúng tôi xuất gia làm đạo. Tại sao vậy? Nay 
chúng ta cùng nhau vui đùa, khi đến đó chúng ta cũng đùa giỡn vui chơi 
với nhau. 

u-ba-ly nói với các cậu bé: 

- Các bạn chờ tôi một chút. Tôi phải xin phép cha mẹ tôi đã. 

Ưu-ba-ly liền đến chỗ cha mẹ thưa: 

- Thưa ba má, nay con muốn xuất gia làm đạo. Ba má cho phép 
con. Cha mẹ Ưu-ba-ly nói: 

- Ba má chỉ có một mình con là con, lòng ba má luôn rất thương 
yêu, cho đến dù khi chết cũng không muốn xa nhau, huống là còn sống 
mà phải cách biệt! 

Ưu-ba-ly thưa như vậy ba lần để xin cha mẹ được xuất gia. Hai 
ông bà cũng trả lời: 

- Ba má chỉ có một mình con là con, lòng ba má luôn rất thương 
yêu, cho đến dù khi chết cũng không muốn xa nhau, huống là còn sống 
mà phải cách biệt! 

Bấy giờ hai ông bà được Ưu-ba-ly ba lần ân cần thưa xin, bèn 
nhớ lại, - Trước đây chúng ta có ý này: Chúng ta nên cho con mình học 
nghề gì để sau khi ta qua đời nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu 
thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Sau đó chúng ta định cho con mình học 
kinh thơ, cho đến họa tượng, để sau khi chúng ta qua đời, con của chúng 
ta có nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả 
thân xác. Nhưng rồi chúng ta vẫn lo sợ nhãn lực của con chúng ta bị lao 
nhọc. Cuối cùng chúng ta suy nghĩ: Duy chỉ có Sa-môn Thích tử là khéo 
tự nuôi thân, không có các khổ não. Nếu như con của chúng ta xuất gia 
trong đó chắc chắn có thể sống thoải mái, không có các khổ não. 

Bấy giờ hai ông bà nói với Ưu-ba-ly: 

- Nay thật đúng lúc ba má cho con xuất gia. 

Bấy giờ Uu-ba-ly đến chỗ nhóm các cậu mười bảy người nói: 

- Ba má tôi đã cho tôi xuất gia. Các bạn muốn xuất gia thì nay là 
đúng lúc. 

Các cậu liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: 


680 BỘ LUẬT 3 





- Bạch Đại đức, chúng con muốn xuất gia học đạo. Xin các Đại 
đức cho phép chúng con xuất gia làm đạo. 

Các Tỳ-kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Các cậu còn nhỏ, 
mới đây đã quen sống vui đùa, ăn một bữa không chịu nổi, nên đến giữa 
đêm bị đói, lớn tiếng đòi ăn, kêu la: 

- Cho tôi ăn! Cho tôi ăn! 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Các ngươi chờ một chút. Đợi sáng, chúng Tăng có thức ăn gì sẽ 
cho các ngươi ăn. Nếu không có sẽ cùng các ngươi khất thực. Tại sao 
vậy? Vì trong đây không có chỗ để nấu ăn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn trong đêm tư duy nơi yên tịnh nghe tiếng trẻ 
khóc la, biết mà vẫn cố hỏi Tôn giả A-nan: 

- Tại sao trong đêm có tiếng khóc la của trẻ nhỏ? 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật, 
Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Không được trao giới cụ túc cho người chưa đủ tuổi hai mươi. Tại 
sao vậy? Tuổi chưa đủ hai mươi không thể nhẫn chịu được các thứ lạnh 
nóng, đói khát, gió mưa, muỗi mòng, độc trùng; không nhẫn nhịn được 
tiếng ác; hoặc trong thân có các khổ thống không thể chịu đựng được; 
lại không thể giữ được giới một ngày ăn một bữa. Nếu ai độ cho xuất 
gia thọ giới cụ túc, thì sẽ như pháp trị. 

Phật bảo: 

- A-nan nên biết, người đủ hai mươi tuổi mới kham nhẫn được các 
việc như trên. 

6. Bấy giờ, trong cương giới nước Ma-kiệt xuất hiện năm loại 
bệnh: một là bệnh hủi, hai là bệnh ung thư, ba là bệnh hủi trắng, bốn là 
bệnh càn tiêu,'°!° năm là bệnh điên cuồng.'*" Người trong nước kia bị 
các chứng bệnh này, bèn đến nơi Kỳ-bà Đồng tử'? nói: 

- Yêu cầu ông chữa bệnh cho chúng tôi, tôi sẽ tặng ông tài vật như 
vậy... như vậy... 

Kỳ-bà Đồng tử nói: 


1310. Càn tiêu 2; không rõ bịnh gì. Từ nguyên nói: tiêu, bịnh đầu thống. Có lẽ là bịnh lao. 
Xem cht. 191 dưới. 

1311. Lại jl, ung ##, bạch lại F1, càn tiêu #2. điên cuồng ÑñÄT. Pali, Vin. ¡. 72, năm chứng 
bịnh: Kundham (phung huôi), gando (ung nhoï†), kilãso (chàm vảy), soso (lao phổi), apammro 
(động kinh). 

1312. Kỳ-bà Đồng tử ?ñ ƒ.. Pali, JIvaka-komärabhacca, vị y sỹ trị bịnh nhi đồng tên là JTvaka. 
Bản Hán đọc là -kumãra: đồng tử hay vương tử, thay vì -komãrabhacca: y sĩ nhi đồng, hay y sỹ 
của vương tử. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 681 





- Tôi không thể trị bệnh cho các người được. 

Các người bệnh lại nói: 

- Xin ông cứu giúp cho. Chúng tôi sẽ đem tất cả gia tài sự nghiệp 
và vợ con để cung cấp cho ông sai khiến. 

Kỳ-bà Đồng tử trả lời: 

- Tôi không thể chữa bệnh cho các người được. 

Các bệnh nhân nói với nhau: Chủ ý của người này không chịu 
chữa bệnh cho chúng ta. Chúng ta nên đến chỗ chữa bệnh kia. 

Bấy giờ các người bệnh đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ- 
kheo: 

- Chúng con muốn xuất gia học đạo. 

Các Tỳ-kheo liền độ cho xuất gia. Kỳ-bà Đồng tử chữa bệnh cho 
Phật và Tăng Tỳ-kheo, cung cấp thuốc tiêu xổ, hoặc cần canh thì cấp 
canh, thứ nào cần kiêng cử thì kiêng cử. Hoặc cung cấp loại canh bằng 
thịt chim đồng, tùy theo bệnh mà cung cấp thực đơn để cho căn bệnh 
được lành. Lành rồi họ không tu nữa. Kỳ-bà Đồng tử trên đường đi gặp 
họ, hỏi: 

- Hình như ông trước đây có xuất gia phải không? 

Họ trả lời: 

- Tôi đã từng xuất gia. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi: 

- Tại sao ông thôi tu? 

Họ trả lời: 

- Trước đây tôi mắc bệnh đến nhờ ông chữa, tôi nói: “Ông chữa, 
tôi sẽ đem tài vật như vậy, như vậy để trả ơn cho ông.” Ông nói: “Tôi 
không thể chữa.” Tôi yêu cầu lần thứ hai, tôi nói: “Tôi sẽ đem hết gia 
tài sự nghiệp và bản thân tôi như vợ con tôi cung cấp cho ông sai sử,” 
ông cũng vẫn không chịu chữa. Chúng tôi tự nói với nhau: “Chủ ý của 
người này không chịu chữa bệnh cho chúng ta. Chúng ta nên đến nơi 
phòng chữa bệnh kia để chữa. Nơi đó người này sẽ vì ta mà chữa.” 
Chúng tôi vì chữa bệnh nên đến trong Tăng-già-lam quyền biến thưa 
xin xuất gia để chữa bệnh chứ bản thân chúng tôi không có lòng tin đối 
với Phật pháp và chúng Tăng mà xuất gia. 

Kỳ-bà Đồng tử nghe như vậy rồi, không vui, liền đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên, bạch với Đức Thế Tôn: 

- Trước kia con vì chữa bệnh cho chúng Tăng nên bỏ việc nhà 
Vua, mà các Tỳ-kheo độ những người có năm chứng bệnh như hủi, ung 
thư, hủi trắng, càn tiêu và điên cuồng. Cúi xin Đức Thế Tôn dũ lòng 


682 BỘ LUẬT 3 





thương ra lệnh các Tỳ-kheo từ nay về sau đừng độ những người có năm 
chứng bệnh này xuất gia làm đạo nữa. 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. Kỳ-bà Đồng tử biết Đức 
Thế Tôn nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ sát chân, đi 
quanh ba vòng rồi cáo lui. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các ông nên biết, Kỳ-bà Đồng tử trước kia vì chữa bệnh cho 
chúng Tăng nên bỏ công việc của nhà Vua, mà các Tỳ-kheo lại độ 
những người có năm chứng bệnh như vậy. Từ nay về sau không được 
độ những người có năm chứng bệnh như vậy mà trao giới cụ túc. Nếu 
ai độ, sẽ như pháp trị. 

x. Dữ học giới 

Một thời, Đức Phật ở tại thành La-duyệt. Trong thành này có một 
Tỳ-kheo tự là Nan-để,'3!3 thường ưa tọa thiển, được định của thế tục, 
tâm giải thoát. 

Một lúc nọ, từ Tứ thiền xuất định, thì có ma nữ đến đứng trước 
mặt. Tỳ-kheo kia nắm lấy, muốn phạm giới. Ma nữ liền ra ngoài. Tỳ- 
kheo cũng theo ra ngoài. Ma nữ ra ngoài lan can nhà. Tỳ-kheo cũng 
theo ra ngoài lan can nhà. Ma nữ kia ra giữa sân. Tỳ-kheo cũng đến 
giữa sân. Ma lại ra ngoài chùa. Tỳ-kheo cũng ra ngoài chùa. Bên ngoài 
chùa có một con ngựa mới chết. Bấy giờ ma đến nơi con ngựa chết 
liền biết mất, thân trời không thấy nữa. Bấy giờ Tỳ-kheo Nan-đề hành 
bất tịnh hạnh với con ngựa chết. Hành bất tịnh hạnh rồi, Nan-để hoàn 
toàn không có tâm che dấu, liền nghĩ: Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo chế 
giới: Nếu Tỳ-kheo làm bất tịnh hạnh, phạm Ba-la-di, không được sống 
chung. Nay ta phạm bất tịnh hạnh, không có tâm che dấu, sẽ không 
phạm Ba-la-di chăng? Nay ta nên thế nào đây? Nan-đề liền nói với Tỳ- 
kheo quen thân: 

- Đức Thế Tôn vì Tỳ-kheo chế giới, người nào làm bất tịnh hạnh, 
phạm Ba-la-di, không được sống chung. Nay ta phạm dâm, bất tịnh 
hạnh, hoàn toàn không có tâm che dấu. Tôi sẽ không phạm Ba-la-di 
chăng? Lành thay, trưởng lão vì tôi đến bạch với Đức Thế Tôn. Ngài 
dạy như thế nào tôi sẽ phụng hành như thế ấy. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo và bảo: 


1313. Ngũ phần 28 (T22n2421, tr.182c10): một Tỳ-kheo tọa thiển, không nói tên. Tăng kỳ 26 
(T22n1425, tr.441a28): Tỳ-kheo Thiền Nan-để, phân biệt với các Nan-để cùng tên khác. Thập 
tụng 57 (T23n1435 tr.425a14): Tỳ-kheo khất thực tên là Nan-đề. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 683 





- Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo Nan-đề giới Ba-la-di bằng pháp bạch 
tứ yết-ma như vây: bảo Tỳ-kheo Nan-để đến giữa Tăng, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là Tỳ-kheo Nan-để phạm bất 
tịnh hạnh, hoàn toàn không có tâm che dấu. Nay đến xin Tăng cho giới 
Ba-la-di. Cúi xin Tăng cho tôi giới Ba-la-di. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai,lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Nan-để này phạm bất tịnh 
hạnh, hoàn toàn không có tâm che dấu. Nay đến giữa Tăng xin giới Ba- 
la-di. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng 
cho Tỳ-kheo Nan-đề giới Ba-la-di. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Nan-để này phạm bất tịnh 
hạnh, không có tâm che dấu. Nay đến giữa Tăng xin giới Ba-la-di. Nay 
Tăng cho Tỳ-kheo Nan-đề giới Ba-la-di. Đại đức nào chấp thuận Tăng 
cho Tỳ-kheo Nan-để giới Ba-la-di thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý cho Tỳ-kheo Nan-đề giới Ba-la-di rồi. Tăng 
đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Cho giới Ba-la-di rồi, mỗi việc, mỗi việc phải tùy thuận phụng 
hành. Pháp tùy thuận phụng hành là: Không được trao giới cụ túc cho 
người; không được cho người y chỉ; không được nuôi Sa-di; nếu sai 
giáo thọ Tỳ-kheo-nmi thì không được nhận, dù đã sai cũng không được 
đến giáo thọ; không được thuyết giới cho Tăng; không được hỏi đáp 
Tỳ-mi trong Tăng; không được nhận làm người tri sự cho Tăng; không 
được nhận làm người xử đoán cho Tăng; không được nhận làm người sứ 
mạng cho Tăng; không được sáng sớm vào tụ lạc xẩm tối mới về. Phải 
gần gũi Tỳ-kheo, không được gần gũi ngoại đạo bạch y; phải thuận 
tùng pháp của Tỳ-kheo; không được nói việc của thế tục; không được 
tụng luật trong chúng, nếu không có người tụng thì được phép; không 
được tái phạm tội này hay các tội khác, hoặc tội tương tợ hay tùng sinh, 
hoặc nặng hơn; không được phi Tăng yết-ma và tác yết-ma; không được 
nhận sự trải chỗ ngồi, nước rửa chân, lau guốc dép, xoa chà nơi thân 
và lễ bái, nghinh đón, thăm hỏi của Tỳ-kheo thanh tịnh; không được 
nhận sự cầm nắm y bát của Tỳ-kheo thanh tịnh; không được cử tội Tỳ- 


684 BỘ LUẬT 3 





kheo thanh tịnh, tác ức niệm, tác tự ngôn trị; không được làm chứng cho 
người chân chánh; không được ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh thuyết giới, tự 
tứ; không được cùng Tỳ-kheo thanh tịnh tranh luận. Tỳ-kheo được trao 
giới Ba-la-di rồi, khi Tăng thuyết giới yết-ma, đến hay không đến, Tăng 
không phạm. 

Các Tỳ-kheo nói như sau: Nếu Tỳ-kheo được cho giới Ba-la-di 
rồi, vị ấy lại phạm dâm bất tịnh hạnh thì có cho lại giới Ba-la-di lần thứ 
hai không? Đức Phật dạy: 

- Không cho, mà phải diệt tẫn. 

xỉ. Sa-di xuất gia 

1. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Ni-câu-luật, Ca-duy-la-vệ, giữa 
những người họ Thích.!3' Đến giờ, Ngài khoác y bưng bát vào thành 
Ca-duy-la-vệ khất thực. Khất thực xong, ra khỏi thành. Vào lúc đó mẹ 
của La-hầu-la''' cùng La-hầu-la ở trên lầu cao, thấy Đức Phật đi đến, 
nói với La-hầu-la: 

- Người đang đi đến là cha của con. 

La-hầu-la liền vội vàng xuống lầu, đến chỗ Đức Như Lai, đảnh lễ 
sát chân Ngài, rồi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn đưa tay sờ lên đầu 
La-hầu-la. La-hầu-la tự nghĩ: Từ nhỏ đến nay mình chưa từng có được 
cảm giác sung sướng nào cực kỳ dịu dàng như thế này. 

Đức Phật hỏi: 

- Con có thể xuất gia học đạo hay chăng? 

La-hầu-la thưa: 

- Con có thể xuất gia 

Đức Phật đưa một ngón tay cho La-hầu-la và dẫn về trong Tăng- 
già-lam, bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Ông độ cậu bé La-hầu-la này như pháp sau đây: cho cạo tóc, dạy 
mặc ca-sa, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay thưa: 

- Con là La-hầu-la, quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng Tỳ-kheo. 
Con ở trong pháp của Như Lai xuất gia học đạo. Đức Như Lai là bậc Chí 
chân Đẳng chánh giác của con!!*" 


1316 


1314. Hán: Thích-sú y-sấu ÊÊ##!ƒ#:; phiên âm cách số 6 (ư cách), số nhiều, , $akyenu (Skt.) hay 
sakkesu (Pali). 

1315. La-hầu-la mẫu #Ê(H*4)#ÉB†}. Pali: Rahulamätä. 

1316. Pali, Vin.i. 82 kể như sau: Rãhula đứng trước Phật nói: “Cái bóng của Sa-môn mát quá.” 
Rồi đi theo sau Phật, nói: “Bạch Sa-môn, cho con di sản.” (dãyajjam me, samana, dehi) Phật 
liền dẫn về tinh xá. 

1317. Đọc đúng, nên đọc: “Như Lai, Chí chân... là Thế Tôn của con.” Xem mục “Tam ngữ đắc 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 685 





Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Con là La-hầu-la, đã quy y Phật, Pháp, Tăng. Con xuất gia học 
đạo trong giáo pháp của Đức Như Lai. Đức Như Lai là bậc Chí chân, 
Đẳng chánh giác của con ! Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Nên dạy thọ giới, nói: Trọn đời không được giết hại là giới của 
Sa-di, cho đến không cầm vàng bạc, vật báu, là giới của Sa-di. Mười 
giới này của Sa-di trọn đời không được phạm. 

Tôn giả Xá-lợi-phất vâng lời dạy của Đức Như Lai, độ đồng tử 
La-hầu-la, rồi dẫn đến chỗ Đức Thế Tôn; đảnh lễ sát chân xong, đứng 
qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Đức Thế Tôn: 

- Con đã độ La-hầu-la xong. Việc phân phòng xá, ngọa cụ cho 
Sa-di như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, từ đại Tỳ-kheo trở xuống, theo thứ tự phân chia. 

Bấy giờ các Sa-di nhỏ đại tiểu tiện, khạc nhổ, làm bẩn giường dây 
đệt,!3!8 toa cụ, ngọa cụ. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau không được cho Sa-di ngồi, nằm trên giường dây 
dệt. Nếu có thể giữ gìn sạch sẽ, không làm bẩn, thì mới cho nằm ngồi. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Nếu khi chúng Tăng được phẩm vật cúng dường, thì phân cho 
Sa-di như thế nào? 

Phật bảo Tôn giả: 

- Nếu chúng Tăng hòa hợp thì nên chia đều. Nếu không hòa hợp 
thì nên cho phân nửa. Nếu không hòa hợp nữa thì cho một phần ba. Nếu 
không như vậy thì chúng Tăng không được chia. Nếu chia, sẽ như pháp 
frỊ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Bữa đại thực, tiểu thực, chia cho Sa-di như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Tùy đại Tăng, chia theo thứ tự. 

Bấy giờ Vua Thâu-đầu-đàn-na'*° nghe Đức Phật độ La-hầu-la 
xuất gia, buồn khóc, đến trong Tăng-già-lam, chỗ Đức Phật Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Thế Tôn xuất gia, tôi còn một chút hy vọng nơi Đồng tử Nan-đà, 
sẽ kế thừa gia nghiệp. Nhưng rồi Thế Tôn lại độ cho xuất gia. Nan-đà 
giới” ở trên. 

1318. Chức thằng sàng ##Ñ#fJ£. 


1319. Thâu-đầu-đàn-na f9. Trên kia, âm là Duyệt-đâu-đàn. Xem đoạn I. Thích thị thế 
phổ & cht. 3. Pali, Vin. ¡. 82, Suddhodana. 


686 BỘ LUẬT 3 





xuất gia rồi, tôi vẫn còn một chút hy vọng nơi La-hâu-la, sẽ kế thừa sự 
nghiệp, không bị tuyệt tự. Nay Thế Tôn lại độ La-hầu-la xuất gia. Cha 
mẹ mang lại cho con nhiều điều lợi ích, nuôi nấng bú mớm, chăm sóc, 
trông ngày trưởng thành. Quan niệm của người đời là thế. Nhưng cha 
mẹ không cho, mà các Tỳ-kheo vẫn độ xuất gia. Cúi xin Đức Thế Tôn 
từ nay về sau bảo các Tỳ-kheo không được độ xuất gia những người con 
mà cha mẹ không đồng ý. 

Đức Thế Tôn im lặng chấp thuận thỉnh cầu Vua. Vua biết Đức 
Thế Tôn nhận lời yêu cầu của mình bằng cách im lặng rồi, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đầu mặt đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu ba vòng, cáo lui. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nà y tập hợp Tăng Tỳ-kheo và bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Cha mẹ mang lại cho con nhiều điều lợi ích, nuôi nấng bú mớm, 
chăm sóc, trông ngày trưởng thành. Quan niệm của người đời là thế. 
Nhưng cha mẹ không đồng ý, mà các Tỳ-kheo vẫn độ xuất gia. Từ nay 
về sau, cha mẹ họ không cho phép thì không được độ xuất gia. Nếu ai 
độ, sẽ như pháp trị. 

2. Phật du hóa tại vườn Cù-sư-la, Câu-thiểm-tỳ. Bấy giờ có con 
của người thợ công xảo!*”° đến trong Tăng-già-lam yêu cầu các Tỳ- 
kheo cho xuất gia hành đạo. Các Tỳ-kheo liền cho xuất gia hành đạo. 
Cha mẹ của nó đến trong Tăng-già-lam khóc than và hồi các Tỳ-kheo: 
Có thấy đứa nhỏ hình dáng như vậy, như vậy đến đây không? Tỳ-kheo 
không thấy nên trả lời không thấy. Cha mẹ nó liền đến các phòng tìm, 
thấy được con họ, nên cơ hiểm nói: 

- Sa môn Thích tử không biết thẹn, nói láo. Bên ngoài tự xưng tôi 
tu chánh pháp. Có chánh pháp nào như vậy? Độ con nít của tôi xuất gia 
mà nói không có? 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dạy: 

- Các ông khéo nghe, từ nay về sau, nếu muốn cạo tóc để độ người 
tại trong Tăng-già-lam thì phải bạch tất cả Tăng. Nếu tập hợp không 
được thì đến từng phòng để thưa cho biết, rồi sau mới cạo tóc. Nếu Tăng 
tập hợp được thì phải tác bạch rồi sau mới cho cạo tóc. 

Văn tác bạch như vây: 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Người có tên là... nầy muốn cầu Tỳ- 
kheo hiệu... cạo tóc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận cho người có tên... nầy cạo tóc. Đây là lời tác bạch. 





1320. Xảo sư T7Íï. Pali (Vin.i. 76): Kammärabhandu, người thợ rèn đầu trọc. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 687 





Nếu muốn độ cho xuất gia trong Tăng-già-lam nên bạch tất cả 
Tăng. Bạch rồi mới được phép xuất gia. Và tác bạch như vầy: 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Người có tên là..., nầy muốn cầu 
Tỳ-kheo hiệu..., cho xuất gia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận cho người có tên... xuất gia. Đây là lời tác bạch. 

Bạch như vậy rồi sau mới cho xuất gia. Hướng dẫn người xuất gia 
mặc áo ca-sa, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm 
đất, bảo họ chắp tay thưa: 

- Con tên là... quy y Phật, Pháp, Tăng, theo Đức Như Lai xuất 
gia, Tỳ-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Đức Như Lai bậc Chí chân, Đẳng 
chánh giác là Thế Tôn của con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

- Con tên là...đã quy y Phật, Pháp, Tăng, theo Đức Như Lai xuất 
gia, Tỳ-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Đức Như Lai bậc Chí chân, Đẳng 
chánh giác là Thế Tôn của con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Trao giới cho họ như 
vây: 

1. Trọn đời không sát sinh là giới của Sa-di, ngươi giữ được không? 
Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

2. Trọn đời không ăn trộm là giới của Sa-di, ngươi giữ được không? 
Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

3. Trọn đời không dâm dục là giới của Sa-di, ngươi giữ được 
không? Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

4. Trọn đời không nói dối là giới của Sa-di, ngươi giữ được không? 
Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

5. Trọn đời không uống rượu là giới của Sa-di, ngươi giữ được 
không? Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

6. Trọn đời không được đeo tràng hoa, thoa đồ thơm vào mình là 
giới của Sa-di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

7. Trọn đời không ca múa, xướng hát và cố ý xem nghe là giới của 
Sa-di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

8. Trọn đời không nằm ngồi trên giường cao rộng lớn là giới của 
Sa-di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

9, Trọn đời không ăn phi thời là giới của Sa-di, ngươi giữ được 
không? Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

10. Trọn đời không cầm nắm sinh tượng vàng bạc, vật báu, là giới 
của Sa-di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời: Được. 

Đây là mười giới của Sa-di, trọn đời không được phạm. Nếu giữ 


688 BỘ LUẬT 3 





được thì trả lời: Được. 

3. Bấy giờ, có một Sa-di nhỏ. Chúng Tăng không cho phép vào ở 
trong chùa gần xóm,'3?! và chỗ A-lan-nhã, nên Sa-di nọ bị con beo làm 
hại. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn 
dạy: 

- Không được ngăn cả hai đường biên!” đối với Sa-di nhỏ. 

Trường hợp chùa ở trên biên của thôn mà không phải A-lan-nhã, 
lại ngăn ông Sa-di. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Trường hợp chỗ A-lan-nhã mà không có chùa ở biên thôn, vị kia 
lại ngăn ông Sa-di. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Vị kia lại ngăn ông Sa-di không cho phép đến chỗ nhiều người, 
nơi nhà tắm, nhà ăn, nhà kinh hành, ông Sa-di không có chỗ để nghỉ 
đêm. Đức Phật dạy: 

- Không được ngăn vào chỗ nhiều người, cho đến chỗ nhà kinh 
hành. 

Nếu trên tầng gác chỗ nhiều người ngủ, dưới tầng gác chỗ nhiều 
người đi, dưới tầng gác chỗ nhiều người ngủ, trên tầng gác chỗ nhiều 
người đi thì cho phép nói: Đừng vào chỗ tôi ngủ. 

Bấy giờ có Sa-di không hầu hạ Hòa thượng, A-xà-lê, cũng không 
hầu hạ các vị khác, nên ngăn không cho Sa-di nhận vật lợi dưỡng trong 
Tăng. Đức Phật dạy: 

- Không được ngăn; vì đây là vật của thí chủ. 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau nên nói với ông Sa-di: Ngươi nên như pháp hầu 
hạ Hòa thượng, A-xà-lê và chúng Tăng. Nếu Tăng phân công theo thứ 
tự thì nên làm. 

4. Bấy giờ có Tỳ-kheo trưởng lão dẫn một đứa trẻ nít xuất gia, vào 
thôn khất thực, đến chỗ chợ quán, nó thấy bánh và cơm, chìa tay ra và 
nói: Cho tôi bánh. Cho tôi cơm. 

Các trưởng giả thấy, đều cơ hiểm: Sa-môn Thích tử không biết hổ 
thẹn, vi phạm phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như 
vậy thì có gì là Chánh pháp? Xuất gia mà còn có con, dẫn đi theo!” 


1321. Vin. ¡. 83: các Sa-di phạm luật, các Tỳ-kheo không biết trị pháp như thế nào; Phật dạy: 
cho phép cấm chỉ (anujãmi, bhikkave, ävaranam kãtun ti). Các Tỳ-kheo bèn cấm Sa-di vào 
Tăng viên... 

1322. Lưỡng biên lj3#; chỉ đường biên của thôn xóm, và bìa rừng. Rừng không có thú dữ gọi 
là A-lan-nhã. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 689 





Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn dạy: 

- Từ nay về sau không được độ trẻ nít dưới mười hai tuổi.!33 

Bấy giờ Tôn giả A-nan gặp phải trường hợp có một đứa trẻ nhỏ 
con của nhà đàn-việt, mà gia đình đều chết hết. Tôn giả dẫn nó đến chỗ 
Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, Đức Phật biết mà cố 
vẫn hỏi: 

- Đứa nhỏ này là con ai? 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế 
Tôn, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Tại sao không độ cho nó xuất gia? 

Tôn giả thưa: 

- Trước đây Đức Thế Tôn có chế giới không được độ người dưới 
mười hai tuổi, cho con nên không độ. 

Đức Phật hỏi Tôn giả A-nan: 

- Đứa trẻ này có thể đuổi quạ, có thể trì giới, có thể ăn một bữa 
được không? Nếu có thể thì cho phép độ nó xuất gia. 

5. Bấy giờ Bạt-nan-đà có nuôi hai Sa-di, một tên là Kế-na, thứ 
hai tên là Ma-khư,'3? không biết hổ thẹn, phạm bất tịnh hạnh với nhau. 
Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế 
Tôn dạy: 

- Từ nay về sau không được nuôi hai Sa-di. 

Bấy giờ, có một đứa nhỏ đến trong Tăng-già-lam chơi. Một Tỳ- 
kheo nói pháp cho nó như vây: 

- Con nên biết, địa ngục là khổ, súc sinh là khổ, ngạ quỷ là khổ. 
Phật ra đời là điều khó gặp, như hoa Ưu-đàm-bát lâu năm mới nở một 
lần. Tại sao con không xuất gia làm đạo? 

Thiếu nhi thưa: 

- Nếu Đại đức làm Hòa thượng thì con sẽ xuất gia. 

Tỳ-kheo kia vì đã có nuôi một Sa-di rồi nên nghĩ: Thế Tôn chế 
giới không được nuôi hai Sa-di. Vị ấy nghi, nên không dám nuôi hai 
Sa-di. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. 
Đức Phật dạy: 

- Nếu có khả năng dạy cho nó trì giới, tăng tâm, tăng huệ, học 
vấn, phúng tụng thì cho phép nuôi. 


1323. Pali, Vin.i. 79, không được độ con nít dưới l5 tuổi (na ủnapannarasavasso dãrako 
pabbãJetabbo). 
1324. Kế-na #Š và Ma-khư F#{Z. Pali: Kandaka và Mahaka. 


690 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ có vị tuổi chưa đủ hai mươi mà thọ giới cụ túc, sau đó sinh 
nghi. Các Tỳ-kheo đến thưa hỏi Đức Phật, Đức Phật Nói: 

- Từ nay về sau, nếu thọ giới cụ túc rồi, có sự nghi ngờ như vậy, 
cho phép tính thêm tháng ở trong thai, hoặc tính tháng nhuần, hoặc tính 
mỗi lần thuyết giới mười bốn ngày cho đủ. Nếu đạt được A-la-hán tức 
là đã xuất gia thọ giới cụ túc vậy. 

3. Nhân và Sự Như pháp 

¡. Kết và giải tiểu giới 

Bấy giờ có người muốn thọ giới, nên ra ngoài cương giới. Nhóm 
sáu Tỳ-kheo đến ngăn việc thọ giới. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này 
đến bạch Đức Phật, Phật dạy: 

- Các ông khéo nghe đây! Từ nay về sau, nếu người không đồng 
ý chưa ra ngoài cương giới; thì ở ngoài cương giới nên nhanh chóng tập 
hợp lại một chỗ, kết tiểu giới bằng bạch nhị yết-ma rồi trao giới. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng tập hợp một chỗ kết tiểu giới. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận kết tiểu giới. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng tập hợp lại một chỗ kết 
tiểu giới. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng tập hợp lại một chỗ để kết 
tiểu giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận kết tiểu giới rồi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Nếu người nào không đồng ý, ở ngoài cương giới mà ngăn; không 
thành ngăn. 

Các vị kia không giải giới mà đi. Các Tỳ-kheo nghe, bạch Phật. 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nên giải giới rồi mới đi. 

Nên giải giới bằng bạch nhị yết-ma rồi đi. Trong chúng nên sai 
một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng tập hợp để giải giới. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận giải giới. Đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng tập hợp để giải giới. 
Các trưởng lão chấp nào thuận chúng Tăng giải giới thì im lặng. VỊ nào 
không đồng ý xin nói. 

- Tăng chấp thuận giải giới rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 691 





Việc này được ghi nhận như vậy. 

tr. Hòa Thượng như pháp 

Trường hợp không có Hòa thượng mà thọ giới cụ túc. Đức Phật 
dạy: Không được. 

Khi thọ giới, có hai Hòa thượng, được hay không? Đức Phật dạy: 
Không được. 

Với ba Hòa thượng, được thọ giới hay không? Đức Phật dạy: 
Không được. 

Thọ giới cụ túc với số đông Hòa thượng, được thọ giới hay không? 
Đức Phật dạy: 

- Không được thọ giới cụ túc. 

Thọ giới với Hòa thượng chín tuổi, được gọi là thọ giới cụ túc; 
nhưng Chúng Tăng có tội. 

iii. Truyền tứ y 

1. Phật du hóa tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ, trong nước mất mùa, 
cơm gạo khan hiếm, khất thực khó được, nhân dân bị đói. Vào lúc đó, 
Đức Phật và chúng Tăng nhận được nhiều phẩm vật cúng dường. Có 
một thiếu niên ngoại đạo thấy Phật và chúng Tăng nhận được nhiều 
phẩm vật cúng dường, bèn tự cạo tóc, mặc áo ca-sa, xuất gia thọ giới. 
Sau đó, phẩm vật cúng dường cho chúng Tăng không được nhận nữa. 
Các Tỳ-kheo nói với thiếu niên: 

- Ông vào trong thôn khất thực. 

Thiếu niên hỏi: 

- Chúng Tăng không có thức ăn sao? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Không. 

Thiếu niên nói: 

- Tôi sẽ phải làm sao đây! 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Ông phải đi khất thực. 

Thiếu niên nói: 

- Nếu phải khất thực thì ở đây khất thực, bên kia cũng khất thực, 
tôi sẽ trở về lại bên kia để khất thực. Thiếu niên kia liền thôi tu. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép trao tứ y'32Š trước. 

2. Bấy giờ lại có một thiếu niên ngoại đạo đến trong Tăng-già- 
lam thưa với các Tỳ-kheo, - Con muốn xuất gia. Các Tỳ-kheo liền cho 


1325. Tứ y PH{&; xem giải thích đoạn sau. Pali, Vin. ¡. 58, cattãro nissayã. 


692 BỘ LUẬT 3 





xuất gia và trước hết trao pháp tứ y. Ngoại đạo kia nói: 

- Thưa Đại đức, tôi có thể thọ hai y là y khất thực và y thọ hạ tọa. 
Tôi có khả năng thọ trì hai y này. Còn nạp y và hủ lạn dược, tôi không 
thể thọ trì hai y này. Tại sao vậy? Ai mà có thể đụng chạm đến hai thứ 
này. Do vậy, thiếu niên liền thôi tu không xuất gia. Các Tỳ-kheo đem 
nhân duyên này đến bạch Đức Phật. Phật dạy: 

- Ngoại đạo này không xuất gia, có điều mất mát. Nếu xuất gia, 
sẽ chứng được đạo. 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, trước hết thọ giới rồi sau mới thọ tứ y. 

iy. Các già nạn (2)'3“5 

7. Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ có một đại tướng dũng kiện đến trong Tăng-già-lam, nói với các 
Tỳ-kheo: 

- Tôi muốn xuất gia làm đạo. 

Các Tỳ-kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Sau đó, trong nước 
của Vua Ba-tư-nặc, nhân dân nổi loạn,!? cần phải dùng binh lực để 
chinh phạt. Xuất quân lần đầu bị quân của bọn phản loạn đánh bại. Lần 
thứ hai cũng bị đánh bại. Nhà Vua liền hỏi: 

- Kiện tướng của ta hiện nay ở đâu? 

Các quan tả hữu tâu: 

- Ông ấy xuất gia làm đạo trong Sa-môn Thích tử rồi! 

Nhà Vua liền cơ hiểm: 

- Sa môn Thích tử không biết hổ thẹn,'3? nhiều ham muốn, không 
nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, mà độ vị đại tướng 
dũng kiện của Ta xuất gia làm đạo. Như vậy có gì là chánh pháp? Cứ 
theo trường hợp này mà suy sét thì Sa-môn Thích tử đều là các nhà 
quan. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch đầy đủ lên Đức Phật, 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau không được độ các quan, nếu độ sẽ như pháp trị. 


1326. Tiếp theo nhân duyên già nạn thứ 6 ở trên. 

1327. Vin. ¡. 73: quốc cảnh của Ma-kiệt-đà, dưới thời vua Bimbisãra có loạn. Nhưng phần lớn 
quân sĩ đã xuất gia, nên quân số thiếu. 

1328. Người biên tập thuật sự theo quán tính, nên gán cho Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) nói điều 
chỉ trích Tăng như vậy. Tham chiếu, Pali, ibid., trước khi xuất quân, Vua (Bimbisãra) tập hợp 
tướng lãnh, thấy thiếu mấy viên dũng tướng, nên hỏi và được tâu trình. Vua liền tự thân đến hầu 
Phật. Thỉnh nguyện, không xuất gia cho quan viên chưa được Vua cho phép. Bởi vì, có những 
vua chúa không tin Phật, nhân sự việc này sẽ chỉ trích. Vua không chống đối việc các tướng tá 
xuất gia. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 693 





8. Tỳ-kheo cho người không có y bát xuất gia thọ giới cụ túc. Các 
Tỳ-kheo nói với vị ấy: 

- Thầy vào thành khất thực. 

VỊ ấy trả lời: 

- Tôi không có y bát. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau, kẻ không có y bát không được thọ giới cụ túc. 

Có nhiều người mượn y bát của người khác thọ giới cụ túc. Thọ 
giới rồi, người chủ đòi lại. Vị ấy bị loã hình, ngồi xổm, hổ thẹn. Các 
Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau không được mượn y bát để thọ giới cụ túc. Người 
cho mượn y nên bảo họ xin rồi cho. Nếu không cho, thì phải trả đúng 
giá. 

9. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo từ nước Câu-tát-la, trên đường đi 
đến bên sông Hắc ám, trong số đó có một Tỳ-kheo nói: 

- Trong số này, đã từng có bạch y cùng với người mặc áo ca-sa 
hành dâm. 

Mọi người hỏi: 

- Tại sao thầy biết? 

VỊ ấy nói: 

- Tôi là một người trong số đó. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Phật. Phật dạy: 

- Nếu người phạm đến Tỳ-kheo-ni thì ở trong pháp luật của ta 
không có trưởng ích, không được cho xuất gia thọ đại giới. Nếu đã xuất 
gia thọ đại giới rồi thì nên diệt tẫn. 

10. Phật ở tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ trong nước lúa gạo khan 
hiếm, khất thực khó được, mọi người đều bị đói. Vào lúc đó, Đức Phật 
và Tăng Tỳ-kheo lại nhận được nhiều món cúng dường. Bấy giờ có 
một thiếu niên ngoại đạo thấy Phật và Tăng nhận được nhiều phẩm vật 
cúng dường, (812a1) bèn nghĩ: Nên làm cách nào để được thức ăn này 
mà khỏi phải xuất gia? Thiếu niên kia liển tự cạo tóc mặc áo ca-sa, tay 
bưng bình bát, vào trong chúng ăn. 

Các Tỳ-kheo hỏi: Thầy bao nhiêu tuổi? 

Vị kia không biết. 

Lại hỏi: Thây thọ giới lúc nào? 

VỊ kia trả lời không biết. 

Các Tỳ-kheo hỏi tiếp: Hòa thượng của thầy là ai? - A-xà-lê thầy 
là a1? 


694 BỘ LUẬT 3 





Vị kia cũng nói: Không biết. 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: Thầy là ai? 

VỊ kia nói: Tôi là ngoại đạo tên như vậy. Vì thấy Phật và Tăng 
nhận được nhiều vật cúng dường bèn nghĩ: “Bằng cách nào để được 
thức ăn này mà khỏi phải xuất gia.” Tôi bèn tự cạo râu tóc, mặc áo ca- 
sa vào trong chúng để tìm cầu thức ăn. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, người vào đạo với tặc tâm thì ở trong giáo pháp 
của ta không có lợi ích nào. Không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. 
Nếu đã xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. 

Trong đây, người vào đạo với tâm giặc là, hoặc đến chỗ một Tỳ- 
kheo, hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, chỗ chúng Tăng, '3? cùng yết-ma thuyết 
giới; hoặc đến chỗ một Tỳ-kheo, hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, chỗ chúng 
Tăng, cùng yết-ma mà không thuyết giới; hoặc đến chỗ một Tỳ-kheo, 
hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma nhưng 
thuyết giới. Hoặc đến chỗ một Tỳ-kheo, hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, mà 
không đến chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma nhưng thuyết giới;!?39 
hoặc đến chỗ một Tỳ-kheo, hai Tỳ-kheo mà không đến chỗ ba Tỳ- 
kheo, hay chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma thuyết giới; hoặc đến 
chỗ một Tỳ-kheo mà không đến chỗ hai Tỳ-kheo, hay ba Tỳ-kheo, chỗ 
chúng Tăng, không cùng yết-ma thuyết giới. 3! 

Trong đây,!3? người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một Tỳ- 
kheo, mà không đến chỗ hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, hay chỗ chúng Tăng, 
không cùng yết-ma thuyết giới. Người như vậy, nếu chưa xuất gia thọ 
giới cụ túc thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất 
gia thọ giới cụ túc thì được phép gọi là xuất gia thọ giới cụ túc.'333 

Trong đây, người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một Tỳ-kheo, 
hai Tỳ-kheo, mà không đến chỗ ba Tỳ-kheo hay chỗ chúng Tăng, không 
cùng yết-ma thuyết giới. Nếu người ấy chưa xuất gia thọ giới cụ túc thì 
không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia thọ giới cụ 
túc thì được phép gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. 


1329. Đến chỗ có từ bốn Tỳ-kheo trở lên, gọi là đến chỗ Tăng. 

1330. Đến chỗ có ba Tỳ-kheo trở xuống, vì không túc số, nên chỉ có thể thuyết giới mà không 
thế làm các yết-ma. 

1331. Trở lên, nêu các trường hợp được gọi là tặc tâm xuất gia 

1332. Từ đây trở xuống, phân biệt các trường hợp tặc tâm nhưng không bị diệt tấn 

1333. Chỉ dự nghe thuyết giới, chứ không dự tác pháp yết-ma chung với Tăng, nên tuy tặc tâm, 
nhưng không bị diệt tẫn. Các trường hợp tiếp theo cũng vậy. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 695 





Trong đây, người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một Tỳ-kheo, 
hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, không đến chỗ chúng Tăng, không cùng yết- 
ma thuyết giới, nếu chưa xuất gia thọ giới cụ túc thì không được cho 
xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia thọ giới cụ túc thì cho phép 
gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. 

Trong đây, người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một Tỳ-kheo, 
hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo hoặc Tăng, không cùng yết-ma thuyết giới; 
nếu chưa xuất gia thọ giới cụ túc thì không được cho xuất gia thọ giới 
cụ túc. Nếu đã xuất gia thọ giới cụ túc thì cho phép gọi là xuất gia thọ 
giới cụ túc. 

Trong đây, người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một Tỳ-kheo, 
hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, chúng Tăng, yết-ma mà không cùng thuyết 
giới; nếu chưa xuất gia thọ giới cụ túc thì không cho xuất gia thọ giới cụ 
túc. Nếu đã cho xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. '3* 

Trong số người vào đạo với tâm giặc, đến chỗ một Tỳ-kheo, hai 
Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, chúng Tăng cùng yết-ma thuyết giới; nếu chưa 
xuất gia thọ giới cụ túc thì không cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã 
cho xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. '!°35 

11. Bấy giờ, có kẻ huỳnh môn'3° đến trong Tăng-già-lam thưa với 
các Tỳ-kheo, - Tôi muốn xuất gia thọ giới cụ túc. Các Tỳ-kheo liền cho 
xuất gia thọ giới cụ túc. 

Thọ giới cụ túc rồi, vị ấy nói với các Tỳ-kheo: Hãy cùng tôi làm 
việc như vậy, như vậy. 

Các Tỳ-kheo nói: Ngươi đi đi! Ngươi diệt đi! Ai cần ngươi? 

VỊ kia lại đến nơi người giữ vườn và Sa-di nói: Hãy cùng tôi làm 
việc như vậy, như vậy. 

Người giữ vườn và Sa-di nói: Ngươi đi đi! Ngươi diệt đi! Ai cần 
ngươi? 

Kẻ huỳnh môn kia ra ngoài chùa cùng người chăn bò chăn dê 
làm việc dâm dục. Các cư sĩ thấy cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử đều là 
huỳnh môn, trong đó có đàn ông làm việc dâm dục với nhau. 

Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Phật dạy: 

- Huỳnh môn ở trong pháp của ta không có điều trưởng ích, không 
được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã xuất gia thọ giới cụ túc thì 


1334. Trường hợp không dự nghe thuyết giới, nhưng đã dự tác pháp yết-ma chung với Tăng, 
nên phải bị dệt tẫn. 

1335. Hết quyển 34. 

1336. Huỳnh môn ##fƑJ. Pali, Vin.i. 85 pandaka, người bị thiến. 


696 BỘ LUẬT 3 





phải diệt tẫn. 

Trong đây, huỳnh môn có huỳnh môn do bẩm sinh (sinh), huỳnh 
môn do thiến (kiễn), huỳnh môn do ghen (đố), huỳnh môn do đổi (biến), 
và huỳnh môn nửa tháng (bán nguyệt)'3”. 

Sinh: Khi sinh liền thành huỳnh môn. 

Kiện: Sau khi sinh, cắt bổ hết để làm huỳnh môn. 

Đố: Thấy người khác hành dâm, mình khởi tâm dâm. 

Biến: Khi cùng với người khác hành dâm, năm căn mất, biến làm 
huỳnh môn. 

Nửa tháng: nửa tháng có khả năng của người nam, nửa tháng 
không có khả năng của người nam. 

12. Phật du hóa nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thiện Hiện Long vương '333 
thọ mạng rất lâu, sinh tâm nhàm tởm thân rồng (rắn), bèn nghĩ: Đời nay 
sinh trong loài rồng trường thọ này, không biết khi nào thoát khỏi được 
thân này? Long vương lại nghĩ: Sa môn Thích tử này tu hạnh thanh 
tịnh. Nay ta hãy đến đó câu xuất gia làm đạo, có thể la khỏi thân hình 
rồng nầy. Long vương nghĩ xong, liên biến làm một thân hình thiếu niên 
ngoại đạo, đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: Tôi muốn 
xuất gia thọ giới cụ túc. 

Các Tỳ-kheo không quán sát bổn nguyên, vội cho xuất gia thọ 
giới cụ túc và cho ở cùng phòng với một Tỳ-kheo. Khi Tỳ-kheo kia có 
việc ra ngoài, Thiện Hiện Long vương buông mình xuống ngủ. Theo 
thường pháp của loài rồng, có hai trường hợp không lìa được nguyên 
hình; một là khi ngủ, hai là khi hành dâm. 

Bấy giờ, thân của Long vương trương ra đây cả phòng, lồi ra cả 
ngoài cửa số nơi lỗ trống. Tỳ-kheo kia khi trở lại, lấy tay đẩy cánh cửa, 
chạm phải thân con rồng, hốt hoảng, biết bên trong phòng có gì khác, 
bèn lớn tiếng kêu: 

- Rấn! rắn! 

Tỳ-kheo ở phòng gần nghe tiếng kêu lớn, liền hỏi: 

- Chuyện gì la lớn vậy? 

Vị kia trình bày đầy đủ sự việc. Long vương cũng nghe tiếng Tỳ- 
kheo kêu nên thức dậy, ngồi kết già, thẳng mình chánh ý, buộc ý niệm 
trước mặt. Tỳ-kheo liền vào hỏi: 


1337. Năm huỳnh môn: sinh huỳnh môn ZE, kiên huỳnh môn 3#, đố huỳnh môn, biến huỳnh 
môn #Š#, bán nguyệt huỳnh môn È|“. Pali, Sớ giải, v.1016: äãsitta-pamndako usũyapandako 
opakkamika-pandako pakkhâp ako nupunsapanako ti pañca pandakã. 

1338. Thiện Hiện Long vương ?£Ö#ffÊ -Ƒ-. Pali, Vin. ¡. ađđataro nãgo, một con rắn (thân) nọ. Các 
từ “long” trong Hán dịch, thường chỉ loại rắn thần của Ấn độ. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 697 





- Ngươi là ai? 

Người ngồi kết già trả lời: 

- Tôi là Thiện Hiện Long vương. Tôi sinh trưởng trong loài rồng, 
vì chán thân này, nên nghĩ: “không biết bao giờ ta mới thoát khỏi thân 
rồng này?” Tôi lại nghĩ: “Sa môn Thích tử tu hạnh thanh tịnh, nay ta 
có thể đến đó xin xuất gia làm đạo, ngõ hầu thoát khỏi thân hình rồng 
nây.” 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Phật. Phật 
dạy: 

- Loài súc sinh ở trong pháp của ta không có trưởng ích gì. Nếu 
chưa xuất gia thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho 
xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. 

13.1. Bấy giờ, có một thiếu niên ngoại đạo cố ý giết mẹ. Giết 
xong thường ôm lòng sâu ưu, luôn nghĩ: Ai có thể trừ nỗi ưu sầu cho ta? 
Thiếu niên lại nghĩ: Sa-môn Thích tử tu nhiều thiện pháp. Nay ta hãy 
đến đó xin xuất gia học đạo, ngõ hầu tiêu diệt tội nầy. Nghĩ xong, thiếu 
niên liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: 

- Tôi muốn xuất gia học đạo. 

Các Tỳ-kheo thấy vậy, tưởng là Thiện Hiện Long vương, nên 
hỏi: 

- Người là giới nào? 

Thiếu niên trả lời: 

- Tôi là ngoại đạo tên như vậy. Tôi cố tâm giết mẹ tôi. Giết xong, 
thường ôm lòng ưu sâu, nghĩ: “Ai có thể trừ nỗi ưu sâu cho ta?” Tôi lại 
nghĩ: “Sa môn Thích tử tu nhiều thiện pháp. Nay ta hãy đến đó xin xuất 
gia học đạo, ngõ hầu tiêu diệt tội nầy.” Cho nên tôi đến đây cầu xin 
xuất gia. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Phật. Phật 
dạy: 

- Kẻ giết mẹ ở trong pháp của Ta không có trưởng ích gì. Nếu 
chưa xuất gia thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho 
xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. 

13.2. Bấy giờ, có một ngoại đạo cố ý giết cha. Giết xong thường 
ôm lòng sầu ưu, luôn nghĩ: Ai có thể trừ nỗi ưu sâu cho ta? Thiếu niên 
lại nghĩ: Sa-môn Thích tử tu nhiều thiện pháp. Nay ta hãy đến đó xin 
xuất gia học đạo, ngõ hầu tiêu diệt tội nầy. Nghĩ xong, thiếu niên liền 
đến trong Tăng-già-lam thưa với các Tỳ-kheo: 

- Tôi muốn xuất gia học đạo. 


698 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo tưởng là Thiện Hiện Long vương, nên hỏi: 

- Tôi là ngoại đạo tên như vậy. Tôi cố tâm giết cha tôi. Giết xong, 
thường ôm lòng ưu sâu, nghĩ: “Ai có thể trừ nỗi ưu sâu cho ta?” Tôi lại 
nghĩ: “Sa-môn Thích tử tu nhiều thiện pháp. Nay ta hãy đến đó xin xuất 
gia học đạo, ngõ hầu tiêu diệt tội nầy.” Cho nên tôi đến đây cầu xin 
xuất gia. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Phật. Phật 
dạy: 

- Kẻ giết cha ở trong pháp của Ta không có trưởng ích gì. Nếu 
chưa xuất gia thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho 
xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. 

13.3. Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo từ nước Câu-tát-la, trên đường 
đi, gặp chỗ có A-lan-nhã, cùng nhau bàn nói: A-lan-nhã này tên như 
vậy. Nơi đây có A-la-hán bị giết. Trong số đó có người nói: 

- Vị ấy thật là A-la-hán. 

Có người hỏi: 

- Tại sao biết? 

Đáp: 

- Vì trong lúc bị giết, tâm không thay đổi. 

Có người hỏi: 

- Tại sao thầy biết? 

VỊ ấy nói: 

- Tôi là một trong số người giết ấy. 

Các Tỳ-kheo đem việc này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật dạy 

- Người giết A-la-hán ở trong pháp của ta không có lợi ích gì, nếu 
chưa xuất gia thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho 
xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn. 

13.4. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có người phá hoại Tăng, thì nên 
thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Hạng người như Đề-bà-đạt. Nếu chưa xuất gia thọ giới cụ túc, 
thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia thọ giới 
cụ túc thì phải diệt tẫn. 

13.5. Ưu-ba-ly lại hồi: 

- Kể ác tâm làm thân Phật chảy máu thì nên thế nào? 

Đức Phật dạy: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 699 





- Hạng người như Đề-bà-đạt, nếu chưa xuất gia thọ giới cụ túc, thì 
không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia thọ giới 
cụ túc thì phải diệt tẫn. 

y. Các liên hệ già nạn 

1. Bấy giờ có một Tỳ-kheo biến đổi giống thành người nữ. Các 
Tỳ-kheo nghĩ: Nên diệt tẫn chăng? Đức Phật dạy: 

- Không được diệt tẫn. Cho phép đem luôn cả năm và tuổi thọ giới 
cụ túc trước đây của Hòa thượng, A-xà-lê chuyển sang cho ở bên chúng 
của Tỳ-kheo-ni. 

2. Có một Tỳ-kheo-ni biến thành hình nam tử. Các Tỳ-kheo-ni 
nghĩ: Nên diệt tấn chăng? Đức Phật dạy: 

- Không được diệt tẫn. Cho phép đem luôn cả năm và tuổi thọ giới 
cụ túc trước đây của Hòa thượng, A-xà-lê chuyển sang cho ở bên chúng 
của Tỳ-kheo. 

3. Có một Tỳ-kheo biến thành nam nữ hai hình. Các Tỳ-kheo 
nghĩ: Nên diệt tẫn chăng? Đức Phật dạy: 

- Nên diệt tấn. 

Có một Tỳ-kheo-ni biến làm nam nữ hai hình. Các Tỳ-kheo-ni 
nghĩ: Nên tẫn xuất chăng? Đức Phật dạy: 

- Nên tẫn xuất. 

4. Có Tỳ-kheo bị giặc chặt đứt nam căn và luôn cả hai trứng. Các 
Tỳ-kheo nghĩ: Nên diệt tẫn chăng? Đức Phật dạy: 

- Không nên diệt tẫn. 

Có Tỳ-kheo vì oan gia cắt nam căn và luôn cả hai cái trứng. Các 
Tỳ-kheo nghĩ: Nên diệt tẫn chăng? Đức Phật dạy: 

- Không được diệt tẫn. 

Có Tỳ-kheo bị thú dữ cắn đứt nam căn và trứng. Các Tỳ-kheo 
nghĩ: Nên diệt tẫn chăng? Đức Phật dạy: 

- Không được diệt tẫn. 

Có Tỳ-kheo vì nghiệp báo nhân duyên nam căn tự rụng. Các Tỳ- 
kheo nghĩ: Nên diệt tẫn chăng? Đức Phật dạy: 

- Không được diệt tẫn. 

Có Tỳ-kheo tự cắt nam căn. Các Tỳ-kheo nghĩ: Nên diệt tẫn 
chăng? Đức Phật dạy: 

- Nên diệt tấn. 

5. Có vị muốn thọ giới cụ túc, được dẫn ra ngoài giới. Các Tỳ- 
kheo hỏi: Ngươi là ai? Người ấy không chịu xưng danh. Lại hỏi: Hòa 
thượng của ngươi là ai? Lại cũng không nói tên của Hòa thượng. Được 


700 BỘ LUẬT 3 





hướng dẫn bảo cầu xin giới, cũng không chịu xin. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Có ba hạng người không được thọ giới cụ túc: Không tự xưng tên 
mình, không chịu xưng tên Hòa thượng, dạy xin giới không chịu xin. Ba 
hạng người như vậy không được thọ giới cụ túc. 

6. Có người khoác y phục của bạch y thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi 
liền mặc vào thôn khất thực. Các cư sĩ thấy hỏi: 

- Ông là ai? 

VỊ ấy trả lời: 

- Tôi là Sa-môn Thích tử. 

Cư sĩ nói: 

- Sa môn Thích tử không phải như vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Không được khoác y phục của bạch y thọ giới cụ túc. 

Lại có người khoác y của ngoại đạo thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi 
liền mặc vào thôn khất thực. Các cư sĩ thấy hỏi: 

- Ông là hạng người nào? 

VỊ ấy trả lời: 

- Tôi là Sa-môn Thích tử. 

Cư sĩ nói: 

- Sa-môn Thích tử không phải như vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Người khoác y phục ngoại đạo không được trao giới cụ túc. 

Có người mang các đồ trang sức thân mình mà thọ giới cụ túc. Thọ 
giới cụ túc rỗi vào thôn khất thực. Các cư sĩ thấy hỏi: 

- Ông là hạng người nào? 

VỊ ấy trả lời: 

- Tôi là Sa-môn Thích tử. 

Cư sĩ nói: 

- Sa-môn Thích tử không phải như vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Người mang các đồ trang sức thân mình không được cho thọ giới 
cu túc: 

Có ba hạng người không được gọi là thọ giới cụ túc: mặc đồ thế 
tục, mặc đồ ngoại đạo, mang đồ trang sức thân mình. Ba hạng người này 
thọ giới cụ túc không thành. 

7. Có vị trao giới cụ túc cho người ngủ. Khi thức dậy, người ấy trở 
về nhà. Các Tỳ-kheo nói: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 701 





- Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi. 

VỊ kia trả lời: 

- Tôi không thọ giới cụ túc. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được trao giới cụ túc cho người đang ngủ. 

8. Có vị trao giới cụ túc cho người say rượu. Khi thức dậy, người 
ấy trở về nhà. Các Tỳ-kheo nói: 

- Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi. 

VỊ kia trả lời: 

- Tôi không thọ giới cụ túc. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được trao giới cụ túc cho người đang say rượu. 

9. Có vị trao giới cụ túc cho người cuồng. Khi hết cuồng, người ấy 
trở về nhà. Các Tỳ-kheo nói: 

- Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi. 

VỊ kia trả lời: 

- Tôi không thọ giới cụ túc. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được trao giới cụ túc cho người cuồng. 

Ba hạng người không được thọ giới cụ túc: người ngủ, người say, 
người cuồng. Đó gọi là ba hạng người không được thọ (truyền) giới cụ 
túc. 

10. Có vị trao giới cụ túc cho người lõa hình. Khi được y phục tồi, 
người ấy trở về nhà. Các Tỳ-kheo nói: 

- Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi. 

VỊ kia trả lời: 

- Tôi không thọ giới cụ túc. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được trao giới cụ túc cho người lõa hình. 

Có vị trao giới cụ túc cho người đang sân nhuế. Khi hết sân nhuế, 
người ấy trở về nhà. Các Tỳ-kheo nói: 

- Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi. 

VỊ kia trả lời: 

- Tôi không thọ giới cụ túc. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được trao giới cụ túc cho người đang sân nhuế. 

Có vị trao giới cụ túc cho người bị ép thọ. Sau đó, người ấy bèn 
trốn chạy về nhà. Các Tỳ-kheo nói: 


702 BỘ LUẬT 3 





- Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi. 

VỊ kia trả lời: 

- Tôi không thọ giới cụ túc. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được trao giới cụ túc cho người bị cưỡng ép. 

Ba hạng người không được thọ giới cụ túc: người lõa hình, người 
đang sân nhuế, người bị cưỡng ép. Đó gọi là ba hạng người không được 
thọ giới cụ túc. 

Cũng như vậy, bị chặt tay, bị chặt chân, bị chặt cả tay chân; bị 
xẻo tai, bị xẻo mũi, bị xẻo tai mũi; bị cắt nam căn, bị thiến trứng, bị cắt 
nam căn và thiến trứng; bị chặt tay, bị chặt khủy tay, bị chặt ngón tay, 
thường bị ghẻ nhọt, hiện tướng chết, thân bị bướu, thân như thân người 
nữ, có danh tịch trốn thuế nhà quan, ung thư, thân cá giao, đầu nhọn, 
cánh tay bên tả hư hoại, cánh tay bên hữu hư hoại, răng cưa, thân trùng, 
đầu trùng, tóc trên đầu bị bệnh tê, ngón tay bị cong, sáu ngón, ngón tay 
không có đốt, chỉ có một trứng, không có trứng, bệnh đồi, bên trong 
cong bên ngoài cong, cả trong lẫn ngoài cong, bệnh thượng khí, bệnh 
bướu nhỏ, bệnh ói nước bọt, v.v... hoặc bị các khổ não, hoặc bệnh nam 
căn, hoặc mắt xanh, mắt vàng, mắt đỏ, mắt thối, hoặc có hồng nhãn, 
mắt có màng đỏ, mắt có màng xanh, mắt có màng vàng, mắt có màng 
trắng, mắt có thủy tinh, mắt quá sâu, hoặc mắt ba góc, mắt khỉ cái, mắt 
to bự, mắt lồi, hoặc một mắt, mắt liếc, mắt mờ, mắt nhọn, mắt tà, mắt 
sân nộ, mắt dòm ngó, hoặc mắt có ghẻ nhọt, hoặc bị lang lỗ, hoặc thân 
bị ghẻ tanh hôi, thân bị nhọt xâm dâm, hoặc câm, điếc hay điếc câm, 
hoặc ngón chân cuống lại, hoặc chân kiểng, chân cong, hoặc một tay, 
một chân, một tai, hoặc không tay, không chân, không tai, hoặc không 
tóc, không lông, không răng, hoặc tóc xanh, tóc vàng, tóc trắng, cao 
quá, thấp quá, gót chân phụ nữ, con trời, con A-tu-la, con kiển-thát-bà, 
hoặc đầu voi, đầu ngựa, đầu lạc đà, hoặc đầu bò, đầu lừa, đầu chó, đầu 
dê đen, đầu dê trắng, đầu nai, đầu rắn, đầu cá, đầu chim, hoặc hai đầu, 
ba đầu, nhiều đầu, tất cả xanh, tất cả vàng, tất cả đen, tất cả đỏ, tất cả 
trắng, tất cả giống như sắc con khỉ cái, hoặc bệnh phong, bệnh nhiệt, 
bệnh đàm ấm, bệnh do cục trong bụng, hoặc yết hầu cong, hoặc thiếu 
mặt trăng, hoặc không có lưỡi, hoặc cắt lưỡi, hoặc không biết tốt xấu, 
hoặc trước thân lỗi ra, hoặc phía sau lôi ra, hoặc cả trước lẫn sau đều 
lồi, hoặc bệnh trong, bệnh bên ngoài, hay trong ngoài đều bệnh, hoặc 
có bệnh nghiên, bệnh thường nằm không chuyển động, hoặc quá già, 
hoặc có bệnh càn tiêu, hoặc mất oai nghi đi đứng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 703 





Tất cả những trường hợp như trên, đưa đến sự xấu cho chúng Tăng. 
Những người như vậy không được độ thọ giới cụ túc. 

11. Bấy giờ, có người có thần túc, ở trên hư không thọ giới cụ túc. 
Đức Phật dạy: 

- Như vậy không gọi là thọ giới cụ túc. 

Hòa thượng ở trên hư không cho người ở dưới thọ giới cụ túc. Đức 
Phật dạy: 

- Như vậy không gọi là thọ giới cụ túc. 

Dùng thần túc ở trên hư không, đủ túc số, thọ giới cụ túc. Đức 
Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Có người ẩn hình không xuất hiện mà thọ giới cụ túc. Đức Phật 


dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Hòa thượng ẩn hình truyền'°°° giới cụ túc. Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Túc số, Tỳ-kheo ẩn hình truyền thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Có người lìa chỗ thấy nghe thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Hòa thượng lìa chỗ thấy nghe truyền thọ giới cụ túc. Đức Phật 
dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Đủ số người, mà lìa chỗ thấy nghe thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Có người ở ngoài giới thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Hòa thượng ở ngoài giới truyền thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Đủ số người mà ở ngoài giới thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 

Có vị không được trao giới Sa-di mà trao giới cụ túc. Đức Phật 
dạy: 


- Vị ấy đắc cụ túc giới, mà chúng Tăng mắc tội. 

Đức Thế Tôn cũng dạy như vầy: 

- Tất cả những người làm xấu chúng Tăng, không được thọ giới 
cụ Tức: 


1339. Trong bản, chép nhầm chữ thọ “ý là nhận 


704 BỘ LUẬT 3 





4. Pháp thức truyền thọ cụ túc 

¡. Giáo thọ giới tử 

Bấy giờ, có người muốn thọ giới. Vị kia dẫn đến chỗ ngoài giới, 
cởi y phục để khám. Người thọ giới hổ thẹn. Việc thọ giới bị đình lại. 
Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch lên Đức Phật, Phật dạy: 

- Không được lộ hình như vậy để khám rồi truyền thọ giới. Từ nay 
về sau, cho phép hỏi mười ba nạn sự, sau đó mới trao giới cụ túc, bằng 
bạch tứ yết-ma. Nên hỏi như vầy: 

- Ngươi không phạm biên tội chăng? Ngươi không xúc phạm Tỳ- 
kheo-ni chăng? Ngươi không phải là người vào đạo với tâm giặc chăng? 
Ngươi chẳng phải là người phá hoại nội và ngoại đạo chăng? Ngươi 
chẳng phải là huỳnh môn chăng? Ngươi chẳng phải là người giết cha, 
giết mẹ chăng? Ngươi chẳng phải là người giết A-la-hán chăng? Ngươi 
chẳng phải là người phá Tăng chăng? Ngươi chẳng phải là người với ác 
tâm làm cho thân Phật chẩy máu chăng? Ngươi chẳng phải là phi nhân 
chăng? Ngươi chẳng phải là súc sinh chăng? Ngươi chẳng phải là người 
có hai hình chăng? 

Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, cho phép trước hỏi mười ba nạn sự, sau đó mới cho 
thọ giới cụ túc. Nên tác pháp yết-ma như sau để thọ giới cụ túc. 

Bấy giờ bảo người muốn thọ giới đứng chỗ mắt thấy mà tai không 
nghe. Giới sư tác bạch yết-ma như sau: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Vị kia tên là..., theo Tỳ-kheo 
hiệu..., cầu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận sai Tỳ-kheo hiệu... làm giáo thọ sư. Đây là lời tác bạch. 

Bấy giờ, thầy giáo thọ đến chỗ người kia, nói: 

- Đây là An-đà-hội, đây là uất-đà-la-tăng, đây là Tăng-già-lê, 
đây là bát. Y bát này là của ngươi phải không? 

VỊ kia trả lời: 

- Vâng, là của con. 

Thầy giáo thọ nói: 

- Thiện nam tử, lắng nghe! Nay chính là lúc cần sự chí thành. Tôi 
sẽ hỏi ông. Theo lời hỏi của tôi, ông cứ trả lời đúng như sự thật. Điều 
nào thật ông cứ nói thật. Điều nào không thật ông cứ nói không thật. 
Tên ông là gì? Hòa thượng ông là ai? Ông đủ hai mươi tuổi chưa? Y bát 
của ông đây đủ không? Cha mẹ ông có cho phép không? Ông không 
phải là người mắc nợ chăng? Ông không phải là đầy tớ chăng? Ông 
không phải là quan chức chăng? Ông có phải là đàn ông không? Đàn 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 705 





ông, có những chứng bệnh như hủi, ung thư,(8§15a1) hủi trắng, cần tiêu, 
điên cuồng. Hiện tại ông có các chứng bệnh đó không? 

Nếu người thọ giới nói không, thì thầy giáo thọ nói: 

- Như tôi vừa hỏi ông, lát nữa giữa Tăng cũng sẽ được hỏi như 
vậy. Vừa rồi ông trả lời với tôi như thế nào thì giữa Tăng ông cũng trả 
lời như vậy. 

Vị giáo thọ nói như vậy rồi, trở vào trong chúng, với oai nghi như 
thường lệ, đứng chỗ vừa tầm tay đối với chúng,'° tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... theo Tỳ-kheo 
hiệu... cầu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi đã hỏi xong, cho phép người ấy vào. Đây là lời tác 
bạch. 

ii. Giới tử bạch Tăng 

Người thọ giới vào rồi, thầy giáo thọ cầm hộ y bát, bảo người ấy 
kính lễ dưới chân Tăng, rồi dạy, trước giới sư, đầu gối bên hữu chấm 
đất, chắp tay, hướng dẫn họ tác bạch để xin giới như sau: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Con tên là... theo Tỳ-kheo hiệu... 
cầu thọ giới cụ túc. Con tên là... nay đến trong chúng Tăng xin thọ 
giới cụ túc, T-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Xin chúng Tăng dũ lòng 
thương cứu vớt con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

Bấy giờ vị giới sư nên tác pháp yết-ma như sau: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... theo Tỳ-kheo 
hiệu... cầu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là... theo chúng Tăng xin 
thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho phép tôi hỏi các nạn sự. Đây là 
lời tác bạch. 

- Thiện nam tử, lắng nghe! Nay chính là lúc cần sự chí thành, lúc 
nói thật. Nay tôi sẽ hỏi ông. Ông nên theo sự thật mà trả lời. Ông tên 
là gì? Hòa thượng ông là ai? Ông đủ hai mươi tuổi chưa? Ba pháp y và 
bát có đủ không? Cha mẹ ông có cho phép ông không? Ông có mắc 
nợ ai không? Ông có phải là đầy tớ không? Ông có phải là người của 
nhà quan không? Ông có phải là đàn ông không? Đàn ông có những 
chứng bệnh hủi, ung thư, hủi trắng, càn khô, điên cuồng. Hiện tại ông 
có những chứng bệnh như vậy không? 

Nếu người ấy nói không, thì bạch tứ yết-ma như sau: 

iii. Bạch tứ yết-ma 


1340. Khoảng cách giữa giáo thọ với các Tỳ-kheo khác trong giới trường. 


706 BỘ LUẬT 3 





- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... theo Tỳ-kheo 
hiệu... cầu thọ giới cụ túc. Người này tên là..., nay đến giữa Tăng xin 
thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Người này tên là..., tự 
nói thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đủ hai mươi, ba y và bát đầy 
đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng 
trao cho người tên là... giới cụ túc, T-kheo hiệu... làm Hòa thượng. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là..., theo Tỳ-kheo 
hiệu... cầu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là... đến xin Tăng thọ 
giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Người này tên là..., tự nói 
thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đủ hai mươi, ba y và bát đầy đủ. 
Nay Tăng trao cho người tên là... nầy giới cụ túc, Tỳ-kheo hiệu... làm 
Hòa thượng. Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho người tên... giới 
cụ túc, Tỳ-kheo hiệu... làm Hòa thượng, thì im lặng. Vị nào không đồng 
ý xin nói. Đây là yết-ma thứ nhất. 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận cho người tên là... thọ giới cụ túc, Tỳ-kheo 
hiệu... làm Hòa thượng rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này 
được ghi nhận như vậy. 

iv. Truyền pháp tứ khí và tứ y 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo thọ giới cụ túc rồi, Chúng Tăng đều về lại 
trú xứ. Vợ cũ của vị ấy ở cách chỗ thọ giới không xa, đến hỏi: 

- Vừa rồi ông làm gì? 

VỊ ấy trả lời: 

- Tôi thọ giới cụ túc. 

Vợ cũ nói: 

- Bây giờ ông có thể làm chuyện như vậy, như vậy, gọi là lần cuối 
cùng không? 

Người thọ giới cụ túc ấy liền làm việc bất tịnh như vậy như vậy 
rồi, sau đó mới về lại trú xứ. Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Thầy làm gì mà về sau? 

Vị kia liền đem nhân duyên trên trình bày đầy đủ lại với các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo nói: 

- Ngươi hãy diệt nhanh đi! Ngươi hãy biến mất nhanh đi! Ngươi đã 
làm việc như vậy, không được ở lại đây nữa. 

Người kia nói: 

- Việc tôi làm đó là việc không nên làm sao? 

Các Tỳ-kheo nói: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 707 





- Dĩ nhiên là điều không được làm. 

VỊ ấy nói: 

- Tại sao không nói trước với tôi, để tôi tránh không làm điều 
đó? 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dạy: 

a. Tí khí 

Từ nay về sau, tác pháp yết-ma rồi nên nói trước bốn pháp Ba- 
la-dI. 

- Thiện nam tử lắng nghe! Đức Như Lai, bậc Chí chân, Đẳng chánh 
giác nói bốn pháp Ba-la-di. Nếu Tỳ-kheo nào phạm mỗi một trong bốn 
thì chẳng phải là Sa-môn, chẳng phải là Thích tử. 

1. Tuyệt đối, ông không được phạm dâm, làm bất tịnh hạnh. Nếu 
Tỳ-kheo phạm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục, cho đến cùng loài súc 
sinh, thì chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Thích tử. Đức Thế Tôn nói thí 
dụ: Như người bị chặt đầu không thể sống trở lại. Tỳ-kheo cũng như 
vậy, phạm pháp Ba-la-di rồi, không thể trở lại thành Tỳ-kheo hạnh. 
Đây là điều mà trọn đời ông không được làm, ông có thể giữ được 
không? Trả lời là được. 

2. Tuyệt đối, ông không được trộm cắp, cho đến một lá cây, cọng 
cỏ. Nếu Tỳ-kheo ăn trộm của người năm tiễn trở lên, tự mình lấy, dạy 
người lấy, tự mình phá, dạy người phá, tự mình chặt, dạy người chặt, 
hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc làm cho hoại sắc. Vị ấy chẳng phải là Sa- 
môn, chẳng phải là Thích tử. Thí như cây đa-la bị moi ruột, không thể 
sinh trưởng. Tỳ-kheo phạm Ba-la-di cũng vậy, không thể trở lại thành 
Tỳ-kheo hạnh. Trong điều này, trọn đời ông không được làm, ông có 
thể giữ được không? Trả lời là được. 

3. Tuyệt đối, ông không được đoạn mạng sống của chúng sinh, 
cho đến loài kiến. Nếu Tỳ-kheo cố ý tự tay mình đoạn mạng người, 
tìm dao trao cho người, dạy bảo cách chết, khen sự chết, khuyên cho 
chết, trao cho người phi dược, hoặc làm đọa thai, nguyễn rủa cho chết, 
tự mình tạo phương tiện, dạy người tạo phương tiện, thì chẳng phải Sa- 
môn, chẳng phải Thích tử. Thí như cây kim bị sứt đít không thể dùng 
được nữa. Tỳ-kheo cũng vậy, nếu Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, không thể 
trở lại thành Tỳ-kheo hạnh nữa. Trong điều này, trọn đời ông không 
được làm, ông có thể giữ được không? Trả lời là được. 

4. Tuyệt đối, ông không được nói dối, cho đến nói giỡn chơi. Nếu 
Tỳ-kheo chẳng phải chân thật, chẳng phải mình tự có mà tự nói: “Tôi 


708 BỘ LUẬT 3 





được pháp thượng nhân, được thiển, được giải thoát, được định, được 
bốn không định, được quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, 
quả A-la-hán, trời đến, rồng đến, quỷ thân đến,” thì chẳng phải Sa- 
môn, chẳng phải Thích tử. Thí như hòn đá lớn bị vỡ làm hai không thể 
hiệp lại được. Tỳ-kheo cũng vậy, phạm pháp Ba-la-di, không thể trở 
thành Tỳ-kheo hạnh. Trong điều này, trọn đời ông không được làm, ông 
có thể giữ được không? Trả lời là được. 

b. Tứ y 

- Thiện nam tử lắng nghe! Đức Như Lai là bậc Chí chân, Đẳng 
chánh giác, nói pháp tứ y. Tỳ-kheo y nơi đây được xuất gia, thọ giới cụ 
túc, thành pháp của Tỳ-kheo. 

1. Tỳ-kheo y nơi y phấn tảo, nương nơi đây đặng xuất gia thọ giới 
cụ túc, thành pháp của Tỳ-kheo. Trong đây, trọn đời ông có thể giữ 
được không? Trả lời là được. 

- Nếu được của lợi do đàn-việt thí y, y cắt rọc hư hoại, thì được 
nhận. 

2. Tỳ-kheo y nơi khất thực. Tỳ-kheo nương vào đây được xuất gia 
thọ giới cụ túc, thành pháp Tỳ-kheo. Trong đây, trọn đời ông có thể giữ 
được không? Trả lời là được. 

- Nếu được của lợi, hoặc Tăng sai đi thọ thực hay đàn-việt dâng 
thức ăn vào những ngày mồng tám, rằm, mồng một, hoặc thường thực 
của Tăng, đàn-việt mời, thì được nhận. 

3. Tỳ-kheo nương dưới bóng cây được xuất gia thọ giới cụ túc, 
thành pháp của Tỳ-kheo. Trong đây, trọn đời ông có thể giữ được 
không? Trả lời là được. 

- Nếu được của lợi hoặc phòng riêng, nhà nóc nhọn, phòng nhỏ, 
hang đá, hai phòng một cửa, thì được nhận. 

4. (816a1)- Tỳ-kheo nương nơi thuốc hủ lạn này được xuất gia 
thọ giới cụ túc, thành pháp Tỳ-kheo. Đây là điều trọn đời không được 
phạm, ông có thể giữ được không? Trả lời là được. 

- Nếu được của lợi như sữa, dầu, sinh tô, mật, thạch mật thì được 
thọ. 

vi. Giáo giới và đắc giới 

- Ông nay đã thọ giới rồi. Bạch tứ yết-ma như pháp, thành tựu 
đúng quy cách. Hòa thượng như pháp, A-xà-lê như pháp, chúng Tăng 
đúng số đầy đủ. Ông nên khéo thọ nhận giáo pháp, nên siêng năng giáo 
hóa, làm việc phước đức, tu bổ tháp, cúng dường Phật, Pháp, Chúng 
Tăng, Hòa thượng, A-xà-lê. Những gì các Ngài dạy như pháp, không 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 709 





được chống trái. Nên hỏi về tụng kinh, siêng năng cần cầu phương tiện, 
để ở trong Phật pháp mà đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-đàm, A-na-hàm, 
A-la-hán. Có như vậy mới khỏi uống công ban đầu phát tâm xuất gia, 
quả báo của nó sẽ không cùng tận. Ngoài ra những gì chưa biết, nên 
thưa hỏi Hòa thượng, A-xà-lê. 

Từ nay về sau, nên bảo người thọ cụ túc nên đi trước rồi giải tán. 

1. Bấy giờ có Tỳ-kheo bị chúng cử tội liền thôi tu. Sau đó đến 
trong Tăng-g1à-lam thưa với các Tỳ-kheo: 

- Tôi muốn xuất gia trở lại. 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. 
Đức Phật dạy: 

- Nên hỏi người kia: “Ông có tự thấy tội hay không?” Nếu người 
ấy trả lời: “Tôi không thấy tội”, thì không được cho xuất gia. Nếu nói, 
“Tôi thấy tội”, thì cho xuất gia. 

Sau đó lại hỏi: “Ông có thấy tội hay không?” Nếu trả lời “Không 
thấy tội”, thì không được cho thọ giới cụ túc. Nếu nói “Thấy tội” thì nên 
cho thọ giới cụ túc. 

Cho thọ giới cụ túc rồi nên nói: “Ông có thuận sám hối không?” 
Nếu nói “Không thuận sám hối”, thì không được giải yết-ma. Nếu nói 
“Có thể thuận sám hối”, thì nên giải yết-ma. 

Giải yết-ma rồi bảo: “Ông hãy sám hối.” Nếu người ấy phải sám 
hối, thì tốt. Nếu không vậy, chúng Tăng hòa hợp thì lại trao cho pháp 
cử tội. Nếu chúng Tăng không hòa hợp thì cùng chung sống, không 
phạm. 

2. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy. Trống vai 
bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Người chưa đủ hai mươi tuổi mà thọ giớ1 cụ 
túc, được gọi là người thọ giới cụ túc hay không? Đức Phật dạy: 

- Được gọi là người thọ giới cụ túc. 

Lại hỏi: 

- Người trao giới cụ túc như vậy có phải là người trao đúng hay 
không? 

Đức Phật dạy: 

- Là người trao đúng. 

- Người yết-ma như vậy là người làm yết-ma đúng hay chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là người làm yết-ma đúng. 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy, không gọi là 


710 BỘ LUẬT 3 





thọ giới cụ túc đúng. 

3. Lại hỏi: 

- Tam ngữ thọ giới cụ túc, có phải là thọ giới cụ túc hay chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là thọ giới cụ túc. 

- Người trao giới cụ túc là người trao đúng hay chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là người trao đúng. 

- Người làm yết-ma là người làm yết-ma đúng hay chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là người làm yết-ma đúng. 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy, không gọi là 
thọ giới cụ túc. 

4. Không hỏi mười ba nạn sự mà thọ giới cụ túc như vậy có gọi là 
thọ giới cụ túc chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là thọ giới cụ túc. 

- Người được thọ giới cụ túc như vậy là thọ giới cụ túc đúng hay 


chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là thọ giới cụ túc đúng. 

Hỏi: 

- Người làm yết-ma như vậy được gọi là tác yết-ma đúng hay 
chăng? 

Đức Phật dạy: 


- Là làm yết-ma đúng. 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy không gọi là 
thọ giới cụ túc. 

5. Bấy giờ Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch Phật: 

- Nếu Hòa thượng có một trong mười ba nạn sự, mà trao giới cụ 
túc cho đệ tử, như vậy có gọi là thọ cụ túc đúng hay chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là thọ giới cụ túc đúng. 

Lại hỏi: 

- Người được thọ giới cụ túc có gọi là thọ giới cụ túc đúng hay 
chăng? 

Phật dạy: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 711 





- Là thọ đúng. 

- Người làm yết-ma như vậy là làm yết-ma đúng hay chăng? 

Đức Phật dạy: 

- Là làm yết-ma đúng. 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu trao giới cụ túc cho người như vậy, 
chúng Tăng có tội. 

6. Bấy giờ, có người theo Hòa thượng không trì giới cầu thọ giới 
cụ túc, sau đó có sự nghi ngờ. Đức Phật hỏi: 

- Ông có biết vị Hòa thượng ấy không trì giới hay không? 

Vị ấy thưa: Không biết. 

Đức Phật dạy: Như vậy được gọi là thọ giới cụ túc. 

Lại có người theo Hòa thượng không trì giới thọ giới cụ túc, sau 
đó lại có sự nghi ngờ. Đức Phật hỏi: 

- Ông có biết Hòa thượng ấy không trì giới hay không? 

VỊ ấy trả lời: biết. 

Đức Phật bảo: 

- Ông có biết là không được theo người như vậy thọ giới cụ túc 
hay không? 

VỊ ấy trả lời: không biết. 

Đức Phật dạy: 

- Trường hợp này được gọi là thọ giới cụ túc. 

Lại có vị theo Hòa thượng không trì giới thọ giới cụ túc, sau đó có 
sự nghi. Đức Phật hỏi: 

- Ông có biết Hòa thượng không giữ giới chăng? 

VỊ ấy trả lời: biết. 

Đức Phật bảo: Ông có biết người như vậy thì không được theo thọ 
giới cụ túc hay không? 

VỊ ấy trả lời: biết. 

Đức Phật bảo: Ông có biết, người như vậy theo thọ giới cụ túc thì 
không đắc giới cụ túc hay không? 

Đáp: Không biết. 

Đức Phật dạy: 

- Trường hợp này được gọi là thọ giới cụ túc. 

Bấy giờ, lại có vị theo Hòa thượng không trì giới thọ giới cụ túc, 
sau đó có sự ngh1. 

Phật hỏi: 

- Ông có biết Hòa thượng không giữ giới chăng? 

VỊ ấy trả lời: biết. 


712 BỘ LUẬT 3 





Đức Phật dạy: 

- Ông có biết người như vậy thì không được theo thọ giới cụ túc 
hay không? 

VỊ ấy trả lời: biết. 

Phật hỏi: 


- Ông có biết, theo người như vậy thọ giới cụ túc thì không thành 
thọ giới cụ túc hay không? 

VỊ ấy trả lời: biết. 

Đức Phật dạy: 

- Không gọi là thọ giới cụ túc. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 713 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương II: THUYẾT GIỚI?“ 


I. PHÁP THỨC THUYẾT GIỚI 

1. Bố-tát 

Phật ở tại thành La-duyệt. Bấy giờ trong thành, các Phạm chí 
ngoại đạo mỗi (nữa) tháng ba lần tập hội vào các ngày mồng tám, mười 
bốn, mười lăm'3*2. Mọi người tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, 
cung cấp thức ăn thức uống, cúng dường suốt ngày, rất là thân thiết. 

Bấy giờ Vua Bình-sa ở trên lầu cao, từ xa nhìn thấy quần chúng 
đến tụ hội chỗ Phạm chí, bèn hỏi các quan tả hữu: 

- Hôm nay những người này họ muốn đi đâu mà đông thế? 

Các quan tâu với Vua: 

- Đại Vương nên biết, trong thành này, các Phạm chí mỗi (nữa) 
tháng ba lần tập hội vào các ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm. Mọi 
người tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung cấp thức ăn thức 
uống, cúng dường suốt ngày, rất là thân thiết. Vì vậy, mọi người đang 
đi đến chỗ các Phạm chí đang tập hội. 

Vua Bình-sa nghe xong, liền xuống lầu, đi đến chỗ Đức Thế Tôn; 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 

- Hiện nay trong thành La-duyệt, các Phạm chí mỗi (nữa) tháng 
ba lần tập hội vào các ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm. Mọi người 
tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung cấp thức ăn thức uống, 
cúng dường suốt ngày, rất là thân thiết. Lành thay! Đức Thế Tôn dạy 
cho các Tỳ-kheo mỗi (nữa) tháng ba lần tập hội vào các ngày tám, mười 
bốn và mười lăm, để mọi người các nơi tới lui, cùng giao hữu, cung cấp 
đồ ăn thức uống. Tôi và quần thần cũng sẽ đến tập hội. 


1341. Trong bản Hán, Chương VI của phần II. 
1342. Tính theo tháng 15 ngày. Nếu tính theo tháng 30 ngày, thì mỗi tháng có sáu lần hội, vào 
các này: tám, mười bốn, mười lăm, 23, 29, 30. 


714 BỘ LUẬT 3 





Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Vua Bình-sa biết Đức Thế Tôn 
nhận lời bằng cách im lặng rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật, nhiễu ba vòng cáo lui. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo và bảo: 

- Hiện nay trong thành La-duyệt, các Phạm chí mỗi tháng (nữa) 
tập hợp ba ngày mồng tám, mười bốn và mười lăm, mọi người ở khắp 
nơi tới lui đông đảo, giao hữu với nhau, cung cấp đồ ăn thức uống. Các 
ông cũng nên mỗi tháng (nữa) tập hội ba ngày mồng tám, mười bốn và 
mười lăm, để mọi người ở các nơi tới lui cùng nhau giao hữu, cung cấp 
đồ ăn thức uống. Vua Bình-sa và quần thần cũng sẽ đến tập hội. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Chúng con sẽ phụng hành như vậy. 

Các Tỳ-kheo phụng hành lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, mỗi (nữa) 
tháng tập hội ba lần, vào các ngày mồng tám, mười bốn và mười lăm. 
Mọi người các nơi tới lui, cùng nhau giao hữu, cung cấp đồ ăn thức 
uống. Vua Bình-sa cũng dẫn các quần thần đến tập hội. Các Tỳ-kheo 
đến tập hội đều ngồi im lặng. Các trưởng giả thưa với các Tỳ-kheo: 

- Chúng con muốn nghe nói pháp. 

Các Tỳ-kheo không dám nói. Đem nhân duyên này bạch Phật. 
Phật dạy: 

- Cho phép các ông nói pháp. 

Đã được phép nói pháp rồi, các Tỳ-kheo lại không biết nói pháp 
gì. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép nói khế kinh. 

Các Tỳ-kheo muốn phân biệt thuyết nghĩa'!39. Trong khi thuyết 
nghĩa, không nói đủ văn cú. Các vị đều sinh nghi. Đức Phật dạy: 

- Cho phép thuyết nghĩa, khỏi phải nói đủ văn cú !**, 

2. Thuyết pháp 

Có hai Tỳ-kheo cùng một tòa cao!3° nói pháp. 

Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Có hai Tỳ-kheo có chung một tòa cao để thuyết pháp, nên tranh 
cãi nhau. 


1343. Thuyết nghĩa ñ#Š, một loại thể tài văn học, Skt. upade§a (ưu-ba-để-xá), cũng dịch là 
luận nghị, giẳng giải ý nghĩa kinh mà Phật đã nói tóm tắt. 

1344. Không cần phải dẫn chánh văn. 

1345. Pháp chúng học, điều 89: Tỳ-kheo không được thuyết pháp cho người ngồi chỗ cao hơn 
mình 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 715 





Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Các vị ấy cùng trải tòa cao gần nhau để thuyết nghĩa, moi móc sở 
trường, sở đoản của nhau. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Các vị kia nhân việc thuyết nghĩa mà bức bách nhau. Đức Phật 
dạy: 

- Không được như vậy. 

Bấy giờ, hai Tỳ-kheo đồng thanh ngâm nga'®*°. Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo muốn thuyết pháp với giọng ca vịnh. Đức 
Phật nói: 

- Cho phép. 

Có một Tỳ-kheo, ở cách Đức Thế Tôn không xa, nói pháp bằng 
âm thanh ca vịnh quá du dương'*“, Đức Phật nghe, liền bảo Tỳ-kheo 
này: 

- Ngươi không được nói pháp với âm thanh như vậy. Ngươi nên 
nói pháp giống Như Lai, đừng như người phàm thế. Muốn nói pháp nên 
bình đẳng như Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên mà nói pháp, đừng nói như 
người phàm tục. 

- Này các Tỳ-kheo! Nếu nói pháp với giọng ca vịnh quá du dương, 
có năm điều lỗi: Nếu Tỳ-kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá thì 
tự mình sẽ sinh tham đắm yêu thích âm thanh. Nếu Tỳ-kheo nói pháp 
với giọng ca vịnh thái quá thì người nghe sẽ sinh tham đắm yêu thích 
âm thanh kia. Nếu Tỳ-kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá sẽ 
khiến cho người nghe ham muốn học tập theo. Nếu Tỳ-kheo nói pháp 
với giọng ca vịnh thái quá, thì các trưởng giả nghe sẽ cơ hiểm: “Chúng 
ta học tập ca vịnh, Tỳ-kheo nói pháp cũng như vậy. ” Họ bèn sinh tâm 
khinh thường, không cung kính. Nếu Tỳ-kheo thuyết pháp với giọng ca 
vịnh thái quá, thì các vị tư duy nơi tịch tịnh sẽ duyên nơi âm thanh, loạn 
thiển định. Đó gọi là năm điều lỗi lầm do nói pháp với giọng ca vịnh 
thái quá. 

Bấy giờ có các Tỳ-kheo muốn tập hội lại một chỗ vào ban đêm để 
nói pháp. Phật nói: Cho phép. 

Các Tỳ-kheo không biết tập hội vào ngày nào. Đức Phật nói: 


1346. Hiệp bối 21H. Bối, hay phạn bối, phiên âm từ Skt. bhãnaka. Cũng âm là bối nặc. Chỉ sự 
tụng đọc kinh điển (tiếng Phạn) với giọng ngâm vịnh. 
1347. Nguyên Hán: quá sai 7É. 


716 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép ngà y rằm, mười bốn, mười ba, mồng mười, mồng chín, 
mồng tám, mồng năm, mồng ba và mồng hai; hoặc mỗi mỗi ngày nói 
cũng được. Nếu người thuyết pháp ít, thì theo thứ tự thỉnh để nói. 

Có vị không chịu nói. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. Dù chỉ nói một bài kệ, cũng phải nói. 

Một bài kệ là: 

Các điều ác chớ làm 
Điều thiện phải phụng hành 
Giữ tâm ý thanh tịnh 
Là lời chư Phật dạy. 

Nếu không chịu nói sẽ như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo ban đêm tập hợp muốn nói pháp, chỗ ngồi thấp'?%, 
sinh nghi. Đức Phật dạy: 

- Nếu ban đêm tập hợp nói pháp, chỗ ngôi cao hay thấp không 


ngại 8ì. 
Các Tỳ-kheo ban đêm tập hợp, muốn ngồi thiền, Phật dạy: Được 
phép ngồi. 


Các Tỳ-kheo ngủ gật. Phật dạy: 

- Tỳ-kheo ngồi gần phải đánh thức họ. Hoặc bằng tay; nếu tay 
với không đến thì cầm cây gài cửa, hay cán cây phất trần để đánh thức. 
Nếu như họ đồng ý thì có thể lấy guốc dép quăng đến họ. Nếu họ vẫn 
cứ ngủ, nên cầm cây thiển trượng để cảnh giác. 

Có vị bị cảnh giác bằng thiển trượng; khi tỉnh, bèn phản đối. Đức 


Phật dạy: 
- Không được như vậy. Nếu không thuận, mà còn phản đối, thì 
như pháp trị. 


Có vị vẫn cứ ngủ, Đức Phật nói: 

- Cho phép dùng nước rảy. 

Ai bị rẩy nước, mà phản đối không chịu, thì cũng nên như pháp trị. 
Nếu vẫn cố ngủ trở lại. Đức Phật bảo: 

- Nên dụi con mắt, hoặc dùng nước rửa mặt. 

Có vị vẫn cứ ngủ. Đức Phật nói: 

- Nên tự véo tai hay mũi; hoặc chà sát nơi trán. 

Nếu lại cứ ngủ thì nên vén kéo uất-đa-la tăng rồi lấy tay xoa chà 
mình; hoặc nên đứng dậy đi ra ngoài cửa xem ngắm bốn phương, ngửa 
mặt nhìn tinh tú; hoặc đến chỗ kinh hành, thủ nhiếp các căn, khiến tâm 
không tán loạn. 


1348. Xem cht. 5 trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 717 





3. Ba-la-đề-rmmộc-xoa 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở chỗ nhàn tịnh, tư duy: Ta vì các Tỳ-kheo 
kết giới, thuyết ba-la-để-mộc-xoa. Trong đó có Tỳ-kheo có tín tâm, 
mới thọ giới, chưa được nghe, không biết làm sao để học giới. Nay Ta 
nên cho phép các Tỳ-kheo tập trung lại một chỗ để thuyết giới ba-la- 
đề-mộc-xoa. Đức Thế Tôn từ chỗ tịch tịnh ra, dùng nhân duyên tập hợp 
các Tỳ-kheo và bảo: 

- Vừa rồi Như Lai từ chỗ yên tịnh tư duy, suy nghĩ: “Ta vì các Tỳ- 
kheo kết giới, thuyết ba-la-để-mộc-xoa. Trong đó có Tỳ-kheo có tín 
tâm, mới thọ giới, chưa được nghe, không biết làm sao để học giới.” Ta 
lại suy nghĩ tiếp: “Nay Ta nên cho phép các Tỳ-kheo tập trung lại một 
chỗ để thuyết giới ba-la-để-mộc-xoa.” Vì vậy, các Tỳ-kheo nên cùng 
nhau tập hợp lại một chỗ, thuyết giới ba-la-để-mộc-xoa. 

Thuyết giới như vầy: 

- Các đại đức! Nay tôi muốn thuyết giới ba-la-để-mộc-xoa. Các 
thầy lắng nghe, khéo tâm niệm kỹ. Nếu tự mình biết có phạm, nên tự 
mình sám hối'*°. Không phạm thì im lặng. Do sự im lặng, tôi biết các 
Đại đức thanh tịnh. Cũng như được người khác hỏi, như sự thực mà trả 
lời. Cũng vậy, Tỳ-kheo nào ở trong chúng cho đến ba lần hỏi, nhớ nghĩ 
có tội mà không sám hối, mắc tội cố ý vọng ngữ. Đức Phật dạy, cố ý 
vọng ngữ là pháp chướng đạo. Nếu Tỳ-kheo kia nhớ nghĩ có tội, muốn 
cầu thanh tịnh, nên sám hối. Sám hối sẽ được an lạc. 

Ba-la-để-mộc-xoa: là giới vậy. Đó là sự tự mình nhiếp trì oai nghi, 
trú xứ, hành vi; là gốc rễ, là mặt, là đầu, tập hợp các pháp lành, thành 
tựu tam-muộ1!3”, 

Tôi sẽ nói: nghĩa là, sẽ kết, sẽ phát khởi, diễn giải, tổ bày, phân 
biệt lập đi lập lại. 

Thưa các đại đức, nay tôi sẽ thuyết giới, cùng tập hợp lại một 
chỗ:!! nghĩa là, đồng yết-ma tập hợp lại một chỗ. Cần dữ dục, thì 
người nhận đem dục đến. Người hiện diện đáng quở trách thì không quở 


1349. Sám hối lÍŸ{fƒ; tức phát lỗ, hay thuyết tội. Vin.i. 103: So ävikareyya, giải thích: “phát lỗ 
là, ở giữa Tăng, hoặc trước nhiều người, hoặc trước một người, mà cáo bạch, thuyết minh, giải 
bày, nêu rõ (điều đã vi phạm).” 

1350. Định nghĩa từ Ba-la-để-mộc-xoa. Xem Pali, Vin. ¡. 103: pãtimokkhan'ti ädimetam 
mukhametam pamukhametam kusalãnam dhammãnam. “Ba-la-để-mộc-xoa, đây là khởi điểm 
(căn bản), là mặt, là đầu của hết thảy pháp thiện.” Xem Ngũ phần 18 (T22n1421 tr.122a15): 
“Nói là ba-la-để-mộc-xoa, vì do giới này mà phòng hộ các căn, tăng trưởng thiện pháp. Đối với 
các thiện pháp, đây là cánh cửa đầu tiên vậy.” 

1351. Giải thích các câu trong phần mở đầu thuyết giới nêu trên. Nhưng bản Hán thường không 
nhắc lại đúng nguyên văn như đã nêu. 


718 BỘ LUẬT 3 





trách", Cho nên nói nên tập hợp lại một chỗ. 

Lắng nghe, khéo tâm niệm kỹ: gom ý chuyên tâm nghe pháp, cho 
nên gọi là lắng nghe khéo tâm niệm. 

Có phạm: có trái phạm mà chưa sám hối. 

Không phạm: Không trái phạm, hay phạm mà đã sám hối. 

Cũng như được người khác hỏi, như sự thực mà trả lời: nghĩa là, 
giống như từng Tỳ-kheo cùng hỏi và trả lời nhau. 

Đức Phật nói, cố ý vọng ngữ là pháp chướng đạo'3®: tức là chướng 
ngại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không, vô tướng, vô nguyện; 
chướng ngại quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hán. 

Sám hối thì an lạc: được những øì là an lạc? Là đạt được sơ thiền, 
cho đến tứ thiển, không, vô tướng, vô nguyện; là đắc quả Tu-đà-hoàn, 
cho đến quả A-la-hán. Cho nên sám hối thì được an lạc. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo muốn thuyết giới với giọng ca vịnh. Đức 
Phật bảo: 

- Cho phép thuyết giới bằng giọng ca vịnh. 

Các Tỳ-kheo ngày nào cũng thuyết giới, nên mỏi mệt. Phật dạy: 

- Không được thuyết giới hằng ngày. Từ nay về sau, cho phép 
thuyết giới vào ngày Bố-tát. 

4. Lịch pháp 

Có trưởng giả hỏi Tỳ-kheo: 

- Hôm nay là ngày mấy? 

Tỳ-kheo không biết nên hổ thẹn. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật, Phật dạy: 

Từ nay về sau nên đếm số ngày. 

Đếm ngày mà phần nhiều quên. Phật dạy: 

- Nên ghi số đếm'35!. 

Các Tỳ-kheo dùng vật báu để ghi số đếm. Phật dạy: 

- Không được như vậy. Cho phép dùng xương, ngà, sừng, hoặc 
đồng, thiết, chì, kẽm, bạch lạp, đá, bùn viên lại để gh1. 

Các Tỳ-kheo lo ngại số đếm được ghi bị lạc mất. Phật dạy: 

- Cho phép làm cái lỗ, dùng dây xâu lại, treo chỗ đại thực, tiểu 
thực của Tăng, hoặc chỗ ban đêm tập hợp để thuyết giới; hoặc móc trên 
cây trụ, trên móc long nha. 


1352. Nếu có Tỳ-kheo phạm giới, đã phát lỗ, cân tác yết-ma ha trách (cảnh cáo) thì hoãn lại để 
sau khi thuyết giới sẽ tác pháp riêng. Xem các đoạn sau, mục iii.4 “Sám hối”. 

1353. Chướng đạo pháp fñ3}Èš. Pali: antarayiko dhammo, pháp gây trở ngại. 

1354. Tức làm lịch. 




















SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 719 





Một hôm có các trưởng giả đến hỏi Tỳ-kheo: 

- Nay là hắc nguyệt hay là bạch nguyệt?85 

Các Tỳ-kheo không biết, nên ôm lòng hổ thẹn, đem việc này đến 
bạch Đức Phật. Phật dạy: 

- Cho phép làm ba mươi con số đếm. Mười lăm con số thuộc hắc 
nguyệt, mười lăm con số thuộc bạch nguyệt. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo dùng số đếm lẫn lộn. Con số ghi hắc nguyệt 
rơi qua bên số ghi bạch nguyệt. Con số ghi bạch nguyệt rơi qua số ghi 
hắc nguyệt. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, con số ghi hắc nguyệt nhuộm màu đen. Con số 
ghi bạch nguyệt nhuộm màu trắng. 

Nếu lo ngại con số chạm nhau bị vỡ, Đức Phật dạy: 

- Cho phép khoảng chính giữa dùng vật cách ly. 

Các Tỳ-kheo muốn thuyết giới vào ngày thứ mười bốn hoặc ngày 
thứ mười lăm'3”““. Đức Phật dạy: 

- Nếu Vua đổi ngày, thì theo ngày mà Vua định'°”. 

Các Tỳ-kheo không biết hôm nay thuyết giới hay sáng mai thuyết 
giới. Đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Ngày bố-tát, vị Thượng tọa nên xướng: “Hôm nay chúng tăng 
thuyết giới. ” 

Các Tỳ-kheo không biết nói vào lúc nào. Đức Phật dạy: 

Cho phép đo bóng để định giờ. Rồi báo hiệu bằng gõ thẻ tre, hay 
đập xuống đất, hoặc đốt khói, hoặc thổi tù và, hoặc đánh trống, hoặc 
đánh kiển chùy, hay rao bảo nhau: Thưa các Đại đức, giờ bố-tát thuyết 
giới đã đến. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép thuyết 
giới, bèn ở trong vườn hay phòng riêng, cùng Hòa thượng A-xà-lê, đồng 
Hòa thượng đồng A-xà-lê, tri thức thân hậu tương thuận, thuyết giới 
riêng bộ.!?”3 

Các Tỳ-kheo nghe biết. Trong số có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quí, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Nghe 
Đức Thế Tôn cho phép thuyết giới, sao lại tự tiện ở trong vườn hoặc 
phòng riêng, cùng Hòa thượng A-xà-lê, đồng Hòa thượng, đồng A-xà- 








1355. Hắc nguyệt Z5, bạch nguyêt 1H. Một tháng chia làm hai phần: 15 ngày trăng tối (hắc 
nguyệ)) và l5 ngày trăng sáng (bạch nguyệt). 

1356. Tức nghi ngờ về tháng thiếu hay tháng đủ. 

1357. Nghĩa là, tháng thiếu hay đủ, y theo lịch riêng của mỗi nước. 

1358. Biệt bộ thuyết giới 7I[llãff?È, thuyết giới theo nhóm, không theo toàn thể Tăng trong trú 
XỨ. 





720 BỘ LUẬT 3 





lê, tri thức thân hậu thuyết giới riêng bộ? 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-tân-nậu'?3” ở tại trú xứ Tiên nhân, bên 
núi Hắc thạch'*°, chỗ yên tịnh tư duy với ý niệm: Nay ta có đến hay 
không đến dự thuyết giới, Ta vẫn thường thanh tịnh bậc nhất. 

Đức Thế Tôn, biết trong tâm trưởng lão Đại Ca-tân-nậu nghĩ như 
thế. Trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, thoạt nhiên biến 
mất khỏi núi Kỳ-xà-quật, Thế Tôn hiện đến trú xứ Tiên nhân, bên núi 
Hắc thạch, trước mặt Đại Ca-tân-nậu, trải tòa ngầi. Đại Ca-tân-nậu 
kính lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết 
vẫn cố hỏi: 

- Vừa rồi nơi chỗ nhàn tịnh, ông tư duy với ý nghĩ: “Nay ta có đến 
hay không đến dự thuyết giới, Ta vẫn thường thanh tịnh bậc nhất.” Có 
phải như vậy không? 

Trưởng lão thưa: Vâng! 

Đức Phật dạy: 

- Như vậy, đúng như vậy Ca-tân-nậu! Như lời ông nói, Ông có 
đến hay không đến dự thuyết giới, ông vẫn thường thanh tịnh bậc nhất. 
Song, này Ca-tân-nậu! Pháp thuyết giới cần phải được cung kính, tôn 
trọng, thừa sự. Nếu ông không cung kính bố-tát, không tôn trọng thừa 
sự, thì ai cung kính, tôn trọng, thừa sự? Cho nên ông phải đến dự thuyết 
giới, không được không đi. Nhưng nên đi bộ, không nên dùng thần túc 
mà đi. Ta cũng sẽ đến. 

Ca-tân-nậu mặc nhiên vâng lời Phật dạy. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này dạy bảo Ca-tân-nậu rỗi, trong 
khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay ra, liền biến khỏi trú xứ Tiên nhân, 
bên núi Hắc thạch, trở lại núi Kỳ-xà-quật, an tọa nơi chỗ ngôi. 

I. KẾT GIỚI 

1. Giới trường 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đẳnh lễ sát chân, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật thuật lại đầy đủ 
sự việc trên và bảo các Tỳ-kheo: 

- Ta cho phép các Tỳ-kheo tại một trú xứ hòa hợp thuyết giới. 
“Tại sao các ông cùng Hòa thượng, A-xà-lê, đồng Hòa thượng, đồng A- 
xà-lê, tri thức thân hậu thuyết giới riêng bộ? Nếu cùng một trú xứ mà 


1359. Đại Ca-tân-nậu KjJl?ể(2»/6), cũng phiên âm là Ma-ha Kiếp-tân-na. Pali, Mahãvagga 
1, Vũn. 1. 105, Mahã-Kappinna. 

1360. Tiên nhân trú xứ Hắc thạch sơn {II 5# ¡1ÍI. Pali: tại Maddakucchi, trong vườn 
Nai. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 721 





không hòa hợp thuyết giới, mắc tội đột-kết-la.” Từ nay về sau cho phép 
tập hợp lại một chỗ để thuyết giới. 

Các Tỳ-kheo biết Đức Thế Tôn cho phép thuyết giới một chỗ, nên 
cùng đợi nhau. Hoặc cùng đợi nhau tại núi Hắc thạch, Tiên nhân trú xứ. 
Hoặc đợi nhau tại hang Thất diệp trong núi Tỳ-ha-lặc. Hoặc cùng đợi 
nơi gò mả. Hoặc cùng đợi nhau bên suối nước; đợi nhau tại khu Ca-lan- 
đà trong Trúc viên; đợi nhau tại núi Kỳ-xà-quật; hoặc cùng đợi nơi có 
nhà lớn, nhà ăn, nhà kinh hành, dưới bóng cây, nơi bãi cỏ. Khiến mỏi 
mệt. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, tùy theo người ở nhiều hay ít tại một trú xứ, cùng 
tập trung lại một chỗ để thuyết giới. 

Các Tỳ-kheo không biết nên thuyết giới chỗ nào. Đức Phật dạy: 

Cho phép làm thuyết giới đường, bằng pháp bạch nhị yết-ma để 
làm. Tác bạch như vẫy: nên xưng tên của địa điểm, như đại đường, trên 
nhà gác, nhà kinh hành, bên mé sông, dưới bóng cây, bên hòn đá, hoặc 
chỗ bãi cỏ.v.v... Trong chúng nên sai một vị có khẩ năng tác yết-ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, làm thuyết giới đường tại địa điểm... Đây là 
lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng dùng địa điểm tại... làm 
thuyết giới đường. Trưởng lão nào chấp thuận, Tăng dùng địa điểm 
tại... làm thuyết giới đường thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận dùng địa điểm... làm thuyết giới đường rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, trước đó đã lập thuyết giới đường trong núi Kỳ-xà-quật. 
Sau đó lại muốn lập thuyết giới đường tại Ca-lan-đà Trúc viên. Các Tỳ- 
kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, cho phép giải thuyết giới đường trước, bằng bạch 
nhị yết-ma để giải. Sau đó kết lại thuyết giới đường. Trong chúng nên 
sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch 
như vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận giải thuyết giới đường tại địa điểm... Đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay giải thuyết giới đường tại địa 
điểm... Trưởng lão nào chấp thuận Tăng giải thuyết giới đường tại địa 
điểm... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 


722 BỘ LUẬT 3 





À‹ 


- Tăng đã chấp thuận giải thuyết giới đường tại địa điểm... rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, có trú xứ làm hai thuyết giới đường. Hai vị doanh sự cùng 
cạnh tranh nhau. Hai người đều nói chúng Tăng nên đến nơi thuyết giới 
đường của tôi trước. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau cho phép hai vị thay nhau, bắt đầu từ vị Thượng 
toa!°61, 

Có trú xứ, đến ngày bố-tát, chúng tập hợp để thuyết giới đông mà 
nhà thuyết lại nhỏ, không đủ để chứa. Các Tỳ-kheo nghĩ: Đức Thế Tôn 
đã chế giới, nếu không kết thuyết giới đường, không được thuyết giới. 
Nay nên làm thế nào? Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên 
Đức Phật. Phật dạy: 

- Tăng được tự tại. Kết hay không kết, đều được thuyết giới. '°%2 

Có vị Tỳ-kheo thượng tọa đến nơi thuyết giới đường trước; lau 
quét, trải tọa cụ, múc bình tịnh thủy, bình rửa chân, đốt đèn, sắp thẻ 
xá-la, nên quá mỏi mệt. 

Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau Tỳ-kheo nhỏ tuổi nên làm các việc ấy. 

Đến ngày bố-tát Tỳ-kheo nhỏ tuổi nên đến thuyết giới đường lau 
quét, trải tọa cụ, múc bình tịnh thủy, bình rửa chân, đốt đèn, sắp thẻ 
xá-la. Nếu Tỳ-kheo nhỏ tuổi không biết thì thượng tọa nên dạy. Nếu 
thượng tọa không dạy thì phạm đột-kết-la. Nếu Tỳ-kheo nhỏ tuổi không 
nghe theo lời thượng tọa dạy cũng phạm đột-kết-la. 

Có khi thượng tọa thuyết giới rồi, phải ở lại sau, tự mình dọn dẹp 
sàng tòa, bình tịnh thủy, bình rửa chân, tắt đèn lửa, xá-la, v.v... để mọi 
thứ lại chỗ cũ, nên quá mệt mỏi. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch 
Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, thuyết giới rồi, Tỳ-kheo nhỏ tuổi phải dọn dẹp 
bình tịnh thủy, bình rửa chân, đèn lửa, xá-la, để lại chỗ cũ. Nếu Tỳ- 
kheo nhỏ tuổi không biết thì thượng tọa nên dạy. Thượng tọa không dạy 
phạm đột-kết-la. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, nhóm sáu Tỳ-kheo làm các việc 
như chào hỏi và nói chuyện với bạch y, tác yết-ma thuyết giới, thuyết 


1361. Pali, Vin. ¡. 107: Phật quy định: trong một trú xứ không được có hai thuyết giới đường 
(uposathägãra). Ai làm thế, phạm đột-kiết-la. 

1362. Pali, Vin.i. 108: nếu ngồi trên mặt đất mà nghe giới được, kết hay không kết, đều được 
thuyết giới. Sớ giải: ngồi trong phạm vi duỗi tay chạm nhau (hatthapäse nisinno) 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 723 





pháp'?. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn 
dạy: 

- Đây là việc làm của vị thượng tọa. 

Có một trú xứ, Š¡ Hòa-tiên là hàng Thượng tọa, nhưng không 
có khả năng làm các việc trong ngày thuyết giới như chào hỏi và nói 
chuyện với bạch y, tác yết-ma thuyết giới, thuyết pháp. Các Tỳ-kheo 
đem việc này đến bạch Đức Phật. Đức Phật dạy: 

Cho phép thỉnh vị có khả năng để tác pháp thay thượng tọa. Nếu 
thượng tọa không thỉnh người có khả năng, thì phạm đột-kết-la. Nếu vị 
có khả năng mà không nhận lời thỉnh của thượng tọa cũng phạm đột- 
kết-la. 

Bấy giờ, các bạch y hỏi Tỳ-kheo, khi thuyết giới có bao nhiêu 
vị. Các Tỳ-kheo không biết số lượng nên hổ thẹn. Đến bạch Đức Phật. 
Phật dạy: 

- Cho phép đếm số Tỳ-kheo. 

Tuy đếm rồi vẫn quên. Đức Phật dạy: 

- Nên đếm xá-la '3%. 

Có vị dùng vật báu làm xá-la. Phật dạy: 

Không được dùng vật báu làm xá-la mà nên dùng xương, ngà, 
sừng, đồng, thiết, bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây để làm. Sợ lạc mất. 
Phật dạy: 

- Nên dùng dây buộc lại. 

Tuy buộc, vẫn còn thất lạc. Phật dạy: 

- Nên làm cái hộp để đựng. 

Vị ấy lại dùng vật báu để làm. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. Nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, thiết, 
bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây để làm. 

Nếu đựng trong hộp bị đổ ra, Phật dạy: 

- Nên làm cái nắp để đậy lại. 

Vị ấy lại dùng vật báu để làm cái nắp. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. Nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, thiết, 
bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây để làm. 

Các vị không biết để cái hộp ấy vào chỗ nào. Phật dạy: 

- Nên để dưới giường dây hoặc giường cây, trên cây trụ, hoặc trên 
cây long nha, trên móc áo. 


1363. Mahãvagga ii. Vin.¡. I13ff, phận sự Thượng tọa trong ngày thuyết giới: thuyết pháp, vấn 
đáp luật giữa Tăng, và thuyết giới. 
1364. Xá-la 23%, thẻ hay thăm, hay phiếu. Pali (Vin.i. 117): salãka. 


724 BỘ LUẬT 3 





2. Đại giới cọng trú 

Các Tỳ-kheo nghe Đức Phật cho phép các Tỳ-kheo đến thành La- 
duyệt thuyết giới. Các nơi xa nghe, nhưng phải đến tập hợp để thuyết 
giới nên mỗi mệt. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

Từ nay về sau, thuyết giới tùy theo từng trú xứ, trong phạm vi 
hoặc thôn hoặc ấp. Cho phép kết giới bằng pháp bạch nhị yết-ma, như 
sau: 

Xướng tiêu tướng cương giới của mỗi phương: hoặc khoảng không, 
hoặc cây, hoặc núi, hoặc hang đá, hoặc hang núi cao, hoặc đất trống, 
hoặc đụn cỏ, hoặc gần bên vườn, hoặc gò mả, hoặc mé nước, hoặc đống 
đá, hoặc nơi chòm cây, bên đống gai, nơi vực sâu, bên ngòi kênh, hoặc 
nơi đống phân, hoặc thôn, cương giới của thôn... làm tiêu tướng. Một vị 
xướng tướng bốn phương rồi, trong chúng nên sai một vị có khả năng 
yết-ma, dựa theo sự việc tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như tiêu tướng cương giới đã công 
bố, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận nơi đây kết 
giới cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như tiêu tướng cương giới đã công 
bố, nay Tăng kết giới nơi đây cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết 
giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng kết giới nơi đây cho đồng 
nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. 

- Chúng Tăng đã chấp thuận kết giới nơi đây cho đồng nhất trú 
xứ, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này 
được ghi nhận như vậy. 

Đức Phật dạy tiếp: 

Từ nay về sau cho phép kết giới theo pháp thức như vầy: 

Nên trải tòa, đánh kiền chùy, tất cả đều tập trung lại một chỗ, 
không cho phép nhận dục. Trong chúng vị nào là Tỳ-kheo cựu trú nên 
xướng tiêu tướng bốn phương của đại giới: phương đông có núi thì lấy 
núi làm tiêu tướng; hoặc thôn, hoặc thành, hoặc bờ, hoặc ruộng, hoặc 
vườn, hoặc rừng, hoặc ao, hoặc cây, hoặc đá, hoặc tường, hoặc miễu 
thần, hoặc nhà... Như tiêu tướng của phương đông, các phương kia cũng 
vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo trong trú xứ này đã xướng 
tiêu tướng bốn phương của đại giới. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng dựa vào nội tướng bốn phương này 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 725 





kết làm đại giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo nơi trú xứ này đã xướng 
tiêu tướng bốn phương của đại giới. Nay Tăng dựa vào bên trong tiêu 
tướng bốn phương kết làm đại giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết 
giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, nay Tăng dựa vào bên trong tiêu 
tướng bốn phương này kết làm đại giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất 
thuyết giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Chúng Tăng đã chấp thuận bên trong tiêu tướng bốn phương này 
kết làm đại giới cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng 
đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ có trường hợp các Tỳ-kheo chỉ cần chúng bốn người để tác 
yết-ma; hoặc chúng Tỳ-kheo năm người, chúng Tỳ-kheo mười người, 
chúng Tỳ-kheo hai mươi người, để tác yết-ma. Trong khi đó, tập hợp cả 
đại chúng rất mỏi mệt. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Cho phép kết giới trường, bằng pháp bạch nhị yết-ma như vầy: 

Xướng giới tướng bốn phương: hoặc đóng nọc để làm tiêu tướng, 
hoặc đá, hoặc bờ ruộng... qui định ngang với mức nào đó. Rồi trong 
chúng sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác 
bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo trong trú xứ này xướng 
tướng bốn phương của tiểu giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, dựa vào bên trong tiêu tướng bốn phương của tiểu 
giới kết làm giới trường. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo nơi trú xứ này xướng 
tướng bốn phương của tiểu giới. Nay Tăng dựa vào bên trong tiêu tướng 
bốn phương của tiểu giới kết làm giới trường. Các trưởng lão nào chấp 
thuận, Tăng dựa vào bên trong tiêu tướng bốn phương này kết làm giới 
trường thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Chúng tăng đã chấp thuận bên trong tiêu tướng bốn phương này 
kết làm giới trường rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được 
ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ. Các Tỳ-kheo có ý muốn mở rộng giới, hoặc thu hẹp giới 
lại. Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, nếu muốn thay đổi tiêu tướng của giới thì trước hết 
phải giải cương giới của giới cũ, sau đó mới nới rộng ra hay thu hẹp lại 
tùy ý. Giải cũng bằng pháp bạch nhị yết-ma, dựa theo sự việc trên tác 
bạnh như vầy: 


726 BỘ LUẬT 3 





- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay đây là trú xứ đồng một trú 
xứ, đồng một thuyết giới của Tỳ-kheo. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận giải giới. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng một trú xứ, 
đồng một thuyết giới của Tỳ-kheo. Nay giải giới. Các trưởng lão nào 
chấp thuận, đây là trú xứ đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới của Tỳ- 
kheo, nay Tăng giải giới, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Chúng tăng đã chấp thuận, đây là trú xứ đồng một trú xứ, đồng 
một thuyết giới của Tỳ-kheo, nay Tăng giải giới. Tăng chấp thuận nên 
im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

3. Thất y giới 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo yểm ly, thấy nơi A-lan-nhã có một cái 
hang lý tưởng, tự nghĩ: Nếu ta được lìa y để ngủ đêm'°%, thì ta sẽ ở hang 
này. 

Các Tỳ-kheo đem vấn để này đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau, nên kết giới không mất y, bằng pháp bạch nhị 
yết-ma. Trong chúng nên sai một vị có thể tác yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng nhất trú xứ, 
đồng nhất thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận kết giới không mất y. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng nhất trú xứ, 
đồng nhất thuyết giới, nay Tăng kết giới không mất y. Các trưởng lão 
nào chấp thuận, nơi đây đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới, Tăng 
kết giới không mất y, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận, nơi đây đồng một trú xứ, đồng một thuyết 
giới, kết giới không mất y rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc 
này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo thay y để nhà cư sĩ. Trong khi thay y, loã 
hình. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo kết giới không mất y trừ 
thôn và ranh giới ngoài của thôn, bằng pháp bạch nhị yết-ma. Trong 
chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng một trú xứ, 
đồng một thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 


1365. Xem Phần I, Ch. ¡v. ni-tát-kỳ 2. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 727 





thuận kết giới không mất y, trừ thôn và cương giới ngoài của thôn ra. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng một trú xứ 
đồng một thuyết giới. Nay Tăng kết giới không mất y, trừ thôn và cương 
giới ngoài của thôn ra. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng ở trú xứ 
này đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới này, kết giới không mất y, 
trừ thôn và cương giới ngoài thôn ra, thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận nơi đây đồng một trú xứ, đồng một thuyết 
giới, kết giới không mất y, trừ thôn và cương giới ngoài thôn ra rồi. 
Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo kết hai giới tiếp nhau. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. Cần phải có tiêu tướng. 

Hai cương giới chồng lên nhau. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. Cần phải có khoảng trống giữa hai giới. 
Có các Tỳ-kheo nọ giải đại giới trước rồi giải giới không mất y. Đức 
Phật dạy: 

- Không được như vậy. Trước phải giải giới không mất y, rỗi mới 
giải đại giới. 

Trường hợp kết giới không mất y cách dòng nước chảy mạnh, khi 
Tỳ-kheo đến lấy y, bị nước cuốn trôi. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, không được kết giới không mất y cách bởi dòng 
nước chảy mạnh, trừ có cầu đi qua lại. 

4. Đại giới liên kết 

Trường hợp hai trú xứ lợi dưỡng riêng, thuyết giới riêng. Các Tỳ- 
kheo muốn kết chung lại thành đồng nhất thuyết giới, đồng nhất lợi 
dưỡng. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, cho phép giải giới; rồi sau đó mới kết, bằng pháp 
bạch nhị yết-ma. 

Hai trú xứ đều tự giải giới, rồi tập trung hết lại một chỗ; không 
được nhận dục. Nên xướng tướng của cương giới bốn phương hoặc chỗ 
A-lan-nhã, nơi gốc cây, chỗ đất trống, hoặc núi, hoặc hang, hoặc hang 
núi, cổ, vườn, rừng, gò, mả, bên sông, hoặc đá, gốc cây chặt trụi, hoặc 
chòm gai, hoặc hào, kênh, ao, đống phân, hoặc thôn, cương giới của 
thôn... xướng cương giới ngang bằng chỗ nào rồi, trong chúng nên sai 
một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên nên tác bạch 
như vây: 


728 BỘ LUẬT 3 





- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như giới tướng đã công bố, nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nơi trú xứ này và 
trú xứ kia kết đồng nhất lợi dưỡng, đồng nhất thuyết giới. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như giới tướng đã công bố, nay 
Tăng đối với trú xứ này và trú xứ kia kết đồng nhất thuyết giới, đồng 
nhất lợi dưỡng. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đối với trú xứ này và 
trú xứ kia kết đồng nhất thuyết giới, đồng nhất lợi dưỡng, thì im lặng. 
Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận nơi trú xứ này và trú xứ kia kết đồng nhất 
lợi dưỡng, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. 
Việc này được ghi nhận như vậy. 

Trường hợp có hai trú xứ thuyết giới riêng, lợi dưỡng riêng. Ý các 
Tỳ-kheo muốn kết thành đồng một thuyết giới nhưng lợi dưỡng riêng. 
Đức Phật dạy:Từ nay về sau, cho phép giải giới, sau đó kết lại bằng 
bạch nhị yết-ma. Hai bên đều tự giải rồi, tập trung lại một chỗ, không 
được nhận dục. Nên xướng tướng ở cương giới hoặc A-lan-nhã, hoặc 
chỗ trống không... cho đến cương giới của thôn như trước. Xưng tên của 
hai trú xứ. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như cương giới bốn phương đã 
công bố. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nơi đây 
kết đồng một thuyết giới, nhưng riêng lợi dưỡng. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như cương giới bốn phương đã 
công bố. Nay Tăng nơi trú xứ này kết đồng một thuyết giới, nhưng lợi 
dưỡng riêng. Các trưởng lão nào đồng ý, trong phạm vi cương giới bốn 
phương, Tăng kết đồng một thuyết giới, nhưng riêng lợi dưỡng, thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý trong cương giới bốn phương nầy kết đồng một 
thuyết giới nhưng riêng lợi dưỡng rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. 
Việc này được ghi nhận như vậy. 

Trường hợp có hai trú xứ thuyết giới riêng, lợi dưỡng riêng. Các 
Tỳ-kheo muốn thuyết giới riêng nhưng đồng một lợi dưỡng, lý do là để 
giữ gìn trú xứ. Đức Phật dạy: Cho phép tập Tăng giải giới, rồi bạch nhị 
yết-ma kết. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo 
sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nơi hai trú xứ này kết thuyết giới riêng, nhưng 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 729 





đồng một lợi dưỡng vì để giữ gìn trú xứ vậy. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng nơi hai trú xứ này kết 
thuyết giới riêng, nhưng đồng một lợi dưỡng vì muốn giữ gìn trú xứ. 
Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đối với hai trú xứ này kết thuyết giới 
riêng, nhưng đồng một lợi dưỡng, vì để giữ gìn trú xứ, thì im lặng. Vị 
nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý đối với hai trú xứ này kết thuyết giới riêng, 
nhưng đồng một lợi dưỡng, vì để giữ gìn trú xứ rồi. Tăng đã chấp thuận 
nên 1m lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Trường hợp có hai trú xứ đồng một thuyết giới, đồng một lợi 
dưỡng. Các Tỳ-kheo muốn được thuyết giới riêng, lợi dưỡng riêng. Đức 
Phật dạy: 

Từ nay về sau cho phép tập trung một chỗ để giải giới, rồi tùy 
theo trú xứ kia, mỗi bên đều tự kết giới. 

Bấy giờ có hai trú xứ cách xa nhau, đồng một thuyết giới, đồng 
một lợi dưỡng. Trú xứ kia nhận được một ít đồ ăn thức uống cúng dường 
đều đem đến trú xứ này, đến nơi thì giờ ăn đã qua. Trú xứ này nhận 
được một ít đổ ăn thức uống cúng dường đều mang đến trú xứ kia, đến 
nơi thì giờ ăn đã qua. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

Không được hai trú xứ cách xa nhau mà đồng một thuyết giới, 
đồng một lợi dưỡng. Từ nay về sau cho phép nói lời như vầy: nếu trú xứ 
này đặng một ít đồ ăn thức uống cúng dường thì chỉ cần phân chia nơi 
trú xứ này. Trú xứ kia được một ít đồ cúng dường thì chỉ cần phân chia 
nơi trú xứ kia mà thôi. 

5. Tiểu giới 

Bấy giờ gặp ngày bố-tát, có số đông Tỳ-kheo, trên đường kinh 
qua khoảng trống, không thôn xóm, tâm tự nghĩ: Đức Thế Tôn chế giới, 
phải tập hợp lại một chỗ hòa hợp để thuyết giới. Chúng ta nên làm sao 
đây? Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch lên Đức Phật. Phật dạy: 

- Các Tỳ-kheo lắng nghe! Nếu ngày bố-tát mà đang đi nơi khoảng 
trống, không có thôn xóm, chúng Tăng nên hòa hợp, tập trung lại một 
chỗ để cùng nhau thuyết giới. Nếu Tăng hòa hợp không được thì tùy 
theo đồng Hòa thượng, đồng yết-ma, thiện hữu tri thức, cùng nhau dừng 
bên đường, tập hợp lại một chỗ, kết tiểu giới để thuyết giới, bằng pháp 
bạch nhị yết-ma, như vầy: 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 


730 BỘ LUẬT 3 





- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay chừng này Tỳ-kheo gồm... vị 
tập hợp. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận kết tiểu 
giới. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay có chừng này Tỳ-kheo tập hợp 
kết tiểu giới. Các trưởng lão nào chấp thuận nay chừng này Tỳ-kheo tập 
hợp kết tiểu giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận, chừng này Tỳ-kheo tập hợp kết tiểu giới 
rồi. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo kết giới rồi, nhưng không giải giới mà bỏ đi, 
mọi người cơ hiểm; đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Không được không giải giới mà bỏ đi. Nên bạch nhị yết-ma để 
giải như vầy: 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay số chừng này Tỳ-kheo tập 
hợp. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận giải tiểu 
giới nơi đây. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay số chừng này Tỳ-kheo tập hợp 
để giải tiểu giới này. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng giải tiểu giới nơi 
đây thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý giải tiểu giới này rồi. Tăng đã đồng ý nên im 
lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, trời mưa nước sông lớn. Các Tỳ-kheo lại kết giới cách 
một con sông mà đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới. Ngày mười 
lăm, muốn qua bên kia sông thuyết giới mà không thể lội qua được, nên 
không thành tựu được việc thuyết giới. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch 
Phật, Phật dạy: 

Không được cách hai bên dòng sông mà kết đồng một thuyết giới, 
trừ có thuyên, cầu qua lại. 

Trường hợp có hai trú xứ cách xa nhau, kết đồng một thuyết giới. 
Đến ngày mười lăm, các Tỳ-kheo muốn đến tụ hợp để thuyết giới mà 
nội trong ngày không đến kịp nên không thành tựu việc kết giới. Các 
Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Không được hai trú xứ cách xa nhau mà kết chung một thuyết giới. 
Nếu trú xứ cách dòng sông quá xa mà đồng một trú xứ đồng một thuyết 
giới thì các Tỳ-kheo ngày mười lăm thuyết giới, ngày mười bốn phải 
đến trước; ngày mười bốn thuyết giới, ngày mười ba phải đến trước. 
Không được nhận dục. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 731 





II. TẬP TĂNG 

1. Bạch Tăng 

1. Trường hợp có trú xứ nọ, đến ngày thuyết giới, có một Tỳ-kheo 
vào phòng đóng cửa ngủ. Các Tỳ-kheo thuyết giới rồi, vừa đứng dậy 
để giải tán, vị Tỳ-kheo ngủ kia nghe tiếng khua động thức dậy hỏi các 
Tỳ-kheo: 

- Các Đại đức! muốn đi đâu, không thuyết giới sao? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Chúng tôi đã thuyết giới rồi. Vậy nãy giờ thầy đi đâu? 

VỊ kia nói: 

- Sáng giờ tôi ở nhà đóng cửa phòng ngủ chứ đi đâu. 

Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Ngày thuyết giới, không được đóng cửa phòng mà ngủ. Từ nay về 
sau, cho phép vị ngồi gần kiểm tra để biết người nào đến, người nào 
không đến. Từ nay cho phép bạch trước, sau đó mới thuyết giới. Văn 
bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay là ngày mười lăm, chúng 
Tăng thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận hòa hợp thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rồi sau đó mới thuyết giới '3%. 

2. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có Tỳ-kheo ở một mình tại một 
trú xứ, tự nghĩ: Đức Phật chế pháp, nên hòa hợp tập trung lại một chỗ 
để thuyết giới. Nay ta nên thế nào đây? Vị ấy liền nói với các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Các ông nên lắng nghe kỹ: Nếu đến ngày thuyết giới, Tỳ-kheo ở 
một mình, Tỳ-kheo ấy nên đến nơi thuyết giới đường, lau quét sạch sẽ, 
trải tọa cụ, múc bình nước súc miệng và rửa chân, thắp đèn, sắp xá-la. 
Nếu có khách Tỳ-kheo đến, bốn vị hay hơn bốn vị thì tác bạch rồi mới 
thuyết giới. 

Nếu có ba vị thì mỗi vị hướng vào nhau nói: “Hôm nay là ngày 
mười lăm, Tăng thuyết giới, tôi Tỳ-kheo... thanh tịnh. ”!°⁄ Nói như vậy 
ba lần. Nếu có hai vị cũng hướng vào nhau nói: “Hôm nay là ngày mười 
lăm, Tăng thuyết giới, tôi tên là... thanh tịnh.” Nói như vậy ba lần. Nếu 
có một vị thì nên tâm nghĩ miệng nói: “Hôm nay là ngày mười lăm 
chúng Tăng thuyết giới, tôi Tỳ-kheo tên là... thanh tịnh.” Nói như vậy 


1366. Hết quyển 35. 
1367. Pali, Vin.i. 124: trường hợp tác pháp chỉ có ba Tỳ-kheo, được gọi là thanh tịnh bố-tát 
(pãrisuddhi-uposatha). 


732 BỘ LUẬT 3 





ba lần. 

Nếu ba người thì không được nhận dục thanh tịnh của người thứ tư, 
và bạch thuyết giới. Hai người thì không được nhận dục thanh tịnh của 
người thứ ba, mà mỗi người nên nói ba lời. Một người thì không được 
nhận dục thanh tịnh của người thứ hai, nên tâm niệm nói ba lần. 

3. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo phi pháp biệt chúng yết-ma thuyết 
giới, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới. Các 
Tỳ-kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Ngài dạy: 

Không được phi pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới, phi pháp hòa 
hợp chúng. Không được dùng pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới. 

Thuyết giới có bốn cách: 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp 
chúng, như pháp biệt chúng, như pháp hòa hợp chúng yết-ma thuyết 
giới. Nếu Tỳ-kheo kia phi pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới thì vị kia 
không thành thuyết giới. Nếu phi pháp hòa hợp chúng, như pháp biệt 
chúng yết-ma thuyết giới, thì không thành thuyết giới. Chỉ có như pháp 
hòa hợp chúng yết-ma thuyết giới, gọi là thuyết giới. Nên thuyết giới 
như vậy, đó là pháp của Ta. 

2. Dữ dục 

1. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, Tăng tập hợp vì có Tăng sự. Đức 
Thế Tôn bảo: 

- Nay có việc của Tăng, các Tỳ-kheo tĩnh lặng!?93, 

Có Tỳ-kheo đến bạch Phật: 

- Bạch Đại đức! Có Tỳ-kheo bệnh không đến được. 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép đữ dục.'?3 Người nhận dục nên đem dục 
đến. Vị kia nên gởi dục như vầy: Nên nói, “Tôi gởi dục nơi Đại đức”, 
hay nói, “Tôi thuyết dục”, hay nói, “Nhớ thuyết dục dùm tôi”, hoặc ra 
dấu để dữ dục; tất cả đều thành dữ dục. Hoặc nói đầy đủ để dữ dục thì 
thành dữ dục. Nếu không hiện thân tướng, miệng không thuyết dục thì 
không thành dữ dục, cần phải dữ dục trở lại. 

Nếu Tỳ-kheo nhận dục đến chỗ Tỳ-kheo bệnh để nhận dục; nhận 
dục rồi qua đời, hoặc đi chỗ khác, hoặc thôi tu, hoặc vào trong ngoại 


1368. Ngũ phần 18 (T22n1421 tr.126a05): “Thế Tôn... ngày thuyết giới... bảo các Tỳ-kheo, các 
ngươi hãy tĩnh lặng. Nay sẽ bố-tát thuyết giới.” Liền đó, Tỳ-kheo báo: có Tỳ-kheo bịnh. Phật 
dạy: cho gởi dục thanh tịnh...” Cf. Pali, Vin.1. 123: (...) santi sanghassa karanTyan, cho gởi dục và 
thuyết tịnh, vì có Tăng sự cần phải làm. 

1369. Dữ dục EH“Ä. Pali, Vin. 121, chandan dãtum, gởi cho sự thuận tình, tức gởi phiếu thuận 
(chấp thuận Tăng tác pháp). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 733 





đạo, hoặc vào nơi bộ chúng khác, hoặc đến trên giới trường, hoặc minh 
tướng xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm Tỳ-kheo-nI, 
hoặc tặc tâm làm Sa-môn, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, 
hoặc sát phụ mẫu, sát A-la-hán, hoặc đấu loạn chúng Tăng, hoặc với ác 
tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, hoặc súc sinh, hoặc hai hình, 
hoặc bị cử, hoặc diệt tấn, hoặc đáng diệt tẫn, hoặc nương thần túc ở trên 
không, hoặc lìa chỗ thấy nghe; tất cả không thành dữ dục, phải gởi dục 
cho người khác. Trường hợp đến giữa đường hay đến trong Tăng cũng 
như vậy. Nếu người nhận dục ngủ, hoặc nhập định hay quên; không 
cố ý làm như vậy thì thành dữ dục. Nếu cố ý không nói thì phạm đột- 
kết-la. Nếu bệnh nhân có thể làm được như vậy thì tốt, bằng không thì 
dìu Tỳ-kheo bệnh đến, hay để trên giường cây, giường dây khiêng đến 
trong Tăng. Nếu sợ khua động Tỳ-kheo bệnh ảnh hưởng đến căn bệnh 
có thể bị chết, thì tất cả chúng Tăng nên đến xung quanh chỗ Tỳ-kheo 
bệnh để tác yết-ma. Nếu số Tỳ-kheo bệnh đông mà tập trung được lại 
một chỗ thì tốt, bằng không thì các Tỳ-kheo phải ra ngoài giới tác yết- 
ma. Không có cách nào được phép biệt chúng tác yết-ma. 

2. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ 
để thuyết giới, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Đã đến giờ thuyết giới các ông nên tĩnh lặng. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo nọ bạch Đức Thế Tôn: 

- Hiện có Tỳ-kheo bệnh không đến được. 

Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau cho phép gởi sự thanh tịnh,'”? cho phép Tỳ-kheo 
đến nhận sự thanh tịnh. Tỳ-kheo kia nên gởi như sau: Nói Tôi thanh 
tịnh tức thành gởi sự thanh tịnh, cho đến, nói đầy đủ để gởi sự thanh tịnh 
như pháp dữ dục trên, thì thành gởi sự thanh tịnh. Nếu thân không hiện 
tướng, miệng không nói lên sự thanh tịnh thì không thành gởi sự thanh 
tịnh. Cũng như pháp gởi dục trên kia, pháp gởi sự thanh tịnh cũng vậy. 
Nếu người nhận thanh tịnh đến chỗ Tỳ-kheo bệnh nhận sự thanh tịnh; 
khi nhận sự thanh tịnh rồi thì mạng chung hay đi nơi khác, hoặc thôi tu, 
hoặc gia nhập chúng của ngoại đạo, hoặc vào bộ chúng khác, hoặc đến 
trên giới trường, hoặc tướng bình minh xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên 
tội, hoặc phạm Tỳ-kheo-nI, hoặc tặc tâm làm Sa-môn, hoặc phá nội 
ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, hoặc sát cha mẹ, sát A-la-hán, hoặc đấu 
loạn chúng Tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, 


1370. Dữ thanh tịnh EHÿ###. Pali (Vin.¡. 120): pãrisuddhin dãtum. Gởi thanh tịnh, trong trường 
hợp yết-ma thuyết giới. 


734 BỘ LUẬT 3 





hoặc súc sinh, hoặc hai hình, hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt 
tẫn, hoặc nương thần túc ở trên không, hoặc lìa chỗ thấy nghe; thảy đều 
không thành gởi sự thanh tịnh, cần gởi cho người khác. 

Trường hợp đến giữa đường hoặc đến trong chúng cũng như vậy. 
Người nhận sự thanh tịnh hoặc ngủ, hoặc nhập định hoặc quên, mà 
không cố ý làm như vậy thì thành gởi sự thanh tịnh. Nếu vị ấy cố ý 
không nói thì phạm đột-kết-la. Nếu Tỳ-kheo bệnh có thể làm như vậy 
được càng hay, bằng không thể làm được thì nên dìu người bệnh đến 
hay để trên giường dây, giường cây khiêng đến trong Tăng. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghĩ: Nếu khiêng Tỳ-kheo bệnh đến sợ 
bệnh tình tăng thêm, hoặc đưa đến mạng chung, chúng Tăng nên đến 
đó tác yết-ma thuyết giới. Nếu có số đông Tỳ-kheo bệnh thì tập hợp lại 
một chỗ được thì càng hay, nếu không thì các Tỳ-kheo nên ra ngoài giới 
để tác yết-ma thuyết giới. Nếu không ra ngoài giới thì không được biệt 
chúng tác yết-ma thuyết giới, không có cách nào cho phép biệt chúng 
yết-ma thuyết giới. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo gởi dục mà không gởi thanh tịnh, 
trong Tăng có sự việc khởi lên, không thuyết giới được. Bấy giờ, Tỳ- 
kheo mang dục đến nói: 

- Tôi đem dục đến chứ không đem được sự thanh tịnh. Việc yết- 
ma thuyết giới được đình lại, khiến các Tỳ-kheo mỏi mệt, nên đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, khi gởi dục nên gởi thanh tịnh. Nên nói như sau: 
Tôi gởi dục và thanh tịnh cho thầy. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dựa theo sự việc, nói: 

- Tôi gởi dục và thanh tịnh cho thầy theo sự việc này. 

Trong tăng có nhiều việc khác khởi lên, bấy giờ Tỳ-kheo đem dục 
đến nói: 

- Tôi đem dục và thanh tịnh cho sự việc này chứ không đem dục 
và thanh tịnh cho việc khác. Do vậy, công việc bị đình lại. Các Tỳ-kheo 
đều bị mỏi mệt, đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được theo từng sự việc mà gởi dục và thanh tịnh. Cho 
phép gởi dục và thanh tịnh cho Tăng sự như pháp. 

Trường hợp Tỳ-kheo nhận dục thanh tịnh hoặc qua đời, hoặc thôi 
tu, hoặc vào trong chúng của ngoại đạo, hoặc vào bộ chúng khác, hoặc 
đến trên giới trường, hoặc dấu hiệu bình minh xuất hiện. Các Tỳ-kheo 
nghĩ, - Gởi dục và thanh tịnh như vậy bị mất hay không? 

Đức Phật dạy: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 735 





- Bị mất. 

Trường hợp Tỳ-kheo nhận dục và thanh tịnh trên đường đi bị cách 
trở,!37! hay nạn giặc, nạn thú dữ, hoặc nước lụt, không thể đến nơi được, 
bèn từ ngoài cương giới!” mà đến trong Tăng-già-lam gởi dục thanh 
tịnh. Các Tỳ-kheo nghĩ, có bị mất dục và thanh tịnh chăng 2 

Đức Phật dạy: 

- Không mất. 

Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo gởi dục và thanh tịnh gặp mạng 
nạn, phạm hạnh nạn, hoặc trong giới mà không đến được trong Tăng, 
cho phép từ ngoài cương giới mà đến trong Tăng gởi dục và thanh tịnh, 
như vậy không bị mất dục. Gởi dục thanh tịnh như vậy là đúng lời Ta 
dạy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận dữ dục thanh tịnh một người rồi, nghi 
không dám nhận dục thanh tịnh người thứ hai. Đức Phật dạy: Cho phép 
nhận. 

Vị kia nhận dục thanh tịnh hai người rồi, lại nghi không dám nhận 
dục thanh tịnh người thứ ba. Đức Phật dạy: Cho phép nhận. 

Vị kia nhận dục thanh tịnh ba người rồi, lại nghi không dám nhận 
dục thanh tịnh người thứ tư. Đức Phật dạy: Cho phép nhận. 

Đức Phật dạy tiếp: Nếu có thể nhớ tên bao nhiêu thì tùy theo đó 
nhận nhiều hay ít. Nếu không thể nhớ tên thì nói họ, không thể nhớ họ 
thì nói tướng mạo. Không nhớ tướng mạo thì nói số đông Tỳ-kheo như 
pháp Tăng sự dữ dục thanh tịnh. 

3. Thuyết giới 

1. Bấy giờ, có một nơi, đến ngày thuyết giới, đại chúng tập hợp 
thuyết giới, nhưng âm thanh nhỏ, đại chúng không nghe được. Các Tỳ- 
kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép đứng giữa chúng để thuyết giới. Nếu 
đứng nói mà vẫn không nghe thì nên lập tòa rất cao giữa chúng để 
ngồi nói. Nếu vẫn không nghe thì nên làm tòa cao chuyển luân'*3 đứng 
ngang tầm tay với, từ nơi đó thuyết giới. 

- Khi tụng bị quên hay lộn thì Tỳ-kheo ngồi gần nên nhắc. Nếu 
vẫn quên thì vị Tỳ-kheo thứ hai nên thay thế để nói. Nên nói tiếp theo 
chứ không được nói trở lại. 

2. Trường hợp có việc xảy ra cho Tỳ-kheo đem dục thanh tịnh, 


1371. Đường đi trong phạm vi trú xứ. 
1372. Đi vòng ra khỏi phạm vi trú xứ. 
1373. Chuyển luân cao tòa fffflfi/›J*£: không hiểu làm như thế nào 


736 BỘ LUẬT 3 





như việc Tăng, việc Phật, việc Pháp, việc Tỳ-kheo bệnh. Các T-kheo 
đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, cho phép chuyển trao dục thanh tịnh cho các Tỳ- 
kheo khác. Nên nói như sau: “Tôi nhận dục thanh tịnh cho số đông Tỳ- 
kheo. Vị kia và bản thân tôi, Tăng sự như pháp, gởi dục thanh tịnh.” 

3. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nói đến tên Hòa thượng, A-xà-lê. 
Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được gọi tên Hòa thượng, A-xà-lê. 

Các Tỳ-kheo hỏi với nhau, Hòa thượng, A-xà-lê của thầy tên là 
gì? VỊ kia không dám trả lời. 

Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có người hỏi thì cho phép xưng tên của Hòa thượng, A-xà- 
lê. 

Trường hợp Tỳ-kheo hành ba-lợi-bà-sa, bổn nhật trị, Ma-na-đỏa, 
a-phù-ha-na, hoặc khi yết-ma lập chế, hoặc khi thọ giới, hoặc khi sai 
người, hoặc khi giải (yết-ma) thì nên xưng tên Hòa thượng, A-xà-lê. 

Khi Tỳ-kheo có nhân duyên nên xưng tên Hòa thượng, A-xà-lê 
mà không dám xưng. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Nếu 
có nhân duyên thì cho phép xưng danh tự Hòa thượng, A-xà-lê. 

Nếu Tỳ-kheo bận việc nên dữ dục thanh tịnh, dữ dục TÔI, công 
việc xong, sinh nghi không dám đến chỗ thuyết giới. Các Tỳ-kheo đem 
việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu công việc xong nên đến, không đến nên như pháp trị. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ không đến chỗ thuyết giới do sợ Tỳ- 
kheo khác vì mình tác yết-ma ngăn không cho thuyết giới. Các Tỳ-kheo 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

VỊ kia lại nghĩ không đến chỗ thuyết giới sợ vì thân hữu tri thức 
của ta tác yết-ma hoặc ngăn việc thuyết giới. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Vị kia lại nghĩ, ta đến chỗ thuyết giới không ngồi, sợ các Tỳ-kheo 
khác vì ta tác yết-ma, hoặc ngăn thuyết giới. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Nếu vì thân hậu tri thức mà đến chỗ thuyết giới không ngồi, cũng 
như vậy. 

4. Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, chúng Tăng tập hợp 
đông. Khi sắp thuyết giới, nghe có giặc đến, thảy đếu sợ hãi nên rời chỗ 
ngồi bỏ đi, không thành thuyết giới. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 737 





Phật dạy: 

- Từ nay về sau, khi tám nạn sự khởi, hoặc có các duyên, cho phép 
thuyết giới lược. Tám nạn sự là: Vua, giặc cướp, lửa, nước, bệnh, nhân, 
phi nhân, ác trùng. Các duyên khác là: đại chúng tập hợp đông mà chỗ 
ngồi ít, hoặc phần đông trong chúng bị bệnh, thì cho phép thuyết giới 
lược. 

- Trường hợp đại chúng tập hợp đông mà trên chỗ ngồi che không 
hết, hoặc trời mưa thì cho thuyết giới lược. Hoặc bố-tát nhiều,” đêm 
đã khuya, hoặc có tranh cãi, hoặc luận biện A-tỳ-đàm, Tỳ-ny, hoặc nói 
pháp quá khuya. Từ nay về sau, cho phép tất cả chúng chưa đứng dậy, 
khi dấu hiệu bình minh chưa xuất hiện nên tác yết-ma thuyết giới, chứ 
không có cách nào có thể được phép thọ dục và thanh tịnh cách đêm'*5 
yết-ma thuyết giới. 

Tỳ-kheo nọ có ý nghĩ, vì nạn duyên cho phép thuyết giới lược, 
nạn duyên chưa đến gấp, chúng ta có thể thuyết giới đầy đủ. Tỳ-kheo 
kia nên thuyết giới đầy đủ; không thuyết giới đầy đủ, sẽ như pháp trị. 

Tỳ-kheo nọ có ý nghĩ, nạn duyên này đã đến gần, chúng ta không 
thể thuyết giới đầy đủ, chỉ có thể nói đến chín mươi việc. Vị Tỳ-kheo 
nọ nên nói chín mươi việc; không nói sẽ như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo có ý nghĩ, nạn sự đã đến gần, chúng ta không thể 
thuyết giới đầy đủ đến chín mươi việc, mà chỉ có thể nói đến ba mươi 
việc thì nên nói đầy đủ ba mươi việc; không nói sẽ như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo nghĩ, nạn sự này gần, chúng ta nói đầy đủ ba mươi 
việc không được, chỉ có thể nói đến hai pháp bất định. Tỳ-kheo nên nói 
đến hai pháp bất định; không nói sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo khởi nghĩ, nạn sự gần quá, chúng ta không 
thể nói đầy đủ đến hai pháp bất định, có thể nói đến mười ba việc. Vị 
kia phải nói đến mười ba việc, không nói sẽ như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo kia nghĩ, nạn sự này gần, không thể nói đến mười 
ba việc, có thể nói đến bốn việc. Tỳ-kheo kia nên nói bốn việc; không 
nói sẽ như pháp trị. 

Tỳ-kheo kia nghĩ, nạn sự này, chúng ta nói bốn việc không được, 
chỉ có thể nói bài tựa của giới. Vị kia phải nói đến bài tựa của giới; 
không nói sẽ như pháp trị. 


1374. Có lẽ muốn nói là quá đông người. 

1375. Theo cách tính của Luật, khi ánh sáng ban mai xuất hiện mới tính là sang ngày khác, chứ 
không kể bất đầu từ giữa khuya. Thọ dục và thanh tịnh trước khi ánh sáng ban mai xuất hiện, 
nhưng lại thuyết giới sau khi nó đã xuất hiện, gọi là thuyết giới với thọ dục và thanh tịnh cách 
đêm. 


738 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghĩ, nạn sự này đến rồi, chúng ta nói bài 
tựa của giới không được. Do nhân duyên của nạn sự này, các Tỳ-kheo 
phải từ chỗ ngồi đứng dậy đi liền. 

Năm cách nói pháp: Nói bài tựa rồi, còn lại nên nói “Như Tăng 
thường nghe.” Nói bài tựa và bốn việc rồi, còn lại nên nói “Như Tăng 
thường nghe.” Nói bài tựa, bốn việc và mười ba việc rồi, còn lại nên nói 
“Như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn việc, mười ba việc, và hai 
việc rồi, còn lại nên nói “Như Tăng thường nghe.” Nói đầy đủ là thứ 
năm. Như vậy gọi là năm cách thuyết giới. 

Lại có năm cách nói: Nói bài tựa và bốn việc rồi, còn lại nên nói 
“Như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn việc và mười ba việc rồi, 
còn lại nên nói “Như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn việc, mười 
ba việc và hai việc rồi, còn lại nên nói “Như Tăng thường nghe.” Nói 
bài tựa, mười ba việc, hai việc và ba mươi việc rồi, còn lại nên nói “Như 
Tăng thường nghe.” Nói đầy đủ là thứ năm. 

Lại có năm cách nói: Nói bài tựa, bốn việc, và mười ba việc rồi, 
còn lại nên nói “Như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn việc, mười 
ba việc, hai việc, và hai việc rồi, còn lại nên nói “Như Tăng thường 
nghe.” Nói bài tựa, bốn việc, mười ba việc, hai việc, và ba mươi việc 
rồi, còn lại nên nói “Như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn việc, 
mười ba việc, hai việc, ba mươi việc, chín mươi việc rồi, còn lại nên nói 
“Như Tăng thường nghe.” Nói đầy đủ là cách thứ năm. Như vậy gọi là 
năm cách thuyết giới. 

5. Thế Tôn ở tại thành La-duyệt, trong núi Kỳ-xà-quật. Bấy giờ 
có một Tỳ-kheo tên là Na-na-do'*° tâm loạn cuồng si, có khi nhớ ngày 
thuyết giới, có khi không nhớ, có khi đến có khi không đến. Các Tỳ- 
kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, trao cho Tỳ-kheo Na-na-do pháp bạch nhị yết-ma 
tâm loạn cuồng si, theo phương thức như sau: Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo Na-na-do nầy tâm loạn 
cuồng si, có khi nhớ ngày thuyết giới, có khi không nhớ; có khi đến, có 
khi không đến. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
trao cho Tỳ-kheo này yết-ma tâm loạn cuồng si, hoặc nhớ, hoặc không 
nhớ, hoặc đến, hoặc không đến đối với việc Tăng tác yết-ma thuyết 


1376. Na-na-do J|#]š. Các đoạn dưới đều gọi là tỳ kheo Na-na-do; có thể dư từ “do” vì ảnh 
hưởng của sự ngắt từ sai ở đây. Ngũ phần 18 (T22n1421 tr.125c10): Già-già ÍlllÍlll; Thập tụng 22 
(T23n1435 tr.161a29): Thi-việt f/ÄŸ. Pali, Vin. ¡. 123, Gagga. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 739 





giới. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo Na-na-do nầy tâm loạn 
cuồng si, hoặc nhớ ngày thuyết giới, hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc 
không đến. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo Na-na-do yết-ma tâm loạn 
cuồng si, hoặc nhớ, hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc không đến đối với 
việc yết-ma thuyết giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng trao cho 
Na-na-do này pháp cuồng si tâm loạn, nhớ không nhớ, đến không đến 
đối với việc yết-ma thuyết giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nóI. 

- Tăng đã chấp thuận, trao cho Tỳ-kheo Na-na-do yết-ma cuồng sỉ 
tâm loạn, nhớ không nhớ, đến không đến rồi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Có ba loại cuồng sỉ: Một là khi thuyết giới, nhớ không nhớ, đến 
không đến. Hai là loại cuồng si nhớ thuyết giới mà không đến. Ba là 
loại cuồng si không nhớ thuyết giới, không đến. Trong ba loại cuồng sỉ 
này, loại có nhớ thuyết giới, không nhớ thuyết giới, có đến không đến, 
Tỳ-kheo như vậy chúng Tăng nên trao cho yết-ma cuỗng si. Vị kia nhớ 
thuyết giới mà không đến, chúng Tăng không nên trao yết-ma cuồng 
si. Vị cuồng si không nhớ thuyết giới cũng không đến, không được trao 
yết-ma cuồng si. 

Tỳ-kheo kia, Tăng trao yết-ma rồi, sau đó bệnh cuồng si chấm 
dứt, khởi nghĩ, - Nay ta nên làm thế nào? Vị ấy liền thưa với các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Nếu người cuồng si được trao yết-ma rồi, sau đó bệnh cuồng sĩ 
hết, nên bạch nhị yết-ma để giải, theo pháp thức như sau: Tỳ-kheo Na- 
na-do nên đến giữa chúng Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu 
gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi là Tỳ-kheo Na-na-do, trước 
đây mắc bệnh cuồng s¡. Khi thuyết giới, hoặc nhớ hoặc không nhớ, hoặc 
đến, hoặc không đến, Tăng đã cho tôi yết-ma bệnh cuồng sỉ. Nay tôi trở 
lại được chánh niệm, cầu giải yết-ma cuồng sĩ. 

Cầu xin như vậy ba lần. Trong chúng nên sai một vị có khả năng 
tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo Na-na-do nầy, trước đây 
mắc bệnh cuồng si. Khi thuyết giới, hoặc nhớ hoặc không nhớ, hoặc đến 
hoặc không đến, chúng Tăng đã trao cho yết-ma cuồng si, sau đó bệnh 
cuồng si hết, nay Tỳ-kheo này cần cầu giải yết-ma bệnh cuỗng si. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho phép giải yết-ma 


740 BỘ LUẬT 3 





bệnh cuồng si. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo Na-na-do nầy, trước kia 
mắc bệnh cuồng si. Khi thuyết giới hoặc nhớ hoặc không nhớ, hoặc 
đến hoặc không đến, Tăng đã trao cho pháp yết-ma bệnh cuồng sỉ, sau 
khi trao yết-ma rồi, bệnh cuồng si chấp dứt, nay Tỳ-kheo này cần cầu 
chúng Tăng giải yết-ma cuỗng si. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng giải 
yết-ma cuồng si cho Tỳ-kheo Na-na-do thì im lặng, vị nào không đồng 
ý xIn nói. 

- Tăng đã chấp thuận giải yết-ma bệnh cuồng si cho Tỳ-kheo Na- 
na-do rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đều nghĩ, người được trao cho pháp yết-ma 
cuỗng sỉ rồi, sau đó bệnh lành, được giải yết-ma bệnh cuồng si; thời 
gian sau, bệnh cuồng si lại trở lại, có được trao pháp yết-ma lại hay 
không? 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, tùy theo bệnh cuồng si phát khởi thì trao pháp 
yết-ma, khi bệnh cuồng sỉ hết thì giải. 

6. Khi Đức Thế Tôn ở nước Chiêm-bà, bên bờ sông Già-già, vào 
ngày thứ mười lăm thuyết giới, thì bấy giờ, Ngài ngồi nơi đất trống, 
chúng Tăng ngồi vây xung quanh. Phần đầu của đêm đã qua, bước sang 
phần giữa của đêm, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, cởi bổ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa với Đức 
Phật: 

- Đầu đêm đã qua, cúi xin Đức Thế Tôn thuyết giới. 

Đức Thế Tôn im lặng. Tôn giả A-nan thấy Đức Phật im lặng, liền 
trở về chỗ ngôi. Đầu đêm, giữa đêm đã qua, Tôn giả A-nan lại từ chỗ 
ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay bạch Phật: 

- Đầu đêm, giữa đêm đã qua, cúi xin Đức Thế Tôn thuyết giới. 

Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Tôn giả thấy Đức Thế Tôn im lặng, 
liền trở về chỗ ngồi. Đầu đêm giữa đêm cuối đêm đều đã qua, dấu hiệu 
bình minh đã xuất hiện, các loài chim bắt đầu kêu. Tôn giả liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay bạch Phật: 

- Đầu đêm giữa đêm và cuối đêm đều đã qua, dấu hiệu bình minh 
đã xuất hiện, các loài chim đã bắt đầu kêu, chúng Tăng ngồi đã lâu, cúi 
xin Đức Thế Tôn thuyết giới. Đức Phật bảo A-nan: 

- Trong chúng có người bất tịnh. Nếu trong chúng có người bất 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 T41 





tịnh mà muốn cho Như Lai thuyết giới với một chúng như vậy, không 
có lý đó. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan im lặng về lại chỗ ngồi. Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên nghĩ, trong chúng này có ai bất tịnh nên Đức Như Lai mới nói, 
“Nếu trong chúng có người bất tịnh mà muốn cho Như Lai thuyết giới 
với một chúng như vậy, không có lý đó.” Tôn giả Đại Mục-kiển-liên 
liền quán sát nhân tâm của chúng, liền thấy có một vị bất tịnh, ngồi cách 
Đức Như Lai không xa, chẳng phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, chẳng 
phải phạm hạnh mà nói là phạm hạnh, phạm giới, phạm ác pháp, bất 
tịnh ô uế, tà kiến, che dấu ác nghiệp, bên trong ôm ấp sự hủ mục, giống 
như bộng cây không khác. Thấy như vậy rồi, Tôn giả liền nghĩ chính 
do người này mà Đức Phật nói với Tôn giả A-nan, “Nếu trong chúng có 
người bất tịnh mà muốn cho Như Lai thuyết giới với một chúng như vậy, 
không có lý đó.” Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đến chỗ người kia nói: 

- Ngươi đứng dậy! Đức Như Lai đã thấy ngươi rồi, đã biết ngươi 
rồi. Ngươi phải mau mau đứng dậy, ra khỏi chỗ này, không được ở nơi 
đây. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên nắm tay vị ấy kéo ra ngoài cửa, rồi trở 
vào, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và bạch Phật: 

- Trong chúng đã thanh tịnh, cúi xin Đức Thế Tôn thuyết giới. 

Đức Phật nói với Tôn giả Mục-liên: 

- Hiện tại, ông không được làm như vậy, và sau này cũng không 
được làm như vậy. Này Mục-liên! Từ nay về sau cho phép tác tự ngôn 
trị. Nếu không tự ngôn thì không được trị. Từ nay về sau, các ông tự tác 
yết-ma thuyết giới. 

Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: 

- Đây là lần thuyết giới cuối cùng của Như Lai. Tại sao vậy? 
Người có phạm không được dự thuyết giới. Người có phạm không được 
nghe giới. Không được hướng đến người phạm giải tội. Người có tội 
không được giải tội cho người khác. 

Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: 

- Nước biển có tám điều hy hữu, cho nên A-tu-la thích sống nơi 
đó. Tám điều ấy là: 

- Tất cả các dòng sông đều chảy dồn về nơi đó. Đó là một kỳ đặc, 
A-tu-la thích vui sống. 

- Lại nữa, nầy Mục-liên, nước biển thường còn, không mất quy 
luật sóng biển của nó. Đó là kỳ đặc thứ hai của nước biển mà A-tu-la 
thích vui sống. 


742 BỘ LUẬT 3 





- Lại nữa, Mục-liên, năm dòng sông lớn như sông Hằng, sông 
Diêm-ma, Na-tát-la, A-di-la-bà-để-ma, khi đã chảy nhập vào biển thì 
cái tên cũ của nó đều mất. Đó là đặc kỳ thứ ba của biển mà A-tu-la 
thích vui sống. 

- Lại nữa, nầy Mục-liên, nước năm dòng sông lớn nầy và nước 
mưa đều chảy về biển mà nước biển không tăng giảm. Đây là kỳ đặc 
thứ tư mà A-tu-la thích vui sống. 

- Lại nữa, toàn bộ nước biển đều cùng một vị là mặn. Đó là kỳ đặc 
thứ năm của biển mà A-tu-la thích vui sống. 

- Lại nữa, nầy Mục-liên, nước biển không chấp nhận thây chết. 
Dầu có thây chết thì gió biển cũng đưa nó vào bờ. Đây là kỳ đặc thứ sáu 
của biển mà A-tu-la thích vui sống. 

- Lại nữa, này Mục-liên, nước biển sản xuất nhiều trân bảo đặc 
biệt mà nơi lục địa không có. Các loại trân bảo ấy như vàng bạc, chân 
châu, lưu ly, san hô, xa cừ, mã não. Đó là kỳ đặc thứ bẩy của biển mà 
A-tu-la thích vui sống. 

- Lại nữa, nầy Mục-liên, nơi đại hải, loài sinh vật có thân hình lớn 
cư trú nơi đó. Loài sinh vật có thân hình lớn bê dài đến cả một trăm do 
tuần, hai trăm do tuần, ba trăm do tuần cho đến bảy trăm do tuần. Đây 
là kỳ đặc thứ tám của biển mà A-tu-la thích vui sống. 

- Do tám đặc tánh này của biển cả mà A-tu-la thích vui sống nơi 
đó. Cũng như vậy, nầy Mục-liên, trong giáo pháp của Ta cũng có tám 
đặc tánh, khiến cho các đệ tử sau khi thấy rồi đều tự mình thích vui sống 
trong đó. Tám đặc tánh ấy là: 

- Như nước biển lớn đều do tất cả mọi dòng sông chảy về, cũng 
vậy, Mục-liên, các đệ tử của Ta lần lượt học giới cũng đều trở về giáo 
pháp của Ta, ở trong đó học các pháp lành. Như vậy, này Mục-liên, đây 
là một kỳ đặc khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. 

- Này Mục-liên, cũng nước biển thường còn, không mất quy luật 
sóng biển của nó; các đệ tử của Ta trụ ở trong giới cho đến trọn đời 
không phạm. Đó là kỳ đặc thứ hai khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích 
vui sống. 

- Này Mục-liên, như nước năm dòng sông lớn khi chảy về biển 
cả thì tên cũ của nó đều mất, chỉ còn gọi là biển; cũng như vậy, Mục- 
liên, trong giáo pháp của Ta bốn chủng tánh Sát-lợi, Bà-la-môn, Tỳ-xá, 
Thủ-đà, với đức tin kiên cố từ bổ gia đình xuất gia học đạo thì cái tên cũ 
không còn được gọi mà chỉ xưng là Sa-môn Thích tử. Đó là đặc tánh thứ 
ba của giáo pháp Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 743 





- Này Mục-liên, cũng như nước năm dòng sông lớn và nước mưa 
đều chảy về biển mà nước biển không tăng giảm; cũng như vậy, Mục- 
liên, trong giáo pháp của Ta các tộc tánh, với lòng tin kiên cố từ bỏ gia 
đình xuất gia học đạo vào cảnh giới vô dư Niết-bàn mà cảnh giới vô dư 
Niết-bàn không tăng không giảm. Đó là đặc tính thứ tư trong giáo pháp 
của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. 

- Mục-liên, cũng như nước trong biển cả đồng một vị mặn; giáo 
pháp của Ta đồng một vị giải thoát. Này Mục-liên, Đây là đặc tánh thứ 
năm trong giáo pháp của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui 
sống. 

- Mục-liên, cũng như biển cả không chấp nhận thây chết. Dầu có 
thâ y chết thì gió biển cũng đưa vào bờ. Trong giáo pháp của ta cũng như 
vậy, không chấp nhận thây chết. Thây chết là chẳng phải Sa-môn mà 
tự xưng là Sa-môn, chẳng phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, 
phạm giới, ác pháp, bất tịnh ô uế, tà kiến, che dấu nghiệp bất thiện, bên 
trong ôm ấp sự hư mục giống như cây bị thúi trong ruột, tuy ngồi ở trong 
chúng mà thường xa la chúng Tăng, chúng Tăng cũng không gần họ. 
Mục-liên, đây là đặc tánh thứ sáu trong giáo pháp của Ta, khiến các đệ 
tử thấy rồi tự mình thích vui sống. 

- Mục-liên, cũng như nước biển cả sản xuất nhiều trân bảo khác 
lạ, nơi lục địa không thể có như vàng, bạc, chân châu, lưu ly, san hô, 
xa cừ, mã não. Trong giáo pháp của Ta cũng sản xuất nhiều trân bảo, 
như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ thiển, ngũ căn, ngũ lực, 
thất giác ý, bát hiền Thánh đạo. Như vậy, này Mục-liên, đó là kỳ đặc 
thứ bẩy trong giáo pháp của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích 
vui sống. 

- Này, Mục-liên, cũng như nước trong biển cả là nơi cư trú của 
nhiều loài vật có thân hình lớn hằng trăm do tuần, cho đến bảy trăm 
do tuần. Cũng như vậy, này Mục-liên, trong giáo pháp của Ta cũng 
dung chứa các đại hình, như trong chúng Tăng những vị hướng đến Tu- 
đà-hoàn, đặng quả Tư-đà-hàm, cho đến những vị hướng đến A-la-hán, 
đặng quả A-la-hán. Này, Mục-liên, đây là kỳ đặc thứ tám ở trong giáo 
pháp của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. 

7. Trường hợp một trú xứ đến ngày thuyết giới, có số đông Tỳ- 
kheo ngu sỉ tập trung lại một chỗ, mời vị Thượng tọa thuyết giới. Vị 
Thượng tọa nói: 

- Trước đây tôi không tụng giới. 

Kế đó, mời Trung tọa, Hạ tọa thuyết giới. Các vị cũng đều trả 


7144 BỘ LUẬT 3 





lời: 

- Không tụng. 

Do vậy không thành thuyết giới. Các Tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Số đông Tỳ-kheo ngu sỉ không nên tập trung ở một chỗ, để rồi 
không biết giới, lại không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không biết 
yết-ma bố-tát. Từ nay về sau chế định, Tỳ-kheo năm tuổi phải yết-ma 
tụng giới. Nếu không yết-ma tụng giới thì sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo ngu sĩ, tập trung ở một chỗ, mời các 
Thượng tọa thuyết giới. Các Thượng tọa nói: 

- Trước đây chúng tôi có tụng, nhưng nay quên rồi. 

Kế đó, mời Trung tọa, Hạ tọa thuyết giới. Các vị cũng đều trả 
lời: 

- Trước đây có tụng, nhưng nay quên hết rồi. 

Do đó không thành thuyết giới. Các Tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Số đông Tỳ-kheo ngu si không được tập trung ở một chỗ, để rồi 
không biết giới, lại không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không 
biết yết-ma bố-tát. Từ nay về sau chế định, Tỳ-kheo năm tuổi phải tụng 
giới, tụng yết-ma cho thông suốt. Nếu không thuộc sẽ như pháp trị. Từ 
nay về sau cho phép nương nơi Tỳ-kheo có khả năng tụng giới để hạ 
an cư. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nương nơi vị tụng giới hạ an cư. Trong thời 
gian an cư vị tụng giới mạng chung. Các Tỳ-kheo nghĩ, chúng ta làm thế 
nào đây? Các Tỳ-kheo liền đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu có Tỳ-kheo nương theo Tỳ-kheo tụng 
giới hạ an cư; trong khi an cư, vị tụng giới mạng chung, hoặc đi xa hoặc 
thôi tu, hoặc gia nhập chúng ngoại đạo, hoặc đến trong bộ chúng khác, 
hoặc phạm biên tội, hoặc phạm Tỳ-kheo-nmi, hoặc làm Sa-môn với tâm 
giặc, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, hoặc sát phụ mẫu, sát 
A-la-hán, hoặc đấu loạn chúng Tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra 
máu, hoặc phi nhân, hoặc súc sinh, hoặc hai hình. Nếu chưa đến thời kỳ 
hậu an cư thì nên đến nơi trú xứ gần đó kết hậu an cư. Nếu không được 
thì nên mời vị ở gần, có khả năng tụng luật đến để an cư. Nếu đã hậu 
an cư rồi, các Tỳ-kheo nên đến nơi trú xứ gần học tụng. Có vị học được 
bài tựa, hay tụng bốn việc, hoặc tụng mười ba việc, hoặc hai bất định, 
hoặc ba mươi việc, chín mươi việc, hoặc tụng pháp dư tàn. VỊ kia tụng 
được bao nhiêu thì trở về lại trú xứ dạy lại cho một người tụng. Nếu 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 745 





một người không thể tụng hết thì tùy theo người trước người sau nối tiếp 
nhau tụng, chứ không được tụng trở lại. Nếu được như vậy thì tốt, bằng 
không thì chỉ nên thuyết pháp, tụng kinh rồi giải tán. 

Bấy giờ, Nan-đà có người đệ tử thông minh, có khả năng liệu 
việc. Bạt-nan-đà nói với người ấy: 

- Ông cùng tôi du hành trong nhân gian. 

Người kia nói: 

- Chờ tôi một chút để tôi về xin phép Hòa thượng tôi đã. 

Người kia đến chỗ Nan-đà thưa: 

- Xin Hòa thượng cho phép con cùng Bạt-nan-đà du hành trong 
nhân gian. 

Nan-đà trả lời: Tùy ý ông. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Nan-đà: 

- Tại sao thầy lại cho đệ tử của mình theo Bạt-nan-đà du hành 
trong nhân gian? Trong khi Bạt-nan-đà là người si, không biết giới, 
không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không biết yết-ma bố-tát. 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên, đem sự việc này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân 
duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, biết mà Ngài vẫn cố hỏi Nan-đà: 

- Ông có thuận cho đệ tử cùng với Bạt-nan-đà du hành trong nhân 
gian hay không? Trong khi Bạt-nan-đà là người si, không biết giới, 
không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không biết yết-ma bế-tát. 

Nan-đà thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Nan-đà: 

- Ông làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Nan-đà, sao ông lại khiến đệ tử cùng Bạt-nan-đà du hành 
trong nhân gian; trong khi ông ấy là người si, không biết giới, không 
biết thuyết giới, không biết bố-tát, không biết yết-ma bố-tát? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Nan-đà rồi bảo 
các Tỳ-kheo: 

- Các ông lắng nghe! Nếu có đệ tử xin phép Hòa thượng để đi 
xa thì Hòa thượng nên hỏi đệ tử, ông đi vì mục đích gì? Ai là bạn đồng 
đi với ông? Ông đến chỗ nào? Nếu việc kinh đinh'3” là sai quấy, hoặc 


1377. Doanh sự #2°, thường chỉ sự xây dựng tỉnh xá, tu bổ phòng ốc, hay liệu lý sự viêc trong 
tinh xá cho Tăng. Pali, Cf. Vin.1.1 19, 159; 111.81: navakamma. 


746 BỘ LUẬT 3 





bạn đồng hành sai quấy, nhân vật ở chỗ sẽ đến là sai quấy thì nên ngăn 
đừng cho đi. Nếu việc kinh dinh là sai quấy, nhân vật ở chỗ sẽ đến cũng 
sai quấy, mà bạn đồng hành tuy có tốt thì cũng nên ngăn đừng cho đi. 
Nếu việc kinh dinh là sai quấy, chỗ sẽ đến là tốt, bạn đồng hành bất 
thiện, thì cũng nên ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh dinh là sai quấy, 
chỗ sẽ đến thì tốt, bạn đồng hành là kẻ thiện, cũng nên ngăn đừng cho 
đi. Nếu việc kinh dinh là tốt, chỗ sẽ đến không tốt, bạn đồng hành cũng 
không tốt, nên ngăn khiến đừng đi. Việc kinh dinh là tốt, chỗ sẽ đến tốt, 
bạn đồng hành không tốt, cũng nên ngăn đừng cho đi. Việc kinh dinh là 
tốt, chỗ sẽ đến tốt, bạn đồng hành cũng tốt, thì nên cho phép đi. 

8. Có trú xứ nọ, nhiều Tỳ-kheo ngu si tập trung ở với nhau. Bấy 
giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly là Tỳ-kheo khách đến trú xứ này. Các Tỳ-kheo 
ngu si ở trong chúng nầy đều không nghỉnh tiếp, đón rước, thừa sự. Do 
không có sự nghĩnh tiếp thừa sự đúng lễ nên trong ngày ấy Ưu-ba-ly lìa 
khỏi trú xứ này. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Các ông lắng nghe! Trú xứ nào có nhiều Tỳ-kheo ngu sỉ tập 
trung ở một chỗ, mà có khách Tỳ-kheo có khả năng nói pháp, trì luật, 
trì ma-di,'”3 có thể nói nghĩa khế kinh đến; các Tỳ-kheo ở đó khi nghe, 
phải ra ngoài trú xứ nửa do tuần đón rước, thừa sự nghĩnh tiếp, cung cấp 
nước tắm rửa, các thứ cần dùng, thức ăn thức uống. Nếu không vậy sẽ 
như pháp trị. 

4. Sám hối 

Trường hợp trú xứ chỉ có một Tỳ-kheo ở, ngay ngày thuyết giới 
phạm tội, tự tâm suy nghĩ, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội 
không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng tới 
người phạm tội sám hối, người phạm tội không được nhận người khác 
sám hối, nay ta nên làm thế nào? Vị ấy liền nói với các Tỳ-kheo. Các 
Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu ngày thuyết giới có Tỳ-kheo phạm 
tội, suy nghĩ rằng, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được 
thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng tới người phạm 
tội sám hối, người phạm tội không được nhận sự sám hối của người 
khác. Tỳ-kheo kia nên đến chỗ Tỳ-kheo thanh tịnh, để trống vai bên 


1378. Ma-di ##ZÄ: cũng phiên âm là Ma-đắc-lặc-già ##ƒ#i1[lll: dịch nghĩa: Luận mẫu ñäE‡, Trí 
mẫu #ŸRŸ hay Bản mẫu 2šBŸ. Luận tạng và Luật tạng đều có thêm bộ phận này để tóm tắt tỉnh 
nghĩa. Trong Luật tạng, phần này được dịch nghĩa là Tỳ-ni mầu: cương yếu, hay tinh nghĩa của 
Luật. Pali: Mãtikã (Skt. Mãtikã). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 747 





hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay. Vị Tỳ-kheo 
thanh tịnh kia là bậc Thượng tọa thì nên kính lễ sát chân, tự xưng tên tội 
đã phạm, tác bạch: 

- Đại đức nhớ cho, tôi Tỳ-kheo tên là... phạm tội... nay đến trước 
Đại đức sám hối, không dám che dấu. Sám hối thì an vui, không sám 
hối không an vui. Tôi nhớ nghĩ có phạm tội, phát lồ, biết mà không che 
dấu. Nguyện trưởng lão nhớ cho, tôi thanh tịnh, giới thân đầy đủ thanh 
tịnh bố-tát. 

Thưa như vậy ba lần. Vị kia nên nói: 

- Ngươi nên sinh tâm yểm ly. 

Tỳ-kheo trả lời: 

- Vâng. 

Tác pháp như vậy rồi mới được phép nghe thuyết giới. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới có một Tỳ-kheo đối với vấn để 
phạm tội có sự nghi ngờ, tự nghĩ rằng, - Đức Thế Tôn chế giới, người 
phạm tội không được thuyết giới, không được nghe giới, không được 
hướng đến người phạm tội sám hối, người phạm tội không được nhận 
sự sám hối của người khác. Nay ta nên làm thế nào? Vị ấy liền thưa với 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Ngày thuyết giới, có Tỳ-kheo đối với tội 
phạm sinh nghi, tự nghĩ, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không 
được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người 
phạm sám hối, người phạm không được nhận sự sám hối của người 
khác. Tỳ-kheo kia nên đến trước Tỳ-kheo thanh tịnh, để trống vai bên 
hữu, cởi bổ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay. Nếu vị ấy là 
bậc Thượng tọa thì nên kính lễ sát chân, tự xưng tên tội đã phạm, tác 
bạch như sau: 

- Tôi tên là... đối với việc phạm tội sinh nghi, nay hướng đến Đại 
đức tự nói lên điều đó. Sau này, khi không còn sự nghi ngờ nữa, tôi sẽ 
sám hối như pháp. 

Thưa như vậy rồi mới được phép nghe giới. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ, 
muốn thuyết giới. Ngay khi sắp thuyết giới, có Tỳ-kheo phạm tội tự 
nghĩ, - Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, 
không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối, 
người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Nay ta 
nên làm thế nào? VỊ ấy nói với vị thuyết giới: Ngưng một chút! khoan 
thuyết giới! Tôi phạm tội. Tôi muốn đến trưởng lão để sám hối. 


748 BỘ LUẬT 3 





Trong khi vị ấy nói như vậy, cả chúng ổn ào. Các Tỳ-kheo đem 
việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông nên lắng nghe ! Nếu có trú xứ nào, chúng Tăng tập 
hợp lại một chỗ, muốn thuyết giới. Ngay khi thuyết giới, có Tỳ-kheo 
phạm tội. Tỳ-kheo ấy bị người cử tội hay không, hoặc tác ức niệm, hoặc 
không tác ức niệm, tự nhớ tội mà phát lồ, tự biết có tội như vậy, nên 
nói với người một bên: “Tôi phạm tội... nay hướng đến trưởng lão sám 
hối.” Vị ấy nghĩ, dầu chỉ nói với người bên cạnh cũng sợ ôn ào, chúng 
Tăng không thành thuyết giới, Tỳ-kheo kia nên tâm niệm đợi khi giải 
tán rồi sẽ như pháp sám hối. Với tâm niệm như vậy rồi, mới được phép 
nghe thuyết giới. 

Bấy giờ, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay 
khi sắp thuyết giới, có Tỳ-kheo đối với tội sinh nghi, bèn nghĩ, “Đức 
Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được 
nghe giới, không được hướng đến người phạm sám hối, người phạm tội 
không được nhận sự sám hối của người khác. Nay ta nên làm thế nào? 
Vị ấy liên nói với người thuyết giới: Thầy ngưng một chút. Tôi nghi có 
phạm tội... muốn đến trưởng lão nói lên điều đó. 

Trong khi vị ấy nói như vậy, cả chúng ổn ào. Các Tỳ-kheo đem 
việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông nên lắng nghe! Nếu chúng Tăng tập hợp tại một chỗ 
muốn thuyết giới, ngay khi thuyết giới có Tỳ-kheo đối với tội sinh nghĩ. 
Tỳ-kheo kia có bị cử tội hay không, có tác ức niệm hay không, vị kia 
nhớ lấy điều tội lỗi, nên nói với vị ngồi gần: “Tôi đối với tội có sinh 
nghi, nay hướng đến trưởng lão nói lên điều đó, đợi giải tán rồi, lúc 
không còn nghi nữa, sẽ như pháp sám hối.” 

- Vị ấy lại nghĩ, ta hướng đến vị ngồi gần nói như vậy, sợ ổn ào 
trở ngại việc thuyết giới chúng Tăng, thì vị kia nên tâm niệm: đợi giải 
tán rồi, khi không còn nghi nữa, sẽ như pháp sám hối. Với tâm niệm như 
vậy rồi, được phép nghe thuyết giới. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có trú xứ nọ tất cả Tăng đều phạm 
tội nên nghĩ, - Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết 
giới, không được nghe giới, không được đến người phạm tội sám hối, 
người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Chúng ta 
nên làm thế nào? Những Tỳ-kheo này liền thưa với các Tỳ-kheo. Các 
Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu có trú xứ nào, tất cả Tăng đều phạm 
tội, nên nghĩ rằng, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 749 





thuyết giới, không được nghe giới, không được đến người phạm tội 
sám hối, người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. 
Trường hợp như vậy, nếu có khách Tỳ-kheo thanh tịnh không phạm tội 
đến thì nên tới chỗ vị ấy, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối 
bên hữu chấm đất, chấp tay, nếu là bậc thượng tọa thì nên kính lễ sát 
chân rồi tự xưng tội phạm của mình, bằng văn bạch như sau: 

- Tôi tên là... phạm tội.... nay hướng đến Đại đức để nói lên điều 
đó. 

VỊ nhận sám nên nói: 

- Ngươi nên sinh tâm nhàm chán. 

T-kheo thưa: 

- Xin vâng. 

Nếu không có khách Tỳ-kheo đến thì nên sai hai, ba vị đến nơi 
chúng Tỳ-kheo thanh tịnh ở gần, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày đép, 
đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay, tự xưng tội phạm của mình, bằng 
lời tác bạch như sau: 

- Tôi phạm tội... nay hướng đến các Đại đức để nói lên điều đó. 

VỊ nhận sám nên nói: 

- Ngươi nên sinh tâm nhàm chán. 

Phạm nhân thưa: 

- Xin vâng. 

Tỳ-kheo này nên trở về lại trú xứ. Tỳ-kheo nơi trú xứ đó nên 
hướng đến vị Tỳ-kheo này để nói lên tội phạm của mình rồi sẽ thuyết 
IỚI. 

Bấy giờ, có trú xứ nọ, tất cả Tăng đều nghi mình có tội và đều 
nghĩ, - Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, 
không được nghe giới, không được đến người phạm tội sám hối, người 
phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. Chúng ta nên 
làm thế nào? Các vị liền thưa với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông hãy lắng nghe! Nếu trú xứ nào đó, tất cả đối với tội 
sinh nghi, do đó nghĩ, Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không 
được thuyết giới, không được nghe giới, không được đến người phạm tội 
sám hối, người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. 
Trường hợp này, nếu có khách Tỳ-kheo thanh tịnh không phạm đến, 
thì nên tới chỗ vị ấy, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, nếu là bậc 
Thượng tọa thì nên kính lễ sát chân rồi, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp 
tay tự xưng tội phạm của mình, bằng văn bạch như sau: 


750 BỘ LUẬT 3 





- Tôi đối với tội sinh nghi, nay hướng đến Đại đức để nói lên điều 
đó, đợi sau này, khi không còn nghi nữa, sẽ như pháp sám hối. 

Nếu không có khách Tỳ-kheo đến thì nên sai hai, ba vị Tỳ-kheo 
đến nơi chúng Tỳ-kheo thanh tịnh ở gần, để trống vai bên hữu, cởi bỏ 
giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay. Nếu là bậc Thượng tọa 
thì nên kính lễ sát chân rồi, tự xưng tội phạm của mình, bằng lời tác 
bạch: 

- Tôi đối với tội sinh nghi, nay hướng đến Đại đức để nói lên điều 
đó, đợi sau này không còn nghi, sẽ như pháp sám hối. 

Tỳ-kheo kia trở về trú xứ cũ. Các Tỳ-kheo nên hướng đến Tỳ- 
kheo này nói lên tội phạm của mình rồi, sau đó mới thuyết giới. 

Bấy giờ, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay 
khi thuyết giới, tất cả chúng Tăng đều phạm tội, nên nghĩ, - Đức Thế 
Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không được nghe 
giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối, người phạm tội 
không được nhận sự sám hối của người khác. Chúng ta nên làm thế 
nào? Họ liền thưa với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Các ông nên lắng nghe! Chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn 
thuyết giới. Ngay khi thuyết giới, tất cả chúng Tăng đều phạm tội, nên 
mọi người tự nghĩ, “Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được 
thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm 
tội sám hối, người phạm giới không được nhận sự sám hối của người 
khác.” Các Tỳ-kheo kia tác bạch rồi mới sám hối, bằng lời văn như 
Sau: 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Tất cả Chúng Tăng nây đều phạm 
tội. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận tất cả Tăng 
xin sám hối. Đây là lời tác bạch. 

Bạch như vậy rồi sau đó mới thuyết giới. 

Bấy giờ, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay 
khi thuyết giới, tất cả chúng Tăng đối với tội có điều nghi, nên mọi 
người tự nghĩ, - Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được 
thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm 
tội sám hối, người phạm tội không được nhận sự sám hối của người 
khác. Chúng ta nên làm thế nào? Họ liền thưa với các Tỳ-kheo. Các 
Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn 
thuyết giới. Ngay khi thuyết giới tất cả Tăng đối với tội sinh nghi, nên 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 751 





nghĩ, “Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, 
không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội sám hối, 
người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác.” Tất cả 
Tăng đó nên tác bạch rồi, mới nói tội phạm, bằng lời văn như sau: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tất cả Tăng ở đây đối với tội 
có điều nghi. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
chúng Tăng ở đây tự nói lên tội của mình. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới thuyết giới. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, tất cả Tăng đều phạm tội, song 
không biết tên tội đã phạm, không biết tướng của tội. Các Tỳ-kheo tự 
nghĩ, - Chúng ta nên làm thế nào? Họ liền thưa với các Tỳ-kheo. Các 
Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Ngày thuyết giới, tất cả Tăng đều phạm tội 
mà không biết tên tội, không biết tội tướng. Trường hợp này, nếu có 
khách Tỳ-kheo trì Pháp, trì Luật, trì Ma-di đến, nên tới chỗ vị đó, để 
trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay 
thưa: 

- Bạch đại đức! Có Tỳ-kheo làm như vậy, như vậy, thì thuộc về 
tội phạm gì? Vị trì Luật kia trả lời, làm như vậy thuộc về tội v.v... Khách 
Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo kia dễ dàng nhận sự dạy bảo thì dẫn đến chỗ 
vắng. Khiến các Tỳ-kheo đứng chỗ mắt thấy tai không nghe, sai vị ấy 
sám hối như pháp. Sám hối rồi, vị ấy trở về chỗ các Tỳ-kheo kia. Các 
Tỳ-kheo nói như vây: 

- Tỳ-kheo này phạm tội, nay đã sám hối. 

Các Tỳ-kheo khác còn lại tin Tỳ-kheo ấy đã sám hối như vậy 
là tốt, bằng không tin sự sám hối của vị ấy thì các Tỳ-kheo còn lại ấy 
không được cưỡng bức khiến sám hối. 

5. Hạn kỳ 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có khách Tỳ-kheo tới. Khách Tỳ- 
kheo thuyết giới ngày mười bốn, cựu trú Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười 
lăm. Các Tỳ-kheo không biết nên như thế nào, liền thưa với các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu có trú xứ, vào ngày thuyết giới có khách 
Tỳ-kheo tới với số ít. Khách thuyết giới ngày mười bốn, cựu Tỳ-kheo 
ngày mười lăm. Khách Tỳ-kheo ít, nên theo cựu Tỳ-kheo. Nếu không 
như vậy sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có trú xứ, ngày thuyết giới đến, có khách Tỳ-kheo tới, 
số lượng bằng với cựu Tỳ-kheo. Khách Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười 


752 BỘ LUẬT 3 





bốn, cựu Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm. Khách Tỳ-kheo bằng với 
cựu Tỳ-kheo thì nên theo cựu Tỳ-kheo. Nếu không theo sẽ như pháp 
frỊ. 

Nếu ngày thuyết giới đến, có khách Tỳ-kheo tới với số đông. 
Khách Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười bốn, cựu Tỳ-kheo thuyết giới 
ngày mười lăm. Cựu Tỳ-kheo ít nên theo khách Tỳ-kheo để cần sự hòa 
hợp. Nếu hòa hợp được thì tốt. Bằng không, cựu Tỳ-kheo nên ra ngoài 
giới để thuyết giới. 

Ngày thuyết giới đến, có trú xứ nọ, khách Tỳ-kheo tới với số ít. 
Khách Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm, cựu Tỳ-kheo thuyết giới 
ngày mười bốn. Khách Tỳ-kheo ít nên theo cựu Tỳ-kheo để cầu sự hòa 
hợp. Nếu cùng hòa hợp được thì tốt. Bằng không, khách Tỳ-kheo nên 
ra ngoài giới thuyết giới. 

Ngày thuyết giới đến, có khách Tỳ-kheo trú xứ khác tới bằng với 
số lượng cựu Tỳ-kheo. Khách Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm, cựu 
Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười bốn. Khách Tỳ-kheo bằng, nên theo 
cựu Tỳ-kheo để câu sự hòa hợp. Nếu hòa hợp được thì tốt. Bằng không, 
khách Tỳ-kheo nên ra ngoài giới để thuyết giới. 

Ngày thuyết giới đến, có khách Tỳ-kheo trú xứ khác tới với số 
đông. Khách Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm, cựu Tỳ-kheo thuyết 
giới ngày mười bốn. Cựu Tỳ-kheo ít, nên theo khách Tỳ-kheo để cầu sự 
hòa hợp. Nếu theo được thì tốt. Bằng không, sẽ như pháp trị. 

Ngay ngày thuyết giới khách Tỳ-kheo đến với số lượng ít. Khách 
Tỳ-kheo thuyết giới ngày mười sáu,'*? cựu Tỳ-kheo thuyết giới ngày 
mười lăm cũng như vậy. 

Ngày thuyết giới có trú xứ, cựu Tỳ-kheo tập hợp muốn thuyết 
giới. Khi đang thuyết giới, khách Tỳ-kheo đến với số ít. Các vị ấy nghĩ, 
- Chúng ta nên làm thế nào? Họ liền thưa các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu ngày thuyết giới, có trú xứ mà cựu Tỳ-kheo tập hợp muốn 
thuyết giới; khi đang thuyết giới, khách Tỳ-kheo đến với số lượng ít. 
Cựu Tỳ-kheo nếu đã thuyết tựa giới xong thì khách Tỳ-kheo nên bạch 
thanh tịnh, rồi tiếp tục nghe. Nếu thuyết giới xong, cả chúng chưa đứng 
dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ- 
kheo ít, nên báo thanh tịnh. Không báo thanh tịnh, sẽ như pháp trị. 

Ngày thuyết giới cựu Tỳ-kheo sắp sửa thuyết giới. Khách Tỳ- 
kheo đến với số lượng bằng. Cựu Tỳ-kheo nên cùng thuyết giới. Không 


1379. Hoặc ngày mồng 1, nếu tính tháng 30 ngày. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 753 





thuyết, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới đã xong rồi, nhưng cả chúng 
chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy; hoặc đều đã đứng dậy; 
khách Tỳ-kheo đến với số lượng bằng, cựu Tỳ-kheo nên cùng thuyết 
giới trở lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có trú xứ, cựu Tỳ-kheo tập hợp 
muốn thuyết giới. Lúc ấy, có khách Tỳ-kheo đến với số lượng đông, 
cựu Tỳ-kheo nên cùng thuyết giới, không vậy sẽ như pháp trị. Nếu 
thuyết giới rồi cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, 
hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số đông, cựu Tỳ-kheo 
nên cùng thuyết giới trở lại!?3, Không vậy sẽ trị như pháp. 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, khách Tỳ-kheo đã ngồi, 
sắp sửa thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng ít. Nếu khách Tỳ- 
kheo đã nói xong bài tựa của giới thì cựu Tỳ-kheo nên cáo bạch thanh 
tịnh, rồi tiếp tục nghe. Nếu thuyết giới rồi cả chúng chưa đứng dậy, hoặc 
phần đông chưa đứng dậy; hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với 
số lượng ít thì nên cáo bạch thanh tịnh, bằng không sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, khách Tỳ-kheo đã ngồi, 
muốn thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng bằng. Khách Tỳ-kheo 
nên cùng thuyết giới, không vậy, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới đã 
xong rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy; hoặc 
đều đã đứng dậy. Cựu Tỳ-kheo đến với số lượng bằng, khách Tỳ-kheo 
nên cùng thuyết giới trở lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có trú xứ đến ngày thuyết giới, khách Tỳ-kheo đã ngồi 
muốn thuyết giới. Cựu Tỳ-kheo đến với số đông, khách Tỳ-kheo nên 
cùng thuyết giới, không vậy sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới rồi cả 
chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng 
dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số đông, khách Tỳ-kheo nên cùng thuyết giới 
trở lại. Không vậy sẽ như pháp trị. 

Cựu Tỳ-kheo thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến cũng như vậy. Khách 
Tỳ-kheo thuyết giới, khách Tỳ-kheo đến cũng như vậy. 

Bấy giờ, có trú xứ nọ, đến ngày thuyết giới, có khách Tỳ-kheo 
đến, biết cựu Tỳ-kheo chưa đến, bèn nói: Nếu chúng ta có bốn người, 
hoặc hơn bốn người, có thể tác yết-ma thuyết giới. Họ bèn tác yết-ma 
thuyết giới. Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến, khách Tỳ- 


1380. Ưng cánh dữ thuyết giới J#£5EEilið7#. Cf. Mahãvagza ii, Vin. ¡. 130: Tăng vừa thuyết giới 
xong (chưa giải tán); có Tỳ-kheo chỗ khác đến với số lượng đông hơn. Phải thuyết giới trổ lại 
cho các Tỳ-kheo này (tehi bhikkhũhi puna pãtimokkham uddisitabbam).. Nếu đã thuyết giới 
xong, tất cả đã đứng dậy; Tỳ-kheo khách số lương đông này phải thuyết tịnh. Không thuyết giới 
trở lại (uddittham su-uddittham, tesan santike pãrisuddhi ãrocetabbä). 


754 BỘ LUẬT 3 





kheo nghĩ, - Chúng ta nên giải quyết thế nào? 

Họ liền báo cáo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu ngày thuyết giới, trú xứ kia có khách 
Tỳ-kheo đến, biết cựu Tỳ-kheo chưa đến, nên nói, “Chúng ta có bốn 
người, hoặc hơn bốn người, có thể tác yết-ma thuyết giới.” Họ liền tác 
yết-ma thuyết giới. Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến với số 
lượng ít hơn. Nếu đã nói xong bài tựa của giới thì nên báo thanh tịnh, 
rồi tiếp tục nghe. Nếu thuyết giới xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc 
phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với 
số lượng ít hơn thì nên báo thanh tịnh. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, có khách Tỳ-kheo đến, 
biết cựu Tỳ-kheo chưa đến, họ nói chúng ta có bốn người, hoặc hơn bốn 
người, có thể tác yết-ma thuyết giới. Họ liền tác yết-ma thuyết giới. 
Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng ngang bằng, 
khách Tỳ-kheo nên thuyết giới lại, nếu không sẽ như pháp trị. Nếu 
thuyết giới rồi, cả chúng chưa đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng 
ngang bằng, khách Tỳ-kheo nên thuyết giới lại, không vậy sẽ như pháp 
trỊ. 

Có trú xứ đến ngày thuyết giới, khách Tỳ-kheo tới biết cựu Tỳ- 
kheo chưa đến, họ nói chúng ta có bốn người, hoặc hơn bốn người, 
có thể tác yết-ma thuyết giới. Họ liền tác yết-ma thuyết giới. Khi tác 
yết-ma thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng đông hơn, khách Tỳ- 
kheo nên thuyết giới lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới 
rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều 
đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng đông, khách Tỳ-kheo nên 
thuyết giới lại, không vậy sẽ như pháp trị. 

6. Phá yế1-ma 

Có trú xứ, đến ngày thuyết giới cựu Tỳ-kheo đến, biết khách Tỳ- 
kheo chưa đến, hoặc ít, hoặc bằng hay nhiều hơn cũng vậy. 

Khách Tỳ-kheo thuyết giới, khách Tỳ-kheo đến cũng như vậy. 
Cựu Tỳ-kheo thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến cũng như vậy. 

1. Hoặc nói, nên thuyết giới. Hoặc nói, không nên thuyết giới. 
Hoặc người không đến,'3#! bèn nói - Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi! 


1381. Biết có Tỳ-kheo (khách) đến trong trú xứ, không chịu tìm và gọi, mà vẫn tiến hành yết- 
ma thuyết giới. Tham chiếu Pali, Vin.i. 133: nghi bèn tìm nhưng không thấy; bèn yết-ma thuyết 
giới: vô tội. Tim thấy, cùng hòa hiệp bố-tát: vô tội. Tìm thấy, nhưng biệt hành bố-tát: phạm 
đột-kiết-la. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 755 





Muốn làm mọi cách để phá hoại người khác, bèn tác yết-ma thuyết 
giới. Kia tác yết-ma thuyết giới không thành, mắc tội Thâu-lan-giá. '?5? 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có khách Tỳ-kheo tới, thấy phòng 
xá trú xứ cựu Tỳ-kheo có dấu hiệu trải giường dây, giường cây, tọa cụ, 
chăn, mễn, gối, đá rửa chân, tịnh thủy, bình tịnh thủy; thấy dấu hiệu 
như vậy mà không tìm kiếm, bèn tác yết-ma thuyết giới. Khi tác yết-ma 
thuyết giới thì cựu Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo liền nghĩ, - Chúng ta 
nên làm thế nào? Họ liền báo cáo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông nên lắng nghe! Nếu trú xứ nào, ngày thuyết giới, có 
khách Tỳ-kheo đến thấy cựu trú Tỳ-kheo có dấu hiệu trải giường dây, 
giường cây, tọa cụ, chăn, mễn, gối, hòn đá rửa chân, tịnh thủy, bình tịnh 
thủy; thấy dấu hiệu như vậy mà không tìm kiếm, bèn tác yết-ma thuyết 
giới, thì không thành yết-ma thuyết giới mà lại có tội'?%. Thấy dấu hiệu 
rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm mà không được, liền kêu. Nếu không kêu, 
liền tác yết-ma thuyết giới, thì không thành yết-ma thuyết giới mà lại 
mắc tội. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm, tìm kiếm mà không được, nói 
- Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi! Lầm mọi phương tiện muốn cho 
người kia bị phá hoại, liễn tác yết-ma thuyết giới. Các Tỳ-kheo kia yết- 
ma không thành, lại phạm tội Thâu-lan-giá '**. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm mà không được, bèn 
gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới. Các Tỳ-kheo kia yết-ma không 
thành nhưng không phạm. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm được, hòa hợp tác yết- 
ma thuyết giới, thành yết-ma thuyết giới, không phạm. 

Thấy và nghi cũng như vậy. 

2. Bấy giờ, có trú xứ, cựu Tỳ-kheo đến thấy dấu hiệu của khách 
Tỳ-kheo, như y bát, ống đựng kim, ni-sư-đàn, chỗ rửa chân. Thấy rồi 
không tìm kiếm, liền tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia tác yết-ma 
thuyết giới không thành, lại có tội. 

Nếu thấy dấu hiệu liền tìm kiếm. Tìm kiếm không được, nên 
gọi. Nếu không gọi mà tác yết-ma thuyết giới, thì không thành yết-ma 


1382. Biết có Tỳ-kheo (khách) đến trong trú xứ, không chịu tìm và gọi, mà vẫn tiến hành yết- 
ma thuyết giới. Tham chiếu Pali, Vin.i. 133: nghi bèn tìm nhưng không thấy; bèn yết-ma thuyết 
giới: vô tội. Tim thấy, cùng hòa hiệp bố-tát: vô tội. Tìm thấy, nhưng biệt hành bố-tát: phạm 
đột-kiết-la. 

1383. Pali, Vin.i. 133, phạm đột-kiết-la. 

1384. Xem đoạn trên & cht. 42 trên. 


756 BỘ LUẬT 3 





thuyết giới lại có tội. 

Thấy dấu hiệu liền tìm kiếm. Tìm kiếm không được, liền nói, - 
Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi! Dùng nhiều phương tiện muốn người 
kia bị phá hoại, bèn tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết-ma thuyết 
giới không thành, lại phạm Thâu-lan-giá. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm không được, bèn gọi. 
Gọi rồi, tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết-ma thuyết giới tuy 
không thành nhưng không phạm. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm được, hòa hợp tác yết-ma 
thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết-ma thuyết giới thành tựu và không phạm 

Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

3. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, một trú xứ nọ, khách Tỳ-kheo 
đến nghe tiếng cựu Tỳ-kheo kinh hành, tiếng tầng hắng, tiếng tụng 
kinh, tiếng nói pháp; nghe rồi không tìm kiếm, liền tác yết-ma thuyết 
giới. Khi tác yết-ma thuyết giới thì cựu Tỳ-kheo đến. Họ không biết 
làm thế nào, liền báo cáo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu ngày thuyết giới, trú xứ có khách Tỳ- 
kheo đến nghe tiếng cựu Tỳ-kheo kinh hành, tiếng tằng hắng, tiếng 
tụng kinh, tiếng nói pháp, nghe rồi không tìm kiếm, liền tác yết-ma 
thuyết giới, thì Tỳ-kheo kia yết-ma thuyết giới không thành tựu mà lại 
mắc tội. 

Nếu nghe rồi tìm kiếm. Tìm không được, không gọi. Tác yết-ma 
thuyết giới. Các Tỳ-kheo kia yết-ma thuyết giới không thành tựu lại 
mắc tội. 

Nếu nghe rồi tìm kiếm. Tìm không được mà lại không gọi, bèn 
nói - Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi! Làm mọi phương tiện muốn 
cho người kia phá hoại, liền tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết-ma 
không thành, lại phạm tội Thâu-lan-giá. 

Nếu nghe rồi tìm kiếm. Kiếm không được, bèn gọi, rồi tác yết-ma 
thuyết giới. Tuy yết-ma của Tỳ-kheo kia không thành, nhưng không 
tỘI. 

Nghe rồi tìm kiếm. Tìm được, hòa hợp cùng tác yết-ma thuyết 
giới, thì yết-ma thuyết giới Tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

4. Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến, 
nghe tiếng của khách Tỳ-kheo đi kinh hành, tiếng tằng hắng, tụng kinh, 
nói pháp, đập, dũ y. Nghe rồi không tìm kiếm lại tác yết-ma thuyết giới, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 757 





thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia không thành, lại có tội. 

Nghe rồi, tìm kiếm. Tìm không được, mà không gọi, bèn tác yết- 
ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia không thành, 
lại có tội. 

Nghe rồi, tìm kiếm. Tìm không được, mà không gọi, lại nói - Hãy 
biến mất đi! Hãy diệt mất đi! Làm mọi phương tiện muốn cho người 
kia bị phá hoại, liền tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết-ma không 
thành, lại phạm tội Thâu-lan-giá. 

Nghe rồi tìm. Tìm không được, bèn gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết 
giới. Tuy sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia không thành, nhưng 
không tội. 

Nghe rồi tìm. Tìm được, hòa hợp cùng tác yết-ma thuyết giới, thì 
sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành, và không tội. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

5. Bấy giờ, có trú xứ nọ, đến ngà y thuyết giới, khách Tỳ-kheo đến 
thấy cựu Tỳ-kheo ở trên giới trường.!3%5 Thấy mà không tìm, bèn tác 
yết-ma thuyết giới. Các Tỳ-kheo nghĩ, - Chúng ta nên làm thế nào? Họ 
liền báo cáo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Các ông lắng nghe! Có trú xứ, đến ngày thuyết giới, khách Tỳ- 
kheo đến thấy cựu Tỳ-kheo ở trên giới trường, thấy mà không tìm, liền 
tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành 
tựu, nhưng có tỘI. 

Nếu thấy rồi liền tìm. Tìm mà không được, nhưng không gọi, tác 
yết-ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, 
nhưng có tỘI. 

Thấy rồi tìm, tìm rồi gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết- 
ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, không tội. 

Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

6. Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến thấy 
khách Tỳ-kheo ở trên giới trường. Thấy mà không tìm, liền tác yết-ma 
thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, nhưng 
CÓ tỘI. 

Nếu thấy rồi liền ầm, tìm không được mà không gọi, bèn tác yết- 
ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, 
nhưng có tỘI. 


1385. Để bản: giới trường ?#JZ, chỉ trong phạm vi trú xứ. Tống-Nguyên-Minh: 7#, chỉ trong 
phạm vi nhà thuyết giới. 


758 BỘ LUẬT 3 





Thấy rồi tìm, tìm rồi gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết- 
ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. Thấy nhưng 
nghi cũng như vậy. 

7. Bấy giờ, có trú xứ nọ, đến ngày thuyết giới, khách Tỳ-kheo 
đến nghe cựu Tỳ-kheo ở trên giới trường. Nghe rồi không tìm, liền tác 
yết-ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, 
nhưng có tội. Nghe rồi tìm. Tìm rồi không kêu, mà tác yết-ma thuyết 
giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, nhưng có 
tỘI. 

Nghe rồi tìm, tìm rồi gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới, thì sự 
yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

Cựu Tỳ-kheo đến, nghe khách Tỳ-kheo ở trên giới trường cũng 
như vậy. Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

8. Bấy giờ, có trú xứ nọ, đến ngày thuyết giới, khách Tỳ-kheo 
đến, thấy cựu Tỳ-kheo ở trong giới. Thấy mà không tìm, liền tác yết- 
ma thuyết giới. Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến, họ nghĩ, 
- Chúng ta nên làm thế nào? Họ liên báo cáo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các ông lắng nghe! Nếu có trú xứ, đến ngày thuyết giới, khách 
Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo ở trong giới; thấy mà không tìm, liền 
tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia không 
thành tựu, mà có tội. 

- Thấy mà tìm. Tìm nhưng không gọi, bèn tác yết-ma thuyết giới, 
thì sự yết-ma thuyết giới không thành tựu, lại có tội. 

Thấy dấu hiệu liền tìm, tìm rồi gọi, gọi rồi hòa hợp tác yết-ma 
thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của Tỳ-kheo kia thành tựu, không 
tội. Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

9. Có trú xứ, đến ngày thuyết giới, cựu Tỳ-kheo đến, thấy khách 
Tỳ-kheo ở trong giới cũng như vậy. Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

Khách Tỳ-kheo nghe cựu Tỳ-kheo ở trong giới cũng như vậy. 
Nghe-nghi cũng như vậy. Cựu Tỳ-kheo nghe khách Tỳ-kheo ở trong 
giới cũng vậy. Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

7. Chuyển trú xứ 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghĩ rằng, - Chúng ta hãy đi từ nơi có 
trú xứ, có Tỳ-kheo, đến chỗ có trú xứ mà không Tỳ-kheo, '3* để tránh 


1386. Cf. Vin. ¡. 134: vào ngày bố-tát, Tỳ-kheo không được đi từ trú xứ có Tỳ-kheo đến trú xứ 
không có Tỳ-kheo, trừ phi (đi với túc số để tại đó) có Tăng; hoặc trừ phi có nạn sự (phải bỏ đi). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 759 





các Tỳ-kheo khác tác yết-ma chống lại chúng ta, hoặc ngăn thuyết giới. 
Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. 

Đức Phật dạy: 

- Không nên có ý nghĩ, đi từ nơi có trú xứ, có Tỳ-kheo, đến chỗ 
có trú xứ, không Tỳ-kheo. Vì sợ các Tỳ-kheo khác vì mình tác yết-ma, 
hoặc ngăn thuyết giới. 

Tỳ-kheo kia nghĩ, đi từ nơi có trú xứ, có Tỳ-kheo đến chỗ không 
trú xứ, không Tỳ-kheo. Vì sợ các Tỳ-kheo khác vì họ tác yết-ma hoặc 
ngăn thuyết giới. 

Đức Phật dạy: 

- Không nên có ý nghĩ, đi từ nơi có trú xứ, có Tỳ-kheo đến chỗ 
không trú xứ, không Tỳ-kheo, vì sợ các Tỳ-kheo khác vì mình tác yết- 
ma, hoặc ngăn thuyết giới. 

Tỳ-kheo kia nghĩ, ta hãy đi từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến chỗ 
không Tỳ-kheo, có trú xứ, không trú xứ, hoặc đến Tỳ-kheo trên giới 
trường. Vì sợ các Tỳ-kheo khác vì họ tác yết-ma hoặc ngăn thuyết 
IỚI. 

Đức Phật dạy: 

- Không nên có ý nghĩ, đi từ nơi có Tỳ-kheo có trú xứ đến chỗ 
không Tỳ-kheo, có trú xứ, không trú xứ, hoặc đến Tỳ-kheo trên giới 
trường, vì sợ các Tỳ-kheo khác vì mình tác yết-ma, hoặc ngăn thuyết 
IỚI. 

- Nếu không có Tăng cùng đi, hoặc không có nạn sự mà đi,!387 
phạm đột-kết-la. 

Từ nơi có Tỳ-kheo không trú xứ đến chỗ không Tỳ-kheo có trú xứ 
cũng như vậy. Từ chỗ có Tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo 
không trú xứ cũng vậy. Từ chỗ có Tỳ-kheo không trú xứ đến chỗ không 
Tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ cũng như vậy. Từ chỗ có Tỳ-kheo có 
trú xứ, không trú xứ đến chỗ không Tỳ-kheo có trú xứ cũng như vậy. Từ 
chỗ có Tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ đến chỗ không Tỳ-kheo không 
trú xứ cũng như vậy. Với ý niệm từ chỗ có Tỳ-kheo có trú xứ không trú 
xứ đến chỗ không Tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ cũng như vậy. Hoặc 
vì thân hậu tri thức cũng như vậy. 

ỡ. Hòa hiệp thuyết giới 

1. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni có ý nghĩ nên đến trong chùa 
(Tăng) ngăn các Tỳ-kheo khác rằng, - Chớ tác yết-ma ngăn thuyết giới 
đối với nhóm sáu Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Đức 


1387. Xem cht. 46 trên. 


760 BỘ LUẬT 3 





Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ đến trong chùa ngăn các Tỳ- 
kheo rằng, “Chớ tác yết-ma ngăn thuyết giới đối với nhóm sáu Tỳ- 
kheo.” Cũng không được trước Tỳ-kheo-ni mà tác yết-ma hoặc ngăn 
thuyết giới.!°33 

Bấy giờ. Các Tỳ-kheo-ni sai Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ni 
đến trong chùa, ngăn các Tỳ-kheo khác - Chớ tác yết-ma ngăn thuyết 
giới đối với nhóm sáu Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ sai Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, 
Sa-di-ni đến trong chùa ngăn các Tỳ-kheo khác “Chớ tác yết-ma ngăn 
thuyết giới đối với nhóm sáu Tỳ-kheo.” Cũng không được trước Thức- 
xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ni, mà tác yết-ma hoặc ngăn thuyết giới. 

Các Tỳ-kheo-ni kia, lại có ý nghĩ sai bạch y tri thức đến trong 
chùa ngăn các Tỳ-kheo khác đừng tác yết-ma hoặc ngăn thuyết giới đối 
với nhóm sáu Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ sai bạch y tri thức đến trong 
chùa ngăn các Tỳ-kheo đừng tác yết-ma hoặc ngăn thuyết giới đối với 
nhóm sáu Tỳ-kheo. Không được đối trước bạch y tác yết-ma hoặc ngăn 
thuyết giới. 

2. Bấy giờ, Vua Bình-sa nước Ma-kiệt vì Đức Phật và chúng Tăng 
nên sai các vị tướng đến bảo vệ Tăng-già-lam. Các Tỳ-kheo nói với các 
VỊ tướng: 

- Quý vị nên ra ngoài, chúng tôi muốn tác yết-ma thuyết giới. 

Các vị tướng trả lời: 

- Vua Bình-sa sai chúng tôi đến đây để bảo vệ Đức Phật và chúng 
Tăng. Ý của nhà Vua, chúng tôi không dám sai phạm. Chúng tôi không 
thể ra ngoài. 

Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch với Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên hòa nhã khéo léo nói để cho họ ra ngoài được càng tốt. 
Bằng không, các ông nên tự bảo nhau ra ngoài, đến chỗ không thấy 
không nghe, tác yết-ma cùng thuyết giới. Không được ở trước người 
chưa thọ đại giới tác yết-ma thuyết giới. 

3. Bấy giờ, có thiên long quỷ thần đến nghe thuyết giới. Tỳ-kheo 
có thiên nhãn thấy, với tâm sợ hãi, nghĩ rằng, - Đức Thế Tôn chế giới 
không cho chúng ta đối diện với người chưa thọ đại giới tác yết-ma 


1388. Cf. Vin. ¡. 135: Không được thuyết ba-la-để-mộc-xoa trước Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 761 





thuyết giới. 

Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch Đức Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép trừ ở trước (loài) người chưa thọ đại giới, 
ngoài ra được phép tác yết-ma thuyết giới. 

4. Bấy giờ, chúng Tăng ở Câu-thiểm-di bị phá làm hai bộ. Các 
Tỳ-kheo muốn đến Xá-vệ để hòa hợp. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép bạch rồi, sau đó mới hòa hợp. 

Văn bạch như sau: 

- Đại đức tăng, xin lắng nghe! Vì sự tranh cãi đã khiến Tăng đấu 
tranh, hai bên không hòa hợp. Người phạm tội kia đã được cử tội, trở lại 
giải tội, trần cấu của Tăng đã chấm dứt. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng hòa hợp. Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch như vậy, rồi tác pháp hòa hợp. 

Bấy giờ, Tôn giả Uu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch Phật: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Nhân việc chúng Tăng đấu tranh, 
không hòa hợp, chúng Tăng bị phá vỡ, khiến Tăng bị trần cấu, Tăng 
chia rẽ phân làm hai bộ. Nhưng sự việc này chưa quyết đoán trừ diệt, 
chúng Tăng có thành hòa hợp như pháp hay không? 

Đức Phật bảo Tôn giả Ưu-ba-ly: 

- Nếu vì lý do nào chúng Tăng đấu tranh, không hòa hợp, chúng 
Tăng bị phá vỡ, Tăng bị trần cấu, khiến Tăng chia rẽ, phân làm hai bộ. 
Nếu trong đó có thể cải hối không nêu tội lẫn nhau, thì đây được gọi là 
chúng Tăng y theo pháp hòa hợp. 

Từ nay về sau, cho phép bạch trước như vậy, rồi sau đó thuyết 
SIỚI: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Chúng Tăng vì tranh cãi, nên Tăng 
đấu tranh, không hòa hợp, chúng Tăng bị phá vỡ, khiến Tăng bị cáu 
bẩn, Tăng chia rẽ phân làm hai bộ. Người kia tự biết phạm tội, nay đã 
cải hối trừ diệt trần cấu của Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng hòa hợp thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 

Bạch như vậy rỗi, sau đó hòa hợp thuyết giới. '39 


LÌ 


1389. Hết quyển 36 


762 BỘ LUẬT 3 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương III: AN CỬ 


1. Kết giới An cư 

1. Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giơ, 
nhóm sáu Tỳ-kheo trong ba mùa xuân, hạ và đông đều du hành trong 
nhân gian. Gặp tháng mùa hạ, trời mưa, nước lớn trôi mất y bát, tọa 
cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non. Các cư sĩ cơ hiểm: Sa-môn Thích 
tử không biết hổ thẹn, đạp chết cỏ non. Bên ngoài tự nói tôi biết chánh 
pháp. Như vậy có gì gọi là chánh pháp? Trong ba mùa xuân, hạ và đông 
du hành trong nhân gian. Mùa hạ trời mưa nước lớn, trôi mất y bát, tọa 
cụ, ống đựng kim, đạp chết cổ non, đoạn mạng sống của các loài khác. 
Pháp của các ngoại đạo còn an cư ba tháng, mà các Thích tử này trong 
ba mùa xuân, hạ và đông đều du hành trong nhân gian, trời mưa nước 
lớn trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cổ non, đoạn mạng 
sống của các loài khác. Cho đến như các loài chim, côn trùng, còn có 
hang tổ là trú xứ nghỉ ngơi của chúng! Sa-môn Thích tử ba mùa xuân, 
hạ và đông, du hành trong nhân gian, trời mưa nước lớn trôi mất y bát, 
tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cổ non, đoạn mạng sống của các loài 
khác! 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, biết hổ thẹn, 
sống khổ hạnh, ưa học giới, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao các thây 
du hành trong nhân gian suốt cả ba mùa xuân, hạ, đông? Mùa hạ, trời 
mưa, nước lớn trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cổ non. 
Các cư sĩ tin tưởng cây cổ có mạng sống'3*° đều cơ hiểm, Các Thầy có 
mắc tội hay chăng? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 


1390. Pali (Vin. ¡. 137), ekindriyan jIvam, loài có sự sống với một căn; chỉ một căn duy nhất là 
mạng căn. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 763 





đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nà y tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô 
số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Các ông làm đều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải tịnh 
hạnh, chẳng phải pháp Sa-môn, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông du hành trong nhân 
gian suốt cả ba mùa xuân, hạ, đông? Mùa hạ, trời mưa, nước lớn trôi 
mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cổ non. Các cư sĩ tin tưởng cây 
cổ có mạng sống đều cơ hiểm, “Các Thầy có mắc tội hay chăng?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rồi, bảo các 
Tỳ-kheo: 

- Các ông không được du hành nhân gian suốt cả ba mùa xuân, 
hạ, đông. Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo an cư ba tháng mùa 
hạ, bạch với người chỗ mình đang sống: “Tôi hạ an cư nơi trú xứ này.” 
Hoặc thưa: “Trưởng lão một lòng nghĩ đến cho. Tôi Tỳ-kheo tên là... 
nương tựa nơi tụ lạc... hay Tăng-già-lam... hoặc nơi phòng... an cư ba 
tháng trước của mùa hạ. Phòng xá bị hư hỏng cần phải sửa chữa.” Lần 
thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Pháp an cư ba tháng sau của mùa 
hạ cũng như vậy. 

2. Các Tỳ-kheo ở trong một trú xứ không có người để nương tựa, 
không biết bạch với ai. Các Tỳ-kheo nghi không biết thành an cư hay 
không, liền bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 

- Phát khởi ý vì an cư liền thành an cư. Từ nay về sau, cho phép 
các Tỳ-kheo, nếu không có người để nương tựa thì tâm niệm an cư. 

Tỳ-kheo ở trong trú xứ muốn an cư mà không có người để nương 
tựa, không bạch chỗ an cư, quên không tâm niệm an cư, nghi không biết 
thành an cư hay không đến bạch Phật. Phật dạy: 

- Nếu vì an cư mà đến, liền thành an cư. 

3. Các Tỳ-kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, vào trong cương giới, 
tướng bình minh xuất hiện,'*! nghi không biết có thành an cư hay không, 
liền đến bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy: 

- Nếu vì an cư mà đến liền thành an cư. 

Tỳ-kheo ở chỗ an cư, muốn an cư, vào trong vườn của Tăng, tướng 
bình minh xuất hiện, nghi không biết thành an cư hay không, liền đến 
bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy: 

- Nếu vì an cư mà đến tức thành an cư. 

Tỳ-kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, một chân vào trong cương 
giới, một chân ngoài cương giới, tướng bình minh xuất hiện, nghi không 


1391. Bình minh của ngày 16, tháng tiền an cư. 


764 BỘ LUẬT 3 





biết thành an cư hay không, bèn bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
dạy: 

- Nếu vì an cư mà đến liền thành an cư. 

Tỳ-kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, một chân vào trong vườn của 
Tăng, một chân ngoài vườn của Tăng, tướng bình minh xuất hiện, nghi 
không biết thành an cư hay không, liền bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dạy: 

- Nếu vì an cư mà đến liền thành an cư. 

Nếu an cư xong rồi, khách Tỳ-kheo đến dời chỗ của cựu Tỳ-kheo. 
Đức Phật dạy: 

- Không được dời. Cũng không được đi. 

2. Phân Phòng Xá 

1. Tại một trú xứ, các Tỳ-kheo không xem kỹ phòng xá ngọa cụ, 
liền nhận phải phòng không tốt, ngọa cụ xấu, nên nổi sân, nói với cựu 
Tỳ-kheo: 

- Tâm thầy không bình đẳng. Người nào thầy ưa thì thầy trao cho 
phòng tốt, ngọa cụ tốt; người nào thây không ưa, thầy trao cho phòng 
xấu, ngoạ cụ xấu. Thầy không ưa tôi, nên thầy trao cho tôi phòng xấu, 
ngọc cụ xấu! 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo muốn an cư nơi trú xứ nào thì tự mình nên đến 
trước xem coi phòng xá, ngọa cụ, sau đó mới nhận phòng. Từ nay về 
sau cho phép phân phòng xá, phân ngọa cụ. Nên sai người phân phòng 
xá, phân ngọa cụ bằng bạch nhị yết-ma. 

Người có năm pháp sau đây không nên sai phân chia phòng xá, 
ngọa cụ: thiên vị, hay giận, nhát sợ, ngu si, không biết nên chia hay 
không nên chia. 

Người có năm pháp sau đây nên sai phân chia phòng xá, ngọa cụ: 
Không thiên vị, không hay giận, không sợ, không si, biết nên chia hay 
không nên chia. 

Tăng nên sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc là bậc Thượng tọa 
hay thứ tọa, tụng (thuộc) luật được hay không tụng (thuộc) luật được, 
dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo tên... chia ngọa cụ, phòng xá. Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Tăng sai Tỳ-kheo... chia phòng xá, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 765 





ngọa cụ. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng sai Tỳ-kheo... chia phòng 
xá, ngọa cụ thì im lặng. Vị nào không đồng thì xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo... chia phòng xá, ngọa cụ rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Sai người phân chia phòng xá, ngọa cụ rồi, nên đếm số Tỳ- 
kheo, đếm số phòng xá, số ngọa cụ. Vị kia nên hỏi bao nhiêu phòng có 
người ở, bao nhiêu phòng trống, bao nhiêu phòng có ngọa cụ, bao nhiêu 
phòng không có ngọa cụ, bao nhiêu phòng có chăn, bao nhiêu phòng 
không có chăn, bao nhiêu phòng có lợi dưỡng, bao nhiêu phòng không 
có lợi dưỡng, bao nhiêu phòng có đồ vật, bao nhiêu phòng không có 
vật dụng, bao nhiêu phòng có đàn-việt thí y, bao nhiêu phòng không 
có đàn-việt thí y, bao nhiêu phòng có phước nhiêu,''' bao nhiêu phòng 
không có phước nhiêu, ai là người kinh dinh phòng chủ, '3°3 nếu có người 
kinh dinh thì nên hỏi, “Trưởng lão muốn trụ nơi phòng nào? Không trụ 
nơi phòng nào?”!3 Vị kia biết rõ số lượng phòng xá, ngọa cụ rồi, đến 
trước Thượng tọa thưa: 

- Đại đức Thượng tọa! Phòng xá như vậy, ngọa cụ như vậy, tùy ý 
Thượng tọa nhận lấy phòng xá nào? 

Trao phòng cho Thượng tọa rồi, kế đến vị Thượng tọa thứ hai, thứ 
ba, thứ tự cho đến vị hạ tọa cuối cùng. Nếu có dư phòng hay ngọa cụ 
thì nên từ Thượng tọa phân lại. Có dư nữa thì cũng từ Thượng tọa phân 
lại. Nếu có dư nhiều thì nên để dành phần cho khách Tỳ-kheo đến. Có 
khách Tỳ-kheo đến thì nên phân. Ác Tỳ-kheo đến thì không nên phân. 
Thiện Tỳ-kheo đến thì nên phân. Nếu có dư thì để dành. Trường hợp để 
dành phòng thì không được ngăn. AI ngăn sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nhận phải phòng hư mục, có ý nghĩ: Phòng 
này phải tu sửa, ta không nên nhận. Các Tỳ-kheo liền bạch Đức Thế 
Tôn, Đức Thế Tôn dạy: 

- Nên nhận, rồi theo khẩ năng tu sửa lại. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo phân chia nhà hội của Tăng,'* hoặc nhà 
tắm nóng,! hoặc hạ đường,'*” hoặc nhà kinh hành, khách Tỳ-kheo 


1392. Phước nhiêu #äðằ. Không rõ vật gì. Xem ch. I ch. xviii phân ¡v. 

1393. Chỉ Tỳ-kheo giám sự, quản lý phòng ốc của tinh xá. 

1394. Tỳ-kheo giám sự được ưu tiên tự chọn phòng. Xem phần iv, ch. ¡ “Phòng xá”, mục 16 
“Tỳ-kheo tr1 sự.” 

1395. Tăng tập xứ {l4ÊJ#; có lẽ tương đương Pali: upandhãnasälã, phòng họp của Tăng, đồng 
thời là nhà của thị giả, hay cúng dường thất. 

1396. Ôn thất 4š; nhà tắm nóng. Cũng chỉ chung nhà tắm. 

1397. Hạ đường Ef?#; nhà mùa mưa (?). Có lẽ tương đương Pali: vaccakuti, nhà cầu, nhưng bản 
Hán đọc là vassa-kuti, nhà mùa Hạ. 





766 BỘ LUẬT 3 





đến không có phòng ở. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên Đức Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên phân chia nhà hội của Tăng, hay nhà tắm nóng, hoặc 
hạ đường, hoặc nhà kinh hành. Hoặc gác dưới là chỗ Tăng tập hợp thì 
gác trên nên chia cho Tăng ở. Nếu gác trên là chỗ Tăng tập hợp thì nhà 
gác dưới nên chia cho Tăng ở. 

3. Các Tỳ-kheo đi xem khắp phòng xá, thấy một cái hang nơi A- 
lan-nhã, bèn nghĩ: 'Ta sẽ an cư nơi hang này. Sau đó lại có các Tỳ-kheo 
khác thấy cái hang A-lan-nhã này, cũng lại nghĩ: Ta nên an cư nơi đây. 
Trong vòng mười sáu ngày đầu đã có số đông Tỳ-kheo cùng tập hợp ở 
nơi hang này, vì chật hẹp nên sinh nhiều tật bệnh. Các Tỳ-kheo bạch 
Đức Thế Tôn. Ngài dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo muốn an cư một chỗ như vậy, vị nào đến đó trước, 
phải làm dấu, hoặc làm dấu bằng tay, hoặc vẽ vòng tròn, hoặc tượng 
Ma-hê-đà -la,''?8 hoặc hình lượn sóng, hoặc hình dây nho, hoặc làm cái 
hoa, hoặc vẽ năm sắc, hoặc viết tên mình... là muốn an cư nơi đây. 

Đức Phật cho phép ai làm dấu báo hiệu như vậy trước thì người đó 
ở. Tỳ-kheo trụ nơi đây, khi đi không xóa tên, hay dấu hiệu; các Tỳ-kheo 
khác thấy, đã có người chiếm trước rồi nên không dám ở. Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên không xoá tên hay dấu hiệu mà bỏ đi. 

3. Phân Ngọa Cụ 

1. Bấy giờ nhân dân vùng biên quốc làm phản, Vua Ba-tư-nặc 
đích thân cầm quân đến chinh phạt. Các Tỳ-kheo đến vùng biên quốc, 
nơi đó phòng xá chật hẹp, không đủ dung chứa. Các Tỳ-kheo nói như 
vầy: Phải chi Đức Phật dạy chúng ta nên phân chia ngọa cụ. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép phân chia bằng giường nằm. Nếu không đủ thì chia 
đều giường dây. Nếu vẫn không đủ thì chia đều chỗ ngồi. 

Tỳ-kheo kia di chuyển giường cố định, chăn mền, ngọa cụ nơi 
phòng này đến các phòng khác. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Không được di chuyển. 

Có phòng nhiều ngọa cụ, có phòng ít ngọa cụ. Các Tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép các Tỳ-kheo nói với vị cựu trú, hoặc vị chủ phật-đồ, !3 


1398. Ma-hê-đà-la F#Rfl£š##. Skt. MahTdhara (?): trì địa (một biệt hiệu của Vidnu). 
1399. Phật-đỗ chủ ƒJÿ[ã|=Ì:. Tức tháp chủ 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 767 





hoặc nhờ người tri sự. Trường hợp ba tháng an cư nhận được phòng như 
vậy thì nên nói với các vị trên rồi, sau đó mới di chuyển. 

Các Tỳ-kheo không hoàn ngọa cụ lại nơi phòng cũ, bỏ đi. Tỳ- 
kheo đến sau, tưởng là ngọa cụ của phòng này bèn xử dụng. Các Tỳ- 
kheo đem nhân duyên này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên không hoàn ngọa cụ lại nơi phòng cũ mà bỏ đi. Phải 
hoàn lại ngọa cụ cho phòng cũ trước khi đi. Không vậy, sẽ như pháp 
frỊ. 

Bấy giờ có phòng xá bị hư hoại. Các Tỳ-kheo e sợ, vì Đức Phật 
không cho phép di chuyển ngọa cụ từ phòng này đến phòng khác. Các 
Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Đức Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu phòng xá bị hư hoại thì cho phép dời ngọa cụ phòng nà y qua 
các phòng khác. 

Ngọa cụ được dời mà không dùng nên bị trùng phá hư nát. Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên xử dụng ngọa cụ ấy. 

Khi Đức Phật cho phép xử dụng, có vị lại không dùng rửa chân, 
không dùng lau chân, mà dùng làm áo lót thân. Các Tỳ-kheo đem nhân 
duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên dùng rửa chân, lau chân và không nên làm áo lót. 

Các Tỳ-kheo e ngại vì Đức Phật dạy không được làm áo lót nên 
không dám xúc phạm bằng tay chân. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ đầu gối trở lên, từ nách trở xuống không được lót thân, chứ 
tay chân xúc chạm không sao. 

Bấy giờ các đàn-việt bố thí áo lót cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
cẩn thận không dám nhận, vì Đức Phật không cho phép dùng áo lót 
thân. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Đàn-việt dâng cúng, cho phép tùy ý nhận. 

Có vị sửa chữa phòng xá rồi, không đem ngọa cụ của phòng này 
trả lại chỗ cũ. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Sửa chữa phòng xá rồi nên trả ngọa cụ trước đó di chuyển đến 
phòng khác trở về lại chỗ cũ. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo di chuyển ngọa cụ nơi chùa này đem đến các chùa 
khác. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được di chuyển ngọa cụ chùa này đem đến các chùa 
khác. Trường hợp vì sự khủng bố hoặc oan gia, hoặc nhân dân phẩn 
loạn, hoặc quốc ấp bị phá hoại, nhân dân bị phá tán, trú xứ cũng hư 


768 BỘ LUẬT 3 





hoại; các Tỳ-kheo e ngại vì Đức Phật không cho phép đời ngọa cụ cố 
định nơi chùa này đến chùa khác. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có sự khủng bố, oan gia, hoặc quốc ấp phản loạn, nhân dân 
phá tán, trú xứ cũng hư hoại, thì cho phép di chuyển ngoạ cụ đến nới 
khác. 

Khi dời ngọa cụ, các Tỳ-kheo e ngại vì Đức Phật dạy không cho 
phép dùng ngọa cụ của Tăng lót thân nên không cất giữ tốt. Các Tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tùy nghi cất dấu và di chuyển. Nếu có các Tỳ-kheo nào khác 
đến hỏi mượn thì không nên trao cho, trừ trường hợp có thể tin, sau này 
họ có thể trả lại thì nên đưa. 

Trường hợp sau khi quốc ấp trở lại yên bình, nhân dân trở về lại, 
nhà chùa phục hồi mà ngọa cụ không được trả lại. Các Tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu quốc ấp trở lại yên bình, nhân dân trở về lại, nhà chùa phục 
hồi, thì nên trả lại ngọa cụ cho chùa. Không trả, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ có trú xứ chúng Tăng bốn phương'“° nhận được nhiều 
loại ngọa cụ bất định, giường dây, giường cây, loại tốt, loại xấu, chăn 
mền, gối các loại dệt bằng lông, các thứ trải trên đất, bình tắm, gậy, 
quạt. Các Tỳ-kheo không biết nên phân chia như thế nào, đem thưa hồi 
Đức Phật. Phật dạy: 

- Cho phép trao cho các phòng không có ngọa cụ. Nếu còn dư thì 
từ Thượng tọa chia xuống. 

4. Tiền Hậu An Cư 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất với Mục-liên muốn cùng Đức Thế 
Tôn an cư. Ngày mười lăm, từ trú xứ đi, ngày mười bảy mới đến nơi. 
Không biết nên thế nào, '“°! liền bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép hậu an cư. 

Có hai cách an cư: tiền an cư và hậu an cư. 

Nếu tiền an cư thì ở vào ba tháng trước, hậu an cư thì ở vào ba 
tháng sau. 


1400. Tứ phươngTăng JH/fff, hay chiêu-để Tăng, phân biệt với Tăng thường trú. 

1401. Vì trễ hạn nhập an cư một ngày. 

1402. Cf. Mahävagga ii, Vin. ¡. 137: dvemä vassipanäyikä, purimikä pacchimikã, “có hai 
hạn khởi đầu mùa mưa: hạn đầu và hạn sau. Mùa hạ, theo lịch Ấn độ, có bốn tháng. Tiển kỳ 
hạ bắt đau từ ngày trăng tròn tháng Ãsãnhïĩ (tháng 6-7, DL). Hậu kỳ hạ, ngày trăng tròn một 
tháng sau đó. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 769 





Các vị tiền an cư tự tứ. Các vị hậu an cư không biết có được phép 
tự tứ hay không. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép thọ tự tứ nhưng phải ở cho đủ ngày. 

Người tiền an cư tự tứ rồi tính tuổi. Các vị hậu an cư không biết có 
được tính tuổi hay không. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không nên chưa đủ ba tháng mà tính tuổi. 

Các vị tiền an cư tự tứ xong đuổi các vị hậu an cư. Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được xua đuổi. Cũng không nên đi. 

Các vị tiền an cư tự tứ rồi phân chia các phẩm vật nhận được trong 
mùa hạ. Các vị hậu an cư e ngại không dám nhận vì Phật không cho 
phép họ chưa đủ ba tháng mà khất cầu và nhận phẩm vật. Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tỳ-kheo thọ. Nhưng số ngày còn thiếu, nên ở lại cho 
đủ. 

Các vị tiền an cư tự tứ rỗi phân chia ngọa cụ. Các vị hậu an cư e 
ngại không dám thọ vì ba tháng chưa đủ. Các Tỳ-kheo đem việc này 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép thọ, xét theo chuẩn vị lai. 

5. Trú xứ An cư 

Bấy giờ các Tỳ-kheo an cư nơi chỗ đất trống, bị nắng gió suốt 
ngày, hình thể đen đúa, da bị tróc, nứt nẻ, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi lui qua một bên. Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi: 

- Tại sao hình thể các ông bị đen đúa, da bị tróc, nứt nẻ, như 
vậy? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Vì an cư nơi đất trống cho nên như vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Không nên an cư nơi đất trống. Từ nay về sau, cho phép các Tỳ- 
kheo an cư chỗ có che bên trên. 

Các Tỳ-kheo an cư trên cây. Từ trên cây đại tiểu tiện xuống. Vị 
thọ thần nổi giận, chê trách và chờ Tỳ-kheo sơ hở sẽ đoạn mạng căn. 
Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, không cho phép Tỳ-kheo an cư trên cây; cũng 
không cho leo lên cây quá đầu người. Không được đại tiểu tiện xung 
quanh làm cho bẩn nhúa “9. 


1403. Xem Phần ¡, Ch. vii. Chúng học, điều 94. 


770 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ các Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 
trên đường đi gặp phải thú dữ. Các Tỳ-kheo leo lên cây quá đầu người, 
e ngại lại leo xuống, vì nghĩ: “Phật không cho phép chúng ta leo lên cây 
cao quá đầu người,” nên bị ác thú làm hại. Các Tỳ-kheo đem việc này 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, trường hợp vì mạng nạn, tịnh hạnh nạn, được 
phép leo lên cây cao quá đầu người. 

Các Tỳ-kheo muốn lấy củi khô trên cây. Đức Phật cho phép làm 
cái móc móc lấy, hay làm cái thang để lấy, hoặc dùng dây cột kéo 
xuống để lấy. Sau đó các Tỳ-kheo e ngại không dám leo lên cây khô. 
Đức Phật dạy: 

- Nếu cả thân cây đều khô hết thì cho phép leo. 

Các Tỳ-kheo muốn an cư dưới bóng cây, bạch Phật, Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép an cư dưới bóng cây, nếu cây ấy cao quá 
đầu người và nhánh lá che đủ mát một chỗ ngồi. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng sáp ong'“* trét lên trên cái bức màn rồi 
ngồi trong đó an cư, nghĩ: Ban đêm chúng ta ngủ trong đó. Sáng ngày 
đem dấu hết. Nếu có người thấy, họ sẽ gọi chúng ta là người được thần 
thông. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau không cho phép dùng sáp ong trét lên trên màn 
rỗi an cư trong đó. Cũng không được vì ngụy trang thân thể mà thay đổi 
oa1I nghi thường. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo muốn an cư trong một cái nhà nhỏ, đến bạch 
Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo an cư trong cái nhà nhỏ, 
miễn là đứng dậy không đụng đầu và đủ một chỗ ngôi, đủ để che mưa. 

Các Tỳ-kheo muốn an cư trong hang núi, đến bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép an cư trong hang núi, miễn nơi đó đứng 
dậy không đụng đầu, đủ dung một chỗ ngôi, đủ để che mưa. 

Các Tỳ-kheo muốn an cư trong hang núi tự nhiên, đến bạch Phật. 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo an cư trong hang núi tự 
nhiên, miễn là đứng dậy không đụng đầu, đủ một chỗ ngồi, đủ để 
mưa. 

Các Tỳ-kheo muốn an cư trong hốc cây, đến bạch Phật. Phật 
dạy: 


1404. Lạp mật lẾfZZi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 771 





- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo an cư trong hốc cây, miễn 
là đứng dậy không đụng đầu, đủ một chỗ ngồi, đủ để che mưa. 

Tỳ-kheo muốn y nơi người chăn bò để an cư,'°° đến bạch Phật. 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép y nơi người chăn bò để an cư. Trong khi 
an cư tùy theo sự di chuyển của người chăn bò mà di chuyển theo. 

Các Tỳ-kheo muốn nương nơi người ép dầu'*° để an cư, đến bạch 
Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép nương nơi người ép dầu để an cư. Trong 
khi an cư, tùy theo sự di chuyển của người ép dầu mà di chuyển. 

Các Tỳ-kheo muốn an cư trên thuyển, đến bạch Đức Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo an cư trên thuyền. Trong 
khi an cư, tùy theo sự di chuyển của thuyền mà di chuyển. 

Tỳ-kheo muốn nương nơi người thợ đốn gỗ để an cư, đến bạch 
Phật. Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo nương nơi người thợ đốn gỗ 
để an cư. Trong khi an cư, tùy theo sự di chuyển của họ mà di chuyển. 

Các Tỳ-kheo muốn nương nơi xóm làng để an cư, đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo nương nơi xóm làng để an 
cư. Trong khi đang an cư, nếu xóm làng chia làm hai phần, tùy theo sự 
cung cấp những vật cần dùng, nơi nào đầy đủ thì di chuyển theo nơi đó 
để an cư. 

6. Xuất Giới 

Bấy giờ có đàn-việt thưa thỉnh Tỳ-kheo: Con muốn cúng dường 
vật thực và phòng xá. Tỳ-kheo kia tự nghĩ: Chỗ đó xa, không thể trong 
ngày trở về kịp. Đức Phật chưa cho phép nhân duyên như vậy được đi. 
Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép thọ pháp bẩy ngày để ra đi. Nhưng 
không nên chỉ vì vấn đề ăn uống mà thọ pháp bảy ngày để ra đi, trừ 
khi có nhân duyên khác. Nếu đi vì y bát, tọa cụ, ống đựng kim cho đến 
thuốc men, mãn ngày thứ bẩy nên trở về. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo thưa thỉnh các trưởng lão Tỳ-kheo khác: 
Chúng tôi mắc tội tăng tàn, vì chúng tôi trị pháp phú tàng, bổn nhật trị, 


1405. Mục ngưu giả ††-#í. Pali: vaja, chuồng bò (hay nhà của người chăn bò). 
1406. Áp du nhân ÄŠ†1H| \ (2) Xem Vin. ¡. 152: sattha, thương đoàn. Phật cho phép y thương đoàn 
mà an cư; và đi chuyển theo thương đoàn. Ngũ phần: y cổ khách (lái buôn) an cư. 























772 BỘ LUẬT 3 





Ma-na-đỏa, xuất tội. Các vị tự nghĩ: Nơi đó xa không thể về kịp trong 
ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Khi có sự việc như vậy, cho phép thọ pháp bẩy ngày để ra đi. Đủ 
bảy ngày trở lại. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni thưa thỉnh các trưởng lão Tỳ-kheo: 
Chúng con mắc tội tăng tàn, xin vì chúng con tác pháp Ma-na-đỏa, xuất 
tội. Các vị tự nghĩ: Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật 
chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem nhân 
duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày trở lại. 

Có Thức-xoa-ma-na thỉnh Tỳ-kheo trưởng lão, thưa: Chúng con 
phạm giới. Cho chúng con sám hối, hoặc thọ giới lại. Hay thọ đại giới. 
Các vị tự nghĩ: Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa 
cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày trở lại. 

Các Sa-di mời trưởng lão Tỳ-kheo đến để thọ giới. Các vị tự nghĩ: 
Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân 
duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày trở lại. 

Có Sa-di-ni mời các Đại đức Tỳ-kheo đến để thọ sáu pháp. Các 
vị tự nghĩ: Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho 
phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày trở lại. 

Bấy giờ có vị đại thần không có tín tâm, mời Đại đức Tỳ-kheo 
đến, - Tôi muốn gặp. Tỳ-kheo nghĩ, - Nơi đó xa không thể về kịp trong 
ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Nếu hữu ích, chứ không phải vô ích. Đủ bảy ngày trở lại. 

Có vị đại thần có tín tâm, mời Đại đức Tỳ-kheo, - Tôi muốn gặp. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 713 





Tỳ-kheo nghĩ, - Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa 
cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Vì người Ưu-bà-tắc có tín tâm này hoặc bệnh hay có các việc lo 
buồn, hoặc vì lợi dưỡng. Đủ bảy ngày nên trở về lại. 

Bấy giờ, có cha mẹ không có tín tâm mời Đại đức Tỳ-kheo, - Tôi 
muốn gặp. Tỳ-kheo nghĩ, - Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức 
Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày 
để ra đi. Vì để giáo hoá khiến cho người không có tín tâm kia sinh tín 
tâm; có ác giới khiến cho trì giới; có xan tham khiến cho họ bố thí; vô 
trí khiến cho có trí. Đủ bảy ngày trở về lại. 

Có trường hợp cha mẹ có tín tâm sai người đến thỉnh Đại đức Tỳ- 
kheo, - Tôi muốn gặp. Tỳ-kheo nghĩ, - Nơi đó xa không thể về kịp trong 
ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để 
ra đi. Nếu Vì cha mẹ có tín tâm bị bệnh hoặc có các việc lo buồn, hoặc 
có việc lợi ích. Đủ bảy ngày trở lại. 

Trường hợp có bà mẹ thỉnh Đại đức Tỳ-kheo, - Tôi muốn gặp. Tỳ- 
kheo nghĩ, - Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho 
phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày nên trở lại. 

Trường hợp có người cha thỉnh Tỳ-kheo cũng như vậy; anh em, chị 
em các thân lý tri thức cũng như vậy. '* 

Trường hợp có Tỳ-kheo tụng sáu mươi thứ kinh,'°8 như kinh - 
Phạm động, '*° vì tìm cầu người đồng tụng nên muốn du hành trong 
nhân gian. Tỳ-kheo nghĩ, - Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức 
Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


1407. Cf. Mahävagga iii (Vin.i. 139): có bẩy hạng người, khi có việc cần và họ yêu cầu, Tỳ- 
kheo được đi trong vòng bảy ngay: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu- 
bà-tắc, Ưu-bà-dI. 

1408. Thập tụng 24 (T23n1435 tr.174b18) liệt kê 17 kinh. 

1409. Trường A-hàm I, kinh số 21; cf. Pali, Dĩigha-kãya 1. Brahmajäla. 


714 BỘ LUẬT 3 





- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày nên trở lại. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo tri sự có công việc cần đến trong rừng cây !*!9 
một thời gian, tự nghĩ: Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật 
chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo đem nhân 
duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày nên trở lại. 

Bấy giờ nhân dân vùng biển quốc nổi loạn, Vua Ba-tư-nặc tự cầm 
quân đến để chinh phạt. Nhà Vua cúng dường Phật và chúng Tăng y, 
chăn mền, thức ăn và vật dụng cần dùng. Vị đại thần không có tín tâm 
bèn đoạt, không trao cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo muốn đến báo cho 
nhà Vua biết nhưng lại nghĩ: Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. 
Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo 
đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày nên trở lại. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc tự cầm quân chinh phạt số nhân dân nổi 
loạn nơi biên giới, vị đại thần không có tín tâm, với ác tâm đố kị, muốn 
đào một con kênh thông qua Kỳ-hoàn'*!!, Tỳ-kheo muốn đến báo cáo 
với nhà Vua nhưng lại nghĩ: Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. 
Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi. Các Tỳ-kheo 
đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bẩy ngày để 
ra đi. Đủ bảy ngày nên trở lại. 

Bấy giờ có đàn-việt sai người đến thỉnh Đại đức Tỳ-kheo đến để 
cúng dường thức ăn và phòng xá, Tỳ-kheo tự nghĩ: Nơi đó xa không thể 
về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được 
đi. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, cho phép thọ pháp 
quá bảy ngày, hoặc mười lăm ngày, hay một tháng, bằng pháp bạch nhị 
yết-ma để đi. 

Chúng Tăng sai một vị có khả năng tác yết-ma, hoặc Thượng tọa, 
thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được mà có thể tác pháp 
yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 


1410. Cf. Vin. ¡. 148: Chùa bị hư. Có cư sĩ cung cấp cho Tăng một số vật liệu đã đốn ở trong 
rừng. Tỳ-kheo vào rừng để vận chuyển về 
1411. Xem Phần I, Ch. v. Ba-dật-để, điều 49 (mục Duyên khởi). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 715 





- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận cho Tỳ-kheo tên là... thọ pháp quá bẩy ngày, 
hoặc mười lăm ngày, hay một tháng, để ra ngoài giới vì công việc như 
vậy, như vậy... Xong việc sẽ trở về trong giới để an cư. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... thọ pháp quá bảy 
ngày, hay mười lăm ngày, hoặc một tháng, ra ngoài giới vì công việc 
như vậy... Xong việc sẽ trở về trong giới để an cư. Các trưởng lão nào 
đồng ý Tăng cho phép Tỳ-kheo tên là... thọ pháp quá bảy ngày, hoặc 
mười lăm ngày, hay một tháng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nóI. 

- Tăng đã đồng ý cho Tỳ-kheo tên là... thọ pháp quá bẩy ngày, 
hoặc mười lăm ngày, hay một tháng, để ra ngoài giới làm công việc như 
vậy. Xong việc sẽ trở về đây an cư rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc 
này được ghi nhận như vậy. 

Tỳ-kheo khiến người tin cậy thỉnh Tỳ-kheo, thọ yết-ma quá bẩy 
ngày cũng như vậy. Tỳ-kheo-ni thỉnh Tỳ-kheo, thọ yết-ma cũng như 
vậy. Sa-di thỉnh Tỳ-kheo, thọ giới cũng như vậy. Sa-di-ni thỉnh Tỳ- 
kheo, thọ yết-ma quá bẩy ngày cũng như vậy. Đại thần bất tín thỉnh 
Tỳ-kheo, thọ pháp yết-ma quá bẩy ngày cũng như vậy. Đại thần có 
lòng tin, yết-ma cũng như vậy. Cha mẹ không tin, cha mẹ tin, anh em, 
chị em, các thân lý tri thức, Tỳ-kheo tụng sáu mươi loại kinh, Tỳ-kheo 
kinh dinh, đại thần không tín tâm đoạt vật cúng dường, đào kênh xuyên 
qua, '*'? cũng như vậy. Tất cả pháp thọ yết-ma quá bẩy ngày đều đồng 
như trên. 

7. Phá Hạ 

Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm-di. Có đại thần dũng kiện, đánh 
giặc giỏi, đến chỗ Đức Phật với lòng tin xuất gia làm đạo. Bấy giờ, Vua 
Uu-điển bảo: 

- Tại sao ông không bỏ đạo, để cùng vợ ông tạo ra nhà cửa, ruộng 
vườn, của cải, vật báu? 

T-kheo tự nghĩ: 

- An cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh của ta. 

Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang an cư tại một trú xứ nọ, có đàn bà chưa 
chồng đến cám dỗ Tỳ-kheo, nói: Sao thầy không thôi tu? Tôi sẽ làm 


1412. Như các nhân duyên thọ pháp bẩy ngày kể trên. 


776 BỘ LUẬT 3 





vợ thầy. Tỳ-kheo tự nghĩ: An cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh 
của ta. 

Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Tỳ-kheo an cư tại một trú xứ nọ, có dâm nữ đến cám dỗ Tỳ-kheo, 
nói: Sao thầy không thôi tu? Tôi sẽ làm vợ thầy. Hoặc tôi gả con gái 
cho thầy. 

T-kheo tự nghĩ: 

- An cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh của ta. 

Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang an cư tại trú xứ, có huỳnh môn vì tham 
ái Tỳ-kheo nên đến kêu gọi Tỳ-kheo cùng làm chuyên bất tịnh hạnh. 
Tỳ-kheo tự nghĩ: An cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh của ta. 
Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Có Tỳ-kheo đang an cư tại trú xứ, quỷ thần nói với Tỳ-kheo: Nơi 
đây có kho tàng chôn dấu. Tỳ-kheo tự nghĩ: An cư tại đây có thể nguy 
hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang an cư nơi trú xứ, quỷ thần muốn đoạn 
mạng sống Tỳ-kheo nên rình chờ sơ hở. Tỳ-kheo tự nghĩ: An cư tại đây 
có thể nguy hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Có Tỳ-kheo đang an cư nơi trú xứ, có bọn giặc muốn đoạn mạng 
sống Tỳ-kheo nên rình, chờ cơ hội thuận tiện. Tỳ-kheo tự nghĩ: An cư 
tại đây có thể nguy hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Có Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, rắn độc hung dữ, rình cơ hội thuận 
tiện sẽ đoạn mạng sống. Tỳ-kheo tự nghĩ: An cư tại đây có thể nguy 
hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 

Có Tỳ-kheo an cư nơi trú, các thú dữ hung dữ, rình cơ hội thuận 
tiện để đoạn mạng căn. Tỳ-kheo tự nghĩ: An cư tại đây có thể nguy 
hiểm cho tính mạng của ta. Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 7T1 





Có Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ không được như ý đối với vấn đề ăn 
uống, thuốc men không đủ, người giúp việc không như ý. Vị kia tự nghĩ: 
Ta nên làm thế nào đây? Tỳ-kheo liền bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo an cư chỗ mà ăn uống không được như ý, thuốc 
men không có dùng, người giúp việc không theo ý muốn, thì nên bỏ 
đi. 

Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, chỗ đi kinh hành có nhiều loại trùng độc. 
Tỳ-kheo kia có tập quán kinh hành; vì kinh hành thì cơ thể khỏe mạnh, 
không kinh hành thì không bình an. Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Sống ở đây sẽ 
tai hại cho mạng căn.” Nghĩ xong đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có việc nạn sự như vậy thì nên bồ đi. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, thấy có Tỳ-kheo đang tạo 
phương tiện phá Tăng vị kia nghĩ: Phá Tăng là việc làm rất xấu ác. Ta 
không nên dự vào việc này. Ta nên làm thế nào đây 2 Vị ấy liền bạch 
các T-kheo. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, thấy có Tỳ-kheo đang vận động 
phương tiện phá Tăng; vị kia nghĩ: “Tăng vỡ là việc rất nghiêm trọng, 
rất xấu ác. Ta không nên dự vào việc phá tăng.” Tỳ-kheo kia nên vì 
việc này mà bỏ đi. 

Có Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, thấy có Tỳ-kheo-ni đang tạo phương 
tiện phá Tăng, vị kia nghĩ: “Phá Tăng là việc làm rất xấu ác. Ta không 
nên dự vào việc này.” Vị kia liền vì việc này mà bỏ đi. 

Có Tỳ-kheo đã an cư nơi trú xứ rồi, nghe có Tỳ-kheo đang vận 
động phương tiện phá Tăng. Vị kia nghĩ: “Tăng vỡ là việc rất nghiêm 
trọng, rất xấu ác. Ta chớ nên dự vào việc này.” Vị kia liền vì việc này 
mà bỏ đi. 

Có Tỳ-kheo đã an cư nơi trú xứ rồi, nghe có Tỳ-kheo-ni đang vận 
động phương tiện phá Tăng. Vị kia nghĩ: “Tăng vỡ là việc rất nghiêm 
trọng, rất xấu ác. Ta không nên dự vào việc này.” Vị kia liền vì việc 
này bỏ đi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, nghe Tỳ-kheo kia muốn 
phương tiện phá Tăng. Vị kia nghĩ: “Nếu ta đến can gián, la rầy, chắc 
họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá Tăng.” Vị kia lại nghĩ: “Nếu ta 
tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá Tăng. Ta có thân 
hữu có thể chấm dứt việc phá Tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói 
của ta mà chấm dứt việc phá Tăng kia. Vậy ta nên như thế nào đây?” 
Vị ấy liền nói với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật 


778 BỘ LUẬT 3 





dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, nghe có Tỳ-kheo muốn phương 
tiện phá Tăng, Tỳ-kheo nghĩ: “Nếu ta đến can gián, la rầy, chắc họ sẽ 
nghe lời ta mà đình chỉ việc phá Tăng.” VỊ kia lại nghĩ: “Nếu ta tự đến, 
có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá Tăng. Ta có thân hữu có 
thể chấm dứt việc phá Tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta 
mà chấm dứt việc phá Tăng kia.” Ngay lúc đó, vị kia vì việc này ra đi. 

Có Tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, nghe kia có Tỳ-kheo-ni đang vận 
động phương tiện phá Tăng, Tỳ-kheo nghĩ: “Nếu ta đến can gián, la 
rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá Tăng.” Vị kia lại nghĩ: 
“Nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá Tăng. 
Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá Tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ 
sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá Tăng kia.” VỊ kia liền vì việc 
này ra ổi. 

- Có Tỳ-kheo trong khi an cư nghe Tăng kia bị vỡ liền nghĩ: “Nếu 
ta đến can gián, la rÂy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá 
Tăng.” Vị kia lại nghĩ: “Nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm 
dứt việc phá Tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá Tăng kia. 
Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá Tăng kia.” 
Vị kia liền vì việc này ra đi. 

Có Tỳ-kheo trong khi an cư nghe Tỳ-kheo-ni Tăng kia bị vỡ, nghĩ: 
“Nếu ta đến can gián, la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc 
phá Tăng.” Vị kia lại nghĩ: “Nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta 
chấm dứt việc phá Tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá Tăng 
kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá Tăng 
kia.” Vị kia liền vì việc này ra đi. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo thọ pháp bẩy ngày ra ngoài cương giới mẹ 
giữ lại, mặc dù với ý muốn về mà vẫn không kịp. Vị ấy nghĩ: Như vầy ta 
có bị mất hạ hay không? Vị ấy liền bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không mất tuổi hạ. 

Đối với cha mẹ,'*3 anh em, chị em, vợ cũ, hoặc người trước kia tư 
thông, hoặc nạn dạ xoa quỷ thần cũng như vậy. 

Có Tỳ-kheo thọ pháp bảy ngày ra ngoài cương giới bị đường bộ, 
đường nước không thông, hoặc bị nạn giặc cướp, hổ lang, sư tử, bèn 
nghĩ: Ta có bị mất tuổi hạ hay không? Vị ấy liền bạch với các Tỳ-kheo. 


1413. Cf. Vin. ¡. 148: Xuất giới 7 ngày vì người đời dù họ tin Phật hay không: mẹ, cha, anh em, 
chị em, thân tộc (nãtãka) và bạn cũ (bhikkhugatika). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 779 





Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không mất tuổi hạ. 

ở. Uớc định An cư 

Phật ở vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-thiểm-di. Bấy giờ Vua Ưu-đà- 
điên là bạn thân quen của Bạt-nan-đà Thích tử, mời Bạt-nan-đà hạ an 
cư. Bạt-nan-đà đã kết an cư nơi nước Câu-thiểm-di. Nghe trú xứ khác 
nhận được nhiều lợi dưỡng, nhiều y vật, liền đến nơi trú xứ đó một thời 
gian ngắn rồi trở lại Câu-thiểm-di. Vua Ưu-đà-diên nghe rồi cơ hiểm 
nóI: 

- Bạt-nan-đà Thích tử đã nhận lời mời an cư của tôi nơi đây. Sao 
nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, nhiều y vật, liền đến nơi 
trú xứ kia ở; rồi lại trở về nơi đây? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh 
biết hổ thẹn, ưa học giới, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: Sao thầy hạ an 
cư nơi kia, nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, y vật, lại đến đó 
ở một thời gian ngắn; rồi trở về nơi đây? Vị ấy đến chỗ Đức Phật, đẳảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật 
đầy đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà: 

- Ông là người không biết gì, chẳng phải oai nghi, chẳng phải tịnh 
hạnh, chẳng phải pháp Sa-môn, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Này Bạt-nan-đà, sao ông hạ an cư nơi Câu-thiểm-di; 
nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, nhiều y vật, đến đó ở; rồi 
lại trở về Câu-thiểm-di? 

Quở trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo nào thọ tiển an cư nơi trú xứ này, nghe nơi trú xứ 
khác nhận được nhiều lợi dưỡng, liền đến nơi kia; Tỳ-kheo đó không 
được nhận tuổi hạ của tiền an cư. Vì trái với điều bạch trước kia, mắc 
tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời mời của người tiền an cư nơi đây, mà đến 
ngoài giới bố-tát xong rồi đi đến chỗ khác, '*!* Tỳ-kheo này phá tiền an 


1414. Tham chiếu Pali (Vin. ¡. 154): Tỳ-kheo ấy đang đi đến trú xứ (tiền an cư) này, bèn bố-tát 
ngoài giới, rồi ngày hôm sau đi đến trú xứ khác (cũng để nhận tiền an cư tại đây). Tại trú xứ 
này, Tỳ-kheo nhận phòng xá, v.v. rồi đi trong ngày, hay ở lại đó vài ngày, hay sau đó đi cho 
công việc thời hạn bẩy ngày xuất giới nhưng đi quá: tất cả đều phá tiền an cư. Nếu đi không quá 
bảy ngày, không phá tiền an cư. Điều luật liên hệ Tỳ-kheo kết an cư tại hai trú xứ. Tỳ-kheo an 
cư tại trú xứ nào, bố-tát tại trú xứ đó. Xem thêm Ngũ phần 19 (tr. 130b): Thọ thỉnh tiền an cư. 
Đã bố-tát. Sau qua trú xứ khác. Phá tiền an cư, đột-kiết-la. Xem thêm Thập tụng 24 (tr. 177c): 
tại trú xứ thỉnh tiền an cư mà Tỳ-kheo chưa qua bố-tát, chưa nhận phân phòng xá, nếu xuất giới, 
chỗ đó không thành tiền an cư. 


780 BỘ LUẬT 3 





cư, trái với điều tác bạch trước, mắc tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận người thỉnh tiền an cư, mà ở ngoài giới bố-tát 
rồi mới đến chỗ thỉnh; trong ngày liền bỏ đi, Tỳ-kheo đó phá tiền an cư, 
trái với điều tác bạch trước, mắc tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, mà bố-tát ngoài 
giới rồi mới đến chỗ thỉnh, nhận phòng xá, ngọa cụ; không có duyên 
sự gì lại bỏ đi, vị đó phá tiền an cư, trái với điều tác bạch trước, mắc 
tỘI. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời tiền an cư của người, mà bố-tát ngoài giới 
rồi mới đến trú xứ, thọ pháp bẩy ngày ra ngoài giới với ý muốn trở lại; 
quá bẩy ngày, Tỳ-kheo đó phá tiền an cư, trái với điều tác bạch trước, 
mắc tội. 

- Ty-kheo nào nhận lời mời tiễn an cư của người, mà bố-tát ở 
ngoài giới, bố-tát rồi mới đến trú xứ, thọ pháp bảy ngày ra ngoài giới, 
đủ bảy ngày trở về, Tỳ-kheo đó thành tiền an cư, không trái với lời bạch 
trước, không tội. 

- Ty-kheo nào nhận lời mời tiễn an cư của người, mà bố-tát ở 
ngoài giới, bố-tát rồi lại đến trú xứ, hạn sau cùng, '*'5 thọ pháp bảy ngày 
ra ngoài giới, Tỳ-kheo kia trở lại hay không trở lại trú xứ cũng thành 
tiền an cư, không trái với lời bạch trước, không tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, mà đến trong 
giới bố-tát!“” rồi mới đến trú xứ,'*'3 trong ngày lại bỏ đi, Tỳ-kheo kia 
phá tiền an cư, trái với lời bạch trước, mắc tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, mà đến trong 
giới bố-tát, bố-tát rồi đến trú xứ nhận phòng xá, ngọa cụ, không lí do gì 
mà bỏ đi, Tỳ-kheo kia phá tiền an cư, trái với lời bạch trước, mắc tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, mà đến trong 
giới bố-tát, bố-tát rồi đến trú xứ (khác), nhận pháp bẩy ngày ra ngoài 
giới,'“'° với ý muốn trở lại nhưng không kịp bảy ngày, Tỳ-kheo này phá 
tiền an cư, trái với lời bạch trước, mắc tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, lại đến bố-tát 
trong giới rồi đến trú xứ (khác), thọ pháp bảy ngày ra ngoài giới, bẩy 


1415. CỸ. Pali, ibid.,... bố-tấát ngoài giới rồi, đến trú xứ khác, (tại đó) nhận... không có sự việc gì 
mà bỏ đi, qua hai hoặc ba ngày: phá tiển an cư. 

1416. Mạt hậu ZKÍé, hạn của mùa an cư, còn không quá bảy ngày. Pali, ibid., ., pavãranãya 
sakaraniyo, trước ngày tự tứ, có công việc. 

1417. Bố-tát tại trú xứ an cư. Thành tiền an cư tại đây 

1418. Đến trú xứ khác. 

1419. Nhận tại trú xứ tiền an cư. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 781 





ngày trở về kịp, Tỳ-kheo kia không phá tiền an cư, không trái với lời 
bạch trước, không tội. 

- Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, mà bố-tát trong 
giới rồi mới đến trú xứ (khác), hạn cuối cùng, thọ pháp bẩy ngày ra 
ngoài giới, trở lại hay không trở lại trú xứ vẫn không phá an cư, không 
trái với lời bạch trước, không tội. Hậu an cư cũng vậy. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo nhận lời mời tiền an cư của người, sau đó 
thấy có mạng nạn hoặc tịnh hạnh nạn, vị kia ý nghĩ, Ta nên làm thế nào 
đây? Vị ấy liền báo cáo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo ở nơi trú xứ hoặc thọ tiền an cư, hậu an cư mà thấy 
có mạng nạn, tịnh hạnh nạn, Tỳ-kheo kia tự đến hoặc sai người tin cậy 
đến tin cho đàn-việt biết, yêu cầu đời chỗ. Nếu họ đồng ý thì tốt. Bằng 
không, vẫn cứ phải bỏ đi. 


782 BỘ LUẬT 3 





_ PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC SỰ VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương IV: TỰ TỨ 


1. Á Pháp 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, hạ an cư nơi trú 
xứ nọ, suy nghĩ rằng, - Làm cách nào chúng ta sống an lạc, không vất 
vả vì sự ăn uống? Rồi họ bảo nhau, - Chúng ta nên lập quy chế. An cư, 
không nói chuyện với nhau. Không lễ bái, hỏi chào nhau. Ai vào tụ lạc 
khất thực trước và về trước, thì dọn dẹp chỗ ngồi ăn, trải tọa cụ, sửa 
soạn đồ đựng nước, đồ rửa chân, đồ đựng thức ăn. Mỗi người tự đem 
thức ăn đến để chỗ ngôi ăn. Nếu ai nhận được thức ăn nhiều, trước hết 
nên sớt bớt để lại, nhận đủ thì ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người 
kế tiếp vào tụ lạc khất thực; nhận được thức ăn rồi trở về, đem thức ăn 
đến chỗ ngồi ăn. Nhận được thức ăn nhiều thì trước hết nên sớt bớt để 
lại, nhận đủ thì ăn. Nếu nhận được không đủ thì lấy thức ăn người trước 
để lại đó mà ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người sau cùng vào 
xóm khất thực, được thức ăn mang về, đem đến chỗ ngồi ăn. Nếu nhận 
được thức ăn nhiều thì trước hết nên sớt bớt để lại. Nếu nhận đủ thì ăn. 
Nhận không đủ để ăn thì lấy thức ăn của người trước để lại đó mà ăn. 
Thức ăn dư thì cho người hành khất hoặc phi nhân. Trường hợp không 
có người để cho thì đem bỏ chỗ đất sạch, không có cỏ, hoặc để nơi vũng 
nước không có trùng. Vị ấy dọn dẹp đồ đựng thức ăn để lại chỗ cũ, và 
ngọa cụ, đồ đựng nước, đồ rửa chân tọa cụ; tất cả đều để lại chỗ cũ. Dọn 
quét chỗ ngồi ăn. Nếu thấy đồ đựng nước, đồ rửa chân trống không, thì 
đi xách. Nếu tự mình có thể khiêng trở về thì tốt. Bằng không, dùng tay 
ngoắt bạn để cùng khiêng về chỗ cũ. Rồi im lặng trở về phòng. Chứ 
không vì lí do nào mà nói bằng lời. Chúng ta lập quy chế như vậy, có 
thể sống an lạc, không vì sự ăn uống mà khổ sở. 

Các Tỳ-kheo áp dụng quy chế trên trong thời gian an cư. Tự tứ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 783 





xong, đến chỗ Đức Phật trong Kỳ-hoàn, nước Xá-vệ, đẳnh lễ sát chân, 
rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn ủy lạo các Tỳ-kheo: 

- Các ông có an lạc chăng? Thức ăn uống có đủ chăng? Trụ chỉ có 
được hòa hợp chăng? Không vì thức ăn mà vất vả chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Chúng con trụ chỉ được an lạc. Đồ ăn thức uống không thiếu 
thốn. Chúng con đều hòa hợp. Không vì đổ ăn thức uống mà phải khổ. 

Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo: 

- Nhờ phương tiện nào mà các ông trụ chỉ được an lạc, giữa các 
ông hòa hợp, không vì đồ ăn thức uống mà phải khổ? 

Các Tỳ-kheo đem nhân duyên trên bạch lên Đức Phật một cách 
đầy đủ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các ông là những người si, tự cho đó là vui mà thật sự là khổ. 
Các ông là những người ngu si, tự cho đó là điều không tai hoạn, mà 
thật sự là đại hoạn. Các ông là những người ngu si, cùng ở với nhau như 
oan gia, như những con cừu. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô số phương tiện 
dạy bảo các Tỳ-kheo, cùng dạy bảo nhau, cùng nhau trao đổi, giác ngộ 
cho nhau. Các ông là những người ngu si, đổng như ngoại đạo thọ pháp 
câm. Các ông không được làm theo pháp câm như vậy. Nếu làm theo 
pháp câm, phạm đột-kết-]a '“29, 

2. Cầu Thính 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nói như vây: Đức Phật dạy, “Các Tỳ- 
kheo phải cùng dạy bảo nhau, cùng nhau trao đổi, giác ngộ cho nhau.” 
Họ liền cử tội Tỳ-kheo thanh tịnh. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được vô cớ cử tội người vô tội. Nếu muốn cử tội Tỳ-kheo 
hữu sự thì trước hết phải nói cho biết, để vị ấy cầu thính,'' sau đó mới 
C 


=5 


Nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Phật dạy: Trước hết phải nói cho biết, để 
vị ấy cầu thính, sau đó mới cử. Tỳ-kheo thanh tịnh trước kia đến nhóm 
sáu Tỳ-kheo cầu thính, nhóm sáu Tỳ-kheo do hờn giận nên úp. Nay đến 
nhắc Tỳ-kheo thanh tịnh cầu thính trở lại. Các Tỳ-kheo đem việc này 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo thanh tịnh trước đó, không được đến nhóm sáu Tỳ-kheo 


1420. Thập tụng 23 (T23n1435 tr.165b11): Thâu-lan-giá. Ñgũ phần (T22n1421 tr.131a06): đột- 
kiết-la. 

1421. Câu thính >RŠŠ: “xin được nghe.” Cf. Ngũ phần 19 (T22n1421 tr.131a15), vấn thính [f]Rã: 
trước hết phải hỏi vị ấy có chịu nghe không. Nếu chịu nghe thì mới được chỉ điểm. Cầu thính 
hay vấn thính, đồng nghĩa với tự tứ. Chỉ có khác, tự tứ thực hiện bởi Tăng. 


784 BỘ LUẬT 3 





cầu thính. Nhóm sáu Tỳ-kheo không được vì hờn mà lại đến bảo Tỳ- 
kheo thanh tịnh cầu thính. Từ nay về sau cho phép người đủ năm pháp 
sau mới được cầu thính: Biết thời chứ không phi thời; như thật chứ không 
hư dối; có lợi chứ không vô ích; dịu dàng chứ không thô lỗ; từ tâm chứ 
không sân hận. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo bản thân không có năm pháp. Các Tỳ-kheo 
thanh tịnh thì đầy đủ năm pháp. Các vị ấy đến nhóm sáu Tỳ-kheo bảo 
cầu thính, họ không chịu cầu thính. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép, khi Tỳ-kheo đầy đủ năm pháp bảo cầu thính thì phải 
cầu thính. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo đến người cầu thính rồi bỏ đi; hoặc cho người 
khác cầu thính rồi lại la trú xứ. Các Tỳ-kheo đem việc này đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được cầu thính nơi người được thính rồi lại bổ đi, cũng 
không được cho người cầu thính rồi lại bổ đi. Từ nay về sau, cho phép, 
đã hứa hẹn thì không được bỏ đi. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo hứa với người rồi tự ý bỏ đi, hoặc nhận lời hứa 
của người rồi cũng lại bỏ đi. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được hứa với người rồi tự ý bỏ đi. Không được nhận lời 
hứa của người rồi lại tự ý bỏ đi. Từ nay về sau cho phép an cư rồi tự 
tứ. Cho phép tự tứ khỏi phải cầu thính. Tại sao vậy? Tự tứ tức là 
thính. 

3. Pháp Thức Tự Tứ 

1. Các Tỳ-kheo nghĩ: “Phật cho phép các Tỳ-kheo tự tứ. ” Các Tỳ- 
kheo đồng loạt tự tứ gây nên sự ồn ào. Các Tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên đồng loạt tự tứ. Từ nay về sau cho phép tự tứ từng 
người mỘit. 

Các Tỳ-kheo không theo thứ tự mà tùy ý tự tứ khiến Thượng tọa 
mệt nhọc. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được tùy ý tự tứ, mà phải tự tứ từ nơi Thượng tọa. Cho 
phép sai người thọ tự tứ bằng bạch nhị yết-ma. Người có năm pháp sau 
đây không được sai làm người thọ tự tứ: có ái, có nhuế, có bố, có si, 
không biết tự tứ rồi hay chưa. Người có năm pháp sau đây nên sai làm 


1422. Ngũ phần, đã dẫn: Các Tỳ-kheo nói, duy chỉ A-la-hán mới xứng đáng bảo cầu thính thôi. 
Nhân dó, Phật dạy pháp tự tứ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 785 





người thọ tự tứ: Không ái, không nhuế, không bố, không si, biết người tự 
tứ rồi hay chưa. Pháp thức sai như sau: người đủ điều kiện là thượng tọa 
hoặc thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được mà có khả năng 
bạch nhị yết-ma; dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo có tên... làm người thọ tự tứ. Đây 
là lời tác bạch! 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai Tỳ-kheo có tên... làm 
người thọ tự tứ. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng sai Tỳ-kheo có tên... 
làm người thọ tự tứ thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo có tên... làm người thọ tự tứ rồi. 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Có các Tỳ-kheo ngồi tại chỗ tự tứ. Các Tỳ-kheo đem việc này 
bạch với Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được ngôi tại chỗ mà tự tứ. Phải rời chỗ ngồi, và quỳ để 
tự tứ. 

Bấy giờ, Thượng tọa rời chỗ ngồi để tự tứ. Tất cả Tăng lại ngôi tại 
chỗ mà tự tứ. Đức Phật dạy: 

- Nếu Thượng tọa rời chỗ ngồi và quỳ thì tất cả Tăng cũng phải 
rời chỗ ngồi và quỳ. 

Thượng tọa tự tứ rồi vẫn quỳ, chờ tất cả Tăng tự tứ xong. Thượng 
tọa bị mỏi mệt. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tự tứ xong, cho phép tùy ý ngồi. 

3. Nhóm sáu Tỳ-kheo nghĩ: Chúng ta lén nói tự tứ. Nếu không, 
Tỳ-kheo kia hoặc có thể vì tác yết-ma ngăn ta tự tứ. Các Tỳ-kheo đem 
việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được có ý nghĩ lén nói tự tứ, sợ Tỳ-kheo khác vì mình tác 
yết-ma hoặc ngăn mình tự tứ. Phải nói tự tứ một cách rõ ràng, đây đủ, 
khiến cho người khác nghe được. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta nên tự tứ nhanh. Nếu không, 
Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma ngăn tự tứ.” Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được có ý nghĩ, ta nên tự tứ nhanh; nếu không, Tỳ-kheo 
khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn ta tự tứ. Từ nay về sau cho phép an cư 
rồi thong thả tự tứ. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta nên nói tự tứ một lần. Nếu 
không, Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các Tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


786 BỘ LUẬT 3 





- Không được có ý nghĩ: Ta nên nói tự tứ một lần. Nếu không, Tỳ- 
kheo khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo tự nghĩ: “Ta phải nói lại tự tứ, sợ Tỳ-kheo 
khác vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được có ý nghĩ: ta phải nói lại tự tứ, sợ Tỳ-kheo khác vì 
ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ. Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo nói tự 
tứ ba lần. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo lật ngược y tự tứ, quấn y nơi cổ tự tứ, trùm 
trên đầu tự tứ, phủ cả hai vai tự tứ, mang giày dép tự tứ, hoặc ngồi nơi 
đất tự tứ, hoặc ngồi trên giường tự tứ. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được lật ngược y, quấn y nơi cổ, trùm trên đầu, phủ cả hai 
vai, mang giày dép, ngồi nơi đất, ngồi trên giường để tự tứ. Từ nay về 
sau cho phép các Tỳ-kheo trống vai bên hữu, cổ bổ giày dép, cùng quỳ 
chấp tay, tác bạch như sau: 

- Hôm nay Đại đức chúng Tăng tự tứ, tôi Tỳ-kheo... cũng tự tứ. 
Nếu thấy, nghe, nghi tôi có tội, xin Đại đức Trưởng lão thương xót chỉ 
bảo tôi. Nếu tôi thấy có tội sẽ như pháp sám hối. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày đép, 
quỳ gối, chấp tay trong thời gian lâu nên căn bệnh tăng thêm. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép Tỳ-kheo bệnh với bất cứ hình thức nào 
mà thân được an, thì thọ tự tứ. 

4. Bấy giờ có trú xứ nọ, Tỳ-kheo tự tứ, có Tỳ-kheo ở ngoài thuyết 
giới đường. Các Tỳ-kheo tự tứ rồi đi ra ngoài, Tỳ-kheo ấy hỏi: 

- Các trưởng lão đi đâu? Không tự tứ hay chăng? 

Các Tỳ-kheo kia trả lời: 

- Tôi tự tứ rồi. Thầy từ đâu đến? 

VỊ kia nói: 

- Tôi ở ngoài thuyết giới đường. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, khi tự tứ không được ở ngoài thuyết giới đường. 
Tỳ-kheo ngồi gần nên biết vị ấy có đến hay không. Tác bạch trước rồi 
sau mới tự tứ. 

Văn tác bạch: 

- Đại đức tăng, xin lắng nghe! Hôm nay chúng Tăng tự tứ. Nếu 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 787 





thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hòa hợp tự tứ. Đây 
là lời tác bạch. 

Bạch như vậy rồi tự tứ. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa 
hợp chúng, tự tứ pháp biệt chúng. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Không được tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp 
chúng, tự tứ pháp biệt chúng. 

- Có bốn loại tự tứ: Tỳ-kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi 
pháp hòa hợp, tự tứ như pháp biệt chúng, tự tứ như pháp hòa hợp. Nếu 
Tỳ-kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp, tự tứ như 
pháp biệt chúng, như vậy là không thành tự tứ. Tự tứ như pháp hòa hợp 
là đúng pháp tự tứ. Đó là pháp tự tứ mà ta dạy. 

5. Bấy giờ, khi tự tứ, nơi trú xứ nọ, người tiền an cư, hậu an cư ở 
chung, không biết nên tự tứ theo tiền an cư hay hậu an cư. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tùy theo Thượng tọa ở nơi đó mà tự tứ. Thượng tọa có tiền an cư, 
có hậu an cư thì nên theo vị cựu trú mà tự tứ. Vị cựu trú cũng có tiền an 
cư, có hậu an cư thì nên theo số đông mà tự tứ. 

Các Tỳ-kheo muốn tự tứ vào ngày mười bốn hay rằm. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép tự tứ như vậy. Nếu nhà Vua có thay đổi ngày thì nên 
tùy theo đó. 

Các Tỳ-kheo không biết nên tự tứ ngày hôm nay hay để ngày mai. 
Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép vào bữa đại thực hay tiểu thực, Thượng 
tọa xướng: Hôm nay chúng Tăng tự tứ. 

Các Tỳ-kheo không biết nên vào lúc nào. Đức Phật dạy: 

- Cho phép báo hiệu bằng cách đánh kiền chùy hay thổi ốc, đánh 
trống, hay un khói, hoặc dựa theo bóng, xướng: Giờ tự tứ đến! 

Nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Phật cho phép tự tứ liền ở trong phòng 
riêng cùng những vị đồng Hòa thượng, A-xà-lê quen biết, đồng học và 
ăn ý với nhau, riêng rẽ tác pháp tự tứ. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được ở trong phòng riêng cùng những vị đồng Hòa thượng, 
A-xà-lê quen biết, đồng học và ăn ý với nhau riêng rẻ tác pháp biệt bộ 
tự tứ. Từ nay về sau hòa hợp lại một chỗ để tự tứ. 

Các Tỳ-kheo lại không biết tự tứ ở chỗ nào, bạch Phật, Phật dạy: 


788 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép tự tứ nơi thuyết giới đường. 

6. Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo, ngày tự tứ, nơi chẳng phải thôn, 
A-lan-nhã, chỗ chưa kết giới, ngay trên đường đi, suy niệm: “Đức Phật 
dạy chúng ta hòa hợp tự tứ. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có số đông Tỳ-kheo, đến ngày tự tứ, nơi chẳng phải phải 
thôn, A-lan-nhã, chỗ chưa kết giới, ngay trên lộ trình, nếu các Tỳ-kheo 
hòa hợp được tự tứ là tốt, bằng không thể hòa hợp được, tùy theo đồng 
Hòa thượng, A-xà-lê, quen biết đồng ý với nhau dời đến chỗ khác, kết 
tiểu giới để tác pháp tự tứ, bằng pháp bạch nhị yết-ma. Pháp kết tiểu 
giới như sau: 

Sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc Thượng tọa hay thứ tọa, hoặc 
tụng luật được hay không tụng luật được, miễn có khả năng yết-ma tác 
bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Chỗ ngồi các Tỳ-kheo vừa đủ kín. 
Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngôi đó, nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng kết tiểu giới. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Chỗ ngồi các Tỳ-kheo vừa đủ kín. 
Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngồi, Tăng kết tiểu giới nơi đây, các trưởng 
lão nào đồng ý trong giới hạn chỗ các Tỳ-kheo ngồi, Tăng kết tiểu giới 
nơi đây, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý trong giới hạn chỗ Tỳ-kheo ngồi, kết tiểu giới 
rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bỏ đi mà không xả giới. Các Tỳ-kheo không 
vui, liên đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được bỏ đi mà không xả giới, nên xả giới rồi sau đó mới 
đi. 

Pháp thức xả bằng bạch Nhị yết-ma như sau: sai một vị có khả 
năng hoặc thượng tọa hay thứ tọa, hoặc tụng luật được hay không, miễn 
có thể tác yết-ma, tác bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngồi, 
nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng giải tiểu giới này, đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Trong vòng chỗ các Tỳ-kheo ngồi, 
Tăng giải tiểu giới nơi đây. Các truởng lão nào đồng ý trong giới hạn 
chỗ các Tỳ-kheo ngồi, Tăng giải tiểu giới, thì im lặng. Vị nào không 
đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý trong giới hạn chỗ các Tỳ-kheo ngồi, giải tiểu 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 789 





Z 


giới rồi. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như 
vậ y.!423 

Bấy giờ, đến ngày tự tứ, trú xứ chỉ có một Tỳ-kheo ở. Vị ấy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn dạy hòa hợp một chỗ cùng nhau tự tứ. Nay ta nên làm 
thế nào?” Vị ấy liền bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Ngày tự tứ, trú xứ chỉ có một Tỳ-kheo ở, vị kia nên đến chỗ 
thuyết giới lau quét, trải tọa cụ, chuẩn bị đổ đựng nước, đồ rửa chân, 
đốt đèn, sắp xá-la, chờ khách Tỳ-kheo đến. Nếu khách Tỳ-kheo đến 
năm người '* hay hơn năm người thì nên tác bạch yết-ma, sai người thọ 
tự tứ. 

Nếu chỉ bốn người, thì cùng tự tứ lẫn nhau, nói: “Hôm nay chúng 
Tăng tự tứ, tôi Tỳ-kheo tên là... cũng thanh tịnh tự tứ.” Lần thứ hai, thứ 
ba cũng nói như vậy. 

Nếu có ba người, hai người cũng tự tứ như vậy. Nếu có một người 
thì tâm niệm, miệng nói: “Hôm nay chúng Tăng tự tứ, tôi Tỳ-kheo tên 
là... cũng thanh tịnh tự tứ.” Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 

Nếu có năm người, một người thọ dục, thì không được bạch yết- 
ma sai người thọ tự tứ. Nếu có bốn người, không được nhận dục của 
người thứ năm,!“ lại cùng tương hỗ tự tứ.!°° Nếu có ba người, không 
được nhận dục của người thứ tư,'“”7 lại cùng tương hỗ tự tứ. Nếu có hai 
người không được nhận dục của người thứ ba, ngoài ra hai người lại 
cùng tương hỗ tự tứ. Nếu có một người không được nhận dục của người 
thứ hai để tâm niệm tự tứ. 

4. Chúc Thọ Tự Tứ 

Bấy giờ, đến ngày tự tứ, chúng Tăng tập hợp để tự tứ, Đức Phật 
bảo, - Các Tỳ-kheo hãy tĩnh lặng, hôm nay chúng Tăng tự tứ. Các Tỳ- 
kheo khác bạch Phật: Có Tỳ-kheo bệnh không đến được. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép gởi tự tứ, cho phép chúc thọ tự tứ. 

Người bệnh gởi dục như sau: “Tôi gởi tự tứ cho thầy.” Hoặc nói: 
“Tôi xin nói với thầy tự tứ.” Hoặc nói: “Xin thầy nói tự tứ giùm tôi.” 


1423. Hết quyển 37. 

1424. Năm người, kể luôn Tỳ-kheo trú xứ. 

1425. Bốn người hiện diện, không đựơc nhận dục để báo có người thứ năm nhưng vắng mặt. 
1426. CÝ. Pali, Vin. 1. 163: Ở đó có 5 Tỳ-kheo, không được nhận tự tứ dục (ekassa 
pavãranamäharitvä) để tác Tăng pháp tự tứ (sanghe paväretabbam). Có bốn, không được nhận 
dục một người để tác đối thủ tự tứ. 

1427. Xem cht. 6 & 7 trên. 


790 BỘ LUẬT 3 





Hoặc dùng thân cử động để ra dấu hiệu tự tứ, hoặc nói đầy đủ việc tự 
tứ. Như vậy gọi là gởi tự tứ. Nếu không cử động thân hoặc không nói 
bằng lời thì không thành gởi tự tứ, nên gởi tự tứ lại. 

Tỳ-kheo chúc thọ đến chỗ người bệnh rồi mạng chung, hoặc ra 
khỏi giới, hoặc thôi tu, đến nơi trú xứ ngoại đạo, hoặc hùa vào với đồng 
bọn phá Tăng, hay đến trên giới trường, hay khi dấu hiệu bình minh 
xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm Tỳ-kheo-ni, hoặc vào 
đạo với tặc tâm, hoặc từ ngoại đạo trở lại, hoặc huỳnh môn, hoặc giết 
cha mẹ, hoặc giết A-la-hán, hoặc phá Tăng, hoặc với ác tâm làm thân 
Phật ra máu, hoặc là phi nhân, hoặc là súc sinh, hoặc hai căn, hoặc bị 
người cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn. Nếu gởi cho những hạng 
người như vậy thì không thành chúc thọ tự tứ, nên gởi lại người khác. 

Hoặc trên đường đi, hoặc đến trong Tăng có sự việc như vầy phát 
sinh: bị Tăng tác yết-ma bất kiến tội, hoặc tác yết-ma không sám hối 
tội, hoặc tác yết-ma không xả ác kiến; thì không thành chúc thọ tự tứ. 
Nên gởi lại cho người khác. 

Nếu (người nhận chúc thọ) vì ngủ mà quên nói; hoặc nhập định; 
hoặc nhầm lẫn quên; hoặc không cố ý làm; đến chỗ tự tứ thì vẫn gọi là 
vì chúc thọ tự tứ mà đến. 

Nếu (người nhận chúc thọ) cố ý không nói, phạm đột-kết-la. 

(Đối với người bệnh) nếu có thể làm (những việc như trên) như 
vậy thì tốt, bằng không thể làm được thì vị kia nên dìu người bệnh đi, 
hay dùng giường dây, giường cây, hoặc xếp y lại khiêng đến chỗ tự tứ. 
Nếu Tỳ-kheo kia nghĩ rằng, chúng ta dìu đến sợ bệnh càng tăng, hoặc 
có thể đưa đến sự chết, thì chúng Tăng nên đến hết nơi chỗ người bệnh 
để tác yết-ma tự tứ. Nếu có nhiều Tỳ-kheo bệnh tập trung lại một chỗ 
thì tốt, bằng không thì các Tỳ-kheo nên ra ngoài giới để tác yết-ma tự 
tứ, chứ không được biệt chúng tự tứ. 

Có Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tứ rồi mạng chung, hoặc thôi tu, 
hoặc đến trên giới trường, hoặc khi dấu hiệu bình minh xuất hiện. Các 
Tỳ-kheo nghĩ: Như vậy có mất chúc thọ tự tứ hay không? Đức Phật dạy: 
Mất. 

Có Tỳ-kheo chúc thọ tự tứ rồi, trên đường đi bị trở ngại, bị nạn 
giặc, hổ lang, sư tử, nước lụt, trong cương giới đường bị đứt không thể 
đến, mang chúc thọ tự tứ đến ngoài giới. Các Tỳ-kheo nghĩ: Có mất 
chúc thọ tự tứ hay không ? Đức Phật dạy: 

- Không mất!, 


1428. Xem Chương Thuyết giới, mục “Dữ dục.” 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 791 





- Từ nay về sau, Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tứ, gặp phải mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, trong cương giới không có đường đi, cho phép từ ngoài 
giới mang chúc thọ tự tứ đến, trường hợp đó Ta nói không mất chúc thọ. 

Các Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tứ của một người, e ngại không 
dám nhận chúc thọ tự tứ người thứ hai, bèn đến bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép nhận. 

T-kheo nhận hai người chúc thọ tự tứ, e ngại không dám nhận 
chúc thọ tự tứ người thứ ba, bèn đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận. 

Tyỳ-kheo nhận ba người chúc thọ tự tứ, e ngại không dám nhận 
bốn người chúc thọ tự tứ, liền bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận nhiều hay ít theo khả năng có thể nhớ được tên. 
Nếu nhớ hết được tên thì nói tên, bằng không nhớ hết tên thì nói họ, 
hoặc nói tướng mạo, hoặc nói “Tôi nhận một số đông Tỳ-kheo chúc thọ 
tự tứ, các vị ấy, Tăng sự như pháp xin gởi dục nói tự tứ. 

Tỳ-kheo tuổi nhỏ không biết tự tứ, báo cáo các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Hòa thượng, A-xà-lê nên dạy vẻ. Nếu dạy mà họ 
ưa quên không nhớ, nên khiến người thọ tự tứ dạy. Nếu họ vẫn quên, 
nên đọc từng câu một. 

Tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tứ rồi, có công việc xảy đến. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép chuyển dục cho các người khác như sau: 
“Tôi đã nhận chúc thọ tự tứ cho số đông Tỳ-kheo. Nay tôi bận việc, tôi 
gởi dục cho các vị kia và tôi gởi luôn dục của tôi. Tăng sự như pháp gởi 
dục nói tự tứ.” 

Tỳ-kheo kia gởi dục rồi, công việc xong, trở về. E ngại rằng, tôi 
đã chuyển chúc thọ tự tứ rồi, không biết nên như thế nào. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Việc xong nên đến. Không đến, như pháp trị. 

5. Phá Tự Tứ 

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta không nên đến chỗ tự tứ. Vì 
ta sợ bị tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ.”! Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được nói có ý nghĩ: “Ta không nên đến chỗ tự tứ, sợ các 


1429. Cf. Vin. ¡. 170: Phật quy định tác bạch ngăn không cho Tỳ-kheo phạm tội tự tứ (paväranam 
uhapetum). 


792 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ.” 

Nếu vì tri thức thân hậu không đến chỗ tự tứ cũng như vậy. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta đến chỗ tự tứ nhưng không 
ngồi, sợ các Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các Tỳ-kheo 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được nói có ý nghĩ: đến chỗ tự tứ nhưng không ngồi, sợ 
các Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ. 

Nếu vì tri thức quen biết cũng như vậy. 

Có vị tự nghĩ: “Nếu ta đến đó nhưng không nói tự tứ, sợ các Tỳ- 
kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Không được nói có ý nghĩ: ta đến đó nhưng không nói tự tứ, sợ 
các Tỳ-kheo vì ta tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ. 

Nếu vì tri thức thân hậu cũng như vậy. 

Bấy giờ, ngày tự tứ đến, có trú xứ nọ chúng Tăng hòa hợp, chuẩn 
bị tự tứ, nghe có giặc đến; sợ hãi nên rời chỗ ngồi bỏ đi, không tự tứ. 
Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có tám nạn và sự xảy đến thì cho phép nói lược tự tứ. Trong 
đó, Tám nạn là: nạn Vua, nạn giặc, nạn lửa, nạn nước, nạn bệnh, nạn 
người, nạn phi nhân, nạn độc trùng. 

Trong đó, sự là, chúng Tăng đông mà chỗ ngồi chật hẹp, hoặc 
nhiều vị bị bệnh thì nên nói lược tự tứ. Nếu chúng Tăng đông mà phòng 
xá nhỏ, hoặc trời mưa thì nên nói lược tự tứ. Hoặc bố-tát mà đêm đi 
qua đã lâu, hoặc có sự đấu tranh, hoặc luận bàn A-tỳ-đàm, hay đoán sự 
Tỳ-ni, thuyết pháp, hoặc đã lâu chúng Tăng chưa đứng dậy, tướng bình 
minh chưa xuất hiện thì nên yết-ma tự tứ. 

Nhận sự chúc thọ của người khác, không được để đến tướng bình 
minh xuất hiện. Nếu đến khi tướng bình minh xuất hiện thì không được 
yết-ma tự tứ. 

Các Tỳ-kheo có ý nghĩ và nói như vầy: “Vì nạn sự nên nói lược 
tự tứ.” Nếu nạn sự còn xa, chúng ta có đủ thì giờ để nói tự tứ đầy đủ, 
thì các Tỳ-kheo nên nói tự tứ đầy đủ. Nếu không nói tự tứ đầy đủ thì sẽ 
như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo lại nói như vầy: “Vì nạn sự nên lược nói tự tứ.” Nay 
nạn sự không còn xa. Ta không nói đủ tam ngữ tự tứ được nên chỉ nói 
hai lần tự tứ, thì Tỳ-kheo nên nói hai lần tự tứ. Nếu không tái thuyết tự 
tứ thì sẽ như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên lược nói tự tứ.” Nay nạn sự 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 793 





đã gần kể, không đủ thì giờ để nói hai lần tự tứ được. Có thể chỉ nói 
một lần tự tứ, thì T-kheo nên nói một lần tự tứ. Nếu không nói sẽ như 
pháp trị. 

Các Tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên lược nói tự tứ.” Nạn sự quá 
gần, không đủ thì giờ nói một lần tự tứ. Chúng ta có thể đủ thì giờ tất cả 
đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. Trường hợp này văn tác bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. Đây là 
lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rồi đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. 

Nói lại; nói một lần, cũng vậy. 

Các Tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên đồng loạt nói tam ngữ tự tứ.” 
Nạn sự gần, không thể nói đồng loạt tam ngữ tự tứ, cũng không thể tác 
bạch. Tỳ-kheo vì nạn sự này nên ra đi. 

6. Già Tự Tứ 

Bấy giờ có trú xứ, Tỳ-kheo phạm tăng tàn, vị kia không biết nên 
làm thế nào, nên báo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo nơi trú xứ nào đó có phạm tăng tàn, Tỳ-kheo đó 
cần được cho phú tàng thì phải trao phú tàng. Trao yết-ma phú tàng rồi 
mới tự tứ. Cần trao cho bổn nhật trị thì phải trao bổn nhật trị. Trao yết- 
ma bổn nhật trị rồi mới tự tứ. Cần trao Ma-na-đỏa thì phải trao Ma-na- 
đỏa. Trao yết-ma Ma-na-đỏa rồi mới tự tứ. Cần trao pháp xuất tội thì 
phải trao pháp xuất tội. Trao yết-ma xuất tội rồi mới tự tứ. 

Bấy giờ, đến ngày tự tứ, một trú xứ nọ có Tỳ-kheo phạm Ba-dật- 
đề. Có vị nói phạm Ba-dật-đề; có vị nói phạm Ba-la-để-để-xá-ni. Các 
Tỳ-kheo ở đó nói, “Chúng ta nên như thế nào?” Liền báo cáo với các 
Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu ngày tự tứ, trú xứ nào đó có Tỳ-kheo phạm Ba-dật-đềể. Tỳ- 
kheo nơi đó hoặc nói phạm Ba-dật-để, hoặc nói phạm Ba-la-đề-đề- 
xá-ni. Nếu biết vị ấy phạm Ba-dật-để thì nên đưa người này đến một 
nơi, khiến người nói phạm Ba-la-để-đềể-xá-ni ở chỗ mắt thấy tai không 
nghe, hướng dẫn Tỳ-kheo phạm sám hối. Rồi đến chỗ Tỳ-kheo nói 
phạm Ba-la-để-để-xá-ni nói: “Tỳ-kheo phạm tội, tôi đã bảo sám hối 
rồi.” Nên phương tiện tác pháp như vậy rồi tự tứ. 

Bấy giờ, ngày tự tứ, trú xứ nọ có Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá. Các 
Tỳ-kheo, vị thì nói phạm Thâu-lan-giá, vị thì nói phạm Ba-la-di. Những 
vị nói phạm Thâu-lan-giá đều là hàng đa văn, thông suốt A-hàm, A- 


794 BỘ LUẬT 3 





tỳ-đàm, trì luật, thuộc hạng Tỳ-kheo được nhiều người biết đối với Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc Vua, hoặc đại thần, hoặc 
các hàng ngoại đạo Sa-môn phạm chí. Tỳ-kheo nói phạm Ba-la-di cũng 
là hàng đa văn, thông A-hàm, A-tỳ-đàm, trì luật, lại cũng thuộc hạng 
nhiều tri thức đối với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni... cho đến Sa-môn phạm chí. 
Các Tỳ-kheo nói, “Nếu tự tứ hôm nay, có thể chúng Tăng có sự tranh 
cãi. Có thể Tăng bị vỡ. Hoặc sinh ra trần cấu ô nhiễm cho Tăng, khiến 
chúng Tăng chia rẽ. Vậy chúng ta nên làm thế nào?” Họ liền báo với 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu ngày tự tứ, trú xứ nào đó có Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá. 
Các Tỳ-kheo, người thì nói phạm Thâu-lan-giá, kẻ thì nói phạm Ba- 
la-di. Tỳ-kheo nói phạm Thâu-lan-giá là hạng đa văn, thông A-hàm, 
A-tỳ-đàm, trì luật, được nhiều người biết đối với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc Vua, hoặc đại thần, hoặc các hàng ngoại 
đạo Sa-môn, phạm chí. Tỳ-kheo nói phạm Ba-la-di cũng thuộc về hàng 
đa văn, thông A-hàm, A-tỳ-đàm, trì luật, nhiều tri thức với Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni... cho đến Sa-môn phạm chí. Các Tỳ-kheo nói, “Nếu tự tứ 
hôm nay, có thể chúng Tăng có sự tranh cãi. Có thể Tăng bị vỡ. Hoặc 
sinh ra trần cấu ô nhiễm cho Tăng, khiến chúng Tăng chia rẽ.” Nếu sợ 
Tăng bị vỡ thì không nên tự tứ liền ngày hôm đó mà nên đình lại thời 
gian rồi sẽ tự tứ. 

Khi tự tứ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Phật cho phép ngăn tự tứ, 
liền ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh không cho tự tứ. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Không được ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh tự tứ. Nếu ngăn thì giống 
như không ngăn. Nếu ngăn mà không có căn cứ, không tác nhân,'®° đó 
gọi là không ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân, đó mới gọi 
là ngăn tự tứ. Nếu ngăn không căn cứ, không tác nhân hữu dư,!°!' đó 
không gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân hữu dư,!% 
đó gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn không căn cứ, không tác nhân vô dư, đó 
không gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân vô dư, đó gọi 
là ngăn tự tứ. 

Nếu ngăn khi chưa nói tam ngữ tự tứ, gọi là không ngăn tự tứ. Nói 
tam ngữ tự tứ rồi mà ngăn tự tứ, cũng không gọi là ngăn tự tứ. Ñgay khi 














1430. Vô căn, bất tác ##jÍf*{E. Cf. Pali, Vin.i. 170: avatthusmim akãrame, không có cơ sở 
(căn), không có lý do (tác). 

1431. Hữu dư bất tác #iÑf'4*ÍF. Không có lý do tuy chưa đây đủ. 

1432. Hữu dư tác fiÊÂÍf. Có lý do tuy chưa đầy đủ. 











SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 795 





nói tam ngữ tự tứ nếu ngăn tự tứ mới gọi là ngăn tự tứ. Nói một lần, nói 
hai lần, cũng như vậy. 

Người ngăn tự tứ, nếu thân nghiệp mà không thanh tịnh, khẩu 
không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân 
minh, không biết hỏi, không biết trả lời. Các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ- 
kheo này: “Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh cãi.” Rồi 
không nghe theo Tỳ-kheo đó, mà nên tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ mà thân nghiệp thanh tịnh, nhưng khẩu, ý 
nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết 
hỏi, không biết trả lời. Các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo này: “Thôi 
đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh cãi.” Rồi không nghe theo 
Tỳ-kheo đó, mà nên tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ mà thân, khuẩu nghiệp thanh tịnh, nhưng 
ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không biết 
hỏi, không biết trả lời, thì các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo này: “Thôi 
đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh cãi.” Rồi không nghe theo 
Tỳ-kheo đó, mà nên tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ mà thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh, có trí, 
phân minh, có khả năng hỏi và trả lời, thì các Tỳ-kheo nên hỏi Tỳ-kheo 
này: “Vì sao mà thầy ngăn Tỳ-kheo này tự tứ? Vì phạm giới nên thầy 
ngăn? Hay vì phá kiến mà ngăn? Hay vì thầy này phá oai nghi mà thầy 
ngăn?” Nếu vị kia trả lời: “Vì phá giới cho nên ngăn” thì nên hỏi phạm 
những giới nào? Nếu nói phạm Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá, đó gọi 
là phạm giới. Nếu nói không vì phá giới mà ngăn mà vì phá kiến nên 
ngăn thì nên hỏi: “Phá kiến nào?” Nếu nói sáu mươi hai kiến, các tà 
kiến, đó gọi là phá kiến. 

Nếu nói không vì phá kiến mà ngăn, mà vì phá oai nghi nên ngăn 
thì hỏi: “Phá oai nghi nào?” Nếu nói phạm Ba-dật-đề, Ba-la-đề-để-xá - 
ni, đột-kết-la, ác thuyết, đó gọi là phá oai nghi. Nên hỏi thêm: “Do sự 
13% mà ngăn người khác tự tứ ? Vì thấy, nghe hay nghi mà ngăn?” 

Nếu trả lời vì thấy thì nên hỏi: “Thấy việc gì? Thấy như thế nào? 
Bởi nguyên nhân nào mà thấy? Tỳ-kheo kia lại vì nguyên nhân gì khiến 
cho thầy thấy? Thầy (§40a1) ở tại chỗ nào? Thầy kia ở tại chỗ nào? Thấy 
việc gì mà nói là phạm Ba-la-di, tăng tàn, Ba-dật-đề, Ba-la-để-đề-xá -ni, 
Thâu-lan-giá, Đột-kết-la, ác thuyết?” 

Nếu nói không thấy, nhưng do nghe thì nên hỏi: “Nghe việc gì? 
Nghe như thế nào? Nghe từ ai? Nghe từ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 


1433. Sự Sf, trên kia nói là căn ‡Ñ (pali: vatthu) tức cơ sở nêu tội để ngăn tự tứ. 


796 BỘ LUẬT 3 





tắc, Ưu-bà-di? Nghe phạm việc gì: Ba-la-di, tăng tàn, cho đến ác thuyết 
chăng?” 

Nếu nói không nghe mà do nghi, thì hỏi: “Nghi việc gì? Nghi như 
thế nào? Nghe từ ai mà sinh nghi: từ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di chăng? Nghi việc gì: Ba-la-di, tăng tàn... cho đến ác thuyết 
chăng?” 

Nếu người ngăn tự tứ không thể trả lời. Nếu người ấy có trí mà 
dùng Ba-la-di để ngăn thì phẩi trao cho người ấy tội tăng tàn,'®* rồi 
Tăng mới tự tứ. Nếu vị dùng tội tăng tàn để ngăn, thì phải trao cho tội 
Ba-dật-để, “35 rồi Tăng mới tự tứ. Nếu người ấy dùng tội Ba-dật-đề để 
ngăn thì phải trao cho các tội khác,'® rồi Tăng mới tự tứ. Nếu người ấy 
dùng các tội khác để ngăn thì nên như pháp trị, rồi Tăng mới tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ có trí, có thể trả lời. Nếu ngăn vì phạm Ba- 
la-di thì nên diệt tẫn, '**” rồi Tăng tự tứ. Nếu ngăn vì phạm tăng tàn, thì 
nên trao cho ba-lợi-bà-sa hay bổn nhật trị, hoặc Ma-na-đỏa, hay xuất 
tội, rồi tự tứ. Nếu ngăn vì phạm Ba-dật-đề, thì cho sám hối, rồi tự tứ. 
Nếu dùng các việc khác để ngăn thì nên như pháp trị rồi tự tứ. !83 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tứ, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ-kheo 
bệnh tự tứ. Vị kia không biết làm thế nào, liền báo các Tỳ-kheo. Các 
T-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có trú xứ nào, ngày tự tứ, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ-kheo bệnh 
tự tứ, thì Tỳ-kheo kia nói với Tỳ-kheo này rằng, Đức Phật dạy như vầy: 
“Hiện đang bệnh, không được ngăn. Phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão 
nên nói như pháp. Vị kia cũng sẽ nói như pháp.” Tác pháp như vậy rồi 
sau đó tự tứ. 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tứ, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ-kheo 
không bệnh tự tứ. Tỳ-kheo kia nên nói với Tỳ-kheo này: “Này trưởng 
lão, Đức Phật có nói như vầy: “Phải đợi bệnh lành đã. Ngài nên nói như 
pháp. Vị kia cũng nói như pháp.” Tác pháp như vậy rồi, sau đó tự tứ. 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tứ, Tỳ-kheo không bệnh ngăn Tỳ- 
kheo bệnh tự tứ. Tỳ-kheo kia nên nói với Tỳ-kheo này rằng,: Đức Phật 
dạy như vầy: “Phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp. Vị 
kia cũng nói như pháp.” Tác pháp như vậy rồi, sau đó tự tứ. 


1434. Xem Phần I, Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa 8: vô căn Ba-la-di báng; và 9: giả căn báng 

1435. Xem Phần I, Ch. v. Ba-dật-để 80: vô căn tăng-già-bà-thi-sa pháp báng. 

1436. Đột-kiết-la hoặc ác thuyết. 

1437. Đối với Tỳ-kheo phạm tội bị ngăn tự tứ có căn cứ. 

143§. Tùy ý sự (No.1446, tr.1047b15): nếu phạm ba-la-thị-ca thì tẫn xuất. Nếu phạm tăng già- 
phạt-thi-sa, thì tạm gác đó chờ tự tứ xong sẽ tri tội. Các tội khác, sám hối xong mới tự tứ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 797 





7. Hạn Kỳ Tự Tứ 

1. Bấy giờ, có trú xứ, có số đông Tỳ-kheo an cư tinh tấn tu hành 
chứng đặng tăng thượng quả, quý vị khởi ý nghĩ: Hôm nay chúng ta tự 
tứ. Nếu di chuyển đến các trú xứ khác, sợ không được pháp lạc như vầy. 
Chúng ta nên làm thế nào? Các vị liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu trú xứ có số đông Tỳ-kheo an cư tính tấn tu hành chứng 
đặng tăng thượng quả. Các Tỳ-kheo có ý nghĩ: “Hôm nay chúng ta tự tứ. 
Nếu di chuyển đến các trú xứ khác, sợ không được pháp lạc như vây.” 
Các Tỳ-kheo nên tác bạch tăng ích tự tứ. 

Văn tác bạch như sau: 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay không tự tứ. Đủ bốn tháng sẽ tự tứ. 
Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch như vậy rồi sau đó đủ bốn tháng mới tự tứ. 

2. Bấy giờ có trú xứ, có số đông Tỳ-kheo cùng sống với nhau. Ngày 
tự tứ, các Tỳ-kheo nghe các Tỳ-kheo nơi trú xứ kia đấu tranh không hòa 
hợp, muốn đến nơi đây tự tứ!*®°. Các vị không biết làm thế nào, liền báo 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu trú xứ nào có số đông Tỳ-kheo cùng sống với nhau, ngày 
tự tứ, nghe các Tỳ-kheo trú xứ khác đấu tranh không hòa hợp, muốn 
đến đây tự tứ, thì Tỳ-kheo kia nên tự tứ trước hai, ba ngày. Nếu tự tứ 
vào ngày mười lăm thì nên tự tứ ngày mười bốn. Nếu ngày mười bốn tự 
tứ thì nên tự tứ ngày mười ba. Nếu nghe họ đến vào ngày hôm nay thì 
nên tập Tăng tự tứ gấp. Nếu nghe họ đã đến trong giới thì nên ra ngoài 
giới tự tứ. Nếu nghe họ đã đến trong chùa thì nên sửa soạn nước rửa, 
nước tắm, ghế ngồi tắm, bình tắm, dụng cụ cào đất, đồ đựng bùn, tháo 
đậu, dược thảo, rồi bạch Thượng tọa nhen lửa, thỉnh Tăng vào nhà để 
tắm. Các cựu Tăng Tỳ-kheo nên kín đáo từ nhà tắm mọi người ra ngoài 
giới tự tứ. Nếu khách Tỳ-kheo kêu bảo tự tứ thì nên trả lời: “Chúng 
tôi tự tứ rồi.” Nếu cựu Tỳ-kheo tự tứ rồi, khách Tỳ-kheo ngăn tự tứ thì 
không được ngăn.!*° Khi khách Tỳ-kheo đang tự tứ, cựu Tỳ-kheo ngăn 
thì được ngăn. Nếu có thể tạo phương tiện như vậy để tác pháp thì tốt, 
bằng không Tỳ-kheo kia nên tác bạch tăng thượng tự tứ.!*' Văn bạch 


1439. Ngũ phần 19 (T22n1421 tr.133c03): sợ các Tỳ-kheo kia, sẽ đến ngăn trú xứ này tự tứ. 
1440. Cf. Vin.i. không được ngăn (phủ nhận) tự tứ đối với người đã tự tứ (na..paväritamapi 
paväran ã ahapetabbä). 

1441. Tăng thượng tự tứ f# [-ÉlZế, chồng thêm ngày tự tứ. 





798 BỘ LUẬT 3 





như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay Tăng không tự tứ, đến ngày thứ mười 
lăm không trăng sẽ tự tứ. Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch tăng thượng tự tứ như vậy. Nếu khách Tỳ-kheo ở 
cho đến ngày thứ mười lăm không trăng, cựu Tỳ-kheo nên tác bạch tăng 
thượng tự tứ lần thứ hai. Văn bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay Tăng không tự tứ, đến ngày thứ mười 
lăm có trăng sau sẽ tự tứ. Đây là lời tác bạch. 

Nếu tác bạch tăng thượng tự tứ lần thứ hai như vậy mà khách Tỳ- 
kheo không đi, cựu Tỳ-kheo nên như pháp, như luật cưỡng hòa hợp tự 
tứ. 

3. Bấy giờ có trú xứ, đến ngày tự tứ, khi tự tứ không biết tội, 
không biết người. Tự tứ rồi biết tội biết người. Các Tỳ-kheo kia tự nghĩ, 
chúng ta nên làm thế nào? Các vị liền báo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Trú xứ nào, khi tự tứ không biết tội, không biết người, tự tứ rồi 
biết tội biết người; nếu tự tứ rồi, không được đem những việc đã qua 
của người cử tội lại. 

Trú xứ nào, khi tự tứ không biết tội, biết người. Tự tứ rồi biết tội, 
biết người. Nếu tự tứ rồi, thì không được đem những việc trước của 
người mà cử tội lại. 

- Trú xứ nào, khi tự tứ có biết tội, không biết người. Tự tứ rồi biết 
tội, biết người. Nếu tự tứ rồi thì không được đem những việc trước của 
người cử tội lại. 

4. Có trú xứ, ngày tự tứ của khách Tỳ-kheo đến là ngày mười bốn, 
còn cựu Tỳ-kheo ngày mười lăm. Các Tỳ-kheo không biết nên thế nào, 
nên báo các T-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Nếu có trú xứ nào, ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đến với số lượng 
ít. Khách Tỳ-kheo ngày mười bốn (tự tứ), cựu Tỳ-kheo ngày mười lăm. 
Khách Tỳ-kheo nên tùy theo. Không theo, nên như pháp trị. 

Có trú xứ khi tự tứ, khách Tỳ-kheo đến với số lượng bằng nhau 
cựu Tỳ-kheo. Khách Tỳ-kheo ngày mười bốn tự tứ, cựu Tỳ-kheo ngày 
mười lăm. Khách Tỳ-kheo bằng nhau đó nên theo cựu Tỳ-kheo. Không 
theo, sẽ như pháp trị. 

Khi tự tứ, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến đông. Khách Tỳ-kheo thì 
ngày mười bốn tự tứ, còn cựu Tỳ-kheo ngày mười lăm. Cựu Tỳ-kheo ít, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 799 





nên cùng khách Tỳ-kheo cầu hòa hợp. Nếu cùng hòa hợp thì tốt. Bằng 
không hòa hợp, cựu Tỳ-kheo nên ra ngoài gIới tự tứ. 

Ngày tự tứ, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến ít. Khách Tỳ-kheo ngày 
mười lăm, cựu Tỳ-kheo ngày mười bốn. Khách Tỳ-kheo đến ít nên theo 
cựu Tỳ-kheo cầu hòa hợp, nếu cùng hòa hợp thì tốt, bằng không, khách 
Tỳ-kheo nên ra ngoài giới tự tứ. 

Ngày tự tứ, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến số lượng bằng cựu Tỳ- 
kheo. Khách Tỳ-kheo ngày mười lăm, cựu Tỳ-kheo ngày mười bốn. 
Khách Tỳ-kheo bằng nên theo cựu Tỳ-kheo cầu hòa hợp, cùng hòa hợp 
thì tốt, bằng không, khách Tỳ-kheo nên ra ngoài giới tự tứ. 

Ngày tự tứ, có trú xứ, khách Tỳ-kheo đến nhiều. Khách Tỳ-kheo 
ngày mười lăm, cựu Tỳ-kheo ngày mười bốn. Cựu Tỳ-kheo ít nên theo 
khách Tỳ-kheo cầu hòa hợp, theo được thì tốt, bằng không, như pháp 
trị Khách Tỳ-kheo ngày mười sáu, cựu Tỳ-kheo ngày mười lăm cũng 
như vậy. 

5. Ngày tự tứ, có trú xứ cựu Tỳ-kheo tập hợp muốn tự tứ. Khi tự tứ, 
khách Tỳ-kheo đến. Tỳ-kheo kia nghĩ: chúng ta nên làm thế nào? Họ 
liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Nếu ngày tự tứ, trú xứ nào cựu Tỳ-kheo tập hợp muốn tự tứ. Khi 
tự tứ, khách Tỳ-kheo đến ít. Khách Tỳ-kheo nếu là cấp thượng tọa thì 
tùy theo cấp thượng tọa mà thứ tự tự tứ. Nếu cấp hạ tọa thì theo cấp 
hạ tọa mà thứ tự tự tứ. Nếu đã nói tự tứ xong, cả chúng chưa đứng dậy, 
hay phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo 
đến với số ít, nên công bố sự thanh tịnh. Nếu không công bố thì sẽ như 
pháp trị. 

- Ngày tự tứ, cựu Tỳ-kheo muốn tự tứ. Có khách Tỳ-kheo đến 
với số lượng ngang bằng, cựu Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu không tự tứ, 
sẽ như pháp trị. Tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay hầu hết 
chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số lượng 
ngang bằng, cựu Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu không, sẽ như pháp trị. '*2 

- Ngày tự tứ, trú xứ cựu Tỳ-kheo sắp sửa tự tứ, khách Tỳ-kheo đến 
với số nhiều. Cựu Tỳ-kheo nên tự tứ lại, nếu không tự tứ sẽ như pháp 
trị. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng 
dậy, hay đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số lượng nhiều, cựu 


1442. Thập tụng 23 (No.1435, tr.167b7): “Các Tỳ-kheo ấy nên tự tứ lại Tỳ-kheo trước đó đã 
tự tứ như vậy, không có tội.” Cf. Pali, Vin. ¡. 165: Trong khi đang tự tứ, khách Tỳ-kheo đến, 
đông hơn; các Tỳ-kheo trú xứ tự tứ lại (tehi bhikkhũhi puna paväretabba). Khách Tỳ-kheo với 
số lượng bằng, hay ít hơn, ai đã tự tứ là tự tứ tốt. Ai chưa tự tứ thì tự tứ. (pavãritã suppaväritã, 
avasesehI paväãretabba). Những người đã tự tứ, không có tội (paväritãnam anäpattI). 


800 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu không, sẽ như pháp trị. 

Trú xứ nào ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đang ngồi sắp sửa tự tứ, cựu 
Tỳ-kheo đến với số ít. Nếu cựu Tỳ-kheo là hàng Thượng tọa thì theo 
chỗ hàng Thượng tọa tự tứ. Nếu là hạ tọa theo chỗ của hạ tọa tự tứ. Nếu 
tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, 
hay đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số ít, nên nói thanh tịnh tự 
tứ. Nếu không nói, sẽ như pháp trị. 

Trú xứ nào ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đang ngồi sắp sửa tự tứ, cựu 
Tỳ-kheo đến với số lượng bằng nhau. Khách Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu 
không, sẽ như pháp trị. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay 
phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với 
số lượng bằng, khách Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu không, sẽ như pháp 
frỊ. 

Trú xứ nào ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đang ngồi sắp tự tứ, cựu 
Tỳ-kheo đến với số nhiều. Khách Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Không tự tứ, sẽ 
như pháp trị. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông 
chưa đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số nhiều. 
Khách Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Cựu Tỳ-kheo tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến cũng như vậy. Khách Tỳ- 
kheo tự tứ, khách Tỳ-kheo đến cũng như vậy. 

8. Khách Tự Tự 

1. Có một trú xứ, ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo 
biết cựu Tỳ-kheo chưa đến, nói: Chúng ta có năm người, hoặc hơn năm 
người, có thể tác yết-ma tự tứ. Bèn tác yết-ma tự tứ. Khi tác yết-ma tự 
tứ, cựu Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo nghĩ: Ta nên làm thế nào? Họ liền 
báo với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu ngày tự tứ trú xứ nào có khách Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo 
biết có cựu Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Chúng ta có năm người, hay 
hơn năm người, có thể tác yết-ma tự tứ.” Vị ấy liền tác yết-ma tự tứ. 
Khi tác yết-ma tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến với số ít. Cựu Tỳ-kheo là hàng 
thượng tọa thì Tỳ-kheo theo thứ tự của thượng tọa tự tứ. Hạ tọa theo thứ 
tự của hạ tọa tự tứ. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay 
hầu hết chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số 
lượng ít. Cựu Tỳ-kheo nên nói thanh tịnh tự tứ. Nếu không, sẽ như pháp 
frỊ. 

- Trú xứ nào ngày tự tứ khách Tỳ-kheo đến, khách Tỳ-kheo biết 
cựu Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Chúng ta có năm người hay hơn 
năm người có thể tác yết-ma tự tứ.” Họ liền tác yết-ma tự tứ. Khi tác 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 801 





yết-ma tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng ngang bằng. Khách Tỳ- 
kheo nên tự tứ lại, nếu không sẽ như pháp trị. Tự tứ rồi, cả chúng chưa 
đứng dậy, hay phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu 
Tỳ-kheo đến với số lượng bằng, khách Tỳ-kheo nên tự tứ lại, nếu không 
sẽ như pháp trị. 

- Trú xứ nào, ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo biết 
cựu Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm người, hay 
hơn năm người, có thể cùng tác yết-ma tự tứ.” Các vị ấy liền tác yết-ma 
tự tứ. Khi tác yết-ma tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến với số lượng nhiều. Khách 
Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Bằng không, sẽ như pháp trị. Nếu tự tứ đã xong, 
cả chúng chưa đứng dậy, hoặc hầu hết chưa đứng dậy, hay đều đã đứng 
dậy, cựu Tỳ-kheo đến với số đông, khách Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Bằng 
không, sẽ như pháp trị. 

- Trú xứ nào, ngày tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến. Cựu Tỳ-kheo biết 
khách Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm người hay 
hơn năm người có thể tác yết-ma tự tứ.” Khi tác yết-ma tự tứ, khách Tỳ- 
kheo đến với số lượng ít. Khách Tỳ-kheo cấp Thượng tọa thì theo cấp 
Thượng tọa mà tự tứ, hạ tọa thì theo thứ tự hạ tọa tự tứ. Nếu tự tứ rồi, 
cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hay đều đã đứng 
dậy, khách Tỳ-kheo đến với số ít, nên nói thanh tịnh tự tứ, nếu không 
nói sẽ như pháp trị. 

- Trú xứ nào ngày tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến. Cựu Tỳ-kheo biết 
khách Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm người, hay 
hơn năm người, có thể tác yết-ma tự tứ.” Khi tác yết-ma tự tứ, khách 
Tỳ-kheo đến với số lượng bằng. Cựu Tỳ-kheo nên tác pháp tự tứ lại. 
Bằng không, sẽ như pháp trị. Tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, 
hay hầu hết chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu Tỳ-kheo nên tự 
tứ lại. Bằng không, sẽ như pháp trị. 

- Trú xứ nào ngày tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến. Cựu Tỳ-kheo biết khách 
Tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm người, hay hơn 
năm người, có thể tác yết-ma tự tứ.” Khi tác yết-ma tự tứ, khách Tỳ- 
kheo đến với số lượng đông hơn, cựu Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Bằng không 
sẽ như pháp trị. Nếu tự tứ rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hay số đông 
chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách Tỳ-kheo đến với số lượng 
nhiều hơn, cựu Tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu không, sẽ như pháp trị. 

- Khách Tỳ-kheo tự tứ, khách Tỳ-kheo đến cũng như vậy. Cựu 
Tỳ-kheo tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến cũng như vậy. 


802 BỘ LUẬT 3 





2. Hoặc nói nên tự tứ,'*° hoặc nói không nên tự tứ. Nếu có người 
không đến, bèn nói rằng, “Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Muốn 
làm mọi phương tiện, để phá hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tứ. Nếu 
kia tác yết-ma, Tỳ-kheo kia không thành tựu pháp tác yết-ma, mắc tội 
Thâu-lan-giá. 

Bấy giờ là ngày tự tứ, nếu khách Tỳ-kheo đến thấy dấu hiệu của 
cựu Tỳ-kheo như treo giường dây, trải giường cây, phu cụ, nệm lông, 
gối, chỗ rửa chân. Thấy dấu hiệu rồi, không tìm kiếm, bèn tác yết-ma 
tự tứ. Khi tác yết-ma tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến. Khách Tỳ-kheo tự nghĩ: 
“Ta nên làm thế nào?” Các vị ấy liền báo các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu ngày tự tứ, có khách Tỳ-kheo đến, thấy có dấu hiệu của 
cựu trú Tỳ-kheo như treo giường dây, trải giường cây, phu cụ, nệm 
lông, gối, chỗ rửa chân. Thấy có dấu hiệu mà không tìm kiếm liền tác 
yết-ma tự tứ. Nếu tác yết-ma tự tứ như vậy, thì không thành yết-ma tự 
tứ, lại có tỘI. 

- Thấy dấu hiệu rồi tìm kiếm. Tìm mà không được, nên kêu. Nếu 
không kêu mà tác yết-ma tự tứ, không thành yết-ma tự tứ, lại có tội. 

- Thấy có dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm không được, bèn nói: 
“Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Dùng nhiều phương tiện muốn phá 
hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tứ. Sự yết-ma tự tứ của Tỳ-kheo kia 
không thành tựu, mắc Thâu-lan-giá. 

- Thấy dấu hiệu liền tìm. Tìm không được, bèn kêu. Kêu rồi tác 
yết-ma tự tứ. Sự yết-ma của Tỳ-kheo kia tuy không phạm tội nhưng 
không thành tựu. 

- Thấy rồi liền tìm. Tìm được, hòa hợp yết-ma tự tứ, thì sự yết-ma 
tự tứ của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không mắc tội. 

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

- Có trú xứ, ngày tự tứ, cựu Tỳ-kheo đến thấy dấu hiệu khách 
Tỳ-kheo như y bát, tọa cụ, ống đựng kim, chỗ rửa chân, mà không tìm 
kiếm, bèn tác yết-ma tự tứ, thì sự yết-ma tự tứ của Tỳ-kheo kia không 
thành tựu, mắc tội. 

- Thấy dấu hiệu liền tìm. Tìm không được nên kêu. Nếu không 
kêu mà tác yết-ma tự tứ, thì sự yết-ma tự tứ không thành tựu, lại có 
tỘI. 

- Thấy có dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm không được, bèn nói: 
“Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Dùng nhiều phương tiện muốn phá 


1443. Xem Ch.ii. Bố tát, mục III.6. Phá yết-ma & cht. 211. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 803 





hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tứ. Sự yết-ma tự tứ của Tỳ-kheo kia 
không thành tựu, mắc Thâu-lan-giá. 

- Thấy dấu hiệu rồi liền tìm. Tìm không được, bèn kêu. Kêu rồi, 
tác yết-ma tự tứ. Yết-ma của Tỳ-kheo kia tuy không thành tựu, nhưng 
không phạm tội. 

- Thấy dấu hiệu rồi tìm kiếm. Tìm được, hòa hợp yết-ma tự tứ. 
Yết-ma tự tứ của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không mắc tội. 

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

Ngày tự tứ, có trú xứ khách Tỳ-kheo đến nghe tiếng cựu Tỳ-kheo 
kinh hành, tiếng tằng hắng, tiếng tụng kinh, tiếng bàn luận. Nghe mà 
không tìm kiếm, liền tác yết-ma tự tứ. Khi tác yết-ma tự tứ, cựu Tỳ- 
kheo đến vị kia không biết nên như thế nào, liền báo các Tỳ-kheo. Các 
T-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu ngày tự tứ, có trú xứ nào, khách Tỳ-kheo đến nghe tiếng 
cựu Tỳ-kheo đi kinh hành, tiếng tằng hắng, tiếng tụng kinh, tiếng bàn 
luận. Nghe tiếng mà không tìm cầu liền tác yết-ma tự tứ, thì không 
thành tựu mà mắc tội. 

- Từ “Nghe rồi tìm” cho đến “Hòa hợp tự tứ“ cũng như vậy. 

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

- Có trú xứ nào, ngày tự tứ, cựu Tỳ-kheo lại, nghe tiếng khách 
Tỳ-kheo đến, tiếng tụng kinh, tiếng tằng hắng, tiếng kinh hành, tiếng 
bàn luận, tiếng đập dũ y. Nghe rồi mà không tìm liền tác yết-ma tự tứ, 
yết-ma của Tỳ-kheo kia không thành tựu, lại có tội. 

- Từ “Nghe rồi tìm” cho đến “Hòa hợp tự tứ” cũng như vậy. 

- Nghe, nghi cũng như vậy. 

Có trú xứ, ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo trên 
giới trường mà không tìm. Các Tỳ-kheo liền tác pháp yết-ma tự tứ. Các 
Tỳ-kheo không biết thế nào liền bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Trú xứ nào, ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo 
ở trên giới trường mà không tìm, liền tác yết-ma tự tứ, yết-ma của Tỳ- 
kheo kia tuy thành tựu nhưng có tỘI. 

- Nếu thấy mà tìm. Tìm mà không kêu bèn tác yết-ma tự tứ. Yết- 
ma tự tứ của Tỳ-kheo kia tuy thành tựu nhưng có tội. 

- Nếu thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu, tác yết-ma tự tứ, Tỳ-kheo 
kia không phá yết-ma, không tội. 

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

- Trú xứ nào, ngày tự tứ cựu Tỳ-kheo đến, thấy khách Tỳ-kheo ở 
trên giới trường, thấy mà không tìm cầu. Các Tỳ-kheo liền tác yết-ma 


804 BỘ LUẬT 3 





tự tứ, thì sự yết-ma tự tứ của Tỳ-kheo kia tuy thành tựu, nhưng có tội. 

- Nếu thấy liền tìm cầu, tìm cầu không được mà không kêu bèn 
tác yết-ma tự tứ, thì sự yết-ma tự tứ của Tỳ-kheo kia tuy thành, nhưng 
CÓ tỘI. 

- Nếu thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu, tác yết-ma tự tứ, thì sự 
yết-ma của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

- Khách Tỳ-kheo nghe cựu Tỳ-kheo cũng như vậy. 

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

- Cựu Tỳ-kheo nghe khách Tỳ-kheo cũng như vậy. 

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

Có trú xứ ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ-kheo ở 
trong cương giới. Thấy mà không tìm cầu, liền tác yết-ma tự tứ. Khi 
tự tứ, thấy cựu Tỳ-kheo đến, không biết làm thế nào, liền báo các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có trú xứ nào ngày tự tứ, khách Tỳ-kheo đến, thấy cựu Tỳ- 
kheo ở trong cương giới, thấy mà không tìm cầu liền tác yết-ma tự tứ, 
yết-ma của Tỳ-kheo kia không thành tựu, có tội. 

- Thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi không kêu bèn tác yết-ma tự tứ, thì 
sự yết-ma của Tỳ-kheo kia không thành tựu, và có tội. 

- Thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu hòa hợp tác yết-ma tự tứ, thì 
sự yết-ma tự tứ của Tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 

- Thấy nhưng nghi cũng như vậy. 

- Khách Tỳ-kheo nghe cựu Tỳ-kheo cũng như vậy. 

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

- Cựu Tỳ-kheo nghe khách Tỳ-kheo cũng như vậy. 

- Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo có ý nghĩ: Chúng ta hãy từ nơi có trú 
xứ có Tỳ-kheo đến nơi có trú xứ không Tỳ-kheo. Vì sợ các Tỳ-kheo 
khác vì chúng ta tác yết-ma, hoặc ngăn tự tứ. !* Các Tỳ-kheo liền bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên có ý nghĩ như vậy. 

Từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến nơi có trú xứ không Tỳ-kheo, vì 
sợ các Tỳ-kheo khác vì họ tác yết-ma, hoặc ngăn tự tứ. Vị kia nghĩ: “Ta 
hãy từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến nơi không trú xứ không Tỳ-kheo. 
Vì sợ các Tỳ-kheo khác vì ta tác yết-ma, hoặc ngăn tự tứ.” Đức Phật 
dạy: 


1444. Xem Ch. ii. Thuyết giới, Mục iii.9 Chuyển trú xứ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 805 





- Không nên có ý nghĩ như vậy. 

Từ nơi có trú xứ có Tỳ-kheo đến nơi không trú xứ không Tỳ-kheo, 
vì sợ các Tỳ-kheo khác vì họ tác yết-ma, hoặc ngăn tự tứ. VỊ kia có ý 
nghĩ: “Ta hãy từ nơi có Tỳ-kheo có trú xứ đến chỗ không Tỳ-kheo có 
trú xứ, hay không trú xứ, hoặc ở trên giới trường. Vì sợ các Tỳ-kheo 
khác vì ta tác yết-ma, hoặc ngăn tự tứ.” Đức Phật dạy: 

- Không nên có ý nghĩ như vậy. 

- Từ nơi có Tỳ-kheo có trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo có trú xứ 
hay không trú xứ, hoặc ở trên giới trường với Tỳ-kheo, sợ các Tỳ-kheo 
khác vì họ tác yết-ma, hoặc ngăn tự tứ. Nếu không có Tăng cùng đi, 
không nạn sự mà đi thì mắc đột-kết-la. 

- Từ nơi có Tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo có trú 
xứ cũng như vậy. 

- Từ nơi có Tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không Tỳ-kheo không 
trú xứ cũng như vậy. 

- Từ nơi có Tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ đến nơi không Tỳ- 
kheo có trú xứ, không trú xứ cũng như vậy. 

- Vì thân hữu tri thức cũng như vậy. 

Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo-ni có ý như vầy: Chúng ta hãy đến 
trong chùa ngăn các Tỳ-kheo đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ đối với 
nhóm sáu Tỳ-kheo. Các T-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

3. Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ như vầy: “Đến trong chùa 
ngăn các Tỳ-kheo đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ đối với nhóm sáu 
Tỳ-kheo.” Không được trước Tỳ-kheo-ni tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ. 

Các Tỳ-kheo-ml, sai Thức-xoa-ma-na, Sa-dI ni đến trong chùa 
ngăn các Tỳ-kheo khác, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ đối với nhóm 
sáu Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không được sai Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni đến trong 
chùa ngăn các Tỳ-kheo khác, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ đối với 
nhóm sáu Tỳ-kheo. Không được trước Thức-xoa-ma-na, Sa-diI ni tác 
yết-ma hoặc ngăn tự tứ. 

Các Tỳ-kheo-ni lại có ý niệm sai bạch y thân hữu đến trong chùa 
ngăn các Tỳ-kheo, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ đối với nhóm sáu 
T-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên có ý nghĩ sai bạch y thân hữu đến trong 
chùa ngăn các Tỳ-kheo khác, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ đối với 
nhóm sáu Tỳ-kheo. Không được trước bạch y tác yết-ma hoặc ngăn tự 
tứ. 


806 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ Vua Ba-tư-nặc sai quân đến hộ vệ cho chúng Tăng. Các 
Tỳ-kheo nói với các binh lính: 

- Quý vị đi ra ngoài một chút, chúng tôi muốn tác yết-ma tự tứ. 

Quân lính nói: 

- Vua sai chúng tôi đến đây để hộ vệ chúng Tăng. Chúng tôi 
không dám đi chỗ khác. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên nói một lần nữa, yêu cầu họ tránh đi chỗ khác. Nếu họ đi 
thì tốt, bằng không đi tự mình nên đi đến chỗ không thấy không nghe 
tác yết-ma tự tứ, chứ không được ở trước người chưa thọ đại giới tác 
yết-ma tự tứ. 

Khi các loại trời rồng, dạ xoa đến nghe tự tứ. Tỳ-kheo có thiên 
nhãn thấy, sinh tâm e ngại, vì Đức Phật không cho phép Tỳ-kheo trước 
người chưa thọ đại giới tự tứ, nên liền bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Trừ loài người chưa thọ đại giới, ngoài ra cho phép yết-ma tự 
tứ. 

Có vị tự tứ rồi lại thuyết giới nên ngồi lâu mỏi mệt. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được tự tứ rồi lại thuyết giới. Tự tứ tức là thuyết giới. 

Đức Phật dạy như vậy. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 S07 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương V: DA THUỘC 


I. NHÂN DUYÊN THỦ-LUNG-NA 

1. Hai Bàn Chân 

Một thời, Đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ tại thành 
Chiêm-ba'* có con ông đại trưởng giả, tự là Thủ-lung-na. '“'“ Cha mẹ 
của Thủ-lung-na chỉ sinh được một con nên rất thương yêu. Từ nhỏ 
đến lớn quen sống vui sướng, chân chưa từng dẫm lên đất để đi, dưới 
bàn chân mọc lông. Vua nước Ma-kiệt!*” nghe trong thành Chiêm-ba 
có con ông đại trưởng giả, tự là Thủ-lung-na. Cha mẹ của Thủ-lung-na 
chỉ sinh được một con nên rất thương yêu. Từ nhỏ đến lớn quen sống 
vui sướng, chân chưa từng dẫm lên đất để đi, dưới bàn chân mọc lông. 
Vua muốn được thấy, liền ra lệnh cho ông chủ thành Chiêm-ba'**3 bảo 
các trưởng giả đều đem con của mình đến chỗ nhà Vua. Ông chủ thành 
Chiêm-ba ra lịnh các ông trưởng giả đem con của họ đến chỗ Vua Ma- 
kiệt. Khi đến nơi, họ đảnh lễ sát chân nhà Vua, rồi đứng qua một bên, 
tâu với Vua: 

- Đại vương muốn thấy con của các đại trưởng giả trong thành 
Chiêm-ba. Đây là một đứa từ nhỏ đến lớn quen theo sống sung sướng, 
cha mẹ rất thương yêu, chân chưa từng dẫm lên đất để đi, dưới bàn chân 
mọc lông. Xin Vua cho phép dùng vải trải trên đất. 

Vua cho phép lấy vải trải trên đất. Con ông trưởng giả có tên Thủ- 
lung-na liền dùng vải trải trên đất, bước đến chỗ nhà Vua, đầu mặt kính 





1445. Chiêm-bà Hễ##. Pali: Campä, thủ phủ của nước Anga, lân bang thân thiện với Magadha. 
1446. Thủ-luns-na “ƑÑE7j. Pali (Vin.i. 179): Sono-Komiviso setthi-putto, Sona-Komivisa, con 
trai của một nhà phú hộ. 

1447. Pali, ibid., rãaJa Magadho Seniyo Bimbiäro. 

1448. Thành chủ Chiêm-ba la vua nước Ương-già, không phải thần dân của Vua nước Ma-kiệt. 
Nhưng Ma-kiệt và Ương-già có thời liên kết. Vin. ibid., Bimbisãra cai trị 80 ngàn thôn. Vua tập 
tọp 80 ngàn thôn trưởng. 


§08 BỘ LUẬT 3 





lễ. Nhà Vua thấy dưới bàn chân mọc lông. Lòng Vua rất hoan hỷ, liền 
ban cho'“” những lợi ích trong đời hiện tại và nói: 

- Ta đã cho các ngươi những lợi ích trong đời hiện tại. Đức Thế 
Tôn hiện ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương-xá. Các ngươi có thể 
đến đó để chiêm ngưỡng và lễ bái hỏi chào Ngài. Ngài sẽ cho ngươi 
những điều có lợi ích cho đời sau. 

Bấy giờ, chủ thành Chiêm-ba và các trưởng giả nghe Vua nói, rồi 
cùng nhau đến trong núi Kỳ-xà-quật. Lúc ấy Trưởng lão Ta-kiệt-đà !%9 
là thị giả của Phật, đang ngồi trên tảng đá lớn ở một chỗ nọ. Ông chủ 
thành Chiêm-ba đến chỗ trưởng lão Ta-kiệt-đà, hỏi: 

- Hiện nay Đức Thế Tôn ở đâu? Chúng tôi muốn diện kiến Đức 
Như Lai. 

Ta-kiệt-đà bảo: 

- Chờ một chút! Trưởng giả hãy để tôi bạch Phật. 

Trưởng lão Ta-kiệt-đà liền biến mất khỏi tẳng đá, trong khoảnh 
khắc như đại lực sĩ co duỗi cánh tay, đến trước Đức Phật, bạch: 

- Trưởng giả Chiêm-ba muốn diện kiến Đức Thế Tôn. 

Phật bảo: 

- Ông đến nơi nhà mát trải chỗ ngôi. Ta sẽ đến đó. 

Ta-kiệt-đà vâng lời dạy, trải chỗ ngồi xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ 
sát chân, đứng qua một bên bạch: 

- Con đã trải chỗ ngồi xong. Bây giờ là phải thời. 

Đức Thế Tôn từ trong nhà bước ra, đến ngồi vào chỗ ngồi đã trải 
sẵn, bảo Ta-kiệt-đà: 

- Mời trưởng giả Chiêm-ba đến! 

Trưởng lão Ta-kiệt-đà liền biến mất trước Đức Phật, trong khoảnh 
khắc như kẻ lực sĩ co duỗi cánh tay, đã có mặt nơi tẳng đá. 

Ông trưởng giả thấy liển khen: 

- Thật chưa từng có! Đệ tử Đức Thế Tôn thần túc còn như thế, 
huống là Đức Như Lai. 

Ta-kiệt-đà nói: 

- Thưa Trưởng giả. Bây giờ là phải thời. 

Ông chủ thành Chiêm-ba đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ rồi 
lui ra ngồi một bên. Đức Thế Tôn liền vì ông chủ thành Chiêm-ba và 
các con trưởng giả phương tiện nói pháp. Ngài nói pháp về bố thí, về 


1449. Pali, cho 80 ngần thôn trưởng. 
1450. Ta-kiệt-đà #⁄2#ÑlE. Pali: Sãgata. Truyện về vị thị giả này, xem Phần I, Ch. v, duyên khởi 
Ba-dật-để 51 (Tỳ-kheo uống rượu). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 809 





trì giới, về sinh thiên. Họ liền ngay trên chỗ ngồi mà được sự thanh tịnh 
của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng, không còn 
thối lui; bạch Phật: 

- Đại đức, chúng con từ nay về sau, xin quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Cúi xin Đức Thế Tôn nhận chúng con làm người Ưu-bà-tắc, trọn đời 
không sát sinh, cho đến không uống rượu. 

Con ông trưởng giả có tên Thủ-lung-na ngồi trong đám đông, nghĩ: 
Ta nghe lời Phật dạy, ở tại gia cùng vợ con khó tu hạnh thanh tịnh. Nay 
ta nên theo Phật, xin cạo bỏ râu tóc, xuất gia làm đạo. Rồi có ý chờ mọi 
người giải tán. 

Bấy giờ chủ thành Chiêm-ba nghe Đức Phật phương tiện nói các 
pháp, sinh tâm đại hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ, nhiễu 
quanh Đức Phật và cáo lui. Con ông trưởng giả tên là Thủ-lung-na trở 
lại, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt làm lễ, rồi lui ra đứng một bên, bạch 
Đức Thế Tôn: 

- Con vừa nghe Phật nói, nếu ở tại gia cùng vợ con khó có thể tu 
hạnh thanh tịnh. Nay con muốn theo Đức Thế Tôn, xin cạo bỏ râu tóc, 
cho con xuất gia làm đạo. 

Đức Phật hỏi Thủ-lung-na. 

- Cha mẹ ông đã cho phép chưa? 

Thủ-lung-na thưa: 

- Thế Tôn, cha mẹ con chưa cho phép. 

Đức Phât dạy: 

- Nếu cha mẹ con không cho phép, Như Lai không nhận con xuất 
gia. 

Thủ-lung-na thưa: 

- Con sẽ tìm cách để cha mẹ con cho phép. 

Đức Phật dạy: 

- Nay phải thời. 

Bấy giờ Thủ-lung-na trở lại thành Chiêm-ba, đến chỗ cha mẹ 
thưa: 

- Con vừa nghe Phật nói, sống tại gia cùng vợ con không thể tu 
hạnh thanh tịnh được. Nay con muốn theo Phật cạo bỏ râu tóc để xuất 
gia hành đạo. Xin cha mẹ cho phép. 

Cha mẹ Thủ-lung-na nói: 

- Phép xuất gia quá khó. Làm Sa-môn cũng không phải dễ. Chi 
bằng con sống tại gia, vui với ái dục, tùy ý làm việc phước. Khỏi phải 
xuất gia. 


§10 BỘ LUẬT 3 





Thủ-lung-na nghe cha mẹ nói như vậy, vẫn cố xin lần thứ hai, lần 
thứ ba như vậy, chứ không chịu thôi. Thủ-lung-na ba lần thưa xin cha 
mẹ như vậy, cha mẹ vẫn không cho. Bấy giờ, Thủ-lung-na liễn từ chỗ 
ngôi đứng dậy, rồi ngồi xuống đất và nói: 

- Từ nay trở đi, con không tắm rửa, không thoa hương thơm, không 
uống nước, không ăn. Hoặc chết, hoặc xuất gia. 

Một ngày không ăn, cho đến năm ngày không ăn. Bà con, bạn bè 
của Thủ-lung-na nghe Thủ-lung-na muốn theo Phật cạo bỏ râu tóc, xuất 
gia làm đạo mà cha mẹ không cho, đã không ăn cho đến năm ngày. Các 
bà con thân quen của Thủ-lung-na bèn đến chỗ Thủ-lung-na, nói: 

- Đứng dậy đi, Thủ-lung-na. Hãy đi tắm, thoa hương thơm, ăn 
uống, làm việc phước đức theo ý muốn. Chứ xuất gia không phải dễ. 
Lầm Sa-môn cũng rất khó. Thôi đi, đừng xuất gia nữa. 

Thủ-lung-na nghe các bà con thân quen nói như vậy, vẫn giữ 
nguyên ý nguyện. Bấy giờ các bạn của Thủ-lung-na đến chỗ cha mẹ 
của Thủ-lung-na nói: 

- Hãy cho Thủ-lung-na xuất gia làm đạo. Nếu vui sống xuất gia thì 
còn thường gặp. Nếu không vui xuất gia nữa, sẽ trở về lại. Chứ nếu để 
Thủ-lung-na chết thì làm sao? 

Cha mẹ Thủ-lung-na nghe xong liễn nói: 

- Thôi thì tùy ý xuất gia. 

Thủ-lung-na nghe cha mẹ cho phép rồi, trong lòng tự nghĩ: Nay ta 
gầy yếu thế này không kham ngày ăn một bữa. Cần phải bồi dưỡng một 
chút. Khi Thủ-lung-na có ít nhiều sức khỏe, liền đến chỗ cha mẹ thưa: 

- Nay con xin đi xuất gia. 

Cha mẹ nói: 

- Nay hợp thời. 

Thủ-lung-na liền đến chỗ Đức Thế Tôn trong núi Kỳ-xà-quật, 
thành Vương-xá, đầu mặt kính lễ rồi đứng qua một bên, bạch Phật: 

- Cha mẹ con đã cho con xuất gia làm đạo. Cúi xin Phật độ cho 
con, được thọ đại giới. 

Đức Phật liền cho xuất gia thọ đại giới. 

Bấy giờ cha mẹ Thủ-lung-na, trong khoảng cách giữa hai thành, 
thiết lập bẩy trạm ngựa để mang thức ăn còn nóng đến Thủ-lung-na 
cho kịp thời. Đến giờ, Thủ-lung-na đem thức ăn này cúng dường các 
Thượng tọa, rồi tự mình vào thành khất thực. Cha mẹ Thủ-lung-na nghe 
con mình đem thức ăn này dâng cúng cho các Tỳ-kheo, rồi tự mình khất 
thực, nên từ đó về sau không đưa thức ăn nữa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 §1I 





2. Giây Đàn Căng 

Bấy giờ, Thủ-lung-na đến ở bên sông Ôn thủy, trong rừng Thi- 
đà '5!, siêng năng tinh tấn kinh hành, đến độ bàn chân rỉ máu, khiến chỗ 
kinh hành đất dính đầy máu như chỗ lò sát sinh. Thủ-lung-na ở chỗ vắng 
tư duy như vầy: Nay ta siêng năng tinh tấn, trong hàng đệ tử của Đức 
Phật không có ai hơn. Tại sao không được vô lậu giải thoát? Gia đình ta 
có của cải, có thể vui sống, tùy ý làm việc phước đức. Hay là ta xẵ giới 
về nhà, không tiếp tục làm đạo nữa. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đó của Thủ-lung-na nên 
trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi tay, từ Kỳ-xà-quật đến rừng 
Thi-đà, thấy chỗ kinh hành đất dính máu như lò sát sinh. Ngài biết mà 
vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Ai kinh hành nơi đây mà đất dính máu, như chỗ lò sát sinh thế 
này? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Tỳ-kheo Thủ-lung-na siêng năng tinh tấn kinh hành, bàn chân rỉ 
máu, nên đất dính máu như vậy. 

Đức Phật bảo kêu Thủ-lung-na đến. Tỳ-kheo vâng lời dạy của 
Đức Phật đến chỗ Thủ-lung-na nói: 

- Đức Thế Tôn bảo kêu Thầy đến. 

Thủ-lung-na nghe Đức Phật kêu liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát 
chân Ngài rồi lui ra ngồi một bên. Đức Phật biết mà vẫn cố hỏi: 

- Vừa rồi ở nơi chỗ vắng ông nghĩ như vầy: “Nay ta siêng năng 
tinh tấn, trong hàng đệ tử của Đức Phật không có ai hơn. Tại sao không 
được vô lậu giải thoát? Gia đình ta có của cải, có thể vui sống, tùy ý làm 
việc phước đức. Hay là ta xả giới về nhà, không tiếp tục làm đạo nữa.” 
Có thật vậy chăng? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn nói: 

- Nay Ta hỏi ông. Cứ tùy ý mà trả lời. Khi ông còn ở nhà, có hay 
chơi đàn không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy, lúc còn ở nhà con hay chơi 
đàn. 

- Này Thủ-lung-na, khi dây đàn căng quá thì âm thanh có tốt hay 
không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không. 


1451. Thi-đà lâm Ƒ'lÉ#Ä. Pali: Sitavana, bãi tha-ma ngoại thành Vương-xá. Chỗ thiêu vất xác 
người chết. 


§12 BỘ LUẬT 3 





- Này Thủ-lung-na, khi dây đàn chùng, âm thanh có tốt hay 
không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không. 

- Này Thủ-lung-na, khi dây đàn không chùng không căng quá, thì 
âm thanh có tốt hay không? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, âm thanh tốt. 

Đức Thế Tôn nói: 

- Cũng vậy, này Thủ-lung-na, nếu tinh tấn quá thì bị chao động. Ít 
tinh tấn thì sinh biếng nhác. Nên tinh tấn vừa phải đối với các căn “5”, 

Thủ-lung-na nghe Đức Phật lược nói giáo giới rồi, một mình ở nơi 
chỗ vắng siêng năng tinh tấn, tâm không phóng dật, đầu đêm, sau đêm 
kỉnh giác lòng mình, tu hành pháp trợ đạo, để đạt mục đích của người 
xuất gia, không bao lâu đắc quả, ngay trong đời này mà chứng đắc vô 
thượng tịnh hạnh, biết rằng, “Sự sinh đã dứt; phạm hạnh đã vững; điều 
cần làm đã làm xong; không còn tái sinh đời sau nữa.” Thủ-lung-na đắc 
đạo A-la-hán. 

3. Sáu Tín Giải 

Khi Thủ-lung-na đắc đạo A-la-hán rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên bạch Phật: !“3 

- Nếu có Tỳ-kheo đạt được A-la-hán rồi, dứt sạch các hữu lậu, vị 
ấy an lạc trong sáu trường hợp: '“'* an lạc với xuất ly, an lạc nơi sự không 
sân hận, an lạc nơi đời sống tịch tĩnh, an lạc nơi sự diệt tận ái dục, an lạc 
nơi sự diệt tận thủ uẩn, an lạc nơi sự không si. Nếu có Tỳ-kheo đạt được 
A-la-hán, sạch các hữu lậu, vị ấy an lạc nơi sáu xứ này. Bạch Đức Thế 
Tôn, có trường hợp nào không y nơi tín mà được xuất ly hay chăng? 

- Không nên có ý nghĩ là không y trên tín mà có an lạc nơi sự xuất 
ly để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, vô dục, diệt 
tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. !“" 

- Bạch Đức Thế Tôn, có trường hợp nào, không y vào trì giới mà 


1452. Cf. Vin.i. 183: accaäraddhavririyam uddhaccäya sanvattati, atilinaviriyam kosajjãya 
sanvattati...indriyãnañca samatam panivijjha, “nỗ lực tỉnh tấn thái quá đưa đến loạn động. Ít 
gắng sức tinh tấn sinh ra dã dượi. Hãy giữ các căn quân bình.” 

1453. Tham chiếu, Trung A-hàm 29 (T0I, tr.611c), Tạp A-hàm 9 (T02, tr.62b), Tăng nhất 13 
(T02, tr.162). Pali, A. 11. 374 Sona-sutta. 

1454. Cf. Vin.ibid., chandhãni adhimutto, sáu thắng giải hay tín giải (xác tín): nekkhamma, 
xuất ly hay thoát ly gia đình; paviveka, viễn ly hay sống ẩn dật; avyäpajja, không thù hận; 
upäãdãnakkhata, đã sạch các thủ (phiền não); tanhakkhaya, ái tận; asammoha, vô si. 

1455. Tham chiếu, Pali, Vin.i.ibid., “Chớ có quan điểm rằng, tôn giả này duy chỉ y trên tín mà 
có tín giải về sự xuất ly... Y trên sự diệt tận của tham, do ly tham, có tín giải về xuất ly. Y trên 
sự diệt tận sân, do vô sân, mà có tín giải xuất ly...” 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 813 





được an lạc nơi sự không sân nhuế hay chăng?! 

- Không nên có ý nghĩ là không y vào trì giới mà có an lạc nơi sự 
không sân nhuế để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận 
dục, vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. 

- Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào, không đoạn các lợi dưỡng mà 
có an lạc nơi sự tịch tĩnh!“ hay chăng?!“3 

- Không nên có ý nghĩ là không đoạn lợi dưỡng mà có an lạc sự 
tịch tnh để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, vô 
dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. 

- Vị kia do có sự an lạc nơi ái tận, an lạc nơi sự diệt tận thủ uẩn, an 
lạc nơi vô sĩ mà đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, 
vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. 

- Tỳ kheo như vậy tâm giải thoát hữu lậu, đối với sắc được nhận 
thức nhiều bởi con mắt, huệ giải thoát, tâm giải thoát, cả hai đều không 
nhiễm ô. Thức không cùng với tạp sắc, trú thiển thứ tư. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng như vậy. 

- Bạch Thế Tôn, cũng như núi đá lớn nguyên vẹn, không bị sứt, 
không không bị thủng, không kẻ nứt. Nếu từ phương đông có trận mưa 
to gió lớn đưa đến thì núi này không bị di chuyển, không bị lay động. 
Từ phương nam, tây, bắc cũng như vậy. Cũng vậy, bạch Đức Thế Tôn, 
nếu Tỳ-kheo được đạo A-la-hán, tâm được giải thoát, dứt sạch các hữu 
lậu, đối với sắc được nhận thức nhiều bởi con mắt, huệ giải thoát, tâm 
giải thoát, cả hai đều không nhiễm ô, thức không cùng với tạp sắc, trú 
thiển thứ tư. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. 

Nói như vậy rồi nói kệ: 

Người tin tưởng xuất ly 

Tỳ-kheo ưa vắng lặng 

Ưa thích không sân nhuế 

Và an lạc nơi ái tận 

An lạc không thủ uẩn, 

Tâm không cÒn ngu s1, 

Xét biết không khởi nữa; 

Từ đây được giải thoát. 

Chính nhờ giải thoát này 
1456. Tham chiếu Pali, ibid., “Đừng nên có quan điểm rằng, tôn giả này tin giới cấm thủ 
(silabbataparãmäsa) là tối thắng, do đó mà có tín giải nơi sự không não hại.” 
1457. Tịch tĩnh; Pali: paviveka: viên ly, sống xa lánh, ẩn dật. 


1458. Tham chiếu Pali, ibid., “Đừng có quan điểm rằng, tôn giả này vì tham trước lợi dưỡng mà 
có tín giải nơi sự viễn ly.” 


§14 BỘ LUẬT 3 





Liền được tâm tĩnh lặng. 
Đã đạt được vô quán, 
Không còn gì phải làm. 
Thí như hòn núi lớn 

Gió không thể hoại được. 
Sắc, thanh cũng như vậy, 
Cùng hương, vị, xúc, pháp; 
Đối với pháp thiện ác, 
Kẻ trí không dao động 
Tâm an trụ giải thoát, 
Mà quán sự diệt tận.?®” 

Thủ-lung-na sau khi nói bài kệ như vậy, được Đức Phật ấn chứng, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật kính lễ sát chân rồi cáo lui. 

Thủ-lung-na ra đi không lâu, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Nên tự ghi nhận như vầy về sự đắc đạo. Chỉ nói về nghĩa, chứ 
không nói thẳng là đã đắc. Đừng nên như những Tỳ-kheo ngu sĩ kia 
hoan hỷ tự ghi nhận, rồi sau không có sở đắc, luống tự khổ nhọc. 

Một hôm, Thủ-lung-na đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân rồi lui 
ngồi qua một bên, Đức Phật bảo Thủ-lung-na: 

- Bình sinh của ông quen sung sướng, không quen đi bộ. Cho phép 
ông ở trong chùa mang dép một lớp. 

Thủ-lung-na liền bạch Phật: 

- Con đã xả bỏ năm cỗ voi chúa, xuất gia làm đạo. Nay nếu con 
mang giày một lớp không khỏi có người cười rằng, Thủ-lung-na bổ năm 
cỗ voi chúa, xuất gia làm đạo, lại tham dép một lớp. Nếu Đức Thế Tôn 
cho phép các Tỳ-kheo dùng thì con mới dùng. 

Đức Phật im lặng chấp nhận và do nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, vì các Tỳ-kheo tùy thuận nói pháp, dùng vô số phương tiện 
khen ngợi hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, ưa xuất ly, rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ, cho phép khi ở trong chùa được 
mang dép một lớp. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo mang dép một lớp, không bao lâu bị lủng 
hư. Đức Phật cho dùng vỏ cây hoặc da vá lại, dùng chỉ để may. Nếu bị 
đứt thì nên dùng gân hay lông may lại. Bấy giờ cần dùi để dùi, Tỳ-kheo 


1459. Tham chiếu Pali, inid., ahitam cittam vippamuttam, vayañcas-sãnupassafiti, Tâm đã 
giải thoát, an trụ; vị ấy quan sát sự chìm xuống của nó. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 815 





bạch Phật. Đức Phật cho phép sử dụng dùi để dùi. 1449 

II. NHÂN DUYÊN ỨC NHĨ 

1. Tăng già biên địa 

Bấy giờ Đại Ca-chiên-diên ở trong sườn núi Câu-lưu Hoan hỷ '*®°! 
tại nước A-bàn-để,'“ cùng với Ức Nhĩ Ưu-bà-tắc,'“% có cả người sai 
khiến. 2® 

Bấy giờ, Ức Nhĩ lòng tự nghĩ: 

- Như lời Phật dạy, nếu ta sống tại gia cùng với vợ con, không thể 
tu hạnh thanh tịnh được. Ta hãy cạo bỏ râu tóc xuất gia làm đạo. 

Ức Nhĩ liền đến chỗ Đại Ca-chiên-diên thưa: 

- Con nghe lời Phật dạy, nếu sống tại gia cùng với vợ con, không 
thể tu hạnh thanh tịnh được. Cúi xin Đại đức cho con xuất gia thọ đại 
gIỚI. 

Ca-chiên-diên nói: 

- Xuất gia là việc rất khó. Làm Sa-môn cũng không phải là dễ. 
Ông nên sống tại gia, hộ trì Phật giới, ty theo thời tu hành theo lời Phật 
dạy. 

Ức Nhĩ thưa xin ba lần. Đại Ca-chiên-diên thấy Ức Nhĩ ân cần ba 
phen, bèn cho xuất gia, nhưng đến ba năm mới được thọ đại giới. Tại 
sao vậy? Bởi vì không đủ Tăng gồm mười vị. Ức Nhĩ thọ giới chưa bao 
lâu liền đắc đạo A-la-hán. Tự ghi nhận sự đắc đạo như trước đã nói. 

Bấy giờ Ức Nhĩ nghe Đức Phật có công đức tướng hảo trang 
nghiêm, các căn tịch tịnh, vô thượng điều phục, như tượng vương, như 
vực suối trong vắt, người nghe đều hoan hỷ. Ức Nhĩ muốn đến yết kiến 
Đức Phật nên đến chỗ Ca-chiên-diên thưa: 

- Con nghe công đức của Phật như vậy, muốn đến yết kiến Như 
Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng chánh giác. 

Ca-chiên-diên nói: 

- Công đức của Phật như lời ông nói. 


1460. Hết quyển 38. 

1461. Câu-lưu Hoan hỷ sơn khúc †fJ##i#Z4IlIIHI. Pali, Vin.¡. 194: Kuraraghare papäte pabbate, 
trên sườn núi Papäta, thị trấn Kuraraghara. Ngũ phần 21 (T22n1421, tr.144a13): A-thấp-ba A- 
vân-đầu quốc Ba-lâu-đa sơn [![šá4ÿ#Ƒ'ƒ5Eø8JÄ|}ÿ## Z7 ÍI. 

1462. A-bàn-đề quốc, fh[3##‡PÏ. Pali, Vin.i. 194, Avan. 

1463. Ức Nhĩ Ưu-bà-tắc ff.H###Zš. Ngũ phần 21, ibid., cư sĩ tên là Sa-môn Ức Nhĩ ï}Ƒ1] fã 
H. Pali, Vin.i. 194, Sona Kunikanma. 

1464. Hán: sử nhân câu ft X{Ä. Cf. Pali, ibid., Sono upasako Kunikanmo äyasmato Mahã- 
Kaccãnassa upanmhako hoti, Ưu-bà-tắc Sona Kunikanma là người phục vụ cho Trưởng lão 
Đại Ca-chiên-diên. Bản Hán hiểu upanmhako, người phục vụ, là nhân vật thứ ba; không phải 
là từ đồng cách. 






































816 BỘ LUẬT 3 





Ca-chiên-diên nói tiếp: 

- Ông nhân danh tôi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, thăm hỏi 
Thế Tôn: “Thế Tôn đi đứng khỏe mạnh không? Ít bịnh, an lạc không?” 
Rồi ông đem năm việc sau đây đến bạch Đức Thế Tôn: 

1. Tại nước A-thấp-bà A-bàn-đề ít Tỳ-kheo, nên thọ đại giới khó 
khăn, ba năm mới tổ chức được.“ Tại sao như vậy? Vì không đủ Tăng 
mười vị. Từ nay về sau, cúi xin Đức Thế Tôn phương tiện khai cho thế 
nào để nước A-thấp-bà A-bàn-để được thọ đại giới dễ dàng. 

2. A-thấp-bà A-bàn-đề nhiều chông gai, sỏi đá; giày dép một lớp 
dễ bị hư rách. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép mang giày dép hai lớp. 

3. A-thấp-bà A-bàn-để người đời ưa tắm. Cúi xin Đức Thế Tôn 
cho phép Tỳ-kheo thường thường tắm rửa. 

4. Như các phương khác có những loại ngọa cụ tốt như y-lê-diên- 
đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù lâu'* như vậy. Nước A-thấp-bà A-bàn-để 
cũng dùng da làm ngọa cụ như da sơn dương, da cừu, da hươu.'*®? Cúi 
xin Đức Thế Tôn cho phép được dùng ngọa cụ bằng da. 

5. Có Tỳ-kheo đến địa phương khác. Sau đó, trú xứ cũ được y!%, 
không dám nhận; vì sợ phạm ni-tát-kỳ. Cúi xin Đức Thế Tôn phương 
tiện khai cho được nhận. 

Tỳ-kheo Ức Nhĩ nghe Đại Ca-chiên-diên nói, im lặng thọ trì, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đầu mặt kính lễ, nhiễu quanh rồi cáo lui. Ức Nhĩ 
nghe Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương-xá. Ức Nhĩ 
mang đầy đủ ba y và bát đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi 
qua một bên, Đức Phật liền ủy lạo bằng cách hỏi: 

- Trụ chỉ có được an lạc hay không? Có vất vả vì sự ăn uống 
không? 

Ức Nhĩ bạch Phật, trụ chỉ được an lạc, không bị vất vả bởi thức ăn. 
Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Sửa soạn chỗ cho các Tỳ-kheo nghỉ. 

Tôn giả A-nan tự biết, theo thường pháp của Đức Thế Tôn, là 
muốn cho khách Tỳ-kheo cùng nghỉ với Ngài, nên mới bảo A-nan sửa 
soạn. Tôn giả vâng lời Phật dạy, vào trong phòng nơi Đức Phật nghỉ, 
sửa soạn một chỗ ngồi đối diện với chỗ ngồi của Ngài. Rồi trở lại chỗ 


1465. Ngũ phần 21, ibid., Ức Nhĩ thọ Sa-di 6 năm mới thọ cụ túc. 

1466. Y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mao-la, cù lâu #‡#44#l£5Šš#ế“Šj#t. Pali (Vin.¡. 195): eragu, 
moragu, majjhãru, jantu. Thập tụng: ma nhục phú (phủ đệm gai), mao nhục phú (phủ đệm 
lông), hoa y nhục phú (phủ đệm áo bông) #fS£†ES1L X35. 

1467. Cổ dương, bạch dương, lộc 3#ÉF1*£F. Pali: enakacamma, ajacamma, migacamma. 

1468. Y được dành cho Tỳ-kheo vắng mặt tại trú xứ cũ. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 §17 





Phật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Con đã sửa soạn chỗ cho khách Tỳ-kheo nghỉ xong. Con xin 
phép được mời khách vào. 

Đức Thế Tôn liền đứng dậy vào phòng, đến chỗ ngồi. Ức Nhĩ 
cùng vào phòng với Đức Phật, ngồi vào chỗ ngồi đối diện. Đức Thế Tôn 
ngồi tĩnh lặng trong giây lát, rồi bảo Ức Nhĩ: 

- Ông có thể nói pháp không? 

Ức Nhĩ nghe lời Phật dạy, bèn ở trước Đức Phật, nói Mười sáu 
cú nghĩa,''? không thêm, không bớt, không hoại, âm thanh trong trẻo, 
chương cú thứ tự rõ ràng có thể hiểu được. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghĩ: 
“Hay thay, Tỳ-kheo này nói kinh pháp mười sáu cú nghĩa, không tăng, 
không giảm, không hư hoại, âm thanh trong trẻo, thứ tự chương cú rõ 
ràng, có thể hiểu được.” Đức Phật hỏi Ức Nhĩ: 

- Trước đây ông làm gì? 

Ức Nhĩ thưa: 

- Từ lâu, con thấy dục là tai hại. Nhưng thọ giới được thì rất khó. 
Phải đợi đến ba năm. Vì sao vây? Vì không đủ chúng mười vị. 

Ức Nhĩ nghĩ rằng nay đã đúng lúc bạch lên Đức Thế Tôn năm 
việc mà Hòa thượng Ca-chiên-diên dặn. Ức Nhĩ bạch Phật: 

- Hòa thượng Ca-chiên-diên của con dặn con nhân danh người đê 
đâu đảnh lễ sát chân Đức Thế Tôn và xin được vấn an sức khỏe Thế 
Tôn: “Thế Tôn đi đứng khỏe mạnh không? Ít bịnh, an lạc không?” 

Rồi Ức Nhĩ trình bày năm việc như trên lên Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn chấp thuận bằng sự im lặng. 

Sáng sớm hôm sau, Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, vì các Tỳ-kheo tùy thuận nói pháp, dùng vô số phương tiện 
khen ngợi hạnh đầu đà, oai nghi tể chỉnh, thiểu dục tri túc, ưa nơi không 
nhàn, và bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép nước A-thấp-bà A-bàn-đề có người thứ năm là người 
trì luật'”° thì được thọ đại giới. Các nơi khác gặp trường hợp như vậy 
cũng cho phép. Nơi khác là: phương Đông có nước tên là Bạch mộc 


1469. Thập lục cú nghĩa '[-7X#J‡Š. Ngũ phần, ibid., Thập lục nghĩa phẩm kinh +7x‡§ãm #&. 
Thập tụng 25 (T23n1435, p181b25): Ba-la-diên-tát-giá-đà-xá-tu-đố-lộ 3##š#t£ã [®|£ã. 
Pali, Vin.i. 196, Anmhakavagsikãni, được hiểu là Nghĩa phẩm, hay Bát kệ phẩm, gồm 16 kinh, 
210 kệ, Phẩm thứ tư thuộc bộ Suttanipâta. 

1470. Trì luật ngũ nhân †Ÿƒ£#' Á. Nên hiểu là thứ năm là người trì luật. Tăng năm người, có 
một người trì luật. Không đồi hỏi tất cả năm vị đều là trì luật. Do đó không nên hiểu nhóm từ 
Hán này là “Năm người trì luật.” Thập tụng 25 (T23n1435 tr.181c29): trì luật đệ ngũ ffƒZð 1:. 
CÝ. Vin.I. 197: vinayadharapađcamena. 


§18 BỘ LUẬT 3 





điểu;'”! ngoài nước ấy thì được phép. Phương Nam có tháp tên là Tĩnh 
thiện,'”? ngoài tháp ra thì được phép. Phương Tây có Quốc sơn tên là 
Nhất-sư-lê Tiên nhân chủng, '*° ngoài núi ra thì được phép. Phương Bắc 
có nước tên là Trụ, “* ngoài ra thì được phép. Ngoài các nơi như trên 
nếu có người thứ năm là người trì luật thì được phép thọ giới. 

- Cho phép nước A-thấp-bà A-bàn-đề mang giày dép hai lớp. 

- Cho phép nước A-thấp-bà A-bàn-để thường xuyên được tắm 
rửa. 

- Cho phép nước đó trải da của loài sơn dương, cừu, da hươu làm 
ngọa cụ. 

- Cho phép các Tỳ-kheo nhận được y đủ mười ngày. Quá hạn nên 
xả. Xả rồi sám hối. 

2. Những quy định về da thuộc 

¡. Quy định chung về giày dép 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nhận được đôi dép vá bằng da; khi ở cách 
Phật không xa, bèn xé lột ra cho hư hoại, vì sợ phạm mang dép hai lớp. 
Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tỳ-kheo ấy: 

- Sao ông xé đôi dép cho hư hoại? 

VỊ Tỳ-kheo thưa: 

- Vì con sợ phạm giới mang dép hai lớp. 

Đức Phật dạy: 

- Giày dép bị lủng hư, được phép vá hai lớp. 

Các Tỳ-kheo nhận được loại da chưa thuộc. Đức Phật dạy: 

- Cho phép thuộc da cho mềm. Hoặc tự mình làm cho nó mễềm, 
hoặc nhờ người làm cho mềm rồi mới cắt làm giày dép một lớp. 

Cần dao, Phật cho phép chứa dao. Cần ván, Phật cho phép chứa 
ván. Cần gân, cần lông, cần chỉ da... Đức Phật đều cho phép chứa. Cần 
kéo, Đức Phật cho phép chứa kéo. Dao lụt, cho phép mài, cho phép 
chứa đá mài. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo để rải rác dao, dùi, gân, lông, chỉ da, kéo, 


1471. Bạch mộc điều Éï2Kẩll. Hán dịch này phù hợp Pali: Setakandika; nhưng Vin.i.197 nói thị 
trấn này ở về phía nam, gần với Thập tụng, ibid., trung nam phương, Bạch mộc tụ lạc ##KŠ& 
ï#. Lấy đây làm mốc. Qua khỏi đây, được xem là biên địa. 

1472. Tĩnh thiện ñ#?#. Không tìm thấy tương đương trong Thập tụng và Pali. Tham chiếu, Thập 
tụng: phương đông có tụ lạc Bà-la-môn tên là Già-lang ÍJl[Êl5. Tương đương Pali: Kajangala, thị 
trấn nhỏ ở về phía đông. 

1473. Nhất-sư-lê Tiên nhân chủng —-liZ4fli A#ñ. Có lẽ Thập tụng nói là Ưu-thi-la sơn #&Ƒ'##ế 
LÍI, ở phương bắc; Tương đương Pali: Us#raddhaja, về phía bắc. 

1474. Trụ ‡È. tên nước. Thập tụng: phương tây có tụ lạc Bà-la-môn tên là Trụ {34š#ƒ" 5#“. 
Pali: về phía tây có ngôi làng Bà-la-môn tên là Thũna, mà hai bản Hán đều đọc là Thãna. 











SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 819 





không có chỗ cất. Đức Phật dạy: 

- Cho phép làm cái túi để đựng. Hoặc lấy tre đan thành lồng; hoặc 
lấy vỏ cây làm thành cái lồng. Cho phép dùng đấy bằng lông bọc bên 
ngoài. Có thể dùng một trong mười loại vải để làm cái đấy. 

Các Tỳ-kheo dùng da để làm. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng da làm. 

Các Tỳ-kheo để y mới trên giày dép rồi ngồi, làm bẩn y. Đức Phật 
dạy: 

- Không được để y mới lên trên giày dép rồi ngồi lên trên. Các 
Tỳ-kheo cũng không được ngồi trên da. Trừ nước A-thấp-bà A-bàn- 
đề. 

Các Tỳ-kheo đem giày dép để ở trước rồi ngủ, chó ngậm đem đi. 
Đức Phật dạy: 

- Không được để giày dép ở trước rồi ngủ. Nên lấy cỏ phủ lại. 
Hoặc úp hai đế lại với nhau rồi để dưới ni-sư-đàn. 

Tỳ-kheo đem giày dép để một bên rồi ngủ. Khi lăn qua, nằm trên 
giày dép, với tâm cẩn thận nghĩ, sợ phạm tội nằm ngủ trên da. Đức Phật 
dạy: 

- Không phạm. 

Có Tỳ-kheo đem giày dép để trong bình bát mang đi. Tỳ-kheo 
khác thấy, nhờm gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên để giày dép trong bình bát. Nên giữ bát cho sạch 
SẾ 

Có Tỳ-kheo một tay cầm cả giày đép và bình bát. Tỳ-kheo khác 
thấy, nhờm gớm. Đức Phật dạy: 

- Không được một tay cầm cả giày dép và bình bát. Nên một tay 
cầm bình bát, một tay xách giày dép. 

Các Tỳ-kheo lội qua nước bùn, vén y không được. Y rớt trong 
nước bùn. Đức Phật dạy: 

- Cho phép dùng ngón tay móc giày dép. Bình bát để trong bàn 
tay. Một tay vén y. 

tr. Các loại da 

Các Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian. Đến nơi 
thôn không có trú xứ Tỳ-kheo. Nghỉ đêm tại nhà ông thợ làm đồ gốm, 
gần bên chỗ nhồi bùn có da thú. Tỳ-kheo ngủ bên trên, sáng ngày mới 
thấy, sợ phạm ngủ trên da. Đức Phật dạy: 

- Không phạm. 


820 BỘ LUẬT 3 





Nhóm sáu Tỳ-kheo tích trữ loại da lớn'*5 như sư tử, cọp, beo, rái 
cá, mèo rừng, ca-la,''”* cáo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa tất cả da lớn. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo ngồi trên giường cao lớn, hoặc ngồi một mình 
trên giường dây, giường cây, giường ngà voi, trải bằng da ngựa, da voi; 
đệm bông, ngọa cụ tạp sắc, cù lâu,!'“” dùng các loại lông con rái cá độn 
làm nệm. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được ngồi trên giường cao lớn, cho đến dùng lông con rái 
cá độn làm nệm. 

Các Tỳ-kheo đến nhà bạch y. Họ trải giường cao rộng tốt đẹp cho 
Tỳ-kheo, mời Tỳ-kheo ngồi. Các Tỳ-kheo nói: 

- Đức Phật không cho phép chúng tôi ngồi trên giường cao lớn. 

Các bạch y thưa: 

- Chúng con đâu có cái giường nào khác. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép ngồi. Trừ loại giường bằng vật báu, ngoài ra, nơi nhà 
bạch y, được phép được ngồi. 

Các Tỳ-kheo đến nhà bạch y. Họ vì Tỳ-kheo trải giường bằng da, 
giường đơn.'”3 Các Tỳ-kheo e ngại không dám ngồi, nghĩ: “Đức Phật 
không cho chúng ta ngồi trên da thú, trừ tại nước A-thấp-bà A-bàn-để.“ 
Các bạch y thưa: 

- Chúng con không có cái giường nào khác. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nơi nhà bạch y được ngồi. 

Các Tỳ-kheo đến nhà bạch y. Họ trải giường dây, giường cây dài. 
Các Tỳ-kheo e ngại không dám ngồi vì Phật không cho phép họ và 
thượng tọa cùng ngồi trên một giường. Các bạch y thưa: 

- Chúng con không đủ chỗ cho mỗi vị ngồi riêng một giường. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nơi nhà bạch y được ngồi chung. 

Các Tỳ-kheo đến nhà bạch y. Họ trải đãy bằng da. Tỳ-kheo có 
tâm e ngại, nghĩ: “Đức Phật không cho phép ngồi trên da.” 


1475. Đại bì XJ#; Cf. Thập tụng 25 (tr.182a 23), đa của năm loại thú gọi là da lớn (kích cỡ): sư 
tử, cọp, beo, rái cá và chỗn. 

1476. Ca-la 3lll#f. không biết con gì. Có lẽ Pali (Vin.i.1§6): Kãmaka, con sóc (?). Hoặc Skt. 
kãlaka, một loại rắn nước (Wogihara: hắc long) 

1477. Cù-lâu; chưa rõ. Xem cht. 31 Ch. vi: Y ở sau. Tham chiếu Trương A-hàm 3, kinh số 2. Du 
hành, T01, tr. 23b. 

1478. Độc tọa sàng Ï8J^l*ƑK. Xem Phần II, Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 83 & chị. 142. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 s74Ì 





Các cư sĩ thưa: 

- Chúng con không có chỗ ngồi nào khác. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nơi nhà bạch y được ngồi. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có đàn-việt là một người chăn bò. 


Sáng sớm, Bạt-nan-đà khoác y đến nhà đàn-việt, trải chỗ ngồi. Lúc đó, 
người chăn bò đến ngồi nghe pháp. Bạt-nan-đà Thích tử khéo léo vì ông 
nói pháp, dùng mọi phương tiện khuyến hóa người đàn-việt khiến rất 
hoan hỷ, nên hỏi: 


đâu! 


- Đại đức cần gì? 

Bạt-nan-đà nói: 

- Thôi. Tôi không cần øì. Như thế là cúng dường rồi. 

Người đàn-việt lại thưa: 

- Xin Thầy cần gì cứ nói. 

Bạt-nan-đà nói: 

- Thôi, tôi không cần øì. Tôi có nói ra cũng không đáp ứng được 


Người đàn-viỆt nói: 

- Đại đức cứ nói, con sẽ dâng cúng. 

Cách đó không xa có một con bê khoang, Bạt-nan-đà nói: 

- Tôi cần loại da đó. 

Người đàn-việt thưa: 

- Xin ngài đợi một chút, để con giết nó đã. 

Người ấy liền giết con bê, lột da cúng cho Bat-nan-đà. Bạt-nan- 


đà nhận được da rồi, từ chỗ ngồổi đứng dậy mang đi. Con bò mẹ rống 
la thống thiết, đi theo Bạt-nan-đà đến cửa Kỳ-hoàn. Các Tỳ-kheo thấy 


hỏi: 


- Con bò này tại sao rống la và đi theo thầy? 

Bạt-nan-đà nói: 

- Đây là da của con nó. Tôi mang về nên nó đi theo. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được xin da sống. Nếu xin, sẽ như pháp trị. 

iii. Các vật dụng bằng da 

1. Các Tỳ-kheo e ngại không dám đeo phao nổi qua sông. Đức 


Phật dạy: 


- Được phép. 
Các Tỳ-kheo nắm đuôi trâu lội qua sông. Khi qua khỏi sông mới 


biết là trâu cái nên e ngại. Đức Phật dạy: 


822 BỘ LUẬT 3 





- Không phạm. Tuy nhiên, từ nay về sau, không nên nắm đuôi 
trâu cái qua sông. 

Các Tỳ-kheo không dám ngôi trên thảm bằng da để qua sông. 
Đức Phật dạy: 

- Được phép ngồi. 

Các Tỳ-kheo e ngại không dám ngồi trên thuyền bằng da để qua 
sông. Đức Phật dạy: 

- Cho phép được ngồi trên thuyền bằng da để qua sông. Hoặc ngồi 
hay nằm tùy ý. 

2. Các Tỳ-kheo dùng da làm đấy đựng dao, không dùng vật gì bao 
phủ dao lại nên bị hư. Đức Phật dạy: 

- Nên dùng lông mịn hoặc kiếp-bối hay da lớn bao phủ dao lại. 

Các Tỳ-kheo chứa giày dép da hai lớp. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa giày dép da hai lớp. 

Các Tỳ-kheo chứa giày dép da ca-na-phú-la'*”. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa giày dép da ca-na-phú-la. 

Tyỳ-kheo cùng với bạch y nước Câu-tát-la cùng đi trên đường, bị 
vật nhọn đâm chẩy máu dưới chân rất trầm trọng, không thể đi được. 
Bạch y thấy vậy liền đưa giày dép mình mang cho Tỳ-kheo. Tỳ-kheo 
e ngại phạm xử dụng giày dép da ca-na-phú-la nên không dám nhận. 
Đức Phật dạy: 

- Có nhân duyên như vậy thì cho phép thọ dụng. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo chứa giày dép bằng sừng xoay.'!° Đức Phật 
dạy: 

- Không được chứa giày dép bằng sừng xoay. 

Các Tỳ-kheo chứa giày dép bằng sừng nai. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa giày dép bằng sừng nai. 

Các Tỳ-kheo chứa giày dép a-la-lê.!“#! Đức Phật dạy: 

- Không được chứa như vậy. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng da nhiều màu làm dây cột giày dép. Đức 
Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng bố bằng lụa làm dây cột giày dép. Đức 
Phật dạy: 


1479. Ca-na-phú-la JWJ]#Zã#. Xem dưới. 

1480. TriỀn giác cách tỷ fEfi #*hiẺ. Không hiểu “sừng xoay“ là cái gì. Đoạn tương đương trong 
Mahävagsa v (Vin.i.I86): mengavisãmavaddhika (có mõm giày làm bằng sừng con cừu), 
ajavisäamavaddhika (có mõm giày làm bằng sừng hươu). 

1481. A-la-lê cách tỷ ln[#£Z#1 lẻ. (2) 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 823 





- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo chứa giày dép phú-la-bat-đà -la.'* Đức Phật 
dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép chân-thệ-lê.'3 Đức Phật 
dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép bện hai bên'“%, Đức Phật 
dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép có nhiều dây. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép hình cuốn. “5 Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép bằng da lớn, da sư tử, da cọp, 
da beo, da rái cá, da mèo rừng, da nhiều màu, da cáo. Đức Phật dạy: 

- Tất cả loài da đó không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng da lớn viền giày dép hoặc dùng làm dây, 
hoặc dùng để vá. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng để viền hay làm dây hoặc vá. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép màu xanh. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng màu xanh viễn giày dép, hoặc dùng làm 
dây hay vá. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng màu xanh viễn giày dép, hoặc làm dây hay 
vá. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép màu vàng. Đức Phật dạy: 

- Không được mang. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép viền màu vàng, hoặc làm dây 
cột hay vá. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng giày dép, hoặc dây cột vá có viễn màu vàng. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép màu đỏ. Đức Phật dạy: 

- Không được mang giày dép màu đỏ, dây cột và vá cũng như 
vậy. 
— Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép màu trắng. Đức Phật dạy: 
1482. Phú-la-bat-đà-la Zã#£É#É. Pali, ibid., punabaddha, một loại giày ống, cao đến đầu gối 
1483. Chân-thệ-lê EfZ?Z/1. Pali: tittirapattika (2), loại đép có hình cánh chim chá-cô. 
1484. Biên biên cách tỷ #lit# ** #. 
1485. Quyển hình cách tỷ ‡##f. 


§24 BỘ LUẬT 3 





- Không được mang giày dép màu trắng, dây cột viễn, đường vá 
viễn cũng như vậy. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép giống như lông công. Đức Phật 
dạy: 

- Không được như vậy. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép màu gấm.'* Đức Phật dạy: 

- Không được dùng như vậy. 

Tỳ-kheo kia nhận được giày dép màu gấm đã làm thành. Đức 
Phật dạy: 

- Không được chứa; nếu làm mất màu thì được phép chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép độn bằng loại lông mịn. Đức 
Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép độn bằng kiếp-bối.'# Đức 
Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng tơ lụa độn giày dép. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa dùng. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng cổ bẹ, có bà-sa, có xá-la, có hán-đà- 
la'*#8 độn giày dép. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

- Này nhóm sáu Tỳ-kheo, các ông là những người si. Điều nào Ta 
ngăn cấm, lại làm các điều khác. Từ nay về sau, tất cả loại giày dép có 
độn đều không được chứa để dùng. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo gặp trời mưa bùn bẩn chân, bẩn tọa cụ, bẩn 
thân ngọa cụ. Đức Phật cho phép vì hộ thân, hộ tọa cụ, trong Tăng-già- 
lam được mang giày dép bằng cỏ bồ để rửa chân. Khi mang giày dép 
bằng cỏ bồ để rửa chân rồi, nước vào trong giày dép bẩn chân, bẩn tọa 
cụ, bẩn thân, bẩn ngọa cụ. Đức Phật cho phép dùng vỏ cây, hoặc da 
đóng dưới gót. 

3. Bấy giờ, trong nước Xá-vệ, nhóm sáu Tỳ-kheo mang guốc bằng 
khâm-bà- la.“ Đức Phật dạy: 

- Không được dùng guốc bằng bốn loại cổ như vậy và không được 


1486. Cẩm sắc Ÿif; nên hiểu là “được thêu màu.” 

1487. Tức bông gòn. 

1488. Bà-sa ##⁄2, Pali (Vin.i. 189): pabbaja, một loại cỏ lau (cỏ tìm đèn). Hán-đà-la ##È#É; 
Pali: hintãla, giống cây chà-là; một loại cây cọ. Xá-la, f3#É. Chưa rõ loại cổ này; hoặc Pali: 
sara, có lau. 

1489. Khâm-bà-la #XÖ#š##, vải dệt bằng lông thú. Pali (Vin. ¡. 190): Kambala. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 825 





mang. 

Khi Đức Phật ở tại thành Vương-xá, thì bấy giờ nhóm sáu Tỳ- 
kheo lột vỏ cây đa-la'!*° để làm guốc, nên cây bị khô héo. Các cư sĩ thấy 
cùng nhau cơ hiểm: “Sa môn thích tử không biết hổ thẹn, đoạn mạng 
sống mà tự nói tôi biết chánh pháp. Lột vỏ cây đa-la để làm guốc khiến 
cho cây bị khô chết. Như vậy có gì là chánh pháp?” Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Khi Đức Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm-di, thì bấy giờ, nhóm sáu 
Tỳ-kheo mang guốc bằng gỗ đi như ngựa, âm thanh rối loạn các vị tọa 
thiển. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được mang guốc gỗ. 

Các Tỳ-kheo e ngại không dám mang guốc vào nhà đại tiểu tiện, 
không dám mang guốc để rửa chân. Đức Phật dạy: 

- Trừ mang đi đường. Các trường hợp trên được mang. 

Thế Tôn ở tại nước Ta-kiệt-để. Bấy giờ, Tỳ-kheo Tỳ-xá-ly Bạt- 
xà Tử'*' mang guốc bằng vàng, guốc bằng bạc. Đức Phật dạy: 

- Không được mang. 

Ông ta lại mang guốc bằng lưu ly. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng. 

Ông ta tự làm và mang guốc bằng vật báu. Đức Phật dạy: 

- Không được mang. 

Sau đó ông lại mang guốc gỗ quí. Đức Phật dạy: 

- Không được mang. 

Đức Phật dạy tiếp: 

- Ông là người si. Ta cấm thứ này, ông lại vội sắm các thứ khác để 
mang. Từ nay về sau, không được mang tất cả loại guốc. 

4. Thế Tôn ở tại nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo cùng 
Đức Phật đi kinh hành mà mang giày dép. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Đệ tử thọ học với các công xảo sư ở bên ngoài còn có sự cung 
kính đối với Thầy. Còn nhóm sáu Tỳ-kheo này là những người ngu sĩ, 
mới mang giày dép cùng Phật đi kinh hành. 

Đức Phật dạy tiếp: 

- Từ nay về sau, không được mang tất cả mọi thứ giày dép như 


1490. Đa-la ZZ##ữ. Pali (Vin.i. 189): tãlataruna, tãla non hay chỗi cây tâla; loại cây lá hình quạt; 
loại cây cọ. 

1491. Tỳ-xá-ly Bạt-xà Tử H3Z32ÉRl Ƒ-. Người họ Bạt-xà (Pali: Vajjiputta) ở Tỳ-xá-ly (Pali: 
Vesali). 


826 BỘ LUẬT 3 





vậy. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đối với Hòa thượng, đồng hàng Hòa 
thượng, A-xà-lê, đồng hàng A-xà-lê, mà kinh hành nơi chỗ tốt, còn 
đồng hàng Hòa thượng kinh hành nơi chỗ xấu. Mình kinh hành nơi chỗ 
cao, còn đồng hàng Hòa thượng kinh hành nơi chỗ thấp. Mình đi trước, 
còn đồng hàng Hòa thượng đi sau. Cùng nói với đồng hàng Hòa thượng, 
cùng kinh hành, lật ngược y, y quấn cổ, y trùm đầu, trùm hai vai, mang 
giày dép. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được để Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, hoặc A-xà- 
lê đồng hàng A-xà-lê kinh hành nơi chỗ xấu mà mình kinh hành nơi chỗ 
tốt, cho đến mang giày dép, tất cả đều không được. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo đối với Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, 
A-xà-lê đồng hàng A-xà-lê phủ y lên hai vai, mang giày dép, hoặc có 
việc trao hay nhận, không trống vai bên hữu, không cởi bỏ giày dép. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, khi đối trước Hòa thượng đồng hàng Hòa thượng, 
A-xà-lê đồng hàng A-xà-lê phẩi trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, khi 
có việc trao hay nhận. 

Các Tỳ-kheo ở tại nhà bạch y đối với Hòa thượng đồng hàng Hòa 
thượng, A-xà-lê đồng hàng A-xà-lê, có việc trao hay nhận, trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, nên bị lộ hình. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Tại nhà bạch y, đối trước Hòa thượng đồng hàng Hòa thượng, 
A-xà-lê đồng hàng A-xà-lê khỏi phải trống vai bên hữu, khỏi phải cởi 
bỏ giày dép, khi có việc trao hay nhận. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo khác cùng đi trên đường. Một 
Tỳ-kheo đến Tỳ-kheo khác xin nước. Các Tỳ-kheo nghĩ: “Đức Phật 
không cho phép mang giày dép khi có việc trao hay nhận.” Tỳ-kheo 
kia liền cởi bỏ giày dép để lấy nước, nên bị mất giày dép. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép trên đường đi, tùy ý mang giày dép khi có việc trao 
hay nhận. 

Có Tỳ-kheo, lúc xẩm tối, đến Tỳ-kheo khác xin nước. Vị kia nghĩ: 
“Đức Phật không cho phép mang giày dép khi có việc trao hay nhận. ” 
Bấy giờ, trú xứ nọ lại cách xa chỗ lấy nước, tuy sợ độc trùng, nhưng Tỳ- 
kheo kia vẫn cởi bỏ giày dép, đến đó để lấy nước, nên bị độc trùng cắn 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 §27 





chân đau nhức, không vui. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Sau khi mặt trời lặn, phải đi xa lấy nước, vì sợ độc trùng nên 
được phép mang giày dép, khi có việc trao hay nhận. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo thấy Hòa thượng đồng hàng Hòa thượng, A- 
xà-lê đồng hàng A-xà-lê không đứng dậy đón rước. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên đứng dậy chào tiếp. Trừ khi ăn hoặc khi làm pháp dư thực, 
hay khi bệnh thì nói: “Đại đức biết cho, tôi vì nhân duyên như vậy nên 
không đứng dậy chào đón được. ” 

Hòa thượng là người trao giới cho mình. Đồng hàng Hòa thượng 
là những vị đã đủ mười hạ. 

A-xà-lê có năm hạng: xuất gia A-xà-lê, thọ giới A-xà-lê, giáo thọ 
A-xà-lê, dạy kinh A-xà-lê, y chỉ A-xà-lê. 

Xuất gia A-xà-lê là người hướng dẫn mình xuất gia. 

Thọ giới A-xà-lê là vị làm yết-ma khi mình thọ giới. 

Giáo thọ A-xà-lê là vị dạy mình oal ngh1. 

Dạy kinh A-xà-lê là từ nơi vị đó mình được học kinh, đọc kinh, 
noi theo đường tu hành, hoặc thuyết nghĩa cho đến một câu trong bốn 
câu của bài kệ. 

Y chỉ A-xà-lê là vị ấy mình nương vào để sống, dù chỉ trong một 
đêm. 

Đồng hàng A-xà-lê là những vị đã đủ năm tuổi. Trừ y chỉ A-xà- 
lê. 122 

5. Phòng ở của Tỳ-kheo nà y nên lau quét. Lau quét rồi mà còn bụi 
thì dùng nước bùn trét lên trên. Trét bùn rồi mà còn bẩn thì lấy đồ trải 
lên. Đồ trải đó hoặc là y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù-lâu, hoặc 
một trong mười loại y. 

Các Tỳ-kheo không rửa chân mà đi trên đồ trải. Đức Phật dạy: 

- Bên cửa nên để đồ chùi chân. Nếu vẫn không sạch, thì ngoài cửa 
nên để nước rửa chân. 

Tỳ-kheo rửa chân rồi, khi chân chưa khô, bước lên trên đồ trải, 
nên đồ trải bị hư mục. Đức Phật dạy: 

- Chân chưa khô, không được bước lên trên đồ trải. Nếu có việc 
gấp thì lấy chân chùi trên đầu gối, hoặc chùi nơi lòng bàn chân, hoặc 
lấy tay chùi, hoặc dùng vật xấu chùi. 

Các Tỳ-kheo vì Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, A-xà-lê, 
đồng hàng A-xà-lê trao hay nhận điều gì, phải rửa chân mãi cực nhọc, 


1492. Chưa đủ 10 tuổi hạ, không được làm y chỉ. 


828 BỘ LUẬT 3 





bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nếu vì Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, A- 
xà-lê, đồng hàng A-xà-lê cần trao hay nhận điều gì cho phép dùng cái 
mâm đồng, cái khay, cái kỷ. Tất cả vật cần dùng hay thức ăn đều để hết 
lên trên đó, rồi trao một lần. 

Có Tỳ-kheo dưới chân bị thủng, gặp lúc trời mưa. Các Tỳ-kheo 
dìu đến nơi nhà vệ sinh bị ngã, nằm trên bùn rất khổ sở. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ, trong Tăng-g1à-lam được 
mang giày dép một lớp. 

Các Tỳ-kheo trên đường đi vì Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, 
A-xà-lê, đồng hàng A-xà-lê có việc trao hay nhận, phải trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép mệt nhọc. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu trên đường đi vì Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, A-xà- 
lê, đồng hàng A-xà-lê có việc trao hay nhận, nên đưa lên trên đầu hoặc 
trên vai để trao hay nhận. 

6. Phật ở nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo mang giày dép 
vào tụ lạc. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm nói: “Sa-môn Thích tử tự nói 
mình biết chánh pháp. Nhưng vào tụ lạc mà mang giày dép, giống như 
Vua hay đại thần của Vua. Như vậy có gì là chánh pháp?” Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được mang giày dép vào tụ lạc. 

Các Tỳ-kheo bệnh, với tâm e ngại không dám mang giày dép vào 
tụ lạc. Các Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép các Tỳ-kheo bệnh mang giày dép vào tụ lạc. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo mượn cớ bệnh mang giày dép vào tụ lạc. 
Các Tỳ-kheo thấy nói: “Đức Phật đâu cho phép mang giày đép vào tụ 
lạc?” 

VỊ kia nói: 

- Tôi bị bệnh. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Bệnh gì? 

VỊ kia nói: 

- Thưa trưởng lão, Đức Phật há không nói, nếu có người nào đó 
chỉ trong chốt lát mà không vui, thì gọi là bệnh hay sao? Vì vậy cho nên 
chúng tôi mượn cớ bị bệnh. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được mượn cớ bệnh để mang giày đép vào tụ lạc. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 829 





Bấy giờ, trưởng lão Tất-lăng-già-bà-ta gót chân bị đau, cần mang 
giày dép trùm ngoài gót chân. Các Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật cho 
phép mang giày dép trùm ngoài gót chân. Trưởng lão Tất-lăng-già-bà- 
ta trên đường đi, mắt bị mờ, ngón chân bị thương tích bởi đá sỏi. Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép mang giày dép trùm ngoài ngón chân. 

Tất-lăng-già-bà-ta có nhiều thân hữu, trên đường cùng đi, nhận 
được nhiều đại mạch, tiểu mạch, đậu ban, gạo lúa tám. Các Tỳ-kheo 
nghi không dám nhận, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận. 

Các Tỳ-kheo nhận rồi không biết để đâu, bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép đựng trong cái đãy hay cái khăn. 

Trưởng lão Tất-lăng-già-bà-ta, trên đường đi, nhận được sữa, dầu, 
mật, đường cát. Các Tỳ-kheo không dám lấy bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận lấy. 

Nhận lấy rồi không biết để đâu bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Dùng cái bát cạn cho vào trong cái bát nhỏ hay cái bát vừa để 
nhận. Cái bát cạn để vào trong cái bát nhỏ, cái bát nhỏ để vào cái bát 
vừa, cái bát vừa để vào trong cái bát lớn. 

Các Tỳ-kheo không biết cái bát cạn để trong cái bát nhỏ, cái bát 
nhỏ để vào trong cái bát vừa, thì cái bát vừa phải tịnh thí hay không '*, 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Khỏi phải tịnh thí. 

7. Trưởng lão Tất-lăng-già-bà-ta già yếu không thể đi bộ được, 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép dùng cái xe kéo bộ hay cái kiệu, hoặc xe ngựa. Nhưng 
không được kéo bởi người nữ, trâu bò cái, ngựa cái, không được xử 
dụng. 

Tất-lăng-già-bà-ta, trên đường đi có người cúng loại xe kéo!“ 
không dám nhận, bạch Phật. Phật cho phép nhận. 

Lại có người cúng loại xe kéo bằng da, không dám nhận, bạch 
Phật. Phật cho phép nhận, rồi dùng một trong mười loại y phủ lên trên 
chỗ da. 

Lại có người cúng loại xe kéo được bện bằng da, không dám nhận, 
bạch Phật. Phật cho phép nhận, với điều là bỏ loại dây bằng da, bằng 


1493. Tác tịnh, vì sợ phạm súc trưởng bát; ni-tát-kỳ 21. 
1494. Liễn #; xe do người kéo 


830 BỘ LUẬT 3 





tóc, còn các loại dây khác thì không sao. 

Các Tỳ-kheo cần cái càng xe, bạch Phật, Đức Phật cho phép 
làm. 

Các Tỳ-kheo cần dây cột xe, bạch Phật. Đức Phật cho phép làm. 
Nếu dây thừng bị đứt thì cho phép làm bằng da. 

Nếu khiêng xe, vai bị đau; cho phép làm gối để lót. Nếu phía sau 
đau, cũng cho phép làm cái gối để lót. Bấy giờ không biết nên để ai 
khiêng, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Cho phép Tỳ-kheo, hoặc người giúp việc trong Tăng-già-lam, 
hoặc Ưu-bà-tắc hay Sa-di. Nếu nhận được xe thì cũng như vậy. Nếu xe 
bằng da thì nên dùng một trong mười loại y phủ chỗ da lại rồi dùng. Nếu 
được xe bện bằng da thì trừ loại dây bằng da, bằng tóc, ngoài ra được 
dùng. Các vị không biết nên để ai kéo, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Cho phép Tỳ-kheo, hoặc người giúp việc trong Tăng-già-lam, 
hoặc Ưu-bà-tắc hay Sa-di kéo. 

Trưởng lão Tất-lăng-già-bà-ta nhận được người coi Tăng-già-lam. 
Đức Phật dạy: 

- Được phép nuôi. 

8. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo làm giường bằng da, giường đơn 
bằng da. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Họ lại làm nệm da, gối da, ngọa cụ da, đồ trải dưới đất bằng da. 
Khi trải dưới đất bị sinh trùng, đem vào phòng, hôi thối. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn xuất gia làm đạo, đem da y-sư!“Š làm vật 
chùi chân, để trong cửa. Đức Phật dạy: 

- Cho phép chứa. 

Các Tỳ-kheo xách nước, dây xách nước thường bị đứt. Đức Phật 
dạy: 

Cho phép dùng da làm dây để xách. Nếu gàu bị hư, Phật cho phép 
dùng da để làm. Dây bị đứt, Phật cho phép làm bằng da. 

Dây cửa ngõ thường bị đứt, Phật cho phép làm bằng da. Khi mở 
cửa, đóng cửa đau tay, Phật cho phép dùng miếng da lớn trùm lên. 

Chốt cửa không xoay được, Đức Phật cho phép để miếng da. Trên 
cái chốt bị hư Phật cho phép dùng da xâu lại. Nếu bị kêu cũng vậy. 

Chân giường dây, giường cây bị hư, Phật cho phép dùng da xâu 


1495. Y-sư bì ĐH. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 831 





lại. 

Có các Tỳ-kheo bị đau chân, Phật cho phép dùng miếng da lớn 
phủ lên trên cho chỗ đau lành. Sau đó, bỏ đi. 

T-kheo dùng dây lợp lại nhà bị đứt, Phật cho phép dùng da làm. 

Dây cửa số thường bị đứt, Phật cho phép dùng cước hay lông để 
làm. 

9. Nhóm sáu Tỳ-kheo chứa đãy đựng bình bát, đãy đựng giày dép, 
đấy đựng kim chỉ bằng da. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa như vậy. 

Bấy giờ có người thợ mộc xuất gia làm Tỳ-kheo, chứa đấy da để 
đựng đồ nghề. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Thợ mộc xuất gia làm Tỳ-kheo, tất cả đổ nghề không được cất 
chứa. Chúng tăng được gỗ làm đồ dùng, bạch Phật. Đức Phật cho phép 
chứa. Không biết dùng đựng vật gì. Đức Phật dạy: 

- Mười loại y, tùy ý chứa đựng. 

Bình đựng dầu, sữa của Tỳ-kheo để không kín đáo. Đức Phật 
dạy: 

Cho phép dùng da ướt phủ lên. Nếu bị trùng cắn lửng thì dùng bùn 
trét lên. 

Tỳ-kheo nhận được đồ đựng dầu bằng da có hình hoa, e ngại 
không dám chứa. Đức Phật cho phép chứa. 

Tỳ-kheo nhận được đổ đựng dầu bằng sừng, e ngại không dám 
chứa. Đức Phật cho phép chứa. Nếu phía trên, phía dưới hay bên hông 
bị lủng thì dùng da ràng lại. 

10. Khi Đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, bấy giờ có Tỳ-kheo 
bị cây nhọn đâm vào chân bị thương, cần giày dép mềm. Đức Phật cho 
phép xử dụng. 

Bấy giờ, Đức Phật cùng Tôn giả A-nan đi đến rừng Thi-đà, cách 
chỗ gò mả không xa, thấy có đôi giày hai lớp quý giá. Đức Thế Tôn biết 
mà vẫn hỏi A-nan: 

- Tại sao ông không lấy đôi giày ấy? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Sợ phạm phải điều dùng giày hai lớp. 

Đức Phật dạy: 

- Xem đó như vật phấn tảo thì được lấy. 

Có Tỳ-kheo trên đường đi, cách chỗ gò mả không xa, thấy da 
người chết dày, được xâu nơi cây gỗ, bèn lột lấy đem về phòng cắt làm 


832 BỘ LUẬT 3 





đôi giày một lớp. Trong phòng có mùi thối. Các Tỳ-kheo khác hỏi: 

- Tại sao trong phòng có mùi hôi thối? 

T-kheo kia trình bày sự việc với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa da người. Nếu chứa, phạm Thâu-lan-giá. 
Ngoài ra, các thứ da bất tịnh khả ố khác cũng không được chứa, nếu 
chứa phạm đột-kết-la. 

11. Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ nước giá lạnh'*° đến, chân bị nứt, đến 
chỗ Đức Phật, đẳảnh lễ sát chân rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật biết 
mà vẫn hỏi: 

- Tại sao chân ông bị nứt? 

Vị ấy bạch Phật: 

- Con từ xứ lạnh đến nên bị nứt. 

Đức Phật hỏi Tỳ-kheo ấy: 

- Nước đó họ mang bằng thứ øì? 

Vị Tỳ-kheo ấy thưa: 

- Mang dép da phú-la-am. '*” 

Đức Phật dạy: 

- Cho phép mang như vậy. Nếu cần dùng tất thì cho phép dùng tất. 
Cho phép đến nơi cư sĩ, vợ cư sĩ chẳng phải bà con để xin. Không được 
chứa dư. Nếu chứa dư, sẽ như pháp trị. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo dùng da làm dây lưng. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng da làm dây lưng, dây ngồi thiền. 

Tỳ-kheo chứa đồ bằng da. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

T-kheo dùng da làm mão. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng như vậy. 

Tỳ-kheo làm khẩn-thù-thán'*' bằng da. Phật dạy: 

- Không được. 

Tỳ-kheo không lau chùi giày dép nên bẩn chân, bẩn ngọa cụ. Đức 
Phật dạy: 





1496. Hàn tuyết quốc Zš5#JHl. 

1497. Phú-la-am-đề Z#####. Cf. Bì cách sự (T23, tr.1059b1): tại vùng có tuyết lạnh, cho dùng 
giày phú-la. Xem thêm Ngũ phần 21 (T22n1421 tr.146c24) Có lẽ một loại giày ống. Wogihara, 
Skt. pũla: loại giầy có giây đai. Mahãvyutpatti, 272 (21): pũlã, hữu đái ngoa 7#, phú-la 5š 
##. Nhất thiết kinh âm nghĩa (T54n2128 tr.740b07): phúc-la Jf##ft, cũng viết là #ä##; hoặc nói 
là phú-la #ẩ#, chính xác nói là bố-la 7ii##; dịch là đoản áo ngoa #Ø#Í, loại giày ống cổ ngắn 
(?). Phiên dịch danh nghĩa (T54n2131, tr.1108b17): phú-la Zã#f#, chính xác là phúc-la lfZ#fZ, dịch 
là đoản áo ngoa JØffÍ(. Không rõ Pali tương đương. 

1498. Khẩn-thù-thán §š#j⁄. Chưa rõ cái gì. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 833 





- Phải lau chùi giày dép. 

Tỳ-kheo rửa chân chưa khô mang giày dép nên giày dép bị hư 
mục. Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Tỳ-kheo không thường giặt vật lau chân. Các Tỳ-kheo thấy bẩn 
gớm. Đức Phật dạy: 

- Nên giặt. 

Vị ấy giặt rồi không vắt không phơi, bị sinh trùng. Phật dạy: 

- Nên giặt rồi vắt, hong cho khô. 


834 BỘ LUẬT 3 





_ PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC SỰ VIỆC: - 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương VI: Ý 


I. Y PHẤN TẢO 

Một thời Thế Tôn ở trong vườn Lộc dã, nước Ba-la-nai. Bấy giờ 
có năm Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng lui 
qua một bên, bạch Phật: 

- Chúng con nên thọ trì loại y nào? 

Đức Phật dạy: 

- Nên thọ trì y phấn tảo''*° và mười loại y như:!"° câu-xá, kiếp- 
bối, khâm-bạt-la, sô-ma, xoa-ma, xá-nâu, ma, sí-di-la, câu-nhiếp-la, 
thẩn-la-bát. Mười loại y như trên nhuộm thành màu sắc ca-sa'"°' để thọ 
trì. 

Tỳ-kheo được y nơi gò mả, Đức Phật cho phép dùng. Tỳ-kheo 
nhận được y nguyện,'” Đức Phật cho phép dùng. 

Tỳ-kheo trên đường đi cách gò mả không xa, thấy y phấn tảo quý 
giá,'"° e ngại không dám lấy, Đức Phật cho phép lấy. 

Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Có một người con của một giòng họ lớn 


1499. Phấn tảo #§]ñi. Thập tụng: bàn tấu y 3*##{4€. Pali: pansukũla, (vải) lượm từ đống rác. 
1500. Mười loại y hay mười loại vải: 1. câu-xá †fJf3, Pali: Koseyya (Skt. kau$eya), vải quyến, 
lụa; 2. kiếp-bối #JJEÌ, Pali: Kappäsa (Skt. karpäsa), miên bố, vải bông; 3. khâm-bạt-la #X## 
#2, Pali: Kambala (Skt. nt.), mao bố, vải lông, lông thú; 4. sô-ma #JƑ£, Pali: Khoma (Skt. 
kmauma), ma bố, á ma, vải lanh; 5. xoa-ma 3% Ƒ#, Pali: ? 6. xá-nâu 2#, Pali: sãna (Skt. $ãna), 
vải gai thô; 7. ma J#‡ Pali: bhanga (Skt. đồng); 8. sí-di-la #Z#É, Pali: (2); 9. câu-nhiếp-la ‡ñJlñi 
#t, Pali: (2); 10. thẩn-la-bát #É, Pali: (?);. Phiên âm ở đây không giống với các chương trước. 
Xem Phần I, Ch. ¡v. Ni-tát-kỳ 1 & cht. 8. Cf. Mahãvagga viii, Vin.i. 281: chỉ quy định sáu loại 
y hợp pháp: anujãnãmi bhikkhave cha cIvarãni - khomam kappäsikam koseyyam kambalam 
sãmam bhamganti 

1501. Ca-sa 284%. Pali: Kãsãya (Skt. kãnãya), hạt sắc y, hoại sắc y, y mầu vàng nâu 

1502. Nguyện y liñZ€, lượm được do đứng chờ người vất bỏ trong bãi tha ma (Pali: ägamenta: 
đến đợi), xem đoạn dưới 

1503. Quý giá phấn tảo y Ei[lZ]ñi2£. Vải tốt, quý, nhưng được vất bỏ đống rác. Thường vải 
bọc thây người chết của phú gia. Xem đoạn dưới. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 835 





xuất gia. Từ những nơi chợ búa, nơi đường hẻm đi đến nghĩa địa, chỗ bỏ 
đồ rác rưới, ông lượm được y xấu cũ đem về làm y Tăng-già-lê để thọ 
trì. Phu nhân Vua Ba-Tư-Nặc trông thấy, tâm từ niệm phát sinh, liền lấy 
y rất quý giá xé ra, dùng đồ bất tịnh bôi rồi đem bỏ nơi đó để Tỳ-kheo 
lượm. Tỳ-kheo e ngại không dám lấy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu họ vì Tỳ-kheo thì nên lấy. 

Có Tỳ-kheo thuộc giòng họ lớn xuất gia. Ông lượm những y cũ 
xấu nơi đống rác, nơi cầu tiêu, nơi đường hẻm, nơi chợ búa đem về làm 
Tăng-già-lê. Vị trưởng giả thành Xá-vệ thấy, sinh tâm từ mẫn, đem 
nhiều y tốt bỏ nơi đường hẻm, nơi cầu tiêu, và sai người coi chừng đừng 
cho ai lấy, để cho Tỳ-kheo lấy. Bấy giờ có các Tỳ-kheo đi vào thôn 
xóm, nhìn thẳng xuống trước bước chân mà đi nên không thấy. Người 
được sai coi chừng kia, thưa: 

- Sao đại đức không nhìn qua nhìn lại? 

Khi ấy Tỳ-kheo thấy, nhưng e ngại không dám lấy. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu họ vì Tỳ-kheo thì cho phép nhận. 

Có Tỳ-kheo lấy áo của người chết ở nơi hố chôn, e ngại, bạch 
Phật, Đức Phật hỏi: 

- Với tâm niệm nào khi ông lấy chiếc áo ấy? 


Vị ấy thưa: 
- Với tâm niệm là đồ phấn tảo, chứ không với tâm trộm. 
Đức Phật dạy: 


- Như vậy thì không phạm. Tuy nhiên, từ nay về sau không được 
lấy áo người chết nơi hố chôn người. 

Có cư sĩ giặt y rồi phơi nơi tường rào. Các Tỳ-kheo mặc nạp y, 
thấy tưởng là y phấn tảo nên lấy. Cư sĩ thấy, kêu nói: 

- Y của tôi đó, đừng lấy! 

Tỳ-kheo nói. 

- Tôi tưởng là y phấn tảo nên lấy. 

Nói xong, bỏ y lại đi. Tỳ-kheo kia e ngại, bạch Phật. Đức Phật 


- Với tâm niệm øì khi ông lấy y đó? 

Tỳ-kheo kia thưa: 

- Với ý nghĩ là y phấn tảo cho nên lấy, chứ không lấy có tâm của 
kẻ trộm. 

Đức Phật dạy: 

- Không phạm. Từ nay về sau không được lấy y phấn tảo nơi 


836 BỘ LUẬT 3 





tường, nơi rào. 

Bấy giờ, có y một người chết ở trước đại quan đoán sự. Tỳ-kheo 
lấy y của người ấy. Sau đó quan đoán sự sai Chiên-đà-la đem xác chết 
bỏ. Chiên-đà-la nói: 

- Tại sao không bảo người lấy y đem xác chết bổ? 

Quan đoán sự hỏi: 

- Người nào lấy y2 

Chiên-đà nói: 

- Sa-môn Thích tử lấy. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên lấy y người chết, chỗ quan đoán sự. 

Bấy giờ Tỳ-kheo trên đường đi, cách gò mả không xa, thấy y của 
người chết chưa rã, liền lấy đi. Người chết liền đứng dậy nói: 

- Đại đức chớ lấy y của tôi đi! 

T-kheo nói: 

- Ngươi là người chết, làm gì có y! 

Nói rồi vẫn lấy y đi, không bỏ lại. Người chết theo Tỳ-kheo đến 
ngoài cửa ngõ Kỳ-hoàn, ngã xuống đất. Các Tỳ-kheo khác thấy hỏi 
Tỳ-kheo này: 

- Người ấy nói gì vậy? 

Tỳ-kheo này trả lời: 

- Tôi tưởng người ấy đã chết nên lấy y đem về đây. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên lấy y của người chết chưa rã. 

Có người chăn bò để áo trên đầu ngủ. Tỳ-kheo thọ trì y phấn tảo 
thấy tưởng là ngưới chết, nhưng nghĩ: Đức Thế Tôn không cho phép Tỳ- 
kheo lấy áo của người chết chưa rã. Nghĩ như vậy xong, liền lấy xương 
tay của người chết đánh trên đầu của người chăn bò; khiến cho vỡ đầu. 
Người chăn bò liền đứng dậy hỏi: 

- Tại sao Đại đức đánh tôi? 

T-kheo nói: 

- Tôi tưởng ông chết. 

Người chăn bò nói: 

- Thầy không phân biệt được tôi sống hay chết sao? 

Nói xong liền đánh Tỳ-kheo gần chết. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Người chết chưa rã, không được đánh. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 837 





Nhóm sáu Tỳ-kheo sử dụng phi y làm đãy đựng bát, đấy đựng 
giày dép, ống đựng kim, và chứa ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng dạ, 
nệm gối, da rái cá. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng phi y làm đấy đựng bát, cho đến đựng kim, 
không được chứa ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng dạ, nệm gối, da 
rái cá. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bắt gặp ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng 
dạ, gối, nơi gò mả, e ngại không dám lấy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy dùng. 

Có Tỳ-kheo bắt gặp y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mao-la, cù-lâu!59, 
nơi øò mả, e ngại không dám lấy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy, nhưng lột bổ da và cỏ; ngoài ra, được phép chứa 
làm đồ trải đất. 

Có Tỳ-kheo bắt gặp giường dây bằng da, giường cây, giường đơn 
nơi øò mả, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy, nhưng lột bỏ da, rồi chọn một trong mười loại y 
bao lại. 

Có Tỳ-kheo bắt gặp giường dây, giường cây, giường đơn nơi gò 
mả, e ngại không dám lấy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy, trừ hai loại giường làm bằng dây da và tóc. 

Có Tỳ-kheo thấy được xe kéo, dù, xe kéo bộ tại gò mả, e ngại 
không dám lấy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy. 

Có Tỳ-kheo thấy được bình đựng nước rửa, gậy, quạt tại gò mẩ, e 
ngại không dám lấy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy. 

Có Tỳ-kheo thấy được liềm, lưỡi đao, móc tại gò mẩ, e ngại không 
dám lấy; bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy. 

Có Tỳ-kheo thấy được tiền nơi gò mả, tự mình mang đi. Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được lấy. 

Có Tỳ-kheo cầm lấy đồng, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Phải đập cho mất hình tướng rồi mới được mang đi. 

Có Tỳ-kheo thấy được y bị trâu nhơi, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy dùng. 

Có Tỳ-kheo thấy được y chuột gặm, bạch Phật. Đức Phật dạy: 


1504. Xem cht. 22, Ch. v. Da thuộc 


838 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép lấy dùng. 

Có Tỳ-kheo thấy được y bị cháy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy dùng. 

Y phấn tảo có mười loại:! y bị trâu bò nhơi, y bị chuột gặm, y 
bị lửa cháy, y kinh nguyệt, y sản phụ, y trong miếu thần hoặc y bị chim 
tha đi hay gió bay rơi các nơi thì được lấy, y gò mả, y nguyện,'" y thọ 
vương chức, y vãng hoàn. Mười loại y trên gọi là y phấn tảo. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la cùng với Vua A-xà-thế 
nước Ma-kiệt-đà đánh nhau, nên có nhiều người chết. Các Tỳ-kheo 
muốn đến đó để lấy y người chết, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép đến đó. Nếu có người thì nên nói rỗi mới lấy. Không 
có người thì mới tự ý lấy. 

Bấy giờ Vua A-xà-thế cùng Tỳ-lê-xa đánh nhau, có nhiều người 
chết. Tỳ-kheo muốn đến lấy y của người chết, bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Nên đến nói rồi mới lấy. Nếu không có người thì tùy ý lấy. 

Trường hợp có số đông cư sĩ tụ họp nơi gò mả, cởi y bỏ một đống, 
để chôn người chết. Tỳ-kheo trì phấn tảo thấy, tưởng là y phấn tảo, nên 
lấy đi. Các cư sĩ thấy nói: 

- Y của chúng tôi. Chớ lấy! 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chúng tôi tưởng là y phấn tảo. 

Nói xong liền bỏ xuống đất rồi đi. Tỳ-kheo e ngại, bạch Phật. Đức 
Phật hỏi: 

- Các ông lấy với tâm niệm thế nào? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Chúng con nghĩ là y phấn tảo chứ không lấy với tâm trộm cắp. 

Đức Phật dạy: 

- Như vậy thì không phạm. Nhưng không được lấy y đang để thành 
đống. 

Có các cư sĩ, đốt người chết nơi gò mả. Các Tỳ-kheo trì phấn tảo 
thấy khói, kêu các Tỳ-kheo khác đến để lấy y phấn tảo. Các vị ấy nói: 

- Vâng. 


1505 


1505. Thập tụng 27 (T23n1435 tr.195a27), 4 loại phấn tảo: 1. trũng gian y, bọc thây người chết, 
vất trong bãi tha ma; 2. xuất lai y, lượm trong bãi tha ma đem về cho Tỳ-kheo; 3. vô chủ, bọc 
xác chết vô chủ; 4. thổ y, vất trong các đống rác trong xóm. 

1506. Câu nguyện y 3RllRf44; trên kia nói là nguyện y. Vải lượm từ bãi tha ma đem về chia 
giữa các Tỳ-kheo, do có giao ước trước. Thập tụng gọi là xuất lai y; Pali: ägamenta: đến và đợi 
(pansukũlapariyesana, tìm cầu y phấn tảo) 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 839 





Các Tỳ-kheo liền đến, im lặng đứng một chỗ. Bấy giờ có cư sĩ trao 
cho Tỳ-kheo một chiếc y quý giá. Vị Tỳ-kheo thứ hai nói: 

- Hãy mang lại đây. Tôi chia với thầy. 

VỊ Tỳ-kheo kia nói: 

- Chia cho ai? Người cư sĩ nói cho tôi kia mà! 

Hai Tỳ-kheo tranh nhau. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên đến hỏi người cư sĩ y này cho ai, tùy theo người cư sĩ trả lời 
mà quyết định. Nếu người cư sĩ nói, “Không biết”, hoặc nói, “Cho cả 
hai” thì mới phân làm hai phần. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đến nơi gò mả lấy y phấn tảo. Từ xa trông 
thấy y phấn tảo, một Tỳ-kheo liền chỉ và nói: 

- Y đó của tôi. 

Tỳ-kheo thứ hai liền chạy đến lấy. Hai vị tranh nhau, đều nói là 
của mình. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Y phấn tảo không có chủ, ai lấy trước thì được. 

Có hai Tỳ-kheo cùng đến nơi gò mả để lấy y phấn tảo. Hai vị từ 
xa thấy y, đều chỉ tay, và nói y ấy của tôi. Vừa nói hai người đều chạy 
đến để lấy. Hai người cùng tranh nhau, đều nói của mình. Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Y phấn tảo không có chủ. Hai người đồng thời lấy thì chia làm 
hai phần. 

Bấy giờ có số đông cư sĩ chở người chết đến gò mả. Tỳ-kheo trì y 
phấn tảo thấy, liền nói với các Tỳ-kheo khác: 

- Chúng ta nên đến để lấy y phấn tảo. Hôm nay chắc lấy được 
nhiều. 

T-kheo kia nói: 

- Các thầy đi đi. Tôi không đi được. 

Các Tỳ-kheo liền đi, lấy được nhiều y phấn tảo, đem về trong 
Tăng-già-lam, giặt sạch, sửa sang lại. Tỳ-kheo kia thấy, nói Tỳ-kheo 
này: 

- Thây làm gì mà không cùng tôi đi lấy y? Tôi đi lấy được khá 
nhiều đem về đây. 

T-kheo này nói: 

- Đem đến đây chia cho tôi với. 

T-kheo kia nói: 

- Thầy không cùng tôi đi lấy, sao đòi chia? 

Hai vị tranh cãi nhau. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Thuộc về vị đi lấy kia. 


840 BỘ LUẬT 3 





Có số đông Tỳ-kheo trì y phấn tảo, hẹn nhau đến gò mả lấy y 
phấn tảo. Có hai Tỳ-kheo được y quý giá. Các Tỳ-kheo kia nói: 

- Chia cho chúng tôi với. 

Tỳ-kheo kia trả lời: 

- Tôi được y này, tại sao bảo chia cho thầy? 

Nhiều vị cùng tranh, Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tùy theo sự cam kết trước. Được nhiều ít nên cùng chia cho 
nhau. 

Phật ở tại nước Xá-vệ. Có các cư sĩ, khi ông bà hay cha mẹ chết, 
dùng tràng phan bảo cái, y vật trang trí nơi mộ của ông bà hay cha mẹ. 
Tỳ-kheo trì y phấn tảo thấy, bèn lột lấy đi. Các cư sĩ thấy đều cơ hiểm: 
Sa-môn thích tử không biết hổ thẹn, trộm lấy vật của người mà tự nói 
tôi biết chánh pháp. Xem thế thì có gì là chánh pháp? Chúng ta vì tổ 
phụ mẫu hay phụ mẫu xây mộ phần, dùng tràng phan bảo cái để cúng 
dường, sao họ tự tiện lột lấy đi. Làm như chúng ta vì Sa-môn Thích tử 
xây mộ phần cúng dường. Sự thật chúng ta vì ông bà, cha mẹ của chúng 
ta mà dùng tràng phan bảo cái trang trí nơi mộ phần để cúng dường kia 
mà 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được lấy vật như vậy. 

Trường hợp các vật ấy gió thổi bay đến chỗ khác, hoặc chim ngậm 
bay đi rớt chỗ khác. Tỳ-kheo thấy, e ngại không dám lấy, bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Trường hợp như vậy thì cho phép lấy. 

Các Tỳ-kheo thấy y vật trang nghiêm cúng dường nơi tháp, liền 
lấy. Lấy rồi e ngại, bạch Phật. Phật hỏi: 

- Với tâm niệm nào khi ông lấy? 

T-kheo thưa: 

- Với ý nghĩ là y phấn tảo nên lấy, chứ không với tâm niệm trộm 
cắp. 

Đức Phật dạy: 

- Như vậy thì không phạm. Nhưng không được lấy y vật trang 
nghiêm cúng dường nơi tháp. 

II. KỲ-BÀ ĐỒNG TỪ 

1. Kỹ nữ Thành Vương-xá 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ ở Tỳ-xá-ly có một dâm 
nữ tên là Am-bà-la-bà-lợi,''” nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn cùng 


1507. Am-bà-la-bà-lợi #š#Z###ZZ#I|. Pali: Ambapäïi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 841 





ngủ một đêm thì phải trả năm mươi lượng vàng. Ban ngày cũng phải 
trả năm mươi lạng vàng như vậy. Bấy giờ, Tỳ-xá-ly do có dâm nữ này 
nên người trong bốn phương tụ tập về đó. Quốc pháp nhờ vậy mà cực 
kỳ sáng chói. 

Các đại thần thành Vương-xá nghe đồn: Tỳ-xá-ly có một dâm nữ 
tên là Am-bà-la-bà-lợi, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn cùng ngủ 
một đêm thì phải trả năm mươi lượng vàng. Ban ngày cũng phải trả năm 
mươi lạng vàng như vậy. Bấy giờ, Tỳ-xá-ly do có dâm nữ này nên người 
trong bốn phương tụ tập về đó. Tỳ-da-ly nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. 

Các đại thần đến chỗ Vua Bình-sa tâu: 

- Đại vương biết chăng, tại nước Tỳ-xá-ly có một dâm nữ tên là 
Am-bà-la-bà-lợi, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn cùng ngủ một 
đêm thì phải trả năm mươi lượng vàng. Ban ngày cũng phải trả năm 
mươi lạng vàng như vậy. Bấy giờ, Tỳ-xá-ly do có dâm nữ này nên người 
trong bốn phương tụ tập về đó. Tỳ-xá-ly nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. 

Nhà Vua nghe xong liễn ra lệnh cho các đại thần: 

- Các khanh sao không đưa dâm nữ ấy về đây? 

Bấy giờ trong thành Vương-xá, có một đồng nữ tên là Sa-la-bat- 
đề,''% xinh đẹp không ai sánh kịp, hơn cả Am-bà-la-bà-lợi. Các đại 
thần liền an trí dâm nữ này. Ai muốn ngủ với dâm nữ này một đêm phải 
trả với giá một trăm lượng vàng, và một ngày cũng như vậy. Bấy giờ 
thành Vương-xá nhờ có dâm nữ này nên người bốn phương tụ tập về, 
nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. Bấy giờ con Vua Bình-sa tên là Vô Úy!5® 
cùng dâm nữ này chung ngủ trong đêm. Dâm nữ có thai. Từ đó dâm nữ 
ra lệnh cho người giữ cửa: Nếu có khách cần gặp thì nói tôi bị bệnh. 
Sau đó, đủ ngày tháng, dâm nữ hạ sinh một bé trai, tướng mạo xinh đẹp. 
Dâm nữ liền dùng vải trắng bọc hài nhi này, bảo tớ gái đem bỏ ra ngoài 
đường. Người tớ gái làm theo lời sai bảo, bổng hài nhi đem bỏ. 

Cũng vào buổi sáng tinh sương lúc ấy, Vương tử Vô Úy muốn đi 
xe đến yết kiến Phụ vương nên sai người dọn dẹp dọc đường. Bất ngờ, 
từ xa Vương tử trông thấy một vật trắng dọc đường, liền dừng xe, hỏi 
người bên đường: 

- Cái gói trắng đó là gì? 

Người bên đường trả lời: 

- Một đứa bé. 


1508. Sa-la-bat-đề ⁄2##f|##. Trong để bản đọc là Bà-la..J##Œ#. Theo âm Pali mà sửa lại. Vin. 
1. 268: SãlavatT. 
1509. Vô Úy vương tử f£3 ˆˆˆƒ. Pali: Abhaya-rãjakumãra. 




















842 BỘ LUẬT 3 





Vương tử hỏi: 

- Còn sống hay chết? 

Người bên đường nói: 

- Nó sống. 

Vương tử liền ra lệnh bồng về. Vương tử Vô Úy không có con nên 
đem về nhà giao cho nhũ mẫu nuôi dưỡng. Vì - Nó sống cho đặt tên là 
Kỳ-bà.'"'?° Đồng tử được Vương tử lượm nên gọi là Đồng tử.!'" Theo 
thời gian lớn khôn, Vương tử rất yêu mến. 

Một hôm Vương tử kêu Kỳ-bà Đồng tử đến và nói: 

- Con muốn ở lâu nơi Vương gia mà không có tài nghề gì thì không 
được thọ hưởng bổng lộc của Vua. Con cần học kỹ thuật. 

Kỳ-bà Đồng tử trả lời: 

- Con sẽ học. 

2. Học thuốc 

Kỳ-bà Đồng tử tự nghĩ: Tay ta nên học nghề gì để có được nhiều 
của cải mà ít bận rộn? Nghĩ xong, Kỳ-bà Đồng tử quyết định học nghề 
thầy thuốc. Nghề này đại tài phú mà ít bận rộn. Kỳ-bà Đồng tử nghĩ 
tiếp: Ai dạy nghề thầy thuốc cho ta đây. Thời gian ấy, Kỳ-bà Đồng tử 
nghe tại nước Đắc-xoa-thi-la'5!? có vị thây thuốc họ A-đề-lê, tên là Tân- 
ca-la, tay nghề rất cao. Vị này có thể dạy ta được. Kỳ-bà Đồng tử liền 
đến nước kia, chỗ Tân-ca-la ở, thưa: 

- Con muốn theo thầy học nghề làm thuốc, xin thầy dạy cho con. 

Tân-ca-la trả Lời: Được! 

Thời gian bảy năm, Kỳ-bà Đồng tử theo học nghề thầy thuốc. Một 
hôm tự nghĩ: Nghề thầy thuốc này ta phải học tập bao lâu mới xong? 
Nghĩ rồi, Kỳ-bà Đồng tử liền đến chỗ vị thầy thưa: 

- Con học nghề làm thuốc này bao lâu mới xong? 

Vị thầy liền trao cho một cái giỏ và dụng cụ đào rễ cây, nói với 
Kỳ-bà Đồng tử: 

- Con đến nơi nước Đắc-xoa-thi-la, trong phạm vi một do tuần, 
tìm xem các loại cây, có loại cây nào không phải là thuốc đem về đây. 

Kỳ-bà Đồng tử liền vâng lời thầy dạy, đến nước Đắc-xoa-thi-la, 
trong phạm vi một do tuần tìm kiếm mà không thấy loại cây nào không 


1510. Kỳ-bà Z2. Pali: do được trả lời jTvati(nó sống), nên đặt tên là JTvaka. 

1511. Đồng tử 8ï ƒˆ. Do Vương tử (Kumãra) lượm được, nên cho hiệu là Komârabhacca. Hán 
dịch không phân biệt hai từ Phạn khác nhau này: Komärabhacca, hiệu riêng của Kỳ-bà, và 
Kumãra, danh từ chung, Vương tử hay đồng tử. 

1512. Đắc-xoa-thi-la f#%J "#Ê. Pali: Takkasilã, thủ phủ của Gandhãra, được xem là một trung 
tâm học thuật danh tiếng thời bấy giờ. Nhiều vua chúa học ở đó. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 843 





phải là thuốc. Những loại cây mà Kỳ-bà Đồng tử thấy đều là vật có thể 
phân tích để dùng vào thuốc được cả. Kỳ-bà Đồng tử mang giỏ không 
trở về, đến chỗ vị thầy thưa: 

- Thưa thầy con đã đến nước Đắc-xoa-thi-la tìm loại cây nào không 
phải là thuốc, trong phạm vi một do tuần. Con tìm khắp nơi, không thấy 
có loại cây nào là chẳng phải thuốc. Tất cả đều có thể phân chất dùng 
vào thuốc được hết. 

Ông thầy dạy thuốc trả lời Kỳ-bà Đồng tử: 

- Nay con có thể về. Y đạo như vậy đã thành. Trong cõi Diêm- 
phù-để này, ta là hạng nhất. Sau khi thầy qua đời, con là người kế thế. 

3. Chữa bịnh 

1. Bấy giờ Kỳ-bà Đồng tử tự nghĩ: Nay ta, trước hết nên trị bệnh 
cho ai? Nước này vừa nhỏ, lại ở vùng biên phương. Ta nên về lại bổn 
quốc để bắt đầu mở y đạo tại đó. Nghĩ xong, Kỳ-bà Đồng tử liễn trở về 
lại thành Bà-già -đà. 

Trong thành Bà-già-đà, bấy giờ có người vợ của đại trưởng giả 
mang phải trọng bệnh đau đầu mười hai năm, các thầy thuốc đều không 
thể chữa trị được. Kỳ-bà Đồng tử nghe liền đến nơi nhà đó nói với người 
giữ cửa: 

- Nhà ngươi vào thưa với trưởng giả là có người thầy thuốc ở ngoài 
cửa. 

Người giữ cửa liền vào thưa. Vợ ông trưởng giả hỏi: 

- Tướng mạo của ông thầy thuốc thế nào? 

Người giữ cửa thưa: 

- Ông thầy thuốc tuổi còn nhỏ. 

Bệnh nhân liền nghĩ: Các vị thây thuốc lớn tuổi có kinh nghiệm 
kia còn chưa chữa trị được, huống là tuổi nhỏ. Bà ta liền bảo người giữ 
cửa ra nói với ông thây thuốc là nay ta không cần thầy thuốc nữa. Người 
giữ cửa liền ra nói: 

- Tôi đã vì ông vào thưa với vợ ông trưởng giả. Mà vợ ông trưởng 
giả nói nay không cần thầy thuốc nữa. 

Kỳ-bà Đồng tử lại nói: 

- Người có thể vì tôi vào thưa với vợ ông trưởng giả cho phép tôi 
chữa trị. Nếu lành thì tùy ý cho tôi thứ gì cũng được. 

Bấy giờ người giữ cửa lại vào thưa với bà chủ: 

- Ông thầy thuốc nói cho phép ông ấy được chữa. Nếu lành thì tùy 
ý cho ông ấy thứ chi cũng được. 

Vợ ông trưởng giả nghe xong liên nghĩ: Nếu như vậy thì không tốn 


844 BỘ LUẬT 3 





gì. Bà ra lệnh cho người giữ cửa gọi vào. Được gọi, Kỳ-bà Đồng tử vào, 
đến chỗ vợ ông trưởng giả hỏi: 

- Bệnh khổ của bà thế nào? 

Vợ ông trưởng giả trả lời: 

- Bệnh như vậy, như vậy. 

Kỳ-bà Đồng tử lại hỏi: 

- Bắt đầu từ chỗ nào? 

Bà ta nói: 

- Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: 

- Bệnh bao lâu rồi? 

Bà trả lời: 

- Bệnh chừng ấy thời gian. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi xong nói: 

- Bệnh này tôi có thể chữa trị được. 

Kỳ-bà Đồng tử liễn dùng thuốc tốt như váng sữa đem chưng rồi 
nhếu vào lỗ mũi bệnh nhân. Váng sữa được nhếu vào đó đều chảy ra 
nơi miệng của bệnh nhân. Bà vợ ông trưởng giả liền lấy đổ hứng lấy 
tinh sữa ấy để riêng một chỗ. Kỳ-bà Đồng tử thấy vậy, lòng ôm sầu 
não, vì nghĩ: Với một ít váng sữa bất tịnh như vậy mà bà ta còn tiếc như 
thế, huống chi khi lành bệnh bà này trả ơn ta được là bao! Bà vợ ông 
trưởng giả thấy Kỳ-bà Đồng tử có vẻ buồn hỏi: 

- Tại sao thầy có vẻ sầu não? 

Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Thật vậy, tôi có áo não. 

Bà ta hỏi: 

- Tại sao thầy sầu não? 

Kỳ-bà Đồng tử đáp: 

- Vì tôi tự nghĩ với một ít váng sữa bất tịnh như thế mà bà còn tiếc, 
thì khi bà lành bệnh trả ơn cho tôi thế nào? Nên áo não. 

Bà vợ trưởng giả nói: 

- Vì việc nhà nên không dễ vất bỏ. Nó có thể dùng thắp đèn được 
nên tôi hứng lấy. Thầy cứ chữa bệnh chuyện gì phải sầu ưu. 

Kỳ-bà Đồng tử nghe nói như vậy liễn tiếp tục chữa trị. Sau khi 
bệnh lành, vợ ông trưởng giả tạ ơn Kỳ-bà Đồng tử bốn trăm ngàn lượng 
vàng và tôi tớ, xe cộ. Kỳ-bà Đồng tử nhận được những phẩm vật này 
rồi, về lại thành Vương-xá. Đến cửa nhà của Vô Úy Vương tử, nói với 
người giữ cửa: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 845 





- Người vào tâu với Vương tử rằng Kỳ-bà Đồng tử ở ngoài cửa. 

Người giữ cửa liền vào tâu. Vương tử ra lệnh người giữ cửa gọi 
vào. Kỳ-bà Đông tử vào rồi, đầu mặt kính lễ xong, đứng qua một bên, 
tường trình đây đủ tất cả sự việc đã qua với Vô Úy Vương tử và nói: 

- Tất cả tặng vật nhận được xin dâng lên Vương tử. 

Vương tử nói: 

- Thôi đi! Khỏi phải làm điều đó. Con cứ tự tiện xử dụng. 

Đây là con bệnh đầu tiên mà Kỳ-bà Đồng tử cậu chữa trị. '5! 

2. Bấy giờ, Vua Bình-sa mắc phải chứng bệnh xuất huyết nơi 
đường đại tiểu tiện. Các thị nữ thấy đều cười bảo: 

- Hiện Đại vương cũng mắc phải bệnh như bọn phụ nữ chúng ta. 

Vua Bình-sa, nghe qua hổ thẹn, liền kêu Vô Úy Vương tử bảo: 

- Hiện cha mắc chứng bệnh như vậy, con có thể vì cha tìm thầy 
thuốc chữa gấp được không? 

Vô Úy thưa: 

- Có Kỳ-bà Đồng tử rành về nghề thuốc, có thể chữa trị bệnh cho 
phụ vương được. 

Nhà Vua bảo kêu đến. Vô Úy vương tử kêu Kỳ-bà Đồng tử đến 
hỏi: 

- Con có thể chữa bịnh cho phụ vương của ta được không? 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: 

- Có thể chữa được. 

Vô Úy bảo: 

- Nếu được, thì ngươi đến chữa gấp. 

Kỳ-bà Đồng tử đến chỗ Vua Bình-sa, kính lễ sát chân Vua xong, 
đứng lui qua một bên, rồi hỏi Vua: 

- Đại vương bị bệnh khổ thế nào? 

Nhà Vua trả lời: 

- BỊ bệnh như vậy, như vậy. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi: 

- Bệnh phát khởi từ đâu? 

Vua trả lời: 

- Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: 

- Bệnh phát bao lâu rồi? 

Nhà Vua nói: 

- Bệnh phát từ lúc đó. 


1513. Hết quyển 39. 


846 BỘ LUẬT 3 





Hỏi xong, Kỳ-bà Đông tử thưa: 

- Có thể chữa trị được. 

Kỳ-bà Đồng tử liền lấy cái máng bằng sắt, đựng đầy nước ấm, 
bảo Vua Bình-sa vào trong máng nước. Vua liền vào. Bảo Vua ngồi 
trong nước; Vua liền ngồi. Bảo Vua nằm trong nước, Vua liền nằm. 
Khi ấy, Kỳ-bà Đồng tử dùng nước rưới lên Vua mà chú thuật; Vua liễn 
ngủ. Kỳ-bà Đông tử nhanh nhẹn bước vào trong nước, dùng dao bén 
mổ ngay chỗ ung nhọt của Vua; rửa sạch, dùng thuốc thoa. Thoa xong, 
bệnh lành. Nơi mụt nhọt mọc lông lại, giống như chỗ không bệnh. Đâu 
đó xong, Kỳ-bà Đồng tử liền thay máng nước đầy, dùng nước rưới Vua, 
chú thuật. Vua tỉnh dậy hỏi: 

- Chữa cho ta đi! 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: 

- Tôi đã trị xong. 

Nhà Vua nói: 

- Chữa khỏi không? 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: 

- Đã khỏi rồi. 

Nhà Vua liền dùng tay sờ, mà không biết mụt nhọt ở chỗ nào. 

Vua hỏi: 

- Nhà ngươi chữa trị bằng cách nào, đến nỗi không còn dấu mụt 
nhọt nữa? 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: 

- Tôi chữa bệnh há có thể còn lại dấu mụt nhọt ư? 

Bấy giờ Vua tập hợp các thị nữ mà nói: 

- Kỳ-bà Đồng tử, người thầy thuốc này đại lợi ích. Ta nghĩ rằng, 
ta phải ban thưởng của cải rất nhiều mới được. 

Các thị nữ liền lấy các loại anh lạc, vòng xuyến đeo nơi tay chân, 
kể cả các vật quý báu dùng để che kín thân người nữ và tiền vàng, ma 
ni, chân châu, lưu ly, bối ngọc, pha lê, gom thành một đống lớn. 

Bấy giờ, nhà Vua kêu Kỳ-bà Đồng tử đến nói: 

- Nhà ngươi chữa bệnh cho ta lành, ta dùng những vật này để trả 
ơn ngươi. 

Kỳ-bà Đồng tử thưa với đại vương: 

- Thôi, tâu Đại vương, như vậy đã là ban cho tôi rồi. Tôi vì Vương 
tử Vô Úy mà chữa bệnh cho Đại vương. 

Khi ấy, Vua ra lệnh: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 §47 





- Nhà ngươi không được chữa bệnh người khác.'"'* Chỉ chữa bệnh 
cho ta, cho Phật, cho Tăng Tỳ-kheo và người trong cung mà thôi. 

Đây là con bệnh thứ hai mà Kỳ-bà Đông tử đã chữa trị. 

3. Bấy giờ, tại thành Vương-xá có ông trưởng giả thường bị đau 
đầu, không có thây thuốc nào chữa trị được. Bấy giờ, có vị thầy thuốc 
nói với ông trưởng giả là sau bẩy năm ông trưởng giả sẽ chết. Có ông 
lại nói, sau sáu năm, sau năm năm, cho đến sau một năm sẽ chết. Có 
ông lại nói sau bảy tháng sẽ chết, hoặc sáu tháng, cho đến một tháng sẽ 
chết. Có ông lại nói sau bảy ngày sẽ chết. 

Bấy giờ, ông trưởng giả tự mình đến nhà Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Ông chữa bệnh cho tôi. Tôi sẽ đển ơn ông một trăm ngàn lượng 
vàng. 

Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Không thể được. 

Ông trưởng giả lại nói: 

- Tôi sẽ trả ơn ông hai trăm ngàn. Ba trăm ngàn. Bốn trăm ngàn 
lượng vàng. 

Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Không thể được. 

Bệnh nhân nói: 

- Tôi sẽ làm tôi tớ và tất cả gia nghiệp của tôi sẽ thuộc về ông. 

Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Không phải tôi vì tiền bạc ít mà nói là không thể chữa được bịnh 
cho ông. Nhưng vì trước đây Vua Bình-sa có ra lệnh cho tôi: “Khanh chỉ 
chữa bệnh cho ta, cho Phật, cho Tăng Tỳ-kheo và người trong cung mà 
thôi, chứ không được chữa cho người khác.” Cho nên tôi nói không thể 
được. Nay nếu ông đến xin phép Vua thì tôi mới dám chữa. 

Ông trưởng giả liền đến tâu với Vua: 

- Nay tôi có bệnh ngoặt nghèo. Xin Vua cho phép Kỳ-bà Đông tử 
trị bệnh cho tôiI. 

Vua liền kêu Kỳ-bà Đồng tử đến nói: 

- Trong thành Vương-xá có ông trưởng giả bị bệnh, ông có thể trị 
được không? 

Kỳ-bà Đồng tử trả lời: Được. 

Nhà Vua nói: 

- Nếu trị được thì đến trị. 


1514. Trong truyện kể Pali, Kỳ-bà không nhận tiển, mà xin chức thái y. Vua chấp nhận, và bảo 
kiêm luôn việc chữa bịnh cho Phật và các Tỳ-kheo. 


§48 BỘ LUẬT 3 





Lúc ấy, Kỳ-bà Đồng tử liền đến nhà ông trưởng giả, và hỏi: 

- Chứng bệnh của ông thế nào? 

Trưởng giả trả lời: 

- Chứng bệnh tôi như vậy, như vậy. 

Kỳ-bà Đồng tử lại hỏi: 

- Bệnh phát khởi từ đâu? 

Bệnh nhân nói: 

- Bệnh từ như vậy, như vậy khởi phát. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: 

- Thời gian bệnh lâu mau rồi? 

Trưởng giả nói: 

- Thời gia bệnh là, chừng ấy. 

Hỏi xong, Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Bệnh này tôi chữa được. 

Khi ấy, Kỳ-bà Đồng tử liền cho uống nước muối, khiến bệnh nhân 
bị khát; rồi cho uống rượu đến say. Kế đó, buộc bệnh nhân vào giường, 
tập hợp thân nhân đến xung quanh. Kỳ-bà Đồng tử dùng dao bén mổ 
đầu, banh xương sọ ra, chỉ cho thân quyến thấy trùng đầy trong đầu của 
bệnh nhân. Đây là căn nguyên của chứng bệnh. Kỳ-bà Đồng tử nói với 
mỌI người: 

- Như lời thầy thuốc trước đây đã nói, sau bẩy năm bệnh nhân 
sẽ chết. Ý là sau bảy năm cái não hết nên phải chết. Nói như vậy là 
vì không khéo thấy. Hoặc có những vị nói sau sáu, năm, bốn, ba, hai 
và một năm sẽ chết, vì nghĩ rằng, sau khi hết não sẽ chết. Tất cả cũng 
không thấy rõ. Hoặc nói sau bảy tháng cho đến một tháng sẽ chết, cũng 
không thấy rõ. Còn vị thầy thuốc nói bẩy ngày sẽ chết. Nói như vậy là 
vì nghĩ, trong vòng bẩy hôm, não của bệnh nhân sẽ hết nên phải chết. 
Chính vị thầy thuốc này mới là người khéo thấy. Nếu nay không chữa 
trị, qua bảy ngày, não hết, sẽ phải chết. 

Bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử trừ sạch bịnh trong đầu xong, đổ váng 
sữa, mật vào đầy trong đầu, sau ghép xương sọ rồi may lại, dùng thuốc 
tốt bôi. Tức thì, bệnh khỏi, thịt đầy lại như cũ, tóc mọc lại, như chỗ 
không bị mổ không khác. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi ông trưởng giả: 

- Ông nhớ lời hứa trước đây không? 

Ông trưởng giả trả lời: 

- Tôi nhớ trước đây có nói, “Nếu thầy chữa bệnh tôi lành, tôi sẽ 
làm tôi tớ và tất cả gia nghiệp của tôi sẽ giao cho thây ”. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 849 





Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Thôi, Trưởng giả, như thế là đã cho tôi rồi. Chỉ nên dùng lời nói 
trước. 

Khi ấy, ông trưởng giả liền đem bốn mươi vạn lượng vàng, để tạ 
ơn. Kỳ-bà Đông tử dùng một trăm ngàn lượng dâng lên Vua, một trăm 
ngàn lượng cung phụng thân phụ, hai trăm ngàn lượng tự mình sử dụng. 
Đây là bệnh nhân thứ ba, mà Kỳ-bà Đồng tử chữa trị. 

4. Bấy giờ, tại nước Câu-thiểm-di có con ông trưởng giả vì ham 
đùa trên cái bánh xe,'"' nên ruột bên trong bị thắt lại, ăn uống không 
tiêu, không bài tiết được, nhưng tại nước đó không ai chữa trị được. Ông 
nghe nước Ma-kiệt có vị thầy thuốc rất giỏi, có thể chữa được bệnh này, 
liền sai sứ đến tâu với Vua: 

- Con ông trưởng giả nước Câu-thiểm-di bệnh. Kỳ-bà Đồng tử có 
thể chữa được. Cúi xin Vua cho phép đến. 

Vua Bình-sa cho gọi Kỳ-bà Đồng tử đến hỏi: 

- Có con ông trưởng giả nước Câu-thiểm-di bị bệnh, ngươi có thể 
chữa được không? 

Kỳ-bà Đồng tử trả lời là được. 

Nhà Vua nói: 

- Nếu chữa được. thì đi chữa cho họ. 

Bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử đi xe đến nước Câu-thiểm-di. Kỳ-bà 
Đông tử vừa mới đến nơi thì con ông trưởng giả đã chết, nghe tiếng kỹ 
nhạc đưa ma. Kỳ-bà Đồng tử liền hỏi: 

- Ở đây có việc gì mà có tiếng kỹ nhạc, tiếng trống kèn vậy? 

Người bên cạnh trả lời: 

- Con ông trưởng giả bị bệnh mà ông đến chữa đó, đã chết rồi. Đó 
là tiếng kèn trống đưa đi chôn. 

Cậu Kỳ-bà Đồng tử có tài giỏi phân biệt tất cả các loại âm thanh, 
nên bảo khiêng trở lại, và nói: 

- Người này chưa chết. 

Kỳ-bà Đồng tử nói như vậy, họ liền khiêng trở lại. 

Kỳ-bà Đồng tử xuống xe, lấy dao bén mổ ngay bụng, vạch chỗ 
ruột bị thắt, chỉ cho cha mẹ và thân nhân của bệnh nhân xem và nói: 

- Đây là vì đùa trên bánh xe nên khiến cho ruột bị thắt lại như vầy. 
Do đó ăn uống không (853a 1) tiêu, chứ không phải là chết. 

Kỳ-bà Đồng tử liền giải thông ruột ra, sắp lại như cũ, rồi may 


1515. Chơi trò nhào lộn, dộng ngược đâu xuống đất, rồi đi chuyển như bánh xe lăn. Pali (Vin.i. 
275): mokkhacikãya kllantassa. 


850 BỘ LUẬT 3 





ngoài da, dùng thuốc tốt thoa nó. Sau đó vết mổ lành, lông mọc trở lại 
giống như chỗ không mổ. 

Con ông trưởng giả trả ơn cho Kỳ-bà Đồng tử bốn mươi vạn lượng 
vàng. Vợ của con ông cũng đem bốn mươi vạn lượng vàng để đển ơn 
người đã cứu chồng mình sống lại. Cha mẹ của bệnh nhân mỗi người 
cũng đem bốn mươi vạn lượng vàng để hậu tạ cho Kỳ-bà Đồng tử. Đây 
là bệnh thứ tư mà Kỳ-bà Đồng tử đã cứu chữa. 

5. Bấy giờ, quốc vương Úy-thiển'5!5 là Vua Ba-la-thù-đề,'5'” ròng 
rã mười hai năm bị bệnh đau đầu, không có thầy thuốc nào chữa được. 
Vua nghe Vua Bình-sa có vị thầy thuốc đại tài, có thể chữa trị chứng 
bệnh của mình được, liền sai sứ đến tâu với Vua Bình-sa: 

- Ba-la-thù-đểề mắc bệnh, Kỳ-bà Đồng tử có thể chữa trị được. Xin 
Vua cho phép Kỳ-bà Đồng tử được đến chữa. 

Vua liền gọi Kỳ-bà Đồng tử đến hỏi: 

- Ngươi có thể chữa bệnh cho Ba-la-thù-để không? 

Kỳ-bà Đồng tử trải lời: 

- Có thể được. 

Nhà Vua nói: 

- Nếu chữa được thì đi chữa. 

Vua nói tiếp: 

- Vua ấy từ bọ cạp mà ra. Khanh khéo giữ mình, chớ để mất 
mạng. 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: 

- Xin vâng. 

Bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử đến nước Úy-thiển, chỗ của Ba-la-thù- 
đề, kính lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, hỏi Vua: 

- Bệnh trạng thế nào? 

Nhà Vua trả lời: 

- Bệnh trạng như vậy, như vậy. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi: 

- Bệnh bắt đầu từ đâu? 

Nhà Vua nói: 

- Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy. 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: 

- Từ khi phát bệnh đến nay, bao lâu rồi? 

Bệnh nhân nói: 


1516. Úy-thiền JRfff. Pali: UjjenT, thủ phủ của nước Avanti (A-bàn-để) 
1517. Ba-la-thù-để }##%kkš¿. Pali: Pajjota (Canma-Pajjota). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 851 





- Thời gian bệnh là chừng ấy. 

Theo thứ tự hỏi xong, Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Bệnh này tôi có thể chữa được. 

Nhà Vua nói: 

- Nếu dùng váng sữa hay thuốc trộn váng sữa, ta không uống 
được. Nếu cho ta uống thuốc trộn váng sữa, ta sẽ giết ngươi. 

Chứng bệnh này các thứ thuốc khác không trị được. Chỉ có váng 
sữa trị được mà thôi. 

Kỳ-bà Đồng bèn bày chước, tâu với Vua: 

- Y pháp trị bệnh của tôi, mai, trưa, chiều, tối xin được phép tự do 
ra vào. 

Nhà Vua nói với Kỳ-bà Đồng tử: 

- Tùy ý ngươi cứ ra vào. 

Kỳ-bà Đồng tử lại tâu tiếp. 

- Nếu cần vị thuốc quý giá, phải cởi ngựa để đi cho nhanh, xin 
Vua cho phép. 

Vua liền cấp cho con lạc đà đi năm mươi do tuần ngày. Kỳ-bà 
Đồng tử liền dùng thức ăn rất mặn cho Vua ăn. Rồi ở chỗ kín đáo, nấu 
váng sữa làm thuốc. Làm cho nó thành màu nước, vị nước. Kỳ-bà Đồng 
tử đưa thuốc cho mẹ của Vua và dặn: 

- Khi nào Vua thức dậy, khát nước, đòi uống nước, thì đưa thứ 
thuốc này cho Vua dùng. 

Kỳ-bà Đồng tử đưa thuốc cho mẹ của Vua rồi, liền cỡi con lạc đà 
có sức chạy năm mươi do tuần ngày mà đi. 

Vua thức dậy khát nước, đòi uống. Bà mẹ đưa thứ thuốc nước 
đó cho Vua uống. Khi thuốc tiêu hóa, cảm thấy có mùi váng sữa, Vua 
nóI: 

- Kỳ-bà cho ta uống váng sữa, là oan gia của ta, làm sao chữa 
bệnh ta được. Hãy cấp tốc kiếm, đưa đến đây. 

Sứ giả liền đến chỗ Kỳ-bà Đồng tử ở, tìm không có. Hỏi người 
giữ cửa: 

- Kỳ-bà Đồng tử ở đâu? 

Người giữ cửa nói: 

- Kỳ-bà Đồng tử, cởi con lạc đà đi năm mươi do tuần ngày, đã đi 


Vua càng thêm lo sợ, nói: 
- Cho ta uống váng sữa là oan gia của ta, làm sao chữa trị cho ta 
được! 


852 BỘ LUẬT 3 





Lúc ấy, nhà Vua có một người đi bộ giỏi, tên là Ô, một ngày có 
thể đi sáu mươi do tuần. Nhà Vua liền kêu đến bảo: 

- Ngươi có thể truy đuổi Kỳ-bà Đồng tử được chăng? 

Người ấy thưa: 

- Có thể. 

Nhà Vua nói: 

- Ngươi đến gọi về đây! 

Nhà Vua dặn: 

- Kỳ-bà Đồng tử có kỹ thuật cao, ngươi chớ nên ăn những thức ăn 
gì do Kỳ-bà Đồng tử đưa. Có thể ngươi bị thuốc độc đó. 

Ô thưa: 

- Vâng. 

Và theo lời dạy của Vua. 

Kỳ-bà Đồng tử đi đến nửa đường, khỏi phải lo sợ nữa, ngừng lại 
làm thức ăn, nên Ô, người chạy nhanh đuổi theo kịp. Nói với Kỳ-bà 
Đồng tử: 

- Vua Ba-la-thù-để sai gọi ông. 

Đáp, sẽ đi liền. 

Kỳ-bà Đồng tử mời Ô ăn. Ô không chịu ăn. Kỳ-bà Đông tử tự 
mình ăn nửa trái a-ma-lặc,'"!% để lại nửa trái, uống nước cũng để lại 
nửa ly. Dưới móng tay Kỳ-bà Đồng tử đã phục sẵn thuốc độc, thuốc ấy 
ngấm vào nửa trái và nửa ly nước còn lại. Kỳ-bà Đồng tử nói với ông 
Ô: 

- Tôi đã ăn nửa trái và uống nửa ly nước rồi, còn lại mỗi thứ phân 
nửa đây, ông có thể dùng đi. 

Ô liền nghĩ: Kỳ-bà Đồng tử đã tự mình ăn nửa trái và uống nửa 
ly nước rồi, số còn lại bảo ta ăn, chắc không có độc. Nghĩ như vậy rồi, 
Ô liền ăn nửa trái A-ma-lặc và uống nửa ly nước còn lại. Liền bị ói,'5' 
không thể đi được nữa. Kỳ-bà Đồng tử đem thuốc để trước Ô và nói: 

- Giờ đó, giờ đó, ông uống thuốc này sẽ khỏi bệnh. 

Kỳ-bà Đồng tử liền cởi con lạc đà đi năm mươi do tuần ngày đó 
tiếp tục đi. 

Sau đó, Vua cùng Ô đều lành bệnh. Vua Ba-la-thù-để sai sứ gọi 
Kỳ-bà Đồng tử, nói: 

- Nhà ngươi đã trị lành bệnh cho ta. Ta xin tạ ơn nhà ngươi gấp 
bội lần so với phẩm vật mà nhà ngươi đã thu được nhiều hay ít nơi nước 


1518. A-ma-laẽc ln[####). Haùn thöôøng dòch laø dö cam töô. Pali: ãmalaka. 
1519. Nguyên Hán: tiệp ; không có nghĩa gì ở đây. Pali: nicchãresi, tiêu chảy (hạ ly). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 853 





kia. 

Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Thôi, tâu Đại vương, như thế là đã ban cho tôi rồi. Tôi vì Vua 
Bình-sa nên trị bệnh cho Vua mà thôi. 

Bấy giờ, Vua Ba-la-thù-để cho đưa đến một chiếc y quý giá, trị 
giá bằng phân nửa nước để tạ ơn. 

Nhà Vua nói với Kỳ-bà Đồng tử: 

- Nhà ngươi không thuận ý, nay ta xin biếu chiếc y này để gọi là 
báo ân. Đây là con bệnh thứ năm mà Kỳ-bà Đồng tử đã chữa trị. 

7. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bị bệnh dư nước,''? nói với Tôn giả A- 
nan: 

- Ta bị bệnh dư nước. Cần được chữa trị.!?! 

Tôn giả A-nan nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, đến chỗ Kỳ-bà 
Đồng tử nơi thành Vương-xá, nói: 

- Đức Như Lai bị chứng dư nước, cần được chữa trị 

Kỳ-bà Đồng tử cùng A-nan đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, 
rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

- Đức Như Lai bị chứng dư nước phải không? 

Đức Phật dạy: 

- Đúng như vậy, Kỳ-bà Đồng tử. Như lai muốn chữa trị. 

Kỳ-bà Đồng tử bạch Phật: 

- Như Lai muốn xổ bao nhiêu lần? 

Phật dạy: 

- Cần ba mươi lần. 

Bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử cùng A-nan đến thành Vương-xá lấy ba 
bó hoa ưu-bát!'”?? đem về nhà. Kỳ-bà Đồng tử lấy một bó xông thuốc 
và chú thuật dặn đưa Đức Như Lai ngửi, sẽ xổ được mười lần. Lấy bó 
thứ hai, xông với thuốc và chú thuật, dặn đưa Đức Như Lai ngửi, sẽ xổ 
được mười lần nữa. Sau lấy bó thứ ba xông với thuốc và chú thuật, đặn 
đưa Đức Như Lai ngửi, thì sẽ xổ được chín lần. Kế đó uống một bụm 
nước nóng,!'"3 sẽ xổ được một lần nữa. Theo đó Kỳ-bà Đồng tử lấy 
ba bó hoa đặt trên tay Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan đem hoa ra khỏi 


1520. Hán: hoạn thuỷ E7K. Pali: Kãyo dosãbhisanno, rối loạn dịch trong cơ thể (theo bản dịch 
Anh, B.D.iv. 394, n.l). 

1521. Pali (Vin.i. 279): icchati tathãgato virecanam pãtun ti, “Như lai muốn uống thuốc xổ (hạ 
tể).” 

1522. Ưu-bát fŠ; hay ưu-bát-la, hoa sen xanh. Pali: uppala (Skt. utpala). 

1523. Nhất chưởng noãn thuỷ —-2##7K. Pali, ibid., xổ xong lần thứ 29, Thế Tôn sẽ tắm (bhagavã 
viritto nahãy1ssati), sau đó sẽ xổ thêm một lần nữa. 


854 BỘ LUẬT 3 





thành Vương-xá, đến chỗ Đức Thế Tôn, lấy một bó hoa dâng lên Đức 
Thế Tôn. Ngài ngửi, liền xổ được mười lần. A-nan dâng bó hoa thứ hai, 
lại xổ được mười lần tiếp. Bó thứ ba, xổ được chín lần. Kỳ-bà Đồng tử 
quên đặn Tôn giả A-nan dâng nước nóng lên Đức Phật. Nhưng Đức Thế 
Tôn biết rõ tâm niệm Kỳ-bà Đồng tử, liền kêu A-nan bảo lấy nước nóng 
đem đến. A-nan nghe Phật dạy liền lấy nước nóng đem đến dâng lên 
Đức Phật. Đức Phật liền uống một bụm nước nóng. Chứng dư nước liền 
khỏi. Phong khí cũng theo đó mà điều hòa. 

8. Bấy giờ, Vua Bình-sa nghe Đức Phật bị bệnh, cùng tám vạn bốn 
ngàn người hộ giá đi đến chỗ Đức Thế Tôn; kính lễ hỏi thăm Ngài, rồi 
ngồi lui qua một bên. 

Lúc ấy, Vua Ưu-điền nghe Đức Thế Tôn bệnh, cũng dẫn bẩy vạn 
người đến thăm. Vua Ba-la-thù-để cùng với sáu vạn người đến thăm. 
Vua Phạm Thí cùng với năm vạn người. Mat-lợi Phu nhân, Lê-sư-đạt- 
đa, Phú-la-na. 

Bốn Đại thiên vương và các thuộc hạ tùy tùng. Thích-để-hoàn- 
nhân cùng Đao lợi chư thiên. Diệm thiên tử cùng với Diệm thiên. Đâu- 
suất thiên vương cùng Đâu-suất chư thiên. Hóa lạc thiên vương cùng 
Hóa lạc chư thiên. Tha hóa tự tại thiên vương cùng Tha hóa tự tại thiên. 
Phạm thiên vương cùng với chúng Phạm thiên. Ma-hê-thủ-la thiên 
vương cùng với Ma-hê-thủ-la chư thiên. Tất cả đều đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng qua một bên. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng cùng với năm trăm Tỳ-kheo 
đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, lui đứng qua một bên. 

Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-để nghe Đức Thế Tôn bệnh, cũng 
cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni; A-nan Tân-để cùng năm trăm Ưu-bà-tắc; 
Tỳ-xá-khư Mẫu cùng năm trăm Ưu-bà-di, đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu 
mặt kính lễ thăm hỏi Ngài. 

Bấy giờ, Đề-bạt-đạt-đa nghe Đức Thế Tôn bị bệnh cũng đến chỗ 
Đức Thế Tôn, đầu mặt lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy, Đềể-bạt- 
đạt-đa thấy trước Đức Thế Tôn bốn bộ chúng nhóm hợp, liền khởi ý 
nghĩ như vây: Nay ta có thể uống thuốc như Phật, khiến bốn bộ chúng 
đến thăm hỏi ta. Nghĩ xong, liền đến chỗ Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Tôi muốn uống thứ thuốc như Phật uống. Ông có thể cho tôi 
uống được không? 

Kỳ-bà Đồng tử nói: 

- Thứ thuốc Đức Thế Tôn dùng tên là Na-la-diên,!52 thứ thuốc 


1524. Na-la-diên JJB##£4. Sjt. nãrãyana, lực sĩ của trời; biệt danh của thần Víttu. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 855 





này chẳng phải ai cũng dùng được. Chỉ có Chuyển luân vương, bậc đã 
thành tựu Bồ-tát, Đức Như Lai mới có thể dùng được. 

Đề Bà nói: 

- Nếu không cho tôi dùng tôi sẽ hại ông. 

Bấy giờ, Kỳ-bà Đông tử sợ bị hại mạng nên liền đưa thuốc cho 
Đề-bà-đạt-đa. Do uống thuốc này mà Đề-bà-đạt-đa bị bệnh nặng, thân 
tâm đều đau khổ, cô đơn một mình, không ai tới lui thăm viếng, cũng 
không có bà con chăm sóc. Để-bà-đạt-đa tự nghĩ: Như ta hiện nay, 
không ai cứu giúp. Chỉ có Đức Như Lai. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm nghĩ Đề-bà-đạt-đa như vậy, liền từ 
núi Kỳ-xà-quật, thân phóng ra ánh sáng - thi dược'” chiếu đến Đềể-bà- 
đạt-đa, khiến tất cả bệnh khổ liễn được chấm dứt. Sau khi Để-bà-đạt-đa 
được lành bệnh không lâu, đến các ngã đường trong thành Vương-xá 
xướng lên: 

- Thái tử Tất-đạt-đa xả bỏ ngôi vị Chuyển luân vương xuất gia 
làm đạo. Nay làm nghề thầy thuốc để nuôi sống. Tại sao biết như vậy? 
Chính tôi vừa được chữa lành đây, nên tôi biết. 

Các Tỳ-kheo nghe biết; trong đó có vị thiểu dục tri túc sống khổ 
hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Đề-bà -đạt-đa: Đức Như Lai 
dũ lòng thương đối với ông, sao ông không biết đền đáp? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
bạch Phật: 

- Thật chưa từng có! Thế Tôn đã dũ lòng thương đối với Đềể-bà- 
đạt-đa. Nhưng Đề-bà-đạt-đa lại không trả ơn. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Không phải chỉ đến hôm nay ta dũ lòng thương đối với Đề-bà- 
đạt-đa mà không được trả ơn đâu. Vào đời quá khứ, có nhà Vua tên là 
Nhất Thiết Thí,'?° làm Vua cõi Diêm-phù-để. Khi ấy cõi đất Diêm- 
phù-để rộng và bằng phẳng, nhân dân đông đúc, no đủ vui sướng vô 
cùng. Hồi ấy Diêm-phù-đề có tám vạn bốn ngàn thành, năm ngàn ức tụ 
lạc, sáu vạn biên thành. Bấy giờ, có bệnh nhân đến chỗ Vua Nhất Thiết 
Thí, thưa với Vua: 

- Tôi nay không ai cứu giúp. Chỉ có Vua thôi. 

Bấy giờ, nhà Vua tập hợp các danh y trong cõi Diêm-phù-đề, chỉ 
cho thấy bệnh nhân này và hỏi các lương y: 


1525. Thi dược quang minh j#š3¿ïH. Tống-Nguyên-Minh: thi lạcf#É. Cf. Skt. (Bodhisattva- 
bhũmi) bhaijya-da(-ra§mi). 
1526. Pali: Sabbadatta, nhưng nội dung truyện kể không đồng. Xem Jataka, truyện 460. 


856 BỘ LUẬT 3 





- Bệnh nhân này cần dùng thứ thuốc gì? 

Các lương y khám bệnh rồi thưa: 

- Theo bệnh của người này, người thường không thể cho thuốc 
được. Chỉ có các bậc thành tựu Bồ-tát mới có thể cho phương thuốc 
được. 

Nhà Vua hỏi: 

- Cần thứ thuốc gì? 

Lương y nói: 

- Bệnh nhân này nếu có được thịt máu sống do Bồ-tát từ tâm để 
ăn trong hai mươi chín ngày thì mới lành được. 

Vua Nhất Thế Thí khởi tâm nghĩ: Sinh tử miên viễn, luân chuyển 
không bờ, chịu các khổ não; hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh bị 
chặt chân tay, xẻo tai, xẻ mũi, móc mắt, bổ đầu, cuối cùng đâu có ích 
gì. Vua liền giao việc nước cho quần thần, vào trong chỗ vắng, tư duy 
bốn hạnh vô lượng. Bấy giờ, Vua Nhất Thế Thí dùng dao bén cắt thịt 
nơi đùi vế, sai người đem đến cho bệnh nhân ăn, trải qua hai mươi chín 
ngày như vậy, sau đó Vua hỏi sứ giả: 

- Bệnh nhân thế nào? 

Sứ giả tâu với nhà Vua: 

- Bệnh nhân đã lành. 

Nhà Vua bảo, dẫn đến ta xem. 

Sứ giả liền tắm rửa người bệnh, mặc áo mới dẫn đến chỗ Vua. 
Vua hỏi? 

- Bệnh của ngươi thế nào? 

Người bệnh nói: 

- Đã lành. 

Nhà Vua nói: 

- Thôi, nhà ngươi tùy ý mà luI. 

Khi người kia ra khỏi cửa, chân bên hữu vấp phải đá chảy máu. 
Người khác thấy vậy hỏi: 

- Nầy nam tử! Tại sao chân của ngươi bị chảy máu? 

Người kia liền nói: 

- Ông Vua phi pháp này! Vua tệ ác này! Vua dâm dục phi pháp 
này! Vua ham mê tà kiến nầy! Tôi vấp phải then cửa trong nhà của ông 
ấy, nên chân bị thương chảy máu như vậy. 

Mọi người nói: 

- Chưa từng có hạng người nào vô ân như thế này. Vua Nhất Thế 
Thí trong vòng hai mươi chín ngày tự lấy thịt và máu thân mình, để chữa 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 857 





trị bệnh cho được lành, mà đối với Vua không có sự trả ơn, lại còn thêm 
tiếng oán! 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Vua Nhất Thiết Thí bấy giờ chính là bản thân ta vậy. Bệnh nhân 
lúc ấy chính là Để-bà-đạt-đa hiện nay. Đời trước ta tổ lòng từ mẫn đối 
với Đềể-bà-đạt-đa, nhưng đã không được trả ơn. Hiện nay cũng như vậy, 
không hề trả ơn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Để-bà-đạt-đa nói kệ này: 

Tất cả núi và biển 

Ta không cho là nặng 
Người không trả ơn kia 
Ta cho đó là nặng. 
Người không đền đáp ơn 
Như bệnh hải xấu ác 
Hoặc là bệnh hủi trắng 
Không trả ơn cũng vậy. 

- Vậy các Tỳ-kheo luôn luôn cần nghĩ đến việc trả ơn. Hãy học 
như vây. 

Bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử chăm sóc bệnh Đức Thế Tôn và dùng 
thang tiêu xổ, cùng thịt loài chim đồng nội, chữa lành căn bệnh. Đây là 
bệnh nhân thứ sáu được Kỳ-bà Đồng tử chữa lành. 

II. ĐÀN VIỆT THÍ Y 

1. Kỳ-bà thỉnh nguyện 

Một hôm, Kỳ-bà Đồng tử mang chiếc y quý giá!” đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên, bạch Đức Thế 
Tôn: 

- Con trị bệnh cho Quốc vương, trị bệnh cho Đại thần, hoặc được 
một quốc độ, hoặc được một tụ lạc. Cúi xin Đức Thế Tôn cho một ước 
nguyện. 

Đức Phật dạy: 

- Ta không hề cho ai ước nguyện mà vượt quá điều nguyện. 

Kỳ-bà Đồng tử lại thưa: 

- Con xin một ước nguyện thanh tịnh. '5” 


1528 


1527. Pali: y Siveyyaka, vải được sản xuất tại nước Sivi, cao giá nhất. 

1528. Câu văn chuẩn khi Phật chấp thuận một ước nguyện. Nhưng văn Hán tối nghĩa. Xem 
Phần L, Ch.iv ni-tát-ky 27 & ch. 94. Tham chiếu Pali, Vin. ¡. 280: atikkantavarã kho tathägatã, 
Như lai không bao giờ cho những ước nguyện vượt quá giới hạn.” 

1529. Thanh tịnh, ở đây nên hiểu là “hợp thức.” Tham chiếu, Pali, ibid., yañca kappati, yañca 
anavajanti, ước nguyện ấy đúng pháp và không lỗi. 


§58 BỘ LUẬT 3 





Đức Phật dạy: 

- Nguyện thanh tịnh ấy là gì? 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: 

- Chiếc y quý giá này, con nhận được từ Vua Ba-la-thù-đềể, giá 
trị bằng phân nửa nước. Cúi xin Đức Thế Tôn ai mẫn, vì con nạp thọ. 
Từ nay về sau, nguyện Đức Thế Tôn cho phép các Tỳ-kheo nào muốn 
khoác y của đàn-việt cúng, hay y phấn tảo, thì tùy ý được mặc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. Kỳ-bà Đồng 
tử được Đức Thế Tôn chấp thuận, liền đem bình nước rửa bằng vàng 
rửa tay Đức Phật, rồi đem chiếc y rất quý giá dâng lên Ngài. Đức Phật 
vì lòng từ mẫn nên vì ông mà nhận. Kỳ-bà Đồng tử đảnh lễ sát chân, 
rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì Kỳ-bà Đồng tử nói các bài pháp, 
khiến sinh hoan hỷ, rồi Kỳ-bà Đồng tử lễ Phật cáo lui. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Tỳ- 
kheo, vì các Tỳ-kheo, mà tùy thuận nói pháp, ngài dùng vô số phương 
tiện khen ngợi hạnh đầu đà, nhiếp trì oai nghi, thiểu dục tri túc, có trí 
tuệ, ưa nếp sống xuất ly. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Tất cả các loại y quý giá, y nầy là bậc nhất. Như bò cho ra sữa, 
trong sữa cho ra lạc, trong lạc cho ra tô, trong tô cho ra thục tô, trong 
thục tô cho ra để hồ là tinh chất đệ nhất. Y nầy cũng như vậy, trong tất 
cả các loại y nó là đệ nhất. Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo tùy ý 
khoác y của đàn-việt dâng cúng, hay y phấn tảo. 

2. Các loại Y quý 

Bấy giờ, Vua Bình-sa nghe Đức Phật cho phép các Tỳ-kheo chứa 
y đàn-việt cúng, liền đem y khâm-bà-la quý giá đang mặc dâng cúng 
cho Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo không nhận nói: 

- Đức Phật chưa cho phép chúng tôi chứa loại y quý giá. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép chứa y quý giá khâm-bà-a. 

Sau đó, Vua lại sai người đem y quý giá cù-lâu'”?° đến. Các Tỳ- 
kheo không dám nhận, vì Đức Phật chưa cho phép chứa y quý giá cù- 
lâu. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo chứa cù-lâu bằng lông vừa rộng vừa dài. Các 
T-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Đức Phật dạy tiếp: 


1530. Cù-lâu. Pali: Kojava (), y hay chăn làm bằng lông sơn dương. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 859 





- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo chứa cù-lâu rộng ba khủy 
tay, dài năm khủy tay, lông dài ba ngón tay, tịnh thí rồi mới chứa. 

Bấy giờ Kỳ-bà Đồng tử nghe Đức Phật cho phép các Tỳ-kheo 
chứa y của đàn-việt cúng, liền sai người đem cù-lâu bằng lông ngắn, 
nhà Vua mặc, đến cúng các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo không dám nhận, 
và nói vì Đức Phật chưa cho phép chúng tôi chứa loại cù-lâu bằng lông 
ngắn này. Các Tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép chứa. 

3. Nhận và chia 

Bấy giờ, nơi thành Vương-xá có các Ưu-bà-tắc nghe Đức Phật cho 
phép các Tỳ-kheo chứa y đàn-việt cúng, liền sai người đem rất nhiều 
loại y tốt cúng cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo không biết nên làm như 
thế nào, liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận và chia. 

Các Tỳ-kheo không biết nên chia như thế nào. Đức Phật dạy: 

- Nên đếm số người nhiều hay ít. Như mười người thì chia làm 
mười phần. Cho đến trăm người thì chia làm trăm phần. Khi chia y, số 
y vừa có thứ tốt, vừa có thứ xấu, người chia y vội lấy phần mình. Đức 


Phật dạy: 
- Không được như vậy, mà nên sai người khác chia, khiến người 
khác lấy phần. 


Người kia tự lấy phần của mình. Đức Phật dạy: 

- Không được tự lấy phần, mà nên rút thăm để chia. 

VỊ Tỳ-kheo kia tự rút thăm. Đức Phật dạy: 

- Không được tự mình rút thăm khi chia. Khi rút thăm, không được 
để cho thấy. 

Bấy giờ, có vải y quý giá thứ Vua mặc, không thể chia được. Đức 
Phật cho phép cắt ra để chia. Từ nay về sau, cho phép dùng dao để cắt 
rỌC Vải. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nhận được vải chưa giặt. Đức Phật cho phép 
tự mình giặt, hoặc sai người giặt. Lúc ấy, cần chậu để giặt. Đức Phật 
cho phép dùng chậu để giặt. Hoặc không có ván để giặt, Đức Phật cho 
phép sắm ván để giặt. Hay cần kéo để cắt, Đức Phật cho phép sắm kéo 
để dùng. 

4. Y cát triệt 

Khi Đức Thế Tôn từ thành Vương-xá du hành trong nhân gian 
đến phương nam. Trên đường đi, thấy cánh đồng ruộng, người ta đắp bờ 
xung quanh những thửa ruộng rất khéo. Thấy vậy, Đức Phật bảo Tôn 


860 BỘ LUẬT 3 





giả A-nan: 

- Ông có thấy những thửa ruộng này không? 

Tôn giả thưa: 

- Có thấy, bạch Đức Thế Tôn. 

Đức Phật hỏi ông A-nan: 

- Ông có thể vì các Tỳ-kheo mà chế pháp y như vậy được 
không? 

Tôn giả thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con có thể chế được. 

Đức Phật bảo Tôn giả: 

- Ông nên trở về dạy các Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan trở về lại thành Vương-xá dạy các Tỳ- 
kheo may y cắt rọc như vầy: Đây là điều dài, đây là điều'®! ngắn, đây 
là lá,'3? đây là đường may thứ nhất, đây là đường may thứ hai, đây là 
đường may giữa, đây là lá điều hướng hai bên.'533 

Bấy giờ, tại thành Vương-xá có số đông Tỳ-kheo đã khoác y cắt 
rọc.!"* Sau khi Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian từ phương nam 
trở về thành Vương-xá, thấy các Tỳ-kheo số đông đã khoác y cắt rọc 
nên nói: 

- A-nan là người thông minh, đại trí tuệ. Ta chỉ nói sơ qua mà có 
thể giải nghĩa rộng rãi. Đệ tử các Đức Như Lai, Vô sở trước, đời quá 
khứ, đã mặc pháp y như vậy; như Ta hiện nay. Đệ tử của các Đức Như 
Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác, đời vị lai, cũng sẽ mặc pháp y như 
vậy; như ta hiện nay. Vì y của Sa-môn, dùng dao cắt rọc may thành, nên 
không bị oán tặc cướp đoạt. Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo cắt 
rọc may thành y An-đà-hội, y uất-đà-la-tăng, y Tăng-già-lê. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo cắt rọc may thành y An-đà-hội, mặc sát 
thân, lá y ngoài đường biên mau hư, bụi đất vào trong lá, từ đó về sau 
cho phép may y An-đà-hội không cắt rọc. Các Tỳ-kheo khoác y Uất-đa- 
la-tăng, Tăng-già-lê cắt rọc, lá y ngoài đường biên cũng mau bị hư, bụi 
đất vào bên trong ẩm ướt. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép khoác y Uất-đa-la-tăng, Tăng-già-lê cắt 
rọc, nhưng lá y ngoài đường biên may thành chân chìm, hoặc lá y ngoài 


1531. Điều ÍẾế, rẻo vải hẹp mà dài, tượng trưng bờ ruộng. 

1532. Diệp #Š, rẻo vải, như chiếc lá, chỉ khâu một biên dính vào y. 

1533. Tham chiếu Ngũ phần 20 (T22n1421 tr.137a27): lá điều nửa bên trái để hở đường biên 
trái. Lá điều phải, hở biên phải. Lá điều giữa, hở cả hai phía. 

1534. Cát tiệt y Ÿll@ật. Pali: chinnaka, vải được cắt thành từng miếng vuông như thửa ruộng, 
rồi may lại thành. Thường gọi là phước điển y. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 861 





đường biên may thành cái lề, hoặc may thành răng con ngựa. 

Các Tỳ-kheo không biết may bao nhiêu điều. Đức Phật dạy: 

- Nên may năm điều, không được may sáu điều. Nên may bẩy 
điều, không được may tám điều. Nên may chín điều, không được may 
mười điều. Cho đến mười chín điều, không được may hai mươi điều. 
Nếu quá số điều này, không được chứa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo vận xếp ngược niết-bàn-tăng'535 vào nhà bạch 
y, bị bung nên lộ hình. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. Cho phép làm cái dây để cột. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo chứa và xử dụng cái dây cột có màu 
sắc đẹp. Đức Phật dạy: 

- Không được tích chứa và xử dụng cái dây có màu sắc đẹp như 
vậy. 

Các Tỳ-kheo dùng gấm để làm. Đức Phật dạy: 

- Không được làm bằng gấm. 

Các Tỳ-kheo chứa và xử dụng cái dây màu trắng. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng màu trắng để làm. Cho phép nhuộm màu ca- 
sa để chứa dùng. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo may dây thắt lưng vừa rộng, vừa dài. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được may như vậy. Cho phép may bể rộng bảy ngón tay, 
vòng quanh lưng ba bận. Nếu nhận được cái đã may rồi, nên làm hai 
lớp, ba lớp, bốn lớp. Nếu ba, bốn lớp bị rối loạn thì cho phép may dính 
lại. Nếu ngắn thì cho phép làm dây nối thêm. Nếu mỏng manh, mà 
thường cột sợ mau đứt thì nên làm cái khâu hay cái móc. 

Các Tỳ-kheo dùng vật báu làm (khâu và móc). Đức Phật dạy: 

- Không được dùng những vật quý báu để làm. Nên dùng xương, 
ngà, sừng, thiết, đồng, bạch lạp, chì, kẽm, chỉ, cây, hồ giao để làm. 

Các Tỳ-kheo không biết đặt cái móc thế nào. Đức Phật dạy: 

- Dùng chỉ khâu hoặc xâu lỗ rồi buộc vào. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo buộc nhưng bị hư đứt hoài. Đức Phật cho 
sửa chữa. Nhưng lại không biết sửa thế nào? Phật bảo hoặc xếp lại rồi 
dùng chỉ khâu, hoặc trên đầu dây sờn hư thì lấy chỉ khâu nối lại, hoặc 
vá lại. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo vào tụ lạc không chịu cột tăng-kỳ-chi.'°° Khi 
đi y bị rơi, lộ hình. Đức Phật dạy: 





1535. Niết-bàn-tăng 4531; Pali: nivãsana, hạ y, nội y. 
1536. Xem cht. 161, Ch.i (phần iii). 


862 BỘ LUẬT 3 





- Không được không buộc y mà vào tụ lạc. Cho phép buộc dây 
hay khâu lại. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất vào nhà bạch y, bị gió thổi, y cắt rọc 
bị tuột khỏi vai. Các Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạ y 

- Cho phép trên đầu vai đặt cái khâu hay cái móc. 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, cùng với một ngàn hai trăm năm 
mươi Tỳ-kheo du hành trong nhân gian. Bấy giờ, phần đông Tỳ-kheo 
câm y, hoặc đội y trên đầu, hoặc choàng nơi vai, hoặc quấn nơi thắt lưng. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo tự là Già-phạm-bà-đề,'5” đến bên sông Hằng, chỗ 
Đức Phật muốn lội qua, dùng thần lực vẹt nước để Phật lội qua. Khi 
Phật lội qua sông rồi, thấy các Tỳ-kheo phần nhiều cầm y, hoặc đội y 
trên đầu, hoặc choàng nơi vai, hay quấn nơi thắt lưng. Thấy vậy, Ngài 
nghĩ: Các Tỳ-kheo này cầm nhiều y như vây. Ta nên vì các Tỳ-kheo 
quy định số lượng y hoặc nhiều hoặc ít như thế nào cho có giới hạn. Nếu 
quá thì không được chứa. 

5. Kỹ nữ thành Tỳ-da-li 

Thế Tôn từ nước Bà-xà, du hành nhân gian đến Tỳ-xá-ly. Bấy 
giờ Am-bà-la-bà-đề nghe Đức Phật cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
Tỳ-kheo du hành nhân gian đến Tỳ-xá-ly, liền đi xe đến chỗ Đức Thế 
Tôn. Từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn, tướng hảo đoan nghiêm, sinh tâm 
cung kính hoan hỷ, liền xuống xe đi bộ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi lui qua đứng một bên. Bấy giờ, Đức Phật nói pháp khuyến 
hóa khiến sinh hoan hỷ. Nghe Đức Phật nói pháp rồi, Am-bà-la-bà-để 
vui mừng hớn hở bạch Phật: 

- Cúi xin Đức Thế Tôn và các Tăng Tỳ-kheo, sáng mai con thỉnh 
thọ thực và nghỉ lại tại vườn con một đêm.'”33 

Đức Thế Tôn hứa khả bằng cách im lặng. Am-bà-la-bà-đềể biết 
Đức Phật hứa khả rồi, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh Đức Phật rồi cáo 
lui. 

Thế Tôn đang ở trong vườn của Am-bà-la tại Tỳ-xá-ly. 

Các Lê-xa'”” nghe Đức Phật cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
đệ tử du hành nhân gian, đang đến nơi Tỳ-xá-ly, liền mặc đủ loại y 
phục, trang sức bằng anh lạc, đi các loại xe đến nghinh đón Đức Thế 
Tôn. Các Lê-xa hoặc có người khoác y phục anh lạc màu thiên thanh, 


1537. Già-phạm-bà-để ƒJJI#ÊZ⁄‡#; hay Kiểu-phạm-ba-để; Pali: Gavampati, con trai phú hộ ở 
Ba-la-nai, một trong bốn người bạn của Da-xá. 

1538. Xem Trường A-hàm 2 (TOI, tr.13b20), kinh số 2 “Du hành” 

1539. Lê-xa #1. Pali: LicchavT, một bộ tộc rất hùng mạnh thời Phật, là chủ nhân của thành 
Vesäali (Tỳ-xá-lI). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 863 





thắng xe màu thiên thanh, ngựa màu thiên thanh, thị tùng cũng mặc 
mầu thiên thanh, đao, mâu, phan, cái cũng màu thiên thanh. Hạt châu, 
lông, phất trần màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, ngựa xe thị tùng trang 
sức cũng như vậy. Có năm trăm Lê-xa như vậy đến chỗ Đức Phật. Khi 
Am-bà-la-bà-để nghinh đón Đức Phật trở về, giữa đường gặp các Lê- 
xa, không bên nào chịu tránh nhường đường, nên nóc xe (856al) đụng 
nhau. Trong số Lê-xa có một vị kỳ lão hỏi Am-bà-la-bà -đề: 

- Vì lý do gì nhà ngươi không tránh đường, ép sát nhau khiến nóc 
xe đụng nhau? 

Bà-đề trả lời: 

- Sở dĩ như vây là vì tôi thỉnh Đức Phật và chư Tăng về nghỉ nơi 
vườn tôi. Tất cả tâm tôi đều hướng về Đức Phật, nên không để ý các 
việc khác. 

LÊ-xa nói: 

- Tôi trao cho nhà ngươi một trăm ngàn lượng vàng, nhà ngươi 
nhường cho tôi được thỉnh Phật cúng dường có được không?! 

Bà-đề nói: 

- Tôi đã thỉnh Phật và Tăng nghỉ đêm nơi vườn tôi, làm sao thay 
đổi được. 

LÊ-xa nói: 

- Tôi sẽ trao cho nhà ngươi hai trăm ngàn lượng vàng. Cho đến, 
mười sáu trăm ngàn, để được thỉnh Đức Thế Tôn về cúng dường một 
ngọỌ traI. 

Am-bà-la-bà-đềể đều trả lời: 

- Không thể được. 

Lê-xa lại nói: 

- Đem tài sản phân nửa nước đưa cho nhà ngươi. Nhà ngươi để tôi 
được thỉnh Phật thọ thực, có được không? 

Am-bà-la-bà-để nói: 

- Dầu ông cho tôi toàn bộ nước Tỳ-xá-ly, tôi cũng không thể thay 
đổi được. 

- Tại sao vậy? 

- Vì tôi đã nguyện được thỉnh Phật và Tăng đến nơi vườn để cúng 
dường. 

Bấy giờ, năm trăm Lê-xa nổi sân hận đưa tay lên, nói 

- Am-bà-la-bà-đề đã bỏ qua chúng ta rồi. 

Nói xong, họ liền cho xe đến vườn Am-bà-la. 


1540. Truyện kể bị nhảy sót nên thiếu mạch lạc. 


§64 BỘ LUẬT 3 





Thế Tôn ở tại vườn kia, đang nói pháp cho vô số chúng vây quanh. 
Từ xa thấy năm trăm Lê-xa đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo nào chưa thấy chư thiên Đao-lợi xuất du, thì nên xem 
các Lê-xa này. Khi chư thiên Đạo-lợi muốn xuất du thì cũng giống như 
các Lê-xa này không khác. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các ngươi hãy cẩn thận tâm niệm, nhiếp trì oai nghỉ. Đây là lời 
dạy của ta. 

Tỳ-kheo, thế nào là các ngươi hãy cẩn thận tâm niệm? 

- Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, an trụ chánh niệm'“*!; tinh cần, 
nhiếp trì niệm không tán loạn, điều phục xan tham, tật đố, ưu não thế 
gian. Quán thân trên ngoại thân, an trụ chánh niệm; tinh cần, nhiếp 
trì nệm, không tán loạn, điều phục xan tham, tật đố, ưu não thế gian. 
Quán thân trên nội ngoại thân, quán thọ, ý và pháp cũng như vậy. Tỳ- 
kheo như vậy được chánh tâm. 

- Tỳ-kheo, thế nào gọi là nhiếp trì oai nghi? 

- Tỳ-kheo hoặc ra hoặc vào, co duỗi, cúi ngước, chấp trì y bát, 
hoặc ăn, hoặc uống, hoặc uống thuốc, đại tiểu tiện lợi, hoặc ngủ, hoặc 
thức, hoặc đi, hoặc lại, hoặc ngôi, hoặc đứng, hoặc nói năng hay 1m 
lặng, tâm thường chuyên nhất. Đó gọi là Tỳ-kheo nhiếp trì oai nghĩ. 

Bấy giờ, năm trăm Lê-xa ở Tỳ-xá-li đến chỗ đậu xe, xuống xe, đi 
bộ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi 
năm trăm Lê-xa ở bên Đức Phật thì oai thần của họ không còn nữa. Chỉ 
có ánh sáng oai đức tối thắng của Đức Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng 
không có gì sánh kịp. Như mặt trời đi trong bầu trời mùa thu không chút 
mây che, oai thần rực rỡ không gì sánh bằng. Cũng vậy, Đức Thế Tôn 
ở giữa năm trăm Lê-xa với thần đức danh xưng, tướng mạo đoan chánh 
không gì sánh kịp. Lúc ấy, trong chúng có Bà-la-môn tự là Tân-kỳ- 
dương-nâu.'"° Bà-la-môn nà y từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, 
đầu gối bên hữu chấm đất, bạch Phật: 

- Con có điều muốn nói. 

Đức Phật dạy: Ông cứ nói. 

Bà-la-môn này liền đối trước Phật nói kệ khen ngợi Đức Như 
LaI: 


1541. Ý chỉ ##IE, tức niệm xứ. Cf. Trường A-hàm. đã dẫn, đoạn này, Phật giảng bốn niệm xứ 
cho các Tỳ-kheo để cảnh giác khi Am-ba-bà-lj đến. Vì sợ các Tỳ-kheo trẻ sẽ bị mê hoặc bởi 
sắc đẹp của cô. Trong Bản Hán trên, mạch lạc bị đảo lộn. 

1542. Tân-kỳ-dương-nâu #ï7ŠˆÉ?&. Ngũ phần 20 (T22n1421 tr.135c19): Ma-nạp Tân-kỳ-da 
XÑ £41HB. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 865 





Vua Ma-kiệt được thiện lợi, 
Vua Ương già cầm giáp ngọc; 
Phật xuất hiện nơi nước này, 
Tiếng chấn động như núi Tuyết. 
Như hương sen tinh khiết, 

Khi nở thơm ngào ngạt. 

Nay xem ánh sáng Phật, 

Như mặt trời mới Imọc; 

Như mặt trăng trên không, 
Không có mây che khuất. 

Thế Tôn cũng như vậy, 

Sáng chói trong thế gian. 
Xem trí tuệ của Phật, 

Như đuốc sáng ban đêm; 

Cho đời con mắt sáng, 

Giải quyết các nghỉ hoặc. 

Các Lê-xa nói với Bà-la-môn: 

- Yêu cầu ông nói lại bài kệ này. 

Người Bà-la-môn nói lại bài kệ này ba lần. Các Lê-xa cho đây là 
bài kệ rất hay, tặng thưởng năm trăm chiếc y. Người Bà-la-môn nhận 
được số y này rồi, liền đem dâng lên Đức Phật, nguyện cầu Đức Phật 
dũ lòng thương vì họ mà nhận cho. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Lê-xa: 

- Thế gian có năm thứ quý báu khó được. 1. Phật Thế Tôn ra đời 
trong thế gian là điều quý báu khó có được. 2. Đức Phật ra đời trong thế 
gian, nghe được lời thuyết giảng của Ngài là điều quý báu khó có được. 
3. Đức Phật ra đời trong thế gian, nghe Ngài thuyết pháp mà tin và hiểu 
là điều quý báu khó có được. 4. Đức Phật ra đời trong thế gian, nghe 
Ngài thuyết pháp mà thật hành như pháp là điều quý báu khó có được. 
5. Đạt được chánh tín và ưa thích là điều quý báu khó có được. 

Bấy giờ, năm trăm Lê-xa nghe Phật dùng mọi phương tiện nói 
pháp khai hóa rất vui mừng, bạch Phật: 

- Chúng con xin phép được mời Ngài và các Tăng Tỳ-kheo ngày 
mai thọ thực. 

Đức Phật Nói: 

- Ta đã nhận lời mời của Am-bà-la-bà-đề rồi. 

Bấy giờ năm trăm Lê-xa đưa tay lên nói: 

- Am-bà-la-bà-đề đã hơn chúng con! 


866 BỘ LUẬT 3 





Nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật kính lễ 
sát chân, nhiễu quanh rồi cáo lui. 

Bấy giờ, Am-bà-la-bà-đề về nhà, sắm sửa đầy đủ các loại đồ ăn 
thức uống ngon bổ, sáng hôm sau đúng giờ đến thỉnh Đức Thế Tôn phú 
trai. Đức Thế Tôn khoác y bưng bát cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
Tăng Tỳ-kheo đến nhà Am-bà-la-bà-đề, an toạ nơi chỗ ngồi. 

Bấy giờ, Am-bà-la-bà-để dâng cơm lên Đức Phật và Tăng Tỳ- 
kheo với tất cả các loại đổ ăn thức uống ngon bổ. Khi Đức Phật thọ 
thực xong, thì Am-bà-la-bà-đề rước bình bát của Ngài để xuống đất và 
đem bình nước rửa bằng vàng đến rửa tay Ngài, rồi đến trước Đức Phật 
bạch: 

- Nước Tỳ-xá-ly này thì có nhiều khu vườn, nhưng quang cảnh 
vườn ở đây là đẹp nhất. Nay con xin dâng cúng Đức Thế Tôn làm chỗ 
nghỉ ngơi. Cúi xin Thế Tôn nhận cho. 

Đức Phật dạy: 

- Nhà ngươi nên dâng cúng Phật và tứ phương Tăng. Tại sao vậy? 
Vì nếu vườn của Phật, và vật trong vườn hoặc phòng xá, và vật trong 
phòng xá hay bình bát, y, tọa cụ, ống đựng kim, cũng như tháp miếu 
của Phật thì tất cả thế gian chư thiên, long thần, phạm thiên, Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư thiên và người không thể xử dụng được. 

Am-bà-la-bà-để thưa: 

- Như vậy con xin dâng cúng Phật và tứ phương Tăng. Cúi xin 
Ngài nhận cho. 

Đức Phật dũ lòng thương nhận và chú nguyện cho: 

Nếu xây cất chùa miễu, 
Trồng vườn cây ăn trái, 
Làm cầu đò người qua, 
Đồng hoang cho nước trái, 
Cho luôn nơi trú ngụ; 
Những hạng người như vậy, 
Ngày đêm phước thêm lớn. 
Thường như pháp trì giới, 
Người ấy hướng đường lành. 

Bấy giờ, Am-bà-la-bà-để lấy chiếc ghế nhỏ ngồi qua một bên, 
Đức Thế Tôn nói các bài pháp, khiến Am-bà-la-bà-để rất hoan hỷ, từ 
chỗ ngồi, liền được tiêu trừ các trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, 
thấy pháp đắc pháp, đã thành tựu chứng quả, bạch Phật: 

- Từ nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu-bà-tư, trọn 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 867 





đời không sát sinh, cho đến không uống rượu. 

Am-bà-la-bà-để được nghe Đức Phật dùng mọi phương tiện nói 
pháp, lòng rất vui mừng, từ chỗ ngồi đứng dậy kính lễ sát chân Ngài, 
rồi cáo lui. 

6.BaY 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nơi tịnh xứ tư duy, tâm tự nghĩ: Các Tỳ- 
kheo trên đường đi quảy theo nhiều y. Có vị đội y trên đầu. Có vị vắt 
nơi vai. Hoặc có vị quấn nơi thắt lưng. Sau khi thấy, suy nghĩ như vầy: 
Ta hãy chế định cho các Tỳ-kheo số lượng y nhiều ít thế nào, chứ không 
được chứa nhiều quá. 

Hôm đó, Đức Thế Tôn ngôi nơi đất trống. Đầu đêm khoác một 
chiếc y, đến nửa đêm cảm thấy lạnh. Khoác chiếc (857al) y thứ hai, 
đến cuối đêm vẫn cảm thấy lạnh, mặc chiếc y thứ ba. Bấy giờ, Đức Thế 
Tôn mới nghĩ như vây: Đời sau, người thiện nam không chịu đựng được 
sức lạnh, thì nên cho phép chứa đầy đủ ba y. Ta nên cho phép các Tỳ- 
kheo chứa ba y, không được quá. 

Sáng hôm sau, nhân việc này Đức Thế Tôn tập hợp Tăng Tỳ- 
kheo, bảo: 

- Ở nơi chỗ yên tĩnh, Ta suy nghĩ: Tỳ-kheo trên đường đi quảy 
theo nhiều y. Có vị đội y trên đầu. Có vị vắt nơi vai. Hoặc có vị quấn 
nơi thắt lưng. Sau khi thấy, suy nghĩ như vầy: Ta hãy chế định cho các 
Tỳ-kheo số lượng y nhiều ít thế nào, chứ không được chứa nhiều quá. 
Chính ta ngồi nơi đất trống, đầu đêm khoác một chiếc y, đến nửa đêm 
cảm thấy lạnh. Khoác chiếc y thứ hai, đến cuối đêm vẫn cảm thấy lạnh, 
mặc chiếc y thứ ba. Nên Ta khởi ý nghĩ: Đời sau, người thiện nam sẽ 
không thể chịu đựng được sức lạnh, nên cho phép chứa đầy đủ ba y. Ta 
qui định cho các Tỳ-kheo chứa ba y, không được quá. Từ nay về sau, 
cho phép các Tỳ-kheo chứa ba y, nếu quá, không được chứa. 

Bấy giờ, có một trú xứ nọ, Tăng bốn phương nhận được Tăng-già- 
lê quý giá, đem may ngọa cụ. Các Tỳ-kheo không biết thế nào, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên đem đổi vật khác rồi tùy chỗ dùng. 

Các Tỳ-kheo không biết sai ai đi đổi, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tỳ-kheo đem đổi. Hoặc sai người giúp việc Tăng-già- 
lam. Hoặc Sa-di, Ưu-bà-tắc đem đổi. Hoặc thí chủ tự đổi. Rồi tùy chỗ 
sử dụng. 

Thế Tôn ở tại nước Bạt-đề. Có Tỳ-kheo nhận được y sô-ma, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


§68 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép dùng. 

Có Tỳ-kheo nhận được y la-hầu-đa,'" bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép dùng. 

Có Tỳ-kheo nhận được y a-đa-hầu-đa,'““ bạch Phật, Phật cho 
phép chứa dùng. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo chứa y có màu sắc rực rỡ, Phật dạy: 

- Không được chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo lại chứa y bằng gấm có màu sắc rực rỡ. Đức 
Phật dạy: 

- Không được chứa y bằng gấm. Y trắng nên nhuộm màu ca-sa 
rồi chứa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo lại khoác y có tua không cắt rọc.! Đức Phật 
dạy: 

- Không được chứa. 

Có nhóm sáu Tỳ-kheo lại dùng gấm làm tua y, Phật không “Cho 
phép chứa dùng. ” 

Nhóm sáu Tỳ-kheo lại chứa y phả-na-đà -thi,'** Phật dạy: 

- Không được chứa. Những người ngu si này! Ta chế cái này; các 
ngươi lại làm cái khác! 

Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nại. Có đàn-việt mời cơm. Theo thường 
pháp của các Đức Phật, nếu không đến phú trai thì ở nhà đi xem xét các 
phòng ốc. Khi xem xét các phòng ốc, Ngài thấy có Tỳ-kheo trải Tăng- 
già-lê dưới đất, muốn ráp tấm vải mạng vào. Thấy vậy, Đức Phật đến 
chỗ Tỳ-kheo hỏi: 

- Sao ngươi trải y dưới đất? 

T-kheo thưa: 

- Con muốn khi mặc, mặt trong lộn ra ngoài thì tấm mạng này 
hiện ra. 

Đức Phật dạy: 

- Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, việc thầy làm là phải. 

Khi các Tỳ-kheo thọ thực xong trở về, Đức Thế Tôn dùng nhân 
duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo nói: 


1543. La-hâu-đa y #4. Có lẽ chỉ một loại vải mỏng, Pali (=Skt.): lahuta (2). 

1544. A-đa-hầu-đa y lf[l# Z€. Không rõ loại vải gì. 

1545. Ngũ phần 20 (T22n1421 tr.137a17): Tỳ-kheo được y kiếp-bối, không cắt tua (râu) ở 
đầu. 

1546. Phả-na-đà-thi ##7]ÊlÉf. Cf. Ngũ phần 20 (T22n1421 tr.138b01): có Tỳ-kheo xin Phật 
cho dùng y chui đầu (quán đầu y Ø2) rồi khoác y bạt-na ##È#Ï lên. Phật không cho. Có lẽ 
phả-na-đà-thi và bạt-na là một, nhưng không rõ phiên từ Skt. gì. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 869 





- Sau khi các Tỳ-kheo đi thọ thực, Ta đi xem xét các phòng ốc, 
thấy có Tỳ-kheo bung y dưới đất, muốn ráp tấm vải mạng vào. Thấy 
vậy ta đến chỗ Tỳ-kheo hỏi tại sao thầy bung y dưới đất? Tỳ-kheo thưa, 
“Con muốn khi mặc, mặt trong lộn ra ngoài thì tấm mạng này hiện ra.” 
Ta liền kheo ngợi: “Lành thay! Lành thay! Việc thầy làm là phải.” 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo may y mới, An-đà-hội một 
lớp, Uất-đa-la-tăng một lớp, Tăng-già-lê hai lớp. Nếu y cũ thì cho phép 
An-đà-hội hai lớp, Uất-đa-la-tăng hai lớp, Tăng-già-lê bốn lớp. Nếu y 
phấn tảo thì lớp nhiều ít tùy ý. 

Thế Tôn ở nước Khoáng dã. Chúng Tăng nhận được y khéo được 
thể hiện,!⁄“ Đức Phật cho phép chứa dùng. Nhận được y gấm, Phật 
không cho phép dùng. Các Tỳ-kheo nhận được cái mùng (màn), Đức 
Phật cho phép dùng. 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại nước Bạt-kỳ, du hành trong nhân 
gian, đến núi Thất-thủ-ma-la, rừng Khủng úy, trụ trong vườn Nai. Khi 
ấy, có Bồ-đề Vương tử làm ngôi điện đường mới, nhưng chưa có Sa- 
môn, Bà-la-môn nào đến cả. Mọi người đang chờ đợi. Một hôm, Vương 
tử nghe Đức Phật từ nước Bạt-kỳ du hành trong nhân gian, đến núi 
Thất-thủ-ma-la, rừng Khủng úy, trụ trong vườn Nai, liền sai người kêu 
Tát-xà, con trai của người Bà-la-môn, nói: 

- Ngươi nhân danh ta đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, thăm 
hỏi Đức Thế Tôn đi đứng có được nhẹ nhàng không? Ít bệnh ít não 
không? Trụ chỉ có an lạc không? Rồi bạch như vầy: Thỉnh Phật và tăng 
nhận lời mời thọ thực của ta, và bạch Phật: Ta vừa xây ngôi điện đường 
mới, chưa có Sa-môn, Bà-la-môn nào đến cả. Tất cả nhân dân đều đang 
mong chờ, cúi xin thỉnh Đức Phật đến an toạ trước, sau đó, Bồ-đề vương 
tử ngồi mới được phước vô lượng. Khi ấy, Tát-xà, con trai của người 
Bà-la-môn, kính lễ sát chân Vương tử, rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, thành 
kính thăm hỏi, rồi lui ngồi qua một bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Bồ-để vương tử cúi đầu dưới chân Đức Thế Tôn, vấn an Thế 
Tôn, đi đứng có được nhẹ nhàng không? Ít bệnh ít não không? Trụ chỉ 
có an lạc không? Bồ-để vương tử xin được phép thỉnh Phật và Tăng 
nhận lời mời thọ thực. Bồ-để vương tử vừa mới xây xong ngôi điện 
đường, nhưng chưa có Sa-môn, Bà-la-môn nào đến cả. Tất cả nhân dân 
đang mong chờ, xin thỉnh Phật đến an toa trước, sau đó Vương tử sẽ ngồi 
mới được phước vô lượng. 

Đức Thế Tôn hứa khả bằng cách im lặng. Tát-xà, con trai của 


1547. Thiện hiển hiện y ###i£4. 


870 BỘ LUẬT 3 





người Bà-la-môn, biết Đức Phật hứa khả rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
nhiễu Phật cáo lui, về lại chỗ Vương tử thưa như vây: 

- Sa môn Cù-đàm đã nhận lời thỉnh thọ thực bằng cách im lặng 
rồi. Bây giờ là lúc thích hợp. 

Vương tử chuẩn bị cho sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ. 
Đêm vừa qua, sáng đến cho lau quét điện đường, dùng vải mới tốt trải 
từ tam cấp vào đến điện. 

Đến giờ, sai người thỉnh Phật thọ thực. Đức Thế Tôn khoác y bưng 
bát cùng một ngàn hai trăm năm mươi Tăng Tỳ-kheo đến nhà Bồ-để 
Vương tử. Bấy giờ, Vương tử ra ngoài cửa cung nghĩnh Ngài. Từ xa 
thấy Đức Phật đến, liên đến trước Ngài đảnh lễ sát chân, rồi theo hầu 
Ngài đi vào, như người đệ tử biết vâng lời. Đức Thế Tôn vào trước nhà 
Vương tử, đứng im lặng. 

Vương tử thưa: 

- Cung kính thỉnh Thế tôn bước lên vải để đi lên điện, khiến cho 
con được phước an lạc. 

Lần thứ hai, lần thứ ba Vương tử cũng thưa Đức Thế Tôn như 
vậy. 

Đức Thế Tôn vẫn im lặng, quay lại nhìn Tôn giả A-nan. Tôn giả 
A-nan biết Đức Phật không muốn bước lên trên vải mới để đi, là vì lợi 
ích sau này cho chúng sinh. 

Tôn giả A-nan nói với Vương tử: 

- Xếp vải này lại. Như Lai không muốn bước lên trên để đi, là vì 
lợi ích sau này cho chúng sinh vậy. 

Vương tử vội vàng cho xếp vải lại và thỉnh Phật lên điện để cho 
con được phước. Lúc ấy, Đức Phật mới lên điện, ngôi an nơi chỗ ngồi. 
Bấy giờ, Vương tử bắt đầu dâng cơm lên Phật và Tăng với tất cả đồ ăn 
thức uống ngon bổ. Đức Phật thọ thực và rửa bát xong, Vương tử lấy 
một chiếc ghế nhỏ ngồi một bên. Đức Thế Tôn dùng mọi phương tiện vì 
Vương tử nói pháp rồi, từ chỗ ngồi trở về trú xứ, dùng nhân duyên này 
tập hợp Tăng Tỳ-kheo nói: 

- Vải quý trải dưới đất, không được đi lên trên, nếu đi thì sẽ như 
pháp trị. 

Bấy giờ, phòng xá của Tỳ-kheo nhiều bụi đất, Phật cho phép rưới 
nước quét, rưới nước quét rồi lại có bụi, Phật cho phép dùng nước trộn 
bùn để trét. Nếu vẫn có bụi, Đức Phật cho phép dùng các loại thẩm 
y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù lâu, và một trong mười loại vải, 
trải trên đất. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 871 





Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giơ bà mẹ ghẻ của Vua Ba-tư-nặc 
có tín tâm nơi Phật pháp, đem vải gấm quý giá thứ Vua mặc dâng cúng 
cho tứ phương Tăng sau đó mạng chung. Bấy giờ các Tỳ-kheo đem trải 
trên đất. Có những đại thần không tin ưa Phật pháp, có việc đến Tăng- 
già-lam, thấy các Tỳ-kheo đem vải gấm đại quý giá thứ Vua mặc làm 
đồ trải đất, họ cơ hiểm nói: 

- Sa môn thích tử không biết nhàm chán, không biết đủ, có nhiều 
tham cầu, chứa dư thừa, tự nói là biết chánh pháp, mà đem vải gấm đại 
quý giá thứ Vua mặc trải dưới đất. Như vậy có gì là chánh pháp? Đàn- 
việt tuy dâng cúng, nhưng người thọ nhận phải biết đủ chứ? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng vải quý giá thứ Vua mặc trải dưới đất. Từ nay 
về sau cho phép làm nệm ngồi, nệm nằm, gối, màn che ở trên. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo quấn đầu, đến chỗ Đức Phật thưa: 

- Bạch Đại đức! Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, cúi 
xin Đức Phật chấp thuận. 

Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo không được quấn đầu như pháp của bạch y. Nếu quấn 
đầu thì sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đầu bị lạnh, bạch Phật. Phật cho phép dùng 
lông mịn kết lại để quấn hay làm mão để đội. 

Tỳ-kheo Đãn-đà-lư-đa-lê '"*8 khoác y đến chỗ Phật thưa: 

- Đây là pháp trang nghiêm của hạnh đầu đà, cúi xin chấp thuận. 

Đức Phật dạy: 

- Không được khoác y như vậy, trừ trong Tăng-già-lam. Đây là 
pháp của bạch y. Nếu mặc như vậy sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo khoác một y đến chỗ Phật, bạch: 

- Đây là pháp trang nghiêm của hạnh đầu đà, cúi xin chấp thuận. 

Đức Phật dạy: 

- Không được mặc một y, trừ nơi đại tiểu tiện. Đây là pháp của 
bạch y. Nếu khoác sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo khoác y chui đầu, '5° đến chỗ Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, cúi xin chấp thuận. 

Đức Phật dạy: 

- Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu khoác sẽ như 
pháp trị. 


1548. Đãn-đà-lư-đa-lê #flfÈJl#Z 3. 
1549. Quán đầu y F54. Loại y có cổ; khi khoác chui đầu qua. 


872 BỘ LUẬT 3 





Có Tỳ-kheo khoác y ngắn đến chỗ Đức Thế Tôn thưa: 
- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, cúi xin chấp thuận. 


Đức Phật dạy: 
- Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu khoác sẽ như 
pháp trị. 


Có Tỳ-kheo khoác y bằng da, đến chỗ Phật bạch: 
- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, cúi xin Ngài chấp 


thuận. 

Đức Phật dạy: 

- Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu khoác sẽ như 
pháp trị. 


Có Tỳ-kheo mặc áo kép đến chỗ Đức Phật thưa: 
- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận. 


Đức Phật dạy: 
- Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu khoác sẽ như 
pháp trị. 


Có Tỳ-kheo mặc khố đến chỗ Phật, bạch: 
- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận. 


Đức Phật dạy: 
- Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu khoác sẽ như 
pháp trị. 


Có Tỳ-kheo quấn chân đi đến chỗ Phật, thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận. 

Đức Phật dạy: 

- Không được quấn như vậy. Đây là pháp của bạch y. Nếu quấn 
sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo quấn chân bằng cỏ bồ đến chỗ Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin Thế Tôn cho 


phép. 

Đức Phật dạy: 

- Không được quấn như vậy. Đây là pháp của bạch y, nếu quấn sẽ 
như pháp trị. 


Đức Phật nói các Tỳ-kheo tiếp: 

- Các ông là những người ngu si, tránh những điều ta cấm chế, 
lại tạo ra những việc khác. Tất cả các pháp của bạch y như vậy, không 
được mặc. 

Bấy giờ. Các Tỳ-kheo giả bện tóc thành búi tó, đến chỗ Phật 
thưa: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 873 





- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin Thế Tôn cho 
phép. 

Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. Đây là pháp của ngoại đạo, nếu làm 
như vậy sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo thọ trì bát bằng cây, đến chỗ Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin hứa khả. 

Đức Phật dạy: 

- Không được thọ trì bát như vậy. Đây là pháp của ngoại đạo 
không được chứa, nếu chứa sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo thọ trì lầu đựng bát''° đến chỗ Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin hứa khả. 

Đức Phật dạy: 

- Đây là pháp của ngoại đạo. Không được thọ trì. Nếu chứa sẽ như 
pháp trị. 

Có Tỳ-kheo khoác mang khăn tay thêu!°' đến chỗ Đức Phật 
thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin cho phép. 

Đức Phật dạy: 

- Đây là pháp của ngoại đạo, không được mang. Nếu mang sẽ như 
pháp trị. 

Có Tỳ-kheo mặc áo cổ đến chỗ Đức Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin cho phép. 

Đức Phật dạy: 

- Không được mặc, đây là pháp của ngoại đạo, nếu mặc sẽ như 
pháp trị. Các loại y như vầy: hoặc bằng cỏ, bằng cổ bà-sa, bằng vỏ cây, 
bằng lá cây, bằng châu anh lạc, tất cả những loại y như vậy, đều không 
được chứa dùng, nếu chứa dùng sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo khoác y bằng da của ngoại đạo, đến chỗ Phật, thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin thuận cho. 

Đức Phật dạy: 

- Không được chứa, nếu chứa sẽ như pháp trị. 

Có Tỳ-kheo mặc lông chim kên kên đến chỗ Đức Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận. 

Đức Phật dạy: 














1550. Bát lâu BÄ, với lời chua trong bản Hán: “Ba cây gậy chống xuống đất, đặt bát vào trong; 
bên trên, xổ ngang các vật, rỗi gánh trên vai mà đi. Vì thế gọi là lầu đựng bát.” 
1551. Tú thủ y $4. 





874 BỘ LUẬT 3 





- Đây là pháp của ngoại đạo, không được dùng. Nếu dùng sẽ như 
pháp trị. 

Có Tỳ-kheo khoác y khâm-bà-la bằng tóc người đến chỗ Đức 
Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận. 

Đức Phật dạy: 

- Đây là pháp của ngoại đạo, không được mặc, nếu mặc mắc 
Thâu-lan-giá. 

Có Tỳ-kheo khoác y khâm-bà-la bằng đuôi ngựa, đuôi trâu nước, 
đến chỗ Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin cho phép dùng. 


Đức Phật dạy: 
- Đây là pháp của ngoại đạo, không được mặc, nếu mặc sẽ như 
pháp trị. 


Có Tỳ-kheo loã thể đến chỗ Phật thưa: 

- Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin hứa khả. 

Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy, đây là pháp của ngoại đạo. Nếu lộ 
thân thì phạm Thâu-lan-giá. 

Đức Phật dạy tiếp: 

- Các ngươi là những người ngu si. Tránh những điều ta đã ngăn 
cấm, lại tạo ra bao nhiêu cái khác. Tất cả các pháp của ngoại đạo như 
vậy không được làm. 

7. Pháp thức phân vật 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nơi trú xứ nọ, hiện tiền Tăng nhận được 
nhiều y vật có thể chia. Các Tỳ-kheo không biết nên làm như thế nào, 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép phân chia. 

Các Tỳ-kheo không biết cách chia. 

Đức Phật dạy: 

- Nên đếm số người nhiều hay ít, hoặc mười vị, hoặc hai mươi vị, 
cho đến trăm vị, thì chia trăm phần. Nếu có hai thứ tốt xấu, cho phép 
trộn lộn với nhau để chia. 

Vị chia tự lấy phần mình trước. Phật dạy: 

- Không được tự lấy phần mình trước, mà nên bốc thăm để chia. 

Vị chia tự bốc xăm. Đức Phật dạy: 

- Không được tự mình bốc thăm. Khi bốc thăm, không nên để cho 
thấy. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 875 





Khi bốc thăm chia vật có khách Tỳ-kheo đến. Đức Phật dạy: 

- Nên chia phần cho họ. 

Hoặc khi vừa chia phần xong, hoặc lúc chưa bốc xăm, hay lúc 
đang bốc xăm mà có khách Tỳ-kheo đến, thì tất cả đều chia phần cho 
họ. Chỉ trừ khi bốc xăm rồi, có khách Tỳ-kheo đến thì không được chia 
phần, hay khi đã vui vẻ nhận phần rồi, dù có khách Tỳ-kheo đến cũng 
không được chia phần, hay chia còn dư đem chia trở lại, đã xong mà 
có khách Tỳ-kheo đến cũng không được chia phần, hoặc đã cho Sa-di, 
hay sai người chia rồi, dù có khách Tỳ-kheo đến cũng không được chia 
phần. 

Trường hợp, khi Tỳ-kheo đang chia y, mà khách Tỳ-kheo đến quá 
nhiều, nên việc chia y bị vất vả phiền phức, có thể sai một người đứng 
ra chia, bằng pháp bạch yết-ma. Trong chúng nên sai một người có khả 
năng yết-ma hoặc Thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật được hay không 
tụng luật được, miễn có thể tác pháp yết-ma, tác bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Y hoặc phi y của trú xứ này nhận 
được, nên chia cho hiện tiền Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo... làm người chia y. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trú xứ này nhận được y hoặc phi y, 
nên chia cho hiện tiền Tăng. Nay Tăng sai Tỳ-kheo... làm người chia. 
Các trưởng lão nào chấp thuận trú xứ này, y hoặc phi y nhận được, nên 
chia cho hiện tiền Tăng, Tăng sai Tỳ-kheo... làm người chia, thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo... làm người phân chia rồi. Tăng 
đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo nhận được y bà-thâu-già,'? bạch Phật, Đức 
Phật cho phép chứa dùng. 

Các Tỳ-kheo bị lạnh, bạch Phật. Phật cho phép khoác y có độn 
bông. 

Có trú xứ nọ, chỉ có một Tỳ-kheo, hiện tiền Tăng nhận được nhiều 
y, Tăng có thể chia. Các Tỳ-kheo không biết làm sao, bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Nếu tại một trú xứ nào, chỉ có một Tỳ-kheo ở, mà hiện tiền Tăng 
nhận được nhiều y. Tăng có thể chia. 

Nhưng các Tỳ-kheo không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: 

- Nếu trú xứ nọ, có một Tỳ-kheo ở, mà nhận được y, hiện tiền 


1552. Bà-thâu-già y ##lJJI. 


876 BỘ LUẬT 3 





Tăng có thể chia. Nếu có khách Tỳ-kheo đến từ bốn người hoặc hơn 
bốn người thì nên đem y trao cho một Tỳ-kheo, khiến bạch nhị yết-ma 
rồi chia. Nếu có ba người nên cùng nhau nói ba lời để thọ. Nếu có hai 
người cũng cùng nhau nói ba lời để thọ. Nếu chỉ có một người thì tâm 
niệm miệng nói: Đây là phần của tôi. 

Có trú xứ nọ, có Tỳ-kheo, tưởng có Tỳ-kheo, muốn chia y theo biệt 
bộ.!553 Các Tỳ-kheo không biết thành chia hay không thành chia. Bạch 
Phật, Phật dạy: 

- Không thành chia, mắc đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, nghi có Tỳ-kheo, chia y theo biệt bộ. Các Tỳ-kheo 
không biết thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, Phật dạy: 

- Không thành chia, mắc đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, có Tỳ-kheo, khởi tưởng không Tỳ-kheo, chia y biệt 
bộ. Tỳ-kheo không biết thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, 
Phật dạy: 

- Không thành chia, không phạm. 

Có trú xứ nọ, không Tỳ-kheo, tưởng có Tỳ-kheo nên chia y. Các 
Tỳ-kheo không biết thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, Phật 
dạy: 

- Thành chia, mắc đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, nghi là không Tỳ-kheo, chia y. Không biết thành 
chia hay không thành chia. Bạch Phật, Phật dạy: 

- Thành chia, mắc đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, không Tỳ-kheo tưởng là không Tỳ-kheo, chia y. Các 
Tỳ-kheo không biết thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, Phật 
dạy: 

- Thành chia, không phạm. 

Bấy giờ, có trú xứ nọ có Tỳ-kheo, tưởng có Tỳ-kheo, thọ y biệt 
bộ. Các Tỳ-kheo không biết thành thọ y hay không. Bạch Phật, Phật 
dạy: 

- Không thành thọ y, mắc đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, nghi có Tỳ-kheo, thọ y biệt bộ. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật, Phật dạy: 

- Không thành thọ, mắc tội đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, có Tỳ-kheo, tưởng không Tỳ-kheo, thọ y biệt bộ. 
Các Tỳ-kheo không biết thành thọ hay không, bạch Phật. Phật dạy: 

- Không thành thọ, không phạm. 


1553. Biệt bộ, chia theo nhiều nhóm riêng rẻ, trong cùng một trú xứ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 877 





Có trú xứ nọ, không Tỳ-kheo, tưởng có Tỳ-kheo thọ y. Các Tỳ- 
kheo không biết thành thọ hay không. Bạch Phật, Phật dạy: 

- Thành thọ, mắc đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, nghi là không T-kheo thọ y. Các T-kheo không 
biết thành thọ hay không. Bạch Phật, Phật dạy: 

- Thành thọ, mắc đột-kiết-la. 

Có trú xứ nọ, không Tỳ-kheo, tưởng không Tỳ-kheo thọ y. Các 
Tỳ-kheo không biết thành thọ hay không, bạch Phật. Phật dạy: Thành 
thọ, không phạm.'35 

8. Tăng vật 

Bấy giờ, tại nước Xá-vệ có nhiều vị Tỳ-kheo nổi tiếng qua đời, 
nên để lại nhiều Tăng-già-lam và nhiều cây ăn trái, ruộng vườn thuộc 
Tăng-già-lam; có nhiều phòng riêng và các vật dụng thuộc phòng riêng; 
có nhiều bình đồng, chậu đồng, búa, đục, giá đèn; có nhiều vật nặng: có 
nhiều giường dây, giường cây, nệm nằm, nệm ngồi, gối, chứa nhiều y- 
lê-điên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù lâu; có nhiều người giữ Tăng-già- 
lam, nhiều xe cộ, nhiều bình nước rửa, tích trượng, quạt; nhiều đồ nghề 
thợ sắt, đồ nghề thợ mộc, đổ nghề thợ gốm, đồ nghề thợ da, đồ nghề 
đan, dao cạo tóc; nhiều y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim. Các Tỳ-kheo 
không biết làm như thế nào, bèn bạch Phật. Phật dạy: 

- Người nổi tiếng nhiều hay không nổi tiếng, tất cả đều thuộc về 
Tăng. 

Các Tỳ-kheo đem cây ăn trái ruộng vườn của Tăng ra chia. Đức 
Phật dạy: 

- Không được chia. Những thứ ấy thuộc về tứ phương Tăng. 

Các Tỳ-kheo đem phòng riêng, và các vật thuộc phòng riêng ra 
chia. Phật dạy: 

- Đó là vật của tứ phương Tăng, không được chia. 

Các Tỳ-kheo đem bình đồng, chậu đồng, búa, đục và các thứ trọng 
vật khác ra chia. Phật dạy: 

- Đó là vật của tứ phương Tăng, không được chia. 

Các Tỳ-kheo đem giường dây, giường cây, nệm ngồi, nệm nằm, 
gối ra chia. Phật dạy: 

- Đó là vật của tứ phương Tăng, không được chia. 

Các Tỳ-kheo đem y-lê-diên-đà, mạo-la mạo-mạo- la, cù-lâu ra 
chia. Phật dạy: 

- Không được chia, vì vật của tứ phương Tăng. Từ nay về sau cho 


1554. Hết quyển 40 


878 BỘ LUẬT 3 





phép các Tỳ-kheo chỉ có cù-lâu rộng ba khủy tay, dài năm khủy tay, 
lông đài ba ngón tay thì được chia cho hiện tiền Tăng. 

Các Tỳ-kheo đem xe cộ, người giữ Tăng-già-lam ra chia. Phật 
dạy: 

- Không được chia, vì thuộc tứ phương Tăng. 

Các Tỳ-kheo đem bình nước, bình nhỏ chứa nước rửa, tích trượng, 
quạt ra chia. Phật dạy: 

- Không được chia, vì vật của tứ phương Tăng. 

Các Tỳ-kheo đem đồ nghề sắt, đồ nghề mộc, đồ nghề gốm, đồ 
nghề da, đồ nghề tre ra chia. Phật dạy: 

- Không được chia, vì vật của tứ phương Tăng. Từ nay về sau chỉ 
cho phép chia dao cạo tóc, y bát, tọa cụ, ống đựng kim. 

Các Tỳ-kheo đem đồ câu-dạ-la'55 ra chia. Phật dạy: 

- Hiện tiền Tăng nên chia. 

Bấy giờ, có trú xứ nọ, hai bộ Tăng nhận được nhiều y vật có thể 
chia, mà số lượng Tăng Tỳ-kheo thì nhiều, Tỳ-kheo-ni ít. Các Tỳ-kheo 
không biết làm như thế nào. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Nên chia làm hai phần. 

Bấy giờ không có Tỳ-kheo-ni, chỉ có thức-xoa-ma; cũng chia làm 
hai phần. Khi ấy, không có Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na cũng không 
có, chỉ có Sa-di-ni. Đức Phật dạy: 

- Cũng chia làm hai phần. Nếu không có Sa-di-ni thì chia hết cho 
Tăng (Tỳ-kheo). 

Có trú xứ nọ, hai bộ Tăng nhận được nhiều vật. Tỳ-kheo ít, Tỳ- 
kheo-ni nhiều. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Nên chia làm hai phần. Không có Tỳ-kheo chỉ có Sa-di, cũng 
chia làm hai phần. Không có Sa-di thì chia hết cho Tỳ-kheo-ni. 

Có Tỳ-kheo-ni ở tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, 
đến nơi thôn không có trú xứ Tỳ-kheo. Sau khi đến thì mạng chung. 
Các Tỳ-kheo không biết y bát của vị ấy nên chia cho ai, bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Nơi đó, nếu có Ưu-bà-tắc tin Phật, hoặc người giữ vườn, nên lấy 
cất, sau đó trong năm chúng xuất gia, người nào đến trước thì trao cho 
họ. Nếu không có ai đến, thì đem đến trú xứ Tăng-già-lam nào gần đó 
để giao. 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Có trú xứ có nhiều Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, ưu bà đi, Quốc vương Đại thần, và nhiều ngoại đạo, Sa- 


1555. Câu-dạ-la {H1 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 879 





môn, Bà-la-môn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Ta muốn tịnh tọa tư duy ba tháng, đừng cho phép người ngoài 
vào. Chỉ trừ người mang thức ăn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo tự lập quy chế: 

- Đức Thế Tôn dạy như vậy, “Ta muốn tịnh tọa tư duy ba tháng, 
đừng cho phép người ngoài vào. Chỉ trừ người mang thức ăn.” Người 
nào vào, phải sám Ba-dật-đề. 

Bấy giờ, có trưởng lão Hòa-tiên Bạt-đàn-đa Tử! cùng cả thẩy 
sáu mươi vị Tỳ-kheo, tất cả đều sống ở A-lan-nhã, khất thực, trì y phấn 
tảo, làm pháp dư thực không ăn, nhất tọa thực, nhất đoàn thực, ngôi nơi 
gò mả, ngồi nơi đất trống, ngồi dưới bóng cây, thường xuyên ngồi, tùy 
lúc ngôi, thọ trì ba y. Họ từ nước Ba-la đến tịnh xá Kỳ-hoàn, nước Xá- 
vệ, hỏi các Tỳ-kheo: 

- Phòng của Đức Như Lai ở chỗ nào? Chúng tôi muốn đến thăm. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Như Lai dạy như vầy: “Ta muốn tịnh tọa tư duy ba tháng, đừng 
cho phép người ngoài vào. Chỉ trừ người mang thức ăn.” Nếu người nào 
vào phải sám Ba-dật-đề. 

Hòa Tiên hỏi: 

- Thế Tôn có nói như vậy sao? 

Các Tỳ-kheo đáp lời: 

- Các Tỳ-kheo tự lập quy chế: “Nếu vị nào vào sẽ phải sám Ba- 
dật-đềể..” 

Hòa Tiên nói: 

- Tôi không chấp thuận quy chế của các trưởng lão. Tại sao vậy? 
Vì Đức Phật có dạy như vây: “Phật không chế thì không được tự chế. 
Phật đã chế thì không được trái phạm.” Phải tùy thuộc vào những pháp 
đã chế mà học tập. Chúng tôi đều là những Tỳ-kheo A-lan-nhã, cho đến 
thọ trì ba y, được tùy ý thăm hỏi Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, trưởng lão Hòa Tiên cùng sáu mươi Tỳ-kheo đến chỗ 
Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Thế Tôn an 
ủi và hỏi: 

- Nây Hòa-tiên! Ông có được an lạc không? Ăn uống có bị thiếu 
thốn không? Trụ chỉ an tịnh không? Ông từ đâu đến đây? Ông không 
nghe Tỳ-kheo nói những gì hay chăng? 

Hòa Tiên thưa: 


1556. Hòa-tiên Bạt-đàn-đa Tử Ñ1l7EERRfHff. Pali: Upasena Vangataputta, em trai của 
Sãriputta, có tài hùng biện, tu hạnh đầu đà: Vin. iii. 230. 


880 BỘ LUẬT 3 





- Con trụ chỉ được an lạc, không bị chuyện ăn uống làm khổ nhọc. 
Con cũng có nghe các Tỳ-kheo khác nói. Bạch Đại đức! Con cùng cả 
thấy sáu mươi Tỳ-kheo nước Ba-La, đều sống A-lan-nhã, cho đến thọ 
trì ba y. Chúng con từ nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến 
nước Xá-vệ, hỏi các Tỳ-kheo ở tại Kỳ-hoàn, “Phòng Đức Thế Tôn ở 
chỗ nào? Chúng tôi muốn đến thăm.” Các Tỳ-kheo nói như vầy, “Đức 
Thế Tôn cần tịnh tọa tư duy ba tháng, không cho người ngoài vào, chỉ 
trừ người mang thức ăn. Nếu vị nào vào thì phải sám Ba-dật-để.” Con 
liền hỏi, “Đức Thế Tôn có bảo sám Ba-dật-để như vậy không?” Các 
Tỳ-kheo nói, “Chúng tôi tự lập ra quy chế như vậy.” Con liền nói, “Tôi 
không chấp thuận quy chế ấy. Tại sao vậy? Vì Đức Phật có dạy như 
vầy: Phật không chế không được tự chế. Nếu đã chế không được trái 
phạm. Phải tùy thuộc vào những pháp đã chế mà học tập. Chúng tôi đều 
là những người sống A-lan-nhã, cho đến thọ trì ba y, được tùy ý thăm 
hỏi Đức Thế Tôn.” 

Đức Phật dạy: 

- Lành thay, lành thay Hòa-tiên! Các ông đều là những người A- 
lan-nhã thọ trì ba y, được tùy ý thăm hỏi. Nếu có ai như vậy, thì cũng 
được thăm hỏi Đức Thế Tôn, theo ý muốn. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép các vị A-lan- 
nhã được tùy ý thăm hỏi Đức Thế Tôn. Có vị hoặc trở thành Tỳ-kheo 
A-lan-nhã, hoặc có vị không thọ thỉnh mà thường đi khất thực; hoặc có 
vị xả bỏ y của đàn-việt dâng cúng mà trì y phấn tảo, hoặc có vị xả bổ y 
dư mà chỉ trì ba y. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo xả bỏ y, dồn lại thành một đống lớn. Các 
Tỳ-kheo không biết làm như thế nào, bèn bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên bố thí cho chúng Tăng, hoặc cúng cho Phật, hoặc cúng cho 
tháp, hoặc cúng cho một người. 

Các Tỳ-kheo nghe nói cho một người, bèn mang cho bạch y. Có 
Tỳ-kheo thấy vậy bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được cho bạch y hay ngoại đạo. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo e ngại không dám cho Tỳ-kheo-ni những 
thứ như phi y, đấy đựng bát, đựng giày dép, ống đựng kim, dây ngồi 
thiển, dây lưng, mão, khăn chùi chân, khăn trùm đầu, khăn gói giầy 
guốc. Đức Phật dạy: 

- Nên cho Tỳ-kheo-ni phi y. 

Các Tỳ-kheo nghĩ như vầy: Có nên chia phần cho những vị đang 
hành ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa hay không? Họ bạch Phật. Phật dạy: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 881 





- Nên chia. 

Các Tỳ-kheo nghĩ như vầy: Những vị bị tác yết-ma ha trách, hoặc 
bị yết-ma tẫn xuất, yết-ma y chỉ, yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch 
y, yết-ma tác cử, những người bị các yết-ma như vậy, có nên chia phần 
hay không? Họ bạch Phật. Phật dạy: 

- Nên để dưới đất hay sai người đưa. 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo nhận được y ngoại đạo, không nhuộm, 
liền mặc. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được mặc y như vậy. Nên nhuộm rồi sẽ mặc. 

Có các Tỳ-kheo sai bạch y làm việc. Bạch y đòi phần y. Họ bạch 
Phật. Phật dạy: 

- Cho phép tính công của họ nhiều hay ít, trả bằng thức ăn hay 
bằng vật ngang giá. 

Các Tỳ-kheo tự nghĩ: Nên chia đồng phần vải cho người giữ Tăng- 
già-lam, Sa-di, hay không? Họ bạch Phật. Phật dạy: 

- Nếu Tăng hòa hợp thì cho phép chia cho Sa-di đồng một phần 
vải. Nếu không hòa hợp thì nên chia cho phân nửa, hay một phần ba. 
Nếu Tăng không cho thì không được chia. Người giữ Tăng-già-lam thì 
chia cho một phần tư. Nếu Tăng không cho thì không được chia. Nếu 
chia thì sẽ như pháp trị. 

Các Tỳ-kheo e ngại không dám đem vải biếu cho cha mẹ, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: Nên biếu. 

9, Tỳy-lưu-ly 

Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ những người họ Thích ở Ca-duy-la 
xây xong một ngôi nhà mới, chưa có Sa-môn hay Bà-la-môn nào đến 
ngồi. Thái tử Tỳ-lưu-Iy'57 lại đến ngồi trước, các Thích tử đều giận dữ, 
mắng: 

- Ta mới xây xong ngôi nhà mới. Đức Phật chưa ngồi. Mà con của 
một nữ tỳ hạ tiện đã ngôi trước rồi. 

Bấy giờ, có kẻ thị tùng Bà-la-môn không tin ưa Phật, nói: 

- Các Thích tử Xá-di mắng ông là con của một nữ tỳ hạ tiện, mà 
ông có thể nhịn được chăng? 

Thái tử nói: 

- Hiện tại ta không có thế lực nên chưa được tự do. Nếu cha ta qua 
đời, khi ta lên làm vua, lúc ấy ngươi sẽ nhắc lại ta. 

Sau đó, vua Ba-tư-nặc bị mất ngôi, thái tử Lưu-ly tự lên làm vua. 


1557. Tỳ-lưu-Iy E4. Pali: Vinũmabha, con trai của Pasenadi (Ba-tư-nặc) với Vãsabhakhattiyä 
(một nữ tỳ của nhà họ Thích). 


882 BỘ LUẬT 3 





Vị đại thần không tin Phật kia tâu: 

- Trước đây các Thích tử đã mắng Vua. Vua có thể nhịn được sao? 
Nay cần phải chinh phạt họ. 

Vua liền tập hợp bốn binh chủng ra khỏi thành Xá-vệ; kéo đến 
nước Xá-di. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn nên đã hiện trước 
trên đường đi của vua Lưu-ly. Ngài ngồi dưới một bóng cây cằn cỗi bên 
đường. Khi vua Lưu-ly đến, thấy Đức Phật đang ngồi dưới bóng cây cằn 
cỗi, liền xuống xe đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng lui qua một bên, bạch 
Đức Thế Tôn: 

- Có nhiều cây đại thọ tốt tươi nhiều bóng mát, tại sao Ngài không 
ngồi, lại ngồi dưới bóng cây cần cỗi thế này? 

Đức Phật Nói: 

- Đại vương! Dưới bóng mát của thân quyến, thật là an lạc. 

Nhà vua nghe câu nói ấy liền nghĩ: 

- Đức Thế Tôn vì từ mẫn nước Xá-di nên nói như vậy. Nhà vua 
liền kéo quân trở về nước Xá-vệ. 

Vị đại thần Bà-la-môn không tin Phật, lần thứ hai, lần thứ ba cũng 
(âu: 

- Trước đây các Thích tử mắng nhà vua là con của nữ tỳ hạ tiện. 
Nay cần phải chinh phạt họ. 

Nhà vua liền tập hợp bốn binh chủng, ra khỏi Xá-vệ, cách nước 
Ca-duy-la-vệ!8 không xa, nhà vua cho dựng một doanh trại nhỏ để 
phòng vệ. Bấy giờ các Thích chủng ở Ca-duy-la-vệ đều có khả năng 
bắn xa không trật. Có người bắn xa một do tuần vẫn trúng đích. Có 
người bắn xa bảy mươi dặm vẫn trúng đích. Có người bắn sáu mươi 
dặm, năm mươi dặm, bốn mươi dặm, ba mươi dặm vẫn trúng đích. Bấy 
giờ có người bắn trúng doanh trại của nhà vua, có người bắn trúng nóc 
trại, hoặc trúng càng xe hoặc trúng yên ngựa, dàm ngựa, cương ngựa, 
hoặc trúng ngón tay, hoặc trúng ngọc trai nơi taI, ngọc trai nơi tóc, hạt 
ngọc trai bị hư nhưng không gây thương tích. Lúc ấy, vua Lưu-ly rất 
hoảng sợ hỏi: 

- Các Thích tử cách đây xa gần? 

Quan hầu cận thưa: 

- Cách đây bảy mươi dặm. 

Nhà vua nghe xong càng thêm hoảng sợ bội phần, nói: 

- Không lẽ binh chúng của ta sẽ bị hại bởi các Thích tử sao? 





1558. Ca-duy-la-vệ quốc 3Jl4Ê‡£ftEl; hay Ca-tỳ-la-vệ. Vì Nhà nước theo chế độ thành bang, 
nên gọi quốc hay gọi thành đều được. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 883 





Bấy giờ, đại thần không tin Phật tâu với nhà vua: 

- Các Thích tử kia đều thọ trì năm giới, làm người Ưu-bà-tắc; chịu 
chết chứ họ không bao giờ đoạn mạng chúng sinh đâu. Vua cứ tiến quân 
chớ nên sợ sệt. 

Do vậy, nhà vua tiến quân đến bao vây thành Ca-duy-la-vệ. Các 
Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu ở đó không mở cửa thành thì không thể được. Hiện nay 
người trong thành tự họ đã không nhất trí. Người thì nói nên giao thành. 
Người nói không nên giao. Tình thế buộc phải bốc thăm. 

Bấy giờ Thiên ma Ba-tuần đứng về phía người giao thành. Qua 
bảy lần bốc thăm, số thăm đồng ý giao thành cho vua Lưu-ly nhiều hơn, 
nên cửa thành được mở để giao. Quân nhân ồ ạt kéo vào thành, và đóng 
cửa thành lại. Hang cùng ngỏ hẻm đều được đào hầm, bề sâu đến ngang 
lưng người; chôn trai gai lớn nhỏ trong giòng Thích chủng, đặt sát nhau 
không có khoảng hở; rồi cho voi lớn đạp lên. 

Lúc ấy, Thích tử Ma-ha-nam là ông ngoại của Lưu-ly nói với các 
người họ Thích: 

- Các người đừng nghĩ là vua Lưu-ly thả voi đạp chết người, mà 
nên quan sát nghiệp báo nhân duyên của các Thích chủng ngày xưa đã 
tạo. Quả báo của định nghiệp mà nay phải nhận lấy. 

Vua Lưu-ly nghe, bèn hỏi Thích Ma-ha-nam: 

- Ông muốn được nguyện gì? 

Ma-ha-nam nói: 

- Các người họ Thích đã chết, là điều khổ não hiện nay của ta. 
Nguyện để làm gì? Nếu muốn ta nguyện, thì để cho ta vào trong hỗ 
nước. Trong khi ta đang lặn dưới nước, thì các người họ Thích được tự 
do ra khỏi thành, mà không giết họ. 

Vua Lưu-ly nghĩ: Lặn dưới nước thì không lâu được. Có thể cho 
Ông như nguyện. 

Ma-ha-nam liền lặn xuống hồ nước, lấy tóc mình cột vào trong 
gốc cây để chết luôn dưới nước. 

Vua Lưu-ly hỏi các đại thần: 

- Thích Ma-ha-nam lặn xuống nước sao lâu thế? 

Quan hầu cận đến xem rồi tâu: 

- Ma-ha-nam đã chết rồi. 

Nhà vua bảo đem thi hài đến nhà vua xem. Các quan tả, hữu liền 
đem thi hài đến để vua xem. Vua Lưu-y thấy liên sinh từ tâm, nói: 

- Ma-ha-nam vì thân quyến nên không tiếc thân mạng. 


884 BỘ LUẬT 3 





Liền ra lệnh cho người thả các người họ Thích. Các quan liền y 
lời, phóng thích các Thích chúng. 

Các Thích chủng đều đã bị lột hết, nên trần truồng, chạy đến 
trong Tăng-già-lam. Các Tỳ-kheo e ngại nên không dám cho y để họ 
mặc, vì Đức Phật không cho phép cho y đến người bạch y. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho họ mượn y để khỏi trần truồng khi họ đến gặp ta. 

Các Tỳ-kheo liền cho họ mượn y. 

10. Thân hậu 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng Đức Phật du hành đến nước 
Câu-tát-la, tạm thời ngồi nghĩ một nơi, khi đi quên chiếc y Tăng-già-lê. 
Sau đó Đức Phật nhớ lại, bảo A-nan: 

- Hãy lấy chiếc y này. Khởi lên ý tưởng thân hữu mà lấy. Tôn giả 
A-nan thưa: 

- Thế nào là tác ý thân hữu để lấy? 

Đức Phật dạy: 

- Tùy thuộc vào thái độ lấy của mình mà khiến cho họ hoan hỷ. 

- Thế nào là tùy thuộc vào thái độ lấy của mình mà khiến cho họ 
hoan hỷ? 

Đức Phật dạy: 

- Có bảy pháp gọi là do thương yêu mà làm lợi ích cho thân hữu: 
Cho thứ khó cho, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn, việc mật nói 
cho nhau, không phanh phui việc của nhau, gặp khổ không bỏ nhau, 
nghèo hèn không khinh. Như vậy, A-nan, bảy pháp này gọi là do thương 
yêu mà làm lợi ích cho thân hữu, khiến kia hoan hỷ. 

Đức Phật liền nói kệ: 

Cho thứ khó cho 
Làm việc khó làm 
Nhẫn điều khó nhẫn 
Là bạn thân tối. 
Việc mật nói nhau 
Bao che cho nhau 
Gặp khổ không bỏ 
Nghèo hèn không khinh. 
Bảy pháp như vậy 
Người nào làm được 
Gọi là bạn thân 
Nên gân gũi họ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 885 





Đức Phật dạy: Nên lấy, với ý thân hữu như vậy. 

Có Tỳ-kheo nọ chẳng phải thân hữu mà tác ý thân hữu để lấy. 
Đức Phật dạy: 

- Chẳng phải thân hữu, không được tác ý thân hữu để lấy. 

Có Tỳ-kheo nọ, tác ý thân hữu để lấy y ba-lợi-ca-la.!"9 Đức Phật 
dạy: 

- Không được tác ý thân hữu để lấy y này. Nếu không đủ thì 
không được lấy. 

Phật ở tại thành Ba-bà.!'? Có một người Ma-la'°! tự là Lâu- 
diên'"%, là bạn của Tôn giả A-nan khi còn bạch y. Bấy giờ, A-nan khoác 
y, bưng bát, đến nhà ông ấy, an tọa chỗ ngồi. Lâu-diên đi vắng không 
có ở nhà, Tôn giả A-nan hỏi người vợ của ông: 

- Lâu-diên đâu? 

Vợ Lâu-diên trả lời: 

- Đi khỏi. 

A-nan bảo: 

- Đưa cho tôi cái sọt y. 

Vợ Lâu-diên liền lấy đem đặt trước A-nan. Tôn giả A-nan lựa lấy 
vải đại giá!" đem về trong Tăng-già-lam, làm khăn lau mặt, khăn lau 
thân cho các Thượng tọa. Khi Lâu-diên Ma-la về, người vợ thuật lại sự 
việc. Ông liền đến trong Tăng-già-lam, đến chỗ A-nan, hỏi: 

- Thầy có đến nhà tôi? 

- Vâng, có. 

- Thầy có lấy thứ gì không? 

- Có lấy. 

- Sao thầy không lấy thứ tốt mà lại lấy thứ xấu? 

- Chính tôi cần vải như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo có ý nghĩ: Với thân hữu bạch y, có nên lấy 
vải như vậy không. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên lấy. 

- Thân như thế nào để đáng lấy? 


1563 


1559. Ba-lợi-ca-la y ÿ##Iblllš#È2€. Pali: parikara, dây đai, dây nịt; hoặc cái khố. 

1560. Ba-bà }#È#. Pali: Pãvã, thị trấn của những người Malla (Lực sĩ). Phật đã ghé lại đây trên 
đường lên Câu-thi-na nhập Niết-bàn. 

1561. Ma-la F#&%, Pali: Mallã, tên một bộ tộc. Xem cht. 59 trên. 

1562. Lâu-diên R##E. Pali, Vin. 296, Roja. 

1563. Y lộc 2Š. Cái sọt hay cái giỏ để đựng vải hay y. Pali, ibid.: Bấy giờ Roja trao tay cho 
A-nan một giải bố (khomapilotâ). 

1564. Đại giá y KÍf2. Có sự nhầm lẫn ở đây. Chỉ tiết tiếp theo nói, chỉ là thứ vải xấu. 





886 BỘ LUẬT 3 





- Như A-nan với Lâu-diên Ma-la thì nên lấy. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Nếu chủ không có ở nhà, có nên lấy hay không? 

Đức Phật dạy: 

- Cho phép, nếu là thân hậu, dù ở nhà hay đi vắng, đều được phép 
lấy. 

11. Di vật của Tỳ-kheo 

Bấy giờ, Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, không đi phó trai. Theo 
thường pháp của chư Phật, nếu không đi phó trai thì sau đó đi xem xét 
các phòng. Khi xem xét các phòng, thấy có Tỳ-kheo bệnh nằm một 
mình không ai chăm sóc, cúng dường. Vị ấy nằm chung với vật đại tiểu 
tiện. Thấy vậy, Đức Phật đến chỗ Tỳ-kheo bệnh, biết mà vẫn hỏi: 

- Sao ông nằm chung với vật đại tiểu tiện? Có ai chăm sóc cơm 
cháo không? 

VỊ Tỳ-kheo bệnh thưa: 

- Không. 

Đức Phật lại hỏi: 

- Sao không có aI chăm sóc? 

VỊ Tỳ-kheo bệnh thưa: 

- Vì khi con mạnh, con không thăm viếng bệnh người khác. Nên 
nay con bệnh, không có vị nào nuôi nấng cơm cháo. 

Đức Phật dạy: 

- Ông không chăm sóc, cúng dường người bệnh, nên thất lợi, 
không được gì. Các ông là Tỳ-kheo, không cùng chăm sóc cho nhau thì 
ai sẽ chăm sóc bệnh các ông? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền đỡ Tỳ-kheo bệnh dậy, lau đồ bất tịnh 
nơi thân. Lau xong, rửa sạch. Rửa rồi, giặt y phơi khô. Đức Phật dọn 
dẹp những cỏ lá hư cũ mục mà vị Tỳ-kheo bệnh đã nằm. Lấy nước bùn 
trét lên trên, rưới nước khiến cho sạch sẽ. Lại trải cổ mới lên, bên trên 
trải một chiếc y, để Tỳ-kheo bệnh nằm trở lại, lấy một chiếc y đắp lên 
trên, rồi Như Lai mới ra đi. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn thọ thực xong dùng nhân duyên này tập 
hợp Tăng Tỳ-kheo, đem sự việc vừa xảy ra, không thỉnh mà nói: 

- Sau khi Ta không đi thọ thực, đến xem xét các phòng, thấy có 
Ty-kheo bệnh. Ta tự lo liệu mọi việc. 

Ngài kể rõ mọi việc cho các Tỳ-kheo nghe, rồi bảo: 

- Này các Tỳ-kheo, từ nay về sau, nên chăm sóc Tỳ-kheo bệnh, 
không được không chăm sóc. Nên cử người chăm sóc bệnh, không được 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 887 





không cử người chăm sóc bệnh. Nếu muốn cúng dường Ta thì nên cúng 
dường cho người bệnh. Cho phép các Tỳ-kheo cùng Hòa thượng, hoặc 
đồng Hòa thượng, cùng A-xà-lê, hoặc đồng A-xà-lê, hoặc đệ tử nên 
chăm sóc lẫn nhau. Nếu vị nào không có người chăm sóc thì chúng 
Tăng nên cử người chăm sóc. Nếu không ai chịu chăm sóc thì sai theo 
thứ tự. Nếu theo thứ tự sai mà không chịu thì sẽ như pháp trị. 

Nếu không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni tùy theo công việc mà 
giúp đỡ, nhưng không được đụng chạm đến Tỳ-kheo. Nếu không có 
Ty-kheo-ni thì Thức-xoa-ma-na cũng tùy theo công việc mà chăm sóc, 
nhưng cũng không được đụng chạm đến Tỳ-kheo. Nếu không có Thức- 
xoa-ma-na thì Sa-di nên làm. Nếu không có Sa-di thì Sa-di-ni, cũng 
tùy theo công việc mà làm, nhưng cũng không được đụng chạm đến 
Tỳ-kheo. Nếu không có Sa-di-ni thì Ưu-bà-tắc nên làm, nếu không có 
Uu-bà-tắc thì Ưu-bà-di, cũng tùy theo công việc mà làm, nhưng cũng 
không được xúc chạm đến Tỳ-kheo. 

Người bệnh có năm việc khó chăm sóc: I. Thèm ăn những thứ 
không được ăn, và không chịu uống thuốc. 2. Người nuôi bệnh có chí 
tâm mà người bệnh không nói như thật. 3. Cần đi lại không đi, cần đứng 
không chịu đứng. 4. Thân thể có đau nhức thì không thể chịu đựng nỗi. 
5. Dù việc nhẹ có thể làm được, nhưng không làm, phải cậy nhờ người 
làm. Người bệnh có năm việc như vậy thì rất khó chăm sóc. 

Người bệnh có năm việc dễ chăm sóc: 1. Không ăn những thứ 
không được ăn; chịu uống thuốc. 2. Nói như thật cho người nuôi bệnh. 3. 
Cần đi thì đi, không cần đi thì không đi, cần đứng thì đứng. 4. Thân thể 
có đau nhức thì có khả năng chịu đựng. 5. Việc nhẹ có thể làm được thì 
làm. Người bệnh có năm việc như vậy thì dễ chăm sóc. 

Người bệnh lại có năm việc khó chăm sóc, ngoài bốn việc như 
trên, việc thứ năm là không thể trụ tâm tĩnh tọa được. Người bệnh có 
năm việc này rất khó nuôi. 

Người bệnh lại có năm việc dễ chăm sóc, ngoài bốn việc như trên, 
việc thứ năm là có thể trụ tâm tĩnh tọa được. Người bệnh có năm việc 
như vậy thì dễ chăm sóc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở tại nước Câu-tát-la, trên đường đi đến một 
trú xứ nhỏ, thấy có Tỳ-kheo bệnh không ai chăm sóc, nằm chung với 
vật đại tiểu tiện. Vị ấy liền nghĩ như vầy: Đức Thế Tôn đã dạy, “Phải 
chăm sóc người bệnh, không được không chăm sóc. Phải cử người coi 
sóc bệnh, không được không cử người coi sóc người bệnh. Nên cúng 
dường người bệnh, không được không cúng dường người bệnh. Người 


888 BỘ LUẬT 3 





nào cúng dường người bệnh tức là cúng dường Ta.” Vị kia liền chăm 
sóc Tỳ-kheo bệnh, sau đó người bệnh qua đời. Bấy giờ, Tỳ-kheo mang 
y, bát của người qua đời đến Kỳ-hoàn tinh xá, nước Xá-vệ, qua đến chỗ 
Đức Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật 
một cách đầy đủ. Đức Phật dạy: 

- Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo! Ông là người có thể chăm sóc 
Tỳ-kheo bệnh. Nên cúng dường người bệnh. Nên cử người chăm sóc 
Ty-kheo bệnh. Cúng dường T-kheo bệnh là cúng dường Ta. 

Vị kia đem y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của Tỳ-kheo qua đời đến, 
hiện tiền Tăng trú xứ này nên chia. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo đem y, bát, tọa cụ, ống 
đựng kim của Tỳ-kheo qua đời cho người nuôi bệnh, nên bạch nhị yết- 
ma cho. Người nuôi bệnh đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày 
dép, kính lễ sát chân Tăng, tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... tại trú xứ kia đã qua đời. 
Y, bát, tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng y; hiện tiền Tăng nơi trú xứ này 
nên chia. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng như vậy. 

Tăng nên sai một vị có khả năng làm yết-ma, hoặc thượng tọa hay 
thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn là có thể làm yết-ma, 
tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... đã qua đời. Y, bát, tọa 
cụ, ống đựng kim, đồ đựng y của vị ấy để lại, hiện tiền Tăng nơi trú xứ 
này nên chia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận 
đem cho Tỳ-kheo nuôi bệnh tên là... Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... đã qua đời. Y, bát, tọa 
cụ, ống đựng kim, đồ đựng y của vị ấy để lại, hiện tiền Tăng nơi trú xứ 
nà y nên chia. Nay Tăng cho Tỳ-kheo nuôi bệnh tên là... Trưởng lão nào 
đồng ý đem y, bát, tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng y của vị này để lại 
cho Tỳ-kheo nuôi bệnh tên... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận đem y, bát, tọa cụ, ống đựng kim, đồ đựng 
y của vị ấy để lại, cho Tỳ-kheo nuôi bệnh tên... rồi, nên im lặng. Việc 
này được ghi nhận như vậy. 

(Nếu Tăng yết-ma sai một vị chia y vật của vị qua đời, pháp yết- 
ma đó cùng pháp yết-ma này không khác, chỉ thêm một câu: Nay Tăng 
trao y cho Tỳ-kheo tên.... Tỳ-kheo tên... sẽ hoàn lại cho Tăng. Đây là 
lời táo hạch,), 5 


1565. Trong ngoặc, phụ chú nhỏ trong bản Hán. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 889 





Bấy giờ, tại nước Xá-vệ có nhiều Tỳ-kheo nổi tiếng qua đời, để 
lại ba y rất nhiều. Các Tỳ-kheo không biết nên dùng y nào để cho người 
nuôi bệnh. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy y mà vị qua đời thường dùng để cho. Đức Phật cho 
phép cho y người nuôi bệnh rồi. Lúc ấy có Tỳ-kheo chỉ nuôi sơ sơ; hoặc 
có vị chỉ đỡ bệnh nhân ngồi dậy, hay nằm xuống: hoặc đưa cây; tăm xỉa 
răng, hay tách nước, cũng lấy y bát của người qua đời. Đức Phật dạy: 

- Không được chỉ nuôi sơ sơ như vậy mà lấy y bát của người bệnh 
qua đời. 

Có năm việc mà người nuôi không được lấy y vật của người bệnh: 
1. Không biết người bệnh nên ăn thứ gì và không được ăn thứ gì; thứ 
nên ăn thì không cho ăn, thứ không đáng ăn lại cho ăn. 2. Nhờm gớm 
đại tiểu tiện đàm dải của người bệnh. 3. Không có tâm từ mẫn, chỉ vì y 
thực. 4. Trong thời gian nuôi bệnh, không thể vì bệnh nhân lo liệu thuốc 
thang cho đến khi bệnh lành hay qua đời. 5. Không thể nói pháp cho 
bịnh nhân khiến cho hoan hỷ. Đối với bản thân, có sự tổn giảm thiện 
pháp. 

Người nuôi bệnh có năm việc như vậy không được nhận lấy y vật 
của bệnh nhân. 

Lại cũng có năm pháp, người chăm sóc bệnh nhân đáng được 
chia: 1. Biết người bệnh ăn thứ gì được, thứ gì không được. Thứ nên ăn 
thì cho ăn. 2. Không nhờm gớm đại tiểu tiện, đàm dải của bệnh nhân. 3. 
Có tâm thương yêu, không vì y thực. 4. Trong thời gian nuôi bệnh có lo 
liệu thuốc thang cho bệnh nhân đến khi lành bệnh hoặc qua đời. 5. Có 
thể vì bệnh nhân nói pháp khiến cho hoan hỷ. Đối với bản thân, pháp 
lành được tăng ích. Người có năm việc như vậy thì nên lấy y vật của 
bệnh nhân. 

Nếu bệnh nhân gần trút hơi thở cuối cùng nói: Các thứ này của 
tôi. Sau khi tôi chết, dâng cúng cho Phật, Pháp, Tăng, tháp hoặc cho 
người. Nếu tôi không chết thì trả lại cho tôi. 

Đức Phật dạy: 

- Không được di chúc như vậy, mà nên chia hiện tiền Tăng. 

Tỳ-kheo bệnh kia khởi ý nghĩ: Tôi sẽ thọ trì ba y xấu. Vì sợ người 
nuôi bệnh lấy đi. 

Đức Phật dạy: 

- Nên thọ trì thứ tốt. 

Bấy giờ, bệnh nhân đem y bát gởi chỗ khác, sợ người nuôi bệnh 
lấy. Sau bệnh lành, không có để dùng. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 


890 BỘ LUẬT 3 





Phật dạy: 

- Không được có ý đem y bát gởi chỗ khác, sợ người nuôi bệnh 
lấy như vậy. 

Bấy giờ, tại nước Xá-vệ có nhiều Tỳ-kheo nổi tiếng qua đời, để 
lại ba y rất nhiều. Các Tỳ-kheo không biết đem loại y nào để cho Tỳ- 
kheo nuôi bệnh. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên nhận xét người nuôi bệnh như thế nào? Nếu Tỳ-kheo nuôi 
bệnh tốt nhất thì cho ba y tốt. Nếu nuôi bệnh bực trung thì cho ba y vừa. 
Nếu nuôi bệnh tổi thì cho ba y xấu. 

Bấy giờ, tại nước Xá-vệ có Tỳ-kheo mắc nợ người khác, qua đời. 
Các Tỳ-kheo không biết ai sẽ trả nợ đó, bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép đem trưởng y'5% để trả. Nếu không có thứ gì, thì bán 
ba y để trả; còn dư thì cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh nên hỏi 
Tỳ-kheo bệnh, “Y nào là ba y? y nào là trưởng y? thầy có mắc nợ ai? 
có ai nợ thầy không? Thầy có hứa cho ai thứ gì không?” Nếu người nuôi 
bệnh không hỏi như vậy thì sẽ như pháp trị. 

12. Tạp sự 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo thân hình bị bệnh ghẻ nhọt làm nhớp y và 
ngọa cụ. Phật dạy: 

- Cho phép chứa y che thân. ' 

Hoặc có y mà lông dính vào mụt ghẻ làm cho đau nhức, Phật cho 
phép dùng y mịn tốt để phủ bên trong, ngoài mặc niết-bàn-tăng. Nếu 
đến nhà bạch y thì nên nói: Tôi bị bệnh ghẻ. Nếu bạch y nói: Không 
Sao, cứ ngôi, thì nên vén niết-bàn-tăng rồi ngi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh lòi trĩ, dùng cây khô để gạt nên bị 
đau. Phật cho phép dùng lông mịn hoặc kiếp-bối, lông chim, y cũ để 
chùi. Dùng rồi, treo lên mà không giặt. Các Tỳ-kheo thấy nhờm gớm, 
bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được dùng rồi treo lên mà không giặt. Phải giặt sạch. 

Có vị giặt rồi, nhưng không vắt nước cho khô, bị hư mục sinh 
trùng. Phật dạy: 

- Nên vắt khô nước rồi phơi cho khô. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị ghẻ; bẩn y, ngọa cụ. Bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Cho phép sắm y che ghẻ.'558 Nếu tự mình không có thì cho phép 


1566. Trưởng y #4; xem Phần I, Ch. iv. ni-tát-kỳ 1. 
1567. Phú thân y 7844; xem Phần I, Ch.v. Ba-dật-để 89 về phú sang y: y che ghẻ. 
1568. Xem Phần I, Ch. v, Ba-dật-đềể 89. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 891 





lấy y ở trong Tăng để dùng. 

Khi lấy dùng, Tỳ-kheo kia khi đi chuyển không dám mang y che 
ghẻ từ trú xứ nầy đến trú xứ khác để dùng. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép di chuyển. 

Nhưng Tỳ-kheo kia sau khi ghẻ lành, không đem về trả lại chỗ 
cũ. Phật dạy: 

- Nếu ghẻ lành rồi, thì phải giặt, nhuộm, xếp ngay thẳng, trả lại 
chỗ cũ. Nếu không trả lại trú xứ cũ, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo làm màn che. Các bạch y thấy đều cơ 
hiểm: Sa-môn thích tử không biết đủ để dừng lại, không biết hổ thẹn. 
Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh 
pháp? Giống như quốc vương đại thần không khác! Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được may màn che. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đại tiểu tiện, lộ hình nơi chỗ trống. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép dùng cỏ hoặc lá cây, nhánh cây, hay y-lê-diên-đà, 
mạo-la, mạo-mạo-la, hoặc cù-lâu để ngăn che. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo làm mái che, '"5° các bạch y thấy điều 
cơ hiểm nói: Sa-môn thích tử không biết đủ để dừng lại, không biết hổ 
thẹn. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là 
chánh pháp? Giống như quốc vương đại thần không khác! Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được làm mái che. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đi đường bị nóng. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép dùng cỏ hay lá, hoặc một trong mười thứ y để làm đồ 
che. 

Bấy giờ chúng Tăng nhận được y kép.'”° Phật dạy: 

- Cho phép chứa dùng. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo không biết thọ trì'”! ba y. Phật dạy: 

- Nên thọ trì. Nếu nghi nên xả. Xả rồi thọ lại. Nếu có ba y mà 
không thọ trì, phạm đột-kiết-la. 

Đức Phật dạy nên thọ trì ba y. Có vị thọ trì các loại tiểu y thay cho 
ba y, như khăn lau thân, khăn lau mặt, tấm gia lót nằm. Bạch Phật. Đức 


1569. Hiến: màn xe. Chưa rõ tiếng Phạn. 

1570. Phức y #244. 

1571. Thọ trì ‡#; Pali: adhindhita, được xử lý, hay được chỉ định như là sở hữu của cá nhân. 
Đây chỉ cách thức chỉ định, nghĩa là, phải làm thủ tục xả, nhận trước khi sử dụng. 


892 BỘ LUẬT 3 


Phật dạy: 

- Không được thọ trì các loại tiểu y như vậy để thay thế ba y. 

Phật dạy cho phép dùng y, bể đài bốn khuỷu tay, rộng hai khuỷu 
tay làm An-đà-hội; rộng ba khuỷu tay, dài năm khuỷu tay làm Uất-đa- 
la-tăng; Tăng-g1à-lê cũng vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo y bị rách. Phật dạy: 

- Cho phép vá đắp lại. 

Họ không biết vá đắp như thế nào. Phật dạy: 

- Đặt một lớp vải lên trên rồi may lại, tùy theo miếng rách lớn hay 
nhỏ, vuông hay tròn mà vá. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo không mặc y cắt rọc vào tụ lạc. Bạch y 
thấy, đều cơ hiểm, nói: 

- Sa-môn thích tử không biết đủ để dừng lại, không biết hổ thẹn, 
giống như ngoại đạo. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên không mặc y cắt rọc mà vào tụ lạc. Có năm nhân 
duyên được lưu y Tăng-già-lê lại: Hoặc nghi có sự khủng bố, hoặc có 
mưa, hoặc nghi có mưa, hoặc Tăng-già-lê may chưa xong, hay giặt 
nhuộm hư rách dày nặng. Năm nhân duyên như vậy được lưu y Tăng- 
già-lê lại. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo lật ngược Tăng-già-lê mặc vào tụ lạc. Tỳ- 
kheo khác thấy, không vui, bèn bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được lật ngược y mặc vào tụ lạc. 

Có Tỳ-kheo e ngại, nên ngay ngoài tụ lạc cũng không dám lật 
ngược y để mặc, nên bị nắng gió bụi trùng chim làm bẩn. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Ngoài tụ lạc, cho phép lật ngược y để mặc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nhận được man y,'"7? bể rộng bề dài vừa đủ, 
liền cắt rọc may y, vì thiểu dục muốn may thiếp diệp y bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Cho phép may. Tỳ-kheo nhận được man y, bể rộng bể dài đủ, 
muốn may y năm mảnh." Bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép may. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vì y phạm nên xả,'”* bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 





1572. Man y 32. y trơn, không cắt rọc. Cf. Hành sự sao (T40n1804 tr.106c27). 
1573. Ngũ nạp y f4: Cf. Hành sự sao (T40n1§04 tr.105b26) a 
1574. Phạm xả, tức phạm ni-tát-kỳ Ba-dật-để; xem Phần I, Ch. iv. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 893 





- Cho phép xả giữa Tăng, hoặc trước đông người, hoặc trước một 
người, sau đó tịnh thí. Không được không xả. Khi xả rồi sau mới chỉ 
định.'” Không được không xả mà chỉ định. Có Tỳ-kheo nọ y không xả 
mà thọ dụng làm ba y, làm y ba-lợi-ca-la,'"79 cố ý để hư hoại, cố ý đem 
thiêu đốt để dùng làm phi y hay mặc thường xuyên.'5” Phật dạy: 

- Nếu không xả không được đem làm ba y thọ dụng, hay làm y 
ba-lợi-ca-la, cố ý để hư hoại, cố ý đem thiêu đốt, dùng làm phi y, hay 
mặc luôn luôn. Các Tỳ-kheo nghĩ như vầy: Ba-lợi-ca-la không hiện hữu 
trước mặt, có phạm ni-tát-kỳ hay không? Đức Phật dạy: 

- Không phạm mi-tát-kỳ. 

Vị kia y không xả bèn mặc. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được không xả mà mặc. 

Vị kia nghĩ không dám dùng y xả đọa;'”3 đem cho người hay làm 
đồ đắp.'”? Bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép cho người khác làm đồ đắp. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo e ngại không dám mặc y bị cháy, y bị cướp, 
y bị trôi, bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép mặc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo y không xả, bèn cùng người trao đổi. Bạch 
Phật. Phật dạy: 

- Không được không xả y. Nên xả rồi sau mới trao đổi. 

Các Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Y của chúng Tăng quá mười ngày, 
phạm xả đọa hay không?” Bạch Phật. Phật dạy: 

- Không phạm. 

Tỳ-kheo nào y tịnh thí không trả lại chủ, phạm đột-kiết-la. Vị nào 
ngăn không cho trả, cũng phạm đột-kiết-a. 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo y không nhuộm cho hoại sắc mà đem gởi 
nhà bạch y. Bạch y lấy mặc. Phật dạy: 

- Không được không nhuộm cho hoại sắc mà đem gởi nhà bạch y. 
Nên nhuộm cho hoại sắc làm y Sa-môn. Sau đó mới đem gởi nhà bạch 
Ụ. 


1575. Chỉ định giao y được xả cho người nào. 

1576. Ba-lợi-ca-la ÿ⁄1JMlšf#: Còn gọi là ba-già-la, là tên gọi chung cho tất cả những y phụ ngoài 
ba y ra như: Tăng-kỳ-chỉi (áo che vai), niết-bàn-tăng (Xà rông), phú thân y (y che thân), thức 
thân căn (khăn lau thân), thức diện cân (khăn lau mặt), Cf. Hành sự sao (T40n1804 tr.109b21): 
dịch là trợ thân y HJZ4. 

1577. Các quy định sử dụng y bị xả. Xem các điều ni-tát-kỳ, mục phạm tướng. 

1578. Y xả đọa, tức y phạm ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

1579. Bị y W2. 


894 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, có Tỳ-kheo được y trên hẹp dưới rộng đem làm tăng-kỳ- 
chi, bạch Phật. Đức Phật cho phép làm. 

Bấy giờ, có trú xứ nọ, hiện tiền Tăng nhận được y vật có thể chia. 
Nhóm sáu Tỳ-kheo đem ra ngoài ranh giới chia nhau. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được ra ngoài giới chia. 

Bấy giờ có Trưởng lão Tỳ-kheo, được nhiều người biết tiếng, du 
hành trong nhân gian, nhận được nhiều y vật mà hiện tiền Tăng nên 
chia, nhưng khó chia vì e ngại Đức Phật không cho phép ra ngoài giới 
chia y vật. Các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy: 

- Nên sai người xướng như vây: “Đến tại địa điểm đó để phân chia 
y vật. Y vật nào đáng chia thì sẽ được chia. ” 

Vị kia không biết chia khi nào. Phật dạy: 

- Phải làm dấu hiệu. Hoặc dựa theo con bóng qui định thời gian; 
hoặc un khói; hay thổi ốc; hoặc đánh trống, đánh kiển chùy, công bố 
đến giờ. Người tự đến hay nhờ người đến cũng nên chia phần. 

Có các Tỳ-kheo nọ di chuyển ngọa cụ. Đức Phật dạy: 


- Không được di chuyển. 
Trường hợp có phòng nhiều ngọa cụ, có phòng ít ngọa cụ. Đức 
Phật dạy: 


- Từ nay về sau, cho phép vị cựu trú, hoặc ma-ma-đế, hay người 
tri sự làm việc di chuyển ấy. Người nhận phòng nên hỏi trước, sau đó 
mới di chuyển. 

Có Tỳ-kheo nọ đã di chuyển ngọa cụ, khi đi không trả lại chỗ cũ. 
T-kheo khác lại dùng. Phật dạy: 

- Phải trả ngọa cụ lại chỗ cũ rồi mới đi, nếu không trả lại sẽ như 
pháp trị. 

Phòng xá bị hư sập. Các Tỳ-kheo e ngại không dám di chuyển 
ngọa cụ, vì Phật có dạy: Không nên di chuyển ngọa cụ. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Phật dạy: 

- Nếu phòng xá bị hư sập thì nên di chuyển ngọa cụ. 

Có vị di chuyển ngọa cụ đến các phòng khác. Các phòng khác 
không dám nằm nên bị hư hoại. Phật dạy: 

- Nên sử dụng. 

Khi Đức Phật đã cho phép dùng rồi, các Tỳ-kheo không rửa chân, 
không lau chân (mà sử dụng); hoặc dùng làm y lót thân. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được không rửa chân, không lau chân (mà sử dụng); hoặc 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 895 





dùng làm áo lót. 

Khi Đức Phật đã không cho phép làm áo lót, các T-kheo e ngại 
không dám đụng đến tay chân. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Không được dùng làm y lót thân, chỉ giới hạn từ nách đến đầu 
gối mà thôi. 

Bấy giờ, các bạch y cúng y lót thân cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo e ngại 
không dám nhận, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Y do đàn-việt dâng cúng nên tùy thuận mà nhận. 

Khi phòng xá bị hư hoại kia đã được sửa sang rồi, nhưng ngọa cụ 
không được trả lại. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Nếu phòng xá đã sửa sang rồi thì nên trả ngọa cụ lại. Nếu không 
trả, sẽ như pháp trị. 

Có các Tỳ-kheo nọ di chuyển ngọa cụ của trú xứ này đến trú xứ 
kia. Phật dạy: 

- Không được di chuyển ngọa cụ của trú xứ này đến trú xứ kia. 

Trường hợp nhân dân trong nước phản loạn khủng bố, nên trú xứ 
đó cũng bị hoại, các vị e ngại không dám di chuyển ngọa cụ, vì Đức 
Phật không cho phép di chuyển ngọa cụ cố định của trú xứ này đến trú 
xứ kia. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có trường hợp như vậy thì cho phép di chuyển. 

Vị kia, khi di chuyển ngọa cụ, không dám che dấu, sợ chạm phải 
trong thân,'°%° vì Đức Thế Tôn không cho phép làm y lót thân. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Tùy theo đó mà phương tiện che dấu khi di chuyển. Nếu người 
khác đuổi, bảo đứng dậy cũng không được đứng dậy. Cũng không được 
đuổi người khác đứng dậy. Nếu có Tỳ-kheo khác có thể thương yêu che 
chở thì nên giao cho. 

Khi trong nước ổn định lại, nhân dân an khương, phòng xá sửa rồi, 
mà ngọa cụ chưa mang trở lại. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu không trả ngọa cụ trở lại, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nhận được vải từng đoạn vụn, màu 
sắc bậc nhất, muốn cắt may y năm mảnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép may. 

Bấy giờ, có trú xứ hiện tiền Tăng nhận được nhiều y vật có thể 
chia. Nhóm sáu Tỳ-kheo đều nạnh nhau, không chịu đem cất nên bị 
mất. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Người nào thấy, phải đem cất. 


1580. Sợ bị cướp, phải nhét vào người để dấu. 


896 BỘ LUẬT 3 





Lúc ấy khách Tỳ-kheo đến, di chuyển y vật để qua phòng khác; 
không đảm bảo. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép lấy một phòng riêng kết làm kho chứa, bằng pháp 
bạch nhị yết-ma. 

Xướng tên phòng: Hoặc nhà tắm, nhà tầng, hay nhà kinh hành'°$', 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc Thượng tọa hay 
thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn có thể tác pháp yết- 
ma, tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận lấy phòng... kết làm kho chứa. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng lấy phòng... kết làm kho 
chứa. Trưởng lão nào chấp thuận Tăng lấy phòng... kết làm kho chứa 
thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận Tăng lấy 
phòng... làm kho chứa rồi. 

- Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc ấy được ghi nhận như vậy. 

Lúc ấy, kho chứa không có người coi giữ nên không an toàn chắc 
chắn. Đức Phật cho phép sai người coi giữ vật, bằng pháp bạch nhị yết- 
ma. Trong chúng sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc Thượng tọa hay 
thứ tọa, tụng luật được hay không, miễn là có khả năng tác pháp yết- 
ma, tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo... làm người coi giữ kho, đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai Tỳ-kheo... làm người coi 
giữ. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng sai Tỳ-kheo... làm người bảo 
quần thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận sai 
Tỳ-kheo... làm người bảo quản rồi. 

- Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc ấy được ghi nhận như vậy. 

- Nếu Tỳ-kheo đó không chịu làm người coi giữ thì nên đặc ân cấp 
cháo. Nếu vẫn không chịu, thì tất cả y thực đã nhận được, nên chia cho 
hai phần. Nếu vẫn cố không chịu, thì nên như pháp trị. 

Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu'"? sắm nhiều áo tắm mưa, sai 


1581. Kết khố tàng FRJj#, nhà kho để cất chứa đổ của Tăng. Pali, Vin.i. 284, bhandägãra. 
Những nơi trong trú xứ Tăng được phép dùng làm nhà kho: andhayoga, nhà một mái, hay nhà 
mái bằng; päãsãda, lầu (trùng ốc); hammiya, biệt phòng, hay phòng hai tầng (có gác xép), hoặc 
hang. 

1582. Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu E¿23?{XftSXBÌ, hay Tỳ-xá-khư Lộc Tử Mẫu; xem Phần I, Ch. 
1v. ni-tát-kỳ 27 & cht. 91. 























SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 897 





người đem đến tinh xá dâng cúng. Các Tỳ-kheo không biết sẽ làm như 
thế nào. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên chia theo thứ tự từ Thượng tọa. Nếu không đủ thì ghi nhận. 
Rồi sau đó nhận được, tiếp tục chia. 

Bấy giờ nhận được y đại quý giá nên vẫn tiếp tục chia. Phật dạy: 

- Không được đem y đại quý giá tiếp tục chia mà phải đổi cho 
Thượng tọa. Nếu nhận được y vật không bằng nhau thì nên lấy y vật có 
thể phân chia trong Tăng cho đủ số bằng nhau để phân chia. 

Bấy giờ, Tăng nhận được y ương-già-na-la,!%3 bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Cho phép tích trử. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo mặc y phú thân của Tăng'®* đến trong nhà 
tắm, trong nhà ăn, làm cho cơm canh nhớp, bùn nhơ, khói hun, bụi bám. 
Phật dạy: 

- Không được mặc y phú thân của Tăng vào phòng tắm, nhà ăn. 

Bấy giờ, tháng mùa đông, các Tỳ-kheo bị lạnh. Bạch Phật. Phật 
cho phép mặc (đồ ấm), nhưng phải yêu quý gìn giữ đừng để nhơ nhớp. 
Lúc ấy có Tỳ-kheo mặc vào nhà vệ sinh, nhơ nhớp hôi thúi. Phật dạy: 

- Không được mặc vào nhà vệ sinh. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo phải đem y về phòng, rồi mới đến nhà vệ sinh 
nên bị cấp bách. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Nên có cái giá y bên ngoài nhà vệ sinh, hoặc móc long nha hay 
cái trụ, hoặc nhà, hoặc cây, hoặc cỏ, hay đá; cho phép đem y móc hay 
để trên đó. Nếu trời mưa, nên để chỗ không mưa. Nếu mưa văng ướt 
vào chỗ để, tốt nhất đừng cho đụng đến cửa nhà vệ sinh. Khi lên nhà vệ 
sinh, ngồi xổm cho gọn đừng để nhớp y. 

Có Tỳ-kheo nọ mặc y đến chỗ đi kinh hành bị vướng cỏ, dính côn 
trùng, đất bụi bám, mưa thấm ướt, hư hoại Tăng y. Tỳ-kheo bạch Phật. 
Phật dạy: 

- Không được mặc Tăng y đến chỗ kinh hành. 

Bấy giờ, có vị Thượng tọa Tỳ-kheo bịnh già yếu, từ đường xa 
nhọc mệt đến. Phật cho phép phủ miếng øiạ trên khăn trải nằm. Nên 
yêu quý giữ gìn mà nằm. 

Bấy giờ, tại trú xứ nọ có Tỳ-kheo kiết hạ an cư rồi, lại đến trú xứ 
khác ở, không biết nên nhận vật an cư nơi trú xứ nào. Các Tỳ-kheo bạch 


1583. Ương-già-na-la f#ÍJIl##2. Chẳng biết thứ y gì. Hoặc một loại vải được sản xuất bởi 
người Anga. 
1584. Tăng phú thân y {l8.'2, y phú thân của Tăng, cho dùng riêng; xem cht. 66 & 75 trên. 


898 BỘ LUẬT 3 





Phật. Phật dạy: 

- Nơi nào ở nhiều ngà y nhất thì nhận vật an cư chỗ đó. Nếu hai nơi 
bằng nhau thì nhận mỗi nơi phân nữa. Có Tỳ-kheo nọ đem chia thức ăn 
của hạ an cư. Đức Phật dạy: 

- Không được chia. Tùy theo sự dâng cúng mà thọ thực. 

Khi Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh của Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã !°8 
đã qua rồi, bảo Tôn giả A-nan: 

- Ông đến nói với Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã, Đức Phật đã nhận lời 
thỉnh của ông ba tháng hạ an cư xong, nay muốn du hành trong nhân 
gian. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan vâng lời Đức Thế Tôn dạy liền đến chỗ 
Tỳ-lan-nhã bảo: 

- Đức Thế Tôn nói như vầy: Ngài đã nhận lời mời của ông ba 
tháng hạ an cư xong rồi, nay muốn du hành trong nhân gian. 

Tỳ-lan-nhã nghe Tôn giả nói rồi, mới tự nghĩ: Mình thỉnh Sa-môn 
Cù-đàm và Tăng Tỳ-kheo trong chín mươi ngày rồi mà không cúng 
dường. Tỳ-lan-nhã liền đến chỗ Đức Thế Tôn, cung kính thăm hỏi rồi 
lui ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì 
ông mà nói pháp, khiến cho ông được hoan hỷ. Tỳ-lan-nhã nghe Đức 
Phật nói pháp rồi, rất hoan hỷ, liền bạch Phật: 

- Cúi xin Đức Thế Tôn và các Tăng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh chín 
mươi ngày nữa của con. 

Đức Phật trả lời: 

- Đã nhận lời thỉnh chín mươi ngày của ông rồi. Nay ta muốn du 
hành trong nhân gian. 

Ty-lan-nhã bạch Phật: 

- Cúi xin Ngài và chư Tăng nhận cho con cúng dường một bữa ngọ 
vào ngày mai. 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng sự im lặng. Tỳ-lan-nhã biết được Đức 
Phật nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vui vẻ, nhiễu quanh Phật rồi 
lui về. Trong đêm đó sắm sửa, đầy đủ các đồ ăn thức uống, sáng ngày 
đến thỉnh Phật và chư Tăng phó trai. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng năm trăm Tăng Tỳ-kheo khoác y, 
bưng bát, đến nhà Tỳ-lan-nhã, an tọa nơi chỗ ngồi. Tỳ-lan-nhã dâng 
các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ cúng dường Phật và chư Tăng. Các 
Ngài ăn xong để bát xuống, Tỳ-lan-nhã dùng ba y dâng cúng lên Đức 
Thế Tôn và Tăng Tỳ-kheo mỗi vị hai tấm điệp làm y mùa Hạ. Tỳ-kheo 


1585. Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã, xem Phần I, Ch.i, điều l1, duyên khởi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 899 





không nhận, nói: 

Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận y mùa hạ. Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: Cho phép nhận. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà trong nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Phật cho 
phép nhận y mùa hạ, nên lúc nào trong ba mùa xuân, hạ và đông, cũng 
đều tìm cầu y mùa hạ. Hạ an cư chưa xong cũng tìm cầu y, cũng thọ y. 
Có lúc Bạt-nan-đà Thích tử đang an cư tại một trú xứ này mà nghe trú 
xứ khác nhận được nhiều y an cư mùa hạ, liền đến trú xứ đó hỏi: 

- Các thầy đã chia y mùa hạ chưa? 

Các vị trả lời: 

- Chưa chia. 

Bạt-nan-đà bảo: 

- Mang ra đây. Tôi cùng các thầy chia. 

Bạt-nan-đà lại đến các trú xứ khác cũng hỏi: 

- Các thầy đã chia y mùa hạ chưa? 

Các vị trả lời: 

- Chưa chia. 

Bạt-nan-đà bảo: 

- Mang ra đây. Tôi cùng các thầy chia. 

Bấy giờ Bạt-nan-đà ở nhiều chỗ chia y nên nhận được nhiều y 
mang về Kỳ-hoàn. Các Tỳ-kheo khác thấy hỏi: 

- Đức Thế Tôn cho phép tích trử ba y. Vậy số lượng y nầy là y của 
a1? 

Bạt-nan-đà nói: 

- Nhiều trú xứ chia nên tôi nhận được số lượng y nhiều như vậy. 

Trong các Tỳ-kheo, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa 
học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Bạt-nan-đà trong nhóm sáu Tỳ-kheo: 
Đức Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo nhận y mùa hạ. Sao thầy tìm cầu y 
mùa hạ vào tất cả thời xuân, hạ, và đông? An cư chưa xong cũng tìm 
y, cũng thọ y? An cư nơi này đã nhận phần y rồi, lại đến nơi khác cũng 
nhận phần y2 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn tập hợp Tăng Tỳ-kheo 
dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà: 

- Ông làm điều sai quấy, chẳng phải pháp Sa-môn, chẳng phải 
hạnh thanh tịnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. 
Nầy Bạt-nan-đà, Ta cho phép Tỳ-kheo tích trử y mùa hạ, tại sao ông 
lại tìm cầu y mùa hạ trong tất cả các thời xuân hạ và đông? An cư chưa 


900 BỘ LUẬT 3 





xong cũng tìm cầu y, cũng thọ y? An cư chỗ này đã nhận y rồi, lại đến 
chỗ khác nhận phần y nữa? 

Dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà trong nhóm sáu Tỳ- 
kheo rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, không được tìm cầu y mùa hạ trong tất cả các thời 
xuân, hạ và đông. An cư chưa xong cũng không được tìm cầu y, thọ y. 
Cũng không được an cư nơi này đã nhận y rồi, lại đến nơi khác nhận y 
nữa. Nếu nhận như vậy sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo khi đi, y mùa hạ chưa chia. Sau đó các Tỳ- 
kheo chia y mùa hạ. Tỳ-kheo kia trở về hỏi: 

- Y mùa hạ chia chưa? 

Tỳ-kheo trả lời: 

- Chia rồi. 

Tỳ-kheo kia hỏi: 

- Có lấy phần y của tôi không? 

T-kheo nói: 

- Không lấy. 

Khi đó Tỳ-kheo kia giận, trách các Tỳ-kheo: 

- Chưa chia y, tôi đi vắng. Sau đó mới chia y mùa hạ. Tôi an cư tại 
đây mà sao không lấy phần y của tôi? 

Các Tỳ-kheo nghĩ: Như vậy có thành pháp chia y không? Các Tỳ- 
kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Đã thành chia y rồi, nhưng phải đợi nhau. Hay dặn dò lại người 
chưa đi nhận dùm phần y mùa Hạ. 

Lúc ấy có Tỳ-kheo chưa chia y đã đi. Khi ra đi đặn chung chung 
lại người chưa đi, là nhận phần y cho tôi với. Sau đó các Tỳ-kheo chia 
y hỏi: 

- Vị nào nhận phần y cho Tỳ-kheo kia? 

Khi đó không ai nhận cả. Tỳ-kheo kia trở về hỏi: 

- Chia y chưa? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 


- Chia rồi. 
VỊ kia hỏi tiếp: 


- Có ai nhận phần y của tôi không? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Không ai nhận cả. 

Tỳ-kheo kia giận, trách các Tỳ-kheo: Khi chưa chia y, tôi đi vắng. 
Tôi dặn quí vị chia y vì tôi mà nhận dùm y. Tôi an cư tại đây. Tại sao 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 901 





khi chia y không vì tôi nhận phần? 

Các Tỳ-kheo nghĩ: Đã thành chia y chưa? Các Tỳ-kheo đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Đã thành chia y rồi. Nhưng nên đợi người kia trở về. Hay người 
kia phải nhờ một vị nào nhận cho rõ ràng, chứ không được dặn chung 
chung. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo khi chưa chia y đã ra đi, có dặn một Tỳ-kheo 
nhận dùm phần y mùa hạ của mình. Khi các Tỳ-kheo chia y hỏi: 

- Vị nào nhận phần y của Tỳ-kheo kia? 

Người được dặn quên không nhận. Các Tỳ-kheo chia y xong, Tỳ- 
kheo kia trở về hỏi: 

- Y mùa hạ chia chưa? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Chia rồi. 

Tỳ-kheo kia hồi: 

- Có nhận dùm phần y của tôi không? 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Không nhận. 

T-kheo kia giận, trách các Tỳ-kheo: 

- Khi chưa chia y, tôi đi vắng. Sau đó tôi có nhờ một Tỳ-kheo nhận 
phần y của tôi. Tôi an cư tại đây, tại sao không vì tôi mà nhận phần 
dùm? 

Các Tỳ-kheo không biết có thành chia y hay không? Đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Thành chia. Người quên có tội. 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo lưu lại thức ăn của mùa hạ an cư. Đức Phật 
dạy: 

- Không được lưu lại. Tùy theo sự dâng cúng mà thọ dụng. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên vào Niết-bàn, có nhiều y 
vật có thể chia cho hiện tiền Tăng. Tỳ-kheo nọ để quá mùa an cư. Các 
T-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được lưu lại. Nên chia y này cho hiện tiền Tăng. 

Vào lúc đó, có một đàn-việt muốn dâng cúng cho tháp, dâng cúng 
cho Tăng, cho phòng xá Tăng-già-lam, dâng cúng áo tắm, lý do là mới 
sinh con, hoặc mới cạo tóc, hay vì để tóc dài, hoặc về nhà mới, hay vì 
thân quyến qua đời làm lễ, nên hiện tiền Tăng nhận được nhiều y vật. 
Các Tỳ-kheo lưu lại đến mùa hạ an cư. Tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 


902 BỘ LUẬT 3 





- Không được lưu lại. Đây là y phi thời, hiện tiền Tăng nên chia. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo ở tại trú xứ mình, nhận được nhiều y vật 
của mùa hạ an cư, vị ấy với ý nghĩ như vầy: Ta nên làm thế nào đây? Vị 
ấy bạch với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có một Tỳ-kheo an cư mà nhận được nhiều y vật hạ an cư 
của Tăng, vị Tỳ-kheo kia nên tâm niệm: “Đây là vật của tôi.” 

Hoặc thọ hay không thọ. Các Tỳ-kheo khác đến không được nhận 
phần. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận được số nhiều y vật có thể chia, nhưng 
Tăng bị phá làm hai bộ. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên chia làm hai phần. 

Chưa nhận được y vật có thể chia, mà Tăng bị phá làm hai bộ. 
Đức Phật dạy: 

- Nên hỏi đàn-việt cúng cho ai. Nếu họ nói cúng cho Thượng tọa 
có tên như vậy, như vậy... thì nên theo lời của họ mà giao cho Thượng 
tọa đó. Nếu họ nói không biết, hoặc nói cúng cho tất cả thì nên chia 
làm hai phần. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo, có một số y đã nhận được, có một số y chưa 
nhận được, mà Tăng bị phá làm hai bộ. Số y đã nhận được thì chia làm 
hai phần. Số y chưa nhận được nên hỏi thí chủ để biết họ cúng cho ai. 
Nếu họ nói: “Cúng cho Thượng tọa có tên như vậy, như vậy”, thì nên 
theo lời nói của họ mà giao cho Thượng tọa đó. Nếu thí chủ nói: “Không 
biết”, hoặc nói: “Cúng cho tất cả” thì nên chia làm hai phần. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận được y vật có thể chia. Có Tỳ-kheo từ 
bộ này đến bộ kia. (Phật dạy) bộ kia không được trao phần y cho họ. 

Hoặc trường hợp chưa nhận được y vật, có Tỳ-kheo từ bộ này đến 
bộ kia. (Phật dạy) không được trao phần y cho họ. 

Hay trường hợp được y vật hay chưa được y vật, có Tỳ-kheo từ bộ 
này đến bộ kia. (Phật dạy) không được trao phần y cho họ. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ bộ này đến bộ kia mà đi chưa đến, thì bị 
chết. Các Tỳ-kheo không biết y bát của vị ấy nên trao cho ai, bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Giao cho trú xứ vị kia muốn đến. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ bộ nà y đến bộ kia, vừa đến nơi thì bị chết. 
Các Tỳ-kheo không biết y bát của vị kia nên trao cho ai, bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Nên giao cho bộ Tăng mà vị ấy đến. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị cử tội rồi mạng chung. Các Tỳ-kheo không 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 903 





biết y bát của vị kia nên giao cho ai, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên giao cho cộng đồng yết-ma Tăng cử. 

Bấy giờ, Tăng nơi trú xứ nọ bị phá làm hai bộ. Có đàn-việt thỉnh 
hai bộ Tăng nầy thọ thực chung một chỗ, có dâng y và chỉ tơ. Các Tỳ- 
kheo không biết nên chia y cho ai, chia chỉ tơ cho ai, bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Nên hỏi đàn-việt để biết họ cúng tơ cho ai cúng chỉ cho ai. Nếu 
họ nói cúng cho Thượng tọa có tên như vậy, thì nên theo lời của họ mà 
giao cho Thượng tọa đó. Nếu họ nói không biết, hay nói cúng cho tất cả, 
thì nên chia làm hai phần. 

Bấy giờ, chúng Tăng nhận được y an cư mùa hạ, nhưng Tăng bị 
phá làm hai bộ, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên đếm số người nhiều hay ít để chia. 

Hoặc chưa nhận được y an cư, mà Tăng bị chia làm hai bộ, bạch 
Phật. Phật dạy: 

- Nên đếm số người để chia. 

Hay trường hợp nhận được y mùa hạ, hay chưa nhận được y mùa 
hạ, Tăng bị phá làm hai bộ (bạch Phật. Phật dạy): Nên đếm số người 
để chia. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nhận được y mùa hạ, rồi đến bộ khác. Bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên trao cho. 

Hoặc chưa nhận được y mùa hạ mà đến bộ khác. Phật dạy: 

- Nên trao cho họ. 

Hay chưa nhận được y mùa mùa hạ, hoặc đã nhận được y mùa hạ 
mà đến bộ khác. Đức Phật dạy: 

- Nên trao cho họ. 

Bấy giờ, có một cư sĩ thỉnh chư Tăng các trú xứ về một địa điểm 
cúng dường và dâng y. Các Tỳ-kheo không biết làm thế nào, bạch Phật. 
Phật dạy: 

Có tám loại dâng y: Dâng cho Tăng Tỳ-kheo, dâng cho Tăng Tỳ- 
kheo-ni, dâng cho hai bộ Tăng, dâng cho tứ phương Tăng, dâng cho 
Tăng trong một cương giới, dâng cho Tăng đồng một yết-ma, dâng cho 
người có nói rõ tên, hay dâng cho một người. Đức Phật dạy tiếp: 

Nếu dâng cho Tăng Tỳ-kheo thì Tăng Tỳ-kheo nên chia... cho đến 
dâng cho một người thì thuộc về một người. 

Bấy giờ, tháng mùa đông các Tỳ-kheo bị lạnh. Họ bạch Phật. Phật 
dạy: 


904 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép đội mão. 

Hoặc ngồi giữa đất trống bị nhức mỏi. Đức Phật cho phép sắm dây 
đai thiển!”*°. Tỳ-kheo mình bị ghẻ và mô hôi nhớp, Phật cho phép sắm 
khăn lau thân. Nơi mặt có mồ hôi, Phật cho phép sắm khăn lau mặt. 
Mắt bị chảy nước, cho phép sắm khăn lau mắt. 

Bấy giờ, Tất-lăng-già-bà-ta nhận được y mỏng đại quý giá, muốn 
chứa làm y mùa hạ. Phật dạy: 

- Cho phép tịnh thí rồi thọ trì. 

Tịnh thí'#” có hai cách: Chân thật tịnh thí, triển chuyển tịnh thí. 

Chân thật tịnh thí là nói: 

- Đại đức nhất tâm niệm! Tôi có y dư (trưởng y) nầy, chưa tác tịnh. 
Nay vì muốn tịnh nên xả cho Đại đức, để làm chân thật tịnh thí. 

Triển chuyển tịnh thí là nói: 

- Đại đức nhất tâm niệm! Đây là y dư của tôi, chưa tác tịnh. Vì 
muốn cho tịnh nên xả cho Đại đức, để làm phép triển chuyển tịnh thí. 

Vị nhận làm pháp tịnh thí nên nói như vây: 

- Đại đức nhất tâm niệm! Thầy có dư y chưa tác tịnh, vì muốn tác 
tịnh nên cho tôi. Nay tôi xin nhận. 

Nhận rồi nên nói: 

- Y này thầy muốn chuyển cho ai? 

VỊ kia nên nói: 

- Tôi chuyển cho Tỳ-kheo tên như vậy. 

VỊ thọ tịnh nên nói: 

- Đại đức nhất tâm niệm! Thầy này có dư y chưa tác tịnh, vì muốn 
tịnh nên cho tôi, nay tôi nhận. Nhận rồi tôi sẽ cho Tỳ-kheo... Y này 
thuộc về Tỳ-kheo ấy rồi. Thầy đã vì Tỳ-kheo... nên khéo giữ gìn mà 
mặc, tùy nhân duyên sử dụng. 

Chân thật tịnh thí phải nói với chủ rồi sau đó mới lấy dùng. Còn 
triển chuyển tịnh thí thì nói hay không, tùy ý mặc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nhờ người đem y cho Tỳ-kheo kia mượn. 
Người được nhờ nghĩ là mình thân hậu với Tỳ-kheo kia, bèn lấy dùng. 
Lấy như vậy có được hay không? Đức Phật dạy: Không được khởi ý 
thân hậu để lấy. 

Hoặc đến đạo lộ,'®Š có nên khởi ý thân hậu để lấy hay không? 


1586. Thiên đới ifff. Cf. Ngũ phần 21 (T22n1421 tr.143c06) 

1587. Xem Phần I, Ch.iv. điều I, cht. 14. 

1588. Đã mang ra đường, quyền sử dụng y không còn thuộc về người cho mượn, nên người được 
nhờ khởi ý thân hậu với người mượn để lấy dùng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 905 





Đức Phật dạy: Không được lấy. 

Hoặc đến nơi kia,!®** có nên khởi ý nghĩ thân hậu để lấy hay 
không? Đức Phật dạy: Không được lấy. 

Hoặc tác ý thân hậu với người chủ sai mang y rồi lấy dùng;'"”° thì 
có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Nên lấy. 

Hoặc đến nơi đạo lộ, nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Nên 
lấy. 

Hoặc đến nơi kia có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Nên lấy. 

Tyỳ-kheo được cho mượn y qua đời. Người được nhờ mang y cho 
mượn bèn nhận với ý nghĩ là của Tỳ-kheo kia đã qua đời. Nên nhận hay 
không? Đức Phật dạy: Không nên nhận. 

Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: 
Không nên nhận. 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Không 
nên nhận. 

Hoặc người chủ nhờ mang y đi cho mượn ấy qua đời. Người được 
nhờ mang khởi ý nghĩ là nhận y của Tỳ-kheo qua đời; có nên nhận hay 
không? Đức Phật dạy: Nên nhận. 

Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Nên 
nhận. 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Nên 
nhận. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo nhờ mang y cho Tỳ-kheo kia. Người được 
nhờ khởi ý nghĩ là mình thân tình với người nhờ, '°! nên lấy để dùng; có 
nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Không nên lấy. 

Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Không 
nên lấy. 

Hoặc đến nơi kia, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Không 
nên lấy. 

Tỳ-kheo được nhờ kia, khởi ý thân hậu với người được cho'"”? y để 
lấy dùng; có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Nên lấy. 

Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Nên 


^Z 


lầy. 


1589. Bấy giờ, quyền sử dụng thuộc về người được cho mượn. 

1590. Vì người sai mang đi là chủ y đích thực. Xem trường hợp A-nan với Lâu-diên trên. 

1591. Vì là cho thật, không phải cho mượn như trên kia, nên người nhờ mang đi cho này không 
còn là chủ đích thực của y nữa. Chỉ có thể sử dụng vật khi mà minh có ý nghĩ là thân tình với 
chủ nhân đích thực của vật đó. 

1592. Người được cho bây giờ chủ đích thực của y. 


906 BỘ LUẬT 3 





Hoặc đến nơi kia, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: Nên lấy. 

Người chủ nhờ mang y đi cho chết. Tỳ-kheo kia khởi ý là nhận y 
của người qua đời. Có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Không nên 
nhận. 

Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: 
Không nên nhận. 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Không 
nên nhận. 

Tỳ-kheo được gởi cho y qua đời. Tỳ-kheo được nhờ kia liền nghĩ 
nhận y của vị qua đời. Có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Nên 
nhận. 

Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Nên 
nhận. 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: Nên 
nhận. 


Bấy giờ, có cư sĩ đem y đến trong Tăng-già-lam thưa: 

- Y này cúng cho Đại đức Tỳ-kheo có tên là... 

T-kheo kia nói: 

- Tôi không cần y. 

Cư sĩ liên đem y đến để trước Tỳ-kheo rồi đi. Tỳ-kheo kia e ngại, 
nên không biết làm thế nào? Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép, vì thí chủ nên lấy cất. Khi cần, cho phép thọ trì. '53 


1593. Hết quyển 41 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 907 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương VII: THUỐC 


1. Các loại thuốc 

Bấy giờ, tại nước Ba-la-nai, có năm Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế 
Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

- Bạch Đại đức, nên ăn thức ăn nào? 

Đức Phật dạy: 

- Cho phép ăn thức ăn do khất thực được, gồm có năm loại thức 
ăn. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo khất thực nhận được cơm. Phật dạy: 

- Cho phép ăn. 

Nhận được các thức ăn bằng cơm, như cơm gạo lúa tám, cơm đại 
mạch, cơm gạo mì," cơm lúa tẻ, cơm câu-bạt-đạt-la.!??° Phật dạy: 

- Cho phép ăn cơm như vậy. 

Nhận được lương khô,'”” Đức Phật cho phép ăn các loại thuộc 
lương khô. Nhận được cơm khô, Đức Phật cho phép ăn các loại cơm 
khô. Nhận được cá, Đức Phật cho phép ăn các loại cá. Nhận được thịt, 
Đức Phật cho phép ăn các loại thịt. Nhận được canh, Đức Phật cho phép 
ăn các loại canh. Nhận được tu-bộ,'”% Đức Phật cho phép ăn. Nhận 
được sữa, Đức Phật cho phép dùng các loại sữa. Nhận được lạc, Đức 
Phật cho phép ăn các loại lạc. Nhận được sữa đông,'” Đức Phật cho 


1594. Đây chỉ năm loại chánh thực, hoặc âm là bổ-xà-ni, Pali: bhojana, chỉ thức ăn mềm. Xem 
Phần ¡, Ch.iv, điều 35 & cht. 180, 201, 202. 

1595. Đây chỉ năm loại chánh thực, hoặc âm là bổ-xà-ni, Pali: bhojana, chỉ thức ăn mềm. Xem 
Phần ¡, Ch.iv, điều 35 & cht. 180, 201, 202. 

1596. Câu-bạt-đạt-la {R#RlfE#f. 

1597. Khứu Ÿä. Pali: Kummäãsa (Skt. kulmãsa) cháo chua. Xem Hành sự sao (T40n1804 
tr.117c27). 

1598. Tu-bộ Í#ếZ. Pali (Skt.): sũpa, nước thịt; súp thịt. 


1599. Lạc lữ. Pali (Skt): dadhi, váng sữa, sữa đông, sữa đặc. 


908 BỘ LUẬT 3 





uống các loại nước sữa đông'“°, Nhận được kiết-la,!“ Đức Phật cho 
phép dùng. Nhận được man-nâu,'5% Đức Phật cho phép dùng các loại 
man-nâu. Nhận được rau, Đức Phật cho ăn các loại rau. Nhận được thức 
ăn khư-xà-ni,'5% Đức Phật cho phép ăn các thức ăn khư-xà-ni. Khư-xà- 
ni gồm có rễ, cọng, lá, bông và trái, cũng như dầu mè, đường mía, !9% 
các thức ăn bằng chưng nấu. 

Khi Đức Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nai, bấy giờ có năm Tỳ-kheo 
từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, đẳnh lễ sát chân Ngài rồi 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

- Nên uống thứ thuốc nào? 

Đức Phật dạy: 

- Cho uống thứ thuốc hủ lạn.!* 'Tỳ-kheo bệnh nào có nhân duyên 
thì được phép dùng loại thuốc suốt đời. 

1. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang nằm trên võng, có Tỳ-kheo bệnh, 
theo lời dạy của thầy thuốc, dùng trái ha-lê-lặc'5%, Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tỳ-kheo bệnh, có nhân duyên suốt đời được dùng trái 
ha-lê-lặc. 

2. Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo bị chứng thống 
phong, '5 thầy thuốc bảo dùng nước trấp lúa mạch chua. Phật cho phép 
dùng. Tỳ-kheo không biết làm cách nào. Đức Phật dạy: 

Bảo tịnh nhân rửa sạch đồ đựng, đem lúa mạch ngâm cho nát, rồi 
lọc lấy nước trấp mà uống. Nếu nước lúa mạch bị hôi thì đậ y lại. Có cặn 
thì cho phép dùng đồ lọc. Tỳ-kheo không biết làm cái lọc thế nào. Đức 
Phật dạy: Cho phép dùng các loại như đồng, gỗ, hay tre làm đồ để lọc, 
như đãy lọc nước, có ba góc, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nếu trong lúa mạch bị 
khô thì bảo tịnh nhân cho thêm nước vào. Bấy giờ, Tỳ-kheo bệnh uống 
nước lúa mạch ngâm trước mặt mọi người, khiến các Tỳ-kheo thấy vậy 
đều nhờm gớm. Phật dạy: 


1600. Lạc tương 83. Pali (Skt.): dadhi-mandaka, nước sữa chua; sữa chua chắt phần đông, 
phần lỏng còn lại gọi là lạc tương hay lạc thuỷ; toan nhủ chỉ. 

1601. Kiết-la 7#. Pali: Khira, sữa tươi. Sữa chỉ chung. 

1602. Man-nâu (2/4). Pali (Skt.): manda, váng của các loại ngũ cốc đun sôi; phần tinh chất, 
thượng vị, để hồ. 

1603. Khư-xà-ni {#š|J£. Pali (Skt.): Khãdaniya, thức ăn cần phải cắn; thức ăn cứng; đạm thực, 
ngạnh thực. 

1604. Thạch mật #1. Pali (Skt.) phãnita, mật mía, đường mía; đường thẻ hay đường cát thô. 
1605. Hủ lạn dược J8jffj#Z. Pali: pũti-mutta (Skt. pũti-mukta-bhainajya), cũng dịch là trần khí 
dược. PTS định nghĩa: nước tiểu của gia súc được dùng làm thuốc. 

1606. Ha-lê-lặc I[Z1f]J. Pali (Skt.): harTtaka, harTtakT, một loại trái chua, tên khoa học Myroba- 
lan vàng, dùng để nhuộm màu vàng hay để xổ. 

1607. Hoạn phong RJfl. Skt. vãyvãdhika, chứng thống phong, bịnh gút. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 909 





- Trước nhiều người không được uống như vậy. Nên uống chỗ 
vắng. 

Bấy giờ tất cả Tăng đều cần nó. Đức Phật dạy: 

- Tất cả Tăng có thể uống chung. 

Khi các Tỳ-kheo mỗi người dùng đổ đựng riêng để uống, nên 
những đồ đựng đó có mùi hôi xông khắp nơi. Đức Phật dạy: 

- Không được chứa riêng mà nên dùng một cái rồi chuyển nhau 
uống chung. 

Có Tỳ-kheo uống rồi không rửa chén, đưa cho Tỳ-kheo khác. Đức 
Phật dạy: 

- Không được như vậy. Nên rửa rồi mới đưa cho người khác. 

3. Phật ở tại nước Xá-vệ. Có Tỳ-kheo bị thổ tả. Tỳ-kheo nấu cháo, 
phút chốc đã quá ngọ. Đức Phật dạy: 

- Cho phép, nếu là lúa mạch nguyên hạt; hay bằng lúa tể nguyên 
hạt. Nấu cho chín, không để cho vỡ hạt; rỗi lọc lấy nước uống. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, thây thuốc bảo dùng bệ-hê-lặc, !598 
Đức Phật cho phép dùng. 

Thầy thuốc bảo dùng a-ma-lặc,! Đức Phật cho phép dùng. Nếu 
có Tỳ-kheo vì nhân duyên bệnh thì có thể dùng suốt đời. 

4. Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo dùng tô-la,''2 Đức 
Phật cho phép dùng. Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh thì được phép dùng 

trọn đời. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo dùng thuốc trái cây,!9" 
Đức Phật cho phép dùng. Nếu không phải là thức ăn thường thì Tỳ-kheo 
có nhân duyên bệnh được phép dùng trọn đời. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, cần năm loại thuốc rễ lớn.!!? Đức Phật 
dạy: cho phép dùng. Cần năm loại thuốc rễ nhỏ,'5!3 Đức Phật cho phép 
dùng. Tỳ-kheo vì nhân duyên có bệnh được uống trọn đời. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo uống thuốc chất-đa- 
la'“, Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh trọn đời được dùng. 


1608. Bệ-hê-lặc ÑữiJ). Pali (Skt.): vibhTtaka, quả xuyên luyện JI|##, dùng làm thuốc. 
1609. A-ma-lặc [f[##!JJ. Pali: amba (Skt. ãmra), quả xoài. 

1610. Tô (2)-la (#&-2K+)]##ể. Cï lẽ Pali (Vin.i. 201): sulasT, cây húng quế. 

1611. Quả dược 3#. 

1612. Đại ngũ chủng căn dược K†Tr#ñJRŠSŠ. 

1613. Tiểu ngũ chủng căn dược 2|]`†1#B4Ä3#š. 

1614. Chất-đa-la dược Z####. 


910 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo uống thuốc kế-sa.!5!5 
Đức Phật dạy: Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh được dùng trọn đời. Kế-sa 
gồm cả rễ, cọng, lá, hoa và trái của kế-sa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo dùng sa-lê-sa-bà.!5!5 
Đức Phật dạy: Tỳ-kheo bệnh cho phép dùng sa-lê-sa-bà, gồm cả rễ, 
cọng, lá, hoa, quả. Nếu cứng thì nghiền cho nhỏ. Thức-cừ'”” cũng như 
vậy, đế-thố''3 cũng như vậy. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo uống cây lá lốt'”° và 
hột tiêu, Phật dạy: 

- Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh cho phép dùng trọn đời. 

5. Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh, cần các thứ thuốc bột mịn'5° để 
tắm rửa, Đức Phật cho phép dùng các thứ thuốc bột mịn như bột cây hỗ 
đồng, bột cây tai ngựa,!' bột cây xá-ma-la,'2 hoặc tự mình chà xát 
hay thay nhau chà xát. Khi cần chày và cối, Đức Phật cho phép chứa 
dùng. Cần nia, sàng, chổi để quét Đức Phật cho phép chứa dùng. 

Bấy giờ. Các Tỳ-kheo e ngại không dám lấy hương bột bỏ vào 
thuốc bột để xoa, Đức Phật cho phép chứa dùng. Khi thuốc bột không có 
đồ đựng, Đức Phật cho phép dùng bình để đựng. Nếu bụi đất vào, Phật 
cho phép dùng nắp đậy lại. Muốn cần bảo đảm, Phật cho phép buộc 
dưới giường, hoặc treo trên vách hay trên cọc ngà voi.!93 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh dùng thuốc bột thô xoa vào người để 
tắm rửa, bị đau. Đức Phật cho phép bột mịn, hoặc bùn mịn, hay lá hay 
hoa hay trái làm thành bột mịn, khiến cho bệnh nhân được khoan khoái. 
Nếu thân thể bị ghẻ lở, hoặc hắc lào, hay nhọt, ghẻ ngứa, cho đến thân 
thể bị hôi thúi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh cần muối để làm thuốc, Đức Phật cho 


1615. Kế-sa dược 3)##. Skt. kesara (?): nhụy hoa, râu hoa, hương tu. 
1616. Sa-lê-sa-bà dược #25124”, 

1617. Thức-cừ +È*§. 
1618. Đế-thố (hay nậu?) #?*. Phụ chú trong bản: “đọc là để thổ KH” 

1619. Tất-bạt 1É, loại cỏ, trổ hoa trắng mùa xuân; quả như quả dâu. Gốc từ Ba-tư. (Từ 
nguyên) 

1620. Tế mạt dược Ấ#l2K#Š. Dược sự 1 (T24n1448 tr.2a16): sáp được #Ÿ#Š, trị ghẻ. Skt. kanäãya. 
Pal (Vin.i. 201): Kasãva. Phật cho phép dùng các loại sáp dược: nimbakasäva, kunajakasãva, 
panolakasäva, phaggavakassäva, nattamalakasãva. 

1621. Mã nhĩ ŠH. Từ nguyên không thấy ghi. Có lẽ nguyên Skt. a§va-karna, loại cây có lá 
hình tai ngựa; tên khoa học Vatica Robusta. 

1622. Xá-ma-la 2F###Ê. Skt. $ãlImala (2), một loại cây bông gòn (để dệt lụa), mộc miên. 

1623. Tượng nha dặc &#J‡À; các phần trước gọi là long nha dặc. Tức gạc nai dùng để máng 
đồ 














SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 911 





phép dùng. Muối'% ở dây gồm muối sáng, muối đen, muối viên, muối 


lâu-ma, muối chi-đầu-bệ, muối mỏ, muối than, muối tân-đà-bà, muối 
thi-lô-bệ, muối biển.!⁄5 Nếu Tỳ-kheo nào có nhân duyên bệnh được 
dùng trọn đời. 

6. Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh cần tro'“° để làm thuốc, Phật cho 
phép dùng tro để làm thuốc. Trong các loại tro này gồm có tro tát-xà, 
tro tân-na, tro ba-la-ma. Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh được dùng 
suốt đời. 

7. Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh cần thuốc xà-bà,!?” Đức Phật cho 
phép dùng. Trong thuốc xà-bà gồm có hinh-ngưu, hinh-nga-bà-để, thi- 
bà-lê-đà, bộ-thê-dạ-bà-đề, tát-xà-la-sà, '58 nếu Tỳ-kheo có nhân duyên 
bệnh được dùng trọn đời. 

§. Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh cần thuốc trị con mắt,'® Đức Phật 
cho phép dùng. Loại thuốc nhỏ mắt gồm có: đà-bà-xà-na, kỳ-la-xà-na. 
Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh được dùng trọn đời. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bạch ế'*° sinh nơi mắt, cần huyết của 
người; bạch Phật. Phật cho phép dùng. 


1624. Mahäãvagsa vi. Vin.i. 202, năm loại muối: sãmuddam (muối biển), kãmalonam (muối 
đen), sindhavam (muối đá), ubbhidam (muối ăn), bilam (muối đỏ). Dược sự 1 (T24n1448 
tr.Ib27), năm loại muối: ô diêm [Š#; xích diêmZS; bạch thạch diêm [#If; chủng sinh 
diêm #§“Elf: hải diêm ïftffiff. 

1625. Các loại muối: minh diêm IHBỗ, hắc diêm ZŠ&f, hoàn diêm 34Lif, lâu-ma diêm #Š Skt. 
romaka, muối của người La-mã (nhập); chi-đâu-bệ diêm 8#, lỗ diêm EREẼ, hôi diêm JXẼế; 
tân-đà-bà diêm #flÉ##flf, saindhava, muối biển, đặc biệt vùng Shindu; thi-lô-bệ diêm iu, 
hải diêm ï#@ff. So sánh, Mahävagga vi; Dược sự l, xem cht. 31 trên. 

1626. Hôi dược }X#Š. Các loại hôi dược: tát-xà W#£F]; (Skt.sarja), tân-na #ÑŸll; ba-la-ma ÿ### 
E£. Skt. kãra, tinh chất lấy được từ chưng cất hay đốt thành tro; Dược sự 1, có năm loại: tro vỏ 
trấu (Skt. yavaknãra), tro râu lúa (Skt. yavãnũkakãra), tro dầu mè (tilakãra), tro từ cỏ ngưu 
tất (sarjikãäkãra), tro lá cây bà-sa (vãsakãäkãra), một loại hương liệu, tên khoa học Gendarussa 
Vulgaris hay Adhatoda Vasica. 

1627. Xa-bà dược Eš|#2. Dược sự 1 (T24n1448 tr.Ib21): niêm dược Âl#Š, dược liệu lấy từ nhựa 
cây. Năm loại: a-nguy Í[#ÿ, ô khang FỹÑ#, tử khoáng Ÿ§fff, hoàng lạp #ilỗÍ, tất hương Z§?Ẽ. 
Pali, ibid., jatini bhejjãni, nhựa cây dùng làm thuốc: : hingu, hingu-jatu , hingu-sipätika, taka, 
takapatti, takapanma. MũIVinay.i.2: hingu, hưng cừ hay a-ngụy; sarjarasa, nhựa cây sa-la (ô 
khang); taka, nhựa tử khoáng để nhuộm màu tía; takakarnT: hoàng lạp (sáp vàng), lấy từ sáp ong 
(sikthaka): tadãgata, tất hương, nhựa của các loại cây khác. 

1628. Các loại thuốc bà-xà (Skt., Pali: jatu: nhựa cây): hinh-ngưu ZŠ'F, (hingu); hinh-nga-bà-để 
##-†šJ##, thi-bà-lê-đà Ƒ "Ö#Z!JÉ, (Skt.Sivãnikã); bộ-thê-dạ-bà-đề 22|##&Ö#|##, tát-xà-la-sà lš 
lEl## #Z. (Skt. sarjarasa). Xem chi. 34 trên. 

1629. Nhãn dược RÑ##. Dược sự, năm loại thuốc chữa mắt (an-thiện-na Z⁄##Jỗ, Skt. ađịana): 
hoa (Skt. pumpa); nước cốt (rasa); bột (cũrna); viên (gunikã); cháo chua, (sauvTraka: tao-tì-la 
thạch, một loại đá của người Sauvira?). Tứ phần, có hai: đà-bà-xà-na £Ö##R|7Ïl, Skt. (2); kỳ-la- 
xà-na 7#ÈBI|Jlỗ, Skt. gairãđịana, thuốc chữa lấy từ một loại đất đỏ 

1630. Bạch ế J3. 






































912 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bạch ế làm cho con mắt bị bệnh, cần xương 
người. Đức Phật cho phép dùng. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo mắt bị bệnh bạch ế, cần tóc mịn nhuyễn. 
Đức Phật cho phép đốt tóc lấy bột thoa mắt. 

Bấy giờ, Tất-lăng-già-bà-ta bị bệnh đau mắt, cần cái lược bằng 
lưu ly để chữa. Đức Phật dạy: 

- Vì chữa trị bệnh mắt nên được phép tích trử để dùng. 

9. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bị chứng thống phong, thầy thuốc 
bảo ăn ngó sen. Khi ấy, Tôn giả Mục-liên đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, 
chào hỏi xong, ngồi một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Bệnh có bớt không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

- Chưa bớt. 

Tôn giả Mục-liên lại hỏi: 

- Cần thứ gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Cần ngó sen. 

Tôn giả Mục-liên nói: 

- Nơi phương đông có ao lớn A-nậu ”” nước trong veo, không bụi 
bặm, uống nước đó không sinh bệnh hoạn gì cả. Cách đây không xa lại 
có cái ao rộng năm mươi đo tuần, nước trong sạch, không có bợn nhơ, có 
ngó sen như cái trục bánh xe. Khi bẻ, nó tiết ra nước trấp như sữa. Ăn 
vào, ngọt như mật. Và cách ao này không xa, có núi vàng. Sườn núi cao 
năm mươi do tuần, trong đó có bảy đại long tượng vương, anh em cùng ở 
với nhau. Con nhỏ nhất cung cấp cho một vua Diêm-phù-đề. Con lớn kế 
đó cung cấp cho vua hai thiên hạ. Con lớn hơn nữa cung cấp cho Chuyển 
luân Thánh vương của bốn thiên hạ. Y-la-bà-ni'®2 long tượng vương thì 
cung cấp cho Thiên đế Thích. Các long tượng vương kia xuống ao tắm 
rửa và uống nước trong sạch đó, rồi dùng vòi nhổ ngó sen, rửa sạch bùn 
để ăn, nên sắc da rất tốt, khí lực dồi dào. Ngó sen nơi ao đó có thể ăn 
được. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng chấp thuận. Khi Tôn giả 
Mục-liên thấy Tôn giả Xá-lợi-phất chấp thuận bằng cách im lặng, liền 
biến khỏi nước Xá-vệ, trong chớp nhoáng như co tay vào duối tay ra, 
hiện đến bên bờ ao kia, hoá làm đại long tượng vương, có hình sắc to 
đẹp hơn bảy tượng vương kia. Bảy tượng vương kia khi thấy, đều kinh 


1631 





1631. A-nậu Ƒ[H[ÿ. Pali: Anotatta (Vô nhiệt trì), 1 trong 7 ao lớn trên Tuyết sơn. 
1632. Y-la-bà-ni {†##ÖZ}É; Pali: Erävana, con voi của Thiên-đế. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 913 





hoàng, lông trong mình dựng ngược lên, vì sợ rằng nó sẽ đoạt ao của 
mình. Bấy giờ, Đại Mục-liên thấy bảy long tượng vương kia ôm lòng sợ 
sệt liền hiện nguyên hình. Bảy long tượng vương hỏi Mục-liên: 

- Tỳ-kheo cần gì? 

Tôn giả Mục-liên nói: 

- Tôi cần ngó sen. 

- Tỳ-kheo cần ngó sen sao không nói sớm. Khiến chúng tôi sợ 
hoảng hồn, lông trong người dựng ngược lên cả. 

Bảy long tượng vương liền vào trong ao tắm rửa và uống nước, rồi 
lấy vòi nhổ ngó sen, rửa sạch bùn, trao cho Mục-liên. 

Bấy giờ, Mục-liên nhận được ngó sen rồi, liền biến khỏi ao này, 
hiện lại nước Xá-vệ, đến trong Kỳ-hoàn, trao ngó sen cho Xá-lợi-phất 
Và nÓI: 

- Ngó sen đây. 

10. Khi Tôn giả Xá-lợi-phất ăn xong, bệnh lành liền. Số ngó sen 
còn dư trao cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh trước đó đã nhận lời 
thỉnh nên không dám ăn. Các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: 

- Cho phép người nuôi bệnh, đã nhận lời thỉnh hay không nhận lời 
thỉnh, được ăn thức ăn của người bệnh còn lại. 

Có các Tỳ-kheo trước đó đã nhận thức ăn, rồi đến tụ lạc kia có 
đàn-việt mời ăn, ăn xong trở về đến trong Tăng-già-lam, đem thức ăn 
đã nhận cho các Tỳ-kheo khác. Các Tỳ-kheo này trước đó đã nhận lời 
thỉnh nên không dám nhận, vì không ai nhận nên vị ấy đem thức ăn bỏ. 
Các loài chim quạ đến dành ăn, kêu la ¡nh ỏi. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A-nan: 

- Vì sao chim quạ kêu la ¡nh ổi như thế? 

Tôn giả A-nan trình bày đầy đủ sự việc lên Đức Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau cho phép làm pháp dư thực'®3 để ăn. 

Vị kia đem thức ăn đến trước một Tỳ-kheo thưa: 

- Thưa Đại đức, tôi đã nhận lời thỉnh (hoặc nói tôi đã ăn). Xin Đại 
đức chứng biết cho. 

Vị Tỳ-kheo tác dư thực pháp nên lấy một ít thức ăn mà ăn; rồi 
nói: Tôi đã ăn rồi, thầy có thể dùng đi. Nên làm pháp dư thực như vậy 
rồi ăn. 

Bấy giờ, có vị trưởng lão Thượng tọa, được rất nhiều người biết, 
vào thôn khất thực. Rồi đem đến một nơi, ngồi ăn. Ăn xong, đem thức 


1633. Xem Phần I, Ch. v, Ba-dật-để 35. 


914 BỘ LUẬT 3 





ăn dư đến trong Tăng-già-lam cho các Tỳ-kheo khác. Các Tỳ-kheo 
trước đó đã nhận lời thỉnh nên không dám ăn. Không ai ăn nên đem bỏ. 
Chim qua tranh nhau ăn, kêu la inh ỏi. Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi 
A-nan: 

- Vì sao chim quạ kêu la như thế? 

Tôn giả A-nan đem sự việc bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Ngài dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép, tự mình đem thức ăn về, làm pháp dư 
thực, thì được ăn. 

Lầm pháp dư thực bằng cách đem thức ăn đến trước Tỳ-kheo kia 
nóI: 

- Thưa Đại đức, tôi đã nhận lời thỉnh (hoặc nói tôi đã ăn). Xin thầy 
chứng biết cho. 

Vị tác pháp dư thực kia nên lấy một ít thức ăn, ăn rồi nói: Tôi ăn 
rồi đó. Thầy cứ dùng đi. Nên làm pháp dư thực như vậy rồi ăn. 

Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu'** nhận được nhiều trái cây 
tươi. Bà liền nghĩ như vây: Nay ta nên làm thức ăn thỉnh Phật và Tăng 
thọ thực rồi dùng trái cây này dâng cúng. Nghĩ xong, liền sai người đến 
trong Tăng-già-lam thưa: 

- Cúi xin chư Đại đức nhận bữa ngọ trai của chủ con vào ngày 
mai. 

Trong đêm đó, lo sửa soạn các thức ăn ngon. Sáng ngày sai người 
đến báo giờ. 

Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, cùng một ngàn hai trăm năm 
mươi Tỳ-kheo đến nhà Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu, an tọa nơi chỗ ngồi. 
Tỳ-xá-khư Mẫu dùng các thức ăn ngon bổ dâng cúng Phật và Tăng. Ăn 
xong, đẹp cất bát rồi, bà lấy một chiếc ghế thấp ngồi một bên. Đức Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện thuyết pháp, khai hóa, khiến bà hoan hỷ. 
Đức Thế Tôn nói pháp rồi rời chỗ ngồi ra về. 

Khi Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu dâng thức ăn, quên đem quả để 
dâng, bèn nghĩ: Ta vì trái tươi này nên thỉnh Phật và Tăng dùng cơm. 
Nay lại quên đem quả để dâng. Nghĩ như vậy rồi, bà liền sai người đem 
trái tươi đến trong Tăng-già-lam cúng cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
ăn rồi, nên không dám nhận. Đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu từ thí chủ kia đem đến thì nên làm pháp dư thực để ăn. 

Pháp dư thực như trước đã nói. 


1634. Xem Phần I, Ch. ¡v. Ni-tát-kỳ 27. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 915 





2. Các loại thịt 

1. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, có Tỳ-kheo bị bệnh điên cuồng, 
đến nơi lò giết bò trâu, ăn thịt sống và uống máu. Bệnh lành, bản tâm 
hồi phục, lo sợ phạm giới. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không phạm. Nếu các Tỳ-kheo khác bị bệnh như vậy, ăn thịt 
sống và uống máu mà bệnh được lành thì cũng được phép dùng. 

2. Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ gặp lúc mất mùa, lúa 
gạo khan hiếm, khất thực khó được. Các Tỳ-kheo khất thực không được 
nên đến chỗ nuôi voi để xin. Bấy giờ các quỷ thần vì tín kính Sa-môn 
nên khiến voi chết. Các Tỳ-kheo nhờ đó nhận được thịt voi để ăn. Đức 
Thế Tôn khởi từ niệm, bảo các Tỳ-kheo: 

- Voi là một binh chúng của Vua. Nếu nhà Vua nghe được việc 
này tất không hoan hỷ. Từ nay về sau không được ăn thịt voi. 

3. Bấy giờ, các Tỳ-kheo ở nước Ba-la-nại khất thực không được 
nên đến nơi chuồng ngựa để xin. Lúc ấy có quỷ thần vì tín kính Sa-môn, 
liền khiến ngựa chết. Các Tỳ-kheo nhờ đó mà nhận được thịt ngựa để 
ăn. Đức Thế Tôn từ mẫn, bảo các Tỳ-kheo: 

- Ngựa là một binh chúng của Vua. Nếu vua nghe được chắc không 
hoan hỷ. Từ nay về sau không được ăn thịt ngựa. 

4. Bấy giờ, có Tỳ-kheo đến nước Ba-la-nại khất thực không được, 
bèn đến nơi người đánh cá!%5 để xin. Bấy giờ có quỷ thần vì tin kính 
Sa-môn nên khiến các loài rồng chết. Tỳ-kheo nhờ đó nhận được thịt 
rồng!®%3 để ăn. 

Bấy giờ, Thiện Hiện Long vương'%” từ nơi ao của mình ra, đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng qua một bên thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có loài rồng có thể làm khô ráo một 
quốc độ hay ít hơn một quốc độ, mà nay các Tỳ-kheo lại ăn thịt loài rồng 
này. Lành thay! Đức Thế Tôn, đừng cho Tỳ-kheo ăn thịt loài rồng. !538 

Đức Thế Tôn nghe Thiện Hiện Long vương nói, im lặng nhận lời. 
Khi Thiện Hiện Long vương biết Đức Phật hứa khả rồi, đầu mặt kính lễ 
Phật, rồi về lại bản xứ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Tỳ-kheo, bảo: Hiện có loài rồng có đại thần lực, có oai đức, có thể làm 


1635. Hán: thủy để hành nhân 7kJấfT À, chỉ thợ lặn, hay người đánh cá. 

1636. Chính xác, nên hiểu là thịt rắn. Cf. Mahävagga vi, Vin.¡.220. 

1637. Thiện Hiện Long vương ‡#£lÊ †-. Pali, Vin.i. 219, Supassa. Hán đọc là Sudassa(na). Ngũ phần 22 
(T22n1421 tr.148c26): Thiện Tự Tại Long vương ?2Ê]fElB T:. 
163§. Ngũ phần, đã dẫn: “Hoặc khi có thể con rắn đó là rồng.” Thập tụng26 (T23n1435 
tr.186c29): “Rắn và rồng, đều cùng một giống cả.” 








916 BỘ LUẬT 3 





khô ráo một quốc độ, hay ít hơn một quốc độ, mà các Tỳ-kheo ăn thịt 
loài rồng này. Từ nay về sau không được ăn thịt loài rồng. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở nước Ba-la-nai khất thực không được, bèn 
đến nhà Chiên-đà-la, nơi đó nhận được thịt chó và ăn. Các Tỳ-kheo đi 
khất thực, chó ghét chạy theo sủa. Các Tỳ-kheo nghĩ: Trong số chúng 
ta, chắc có người ăn thịt chó nên khiến chúng nó ghét, chạy theo chúng 
ta sủa. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau không được ăn thịt chó, nếu ăn phạm đột-kiết-la. 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo uống thuốc tiêu 
xổ. Có vị ưu-bà-di tên là Tô-tỳ,'°9 đến Tăng-già-lam, thăm viếng các 
phòng. Đến chỗ Tỳ-kheo, hỏi: 

- Thầy bệnh thế nào? 

T-kheo nói: 

- Tôi uống thuốc tiêu xổ. 

Tô-tỳ lại hỏi: 

- Thầy cần gì? 

T-kheo bệnh nói: 

- Cần thịt. 

Tô-ty thưa: 

- Con sẽ đem thịt đến. 

Tô-tỳ liền trở về Ba-la-nại, sai người cầm tiền đi mua thịt. Tô-tỳ 
nói với người chạy vIỆc: 

- Anh cầm tiền này đi mua thịt đem về đây. 

Hôm đó tại Ba-la-nại người ta không mổ thịt. Người đàn ông đi 
khắp nơi tìm mua mà không có, trở về đến chỗ ưu-bà-di thưa: 

- Thưa đại gia, đại gia biết cho, hôm nay người ta không mổ thịt, 
con tìm mua khắp nơi mà không có thịt. 

Ưu-bà-di nghĩ như vầy: Ta hứa cúng thịt cho Tỳ-kheo bị tiêu xổ. 
Sợ rằng Tỳ-kheo này không nhận được thịt, hoặc có thể qua đời. Nếu 
vì sinh tử này mà Tỳ-kheo phải qua đời thì đối với pháp người xuất gia 
bị thối chuyển. Nếu là bậc hữu học thì không được thăng tiến. Nếu là 
A-la-hán thì khiến cho thế gian bị mất phước điển. Nghĩ như vậy xong, 
ưu-bà-di liền vào phòng sau, lấy dao bén tự cắt thịt trong người, gói lại. 
Bảo đứa ở nấu, rồi đêm đến Tăng-già-lam cho Tỳ-kheo bị bệnh tiêu xổ. 
Đứa ở làm theo lời dạy, đem đến dâng cho Tỳ-kheo. Tỳ-kheo ăn xong 
bệnh liền lành. Vị ưu-bà-di kia sau khi tự cắt thịt mình rồi, cả người bị 
đau nhức vô cùng, hết sức khổ não. Trước đó phu chủ của ưu-bà-di đi 


1639. Tô-tỳ ÑÊ*!. Pali, Vin.i. 216ff. Suppiyä. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 917 





khỏi, khi về không thấy Tô-tỳ nên hỏi: 

- Tô-tỳ ưu-bà-di ở đâu? 

Gia nhân thưa: 

- Bà bệnh nằm trong nhà. 

Phu chủ hỏi: 

- Bệnh gì? 

Tô-tỳ trình bày rõ nhân duyên. Phu chủ nói: 

- Chưa từng có người nào có lòng tin kính Sa-môn như Tô-tỳ, đến 
mức không thương tiếc kể cả thân mạng như vậy. 

Tô-tỳ ưu-bà-di nghĩ: Nay ta đang bị đau nhức vô cùng, có thể do 
đây mạng sống sẽ chấm dứt. Nay ta nên sắm sửa các thứ đồ ăn thức 
uống để thỉnh Phật và Tăng đến thọ thực, ngõ hầu có cơ hội ta được 
chiêm ngưỡng lần cuối. Tô-tỳ liền sai người đến Tăng-già-lam, thưa: 

- Kính thỉnh Đại đức Tăng sáng mai đến thọ thực. 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 

Liền trong đêm hôm đó, các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ được 
chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm sứ giả đến thưa đã đến giờ. Bấy giờ, Đức 
Thế Tôn khoác y, bưng bát, cùng các Tăng Tỳ-kheo đến nhà của Tô-tỳ 
ưu-bà-di, an tọa nơi chỗ ngồi. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi: 

- Ưu-bà-di Tô-tỳ đâu không thấy? 

Gia chủ thưa: 

- Vì bệnh nên ở trong nhà. 

Đức Phật bảo: 

- Gọi ưu-bà-di Tô-tỳ ra đây. 

Gia chủ liễn vào trong nhà nói: 

- Đức Phật bảo gọi cô ra. 

Tô-tỳ ưu-bà-di nghĩ như vầy: Ta đã được Đức Thế Tôn gọi. Bà 
liền đứng dậy bước ra, đột nhiên sự đau nhức bổng chấm dứt, vết thương 
lành lại như cũ, không hề có tỳ vết chi cả. Khi ưu-bà-di Tô-tỳ đến chỗ 
Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật 
dạy: 

- Không được làm như vậy! Không được làm như vậy! Tô-tỳ ưu- 
bà-di nên cho như vầy, nên học như vầy. Không được tự gây khổ cho 
mình. Cũng không được gây lo rầu cho người. 

Bấy giờ, Tô-tỳ ưu-bà-di tự tay châm sớt các thứ đồ ăn thức uống 
ngon bổ. Đức Phật và Tăng ăn xong, cất bát. Tô-tỳ lấy chiếc ghế nhỏ 
ngồi một bên. Bấy giờ Đức Phật vì ưu-bà-di phương tiện nói các thứ 
pháp, khiến bà được hoan hỷ. Đức Thế Tôn vì bà nói các pháp xong 


918 BỘ LUẬT 3 





liền từ chỗ ngồi ra về. Đến trong Tăng-già-lam, qua chỗ Tỳ-kheo bị 
tiêu xổ, hỏi: 

- Ông được Tô-tỳ ưu-bà-di đem thịt đến cho ông ăn phải không? 

Vị ấy thưa: 

- Bạch Thế Tôn, có. 

Đức Phật hỏi: 

- Ông có ăn không? 

Vị ấy thưa: 

- Có ăn. 

Đức Phật lại hỏi: 

- Ngon không? 

VỊ kia thưa: 

- Ngon, thịt thơm ngon như vậy khó mà có được. 

Đức Phật dạy: 

- Ông là người ngu si, ăn thịt người. Từ nay về sau không được ăn 
thịt người. Nếu ăn, phạm tội Thâu-lan-giá. Các thứ thịt đáng tởm khác 
cũng không được ăn. Nếu ăn thì phạm đột-kiết-la. 

Thế Tôn ở nước Ba-la-nại. Có cư sĩ, cha của Da-thâu-già '“° đến 
chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, Đức 
Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì ông mà nói pháp khai hóa khiến ông 
được hoan hỷ. Cha của Da-thâu-già nghe Phật nói pháp khai hóa tâm 
sinh đại hoan hỷ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: 

- Cúi xin Ngài nhận lời thỉnh mời của con. 

Bấy giờ Da-thâu-già đang đứng hầu sau Đức Phật, Đức Thế Tôn 
im lặng nhận lời mời thỉnh, còn Da-thâu-già không nhận lời mời, vì Đức 
Phật chưa cho phép ông nhận biệt thỉnh. Đức Phật dạy: 

- Có hai cách thỉnh cho phép được nhận. Hoặc là thỉnh Tăng, hoặc 
là thỉnh riêng. 

Bấy giờ, có một cư sĩ khác có ý nghĩ: Làm phước đức gì để Tăng 
thường được cúng dường, và sự bố thí của ta không dứt tuyệt? 

Cư sĩ liền bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép thường làm thức ăn cho Tăng. 

Ông thưa như vây: 

- Con không thể thường làm thức ăn cho chúng Tăng được. 

- Làm phước đức gì để Tăng thường được cúng dường, và sự bố thí 
của ta không dứt tuyệt? 

Cư sĩ liền bạch Phật. Đức Phật dạy: 


1640. Da-thâu-già Hlšlf[llI. Pali, Vin.¡. 239, Yasoja. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 919 





- Cho phép Tỳ-kheo thường đến nhà ông thọ thức ăn. 

VỊ kia liền thưa: 

- Con không thể thường làm thức ăn cho đạo nhân ăn được. 

- Làm phước đức gì để Tăng thường được cúng dường, và sự bố thí 
của ta không dứt tuyệt? 

Cư sĩ liền bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng sai đến thọ thực, hoặc đưa thức ăn!“ đến trong 
Tăng; hoặc thức ăn ngày mồng tám, ngày bố-tát, thức ăn ngày mồng 
một! trong tháng. 

Bấy giờ, có cư sĩ nghĩ: Cần làm phước gì để cúng dường thuốc 
chữa bệnh cho chúng Tăng? Vị ấy bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép cúng tiền thuốc cho chúng Tăng. 

Bấy giờ, có cư sĩ vừa làm xong phòng xá mới mà không có đạo 
nhân ở, nghĩ: Cúng dường chúng Tăng thứ gì để các Tỳ-kheo đến ở nơi 
phòng này? VỊ ấy bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nấu cháo để trong phòng. 

Nếu các vị không ở thì lại cho phép làm các thứ bánh và trái trong 
phòng. Nếu các vị không ở thì nên làm thức ăn cho. Nếu không ở thì cho 
phép cho tiền phòng.'!3 Nếu các vị vẫn cố không chịu ở thì cho phép 
cho giường dây, giường cây, nệm ngôi, gối, đồ trải dưới đất. Nếu vẫn cố 
không ở thì nên cho áo lót, gia, mền. Nếu vẫn cố không ở thì cho bình 
bát cùng ba y. Nếu vẫn cố không ở, thì nên làm cánh cửa, móc cửa, cho 
cây gậy, cho giày dép, cúng dù, cho quạt, cho bình nước, cho bình nước 
rửa, cho đồ đựng nước, cho các thứ dùng trong nhà tắm như bình đựng 
nước tắm, giường, cho vật cạo ghét, cho hương xông, cho hương hoàn, 
cho y phòng. Nếu vẫn cố không chịu ở, thì nên cúng tất cả vật cần dùng 
của Sa-môn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang nằm trên võng. Các Tỳ-kheo đi khất 
thực, thấy một người nặn sữa bò cho bò bê uống. Rồi lại nặn. Từ miệng 
con bò nghé, tiết ra một thứ nước bọt giống như sữa. Sau đó các vị nghi 
không dám uống sữa, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép uống sữa. Ngài nói, phương pháp nặn sữa là như vậy. 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào mùa thu, các Tỳ-kheo 
mắc bệnh nên nhan sắc tiểu tụy, hình dung khô gầy, sinh ghẻ lở.'“ Khi 


1641. Tống thực 3Â: mang thức ăn đến chùa cho tỳ-kheo. 

1642. Mông một, tính theo tháng 15 ngày; kể thêm ngày 16, nếu tính tháng 30 ngày. 

1643. Thính dữ phòng tiên ÄŠ#4ƒZ$Š; chưa hiểu ý. 

1644. Nhân duyên, đã kể trong Phần I, Ch.iv. Ni-tát-kỳ 26. Truyện kể, Cf. Vin.i. 199: mùa thu, 
các tỳ-kheo bịnh, ăn cháo và các thứ vật thực, đều ói ra cả. 


920 BỘ LUẬT 3 





ấy, Đức Thế Tôn ở nơi tịnh thất khởi ý nghĩ như vẫy: Tháng mùa thu, 
các Tỳ-kheo mắc bệnh, nhan sắc tiểu tụy, thân hình khô gầy sinh ghẻ. 
Nay ta nên cho phép các Tỳ-kheo ăn thứ gì để trị các chứng bệnh ấy? 
Ngài liền nghĩ: Có năm thứ thuốc người đời thường dùng'“5 là váng 
sữa, dầu, mật, bơ lỏng, đường mía.!“ Tạ nên cho các Tỳ-kheo dùng để 
làm thuốc chữa bệnh gầy ốm, như phương pháp dùng lương khô!” vậy. 
Nghĩ như vậy rồi, xế hôm ấy, từ nơi chỗ vắng đứng dậy, đem việc này 
tập hợp các Tăng T-kheo, Ngài dạy: 

- Vừa rồi ở chỗ vắng Như Lai tư duy sự việc như vậy, như vậy. Từ 
nay về sau cho phép các Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh được dùng năm 
thứ thuốc: váng sữa, dầu, mật, bơ lồng, đường mía. 

Các Tỳ-kheo nhận được các thứ thuốc ăn béo bổ; trong thời gian 
giữa ngày, không thể ăn kịp, huống chi nay lại thêm năm thứ thuốc này 
cũng trong thời gian giữa ngày. Lúc ấy, thuốc tuy nhiều mà người bệnh 
không kịp giờ để uống, nên các Tỳ-kheo bệnh hoạn càng tăng, hình thể 
vẫn khô gây, nhan sắc vẫn tiểu tụy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết mà vẫn 
cứ hỏi Tôn giả A-nan: 

- Sao các Tỳ-kheo hình thể nhan sắc vẫn như vậy? 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên trên bạch lên Đức Phật một cách 
đầy đủ. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nếu T-kheo nào có bệnh, thời hay phi thời, đều 
được phép dùng năm thứ thuốc ấy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bệnh nhận được thức ăn béo bổ, không thể 
ăn hết, cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh nhận lời thỉnh rồi, nên 
không ăn mà đem bỏ. Các chim quạ tranh nhau ăn kêu la ¡nh ỏi. Đức 
Phật biết mà vẫn cố ý hỏi A-nan: 

- Tại sao các loài chim quạ kêu la như thế? 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên trên bạch đây đủ lên Đức Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Cho phép người nuôi Tỳ-kheo bệnh, dù nhận lời thỉnh hay không 
nhận lời thỉnh, được phép ăn thức ăn của người bệnh ăn chưa hết; không 
phạm. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bị bệnh thống phong, thầy thuốc bảo 


1645. Tham chiếu Pali, Vin. ¡. 199: bhesajjãni ceva bhesajjasam-matãäni ca lokassa ãhãratthađ 
ca pharanti na ca onäãriko ãhãrako paññãyati, “Đây là những thứ mà thế gian xem là thuốc, có 
thể sung làm thức ăn, nhưng không được kể như là thức ăn chính.” 

1646. Tô, du, mật, sinh tô, thạch mật H3 #f“EMRIIfE. Pali: SappI, navanan, telam, madhu, 
phãmitam. 

1647. Phạn khứu pháp 8#. 




















SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 921 





ăn năm thứ mỡ: Mỡ gấu, mỡ cá, mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá sấu.!*8 Tôn 
giả bạch Phật, Phật cho phép dùng. Nhận đúng thời, lọc đúng thời, nấu 
đúng thời như phương pháp dùng dầu. Nhận phi thời, lọc phi thời, nấu 
phi thời; không được dùng. Nếu dùng thì như pháp trị. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ- 
kheo du hành trong nhân gian tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, gặp lúc mất 
mùa, lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Có năm 
trăm người ăn xin thường đi theo sau Đức Phật. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
đi chưa xa lắm, đến dưới một bóng cây bên đường, trải ni-sư-đàn ngôi. 
Lúc ấy có một cư sĩ tên là Tư-ha-tỳ-la,'“ là người huấn luyện voi, chở 
đường cát đen'"®° trên năm trăm cỗ xe, đi ngang qua đường. Trên đường 
đi, thấy tướng bánh xe nghìn căm'®! nơi dấu chân Đức Phật có ánh sáng 
rõ ràng, liền theo dấu chân tìm đến. Từ xa thấy Đức Thế Tôn ngồi dưới 
sốc cây, tướng mạo đoan chánh, các căn tịch tịnh, điều phục tối thượng, 
cũng như long tượng vương, tối thắng không ai sánh kịp, thí như đáy 
nước lóng trong không có bợn nhơ. Thấy Đức Thế Tôn như vậy, người 
huấn luyện voi sinh lòng kính tín, đến trước Ngài, đảnh lễ sát chân, rồi 
lui ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn vì cư sĩ Tư-ha mà phương tiện nói 
các pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Bấy giờ, Tư-ha cư sĩ nghe Đức 
Phật nói pháp sinh đại hoan hỷ, liền cúng dường các Tỳ-kheo mỗi vị 
một tô đường cát đen. Các T-kheo không nhận vì Đức Phật chưa cho 
phép nhận đường cát đen. Các T-kheo bạch Phật, Đức Phật cho phép 
nhận đường cát đen. Đức Phật bảo Tư-ha cúng cho mỗi Tỳ-kheo một tô 
đường cát đen. Tư-ha vâng lời Phật dạy. Cúng cho mỗi vị một tô đường 
cát đen. Cúng xong, còn dư đường cát đen. Phật bảo tuỳ ý cúng lại lần 
thứ hai, lần thứ ba. Cúng ba lần xong vẫn còn dư. Phật bảo cho người 
ăn xin. Cho rồi vẫn còn dư, Phật bảo cho lại lần thứ hai, lần thứ ba, để 
người ăn xin được no đủ. Cho người hành khất đầy đủ rồi vẫn dư. Đức 
Phật bảo Tư-ha, nên đem đường cát đen còn dư để chỗ tịnh địa, hoặc 
trong nước không trùng. Tại sao vậy? Vì chưa từng thấy chư thiên hay 
loài người, các ma, phạm vương, hay Sa-môn, Bà-la-môn nào ăn loại 
đường cát đen nây mà có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai, Vô sở 


1648. Trong bản: thất-thủ-ma-la Z&SƒF##ế; Pali: sumsumãra; Skt. $i§umãra. Trên kia, Phần I, 
Ch. ¡v. Ni-tát-kỳ 26, thay thất-thủ-ma-la bằng cá ma-kiệt 

1649. Tư-ha-tỳ-la #RIJ E##f#. Truyện đã kể trên, xem Phần I, Ch.iv. Ni-tát-kỳ 26. Trong đó, là 
người lái buôn tên Tư-ha tỳ-la-trà. 

1650. Hắc thạch mật #$#1?#; đường chưa tỉnh luyện. Pali: gula. Phân biệt với thạch mật, tức mật 
đường. Pali: phãmita. 

1651. Thiên bức luân tướng T-flil|Ñ. 


922 BỘ LUẬT 3 





trước, Đẳng chánh giác. 

Bấy giờ, Tư-ha vâng lời đem đường cát đen còn dư đổ chỗ nước 
không trùng. Nước liền tuôn khói và phát lên âm thanh, như cây sắt 
nóng đỏ bỏ vào trong nước, âm thanh chấn động. Đường cát đen dư nầy 
bổ vào trong nước, nước sôi, cũng phát ra âm thanh như vậy. Tư-ha thấy 
vậy hoảng sợ, lông trong người dựng ngược, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ 
sát chân Ngài, rồi lui qua ngồi một bên, đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Phật. Đức Thế Tôn biết Tư-ha ôm lòng hoảng sợ, lông trong người 
dựng ngược, nên phương tiện nói các pháp, khai hóa, khiến được hoan 
hỷ. Liên từ chỗ ngôi, Tư-ha lìa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, 
thấy pháp đắc pháp, đặng tăng thượng quả, liền bạch Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đại đức, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng làm người 
ưu-bà-tắc. Từ nay về sau con không sát sinh cho đến không uống rượu. 
Tư-ha nghe Đức Phật nói pháp sinh đại hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật rồi 
cáo ÌuI. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo khất thực thấy bạch y khi làm đường cát đen, có 
bổ kế-ny.!5 Các Tỳ-kheo sinh nghi không dám ăn quá ngọ, nên bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Phương pháp làm như vậy. Cho phép ăn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo khất thực nhận được đường cát dẻo,'*3 nên 
bạch Phật. Đức Phật cho phép ăn. Nhận được nước đường,'° Phật cho 
phép uống. Nhận được thứ mật đường đặc,'° Phật cho phép ăn. Nhận 
được đường cát trắng,!5 Phật cho phép dùng; nhận được ô-bà-đà-phả- 
ni, *” Đức Phật cho phép dùng. Nhận được nước hòa với nước mía, Đức 
Phật cho phép uống. Nhận được nước mía, Đức Phật cho phép uống. 
Nếu là các loại nước uống không làm người say, cho phép uống vào lúc 
phi thời. Nếu là loại nước uống làm người say, không được uống. Nếu 
uống thì sẽ như pháp trị. Nhận được mía, Đức Phật cho phép ăn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian từ nước Ma-kiệt- 
đề đến thành Vương-xá. Tất-lăng-già-bà-ta'58 được nhiều người biết, 


1652. Kế-ni JÉ; có lẽ Pali: Kinma (Skt. kinva), bột lên men, hay men. Hoặc. Skt. knãra (Pali: 
chãrika), tro, xem cht. 33 trên. Cf. Vin.¡. 210: người ta bỏ bột và tro vào trong mật đường (gule 
pinmhampi chãrikampi pakkhipanti) 

1653. Nhuyến hắc thạch mật, đường mía ở dạng lỏng. 

1654. Hắc thạch mật tương #871##l. Nước đường, tức mật đường pha với nước. Pali (Vin.i. 
226): gulodaka. 

1655. Ma xan trí J#$##iñ. 

1656. Bạch thạch mật [=1 #1. 

1657. Ô-bà-đà-phả-ni È*4ÈñjJ. 

1658. Tất-lăng-già-bà-ta 'j#J#{IlI3ŠI##. Truyện kể, xem Phần I, Ch. ¡v. Ni-tát-kỳ 26 & 86. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 923 





có nhiều đồ chúng, nhận được nhiều tô, du, mật, sinh tô, thạch mật đem 
cho đồ chúng. Đồ chúng tập trung tích trử, các đồ chứa đựng đều đầy 
hết. Bổn lớn, bổn nhỏ, chõ lớn, đấy đựng lạc, đấy lọc, treo trên vách, 
trên móc long nha, trên trụ, hoặc dưới gian nhà, chảy xuống ưới, làm 
cho phòng nhà hôi thúi. 

Bấy giờ, nhiều cư sĩ đến thăm Tăng-già-lam, thấy các phòng xá 
của đồ chúng Tất-lăng-già-bà-ta dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, các 
loại thuốc, cùng ngủ chung với chúng ở trong phòng, hôi thúi bất tịnh, 
tất cả đều cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử mà còn nhiều ham muốn, 
không biết nhàm chán, tự xưng là mình biết chánh pháp. Như vậy có gì 
là chánh Pháp? Cứ xem họ dồn chứa các thứ đồ ăn thức uống, các loại 
thuốc nhiều như vậy đâu khác gì kho chứa của vua Bình-sa? 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
biết hổ thẹn, ưa học giới, hiểm trách Tất-lăng-già-bà-ta rằng, - Sao dồn 
chứa nhiều đồ ăn thức uống, nhiều thứ thuốc ở trong phòng và cùng ngủ 
chung với chúng, hôi thúi bất tịnh như vậy? Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, ha trách đồ 
chúng của Tất-lăng-già-bà-ta: 

- Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, nhiều 
loại thuốc ở trong phòng và cùng ngủ với chúng, hôi thúi bất tịnh như 
vậy? 

Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, nếu có T-kheo bệnh nào cần tô, du, mật, sinh tô, 
hắc thạch mật, được phép dùng đến bảy ngày. Nếu quá hạn còn dùng 
thì sẽ như pháp trị. '®” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ thành Vương-xá du hành trong nhân 
gian (điều này như trên, không khác với giới lần lượt ăn, nên không 
chép ra). 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh hoạn phong, cần thuốc. Thầy thuốc 
bảo ngâm nước lúa mạch,'5 Đức Phật cho phép uống. Trường hợp cần 
dầu ngâm với nước lúa mạch; cần phả-ny'“°' ngâm với nước lúa mạch, 
Đức Phật cho phép dùng. Có trường hợp thuốc đúng thời hòa!“ với 


1659. Tỳ-kheo, ni-tát-kỳ 26. 

1660. Xem đoạn trên. 

1661. Phả-ni ở. 

1662. Thời dược l#Š, chỉ thực phẩm chính, ngũ cốc và cá, thịt, không được trữ dùng sau đứng 
bóng. 


924 BỘ LUẬT 3 





thuốc đúng thời; thuốc phi thời!5 hòa với thuốc đúng thời; thuốc bảy 
ngày! hòa với thuốc đúng thời; thuốc trọn đời'5% hòa với thời dược thì 
nên thọ như thuốc đúng thời. Hoặc thuốc phi thời hòa với thuốc phi thời; 
thuốc bẩy ngày hòa với thuốc phi thời; thuốc trọn đời hòa với thuốc phi 
thời, thì nên thọ như thuốc phi thời. 

Hoặc thuốc bảy ngày hòa với thuốc bẩy ngày; thuốc trọn đời hòa 
với thuốc bẩy ngày, thì nên thọ như thuốc bẩy ngày. 

Hay thuốc trọn đời hòa với thuốc trọn đời, thì thọ như thuốc trọn 
đời. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị mụt nhọt, cần thuốc để thoa; dùng cái 
soong để sao thuốc. Bạch Phật. Phật cho phép dùng. Bấy giờ, có Tỳ- 
kheo bị giộp,!5 thầy thuốc bảo dùng mỡ người để trị. Đức Phật cho 
phép dùng. Lúc ấy có Tỳ-kheo bị ói mửa, cần tóc mềm mịn. Đức Phật 
dạy cho phép đốt lấy tro hòa với nước, lọc rồi uống. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo tự mình đến bãi tha ma, lấy tóc người, lấy mỡ 
người đem về, các cư sĩ thấy đều ghét tởm, cho là xấu, là bần tiện. Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép lấy lúc vắng người. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo thân bị bệnh nhiệt, thầy thuốc bảo dùng 
chiên-đàn sẽ lành bệnh. Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật cho phép dùng. 
Nếu là trầm thủy hay chiên-đàn tất-lăng-kỳ-già-la-nậu-bà-la,! Phật 
cho phép dùng để thoa thân. 

Bấy giờ, các phòng Tỳ-kheo bị rắn vào. Tỳ-kheo chưa ly dục sợ 
hãi. Phật cho phép đuổi nó, hoặc dùng ống đồng đựng nó, hoặc lấy dây 
cột nó rồi mang đi vất. Vị kia không mở dây khi đặt xuống đất để thả, 
nên rắn bị chết. Đức Phật dạy: 

- Không nên không mở dây khi thả. 

Bấy giờ, phòng các Tỳ-kheo bị chuột vào. Tỳ-kheo chưa ly dục 
đều sợ hãi. Đức Phật dạy: 

- Nên đuổi nó chạy ra ngoài. Hoặc dùng bẩy để bắt rồi đem thả 
đi. 


1663. Phi thời được JERƒ##, được trữ dùng sau ngọ. Tứ phần, gồm 5 thứ: tô, du, mật, sinh tô, hắc 
thạch mật. Ngũ phần và Thập tụng, chỉ có 4, bỏ sinh tô. 

1664. Thất nhật dược +|#Š; thuốc chỉ được phép trừ dùng trong vòng bẩy ngày. 

1665. Tận hình thọ dược ã8J5##Š; thuộc trữ dùng cho đến hết đời. 

1666. Hoạn pháo RB. Bong da, giộp da. 

1667. Chiên-đàn tất-lăng-kỳ-già-la-nậu-bà-la JWf#f'BZ/4ffIIZE(J/6&) Ö##š##. CT. Dược sự 
3 (tr.10a): “bịnh nhiệt rất nặng, dùng ngưu đầu chiên đàn (Skt. go§oinga-candana) thoa vào 
mình.” 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 925 





Vị kia để trong bẩy đem bỏ luôn cả bẩy. Chuột ở trong bẩy chết. 
Đức Phật dạy: 

- Khi thả, không được không mở bẩy ra. 

Bấy giờ, phòng các Tỳ-kheo bị bò cạp, rít, sầu vào. Các Tỳ-kheo 
chưa ly dục sợ hãi. Đức Phật dạy: Dùng vật gì xấu hay cục bùn, hay lấy 
đồ quét, túm nó đem bỏ đi. Khi bỏ, không mở ra nên bị chết, Phật dạy: 

- Khi bỏ, không được không mở ra. 

Bấy giờ, Đức Phật ở tại thành Vương-xá. Các Tỳ-kheo phá nhà 
tắm. Có con rắn trong bọng cây chạy ra, cắn thầy Tỳ-kheo chết. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn từ niệm bảo các Tỳ-kheo: 

Vị Tỳ-kheo kia không sinh từ tâm đối với vua của rắn là tám vị 
Long vương nên bị rắn cắn chết. Tám Long vương'%% là 'Tỳ-]âu-lặc-xoa 
Long vương, Già-ninh, Cù-đàm-minh, Thí-bà-di-đa-la, Đa-xà-y-la-bà- 
ny, Già-tỳ-la-thấp-ba-la, Để-đầu-loại-thác Long vương. Nếu Tỳ-kheo 
từ tâm đối với tám rắn Long vương thì không bị rắn cắn chết. Nếu Tỳ- 
kheo này, có từ tâm đối với tất cả chúng sinh thì cũng không bị rắn kia 
cắn chết. 

Đức Phật cho phép làm bài chú tự bảo hộ niệm từ: 

- Ty-lâu-lặc-xoa-từ, Già-ninh từ, Cù-đàm-minh từ, Thí-bà-di-đa- 
la từ, Đa-xà-y-la-bà-ny từ, Già-tỳ-la-thập-ba-la từ, Đềể-đầu-lại-thác từ. 
Từ niệm chư Long vương, kiển-thát-bà, la-sát-sa. Nay tôi tác từ tâm trừ 
diệt các độc ác, từ đây được bình phục, đoạn độc, diệt độc, trừ độc. Nam 
mô Bà-già -bà.!9 

Đức Phật cho phép dùng dao mổ ra máu rồi dùng thuốc thoa, cũng 
cho phép chứa con dao nhọn. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh độc, '“? thầy thuốc bảo uống hủ lạn 
dược.'"”!' Nếu hủ lạn dược nầy đã rơi xuống đất!”? thì nên lấy đồ đựng 
đầy nước hòa với thuốc, lọc rồi thọ, sau đó mới uống. Nếu thuốc chưa 
rơi xuống đất, thì lấy đồ đựng đầy nước hòa với thuốc, lọc rồi uống chứ 

















1668. Tám Long vương: Tỳ-lâu-lặc-xoa F#RRÍJ)X, (Pali: Virũnhaka, Skt. Virũnhaka) Già- 
ninh ÍJjl5Z, Cù-đàm-minh #Ê3‡Z£, Thí-bà-di-đa-la #ø3ŠfZ##, Đa-xa-y-la-bà-ny Z#H## 
JẺ., Già-tỳ-la-thấp-ba-la fJIIE2##l4###, Đề-đầu-lại-thác †#ÈĐfñf, (Pali: Dhatarandha, Skt. 
Dhatarändra). Vi#. ii. 110, bốn gia tộc của vua rắn (cattãri ahirãjakulãni): Virũpakkha (Tỳ- 
lâu-lặc-xoa), Eräpatha (Y-la-bà-ni), Chabyäputta (Già-tỳ-la-thấp-ba-la), Kanhãgotamaka (2 
Hắc Cù-đàm). 

1669. Tham chiếu, Vin.ii. đã dẫna 

1670. Bệnh độc 3z; có lẽ ngộ độc. Cf. Vin.i. 206, tỳ-kheo uống nhằm chất độc (visam pitam 
hoti), Phật dạy, cho uống phân bò (gũtham pãyetum) hòa với nước. 

1671. Hủ lạn dược J8jll#Š. Đây chỉ lấy nước tiểu trâu bò làm thuốc. 

1672. Nghĩa là, trâu bò đã tiểu xuống đất. Chứ không phải hứng, khi chúng đang tiểu. 


926 BỘ LUẬT 3 





khỏi phải thọ. 

Bấy giờ, cũng có Tỳ-kheo bị bệnh độc, thầy thuốc bảo uống bùn 
ở trong ruộng. Đức Phật cho phép dùng đồ đựng đầy nước hòa với bùn 
và lọc, sau đó thọ rồi mới uống. 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ Kỳ-bà Đồng tử dùng dao 
chữa chỗ đại tiểu tiện, và dưới hai nách của Tỳ-kheo bệnh. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn vì từ niệm, bảo các Tỳ-kheo: 

- Kỳ-bà Đồng tử này dùng dao chữa chỗ đại tiểu tiện, và dưới hai 
nách cho Tỳ-kheo bệnh. Người bịnh không được dùng dao chữa như 
vậy. Tại sao? Vì dao bén, nên nơi bị mổ ăn sâu vào trong thịt. Từ nay 
về sau, cho phép dùng dây gân hay dây bằng lông cột thắt lại hoặc lấy 
móng tay ngắt cho đứt da, sau đó mới sức thuốc. Đức Phật dạy tiếp: 

- Cho phép làm thuốc bằng tro. Nếu tay cầm không bảo đảm, Phật 
cho phép làm đồ đựng thuốc tro. Nếu đồ đựng dễ vỡ, cho phép làm bằng 
Xương. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bị chứng thống phong, thầy thuốc bảo hòa 
ba loại thuốc để uống, nên kêu A-nan lấy ba thứ thuốc để hòa, mang ra. 
Bấy giờ, A-nan vâng lời Phật, tự hòa ba thứ thuốc lại nấu với nhau, rồi 
đem dâng cho Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết mà cố ý hỏi A-nan: 

- Ai nấu thuốc này? 

A-nan thưa: 

- Con tự nấu. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Không được tự nấu. Nếu tự nấu, sẽ như pháp trị. 

3. Tịnh trù 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
Tăng Tỳ-kheo du hành trong nhân gian. Bấy giờ, gặp lúc mất mùa lúa 
gạo khan hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Có sáu trăm 
chiếc xe chở đầy đồ ăn thức uống đi theo Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
khi ấy, từ nước Bà-xà du hành trong nhân gian đến Tỳ-xá-ly. Lúc ấy 
các tịnh nhân sửa soạn đầy đủ các thức ăn thanh tịnh. Họ lớn tiếng cao 
giọng, hoặc kêu người bảo dùng nắp đậy đồ chứa vật này, đồ chứa vật 
kia. Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố ý hỏi tôn giả A-nan: 

- Tại sao các Tỳ-kheo kêu la lớn tiếng như bọn người chài cá 
vậy? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Các tịnh nhân sửa soạn các thức ăn thanh tịnh nên lớn tiếng cao 
giọng, hoặc bảo đậy nắp đồ chứa vật này, đồ chứa vật kia, cho nên lớn 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 927 





tiếng như vậy. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Không được trong cương giới, cùng ngủ với thức ăn, cùng nấu đồ 
ăn để ăn. Nếu ăn thì sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem đồ ăn thức uống để nơi đất trống, tích 
trử không bảo đảm, khiến trẻ chăn bò chăn dê, hoặc kẻ trộm cướp lấy 
đi. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên kết nhà tịnh trù nơi chỗ đất vắng, hay ở bên phòng. 

4. Tịnh nhục 

Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có tướng quân Tư-ha'%”3 là đệ tử 
của Ni-kiển. Tại công đường,'”* có năm trăm Lê-xa ngồi ăn, họ dùng 
vô số phương tiện khen ngợi Phật, Pháp, Tăng. Bấy giờ, tướng quân 
Tư-ha tại chỗ ngồi nghe vô số phương tiện khen ngợi Phật, Pháp, Tăng 
nên sinh lòng tin ưa, muốn đến yết kiến Đức Phật. Ông ta nghĩ như vây: 
Nay ta hãy đến thưa với thầy Ni-kiền để đến chỗ Cù Đàm. Bấy giờ, Tư- 
ha liền đến thưa với Ni-kiển: 

- Tôi muốn đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. 

Ni-kiền nói: 

- Ông chủ trương nên làm.'!55 Cù-đàm giáo hóa đệ tử bằng thuyết 
không nên làm. Thôi, đừng nên đến đó. 

Bấy giờ, tướng quân Tư-ha rút lại ý định đi gặp Phật trước đó. 
Các Lê-xa lần thứ nhì, lần thứ ba cũng khen ngợi Phật, Pháp, Tăng như 
vậy. Tướng quân Tư-ha khi nghe lần thứ hai, lần thứ ba sự khen ngợi 
như vậy, khởi ý nghĩ như vầy: Nay ta hãy đi gặp Cù-đàm, khỏi phải từ 
giã thầy Ni-kiển. Xem Thầy sẽ làm gì được ta? Bấy giờ, Tư-ha liền đến 
chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi lui qua một bên. Đức Thế Tôn dùng 
vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Tư-ha nghe 
Phật phương tiện nói pháp tâm sinh đại hoan hỷ bạch Phật: 

- Tôi nghe nói Cù-đàm giáo hóa các đệ tử bằng thuyết không 
nên làm. Các Sa-môn đồn như vậy, có đúng sự thật, có đúng như pháp 
chăng? 

Đức Phật nói với Tư-ha: 


1673. Tư-ha tướng quân #jI[|ỸfE. Pali, Vin.¡. 233, Sĩhasenapati; vị tướng quân người Licchavĩ 
(Lê-xa), ở Vesãli; đệ tử của Niganmha (Ni-kiển). Xem Trung A-hàm 4, kinh số 18 “Sư Tử” (T1, 
tr.440c); Pali, A.viii.12 STha 

1674. Đoán sự đường lf*?, chỗ xử án, xử lý việc công. 

1675. Nguyên Hán: tác pháp fEi#:. Tham chiếu. Trung A-hàm 4 (T01n26 tr.441a01): “Sa-môn 
Cù-đàm chủ trương bất khả tác 4`H[Íf.” Cf. Vin.i. 233: akiriyavãdam samanam gotamam, 
Sa-môn Cù-đàm chủ trương “Không được làm.” 


928 BỘ LUẬT 3 





- Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa các đệ tử 
bằng thuyết không nên làm; lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có 
nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa các đệ tử bằng thuyết 
hãy nên làm; lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên 
phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa các đệ tử bằng pháp đoạn diệt; !55 
lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để 
nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử bằng pháp uế ác;'“” lời nói ấy đúng sự thật, 
đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa 
đệ tử bằng pháp điều phục;'“” lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. 
Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử, đó là thuật 
ngữ bằng pháp diệt ám;'"? lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có 
nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử rằng “Sự sinh 
của ta đã dứt; không còn tái sinh nữa”!%9: lời nói ấy đúng sự thật, đúng 
như pháp. Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử 
rằng, Ta đã đến chỗ vô úy, thuyết vô úy pháp;'”! lời nói ấy đúng sự 
thật, đúng như pháp. 

Đức Phật nói với Tư-ha: 

- Vì sao Ta nói “Không nên làm“ cho đến “Chỗ vô úy” để giáo 
hóa đệ tử, rằng lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp? 

- Ta nói “Không nên làm“, là không nên làm ba pháp ác bất thiện: 
thân làm ác, miệng nói ác, tâm nghĩ ác. 

- Ta nói “Nên làm“, là nên làm ba pháp thiện. 

- Ta nói “Pháp đoạn diệt“, là đoạn diệt tham dục, sân nhuế, ngu 
S1. 

- Ta nói “Pháp uế ác“ là kinh tổm pháp bất thiện do bởi nghiệp 
thân, khẩu, ý. 

- Ta nói “Pháp điều phục“ là điều phục tham dục, sân nhuế, ngu 
S1. 

- Ta nói “Diệt ám” là diệt các pháp tối tăm ác, bất thiện. 

- Ta nói “Sự sinh của ta đã dứt” là nói sự thọ sinh của Ta đã dứt 
tuyệt, không còn bào thai, và lại giáo hóa cho con người cắt đứt sinh 





1676. Đoạn diệt pháp fJÄ?#. Pali: ucchedavädo samano gotamo, Sa-môn Gotama chủ trương 
đoạn diệt (hư vô luận). 

1677. Uế ác pháp 1%. Pali: jegucchï, chủ trương khổ hạnh kinh tởm. 

1678. Điều phục pháp äÏ{ÄÑ3#. Pali: venayika, chủ trương tự chế ngự, khắc kỹ. 

1679. Diệt ám pháp l#flÌE. Pali: tapassT, chủ trương nhiệt hành (khổ hành). Bản Hán hiểu là 
tamo (bống tối) thay vì tapo (sức nóng). 

1680. Đoạn dưới nói rõ: Không nhập thai nữa. Pali: apagabbo, chủ trương không nhập thai 
(không tái sinh). 

1681. Vô úy pháp ##JŠ}Š. Pali: assattha, sự tĩnh chỉ, tô tức pháp. 




















SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 929 





° 


tử. 

- Ta nói “Đến chỗ vô úy” là tự mình không có sự sợ sệt, lại an ủi 
chúng sinh. 

- Nầy Tư-ha! Đó là, có nhân duyên để nói rằng, Ta giáo hóa các 
đệ tử bằng thuyết “không nên làm”; “Đến chỗ vô úy”, lời nói ấy đúng 
sự thật, đúng như pháp. 

Tư-ha bạch Phật: 

- Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay về sau, con không sát 
sinh cho đến không uống rượu. 

Đức Phật bảo Tư-ha: 

- Ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là vị đại thần trong 
nước, mọi người đều biết, nên làm việc làm lợi ích cho mọi người. Đừng 
nên cử động khinh suất, rồi sau có sự ăn năn. 

Tư-ha thưa: 

- Khi mà con đến làm đệ tử của ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn, họ 
liền cầm phan, xướng lệnh khiến cho người trong nước biết: “Tư-ha là 
đệ tử của Ni-kiển.” Nay con nghe Đức Thế Tôn ân cần dạy bảo: “Ông 
hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là vị đại thần trong nước, mọi 
người đều biết, nên làm, việc làm lợi ích cho mọi người. Đừng nên cử 
động khinh suất, rồi sau có sự ăn năn.” Điều này làm cho con càng tin 
tưởng sâu xa hơn. 

Tư-ha lại bạch Phật: 

- Bạch Đại đức! Lần thứ hai, con xin trọn đời quy y Phật, Pháp, 
Tăng. Không sát sinh, cho đến không uống rượu. Từ nay về sau, cửa 
ngõ nhà con Ni-kiển ngoại đạo không được (872a1) vào. Phật và các 
đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, ra vào cửa ngỏ nhà con 
không có sự trở ngại. 

Đức Phật nói với Tư-ha: 

- Trước đây, ông như là nguồn suối ngày đêm cung cấp cho ngoại 
đạo Ni-kiển, nay làm sao đoạn tuyệt được? 

Tư-ha lại hỏi Đức Phật: 

- Con được nghe người ngoài nói: Sa-môn Cù-đàm tự nói, “Bố thí, 
nên bố thí cho Ta, không nên bố thí cho người khác. Bố thí cho ta sẽ 
được quả báo lớn. Bố thí cho người khác sẽ không được quả báo. Nên 
bố thí cho đệ tử của Ta. Không nên bố thí cho đệ tử người khác. Bố thí 
cho đệ tử của Ta sẽ được quả báo lớn. Bố thí cho đệ tử người khác sẽ 
không được quả báo.” 

Đức Phật trả lời cho Tư-ha: 


930 BỘ LUẬT 3 





- Ta không nói như vậy, mà ta nói: Nếu người có từ tâm, chỉ đem 
nước vo gạo cho đến như nước cơm, đem đổ chỗ nước bất tịnh có trùng, 
khiến cho loài trùng kia được thọ hưởng chất này; Ta nói người kia còn 
có phước. Huống chi là cho con người. Ta nói, bố thí cho người trì giới 
được quả báo lớn hơn so với cho người phá giới. 

Tư-ha bạch Phật: 

- Như lời Đức Thế Tôn đã nói, như lời Đức Thế Tôn đã nói. Chúng 
con xin tự biết. 

Rồi Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến 
cho Tư-ha được hoan hỷ. Từ chỗ ngồi xa lìa trần cấu, đặng con mắt pháp 
trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng; liền bạch Phật: 

- Nay, lần thứ ba, con nguyện trọn đời quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Không sát sinh cho đến không uống rượu. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận 
lời mời thọ thực của con vào ngày mai. 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng sự im lặng. Tư-ha biết Đức Thế Tôn 
hứa khả, liền đứng dậy kính lễ sát chân Phật cáo lui. 

Trong đêm ấy, Tư-ha sắm sửa đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống 
ngon bổ, sáng ngày đúng giờ, đến thỉnh Phật phó trai. Đức Thế Tôn 
khoác y, bưng bát, cùng một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, đến nhà 
Tư-ha, trải ni-sư-đàn an tọa. Ngay lúc ấy, các Ni-kiển Tử đến chỗ ở của 
Lê-xa hoa tay cao lên, kêu la lớn tiếng với giọng oán giận: 

- Tướng quân Tư-ha này, đã tự giết con bò lớn để thiết đãi bữa 
cơm cho Sa-môn Cù-đàm và các đệ tử. Biết thí chủ vì mình giết mà vẫn 
cố ăn! 

Lúc ấy, có người đến chỗ Tư-ha nói cho biết: 

- Hiện có các Ni-kiển Tử đến trú xứ của Lê-xa, đưa tay cao lên, 
lớn tiếng kêu gào, oán hận, nói: “Tướng quân Tư-ha, tự giết bò thiết đãi 
bữa ăn cho Sa-môn Cù-đàm và các Tăng Tỳ-kheo. ” 

Tư-ha nghe rồi nói: 

- Những người đó là ngày đêm thường xuyên coi Phật và Tăng 
Tỳ-kheo là oan gia. Ta không bao giờ vì mạng của ta mà cố ý đoạn 
mạng chúng sinh. Bấy giờ, tướng quân Tư-ha dùng các đồ ăn thức uống 
ngon bổ dâng lên. Bữa ăn của Đức Phật và Tăng Tỳ-kheo đã xong, bình 
bát được thu dọn, ông lấy chiếc ghế nhỏ ngồi qua một bên, Đức Phật vì 
ông mà phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến cho Tư-ha được hoan hỷ. 
Vì ông nói pháp xong, rời chỗ ngồi ra về. 

Khi về đến Tăng-già-lam, vì nhân duyên này, Đức Phật tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, bảo: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 931 





- Từ nay về sau, nếu có thí chủ vì mình cố ý giết thì không được 
ăn. Vì mình cố ý giết ở đây là cố ý thấy, cố ý nghe, cố ý nghi. Có ba 
nhân duyên như vậy là thịt bất tịnh, Ta nói không được ăn. Nếu thấy 
vì ta mà cố ý giết, hoặc nghe từ người đáng tin nói, vì ta mà cố ý giết, 
hoặc thấy trong nhà có đầu, có da, có lông, có máu, có chân, và người 
này có khả năng làm mười điều ác, thường là người sát hại, có thể vì ta 
mà cố ý giết. Ba nhân duyên như vậy gọi là thịt không thanh tịnh, không 
được ăn. Có ba loại thịt tịnh nên ăn: Không cố ý thấy, không cố ý nghe, 
không cố ý nghi. Nếu không thấy vì ta mà giết, không nghe vì ta mà 
giết, hoặc không thấy trong nhà có đầu, chân, da, lông máu, và người 
kia không phải là người giết hại, cho đến thọ trì mười điều thiện, người 
kia không bao giờ vì ta mà đoạn mạng chúng sinh. Ba thứ thịt như vậy 
gọi là tịnh, được ăn. Nếu là thịt làm ở nơi thờ tự thì không được ăn. Tại 
sao vậy? Người kia với dụng ý làm để đem đến cúng tế. Cho nên không 
được ăn, nếu ăn sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ- 
kheo du hành trong nhân gian. Từ Tỳ-xá-ly, đến Tô-di; từ Tô-di đến ở 
thành Bạt-đề.'“2 Bấy giờ, ở thành Bạt-đề có đại cư sĩ tự Mân-trà,'533 là 
đệ tử của Bất-lan Ca-diếp, '53 giàu có rất nhiều của báu, nhiều voi ngựa 
xe cộ, nô tỳ, người ăn kẻ ở, kho lẫm nhẫy đây, có đại oai lực, tùy theo 
ý muốn, chu cấp người vật. Khi người cư sĩ này vào kho, thì như lỗ trục 
của bánh xe, lúa thóc tự nhiên tuôn ra mãi, cho đến khi nào cư sĩ ra khỏi 
kho. Người vợ của cư sĩ cũng có phước lực như vậy. Dùng tám đấu gạo 
nấu cơm cung cấp cho cả bốn binh chủng; và người bốn phương đến xin 
đều cho họ ăn đầy đủ, không khi nào hết, cho đến khi nào đứng dậy đi. 
Người con cũng có phước lực như vậy. Dùng cái đấy đựng đầy một ngàn 
lượng vàng, cho cả bốn binh chủng và người bốn phương đến xin theo ý 
muốn của họ đều được đầy đủ, không bao giờ hết, cho đến khi nào đứng 
dậy đi. Vợ con của cư sĩ cũng đều có phước lực như vậy. Họ dùng một 
gói hương thoa cho bốn binh chúng và người bốn phương đến xin, một 
cách đây đủ theo ý muốn, không bao giờ hết, cho đến khi nào đứng dậy 
đi. Tôi tớ trai của cư sĩ cũng có phước lực như vậy. Dùng một cái cày, 
cày bảy khu đất gò. Đứa tớ gái cũng có phước lực như vậy. Dùng tám 
đấu thóc mà cho binh bốn bộ ăn không hết. Trong gia đình ấy, người 


1682. Bạt-đề ¿l#. Pali: Bhaddiya, thành phố thuộc vương quốc Anga (Ương-già). 

1683. Mân-trà S¿Zš. Pali, Vin.i. 240, Menmaka, phú hộ ở Bhaddiya, vương quốc Anga; là ông 
nội của bà Visakhã; là một trong 5 Đại thần Quốc khố của Vua Bimbisira. Không thấy nói ông 
là đệ tử của Pũrana-Kassapa (Bất-lan Ca-diệp). Nhưng có một người đầy tớ tên Puuna. 

1684. Bất-lan Ca-diệp 4Eñfi}JUff:. Pali: Pũrana-Kassapa, một trong sáu tông sư ngoại đạo. 


932 BỘ LUẬT 3 





nào cũng tranh nói đó là phước lực của mình. 

Bấy giờ, cư sĩ Mân-trà nghe Đức Phật từ Tô-di du hành trong nhân 
gian đến thành Bạt-đề. Cư sĩ nghĩ như vầy: Nay ta đến xin phép thầy 
Bất-lan Ca-diếp để đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Nghĩ như vậy rồi, đến 
chỗ vị thây thưa: 

- Bạch Đại sư, con nghe Phật từ Tô-di, du hành trong nhân gian 
đến thành Bạt-đề. Nay con muốn đến đó để gặp Sa-môn Cù-đàm. 

Bất-lan Ca-diếp nói với cư sĩ: 

- Cư sĩ, Ông có đại thần lực, tự tại theo ý, không nên đến gặp Sa- 
môn Cù-đàm, mà Sa-môn Cù-đàm phải đến yết kiến ông. Theo pháp là 
như vậy. Người xuất gia nên đến thăm hỏi người bạch y. 

Vị cư sĩ nghĩ như vầy: Chưa từng có Sa-môn nào là cái gai đối với 
Sa-môn khác. Ta cần gì phải xin phép Bất-lan Ca-diếp? Không từ biệt 
mà đi, Bất-lan Ca-diệp có thể làm gì ta được? Ta cứ đến gặp Cù-đàm. 

Cư sĩ Mân-trà đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng 
lui qua một bên. Đức Thế Tôn vì ông dùng nhiều phương tiện nói pháp, 
khai hóa, khiến cho cư sĩ được hoan hỷ. Bấy giờ, Mân-trà nghe Phật nói 
pháp. sinh tâm vui mừng lớn, liền bạch Phật: 

- Con là cư sĩ ở thành Bạt-đề, đệ tử của Bất-lan Ca-diếp. 

Ông đem đây đủ tất cả việc phước lực gia nghiệp của mình bạch 
lên Đức Thế Tôn và hỏi: 

- Trong nhà của con, mọi người đều tranh nhau bảo đó là phước 
lực của mình. Vậy xin Đức Thế Tôn vì con mà cho biết đó là phước lực 
của ai? 

Đức Phật bảo cư sĩ Mân-trà: 

- Thuở quá khứ, tại nước Ba-la-nại, ông là một cư sĩ giàu có, nhiều 
của cải, kho chứa đầy nhẫy. Vợ con, tớ trai, tớ gái của ông bấy giờ, cũng 
là vợ con, tớ trai, tớ gái của ông hiện nay. Cư sĩ, bấy giờ là lúc lúa gạo 
khan hiếm, nhân dân đói khát, khất cầu khó được. Một hôm nọ, trong 
nhà cư sĩ đang ngồi ăn thì có một vị Phật-bích-chi tên là Đa-ha-lâu- 
chi! vào khất thực. Cư sĩ nói: “Các người cứ ăn đi, để tôi đem phần 
ăn của tôi cúng dường vị Tiên nhân này.” Vợ của ông lại nói như vầy: 
“Anh cứ ăn đi, để em đem phần ăn của em cúng cho vị tiên nhân này.” 
Tớ trai, tớ gái của ông cũng đều nói như vầy: “Xin các đại gia cứ ăn đi 
để tụi con đem phần ăn của tụi con hiến cúng cho vị Tiên nhân này.” 
Tất cả mọi người đều muốn đem phần ăn của mình cúng cho vị Phật- 
bích-chi thôi. Cư sĩ biết không? Vì nhân duyên quả báo như vậy nên 

















1685. Đa-ha-lâu-chi [#4 Theo truyện kể DhA.iii.363, Phật hiệu Vipassĩ (Tỳ-bà-thi). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 933 





ngày nay mọi người đều chung có phước lực như vậy. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì ông mà nói 
pháp, khai hóa, khiến sinh hoan hỷ, từ nơi chỗ ngồi xa lìa trầu cấu, đặng 
con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, thành tựu quả chứng, và 
bạch Phật: 

- Từ nay về sau, trọn đời con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, làm 
người ưu-bà-tắc. Không sát sinh cho đến không uống rượu. Cúi xin Đức 
Thế Tôn nhận lời thỉnh mời của con, bảy ngày ở lại thành Bạt-đề. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi cư sĩ Mân-trà biết 
Đức Thế Tôn và Tăng Tỳ-kheo đã chấp nhận lời mời bằng cách im lặng 
rồi, liền chuẩn bị đầy đủ các thức ăn đủ mùi vị để cúng dường bảy ngày 
cho Phật và Tăng Tỳ-kheo trong thành Bạt-đề. 

Sau khi qua bảy ngày thọ thỉnh, Thế Tôn đi qua vùng hoang mạc. 
Bấy giờ, Mân-trà cư sĩ sai người dùng một ngàn hai trăm năm mươi con 
bò cái, và dùng voi chở đầy các thức ăn để cúng dường Phật và Tăng 
Tỳ-kheo theo lộ trình trên. 

Đức Thế Tôn sau khi nhận sự cúng dường bảy ngày xong, liền đến 
vùng hoang mạc. Trên đường đi, các Tỳ-kheo thấy có người vắt sữa bò 
cho con bò nghé uống. Rồi lại vắt. Từ miệng con bò nghé chảy ra một 
thứ nước bọt giống như sữa.'5 Do đây mà các Tỳ-kheo sau đó không 
dám uống sữa, nên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Phương pháp vắt sữa là như vậy. Cho phép uống. 

Sữa bò cho ra năm loại: sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, bơ, bơ 
troio SS, 

Qua khỏi hoang mạc rổi thức ăn vẫn còn dư. Sứ giả kia khởi ý 
nghĩ như vẫy: “Cư sĩ Mân-trà giàu có, nhiều tài bảo, nên làm các thức 
ăn này để các Tỳ-kheo dùng dọc đường. Nay ta nên đem hết đồ ăn 
thức uống này cúng cho các Tỳ-kheo.” Ñghĩ xong, sứ giả liền đem đồ 
ăn thức uống cúng cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo không nhận vì bảo 
Đức Phật chưa cho phép nhận lương thực dọc đường. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau, cho phép nghĩ là thức ăn của đàn-việt để nhận, 
rồi khiến tịnh nhân cất giữ, chứ không được tự thọ nhận. Khi nào cần 
thì tầy ý xử dụng. 


1686. Như đoạn trên. Xem tr. 13. 

1687. Nhũ ÝL, lạc Hỗ, sinh tô “EHZ, thục tô #Ä#, đề hồ WÈRlỦl.. Pali: Khira, sữa tươi; dadhi, sữa 
đông, sữa chua; takka, sữa bơ, bơ lỏng với 1⁄4 nước, do đun dadhi rồi quậy; navanita, bơ tươi hay 
bơ sống, chế biến từ takka; sappi, bơ lỏng hay bơ trong, do đun bơ sống lên, thành chất dầu 
ăn.. 


934 BỘ LUẬT 3 





5. Tám thứ nước 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nước A-mâu-đa-la,!% du hành nhân 
gian đến thành A-ma-na'5% trú trong vườn của Bà-la-môn bện tóc Sí- 
nâu.!9 [Lúc ấy, Bà-la-môn bện tóc Sí-nậu nghe Sa-môn Cù-đàm xuất 
gia từ dòng họ Thích, từ nước A-mâu-đa-la đến thành A-ma-na, trú 
trong vườn của ta. Vị kia khởi ý nghĩ như vầy: Sa-môn Cù-đàm có đại 
danh xưng, gọi là Như lai, Vô sở trước, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điển ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Lành thay, nay ta nên đến yết kiến con 
người Vô trước như vậy. Bấy giờ, Bà-la-môn bện tóc đến chỗ Đức Thế 
Tôn, cung kính hỏi chào rồi, lui qua một bên mà ngồi. Đức Phật vì ông 
dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến sinh hoan hỷ. Khi Bà- 
la-môn nghe Phật nói pháp rất hoan hỷ rồi, bạch Phật: 

- Cúi xin Phật và Tăng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh mời thọ thực của 
con vào sáng mai. 

Đức Phật nói: 

- Hiện tại Tăng Tỳ-kheo đông, mà ông là người tin ngoại đạo. 

Bà-la-môn thưa: 

- Dù chúng Tăng hiện nay đông, con tuy là người tin theo ngoại 
đạo, nhưng cũng xin Ngài và chúng Tăng nhận lời thỉnh mời thọ thực 
của con vào sáng mai. 

Tuy Đức Thế Tôn nói đi nói lại ba lần, nhưng Bà-la-môn cũng lại 
ba lần thưa Đức Thế Tôn như vậy. Đức Thế Tôn bấy giờ im lặng nhận 
lời thỉnh. Bà-la-môn biết Đức Phật đã nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi 
đứng đậy đi về nhà, và nói với thân quyến: 

- Sáng mai tôi thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo thọ thực, các người 
nên tiếp tay với tôi trong việc cúng dường này. 

Những người trong thân quyến nghe nói đều hoan hỷ. Kẻ thì bửa 
củi, người thì nấu cơm, người khác xách nước. Bà-la-môn thì tự trang 
hoàng nhà cửa, trải tòa ngôi, để Phật và Tăng Tỳ-kheo sẽ ngồi. 

Lúc ấy trong thành A-ma-na có Bà-la-môn Thí-lô cùng ở với 
năm trăm Bà-la-môn khác, mà Sí-nậu Bà-la-môn thường cung kính tôn 
ngưỡng họ. Bấy giờ Bà-la-môn Thí-lô cùng năm trăm Bà-la-môn đều 
đến nhà của Bà-la-môn Sí-nậu. Theo phép thường ngày của Bà-la-môn 


1688. A-mâu-na J'[4Z##. Pali: Anguttaräpä, nước ở phía bắc sông Mahï. Đối ngạn là Anga. 
1689. A-ma-na J"`Z##. Pali: Anguttaräpã, một thị trấn trong xứ Anguttaräpa. Từ đây, Phật 
đi lên Kusinärã để nhập Niết-bàn. 

1690. Súy-nậu #(/»/#8). Pali: Janila Keniya. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 935 





Sí-nậu là mỗi khi thấy quý vị ấy đến nhà liền ra nghinh đón, mời vào 
nhà an tọa, nhưng nay thấy, không ra nghinh đón, cũng không mời ngồi, 
mà cứ lo trang hoàng nhà cửa, trải tòa ngồi tốt đẹp. Thí-lô hỏi: 

- Sắp sửa cưới vợ? hay gã con gái lấy chồng? hay muốn rước Vua? 
hay sắp cử đại tế tự? 

Người nhà trả lời: 

- Nhà chúng tôi không phải sắp cưới vợ, cho đến, cũng không rước 
vua, mà chúng tôi muốn làm đại lễ thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo gồm 
một ngàn hai trăm năm mươi vị. Sa-môn Cù-đàm có đại danh xưng là 
Như lai, Vô sở trước, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện 
thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, 
Phật, Thế Tôn. 

Thí-lô hỏi Sí-nậu: 

- Thật là Phật hay chăng? 

Sí-nậu trả lời: 

- Thật là Phật. 

Thí-lô ba phen hỏi: 

- Thật là Phật hay chăng? 

Sí-nậu cũng trả lời: 

- Thật vậy. 

Thí-lô hỏi: 

- Phật ở đâu? Tôi muốn yết kiến. 

Bấy giờ Sí-nậu đưa tay bên phải chỉ và nói: 

- Ngài đang ở trong rừng tịnh kia. 

Thí-lô nghĩ như vầy: Ta không được đến bằng hai tay không, mà 
nên có một phẩm vật gì đem đến để yết kiến Sa-môn Cù-đàm. Nghĩ 
xong Thí-lô liền nói: Nay có tám thứ nước mà xưa kia Tiên nhân vô dục 
thường uống. Đó là: nước lê, nước diêm-phù, nước táo chua, nước mía, 
nước quả thị, nước xá-lâu-già, nước bà-lâu-sư và nước nho.'!5' Bấy giờ, 
Bà-la-môn Thí-lô đem tám thứ nước này đến chỗ Đức Phật, cung kính 
hỏi chào, rồi lui ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì ông mà 
phương tiện nói pháp khai hóa, khiến sinh hoan hỷ. Thí-lô nghe pháp 
rất hoan hỷ, liền đem tám thứ nước cúng cho Tăng Tỳ-kheo. Tỳ-kheo 
không dám nhận và nói: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận tám 
thứ nước này, T-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


1691. Tám thứ nước, Pali: ambapäna, nước quả xoài; jambupäna, nước quả hồng đào; cocapäna, 
nước dừa; mocapãna, nước chuối; madhũkapäna, mật; muddikapãna, nước nho; sãlũkapãna, 
nước ngó sen phãrusakapäna, không rõ. 


936 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép dùng tám thứ nước này, nếu nó không say. Có thể 
uống vào lúc phi thời. Nếu say thì không được uống, uống sẽ như pháp 
trị. Cũng không được nhận ngày nay để ngày mai uống. Nếu để như vậy 
sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian. Từ trú xứ này 
đến Ma-la,'“? hướng đến thành Ba-bà. Bấy giờ các Ma-la nơi thành Ba- 
bà,''3 nghe Đức Thế Tôn cùng một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo 
du hành trong nhân gian từ Ma-la hướng đến thành Ba-bà. Họ cùng 
nhau đặt ra quy chế: Khi Đức Thế Tôn đến mọi người đều phải nghinh 
đón, nếu ai không nghĩnh đón sẽ bị phạt một trăm lượng vàng. 

Bấy giờ, có Ma-la Tử tên là Lô-di''* không tin ưa đối với Phật, 
Pháp, Tăng. Lô-di là thân hữu của A-nan khi còn bạch y. A-nan từ xa 
thấy Lô-di liền nói: 

- Rất hay, Lô-di! Bạn có thể tự đến nghinh đón Đức Phật. 

Lô-di trả lời: 

- Nầy Đại đức! Tôi không phải đến đây nghinh đón, mà vì trong 
thành Ma-la lập ra quy chế, ai không nghinh đón Phật sẽ bị phạt một 
trăm lượng vàng. Vì lí do ấy nên tôi mới có mặt ở đây, chứ chẳng phải 
tin ưa mà đến. 

Khi Tôn giả A-nan nghe như vậy không vui, liền đến chỗ Đức Thế 
Tôn thưa: 

- Trong thành Ma-la này, có Ma-la Tử tên Lô-di, là bạn của con 
khi còn bạch y. Lành thay! Đức Thế Tôn nguyện xin Ngài vì con mà 
giúp đỡ để bạn của con được tin ưa Phật. 

Đức Phật nói với Tôn giả A-nan: 

- Việc này có gì là khó! Nếu có khó cũng chẳng phải là thật khó. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền dùng từ tâm cảm hóa Lô-di Ma-la, 
khiến Lô-di tự động đến chỗ Đức Thế Tôn, như có người hướng dẫn. 
Như vậy là Lô-di đã đến chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân, rồi lui qua 
đứng ra một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói 
pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ. Ngay lúc đó liền được viễn ly trần 
cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả 
chứng, bèn bạch Phật: 

- Đại đức, từ nay về sau, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, làm 


1692. Ma-la ###t. Pali: tên bộ tộc, và vương quốc cùng tên. Kusinãrã là một thủ phủ của nước 
này. 

1693. Ba-bà }#”#. Pali: một thị trấn của người Malla, song đôi với Kusinãrã. 

1694. Lô-di JẩZÑ. Pali: Roja; bạn thân của A-nan. Trên kia, phiên âm là Lâu-diên. Xem Ch. vi. 
Y, mục 11.10 & cht. 61. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 937 





người ưu-bà-tắc, không sát sinh cho đến không uống rượu. Cúi xin Đức 
Thế Tôn thường thọ nhận y phục ẩm thực y dược ngọa cụ của con. 

Đức Phật bảo Lô-di: 

- Nay ông đã là học nhân, có trí sáng suốt, đã viễn ly trần cấu, 
đặng con mắt pháp trong sạch, thỉnh cầu Như Lai thường thọ nhận y 
phục ẩm thực y dược ngọa cụ của ông. Nhưng nếu có các học nhân khác 
có trí thông minh viễn ly trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, cũng 
lại thỉnh cầu Như Lai thường thọ nhận y phục ẩm thực y dược ngọa cụ 
của họ thì sao? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở tại thành Ba-bà không thể nhận sự thỉnh 
mời riêng từng người. Bấy giờ trong thành tất cả mọi gia đình đều tập 
trung thức ăn tại một địa điểm để cúng Phật và Tăng. Lúc ấy Lô-di đến 
chỗ làm thức ăn xem xét thì thấy không có bánh, ông liền về nhà, trong 
đêm đó sắm sửa đầy đủ các thứ bánh, sáng ngày đem đến cúng dường 
cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo không nhận lời, và nói Đức Phật chưa 
cho phép chúng tôi nhận bánh trước khi thọ thực. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận. 

Thế Tôn từ thành Ba-bà đến A-đầu.'% Bấy giờ tại trú xứ A-đầu, 
có hai Tỳ-kheo là hai cha con xuất gia,'5*% trước kia thường làm nghề 
hớt tóc. Bấy giờ, hai Tỳ-kheo nghe Đức Phật từ Ba-bà đến A-đầu, bèn 
nghĩ: Chúng ta nên sắm sửa thứ gì để cúng dường Đức Thế Tôn. Người 
cha nói với người con: 

- Nay cha sẽ đi tìm chỗ hớt tóc. Con lấy tiền ấy sắm sửa cháo để 
cúng dường Đức Thế Tôn. Nói xong người cha đi hớt tóc người con lấy 
tiền đã được đó đi sắm sửa cháo, đem đến cúng dường Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A-nan: 

- Cháo này ở đâu? 

Tôn giả bạch đầy đủ vấn để lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
dạy: 

- Người xuất gia không được hớt tóc cho bạch y, trừ khi họ muốn 
xuất gia. Nếu người thợ hớt tóc đã xuất gia thì không được tích trử dao 
cạo. Nếu chứa sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, chúng Tăng nhận được dao cạo tóc, bạch Phật. Đức Phật 
cho phép tích trử. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ A-đầu đến Ca-ma-la. Các Tỳ-kheo được 


1695. A-đầu l"[Øf. Pali: Ätumã, thị trấn nằm giữa Kusinärã va Sãvatthi. 
1696. Một người cha làm nghề hớt tóc, có hai người con. Cha sau đi tu. 


938 BỘ LUẬT 3 





cúng thuốc rễ như a-lậu-di, na-lậu-tỳ, na-lậu-đề, bà-đàn, lư-càn-lậu, tư- 
la-nậu.'” Các Tỳ-kheo không nhận và nói: Đức Phật chưa cho chúng 
tôi thọ dụng những căn dược như vậy. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép nhận. 

Trong khi ấy tại nước Ca-ma-la, các Tỳ-kheo được người cho các 
thứ thuốc trọn đời'°3 như sa-man-na, ma-ha sa-man-na, hạnh tử, nhân- 
đâu-đâu-lậu, sát địch lê. Các Tỳ-kheo không nhận, và nói: “Đức Phật 
chưa cho chúng tôi nhận các thứ thuốc tận hình thọ như vậy.” Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ Ca-ma-la đến nước Ca-duy-la-vệ. Tất- 
lăng-già-bà-ta hiện trú tại nước đó, chân bị đau, thầy thuốc bảo xoa cái 
chân, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép xoa. 

Nhưng không biết dùng thuốc gì để xoa, bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép dùng dầu bơ hoặc mỡ để xoa. Khi tay cầm dầu bơ bị 
hôi, Đức Phật bảo lấy que xức thuốc. Khi tay xoa chân, tay bị nhớt, Đức 
Phật bảo lấy chân xoa chân. Thuốc xoa chân đựng trong cái tô không 
bảo đảm, Đức Phật cho phép đựng trong cái bình. Nếu sợ bụi bặm, Phật 
cho phép đậy lại bằng cái nắp. Bình đựng dầu, để chỗ không bảo đảm, 
Đức Phật cho phép treo dưới giường hoặc treo trên vách, trên long nha, 
trên cây trụ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bị đau đầu, thầy thuốc bảo thoa dầu trên 
đầu, bạch Phật. Đức Phật cho phép thoa. Vị kia vì e ngại không dám 
dùng dầu thơm thoa. Phật dạy cho phép thoa. Phương pháp dùng dầu 
phải như vậy. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh phong, thầy thuốc bảo làm thuốc trừ 
phong. Trong phương thuốc trừ phong gồm có nấu gạo thóc, chưng bả 
rượu; hoặc đại mạch, hoặc các loại cỏ trừ phong, hoặc trấu, hoặc nấu 
nước tiểu, bạch Phật. Đức Phật cho phép. 











1697. A-lậu-di, na-lậu-tỳ, na-lậu-để, bà-đàn, lư-càn-lậu, tư-la-nậu, 3J]Bij7IBiäl4ðS# Z 
EllifSlMjfNJEÌRi không đoán ra nguyên Phạn được. Dược sự 1, thuốc chế từ rễ: phụ tử (Skt. 
musta) xương bồ (Skt. vaca), hoàng khương hay nghệ (haridra). Sinh khương hay gừng (ãrdraka), 
phụ tử trắng (? Skt. ativisa mạch đông). Danh sách Pali, Vin.i. 201: halidda (củ nghệ), singivera 
(gừng), vaca (xương bổ hay rễ diên vĩ), vacattha (xương bồ trắng), ativisa (mạch đông), kanu- 
karohini (hồ liên cay), usïra (hương căn), bhaddhamutta (cát tường thảo). 

1698. Dược sự 1: tận thọ dược, gồm thuốc được chế từ rễ, lá, hoa và quả. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 939 





Bấy giờ, Tất-lăng-già-bà-ta cần cái soong để nấu, Đức Phật cho 
phép chứa dùng. Chúng Tăng nhận được cái soong lớn, Đức Phật cho 
phép tích trử. Tất-lăng-già-bà-ta nhận được ba loại chỏ: chỏ đồng, chỏ 
thiết, chỏ đất, Đức Phật dạy cho phép tích trử. Chúng Tăng cũng được 
cho phép tích trử như vậy. Sau đó Tất-lăng-già-bà-ta nhận được cái bình 
bằng đồng, bình bằng thiết, bình bằng đất, Đức Phật dạy cho phép chứa. 
Chúng Tăng cũng được phép chứa như vậy. Tất-lăng-già-bà-ta nhận 
được bánh nướng, Đức Phật dạy cho phép cất. Chúng Tăng cũng được 
phép cất như vậy. Tất-lăng-già-bà-ta nhận được cái âu bằng đồng, nhận 
được cái tô, Đức Phật dạy cho phép chứa. Chúng Tăng cũng được phép 
chứa như vậy. !“° 

6. Tịnh địa 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh ói mửa, nhờ người trong thành Xá-vệ 
nấu cháo. Hôm đó, vì có nhân duyên nên cửa thành mở trễ, chưa nhận 
kịp cháo, bệnh nhân qua đời. Các T-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng-già-lam nên kiết tịnh địa,'”'° bằng pháp bạch nhị 
yết-ma. Nên kiết như vầy: Công bố địa điểm, hoặc phòng nào, hay nhà 
ôn đường hay chỗ kinh hành. Trong chúng nên sai người có khả năng tác 
pháp yết-ma, hoặc Thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật được hay không 
tụng luật được, miễn là có thể tác pháp yết-ma, tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng lấy địa điểm... kiết làm tịnh địa. Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng lấy địa điểm... kiết làm 
tịnh địa. Trưởng lão nào đồng ý, Tăng lấy địa điểm... kiết làm tịnh địa, 
thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận, tăng lấy địa điểm... kiết làm tịnh địa rồi. 
Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Có bốn thứ tịnh địa:!7°! 

1. Đàn-việt hoặc người tri sự, khi xây cất Tăng-già-lam, đã phân 


1699. Hết quyển 42. 

1700. Tịnh địa ÈÊHlH; Pali, Mahäãvagga vi, Vin.i. 239, kappiyabhũmi, khu đất được dành riêng. 
Hành sự sao 10 (T40n1804 tr.I19b14) giải: “Nghiệp là uế, nên nói là bất tịnh.” Nhưng chữ Hán 
nói là tịnh trong tịnh trù, tịnh khố, tác tịnh, đều dịch ý tiếng Phạn kalpa (Pali: Kappa), nghĩa 
chính là “tư duy phân biệt” (Nghĩa Tịnh dịch là phân biệt), theo đó, vật tịnh, hay được tác tịnh, 
là vật được chỉ định (hợp thức hoá) cho sử dụng đặc biệt nào đó. Chữ tịnh như vậy không liên 
quan øì đến ô uế hay thanh tịnh như Hành sự sao giải thích. 

1701. Magãvagga vi, có ba thứ tịnh địa: 1. ussävanantika, tịnh địa do công bố, như cắm cọc, đặt 
đá, chỉ định riêng. 2. gonisãdi, tùy cơ, cần thiết tại đâu thì làm tại đó, như bò nghỉ ở đâu thì làm 
chuồng ở đó. 3. gahapati, do thí chủ chỉ định khi dựng chùa. 


940 BỘ LUẬT 3 





định, nói như vầy: Chỗ đó sẽ dùng làm tịnh địa cho Tăng. 

2. Hoặc là xây cất Tăng-già-lam cho Tăng, mà chưa dâng cúng 
cho Tăng. 

3. Hoặc phân nửa có rào ngăn, hoặc phần nhiều không rào ngăn, 
hoặc tất cả không rào ngăn; hoặc tường hoặc hào cũng như vậy. 

4. Tăng bạch nhị yết-ma để kết. 

Các Tỳ-kheo nghĩ: Có thể lấy phòng của Tỳ-kheo kiết làm tịnh 
địa không? Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Có thể lấy làm. Trừ Tỳ-kheo đi vắng. 

Phòng của Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni cũng như 
vậy. Hay miễu, nhà của quỉ thần, cũng được phép kiết làm tịnh địa như 
vậy. 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo không biết nơi nào là tịnh địa. Bạch 
Phật. Phật dạy: Chỗ được quy định. Nếu nghi trước đó có tịnh địa rồi thì 
nên giải, sau đó mới kết lại. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang sửa lại Tăng-già-lam cũ, không biết 
được phép kết tịnh địa không? Đức Phật dạy: 

- Được phép kết. 

Bấy giờ, có cây mọc trên đất không tác tịnh, (875a1) cành lá che 
phủ đất đã tác tịnh. Lúc ấy các Tỳ-kheo muốn an trí vật được tác tịnh 
lên trên, không biết là tịnh hay không tịnh? Đức Phật dạy: 

- Gốc thuộc đất không được tác tịnh, thì cả cây cũng không được 
tịnh. 

Trường hợp có gốc cây thuộc đất tịnh, cành lá che phủ đất không 
tịnh. Các Tỳ-kheo muốn an trí tịnh vật lên trên, không biết là tịnh hay 
không tịnh? Đức Phật dạy: 

- Gốc thuộc đất tịnh, thì cả cây được tịnh. 

Trường hợp có gốc thuộc nơi đất không tác tịnh, cành lá che phủ 
đất tịnh, và trái rơi xuống đất tịnh. Các Tỳ-kheo không biết là tịnh hay 
không? Đức Phật dạy: 

- Không có người xúc chạm, tự rơi xuống là tịnh. 

Trường hợp gió thổi mưa sa làm cho rơi xuống; hoặc có loài khỉ 
vượn hay chim chóc xúc phạm đến làm cho rơi xuống, không biết là tịnh 
hay không tịnh? Đức Phật dạy: 

- Nếu không có ý muốn khiến cho rớt xuống, tức là tịnh. 

Gốc cây thuộc nơi đất tịnh, trái rơi xuống nơi đất không tịnh. Tỳ- 
kheo không biết là tịnh hay không tịnh? Đức Phật dạy: 

- Là tịnh. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 941 





Bấy giờ, có các Tỳ-kheo trồng đậu, trồng dưa, mía, rau nơi đất 
không tịnh, cành lá che phủ nơi đất tịnh, không biết tịnh hay không tịnh? 
Đức Phật dạy: 

- Không tịnh. 

Trường hợp đậu, dưa, mía, rau trồng nơi đất tịnh, cành lá che phủ 
nơi đất không tịnh. Các Tỳ-kheo không biết tịnh hay không tịnh? Đức 
Phật dạy: 

- Tịnh. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo ăn quả không tịnh,!??? các cư sĩ thấy 
cơ hiểm: Sa-môn Thích tử không biết thổ thẹn, không biết nhàm chán 
và biết đủ mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. Trái không tác tịnh mà ăn, 
như vậy có gì là chánh pháp? Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được ăn trái không tịnh. Nên tác tịnh rồi mới ăn. Nên 
làm theo năm pháp tịnh mới ăn:!”3 Tác tịnh bởi lửa, tác tịnh bởi dao, 
tác tịnh bởi mụt nhọt,'”* tác tịnh bởi chim cắn, tác tịnh bởi loại hột trỉa 
không mọc. Trái được làm theo năm pháp tịnh này thì được ăn. Ở đây, 
tác tịnh bởi dao, tác tịnh bởi mụt nhọt, tác tịnh bởi chim ăn thì nên bỏ 
hột rồi ăn. Tác tịnh bằng lửa và tác tịnh bằng hột trỉa không mọc thì ăn 
hết. Lại còn có năm pháp tịnh nữa như: gọt vỏ, lột vỏ, bị hư mục, bị nứt 
ra, bị khô héo. 

Bấy giờ, chúng Tăng nhận được vườn trái cây. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhận. 

Nhưng không biết giao cho ai liệu lý. Đức Phật dạy: 

- Giao cho nhưng người giữ Tăng-g1à-lam, hoặc sa-di, hay ưu-bà- 


Người liệu lý muốn được chia phần. Đức Phật dạy: 

- Nên quy giá trị thành thức ăn để trả cho họ. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo ăn trái nhai không nát nên đại tiện hột mọc 
thành cây. Các Tỳ-kheo e ngại nói: Mình đã phạm tội ăn hạt trỉa mọc. 
Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không phạm, vì đó là tịnh. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo trồng rau, tự mình rải hạt giống. Sau đó sinh 
nghi nói, - Mình tự trồng nên không đám ăn. Bạch Phật. Phật dạy: 


1702. Tự hái trái cây mà ăn. 

1703. Tham chiếu Pali, Vim Ti. 109, pađcahi samanakappehi phalam paribhuđjitum, ăn trái cây 
với điều hợp thức của Sa-môn: satthaparicitam (đã bị lửa phạm), nakkhaparicitam (đã bị dao 
phạm), nakkhaparicitam (đã bị móng tay phạm), abïjam (không có hạt mầm), nibbattabïjam 
(hạt mầm đã hỏng). 

1704. Sang tịnh ÿ#Ÿ?. 


942 BỘ LUẬT 3 





- Hạt giống đã biến đổi, cho phép ăn. 

Tỳ-kheo dời rau trồng chỗ khác, nghi nói, - Mình tự trồng nên 
không dám ăn. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Vì sinh trở lại, cho phép được ăn. 

Hoặc tự mình trồng đậu, dưa, mía, nho, lê, ha-lê-lặc, bệ-lê-lặc, 
a-ma-lặc, tiêu, gừng, lá lốt, hay di chuyển trồng chỗ khác vẫn được ăn. 

Có một sa-di nhỏ cầm đồ tịnh thực qua sông, tự mình không dở 
nổi. Phật cho phép Tỳ-kheo lớn đỡ cho sa-di qua. 

Bấy giờ, có một sa-di nhỏ mang đồ tịnh thực không thể leo lên bờ 
sông được. Phật cho phép Tỳ-kheo lớn dầu lên. Có một sa-di nhỏ không 
thể đưa đồ tịnh thực lên treo trên vách tường hay treo lên trên cây long 
nha, cây trụ, và cũng không lấy xuống được. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép để trên giường. Hoặc dùng ghế hay bục đứng để treo 
lên hay lấy xuống. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo có bình đựng sữa đông, bình đựng dầu mà 
không đậy. Bạch Phật. Đức Phật bảo, khiến tịnh nhân đậy lại. Nếu 
không có tịnh nhân, thì tự tay lấy cái nắp đặt lên trên, chứ không được 
dùng tay mình chạm vào. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo ăn rau không tịnh,” các cư sĩ thấy 
vậy cùng nhau cơ hiểm: Sa-môn Thích tử không biết tàm quý, không 
nhàm chán và biết đủ. Đoạn mạng chúng sinh, mà tự nói mình biết 
chánh pháp. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được ăn rau không tịnh. Phải tác tịnh. 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự tác tịnh. Đức Phật dạy: 

- Không được tự tác tịnh. Phải khiến tịnh nhân tác tịnh. 

Có Tỳ-kheo tự tay cầm thức ăn, rồi khiến người ta tác tịnh.'7 Đức 
Phật dạy: 

- Không được tự tay cầm thức ăn, rồi khiến người khác tác tịnh. 
Phải để xuống đất, rồi khiến người tác tịnh. 

Vị kia tác tịnh rồi, không thọ mà ăn.” Đức Phật dạy: 

- Không được tác tịnh rồi, không thọ mà ăn. Nên tác tịnh rồi, rửa 
tay thọ, rồi mới ăn. 

Vị kia rửa rau liên căn rồi tác tịnh. Đức Phật dạy: 

- Không được rửa rôi lại tác tịnh. Ở đây rửa tức là tịnh. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo trước đó hiểm nhau, nên sờ vào tịnh thực của 


1705. Tự hái rau mà ăn. 
1706. Tự mình cầm lên rồi đưa cho người khác. 
1707. Phép thọ, xem cht. 117 & 118 dưới. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 943 





vị khác với ý nghĩ: Khiến Tỳ-kheo kia đặng thức ăn không tịnh. Tỳ- 
kheo kia không biết là tịnh hay không tịnh. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Đã bị chạm, là bất tịnh. Không bị chạm, là tịnh. Người sờ vào 
phạm đột-kiết-la. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo nọ hiểm Tỳ-kheo khác, đến chỗ sa-di nhỏ của 
vị kia sờ vào thức ăn tịnh, với ý nghĩ: Khiến cho Hòa thượng, A-xà-lê 
của sa-di nhỏ kia nhận được thức ăn không tịnh. Tỳ-kheo kia không biết 
tịnh hay không tịnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Đã bị chạm, là bất tịnh. Không bị chạm, là tịnh. Người sờ vào 
phạm đột-kiết-la. 

Bấy giờ, có tịnh nhân nghĩ: Sớt thức ăn nhiều cho Tỳ-kheo, để 
Tỳ-kheo ăn không hết, rồi mình ăn. Tỳ-kheo kia phải lên tiếng ngăn, 
- Đừng sớt nữa. Nếu ngươi kia không ngưng, Tỳ-kheo hãy tạm rời một 
lát. Tỳ-kheo kia không biết tịnh hay bất tịnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tịnh. 

Bấy giờ, có các cư sĩ mang dụng cụ ẩm thực đến Tăng-già-lam 
nhờ cất. Sau đó các cư sĩ đến hoặc tự ăn, hoặc đem về, hoặc cho Tỳ- 
kheo ăn. Tỳ-kheo e ngại không dám ăn, vì nghĩ: Trước đây, tự tay 
chúng ta mang đi cất. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Đây là những vật sở hữu của đàn-việt. Cho phép, vì đàn-việt, 
rửa tay thọ rồi ăn. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bệnh cần cháo. Đức Phật cho phép nấu. Nếu 
không có người thì tự tay nấu, hay thay nhau nấu. Họ không biết nấu 
cách nào. Đức Phật bảo: 

- Sai tịnh nhân rửa cái nồi cho sạch, đổ nước vô, bỏ gạo vào rồi 
nấu cho sôi. Tỳ-kheo rửa tay để thọ. Sau đó, tự mình nấu cho chín. 
Người nấu không biết đến mức độ nào gọi là chín? Đức Phật dạy: 

- Nên lấy cái thìa múc để xem. Nếu chảy xuống dọc theo thìa, là 
chín. Cháo chín rồi, nên múc đổ vào đồ đựng khác. Vị kia vừa rót cháo, 
vừa giữ đồ đựng, nên vất vả. Phật dạy: 

- Không nên vừa rót cháo vừa giữa đồ đựng. Nên để người khác 
cầm đồ đựng. 

Nếu bị nóng tay thì phải dùng cái khăn để kẹp cho khỏi nóng. Cỏ 
hoặc trùng rơi vào cháo, vị kia dùng tay lấy ra bị nóng. Đức Phật dạy: 

- Nên dùng cái thìa để múc. 

Vị kia muốn chia cháo. Đức Phật cho phép chia. VỊ kia không biết 
lấy vật gì để chia. Phật dạy: 

- Dùng cái bát cạn hoặc cái bát nhỏ, hay cái chén, hoặc dùng cái 


944 BỘ LUẬT 3 





thìa để làm bát lường. Nếu bát để không ngay, nên làm cái chân bát. 
Nếu bị bụi bẩn dính thì nên làm cái nắp đậy. Vị kia không rửa sạch bát 
đựng mà đem cất. Các Tỳ-kheo khác thấy nhờm gớm. Đức Phật dạy: 

- Nên rửa cho sạch rồi mới đem cất. 

Khi rửa không dùng tro hay bột đậu để rửa nên không sạch. Đức 
Phật dạy: 

- Nên dùng tro hay bột đậu để rửa. 

Rửa rồi, không để khô, liễn đem cất, nên trùng sinh. Đức Phật 
dạy: 

- Không được không để khô mà đem cất. Nên hơ cho khô rồi sau 
đó đem cất. 

Đô đựng kia bị lổ hổng, nên thức ăn nhét và trong đó. Nhiều lần 
cạy rửa nên bị vỡ. Đức Phật dạy: 

- Tùy theo những chỗ có thể rửa được thì rửa. Ngoài ra không 
phạm. 

Có các Tỳ-kheo nghĩ: Trong cương giới có được phép ngủ chung 
với cháo;'3 trong cương giới, có được phép nấu,” và tự nấu hay 
không? Đức Phật dạy: 

- Không được cùng ngủ chung (với thức ăn) trong cương giới, nấu 
trong cương giới. (Trong cương giới), cho phép tự nấu. 

Các Tỳ-kheo nghĩ: Cháo được hâm lại, trong cương giới có được 
phép ngủ chung; trong cương giới, có được phép nấu, và tự nấu hay 
không? Đức Phật dạy: 

- Không được trong cương giới nấu cùng ngủ chung; nhưng được 
phép tự nấu. 

Các Tỳ-kheo nghĩ: thuốc dùng trọn đời, trong cương giới có được 
phép ngủ chung; trong cương giới, có được phép nấu, và tự nấu hay 
không? Đức Phật dạy: 

- Cho phép, thuốc dùng trọn đời, trong cương giới, được phép ngủ 
chung; trong cương giới, được phép nấu, và tự nấu. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo muốn thọ váng sữa mà nhầm thọ dầu. Nghi 
không biết có thành thọ hay không? Đức Phật dạy: 

- Không thành thọ. 

Có Tỳ-kheo muốn thọ dầu mà nhầm thọ váng sữa. Nghi không 
biết có thành thọ hay không? Đức Phật dạy: 

- Không thành thọ. 


1708. Được phép để qua đêm. 
1709. Người khác nấu cho mình. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 945 





Muốn thọ thứ này mà nhầm thọ thứ kia, nghi không biết có thành 
thọ hay không? Đức Phật dạy: 

- Không thành thọ. 

Có Tỳ-kheo quên không thọ thực, nên mang đi đường, qua sông 
rồi mới nhớ, liền nghĩ: Ta nên giải quyết thế nào? Liền bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Nếu quên không thọ thực, mang đi đường như vậy, nếu gặp tịnh 
nhân, nên để thức ăn xuống đất, rửa tay sạch rồi thọ'”'' mà ăn. 

Đức Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ gặp lúc mất mùa lúa 
gạo kham hiếm, nhân dân đói khát, khất thực khó được. Các Tỳ-kheo 
đem thức ăn để chỗ đất trống, không đậy cất, bị người chăn bò, chăn đê, 
hay kẻ trộm lấy đi mất. Các Tỳ-kheo khởi ý nghĩ: Quốc độ nầy gặp lúc 
đói khát, Đức Thế Tôn có cho phép cùng ngủ với thức ăn trong cương 
giới hay không? Bạch Phật. Phật dạy: 

- Nếu gặp lúc lúa gạo quí, cho phép cùng ngủ với thức ăn trong 
Cương ðIớiI. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nấu thức ăn nơi chỗ trống, mà không cất 
đậy, nên người chăn trâu dê, hay kẻ trộm thấy lấy đi. Các Tỳ-kheo 
nghĩ: Lúc lúa gạo quí, có nên xin phép Phật cho nấu thức ăn trong cương 
giới? Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Lúc lúa gạo quí, cho phép nấu thức ăn trong cương giới. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bảo tịnh nhân nấu thức ăn. Họ lấy bớt phần 
ăn hay ăn hết. Các Tỳ-kheo nghĩ: Lúc lúa gạo quí, có nên tự nấu thức 
ăn? Bạch Phật. Phật dạy: 

- Lúc lúa gạo quí, cho phép tự nấu thức ăn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo trên đường đi, thấy trên mặt đất có trái cây. 
Tỳ-kheo tìm tịnh nhân để lượm, thì người khác thấy lượm đi. Bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Cho phép dùng cỏ hay lá tủ trái cây lại. 

Nhưng người khác vẫn lấy đi. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép lấy. Nếu gặp tịnh nhân nên, để dưới đất, rửa tay rồi 
thọ và ăn. 

Các Tỳ-kheo nghĩ: Khi lúa gạo quí, Đức Thế Tôn có nên cho phép 
chúng ta tự lấy thức ăn? Đức Phật dạy: 

- Khi lúa gạo quí, tự mình được phép lấy thức ăn để ăn." 


1710. Tức tác pháp thọ: Thức ăn để xuống đất. Tịnh nhân mang lại đưa cho tỳ-kheo. Tỳ-kheo 
nhận lại, bằng cách “ngửa tay” mà nhận. Cf. Hành sự sao (T40n1804 tr.123c02) 
1711. Ngũ phần: (..) không thọ thức ăn, mà ăn; đồng nghĩa với sự lấy của không cho. Cf Hành 


946 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, các Tỳ-kheo, sáng sớm đậy, thọ thực rồi cất thức ăn. Sau 
đó vào thôn, được mời ăn. Khi trở về, đến bên Tỳ-kheo khác làm pháp 
dư thực. Vị kia ăn một phần hoặc ăn hết. Tỳ-kheo nghĩ: Lúc lúa gạo quí, 
mong Đức Thế Tôn cho phép chúng ta, sáng sớm thọ thực rồi, không 
làm pháp dư thực, được ăn lại. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép, lúc lúa gạo quí, không làm pháp dư thực, được ăn 
lạt. 

Bấy giờ, có vị trưởng lão được nhiều người biết đến, vào thôn khất 
thực. Được thức ăn rồi, đem đến một chỗ để ăn. Sau đó, mang thức ăn 
còn dư về trong Tăng-già-lam, đến Tỳ-kheo khác làm pháp dư thực để 
ăn lại. VỊ kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các Tỳ-kheo nghĩ: Lúc 
lúa gạo quí, mong Đức Thế Tôn cho phép chúng ta từ nơi chỗ ăn, mang 
thức ăn về, không làm pháp dư thực mà được ăn lại. Bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Lúc lúa gạo quí, từ chỗ ăn mang thức ăn về, không làm pháp dư 
thực vẫn được ăn lại. 

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo thọ thực rồi nhận được quả hồ đào, quả 
thị,”! bà-đà, am-bà-la, a-bà-lợi, đến các Tỳ-kheo khác làm pháp dư 
thực. Vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các Tỳ-kheo nghĩ: Khi lúa 
gạo quí, mong Đức Thế Tôn cho phép chúng ta, nhận được quả như vậy, 
không làm pháp dư thực mà được ăn lại. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Lúc lúa gạo quí, nhận được trái cây như vậy, không làm pháp dư 
thực được ăn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo ăn xong, nhận được thức uống, trong đó có 
ngó sen, gốc sen, ca-bà-đà, củ ấu, hạt sen, có thể ăn được, đến các Tỳ- 
kheo khác làm pháp dư thực. Vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các 
Tỳ-kheo nghĩ: Lúc lúa gạo quí, mong Đức Thế Tôn cho chúng ta ăn rồi 
nhận được nước, trong đó có thức ăn như vậy, không tác pháp dư thực 
mà được ăn. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Khi lúa gạo quí, ăn xong, nhận được nước, trong đó có thức ăn 
như vậy, không làm pháp dư thực vẫn được ăn. 

Bấy giờ lúa gạo rẻ trở lại, Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi A- 
nan: 

- Lúc lúa gạo quí, Ta đã từ mẫn đối với các Tỳ-kheo nên cho phép 
tám trường hợp được phép: trong cương giới cùng ngủ với thức ăn, trong 
cương giới nấu, tự mình nấu, tự mình lấy thức ăn, sáng sớm thọ thực rồi 


sự sao (T40n1804 tr.123b03). 
1712. Phi đào #Rk: một loại thị (Từ nguyên). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 947 





từ chỗ ăn mang thức ăn đến chỗ khác ăn, ăn trái hồ đào..., trong nước 
có thức ăn có thể ăn, ăn rồi không làm pháp dư thực được ăn. Nay các 
Ty-kheo áp dụng luôn như vậy sao? 

Tôn giả thưa: 

- Áp dụng luôn. 

Đức Phật dạy: 

- Không được áp dụng luôn như vậy. Nếu ăn như vậy sẽ như pháp 
frỊ. 

Bấy giờ, nhà bếp của chúng Tăng bị hư hoại. Các Tỳ-kheo lấy cây 
chống. Chân của các cây đứng trên đất không tịnh. Các Tỳ-kheo nghi, 
không biết có tịnh hay không? Phật dạy: 

- Tịnh. 

Ban đêm di chuyển, đồ ăn bị rơi vào đất không tịnh. Các Tỳ-kheo 
không biết là tịnh hay không tịnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tịnh. 

Bấy giờ, có con chó từ nơi đất tịnh tha miếng thịt đến chỗ đất 
không tịnh. Các Tỳ-kheo không biết tịnh hay không tịnh, bạch Phật. 
Phật dạy: 

- Tịnh. Các ác thú hay chim tha đi cũng như vậy. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo hiểm Tỳ-kheo khác, nên dời thức ăn của vị 
này đến chỗ không tịnh, với ý nghĩ: Khiến cho vị này không được tịnh. 
Các Tỳ-kheo không biết như vậy tịnh hay không tịnh, bạch Phật. Phật 
dạy: 

- Vật bị chạm là bất tịnh.”! (Tỳ-kheo kia) phạm đột-kiết-la. 
Không bị chạm đến thì tịnh. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo hiểm Tỳ-kheo khác với ý nghĩ: chạm tay 
vào tịnh địa của vị kia, khiến cho nó trở thành không tịnh. Các Tỳ-kheo 
không biết như vậy tịnh hay bất tịnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Bị chạm đến, thành không tịnh. (Người kia) mắc đột-kiết-la. 
Không xúc chạm là tịnh. 

Bấy giờ, có vị khách Tỳ-kheo đến, tìm đất tịnh muốn để thức ăn. 
Nhưng chưa đến đất tịnh thì tướng ánh sáng xuất hiện. VỊ kia không biết 
tịnh hay không tịnh? bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tịnh. Muốn đi xa cũng như vậy. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo tích trử thưng, đấu, hộc, cân. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


1713. Vật được đời, bị tay người dời chạm đến, không còn thuộc chủ cũ, nên không còn tịnh. 
Chủ cũ muốn dùng, phải tác pháp thọ trở lại. Người di chuyển, có ác ý, phạm đột-kiết-la. 


948 BỘ LUẬT 3 





- Không được tích trử. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận được vừng, lúa tám, đại đậu, tiểu đậu, 
đại mạch, tiểu mạch, tự mình muốn cân lường, bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép cân lường. Hoặc dùng cái bát cạn, hoặc cái bát hay cái 
chén để lường. Nghĩa là dùng dụng cụ lớn nhỏ này làm chuẩn để đong 
lường. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận được sữa đông, dầu, mật, đường cát 
đen, muốn cân lường. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép, lấy cây khắc vào làm cán cân, như chuẩn cân đến 
mức bốn, năm lượng. 

Vị kia lấy phòng tốt nhất làm tịnh xứ, khiến sữa, dầu, mỡ dính nhơ 
bẩn, hoặc khói xông đen. Đức Phật bảo: 

- Không được lấy cái phòng tốt nhất kết làm tịnh xứ, mà nên lấy 
phòng xấu nhất để kiết làm tịnh xứ. 

Các Tỳ-kheo nhận được trái cây. Đức Phật cho phép chia đều. 
Nếu không đủ thì nhớ theo thứ tự, để khi nhận được chia tiếp theo. Nếu 
nhận được nhiều thì chia một người bốn năm trái. Hoặc chia bằng cái 
vá, hay bằng cái bát cạn, hoặc bằng cái bát nhỏ hơn; hoặc tùy theo khả 
năng có thể ăn mà chia. Nếu còn dư thì chia lại lần thứ hai. Lúc ấy, có 
vị đem cho bạch y và ngoại đạo. Đức Phật dạy: 

- Không được cho ngoại đạo và bạch y. 

Tỳ-kheo kia e ngại không dám cho cha mẹ, hoặc người bệnh, trẻ 
nít, người đàn bà có thai, người bị nhốt trong tù, hoặc bạch y đến trong 
Tăng-già-lam. Đức Phật dạy: 

- Những người như vậy nên cho. Nếu còn dư, nên ép lấy nước để 
uống. 

Bấy giờ cần dụng cụ để ép, Đức Phật cho phép sắm. Nếu nước 
chưa lên men, không làm cho người uống say thì được dùng. Nếu nước 
uống mà bị say thì không được uống. Vị nào uống sẽ như pháp trị. 

Thế Tôn ở Tỳ-xá-ly. Bấy giờ chúng Tăng nhận được nhiều đồ 
ăn thức uống cúng dường. Cơ thể các Tỳ-kheo bị bịnh thấp.'!”! (&77a 1) 
Bạch Phật. Đức Phật cho phép làm thuốc thổ hạ; cần cháo canh, cho 
phép cháo canh. Cần thịt chim rừng, cho phép. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh đau đầu, thầy thuốc bảo nhỏ nước vào 
lỗ mũi. Phật cho phép nhỏ. Vị ấy không biết dùng nước gì để nhỏ. Đức 
Phật bảo: Dùng váng sữa, dầu, mỡ, để nhỏ. Vị ấy không biết phương 
pháp nhỏ như thế nào? Đức Phật bảo: Cho phép dùng lông dê hay kiếp- 


1714. Hoạn thấp R4; 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 949 





bối, lông chim, nhúng vào đầu rồi sau đó nhỏ vào lỗ mũi. Khi nhỏ dầu 
chảy ra xung quanh. Đức Phật bảo làm cái ống để nhỏ. Vị kia dùng vật 
quý giá làm cái ống. Đức Phật dạy: Không được dùng vật quý giá để 
làm, mà nên dùng xương, răng, sừng, thiết, đồng, bạch lạp, chì, kẽm, 
trúc, tre, hay cây để làm. VỊ kia không rửa sạch mà đem cất. Đức Phật 
dạy: Không được không rửa mà đem cất. Rửa rồi chưa khô nên sau đó 
trùng sinh. Đức Phật dạy: Rửa sạch chưa khô không được đem cất. Nên 
hơ cho khô rồi mới đem cất. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh đau đầu, thầy thuốc bảo nhỏ thuốc 
vào lỗ mũi, thuốc không vào. Đức Phật cho phép lấy tay xoa trên đầu, 
hoặc chà xát ngón chân cái, hay dùng váng sữa đông đặc trét vào lỗ 
mi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo mắc bệnh thống phong, thầy thuốc bảo xông 
hơi. Đức Phật cho phép dùng hơi để xông. Bấy giờ cần cái ống đồng 
để xông hơi. Đức Phật cho phép làm cái ống. Vị kia dùng vật báu để 
làm. Đức Phật dạy: Không được dùng vật báu để làm. Nên dùng xương, 
răng, sừng, thiết, đồng, bạch lạp, chì, kẽm hoặc cây để làm. Nếu sợ lửa 
đốt cháy, bị hở hơi, cho phép dùng thiết để lót. Hoặc sợ ống đồng rơi 
xuống. Đức Phật cho phép làm cái đãy để đựng. Dùng tay cầm không 
chặt; Đức Phật cho phép làm cái dây để cột đeo trên vai. Vị kia cần 
dùng thuốc hoàn. Đức Phật cho phép chế. Nếu tay cầm không bảm đảm 
thì nên để trong cái đấy của ống đồng để xông. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị mụt nhọt, thầy thuốc bảo làm thuốc để 
thoa mụt nhọt. Đức Phật dạy cho phép làm. Mụt nhọt kia bị cương mủ, 
nên dùng dao mổ ra để thoa thuốc. Từ nay trở đi Đức Phật cho phép 
dùng dao để mổ mụt nhọt. Mụt nhọt bị hôi thúi, nên rửa cho sạch bằng 
nước rễ cây, cành cây, cộng cây, lá, bông, trái đã nấu sôi; hoặc rửa 
bằng nước tiểu. Bấy giờ, dùng tay kì rửa, bị đau, nên dùng lông chim 
để rửa. Nếu nước thuốc bị chảy, nên dùng vật gì ngăn xung quanh. Nếu 
sợ khô, thì dùng dầu thoa ở trên, lấy cái gì che lại. Nếu mụt bị thúi, thì 
dùng hương thơm để thoa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bị bệnh sốt rét, Đức Phật cho phép dùng cái 
y dày để đắp. Nếu vẫn còn lạnh, nên dùng cái ngọa cụ bằng dạ mền 
phủ lên trên. Nếu không hết lạnh, thì cho phép một Tỳ-kheo cùng nằm. 
Có vị cẩn thận sợ không dám cùng nằm với Tỳ-kheo bệnh. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép cùng nằm với Tỳ-kheo bệnh. 

Bấy giờ, có bạch y bệnh, đến trong Tăng-già-lam, Tỳ-kheo phải 


950 BỘ LUẬT 3 





chăm sóc bệnh. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép. Phương tiện hướng dẫn họ khen ngợi Phật, Pháp, 
Tăng. Việc gì cần giúp thì giúp cho họ. 

Khi người bệnh ấy qua đời. Các Tỳ-kheo e ngại không dám chôn, 
vì Đức Thế Tôn có dạy: Không được chôn cất người bạch y. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật dạy: 

- Nên vì tịnh Tăng-già-lam mà chôn cất. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo cạo lông ba chỗ. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được cạo lông ba chỗ. 

Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo cùng nhau xem lông hậu môn, xem 
thử lông ai dài lông ai ngắn và đã thoa thuốc gì? Các Tỳ-kheo bạch 
Phật, Phật dạy: 

- Không được cùng nhau xem lông hậu môn, và hỏi ai lông dài 
lông ngắn, cùng đã thoa thuốc gì. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo dùng dầu bơ nhu vào đường đại tiện. 
Đức Phật dạy: 

- Không được nhếu. 

Vị kia nhờ người nhếu. Đức Phật dạy: Không được nhờ người 
nhều. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo an cư ở phương bắc xong, thân thể gầy còm, 
nhan sắc tiểu tụy, đến chỗ Đức Phật nơi tịnh xá Kỳ-hoàn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi lui qua một bên, Đức Thế Tôn an ủi khách Tỳ-kheo: 

- Nơi trú xứ của các thầy có được an lạc hay không? Có hòa hợp 
không? Không vì vấn để khất thực mà vất vả chăng? Khách Tỳ-kheo 
thưa: 

- Trú xứ được an lạc; hòa hợp không có tranh cãi. Nước đó không 
có cháo, nên không nhận được cháo, do đó khí lực bị tiểu tụy. 

Đức Phật hỏi: 

- Nước kia thường ăn những thức ăn gì? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Nước kia thường dùng thức ăn bằng bánh. 

Đức Phật dạy: 

- Cho phép ăn bánh. 

Bấy giờ, có người mua ngựa ở nước Ba-la-nại đến nước Xá-vệ, 
muốn làm cho chúng Tăng những bánh, bột đậu,'”! lương khô, hủ đựng 


1715. Đậu khứu E/l. Khứu: gạo lúa mạch rang khô, hay cơm khô, hay lương khô (Khang hy). 
Xem các cht. liên hệ trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 951 





bột,!!5 đồ lường bột, muối và hủ đựng muối; dấm và bình dấm; thùng 
gỗ,” cái thìa, cái vá, ma cao, chén, cúng gối, cúng thức ăn bằng củ, 
bằng cọng, bằng lá, bằng hoa, bằng trái, bằng dầu, bằng mè, bằng 
đường cát đen, đồ ăn nghiễn nát. Đức Phật dạy: 

- Tất cả thức ăn trên được thọ nhận. 

Các Tỳ-kheo ăn như vậy, không biết cháo này thuộc về thức ăn 
hay chẳng phải thức ăn,'”!8 được thỉnh hay chẳng phải thỉnh, túc thực 
hay chẳng phải túc thực. Phật dạy: 

- Nếu lấy cộng cỏ vẽ ngang qua mà không có dấu là chẳng phải 
thức ăn, chẳng phải thỉnh, chẳng phải túc thực. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo có ý nghĩ: Uống nước nấu cơm là thức ăn hay 
chẳng phải thức ăn, được thỉnh hay chẳng phải thỉnh, có túc thực hay 
không? Đức Phật dạy: 

- Nếu không chen lẩn cơm nát mà uống thì chẳng phải thức ăn, 
chẳng phải thỉnh, chẳng phải túc thực. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo có ý nghĩ: Không biết bánh là thức ăn 
hay chẳng phải thức ăn, là thỉnh hay chẳng phải thỉnh, có túc thực hay 
không? Đức Phật dạy: 

- Chẳng phải thức ăn, cho đến chẳng phải túc thực. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo trộn thức ăn với muối cách đêm.!”!? 
Phật dạy: 

- Không được trộn muối cách đêm với thức ăn để ăn. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-li để trống vai bên hữu, quỳ gối bên hữu 
sát đất, chấp tay bạch Phật: 

- Nên uống thuốc tận hình thọ vào lúc nào? 

Đức Phật dạy tôn giả: 

- Không được dùng tuỳ tiện. Mà chỉ khi nào Tỳ-kheo có nhân 
duyên bệnh mới uống thuốc tận hình thọ. 


1716. Khứu liêm Ÿ#d. Viết đúng là - ể. Hành sự sao 10 (T40n1804 tr.126c 19) 

1717. Mộc đẳng 2. Khang hy: đảng, thùng bằng gỗ. 

1718. Thuộc về thực phẩm chính, tức năm loại chánh thực hay bổ-xà-ni. Các thức ăn này liên 
hệ các điều luật về thọ thỉnh và túc thực. 

1719. Cộng túc diêm J‡fffflf; muối ngủ chung, muối được phép để cách đêm. Muối ăn được; 
thức ăn không ăn được. Cố ý trộn hai thứ để làm thức ăn, ăn được. 


952 BỘ LUẬT 3 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương VIHII: Y CA-THI-NA 


1. Năm Công Đức 

Bấy giờ, Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Khi ấy có số đồng Tỳ-kheo 
an cư ở nước Câu-tát-la'”?° xong, ngày mười lăm tự tứ, ngày mười sáu 
đến hầu thăm Đức Thế Tôn. Trên đường đi, họ gặp mưa. Y phục đều bị 
ướt, phải vất vả, vì Tăng-già-lê quá nặng. Họ đến chỗ Đức Thế Tôn tại 
Xá-vệ, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
an ủi các Tỳ-kheo: 

- Các thây trụ chỉ có được hòa hợp, an lạc không? Khất thực có bị 
vất vả không? Đi đường có bị mỗi mệt không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Chúng con trụ chỉ được hòa hợp an lạc. Không khổ sở vì khất 
thực. 

- Bạch Đại đức, có số đồng Tỳ-kheo an cư ở nước Câu-tát-la xong, 
ngày mười lăm tự tứ, ngày mười sáu đến hầu thăm Đức Thế Tôn. Trên 
đường đi, họ gặp mưa. Y phục đều bị ướt, phải vất vả, vì Tăng-già-lê 
quá nặng. 

Lại có số đông Tỳ-kheo trì y phấn tảo ở tại xứ tuyết lạnh. Hạ an 
cư nơi trú xứ nọ, ngày mười lăm tự tứ xong, ngày mười sáu ôm cả y cũ 
và y mới lên đường về hầu Thế Tôn. Trên đường đi gặp mưa, y phục 
ướt sủng trở nên nặng, hết sức vất vả. Về đến tịnh xá Kỳ-hoàn, họ đến 
chỗ Phật, đẳnh lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi lui qua một bên. Đức 
Phật an ủi các Tỳ-kheo: 

- Các thầy trụ chỉ có được hòa hợp an lạc không? Không bị khổ sở 
vì khất thực chăng? 

Trả lời: 


1720. Pali, Kathinakkhando, Vin.i. 253: có 30 tỳ-kheo, là những vị sống A-lan-nhã, ở nước 
Päväã. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 953 





- Chúng con sống hòa hiệp, an lạc. Không vất vả vì khất thực. 

- Bạch Đại đức, có số đông Tỳ-kheo trì y phấn tảo ở tại xứ tuyết 
lạnh. Hạ an cư nơi trú xứ nọ, ngày mười lăm tự tứ xong, ngày mười sáu 
ôm cả y cũ và y mới lên đường về hầu Thế Tôn. Trên đường đi gặp 
mưa, y phục ướt sủng trở nên nặng, hết sức vất vả. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo 
và bảo các Tỳ-kheo: 

- An cư xong, có bốn việc cần phải làm: Tự tứ, giải giới, kết giới, 
thọ y công đức'”!. Bốn việc này, an cư xong cần phải làm. 

Có năm nhân duyên để thọ y công đức: Có y dư,” không mất 
y3, ăn biệt chúng,'”* lần lượt ăn,!? trước bữa ăn và sau bữa ăn được 
vào xóm làng mà không dặn Tỳ-kheo khác.!”? Có năm nhân duyên như 
vậy nên thọ y công đức. 

- Thọ y công đức rồi sẽ được năm việc lợi: Được chứa y dư, ha y 
ngủ, ăn biệt chúng, lần lượt ăn, trước bữa ăn và sau bữa ăn không dặn 
Tỳ-kheo khác được vào xóm làng. Thọ y công đức rồi sẽ được năm điều 
lợi như vậy. 

2. Y như pháp 

Chúng Tăng nên thọ y công đức như vầy: 

Y mới nhận được, y do đàn-việt cúng, y phấn tảo, y mới, y cũ. Y 
mới thì thiếp” rồi tác tịnh; hoặc đã giặt;'”? giặt xong rồi nạp, sau đó 
tác tịnh. 

Y không do tà mạng được, không do xem tướng số mà được, không 
do móng ý mà được, không để cách đêm, không phải"? y xả đọa rồi 
tác tịnh. Phải là y nhận trong ngày. Những trường hợp trên là y đúng 
pháp. 

Y năm điều thì mười ô, bốn phía có viền. Y như vậy, Tăng nên thọ 
dùng làm y công đức. Nếu quá mức này cũng có thể thọ được. Nên tự 
giặt nhuộm, trương ra, cắt may làm thành mười mảnh, rồi ráp lại thành 
y. 

Nên thọ ở trước chúng Tăng, như vậy là Tăng đã thọ y công đức 


1721. Công đức y J4. Pali: Kamhina. Mahãvagga vii, Vin. ¡. 254. 
1722. Ni-tát-kỳ I: súc trưởng y. 

1723. Ni-tát-kỳ 2: ly y túc. 

1724. Tỳ-kheo, Ba-dật-đề 33: biệt chúng thực. 

1725. Tỳ-kheo, Ba-dật-để 32: triển chuyển thực. 

1726. Tỳ-kheo, Ba-dật-đề 42. 

1727. Xem, tỳ-kheo, Ba-dật-để 60. 

1728. Đây nói y cũ, dùng làm y ca-thi-na. 

1729. Xem đoạn dưới: y xả đọa không tác tịnh, không thành thọ. 


954 BỘ LUẬT 3 





XONE. 

Thế nào gọi là Tăng thọ y công đức không thành? 

Không phải chỉ giặt rồi là thành thọ y công đức. Không phải chỉ 
trương ra may. Không phải chỉ viền. Không phải chỉ cắt thành bức. 
Không phải chỉ viền biên. Không phải chỉ kết cái khuy. Không phải chỉ 
làm thành lá. Không phải chỉ đặt cái khâu, là thành y công đức. Hoặc do 
tà mạng mà được y; do siểm khúc được y; do xem tướng số mà được y; 
do mớm ý được y; hay cách đêm được y; y xả đọa không tác tịnh; không 
phải y nhận trong ngày. Các trường hợp trên, không đúng pháp thọ y. 
Y bốn phía không được viễn; không thọ trước Tăng; hoặc có nạn; hoặc 
không có Tăng-già-lê; ngay dù Tăng thọ y công đức như pháp mà vị kia 
ở ngoài giới, tự mình thọ y, như vậy cũng không thành thọ y công đức. 

Thế nào gọi là thọ y công đức được thành tựu? 

Hoặc y mới được, y đàn-việt cúng, y phấn tảo, hoặc là y mới, 
hay y cũ. Y mới thì phải thiếp rồi tác tịnh. Nếu (y cũ) đã giặt, giặt rồi 
mang tác tịnh. Chẳng phải do tà mạng mà được, chẳng phải do siểm 
khúc mà được, chẳng phải do xem tướng số mà được, chẳng phải cách 
đêm, không phải y xả đọa tác tịnh, y nhận được trong ngày. Y năm điều 
mười khoảng cách, bốn phía có viên, hoặc y quá hơn mức độ đó thọ 
làm y công đức. Tự mình giặt nhuộm, tự tay trương ra, cắt may thành 
mười mảnh rồi ráp lại thành y. Cần phải thọ giữa chúng Tăng. Như vậy 
là chúng Tăng đã thọ y công đức xong. Hoặc y công đức được thọ như 
pháp như vậy, ở trong giới mà thọ y công đức, như vậy gọi là thành thọ 
công đức y. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo dùng y lớn nhuộm màu làm y công 
đức để thọ trước Tăng. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng y lớn nhuộm màu làm y công đức. 

Vị kia dùng gấm làm. Đức Phật dạy: 

- Không được dùng gấm làm. 

Vị kia dùng sắc trắng, Phật dạy: 

- Không được dùng sắc trắng để làm. Từ nay về sau cho phép 
dùng màu ca-sa. 

3. Thọ Y 

Bấy giờ, có trú xứ nọ, hiện tiền Tăng nhận được y công đức đại 
quý giá, Tỳ-kheo kia không biết nên như thế nào? Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

Cho phép tác pháp, bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay chúng Tăng thọ y công 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 955 





đức. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hòa hợp thọ 
y công đức. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rồi, sai một Tỳ-kheo hỏi: 

- Vị nào có thể thọ trì y công đức này? 

Trả lời: 

- Tôi có thể thọ trì. 

Trong chúng nên sai một người có khả năng tác yết-ma tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo tên... vì Tăng thọ trì y công đức. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai Tỳ-kheo tên... vì Tăng thọ 
trì y công đức. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng sai Tỳ-kheo... vì Tăng 
thọ trì y công đức thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã sai Tỳ-kheo... vì Tăng thọ trì y công đức rồi. Tăng chấp 
thuận nên 1m lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Tăng yết-ma giao y cho Tỳ-kheo thọ trì. Văn yết-ma như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng nơi trú xứ này nhận được y 
vật có thể chia, hiện tiền Tăng nên chia. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng giao y nầy cho Tỳ-kheo... Tỳ-kheo nầy vì Tăng thọ trì 
y công đức này, ở trong trú xứ này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng trong trú xứ này nhận được 
y vật có thể chia, hiện tiền Tăng nên chia. Nay Tăng đem y nầy giao 
cho Tỳ-kheo... Tỳ-kheo nầy sẽ vì Tăng thọ trì y công đức này, trong trú 
xứ này. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng giao y này cho Tỳ-kheo... thọ 
làm y công đức, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

Tăng đã đồng ý giao y cho Tỳ-kheo... này rồi. Tăng đã đồng ý nên 
im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Tỳ-kheo kia nên đứng dậy cầm y đưa đến từng Tỳ-kheo một, tùy 
thuộc vào độ cao thấp của tay các Tỳ-kheo vừa sờ đụng y, nói rõ ràng 
tướng của y và nói tiếp như vầy: 

- Y này chúng Tăng sẽ thọ làm y công đức. Y này nay chúng Tăng 
thọ làm y công đức. Y này chúng Tăng đã thọ làm y công đức rồi. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Các Tỳ-kheo kia nên 
nói như vây: 

- Người thọ y này đã thiện thọ. Công đức trong đây có phân của 
tÔI. 

Vị Tỳ-kheo kia nên trả lời: 

- Vâng. 


956 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, bạch Đức Thế Tôn: 

- Ba câu!” này là vì đời quá khứ, hay vì đời vị lai, hay vì đời hiện 
tại để thọ y công đức hay chăng? 

Đức Phật dạy Tôn giả Ưu-ba-ly: 

- Nếu nói đầy đủ, nên nói chín câu'”°! như vậy, chứ không phải vì 
quá khứ thọ y công đức mà nói ba câu. Cũng không phải vì vị lai thọ y 
công đức mà nói ba câu hay vì hiện tại thọ y công đức mà nói ba câu. 
Tại sao vậy? Này, Ưu-ba-ly, quá khứ đã qua rồi, vị lai chưa đến. Cho 
nên, vì hiện tại thọ y công đức nên nói ba câu mà thôi. 

Nếu nhận được y chưa may thành thì chúng Tăng nên tác yết-ma 
sai Tỳ-kheo may. May thành y xong nên như pháp thọ liền. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo xuân-hạ-đông, lúc nào cũng thọ y công đức. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được xuân, hạ, đông lúc nào cũng thọ y công đức. Từ nay 
về sau cho phép tự tứ xong, không thọ y công đức thì một tháng, có thọ 
y công đức thì năm tháng. '”32 

4. Xuất Y 

Nhóm sáu Tỳ-kheo không chịu xuất y công đức vì nghĩ rằng, để 
hưởng năm việc phóng xả lâu hơn. Các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: 

- Không được có ý nghĩ như vầy: để hưởng năm việc phóng xả lâu 
hơn mà không xuất y công đức. Từ nay về sau, cho phép hết bốn tháng 
mùa đông, Tăng phải xuất y công đức. 

Nên xuất y công đức như vầy: 

Tập Tăng hòa hợp, người chưa thọ đại giới đã ra; người không đến 
thuyết dục. Tăng nay hợp để làm gì? Trả lời: Xuất y công đức. 

Tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay chúng Tăng xuất y công 
đức, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận nay Tăng 
hòa hợp xuất y công đức. Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch như vậy để xuất y công đức. Nếu không xuất, để 
quá thời gian đã định của y công đức, phạm đột-kiết-a. 

Có tám nhân duyên để xả y công đức:!3 Ra đi, y thành, y chưa 
thành, mất y, mất hy vọng, nghe xả, xuất giới, đồng xả. 


1730. Văn thọ y mà từng tỳ-kheo một nói ba lần trên kia. 

1731. Văn thọ y trên chia thành ba thời nói riêng. Mỗi thời nói ba lần. 
1732. Được thọ năm việc phóng xả tức nới lỏng. Xem trên. 

1733. Y mất hiệu lực đối với cá nhân tỳ-kheo trong 8 trường hợp. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 957 





Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, đi ra ngoài giới với ý nghĩ đi luôn 
không trở lại. Ra đi, liên mất y công đức. 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, đi ra ngoài giới may y. Vị kia 
may y xong, liền mất y công đức. 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới với ý nghĩ: Không 
may y cũng không trở lại trú xứ. Chưa xong!” là xả y công đức. 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y đã xong. Khi 
Tỳ-kheo mất y ấy, y công đức cũng mất. 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới với hy vọng được 
y. Tỳ-kheo kia ra ngoài giới, đến chỗ hy vọng được y. Tỳ-kheo thấy chỗ 
đó rồi, mà không được y. Hy vọng bị mất, không có chỗ nào để đặt hy 
vọng nữa. Hy vọng ấy đã bị mất, mất luôn y công đức. 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y. May y rồi, 
nghe tin chúng Tăng xuất y công đức. VỊ kia khi vừa nghe, khi ấy mất 
y công đức. 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y xong. Nhiều 
lần có ý nghĩ là trở về. Khi còn ở ngoài giới, chúng Tăng xuất y công 
đức. Vị kia ở ngoài giới mất y công đức. 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ở ngoài giới may y. Y kia dù may 
xong hay may chưa xong, trở về lại trú xứ. Tỳ-kheo kia hòa hợp cùng 
xuất y công đức. Đó là tám trường hợp xả y công đức. 

Lại có sáu nhân duyên: Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới 
với ý nghĩ không trở lại. Ra đi tuy chưa được y, nhưng vẫn mất y công 
đức. (Trong tám trường hợp trên, trừ hai trường hợp mất y và mất hy 
vọng). 

Lại có sáu nhân duyên: Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, mang y ra 
ngoài giới để may y. Khi ngoài giới may y xong, liền mất y công đức. 
(Trong tám trường hợp trên, trừ hai trường hợp mất y và mất hy vọng). 

Chưa được y lại có mười lăm vế. (Kế đó, đã được y, cũng có mười 
lăm vế). Được y, chưa được y, cũng có mười lăm vế. (Trường hợp này 
lẫn lộn với tám điều trên nên không chép ra). 

Lại có mười hai nhân duyên. 

Nếu Tỳ- -kheo thọ y công đức rồi, ra đi, hy vọng: cầu y, đạt được 
chỗ hy vọng cầu M Ở ngoài g1ới may Y,„ may y Xong mất y công đức (vế 
“May chưa xong” cũng như vậy, mất cũng như vậy, hy vọng mất như 
trên). 


1734. Y bất cánh £4*##. Kiết-xỉ-na sự: bất quyết định. Tỳ-kheo ra ngoài giới để tìm cầu y. Khi 
ra khỏi, có ý không trở về; nếu may y, ca-thi-na liền xả khi y chưa may xong. 


958 BỘ LUẬT 3 





Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra đi, hy vọng được y, không nói 
với người sẽ trở lại. Ra ngoài giới đến chỗ hy VỌNg ÿ, mà không được y 
hy vọng, lại được y chẳng phải chỗ hy vọng. Ở ngoài giới may y. May 
y xong, liền mất y công đức. (May chưa xong cũng như vậy, mất cũng 
như vậy, hy vọng mất như trên). 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra đi, không nói với người sẽ trở 
lại, cũng không có ý trở lại. Ở ngoài giới đến chỗ hy vọng y, được y chỗ 
hy vọng. Ở ngoài gIới may y. May y xong, liền mất y công đức. (May 
không thành cũng như vậy, mất cũng như vậy, hy vọng mất như trên). 

Lại có mười hai nhân duyên: Đặng y chỗ hy vọng, không đặng y 
chỗ hy vọng, đồng như mười hai nhân duyên trên. 

Lại có chín nhân duyên: 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra đi, chưa đặng y. Ở ngoài giới, 
các Tỳ-kheo khác hỏi: “Thầy ngủ ở đâu? Y thầy ở đâu? Sao không 
mang đến tôi sẽ may y cho thầy?” Tỳ-kheo kia trở về đến trú xứ, nghe 
chúng Tăng xuất y công đức. Ông nghĩ như vầy: “Nay Tăng xuất y công 
đức mà ta mới may y.” May y xong mất y công đức. (Không may y cũng 
như vậy; mất y cũng như vậy. Đây là ở trong giới nghe, có ba vế. Mang 
y ra ngoài giới, trên đường đi mà nghe, ba vế cũng như vậy. Mang y đến 
chỗ Tỳ-kheo kia, ba vế cũng như vậy. Đây là chín nhân duyên. Kế đó, 
chín vế được y cũng như vậy. Được y không được y đều có chín nhân 
duyên cũng như vậy). 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới, đến địa phương 
khác, vị ấy nghĩ: Nếu gặp được bạn lành thì sẽ đi, không gặp được bạn 
lành thì sẽ trở về. Đến giữa đường nghe chúng Tăng xuất y công đức, vị 
ấy nghĩ rằng ta đang may y. May y xong, vị kia mất y công đức. (May 
chưa xong cũng như vậy; mất y cũng như vậy; ngoài giới cũng như vậy; 
nghe cũng như vậy, có năm vế). 

Nếu Tỳ-kheo thọ y công đức rồi, muốn đến chỗ vắng vẻ thanh 
tịnh; nếu thích thì vị kia sẽ ở, không thích thì về lại. Tỳ-kheo kia đến 
chỗ đó, nghe chúng Tăng xuất y công đức, vị ấy nói rằng ta đang may 
y, may y xong, tức xả y công đức. (May chưa xong cũng như vậy; mất 
y cũng như vậy; ngoài giới cũng như vậy; nghe cũng như vậy, có năm 
vế). 

Có hai loại xả y công đức, Tỳ-kheo trì y công đức ra ngoài giới 
ngủ, chúng Tăng hòa hợp cùng xả. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 959 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, Y, 
THUỐC V.V.. 


Chương IX: CÂU-THIỂM-DI 


1. Tránh sự phát khởi 

Thế Tôn ở tại Câu-thiểm-di.!°5 Bấy giờ có Tỳ-kheo phạm giới. 
Trong chúng, có vị nói phạm; có vị nói không phạm. Trong số Tỳ-kheo 
thấy phạm nói với Tỳ-kheo không thấy phạm: 

- Tỳ-kheo nà y thực sự có phạm chứ không phải là không phạm. Vị 
Tỳ-kheo không thấy có tội kia hiểu, liền nói: 

- Tỳ-kheo này thật sự phạm giới, chứ chẳng phải là không phạm. 

Sau đó, cùng hòa hiệp, tác pháp cử tội.!” Tỳ-kheo phạm tội nói: 

- Tôi không phạm. Cử tội phi pháp, không thành cử tội, không 
thành yết-ma. 

Tỳ-kheo này!” bèn đi vào nhân gian tìm bạn đẳng; nói với các 
Tỳ-kheo khác: 

- Tôi không phạm tội. Cử tội phi pháp, không thành cử tội. Yết-ma 
đối với tôi không thành tựu. 

Tỳ-kheo kia thấy như vầy: Tỳ-kheo này không phạm tội. Cử tội 
phi pháp, không thành cử tội, không thành yết-ma. 

Tỳ-kheo phạm tội liền dẫn các Tỳ-kheo tùy cử!” là bộ đẳng của 
mình, đến chỗ Tỳ-kheo mà trước kia nói là không thấy phạm, nói: 

- Nây trưởng lão! Tỳ-kheo này không phạm giới, không thành cử, 
phi pháp cử tội kẻ khác, yết-ma không thành. 








1735. Câu-thiểm-di †fJ#fl, Thập tụng: Câu-xá-di {R3 Phiên âm thường gặp: Kiêu-thưởng-di 
l8. Skt. Kau$ãmb†. Pali: Kosambï, thủ phủ của vương quốc Vansa (Skt. Vatsa). 

1736. Thập tụng: tác yết-ma bất kiến tấn 4l, đuổi đi vì không chịu nhận tội. Pali: äpattiyã 
adassane ukkhipinsu, xả trí (gạt tỳ-kheo ấy qua một bên) vi không chịu nhận tội. 

1737. Thập tụng: tỳ-kheo bị đuổi là vị giỏi pháp, giỏi luật, nổi tiếng, có thế lực, được nhiều 
người hỗ trợ. Pali, Vĩin.i. 337: nói như Thập tụng. 

1738. Tùy cử tỳ-kheo Bñ##lt.r: tỳ-kheo tùy thuận với tỳ-kheo bị cử. Pali: ukkhitãnuvattaka 
bhikkhu. Những hình thức xả trí (Vin.i. 339): Không mời, không yết-ma chung, không ngôi 
chung, không ở chung phòng... 




















960 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo này!” trở lại thấy không phạm nên nói: 

- Vị kia không phạm tội, không thành cử tội, phi pháp cử tội yết- 
ma không thành. 

VỊ bị cử kia cùng Tỳ-kheo tùy cử, bèn yết-ma thuyết giới tách 
!9 các Tỳ-kheo thấy tội. 

2. Biệt bộ Yết-ma 

Bấy giờ Tỳ-kheo cử tội đến chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân 
rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 

- Tỳ-kheo bị cử và các Tỳ-kheo tùy cử yết-ma cùng với chúng con 
đã thành yết-ma thuyết giới biệt bộ. 

Đức Phật dạy: 

- Đây là những kẻ ngu si phá Tăng. Nếu những vị kia yết-ma 
thuyết giới như lời ta dạy thì yết-ma thành tựu, không phạm. '”*' Nếu các 
thầy cũng yết-ma thuyết giới như lời ta dạy thì cũng thành tựu, không 
phạm. Tại sao vậy? Vì có hai trú xứ bất đồng: Tỳ-kheo kia tự tác thành 
trú xứ bất đồng, hoặc chúng Tăng cho tác thành trú xứ bất đồng. 

Thế nào gọi là Tỳ-kheo kia tự tác thành trú xứ bất đồng? 

Nếu Tỳ-kheo phá Tăng kia đi ra ngoài tìm cầu bạn đẳng. Như 
vậy, Tỳ-kheo tự tác thành trú xứ bất đồng. 

Thế nào gọi là chúng Tăng tác thành cho trú xứ bất đồng? 

Tăng tác pháp yết-ma không thấy phạm, yết-ma không sám hối, 
yết-ma không bỏ ác kiến.!”? Như vậy gọi là chúng Tăng tác thành cho 
trú xứ bất đồng. Đây là hai trú xứ bất đồng. 

Có hai đồng trú xứ: Tỳ-kheo tự tác thành đồng trú xứ, hoặc Tăng 
tác thành cho đồng trú xứ. 

Thế nào gọi là tự tác thành đồng trú xứ? 

Tỳ-kheo phá Tăng này cùng với bộ đẳng của mình đi tìm cầu bộ 
đẳng tốt bên ngoài. Như vậy là Tỳ-kheo tự tạo sự chung sống.!7 

Thế nào là Tăng tác thành cho đồng trú xứ? Chúng Tăng hòa hợp, 
trước kia tác pháp yết-ma bất kiến phạm, yết-ma bất sám, yết-ma bất 
xã ác kiến; nay Tăng hòa hợp giải các yết-ma đó. Như vậy gọi là Tăng 


riêng 


1739. Thập tụng: Một số tỳ-kheo được tỳ-kheo bị đuổi thuyết phục. Số khác vẫn giữ quan điểm. 
Tăng chia thành hai bộ, tranh chấp nhau. 

1740. Biệt bộ thuyết giới yết-ma 7JI|llãf?#J##; sự phá Tăng đã thành hình. 

1741. Vin.i. 340: Tỳ-kheo bị cử tác yết-ma thuyết giới trong giới, yết-ma như pháp; trong khi 
đó, tỳ-kheo cử tội ra ngoài giới tác yết-ma thuyết giới; yết-ma như pháp. Cả hai đều hợp pháp, 
vì tác pháp yết-ma trong hai trú xứ khác nhau. 

1742. Bất kiến phạm 4U, bất sám hối *ltifi, bất xả ác kiến 4†Â2#š: đều thuộc yết-ma 
xả trí. Hình thức xả trí, xem cht. 4 trên. 

1743. Thập tụng: Tự tác cộng trú... tỳ-kheo bị tẫn xả bộ chúng kia, về lại bộ chúng này 








SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 961 





tác thành cho đồng trú xứ. Đó là hai đồng trú xứ. 

Tỳ-kheo bị cử kia và Tỳ-kheo tùy cử, cùng với Tỳ-kheo tác cử 
nầy, gây đấu tranh, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc sở trường, sở đoản 
của nhau. Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Bạch Đại Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo tùy cử, cùng với Tỳ-kheo tác 
cử nầy, gây đấu tranh, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc sở trường, sở 
(880a1) đoản của nhau. Chúng con phải làm thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Cho phép, khi Tăng bị vỡ, phi pháp hòa hợp, hãy nên cùng ngồi 
tại một chỗ như vậy, sao cho thân và miệng không phát sinh sự xấu 
ác. Khi Tăng bị vỡ, nhưng như pháp hòa hợp, hãy ngồi xen kẽ từng 
người một. '*5 

3. Hòa giải 

Rồi thì, Đức Thế Tôn đến chỗ Tỳ-kheo bị cử, nói như vây: 

- Các ngươi chớ nên phạm tội mà nói là không phạm, không sám 
hối. Tại sao vậy? Nếu Tỳ-kheo phạm tội; các Tỳ-kheo khác nói, “Trưởng 
lão phạm tội, có tự thấy hay không?” Đáp rằng không thấy. Nhưng Tỳ- 
kheo kia đa văn, biết A-hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma-di'*, có được 
nhiều bạn bè, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại 
thần, các loại Sa-môn, Bà-la-môn, ngoại đạo. Tỳ-kheo phạm tội kia liền 
nghĩ rằng, “Tỳ-kheo kia đa văn, biết A-hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma-di, 
có được nhiều bạn bè, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc 
vương đại thần, các loại Sa-môn, Bà-la-môn, ngoại đạo. Nay, nếu ta 
không thấy tội, Tỳ-kheo kia liền vì ta tác pháp yết-ma bất kiến tội, yết- 
ma bất sám hối, yết-ma bất xả ác kiến. Hoặc Tỳ-kheo kia tác pháp cử 
tội ta: yết-ma bất kiến, yết-ma bất sám hối, yết-ma bất xả ác kiến. Tỳ- 
kheo kia lại không cùng ta yết-ma thuyết giới, không cùng ta tự tứ, đồng 
ở một nhà, đồng trú một chỗ, ngồi một giường, một phản, trước bữa ăn 
sau bữa ăn cũng không cung kính lễ bái, chấp tay tiếp đón nhau theo 
tuổi lớn nhỏ. Hay Tỳ-kheo kia không cùng ta đồng một yết-ma, đồng 


1744. Không ngồi gần nhau quá để có thể đấu khẩu hay đánh lộn. Vin.i. 341: bhinne sang- 
he adhammaiyäyamane asammodikäya vattãmanaya eftävatã na... hatthaparãmäa-sam 
karissãmä ti äsane nisiditabbam, “Tăng bị vỡ dẫn khởi phi pháp, bất hòa... ngồi xuống sao cho 
“chúng ta không vói tay đến nhau.” 

1745. Pali, ibid., bhinne sanghe dhammiyäyamäne... ãsanantarikãya nisiditabbam, “Khi 
Tăng vỡ, nhưng như pháp, hòa hợp, hãy ngồi sát nhau (không gián cách).” 

1746. Xem cht. (trên kia) 


962 BỘ LUẬT 3 





một thuyết giới... cho đến không chấp tay tiếp đón nhau'””, Như thế thì 
trong Tăng sẽ phát sinh sự đấu tranh, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc 
sở trường, sở đoản của nhau. Như vây, Tăng sẽ bị vỡ, khiến cho Tăng bị 
bôi bẩn, khiến cho Tăng sống chia rẽ.” 

- Nếu Tỳ-kheo thấy sự phá Tăng này là nghiêm trọng thì nên theo 
lời người kia mà nói rằng “Tôi có tội.” Hãy nên như pháp sám hối. 

- Thôi, hãy dừng lại, các Tỳ-kheo, chớ đấu tranh nhau nữa. Chớ 
mạ nhục phỉ báng nhau; moi móc sở trường, sở đoảẩn của nhau. Tất cả 
các ngươi phải nên hòa hợp, cùng tập họp một chỗ, đồng một thầy học, 
hòa hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sống an lạc trong chánh pháp 
của Phật. 

Đức Thế Tôn sau khi khuyên bảo Tỳ-kheo bị cử và các Tỳ-kheo 
tùy cử như vậy rồi, liền đến chỗ Tỳ-kheo tác cử kia, nói: 

- Các ngươi chớ nên thường xuyên cử tội Tỳ-kheo khác. Tại sao 
vậy? Trong khi Tỳ-kheo phạm sự được Tỳ-kheo kia hỏi, “Trưởng lão có 
tự thấy phạm tội hay không?” VỊ kia nói không thấy. Nhưng Tỳ-kheo 
kia, nếu đa văn, biết A-hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma-di, nhiều bạn bè 
thuộc Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại thân, 
các hàng Sa-môn, ngoại đạo. Tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: “Tỳ-kheo ấy 
đa văn, biết A hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma-di, có được nhiều bạn bè 
trong hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại 
thần, các hàng Sa-môn, ngoại đạo. Nếu vị kia nói không thấy tội, nay 
chúng ta yết-ma tác cử vì không thấy tội, yết-ma vì không sám hối, 
yết-ma vì không xả ác kiến. Nếu chúng ta tác pháp yết-ma vì không 
thấy tội, yết-ma vì không sám hối, yết-ma vì không xả ác kiến; chúng 
ta không cho vị kia cùng một yết-ma thuyết giới, không cùng tự tứ cho 
đến, không chấp tay tiếp đón, chúng ta không cùng một yết-ma thuyết 
giới, cho đến không chấp tay tiếp đón; thế thì trong Tăng sẽ có sự đấu 
tranh, mạ nhục, phỉ báng lẫn nhau; moi móc sở trường, sở đoản của 
nhau, khiến Tăng bị vỡ, khiến Tăng bị trần cấu, khiến Tăng sống chia 
ïC.” 

- Nếu Tỳ-kheo coi sự phá Tăng này là nghiêm trọng thì không 
được cử tội Tỳ-kheo kia. 

- Thôi, hãy dừng lại, các Tỳ-kheo, chớ đấu tranh nhau nữa. Chớ 
mạ nhục phỉ báng nhau; moi móc sở trường, sở đoảẩn của nhau. Tất cả 
các ngươi phải nên hòa hợp, cùng tập họp một chỗ, đồng một thầy học, 
hòa hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sống an lạc trong chánh pháp 


1747. Các hình thức xả trí đối với tỳ-kheo bị yết-ma xẩ trí. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 963 





của Phật. 

4. Trường Sinh Vương 

Thế Tôn, sau khi nói với Tỳ-kheo kia rồi, khi đêm đã qua, tẳng 
sáng, khoác y, bưng bát, vào Câu-thiểm-di khất thực. Sau đó, về lại 
trong Tăng-già-lam, dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo bảo: 

Thuở quá khứ xa xưa vua Phạm Thí"”*3 nước Già-xa'”' có oán thù 
với tổ phụ vua Trường Sinh'° nước Câu-tát-la. Vua Phạm Thí có binh 
chúng oai lực dũng mãnh, tài bảo lại nhiều. Oai lực binh chúng của vua 
Trường Sinh không bằng, của báu lại ít. Sau một thời gian, Vua Phạm 
Thí cử bốn bộ binh kéo đến nước Câu-tát-la chinh phạt Vua Trường 
Sinh, đoạt cả quốc độ, binh chúng cùng kho tàng trân bảo. Vua Trường 
Sinh cùng đệ nhất phu nhân tẩu thoát đến nước Ba-la-nai, giả làm người 
Bà-la-môn bện tóc. Cả hai ở trong nhà người thợ đồ gốm. 

Sau đó một thời gian, đệ nhất phu nhân của Vua Trường Sinh phát 
khởi tâm niệm: “Ta muốn được thấy bốn bộ binh, vào buổi sáng, cùng 
nhau thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng. Ta muốn uống nước rửa 
đao kiếm.” 

Phu nhân nghĩ xong, liền đến chỗ nhà vua nói: 

- Vua có biết không? Vừa rồi thiếp có ý nghĩ: Muốn được thấy bốn 
bộ binh, vào buổi sáng, cùng nhau thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất 
bằng. Tôi muốn uống nước rửa đao kiếm. 

Nhà vua nói: 

- Khanh làm sao có được ước nguyện đó! Vua Phạm Thí, có oán 
cừu với Tổ phụ ta, đã đoạt cả quốc độ, binh chúng, cùng kho tàng trân 
bảo của ta. Không còn gì cả! 

Phu nhân nói: 

- Nếu không được mãn nguyện, thiếp sẽ chết. 

Bấy giờ, vua Phạm Thí có một vị đại thần tự là Phú-lô-hê-xỉ,'7"! là 
bạn của vua Trường Sinh. Vua Trường Sinh nói với vợ: 

- Ta cần phải nói với người bạn ta biết việc này. 

Rồi vua Trường Sinh liền đến chỗ Phú-lô-hê-xỉ nói như vầy: 


1748. Phạm Thí ##ffi. Truyện kể, xem Trung A-hàm 17, kinh số 72 “Trường Thọ vương bản 
khởi” (No. 26. 72); Tăng nhất A-hàm 16, No.125 (24.8). Pali: Brahmadatta; Cf. M. 128 Upak- 
kilesa; Vin.1. 342. 

1749. Già-xa flllfš. Pali: Kãsi; trong thời Phật, là 1 trong 16 đại quốc, thủ đô là Bãrãnasï (Ba- 
la-nại); được sáp nhập vào Kosala (Câu-tát-la) do Pasenadi cai trị. 

1750. Trường Sinh K“. Trung A-hàm, đã dẫn: Trường Thọ. Pali: Dĩghiti 

1751. Phú-lô-hê-xỉ #ấ lãf{Z. Pali: purohito brahmano, Bà-la-môn tư tế của Vua. Chức vụ chứ 
không phải tên. Quốc sư của vua Brahmadatta. 


964 BỘ LUẬT 3 





- Nây, ông bạn có biết không? Đệ nhất phu nhân của ta có ý nghĩ: 
Muốn được thấy bốn bộ binh, vào buổi sáng, cùng nhau thao diễn tại 
ngã tư đường chỗ đất bằng; và muốn uống nước rửa đao kiếm. Nghĩ 
xong liền đến nói với tôi sự việc như vậy. Tôi nói với vợ tôi: “Khanh 
làm sao có được ước nguyện đó! Vua Phạm Thí, có oán cừu với Tổ 
phụ ta, đã đoạt cả quốc độ, binh chúng, cùng kho tàng trân bảo của ta. 
Không còn gì cả!” Vợ ta liền nói: “Nếu không được toại ngyện thì thần 
thiếp sẽ chết.” Ta liền nói: “Ta cần phải nói cho bạn ta biết nhân duyên 
này.” 

Phú-lô-hê-xỉ nói: 

- Hãy chờ một chút, để tôi xem trong bụng của phu nhân đã. 

Phú-lô-hê-xỉ đến xem trong bụng của đệ nhất phu nhân vua 
Trường Sinh xong, liền để trống vai bên hữu, quỳ thẳng gối, chấp tay 
ba lần xưng nói: Vua của nước Câu-tát-la hiện đang ở trong bụng. Rồi 
ông nói với phu nhân: “Phu nhân sẽ được thấy bốn bộ binh, vào buổi 
sáng, cùng nhau thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng; và sẽ uống 
nước rửa đao kiếm, tại chỗ đó.” 

Bấy giờ, Phú-lô-hê-xỉ đến chỗ vua Phạm Thí tâu như vầy: 

- Vua biết chăng? Khi có vì tinh tú như vậy xuất hiện, thì cần phải 
vào buổi sáng sớm, khi mặt trời mới mọc, cho bốn bộ thao diễn tại ngã 
tư đường, và rửa đao kiếm. 

Phú-lô-hê--xỉ: 

- Nay chính là lúc thích hợp. 

Bấy giờ, Phú-lô-hê-xỉ liền tập hợp bốn bộ binh tại ngã tư đường 
thao diễn, rồi rửa đao kiếm. 

Khi ấy, phu nhân của vua Trường Sinh được nhìn thấy bốn bộ 
binh, vào buổi sáng, cùng nhau thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng; 
và bà được uống nước rửa đao kiếm. 

Sau đó, thai đủ tháng, phu nhân hạ sinh một nam nhi, tướng mạo 
đoan chánh, liền được đặt tên là Trường'”5. Khi khôn lớn, Vua Trường 
Sinh rất yêu mến. 

Bấy giờ, vua Phạm Thí nghe vua Trường Sinh nước Câu-tát-la 
cùng đệ nhất phu nhân trốn thoát làm Bà-la-môn bện tóc ở tại nhà 
người thợ đồ gốm, liền ra lệnh người hầu cận: 

- Ngươi đến nơi nhà người thợ gốm bắt vua Trường Sinh và đệ 
nhất phu nhân trói cho kỹ dẫn về đây. Rồi nổi tiếng trống hung dữ, 


1752. Trường E.. Bản Minh: Trường Ma-nạp (phiêm âm của mãnava: thiếu niên). Pali: 
DIghãvu. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 965 





báo hiệu sự chết xuất hiện. Dẫn ra từ cửa bên hữu, phanh thây làm bẩy 
phần; bêu trên đầu cây nhọn. 

Bấy giờ, vua Trường Sinh khi nghe vua Phạm Thí ra lệnh như vậy, 
liền kêu người con trai đặn dò: 

- Này Trường con, nay con có biết không? Vua Phạm Thí nước 
Già-xa, là oán cừu của Tổ phụ cha, đã chiếm đoạt tất cả quốc độ, binh 
chúng, cùng tài sản của ta và nay ra lệnh người hầu cận giết bố mẹ con. 
Con nên trốt thoát, đừng để vua Phạm Thí giết. 

Vương tử Trường trốn thoát. Vua Phạm Thí sai người đến bắt vua 
Trường Sinh và đệ nhất phu nhân trói kỹ. Rồi nổi tiếng trống hung dữ, 
báo hiệu sự chết xuất hiện. Dân chúng tụ tập rất đông. 

Lúc ấy, con của vua Trường Sinh cải trang đi theo sau cha mẹ 
mình khóc kể, nước mắt chảy ròng rã. Vua Trường Sinh xoay lại thấy 
con mình liền nói như vầy: Oán thù lớn nhỏ, đều không nên báo. Lấy 
oán trả oán, oán không thể trừ. Chỉ không thù oán, oán thù mới dứt. Nhà 
vua nói như vậy ba lần. 

Khi ấy dân chúng nghĩ: Vua nước Câu-tát-la tâm cuồng điên loạn. 
Hôm nay mới dạy Trường Ma-nạp. Nay đây ai là Trường Ma-nạp? Đám 
đông cùng nói như vậy ba lần. 

Rồi thì, Vua Phạm Thí sai người dẫn Vua Trường Sinh đi ra từ cửa 
bên hữu, phanh thây làm bẩy phần, bêu lên đầu cây nhọn. 

Bấy giờ, con vua Trường Sinh là Trường từ đó trở lại trong thành 
Ba-la-na1, học các kỹ thuật, học kinh thơ, học xem tướng, tinh tú, học 
bói toán, học vẽ hình tượng, âm nhạc, hý kịch, xuất sắc nhất trong số 
học chúng. 

Bấy giờ, ở chỗ của kỹ nữ vua Phạm Thí cách đó không xa có một 
người huấn luyện voi. Vương tử Trường đến nơi tượng sư xin được học. 
Tượng sư chấp thuận. 

Một thời, Trường Ma-nạp, vào lúc quá nửa đêm, gảy đàn và ca 
vũ, tấu lên âm thanh tuyệt diệu. Trong đêm đó vua Phạm Thí sau khi 
nghe tiếng đàn cầm ca vũ du dương, liền hỏi người hầu cận: 

- Quá nửa đêm rồi, ai là người gảy tiếng đàn cầm và ca vũ với âm 
thanh tuyệt diệu như thế? 

Người hầu cận thưa: 

- Tâu Đại vương, cách chỗ ở kỹ nữ của Vua không xa, có một 
người huấn luyện voi đang ở. Người học trò của ông tên là Trường Ma- 
nạp, thường quá nửa đêm khẩy đàn cầm ca vũ với âm thanh du dương 
đó. 


966 BỘ LUẬT 3 





Vua nghe rồi liền bảo, - Gọi đến đây. Ta muốn gặp. Người hầu 
cận vâng lệnh đi gọi đến. Ma-nạp đến, đảnh lễ sát chân Vua rồi đứng 
qua một bên. Vua hỏi: 

- Có thật vào lúc quá nửa đêm, ngươi khảy đàn và ca hát với âm 
thanh vi điệu đó hay chăng? 

Ma-nạp thưa: 

- Đúng như vậy. 

Nhà vua nói: 

- Nay trước mặt ta, ngươi hãy khảy đàn và ca hát, tấu lên âm thanh 
mỹ diệu đó. 

Ngay trước mặt nhà vua Ma-nạp liền khẩy đàn và ca hát, tấu lên 
âm thanh mỹ diệu đó. Nhà vua nghe xong, rất hoan hỷ, nói: 

- Ngươi ở lại đây. Ta sẽ nuôi ngươi. 

Ma-nạp tâu: 

- Vâng. 

Bấy giờ, nơi nhà ở của đệ nhất phu nhân vua Phạm Thí không ai 
được vào, chỉ có phu nhân của vua và Ma-nạp Trường mà thôi. Sau đó 
một thời gian, ngọc ma ni của phu nhân bị mất. Phu nhân đến chỗ Vua 
thưa: 

- Bệ hạ biết không? Ngọc ma ni của thần thiếp đã bị mất rồi. 

Nhà vua hỏi: 

- Có ai vào nhà hay không? 

- Không có ai vào cả. Chỉ có Vua và thần thiếp cùng Ma-nạp 
Trường mà thôi. 

Vua liền kêu Trường Ma-nạp hỏi: 

- Đệ nhất phu nhân của ta bị mất viên ngọc ma ni, ngươi có lấy 
không? 

Ma-nạp liền nghĩ: Nhà của phu nhân Vua ở không ai được vào. 
Chỉ có Phu nhân và ta. Nếu ta nói không lấy thì nhà vua sẽ trị tội ta. Từ 
nhỏ tới lớn ta đã quen sống sung sướng, không thể chịu khổ hình được. 

Ma-nạp liền thưa vua: 

- Con lấy. 

Nhà vua hỏi cùng với ai lấy? Thưa: 

- Cùng với Thái tử của vua lấy. 

Nhà Vua lại hỏi: 

- Cùng với ai lấy nữa. 

Tâu: 

- Cùng với đại thần có trí tuệ bậc nhất của Vua Lấy. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 967 





Nhà vua hỏi: 
- Cùng với ai lấy nữa? 


Thưa: 

- Cùng với đại trưởng giả bậc nhất lấy. 
Vua hỏi: 

- Cùng với ai lấy nữa? 

Thưa: 


- Cùng với đệ nhất dâm nữ. 

Nhà vua liền bắt Ma-nạp, thái tử, đại thần, trưởng giả, đệ nhất 
dâm nữ trói lại. 

Bấy giờ, thái tử nhà vua hồi Trường Ma-nạp: 

- Nhà ngươi biết thật sự ta không lấy viên ngọc. Nhưng tại sao nhà 
ngươi vu oan cho ta lấy? 

Trường Ma-nạp trả lời: 

- Thật sự thái tử không lấy mà tôi cũng không lấy. Nhưng Thái tử 
là người được nhà Vua yêu trọng nhất, chắc chắn không vì viên ngọc 
mà nhà Vua đoạn mạng thái tử, do đó tôi khai. 

Vị đại thần có trí tuệ bậc nhất hỏi Trường Ma-nạp: 

- Thật sự nhà ngươi biết ta không lấy viên ngọc, nhưng tại sao vu 
oan cho ta lấy? 

Trường Ma-nạp nói: 

- Thật sự ông không lấy, tôi cũng không lấy. Nhưng ông là vị đại 
thân có trí tuệ. Ông có thể tìm được viên ngọc, do đó tôi khai ông. 

Đại trưởng giả nói với Trường Ma-nap: 

- Thật sự nhà ngươi biết ta không lấy viên ngọc, nhưng tại sao vu 
oan cho ta lấy? 

Trường Ma-nạp nói: 

- Ông thật sự không lấy. Thật sự tôi cũng không lấy. Nhưng ông 
là đại trưởng giả trong nước này. Ông là một nhà đại phú tài bảo vô số. 
Nếu vua cần viên ngọc thì ông có thể bổi thường được, do đó tôi khai 
cho ông. 

Đệ nhất dâm nữ nói với Trường Ma-nạp: 

- Ông biết tôi không lấy viên ngọc, tại sao khai oan cho tôi? 

Trường Ma-nạp nói: 

- Thật sự cô không lấy mà tôi cũng không lấy viên ngọc. Nhưng 
cô là đệ nhất dâm nữ, có nhiều người để ý cô nhưng chưa đạt được cô. 
Do đó thế nào họ cũng tìm cho được ngọc. Cho nên tôi khai cho cô. 

Bấy giờ, Bạch Tặc ở nước Ba-la-nai, nghe đệ nhất Phu nhân của 


968 BỘ LUẬT 3 





nhà vua bị mất viên ngọc, nhà Vua bắt trói Trường Ma-nạp, thái tử, đại 
thần, đại trưởng giả, dâm nữ nên liền đến chỗ Trường Ma-nạp hỏi: 

- Thật sự phu nhân Nhà vua bị mất viên ngọc không? 

Ma-nạp nói: 

- Thật sự có mất. 

Bạch Tặc hỏi: 

- Có ai vào nhà của phu nhân không? 

Ma-nạp nói: 

- Chỉ có phu nhân của vua và tôi mà thôi. 

Bạch Tặc hỏi: 

- Vậy có ai đang đi trong đó? 

Ma-nạp nói: 

- Con khỉ cái đi trong đó. 

Bạch Tặc nói với Trường Ma-nap: 

- Như vậy viên ngọc có thể tìm được. 

Bấy giờ, Bạch Tặc liền đến chỗ Vua Phạm Thí tâu: 

- Vua biết không? Nay viên ngọc có thể tìm được. Vua hãy cho 
mang ra các thứ anh lạc trang sức của các nữ nhân. 

Vua liền ra lệnh đem tất cả những đô trang sức anh lạc ra, và tập 
trung những con khỉ cái lại, mang cho chúng các anh lạc, để chúng ở 
trong cung. Lúc ấy, con khỉ cái trước kia ở trong nhà phu nhân, thấy 
những con khỉ cái kia mang anh lạc. Nó cũng liền lấy viên ngọc đã lấy 
trộm của phu nhân đem ra tự trang sức cho mình. Bấy giờ Bạch Tặc liền 
bao vây xung quanh và bắt con khỉ cái tâu với Vua: 

- Vua nay có biết không? Tôi đã lấy lại được viên ngọc ma ni 
rồi. 

Khi ấy, Vua Phạm Thí liền kêu Trường Ma-nạp đến hỏi: 

- Ngươi không lấy ngọc châu; tại sao nhận là có lấy? 

Ma-nạp liền thưa: 

- Vì con nghĩ như vầy: Phòng của Phu nhân ở không ai được vào. 
Chỉ có Phu nhân và con mà thôi. Nếu con nói không lấy, thì sợ Vua trị 
tội, tra tấn, làm con đau khổ. Nhưng con thì không thể chịu được đau 
khổ, nên con nói có lấy. 

- Tại sao ngươi lại khai cho thái tử? 

- Con nghĩ rằng, thái tử rất được vua yêu quí, không lẽ vì hạt châu 
mà nhà vua đọan mạng thát tử. Nên con khai cho thái tử. 

- Tại sao ngươi khai cho đại thần? 

- Con khai cho vị đại thần vì con nghĩ: Vị đại thần có nhiều trí tuệ, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 969 





có khả năng tạo phương tiện tìm lại được viên ngọc. Cho nên con khai 
cho vị đại thần. 

- Tại sao ngươi lại khai cho đại trưởng giả? 

- Đại trưởng giả là người đại phú gia, nhiều của cải châu báu, có 
thể bồi hoàn lại viên ngọc cho Vua. Nên con khai cho đại trưởng giả. 

- Tại sao ngươi lại khai cho dâm nữ? 

- Con nghĩ như sau nên khai cho dâm nữ: Người trong nước cũng 
như các nơi nhiều kẻ để tâm cô ta, nhưng chưa đạt được cô ta. Họ có thể 
vì dâm nữ mà tìm được viên ngọc. Nên con khai cho đệ nhất dâm nữ. 

Nhà Vua nói: 

- Chưa từng có người nào nhiều trí tuệ như Trường Ma-nạp. 

Vua liền dùng Trường Ma-nạp để làm tất cả các nơi quan trọng. 
Sau đó một thời gian, vua Phạm Thí nghiêm giá bốn bộ binh để đi săn 
bắn. Bấy giờ Vua cũng như bốn bộ binh đều ham mê đuổi theo những 
con nai, gặp lúc trời nóng bức nên mỏi mệt. Trường Ma-nạp liền hướng 
dẫn xe Vua đến chỗ khuất kín để nghĩ ngơi. Vua xuống xe, vào dưới 
bóng mát của xe, gối đầu trên đầu gối của Trường Ma-nạp ngủ. Bấy 
giờ, Trường Ma-nạp nghĩ như vầy: Nhà Vua này là oán cừu của ông nội 
của cha ta, đã phá hoại quốc độ ta, đã đoạt bốn bộ binh chúng của ông 
nội của cha ta, cùng kho tàng bảo vật tất cả đều thu hết; đã giết cha mẹ 
ta, đã tàn sát giòng họ Vua Câu-tát-la. Nghĩ đến mối thù xưa, Trường 
Ma-nạp liền rút gươm muốn chém đầu nhà Vua. Nhưng lại nghĩ đến lời 
dạy của cha: Oán thù lớn nhỏ, đều không nên báo. Lấy oán trả oán, oán 
không thể trừ. Chỉ không thù oán, oán thù mới dứt. Bèn bổ gươm vào 
bao trở lại. 

Bấy giờ, Vua Phạm Thí kinh sợ, tỉnh dậy. Trường Ma-nạp hỏi: 

- Sao Vua thức dậy? 

Nhà Vua nói: 

- Vua nước Câu-tát-la có người con tên là Trường Ma-nạp rút 
gươm muốn chém ta. 

Ma-nạp thưa Vua: 

- Nay đây, chỗ nào có Trường Ma-nạp, con của vua Trường Sinh? 
Chỉ có Nhà Vua và con mà thôi. Xin Ngài cứ yên tâm nghĩ. 

Nhà Vua ngủ lần thứ hai, lại cũng như vậy. Cho đến ngủ lần thứ 
ba, Trường Ma-nạp cũng suy nghĩ như trước, lại rút gươm ra. Vua liền 
kinh sợ thức dậy. Bấy giờ Trường Ma-nạp liền nắm đầu Vua. Vua hỏi: 

- Ngươi muốn giết ta sao? 

Trường Ma-nạp trả lời: 


970 BỘ LUẬT 3 





- Vâng. 

Nhà Vua hỏi: 

- Vì lí do gì? 

Trường Ma-nạp trả lời: 

- Tôi là Trường Ma-nạp, con của Vua Trường Sinh. Vua có oán 
cừu với ông nội của cha tôi. Vua đã phá tan quốc độ của tôi, đã chiếm 
đoạt hết tất cả binh chúng kho tàng bảo vật; đã giết cha mẹ tôi, đã tàn 
sát giòng họ Vua Câu-tát-la. Nghĩ đến cừu oán này cho nên tôi muốn 
giết Vua! 

Vua Phạm Thí liền nói: 

- Nay ta sẽ trả lại binh chúng, quốc độ cùng tất cả trân bảo của cụ 
cố của ông. Ông đừng giết tôi! 

Trường Ma-nạp nói: 

- Tôi sẽ để mạng sống cho nhà Vua. Nhà Vua cũng đừng giết 


Vua Phạm Thí trả lời: 

- Ta sẽ tha mạng sống cho nhà ngươi. 

Bấy giờ, hai bên đồng xóa hết oán cừu tổ phụ, cùng nhau hòa hợp 
như cha với con, cùng đi một xe trở về nước Ba-la-nạ1. 

Bấy giờ, Vua Phạm Thí tập hợp các đại thần và bảo như vầy: 

- Nếu bắt gặp Trường Ma-nạp con Vua Trường Sinh thì giải quyết 
như thế nào? 

Có người nói phải xử trị thế này; có người nói phải dùng dao giết 
nó; có người nói phải dùng xe nghiền nát nó; có người nói phải treo đầu 
nó lên; có người nói phải đốt nó như cây đuốc; có người nói phải lấy 
dầu nấu nó; có người nói phải chẻ thân nó ra; có người nói phải dùng 
móc câu câu vào thịt của nó; có người nói phải lấy mật nấu nó; có người 
nói phải trói nó quăng trong lửa; có người nói phải lấy vải quấn nói rồi 
đốt; có người nói phải chặt tay, chặt chân, xẻo mũi, xẻo tai nó; có người 
nói phải xâu nó rồi bêu nó trên đầu cây nhọn; có người nói phải chặt 
đầu nó. Nhà Vua liền chỉ cho các vị đại thần mà nói: 

- Người này là con Vua Trường Sinh tên là Trường Ma-nạp. Từ 
nay về sau tất cả mọi người không được bàn luận đến việc đó nữa. Tại 
sao vậy? Vì người này đã cho ta mạng sống và ta cũng đã cho người này 
mạng sống. 

Bấy giờ, Nhà Vua công bố hoàn trả lại tất cả binh chúng và quốc 
độ cũng như kho tàng trân bảo của Vua Trường Sinh lại cho Trường Ma- 
nạp, và sửa soạn trang sức con để gã cho Trường Ma-nạp. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 971 





- Nầy các Tỳ-kheo! Trường Ma-nạp kia, vốn là kẻ chấp nhận 
sươm đao,'”3 có oán cừu của tổ phụ của cha, mà còn trở lại hòa hợp 
như cha với con. Huống chi các người đã xuất gia làm đạo, đồng học 
một thầy, như sữa hòa với nước thì ở trong Phật pháp mới có lợi ích, và 
an lạc. 

- Thôi, hãy dừng lại, các Tỳ-kheo, chớ đấu tranh nhau nữa. Chớ 
mạ nhục phỉ báng nhau; moi móc sở trường, sở đoảẩn của nhau. Tất cả 
các ngươi phải nên hòa hợp, cùng tập họp một chỗ, đồng một thầy học, 
hòa hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sống an lạc trong chánh pháp 
của Phật. 

Trong khi Đức Phật dạy như thế, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy tự yên nghỉ. Như Lai là đấng 
Pháp chủ. Các Tỳ-kheo tự biết rõ sự đấu tranh này. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đã phải hai ba lần ngăn chận các Tỳ-kheo 
ở Câu-thiểm-di, đừng cùng nhau đấu tranh, mạ nhục phỉ báng lẫn nhau, 
moi móc tội lỗi nhau, mà nên hòa hợp chung sống, đồng một thầy học, 
như nước hòa với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có lợi ích, và an lạc. 
Tỳ-kheo kia lại nói với Đức Thế Tôn như vầy: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy tự yên nghỉ. Như Lai là đấng 
Pháp chủ. Các Tỳ-kheo tự biết rõ sự đấu tranh này. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di nói bài 
kệ: 

Đám đông dậy tiếng xấu, 
Chẳng cần pháp Thượng tôn 
Khi phá vỡ Chúng Tăng, 
Còn biết lẽ gì khác ?! 
Chẻ xương, hại sinh mạng, 
Cướp bò, ngựa, tài bảo; 
Đất nước loạn, đấu tranh, 
Còn trở lại hòa hợp. 

Các ngươi đáng lẽ không 
Bao giờ nhục mạ nhau. 
Nếu có sự như thế, 

Oán kia không thể trừ. 
Đối các mạ ly ác, 


1754 


1753. Chỉ vua chúa, sống bằng đao kiếm. 
1754. Trung A-hàm: “Bằng đủ thứ ngôn ngữ, phá vỡ Chúng tối tôn.” 
1755. Trung A-hàm: “Khi phá hoại Thánh chúng, không ai ngăn cản được.” 


972 


BỘ LUẬT 3 





Không bao giờ đáp trả. 
Người hay im lặng nhẫn, 
Oán kia tự nhiên hết. 

Lấy oán trừ oán cừu; 

Oán cừu không hết được. 
Không oán, oán tự tiêu. 
Pháp kia vui dống mãnh.!”% 
Không bảo người khác làm, 
Chính mình cũng không làm. 
Người thật hành như vậy, 
Như mưa dập bụi trần. 
Không thật, nói chắc thật; 
Chắc thật, nói không thật. 
Nó không rõ cái thật, 

Rơi vào ức miệm tà. 

Chắc thật, biết chắc thật. 
Không thật, biết không thật. 
Ai hiểu pháp chắc thật, 

Vào trong chỗ chánh niệm.17”7 
Cũng như người cầm tên 
Cầm lỏng, hại tay mình. 
Sa-môn không khôn khéo, 
Tăng thêm số địa ngục. 
Người biết khéo cầm tên, 
Cầm chặt, không hại tay. 
Sa-môn biết khôn khéo, 
Liền được sinh đường lành. 
Tuy mặc áo cà-sa, 

Ôm chặt các kết sử, 

Không thể trừ oán hại, 
Không xứng mặc cà-sa. 

Kết sử đã trừ diệt, 

Tự trang nghiêm bằng giới, 
Chế ngự các oán cừu, 
Người ấy xứng cà-sa. 

Tìm kiếm bạn khắp nơi, 


1756. Cf. Pháp cú Pali, Dhp. 3-6. 
1757. Cf. Pháp cú Pali, Dhp. 11-12. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 973 





Không có người hợp ý; 

Thà một mình bền lòng, 
Không đồng hành kê ngu. 

Nếu khắp nơi tìm bạn, 

Không được người như mình; 
Thà một mình làm lành, 
Không bạn kẻ ngu ác. 

Độc hành, không làm ác; 

Như voi rừng núi cao. 

Nếu tìm được bạn lành, 

Cùng chung sống, dũng mãnh !°3 
Đi, ở, giữa các chúng, 

Tâm họ thường hoan hỷ. 

Nếu không có bạn lành, 

Độc hành, thường dũng mãnh; 
Xa lánh nơi đô hội, 

Vô sự như voi rừng. 

Bấy giờ, vì các Tỳ-kheo tại Câu-thiểm-di đấu tranh, phỉ báng mạ 
nhục, chúng Tăng bị rối loạn, Đức Thế Tôn không vui. Thế Tôn không 
nói với chúng Tăng và người thị giả, mà tự xếp ngọa cụ để lại chỗ cũ. 
Mang y cầm bát, dùng sức thần túc rời Câu-thiểm-di trở về nước Xá- 
vệ, I759 

Bấy giờ, các vị ưu-bà-tắc ở Câu-thểm-di nghe nói, vì các Tỳ-kheo 
tại Câu-thiểm-di đấu tranh, phỉ báng mạ nhục, chúng Tăng bị rối loạn, 
Đức Thế Tôn không vui. Thế Tôn không nói với chúng Tăng và người 
thị giả, mà tự xếp ngọa cụ để lại chỗ cũ. Mang y cầm bát, dùng sức thần 
túc rời Câu-thiểm-di trở về nước Xá-vệ. Bấy giờ, các ưu-bà-tắc cùng 
nhau tự lập ra quy chế: Tất cả chúng ta, khi gặp các Tỳ-kheo ở Câu- 
thiểm-di, không được đứng dậy nghinh đón, cung kính lễ bái, hỏi chào, 
nói năng và cúng dường y phục ẩm thực, thuốc men chữa bệnh. 

5. Tăng hòa hợp 

Các Tỳ-kheo kia giống như người bị cử tội, nên Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại thần, các hàng Sa-môn 
ngoại đạo đều tránh xa không giao tiếp. Các Tỳ-kheo đấu tranh kia, do 
vậy không có sự lợi dưỡng nên nghĩ như vẫy: Chúng ta cần phải đến 


1758. Cf. Pháp cú Pali. Dhp. 32-330. 
1759. Trung A-hàm 17 (T01n0026 tr.535c18): Thế tôn đến thôn Sa-lâu-la, sau đó đến Hộ lâm. 
Cf. Vin.i. 350: đến thôn Bãlakalonakara. Sau đó đi đến Pärileyya. Cuối cùng, trở về Sävatthi. 


974 BỘ LUẬT 3 





chỗ Đức Thế Tôn để chấm dứt việc đấu tranh này. Họ liền đến nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất nghe các Tỳ-kheo đấu tranh nơi Câu- 
thiểm-di, phỉ báng mạ nhục nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như 
kiếm, từ Câu-thểm-di đến nước Xá-vệ. Tôn giả liền cùng năm trăm vị 
Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, 
bạch Đức Thế Tôn: 

- Các Tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di, cùng nhau đấu tranh, phỉ báng 
mạ nhục, miệng tuôn ra những lời như gươm như đao. Nay họ từ Câu- 
thiểm-di đến nước Xá-vệ, chúng con nên làm thế nào? 

Đức Phật bảo tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Hãy cho phép hai bộ nói. Nếu Tỳ-kheo nào nói như pháp thì nên 
chấp nhận lời nói ấy, khen ngợi trưởng dưỡng, cùng làm người bạn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại bạch Phật: 

- Làm thế nào để biết Tỳ-kheo kia nói đúng pháp hay phi pháp? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

- Có mười tám sự việc khiến Tăng bị vỡ: pháp, phi pháp, tỳ-ni, phi 
tỳ-mI, phạm, không phạm, nhẹ, nặng, hữu dư, vô dư, thô ác, không thô 
ác, nên làm, không nên làm, chế, không chế, thuyết, không thuyết. '790 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Ông nên xem xét việc này thời sẽ biết lời nói của Tỳ-kheo kia 
là như pháp hay phi pháp. 

Tôn giả lại bạch Phật: 

- Phân phối phòng xá ngọa cụ cho các Tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di 
như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Nên cho họ phòng xá ngọa cụ ở chỗ khuất kín'!, Nếu không có 
chỗ khuất kín thì hãy lập ra chỗ khuất kín cho họ, cũng như cách thức 


1760. Thập bát phá Tăng sự. Thập tụng 30 (T23n1435 tr.216a23): “Nếu tỳ-kheo, pháp nói là 
phi pháp, phi pháp nói là pháp, luật... phi luật,.. phạm, phi phạm, trọng, khinh, tàn, vô tàn, 
thường sở hành, phi thường sở hành, thuyết, phi thuyết...” Cf. Vin. ¡ 354: atthãrasahi vatthuhi 
adhammavädFT: 18 cơ sở ngôn thuyết phi pháp dẫn đến phá Tăng: adhammam dhammoti dIpeti 
(phi pháp mà nói là pháp), dhammaậmdhammoii dTpeti (pháp nói là phi pháp), avinayam(phi 
luật)...vinayam (luaät)...abhäsitam alapitam tathãgatena(điều này không phải Như Lai nói), 
bhãsitam lapitam tathägatena (điều này được Như Lai nói), anäcittam tathãgatena (điều này 
không phải là thường hành bởi Như Lai), ãcittam tathãgatena (điều này được thường hành bởi 
Như Lai), apađđattam tathäãgatena (điều không được Như Lai chế), pađđattam tathägatena 
(điều được Như Lai chế định), anãpattim (không tội), ãpattim (tội), lahukam äpaftim (tội nhẹ), 
garukam äpattim (toãi naễng), sävasesam äpattim (tội hữu dư), anavasesam äpaftim (tội 
không dư tàn), thullam ãpattim (toäi thoâ troïng), athullam äpatti (tội không thô trọng)... 
1761. Vin.i. 356: vivittam senäsanam dãtabbam, cho họ chỗ nằm riêng biệt. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 975 





phân phối ngọa cụ cho chúng Tăng. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Chia y vật của chúng Tăng cho Tỳ-kheo Câu-thiểm-di như thế 
nao? 

Đức Phật dạy: 

- Tùy theo thứ bậc mà chia.'”% 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Đối với Tỳ-kheo Câu-thiểm-di, nên sắp xếp chỗ ngồi như thế 
nào để chia cháo trong bữa tiểu thực? 

Phật bảo tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Trước kia Ta há đã không nói điều này? Khi Tăng bị vỡ, phi 
pháp hòa hợp, ngồi sao cho không phát sinh sự dữ của thân và miệng. 
Chúng Tăng bị vỡ, nhưng như pháp hòa hợp, sự việc đã chấm dứt, nên 
ngồi chỗ ngồi cách khoảng một người!” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề, nghe các Tỳ-kheo đấu 
tranh nơi Câu-thiểm-di, phỉ báng mạ nhục nhau, miệng tuôn ra những 
lời như đao như kiếm, từ Câu-thiểm-Di đến nước Xá-vệ, liền cùng với 
năm trăm Tỳ-kheo-ni đến chỗ Đức Thế Tôn, đẳảnh lễ sát chân rồi đứng 
lui qua một bên, bạch Phật: 

- Đại Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di này cùng nhau đấu 
tranh, cùng nhau mạ nhục phỉ báng, soi bói tốt xấu nhau, từ Câu-thiểm- 
di đến Xá-vệ. Chúng con nên đối với họ như thế nào? 

Đức Phật bảo Cù-đàm Di: 

- Hãy nghe cả hai bên nói. Nếu Tỳ-kheo nào nói như pháp thì 
chấp nhận lời nói ấy, khen ngợi trưởng dưỡng, coi đó là bạn hữu. 

Cù-đàm Di bạch Phật: 

- Lầm sao biết lời nói của Tỳ-kheo kia là pháp hay phi pháp? 

Phật dạy: 

- Có mười tám việc phá Tăng: Pháp phi pháp... cho đến thuyết 
không thuyết. (như trên) 

- Nên xem xét việc này để biết lời nói Tỳ-kheo kia là pháp hay 
phi pháp. Tỳ-kheo-ni Cù-đàm Di, nên đến cầu giáo thọ trong bộ chúng 
Tỳ-kheo như pháp. 

Bấy giờ, trưởng giả A-nan-bân-đê'”* nghe các Tỳ-kheo nơi Câu- 
thiểm-di đấu tranh nhau, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, 


1762. Pali, ibid., “Tất cả thọ hưởng bình đẳng.” (sabbesa samakam bhãjetabbam) 
1763. Xem cht. 140 & 141 trên. 
1764. A-nan-bân-đê f#JŸÉ. Phiên âm, tức ông Cấp Cô Độc. Pali: Anäthapittika. 


976 BỘ LUẬT 3 





từ Câu-thiểm-di đến Xá-vệ, liền cùng năm trăm ưu-bà-tắc đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật: 

- Các Tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di, đấu tranh nhau, mạ nhục phỉ 
báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, từ Câu-thiểm-di đến Xá-vệ. Bạch Đức 
Thế Tôn, chúng con nên đối xử thế nào? 

Thế Tôn dạy: 

- Nên nghe cả hai bên nói, như trên. Nếu có đàn-việt cúng dường 
nên chia hai phần, đây cũng là Tăng, kia cũng là Tăng. Nây các cư sĩ, 
như thỏi vàng chia làm hai phần, cả hai đều là vàng. Do vậy, nầy các 
cư sĩ, vật bố thí cúng dường nên chia làm hai phần. Vì đây là Tăng, kia 
cũng là Tăng. 

Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu nghe các Tỳ-kheo nơi Câu- 
thiểm-di đấu tranh nhau, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, 
từ Câu-thiểm-di đến Xá-vệ, liền cùng năm trăm ưu-bà-di đến chỗ Đức 
Thế Tôn đầu mặt đẳnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên bạch Phật: 

- Các Tỳ-kheo Câu-thiểm-di đấu tranh phỉ báng mạ nhục xoi bói 
tốt xấu nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như kiếm, nay từ Câu- 
thiểm-di đến Xá-vệ, kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên đối xử thế 
nào? 

Đức Phật dạy: 

- Nên nghe cả hai bên nói, như trên. Nếu có đàn-việt cúng dường 
nên chia hai phần, đây cũng là Tăng, kia cũng là Tăng. Nây các cư sĩ, 
như thỏi vàng chia làm hai phần, cả hai đều là vàng. Do vậy, nầy các 
cư sĩ, vật bố thí cúng dường nên chia làm hai phần. Vì đây là Tăng, kia 
cũng là Tăng. 

6. Giải Yết-ma 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bị cử, trên đường đi, nơi chỗ vắng, tâm tự suy 
nghĩ: Tránh sự này của ta cần phải dẫn chứng Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ- 
đàm, kiểm hiệu Phật pháp, xét duyệt xem cử đúng hay cử sai, là cử như 
pháp, yết-ma thành tựu hay là không cử như pháp, yết-ma không thành 
tựu. Bấy giờ vị ấy liền xem xét Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm, theo pháp 
của Đức Phật xét duyệt, rồi nghĩ như vầy: Sự thật là phạm chứ không 
phải không phạm; cử tội đúng chứ chẳng phải là không đúng; như pháp 
cử yết-ma thành tựu, chứ không phải là không như pháp cử yết-ma 
không thành tựu. Vị ấy liền đến chỗ các Tỳ-kheo tùy cử nói như vây: 
Tôi trên đường đi, nơi chỗ vắng, tâm tự suy nghĩ: “Tránh sự này của ta 
cần phải dẫn chứng Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm, kiểm hiệu Phật pháp, 
xét duyệt xem cử đúng hay cử sai, là cử như pháp yết-ma thành tựu 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 977 





hay là không cử như pháp, yết-ma không thành tựu.” Bấy giờ tôi liền 
xem xét Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm, theo pháp của Đức Phật xét duyệt, 
rồi nghĩ như vầy: “Sự thật là phạm chứ không phải không phạm; cử tội 
đúng chứ chẳng phải là không đúng; như pháp cử yết-ma thành tựu, chứ 
không phải là không như pháp cử yết-ma không thành tựu.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo tùy cử dẫn Tỳ-kheo bị cử đến chỗ Tỳ-kheo 
tác cử bạch: 

- Tỳ-kheo bị cử này nói với tôi như vây: “Trên đường đi nơi chỗ 
vắng, tôi tư duy (nói đầy đủ như trên). ” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo cử tội dẫn Tỳ-kheo tùy cử, Tỳ-kheo bị cử đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

- Tỳ-kheo tùy cử này dẫn Tỳ-kheo bị cử đến chỗ con, đem nhân 
duyên của Tỳ-kheo bị cử trình bày đầy đủ. Nay con cũng đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Đó là phạm chứ chẳng phải không phạm. Cử tội đúng chứ chẳng 
phải không đúng; như pháp cử Tỳ-kheo này, yết-ma thành tựu. Nếu Tỳ- 
kheo kia thuận tùng chúng Tăng để sám hối, hoán cải tội lỗi, thì yêu cầu 
giải yết-ma bất kiến cử. 

Nên bạch tứ yết-ma để giải, cách giải như vầy: 

Tỳ-kheo kia đến giữa Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giầy 
dép, kính lễ sát chân Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch 
Phật: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... đã bị Tăng 
cử tội, yết-ma bất kiến cử. Nay tôi thuận tùng chúng Tăng, cải hoán tội 
lỗi, sám hối, cầu xin giải yết-ma bất kiến cử. Nguyện Tăng từ mẫn, vì 
tôi giải cho. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong đây, Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, 
hoặc Thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn 
là có thể tác pháp yết-ma, bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... Tăng đã tác 
pháp yết-ma bất kiến cử. Nay thuận tùng chúng Tăng, hoán cải tội lỗi 
sám hối, cầu xin giải yết-ma bất kiến cử. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng giải yết-ma bất kiến cử cho Tỳ-kheo 
tên là... Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... Tăng đã tác pháp 


978 BỘ LUẬT 3 





yết-ma bất kiến cử, vị kia đã thuận tùng chúng Tăng cải hoán tội lỗi 
sám hối, nay cần cầu Tăng giải yết-ma bất kiến cử. Trưởng lão nào 
đồng ý Tăng giải yết-ma bất kiến cử cho Tỳ-kheo tên là... thì im lặng. 
Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

(Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã đồng ý giải yết-ma bất kiến cử cho Tỳ-kheo... rồi. Tăng 
đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Đức Phật dạy tiếp: cho phép tác bạch yết-ma hòa hợp, nên bạch 
như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Sự việc khiến Tăng đấu tranh, phỉ 
báng nhục mạ lẫn nhau, xoi bói sở trường sở đoẳẩn nhau. Người phạm sự 
bị cử kia nay đã được giải rồi, trần cấu của Tăng được diệt sạch. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng tác pháp hòa hợp. Đây là lời tác 
bạch. 

Nên tác bạch như vậy để hòa hợp. 

Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, cởi 
bổ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch Đức Thế Tôn: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc khiến Tăng đấu tranh, phỉ báng 
nhục mạ, xoi bói sở trường, sở đoẳn nhau, khiến cho Tăng bị phá, khiến 
Tăng chia rẽ, khiến Tăng bị trần cấu. Việc kia chưa liệu lý, chưa phân 
xử, Tăng chưa diệt trần cấu, như vậy có được hòa hợp như pháp hay 
không? 

Phật dạy: 

- Không được như pháp hòa hợp. Nầy Ưu-ba-ly! Nhân bởi tránh 
sự!" kia, khiến Tăng đấu tranh, phỉ báng nhục mạ nhau, xoi bói sở 
trường, sở đoản nhau, khiến Tăng bị phá, khiến Tăng chia rẽ, khiến cho 
Tăng bị trần cấu. Khi tránh sự ấy đã được liệu lý, đã được giải quyết. 
Tăng đã diệt trần cấu, bấy giờ được hòa hợp như pháp. 

Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau cho phép tác bạch yết-ma hòa hợp Bố-tát. Nên 
bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nhân bởi tránh sự kia đã khiến 
Tăng đấu tranh, phỉ báng nhục mạ, xoi bói sở trường, sở đoản nhau, 
khiến cho Tăng bị phá, khiến Tăng chia rẽ, khiến Tăng bị trần cấu. 


1765. Tránh sự 8°; cơ sở dẫn khởi tranh chấp, nguyên nhân của tranh chấp. Có bốn tránh sự: 
tranh chấp lời nói, tranh luận về giáo giới, bất đồng về luận tội, tranh cãi về phận sự phải làm. Pali, 
Vin.ii.88: cattärImãni bhikkhave adhikaramäni vivädädhikaranam, anuvädädhikaramam, 
ãppattadhikaranan, kiccadhikaranam 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 979 





Người ấy đã được Tăng tác cử, và đã được giải rồi, Tăng đã được diệt 
trần cấu. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng 
tác pháp hòa hợp bố-tát. Đây là lời tác bạch. 

Nên bạch như vậy rồi hòa hợp bố-tát. 

Bấy giờ, Đức Phật nói với Ưu-ba-ly: 

- Có năm hạng người phạm tội. Những gì là năm? 

- Tỳ-kheo phạm tội như vậy. Các Tỳ-kheo khác bảo rằng, “Thây 
phạm tội, có thấy hay không?” Vị kia trả lời, “Không thấy.” VỊ kia nói 
với vị Tỳ-kheo này: “Nếu thấy tội này thì nên sám hối.” Đây là người 
phạm tội thứ nhất. 

- Tỳ-kheo phạm tội như vậy. Tỳ-kheo khác bảo rằng, “Thầy phạm 
tội, có thấy hay không?” VỊ kia trả lời: “Không thấy.” Tỳ-kheo kia nói: 
“Thầy nếu thấy tội nên đến trong Tăng sám hối.” Đây là người phạm 
tội thứ hai. 

- Tỳ-kheo phạm tội như vậy. Tỳ-kheo khác bảo rằng, “Thầy phạm 
tội, có thấy hay không?” VỊ kia trả lời: “Không thấy.” Tỳ-kheo kia nói: 
“Thầy nếu thấy tội nên ở trong Tăng này mà sám hối.” Đây là người 
phạm tội thứ ba. 

- Tỳ-kheo phạm tội như vậy. Tỳ-kheo khác bảo rằng, “Thầy phạm 
tội, có thấy hay không?” VỊ kia trả lời: “Không thấy.” Chúng Tăng nên 
xả trí, không hỏi nữa, mà nói như vầy, “Nay thây không thấy tội. Nơi 
nào mà thây đến, nơi đó cũng sẽ cử tội thầy. Đối với thầy, họ sẽ tác 
pháp tự ngôn, không cho thầy tác pháp a-nậu-bà-đà,'75° không cho phép 
bố-tát, tự tứ. Như người điều khiển ngựa, đối với con ngựa chứng khó 
điều khiển, họ phải buộc nó vào cây nọc, bổ mặc nó nơi đó. Thầy là 
Tỳ-kheo không tự thấy tội cũng lại như vậy. Tất cả mọi người đều phải 
bỏ mặc thầy. Nơi nào mà thầy đến, nơi đó, cho đến, sẽ không cho phép 
thầy bố-tát, tự tứ. Người như vậy, không được đến họ để câu thính. 5 Ở 
đây như vậy tức là thính. Đây là người phạm tội thứ tư. 

- Tỳ-kheo phạm tội như vậy, Tỳ-kheo khác bảo rằng, “Thầy phạm 
tội, có thấy hay không?” VỊ kia trả lời, “Không thấy.” Đối với vị ấy 
chúng Tăng nên tác pháp yết-ma, bằng pháp bạch tứ bất kiến cử, đây 
là người phạm tội thứ năm. 

Bấy giờ, Trưởng lão Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch 
Phật: 


1766. A-nậu-bà-đà ff{(2>/Øã3)#£lE. Pali: anuväda, phi nạn, chỉ trích, buộc tội người khác. 
1767. Xem phần trên 


980 BỘ LUẬT 3 





- Có bao nhiêu pháp để thành người liệu lý sự vụ? 

Đức Phật dạy: 

- Có năm pháp để thành người liệu lý sự vụ: 

- Muốn thành Tỳ-kheo tác sự, nên quan sát việc này thật hay 
không thật. Hoặc giả có việc không thật. Tỳ-kheo kia, nếu biết việc này 
không thật thì không được làm. 

- Nếu Tỳ-kheo kia biết việc này là thật, thì lại phải quan sát việc 
nà y có lợi ích hay không có lợi ích. Hoặc giả có việc không lợi ích. Tỳ- 
kheo kia, nếu biết được việc này không lợi ích thì không được làm. 

- Nếu Tỳ-kheo kia biết việc này có lợi ích, thì lại phải quan sát việc 
này là đúng thời hay không đúng thời. Hoặc giả có việc làm phi thời. 
Tỳ-kheo kia nếu biết việc này là làm phi thời thì không được làm. 

- Nếu Tỳ-kheo kia biết việc này là đúng thời, thì lại phải xem xét, 
là làm việc này hoặc sẽ khiến Tăng đấu tranh, phỉ báng mạ nhục nhau, 
sẽ khiến Tăng bị phá, sẽ khiến Tăng chia rẽ, sẽ khiến Tăng bị trần cấu; 
hoặc sẽ không khiến Tăng đấu tranh, cho đến sẽ không khiến Tăng bị 
trần cấu. Tỳ-kheo kia, nếu biết làm việc này, khiến Tăng đấu tranh, cho 
đến khiến Tăng trần cấu, thì không được làm. 

- Nếu Tỳ-kheo biết làm việc này sẽ không khiến Tăng đấu tranh, 
cho đến không khiến Tăng trần cấu, thì Tỳ-kheo kia lại phải quan sát, 
nếu Tỳ-kheo làm việc này có được bạn hữu hay không được bạn hữu. 
Hoặc giả làm việc này, không có được Tỳ-kheo bạn hữu. Nếu Tỳ-kheo 
kia biết được làm việc này không có được Tỳ-kheo bạn hữu thì không 
được làm. Nếu Tỳ-kheo kia biết có Tỳ-kheo bạn hữu thì nên làm đúng 
thời, với hảo tâm thiện niệm. 

- Nầy Ưu-ba-ly! Tỳ-kheo nào biết được năm pháp này thì sẽ được 
làm người liệu lí sự vụ. 

Bấy giờ, tôn giả Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai 
bên hữu, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay hướng về Đức Phật nói 
bài kệ: 

Vì Tăng nói điều này, 
Nghĩa lợi quyết định vậy. 
Thế nào biết là hơn? 
Tỳ-kheo được kiên trì ? 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn trả lời Ưu-ba-ly bằng bài kệ sau: 
Đệ nhất trì giới không hủy hoại, 
Tỳ-kheo oai nghĩ tự trang nghiêm; 
Oan gia không thể như pháp trách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 981 





1768. Hết quyển 43. 


Người kia được vậy khỏi ai chê. 
Người kia trụ nơi thanh tịnh giới, 
Nói không sợ và không nghĩ nan, 
Giữa chúng không đổi đời, không sợ, 
Hỏi đâu đáp đó không mất nghĩa. 
Trong chúng dù hỏi nghĩa lý gì, 
Liền đáp, khỏi nghĩ, không ưu lự. 
Lúc nào hỏi nghĩa cũng đáp được. 
Ứng đáp nhiều câu, lòng không đổi. 
Cung kính các Tỳ-kheo Trưởng lão, 
Thượng tọa, trung tọa và hạ tọa. 
Nói được nguồn gốc, khéo phân biệt, 
Hiểu các oan gia lời dối trá. 

Oan gia không thể hơn vị ấy. 

Cũng lại điều phục được nhiều người. 
Thường làm thầy dạy, không thiếu sót. 
Trang nghiêm trí tuệ người đều biết. 
Nếu phạm việc như vậy. 

Không phạm, tội được trừ. 

Bẩn này, biết cả hai. 

Biết bẩn, sám hối trừ. 

Không hối, Chúng bỏ mặc. 

Nếu hối, Chúng không đuổi. 

Nôn khuyên người như vậy; 

Phân mình biết như vậy. 

Có tín thì hay thọ. 

Vì Tăng nên mới đuổi. 

Chúng đuổi, hãy nghe lời, 

Tuân hành, không tự cao; 

Cung kính bậc Trưởng lão, 

Thượng, trung và hạ tọa, 

Trí tuệ nhiều lợi ích. 

Người này hay hộ pháp. 1753 


982 BỘ LUẬT 3 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương X: CHIÊM-BA 


1. Cử tội phi pháp 

Thế Tôn ở tại thành Chiêm-ba.! Tại nước Già-thi,”? có thôn 
Bà-sa-bà.!”! Bấy giờ, trú xứ nọ có cựu Tỳ-kheo,!? thường tiếp mọi 
người, giống như nguồn suối,'3 nói như vầy: Nếu Tỳ-kheo chưa đến 
mà đến làm khách, '”* tôi sẽ cung cấp các thứ cần dùng, như nấu nước 
tắm, đồ ăn, thức uống để cúng dường. 

Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo ở nước Già-thi du hành trong nhân 
gian đến nơi xóm Bà-sa-bà. Tỳ-kheo kia liền cung cấp các thứ cần 
dùng, và cúng dường đồ ăn thức uống. Sau đó một thời gian, Tỳ-kheo 
kia nghĩ như vầy: Ta không thể thường xuyên đến bạch y đồi xin đồ 
ăn thức uống, và cung cấp đầy đủ như nước để tắm rửa, hay nấu cháo 
để cúng dường nữa. Khách Tỳ-kheo này từ xa đến, hiện tại đã hết mệt 
mồi. Trước kia chưa có người quen biết chứ hiện nay đã có. Nay ta 
không thể đi hỏi xin thêm được nữa. Rồi ông ngưng. 

Tỳ-kheo khách này lại nghĩ như vây: Tỳ-kheo kia ghét chúng ta. 


1769. Chiêm-ba [#. Pali: Campä, thủ đô của vương quốc Anga. Xem Ch.v. Da thuộc, truyện 
Thủ-lung-na; cht. 1. 

1770. Già-thi ÍJllJ”; trên kia, âm là Già-sa. Xem Ch.ix, mục 4, truyện Trường Sinh & cht. 15. 
1771. Bà-sa-bà tụ lạcE£‡# 4⁄2”. Lưu ý cách đọc theo bản Hán về các địa danh này: tại 
Chiêm-ba thành, Già-thi quốc, Sa-bà tụ lạc #:W#J#IllIl'E#%225š‡4. Tham chiếu Pali, Vin. 
1. 312: ... Campäyam viharati... tena kho pana samayena KãsIsu janapade vãsabhagämo hoti, 
“Phật trú tại Campä. Bấy giờ, tại quốc cảnh Kãsi, có một thôn tên là Vãsabha.” 

1772. Thập tụng 30, tỳ-kheo này có tên là Cộng Kim 1%. Pali, Vin.i. 312: Kassapagotta. 

1773. Có lẽ tương đương Pali: tantibaddho, Horner dịch là “người gắn liền với tục lệ cổ truyền 
(attached to the tradition)”, tức gắn chặt với các phận sự phải làm theo truyền thống của trú xứ 
đó. Bản Hán dịch Nam truyền dịch là “người chấp sự” và chú thích, là người quản lý các sự 
việc trong trú xứ, như Ma-ma-đế hay Đế-đế-đà-la. Bản Hán hiểu tanti (sợi đây ràng buộc) theo 
nghĩa tượng hình là “sự liên tục như giòng suối! 

1774. Vị lai khách tỳ-kheo Z4]; Tham chiếu Pali: Kinti anägatã ca pesalä bhikkhũ 
ägaccheyyum, “làm sao để tỳ-kheo khả ái chưa từng đến có thể đến đây? 




















SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 983 





Trước đây đã cung cấp đầy đủ những thứ cần dùng, như đồ ăn thức 
uống, nước tắm rửa cho chúng ta. Nay lại ngưng, không cung cấp cho 
ta. Chúng ta có nên cử tội Tỳ-kheo kia không? Họ liền nhóm họp để cử 
tội Tỳ-kheo kia. 

Tỳ-kheo kia nghĩ: Nay ta không thể tự biết là phạm hay chẳng 
phạm, là cử tội đúng hay cử tội không đúng, là như pháp cử yết-ma 
thành tựu, hay không như pháp cử yết-ma không thành tựu. Nay ta có 
thể đến chỗ Đức Thế Tôn ở Chiêm-ba, đem nhân duyên này trình bày 
đầy đủ với Đức Thế Tôn. Nếu Thế Tôn có chỉ dạy øì thì tùy theo lời dạy 
của Đức Thế Tôn ta sẽ thi hành. 

Bấy giờ, cựu Tỳ-kheo kia, đắp y mang bát đến Chiêm-ba, qua chỗ 
Đức Thế Tôn, đảnh lễ, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn an 
ủi khách Tỳ-kheo: 

- Khất cầu có dễ được không? Sống có hòa hợp không? Đi đường 
có mệt nhọc lắm không? 

T-kheo khách thưa: 

- Con sống hòa hợp. Khất cầu dễ được. Đi đường không mệt 
nhọc. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

- Thầy ở đâu đến? 

T-kheo thưa: 

- Con ở nơi xóm Bà-sa-bà, nước Già-thi, là cựu trú Tỳ-kheo ở 
một trú xứ nọ. Con thường đón tiếp và cung cấp những øì cần thiết cho 
những vị khách giống như dòng nước suối. Nếu có khách Tỳ-kheo chưa 
đến mà đến làm khách đều được cung cấp đầy đủ những thứ cần dùng 
như đồ ăn thức uống hoặc làm cháo, nước tắm... Sau đó có số đông 
Tỳ-kheo tại nước Già-thi du hành trong nhân gian đến xóm Bà-sa-bà, 
bấy giờ con liền cung cấp đầy đủ những thứ cần dùng như đồ ăn thức 
uống, hoặc làm cháo, nước tắm rửa... Bạch Đại đức, khi ấy con nghĩ 
như vầy: “Ta không thể thường xuyên đến nhà bạch y đòi xin đồ ăn 
thức uống, và những thứ cần dùng được. Quý khách Tỳ-kheo này hiện 
tại đã hết mệt mỏi. Trước kia chưa có người quen biết, hiện tại đã có 
rồi. Nay ta không thể đến hỏi xin được nữa.” Rồi con ngưng cung cấp. 
Khách Tỳ-kheo này lại nghĩ, “I'ỳ-kheo cựu trú kia ghét chúng ta. Trước 
đây thường cung cấp đầy đủ cho ta các thứ cần dùng như thức ăn uống, 
cháo, nước tắm rửa... Nay lại không cung cấp cho chúng ta nữa. Chúng 
ta có thể cử tội Tỳ-kheo kia.” Các vị ấy liên họp lại để cử tội. Bạch 
Đại Đức Thế Tôn con nghĩ như vầy, “Ta không thể biết là phạm hay 


984 BỘ LUẬT 3 





không phạm, là cử tội đúng hay sai, là như pháp cử yết-ma thành tựu 
hay không như pháp cử yết-ma không thành tựu? Nay ta nên đến chỗ 
Đức Thế Tôn ở thành Chiêm-ba đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế Tôn có dạy gì, thì tùy theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn mà thi hành.” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo kia: 

- Ông là Tỳ-kheo không phạm, chẳng phải phạm. Cử tội sai quấy, 
không thành cử. Cử tội ông như vậy là phi pháp. Tỳ-kheo ấy yết-ma 
không thành tựu. Này Tỳ-kheo, ông trở về xóm Bà-sa-bà, cung cấp 
những thứ cần dùng cho khách Tỳ-kheo như trước giống như nguồn 
suối. Này Tỳ-kheo, Ta trợ bạn ông, như pháp, chẳng phải chẳng như 
pháp. 

Bấy giờ các khách Tỳ-kheo kia từ xóm Bà-sa-bà du hành trong 
nhân gian đến nước Già-thi, tới chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ rồi đứng lui 
qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn an ủi khách Tỳ-kheo: 

- Các ngươi trụ chỉ có hòa hiệp không? Không do khất thực mà 
phải vất vả chăng? 

T-kheo này thưa: 

- Trụ chỉ được hòa hiệp. Không do khất thực mà phải vất vả. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

- Các thầy từ đâu đến? 

- Chúng con từ tụ lạc Bà-sa-bà đến. 

Đức Phật hỏi? 

- Nghe nói có cựu trú Tỳ-kheo thường hay cung cấp cho khách 
Tỳ-kheo những thứ cần dùng, như nước suối, mà các thầy cử tội người 
ấy, phải không? 

Các vị ấy trả lời: 

- Sự thật như vậy. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

- Bằng vào sự gì các ông cử tội như vậy? 

Các vị này thưa: 

- Không sự việc, không nhân duyên. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách các Tỳ- 
kheo này: 

- Các ông làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 


1775 





























1775. Vô sự vô duyên #ft*5Efttl#. Pali: avatthusmim akãrame, không dựa trên cơ sở nào, không 
vì nguyên nhân gì. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 985 





không nên làm. Các ông là những người ngu s1. Sao cựu Tỳ-kheo kia, 
như nguồn nước suối, cung cấp cho khách Tỳ-kheo, mà các ông không 
duyên, không sự gì, lại cử tội? 

2. Túc số Yết-ma 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi ha trách rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bốn loại yết-ma: phi pháp yết-ma, phi pháp biệt chúng yết- 
ma, phi pháp hòa hợp yết-ma, pháp biệt chúng yết-ma.'””* Trong này, 
hai yết-ma: phi pháp yết-ma, biệt chúng yết-ma, thì không được làm. 
Nếu làm sẽ như pháp trị. Chỉ có pháp yết-ma, và hòa hợp yết-ma thì 
nên làm. 

- Có bốn trường hợp túc số:”” Có người được kể trong túc số 
nhưng không được quyển ngăn. Có người không được kể trong túc số 
mà được quyển ngăn. Có người không được kể trong túc số mà cũng 
không được quyển ngăn. Có người được kể trong túc số và cũng được 
quyền ngăn. 

- Thế nào là người được quyền túc số mà không được quyền ngăn? 
Là người bị tác pháp yết-ma ha trách, yết-ma tẫn, yết-ma y chỉ, yết-ma 
ngăn không cho đến nhà bạch y. Những người này được kể túc số mà 
không được quyển ngăn. 

- Thế nào là người không được kể túc số mà được quyền ngăn? 
Là người muốn thọ đại giới. Người này không được kể túc số mà được 
quyền ngăn. 

- Thế nào là người không được kể túc số cũng không được ngăn? 
Tỳ-kheo tác yết-ma, Tỳ-kheo-ni không được kể túc số cũng không được 
ngăn. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni; hoặc người phạm biên tội, hoặc 
phạm Tỳ-kheo-ni, hoặc thọ giới với tặc tâm, hoặc phá nội ngoại đạo, 
hoặc huỳnh môn, hoặc giết cha giết mẹ, hoặc giết A-la-hán, hoặc phá 
Tăng, hoặc ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, súc sinh, hoặc 
hai căn, hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt; hoặc biệt trú, hoặc ở 
trên giới trường, thần túc trên hư không, hoặc ẩn hình, hoặc ha chỗ thấy 
nghe, hoặc là người tác yết-ma: Những người như vậy không được kể 
túc số cũng không được ngăn. 

- Thế nào là người được kể túc số cũng được quyển ngăn? Là 
thiện Tỳ-kheo, đồng trụ một giới, không dùng thần túc ở trên không, 
không ẩn hình, không lìa chỗ thấy nghe, cho đến nói với người gần bên. 


1776. Bản Hán dịch thiếu chính xác. Cần sửa lại, bốn loại yết-ma: phi pháp biệt chúng, (như) 
pháp biệt chúng, phi pháp hòa hiệp, (như) pháp hòa hiệp. 
1777. Nguyên Hán: mãn số È#. 


986 BỘ LUẬT 3 





Những người như vậy được kể túc số mà cũng được quyển ngăn. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo, một người cử tội một người, một 
người cử tội hai người, hoặc cử tội ba người, hoặc cử tội Tăng. Hai người 
cử tội một người, hai người cử tội hai người, hai người cử tội ba người, 
hoặc cử tội Tăng. Ba người cử tội một người, hoặc cử tội hai người, hoặc 
cử tội ba người, hoặc cử tội Tăng, hay Tăng cử tội Tăng. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được một người cử tội một người, hai người, ba người, 
hay cử tội Tăng. Không được hai người cử tội một người, hai người, ba 
người, cử tội Tăng. Không được ba người cử tội một người, hai người, ba 
người, hay cử tội Tăng. Không được Tăng cử tội Tăng. 

- Nếu một người cử tội một người là phi pháp yết-ma, phi tỳ-ni 
yết-ma, không được làm như vậy. Hoặc một người cử tội hai người, ba 
người hay Tăng. Hoặc hai người cử tội một người, hai người, ba người, 
hay Tăng. Hoặc ba người cử tội một người, hai người, ba người, hay 
Tăng. Hoặc Tăng cử tội Tăng, là phi pháp yết-ma, phi tỳ-ni yết-ma, 
không được làm như vậy. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo tác pháp yết-ma chồng,'” như tác 
yết-ma ha trách rồi lại tác yết-ma tẫn; tác y chỉ rồi lại ngăn không cho 
đến nhà bạch y; trao cho pháp cử tội rồi lại cho pháp ba-lợi-bà-sa; cho 
pháp bổn nhật trị rồi lại cho pháp Ma-na-đỏa; cho pháp a-phù-ha-na 
rồi, lại cho pháp hiện tiễn tỳ-ni; cho pháp ức niệm tỳ-ni rồi, lại trao cho 
pháp bất si tỳ-ni; cho pháp tự ngôn rồi, lại cho pháp mích tội; cho pháp 
mích tội tướng rồi, lại cho pháp như cỏ che đất. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Không được tác pháp yết-ma chồng. Không được tác yết-ma ha 
trách rồi lại tác yết-ma tẫn, cho đến như cỏ che đất. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

3. Túc số Tăng 

- Có bốn loại Tăng:!”? Tăng bốn vị, Tăng năm vị, Tăng mười vị, 
Tăng hai mươi vỊ. 

- Tăng bốn vị: trừ tự tứ, thọ đại giới, xuất tội, còn tất cả các pháp 
yết-ma như pháp khác đều làm được. 

- Tăng năm vị: trừ trường hợp thọ đại giới nơi đô hội, xuất tội, còn 
tất cả các pháp yết-ma như pháp khác đều làm được. 

- Tăng mười vị: chỉ trừ xuất tội, còn tất cả các pháp yết-ma như 


1778. Trùng tác yết-ma HR{EÄ#J#. 
1779. Mahävagga ix, Có 5 Tăng, 4 Tăng như Tứ phần. Thứ năm: Tăng trên 20 tỳ-kheo. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 987 





pháp khác đều làm được. 

- Tăng hai mươi vị: tất cả các pháp yết-ma như pháp đều làm 
được, huống nữa là hơn hai mươi vị. 

- Nếu cần bốn vị để tác pháp yết-ma mà thiếu một vị thì yết-ma 
ấy thành, là phi pháp, phi tỳ-ni. Nếu dùng Tỳ-kheo-ni làm người thứ tư, 
hoặc dùng Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, hoặc người phạm biên tội, 
hoặc phạm T-kheo-ni, hoặc tặc tâm thọ giới, hoặc phá nội ngoại đạo, 
hoặc huỳnh môn, hoặc giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, ác tâm làm thân 
Phật ra máu, hoặc phi nhân hoặc súc sinh, hoặc người hai căn, hoặc kẻ 
bị cử, diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, người tác yết-ma. Lấy những hạng 
người như vậy để được túc số bốn vị, thì yết-ma đó phi pháp, phi tỳ-ni. 
Không được làm như vậy. Tăng năm vị, mười vị, hai mươi vị cũng như 
vậy. 

3. Yết-ma bất thành 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo tác yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Họ tác 
yết-ma phi pháp biệt chúng, yết-ma phi pháp hòa hợp, yết-ma pháp biệt 
chúng, yết-ma pháp tương tợ biệt chúng, yết-ma pháp tương tợ hòa hợp, 
tác yết-ma ha bất chỉ. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được tác yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni, không được tác yết- 
ma phi pháp biệt chúng, không được tác yết-ma phi pháp hòa hợp, không 
được tác yết-ma pháp biệt chúng, không được tác yết-ma pháp tương tợ 
biệt chúng, không được tác yết-ma pháp tương tợ hòa hợp, không được 
tác yết-ma ha bất chỉ. 

1. Thế nào là yết-ma phi pháp, phi f)-ni? 

Bạch nhị yết-ma mà tác bạch rồi không tác yết-ma. Đó gọi là yết- 
ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch nhị yết-ma, tác hai lần bạch mà không tác yết-ma; tác 
ba lần bạch mà không tác yết-ma; nhiều lần tác bạch mà không tác yết- 
ma. Đó gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Bạch nhị yết-ma mà một lần tác bạch hai lần yết-ma. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch nhị yết-ma mà một lần tác bạch mà ba lần yết-ma, một 
lần tác bạch mà nhiều lần yết-ma; hai lần tác bạch mà một lần yết-ma, 
hai lần tác bạch mà hai lần yết-ma; hai lần tác bạch mà ba lần yết-ma; 
hai lần tác bạch mà nhiều lần yết-ma; ba lần tác bạch mà một lần yết- 
ma; ba lần tác bạch mà hai lần yết-ma; ba lần tác bạch mà ba lần yết- 
ma; ba lần tác bạch mà nhiều lần yết-ma; nhiều lần tác bạch mà một 
lần yết-ma; nhiều lần tác bạch mà hai lần yết-ma; nhiều lần tác bạch 


988 BỘ LUẬT 3 





mà ba lần yết-ma; nhiều lần tác bạch mà nhiều lần yết-ma. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Bạch nhị yết-ma mà một lần yết-ma, không tác bạch. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch nhị yết-ma mà hai lần yết-ma không tác bạch, ba lần 
yết-ma không tác bạch, nhiều lần yết-ma không tác bạch. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Bạch nhị yết-ma mà một lần yết-ma hai lần bạch. Đó gọi là yết- 
ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch nhị yết-ma, một lần yết-ma mà ba lần bạch; một lần 
yết-ma mà nhiều lần bạch; hai lần yết-ma mà một lần bạch; hai lần 
yết-ma mà hai lần bạch; hai lần yết-ma mà ba lần bạch; hai lần yết-ma 
mà nhiều lần bạch; ba lần yết-ma mà một lần bạch; ba lần yết-ma mà 
hai lần bạch; ba lần yết-ma mà ba lần bạch; ba lần yết-ma mà nhiều lần 
bạch; nhiều lần yết-ma mà một lần bạch; nhiều lần yết-ma mà hai lần 
bạch; nhiều lần yết-ma mà ba lần bạch; nhiều lần yết-ma mà nhiều lần 
bạch. Đó gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni, không được như vậy. 

Bạch nhị yết-ma mà không như pháp tác bạch, không như yết-ma 
pháp tác yết-ma. Đó gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như 
vậy. 

Với bạch tứ yết-ma, mà một lần bạch không tác yết-ma. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch tứ yết-ma, hai lần bạch mà không tác yết-ma; ba lần 
bạch mà không tác yết-ma; nhiều lần bạch mà không tác yết-ma. Đó 
gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni yết-ma. Không được như vậy. 

Với bạch tứ yết-ma, một lần bạch mà một lần yết-ma, một lần 
bạch mà hai lần yết-ma, một lần bạch mà nhiều lần yết-ma; hai lần 
bạch mà một lần yết-ma, hai lần bạch mà hai lần yết-ma, hai lần bạch 
mà ba lần yết-ma, hai lần bạch mà nhiều lần yết-ma; ba lần bạch mà 
một lần yết-ma, ba lần bạch mà hai lần yết-ma, ba lần bạch mà ba lần 
yết-ma, ba lần bạch mà nhiều lần yết-ma; nhiều lần bạch mà một lần 
yết-ma, nhiều lần bạch mà hai lần yết-ma, nhiều lần bạch mà ba lần 
yết-ma, nhiều lần bạch mà nhiều lần yết-ma. Đó gọi là yết-ma phi 
pháp. phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch tứ yết ma, một lần tác yết ma mà không tác bạch. Đó là 
yết ma phi pháp, phi tỳ ni, không được làm. 

Với bạch tứ yết-ma, hai lần yết-ma mà không tác bạch, ba lần 
yết-ma mà không tác bạch, nhiều lần yết-ma mà không tác bạch. Đó 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 989 





gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch tứ yết-ma, một lần yết-ma mà một lần tác bạch, một lần 
yết-ma mà hai lần tác bạch, một lần yết-ma mà ba lần tác bạch, một lần 
yết-ma mà nhiều lần tác bạch; hai lần yết-ma mà một lần tác bạch, hai 
lần yết-ma mà hai lần tác bạch, hai lần yết-ma mà ba lần tác bạch, hai 
lần yết-ma mà nhiều lần tác bạch; ba lần yết-ma mà một lần tác bạch, 
ba lần yết-ma mà hai lần tác bạch, ba lần yết-ma mà ba lần tác bạch, 
ba lần yết-ma mà nhiều lần tác bạch; nhiều lần yết-ma mà một lần tác 
bạch, nhiều lần yết-ma mà hai lần tác bạch, nhiều lần yết-ma mà ba lần 
tác bạch, nhiều lần yết-ma mà nhiều lần tác bạch. Đó gọi là yết-ma phi 
pháp. phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Tác bạch tứ yết-ma mà không như pháp bạch mà tác bạch, không 
như pháp ba yết-ma mà tác yết-ma. Đó gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ- 
ni. Không được như vậy. 

Trong đây, có Tỳ-kheo thấy không có tội.!”*?° Nhưng Tỳ-kheo khác 
nói: “Thầy phạm tội, có thấy không?” Vị ấy trả lời: “Không thấy.” Bấy 
giờ Tỳ-kheo kia liền cử yết-ma không thấy tội.!”%' Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trong đây, có Tỳ-kheo không có tội phải sám hối.!”8* Nhưng Tỳ- 
kheo khác nói: “Thầy phạm tội, nên sám hối.” Vị ấy trả lời: “Tôi không 
sám hối.” Vị kia liền cử yết-ma không sám hối. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trong đây, có Tỳ-kheo không có ác kiến không xả. Nhưng Tỳ- 
kheo khác nói: “Thầy có ác kiến, nên xả.” Vị ấy trả lời: “Tôi không 
xả.” Vị kia liền cử yết-ma không xả ác kiến. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trong đây, có Tỳ-kheo thấy không có tội, và không có tội phải 
sám hối. Nhưng Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy tội không? Thầy nên 
sám hối.” Vị ấy trả lời: “Tôi không thấy tội. Tôi không sám hối.” Vị kia 
liền cử yết-ma không thấy tội không sám hối. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trong đây, có Tỳ-kheo thấy không tội, không ác kiến không xả. 
Nhưng Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy có tội? Có ác kiến, nên xả.” Vị 
ấy trả lời: “Tôi không thấy tội. Không có ác kiến không xả.” Vị kia liễn 


1780. Pali: äpatti datthabbä, loại tội cần được thấy; tội mà tự mình phải thấy (phải thừa 
nhận). 

1781. Pali, Vin.i. 322: äpattiyã adassane ukkhipati, yết-ma xẩ trí vì không nhận tội. 

1782. Pali: äpatti panikãtabbä, loại tội cần được sám hối. 


990 BỘ LUẬT 3 





cử yết-ma không thấy tội, và ác kiến không xả. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trong đây, có Tỳ-kheo không có tội sám hối, không có ác kiến 
không xả. Nhưng Tỳ-kheo khác nói: “Thầy có tội nên sám hối. Có ác 
kiến, nên xả.” VỊ ấy trả lời: “Tôi không sám hối. Tôi không ác kiến 
không xả.” Vị kia liền cử yết-ma không sám hối, không xả ác kiến. Đức 
Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo thấy không tội, không có tội sám hối, 
không ác kiến không xả. Nhưng Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy tội? 
Thầy nên sám hối. Thầy hãy xả ác kiến.” Vị ấy trả lời: “Tôi không 
thấy tội. Tôi không sám hối. Tôi không ác kiến không bỏ.” Vị kia liền 
cử yết-ma không thấy tội, không sám hối, không xả ác kiến. Đức Phật 
dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo không tội thấy không tội. Nhưng Tỳ- 
kheo khác nói: “Thầy thấy tội hay không?” Vị ấy trả lời: “Thấy.” Tỳ- 
kheo kia liền cử yết-ma không thấy tội. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo không tội sám hối, nhưng Tỳ-kheo khác 
nói: “Thầy có tội nên sám.” Vị ấy trả lời: “Sẽ sám hối.” Tỳ-kheo kia 
liền cử yết-ma không sám hối. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo không ác kiến không xả, nhưng Tỳ-kheo 
khác nói: “Thầy có ác kiến nên xả.” Vị ấy trả lời: “Tôi sẽ xả.” VỊ kia 
liền cử yết-ma ác kiến không xả. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo không tội, thấy không tội, không sám 
hối, nhưng Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy tội nên sám hối.” Vị ấy đáp: 
“Tôi thấy tội, sẽ sám hối.” VỊ kia liền cử yết-ma không thấy tội, không 
sám hối. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo không thấy tội, không ác kiến không xả, 
nhưng Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy tội, ác kiến nên xả.” Vị ấy trả lời: 
“Tôi thấy tội. Sẽ xả ác kiến.” VỊ kia cử yết-ma không thấy tội, không 
xã ác kiến. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo không tội sám hối, không ác kiến không 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 901 





xả, nhưng Tỳ-kheo kia nói: “Thầy có tội sám hối, ác kiến nên xả.” Vị 
ấy trả lời: “Sẽ sám hối, xả ác kiến.” Vị kia liền cử yết-ma không sám 
hối, không xả ác kiến. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo thấy không tội, không tội sám hối, không 
ác kiến không xả, nhưng Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy tội, nên sám 
hối, ác kiến nên xả.” Vị ấy trả lời: “Tôi thấy tội, sẽ sám hối, xả ác 
kiến.” Vị kia liền cử yết-ma không thấy tội, không sám hối, ác kiến 
không bỏ. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo thấy có tội. Các Tỳ-kheo khác nói: “Thầy 
có tội, thấy không?” VỊ ấy trả lời: “Thấy.” Nhưng vị kia liền cử yết-ma 
không thấy tội. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo có tội sám hối. Các Tỳ-kheo khác nói: 
“Thầy có tội nên sám hối.” Vị ấy trả lời: “Tôi sẽ sám hối.” Nhưng vị 
kia liên cử yết-ma không sám hối. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo có ác kiến không xả, các Tỳ-kheo nói: 
“Thầy có ác kiến nên xả.” Vị ấy trả lời: “Sẽ xả.” Nhưng vị kia liền cử 
yết-ma không xả ác kiến. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo thấy có tội, có tội nên sám hối. Các Tỳ- 
kheo khác nói: “Thầy thấy có tội nên sám hối.” Vị ấy trả lời: “Tôi thấy 
có tội sẽ sám hối.” Nhưng vị kia liền tác yết-ma bất kiến tội, bất sám 
hối. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo thấy có tội, có ác kiến không xả. Các Tỳ- 
kheo khác nói: “Thầy thấy có tội. Ác kiến nên xả.” Vị ấy trả lời: “Tôi 
thấy tội. Sẽ xả ác kiến.” Nhưng Tỳ-kheo kia liền cử yết-ma không thấy 
tội, ác kiến không xả. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo có tội sám, có ác kiến không xả. Tỳ- 
kheo khác nói: “Thầy có tội nên sám hối. Ác kiến nên xả.” Vị ấy trả 
lời: “Tôi sẽ sám hối. Sẽ xả ác kiến.” Nhưng vị kia liền cử yết-ma bất 
kiến sám hối, bất xả ác kiến. Đức Phật dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo thấy có tội sám hối, ác kiến không xả. 


9092 BỘ LUẬT 3 





Các Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy tội. Nên sám hối. Ác kiến nên xả.” 
VỊ ấy trả lời: “Tôi thấy tội. Sẽ sám hối. Xả ác kiến.” Nhưng vị kia cử 
yết-ma không thấy tội, không sám hối, không xả ác kiến. Đức Phật 
dạy: 

- Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm vậy. 

Đó là những yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. 

2. Thế nào là yết-ma như pháp như tỳ-ni? 

Bạch nhị yết-ma, như pháp bạch mà tác bạch, như pháp yết-ma 
mà tác yết-ma. Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Bạch tứ yết-ma, như pháp bạch mà tác bạch, như pháp yết-ma mà 
tác yết-ma. Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Trường hợp, có Tỳ-kheo thấy có tội,'%'Tỳ-kheo khác hỏi: “Thầy 
có tội, thấy không?” Vị ấy trả lời: “Không thấy.” VỊ kia liền cử yết-ma 
không thấy tội. Đức Phật dạy: 

- Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Trường hợp có Tỳ-kheo có tội nên sám hối. Tỳ-kheo khác nói: 
“Thầy có tội nên sám hối.” Vị ấy trả lời: “Tôi không sám hối.” Vị kia 
liền cử yết-ma không sám hối. Đức Phật dạy: 

- Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Trường hợp có Tỳ-kheo ác kiến không xả. Tỳ-kheo khác nói: 
“Thầy có ác kiến, nên xả.” Vị ấy trả lời: “Không xả.” Vị kia liền cử 
yết-ma ác kiến không xả. Đức Phật dạy: 

- Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Trường hợp có Tỳ-kheo thấy có tội, có tội sám hối. Tỳ-kheo khác 
nói: “Thây thấy có tội. Có tội sám hối.” Vị ấy trả lời: “Không thấy. 
Không sám hối.” Vị kia liền như điều vị ấy phạm, tác yết-ma không 
thấy tội, không sám hối, Đức Phật dạy: 

- Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Trường hợp có Tỳ-kheo thấy có tội, có ác kiến không xả. Tỳ-kheo 
khác nói: “Thầy có tội. Có ác kiến, nên xả.” Vị ấy trả lời: “Tôi không 
thấy tội, ác kiến không xả.” Vị kia liền như điều vị ấy phạm, tác yết-ma 
không thấy tội, ác kiến không xả, Phật dạy: 

- Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Trường hợp có Tỳ-kheo thấy có tội, sám hối, ác kiến không xả. 
Tỳ-kheo khác nói: “Thây có tội. Nên sám hối. Ác kiến, nên xả.” Vị ấy 
trả lời: “Tôi không sám hối. Không xả ác kiến.” Vị kia liền như điều vị 
ấy phạm tác yết-ma không sám hối, không xả ác kiến, Đức Phật dạy: 


1783. Pali: ãpatfti datthabbatã, xem cht. 12 trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 993 





- Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Trường hợp có Tỳ-kheo thấy có tội sám hối, ác kiến không xả. 
Tỳ-kheo khác nói: “Thầy thấy có tội. Nên sám hối. Ác kiến, nên xả.” 
VỊ ấy trả lời: “Tôi không thấy tội. Không sám hối. Không xả ác kiến.” 
Vị kia liền như điều vị ấy phạm tác yết-ma không thấy tội, không sám 
hối, không xả ác kiến. Đức Phật dạy: 

- Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 

Tất cả những yết-ma đó đều như pháp như tỳ-ni. 

3. Thế nào là yết-ma phi pháp biệt chúng? 

Khi yết-ma đồng một trú xứ, có vị không đến, đáng ra nên dữ dục 
nhưng không dữ dục. Người hiện tiền có quyền ngăn bèn ngăn. Vị kia 
tác bạch nhị yết-ma, nhưng lại tác bạch tứ yết-ma; bạch việc này mà lại 
tác yết-ma vì việc kia. Đó gọi là yết-ma phi pháp và biệt chúng. 

4. Thế nào là yết-ma phi pháp hòa hợp? 

Trường hợp đồng một trú xứ, hòa hợp một chỗ để yết-ma, người 
nên dữ dục thì dữ dục, người hiện tiền được phép ngăn thì không ngăn. 
VỊ kia tác bạch nhị yết-ma, lại tác bạch tứ yết-ma; bạch việc này mà lại 
tác yết-ma vì việc kia. Đó là yết-ma phi pháp nhưng hòa hợp. 

5. Thế nào là yết-ma như pháp biệt chúng? 

Khi yết-ma đồng một trú xứ, có vị không đến, người nên dữ dục 
lại không dữ dục, người hiện tiền được phép ngăn thì ngăn. Vị kia tác 
bạch nhị, bạch tứ yết-ma như pháp tác. Đó là yết-ma như pháp nhưng 
biệt chúng. 

6. Thế nào là yết-ma pháp tương tợ biệt chúng? 

Đông một trú xứ khi yết-ma, có người không đến, nên dữ dục mà 
không dữ dục, người hiện tiền có quyền ngăn bèn ngăn. Tác bạch nhị, 
bạch tứ yết-ma, (đúng pháp nhưng), trước tác yết-ma sau mới tác bạch. 
Đó là yết-ma tương tợ như pháp, và biệt chúng. 

7. Thế nào là yết-ma pháp tương tợ hòa hợp? 

Đồng một trú xứ khi yết-ma, có người không đến thì dữ dục, người 
hiện tiền được phép ngăn thì không ngăn. Bạch nhị, bạch tứ yết-ma, 
trước tác yết-ma sau mới tác bạch. Đó là yết-ma tương tợ như pháp, 
nhưng hòa hợp. 

4. Ngăn Yết-ma 

Những hạng người nào ngăn'”* thành ngăn? Hoặc có người ngăn 
thành ngăn, có người ngăn không thành ngăn? 


1784. Ha Iƒ; tức chỉ trích. Thập tụng: già 3Ý; nghĩa là ngăn. Ở đây có nghĩa là ngăn không cho 
tiến hành yết-ma. Pali: sanghamajjhe panikkosanäã, sự phi nạn (phủ quyết) giữa Tăng. 


9094 BỘ LUẬT 3 





Người nào ngăn không thành ngăn? 

Tỳ-kheo tác yết-ma, Tỳ-kheo-ni ngăn, không thành ngăn. Thức- 
xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-m; hoặc nói phạm biên tội, phạm T-kheo-nI, 
hoặc tặc tâm thọ giới, hoặc phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, giết cha 
mẹ, giết A-la-hán, ác tâm làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp Tăng, 
phi nhân, súc sinh, hai căn, hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc nên diệt 
tẫn, hoặc ở trên giới trường, hoặc tác biệt trú, hoặc dùng thần túc ở 
trên không, hoặc ẩn hình, hoặc lìa chỗ thấy, nghe, hoặc vị làm yết-ma. 
Những người như vậy ngăn, không thành ngăn. 

Thế nào gọi là ngăn thành ngăn? 

Thiện Tỳ-kheo đồng ở trong một giới, không ở trên hư không, 
không ẩn hình, không ha chỗ nghe thấy, cho đến nói Tỳ-kheo ngồi gần. 
Những hạng người như vậy ngăn, thành ngăn. Đó là ngăn yết-ma. 

Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, quỳ 
gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch Phật: 

- Đáng làm yết-ma ha trách mà cho làm yết-ma tẫn; yết-ma có 
như pháp như tỳ-ni không? 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

- Đó không phải là yết-ma như pháp. 

u-ba-ly lại bạch Phật: 

- Nên trao cho yết-ma ha trách, mà trao cho pháp yết-ma y chỉ, 
hay là pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y, cho đến như cổ che 
đất, như vậy yết-ma có như pháp như tỳ-ni không? 

Đức Phật dạy: 

- Không như pháp. Không được, đáng cho pháp yết-ma ha trách 
mà lại trao cho pháp yết-ma tẫn, cho đến như cỏ che đất. Đó là yết-ma 
phi pháp phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. Cũng vậy cho đến như cỏ 
che đất đều là yết-ma phi pháp phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

- Đáng làm yết-ma ha trách thì nên cho làm pháp yết-ma ha trách. 
Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni, nên làm. Cũng vậy, cho đến yết-ma 
như cỏ che đất, đều là yết-ma như pháp như tỳ-ni, nên làm. 

Bấy giờ, có trú xứ nọ, chúng Tăng cho Tỳ-kheo yết-ma ha trách!”85, 
mà lại làm yết-ma phi pháp biệt chúng. Chúng Tăng khác nghe'”* Tăng 


1785. Mahävagga 1x, Vin.i. 328: tỳ-kheo ưa gây tranh tụng (bhattaka-bhikkhu), bị Tăng cho 
yết-ma khiển trách (tajjanTyakamma, yết-ma ha trách). 

1786. Mahãvagga ix, ibid., Tỳ-kheo bị khiển trách đến trú xứ khác, Tăng ở đây biết yết-ma 
khiển trách này không được làm đúng, muốn làm lại cho đúng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 995 





cho Tỳ-kheo yết-ma ha trách mà lại làm yết-ma phi pháp biệt chúng, 
nên yết-ma không thành, bèn nói. Chúng ta hãy cùng tác yết-ma ha 
trách. Liền tác yết-ma ha trách phi pháp hòa hợp. 

Lại có chỗ khác,'”#' Tăng nghe chúng Tăng kia cho Tỳ-kheo yết- 
ma ha trách phi pháp hòa hợp, nên yết-ma không thành; bèn nói, - 
Chúng ta hãy làm yết-ma ha trách. Họ liền làm yết-ma ha trách như 
pháp biệt chúng. 

Tăng chỗ khác nghe, chúng Tăng kia cho Tỳ-kheo yết-ma ha 
trách, yết-ma như pháp biệt chúng, nên yết-ma không thành; bèn nói, - 
Chúng ta hãy làm pháp yết-ma ha trách. Liền tác yết-ma ha trách, pháp 
tương tợ biệt chúng. 

Tăng chỗ khác nghe, chúng Tăng kia cho Tỳ-kheo yết-ma ha trách, 
pháp tương tợ biệt chúng nên yết-ma không thành; bèn nói, - Chúng ta 
hãy tác yết-ma ha trách. Yết-ma như pháp tương tợ hòa hợp. 

Tỳ-kheo kia nghĩ như vây: Ta nên làm thế nào? Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Các yết-ma như trên không như pháp, không thành tựu. Tất cả 
những yết-ma nào như vậy đều không thành tựu. 

Bấy giờ, có trú xứ nọ chúng Tăng vì Tỳ-kheo tác yết-ma phi pháp 
biệt chúng. Khi ấy trong Tăng có nhiều tranh tụng nhau. Có vị nói yết- 
ma phi pháp biệt chúng, có vị nói phi pháp hòa hợp, có vị nói pháp 
biệt chúng, có vị nói pháp tượng tợ biệt chúng, có vị nói pháp tương 
tợ hòa hợp, có vị nói yết-ma thành tựu, có vị nói không thành tựu. Các 
Tỳ-kheo không biết như thế nào, báo lại Tỳ-kheo khác, đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Trú xứ kia, chúng Tăng vì Tỳ-kheo tác yết-ma ha trách, phi pháp 
biệt chúng. Khi ấy trong Tăng có nhiều tranh tụng nhau. Có vị nói yết- 
ma phi pháp biệt chúng, cho đến, có vị nói yết-ma thành tựu, có vị nói 
không thành tựu. Trong tăng, vị nào nói phi pháp biệt chúng, thì đây là 
lời nói đúng pháp. Cho đến vị nào nói pháp tương tợ hòa hợp, thì đây 
cũng là lời nói đúng pháp. 

Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngôi đứng dậy để trống vai bên hữu, quỳ 
gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch Phật: 

- Nếu có Tỳ-kheo trước đó Tăng trao cho pháp yết-ma, sau đó 
chúng Tăng cho giải. Như vậy có thành giải hay không thành giải? 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

- Hoặc thành, hoặc không thành. 


1787. Tỳ-kheo bị khiển trách lại đi đến trú xứ khác. 


996 BỘ LUẬT 3 


u-ba-ly lại hỏi: 

- Thế nào là thành, thế nào là không thành? 

Đức Phật dạy: 

- Này Ưu-ba-ly, có mười ba hạng người, "%3 trước đó Tăng vì họ tác 
yết-ma, thì không thành giải. Trừ mười ba hạng người này ra, còn các 
người khác, tác yết-ma rồi, nếu Tăng trao cho pháp giải thì thành giải. 

u-ba-ly lại hồi Phật: 

- Nếu trước đó Tăng vì họ tác yết-ma, rồi cho yết-ma giải. Khi ấy, 
người bị đuổi, có trở thành bị đuổi hay không? 

Đức Phật dạy: 

- Hoặc thành đuổi, hoặc không thành đuổi. Đối với mười ba hạng 
người, nếu tác yết-ma rồi đuổi thì thành đuổi. Ngoài mười ba hạng 
người này ra, các người khác tác yết-ma, sau yết-ma giải thì được giải. 
Khi ấy, nếu đuổi thì không thành đuổi. 





1788. 13 trường hợp được kể trong già nạn thọ cụ túc. Xem Chương thọ giới. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 997 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương XI: KHIỂN TRÁCH?®* 


1. Khiển trách 

Phật ở tại nước Xá-vệ. Có hai Tỳ-kheo, một vị tên là Trí Tuệ, 
một vị tên là Lô-hê-na,'”?° thích tranh tụng, mạ ly nhau, miệng tuôn ra 
những lời như đao như kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoản của nhau. Các 
vị ấy tự mình gây gổ, mạ ly nhau. Nhưng nếu có các Tỳ-kheo khác nào 
tranh tụng nhau, thì liền đến chỗ họ để khuyến khích: Các Thầy hãy cố 
gắng cho tốt lên, chớ để thua họ. Các thầy đa văn trí tuệ, của cải cũng 
hơn, được nhiều người biết đến. Chúng tôi đứng về phía các thầy. Do 
đó, trong Chúng nếu chưa có sự đấu tranh liền phát sinh sự đấu tranh; 
đã có sự đấu tranh rồi thì không thể nào diệt trừ được. 

Các Tỳ-kheo nghĩ như vầy: Vì lí do gì trong Chúng nếu chưa có sự 
đấu tranh liền phát sinh sự đấu tranh; đã có sự đấu tranh rồi thì không 
thể nào diệt trừ được? Các Tỳ-kheo tìm hiểu, biết do hai Tỳ-kheo Trí 
Tuệ và Lô-hê-na thích gây gổ, mạ ly nhau, miệng tuôn ra những lời như 
đao như kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoản của nhau. Các vị ấy tự mình 
gây gổ, mạ ly nhau. Nhưng nếu có các Tỳ-kheo khác nào gây gổ nhau, 
thì liên đến chỗ họ để khuyến khích: “Các Thầy hãy cố gắng cho tốt 
lên, chớ để thua họ. Các thầy đa văn trí tuệ, của cải cũng hơn, được 
nhiều người biết đến. Chúng tôi đứng về phía các thầy.” Do đó, trong 
Chúng nếu chưa có sự đấu tranh liền phát sinh sự đấu tranh; đã có sự 
đấu tranh rồi thì không thể nào diệt trừ được. 

Bấy giờ trong chúng có Tỳ-kheo nghe biết, là vị thiểu dục tri túc, 
tu hạnh đầu-đà, ưa học giới, có tàm quý, hiểm trách hai Tỳ-kheo kia: 
Sao các thầy thích gây gổ, mạ ly nhau, miệng tuôn ra những lời như đao 


1789. Tham chiếu Pali, Cullavagga 1 Kammakhandhakam, Vin. ii. I. 
1790. Trí Tuệ f#fŠŸ và Lô-hê-na Jẩfữlš. Thập tụng 31: Bàn-trà Ñ#ZŠ và Lô-già J#lll. Vin.ii.L: 
Pattuka-lohitaka, một nhóm các tỳ-kheo dẫn đâu bởi Paftuka (Hán đọc là Pattita) và Lohitaka. 


998 BỘ LUẬT 3 





như kiếm, khiến cho Tăng xảy ra sự tranh cãi không thể nào diệt trừ 
được? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách 
đầy đủ. Đức Thế Tôn đem nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, ha 
trách hai Tỳ-kheo kia: 

- Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không được làm. Này Trí Tuệ và Lô-hê-na, sao các ông thích gây 
sổ, mạ ly nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như kiếm, khiến cho 
Tăng xảy ra sự tranh cãi không thể nào diệt trừ được? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách, rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Cho phép các Tỳ-kheo trao cho Trí Tuệ và Lô-hê-na pháp ha 
trách”! bằng bạch tứ yết-ma. Nên họp Tăng, họp Tăng xong, đối với 
Trí Tuệ... tác cử, tác cử rồi vì họ tác ức niệm, tác ức niệm rôi cho tội!”, 
Trong Chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai Tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô-hê-na 
này thích tranh tụng, mạ ly nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như 
kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoản của nhau. Các vị ấy tự mình gây gổ, mạ 
ly nhau. Nhưng nếu có các Tỳ-kheo khác nào tranh tụng nhau, thì liền 
đến chỗ họ để khuyến khích: “Các thầy hãy cố gắng cho tốt lên, chớ 
để thua họ. Các thầy đa văn trí tuệ, của cải cũng hơn, được nhiều người 
biết đến. Chúng tôi đứng về phía các thầy.” Do đó, trong Chúng nếu 
chưa có sự đấu tranh liền phát sinh sự đấu tranh; đã có sự đấu tranh rồi 
thì không thể nào diệt trừ được. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, Tăng đối với hai Tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô-hê-na tác 
yết-ma ha trách. Nếu sau này còn đấu tranh, mạ ly nữa, thì chúng Tăng 
sẽ tăng thêm tội để trị. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai Tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô-hê-na 
này thích tranh tụng, mạ ly nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như 
kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoản của nhau. Các vị ấy tự mình gây gổ, 
mạ ly nhau. Nhưng nếu có các Tỳ-kheo khác nào tranh tụng nhau, thì 


1791. Ha trách HE; tức khiển trách. Thâp tụng: Khổ thiết yết-ma r?UJÖÄJ##‡. Pali: tajjanTya- 
kamma. 

1792. Diễn tiến của tác pháp: tác cử ƒEZ&, ức niệm ‡l, dữ tội ÊHŸẼ, tác bạch. Diễn tiến theo 
Pali, Cũnavag 1 (Vin.ii. 2): codetabba, nêu tội danh; säratabba, làm cho nhớ lại (xác nhận); 
ãpattim ãropetabba, quyết định tội; ñãpetabba, cáo bạch (công bố biện pháp trừng phạt). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 009 





liền đến chỗ họ để khuyến khích: “Các thầy hãy cố gắng cho tốt lên, 
chớ để thua họ. Các thầy đa văn trí tuệ, của cải cũng hơn, được nhiều 
người biết đến. Chúng tôi đứng về phía các thầy.” Do đó, trong Chúng 
nếu chưa có sự đấu tranh liền phát sinh sự đấu tranh; đã có sự đấu tranh 
rồi thì không thể nào diệt trừ được. Tăng đối với hai Tỳ-kheo Trí Tuệ 
và Lô-hê-na tác pháp yết-ma ha trách. Các Trưởng lão nào chấp thuận 
Tăng trao cho hai Tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô-hê-na pháp yết-ma ha trách, 
nếu sau này đấu tranh lại, mạ ly nhau nữa, chúng Tăng sẽ tăng thêm 
tội để trị, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần 
thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận đối với Trí Tuệ và Lô-hê-na tác pháp yết- 
ma ha trách rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận 
như vậy. 

Người bị tác yết-ma ha trách rồi, có năm việc không được làm: I. 
Không được trao đại giới cho người. 2. Không được nhận người y chỉ. 3. 
Không được nuôi sa-di. 4. Không được nhận Tăng sai giáo thọ T-kheo- 
ni. 5. Nếu Tăng đã sai rồi, không được giáo thọ. Đó là năm việc không 
được làm khi yết-ma ha trách rồi. 

Lại có năm việc không được làm nữa: 1. Không được thuyết giới. 
2. Chúng Tăng hỏi nghĩa tỳ-ni, không được đáp. 3. Chúng Tăng sai làm 
yết-ma, không được làm. 4. Chúng Tăng chọn người trí tuệ họp để bình 
luận việc của Chúng, không được dự. 5. Chúng Tăng sai người làm tín 
mạng, không được làm. Đó là năm việc không được làm sau khi yết-ma 
ha trách rồi. 

Lại có năm việc không được làm nữa: 1. Không được vào tụ lạc 
quá sớm. 2. Không được về quá muộn. 3. Phải gần gũi Tỳ-kheo, không 
được gần gũi người ngoại đạo. 4. Phải khéo thuận tùng lời dạy của các 
Tỳ-kheo. 5. Không được nói quanh co.'”3 Đó là năm việc không được 
làm khi ha trách rồi. 

Lại có năm việc không được làm nữa: 1. Chúng Tăng tùy theo 
việc phạm giới đã tác yết-ma ha trách rồi thì không được phạm lại tội 
đó. 2. Cũng không được phạm các tội khác. 3. Hoặc tương tợ hoặc từ 
giới này mà sinh. 4. Hoặc nặng hơn tội này. 5. Không được chỉ trích 
yết-ma và người tác yết-ma. Đó là năm việc không được làm khi bị ha 
trách rồi. 

Lại có năm việc không được làm nữa: 1. Thiện Tỳ-kheo trải chỗ 


1793. Dị ngữ 3#‡ññ; xem Phần I, Ch.v Ba-dật-đề 12. 


1000 BỘ LUẬT 3 





ngồi cúng dường, không được nhận. 2. Không được nhận người khác 
rửa chân cho. 3. Không được nhận người khác đặt đồ rửa chân cho. 4. 
Không được nhận người khác lau giày dép cho. 5. Không được nhận 
người khác xoa chà thân thể cho. Khi đã tác yết-ma ha trách rồi, không 
được làm những việc trên. 

Lại có năm việc không được làm nữa: 1. Không được nhận thiện 
Tỳ-kheo lễ bái. 2. Không được nhận thiện Tỳ-kheo chấp tay. 3. Không 
được nhận thiện Tỳ-kheo chào hỏi. 4. Không được nhận thiện Tỳ-kheo 
nghinh đón. 5. Không được nhận thiện Tỳ-kheo cầm y bát cho. Khi đã 
yết-ma ha trách rồi, không được làm năm việc trên. 

Lại có năm việc không được làm: 1. Không được cử tội thiện Tỳ- 
kheo. 2. Không được tác ức niệm, tác tự ngôn!” đối với thiện Tỳ-kheo. 
3. Không được làm chứng việc người khác. 4. Không được ngăn bố-tát, 
tự tứ. 5. Không được cùng thiện Tỳ-kheo tranh tụng. Đó là năm việc 
người bị ha trách rồi không được làm. 

Phải chấp hành như vậy. 

Chúng Tăng đối với Trí Tuệ và Lô-hê-na tác pháp ha trách bằng 
bạch tứ yết-ma rồi, các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Có ba pháp tác yết-ma ha trách phi pháp phi tỳ-ni, yết-ma không 
thành tựu: Không nêu tội, không tác ức niệm, không phục thủ tội.'”?” 

- Lại có ba việc: Không phạm tội, không thuộc tội cần sám hối!”%, 
hoặc phạm tội nhưng đã sám hối rồi. 

- Lại có ba việc: Không tác cử, phi pháp, biệt chúng. 

- Lại có ba việc: Không tác ức niệm, phi pháp, biệt chúng. 

- Lại có ba việc: Không phục tội,'”? phi pháp, biệt chúng. 

- Lại có ba việc: Không phạm, phi pháp, biệt chúng. 

- Lại có ba việc: phạm tội không cần sám hối, phi pháp, biệt 
chúng. 

- Lại có ba việc: phạm tội nhưng đã sám hối rồi, phi pháp, biệt 
chúng. 

- Lại có ba việc: Không hiện tiền," phi pháp, biệt chúng. Ba 
pháp như vậy, tác yết-ma ha trách, phi pháp, phi tỳ-ni, yết-ma không 
thành tựu. 

- Có ba việc tác yết-ma ha trách, như pháp như tỳ-ni, yết-ma thành 


1794. Những điều thuộc 7 pháp diệt tránh 

1795. Phục thủ tội {Ñ†f3Ẽ, khuất phục nhận tội. Pali: äpattim äropetvã, quyết định tội. 
1796. Pali: adesanãgãmaniyä ãpatti, tội không dẫn đến việc phải sám hối. 

1797. Trên kia nói là “không phục thủ tội.” Xem cht. 19. 

1798. Đối tượng yết-ma không hiện diện. Pali: asammukhäã katam. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1001 





tựu. Ba việc ấy là gì? Tác cử, tác ức niệm, tác tự ngôn. 

- Lại có ba việc: phạm tội, thuộc tội phải sám tội, phạm chưa sám 
tỘI. 

- Lại có ba việc: Tác cử, như pháp, hòa hợp. Tác ức niệm, như 
pháp, hòa hợp.'” Tác tự ngôn, như pháp, hòa hợp. Phạm tội, như pháp, 
hòa hợp. Thuộc tội phải sám hối, như pháp, hòa hợp. Có phạm mà chưa 
sám hối, như pháp hòa hợp. Có hiện tiển, như pháp, hòa hợp. Đó là 
(những) ba pháp tác yết-ma ha trách như pháp như tỳ-ni, yết-ma thành 
tựu. 

- Có năm pháp tác yết-ma ha trách phi pháp phi tỳ-ni, yết-ma 
không thành tựu: Không hiện tiền, không tự ngôn, nhắm người thanh 
tịnh, biệt chúng. Đó là năm việc tác yết-ma ha trách, phi pháp phi tỳ-ni, 
yết-ma không thành tựu. 

- Có năm pháp tác pháp ha trách như pháp như tỳ-ni, yết-ma thành 
tựu. Năm pháp ấy là gì? Hiện tiền, tự ngôn, nhắm người không thanh 
tịnh, pháp hòa hợp. Đó là năm pháp tác yết-ma ha trách như pháp như 
tỳ-ni, yết-ma thành tựu. 

Khi chúng Tăng đang bữa tiểu thực hay bữa ăn chính, hoặc nói 
pháp, hoặc bố-tát, người bị yết-ma ha trách sửa y phục ngay thẳng, cởi 
bổ giày dép, đứng qua một bên, quỳ gối, chấp tay bạch như sau: 

- Xin đại đức nhận sự sám hối của tôi. 

- Từ nay về sau, tự trách tâm mình. Thôi, không tái phạm nữa. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô-hê-na tùy thuận chúng Tăng, 
không chống trái, cần cầu giải yết-ma ha trách. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Nếu đã tùy thuận chúng Tăng, không chống trái, mà cần cầu giải 
yết-ma, thì cho phép giải bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

- Có năm pháp không được giải yết-ma ha trách: vì trao đại giới 
cho người, cho đến cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. Người bị ha trách có 
năm việc như vậy không được vì họ giải yết-ma ha trách. !899 

- Có năm pháp nên giải: Không trao đại giới cho người, cho đến 
không cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. Người bị yết-ma ha trách có năm 
pháp như vậy thì nên giải. 

Nên giải như vầy: Người bị yết-ma ha trách nên đến giữa chúng 
Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, 


1799. Các nhóm ba, không nhắc lại câu “Lại có...” Nghĩa là, đủ 3 yếu tố: tác ức niệm, yết-ma 
như pháp, Tăng hòa hợp. 
1800. Tức đã có vi phạm những quy định nêu trên. 


1002 BỘ LUẬT 3 





chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là Tỳ-kheo tên... Tăng trao cho 
pháp yết-ma ha trách. Nay tôi thuận tùng chúng Tăng, không chống 
trái, cầu xin chúng Tăng giải yết-ma ha trách. Cúi xin Tăng dũ lòng 
thương, vì tôi giải yết-ma ha trách. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch như vậy. 

Trong Chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên... đã bị Tăng yết-ma 
ha trách. Tỳ-kheo kia tùy thuận chúng Tăng, không chống trái, cần cầu 
chúng Tăng giải yết-ma ha trách. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận giải yết-ma ha trách, cho Tỳ-kheo... Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên... đã bị Tăng tác 
yết-ma ha trách, Tỳ-kheo kia tùy thuận chúng Tăng không chống trái. 
Nay đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma ha trách. Nay Tăng vì Tỳ-kheo 
tên... giải yết-ma ha trách. Trưởng lão nào đồng ý Tăng vì Tỳ-kheo... 
giải yết-ma ha trách, thì im lặng. Vị nào không đồng ý hãy nói. Đây là 
yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng như vậy. 

- Tăng đã đồng ý giải yết-ma ha trách cho Tỳ-kheo... rồi. Tăng đã 
chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Tẫn xuất 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ ở nước Ky-ly-na'#°! có hai cựu 
Tỳ-kheo, một vị tên A-thấp-tỳ, vị thứ hai tên Phú-na-bà -sa.'# Tại nước 
Kỳ-ly-na họ đã có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Hành vi xấu mọi 
người đều thấy, mọi người đều nghe. Sự làm hoen ố nhà người, mọi 
người đều thấy, mọi người đều nghe. Họ làm những hành vi xấu như 
sau: tự mình trồng bông, trồng cây, bảo người trồng; tự mình tưới nước, 
bảo người tưới nước; tự mình hái hoa, bảo người hái hoa; tự mình làm 
tràng hoa, bảo người làm tràng hoa; tự mình mang các loại hoa đi, bảo 
người mang các loại hoa đi. Đến nhà bạch y có con trai, con gái, đồng 
ngồi trên một giường, đồng ăn trong một bát, đồng uống một ly; ca múa, 
vui đùa, làm các trò kỹ nhạc. Nếu có người khác làm thì liền xướng họa 


1801. Ky-ly-na #§ñlÊ]ÿ. Trên kia, âm là Kỳ-liên. Xem Phân ¡, Chiii. Tăng-già-bà-thi-sa 12. 
Thập tụng: Hắc sơn quốc ZŠ1ÍIE. Pali, Vin.ii. 9, Kitãgiri, núi Kitã. 

1802. A-thấp-tỳ, Phú-na-bà-sa. Truyện hai tỳ-kheo này, xem Phần ¡, Ch.ii. tăng-già-bà-thi-sa 
12. Thập tụng: Mã Tú và Mãn Tú Ÿ [Š†fiWffi. Pali: Assaji-Punabbasuka. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1003 





theo; hoặc thổi bằng miệng, hoặc đánh đàn, đánh trống, thổi sáo, hoặc 
thổi ống bối, hoặc làm tiếng chim khổng tước, hoặc làm tiếng con hạc, 
hoặc chạy hoặc đi nhót chân, hoặc huýt gió, hoặc hát chèo, hoặc làm 
tiếng chim đùa giỡn. 

Bấy giờ, có một số đông Tỳ-kheo từ nước Già-thi du hành trong 
nhân gian, đến nước Kỳ-ly-na. Sáng sớm khoác y, bưng bát, vào thành 
khất thực, bước đi khi tiến, khi dừng, oai nghi rõ nét, mắt nhìn ngay 
thẳng, cúi ngước, co duỗi thong thả; khoác y, bưng bát, nhìn thẳng trước 
bước đi, các căn không loạn; khất thực tại nước Kỳ-ly-na. Các cư sĩ thấy 
vậy nói như vầy: Đây là những người nào, mà nhìn ngay, không giỡn 
cười, không liếc ngó hai bên, không gần gũi vui đùa, cũng không chào 
hỏi nhau? Chúng ta không nên cho những người này ăn. Họ không như 
Sa-môn của chúng ta là A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta, không cần nhìn 
ngay thẳng, nói đùa cười giỡn, nhìn ngó bên này bên kia, cùng nhau vui 
nhộn, hồi chào an ủi nhau. Người như vậy chúng ta sẽ cho đồ ăn. Bấy 
giờ các Tỳ-kheo ở nước Kỳ-ly-na khất thực khó được no đủ. Tỳ-kheo 
kia nghĩ như vây: Nơi đây có cựu trú Tỳ-kheo xấu. Tỳ-kheo xấu ở, nên 
Tỳ-kheo tốt bị xa lánh. Họ làm các hành vi xấu như trồng các loại cây 
bông, cho đến nhận làm các sứ giả cho người. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo từ nước Kỳ-ly-na du trong hành nhân gian 
trở về nước Xá-vệ, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui 
qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn an ủi các Tỳ-kheo: 

- Các thầy sống có được hòa hợp an lạc không? Không vì vấn để 
ăn uống mà vất vả chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Chúng Tăng sống được hòa hợp an lạc. Chúng con từ nước Già- 
thi du hành nhân gian, đến nước Kỳ-ly-na. Trình bày đầy đủ nhân duyên 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bấy giờ dùng vô số phương tiện quở 
trách: 

- Các ông đó làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta, tại sao các ông đó làm 
ô uế nhà người, có hành vi xấu? Sự làm hoen ố nhà người, ai cũng thấy, 
ai cũng nghe; hành vi xấu, ai cũng thấy ai cũng nghe. Các ông đó làm 
các hành vi xấu như trồng các loại hoa, các loài cây tạp, cho đến nhận 
làm sứ giả của người. 

Bấy giờ, Thế Tôn ha trách A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta, rồi bảo các 
Tỳ-kheo: 


1004 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép Tăng vì A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác pháp tẫn'89 
bằng bạch tứ yết-ma. 

Nên làm như vây: Tập tăng rồi, vì A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác 
cử, tác cử rồi tác ức niệm, tác ức niệm rồi trao cho tội trạng. Trong 
chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự việc trên tác bạch 
như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-thấp-tỳ và Phú-na-bà- 
ta này ở tại nước Kỳ-ly-na làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự 
làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng 
thấy ai cũng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận đối với A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác yết-ma tẫn. Nói rằng, “Các 
ngươi làm hoen ố nhà người, làm hành vi xấu. Các ngươi làm hoen ố 
nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy ai cũng 
nghe. Các ngươi nên rời khỏi trú xứ này, không được ở đây nữa.” Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-thấp-tỳ và Phú-na-bà- 
ta này ở tại nước Kỳ-ly-na làm hoan ố nhà người, có hành vi xấu. Sự 
làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng 
thấy ai cũng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận đối với A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác yết-ma tẫn. Nói rằng, “Các 
ngươi làm hoen ố nhà người, làm hành vi xấu. Các ngươi làm hoen ố 
nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy ai cũng 
nghe. Các ngươi nên rời khỏi trú xứ này, không được ở đây nữa.” Các 
Trưởng lão nào đồng ý Tăng đối với hai Tỳ-kheo A-thấp-tỳ và Phú-na- 
bà-ta tác pháp yết-ma tẫn thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây 
là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận vì A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác pháp yết- 
ma tẫn rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như 
vậy. 

Người bị tác yết-ma tẫn có năm pháp không được làm: Không 
được trao giới cụ túc cho người, cho đến không được cùng thiện Tỳ- 
kheo đấu tranh.!3% Nên tác pháp như pháp yết-ma ha trách trên, chỉ trừ 
ở chỗ “Trong chúng khác thuyết giới.” !895 


1803. Tãn yết-ma †f###J#. Thập tụng: Khu xuất yết-ma Bl[HšBJ#£. Cũnavag. ¡ (Vin. 11. 10): 
pabbãjjaniyakamma, yết-ma đuổi đi. 

1804. Như yết-ma ha trách trên. 

1805. Hán: trừ dư chúng trung thuyết giới #RBật'ñf‡7##. Không có điều khoản như vầy trong yết- 
ma ha trách trên. Nhưng có điều khoản tương tự: Không được thuyết giới; nếu trong Tăng 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1005 





Chúng Tăng đã tác pháp tẫn bằng bạch tứ yết-ma cho hai Tỳ-kheo 
A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta rồi. Các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: 

- Có ba pháp và năm pháp tác yết-ma tẫn phi pháp phi tỳ-ni, yết- 
ma không thành tựu như trên'?, Có ba pháp và năm pháp tác yết-ma 
tẫn như pháp như tỳ-ni, yết-ma thành tựu như trên. 

Tỳ-kheo bị tẫn kia không được gọi mà tự đến trong cương giới. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được tự đến trong cương giới. Cho phép ở ngoài cương 
giới khi chưa được gọi, sai người đáng tin cậy đến trong Tăng, bạch Đại 
đức Tăng xin sám hối, từ nay về sau tự trách lòng mình không để tái 
phạm. 

Tỳ-kheo A-thấp-tỳ kia đã tùy thuận chúng Tăng không dám chống 
trái, đến Tăng cầu xin giải yết-ma tẫn. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Nếu đã tùy thuận chúng Tăng, không còn chống trái nữa, thì nên 
đến Tăng cầu xin giải yết-ma tẫn. Nên bạch tứ yết-ma giải. 

- Có năm pháp không nên giải yết-ma tẫn: Trao đại giới cho người, 
cho đến cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

- Lại có năm pháp nên giải yết-ma tẫn: Không trao đại giới cho 
người cho đến không cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

Giải như vây: Tỳ-kheo bị tẫn kia đến giữa Tăng, để trống vai bên 
hữu, cởi bổ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con là Tỳ-kheo tên... Tăng đã trao 
cho con pháp yết-ma tẫn, nay con đã tùy thuận chúng Tăng không dám 
trái nghịch nữa, đến Tăng cầu xin giải yết-ma tẫn, cúi xin Tăng đũ lòng 
thương xót, vì con mà giải yết-ma tẫn. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên... này, Tăng đã trao 
pháp yết-ma tẫn, nay tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch nữa, 
đến Tăng cầu xin giải yết-ma tẫn. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng vì Tỳ-kheo tên... giải yết-ma tẫn. Đây là 
lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên... Tăng đã được 
tác yết-ma tấn, nay tùy thuận chúng Tăng không dám chống trái nữa, 


có hỏi nghĩa tỳ-ni thì không được đáp. Xem đoạn trên, tr. 87. 
1806. Xem yết-ma ha trách 


1006 BỘ LUẬT 3 





đến giữa Tăng cầu xin tăng giải yết-ma tẫn. Nay Tăng vì Tỳ-kheo tên... 
giải yết-ma tẫn. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng vì Tỳ-kheo... giải yết- 
ma tẫn, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần 
thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như trên. 

- Tăng đã vì Tỳ-kheo... giải yết-ma tẫn rồi. Tăng chấp thuận nên 
im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

3. Y chỉ 

Thế Tôn ở nưóc Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo tên là Tăng-sô, 
ngu s¡ không hiểu biết, phạm rất nhiều tội; sống lẫn lộn với các bạch y, 
gần gũi chung chạ, không hợp với Phật pháp. Các Tỳ-kheo nghe, trong 
đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm 
trách Tỳ-kheo Tăng-sô: Thầy ngu si không hiểu biết, phạm rất nhiều 
tội. Sao lại sống lẫn lộn với các bạch y, gần gũi chung chạ, không hợp 
với Phật pháp? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn tập họp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện 
ha trách Tỳ-kheo Tăng-sô: 

- Ông đã làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao lại sống lẫn lộn với các bạch y, gần gũi chung chạ, 
không hợp với Phật pháp? 

Quở trách rồi Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép Tăng vì Tỳ-kheo Tăng-sô tác pháp y chỉ!® bằng pháp 
bạch tứ yết-ma. 

Tác pháp như vầy: Họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử. Tác cử rồi tác 
ức niệm. Tác ức niệm rồi cho tội. Trong chúng nên sai một vị có khả 
năng tác yết-ma theo sự việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Tăng-sô này ngu si không 
hiểu biết, phạm rất nhiều tội; sống lẫn lộn với các bạch y, gần gũi chung 
chạ, không hợp với Phật pháp. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận cho Tỳ-kheo Tăng-sô pháp yết-ma y chỉ. Đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Tăng-sô ngu si không hiểu 


1807 


1807. Tăng-sô {ÈjZ3.Thập tụng: Thi-việt fftiÄ. Vin.ii. 7, Seyyasaka. 
1808. Y chỉ yết-ma {&Il-Ÿ#äJ#Ê; Thập tụng 31: ba đối tượng cân cho y chỉ: phá giới, phá kiến, phá 
oal nghi. Vin.1I. 8: Ñissayakamma. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1007 





biết, phạm rất nhiều tội; sống lẫn lộn với các bạch y, gần gũi chung 
chạ, không hợp với Phật pháp. Nay Tăng vì Tỳ-kheo Tăng-sô tác pháp 
yết-ma y chỉ. Các Trưởng lão nào chấp thuận vì Tỳ-kheo Tăng-sô này 
tác pháp yết-ma y chỉ thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là 
yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận vì Tỳ-kheo Tăng-sô tác yết-ma y chỉ rồi. 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Tác yết-ma y chỉ, năm việc không được làm: Không được trao đại 
giới cho người, cho đến không cùng với thiện Tỳ-kheo đấu tranh.!89 
Nên làm như vậy. Chúng Tăng đã trao cho Tỳ-kheo Tăng-sô tác yết-ma 
y chỉ bằng pháp bạch tứ yết-ma rồi. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Có ba pháp và năm pháp được tác yết-ma y chỉ, không được tác 
yết-ma y chỉ, như trên. 

VỊ kia xưng địa phương tác yết-ma y chỉ. Địa phương kia bị phá 
hoại, nhân dân phản loạn. Đức Phật dạy: 

- Không được xưng địa phương tác yết-ma y chỉ. 

Vị kia xưng quốc độ tác yết-ma y chỉ. Quốc độ kia bị phá hoại, 
nhân dân tán loạn. Đức Phật dạy: 

- Không được xưng quốc độ tác yết-ma y chỉ. 

VỊ kia xưng trú xứ tác yết-ma y chỉ. Trú xứ kia nhân dân phá hoại. 
Đức Phật dạy: 

- Không được xưng trú xứ tác yết-ma y chỉ. 

VỊ kia xưng người tác yết-ma y chỉ. Người kia hoặc bị phá giới, 
hoặc bị phá kiến, hoặc phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc bị diệt tẫn, hoặc 
bị nên diệt tẫn, không thể tăng ích cho pháp Sa-môn, Phật dạy: 

- Không được xưng người tác yết-ma y chỉ. 

VỊ kia xưng an cư tác yết-ma y chỉ. Người bị yết-ma kia trong an 
cư đắc trí tuệ. Đức Phật dạy: 

- Không được xưng an cư tác yết-ma y chỉ, mà cho phép nói: 
“Ngươi hãy thọ y chỉ, nương theo mà sống.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Tăng-sô đến chỗ Tỳ-kheo thân hậu đa văn trí 
tuệ, giỏi về việc ăn nói, ở trong tụ lạc xin học phép tỳ-ni. Trong khi an 
cư đặng trí tuệ, tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, đến trước 
Tăng xin giải yết-ma y chỉ. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo Tăng-sô tùy thuận Chúng Tăng, không dám trái 


1809. Xem yết-ma ha trách. 


1008 BỘ LUẬT 3 





nghịch, đến trước Chúng Tăng, cầu xin giải yết-ma y chỉ thì nên cho 
giải bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

- Có năm pháp không được giải yết-ma y chỉ: Trao đại giới cho 
người, cho đến cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

- Có năm pháp cho giải yết-ma y chỉ: Không trao đại giới cho 
người cho đến không cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. Năm pháp như vậy 
nên cho giải yết-ma y chỉ. 

Nên giải như vầy: VỊ bị tác pháp yết-ma y chỉ nên đến giữa Tăng, 
để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp 
tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con Tỳ-kheo tên là... Tăng đã trao 
cho con pháp yết-ma y chỉ. Nay con tùy thuận Chúng Tăng đến trước 
Tăng cầu xin giải yết-ma y chỉ. Cúi xin Tăng dũ lòng thương vì con giải 
yết-ma y chỉ. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã được Tăng trao 
cho pháp yết-ma y chỉ. Tỳ-kheo kia đã tùy thuận Chúng, không dám 
trái phạm nữa, (nay) đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma y chỉ. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì Tỳ-kheo 
tên... giải yết-ma y chỉ. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã được Tăng trao 
cho yết-ma y chỉ, nay tùy thuận Chúng Tăng, không dám trái phạm nữa, 
đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma y chỉ. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo 
tên... pháp yết-ma giải y chỉ. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao 
cho Tỳ-kheo... pháp yết-ma giải y chỉ thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo tên... pháp yết-ma giải y 
chỉ rồi, Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

4. Hạ Ý 

Đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục- 
liên cùng năm trăm Tỳ-kheo ở nước Già-thi du hành trong nhân gian 
đến nơi Mật lâm.!3!'' Lúc đó Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên ở trong 


1810. Mật lâm #4|‡. Thập tụng: Ma-xoa-chỉ-đà J#Ê IE-lÉ. Pali: Macchikãsatfa, thị trấn trong 
nước KãsiI. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1009 





vườn A-ma-lê.!#!' Cự sĩ Chất-đa-la'%' nghe hai Tôn giả du hành nhân 
gian đến nơi Mật lâm hiện đang ở trong vườn A-ma-lê. Người cư sĩ kia 
đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên, đẳảnh lễ sát chân rồi ngồi lui 
qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên vì cư sĩ nói các pháp khai 
hóa, khiến được hoan hỷ. Khi cư sĩ nghe Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên 
nói pháp mở bày hoan hỷ rồi, bạch: Xin Đại đức cùng Chúng Tăng nhận 
lời mời thọ thực của con vào ngày mai. Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
liên nhận lời bằng cách im lặng. Cư sĩ biết Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
liên đã hứa khả rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy kính lễ rồi cáo lui. 

Về đến nhà, cư sĩ sắm sửa đủ các loại đồ ăn thức uống ngon bổ 
nhất trong thế gian, không thiếu một thứ gì. 

Bấy giờ, trong vườn A-ma-lê, Tỳ-kheo cựu trú tên là Thiện 
Pháp'*!? nghĩ như vầy: Ta hãy đến nhà cư sĩ Chất-đa-la xem coi ông ta 
sửa soạn đồ ăn thức uống, làm thức ăn cho Tỳ-kheo khách như thế nào; 
làm thức ăn cho Tỳ-kheo cựu trú như thế nào? 

Bấy giờ, Tỳ-kheo cựu trú Thiện Pháp liền đến nhà cư sĩ, đến chỗ 
làm thức ăn để xem coi thì thấy họ sửa soạn đây đủ các đồ ăn thức uống 
tối thượng trong thế gian, không thiếu một thứ gì. Thấy rồi, ông nói như 
vầy: Cư sĩ làm các thứ đồ ăn thức uống cho Tỳ-kheo khách và làm các 
thứ đồ ăn thức uống vì cựu trú Tỳ-kheo khác nhau. 

Rồi ông khởi tâm ganh tị, sân hận, liền nói những lời ác như vầy: 

- Trong các thứ đồ ăn thức uống mà cư sĩ sắm sửa, có đủ những thứ 
đồ ăn thức uống tối thượng trong thế gian, không thiếu một thứ gì. Chỉ 
thiếu một thứ, đó là kẹo mè (vừng)'8!, 

Cư sĩ Chất-đa-la liền nói: 

- Thưa Trưởng lão Thiện Pháp, ngài ôm trong lòng nhiều bảo vật 
như căn, lực, giác ý, thiên định, chánh thọ, mà nói những lời thô ác như 
vậy! Ngài Thiện Pháp, tôi sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ như 
vậy thì dùng cặn bã cây vừng để làm gì? 

Cư sĩ nói tiếp: 

- Nay tôi xin nói một thí dụ. Người có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ. 
Thí như có một quốc độ không có giống gà, trong khi đó có một người 
khách buôn đem đến một con gà mái. Con gà mái kia, vì không có gà 


1811. A-ma-lê fi[F##41. Pali: Ambãnakãräma. 

1812. Chất-đa-la cư sĩ Z'##m :. Pali: Cittagahapati. Nguyên chủ nhân của vườn Ambãnaka, 
sau đó cúng cho Tăng. 

1813. Thiện Pháp. Pali: Sudhamma. 

1814. Hồ ma tể #ƑjJ#£Ÿ#. Thập tụng: hồ ma hoan hỷ hoàn i]J#£lf⁄{‡Z4L. Pali: tilasangulikã, bánh 
hay kẹo làm bằng hạt mè (vừng). 





1010 BỘ LUẬT 3 





trống, cùng với con quạ giao nhau. Con gà đẻ trứng ấp thành con, không 
gáy tiếng gà, lại cũng không kêu tiếng của quạ, nên gọi là gà quạ.!8! 
Cũng vậy, ngài Thiện Pháp, ngài ôm trong lòng nhiều bảo vật như căn, 
lực, giác ý, thiển định, chánh thọ, mà nói những lời thô ác như vậy! 
Ngài Thiện Pháp, tôi sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ như vậy 
thì dùng cặn bã cây vừng để làm gì? 

Tỳ-kheo Thiện Pháp nói như vầy: 

- Cư sĩ mạ nhục tôi. Nay tôi muốn đi! 

Cư sĩ nói: 

- Thưa đại đức Thiện Pháp, tôi không ác ngôn cũng không mạ 
nhục Đại đức. Ngài nên vui vẻ an trụ nơi Mật lâm này, chúng tôi sẽ 
cung cấp y phục, chăn màn, ngọa cụ, ẩm thực, thuốc men chữa bệnh. 

Thiện Pháp lại nói như vầy: 

- Cư sĩ mạ nhục tôi. Tôi sẽ đi! 

Cư sĩ nói: 

- Đại đức muốn đi đâu? 

Tỳ-kheo Thiện Pháp nói: 

- Tôi muốn đến chỗ Đức Thế Tôn, nơi nước Xá-vệ. 

Cư sĩ nói: 

- Như những lời giữa tôi và ngài, Ngài cứ trình bày đúng sự thật 
với Đức Thế Tôn. Chứ đừng thêm bớt. Tại sao vậy? Vì ngài sẽ còn trở 
lại chỗ này. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Thiện Pháp mang y bát đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn an ủi 
bằng cách hỏi thăm: 

- Các Tỳ-kheo trụ chỉ có được an lạc không? Không bị vất vả vì 
thức ăn chăng? 

Thiện Pháp thưa: 

- Trụ chỉ được an lạc. Không vì sự ăn uống mà phải khổ. 

Rồi đem những sự việc cùng lời nói của cư sĩ bạch lên Đức Thế 
Tôn đầy đủ, không thêm bớt. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách Tỳ-kheo Thiện Pháp: 

- Ông làm điều phi pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Thiện Pháp, sao cư sĩ kia là người đàn-việt có tâm 
tin tưởng, làm nhiều việc lợi ích, cung cấp chúng Tăng, mà ông dùng 
những lời hạ tiện mạ nhục? 


1815. Hán: Ơk R§ãf. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1011 





Khi Đức Thế Tôn ha trách Thiện Pháp rồi, bảo các Ty-kheo: 

- Cho phép các Tỳ-kheo vì Tỳ-kheo Thiện Pháp tác pháp bạch tứ 
yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y.!8!9 

- Đối với Tỳ-kheo có năm pháp, không được tác yết-ma ngăn không 
cho đến nhà bạch y: Không cung kính cha mẹ, không kính Sa-môn, Bà- 
la-môn, điều nên trì mà không kiên trì. Năm pháp như vậy Tăng không 
được trao pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y.!8! 

- Có năm pháp nên tác pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch 
y: Cung kính cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, điều nên trì kiên trì không 
bỏ. Năm pháp như vậy Tăng nên tác pháp yết-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y. 

- Tỳ-kheo có mười pháp nên tác pháp yết-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y: Ác khẩu mạ ly bạch y gia; phương tiện khiến nhà bạch y 
tốn giảm; làm điều không lợi; làm cho không có trú xứ; đấu loạn bạch 
y;!#! trước bạch y hủy báng Phật; báng Pháp; báng Tăng; trước bạch y 
(893a1) mắng chửi hạ tiện; như pháp hứa bạch y mà không thật hiện'8!, 
Tỳ-kheo có mười pháp như vậy nên trao cho pháp yết-ma ngăn không 
cho đến nhà bạch y. 

- Có chín pháp, tám pháp, cho đến một pháp ác khẩu mạ ly bạch 
y gia, nên tác pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. 

Nên làm như vầy: Họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử. Tác cử rồi tác 
ức niệm. Tác ức niệm rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả 
năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Thiện Pháp này đối với cư 
sĩ Chất-đa-la là người đàn-việt có tâm tín mộ, thường hay cung cấp bố 
thí cúng dường cho Chúng Tăng, mà lại dùng lời hạ tiện xấu xa để mạ 
ly. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng vì Tỳ-kheo Thiện 
Pháp tác pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Thiện Pháp đối với cư sĩ 
Chất-đa-la là người đàn-việt có tâm tín mộ, thường hay cung cấp bố thí 


1816. Thập tụng FJSJẼš: hạ ý yết-ma, khiến phải xin lỗi cư sĩ Cũnavag.i (Vin.ii. 18): 
pamisãaramryakammam - gahapati khamäpetabbo, như Thập tụng. 

1817. Thập tụng 31 (T23n1435 tr.225a05): Trước khi làm yết-ma hạ ý, xét lời cư sĩ có thật 
không? Tỳ-kheo có khả năng làm việc ấy không? Tỳ-kheo này có chịu hạ ý không? 

1818. Vin.ii. 18: cố tình làm cư sĩ mất lợi (alãbhãya); cố làm cho mất của (anatthäãya); cố làm 
cho mất nhà (anävãsäya); mắng nhiếc cư sĩ (akkosati); chia rẻ cư sĩ với cư sĩ (gihï ghTh¡i bhe- 
deti). 

1819. Pali, ibid., gihTnam dhammikam patissavam na saccäpeti, không thực hiện lời hứa như pháp 
đối với cư sĩ. 


1012 BỘ LUẬT 3 





cúng dường cho Chúng Tăng, mà Tỳ-kheo Thiện Pháp dùng lời hạ tiện 
để mạ ly. Nay Tăng vì Tỳ-kheo Thiện Pháp tác yết-ma ngăn không cho 
đến nhà bạch y. Trưởng lão nào đồng ý, Tăng vì Tỳ-kheo Thiện Pháp 
tác yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y thì im lặng. Vị nào không 
đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng 
nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo Thiện Pháp yết-ma ngăn 
không cho đến nhà bạch y rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được 
ghi nhận như vậy. 

Vị kia đã được tác yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y rồi, thì 
có năm pháp không được làm: Không được trao đại giới cho người, cho 
đến không được cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. 

Tăng đã vì Tỳ-kheo Thiện Pháp tác yết-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y bằng pháp bạch tứ rồi. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y là phi pháp phi tỳ-ni, yết-ma không thành tựu, như trên. 

- Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y là như pháp như tỳ-ni, yết-ma thành tựu, như trên!3?9, 

Đức Phật cho phép sai một sứ giả đến nhà cư sĩ Chất-đa-la vì 
Tỳ-kheo Thiện Pháp sám hối cư sĩ Chất-đa-la. Sai bằng pháp bạch nhị 
yết-ma. Sứ giả có tám pháp nên sai: 1. Nghe nhiều. 2. Khéo nói. 3. Đã 
tự biết rõ. 4. Hiểu được ý người. 5. Chấp nhận lời của người. 6. Có khả 
năng ghi nhớ. 7. Không sơ sót. 8. Rõ được nghĩa của lời nói thiện ác. 
Người có tám pháp như vậy thì nên sai làm sứ giả. Ngài liền nói kệ: 

Trước mặt những người trí, 
Nói không hề nhầm lẫn, 
Cũng không hề thêm bới, 
Không quên lời đã dạy, 

Lời nói không thể hoại, 
Nghe không bị khuynh động: 
Tỳ-kheo được như vậy, 

Có thể làm sứ giả. 

A-nan là người có đủ khả năng thực hiện tám pháp như vậy: Khéo 
nghe, khéo nói, tự mình hiểu rõ, hiểu được ý người, chấp nhận lời của 
người, đủ khả năng ghi nhớ, không sơ sót, rõ được nghĩa của lời nói 
thiện ác. Đức Phật cho phép Tăng sai A-nan làm người sứ giả, vì Tỳ- 


1820. Xem mục yết-ma ha trách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1013 





kheo Thiện Pháp sám hối cư sĩ Chất-đa-la, sai bằng pháp bạch nhị yết- 
ma như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận sai A-nan làm người sứ giả, vì Tỳ-kheo Thiện 
Pháp sám hối cư sĩ Chất-đa-la. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng sai A-nan làm sứ giả, 
vì Tỳ-kheo Thiện Pháp sám hối cư sĩ Chất-đa-la. Các Trưởng lão nào 
đồng ý Tăng sai A-nan làm sứ giả, vì Tỳ-kheo Thiện Pháp sám hối cư 
sĩ Chất-đa-la thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng chấp thuận sai A-nan làm sứ giả, vì Tỳ-kheo Thiện Pháp 
sám hối cư sĩ Chất-đa-la rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được 
ghi nhận như vậy. 

Tăng đã sai sứ giả. Vị được sai đến nhà cư sĩ nói lời sám hối như 
vầy: Tăng đã vì Tỳ-kheo Thiện Pháp tác pháp khiển trách phạt vị ấy'®!. 
Nếu cư sĩ nhận sự sám hối thì tốt. Bằng không, thì nên đưa cư sĩ đến 
chỗ mắt thấy, tai không nghe.'*? Rồi để Tỳ-kheo bị yết-ma ở chỗ mắt 
thấy, tai không nghe, khiến như pháp sám hối. Sau đó, đến nói với cư sĩ 
đó: Tỳ-kheo kia trước phạm tội. Nay đã sám hối. Tội đã trừ. Nếu cư sĩ 
nhận sự sám hối thì tốt, bằng không thì Tỳ-kheo phạm tội tự mình đến 
để sám hối.!83 

Tôn giả A-nan nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, dẫn Tỳ-kheo 
Thiện Pháp đến nhà cư sĩ Chất-đa-la nói lên lời sám hối cư sĩ: Tỳ-kheo 
kia Tăng đã làm pháp khiển phạt. Cư sĩ Chất-đa-la liền chịu nhận cho 
sám hối. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Thiện Pháp thuận tùng Chúng Tăng không dám 
trái nghịch, đến giữa Tăng cầu xin giải yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo Thiện Pháp đã thuận tùng Chúng Tăng không dám 
trái nghịch, mà cầu xin giải yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y thì 
nên giải bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

- Có năm pháp không được giải yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y: Trao đại giới cho người, cho đến cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 


1821. Thập tụng: Nếu cư sĩ nhận lời, bảo đi ra chỗ mắt thấy, tai không nghe. Rồi tỳ-kheo phạm 
sám đột-kiết-la với tỳ-kheo Tăng sai, cho cư sĩ thấy. 

1822. Thập tụng: Nếu cư sĩ không chịu; Tăng sai hai tỳ-kheo. Bấy giờ nếu cư sĩ chịu, cũng bảo 
đi như trên, rồi tỳ-kheo phạm sám đột-kiết-la với hai tỳ-kheo Tăng sai cho cư sĩ thấy. 

1823. Thập tụng: Nếu cư sĩ vẫn không chịu, Tăng bảo tỳ-kheo đó tránh đi trú xứ khác; nếu cư 
sĩ có thế lực quan quyền. 


1014 BỘ LUẬT 3 





- Có năm pháp nên giải yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y: 
Không trao đại giới cho người, cho đến không cùng thiện Tỳ-kheo đấu 
tranh. Năm pháp như vậy thì nên giải yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y. 

Nên giải như vầy: Người bị yết-ma nên đến giữa Tăng, để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... Tăng đã trao 
cho pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Nay tôi đã thuận tùng 
Chúng Tăng không dám trái nghịch, nên đến giữa Tăng cầu xin giải 
yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Cúi xin Tăng dũ lòng thương vì 
tôi giải yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng cầu xin như vậy. Trong chúng nên 
sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch 
như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... Tăng đã vì ông 
tác pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Tỳ-kheo kia tùy thuận 
Chúng Tăng không dám trái nghịch, (nay) đến giữa Chúng Tăng cầu xin 
giải pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì ông mà giải yết-ma 
ngăn không cho đến nhà bạch y. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo kia tên là... Tăng đã tác 
pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y, Tỳ-kheo kia đã tùy thuận 
Chúng Tăng không dám trái nghịch, đến trước Tăng cầu xin giải pháp 
yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Nay Tăng vì Tỳ-kheo tên... 
giải pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Trưởng lão nào chấp 
thuận Tăng vì Tỳ-kheo... giải yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y 
thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận vì Tỳ-kheo... giải yết-ma ngăn không cho 
đến nhà bạch y rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc nầy được ghi nhận 
như vậy. '8 

5. Xả trí 

1. Thế Tôn ở tại Câu-thiểm-di. Bấy giờ Tỳ-kheo Xiển-đà '3Š phạm 
tội, Tỳ-kheo khác bảo: Thầy phạm tội có thấy không? Xiển-đà trả lời: 
Không thấy. 

Các Tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ 


1824. Hết quyển 44. 
1825. Xiển-đà, xem Phân ¡, Ch. ii, Tăng-già-bà-thi-sa 13. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1015 





hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo Xiển-đà: Thây 
phạm tội, các Tỳ-kheo nói, “Thầy phạm tội có thấy không?” Sao Thầy 
lại nói “Không thấy”? 

Các Tỳ-kheo liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách Tỳ- 
kheo Xiển-đà: 

- Nầy Tỳ-kheo Xiển-đà, ông phạm tội, các Tỳ-kheo nói, “Thầy 
phạm tội có thấy không?” Sao ông lại nói “Không thấy”? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Xiển-đà, 
rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép Chúng Tăng trao cho Tỳ-kheo Xiển-đà yết-ma bị cử 
vì không thấy tội,!°? bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Nên làm như vầy: Tập họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử. Tác cử rồi 
tác ức niệm. Tác niệm rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả 
năng tác yết-ma, theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà này phạm tội. 
Tỳ-kheo khác hỏi: “Thầy phạm tội; có thấy không?” Xiển-đà đáp: 
“Không thấy.” Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng vì Xiển-đà Tỳ-kheo tác yết-ma bất kiến tội cử. Đây là lời tác 
bạch . 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà phạm tội, Tỳ- 
kheo Xiển-đà này phạm tội. Tỳ-kheo khác hỏi: “Thầy phạm tội; có 
thấy không?” Xiển-đà đáp: “Không thấy.” Nay Tăng vì Xiển-đà tác 
yết-ma bất kiến tội cử. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng vì Tỳ-kheo 
Xiển-đà tác yết-ma bất kiến tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận vì Tỳ-kheo Xiển-đà tác yết-ma bất kiến cử 
rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

- Đã tác yết-ma bất kiến tội cử rồi, thì có năm pháp không được 
làm: Không được trao đại giới cho người, cho đến không được cùng 
thiện Tỳ-kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. 

Chúng Tăng đã vì Tỳ-kheo Xiển-đà tác pháp bất kiến tội cử bằng 
bạch tứ yết-ma rồi, các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Có ba pháp, năm pháp tác yết-ma bất kiến tội cử là phi pháp phi 








1826. Bất kiến tội cử 4 hi 3E#8. Thập tụng: bất kiến tẫn 4° Rilã. Pali (Vin.ii. 20): ãpattiyã adas- 
sane ukkhepanTya, bị xả trí (bỏ mặc) vì không chịu nhận tội. 


1016 BỘ LUẬT 3 





ty-ni không thành tựu, như trên. 

- Lại có ba pháp, năm pháp tác yết-ma bất kiến tội cử thì như pháp 
như tỳ-ni yết-ma thành tựu như trên. 

Tỳ-kheo bị cử bất kiến tội kia, khi Chúng Tăng khi tiểu thực hay 
đại thực, lúc nói pháp, lúc bố-tát, nên đến giữa Tăng, đứng qua một 
bên, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay thưa: Xin Đại đức nhận sự sám hối tự trách tâm của tôi, từ đây 
về sau không dám trái phạm nữa. 

Tỳ-kheo Xiển-đà đã tùy thuận Chúng Tăng, không dám trái ng- 
hịch, đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất kiến tội cử. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Phật dạy: 

- Nếu Xiển-đà đã tùy thuận Chúng Tăng, không dám trái nghịch, 
đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất kiến tội cử thì nên trao cho pháp 
yết-ma giải, bằng pháp bạch tứ. 

- Có năm pháp không được giải yết-ma bất kiến tội cử: Trao đại 
giới cho người, cho đến cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

- Có năm pháp nên giải yết-ma bất kiến tội cử: Không trao đại 
giới cho người, cho đến không cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

Nên giải như vầy: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác 
yết-ma, theo sự việc trên tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo kia tên là... Tăng đã trao 
cho pháp yết-ma bất kiến tội cử, đã tùy thuận chúng Tăng không dám 
trái nghịch, nay đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất kiến tội cử. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì Tỳ- 
kheo tên là... giải yết-ma bất kiến tội cử. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã được Tăng tác 
yết-ma bất kiến tội cử, đã tùy thuận chúng Tăng, không dám trái phạm, 
nay đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất kiến tội cử. Nay Tăng vì 
Tỳ-kheo... giải yết-ma bất kiến tội cử. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng 
vì Tỳ-kheo... giải yết-ma bất kiến tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng 
ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận giải yết-ma bất kiến tội cử cho Tỳ-kheo... 
rồi, Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Thế Tôn ở tại Câu-thiểm-di. Tỳ-kheo Xiển-đà phạm tội, các 
Tỳ-kheo hỏi: Thầy có tội, cần sám hối. Xiển-đà trả lời: Không sám 
hối. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1017 





ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo Xiển-đà: 

- Thầy phạm tội, Tỳ-kheo khác bảo: “Thầy phạm tội, cần sám 
hối.” Sao Thầy lại trả lời: “Không sám hối”? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi lui 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nà y tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô 
số phương tiện ha trách Tỳ-kheo Xiển-đà: 

- Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Ông phạm tội, Tỳ-kheo khác bảo: “Thầy phạm tội, cần sám 
hối.” Sao Ông lại trả lời: “Không sám hối”? 

Đức Phật ha trách rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép Chúng Tăng trao cho Tỳ-kheo Xiển-đà pháp bị cử vì 
không chịu sám hối'®” bằng pháp bạch tứ yết-ma. Nên làm như vầy: 
Tập họp Tăng, Tăng họp rồi tác cử, tác cử rồi tác ức niệm, tác ức niệm 
rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, 
theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà này phạm tội. Tỳ- 
kheo khác bảo: “Thầy phạm tội, cần sám hối.” Xiển-đà đáp: “Không 
sám hối.” Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 
Tăng trao cho Xiển-đà pháp yết-ma bất sám hối tội cử. Đây là lời tác 
bạch . 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà nà y phạm tội. Tỳ- 
kheo khác bảo: “Thầy phạm tội, cần sám hối.” Xiển-đà đáp: “Không 
sám hối.” Nay trao cho Xiển-đà pháp yết-ma bất sám hối tội cử. Các 
Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho Xiển-đà yết-ma bất sám hối tội 
cử, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ 
nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận vì Xiển-đà tác yết-ma bất sám hối tội cử rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Vị kia đã được tác pháp bất sám hối tội cử rồi, thì có năm pháp 
không được làm: Không được trao đại giới cho người, cho đến không 
được cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. 

Chúng Tăng vì Xiển-đà tác yết-ma bất sám hối tội cử bằng pháp 
bạch tứ yết-ma rồi, các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


1827. Bất sám hối tội cử *WÍff#Z#. Thập tụng: bất tác tẫn yết-ma 4*ƒEfZiäJ#. Pali, ibid. 
(25): äpattiyã appanikamme ukkhepaniya, bị xả trí vì không chịu sám hối tội. 


1018 BỘ LUẬT 3 





- Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma bất sám hối tội cử là phi 
pháp phi tỳ-ni, yết-ma không thành tựu, như trên.!323 

- Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma bất sám hối tội cử thì như 
pháp như tỳ-ni, yết-ma thành tựu như trên. 

VỊ đã bị tác yết-ma bất sám hối tội cử kia, khi Chúng Tăng, hoặc 
vào bữa tiểu thực, hay đại thực, hoặc khi thuyết pháp, bố-tát, nên đến 
trong Tăng, đứng qua một bên, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, 
quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch: Xin Đại đức nhận sự sám hối 
tự trách tâm mình của tôi, từ nay về sau không dám tái phạm. 

Tỳ-kheo Xiển-đà đã tùy thuận Chúng Tăng không dám trái nghịch, 
đến trước Tăng xin giải yết-ma bất sám hối tội cử, các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo Xiển-đà đã tùy thuận Chúng Tăng không dám trái 
phạm, cầu xin giải yết-ma bất sám hối tội cử thì Tăng nên giải bằng 
pháp bạch tứ yết-ma. 

- Có năm pháp không được giải yết-ma bất sám hối tội cử: Trao 
đại giới cho người cho đến cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

- Có năm pháp nên giải yết-ma bất sám hối tội cử: Không trao đại 
giới cho người cho đến không cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

Nên giải như vầy: Vị Tỳ-kheo không sám hối tội cử kia nên đến 
trong Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên hữu 
chấm đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... Tăng đã tác 
yết-ma bất sám hối tội cử, đã tùy thuận Chúng Tăng, không dám trái 
phạm. Nay đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất sám hối tội cử. Cúi 
xin Tăng dũ lòng thương vì tôi mà giải yết-ma bất sám hối tội cử. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... Tăng đã trao 
cho pháp yết-ma bất sám hối tội cử. Vị kia đã tùy thuận Tăng chúng, 
không dám trái nghịch. Nay đến trước Tăng xin giải yết-ma bất sám 
hối tội cử. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 
Tăng vì Tỳ-kheo giải yết-ma bất sám hối tội cử. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... Tăng đã trao cho 
pháp yết-ma bất sám hối tội cử, đã tùy thuận chúng Tăng không dám 
trái nghịch, đến Tăng xin giải yết-ma bất sám hối tội cử. Nay Tăng vì 


1828. Xem yết-ma ha trách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1019 





Tỳ-kheo tên... giải yết-ma bất sám hối tội cử. Các Trưởng lão nào đồng 
ý Tăng vì Tỳ-kheo... giải yết-ma bất sám hối tội cử, thì im lặng. VỊ nào 
không đồng ý xin nói. Đây là lời yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý trao cho Tỳ-kheo... pháp giải yết-ma bất sám 
hối tội cử rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận 
như vậy. 

4. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Tỳ-kheo tự là A-lợi-tra,'2 đã sinh 
ác kiến như vầy: Tôi hiểu pháp nghĩa do Đức Phật nói, theo đó, phạm 
dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. Các Tỳ-kheo nghe Tỳ-kheo 
tự là A-lợi-tra, đã sinh ra ác kiến nói: Tôi biết pháp nghĩa do Đức Phật 
nói, theo đó, phạm dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe, muốn trừ khử ác kiến đã sinh ra nơi 
Tỳ-kheo A-lợi-tra, nên liền đến chỗ Tỳ-kheo A-lợi-tra, cung kính chào 
hỏi rồi ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo nói với A-lợi-tra: 

- Thật sự ông hiểu pháp do Đức Phật nói ra, theo đó, phạm dâm 
dục chẳng phải là pháp chướng đạo? 

A-lợi-tra, trả lời: 

- Thật sự tôi hiểu pháp do Đức Phật nói ra, theo đó, phạm dâm dục 
chẳng phải là pháp chướng đạo. 

Các Tỳ-kheo muốn trừ khử ác kiến đã sinh ra nơi A-lợi-tra, nên 
liền ân cần khuyên bảo: 

- Này A-lợi-tra, chớ nói như vậy, chớ hủy báng Đức Thế Tôn, 
hủy báng Đức Thế Tôn không tốt, Đức Thế Tôn không bao giờ nói như 
vậy. Này A-lợi-tra, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói pháp 
để đoạn dục, đoạn dục tưởng, diệt dục niệm, trừ bỏ lửa dục, vượt qua ái 
kết. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói dục như hầm lửa lớn, 
dục như đuốc cỏ khô, dục như trái chín muồi, như vật tạm mượn, như 
xương khô, như miếng thịt, dục như cảnh trong mộng, dục như mũi kiếm 
nhọn, dục như đồ gốm mới làm mà đựng nước để giữa nắng, dục như 
đầu con rắn độc, dục như nắm lưỡi gươm bén, dục như cây kích nhọn 
bén. Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Này A-lợi-tra, Đức Như Lai đã khéo 
léo nói pháp đoạn dục, không dục, loại bổ cấu uế, không uế, diệt trừ 
khát ái, diệt trừ hang ổ;'®° thoát ly tất cả các sự ràng buộc, Niết-bàn với 
sự diệt tận của ái. Đức Phật nói như vậy đó. Sao lại nói dâm dục chẳng 
phải là chướng đạo? 


1829. A-lợi-tra l[#l|. Trên kia, âm là A-lê-tra. Xem Phần ¡ Ch.v. Ba-dật-đề 68. 
1830. Sào quật flf: xem cht. 57, Phân iii, Ch. ¡ (Thọ giới). 


1020 BỘ LUẬT 3 





Bấy giờ, các Tỳ-kheo ân cần hỏi Tỳ-kheo A-lợi-tra như vậy, nhưng 
Tỳ-kheo A-lợi-tra, vẫn kiên trì ác kiến, quả quyết nói: 

- Điều đó là chân thật, ngoài ra là hư vọng. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vì không thể loại trừ được ác kiến của A- 
lợi-tra, nên liền đến chỗ Đức Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bấy 
giờ bảo một Tỳ-kheo khác: 

- Ông nhân danh Ta, gọi Tỳ-kheo A-lợi-tra đến đây. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia vâng lời Đức Thế Tôn, đến chỗ Tỳ-kheo 
A-lợi-tra bảo: 

- Đức Thế Tôn gọi thầy. 

A-lợi-tra nghe Đức Thế Tôn kêu, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh 
lễ sát chân rồi ngồi qua một bên, Đức Thế Tôn bảo: 

- Này A-lợi-tra, thật sự ông có nói “Tôi hiểu pháp do Đức Thế 
Tôn nói, dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo”, phải không? 

A-lợi-tra thưa: 

- Bạch Đại đức, thật sự con có nói như vậy. 

Đức Phật hỏi: 

- Sao ngươi biết điều Ta nói như vậy? Ta đã từng dùng vô số 
phương tiện để đoạn ái dục, như trên đã nói hay sao? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách Tỳ-kheo 
A-lợi-tra rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép Tăng vì Tỳ-kheo A-lợi-tra tác pháp ha gián cho bỏ 
việc này, bằng bạch tứ yết-ma. 

Nên can gián như vây: Trong chúng nên sai một vị có khả năng 
tác pháp yết-ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-lợi-tra này đã nói như 
vầy, “Hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo.” Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho Tỳ-kheo 
A-lợi-tra pháp can gián cho bỏ việc này. Tăng nói: “A-lợi-tra, đừng 
nói như vậy. Đừng hủy báng Đức Thế Tôn, hủy báng Đức Thế Tôn 
không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn đã dùng vô 
số phương tiện nói, Hành dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm dâm 
dục tức là chướng đạo.” Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-lợi-tra đã nói như vầy: 
“Tôi đã biết pháp do Phật nói ra, hành dâm dục chẳng phải là pháp 
chướng đạo. Nay Tăng tác pháp can gián cho bỏ việc này. Tăng nói: 
“A-lợi-tra, đừng nói như vậy. Đừng hủy báng Đức Thế Tôn, hủy báng 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1021 





Đức Thế Tôn không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn 
đã dùng vô số phương tiện nói. Hành dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu 
phạm dâm dục tức là chướng đạo.” Các Trưởng lão nào chấp thuận 
Tăng vì Tỳ-kheo A-lợi-tra tác pháp can gián cho bỏ việc này, thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng vì Tỳ-kheo A-lợi-tra tác pháp can gián ha trách rồi. Tăng 
chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Tỳ-kheo A-lợi-tra đã được Tăng trao cho pháp can gián ha trách 
rồi mà cố ý không bỏ ác kiến. Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe, trong số đó 
có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, ha trách 
Tỳ-kheo A-lợi-tra: Tăng trao cho pháp can gián mà sao thầy cố ý không 
bỏ ác kiến? 

Lúc ấy các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên, đem nơn duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Thế 
Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, ha trách Tỳ-kheo 
A-lợi-tra: 

- Ông làm điều (896a 1) sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tăng trao cho pháp can gián mà sao thầy cố ý 
không bỏ ác kiến? 

Dùng vô số phương tiện ha trách, rồi Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép các Tỳ-kheo trao cho Tỳ-kheo A-lợi-tra pháp bất xả 
ác kiến cử!®3! bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Nên tác pháp như vầy: Tập họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử, tác cử 
rồi tác ức niệm, tác ức niệm rỗi trao tội. Trong chúng nên saI một vị có 
thể tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-lợi-tra đã sinh ra ác 
kiến. Tăng đã trao cho pháp can gián mà cố tâm không chịu bỏ ác kiến. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao 
cho Tỳ-kheo A-lợi-tra yết-ma ác kiến bất xả cử. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-lợi-tra không bổ ác 
kiến, Tăng đã trao cho pháp can gián ha trách mà cố tâm không xả ác 
kiến. Nay Tăng vì Tỳ-kheo A-lợi-tra tác yết-ma bất xả ác kiến cử. Các 
Trưởng lão nào đồng ý nay Tăng trao cho Tỳ-kheo A-lợi-tra yết-ma bất 
xả ác kiến cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma 





1831. Bất xả ác kiến cử %4†Ä#Hl. Thập tụng: ác tà bất trừ tấn #3 flềl. Pali: päpikãya 
ditthiyã appaninissage upekkhanTya, xả trí vì không từ bỏ ác kiến. 


1022 BỘ LUẬT 3 





lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo A-lợi-tra yết-ma bất xả 
ác kiến cử rồi. Tăng đồng ý nên ¡im lặng. Việc này được ghi nhận như 
vậy. 

- Người đã được tác pháp ác kiến bất xả rồi, thì có năm việc 
không được làm: Không được trao đại giới cho người, cho đến không 
cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. Nên làm như vậy. 

Tăng đã vì Tỳ-kheo A-lợi-tra tác pháp ác kiến bất xả bằng pháp 
bạch tứ yết-ma rồi, các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Có ba pháp, có năm pháp tác ác kiến bất xả cử yết-ma thì phi 
pháp phi tỳ-ni, yết-ma không thành tựu, như trên.!332 

- Có ba pháp, năm pháp tác ác kiến bất xả cử yết-ma thì như pháp, 
như tỳ-ni, yết-ma thành tựu như trên. 

Vị đã bị cử ác kiến bất xả yết-ma kia, vào lúc Tăng tiểu thực, đại 
thực, hay lúc nói pháp, lúc bố-tát, nên đến trước Tăng, đứng qua một 
bên, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên hữu chấm đất 
chấp tay bạch: Xin Đại đức nhận sự sám hối, tự trách tâm tôi, từ nay về 
sau không dám tái phạm. 

Tỳ-kheo A-lợi-tra đã tùy thuận Chúng Tăng không dám trái nghịch, 
nên đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất xả ác kiến cử. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo A-lợi-tra đã tùy thuận Chúng Tăng không dám trái 
nghịch, đã đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất xả ác kiến cử, thì 
Chúng Tăng nên giải bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

- Có năm pháp không được giải yết-ma bất xả ác kiến cử: Trao 
đại giới cho người, cho đến cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

- Có năm pháp nên giải bất xả ác kiến cử yết-ma: Không trao đại 
giới cho người, cho đến không cùng thiện Tỳ-kheo đấu tranh. 

Nên giải như vây: Vị Tỳ-kheo đã bị yết-ma bất xả ác kiến cử kia, 
nên đến trước Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bên 
hữu chấm đất, chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... Tăng đã trao 
cho pháp yết-ma bất kiến xả cử, đã tùy thuận Tăng không dám trái 
phạm, đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất kiến cử. Cúi xin Tăng vì 
tôi giải yết-ma ác kiến bất xả cử, từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 


1832. Xem yết-ma ha trách. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1023 





Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 
trên mà tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã bị Tăng tác 
yết-ma bất kiến xả cử. Nay tùy thuận chúng không dám trái phạm, đến 
trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất xả ác kiến cử. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì Tỳ-kheo tên... giải yết- 
ma ác kiến bất xả cử. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã bị Tăng 
trao cho pháp yết-ma ác kiến bất xả cử, đã tùy thuận Chúng Tăng không 
dám trái nghịch. Nay đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma ác kiến bất xả 
cử. Nay Tăng vì Tỳ-kheo tên... giải yết-ma bất xả ác kiến. Các Trưởng 
lão nào đồng ý Tăng vì Tỳ-kheo... giải yết-ma bất xả ác kiến cử thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng chấp thuận vì Tỳ-kheo tên... giải yết-ma bất xả ác kiến cử 
rồi. Tăng chấp thuận nên ¡im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 


1024 BỘ LUẬT 3 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, Y, 
THUỐC V.V.. 


Chương XII: NGƯỜI!9 


1. Phú Tàng 

L. Hành Ba-lợi-bà-sa 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo phạm tăng tàn mà 
che dấu. Vị kia nghĩ như vầy: “Ta nên như thế nào?” Rồi bạch với các 
Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng tùy theo ngày che dấu, trao cho Tỳ-kheo kia, 
pháp trị tội phú tàng'®3 bằng bạch tứ yết-ma. 

Nên làm như vây: Tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng, để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối chấp tay, bạch 
những lời như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên... đã phạm tội 
tăng tàn'® mà che dấu. Tôi Tỳ-kheo tên... phạm tội tăng tàn, tùy theo 
số ngày che dấu,'® nay đến giữa Tăng xin yết-ma phú tàng.'8” Cúi xin 


1833. Tham chiếu Pali, Cullavagga ii. Pãrivãsikakkhandhakam, Vin. ii. 31. Ngũ phần 23, phần 
iv. Ch.ii. Pháp yết ma (T22n1421 tr.I56b); Tăng kỳ 26, Tạp tụng bạt cừ (T22n1425 tr.435a); 
Thập tụng 32, Tăng tàn sám hối pháp (T23n1435 tr.228b). 

1834. Tùy theo số ngày phú tàng mà cho số ngày biệt trụ tương ứng. Xem Thập tụng 32 
(T23n1435 tr.232c0§); Cũnavag. iii (Vin.ii. 40); Ngũ phần 32 (tr.136c29). 

1835. Thập tụng, nói rõ tội danh: “Tôi tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di, cố ý xuất tinh, phạm tăng-già-bà- 
thi-sa này một tội phú tàng.” 

1836. Trong văn thỉnh của Pali, có nói rõ số ngày che dấu để xin. Nếu một ngày che dấu (Vin. 
1i. 40): (...) Soham, bhante, sangham ekisä ãpattiyãä sañcetanikaya sukkavisatthiyä ekahappatic-channãya 
ekãhapariväsam yäcãmi, “...Vì vậy, thưa các Đại đức, tôi xin Tăng một ngày biệt trụ cho một tội 
cố ý xuất tinh một ngày phú tàng.” Nếu năm ngày che dấu (Vin.ii. 42): ....pañcähappatic-channaya 
pañcähapariväsam yäãcãmi, “tôi xin năm ngày biệt trú cho năm ngày phú tàng.” Thập tụng 32 
(T23n1435 tr.233a09): “... tuỳ theo số ngày phú tàng, xin Tăng pháp biệt trụ.” Ngũ phần 32 
(tr.137a 12): “.. một đêm phú tàng, nay xin Tăng một đêm pháp biệt trụ.” 

1837. Các luật đều nói: “xin biệt trú.” Tức xin thi hành ba-lợi-bà-sa J##|#2J. Hành sự sao 
8: “Ba-lợi-bà-sa, hoặc dịch là phú tàng.” Không đúng. Ba-lợi-bà-sa là phiên âm từ Skt. (Pali): 
pariväãsa. Từ này cũng áp dụng cho ngoại đạo xuất gia, gọi là “bốn tháng biệt trú ” (Pali: cattaro 
mãse pariväso), không liên hệ gì đến ý nghĩa “phú tàng.” 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1025 





Tăng cho tôi yết-ma phú tàng tùy theo số ngày, từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yết-ma, theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên... đã phạm tội tăng tàn 
mà che dấu. Tỳ-kheo tên... kia đã phạm tội tăng tàn mà che dấu, tùy 
theo ngày che dấu đến giữa Tăng xin yết-ma phú tàng. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng trao cho Tỳ-kheo... yết- 
ma phú tàng tùy theo số ngày. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã phạm tội tăng 
tàn. Tỳ-kheo tên là... kia đã phạm tội tăng tàn, tùy theo ngày che dấu 
đến Tăng xin yết-ma phú tàng. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo tên là... 
yết-ma phú tàng tùy theo số ngày. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng trao 
cho Tỳ-kheo tên... yết-ma phú tàng tùy theo số ngày thì im lặng. Vị nào 
không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý trao cho Tỳ-kheo tên... yết-ma phú tàng tùy 
theo số ngày rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như 
vậy. 

ii. Bản nhật trị 

Tỳ-kheo kia khi hành phú tàng lại phạm tội chồng.!83-!89 Vị kịa 
nghĩ như vầy: Ta nên như thế nào? rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng vì Tỳ-kheo kia tác pháp bổn nhật trị'*° bằng 
bạch tứ yết-ma. 

Nên bạch như vầy: Tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, đầu gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... phạm tội tăng 
tàn mà che dấu. Tôi Tỳ-kheo tên... phạm tội tăng tàn, đã đến Tăng xin 
yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tăng đã trao cho tôi yết-ma 
phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tôi Tỳ-kheo tên là... trong khi hành 


1838. Trùng phạm ER7L, phạm lại tội cũ. Tham chiếu Pali, Vin.ii. 43: UdãyT đang hành biệt trụ 
vì 5 ngày phú tàng tội cố ý xuất tinh, lại tái phạm tội cũ mà không phú tàng. Tăng cho hành bản 
nhật trị không phú tàng. Sau đó (Vin.ii. 48), phạm tội cố ý xuất tinh, nửa tháng hành biệt trụ vì 
15 ngày phú tàng. Trong khi hành biệt trụ, lại tái phạm, lại phú tàng 5 ngày. Tăng hiệp cả hai 
lần phú tàng trước sau thành pháp hiệp nhất biệt trụ (samodhãnapariväsa). 

1839. Thập tụng, đã dẫn: tái phạm tội cũ, một ngày không phú tàng, cho bản nhật trị. 

1840. Bản nhật trị 4 HŸ#. Pali: mũlãyapatikissanã, kéo trở lại gốc. 





1026 BỘ LUẬT 3 





phú tàng, tái phạm tội cũ.!#' Tôi Tỳ-kheo tên là... nay đến trước Tăng 
xin yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Cúi xin Tăng cho tôi Tỳ- 
kheo tên là... yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã phạm tội tăng 
tàn mà che dấu. Tỳ-kheo tên là... phạm tội tăng tàn (897a1) đã đến 
Tăng xin yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tăng đã trao cho 
tôi yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Vị kia khi hành pháp phú 
tàng, lại tái phạm tội cũ. Nay đến giữa Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của 
pháp phú tàng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận 
trao cho Tỳ-kheo tên là... yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã phạm tội tăng 
tàn mà che dấu. Tỳ-kheo này đã phạm tội tăng tàn, tùy theo ngày che 
dấu, đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tăng 
đã trao cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tỳ- 
kheo kia khi hành pháp phú tàng lại tái phạm tội cũ. Tỳ-kheo kia đến 
Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Nay Tăng trao cho 
Tỳ-kheo... yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Các Trưởng lão nào 
đồng ý Tăng trao cho Tỳ-kheo... yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng 
thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý trao cho Tỳ-kheo... yết-ma bổn nhật trị của pháp 
phú tàng rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như 
vậy. 

tỉ. Ma-na-đóa 

Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng rồi, bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng tác pháp sáu đêm Ma-na-đỏa'3 cho Tỳ-kheo 


1841. Cf. Vin.ii. 43: Tỳ-kheo đang hành biệt trụ về tội cố ý xuất tỉnh, tái phạm tội cũ, khi 
xin yết-ma, nói rõ tội cũ: (..) soham parivasanto antarä ekam äpattim äpajjim sañcetanikam sukka- 
vissatthimappaticchanam. Soham, bhante, sangham antarã ekissã äpattiyä sañcetanikãaya sukkavissatthiyã 
appaticchannaya mũlãya patikassanam yäcänifi. “Tôi trong khi đang hành biệt trụ, trung gian phạm 
một tội có ý xuất tinh, không che dấu. Nay tôi, thưa các Đại đức, xin Tăng cho tôi bản nhật trị 
cho trung gian một tội cố ý xuất tĩnh không che dấu.” 

1842. Ma-na-đỏa J#|lHï. Pali: mãnatta; PTS Dict. nói, từ nguyên không rõ. Giả thiết do mãna 
“đo lường,” nên có thể có nghĩa “thi hành biện pháp.” Từ nguyên, theo BSK: mãnãpya, “làm 
cho hài lòng.” Hán dịch thông dụng là ý hỷ. 














SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1027 





kia bằng bạch tứ yết-ma. 

Nên trao cho như vầy: Tỳ-kheo kia đến giữa Tăng để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... phạm tội tăng 
tàn mà che dấu. Tôi Tỳ-kheo tên... phạm tội tăng tàn, đã đến Tăng xin 
yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tăng đã trao cho tôi yết-ma 
phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tôi trong khi hành phú tàng, tái 
phạm tội cũ, đến trước Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. 
Tăng đã cho tôi yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tôi là Tỳ-kheo 
tên... đã hành pháp bổn nhật trị của pháp phú tàng xong, nay đến giữa 
Tăng xin yết-ma sáu đêm Ma-na-đỏa. Cúi xin Tăng cho tôi yết-ma sáu 
đêm Ma-na-đỏa. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự việc 
như trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên... này, đã phạm tội 
tăng tàn mà che dấu. Tỳ-kheo tên... đã phạm tội tăng tàn, tùy theo ngày 
che dấu, đã đến tăng xin yết-ma phú tàng theo số ngày che dấu. Tăng 
đã trao cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng theo số ngà y che dấu. Trong khi 
vị kia hành pháp phú tàng tái phạm tội cũ. Tỳ-kheo... này, đến Tăng 
xin yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo... 
pháp yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tỳ-kheo... này đã hành 
pháp bổn nhật trị của pháp phú tàng rồi, nay đến trước Tăng xin yết-ma 
Ma-na-đồa sáu đêm. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng 
trao cho Tỳ-kheo... yết-ma Ma-na-đỏa sáu đêm . Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên... này, đã phạm tội 
tăng tàn mà che dấu. Tỳ-kheo tên... đã phạm tội tăng tàn, tùy theo ngày 
che dấu, đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng theo số ngày che dấu. Tăng 
đã trao cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng theo số ngày che dấu. Trong khi 
vị kia hành pháp phú tàng tái phạm tội cũ. Tỳ-kheo... này, đến Tăng 
xin yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo... 
pháp yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tỳ-kheo... này đã hành 
pháp bổn nhật trị của pháp phú tàng rồi, nay đến trước Tăng xin yết-ma 
Ma-na-đồa sáu đêm. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo... yết-ma Ma-na-đỏa 
sáu đêm. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho Tỳ-kheo... yết- 
ma Ma-na-đỏa sáu đêm thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây 
là yết-ma lần đầu. 


1028 BỘ LUẬT 3 





Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo... yết-ma Ma-na-đỏa sáu 
đêm nên 1m lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Ly. Xuất tội 

Vị kia đã hành Ma-na-đỏa rồi, bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng cho Tỳ-kheo kia pháp xuất tội! bằng bạch tứ 
yết-ma. 

Nên xuất tội như vầy: Tỳ-kheo kia nên đến trong Tăng, để trống 
vai bên hữu, cởi bỏ giày dép kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu 
chấm đất, chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... phạm tội tăng 
tàn mà che dấu. Tôi Tỳ-kheo tên... phạm tội tăng tàn, đã đến tăng xin 
yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tăng đã trao cho tôi yết-ma 
phú tàng tùy theo số ngày che dấu. Tôi trong khi hành phú tàng, tái 
phạm tội cũ, đến trước Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. 
Tăng đã cho tôi yết-ma bổn nhật trị của phú tàng. Tôi là Tỳ-kheo... đã 
hành bổn nhật trị của phú tàng rồi, đến Tăng xin yết-ma Ma-na-đỏa. 
Tăng đã cho tôi yết-ma sáu đêm Ma-na-đỏa. Tôi là Tỳ-kheo tên... hành 
sáu đêm Ma-na-đỏa rồi. Nay đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Từ mẫn 
cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên... này, đã phạm tội 
tăng tàn mà che dấu. Tỳ-kheo tên... đã phạm tội tăng tàn, tùy theo ngày 
che dấu, đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng theo số ngày che dấu. Tăng 
đã trao cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng theo số ngày che dấu. Trong khi 
vị kia hành pháp phú tàng tái phạm tội cũ. Tỳ-kheo... này đến Tăng xin 
yết-ma bổn nhật trị của phú tàng. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo... pháp yết- 
ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tỳ-kheo... này đã hành pháp bổn 
nhật trị của pháp phú tàng rồi, đến trước Tăng xin yết-ma Ma-na-đỏa 
sáu đêm. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo... yết-ma sáu đêm Ma-na-đỏa. Tỳ- 
kheo này đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa rồi. Nay đến trong Tăng xin yết 
ma xuất tội. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 
Tăng vì Tỳ-kheo... tác pháp yết-ma xuất tội. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên... này, đã phạm tội 


1843. Xuất tội HIŸẼ. Pali: abbhãna, sự phục hồi. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1029 





tăng tàn mà che dấu. Tỳ-kheo tên... đã phạm tội tăng tàn, tùy theo ngày 
che dấu, đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng theo số ngày che dấu. Tăng 
đã trao cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng theo số ngà y che dấu. Trong khi 
vị kia hành pháp phú tàng tái phạm tội cũ. Tỳ-kheo... này, đến Tăng 
xin yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo... 
pháp yết-ma bổn nhật trị của pháp phú tàng. Tỳ-kheo... này đã hành 
pháp bổn nhật trị của pháp phú tàng rồi, đến trước Tăng xin yết-ma 
Ma-na-đỏa sáu đêm. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo... yết-ma sáu đêm Ma- 
na-đỏa. Tỳ-kheo này đã hành sáu đêm Ma-na-đỏa rồi. Nay đến trong 
Tăng xin yết-ma xuất tội. Nay Tăng vì Tỳ-kheo tác pháp yết-ma xuất 
tội. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho Tỳ-kheo... yết-ma xuất tội 
thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận vì Tỳ-kheo... tác pháp yết-ma xuất tội rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Không Phú Tàng 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn mà không che dấu, suy 
nghĩ: Ta nên như thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia sáu đêm Ma-na-đỏa bằng 
pháp bạch tứ yết-ma. 

Cách trao như sau: Tỳ-kheo kia đến giữa Tăng, để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... đã phạm tội 
tăng tàn mà không che dấu. Nay đến giữa Tăng xin sáu đêm Ma-na- 
đỏa. Cúi xin Tăng cho tôi sáu đêm Ma-na-đỏa. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có thể tác yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm tội tăng 
tàn mà không che dấu. Nay đến trước Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao 
cho Tỳ-kheo... sáu đêm Ma-na-đỏa. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... đã phạm tội tăng tàn 
không che dấu. Nay đến trước Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Nay 
Tăng trao cho Tỳ-kheo... sáu đêm Ma-na-đỏa. Các Trưởng lão nào 
chấp thuận Tăng trao cho Tỳ-kheo... sáu đêm Ma-na-đỏa thì im lặng. 


1030 BỘ LUẬT 3 





Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo... sáu đêm Ma-na-đỏa rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

VỊ kia trong thời gian hành pháp Ma-na-đỏa lại tái phạm tội cũ. 
Tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: “Ta nên làm sao đây?” Rồi bạch các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia pháp bổn nhật trị của Ma- 
na-đỏa bằng bạch tứ yết-ma. 

Cách trao như sau: Tỳ-kheo kia nên đến trước Tăng để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... đã phạm tội 
tăng tàn không che dấu, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng 
đã trao tội sáu đêm Ma-na-đỏa. Trong khi hành pháp Ma-na-đỏa lại tái 
phạm tội cũ, nay đến Tăng xin pháp yết-ma bổn nhật trị ma-ma-na đỏa. 
Cúi xin Tăng cho tôi yết-ma-ma-na đỏa của bổn nhật trị. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm tội tăng tàn 
không che dấu, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng đã cho sáu 
đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia khi hành pháp Ma-na-đỏa lại tái phạm tội 
cũ, đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của ma-na đỏa. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho Tỳ-kheo... yết-ma bổn nhật 
trị của ma-na đóa. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm tội tăng tàn 
không che dấu, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng đã cho sáu 
đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo này khi hành pháp Ma-na-đỏa lại tái phạm 
tội cũ, đến Tăng cầu xin yết-ma bổn nhật trị của ma-na đỏa. Nay Tăng 
trao cho Tỳ-kheo... yết-ma-ma-na đỏa của bổn nhật trị. Các Trưởng lão 
nào chấp thuận Tăng trao cho Tỳ-kheo... yết-ma bổn nhật trị của ma-na 
đỏa thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ 
nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo... yết-ma bổn nhật trị của 
ma-na đỏa rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này ghi nhận như 
vậy. 

Vị kia hành Ma-na-đỏa rồi, bạch các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo bạch 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1031 





Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng vì Tỳ-kheo kia xuất tội bằng pháp bạch tứ yết- 
ma. 

Nên xuất như sau: Tỳ-kheo kia phải đến trước Tăng để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo... đã phạm tội tăng 
tàn không che dấu, đã đến trong Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Khi tôi 
hành pháp Ma-na-đỏa lại tái phạm tội cũ, đã đến trước Tăng xin bổn 
nhật trị của ma-na đỏa. Tăng đã cho tôi yết-ma bổn nhật trị của ma-na 
đỏa. Tôi là Tỳ-kheo tên... đã hành bổn nhật trị của ma-na đỏa rồi, nay 
đến Tăng xin yết-ma xuất tội, cúi xin Tăng cho tôi yết-ma xuất tội. Từ 
mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm tội tăng 
tàn không che dấu, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng đã cho 
sáu đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia khi hành pháp sáu đêm Ma-na-đỏa 
lại tái phạm tội cũ, đã đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của Ma-na-đỏa. 
Tăng đã cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn nhật trị của Ma-na-đỏa. Vị kia đã 
hành Ma-na-đỏa rồi, nay đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì Tỳ-kheo... xuất 
tội, đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm tội tăng tàn 
không che dấu, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng đã cho sáu 
đêm Ma-na-đỏa. VỊ kia khi hành pháp Ma-na-đỏa lại phạm trọng tội, 
đã đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của Ma-na-đỏa. Tăng đã cho yết- 
ma bổn nhật trị của Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo này đã hành pháp bổn nhật trị 
của Ma-na-đỏa rồi, nay đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Nay Tăng cho 
Tỳ-kheo... yết-ma xuất tội. Các Trưởng lão nào đồng ý nay Tăng cho 
Tỳ-kheo... yết-ma xuất tội thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng chấp thuận cho Tỳ-kheo... yết-ma xuất tội rồi, Tăng chấp 
thuận nên 1m lặng. Việc này ghi nhận như vậy. 

3. Tổng hợp Tăng Tàn 

1. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo phạm nhiều tội tăng tàn, hoặc phạm 
rồi che dấu một đêm, hoặc phạm rồi che dấu hai đêm, như vậy cho đến 
che dấu mười đêm. Tỳ-kheo kia nghĩ như vây: Ta làm thế nào? Rồi 


1032 BỘ LUẬT 3 





bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia, gộp lại làm mười ngày phú 
tàng cho nhiều tội tăng tàn đã phạm,'#“ bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Cách trao cho như sau: Tỳ-kheo kia đến trong Tăng để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo... đã phạm nhiều tội 
tăng tàn, hoặc đã che dấu một đêm, hoặc đã che dấu hai đêm cho đến 
che dấu mười đêm. Nay đến trước Tăng xin yết-ma phú tàng một đêm 
cho đến mười đêm. Cúi xin Tăng cho tôi yết-ma phú tàng một đêm cho 
đến mười đêm, từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. Trong chúng nên 
sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch 
như vầy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm nhiều tội 
tăng tàn, hoặc đã che dấu một đêm cho đến mười đêm. Nay đến trong 
Tăng xin yết-ma phú tàng một đêm cho đến mười đêm. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho Tỳ-kheo... 
pháp yết-ma phú tàng một đêm cho đến mười đêm. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm nhiều tội 
tăng tàn, hoặc đã che dấu một đêm cho đến mười đêm. Nay đến trước 
Tăng xin yết-ma phú tàng một đêm cho đến mười đêm. Nay Tăng trao 
cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng một đêm cho đến mười đêm. Trưởng 
lão nào đồng ý Tăng trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng một đêm 
cho đến mười đêm thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng từ một đêm 
cho đến mười đêm rồi. Tăng đồng ý nên ¡im lặng. Việc này (899a1) 
được ghi nhận như vậy. 

Tỳ-kheo kia hành phú tàng rồi, bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


1844. Thập tụng 32 (T23n1435 tr.236b22): “Lần thứ nhất, cố ý xuất tinh, phạm một tăng-già- 
bà-thi-sa, một đêm phú tàng. Thứ hai, xúc nữ, hai đêm phú tàng, thứ ba... cho đến, lần thứ 13, 
lệ ngữ, I3 đêm phú tàng. Cho người đó 13 đêm biệt trụ.” Nghĩa là, chọn ngày phú tàng lớn 
nhất cho tất cả các tội phú tàng, chứ không phải làm phép toán cộng. Tăng kỳ 26 (T22n1425 
tr.436c26): phạm tội thứ nhất 10 đêm phú tàng, tội thứ hai 10 đêm, cho đến tội thứ mười 10 đêm 
phú tàng. Họp lại làm thành 10 đêm biệt trụ. Ñgũ phần 22 (T22n1421 tr.157c04): “Phạm 1 đến 
nhiều tội tăng-già-bà-thi-sa, phú tàng từ 2 đến nhiều đêm; chỉ tính số đêm phú tàng lâu nhất. 
Theo số đó mà cho biệt trụ.” 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1033 





- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia sáu đêm Ma-na-đỏa bằng 
pháp bạch tứ yết-ma. 

Tỳ-kheo kia nên đến trước Tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày 
dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo... đã phạm nhiều tội 
tăng tàn, đã che dấu một đêm hoặc hai đêm, cho đến mười đêm, đã đến 
Tăng xin yết-ma phú tàng một đêm cho đến mười đêm, Tăng đã cho tôi 
yết-ma phú tàng. Tôi Tỳ-kheo... hành phú tàng rồi, nay đến xin Tăng 
sáu đêm Ma-na-đỏa. Cúi xin Tăng cho tôi sáu đêm Ma-na-đỏa. Từ mẫn 
cố. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này, đã phạm nhiều tội 
tăng tàn, đã che dấu một đêm, hoặc hai đêm cho đến mười đêm, đã đến 
Tăng xin yết-ma phú tàng mười đêm, và Tăng đã cho Tỳ-kheo... này 
yết-ma phú tàng mười đêm. Tỳ-kheo này đã hành phú tàng rồi, nay đến 
xin Tăng sáu đêm Ma-na-đỏa. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho Tỳ-kheo... sáu đêm Ma-na-đỏa. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này đã phạm nhiều tội 
tăng tàn, đã che dấu một đêm, hoặc hai đêm cho đến mười đêm, đã 
đến Tăng xin yết-ma phú tàng mười đêm, và Tăng đã cho yết-ma phú 
tàng mười đêm. Tỳ-kheo kia đã hành mười đêm phú tàng xong, nay 
đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Nay Tăng cho Tỳ-kheo kia sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng cho Tỳ-kheo kia sáu 
đêm Ma-na-đỏa thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết- 
ma lần thứ nhất. 

Lần thư hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo kia sáu đêm Ma-na-đỏa 
rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Vị kia thi hành Ma-na-đỏa rồi, bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia pháp xuất tội bằng bạch tứ 
yết-ma. 

Tỳ-kheo kia nên đến trong Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ 
giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, bạch như 
vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo... đã phạm nhiều tội 


1034 BỘ LUẬT 3 





tăng tàn, che dấu một đêm hoặc hai đêm cho đến mười đêm, đã đến 
trong Tăng xin yết-ma phú tàng mười đêm, Tăng đã cho tôi yết-ma phú 
tàng mười đêm. Tôi đã hành phú tăng tàn xong, đến Tăng xin sáu đêm 
Ma-na-đỏa, và Tăng đã cho tôi sáu đêm Ma-na-đỏa. Tôi đã hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa rồi, nay đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Nguyện Tăng 
cho tôi yết-ma xuất tội. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm nhiều tội 
tăng tàn, hoặc che dấu một đêm hoặc hai đêm cho đến mười đêm, đã 
đến Tăng xin yết-ma phú tàng mười đêm, Tăng đã cho vị kia yết-ma 
phú tàng mười đêm. Tỳ-kheo... kia đã hành pháp mười đêm che dấu 
rồi, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, và Tăng đã cho Tỳ-kheo kia 
sáu đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo đã hành pháp sáu đêm Ma-na-đỏa rồi, 
nay đến trước Tăng xin yết-ma xuất tội. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận nay Tăng trao cho Tỳ-kheo... yết-ma xuất tội. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này, đã phạm nhiều 
tội tăng tàn, hoặc che dấu một đêm, hoặc hai đêm cho đến mười đêm, 
đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng mười đêm, Tăng đã cho yết-ma phú 
tàng mười đêm. Tỳ-kheo... kia đã hành pháp mười đêm phú tàng rồi. 
Đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, và Tăng đã cho Tỳ-kheo kia sáu 
đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia hành pháp Ma-na-đỏa rồi, nay đến Tăng 
xin yết-ma xuất tội. Nay Tăng cho Tỳ-kheo... kia yết-ma xuất tội. Các 
Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma xuất tội thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thư ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo... kia yết-ma xuất tội rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều che 
dấu, chỉ nhớ một tội, không nhớ một tội. Tỳ-kheo kia tùy theo chỗ nhớ 
được, tùy theo ngày che dấu, đến trước Tăng xin yết-ma theo ngày che 
dấu, và Tăng đã cho Tỳ-kheo kia yết-ma tùy theo chỗ nhớ, tùy theo 
ngày che dấu. Tỳ-kheo kia khi thi hành pháp phú tàng nhớ tội thứ hai, 
không biết nên làm thế nào? Bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng tùy theo 
số ngày che dấu của tội thứ hai đã nhớ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1035 





Bấy giờ có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn đều che dấu cả hai, một 
tội không nghi ngờ. Vị kia đối với tội không nghi ngờ, tùy theo ngày 
che dấu, đến trong Tăng xin yết-ma ngày che dấu, và Tăng đã cho Tỳ- 
kheo kia yết-ma tùy theo ngày che dấu. Khi Tỳ-kheo kia hành pháp phú 
tàng, đối với tội có nghi ngờ kia không còn nghi ngờ nữa, tự nghĩ: Ta 
nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Cho phép Tăng cho yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn cả hai đều che dấu; 
biết một tội, không biết một tội. VỊ kia đối với tội đã biết đến Tăng xin 
yết-ma phú tàng, và Tăng đã cho yết-ma phú tàng tùy theo ngày che 
dấu. Vị kia khi hành pháp phú tàng liền biết trở lại tội thứ hai, tự nghĩ: 
Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng vì Tỳ-kheo kia tùy theo chỗ biết tội thứ hai, với 
số ngày che dấu cho yết-ma phú tàng. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn cả hai đều che dấu. Khi 
vị kia xin tội che dấu, chỉ nói một tội, che dấu một tội. Vị kia tùy theo 
tội được nói đến Tăng xin yết-ma phú tàng, và Tăng đã cho yết-ma phú 
tàng. VỊ kia thi hành pháp phú tàng, đối với tội phạm thứ hai, tâm tàm 
quý sinh, tự nghĩ: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tăng nên cho yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che dấu của tội 
phạm thứ hai. 

Đức Phật bảo tiếp: 

- Các ông hãy lắng tai nghe cho kỹ, trường hợp nếu Tỳ-kheo nào 
phạm hai tăng tàn, cả hai đều che dấu. Chỉ nhớ một tội, không nhớ một 
tội. Tỳ-kheo kia đối với tội nhớ và tội không nhớ, đem cả hai đến Tăng 
xin yết-ma phú tàng, và Tăng cũng cho Tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng 
cho cả hai tội. Khi vị kia hành pháp phú tàng, có khách Tỳ-kheo đến, 
biết pháp, biết luật, biết Ma-di. Khách Tỳ-kheo kia hỏi cựu Tỳ-kheo: 

- Này Trưởng lão, Tỳ-kheo này phạm tội gì? Tại sao hành pháp 
phú tàng? 

- Cựu Tỳ-kheo trả lời: 

- Thưa Trưởng lão, Tỳ-kheo này phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều 
che dấu. Chỉ nhớ một tội, không nhớ một tội. Đem cả hai đến Tăng xin 
yết-ma phú tàng. Tăng cho Tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng cho cả hai tội. 
Cho nên, Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng. 


1036 BỘ LUẬT 3 





- Tỳ-kheo khách kia nói: 

- Này Trưởng lão, yết-ma phú tàng cho Tỳ-kheo kia là bất thành. 
Tại sao vậy? Yết-ma phú tàng cho tội mà Tỳ-kheo kia nhớ thì đúng. 
Yết-ma phú tàng đối với tội mà Tỳ-kheo kia không nhớ là không đúng, 
phi pháp; yết-ma bất thành. Chúng Tăng nên tác sám đột-kiết-la. VỊ kia 
nên trao cho Ma-na-đỏa. 

Nghi, không nghi; biết, không biết; cũng như vậy. 

3. Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn mà che dấu hai tháng. 
Vị kia chỉ nhớ một tháng, một tháng không nhớ. VỊ kia theo chỗ nhớ 
một tháng, đến Tăng xin yết-ma phú tàng; Tăng cho yết-ma phú tàng 
một tháng. VỊ kia khi hành pháp phú tàng, nhớ lại tháng thứ hat, tự nghĩ: 
Ta nên thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng tùy theo 
chỗ nhớ tháng thứ hai. 

Nghi, không nghi, cũng như vậy. Biết, không biết, cũng như vậy. 
Khi xin pháp phú tàng, che dấu một tháng phát lồ một tháng cũng như 
vậy. 

Đức Phật nói: 

- Các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe! Trường hợp nếu có Tỳ-kheo phạm 
tội tăng tàn che dấu hai tháng. Chỉ nhớ một tháng, không nhớ một tháng. 
Đem cả hai đến Tăng xin yết-ma phú tàng. Tăng cũng cho vị kia yết-ma 
phú tàng hai tháng. Khi vị kia hành pháp phú tàng, có khách Tỳ-kheo 
đến, biết pháp, biết luật, biết Ma-di. Tỳ-kheo khách hồi cựu Tỳ-kheo: 

- Này Trưởng lão, vị kia phạm tội gì? Tại sao hành phú tàng? 

- Cựu Tỳ-kheo đáp: 

- Tỳ-kheo này phạm tội tăng tàn che dấu hai tháng. Nhớ một 
tháng, không nhớ một tháng. VỊ kia đem cả hai, nhớ và không nhớ, đến 
Tăng xin yết-ma hai tháng che dấu. Tăng cũng tùy theo vị kia cho yết- 
ma hai tháng che dấu, cho nên Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng. 

- Tỳ-kheo khách kia nói với cựu T-kheo: 

- Cho phép phú tàng không đúng. Tại sao vậy? Tỳ-kheo kia nhớ 
một tháng thì cho pháp phú tàng là đúng. Còn một tháng không nhớ mà 
cho pháp phú tàng là không đúng, phi pháp; yết-ma không thành tựu. 
Tăng nên tác pháp sám đột-kiết-la. Nên trao Ma-na-đỏa cho Tỳ-kheo 
kia. 

Nghi, không nghi; biết, không biết; cũng vậy. 

4. Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn. Cả hai đều che dấu. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1037 





VỊ kia thôi tu. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, đối với hai 
tội đã che dấu (trước kia), tự nghĩ: Ta nên làm như thế nào? Rồi bạch 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che dấu cả hai. VỊ kia thôi 
tu. Sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, đối với hai tội đã che 
dấu, Tăng nên tùy theo số ngày che dấu đã phạm trước kia, và số ngày 
che dấu sau, trao cho yết-ma phú tàng. Cho yết-ma phú tàng xong, cho 
Ma-na-đỏa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều che dấu. 
Vị kia thôi tu. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi phát lồ hai 
tội. Tăng nên tùy theo số ngày che dấu đã phạm trước kia của Tỳ-kheo 
mà trao cho yết-ma phú tàng. Trao cho yết-ma phú tàng rồi, trao cho 
Ma-na-đỏa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều không che 
dấu. VỊ kia thôi tu. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, che dấu 
hai tội. VỊ kia tự nghĩ: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều không che dấu. 
VỊ kia thôi tu. Sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi che dấu hai tội. 
Tăng nên tùy theo số ngày che dấu sau của Tỳ-kheo kia trao cho yết-ma 
phú tàng. Sau đó mới trao cho pháp Ma-na-đóa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều không che 
dấu. Vị kia thôi tu. Sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi phát lồ 
hai tội. Tăng nên trao cho hai tội Ma-na-đỏa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che dấu một tội, không 
che dấu một tội. Vị kia thôi tu. Sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới 
rồi, trước kia chỉ phát lỗ một tội, sau lại che dấu cả hai. Vị kia nghĩ: Ta 
nên như thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che dấu một tội, không che 
dấu một tội. Vị kia thôi tu. Sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, 
trước kia chỉ phát lỗ một tội, sau lại che dấu cả hai. Cho phép Tăng trao 
cho Tỳ-kheo kia yết-ma tùy theo ngày, một tội đã phạm mà trước sau 
đều che dấu; và một tội sau mới che dấu. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che dấu một tội, phát 
lồ một tội. VỊ kia thôi tu. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tội 
trước kia che dấu, sau cũng che dấu. Tội trước kia phát lồ, sau cũng phát 
lồ. Tăng nên tùy theo tội mà trước sau đều che dấu trao cho yết-ma phú 


1038 BỘ LUẬT 3 





tàng, tội thứ hai không che dấu nên trao cho pháp Ma-na-đỏa. 

Có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che dấu một tội, phát lô một 
tội. Vị kia thôi tu. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tội trước 
kia che dấu, sau lại phát lô. Tội trước kia phát lồ, sau lại che dấu. Tăng 
nên trao cho vị kia tùy theo một tội trước kia che dấu trao cho yết- 
ma phú tàng, và theo tội thứ hai mà sau che dấu, trao cho yết-ma phú 
tàng. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che dấu một tội, phát 
lồ một tội. Vị kia thôi tu, rồi trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, cùng 
với tội trước kia che dấu, sau cả hai đều phát lồ. Tăng nên trao cho yết- 
ma phú tàng cho Tỳ-kheo kia tùy số ngày của một tội phạm mà trước 
kia che dấu. Cho pháp Ma-na-đỏa cho cả hai, kể luôn tội thứ hai. 

Nhớ một tội, không nhớ một tội, tạo thành bốn vế; cũng như vậy. 

Nghi một tội, không nghi một tội, tạo thành bốn vế; cũng lại như 
vậy. 

Biết một tội, không biết một tội, tạo thành bốn vế; cũng lại như 
vậy. 

Khi xin tội phú tàng, che dấu một tội, phát lồ một tội, tạo thành 
bốn vế; cũng lại như vậy. 

(Trong đây, từ che dấu của một tội, không che dấu một tội, cho 
đến đây, có tất cả năm nhóm. Mỗi nhóm đều có bốn vế, như che một 
không che một thành bốn vế. Tổng cộng thành hai mươi vế). 

Khi hành pháp phú tàng, hai mươi vế; cũng lại như vậy. Hành 
pháp phú tàng rồi, hai mươi vế; cũng lại như vậy. Khi hành pháp Ma- 
na-đỏa, hai mươi vế; cũng như vậy. Hành pháp Ma-na-đỏa rồi, hai mươi 
vế; cũng lại như vậy. 

Lầm sa-di rồi trở lại thọ đại giới, một trăm vế; cũng lại như vậy. 
Điên cuồng, một trăm vế; cũng lại như vậy. Thống não, một trăm vế; 
cũng lại như vậy. Tăng trao cho pháp bất kiến tội cử, một trăm vế; cũng 
lại như VY: Không sám hối tội cử, một trăm vế cũng lại như vậy. Ác 
kiến bất xả tội cử, một trăm vế cũng lại như vậy. 

5. Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang hành phú tàng thì bãi đạo. Sau đó, 
trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, vị kia tự nghĩ: Ta nên như thế nào? 
Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo đang hành phú tàng, bãi đạo, rồi trở lại thọ đại giới. 
Thọ đại giới rồi, nên nối lại số ngày đã hành trước kia, rồi tiếp tục hành 
phú tàng số ngày còn lại. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đáng cho bổn nhật trị. Tỳ-kheo kia bãi đạo 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1039 





rỗi trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, Tăng nên tác pháp bổn nhật trị 
cho Tỳ-kheo kia, bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo hành phú tàng xong rồi, bãi đạo. Sau đó trở 
lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, Tăng nên trao cho Tỳ-kheo kia sáu 
đêm Ma-na-đỏa bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang hành Ma-na-đỏa, bãi đạo. Sau đó trở 
lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, Tỳ-kheo kia đã hành bao nhiêu ngày 
Ma-na-đỏa rồi mới nghỉ, còn số ngày chưa hành nên tiếp tục hành. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo hành Ma-na-đỏa xong rồi, bãi đạo. Sau đó 
trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, Tăng nên trao cho vị kia pháp xuất 
tội bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Trường hợp trở lại làm Sa-di, năm vế cũng như vậy. Điên cuồng, 
năm vế cũng như vậy. Loạn tâm, năm vế cũng như vậy. Thống não, 
năm vế cũng như vậy. Tăng trao cho các pháp yết-ma bất kiến tội cử, 
bất sám hối tội cử, ác kiến bất xả cử, mỗi tội cử năm vế cũng như vậy. 

6. Bấy giờ, có Tỳ-kheo khi hành pháp phú tàng, trung gian phạm 
tội, biết số ngày mà che dấu. Vị kia tự nghĩ: Ta nên như thế nào? Rồi 
bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu khi hành phú tàng, trung gian lại phạm tội, biết số ngày mà 
che dấu. Tăng nên tùy theo trung gian phạm tội mà trao cho yết-ma 
phú tàng. Cho yết-ma phú tàng rồi trao cho bổn nhật trị. Hành bổn nhật 
trị của phú tàng rồi, trao cho Ma-na-đỏa. Trao cho Ma-na-đỏa rồi, nên 
xuất tội cho người đó. 

Không biết số ngày che dấu cũng như vậy. Biết số ngày che dấu, 
không biết số ngày che dấu cũng như vậy. Hành phú tàng rồi, cũng như 
vậy. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang hành Ma-na-đỏa, trung gian phạm tội, 
biết số ngày, không che dấu. Vị kia nghĩ như vẫy: Ta nên làm thế nào? 
Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo trong khi hành Ma-na-đỏa, trung gian lại phạm 
chồng, biết số ngày, không che dấu. Tăng nên trao cho pháp Ma-na- 
đỏa. Trao Ma-na-đỏa rồi, nên trao cho pháp bổn nhật trị của Ma-na- 
đỏa. Hành bổn nhật trị Ma-na-đỏa rồi, nên trao cho yết-ma xuất tội. 

Không biết số ngày, không che dấu; cũng như vậy. Biết số ngày, 
không biết số ngày, không che dấu; cũng như vậy. Hành Ma-na-đỏa rồi, 
biết số ngày, không che dấu; cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số 
ngày, không che dấu; cũng như vậy. 

7. Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số ngày, không 


1040 BỘ LUẬT 3 





biết số ngày, che dấu, không che dấu, che dấu hoàn toàn, không che 
dấu hoàn toàn, một tội danh, nhiều chủng loại, tự tánh, phi tự tánh; chỗ 
trú khác nhau. Vị kia nghĩ như vây: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các 
Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao yết-ma phú tàng cho Tỳ-kheo kia tùy theo 
ngày che dấu. 

Nên trao như vây: Tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng, để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên... đã phạm tội tăng 
tàn, biết số ngày, không biết số ngày, che dấu, không che dấu, che dấu 
hoàn toàn, không che dấu hoàn toàn, một tội danh, nhiều chúng loại, 
tự tánh, phi tự tánh; chỗ trú khác nhau. Tùy theo ngày che dấu đến bên 
Chúng Tăng xin yết-ma phú tàng. Cúi xin Tăng cho tôi yết-ma phú tàng 
tùy theo ngày che dấu. Từ mẫn cố! 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên... đã phạm tội tăng 
tàn, biết số ngày, không biết số ngày, che dấu, không che dấu, che dấu 
hoàn toàn, không che dấu hoàn toàn, một tội danh, nhiều chúng loại, tự 
tánh, phi tự tánh; chỗ trú khác nhau. Vị kia tùy theo ngày che dấu đến 
bên Tăng xin yết-ma phú tàng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng tùy 
theo ngày che dấu. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo kia tên... đã phạm tội tăng 
tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Vị kia 
tùy theo ngày che dấu đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng. Nay Tăng 
cho Tỳ-kheo tên... yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. Các Trưởng 
lão nào chấp thuận Tăng trao cho Tỳ-kheo... kia yết-ma tùy phú tàng 
theo ngày che dấu thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo... yết-ma phú tàng tùy theo 
ngày che dấu rồi. Tăng đồng ý nên ¡im lặng. Việc này được ghi nhận 
như vậy. 

Vị kia đang hành pháp phú tàng, trung gian lại tái phạm tội, biết 
số ngà y che dấu, vị kia nghĩ như vây: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các 
Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo kia bạch tứ yết-ma bổn nhật trị 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1041 





đối với trung gian phú tàng của tội trước. 

Nên trao như vây: Tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng, để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên... đã phạm tội tăng 
tàn, biết số ngày không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tôi 
tùy theo số ngày che dấu đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng; Tăng đã 
cho tôi yết-ma phú tàng. Tôi Tỳ-kheo... khi hành pháp phú tàng phạm 
tội trở lại, biết số ngày che dấu, đến bên Tăng xin yết-ma bổn nhật trị 
của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Cúi xin 
Tăng trao cho tôi yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian 
trùng phạm của tội phạm trước. Từ mãn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã phạm tội 
tăng tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. 
Tỳ-kheo này đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. 
Tỳ-kheo này khi hành pháp phú tàng, trung gian phạm tội, lại biết số 
ngày che dấu, nay đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối 
với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho Tỳ-kheo này yết-ma tội phạm 
trước, trung gian tái phạm phú tàng bổn nhật trị. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã phạm tội 
tăng tàn, biết số ngày không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. 
Tỳ-kheo này tùy theo ngày che dấu đã đến bên Tăng xin yết-ma phú 
tàng, Tăng đã trao cho Tỳ-kheo này yết-ma tùy theo ngày che dấu. Tỳ- 
kheo này khi hành pháp phú tàng, trung gian lại tái phạm biết số ngày 
che dấu, nay đến Tăng xin yết bổn nhật trị của phú tàng đối với trung 
gian trùng phạm của tội phạm trước. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo này 
yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội 
phạm trước. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho Tỳ-kheo tên... 
yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội 
phạm trước, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma 
lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý trao cho Tỳ-kheo tên là... yết-ma bổn nhật trị 
của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước rồi. 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 


1042 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo hành pháp phú tàng, trung gian lần thứ hai tái phạm, 
cũng như vậy. Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng rồi bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo này sáu đêm Ma-na-đỏa bằng 
bạch tứ yết-ma. 

Nên trao cho như vầy: Tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng, để trống 
vai bên hữu, cởi bỏổ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu 
chấm đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... đã phạm tội 
tăng tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. 
Tùy theo ngày che dấu, đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng tùy theo 
ngày che dấu. Tăng đã cho tôi yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. 
Khi tôi hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che dấu, 
đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tôi yết-ma bổn nhật trị của 
phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nhưng khi 
tôi hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày 
che dấu, đến bên Tăng xin yết bổn nhật trị của phú tàng của trung gian 
tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tôi yết-ma 
bổn nhật trị của phú tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội 
phạm trước. Tôi Tỳ-kheo tên là... đã hành pháp phú tàng rồi, nay đến 
Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm tội tăng 
tàn biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ- 
kheo này tùy theo ngày che dấu, đã đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng. 
Tăng đã cho Tỳ-kheo này yết-ma phú tàng. Tỳ-kheo này khi hành pháp 
phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che dấu, đã đến Tăng xin 
yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội 
phạm trước. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo này yết-ma bổn nhật trị của phú 
tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nhưng Tỳ-kheo 
này khi hành pháp phú tàng lại trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số 
ngày che dấu, đã đến bên Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú tàng 
của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã trao 
cho Tỳ-kheo này yết-ma bổn nhật trị của phú tàng của trung gian tái 
phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng 
rồi, nay đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Nếu thời gian thích hợp đối 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1043 





với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho Tỳ-kheo... sáu đêm Ma- 
na-đóa. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... này đã phạm tội tăng 
tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tùy 
theo ngày che dấu, đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng. Tăng đã cho 
Tỳ-kheo này yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. Khi Tỳ-kheo này 
hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che dấu, đã đến 
Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm của tội phạm trước. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn 
nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. 
Nhưng Tỳ-kheo kia khi hành pháp phú tàng trung gian tái phạm lần thứ 
hai, biết số ngày che dấu, đã đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú 
tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã 
trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn nhật trị của phú tàng của trung gian tái 
phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng 
rồi, nay đến xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo kia 
sáu đêm Ma-na-đỏa, các trưởng lão nào chấp thuận, nay Tăng trao cho 
Tỳ-kheo... sáu đêm Ma-na-đỏa thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Tăng đã đồng ý trao cho Tỳ-kheo.... sáu đêm Ma-na-đỏa rồi. Tăng 
đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia hành Ma-na-đỏa rồi, bạch các Tỳ-kheo. Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tăng nên trao cho Tỳ-kheo kia pháp xuất tội bằng bạch tứ yết- 
ma, như trên. 

Nên xuất tội như vây: Khi Chúng Tăng xuất tội cho Tỳ-kheo kia 
mà không như pháp, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Lắng nghe cho kỹ: Nếu Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số ngày, 
không biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia đã đến 
Tăng xin yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu, Tăng trao cho yết-ma 
phú tàng tùy theo ngày che dấu. Vị kia khi hành pháp phú tàng, trung 
gian tái phạm, biết số ngày che dấu. Vị kia đến bên Tăng xin yết-ma 
bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm 
trước. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối 
với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nhưng Tỳ-kheo kia khi 
hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che 
dấu, đã đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung 


1044 BỘ LUẬT 3 





gian trùng phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã cho Tỳ-kheo 
kia yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần 
thứ hai của tội phạm trước. Tỳ-kheo kia tưởng là đúng, hành pháp phú 
tàng rồi đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng cho Tỳ-kheo kia sáu 
đêm Ma-na-đỏa phi pháp. Tỳ-kheo kia tưởng là đúng, hành Ma-na-đỏa 
xong, đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Tăng cho Tỳ-kheo kia xuất tội phi 
pháp. Ta nói Tỳ-kheo này không thanh tịnh, tội không khỏi. 

- Trường hợp có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số ngày, không 
biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia tùy theo ngày che 
dấu đã đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo 
kia yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. Tỳ-kheo kia khi hành pháp 
phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che dấu, đã đến Tăng xin 
yết-ma bổn nhật trị của phú tàng trung gian trùng phạm. Tăng đã trao 
cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn nhật trị của phú tàng trung gian trùng 
phạm. Nhưng Tỳ-kheo kia khi hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm 
lần thứ hai, biết số ngày che dấu, đã đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị 
của phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai của tội phạm 
trước. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn nhật trị của phú tàng 
đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai của tội phạm trước như pháp. 
Nhưng Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng rồi, đến Tăng xin sáu đêm 
Ma-na-đỏa, Tăng trao cho Tỳ-kheo kia sáu đêm Ma-na-đỏa không như 
pháp. Tỳ-kheo kia tưởng là như pháp, hành Ma-na-đỏa rồi, đến Tăng 
xin yết-ma xuất tội. Tăng trao cho Tỳ-kheo kia xuất tội phi pháp. Ta nói 
Tỳ-kheo kia không thanh tịnh, tội không khỏi. 

- Trường hợp có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số ngày, không 
biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia tùy theo ngày che 
dấu đã đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo 
kia yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. Tỳ-kheo kia khi hành pháp 
phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che dấu, đã đến Tăng xin 
yết-ma bổn nhật trị của phú tàng trung gian trùng phạm. Tăng đã trao 
cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn nhật trị của phú tàng trung gian trùng phạm. 
Nhưng Tỳ-kheo kia khi hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm lần thứ 
hai, biết số ngày che dấu, đã đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú 
tàng đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng 
đã trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung 
gian trùng phạm lần thứ hai của tội phạm trước như pháp. Tỳ-kheo kia 
hành phú tàng xong, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng đã trao 
cho Tỳ-kheo kia sáu đêm Ma-na-đỏóa như pháp. Tỳ-kheo kia hành Ma- 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1045 





na-đỏa rồi, đến tăng xin yết-ma xuất tội. Tăng trao cho Tỳ-kheo kia xuất 
tội phi pháp. Ta nói người này không thanh tịnh, tội không khỏi. 

- Trong đây, biết số ngày, không che dấu, ba vế; cũng như vậy. 
Biết số che dấu, không che dấu, ba vế; cũng như vậy. Không biết số 
ngày, che dấu, ba vế; cũng như vậy. Không biết số ngày, không che 
dấu, ba vế; cũng như vậy. Không biết số ngày, che dấu, không che dấu; 
ba câu cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số ngày, che dấu, ba vế; 
cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số ngày, không che dấu, ba vế; 
cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số ngày, che dấu, không che 
dấu, ba vế; cũng như vậy. 

- Trong đây, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số ngày, không 
biết số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia tùy theo ngày che 
dấu đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng, Tăng đã trao cho Tỳ-kheo kia 
yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. Tỳ-kheo kia khi hành pháp phú 
tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che dấu, đã đến Tăng xin yết-ma 
bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai của 
tội phạm trước. Tăng đã trao cho Tỳ-kheo này yết-ma bổn nhật trị của 
phú tàng đối với trung gian trùng phạm. Nhưng Tỳ-kheo kia khi hành 
pháp phú tàng, trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che dấu, 
đến Tăng xin yết-ma bổn nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm lần thứ hai. Tăng trao cho Tỳ-kheo kia yết-ma bổn nhật trị của 
phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai của tội phạm trước. 
Tỳ-kheo kia hành phú tàng xong, đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. 
Tăng đã trao cho Tỳ-kheo kia sáu đêm Ma-na-đỏa như pháp. Tỳ-kheo 
kia hành Ma-na-đỏa rồi, đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Tăng đã trao cho 
Tỳ-kheo kia xuất tội như pháp. Ta nói Tỳ-kheo này thanh tịnh không 
phạm, tội được khỏi. 

- Biết số, không che dấu, ba vế; cũng như vậy. Biết số, che dấu, 
không che dấu, ba vế; cũng như vậy. Không biết số, che dấu, ba vế; 
cũng như vậy. Không biết số, không che dấu, ba vế; cũng như vậy. 
Không biết số, che dấu, không che dấu, ba vế; cũng như vậy. Biết số, 
không biết số, che dấu, ba vế; cũng như vậy. Biết số, không biết số, 
không che dấu, ba vế; cũng như vậy. Biết số, không biết số, che dấu, 
không che dấu, ba vế cũng như vậy. 

8. Bấy giờ, trú xứ nọ có hai Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn. Tỳ-kheo 
kia trong ngày, từ trú xứ ra đi và nói: Nếu gặp được Tỳ-kheo thanh tịnh 
tôi sẽ sám hối. Tỳ-kheo thứ nhất khi bắt đầu đi, lại che dấu. Tỳ-kheo 
thứ hai khi thấy Tỳ-kheo khác bèn che dấu; như vậy cả hai đều che dấu. 


1046 BỘ LUẬT 3 





Vị thứ nhất nhớ tội. VỊ thứ hai không nhớ tội. Vị kia nhớ mà che dấu là 
phú tàng. Vị không nhớ, chẳng phải phú tàng. Vị thứ nhất nghi, vị thứ 
hai không nghi. Vị nghi mà che dấu tức là không phú tàng. Vị không 
nghi mà che dấu tức là phú tàng. VỊ thứ nhất biết, vị thứ hai không biết. 
Vị biết mà che dấu tức là phú tàng. Vị không biết mà che dấu tức là 
không phú tàng. 

9. Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, mà bảo là phạm Ba-la- 
di che dấu. Vị kia nghĩ: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn bảo là Ba-la-di che dấu, nên trao 
cho pháp sám đột-kiết-la, sau đó trao cho Ma-na-đỏa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, mà bảo là phạm Ba-dật- 
đề, Ba-la-để-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết che dấu, vị 
kia nghĩ như vầy: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn mà gọi là Ba-dật-để cho đến ác 
thuyết che dấu, dạy họ tác pháp sám hối đột-kiết-la rồi trao cho Ma- 
na-đỏa. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm Ba-dật-để mà bảo là Ba-la-di che dấu. 
Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm Ba-dật-để mà bảo là Ba-la-di che dấu, nên 
dạy họ sám đột-kiết-la rồi sau như pháp sám. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm Ba-dật-đểề mà bảo là phạm tăng tàn, 
cho đến ác thuyết che dấu. Đức Phật dạy: 

- Nên dạy họ sám đột-kiết-la rồi sau như pháp sám. Ba-dật-đề, 
ba-la-đề-xá-ni, Thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết cũng như vậy. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, nếu tác ý tăng tàn phú 
tàng, thì nên dạy họ sám đột-kiết-la, sám rồi trao cho phú tàng. Phạm 
Ba-dật-đề cho đến ác thuyết cũng như vậy. 

10. Bấy giờ, nơi trú xứ nọ có Tỳ-kheo phạm nhiều tội tăng tàn. 
Tỳ-kheo kia không nhớ số tội phạm, không nhớ số ngày. VỊ kia nghĩ như 
vầy: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, không nhớ số tội phạm, không 
nhớ số ngày, thì nên kể từ lúc thanh tịnh về sau là phú tàng. Nếu nhớ 
số tội phạm mà không nhớ ngày cũng nên kể từ lúc thanh tịnh về sau là 
phú tàng. Nếu nhớ số ngày mà không nhớ tội phạm nên tính theo ngày 
mà trao cho tội phú tàng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1047 





- Nghi, không nghi; cũng như vậy. Biết, không biết; cũng như 
vậy. 

Tỳ-kheo kia hoặc nhớ số lượng một tội, hoặc không nhớ số lượng 
một tội, hoặc nhớ số ngày một tội, hoặc không nhớ số ngày một tội, nên 
kể từ ngày thanh tịnh về sau là che dấu. Nếu nhớ số lượng phạm hoặc 
nhớ số ngày phạm một tội, không nhớ số ngày phạm một tội, nên kể từ 
thanh tịnh về sau là che dấu. Nếu nhớ số ngày hoặc nhớ số tội phạm, 
hoặc không nhớ số tội phạm, nên tính ngày trao cho tội che dấu. Nghi, 
không nghi; cũng như vậy. Biết, không biết; cũng như vậy. 

11. Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số lượng, không 
che dấu. Vị kia đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng trao cho vị kia 
sáu đêm Ma-na-đỏa. Liển trong ngày ấy tái phạm, biết số lượng che 
dấu, vị kia nghĩ như vầy: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số lượng, không che dấu, 
đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng trao cho sáu đêm Ma-na-đỏa, 
liền trong ngày ấy tái phạm, biết số lượng che dấu, Tăng nên trao cho 
Tỳ-kheo kia Ma-na-đỏa và nói: “Này Tỳ-kheo, thầy nên hành lại pháp 
Ma-na-đỏa.” Nếu hành pháp Ma-na-đỏa một đêm, cho đến sáu đêm, 
trong thời gian ấy tái phạm, biết số lượng che dấu, Tăng nên trao cho 
Tỳ-kheo này Ma-na-đỏa. Trao cho Ma-na-đỏa rồi, nên trao cho bổn 
nhật trị của Ma-na-đỏa. Hành bổn nhật trị Ma-na-đỏa rồi, nên cho pháp 
xuất tội. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số lượng không che 
dấu, đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng trao cho vị kia sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia liền trong ngà y ấy, trung gian tái phạm, không 
biết số lượng che dấu. Tăng nên trao cho Tỳ-kheo kia sáu đêm Ma-na- 
đỏa và nói: Này Tỳ-kheo, thầy nên hành Ma-na-đỏa lại. Nếu hành một 
đêm, cho đến sáu đêm, trong thời gian ấy tái phạm, không biết số lượng 
che dấu. Tăng nên trao cho Tỳ-kheo kia ma-na đỏa. Trao cho họ Ma- 
na-đỏa rồi, nên trao cho Ma-na-đỏa bổn nhật trị, trao cho Ma-na-đỏa 
bổn nhật trị rồi, nên trao cho pháp xuất tội. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số ngày, không che 
dấu, đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa, Tăng trao cho vị kia sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia liển trong ngày ấy tái phạm, biết số lượng, 
không biết số lượng che dấu. Tăng nên trao cho Tỳ-kheo kia sáu đêm 
Ma-na-đỏa và nói: Này Tỳ-kheo, thầy nên hành Ma-na-đỏa lại. Nếu 
hành một đêm, cho đến sáu đêm, trong thời gian ấy tái phạm, biết số 


1048 BỘ LUẬT 3 





lượng, không biết số lượng, che dấu. Tăng nên trao cho Tỳ-kheo kia 
sáu đêm Ma-na-đỏa. Vị kia hành Ma-na-đỏa rồi, nên trao cho bổn nhật 
trị Ma-na-đỏa, trao cho bổn nhật trị Ma-na-đỏa rồi, nên trao cho pháp 
xuất tội. 

Không biết số lượng, không che dấu; cũng như vậy. Biết số lượng, 
không biết số lượng, không che dấu; cũng như vậy. !#5 


1845. Hết quyển 45. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1049 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương XIII: PHÚ TÀNG'* 


Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo bản thân 
hành phú tàng, lại cùng nhau trao yết-ma phú tàng, yết-ma bổn nhật trị, 
Ma-na-đỏa, xuất tội. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên bản thân hành phú tàng mà trao cho người khác yết- 
ma phú tàng, bổn nhật trị, Ma-na-đỏa, xuất tội. 

Tỳ-kheo hành bổn nhật trị kia lại thay nhau tác phú tàng bổn nhật 
trị, Ma-na-đỏa, xuất tội. Đức Phật dạy: 

- Không nên bản thân hành bổn nhật trị, lại thay nhau tác phú 
tàng, bổn nhật trị, Ma-na-đỏa, xuất tội. 

Tỳ-kheo bản thân hành Ma-na-đỏa, lại thay nhau tác phú tàng. 
Đức Phật dạy: 

- Không nên bản thân hành Ma-na-đỏa, và trao cho người khác 
tác yết-ma phú tàng, cho đến xuất tội. 

Tỳ-kheo bản thân xuất tội, lại thay nhau tác yết-ma phú tàng, cho 
đến xuất tội. Đức Phật dạy: 

- Không nên bản thân xuất tội, và trao cho người khác yết-ma phú 
tàng, cho đến xuất tội. 

Có vị hành phú tàng, lại thay nhau tác yết-ma phú tàng, bổn nhật 
trị, Ma-na-đỏa, túc số hai mươi vị để xuất tội. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy; bản thân hành Phú tàng, bổn nhật trị cũng 
như vậy; bản thân hành Ma-na-đỏa cũng như vậy; bản thân hành xuất 
tội cũng như vậy. 

Có vị hành phú tàng, lại trao cho người khác thọ đại giới, cho 
người khác y chỉ, nuôi sa-di, thọ Tăng sai, sai rồi giáo thọ Tỳ-kheo-ni. 
Đức Phật dạy: 


1846. Tham chiếu Pali, Cũtavagga 2. Pãrivasakkhandham, Vin. ¡¡. 31. Ngũ phần 28, “Biệt trụ pháp” 
(T22n1421 tr.18Ib); Thập tụng 33, “Tăng tàn hối pháp” (T23n1435 tr.236c) 


1050 BỘ LUẬT 3 





- Người hành phú tàng không được làm như vậy. 

Có vị khi hành phú tàng, biết có Tỳ-kheo khác có thể thuyết giới, 
lại thuyết giới cho các vị ấy. Ở trong Tăng, hoặc hỏi, hoặc trả lời nghĩa 
Tỳ-ni. Hay ở trong túc số khi Chúng Tăng làm yết-ma. Hoặc nhận Tăng 
yết-ma sai làm người bình đoán sự; nhận làm sứ giả cho chúng Tăng. 
Đức Phật dạy: 

- Người hành phú tàng không được làm như vậy. 

Có vị hành phú tàng vào tụ lạc quá sớm, về quá trễ; hoặc không 
gần gũi Sa-môn, lại gần gũi với ngoại đạo; không tùy thuận Tỳ-kheo, 
nói quanh co. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị hành phú tàng, hoặc phạm tội này, hoặc tương tợ tội này, 
hoặc từ tội này sinh, hoặc trùng phạm tội này, ngăn trách yết-ma của 
người khác và làm người tác yết-ma. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Có vị hành phú tàng, nhận Tỳ-kheo thanh tịnh trải chỗ ngồi, rửa 
chân, lau giày dép, xoa chà thân thể. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị hành phú tàng, nhận sự đón rước, lễ bái, vòng tay cung kính 
hỏi chào, cầm y bát của Tỳ-kheo thanh tịnh. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị hành phú tàng, tác ức niệm, tác tự ngôn đối với Tỳ-kheo 
thanh tịnh, làm chứng cho người khác, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ, 
cùng với Tỳ-kheo thanh tịnh tranh tụng. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị hành phú tàng, cùng với Tỳ-kheo thanh tịnh đi vào nhà bạch 
y, hoặc theo Tỳ-kheo khác đi, hoặc dẫn Tỳ-kheo khác đi, hoặc nhận 
người khác cúng dường, hoặc nhận sự cạo tóc của Tỳ-kheo thanh tịnh, 
hay nhờ Tỳ-kheo thanh tịnh làm sứ giả. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị hành phú tàng, cùng Tỳ-kheo thanh tịnh đi đến bữa ăn trước 
và bữa ăn sau; đi trước, cùng nói, hay đi ngang hàng, hoặc lật ngược y, 
hoặc trùm y phủ hai vai, hoặc trùm đầu, hoặc phủ hai vai, hoặc mang 
giày dép. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. Từ nay về sau cho phép để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, đi theo sau. 

Có Tỳ-kheo đang hành phú tàng, có ý nghĩ, không lên đến nơi ăn. 
Sợ Tỳ-kheo khác biết là mình đang hành phú tàng. Đức Phật dạy: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1051 





- Không được làm như vậy. 

Vị đang hành phú tàng kia lại nghĩ, lên đến bữa ăn nhưng không 
ngồi. Sợ Tỳ-kheo khác biết mình đang hành phú tàng. 

Có Tỳ-kheo đang hành phú tàng nọ có ý nghĩ, chỉ ăn thức ăn được 
mời. Sợ Tỳ-kheo kia biết ta hành phú tàng. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Vị hành phú tàng kia cùng Tỳ-kheo thanh tịnh theo thứ tự ngồi. 
Đức Phật dạy: 

- Không được ngồi như vậy. Cho phép đi và ngồi sau. 

Đức Thế Tôn có dạy: 

- Người phạm tội nên đi và ngồi sau. 

Có vị bèn ngồi sau bạch y. Đức Phật dạy: 

- Không nên ngồi như vậy. 

Có vị ngồi dưới sa-di. Đức Phật dạy: 

- Không nên ngồi như vậy. Nên ngồi và đi sau đại Tỳ-kheo. 

Vị hành phú tàng nọ đi kinh hành chung chỗ kinh hành của Tỳ- 
kheo thanh tịnh. Vị kia kinh hành chỗ thấp, mình kinh hành chỗ cao. 
Hoặc đi trước, hoặc cùng nói, hoặc đi ngang hàng, lật ngược y, trùm y 
hai vai, trùm đầu, phủ hai vai, mang giày dép. Đức Phật dạy: 

- Cho phép để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đi phía sau. 

Vị hành phú tàng kia trên đường đi khởi ý nghĩ, không đi trên 
đường chánh. Sợ các Tỳ-kheo khác biết ta đang hành phú tàng. Đức 
Phật dạy: 

- Không nên nghĩ như vậy. 

Vị hành phú tàng kia, trên đường đi, khởi ý nghĩ, hãy đi phía sau. 
Sợ Tỳ-kheo khác biết ta đang hành phú tàng. Đức Phật dạy: 

- Không nên nghĩ như vậy. 

Vị hành phú tàng kia ngồi chung một giường, một ván với Tỳ- 
kheo thanh tịnh. Đức Phật dạy: 

- Không nên ngồi như vậy. 

- Nếu giường dài hay ván dài thì Phật cho phép làm cách đoạn, 
sau đó mới ngôi. Nếu các loại giường khác thì ngồi đằng sau. 

Vị hành phú tàng kia vào bữa tiểu thực, đại thực nên lau quét, 
trải chỗ ngôi, lấy bình đựng nước rửa, dụng cụ đựng đồ ăn thừa. Trải 
tọa cụ cho Tỳ-kheo thanh tịnh; cho đến đồ rửa chân, vật lau chân, đồ 
đựng nước. Tỳ-kheo thanh tịnh đến, nên ra ngoài xa đón rước, cầm y 
bát. Nếu có giường nào khác, chỗ để bát, thì đặt nơi đó. Tăng-già-lê ở 
trên đầu, trên vai nên lấy xem có bụi đất bẩn hay không. Nếu có bụi đất 


1052 BỘ LUẬT 3 





bẩn thì nên đập giũ. Nên giặt thì giặt. Giặt rồi nên phơi khô, treo trên 
giường dây, giường cây. Nên trải chỗ ngôi cho Tỳ-kheo thanh tịnh, lấy 
đồ rửa chân, khăn lau chân, đồ đựng nước, lau giày dép rồi để phía bên 
tả, xem coi đừng để nước bùn làm bẩn. Nếu bị nước bùn bẩn thì nên di 
chuyển đến chỗ khác. Tỳ-kheo thanh tịnh rửa chân rồi, nên dọn dẹp cục 
đá rửa chân, đồ đựng nước; đem để lại chỗ cũ. Vị kia nên rửa tay sạch, 
trao thức ăn buổi chiều cho Tỳ-kheo thanh tịnh. Khi Tỳ-kheo thanh tịnh 
ăn, nên cung cấp các thứ cần dùng như sữa, tương, man-nâu, dấm chua, 
muối, rau. Nếu thời tiết nóng thì nên quạt, cần nước thì đưa nước. Nếu 
sợ quá giữa ngày thì nên cùng ăn. Tỳ-kheo thanh tịnh ăn xong, nên rước 
lấy bình bát, đưa nước rửa tay. Nếu tự mình ăn rồi, thức ăn còn nên cho 
người, hoặc phi nhân, hoặc đổ chỗ nước không có trùng, hay chỗ đất 
không có cỏ. Rửa đồ đựng thức ăn rồi để lại chỗ cũ. Quét dọn nhà ăn, 
dọn dẹp sạch sẽ. Tỳ-kheo kia dùng cái bát mình thường ăn đựng rác 
đem đổ. Tỳ-kheo khác thấy vậy nhờm gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng bình bát đựng đồ rác rưới. Cho phép dùng cái 
bổn, cái mâm. Hoặc quét. Bình bát chỉ nên đựng đồ sạch sẽ mà thôi. 

Tỳ-kheo hành phú tàng kia, khi Tăng cần tắm rửa,!3“ nên đến Tỳ- 
kheo thanh tịnh hỏi: “Thưa đại đức, ngài có tắm không?” Nết vị đó trả 
lời là tắm, thì Tỳ-kheo này nên đến xem coi nhà tắm có bẩn không. Nếu 
bẩn thì nên quét dọn. Cần dội nước thì nên dội nước; cần củi thì lấy củi; 
củi cần bửa thì bửa; cần lửa thì nhen lửa; cần đun nước thì đun. Nên trao 
cho Tỳ-kheo thanh tịnh bình đựng nước tắm, ghế ngồi tắm, dao cạo mô 
hôi, đồ đựng nước, đồ đựng bùn, vỏ cây, thuốc bột mịn, hoặc bùn. Nên 
hỏi Thượng tọa trước khi nhen lửa. Nếu Tỳ-kheo thanh tịnh bệnh, hoặc 
già yếu, thì nên dìu đến nhà tắm. Nếu không thể đi được thì nên dùng 
giường dây, giường cây hoặc y khiêng đến nhà tắm. Nên lấy y của Tỳ- 
kheo thanh tịnh treo trên cây sào, hay long nha hoặc cây trụ. Nếu có dầu 
thì nên thoa nơi thân vị ấy. Đồ đựng dầu để chỗ không bảo đảm, Đức 
Phật bảo treo trên cây long nha hay cây trụ, hoặc treo trên vách tường. 

Nếu Tỳ-kheo thanh tịnh bệnh già yếu thì nên đìu vào trong nhà 
tắm, trao giường dây, giường cây, bình nước tắm, dao cạo mồ hôi, đồ 
đựng nước, bình đựng bùn, vỏ cây, thuốc bột mịn, bùn. Nếu bị khói xông 
lên con mắt thì nên dùng đồ che. Nếu đầu bị nóng, lưng bị nóng nên lấy 
đồ che. Nếu muốn vào nhà tắm để tắm thì nên bạch với Tỳ-kheo thanh 
tịnh ý muốn của mình. Nếu sợ bạch Tỳ-kheo thanh tịnh phiền ngài, hay 
bị trở ngại thì hầu ngài vào nhà tắm, đứng sau Tỳ-kheo thanh tịnh xoa 


1847. Từ đây trở xuống, xem mục đệ tử hầu Hòa thượng trong chương thọ giới. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1053 





chà thân người. Vị kia liền vào nhà tắm, đến đứng sau lưng Tỳ-kheo 
thanh tịnh, họ nên vì các Tỳ-kheo xoa chà thân thể, không nên nhận 
sự xoa chà của người khác. Chờ thanh tịnh Tỳ-kheo tắm rồi mình mới 
tắm. Nếu Tỳ-kheo thanh tịnh già thì nên đìu ngài ra. Nếu bệnh thì dùng 
giường dây, giường cây khiêng ra nhà tắm. Nên trao cho Tỳ-kheo thanh 
tịnh tòa ngồi, đồ rửa chân, khăn lau chân, giày dép. Nên lấy y của Tỳ- 
kheo thanh tịnh trương ra xem, đập dũ, đừng để rắn, bò cạp, các loại độc 
trùng ở trong đó, rồi sau đó mới trao cho ngài. Nếu có thuốc nhỏ mắt 
và có hương bằng viên thì trao cho ngài. Nếu có nước cam bồ đào, mật, 
thạch mật, rửa tay sạch để thọ rồi trao cho ngài. Nếu Tỳ-kheo thanh 
tịnh già bệnh, khí lực kém thì nên dìu, hay dùng g1ường dây, g1ường cây 
hoặc y khiêng trở về phòng. 

Nên vào trước trong phòng của Tỳ-kheo thanh tịnh trải ngọa cụ, 
hoặc gia bằng lông, rồi bồng ắm, hay đỡ Tỳ-kheo thanh tịnh nằm xuống, 
lấy áo lót mặc vào trong, lấy mễn đắp lên trên. Khi ra khỏi phòng nên 
đóng cửa, và trở lại trong nhà tắm xem coi. Nếu có giường dây, giường 
cây, bình nước tắm, dao cạo mô hôi, đồ đựng nước, đồ đựng bùn, vỏ 
cây, thuốc bột mịn hay bùn thì để lại chỗ cũ; cần dội nước rửa nhà tắm 
thì dội, có nước không sạch cần đổ thì đổ, có lửa cần tắt thì tắt, cần che 
phủ lại thì che phủ, cửa nhà tắm cần đóng thì đóng, cần tháo ra thì tháo 
ra. Một ngày ba lần đến chỗ Tỳ-kheo thanh tịnh, vị ấy cần việc gì thì 
nên như pháp làm tất cả. Nếu Tỳ-kheo thanh tịnh có việc gì cần làm thì 
không được chống trái. Nếu chống trái thì sẽ như pháp trị. 

Đến ngày bố-tát, vị hành phú tàng kia phải lau quét chỗ bố-tát, 
trải chỗ ngồi, lấy bình đựng nước, bình rửa chân, đèn dầu, sắp thẻ xá- 
la. Bố-tát xong, vị hành phú tàng kia phải dọn dẹp ghế ngồi, bình nước, 
bình rửa chân, thẻ xá-la để lại chỗ cũ. 

Vị Tỳ-kheo hành phú tàng ở nơi phòng tốt. Các Tỳ-kheo khách 
không có chỗ ở. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo hành phú tàng không nên ở phòng tốt. Cho phép ở nơi 
phòng nhỏ. 

Tỳ-kheo khách đến, bảo Tỳ-kheo hành phú tàng ra ngoài. Đức 
Phật dạy: 

- Không nên bảo như vậy mà cũng không nên đi ra. Cho phép nói 
như vầy: “Chúng tôi không được phép ngủ chung hai, ba người. ” 

Tỳ-kheo hành phú tàng có ý nghĩ, y vật của Chúng Tăng tùy theo 
thứ tự nhận lấy hay tùy theo chỗ ngồi mà nhận? Đức Phật dạy: 

- Tùy theo thứ tự mà nhận. Nhận rồi phải về chỗ sau mà ngồi. 


1054 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo hành phú tàng nghĩ, chúng ta có được sai sử lẫn nhau 
không? Đức Phật dạy: Được. 

Chúng ta được tự cung kính nhau, lễ bái, đón tiếp, vòng tay hỏi 
chào nhau không? Đức Phật dạy: Được. 

Có vị nghĩ, chúng ta có được phép sai người của Tăng-già-lam hay 
sa-di không? Đức Phật dạy: Được phép. 

Chúng ta có được phép nhận sự lễ bái, đón tiếp, vòng tay hỏi chào 
của người Tăng-già-lam và sa-di không? Đức Phật dạy: Được phép 
nhận. 

VỊ hành phú tàng kia không bạch với Tỳ-kheo thanh tịnh. Đức 
Phật dạy: Cho phép bạch. 

Nên bạch như sau: Đến ngày bố-tát, Tỳ-kheo kia phải đến trong 
Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên bữu chấm đất, 
bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! tôi là Tỳ-kheo tên... phạm tội tăng 
tàn, tùy theo ngày che dấu, đến Tăng xin yết-ma phú tàng, Tăng cho tôi 
yết-ma phú tàng tùy theo ngày che dấu. Tôi là Tỳ-kheo tên... đã phụng 
hành (bao nhiêu)... ngày, còn... (bao nhiêu) ngày. Bạch đại đức Tăng 
chứng tri cho, tôi là người đang hành phú tàng. 

Nếu đại chúng khó tập họp, hoặc không muốn phụng hành, hoặc 
vị kia có nhiều khiếp nhược, có hổ thẹn thì nên đến Tỳ-kheo thanh tịnh 
thưa: 

- Bạch Đại đức Thượng tọa! Nay tôi xin tạm thời xả giáo sắc, 
không phụng hành. 

Nếu khi nào muốn phụng hành, thì nên đến Tỳ-kheo thanh tịnh 
thưa: 

- Bạch Đại đức! Nay tôi xin tùy theo giáo sắc, phụng hành lại. 

Vị hành phú tàng kia đến chỗ khác, gặp Tỳ-kheo khác, không 
bạch. Đức Phật dạy: 

- Phải bạch. Không bạch thì mất một đêm; mắc tội đột-kiết-la. 

Đức Thế Tôn cho phép bạch, có Tỳ-kheo bèn từ đây đến chỗ 
khác bạch. Từ đây đến chỗ khác bạch nhiều lần nên mỏi mệt. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên từ chỗ này đến chỗ khác bạch. Cho phép nếu có nhân 
duyên đến thì nên bạch. Nếu không bạch thì mất một đêm; lại mắc tội 
đột-kiết-la. 

Vị hành phú tàng kia, có khách Tỳ-kheo đến, không bạch. Đức 
Phật dạy: 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1055 





- Phải bạch. Nếu không bạch thì mất một đêm; lại phạm đột-kiết- 
la. 

Đức Thế Tôn cho phép bạch. Vị kia bạch khách Tỳ-kheo ngay 
trên đường đi. Khi các Tỳ-kheo cần đi gấp, nên bực bội. Đức Phật dạy: 

- Không nên bạch với các Tỳ-kheo đi gấp trên đường. Nên ở 
trong Tăng-già-lam. Đối vời những vị đi thong thả, hãy bạch. Nếu 
không bạch thì mất một đêm, mắc tội đột-kiết-la. 

VỊ hành phú tàng kia bị bệnh, không nhờ người tin cậy thưa. Đức 
Phật dạy: 

- Phải thưa. Nếu không thưa, mất một đêm và phạm tội đột-kiết- 
la. 

Vị hành phú tàng kia cùng hai, ba người ngủ chung một phòng. 
Đức Phật dạy: 

- Không được ngủ như vậy. Nếu hai, ba người cùng ngủ một phòng 
thì mất một đêm, lại phạm đột-kiết-la. 

Vị hành phú tàng kia cư trú chỗ không có Tỳ-kheo. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên ở như vậy. Nếu ở thì mất một đêm, mắc đột-kiết-la. 

Vị hành phú tàng kia, vào kỳ thuyết giới mỗi nửa tháng, không 
bạch. Đức Phật dạy: 

- Cho phép bạch. Nếu không bạch, mất một đêm và mắc đột-kiết- 
la. 

Có tám việc mất đêm: 1. Đến chùa khác không bạch. 2. Có khách 
Tỳ-kheo đến không bạch. 3. Có duyên sự tự đi ra ngoài không bạch. 4. 
Trong chùa, những vị đi thong thả không bạch. 5. Bệnh không sai người 
tin cậy bạch. 6. Hai, ba người ngủ chung một phòng. 7. Ở chỗ không có 
Tỳ-kheo. 8. Vào kỳ thuyết giới mỗi nửa tháng, không bạch. Đó là tám 
việc mất đêm. 

Đức Phật cho bạch khi thuyết giới nửa tháng. Bạch như vây: Vị 
hành phú tàng kia nên đến trong Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bổ 
giày dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! tôi là Tỳ-kheo tên... phạm tội 
tăng tàn, che dấu. Tôi là Tỳ-kheo... tùy theo ngày che dấu, đến trong 
Tăng xin yết-ma phú tàng ngày che dấu. Tăng đã cho tôi yết-ma phú 
tàng ngày che dấu. Tôi là Tỳ-kheo... đã hành... (bao nhiêu) ngày, chưa 
hành... (bao nhiêu) ngày. Bạch đại đức chứng tri. Tôi là người đang 
hành phú tàng. 

Đức Phật cho phép Tỳ-kheo hành Ma-na-đỏa cũng phụng hành 


1056 BỘ LUẬT 3 





như trên. VỊ hành Ma-na-đỏa nên thường ngủ ở trong Tăng, hằng ngày 
bạch như sau: vị ấy để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên 
hữu chấm đất, chắp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là Tỳ-kheo... phạm tội tăng 
tàn, không che dấu, đã đến Tăng xin sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng đã cho 
tôi sáu đêm Ma-na-đỏa. Tôi là Tỳ-kheo... đã hành... (bao nhiêu) ngày, 
còn... (bao nhiêu) ngày chưa hành. Bạch các Đại đức Tăng chứng tri, tôi 
là người đang hành Ma-na-đỏa. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1057 





_ PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC SỰ VIỆC: - 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương XIV: GIÀ YẾT-MA 88 


1. Cầu Thính 

Đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo nghĩ rằng 
Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện dạy các Tỳ-kheo phải hỗ tương 
dạy bảo nhau, nghe lời lẫn nhau, liền cử tội Tỳ-kheo thanh tịnh. Đức 
Phật dạy: Không nên cử Tỳ-kheo thanh tịnh vô tội. 

Đức Phật dạy tiếp: Cho phép phải cầu thính!3° trước. 

Khi nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Phật cho phép cầu thính trước, 
liền đến Tỳ-kheo thanh tịnh mà trước kia đã theo nhóm sáu Tỳ-kheo để 
cầu thính, bảo vị này cầu thính.'*° Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy, từ nay về sau cho phép tự mình có năm 
pháp mới được nhận cầu thính: 1. Đúng thời chứ chẳng phải phi thời. 2. 
Chân thật chứ chẳng phải không chân thật. 3. Lợi ích chứ chẳng phải 
tổn giảm. 4. Dịu dàng chứ chẳng phải thô lỗ. 5. Từ tâm chứ chẳng phải 
sân nhuế. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo tự mình không có năm pháp, Tỳ-kheo khác 
thì tự thân có năm pháp này. Nhóm sáu Tỳ-kheo đến cầu thính, vị ấy 
không cho. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu vị nào tự thân có năm pháp mà được câu thính thì nên cho. 

Khi người khác cầu thính, nhóm sáu Tỳ-kheo liền bỏ đi. Có khi 
hứa cho người khác, rồi cũng bỏ đi. Đức Phật dạy: 


1848. Tham chiếu, Thập tụng 33, “Già pháp” (T23n1435 tr.239b); Ngũ phần 28, “Già bố-tát 
pháp” (T22n1421 tr.I80c). 

1849. Cầu thính, xem Phần iii. Ch. ¡v. Tự tứ, mục 2. Cầu thính & cht. 2. Pali okãsakata, dành 
cho cơ hội, hay cho phép. Cf. Mahäãvagga ii (Vin.¡. I14): okãsam kãrãpetvã ãpaftim codetum, 
sau khi xin phép (yêu cầu cho cơ hội) rồi cử tội. 

1850. Pali, ïibid., karotu ãyasmã okãsam, aham tam vattukãmo, (trước khi cử tội, phải nói) 
“Mong Trưởng lão cho tôi cơ hội nói chuyện với ngài.” 


1058 BỘ LUẬT 3 





- Không nên như vậy. Cho phép tác tự ngôn'?”'!. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đã hứa với người khác cầu tự ngôn'*52 
rồi mà vẫn bỏ đi, tự mình tác tự ngôn,'3 tác rồi lại bỏ đi. Đức Phật dạy: 
Không nên như vậy. 

2. Già Thuyết Giới 

Đức Phật dạy: 

- Cho phép khi bố-tát thuyết giới, có thể ngăn thuyết giới. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo khi nghe Đức Phật cho phép ngăn thuyết giới, 
liền ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh thuyết giới. Đức Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. Các ông lắng nghe. Có trường hợp 
ngăn thuyết giới như pháp, có trường hợp ngăn thuyết giới không như 
pháp: một phi pháp, một như pháp, hai phi pháp, hai như pháp, ba phi 
pháp, ba như pháp, bốn phi pháp, bốn như pháp, năm phi pháp, năm như 
pháp, sáu phi pháp, sáu như pháp, bảy phi pháp, bảy như pháp, tám phi 
pháp. tám như pháp, chín phi pháp, chín như pháp, mười phi pháp, mười 
như pháp. 

Thế nào là một phi pháp? Nếu ngăn với tác nhân'3* vô căn cứ!85 
là một phi pháp. 

Thế nào là một như pháp? Ngăn với tác nhân có căn cứ là một 
như pháp. 

Thế nào là hai phi pháp? Ngăn với tác nhân không căn cứ, và 
không tác nhân không căn cứ'*"° là hai phi pháp. 

Thế nào là hai như pháp? Ngăn với tác nhân có căn cứ, hay không 
có tác nhân nhưng có căn cứ, là hai như pháp. 

Thế nào là ba phi pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi, mà không có căn cứ là ba phi pháp. 

Thế nào là ba như pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi, có căn cứ, là ba như pháp. 

Thế nào là bốn phi pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá 
oai nghi không căn cứ, và tà mạng không căn cứ, là bốn phi pháp. 





1851. Tác tự ngôn fEEñï; có lẽ Pali: paniññãtakarana, đồng nhất với tự ngôn trị trong 7 diệt 
tránh. paniññã (tự ngôn, hay tự xưng), cũng có nghĩa là sự hứa hẹn. 

1852. Nhận lời hứa của người sẽ nhận cầu thính. Xem Ch. Tự tứ, đã dẫn. 

1853. Tự mình hứa với người sẽ đến cầu thính. Xem Ch. Tự tứ, đã dẫn. 

1854. Tác ÍF; ở đây được hiểu là nguyên nhân hay lý do. Pali: Kãrana. 

1855. Vô căn ‡tflỦj, Pali: avatthu (không cơ sở) Cf. Thập tụng 33: vô căn già thuyết giới #t|j$JJ# 
ñ⁄ủ#Ÿ. Trong năm thiên tội, không dẫn được bằng chứng nào cho một tội để ngăn thuyết giới. Ở 
đây, thuyết giới bị ngăn, vì cho rằng trong chúng có tỳ-kheo phạm tội mà chưa sám hối. Nhưng 
người ngăn không nêu được bằng chứng phạm tội. 

1856. Vô căn tác bất tác fItRRfEETE. 
























































SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1059 





Thế nào là bốn như pháp? Ngăn bằng phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi có căn cứ, và tà mạng có căn cứ, là bốn như pháp. 

Thế nào là năm phi pháp? Ngăn bằng Ba-la-di, tăng tàn, Ba-dật- 
đề, Ba-la-đề-để-xá-ni, đột-kiết-la, mà không căn cứ, là năm phi pháp. 

Thế nào là năm như pháp? Ngăn bằng Ba-la-di, tăng tàn, Ba-dật- 
đề, Ba-la-để-để-xá-ni, đột-kiết-la, mà có căn cứ, là năm như pháp. 

Thế nào là sáu phi pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới mà không có căn cứ; có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá kiến mà không có căn cứ; có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá oai nghi mà không có căn cứ; là sáu phi pháp. 

Thế nào là sáu như pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới mà có căn cứ; có tác nhân, hay không có tác nhân 
về sự phá kiến mà có căn cứ; có tác nhân, hay không có tác nhân về sự 
phá oai nghi mà có căn cứ; là sáu như pháp. 

Thế nào là bảy phi pháp? Ngăn bằng Ba-la-di, tăng tàn, Ba-dật- 
đề, ba-la-để-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết, mà không 
căn cứ, là bảy phi pháp. 

Thế nào là bẩy như pháp? Ngăn bằng Ba-la-di, tăng tàn, Ba-dật- 
đề, Ba-la-để-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết, mà có căn 
cứ, là bảy như pháp. 

Thế nào là tám phi pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi, không căn cứ, và tà mạng, 
mà không căn cứ là tám phi pháp. 

Thế nào là tám như pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi, không căn cứ, và tà mạng, 
mà có căn cứ, là tám như pháp. 

Thế nào là chín phi pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân, hay vừa có vừa không có tác nhân về sự phá giới; do có tác nhân, 
hay không có tác nhân, hay vừa có vừa không có tác nhân về sự phá 
kiến, do có tác nhân, hay không có tác nhân, hay vừa có vừa không có 
tác nhân về sự phá oai nghi, mà không căn cứ, là chín phi pháp. 

Thế nào là chín như pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân, hay vừa có vừa không có tác nhân về sự phá giới; do có tác nhân, 
hay không có tác nhân, hay vừa có vừa không có tác nhân về sự phá 
kiến, do có tác nhân, hay không có tác nhân, hay vừa có vừa không có 
tác nhân về sự phá oai nghi, mà có căn cứ, là chín như pháp. 

Thế nào là mười phi pháp? Chẳng phải Ba-la-di; không được kể 


1060 BỘ LUẬT 3 





vào trong Ba-la-di;'7 chẳng phải xả giới; không được kể vào trong xả 


giới; tùy thuận yêu cầu như pháp của Tăng;'%3 không trái nghịch yêu 
cầu như pháp của Tăng;'3' không được kể vào trong sự trái nghịch yêu 
cầu như pháp của Tăng; phá giới không được thấy, nghe, nghi phá kiến 
không được thấy, nghe, nghi; phá oai nghi không được thấy, nghe, nghi. 
Đó gọi là mười phi pháp. 

3. Mười Như Pháp Già 

Thế nào là mười như pháp? Ba-la-di; được kể vào trong Ba-la-di; 
xả giới; được kể vào trong xả giới; không tùy theo Tăng yếu như pháp; 
trái nghịch Tăng yếu như pháp; được kể vào trong sự trái nghịch Tăng 
yếu như pháp; phá giới được thấy, nghe, nghi; phá kiến được thấy, nghe, 
nghỉ; phá oai nghi được thấy, nghe, nghi. Đó gọi là mười như pháp. 

Thế nào là phạm Ba-la-di? Như dựa vào tướng phạm Ba-la-di. 
Tỳ-kheo thấy những tướng trạng này biết là có phạm Ba-la-di. Nếu 
không thấy Tỳ-kheo này phạm Ba-la-di, mà nghe Tỳ-kheo kia phạm 
Ba-la-di. Tỳ-kheo, bằng vào sự thấy-nghe-nghi này, với sự hiện diện 
của Tỳ-kheo kia, khi bố-tát, từ chỗ ngôi đứng dậy, để trống vai bên hữu, 
đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: Tỳ-kheo này tên là... phạm 
Ba-la-di. Chúng Tăng không nên thuyết giới trước Tỳ-kheo này. Nay 
tôi ngăn Tỳ-kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn thuyết giới. 

Khi thuyết giới, chúng Tăng gặp phải tám nạn sự khởi lên như nạn 
vua, nạn giặc, nạn lửa, nạn nước, nạn bệnh, nạn người, nạn phi nhân, 
nạn trùng độc. Tỳ-kheo đó nếu muốn sử dụng thấy-nghe-nghi này, !899 
khi thuyết giới tại trú xứ này hay trú xứ kia,'%! thì phải đối trước Tỳ- 
kheo này, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay thưa: Tỳ-kheo tên... được kể vào trong số Ba-la-di, 
việc này chưa quyết định được. Nay cần phải quyết định. Không nên ở 
trước Tỳ-kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn Tỳ-kheo này thuyết giới. 
Như vậy thành ngăn thuyết giới. 


1857. Thập tụng 33: Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, nhưng chưa được Tăng nêu tội. Nghĩa là, chưa bị 
buộc tội là phạm Ba-la-di. 

1858. Thập tụng 33: Tùy thuận Tăng sự như pháp. 

1859. Thập tụng 33: Không khinh Tăng, tức không chối đối các quyết định như pháp của 
Tăng. 

1860. Đoạn văn này bị gãy. Nên dẫn Thập tụng để thêm vào: “Tăng chuẩn bị để xuất Ba-la-di 
sự đối với một tỳ-kheo. Trong lúc đang kiểm hiệu, một trong tám nạn sau đây xảy ra... Sự việc 
chưa được quyết đoán, Tăng phải rời chỗ mà đi. Về sau, khi Tăng bố-tát, trước hết phải quyết 
đoán sự việc của tỳ-kheo này...” 

1861. Tăng đang phân xử tại trú xứ này trước khi thuyết giới, gặp nạn sự dời qua trú xứ khác 
bố-tát, tại đó, tiếp tục phân xử. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1061 





Thế nào gọi là xả giới? Như dựa vào những tướng trạng mà biết là 
Tỳ-kheo xả giới. Tỳ-kheo thấy những biểu hiện của Tỳ-kheo này là Tỳ- 
kheo xả giới. Nếu không thấy Tỳ-kheo này xả giới, mà nghe Tỳ-kheo 
tên... kia đã xả giới Tỳ-kheo. Nếu muốn sử dụng thấy-nghe-nghi này, 
thì trong khi bố-tát phải ở trước Tỳ-kheo, để trống vai bên hữu, đầu gối 
bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Tỳ-kheo tên... đã xả giới. Không nên 
ở trước Tỳ-kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn Tỳ-kheo nà y thuyết giới. 
Như vậy thành ngăn thuyết giới. 

Khi ấy có tám nạn sự khởi, như nạn vua, cho đến nạn trùng độc. 
Tỳ-kheo kia nếu muốn sử dụng thấy-nghe-nghi này, thì khi bố-tát, tại 
trú xứ này hay trú xứ kia, ở trước Tỳ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, để 
trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Tỳ-kheo 
tên... được kể vào trong số xả giới, việc này chưa quyết định được. Nay 
cần phải quyết định. Không nên ở trước Tỳ-kheo này thuyết giới. Nay 
tôi ngăn Tỳ-kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. 

Thế nào là không tùy thuận yêu cầu như pháp của Tăng? Như dựa 
vào tướng mạo của sự là không tùy thuận yêu cầu như pháp của Tăng. 
Tỳ-kheo thấy những biểu hiện này, biết Tỳ-kheo này không tùy thuận 
yêu cầu như pháp của Tăng. Nếu không thấy Tỳ-kheo này không tùy 
thuận yêu cầu như pháp của Tăng, mà chỉ nghe Tỳ-kheo tên... kia là 
Tỳ-kheo không tùy thuận yêu cầu như pháp của Tăng. Nếu muốn sử 
dụng thấy-nghe-nghi này, thì khi bố-tát, đối trước Tỳ-kheo, để trống 
vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Tỳ-kheo tên... 
không tùy thuận yêu cầu như pháp của Tăng. Không nên ở trước Tỳ- 
kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn Tỳ-kheo này thuyết giới. Như vậy 
thành ngăn. 

Thế nào là trái nghịch yêu cầu như pháp của Tăng? Như dựa vào 
tướng mạo của sự trái nghịch yêu cầu như pháp của Tăng. Tỳ-kheo thấy 
những biểu hiện này, biết Tỳ-kheo này trái nghịch yêu cầu như pháp 
của Tăng. Nếu không thấy Tỳ-kheo này như pháp Tăng yếu trái nghịch, 
mà chỉ nghe Tỳ-kheo... kia là Tỳ-kheo trái nghịch yêu cầu như pháp của 
Tăng. Nếu muốn sử dụng thấy-nghe-nghi này, thì khi bố-tát, đối trước 
Tỳ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay thưa: Tỳ-kheo tên... trái nghịch yêu cầu như pháp 
của Tăng. Không nên ở trước Tỳ-kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn 
Tỳ-kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. 

Khi ngăn thuyết giới mà trong tám nạn sự có bất cứ nạn sự nào 
khởi lên, từ nạn vua cho đến nạn trùng độc, thì Tỳ-kheo kia nếu muốn 


1062 BỘ LUẬT 3 





sử dụng kiến-văn-nghi này nơi trú xứ này hay trú xứ nọ, thì khi bố-tát 
đối trước Tỳ-kheo này, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu 
gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Tỳ-kheo tên... được kể trong số 
trái nghịch yêu cầu như pháp của Tăng. Việc này chưa quyết định được. 
Nay cần phải quyết định. Không nên ở trước vị này thuyết giới. Nay tôi 
ngăn Tỳ-kheo này thuyết giới. Như vậy thành ngăn. 

Thế nào là phá giới? Như dựa vào tướng mạo là phá giới. Tỳ-kheo 
thấy những biểu hiện này biết Tỳ-kheo kia phá giới. Nếu không thấy 
Tỳ-kheo này phá giới, mà chỉ nghe Tỳ-kheo tên... phá giới. Tỳ-kheo 
này nếu muốn sử dụng kiến-văn-nghi này, thì khi bố-tát, với dự hiện 
diện Tỳ-kheo này, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay thưa: Tỳ-kheo tên... phá giới. Không nên ở trước Tỳ-kheo 
nà y thuyết giới. Nay tôi ngăn Tỳ-kheo này thuyết giới. Như vậy thành 
ngăn. 

Phá kiến, phá oai nghi cũng như vậy. Đó là mười như pháp. 

4. Tỳ-Kheo Cử Tội 

- Nếu Tỳ-kheo nào muốn cử tội Tỳ-kheo khác, thì chính mình 
phải có năm pháp sau đây mới được cử tội người khác: 1. Đúng lúc chứ 
chẳng phải không đúng lúc. 2. Chân thật chứ chẳng phải là không chân 
thật. 3. Có ích chứ chẳng phải là tổn giảm. 4. Dịu dàng chứ chẳng phải 
là thô lỗ. 5. Từ tâm chứ chẳng phải là sân nhuế. 

- Tỳ-kheo có năm pháp này được cử tội người khác. Tại sao vậy? 
Ta thấy Tỳ-kheo cử tội người khác bằng phi thời chứ chẳng phải bằng 
đúng thời, bằng sự không chân thật chứ không bằng chân thật, cốt gây 
thiệt hại chứ không vì lợi ích, bằng sự thô lỗ chứ không bằng dịu dàng, 
bằng sân nhuế chứ không bằng từ tâm. Các Tỳ-kheo khác kia nên nói 
Tỳ-kheo này: “Tội của thây được cử phi thời chứ chẳng phải là đúng 
thời. Đừng vì lời ấy mà khởi sân hận. Bằng sự không chân thật chứ 
chẳng phải là chân thật; cốt gây thiệt hại chứ không vì lợi ích, bằng 
sự thô lỗ chứ không bằng dịu dàng, bằng sân nhuế chứ không bằng từ 
tâm. Đừng nên vì vậy mà sân nhuế.” Nếu Tỳ-kheo bị người khác cử tội 
không chân thật, nên đem năm việc này giải thích và hiểu dụ: “Thầy 
bị cử tội phi thời, không chân thật, tổn giảm, thô lỗ, sân hận. Đừng nên 
vì vậy mà ưu sâu.” Người bị cử tội không chân thật nên dùng năm việc 
này giải thích và hiểu dụ. Có vị cử tội người khác bằng sự không chân 
thật, cần phải bị khiển trách bằng năm sự này: “Thầy cử tội người khác 
phi thời chứ không đúng thời, bằng sự không chân thật chứ không bằng 
sự chân thật, cố gây thiệt hại chứ không vì lợi ích, bằng sự thô lỗ chứ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1063 





không bằng sự dịu dàng, bằng sân hận chứ không dùng từ tâm. Thật 
đáng hổ thẹn.” Ai cử tội người khác bằng sự không chân thật, cần phải 
bị khiển trách bằng năm việc này. Tại sao vậy? Để cho sau này không 
cử tội Tỳ-kheo thanh tịnh bằng sự không chân thật. Khiển trách rồi, nên 
như pháp trị. 

- Tỳ-kheo bị cử tội chân thật thì nên bằng vào năm pháp này để 
khiển trách như sau: “Thầy được cử tội là đúng thời chứ chẳng phải phi 
thời. Chớ nên sinh sân hận. Chân thật chứ chẳng phải là không chân 
thật, lợi ích chứ chẳng phải là thiệt hại, dịu dàng chứ chẳng phải là thô 
lỗ, từ tâm chứ chẳng phải là sân nhuế. Chớ nên sinh sân hận.” Tỳ-kheo 
bị cử chân thật, cần được khiển trách bằng năm pháp này. Khiển trách 
rồi, nên như pháp trị. 

- Người cử người khác bằng sự chân thật, cần được khen ngợi 
bằng năm pháp này: “Thầy cử tội người khác đúng thời chứ chẳng phải 
là phi thời. Chớ nên hối hận. Chân thật chứ chẳng phải là không chân 
thật, lợi ích chứ chẳng phải là thiệt hại, dịu dàng chứ chẳng phải là thô 
lỗ, từ tâm chứ chẳng phải là sân hận. Chớ nên sinh hối hận.” Người cử 
tội người khác chân thật nên được khen ngợi bằng năm pháp này. Tại 
sao vậy? Để sau này vị ấy có cử tội người khác cũng bằng sự chân thật 
mà cỬ. 

5. Pháp Thức Già 

Tỳ-kheo muốn ngăn thuyết giới, đến trước Thượng tọa thưa: Tôi 
muốn ngăn Tỳ-kheo... thuyết giới, xin Thượng tọa cho phép. Vị Thượng 
tọa nên hỏi: Chính thầy bên trong có năm pháp không? Nếu nói không 
thì nên khuyên vị ấy đừng nên ngăn. Nếu nói có, thì hỏi năm pháp là 
những øì? Nếu vị ấy không thể nói được thì nên bảo: Đừng ngăn. Nếu vị 
ấy có thể nói được thì nên hỏi: Thầy đã hỏi ý kiến trung tọa chưa? Nếu 
vị ấy nói chưa hỏi thì nên khiến hỏi ý kiến Trung tọa. 

Có vị đến trước Tỳ-kheo trung tọa nói: Tôi muốn ngăn Tỳ-kheo... 
thuyết giới. Cúi xin trưởng lão chấp thuận. Trung tọa nên hỏi: Chính 
thầy bên trong có năm pháp không? Nếu vị ấy nói không thì nên khuyên 
đừng ngăn. Nếu nói có thì nên hỏi năm pháp ấy là gì? Nếu vị ấy không 
thể nói được thì khiến đừng ngăn. Nếu có thể nói được thì hỏi: Thầy đã 
hỏi ý kiến Thượng tọa chưa? Nếu nói chưa thì nên bảo nên hồi ý kiến 
Thượng tọa. Nếu nói đã hỏi ý kiến rồi thì nên nói: Thầy đã hỏi ý kiến 
hạ tọa chưa? Nếu vị ấy nói chưa thì bảo nên hỏi ý kiến Hạ tọa. 

Có vị đến trước Tỳ-kheo hạ tọa thưa: Tôi muốn ngăn Tỳ-kheo... 
thuyết giới, cúi xin hạ tọa chấp thuận. Hạ tọa nên hỏi: Chính thầy có 


1064 BỘ LUẬT 3 





năm pháp không? Nếu vị ấy nói không thì khuyên đừng ngăn. Nếu nói 
có, thì nên hỏi năm pháp ấy là gì? Nếu vị ấy không thể nói được thì bảo 
đừng ngăn. Nếu có thể nói được thì nên hỏi: Thầy đã hỏi ý kiến Thượng 
tọa chưa? Nếu vị ấy nói chưa thì nên khiến hỏi ý kiến Thượng tọa. Nếu 
nói đã hỏi rồi thì nên hỏi: Thầy đã hỏi ý kiến trung tọa chưa? Nếu nói 
chưa thì bảo nên hỏi. Nếu nói đã hỏi rồi thì nên hỏi: Thầy đã hỏi Tỳ- 
kheo kia chưa? Nếu nói chưa hỏi thì khiến hỏi. 

Tỳ-kheo này nên đến chỗ Tỳ-kheo kia nói: Tôi muốn ngăn trưởng 
lão thuyết giới. Xin trưởng lão biết cho. Có vị hỏi: Bản thân thầy có 
đủ năm pháp không? Nếu nói không thì nên khuyên đừng nên ngăn. 
Nếu nói có thì nên hỏi năm pháp ấy là gì? Nếu không thể nói được thì 
khuyên chớ nên ngăn. Nếu có thể nói được thì nên hỏi: Thầy đã hỏi 
Thượng tọa chưa? Nếu chưa hỏi thì bảo nên hỏi trung tọa, hạ tọa cũng 
như vậy. 

Tỳ-kheo ngăn nên tự quán sát: Ta làm việc này, có Tỳ-kheo đồng 
bạn hay không? Nếu không có đồng bạn thì nên nói với Tỳ-kheo ngăn 
kia: Đừng ngăn. Nếu có đồng bạn thì nên nói: Cần phải tùy thời. 

6. Cáo Tội 

Bấy giờ có trú xứ nọ, khi bố-tát có Tỳ-kheo phạm tăng tàn, suy 
nghĩ: Ta nên làm như thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có trú xứ nào, Tỳ-kheo phạm tội tăng tàn chúng Tăng nên 
trao cho ba-lợi-bà-sa!*, Cho ba-lợi-bà-sa rồi, nếu cần cho bổn nhật trị 
thì cho, nên cho cho Ma-na-đỏa thì cho, nên cho cho xuất tội thì cho cho 
xuất tội. Tác pháp như vậy rồi thì thuyết giới. 

Bấy giờ có trú xứ nọ,'* có Tỳ-kheo phạm Ba-dật-để. Trong đó, 
có Tỳ-kheo nói phạm Ba-dật-để; có người nói phạm Ba-la-đề-để-xá-ni. 
Tỳ-kheo kia nghĩ: Ta nên thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có trú xứ nào, Tỳ-kheo phạm Ba-dật-để, mà có người nói 
phạm Ba-dật-để, có người nói phạm Ba-la-để-để-xá-ni. Trong trường 
hợp đó, Tỳ-kheo nào thấy là phạm Ba-dật-đềể thì nên hướng dẫn Tỳ- 
kheo kia đến chỗ mắt thấy tai không nghe, bảo như pháp sám hối. Sám 
hối rồi đến chỗ Tỳ-kheo kia nói: Tỳ-kheo này đã như pháp sám hối tác 
pháp như vậy rồi thuyết giới. 

Có trú xứ nọ, có Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá, trong khi đó có Tỳ- 


1862. Xem cht. 4 trên. 
1863. Xem mục Già Tự tứ, Chương Tự tứ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1065 





kheo nói phạm Thâu-lan-giá, có T-kheo nói phạm Ba-la-di. Những 
vị nói phạm Thâu-lan-giá đều là đa văn, học A-hàm trì pháp trì luật 
trì ma-di, được tán trọ bởi Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, 
quốc vương, đại thần, các ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn. Còn những vị 
nói phạm Ba-la-di thì cũng đều là đa văn, học A-hàm trì pháp trì luật 
trì ma-di, được tán trợ bởi Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, 
quốc vương đại thần, các ngoại đạo Sa-môn Bà-la-môn. Có vị khởi ý 
nghĩ: Nếu nay thuyết giới, Tăng sẽ tranh cãi, phỉ báng nhau, khiến cho 
Tăng bị vỡ, khiến cho Tăng bị trần cấu, khiến cho Tăng chia rẽ. Ta nên 
làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Nếu có trú xứ nào, Tỳ-kheo phạm Thâu-lan-giá, có vị nói phạm 
Thâu-lan-giá, có vị nói phạm Ba-la-di. Các vị nói phạm Thâu-lan-giá 
đều là đa văn, cho đến trì ma-di, được tán trợ bởi Ty-kheo, T-kheo-nI, 
cho đến Sa-môn ngoại đạo Bà-la-môn. Còn những vị nói phạm Ba-la-di 
cũng đều là đa văn, cho đến trì ma-di, được tán trợ bởi Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, cho đến Sa-môn ngoại đạo Bà-la-môn. Có vị khởi ý nghĩ: “Nếu 
thuyết giới hôm nay, Tăng sẽ tranh cãi, phỉ báng nhau, khiến Tăng bị 
vỡ, khiến Tăng bị trần cấu, khiến Tăng chia rẽ. Nếu Tỳ-kheo coi vấn đề 
phá Tăng này là quan trọng thì không nên thuyết giới hôm nay.” 

Đức Phật dạy: Cho phép ngăn thuyết giới. 

7. Tỳ-Kheo Ngăn 

1. Khi nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Phật cho phép ngăn thuyết 
giới, thì liền ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh thuyết giới. Đức Phật dạy: 

- Không nên ngăn Tỳ-kheo thanh tịnh thuyết giới. Các ông nên 
lắng nghe, tuy ngăn thuyết giới nhưng không thành ngăn. Ngăn có tác 
nhân nhưng không căn cứ,'# không thành ngăn. Nếu ngăn có tác nhân 
có căn cứ mới thành ngăn. Ngăn mà không có tác nhân không căn cứ, 
không thành ngăn. Ngăn mà không có tác nhân nhưng có căn cứ, cũng 
thành ngăn. Ngăn mà vừa có tác nhân vừa không tác nhân, đều không 
căn cứ, không thành ngăn. Ngăn mà vừa có tác nhân vừa không có tác 
nhân, thảy đều có căn cứ, thành ngăn. Ngăn mà vừa có tác nhân vừa 
không có tác nhân đều không đầy đủ, và không có căn cứ, cũng vậy. 
Ngăn mà vừa có tác nhân vừa không có tác nhân, đều đầy đủ, nhưng có 
căn cứ, cũng vậy. 

2. Trong năm cách thuyết giới, khi chưa thuyết giới mà ngăn thuyết 
giới, không thành ngăn. Thuyết giới rồi mới ngăn thuyết giới, không 


1864. Vô căn tác; ngăn có lý do nhưng không có cơ sở. Xem cht. 7 & 8 trên. 


1066 BỘ LUẬT 3 





thành ngăn. Khi đang thuyết giới mà ngăn thuyết giới, thành ngăn. 

Nếu Tỳ-kheo ngăn thuyết giới có thân hành không thanh tịnh, 
khẩu hành không thạnh tịnh, tà mạng, si, không khả năng nói, không 
khả năng biết phương tiện, không hiểu rõ vấn đáp, thì Tỳ-kheo khác 
nên nói: Trưởng lão, thôi đi. Không cần gây nên sự tranh cãi này. Nói 
như vậy rồi thuyết giới. Tỳ-kheo ngăn thuyết giới tuy có thân hành 
thanh tịnh, nhưng khẩu hành không thanh tịnh, tà mạng, si, không khả 
năng nói, không biết phương tiện, không hiểu cách vấn đáp, thì Tỳ- 
kheo khác nên nói: Trưởng lão, thôi đi. Không cần gây nên sự tranh cãi 
này. Nói như vậy rồi thuyết giới. 

Tỳ-kheo ngăn thuyết giới tuy thân hành thanh tịnh, khẩu hành 
thanh tịnh, nhưng tà mạng, si, không khả năng nói, không biết phương 
tiện, không hiểu cách vấn đáp, thì Tỳ-kheo khác nên nói: Trưởng lão, 
thôi đi. Không cần gây nên sự tranh cãi này. Nói như vậy rồi thuyết 
giới. Tỳ-kheo ngăn thuyết giới, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, không tà mạng, có trí tuệ, có khả năng nói, biết phương tiện, rành 
việc vấn đáp, thì Tỳ-kheo khác nên nói: Trưởng lão ngăn Tỳ-kheo này 
thuyết giới vì lý do gì? Vì phá giới chăng? Vì phá kiến chăng? Vì phá 
oai nghi chăng? Nết vị đó nói, “Vì phá giới” thì nên hỏi phá những giới 
nào? Nếu nói, “Phá Ba-la-di” hay nói “phá tăng tàn”, hay “Phá Thâu- 
lan-giá ”, như vậy mới gọi là phá giới. Nếu nói không phá giới mà phá 
kiến cho nên ngăn, thì nên hỏi: “Phá những kiến nào?” Nếu nói “Sáu 
mươi hai kiến” thì đây là phá kiến. Nếu nói không phá kiến mà phá oai 
nghi cho nên ngăn, thì nên hỏi: “Phá những oai nghi nào?” Nếu nói, 
“Phá Ba-dật-đề, Ba-la-đề-để-xá-ni, đột-kiết-la, ác thuyết”, như vậy 
mới gọi là phá oai nghi. Hỏi tiếp: “Do bởi đâu mà ngăn Tỳ-kheo này 
thuyết giới? Do thấy chăng, vì nghe, nghi chăng?” Nếu nói do bởi thấy, 
thì nên hỏi: “Thấy việc gì? Thấy thế nào? Thầy ở chỗ nào? VỊ ấy ở chỗ 
nào? Thấy những gì của Ba-la-di, hay là tăng tàn, hay là Ba-dật-để, hay 
là Ba-la-để-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết?” Nếu nói 
không thấy mà nghe, thì nên hỏi: “Nghe những gì? Nghe từ ai? Người 
ấy là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni? Là ưu-bà-tắc, ưu-bà-di? Nghe chỗ nào? 
Tỳ-kheo này phạm Ba-la-di, tăng tàn, Ba-dật-đề, Ba-la-đềể-để-xá-ni, 
Thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết?” Nếu nói không nghe, mà là nghi, 
thì nên hỏi: “Nghi việc gì? Tại sao nghi? Nghe từ ai mà nghỉ? là Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di? Nghi phạm việc gì? là Ba-la-di, 
là tăng tàng, Ba-dật-đề, Ba-la-đề-để-xá-ni, Thâu-lan-giá, đột-kiết-la, 
ác thuyết? Tỳ-kheo ngăn thuyết giới không thể trả lời Tỳ-kheo có trí 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1067 





tuệ trì giới nên khiến cho hoan hỷ; thì nếu vị ấy ngăn bằng pháp Ba-la- 
di thì nên kết cho vị ấy pháp tăng tàn;'®# rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng 
pháp tăng tàn thì kết cho Ba-dật-để; rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng Ba- 
dật-đề, thì nên dùng các pháp sám hối; rồi thuyết giới. Tỳ-kheo ngăn 
thuyết giới có thể trả lời Tỳ-kheo có trí tuệ trì giới khiến hoan hỷ; thì 
nếu ngăn bằng Ba-la-di thì phải diệt tẫn người bị ngăn; rồi thuyết giới. 
Nếu ngăn bằng tăng tàn, nên buộc cho phú tàng; rồi thuyết giới. Nếu 
cần cho hành bổn nhật trị thì cho hành bổn nhật trị; rỗi thuyết giới. Nếu 
cần cho hành Ma-na-đỏa thì cho hành Ma-na-đỏa; rồi thuyết giới. Nếu 
cần cho yết-ma xuất tội thì cho xuất tội; rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng 
Ba-dật-đề, thì bảo người bị ngăn như pháp sám hối; rồi thuyết giới. Nếu 
vì các việc khác để ngăn, thì sám hối như pháp rồi thuyết giới. 

3. Bấy giờ có trú xứ nọ khi thuyết giới, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ- 
kheo bệnh thuyết giới. Tỳ-kheo bệnh suy nghĩ: Ta nên làm thế nào? 
Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo bệnh nào ngăn Tỳ-kheo bệnh thuyết giới, thì các 
Tỳ-kheo khác nên nói rằng, Đức Thế Tôn có dạy như vầy: “Không nên 
ngăn Tỳ-kheo bệnh, cần phải chờ cho bệnh của Trưởng lão lành, và Tỳ- 
kheo bệnh kia cũng lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp” Tỳ-kheo kia 
cũng nên nói như pháp. Nên nói như vậy rồi thuyết giới. 

Có trú xứ nọ, khi thuyết giới, Tỳ-kheo bệnh ngăn Tỳ-kheo không 
bệnh thuyết giới. Các Tỳ-kheo khác nên nói, Đức Thế Tôn có dạy như 
vầy: “Người bệnh không nên ngăn thuyết giới. Cần chờ cho bệnh lành 
rồi sẽ nói như pháp”. Vị kia cũng nên như pháp nói. Nên nói như vậy 
rồi thuyết giới. 

Có trú xứ nọ, khi thuyết giới, Tỳ-kheo không bệnh ngăn Tỳ-kheo 
bệnh thuyết giới. Các Tỳ-kheo khác nên nói: Này Trưởng lão, Đức Thế 
Tôn có dạy như vầy: “Không nên ngăn Tỳ-kheo bệnh. Cần phải chờ 
bệnh lành rồi hỏi như pháp. Tỳ-kheo kia cũng nói như pháp.” Nên nói 
như vậy rồi thuyết giới. 

4. Có trú xứ nọ số đông Tỳ-kheo, ngày thuyết giới nghe có Tỳ- 
kheo trú xứ kia ưa đấu tranh mạ ly, phỉ báng nhau, miệng tuôn ra lời như 
sươm giáo, muốn đến đây thuyết giới: Chúng ta nên làm thế nào? Các 
Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu có việc như vậy khởi lên thì nên làm hai, ba cách bố-tát 
bằng như: Nếu thường xuyên thuyết ngày mười lăm thì nên thuyết ngày 
mười bốn. Nếu thường thuyết ngày mười bốn thì nên thuyết ngày mười 


1865. Tăng-già-bà-thi-sa 8, “Vu khống bằng Ba-la-di không căn cứ.” 


1068 BỘ LUẬT 3 





ba. Nếu nghe ngày nay họ đến thì nên nhanh chóng tập hợp lại một chỗ 
để bố-tát. Nếu nghe họ đã đến trong giới thì nên ra ngoài giới để bố- 
tát. Nếu họ đã vào trong Tăng-già-lam thì nên quét, lau sửa soạn nhà 
tắm, ghế ngồi tắm, bình nước tắm, dao cạo mồ hôi, bình nước, đồ đựng 
bùn, vỏ cây, thuốc bột mịn, bùn, hỏi Thượng tọa rồi nhen lửa. Khi khách 
Tỳ-kheo vào trong nhà tắm để tắm thì tất cả tìm cách ra ngoài giới để 
thuyết giới. Nếu khách Tỳ-kheo gọi cựu Tỳ-kheo cùng thuyết giới thì 
nên nói là “Chúng tôi đã thuyết giới rồi.” Nếu cựu Tỳ-kheo đã thuyết 
giới, khách Tỳ-kheo ngăn thuyết giới, không thành ngăn. Nếu khách 
Tỳ-kheo đang thuyết giới, cựu Tỳ-kheo ngăn thuyết giới, thành ngăn. 
Nếu có thể làm như vậy được thì tốt. Bằng không, tác bạch hoãn ngày 
thuyết giới. Văn bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay không thuyết giới, đến 
tháng tối trăng sẽ thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 

Nên bạch như vậy để hoãn ngày thuyết giới. Nếu Tỳ-kheo khách 
đợi chứ không đi, thì Tỳ-kheo nên tác bạch lần thứ hai để hoãn ngày 
thuyết giới. Văn bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! nay Tăng không thuyết giới, đến 
tháng có trăng sẽ thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 

Nên bạch lần thứ hai như vậy để hoãn ngày thuyết giới. Nếu 
khách Tỳ-kheo không đi, đến tháng có trăng thì nên như pháp cưỡng 
khách Tỳ-kheo cùng vấn đáp. !%% 


1866. Đại bộ phận đoạn ngăn thuyết giới nầy tương tự với ngăn tự tứ. Xem Chương Tự tứ, mục 
“Già tự tứ.” 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1069 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương XV: PHÁ TĂNG'®? 


1. Đề-Bà-Đạt-Đa 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ có nhân duyên, chúng 
Tăng tập hợp. Đề-bà-đạt-đa'®% từ chỗ ngồi đứng dậy, hành xá-la: 

- Các Trưởng lão nào chấp thuận năm việc! này là pháp, là tỳ- 
ni, là lời dạy của Phật thì rút một thẻ. 

Bấy giờ có năm trăm vị Tỳ-kheo tân học vô trí rút thể. Lúc ấy tôn 
giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy lấy Uất-đa-la-tăng mặc vào một bên, 
nói như vây: 

- Các trưởng lão nào chấp thuận năm việc này là phi pháp, phi tỳ- 
ni, phi lời Phật dạy, thì lấy Uất-đa-la-tăng mặc một bên. 

Trong đó có sáu mươi trưởng lão Tỳ-kheo lấy Uất-đa-la-tăng mặc 
một bên. Bấy giờ Đềể-bà-đạt-đa nói với các Tỳ-kheo: 

- Này các trưởng lão, chúng ta không cần Phật và chúng Tăng. 
Chúng ta cùng nhau tác pháp yết-ma thuyết giới. 

Họ liền đến trong núi Già-da.'8”? Đề-bà-đạt-đa đến trong núi Già- 
da, ha Phật và Tăng, tự tác yết-ma thuyết giới. Bấy giờ có số đông 
Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, kính lễ sát chân rồi ngồi qua một bên, 
bạch Đức Thế Tôn: 

- Trong thành Vương-xá có nhân duyên, chúng Tăng hội họp. Đề- 
bà-đạt-đa từ chỗ ngồi đứng dậy hành trù, nói: “Các trưởng lão nào chấp 
thuận năm việc này là pháp, là tỳ-ni, là lời Phật dạy thì rút thẻ.” Trong 
số đó năm trăm vị Tỳ-kheo tân học vô trí liền rút thẻ. Trưởng lão A-nan 


1867. Tham chiếu Pali, Cũnavagga 7 Sanghabhe akakkhandham. Vin. ii. 179. Ngũ phần 25 
“Pháp tăng pháp” (T22n1421 tr.164a); Thập tụng 36, “Tạp tụng, Điều-đạt sự” (T23n1435 
tr.257a); Căn bản phá tăng sự, 20 quyển, (T23n1450 tr.99). 

1868. Xem Phần ¡, Ch. ii, tăng-già-bà-thi-sa 10, phá Tăng luân. 

1869. Xem Phần ¡, tr. / & cht. 118. 

1870. Già-da sơn fJJIHLÍI. Vin.ii. 196: Gaya-sisa. 


1070 BỘ LUẬT 3 





liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy Uất-đa-la-tăng mặc một bên, nói: “Các 
trưởng lão nào chấp thuận năm pháp này là phi pháp, phi tỳ-ni, phi lời 
Phật dạy, thì xả Uất-đa-la-tăng mặc một bên.” Bấy giờ có sáu mươi 
Trưởng lão Tỳ-kheo xả Uất-đa-la-tăng, mặc một bên. Để-bà-đạt-đa nói 
với các Tỳ-kheo: “Chúng ta có thể xả Phật và Tăng, tự mình tác yết-ma 
thuyết giới.” Rồi liền đến trong núi Già-da, xả Phật và Tăng tác yết-ma 
thuyết giới. 

Đức Phật dạy: 

- Kẻ si phá Tăng này, có tám điều phi chánh pháp'#! trói buộc, 
che lấp, tiêu diệt thiện tâm, Đề-bà-đạt-đa đã hướng đến phi đạo trong 
nê-lê'#2 một kiếp, không thể cứu được. Tám điều phi chánh pháp ấy là 
gì? Lợi, không lợi, khen, không khen, cung kính, không cung kính, ác tri 
thức, ưa bạn ác.!%3 Có tám điều phi chánh pháp như vậy trói buộc, che 
lấp, tiêu diệt thiện tâm, Để-bà-đạt-đa đã hướng đến phi đạo trong nê-lê 
một kiếp, không thể cứu được. Nếu Ta thấy Đềể-bà-đạt-đa có thiện pháp 
bằng sợi lông, sợi tóc, thì ta đã không ghi nhận và nói “Đề-bà-đạt-đa 
sẽ ở trong Nê-lê một kiếp không thể cứu được.” Do ta không thấy Đề- 
bà-đạt-đa có được thiện pháp bằng sợi lông, sợi tóc, nên mới ghi nhận 
và nói, “Để-bà-đạt-đa sẽ ở trong Nê-lê một kiếp không thể cứu được.” 
Thí như có người chìm trong hố xí. Có người muốn kéo nó ra. Nhưng 
không thấy ở nơi nó có chỗ sạch nào bằng sợi lông, hay sợi tóc để dùng 
tay nắm nó kéo ra. Nay quán sát Đề-bà-đạt-đa cũng lại như vậy. Không 
thấy có một bạch pháp nào bằng sợi lông, hay sợi tóc. Bởi vậy Ta nói, 
“Đề-bà-đạt-đa sẽ ở trong Nê-lê một kiếp không thể cứu được.” 

Bấy giờ tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên đi đến trong núi Già-da. Có 
Tỳ-kheo thấy vậy, than khóc sướt mướt, và đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Đệ tử hạng nhất của Đức Thế Tôn cũng đến núi Già-da. 

Đức Phật bảo: 

- Này Tỳ-kheo, ngươi đừng lo sợ. Xá-lợi-phất và Mục-liên đến 
trong núi Gñà-da là vì việc lợi ích. 

Để-bà-đạt-đa ở trong núi Già-da cùng vô số chúng vây quanh 
đang nói pháp, từ xa thấy Xá-lợi-phất và Mục-liên đến liền nói: 





1871. Tám phi chánh pháp 7\3F1I-3*. Cũng gọi là § thế gian pháp, hay § ngọn gió. Xem Tập dị 
môn 18 (tr.442c28). Pali: attha-lokadhamma, Cf. SangIti, D. ii. 260. 

1872. Nê-lê Ÿ£#J; tức địa ngục. Pali (Skt.) niraya. 

1873. Xem Tập dị môn, dẫn trên: đắc, bất đắc, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Pali, đã dẫn: lãbho 
(đắc), alãbho (thất), yaso (danh dự), ayaso (sỉ nhục), nindã (chê), pasasã (khen), sukha (sướng), 
dukkha (khổ). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1071 





- Thiện lai! Thầy là đại đệ tử. Tuy trước đây không chấp thuận mà 
nay đã chấp thuận. Tuy có muộn nhưng tốt. 

Trưởng lão Xá-lợi-phất và Mục-liên đến nơi, trải chỗ ngồi mà 
ngôi. Bấy giờ, Để-bà-đạt-đa ở trước đại chúng, làm như thường pháp 
của Phật, bảo Xá-lợi-Phất vì chúng Tăng nói pháp, nay ta đau lưng tạm 
nghỉ khỏe một chút. Khi ấy Đề-bà-đạt-đa cũng làm giống như Đức Thế 
Tôn, tự xếp Tăng-già-lê thành bốn lớp, nằm nghiêng bên hữu như con 
sư tử. Bỗng nhiên, nghiêng về phía tả như con Dã can, nằm ngủ ngáy. 
Trưởng lão Xá-lợi-phất nói với Mục-liên: 

- Nay có thể thị hiện cho đại chúng, khiến sinh tâm yểm ly. 

Trưởng lão Mục-liên nghe Xá-lợi-phất nói vậy, rồi dùng thần 
thông bay lên hư không, hoặc hiện hình nói pháp, hoặc ẩn hình mà nói 
pháp, hoặc hiện nửa hình mà nói pháp, hoặc ẩn nửa hình mà nói pháp, 
có lúc tuôn ra khói, có lúc tuôn ra lửa, có khi phần dưới thân tuôn ra 
lửa, phần trên thân tuôn ra nước, hoặc có khi phần trên thân tuôn ra lửa, 
phần dưới thân tuôn ra nước, có khi cả thân thành ngọn lửa cháy, mà từ 
lỗ chân lông tuôn ra nước. Trưởng lão Xá-lợi-phất biết Đại Mục-liên đã 
thị hiện cho đại chúng này, khiến sinh tâm yểm ly rồi, liền nói pháp tứ 
đế Khổ-Tập-Tận-Đạo. Khi ấy các Tỳ-kheo liền từ nơi chỗ ngồi xa lìa 
trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch. Bấy giờ trưởng lão Xá-lợi-phất, 
Mục-liên bảo các Tỳ-kheo: 

- Ai là đệ tử của Đức Thế Tôn hãy theo tôi trở về. 

Xá-lợi-phất, Mục-liên cùng năm trăm Tỳ-kheo liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra đi. Trưởng lão Xá-lợi-phất và Mục-liên ra đi chưa bao lâu, 
Tam-văn-đạt-đa'#° lay ngón chân của Đề-bà-đạt-đa và nói với Đềể-bà- 
đạt-đa: 

- Thức dậy! Thức dậy! Xá-lợi-phất và Mục-liên dẫn năm trăm 
Tỳ-kheo rời chỗ ngồi ra đi rồi. 

Để-bà hoảng hốt thức dậy, máu nóng nổi lên, từ mặt và lỗ chân 
lông tiết ra. Các Tỳ-kheo thấy trưởng lão Xá-lợi-phất và Mục-liên đã 
dẫn năm trăm Tỳ-kheo trở về, vui mừng đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt 
kính lễ sát chân, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

- Xá-lợi-phất và Mục-liên đã dẫn năm trăm Tỳ-kheo trở về rồi! 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây không phải là lần thứ nhất Xá-lợi-phất phá Đề-bà-đạt-đa 
mà là lần thứ hai Xá-lợi-phất phá vỡ Đềể-bà-đạt-đa. 

Đời quá khứ thuở xa xưa có niên thiếu Bà-la-môn tên là Tán- 


1874. Đồng bạn của Đề-bà-đạt-đa, xem Phần ¡, Ch.v Ba-dật-để 33 & 157. 


1072 BỘ LUẬT 3 





nhã,'5 đến chỗ người thầy dạy bắn, thưa: Tôi muốn học nghệ thuật 
bắn. Ông thây dạy bắn nói, - Được! Tán-nhã theo học bắn bảy năm. 
Qua bẩy năm rồi liền nghĩ: Nay ta học bắn, đến khi nào mới xong? Rồi 
liền đến chỗ ông thầy thưa: Tôi phải học nghệ thuật bắn này với thời 
gian bao lâu? Ông Thầy liền bảo lấy cây cung, kéo dây cung ra, đặt mũi 
tên vào và nói: 

- Ta có nhân duyên vào thôn. Đợi ta trở về sẽ bắn. 

Ông thầy ra lệnh như vậy rồi đi vào thôn. Khi ấy Tán-nhã nghĩ: 
Tại sao thầy của ta bảo ta kéo dây đặt tên vào, rồi lại đợi thầy về mới 
bắn? Nay ta cứ bắn thử xem có việc gì xảy ra? 

Trước mặt Tán-nhã có cây sa-la to lớn. Khi mũi tên được bắn ra 
xuyên qua cây ấy rồi rơi sâu xuống đất, không thấy. Ông thây vào thôn, 
xong việc trở về, đến chỗ Tán-nhã hỏi: 

- Ngươi chưa bắn chứ? 

Tán-nhã trả lời: 

- Bắn rồi. 

Vị thầy nói: 

- Ngươi làm điều không tốt. Nếu ngươi không bắn mũi tên thì sẽ là 
bậc đại sư tối thượng trong cõi Diêm-phù-để. Nay ta là đại sư bậc nhất. 
Nếu ta qua đời, thì sẽ có ngươi. 

Vị thầy liền trang điểm cho đứa con gái của mình và đem năm 
trăm cái tên, luôn cả chiếc xe ngựa, cho người học trò. Tán-nhã nhận 
rồi, trên đường đi phải trải qua vùng hoang vu. Tán-nhã liền để vợ trên 
xe, dùng năm trăm cái tên này để qua vùng hoang vu. Bấy giờ, có bọn 
cướp gồm năm trăm người đang ăn nơi vùng hoang vu. Tán-nhã nói với 
vợ: 

- Em đến chỗ bọn cướp để xin thức ăn. 

Người vợ liền đến nói với bọn cướp: 

- Tán-nhã bảo tôi đến đây xin thức ăn. 

Khi ấy thủ lĩnh của bọn giặc quan sát, rồi nói: 

- Xem người được sai này, biết kia không phải là người tầm thường. 
Hãy cho thức ăn. 

Trong khi đó, một tên giặc có ý nghĩ: Chúng ta để người này sống 
mà chở vợ đi à? Tán-nhã liền bắn một mũi tên, tên giặc đó bị trúng tên, 
chết. Tên giặc khác lại cũng đứng dậy nói: Chúng ta để người này sống 
mà chở vợ đi à? Tán-nhã lại cũng bắn một mũi tên. Tên giặc đó bị trúng 
tên, chết. Cứ như vậy, từng đứa một đứng lên, đều bị trúng tên mà chết. 


1875. Tán-nhã ffZ?. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1073 





Bấy giờ Tán-nhã còn một mũi tên. Chỉ còn thủ lĩnh của bọn cướp, chưa 
có sơ hở để buông tên. Tán-nhã liền nói với vợ. 

- Em hãy cởi áo để xuống đất. 

Người vợ liền cởi áo. Tên giặc sơ ý. Tức thì mũi tên được bắn ra, 
giết chết. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo. 

- Các ông có biết chăng, năm trăm tên giặc trước kia chính là năm 
trăm Tỳ-kheo hiện nay. Thủ lĩnh bọn cướp là Đề-bà-đạt-đa. Tán-nhã 
Bà-la-môn đâu phải ai khác, mà là Xá-lợi-phất. Như vậy, trước kia Xá- 
lợi-phất đã phá, nay lại phá lần thứ hai. 

Khi ấy Xá-lợi-phất và Mục-liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến chỗ 
Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật: 

- Năm trăm Tỳ-kheo này tùy thuận Đề-bà-đạt-đa tạo thành biệt 
chúng. Nay có cần phải thọ đại giới lại? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất và Mục-liên: 

- Tỳ-kheo tùy thuận Đề-bà-đạt-đa trước kia đã có giới. Nay chỉ 
nên hướng dẫn họ tác pháp sám hối Thâu-lan-giá mà thôi. 

Tôn giả Mục-liên bạch Phật: 

- Đức Thế Tôn khi ở giữa vô số chúng bảo Xá-lợi-phất: “Ông hãy 
nói pháp. Nay Ta đau lưng cần nghỉ một chút.” Đề-bà-đạt-đa cũng bắt 
chước y như vậy. Tự xếp Tăng-già-lê thành bốn lớp, rồi nằm nghiêng 
phía bên tả, giống như con Dã can, nằm ngủ và ngáy. 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

- Chẳng phải ngày nay Để-bà-đạt-đa bắt chước ta để rồi phải bị 
khổ. Mà đây là lần thứ hai, vì bắt chước ta mà phải bị khổ não. Này 
Mục-liên, đời quá khứ xa xưa về trước, bên tả của núi chúa Tuyết sơn 
có một ao nước lớn, một con voi lớn sống bên ao. Voi lớn kia xuống ao 
nước tắm rửa, uống nước, rồi dùng vòi nhổ lấy gốc sen, rửa sạch ăn. Khí 
lực đôi dào, hình thể tươi sáng. Một con voi nhỏ thường đi theo voi lớn. 
Voi nhỏ bắt chước voi lớn, xuống ao tắm, rồi nhổ lấy gốc sen, không rửa 
sạch bùn mà ăn. Do ăn gốc sen không sạch kia nên khí lực không đầy 
đủ, hình thể không tươi sáng, bèn sinh bệnh. 

Thế Tôn nói kệ: 

Chúng ta không ham muốn. 
Ăn sen rất thanh tịnh. 

Voi nhỏ ăn bùn tạp; 

Học đòi khiến phải bịnh. 
Thây chết có hơi thối. 


1074 BỘ LUẬT 3 





Ăn tiêu, ợ tự hết. 

Người nào hành phi pháp, 
Đêm dài khí không dứi, 
Tham dục, sân nhuế, sỉ. 
Trượng phu có ác tâm. 
Người sĩ tự làm hại. 

Như trái nhiều, nhánh gấy. 
Cây chuối, lột bẹ, chết. 
Trúc lau, cũng như vậy. 
Người khốn, lợi dưỡng hại. 
Con lừa mang thai chết. 

2. Truyện Thiện Hành 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

- Voi lớn tức là Ta. Voi nhỏ là Đề-bà-đạt-đa. 

Đức Phật nói: 

- Đây là lần thứ hai, Để-bà-đạt-đa bắt chước Ta mà phải chịu khổ 
não. 

Các Tỳ-kheo liền nghĩ: “Hy hữu thay, Để-bà-đạt-đa, đệ tử Đức 
Thế Tôn mà lại bội ân làm việc phi pháp, đem tà giáo phá hoại năm 
trăm đệ tử như vậy.” 

Đức Thế Tôn biết tâm các Tỳ-kheo nghĩ như thế, liền bảo các 
Tỳ-kheo: 

- Đề-bà-đạt-đa chẳng phải chỉ ngày nay mới phá hoại đệ tử của 
Ta. 

Thuở quá khứ, có hai vua Diêm-phù-đề. Một người tên là Nguyệt. 
Người thứ hai tên là Nguyệt Ích. Người sinh ngày mười bốn đặt tên là 
Nguyệt. Người sinh ngày mười lăm gọi là Nguyệt Ích. Hai vị thuận hòa 
với nhau không có sự hiểm khích. Trong cõi Diêm-phù-đề có một con 
sông tên là Tu-la-tra. Mỗi bên bờ sông đều có bốn mươi hai ngàn thành. 
Quốc độ rộng rãi, bằng phẳng, trang nghiêm tốt đẹp. Nhân dân giàu 
có, của cải phong phú, thức ăn dồi dào. Khi ấy bên bờ sông Tu-la-tra 
của vua Nguyệt Ích có cái thành cũng mang tên là Tu-la-tra, đông tây 
mười hai do tuần, nam bắc bảy do tuần. Hai vua hứa hẹn nhau, “Tôi sinh 
con trai sẽ cưới con gái của bạn. Bạn sinh con trai sẽ cưới con gái của 
tôi.” Bấy giờ, vua Nguyệt Ích không có con cái. Vì muốn cầu (911al) 
có con nên đến các miễu, am thần nước để lễ kính, thờ cúng chư thiên, 
như Mãn thiện thiên, Bảo thiện thiên, mặt trời, mặt trăng, Thích, Phạm, 
thần đất, thần lửa, thần gió, Ma-hê-thủ-la thiên, thần vườn, thần rừng, 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1075 





thần đồng trống, thần chợ, thần quỷ tử mẫu, thần thành quách... vì các 
nơi làm phước với hy vọng sẽ có con. Khi ấy bên kia sông Tu-la-tra có 
hai vị Tiên nhân đắc ngũ thông. Bấy giờ, Thần Sông tâu với vua: “Bên 
kia sông Tu-la-tra có hai vị Tiên nhân đắc ngũ thông. Nếu vị Tiên kia 
ước nguyện sinh làm con Vua thì Vua sẽ có con. Vua Nguyệt Ích liền 
đến bên bờ sông, tuần tự đi tìm đến chỗ Tiên nhân, nói với tiên nhân: 
“Tiên nhân biết chăng, nhà tôi không có con. Nếu các ngài ước nguyện 
sinh nơi nhà tôi thì khi mạng chung sẽ được sinh. Nếu sinh vào nhà tôi 
thì ngũ dục đầy đủ, tiêu dùng khoái lạc, không khi nào thiếu thốn.” 
Tiên nhân trả lời: “Có thể được.” Vua Nguyệt Ích vui mừng, trở về nhà. 
Sau bảy ngày, một Tiên nhân mạng chung. Liền khi ấy đệ nhất phu 
nhân có thai. Người nữ có ba loại trí: biết khi có thai, biết do đâu mà có, 
biết đàn ông có ý ham muốn. Phu nhân tâu với vua: 

- Vua có biết chăng? Nay thiếp đã có thai. 

Nhà vua nói: 

- Rất sung sướng.. 

Nhà vua tăng gia việc cúng dường'$ nhiều hơn gấp bội. Khi ấy 
Tiên nhân thứ hai, sau bẩy ngày lại mạng chung. Liền khi đó đệ nhị phu 
nhân có thai. Phu nhân tâu với nhà vua: 

- Nhà vua có biết chăng? Nay thiếp đã có thai. 

Nhà vua lại tăng thêm sự cung cấp, như trên. Bấy giờ, nhà vua sai 
người đến bên bờ sông Tu-la-tra tìm xem có bao nhiêu Tiên nhân chết. 
Sứ giả liên đến xem, thấy hai tiên nhân đã chết, trở về tâu với vua: hai 
Tiên nhân đã chết. Vua tự nghĩ: “Hai Tiên nhân kia mạng chung, thọ 
thai vào hai phu nhân của ta.” Sau chín tháng, phu nhân sinh con trai, 
tướng mạo đoan chánh. Đệ nhất phu nhân của vua sinh con trai, bấy 
giờ, những điều tốt lành tự thể hiện đến. Có năm trăm người khách 
buôn đến. Năm trăm khách buôn này lấy châu báu từ biển trở về. Năm 
trăm mỏ quý đều tự xuất hiện. Năm trăm người tử tù từ ngục được thả. 
Khi ấy vua Nguyệt Ích tự tư duy: “Nên đặt hài nhi này tên gì?” Theo 
quốc pháp của nước này, khi một nam nhi mới sinh thì hoặc cha mẹ hay 
Sa-môn, Bà-la-môn đặt tên. Nhà vua tự nghĩ: “Cần gì Sa-môn, Bà-la- 
môn đặt tên. Ngày sinh hài nhi này có nhiều điều lành xuất hiện, nên 
đặt tên là Thiện Hành.” Nhà vua liền trao cho bốn bà mẹ để chăm sóc: 
một bà bổng ẩm, bà thứ hai tắm rửa, bà thứ ba cho bú, bà thứ tư giúp 
Vul, voI ngựa, xe cộ, làm các kỹ nhạc, các thứ vui chơi, lại cầm cái đuôi 


1876 


1876. Phần lớn chữ “cúng dường” trong bản Hán, có nghĩa là “hầu hạ.” Ở đây, Vua tăng gia sự 
chăm sóc cho bà vợ. 


1076 BỘ LUẬT 3 





con chim công phía đằng sau, trang nghiêm những thứ vui chơi như vậy. 
Vương tử Thiện Hành tuổi lên tám, chín, được dạy các thứ kỹ nghệ, thư 
số, ấn họa, hý tiếu, ca vũ, kỹ nhạc, các môn cỡi ngựa, cỡi voi, xe cộ, bắn 
cung, thuộc loại chiến đấu cũng được dạy. Tất cả các bộ môn vương tử 
đều được dạy. 

Khi đệ nhị phu nhân của vua sinh con thì có nhiều việc xấu ác tự 
khởi lên. Như con Dã can kêu. A-tu-la nắm mặt trời.!'#⁄” Năm trăm người 
đáng tội chết đến nơi. Theo quốc pháp của nước này, nếu hài nhi mới 
sinh nên mời Sa-môn, Bà-la-môn đến đặt tên, nhưng nhà vua tự nghĩ: 
“Đâu có phiền Sa-môn, Bà-la-môn đặt tên, ngày hài nhi này sinh có 
nhiều việc xấu ác xuất hiện thì nên đặt tên là Ác Hành.” Nhà vua cũng 
giao cho bốn bà mẹ chăm sóc: một bà bổng ắm, bà thứ hai tắm rửa, bà 
thứ ba cho bú, ba thứ tư giúp các trò vui, voi ngựa, xe cộ làm các kỹ 
nhạc, các loại vui chơi, cho đến dạy các bộ môn chiến đấu. 

Bấy giờ, Thiện Hành được vua rất yêu mến, và các vương tử, 
phu nhân, đại thần thị tùng, tất cả nhân dân tiểu quốc khác, không một 
người nào không ái niệm. Trong khi đó, vương tử Ác Hành không được 
nhà vua yêu mến, và tất cả mọi người cũng không yêu mến. Bấy giờ, 
vương tử Ác Hành khởi ý nghĩ: “Vương tử Thiện Hành được nhà vua và 
tất cả nhân dân rất yêu mến. Còn ta thì không những chỉ nhà vua không 
yêu mến mà bao nhiêu người khác cũng không yêu mến. Ta phải tìm 
cách nào để dứt mạng nó?” 

Bấy giờ, đệ nhất phu nhân của Nguyệt vương lân quốc, sinh được 
con gái, liền sai sứ đến chỗ vua Nguyệt Ích thông báo: “Đệ nhất phu 
nhân của tôi sinh được con gái, sẽ làm vợ của Thiện Hành, con của ông 
bạn.” 

Một hôm, Vương tử Thiện Hành nghĩ: “Chúng sinh trong cõi 
Diêm-phù-đề đều nhiều nghèo khổ. Ta nên vào trong biển cả tìm lấy 
ngọc như ý châu, khiến cho chúng sinh trong Diêm-phù-để khỏi phải 
nghèo khổ.” Thiện Hành liền đến chỗ vua cha thưa: 

- Chúng sinh trong cõi Diêm-phù-để đều nhiều nghèo khổ. Con 
muốn vào trong biển cả tìm lấy ngọc như ý châu để khiến chúng sinh 
nơi Diêm-phù-để thoát khỏi sự nghèo khổ. 

Vua cha liền nói: 

- Cha có rất nhiều vàng bạc, bảy báu, vô số kho tàng, cái nào cũng 
đầy dẫy. Con có thể tùy ý lấy cho. 

Thiện Hành trả lời: 


1877. Hiện tượng nhật thực. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1077 





- Không thể được! Con muốn vào trong biển cả tìm lấy ngọc như ý 
châu, khiến cho chúng sinh nơi Diêm-phù-để khỏi phải nghèo khổ. 

Vua cha nói: 

- Tùy ý con. 

Khi ấy Vương tử Ác Hành liễn có ý nghĩ: Nay chính là lúc ta có 
dịp để dứt mạng nó. 

Ác Hành liền đến chỗ vua thưa: 

- Thiện Hành là người anh mà con rất trọng. Nay anh con muốn 
vào trong biển cả, nếu con không có mặt, sợ anh con có thể táng thân 
mất mạng. Nay con muốn cùng anh con đi vào biển cả. 

Vua cha nói: 

- Tùy ý con. 

Khi ấy từ biệt vua và phu nhân, cùng quyến thuộc rồi, Thiện Hành 
đến trong thành Tu-ba-la rung chuông rao: 

- Ai có thể xả ly cha mẹ, vợ con, anh em chị em và các thân quyến, 
muốn cầu vàng bạc trân bảo vô giá bảo châu, thì theo tôi vào biển. Tất 
cả mọi nhu cầu ăn uống, mọi thứ để trang sức, tôi sẽ cung cấp. 

Bấy giờ, có năm trăm khách buôn đến tập hợp liền chỗ đó. Thiện 
Hành cùng năm trăm khách buôn đều đến thành Tu-ba-la để mua 
thuyền và tìm thuyền sư. Thuyền sư cho biết trong biển có các nạn như: 
nạn sóng thần, nạn nước xoáy, nạn đại ngư... Chuẩn bị thuyển xong, rao 
truyền như trên lần thứ hai, rồi thả thuyền ra biển. Nhờ phước đức của 
Thiện Hành nên thuyền được thuận buồm xuôi gió đến chỗ bãi thất bảo. 
Thiện Hành nói với các thương nhân: 

- Nay đã đến chỗ bãi báu vật. Nên cột thuyền cho chắc. Rồi tùy ý 
thu nhặt của báu cho vừa đầy thuyền. Đừng để bị chìm đắm. 

Các thương nhân vâng lời, thu lấy của báu. Thiện Hành dạy bảo 
các thương nhân rồi, lại đến chỗ khác. Bấy giờ, Vương tử Ác Hành dùng 
ác ngôn nói với các thương nhân: 

- Nếu vương tử Thiện Hành mà an ổn trở về, thì sẽ đoạt hết của 
báu của các người. Ngay bây giờ chúng ta nên nhận chìm thuyển của 
Thiện Hành rồi đi. 

Ác Hành nói với năm trăm thương nhân như vậy. Họ nhận lời nên 
nhận chìm thuyền của Thiện Hành rồi bỏ đi. Do quả báo bạc phước của 
họ nên thuyền bị gió đánh vỡ, năm trăm thương nhân bị chết chìm. Còn 
vương tử Ác Hành bám được một miếng ván của thuyền, nên được gió 
thổi từ từ vào trong bờ. Giờ đây, Ác Hành sống trong một xóm nghèo 
nàn nơi bờ biển; hằng ngày khất thực từng nhà để sống. 


1078 BỘ LUẬT 3 





Khi Thiện Hành trở lại chỗ cũ không thấy các thương nhân, cũng 
không thấy thuyền, liền đấm ngực khóc than áo não vì sợ các thương 
nhân bị ác quỷ la sát hại. Khi ấy vị thần nơi bãi của báu nói với Thiện 
Hành: 

- Năm trăm thương nhân chẳng phải bị ác quỷ la sát hại. Mà do lời 
nói ác của vương tử Ác Hành phá hoại. Năm trăm thương nhân bị xúi, 
họ đã nhận chìm thuyển của ông rồi bỏ đi. Do quả báo bạc phước của 
họ nên bị gió đập bể thuyền, năm trăm thương nhân đều bị chết chìm 
trong biển. Còn vương tử Ác Hành thì bám được miếng ván của thuyển 
nhờ gió thổi đã trôi đến bờ, đang sống bên bãi biển bằng cách xin ăn 
hàng ngày. 

Thiện Hành tự nghĩ: “Nay ta hãy đến trước cung của Hải Long 
vương xin ngọc như ý châu.” Nghĩ xong, theo lộ trình tiến đến bãi của 
La sát. Năm trăm nữ La sát ra tiếp đón. Vừa thấy từ xa, họ liền nói lên 
lời chào: 

- Thiện lai, Đồng tử! Người muốn đến đâu? 

Thiện Hành trả lời: 

- Chúng sinh nơi Diêm-phù-để bần cùng khổ sở. Tôi muốn đến 
nơi cung của Hải long vương để xin ngọc như ý bảo châu, khiến cho 
chúng sinh ở Diêm-phù-đề khỏi phải bần cùng khốn khổ. 

La sát hỏi: 

- Muốn dùng loại xe nào? 

Thiện Hành nói: 

- Tôi muốn dùng loại xe lớn. 

La sát nữ nói: 

- Lành thay, nếu ông thành Tối Chánh giác, tôi sẽ xuất gia làm 
đệ tử của ông. 

Thiện Hành nói: 

- Có thể được. 

Thiện Hành từ xa thấy thành bằng vàng. Trong thành có một cái 
giường bằng vàng, rồng đang ngồi trên chiếc giường đó. Vương tử Thiện 
Hành liền đến nơi thành bằng vàng, chỗ của rồng ngôi. Long Vương từ 
xa thấy liền nói lên lời chào hỏi: 

- Thiện lai, Đồng tử! Người muốn đến đâu? 

Thiện Hành trả lời: 

- Long Vương biết chăng, chúng sinh nơi cõi Diêm-phù-để đều 
nghèo khổ khốn cùng. Tôi muốn đến nơi cung của Hải Long vương lấy 
ngọc như ý châu, khiến cho người nơi Diêm-phù khỏi phải nghèo cùng 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1079 





khốn khổ. 

Long Vương liền nói: 

- Cung của Hải Long vương khó có thể đến được. Bảy ngày lội 
nước, thường đến đầu gối. Bảy ngày lội nước đến rốn. Bảy ngày lội 
nước đến nách. Bảy ngày bơi qua. Bẩy ngày đi trên bông sen. Bảy ngày 
đi trên đầu rắn. Sau đó, mới đến cung của Hải Long vương. Nay người 
hãy hủy bỏ chuyến đi. Tôi có bảo châu, có khả năng mưa bảy món báu 
xuống phương Đông hai ngàn do tuần. Nay tôi biếu cho người. 

Thiện Hành trả lời: 

- Không thể được. Dâu sao, tôi phải đến cung Hải Long vương. 

Long Vương hỏi: 

- Người cần lấy thứ xe nào? 

- Tôi cần lấy loại xe lớn. 

Long vương nói: 

- Nếu người thành bậc Tối Chánh giác, tôi sẽ xuất gia, làm người 
đệ tử trí tuệ đệ nhất của người. 

Thiện Hành liền bỏ thành bằng vàng ra đi. Từ xa thấy thành bằng 
bạc, trong đó có Long Vương đang ngồi trên giường bằng bạc. Vương 
tử Thiện Hành đến thành bạc, chỗ của Long Vương. Long Vương từ xa 
thấy liền nói lên lời chào: 

- Thiện lai, Đồng tử! Người muốn đến đâu? 

Thiện Hành nói: 

- Long Vương biết chăng, chúng sinh cõi Diêm-phù-để đều bần 
cùng khốn khổ. Tôi muốn đến cung Hải Long vương lấy ngọc như ý 
châu, để khiến cho người nơi Diêm-phù-để khỏi phải bần cùng khốn 
khổ. 

Long Vương nói: 

- Cung Hải Long vương khó có thể đến được. Bảy ngày lội nước 
thường đến đầu gối. Bảy ngày đến rốn. Bảy ngày đến nách. Bảy ngày 
bơi qua. Bẩy ngày đi trên hoa sen. Bảy ngày đi trên đầu rắn. Sau đó, 
mới đến cung của Hải Long vương. Nay người hãy hủy bỏ chương trình 
đi. Tôi có bảo châu có khả năng mưa bảy món báu xuống phương Nam 
bốn ngàn do tuần. Tôi sẽ biếu cho người. 

Thiện Hành nói: 

- Tôi không lấy. Dầu sao, tôi phải đến cung của Hải Long vương. 

Long Vương hỏi: 

- Người muốn lấy loại xe nào? 

- Tôi muốn lấy thứ xe lớn. 


1080 BỘ LUẬT 3 





Long Vương lại nói: 

- Nếu người thành bậc Tối Chánh giác tôi sẽ xuất gia làm đệ tử 
thần túc đệ nhất của người. 

Thiện Hành liền bỏ thành bạc ra đi, lại thấy có thành lưu ly, và 
các long vương đang ngôi... như trên... Tôi biếu cho người như ý châu 
có khả năng mưa bẩy món báu sáu mươi ngàn do tuần xuống phương 
Tây. 

Thiện Hành nói: 

- Tôi không lấy. Chủ yếu tôi phải đến cung của Hải Long vương. 

Long vương lại hỏi: 

- Người cần lấy loại xe gì? 

- Tôi cần lấy thứ xe lớn. 

Long Vương nói: 

- Nếu người thành bậc Tối Chánh giác, tôi sẽ xuất gia làm người 
đệ tử đa văn đệ nhất của người. 

Khi ấy Thiện Hành bắt đầu lội nước bảy ngày đến đầu gối, cho 
đến bảy ngày đi trên bông sen, cho đến chỗ rắn độc, với ý nghĩ: “Do 
làm nhân gì mà quả báo sinh trong loài rắn độc? Đâu không phải đây là 
quả báo do đời trước sân nhuế. Cần phải dùng pháp gì để hàng phục nó? 
Duy chỉ có lòng từ.” Thiện Hành liền tư duy từ tâm tam-muội. Khi ấy 
các con rắn độc đều cúi đầu xuống. Thiện Hành đi qua. Đến chỗ cung 
của Hải Long vương. Khi ấy Hải Long vương từ xa thấy liên an ủi hỏi: 

- Thiện lai Đồng tử, người muốn điều gì? 

- Nay tôi muốn được hạt như ý bảo châu nơi búi tóc của ngài. 

Hải Long vương nói: 

- Các người đời sống ngắn ngủi. Hạt châu này giá trị rất lớn. Chẳng 
phải là ta không cho. Ta sẽ cho ngươi với điều là khi nào ngươi gần qua 
đời thì đem hạt châu này trả lại. 

Nói vậy xong, Hải Long vương liền cởi hạt châu trao cho Thiện 
Hành, và sai hai con rồng sau này sẽ mang hạt châu về lại. Thiện Hành 
cầm hạt châu cầu nguyện: 

- Nếu đây là ngọc như ý thì bỗng nhiên đưa tôi về đến thành Tu- 
ba-la. 

Thiện Hành vừa nghĩ trong ý muốn, thì liền trong chốc lát về đến 
thành Tu-ba-la. 

Bấy giờ, vương tử Ác Hành nghe vương tử Thiện Hành từ biển cả 
an ổn trở về liền đến chỗ Thiện Hành nói: 

- Anh có biết chăng. Nay em ở tại xóm bần cùng. Tìm sự sống 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1081 





bằng cách xin ăn từng nhà. Anh từ biển cả an ổn trở về, thu hoạch được 
gì? 

Thiện Hành nói: 

- Anh nhận được ngọc như ý bảo châu đem về đây. Thiện Hành 
nói tiếp: Hiện tại anh đang mệt mỏi. Muốn nghỉ một chút. 

Thiện Hành liền gối đầu nơi đầu gối của Ác Hành mà ngủ. Khi 
ấy Ác Hành liễn lấy gai cây khư-đà-la'!"”8 đâm vào hai tròng con mắt 
của Thiện Hành rồi lấy hạt châu đi. Thiện Hành bị tổn thương hai con 
mắt, máu chảy ướt cả thân, sờ soạng sợ hãi đi khắp nơi mà không thấy 
đường. Bèn đến trong vườn của Nguyệt vương. Khi ấy bà già giữ vườn 
có hai đứa con nhỏ, từ xa thấy một người đi đến, máu dính đây người, 
không thấy đường đi, động lòng thương, hỏi: “Vì lý do gì ông đi tới đi 
lui trong vườn của vua Nguyệt, với dáng điệu sờ soạng sợ hãi, không 
thấy đường như vậy?” 

Thiện Hành kể lại đầy đủ nhân duyên cho bà lão nghe. Bà lão 
nóI: 

- Ta có hai đứa con có thể cùng ngươi vui chơi. Nay ngươi có thể 
ở đây như con của ta vậy. 

Bấy giờ, Ác Hành liễn trở lại thành Tu-la-tra, đến chỗ vua Nguyệt 
Ích tâu với vua: 

- Vua nên biết, con ở trong biển cả gặp gió lớn đánh bể thuyền. 
Năm trăm thương nhân đều bị chết chìm dưới biển. Chỉ có một mình 
con trở về an ổn. 

Nhà vua nói: 

- Con từ biển cả trở về an ổn. Con có tìm được những thứ gì 
không? 

Ác Hành thưa: 

- Con tìm được như ý bảo châu đây. 

Nhà Vua liền hỏi: 

- Ngọc châu này có công dụng thế nào? 

Ác Hành thưa: 

- Không biết. 

Nhà vua liên lấy ngọc châu giao cho người giữ kho cất. Khi ấy Ác 
Hành liền sai sứ nói với Nguyệt Vương lân quốc: “Thiện Hành cùng 
năm trăm thương nhân vào trong biển cả để lấy vật báu, bị nước nhận 
chìm chết rồi. Nay Vua có thể gả con gái cho tôi.” Nhà vua liễn trả lời: 
“Đợi ta hỏi ý kiến của con gái ta đã.” Nhà vua liền kêu con mình hỏi: 


1878. Khư-đà-la {SšlÉ###⁄7ll|. Skt. khadira; tên một loại cây, cho gổ rất cứng. 


1082 BỘ LUẬT 3 





- Thiện Hành cùng năm trăm thương nhân vào trong biển lấy của 
báu, bị nước nhận chìm chết rồi. Ác Hành trở về an ổn. Nay muốn cưới 
con làm vợ. Ý con thế nào? 

Con gái của vua Nguyệt trả lời: 

- Không thể được! Con muốn chính con đi tìm chồng của con. 

Nhà vua liễn ra lệnh trong nước, tập trung lại để trang điểm con 
gái mình. Cô đi ra ngoài tìm chồng khắp mọi nơi. Bấy giờ, Thiện Hành 
đang sử dụng cây đàn với âm điệu du dương trầm bổng, đang có mặt 
trong vườn. Người con gái của vua thưởng thức âm thanh du dương đó. 
Liền đến tâu với vua cha: 

- Vua cha biết chăng, con muốn lấy người này làm chồng. 

Vua cha nói: 

- Người này là người mù kia mà. 

Người con gái vua nói: 

- Điều đó không can gì. 

Khi ấy vua Nguyệt liền kêu Thiện Hành nói: 

- Này Đồng tử, ngươi là người ở đâu? 

Thiện Hành thưa: 

- Nhà vua biết cho, tôi là đệ nhất Thái tử của vua Nguyệt Ích, tên 
là Thiện Hành. 

Nhà vua hỏi: 

- Tại sao hai con mắt bị mù như thế? 

Thiện Hành liền đem nhân duyên trên trình bày rõ ràng cho nhà 
vua. Nhà vua nói: 

- Nếu ngươi là con của vua Nguyệt Ích thì nay ngươi sẽ phát 
nguyện khiến cho con mắt bình phục lại. 

Thiện Hành liền phát nguyện: 

- Tôi vì chúng sinh cõi Diêm-phù-để nghèo khổ nguy khốn nên 
vào biển cả để tìm cầu ngọc như ý bảo châu. Vì muốn cho chúng sinh 
nơi Diêm-phù-để khỏi phải bần cùng khốn khổ. Vương tử Ác Hành đã 
dùng ác ngôn để phá hoại, khiến năm trăm thương nhân bỏ tôi đi về, 
lại dùng gai cây khư-đà-la đâm vào hai con mắt tôi, lấy ngọc như ý của 
tôi đi. Tôi đối với Ác Hành không hễ có ác tâm. Nếu lời tôi là chân thật 
không hư đối thì xin cho hai con mắt tôi được bình phục lại. 

Lời phát nguyện vừa xong, hai con mắt bắt đều bình phục lại. Nhà 
vua liền ra lệnh trang điểm cực đẹp cho con gái mình để gả cho Thiện 
Hành. Nhà vua sai sứ báo tin cho vua Nguyệt Ích: “Ngài có biết chăng, 
vương tử Thiện Hành từ biển trở về an ổn. Nay tôi đã trang điểm cực 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1083 





đẹp con gái tôi để gả cho Thiện Hành. Giờ ngài nên đến thành Tu-la- 
tra.” Vua Nguyệt Ích liền ra lệnh cả nước trang hoàng các thứ. 

Vương tử Thiện Hành đi đến thành Tu-la-tra, đảnh lễ sát chân 
vua rồi, trình bày đầy đủ nhân duyên cho nhà vua nghe. Nhà vua liền ra 
lệnh giết Ác Hành. Thiện Hành (âu với vua cha: 

- Xin vua cha không nên giết. 

Vua Nguyệt Ích ra lịnh trục xuất Ác Hành ra khỏi nước. Thiện 
Hành thưa vua cha: 

- Ác Hành đem ngọc châu về. Nay ngọc châu để ở đâu? 

Vua cha nói: 

- Hiện cất trong kho. 

Thiện Hành yêu cầu vua cha cho đem ngọc châu ra. Thiện Hành 
liền tắm rửa sạch sẽ, mặc áo trắng mới, sạch, lấy ngọc châu cung trí nơi 
đầu trụ cờ, để trên điện cao đẹp rồi phát nguyện: 

- Nếu quả đúng đây là ngọc như ý bảo châu thì nên mưa xuống 
cơn mưa báu xuống đầy cõi Diêm-phù-đề. Trong cõi Diêm-phù-để, có 
người nào bệnh, hãy khiến cho được lành. 

Thiện Hành phát lời nguyện vừa xong, trong khoảng khắc liền có 
trận mưa bảy món báu đầy cả Diêm-phù-để. Sau đó một thời gian vua 
Nguyệt Ích qua đời. Thiện Hành kế vương vị. Khi ấy vương tử Ác Hành 
đến chỗ Thiện Hành thưa: 

- Nay em sống ngoài nước, xin ăn từng nhà để sống. 

Vua nói: 

- Nếu em có thể bảo vệ cái đầu của anh thì anh sẽ đảm bảo sự 
sống của em. 

Ác Hành trả lời: 

- Vâng. 

Sau đó, khi nhà vua nằm ngủ, Ác Hành nghĩ: “Nay ta có thể dứt 
mạng nó.” Khi vừa rút dao để chém, tức thì cánh tay của Ác Hành tự 
nhiên bị rơi xuống, liền la lên: 

- Đại họa! 

Nhà vua liền tỉnh dậy, hỏi: 

- Tại sao Đồng tử gọi là đại họa? 

Ác Hành trả lời: 

- Trời tạo ra nghiệp này. 

Nhà vua nói: 

- Tại sao vậy? 

Ác Hành đem nhân duyên này trình bày với vua, vua nói: 


1084 BỘ LUẬT 3 





- Thật sự là do ngươi tạo ra nghiệp này. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Vua Nguyệt Ích không phải là ai khác mà là Tịnh Phạn vương. Đệ 
nhất phu nhân nay là Ma-da. Vua Nguyệt là Chấp Trượng Thích chủng. 
Con gái của vua Nguyệt nay là Cù-di. Bà già giữ vườn là Tỳ-kheo-ni 
Ma-ha Ba-xà-ba-để. Hai đứa nhỏ nay là Nan-đà và A-nan. Thiện Hành 
chính là Ta. Ác Hành là Để-bà-đạt-đa vậy. Năm trăm thương nhân tức 
năm trăm Tỳ-kheo hiện nay đó. Xưa kia Đềể-bà dùng lời ác để dạy, phá 
hoại mọi người, nay cũng lại dùng lời ác dạy và phá hoại vậy. 

3. Uu-Ba-Ly Vấn 

Bấy giờ Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, 
đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là phá Tăng? Bao nhiêu 
người mới gọi là phá Tăng? Ai là người phá hòa hiệp Tăng?!#? 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

- Có hai sự việc phá Tăng: Vọng ngữ, tương tợ ngữ. Dùng hai việc 
nà y nên gọi là phá Tăng. Này Ưu-ba-ly, lại có hai sự việc phá Tăng: tác 
yết-ma, hành xá-la. Này Ưu-ba-ly, một Tỳ-kheo không thể phá Tăng, 
tuy cầu phương tiện cũng không thể phá Tăng. Cũng chẳng phải Tỳ- 
kheo-ni, chẳng phải Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni phá Tăng, tuy cầu 
phương tiện phá Tăng cũng không thể phá Tăng. Này Ưu-ba-ly, chúng 
này một Tỳ-kheo, chúng kia một Tỳ-kheo, họ làm việc phá Tăng, hành 
xá-la, tác yết-ma như vậy cũng không thể phá Tăng, chỉ khiến cho Tăng 
trần cấu! mà thôi; hai người, ba người cũng vậy. Này Ưu-ba-ly, nếu 
chúng nà y bốn người hoặc hơn, chúng kia bốn người hoặc hơn, làm việc 
phá Tăng hành xá-la, tác yết-ma. Này Ưu-ba-ly, với số người như vậy 
được gọi là phá Tăng. Như vậy gọi là phá hòa hợp Tăng. 

Uu-ba-ly lại hỏi: 

- Phá hòa hợp Tăng mắc những tội gì? 

Đức Phật dạy: 

- Phá hòa hợp Tăng thọ tội trong nê-lê một kiếp không thể cứu 
chữa được. 

u-ba-ly lại hỏi: 

- Tăng bị vỡ rồi, người nào làm cho hòa hợp lại được những phước 


1879. Tham chiếu, Vin. ii. 202: “Upãli hỏi, cho đến mức nào, thì Tăng nứt mà không vỡ? Cho 
đến mức nào thì Tăng nứt và vỡ? (kittävatã ... sangharäji hoti, no cva sanghabhedo? Kittävatã 
ca pana sangharãäji ceva hoti sanghabhedo ca?) 

1880. Tăng trần cấu ff{EElfi. Tăng bẩn vì bụi. Bản Hán đọc là sangharaja, thay vì sangharäji. 
Xem cht. 13 trên. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1085 





gì? 

Đức Phật dạy: 

- Được nhận sự an lạc nơi cõi Phạm Thiên một kiếp. 

Ngài nói kệ: 

Vụi thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hợp không tranh cãi. 
Hòa hợp thì có pháp, 
Thường được siêng năng Iu. 
Làm cho Tăng hòa hợp, 
Sống vui một kiếp trời. 

u-ba-ly lại hỏi: 

- Tất cả người phá Tăng đều đọa địa ngục một kiếp để thọ khổ 
phải không? 

Đức Phật nói với Ưu-ba-ly: 

- Tất cả những người phá Tăng không phải chỉ đọa địa ngục để thọ 
khổ một kiếp mà hết đâu. 

- Này Uu-ba-ly, nếu Tỳ-kheo, phi pháp mà nói là pháp, chấp chặt 
pháp này phá hòa hợp Tăng. Kẻ kia tự biết, phá Tăng với tưởng phi 
pháp.'?°! bèn tác với ý tưởng phi pháp mà nói rằng,: “Đây là pháp, đây 
là tỳ-ni, đây là lời Phật dạy.” Bằng kiến giải dị biệt, xu hướng dị biệt, 
mà hành xá-la'33? để phá Tăng.'®° Này Ưu-ba-ly, kẻ phá Tăng này một 
kiếp thọ khổ nơi Nê-lê không thể cứu được. 

- Nếu Tỳ-kheo phi pháp nói là pháp, chấp chặt việc này, phương 
tiện phá Tăng, biết rằng trong sự phá Tăng là phi pháp, nói rằng, “Đây 
là pháp, đây là tỳ-ni, đây là lời Phật dạy.” Rồi hành xá-la phá Tăng, tác 
yết-ma. Này Ưu-ba-ly, người phá Tăng như vậy một kiếp thọ khổ nơi 
nê-lê không thể cứu được. 

- Phá Tăng với tưởng pháp, bèn với tưởng phi pháp mà nói,'*% 


1881. Phi pháp tưởng phá JE#:#lfi#: Phi pháp, biết đó là phi pháp; và tuyên bố phi pháp với ý 
tương đó là phi pháp. Tỳ-kheo phá tăng biết rằng, sự phá tăng này sẽ đưa ra giáo pháp khác với 
chánh pháp. Tham chiếu Pali, Vin.ii. 205: tasmi adhammaditthi, bhede adhammaditthi, trong 
đây có phi pháp. Trong sự phá tăng này, là phi pháp. 

1882. Bốc thăm, lấy ý kiến. 

1883. Tham chiếu Pali: “Tỳ-kheo thuyết minh phi pháp là pháp, biết trong đây là phi pháp, 
trong sự phá Tăng này là phi pháp, mà kiên trì kiến giải dị biệt, xu hướng dị biệt, sở thích đị 
biệt, để nghị rút thăm, nói rằng, “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là giáo thuyết của Đạo sư.” 
(bhikkhu dhamma dhammoti dipeti. tasmi adhammaditthi, bhede adhammaditthi, vinidhãya 
ditthi, vinidhãya khanti, vinidhäya ruci, vinidhãäya bhãvam, anussäveti, saläkam gaheti, aya 
dhammo, ayam vinayo, ida satthusasanam) 

1884. Tức là, phi pháp mà tưởng là pháp, rồi tuyên bố với ý tưởng đó là phi pháp. Xem cht. 14 
& 16 trên. 


1086 BỘ LUẬT 3 





cũng như vậy. 

- Này Ưu-ba-ly, nếu Tỳ-kheo phi pháp nói là pháp, chấp chặt việc 
này, phá hòa hợp Tăng, có ý tưởng là pháp để phá, tưởng là pháp nói: 
“Đây là pháp, đây là tỳ-ni, đây là lời dạy của Phật,” kiến giải không 
khác, chấp nhận không khác, hành xá-la, tác yết-ma như vậy để phá 
Tăng. Này Ưu-ba-ly, người này không đọa địa ngục một kiếp để thọ 
khổ. Nghi, không nghi bốn vế cũng như vậy.'*° Tưởng phi pháp nghi 
bốn vế cũng như vậy. Như vậy cho đến thuyết không thuyết cũng như 
vậy, 1886 


1885. Tức là, pháp nghi là pháp, phi pháp nghi là phi pháp; pháp không nghi là pháp, phi pháp 
không nghi là phi pháp. Tứ cú theo Cũnavagga vi: tasmi adhammaditthi, bhede adhammaditthi 
(trong đây thấy là phi chánh pháp, trong Tăng phá cũng thấy là phi chánh pháp); tasmi adham- 
maditthi, bhede đhammaditthi (trong đây thấy là phi chánh pháp, trong Tăng phá thấy là pháp), 
tasmi adhammaditthi, bhede vematiko (trong đây thấy là phi pháp, trong Tăng phá thì nghi), 
tasmi đhammaditthi, bhede adhammaditthi (trong đây thấy là pháp, trong Tăng phá thấy là phi 
pháp). - . 

1886. Hết quyền 46. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1087 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương XVI: DIỆT TRÁNH'*? 


I. BẢY DIỆT TRÁNH 

1. Hiện Tiền Tỳ-Ni 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Ca-lưu-đà-di cùng nhóm sáu 
Tỳ-kheo đến tắm trong sông A-di-la-bat-đề. '8 Ca-Iưu-đà-di tắm xong, 
lên bờ khoác y của nhóm sáu Tỳ-kheo mà không xem, tưởng là của 
mình. Khoác xong rồi đi. Nhóm sáu Tỳ-kheo tắm xong lên bờ, không 
thấy y của mình lại thấy y của Ca-lưu-đà-di, liền nói: Ca-lưu-đà-di ăn 
trộm y của ta. Khi ấy người không hiện tiền mà tác yết-ma diệt tẫn. !8%9 

Ca-lưu-đà-di nghe chuyện, có sự nghi, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngôi lui qua một bên, đem nhân duyên trên bạch lên 
Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Ngươi lấy y với tâm gì? 


Ca-lưu thưa: 
- Con nghĩ là y của con nên lấy. Chứ không có ý nghĩ ăn trộm. 
Đức Phật dạy: 


- Như vậy thì không phạm tội. Nhưng không nên không xem y 
mà mặc. Cũng không nên khi người vắng mặt mà tác yết-ma như yết- 
ma ha (914a1) trách, yết-ma tẫn, yết-ma y chỉ, yết-ma ngăn không cho 
đến nhà bạch y, yết-ma cử tội, yết-ma diệt tẫn. Nếu tác yết-ma, không 
thành lại mắc tội đột-kiết-la. Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kết hiện 
tiền tỳ-ni diệt tránh.!*° Nên nói hiện tiền tỳ-ni như vậy. 


1887. Tham chiếu Pali, Cũnavagga 4 Samathakkhandhaka, Vin. ii. 73. Ngũ phần 23, “Diệt tránh 
pháp” (T22n1421, tr.153c); Thập tụng 35, “Tránh sự pháp” (T23n1435, tr.25 la). 

1888. A-di-la-bat-đề Jn[z&š#f‡J¿. Pali: AciravatT, con sông ở Kosala, chẩy qua trước cung điện 
của vua Pasenadi. 

1889. Kết tội Ba-la-di. 

1890. Hiện tiền tì-ni diệt tránh ĐảNfñi H)JEÊ. Pali: sammukhävinayo, chiết phục bằng sự hiện 
diện. Cf. Cũnavagøga 1v (Vin.i. 73). 


1088 BỘ LUẬT 3 





2. Ức Niệm Tỳ-Ni 

Khi Đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, thì bấy giờ Đạp-bà-ma-la 
Tử'”! không phạm trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá 
mà các Tỳ-kheo đều nói là phạm trọng tội nên hỏi: Thây có nhớ là 
phạm trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá không? VỊ ấy 
không nhớ phạm Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá nên trả lời: 
Tôi không nhớ phạm trọng tội như vậy. Rồi liền nói các Tỳ-kheo: Các 
Trưởng lão, đừng cật vấn tôi mãi. Các Tỳ-kheo cứ cật vấn mãi không 
thôi. Vị ấy nghĩ: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép vì tác pháp ức niệm tỳ-ni!#2 cho Đạp- 
bà-ma-la Tử bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Pháp thức như sau: Đạp-bà-ma-la Tử nên đến giữa Tăng, để trống 
vai bên hữu, cởi bỏ giày đép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Đạp-bà-ma-la Tử, không phạm 
trọng tội. Các Tỳ-kheo nói tôi phạm trọng tội Ba-la-di, tăng-p1à-bà-thi- 
sa, Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo hỏi tôi, “Thầy nhớ có phạm trọng tội Ba- 
la-di, tăng-g1à-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá không?” Tôi không nhớ có phạm 
trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá nên trả lời, “Tôi 
không nhớ phạm trọng tội như vậy. Các trưởng lão không nên luôn luôn 
nạn vấn tôi.” Nhưng các Tỳ-kheo cứ nạn vấn tôi mãi. Nay tôi không ức 
niệm, đến Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Cúi xin Tăng cho tôi ức niệm tỳ-ni. 
Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đạp-bà-ma-la Tử này không phạm 
trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá, mà các Tỳ-kheo 
đều nói phạm trọng tội Ba-la-di, cho đến Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo 
hỏi, “Thầy nhớ phạm trọng tội Ba-la-di cho đến Thâu-lan-giá không?” 
Tỳ-kheo này không nhớ phạm trọng tội nên trả lời, “Tôi không nhớ có 
phạm trọng tội. Các trưởng lão chớ có cật vấn tôi.” Nhưng các Tỳ-kheo 
cố nạn vấn không chịu thôi. Tỳ-kheo này không ức niệm có phạm tội, 
nay đến Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, trao cho Tỳ-kheo này ức niệm tỳ-ni. Đây là lời tác 
bạch. 


1891. Xem Phần ¡, Ch. ii. Tăng-già-bà-thi-sa 8 & 9. 
1892. Ức niệm tì-ni flt&RÄJE Pali: sativinayo, chiết phục bằng sự hồi ức. Cf. Cũnavagga iv 
(Vin. ii, 74) 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1089 





- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đạp-bà-ma-la Tử này không phạm 
trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá, mà các Tỳ-kheo 
đều nói phạm trọng tội Ba-la-di, cho đến Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo 
hỏi, “Thầy nhớ phạm trọng tội Ba-la-di cho đến Thâu-lan-giá không?” 
Tỳ-kheo này không nhớ phạm trọng tội nên trả lời, “Tôi không nhớ 
có phạm trọng tội. Các Trưởng lão chớ có cật vấn tôi.” Nhưng các 
Tỳ-kheo cố nạn vấn không chịu thôi. Tỳ-kheo này không ức niệm có 
phạm tội, nay đến Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Các Trưởng lão nào đồng ý 
Tăng trao cho Đạp-bà-ma-la Tử pháp ức niệm tỳ-ni thì im lặng. Vị nào 
không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. 

Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Đạp-bà-ma-la Tử yết-ma ức niệm 
rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

- Từ nay về sau, cho các T-kheo kết ức niệm tỳ-m để diệt tránh. 
Nên thuyết ức niệm tỳ-ni như vậy. 

3. Bất Sỉ Tỳ-Ni 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ có Tỳ-kheo tên là Nan- 
đề,'*3 điên cuồng tâm loạn, nhiều lần phạm các tội, chẳng phải pháp 
Sa-môn, nói năng không chừng mực; tới lui, ra vào, không thuận oai 
nghi. Khi tâm được bình phục trở lại, các Tỳ-kheo nói vị ấy phạm trong 
tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo hỏi Nan- 
đề: Thầy có nhớ phạm trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan- 
giá không? VỊ ấy liền trả lời: Trước đây tôi điên cuồng tâm loạn, khi 
ấy nhiều lần phạm các tội, tới lui, vào ra, không thuận oai nghi. Chẳng 
phải tôi cố làm như vậy, mà là do điên cuồng. Các Trưởng lão đừng nên 
gạn hỏi việc ấy mãi. Nhưng các Tỳ-kheo cố ý gạn hỏi mãi không chịu 
thôi. Tỳ-kheo kia khởi ý nghĩ: Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép, Tăng trao cho Tỳ-kheo Nan-đề bất si tỳ-ni'* bằng 
pháp bạch tứ yết-ma theo diễn tiến như sau: Tỳ-kheo Nan-đề nên đến 
trong Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo Nan-đề, điên cuỗng 
tâm loạn, khi ấy nhiều lần phạm các tội, tới lui, ra vào, không thuận oai 
nghi. Sau đó bình phục lại. Các Tỳ-kheo hỏi tôi, “Thầy có nhớ phạm 


1893. Trên kia nói là tỳ-kheo Na-để(-do) 
1894. Bất s¡ t-ni 4`J##E#JE. Pali: amũhavinayo, chiết phục bằng sự bất si. Cf. Cũnavagga iv 
(VI. 1i. 80) 


1090 BỘ LUẬT 3 





trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá không?” Tôi trả lời, 
“Trước đây tôi điên cuồng tâm loạn, khi ấy nhiều lần phạm các tội, tới 
lui, ra vào, không thuận oai nghi. Chẳng phải tôi cố ý làm mà là do tâm 
điên cuồng vậy. Các trưởng lão đừng nên gạn hỏi tôi mãi.” Nhưng các 
Tỳ-kheo cứ gạn hỏi tôi không chịu thôi. Nay tôi hết si, đến trước Tăng 
xin bất sĩ tỳ-ni. Cúi xin Tăng cho tôi bất si tỳ-ni. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Nan-đềể đây điên cuồng 
tâm loạn, phạm các tội nhiều, nói năng lung tung, ra vào tới lui không 
thuận với oai nghi, sau đó phục hồi lại. Các Tỳ-kheo hỏi Nan-đề, 
“Thầy có nhớ phạm trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá 
không?” Vị ấy liền trả lời, “Trước đây tôi điên cuồng tâm loạn, nhiều 
lần phạm các tội, nói năng không chừng mực; ra vào, tới lui, không 
thuận oai nghi. Đây là do điên cuồng chứ chẳng phải tôi cố ý làm. Các 
Trưởng lão đừng cật vấn tôi mãi.” Nhưng các Tỳ-kheo cố ý cật vấn mãi 
không thôi. Tỳ-kheo này nay không còn si cuồng, đến trước Tăng xin 
bất sĩ tỳ-ni. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 
Tăng trao cho Tỳ-kheo Nan-đề bất si tỳ-ni. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Nan-để đây điên cuồng 
tâm loạn, phạm các tội nhiều, nói năng lung tung, ra vào tới lui không 
thuận với oai nghi, sau đó phục hồi lại. Các Tỳ-kheo hỏi Nan-đề, 
“Thầy có nhớ phạm trọng tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, Thâu-lan-giá 
không?” Vị ấy liền trả lời, “Trước đây tôi điên cuồng tâm loạn, nhiều 
lần phạm các tội, nói năng không chừng mực; ra vào, tới lui, không 
thuận oai nghi. Đây là do điên cuồng chứ chẳng phải tôi cố ý làm. Các 
Trưởng lão đừng cật vấn tôi mãi.” Nhưng các Tỳ-kheo cố ý cật vấn mãi 
không thôi. Tỳ-kheo này nay không còn si cuồng, đến trước Tăng xin 
bất sĩ tỳ-ni. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo Nan-để bất si tỳ-ni. Các Trưởng 
lão nào đồng ý Tăng trao cho Tỳ-kheo Nan-đề bất si tỳ-ni thì im lặng. 
Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo Nan-để bất si tỳ-ni rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy» 

Từ nay về sau, cho phép các Tỳ-kheo kết bất si tỳ-ni để diệt tránh. 
Nên nói bất si tỳ-ni như vậy. 

4. Tự Ngôn Trị 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1091 





Thế Tôn ở tại thành Chiêm-bà, bên ao Già-cừ.'*5 Bấy giờ đức 
Thế Tôn bố-tát vào ngày mười lăm có trăng. Chúng Tăng ngồi vây 
quanh Ngài chỗ đất trống. Đầu đêm đã qua, tôn giả A-nan từ chỗ ngồi 
đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
thưa: 

- Đầu đêm đã qua, cúi xin Đức Thế Tôn thuyết giới. 

Đức Thế Tôn im lặng. Tôn giả A-nan liền trở về lại chỗ ngồi. 
Giữa đêm, sau đêm đã qua, tướng bình minh đã xuất hiện, tôn giả A-nan 
lại từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm 
đất, chắp tay thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, giữa đêm, sau đêm đã qua, tướng bình 
minh đã xuất hiện, chúng Tăng ngồi đã lâu, cúi xin Thế Tôn thuyết 
IỚI. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Trong chúng không thanh tịnh. Muốn Như Lai yết-ma thuyết giới 
trong một chúng không thanh tịnh, là điều không thể có. 

Tôn giả A-nan im lặng, trở về lại chỗ ngồi. Khi ấy trưởng lão 
Mục-liên nghĩ: “Trong chúng có vị nào không thanh tịnh nên Đức Như 
Lai mới nói, trong chúng không thanh tịnh. Muốn Như Lai yết-ma thuyết 
giới trong một chúng không thanh tịnh, là điều không thể có.” 

Bấy giờ trưởng lão Mục-liên tự suy nghĩ, quán sát trong chúng 
bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy Tỳ-kheo không thanh tịnh kia ngồi 
cách Phật không xa. VỊ ấy phi Sa-môn tự nói là Sa-môn, phi tịnh hạnh 
tự nói là tịnh hạnh, là kẻ phá giới làm các điều ác, bất tịnh, không có 
bạch pháp, tà kiến, che dấu các ác đã phạm, như cái cây bộng ruột, 
tuy bên ngoài có nhánh lá mà bên trong trống không, không chắc thật. 
Mục-liên thấy rồi, liền nghĩ: “Đức Thế Tôn thấy Tỳ-kheo này nên mới 
nói: Trong chúng không thanh tịnh. Muốn Như Lai yết-ma thuyết giới 
trong một chúng không thanh tịnh, là điều không thể có.” Khi ấy trưởng 
lão Mục-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Tỳ-kheo kia nói: 

- Tại sao thầy không chịu đứng dậy? Thế Tôn đã biết thầy, đã 
thấy thây. Thầy nên đứng dậy, đi ra khỏi chỗ này! Thầy không nên ngồi 
nơi đây. 

Khi ấy Mục-liên nắm tay Tỳ-kheo kia kéo ra ngoài cửa, rồi trở vô 
bạch Phật: 

- Trong chúng đã thanh tịnh rồi. Cúi xin Đức Thế Tôn thuyết 
gIỚI. 





1895. Già-cừ fJllŸŠ; các phần trước, nói là Già-già. Pali: Gagga. 


1092 BỘ LUẬT 3 





Đức Phật bảo: 

- Này Mụuc-liên, không nên làm như vậy. Vào lúc khác cũng không 
nên làm như vậy. Này Mục-liên, phải khiến cho người kia phục tội, sau 
đó mới kết tội. Người kia không phục tội mà kết tội thì không nên. Từ 
nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kết tự ngôn trị để diệt tránh. Nên nói tự 
ngôn trị'”*° như vậy. 

Khi Đức Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ, thì bấy giờ các Tỳ-kheo ở 
Xá-vệ tranh cãi nhau, chúng Tăng tìm kiếm tội như pháp như tỳ-ni, như 
lời Phật dạy. 

5. Đa Nhân Ngữ 

Bấy giờ Thế Tôn ở tại Xá-vệ. Các Tỳ-kheo ở Xá-vệ tranh cãi 
nhau. Chúng Tăng truy cứu tội như pháp, như tỳ-m1, như lời Phật dạy. 
Khi ấy, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

- Nên tìm kiếm tội bởi nhiều người; căn cứ theo lời của đa số biết 
pháp để nói. Từ nay về sau vì các Tỳ-kheo kết pháp diệt tránh đa nhân 
ngữ.'*”' Nên nói như vậy, dùng đa nhân ngữ. 

6. Tội Xứ Sở 

Khi Đức Thế Tôn ở tại Thích-sí-sấu. Tỳ-kheo tên là Tượng Lực", 
ưa luận nghị cùng ngoại đạo. Khi bị hỏi gắt, thì lời trước mâu thuẫn lời 
sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, lời trước mâu thuẫn lời 
sau. Ở trong Chúng, cố ý nói dối. Bấy giờ, các ngoại đạo đều cùng nhau 
cơ hiểm: Sa-môn Thích tử không biết hổ thẹn, chỉ làm việc vọng ngữ, 
mà tự nói mình biết chánh pháp. Khi bị hỏi gắt, thì lời trước mâu thuẫn 
lời sau. Khi ở trong chúng bị hỏi, thì trước sau nói nghịch nhau, cố ý 
vọng ngữ. Như vậy có gì là chánh pháp? Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có 
vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách 
Tượng Lực Thích tử: “Sao cùng ngoại đạo luận nghị, khi bị hỏi gắt, thì 
lời trước mâu thuẫn lời sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, 
lời trước mâu thuẫn lời sau?” Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh 
lễ sát chân, đem nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo khiển trách 
Tượng Lực Thích tử: 

- Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao cùng ngoại đạo luận nghị, khi bị hỏi gắt, thì lời trước mâu 


1896. Tự ngôn trị El Eïïñ. Pali: paniññãtakarana, phán quyết bằng sự tự nhận. Cf. Cũnavagga 
1v (Vin. 11. 83) 

1897. Dụng đa nhân ngữ HZ Xññ. Căn cứ ý kiến đa số. Thập tụng: mích tội tướng. Pali: 
yebuyyasikã, sự quyết định theo đa số. Cf. Cũnavagga ¡v (Vin. ii. 84) 

1898. Xem Phần ¡, ch. v, Ba-dật-đề 1. 





SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1093 





thuẫn lời sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, lời trước mâu 
thuẫn lời sau, cố ý nói dối? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khiển trách Tượng Lực rồi, 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Nên trao cho Tỳ-kheo kia tác tội xứ sở,'° bằng pháp bạch tứ 
yết-ma. 

Pháp thức như sau: Tập Tăng. Tập Tăng rồi tác cử. Tác cử rồi tác 
ức niệm. Tác ức niệm rồi kết tội. Trong chúng nên sai một vị có khả 
năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tượng Lực Thích tử này ưa luận 
nghị cùng ngoại đạo, khi bị hỏi gắt, thì lời trước mâu thuẫn lời sau. Ở 
trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, lời trước mâu thuẫn lời sau, 
cố ý nói dối. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng trao cho Tượng Lực Thích tử yết-ma tác tội xứ sở, nói: “Này 
Tượng Lực, không lợi và không hay gì cho ông, khi lý luận bị kẹt ông 
dùng cách nói, trước sau nghịch nhau. Trong chúng khi được hỏi đến 
ông cũng dùng cách nói trước sau trái nghịch nhau, cố ý nói vọng.” Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tượng Lực Thích tử này ưa luận 
nghị cùng ngoại đạo, khi bị hỏi gắt, thì lời trước mâu thuẫn lời sau. Ở 
trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, lời trước mâu thuẫn lời sau, cố 
ý nói dối. Nay Tăng trao cho Tượng Lực Thích tử yết-ma tác tội xứ sở, 
nói: “Này Tượng Lực, không lợi và không hay gì cho ông, khi lý luận 
bị kẹt ông dùng cách nói, trước sau nghịch nhau. Trong chúng khi được 
hỏi đến ông cũng dùng cách nói trước sau trái nghịch nhau, cố ý nói 
vọng.” Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho Tượng Lực Thích tử 
yết-ma tác tội xứ sở thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là 
yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao cho Tượng Lực Thích tử yết-ma tác tội 
xứ sở rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như 
vậy. 

Từ nay về sau vì các Tỳ-kheo kết làm pháp diệt tránh bằng tội xứ 
sở. Nên nói như vậy, kết tội xứ sở. 

7. Như Thảo Phú Địa 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tỳ-kheo nước Xá-vệ cùng 


1899. Tác tội xứ sở ƒE3EJ#fjf. Ngũ phân: bản ngôn trị i38. Thập tụng: mích tội tướng. Pali: 
tassapäpiyyasikã. Cfí. Cũnavagga ¡v (Vin. ii. 85) 


1094 BỘ LUẬT 3 





nhau tranh cãi. Các Tỳ-kheo phần đông phạm giới, chẳng phải pháp 
Sa-môn, ai cũng làm, ai cũng nói, ra vào không chừng mực. Sau đó các 
Tỳ-kheo tự nghĩ: “Chúng ta phần đông phạm các giới, chẳng phải pháp 
Sa-môn, ai cũng làm ai cũng nói, ra vào không giới hạn. Nếu chúng ta 
không tự mình khéo hỏi việc này, hoặc giả tránh sự này càng sâu thêm, 
càng nặng thêm. Trải qua năm tháng mà không thể như pháp như luật, 
như lời Phật dạy để diệt trừ tránh sự được, khiến cho Tăng không được 
an lạc.” Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên diệt tránh sự này bằng cách như cỏ che đất. !*90 

- Từ nay về sau, vì các Tỳ-kheo kết pháp diệt tránh như cỏ che 
đất. Nên nói như vậy, như cỏ che đất. 

II. BỔN TRÁNH SỰ 

Thế Tôn ở Câu-thiểm-di. Các Tỳ-kheo Câu-thiểm-di tranh cãi 
nhau.'”! Tỳ-kheo tranh cãi với Tỳ-kheo. Tỳ-kheo tranh cãi với Tỳ- 
kheo-mi. Tỳ-kheo-ni tranh cãi với Tỳ-kheo. Tỳ-kheo-nI tranh cãi với 
Tỳ-kheo-ni. Xiển-đà Tỳ-kheo bỏ Tỳ-kheo, tán trợ cho Tỳ-kheo-ni, về 
phía với Tỳ-kheo-ni. Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống khổ hạnh, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách các Tỳ-kheo rồi, 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng 
vô số phương tiện khiển trách các Tỳ-kheo: 

- Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Này các Tỳ-kheo Câu-thiểm-di, sao Tỳ-kheo tranh cãi 
với Tỳ-kheo. Tỳ-kheo tranh cãi với Tỳ-kheo-ni. Tỳ-kheo-mi tranh cãi 
với Tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni tranh cãi với Tỳ-kheo-ni. Xiển-đà Tỳ-kheo bỏ 
Tỳ-kheo, tán trợ cho Tỳ-kheo-ni, về phía với Tỳ-kheo-ni? 

Dùng vô số phương tiện để khiển trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Có bốn tranh chấp:'* ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh và sự 
IE“hNN,”” 


1900. Như thảo phú địa #[Iñ##@Nl. Ngũ phần: thảo bố địa ñïfiïHl. Pali: tittavatthãrako. 

1901. Xem Chương Câu-thiểm-di trên. 

1902. Tránh ứŸ. Thập tụng: sự Sf. Tránh tức sự; hai từ cùng một gốc trong tiếng Phạn. Pali: 
adhikaranä. Cf. CũI. ¡v (Vin.ii. 88). vấn để được thảo luận, được tranh cãi; chủ điểm hay trung 
tâm của sự tranh chấp. 

1903. Bốn tránh sự: các giải thích và cht. dưới. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1095 





Thế nào là ngôn tránh?! 

Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo tranh cãi nhau, đưa đến mười tám tránh 
sự: pháp, phi pháp, tỳ-ni, phi tỳ-ni, cho đến thuyết, bất thuyết.!9% Nếu 
do tướng trạng như vậy, tranh cãi nhau về ngôn ngữ, dẫn đến chỗ hai 
bên tranh chấp nhau, đó gọi là ngôn tránh. 

Thế nào gọi là mích tránh?!9% 

Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo tìm tội nhau, dùng ba việc kiến-văn-nghi 
để cử, phá giới, phá kiến, phá oai nghi, cùng nhau tìm tội như vậy, 
không vọng cầu phe cánh thế lực, an ủi ý người, hoặc cử tác ức niệm 
hoặc an việc này không an việc này, không si không thoát, đó gọi là 
mích tránh. 

Thế nào gọi là phạm tránh?!?0? 

Phạm bảy loại tội Ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, cho đến ác thuyết, 
đó gọi là phạm tránh. 

Thế nào gọi là sự tránh?!998 

Việc cần làm trong ngôn tránh, việc cần làm trong mích tránh, 
việc cần làm trong phạm tránh. Đó gọi là sự tránh.!?® 

Gốc rễ của ngôn tránh là gì? 

Tham, nhuế, si là gốc rễ. Không tham, không nhuế, không si là 
gốc rễ. Tăng là gốc rễ. Giới'?!° là gốc rễ. Nhân là gốc rễ. Sáu tránh'?!" 
là gốc rễ. Mười tám sự phá Tăng là gốc rễ. Đó gọi là căn của ngôn 
tránh. 

Gốc rễ của mích tránh là gì? 

Tham, nhuế, si, là gốc rễ. Không tham, không nhuế, không si là 


1904. Ngôn tránh EïñF. Thập tụng: đấu tránh sự [”Jấ##E. Pali: vivadädhikarana, tranh chấp do 
bất đồng về lời lẽ. 

1905. Xem trên, cht. 16, Ch. Ix, tr.64. 

1906. Mích tránh #tñf. Ngũ phần: giáo giới tránh Ÿ⁄#Ÿ. Thập tụng: vô căn sự ##jÑ3f. Pali: 
anuvädãädhikarana, tranh chấp về sự giáo giới, về lời lẽ buộc tội. 

1907. Phạm tránh 3ñ. Thập tụng: phạm tội sự 3U3EEẼ. Pali: ãpattädhikarana, tranh chấp về 
tội danh 

1908. Sự tránh Sff. Thập tụng: thường sở hành sự 3 Hif7 SE. Pali: Kiccãdhikarana, tranh chấp 
về nghĩa vụ. 

1909. Ngũ phần 23 (T22n1421 tr.154a25): tranh cãi về các pháp tác yết-ma, những phận sự 
thường ngày, là sự tránh. Thập tụng 35 (T23n1435 tr.251b16): thường sở hành sự, tranh cãi về 
các loại yết-ma, về bố-tát, tự tứ, các phận sự hằng ngày của Tăng. 

1910. Giới ?#, chỉ cương giới 























1911. Lục tránh 7S#?. Thập tụng: lục đấu tránh bản 7SƑlif2R. sáu gốc rễ của sự tranh cãi. Pali, 
Ibid., cha vivädamilãni: Kodhano (sân hận), makkhT (ngụy thiện), issukT (tật đố) (maccharT), 
sanho (giảo hoạt), pãpiccho (ác dục), sanditthiparamäsï (bảo thủ quan điểm). Cf. Tập dị môn 
15 (tr. 431a16). 


1096 BỘ LUẬT 3 





gốc rễ. Tăng làm là gốc rễ. Giới là gốc rễ. Nhân là gốc rễ. Ba cử sự là 
gốc rễ. Đó gọi là căn của mích tránh. 

Gốc rễ của phạm tránh là gì? 

Tham, nhuế, si, là gốc rễ. Tăng là gốc rễ. Giới là gốc rễ. Nhân là 
gốc rễ. Ba cử sự là gốc rễ. Chỗ khởi của sáu phạm'° là gốc rễ. Đó gọi 
là căn của phạm tránh. 

Gốc rễ của sự tránh là gì? 

Tham, nhuế, si, là gốc rễ. Không tham, không nhuế, không si là 
gốc rễ. Tăng làm là gốc rễ. Giới là gốc rễ. Nhân là gốc rễ. Đó là căn 
của sự tránh. 

Ngôn tránh là thiện, bất thiện, vô ký? Ngôn tránh hoặc thiện, 
hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Tại sao gọi ngôn tránh là thiện? 

T-kheo cùng với Tỳ-kheo tranh cãi nhau với tâm thiện, nói pháp 
hay phi pháp, cho đến thuyết hay bất thuyết. Cùng nhau tranh cãi như 
vậy, cả hai đều tranh cãi nhau với thiện tâm, cho nên gọi ngôn tránh là 
thiện. 

Tại sao gọi ngôn tránh là bất thiện? 

Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo tranh cãi nhau với tâm bất thiện, nói pháp 
hay phi pháp, cho đến thuyết hay bất thuyết. Bằng tướng trạng như 
vậy, tranh cãi lời lẽ với nhau dẫn đến xung đột. Đó là ngôn tránh là bất 
thiện. 

Tại sao gọi ngôn tránh là vô ký? 

Tỳ-kheo tranh cãi nhau với tâm vô ký, dẫn mười tám việc, pháp 
hay phi pháp, cho đến thuyết hay bất thuyết. Tranh cãi lời lẽ với nhau 
về những sự viêc như vậy, đó là ngôn tránh là vô ký. 

Mích tránh là thiện, bất thiện, vô ký? Mích tránh hoặc thiện hoặc 
bất thiện hoặc vô ký. 

Tại sao gọi mích tránh sự thiện? 

Trong đây, Tỳ-kheo với tâm thiện cùng nhau tìm kiếm tội về phá 
giới, phá kiến, phá oai nghi, căn cứ trên ba cử sự thấy-nghe-nghi; bên 
trong có năm pháp khiến người ấy được xuất tội, trở thành không phạm, 
thanh tịnh không cấu uế, không khiến cho người ấy có tiếng xấu lan đi. 
Bằng tướng trạng như vậy mà tìm kiếm tội, cùng nhau thảo luận, không 
vọng cầu thế lực trợ bạn; nhưng an ủi tâm người kia, khi tác cử, tác ức 


1912. Tham chiếu Pali, Vin. ii. 90, cha ãpattisamutthãnä, sáu đẳng khởi của tội: tội khởi chỉ 
từ thân, khởi chỉ từ miệng; từ cả thân và miệng, cả thân và ý; từ cả miệng và ý, từ cả thân và 
miệng và ý. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1097 





niệm, yên việc này, không yên việc này, không si mê, khiến cho thoát 
khỏi tội. Đó gọi là thiện mích tránh sự. 

Tại sao gọi mích tránh sự không thiện? 

Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo bằng tâm bất thiện tìm kiếm tội về phá 
giới, phá kiến, phá oai nghi, căn cứ trên ba cử sự thấy-nghe-nghi; bên 
trong không có năm pháp, không muốn khiến người này được xuất tội, 
mà muốn cho người này phạm tội, cấu uế không thanh tịnh, muốn khiến 
cho người này có tiếng tăm bất thiện lan tràn. Bằng tướng trạng như vậy 
mà tìm kiếm tội; cùng thảo luận, không vọng cầu thế lực trợ bạn, không 
làm cho người kia an tâm, khi bị tác cử, khi bị tác ức niệm, an việc này 
không an việc này, si mê không thoát tội. Đó gọi là mích tránh sự bất 
thiện. 

Thế nào gọi là mích tránh sự vô ký? 

Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo với tâm vô ký tìm kiếm tội về phá giới, 
phá kiến, phá oai nghi, căn cứ trên ba cử sự thấy-nghe-nghi. Bằng tướng 
trạng như vậy mà tìm kiếm tội, cùng nhau thảo luận, không vọng cầu 
thế lực trợ bạn; nhưng an ủi tâm người kia, khi tác cử, tác ức niệm, yên 
việc này, không yên việc này, không si mê, khiến cho thoát khỏi tội. Đó 
gọ! là thiện mích tránh sự. Đó gọi là mích tránh sự vô ký. 

Phạm tránh là thiện, là bất thiện, là vô ký? Phạm tránh hoặc bất 
thiện hoặc vô ký. 

Tại sao gọi phạm tránh là bất thiện? 

Sự phạm tội cố ý của phàm phu, hoặc học nhân", Đó gọi là 
phạm tránh là bất thiện. 

Tại sao gọi phạm tránh là vô ký? Sự phạm tội không cố ý của 
phàm phu hoặc học nhân; sự phạm không cố ý của bậc vô trước'?!*. Đó 
gọi là phạm tránh vô ký. 

Sự tránh là thiện, là bất thiện, là vô ký? Sự tránh hoặc thiện hoặc 
bất thiện hoặc vô ký. 

Tại sao gọi sự tránh là thiện? 

Tỳ-kheo với thiện tâm mà tác sự!” trong ngôn tránh, tác sự trong 
mích tránh, tác sự trong phạm tránh. Đó gọi là sự tránh thiện. 

Tại sao gọi sự tránh là bất thiện? Với tâm bất thiện mà tác sự 
trong ngôn tránh, tác sự trong mích tránh, tác sự trong phạm tránh. Đó 


1913. Bảy hạng học nhân, tức bảy bậc Thánh giả hữu học, từ Dự lưu hướng, cho đến A-la-hán 
hướng 

1914. Chỉ A-la-hán quả, thuộc hàng Thánh giả vô học. 

1915. Tham chiếu Pali, Vin. ii. 91: Tăng tác yết-ma với thiện tâm, đây gọi là sự tránh thiện 
(kiccädhikaranam kusalam). 


1098 BỘ LUẬT 3 





gọi là sự tránh không thiện. Vô ký cũng như vậy. Nếu bằng tâm vô ký 
mà làm tức là sự tránh vô ký. 

Ngôn, ngôn tránh, ngôn tránh và ngôn, ngôn tránh và tránh 
ngôn.!9!9 

Hoặc có ngôn tức là ngôn tránh, hoặc có ngôn chẳng phải ngôn 
tránh, hoặc có ngôn tránh tức là ngôn, hoặc có ngôn tức là tránh, hoặc 
có ngôn chẳng phải tránh, hoặc có tránh tức là ngôn, hoặc có tránh 
chẳng phải ngôn. 

Thế nào là có trường hợp ngôn tức là ngôn tránh? 

T-kheo tranh cãi với Tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyết hay bất thuyết. Bằng tướng trạng như vậy, tranh 
chấp lời lẽ với nhau, dẫn đến xung đột, hai bên không hòa. Đó gọi là có 
ngôn tức là ngôn tránh.'?! 

Thế nào là có trường hợp ngôn chẳng phải ngôn tránh? !°!8 

Cha cãi với con, con cãi với cha; con cãi với mẹ, mẹ cãi với con; 
anh cãi với em, em cãi với anh; chị cãi với em, em cãi với chị, hoặc 
những người khác cãi nhau.'?'° Đó gọi là có ngôn chẳng phải ngôn 
tránh.” 

Thế nào là ngôn tránh tức là ngôn? 

T-kheo tranh cãi với Tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyết hay bất thuyết. Bằng tướng trạng như vậy, tranh 
chấp lời lẽ với nhau, dẫn đến xung đột, hai bên không hòa. Đó gọi là 
ngôn tránh tức là ngôn.'*! 

Thế nào là ngôn tức tránh?!” 

Tỳ-kheo tranh cãi với Tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyết hay bất thuyết. Bằng tướng trạng như vậy, tranh 
chấp lời lẽ với nhau, dẫn đến xung đột, hai bên không hòa. Đó gọi là 


1916. Bốn vế, quan hệ chéo giữa ngôn và tránh sự. Pali (Vin.ii. 91): vivädo viväadädhikaranam 
(ngôn tức ngôn tránh), vivãdo no adhikaranam (ngôn không phải tránh), adhikaranam no 
vivãdo (tránh không phải ngôn), adhikaranañceva vivãdo ca (vừa tránh vừa ngôn). 

1917. Pali, ibid., vivado vivadadhikaranam. 

1918. Pali: vivãdo no adbhikaranam, tranh luận mà không phải là tránh sự. 


1919. Pali, 1bid., sahãyop1 sahãyena vivadati, bạn cãi với bạn. 

1920. Những người này cãi nhau, không dẫn đến xung đột, nên không thành tránh sự. Thập 
tụng: đấu tránh nhưng không phải tránh sự: Tỳ-kheo tranh cãi nhau, nhưng chưa thành xung 
đột. 

1921. Giống như trường hợp một: ngôn tức ngôn tránh. Thập tụng và Pali không tách riêng với 
trường hợp đầu. 

1922. Pali, ibid., không để cập. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1099 





ngôn tức là tránh!?”. 

Thế nào là ngôn không tránh?!” 

Cha cãi với con, con cãi với cha; con cãi với mẹ, mẹ cãi với con; 
anh cãi với em, em cãi với anh; chị cãi với em, em cãi với chị, hoặc 
những người khác cãi nhau'”°. Đó gọi là ngôn mà không tránh. 

Thế nào là tránh tức là ngôn?! 

T-kheo tranh cãi với Tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyết hay bất thuyết. Bằng tướng trạng như vậy, tranh 
chấp lời lẽ với nhau, dẫn đến xung đột, hai bên không hòa. Đó gọi là 
tránh, tức là ngôn.!?” 

Thế nào là tránh mà chẳng phải ngôn? 

Trừ ngôn tránh, các tránh sự khác như mích tránh, phạm tránh, sự 
tránh thì gọi là tránh mà chẳng phải ngôn. 

Mích và mích tránh, mích tránh và mích, mích tránh và tránh 
mích. 

(Bốn vế này giải thích chéo như bốn vế ngôn tránh trên không 
khác, nên không chép ra. Tức nói: mích tức là mích tránh. Phạm tránh, 
sự tránh, cũng giải chéo như vậy)'”3 

HI. TRÁNH SỰ DIỆT 

1. Nguyên Tắc Hiện Tiền 

Nếu một Tỳ-kheo trước mặt một Tỳ-kheo nói những lời hay đẹp 
để giáo giới, hay để tẫn xuất, nhưng là phi pháp, phi tỳ-ni, phi lời Phật 
dạy, mà vị kia lại nói nói: “Đây là pháp, là tỳ-mi, là lời Phật dạy, hãy 
nên chấp hành.” Tránh sự được diệt như vậy là phi pháp diệt tránh, phi 
pháp tương tợ hiện tiển tỳ-ni. 

Một Tỳ-kheo trước mặt hai Tỳ-kheo, trước ba Tỳ-kheo, trước 
Tăng cũng như vậy. 

Hai Tỳ-kheo trước một Tỳ-kheo trước hai Tỳ-kheo, trước ba Tỳ- 
kheo, trước Tăng cũng như vậy. 

Ba Tỳ-kheo trước một Tỳ-kheo, hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, trước 
Tăng cũng như vậy. 

Hoặc Tăng vì một Tỳ-kheo, vì hai Tỳ-kheo, vì ba Tỳ-kheo, vì 


1923. Giống như trường hợp đầu. Pali và Thập tụng không tách riêng 

1924. Pali: vivado na adhikarana, tranh luận không phải tránh sự. 

1925. Giống như trường hợp thứ hai. Thập tụng không tách riêng. 

1926. Pali: adhikaranam no vivãdo: đó là tránh sự về giáo giới, tránh sự về phạm tội, tránh sự 
về tác sự. 

1927. Như các trường hợp một và ba. 

1928. Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 


1100 BỘ LUẬT 3 





Tăng cũng phải như vậy. 

Nếu một Tỳ-kheo trước mặt một Tỳ-kheo nói những lời hay đẹp 
để giáo giới, như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy. Vị kia nói như vầy: 
“Đây là pháp, là tỳ-ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận” 
Nếu làm như vậy mà tránh sự được diệt, đó là như pháp diệt tránh hiện 
tiễn tỳ-ni. 

Trong đây, thế nào gọi là hiện tiền? Đó là pháp, tỳ-ni, và 
người. '? 

Thế nào là pháp hiện tiền? Đó là pháp được thọ trì để diệt tránh. 

Thế nào là tỳ-ni hiện tiền? Đó là tỳ-ni được thọ trì để diệt tránh. 

Thế nào là người hiện tiền? Đó là người được trao đổi bằng nói 
năng, luận nghị. 

Nếu tránh sự diệt rồi, Tỳ-kheo nào khơi lên lại, phạm Ba-dật- 
đề ,!930 

Nếu Tỳ-kheo mới đến sau, hay mới thọ giới, gọi đó là sơ tránh!”?!, 
nếu phát khởi trở lại, phạm Ba-dật-đề. 

Một Tỳ-kheo vì hai Tỳ-kheo, vì ba Tỳ-kheo, vì Tăng cũng như 
vậy. Hai Tỳ-kheo vì một Tỳ-kheo, vì hai Tỳ-kheo, vì ba Tỳ-kheo, vì 
Tăng cũng như vậy. Ba Tỳ-kheo vì một Tỳ-kheo, vì hai Tỳ-kheo, vì ba 
Tỳ-kheo, vì Tăng cũng như vậy. 

Tăng vì một Tỳ-kheo nói những lời hay đẹp để giáo giới, như 
pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy. Vị kia nói như vầy: “Đây là pháp, là 
tỳ-ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận.” Nếu làm như 
vậy mà tránh sự được diệt, đó là như pháp diệt tránh hiện tiền tỳ-ni. 

Thế nào gọi là hiện tiền? Đó là pháp, người, Tăng và giới.'°32 

Thế nào là pháp hiện tiền? Đó là pháp được thọ trì để diệt tránh. 

Thế nào là tỳ-ni hiện tiền? Đó là tỳ-ni được thọ trì để diệt tránh. 

Thế nào là người hiện tiền? Đó là người được trao đổi bằng nói 
năng, luận nghị. 

Thế nào là Tăng hiện tiên? Đồng một yết-ma, hòa hợp tụ hội một 
chỗ, người không đến thì chúc thọ, người có mặt đủ tư cách ngăn mà 
không ngăn. 

Thế nào là giới hiện tiền? Yết-ma tại trong cương giới được qui 
định. 


1929. Ba yếu tố hiện tiễn. 

1930. Tỳ-kheo, Ba-dật-đề 66. 

1931. Chỉ tránh sự được diệt mà mình không có mặt, do đó không chấp nhận. 
1932. Bốn yếu tố hiện tiền. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1101 





Nếu tránh sự đã được chấm dứt, vị nào khơi lên lại phạm Ba-dật- 
đề. Nếu Tỳ-kheo mới đến sau hay mới thọ giới, gọi đó là sơ tránh, mà 
phát khởi lên lại, thì phạm Ba-dật-để. Vị nào dữ dục rồi sau hối hận, 
phạm Ba-dật-đề.!3 

Tăng vì hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, Tăng cũng như vậy. 

2. Diệt Ngôn Tránh 

¡. Hiện tiền luật 

1. Bấy giờ tôn giả A-nan'” từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai 
bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu pháp để diệt ngôn 
tránh? 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Ngôn tránh được diệt bằng hai pháp. Diệt bằng hiện tiền tỳ-ni, 
dùng đa nhân ngữ. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Có trường hợp nào ngôn tránh được diệt bằng một pháp là hiện 
tiền tỳ-ni, mà không dùng đa nhân ngữ hay không? 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Có. 

A-nan hỏi: 

- Đó là trường hợp nào? 

Đức Phật dạy: 

- Nếu một Tỳ-kheo trước mặt một Tỳ-kheo nói những lời hay đẹp 
để giáo giới, như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy. Vị kia nói như vầy: 
“Đây là pháp, là tỳ-ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận. ” 
Như vậy tránh sự được diệt. Này A-nan, đó gọi là ngôn tránh được diệt 
bằng một pháp, không dùng đa nhân ngữ. 

Hiện tiền: nghĩa như trên. 

Một Tỳ-kheo vì hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, Tăng cũng như vậy. 

Hai Tỳ-kheo vì một Tỳ-kheo, hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, Tăng 
cũng như vậy. Ba Tỳ-kheo vì một Tỳ-kheo, hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, 
Tăng cũng như vậy. Tăng vì một Tỳ-kheo nói những lời hay đẹp để giáo 
giới, như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy. Vị kia nói như vầy: “Đây 
là pháp, là tỳ-ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận.” Này 
A-nan, tránh sự này nhờ vậy mà được chấm dứt. Đó là ngôn tránh được 
diệt bằng một pháp là hiện tiền tỳ-ni, chứ không dùng đa nhân ngữ. 


1933. Tỳ-kheo, Ba-dật-để 76. 
1934. Ngũ phần, Thập tụng: Ưu-ba-ly hỏi. 


1102 BỘ LUẬT 3 





Hiện tiền: nghĩa như trên. 

Tăng vì hai Tỳ-kheo, ba Tỳ-kheo, Tăng cũng như vậy. 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

- Vị Tỳ-kheo tranh cãi kia, không thể chấp nhận Tăng tác pháp 
như vậy để diệt tránh, nghe trú xứ nọ có chúng Tăng giỏi, Thượng tọa 
giỏi, là người trí tuệ. Vị Tỳ-kheo tranh cãi kia do sự tranh cãi này nên 
đến nơi trú xứ kia. Hoặc giả trên đường đi gặp được người có thể chấm 
dứt sự tranh cãi như pháp, như tỳ-mi, như lời Phật dạy, này A-nan, đó là 
ngôn tránh được diệt bằng một pháp hiện tiển tỳ-ni, chứ không dùng đa 
nhân ngữ. Chữ hiện tiền ở đây cùng có nghĩa như trên. 

2. Tỳ-kheo tranh cãi kia trên đường đi không gặp được vị có thể 
như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để chấm dứt sự tranh cãi thì vị 
Tỳ-kheo tranh cãi kia nên đến nơi chúng Tăng đó, trước Thượng tọa 
có trí tuệ, thưa như vầy: Tránh sự này của tôi khởi lên như vầy, do bởi 
nguyên nhân thật sự là như vậy. Tăng tác pháp như vậy để diệt. Tôi 
không thể chấp nhận, cho nên đến Trưởng lão. Lành thay! Trưởng lão 
vì tôi như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy chấm dứt tránh sự này. Nếu 
Trưởng lão có thể vì chúng tôi chấm dứt sự tranh cãi này như pháp, như 
tỳ-ni, như lời Phật dạy, chúng tôi sẽ đối trước Trưởng lão xả bỏ tránh 
sự này. Nếu Trưởng lão không thể như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật 
dạy để chấm dứt tránh sự này, chúng tôi sẽ tự tại tranh chấp, khiến cho 
tội trạng càng sâu nặng. Không như pháp, như tỳ-nI, như lời Phật dạy 
để chấm dứt tránh sự này, các Tỳ-kheo sẽ sống không an lạc. Tỳ-kheo 
tranh cãi kia nên ở trước Tăng xả bỏ việc tranh cãi như vậy. Tăng nên 
nói với vị T-kheo tranh cãi kia: 

- Này Trưởng lão, tránh sự nếu khởi lên như vậy, do nguyên nhân 
thật sự là như vậy mà khởi lên, và chúng Tăng ở kia đã chấm dứt việc 
tranh cãi như vây. Nếu có thể nói như thật, thì chúng tôi sẽ tự lượng có 
thể chấm dứt tránh sự này hay không. Nếu tránh sự này của Trưởng lão 
khởi lên như vậy, nguyên do sự thật như vậy mà khởi lên, Chúng Tăng 
kia đã diệt tránh như vậy, mà không được thuyết minh như thật, thì, này 
Trưởng lão, tránh sự này càng ngày càng sâu nặng, phi pháp, phi tỳ-n1, 
phi lời Phật dạy. Tránh sự này không được chấm dứt, các Tỳ-kheo sẽ 
không sống được an lạc. 

- Tăng nên thụ lý tránh sự như vậy. Thụ lý rồi nên quyết đoán. 
Nếu Tỳ-kheo tranh cãi kia là hạ tọa thì nên nói: “Thầy ra ngoài một 
chút để chúng tôi cùng nhau bình đoán việc này cho được như pháp, như 
tỳ-ni, như lời Phật dạy.” Nếu Tỳ-kheo tranh cãi ấy là bậc Thương tọa 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1103 





thì Tăng nên tự tránh đến chỗ khác để cùng nhau bình đoán việc này 
cho như pháp, như tỳ-n1, như lời Phật dạy. Chúng Tăng nên suy nghĩ như 
vầy, “Nếu chúng ta ở trong Tăng bình đoán việc này, thì sợ sẽ có các 
việc khác xảy ra, khiến cho hai bên lời thiện lời ác không thôi. Chúng 
ta hãy cùng với các vị có trí tuệ tập hợp riêng một chỗ để cùng nhau 
bình đoán việc này. ” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

Bấy giờ, Tăng nên tác bạch bình đoán việc này như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng tập hợp các vị có trí tuệ cùng nhau 
bình đoán riêng việc này. Đây là lời tác bạch. 

- Nên tác bạch như vậy rồi cùng nhau bình đoán. 

Tỳ-kheo có mười pháp nên sai để bình đoán riêng việc này!”, 
Mười pháp là: 1. Trì giới đầy đủ, 2. Đa văn, 3. Tụng hai bộ tỳ-ni thuộc 
lòng, 4. Lý giải rộng nghĩa của Luật, 5. Khéo léo xử dụng ngôn từ, 
biện luận rành mạch, đủ khả năng vấn đáp khiến cho vị kia hoan hỷ, 6. 
Nếu tránh sự khởi lên phải có khả năng chấm dứt, 7. Không thiên vị, 
8. Không giận hờn, 9. Không khiếp sợ, 10. Không si mê. Có mười pháp 
như vậy thì nên sai cùng nhau họp riêng để bình đoán sự. Trong số Tỳ- 
kheo đoán sự, có vị nào không tụng giới được, không biết tỳ-ni của giới, 
cho nên không nói theo chánh nghĩa, mà nói lời phi pháp, thì Tăng nên 
tác bạch khiến Tỳ-kheo này đi ra. Văn bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo kia tên là... không tụng 
giới được, không biết tỳ-ni của giới, bỏ nghĩa chánh, nói lời phi pháp. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng khiến 
Tỳ-kheo này ra. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rồi khiến người ấy ra. Đức Phật bảo Tôn giả 
A-nan: 

Trong số Tỳ-kheo đang ngồi đoán sự kia có vị tụng giới, nhưng 
không tụng tỳ-ni của giới, cho nên bỏ chánh nghĩa, chỉ nói được một ít 
văn. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan, Tăng nên tác bạch khiến Tỳ-kheo 
đoán sự này đi xa. Văn bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... tụng giới, 
nhưng không tụng tỳ-ni của giới, cho nên bỏ chánh nghĩa, chỉ nói được 
một ít văn. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 


1935. Tham chiếu Pali, Vin. ii. 95: bhikkhu ubbãhika, tỳ-kheo đoán sự thành tựu 10 pháp. Thập 
tụng 35 (T23n1435 tr.252c15): tỳ-kheo thành tựu 5 pháp được lập làm người đoán sự, gọi là 
Ô-hồi-cưu-la lššl§§E. 





1104 BỘ LUẬT 3 





Tăng khiến Tỳ-kheo này ra. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rồi khiến vị ấy ra. Nếu trong số Tỳ-kheo đoán 
sự có vị pháp sư'” ngồi dự. Vị kia bổ chánh nghĩa, dùng sức mạnh của 
ngôn từ để nói lấn áp. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

Tăng nên tác bạch khiến Tỳ-kheo này đi ra. Văn bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo pháp sư này tên là... bỏ 
chánh nghĩa, dùng sức mạnh của ngôn từ để nói lấn áp. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng khiến Tỳ-kheo này 
ra. Đây là lời tác bạch. 

Nên bạch như vậy rồi khiến vị ấy đi ra. 

Nếu trong các Tỳ-kheo đang ngồi đoán sự, có vị tụng giới, tụng 
tỳ-ni, thuận chánh nghĩa, nói đúng như pháp. Đức Phật bảo A-nan, Tăng 
nên như pháp như tỳ-ni, như lời Phật dạy tán trợ Tỳ-kheo này. Nếu 
tránh sự kia được Tăng ở kia diệt không như pháp, như tỳ-ni, như lời 
Phật dạy, thì nay Tăng ở đây nên diệt tránh sự ấy như pháp, như tỳ-ni, 
như lời Phật. Nếu chúng Tăng ở kia đã như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật 
dạy diệt tránh sự ấy rồi, thì nay Tăng ở đây cũng hãy chuẩn nhận việc 
này. Tức thời, Tăng ở đây nên nói với Tỳ-kheo tranh cãi kia: “Nếu 
Tăng ở kia đã như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy chấm dứt tránh sự 
này rồi, thì ở đây chúng tôi cũng nhẫn khả sự việc này là diệt tránh như 
pháp. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ tác pháp diệt tránh y như vậy thôi. ” 

Nếu làm như vậy mà chấm dứt được việc tranh cãi, thì này A-nan, 
đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp, tức hiện tiền tỳ-ni, không 
dùng đa nhân ngữ. 

Nghĩa hiện tiền: pháp cho đến giới, cũng như trên. 

Nếu tránh sự như pháp diệt rồi, sau đó vị nào khơi động lại, phạm 
Ba-dật-để, như trên. 

3. Tỳ-kheo tranh cãi kia không thuận tòng Tăng thứ hai tác pháp 
như vậy để diệt tránh. Nghe trú xứ nọ có số đông Tỳ-kheo trì pháp, trì 
luật, trì ma-di. Tỳ-kheo tranh cãi kia nên đến chỗ Tỳ-kheo trì pháp, 
trì luật, trì ma-di. Tỳ-kheo kia đang trên đường đi mà có thể chấm dứt 
tránh sự, thì này A-nan, đó gọi là ngôn tránh được diệt bằng một pháp 
hiện tiền tỳ-ni, không dùng đa nhân ngữ. 

Trong đây nói hiện tiền tỳ-ni. Thế nào là hiện tiền? Đó là pháp, 
t-n1, người, Tăng, và giới. Nghĩa cũng như trên. 

Như pháp chấm dứt việc tranh cãi rồi, sau đó ai phát khởi lên lại 
phạm Ba-dật-đề, cũng như trên. 


1936. Pali, Vin. ii. 96: đhammika, vị pháp sư không am hiểu Luật tạng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1105 





Trường hợp nếu Tỳ-kheo tranh cãi kia, giữa đường không thể như 
pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để chấm dứt tránh sự, thì Tỳ-kheo 
tranh cãi kia nên đến chỗ số đông Tỳ-kheo trì pháp, trì luật, trì ma-di 
kia nói như vầy: Thưa Trưỡng lão, việc tranh cãi này của tôi do nguyên 
nhân như vậy, phát khởi như vậy. Sự thật, nhân bởi đó mà phát khởi. 
Tăng tác pháp như vậy để diệt tránh. Tăng thứ hai cũng tác pháp như 
vậy để diệt tránh. Tôi không thuận tòng, nên đến Trưởng lão. Lành 
thay, Trưởng lão có thể như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy chấm dứt 
việc tranh cãi này. Tôi sẽ đối trước Trưởng lão bỏ việc tranh cãi này. 
Nếu Trưởng lão không thể như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy chấm 
dứt việc tranh cãi này thì chúng tôi vẫn tiếp tục tranh cãi, khiến cho tội 
lỗi càng sâu nặng. Không như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để diệt 
tránh sự này, thì các Tỳ-kheo sẽ sống không an lạc. 

Tỳ-kheo tranh cãi kia nên đến trước số đông Tỳ-kheo để xả bỏ 
việc tranh cãi này. 

Số đông Tỳ-kheo kia nên nói với Tỳ-kheo tranh cãi này: Nếu 
Trưởng lão thuyết minh một cách như thật tránh sự này đúng như đã 
phát khởi, với nguyên nhân thật sự như vậy mà phát khởi, như Tăng thứ 
hai đã diệt tránh chấm dứt tranh cãi. Thuyết xong, xả tránh. Chúng tôi 
sẽ tự lượng xem có khả năng diệt tránh sự này hay không. Nếu Trưởng 
lão không nói đúng sự thật, thì việc tránh sự sẽ tiếp tục, khiến cho tội 
càng thêm sâu nặng. Không như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để 
chấm dứt việc tranh cãi thì các Tỳ-kheo sẽ sống không an lạc. 

- Này A-nan, số đông Tỳ-kheo kia nên tác pháp như vậy để thụ lý 
việc tranh cãi. Thụ lý việc tranh cãi rồi quyết đoán. Nếu Tỳ-kheo tranh 
cãi kia là hạ tọa thì nên nói với vị ấy: “Thầy ra ngoài chờ một chút. 
Chúng tôi cần bình đoán sự việc.” Nếu vị ấy là Thượng tọa, thì chúng 
nên tự tránh đi chỗ khác để cùng nhau bình đoán việc này. Nếu Tăng ở 
kia không như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để chấm dứt việc tranh 
cãi, và Tăng thứ hai cũng không như pháp, như tỳ-nI, như lời Phật dạy 
để chấm dứt việc tranh cãi này, thì số đông Tỳ-kheo nên như pháp, như 
tỳ-ni, như lời Phật dạy chấm dứt tránh sự này. Nếu Tăng kia như pháp 
diệt tránh, Tăng thứ hai cũng như pháp diệt tránh, thì số đông Tỳ-kheo 
cũng nên chấp nhận việc này, và nên nói với Tỳ-kheo tranh cãi kia: 
“Như Tăng thứ hai kia diệt tránh chúng tôi cũng chấp nhận.” 

- Này A-nan, đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp, tức hiện 
tiễn tỳ-ni, không dùng đa nhân ngữ. 

Trong đây, hiện tiền là pháp, tỳ-ni, người; nghĩa cũng như trên. 


1106 BỘ LUẬT 3 





Như pháp chấm dứt tranh cãi rồi, sau đó vị nào phát khởi lên lại thì 
phạm Ba-dật-đề, như trên. 

Đến chỗ hai Tỳ-kheo trì pháp, trì luật, trì ma-di cũng như vậy. 
Đến chỗ một Tỳ-kheo trì pháp, cho đến trì ma-di cũng như vậy. 

tr. Đa nhân ngữ 

Bấy giờ Tỳ-kheo nước Xá-vệ tranh cãi nhau. Chúng Tăng nơi 
Xá-vệ như pháp chấm dứt tranh cãi. Tỳ-kheo tranh cãi kia không chấp 
nhận Tăng chấm dứt tránh sự. Họ nghe trú xứ kia, như trên. Số đông 
Tỳ-kheo, cũng như trên. Hai Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cũng như trên. 

Tỳ-kheo tranh cãi kia không chấp nhận Tăng nơi Xá-vệ chấm dứt 
tránh sự, cho đến một Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân rồi 
ngồi qua một bên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức 
Phật liền tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện khiển trách 
Tỳ-kheo tranh cãi kia: 

- Các ngươi làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Các ngươi, những người ngu s1, Tăng nơi Xá-vệ 
như pháp chấm dứt tranh cãi mà sao không chấp nhận? Cho đến một 
Tỳ-kheo chấm dứt tranh cãi cũng không chấp nhận? 

a. Hành Xá-La 

1. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo nên chấm dứt tranh cãi này bằng đa nhân ngữ, bằng pháp hành 
xá-la. Sai người hành xá-la bằng pháp bạch nhị yết-ma. Vị nào có năm 
pháp sau đây không nên sai hành xá-la: có thiên vị, hay giận hờn, khiếp 
sợ, có si, không biết đã hành hay không hành. Có năm pháp như vậy 
không nên sai hành xá-la. Không thiên vị, không hay giận hờn, không 
hay khiếp sợ, không si, biết đã hành hay không hành. (919a1) Người có 
năm pháp như vậy nên sai hành xá-la. Trong chúng nên sai người có 
khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp nhận, Tăng sai Tỳ-kheo tên... hành xá-la. Đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng sai Tỳ-kheo... hành xá- 
la. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng sai Tỳ-kheo tên... hành xá-la, thì 
im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo... hành xá-la rồi. Tăng đồng ý 
nên 1m lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

2. Có ba cách hành xá-la, một là công khai, hai là kín, ba là rỉ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1107 





tai. 37 

2.a. Thế nào gọi là bỏ phiếu công khai? 

Các Tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: “Trong chúng, Tỳ-kheo phi pháp 
nhiều, song Hòa thượng A-xà-lê của họ đều là như pháp.” Nên cần 
công khai hành xá-la. Các Tỳ-kheo kia nghĩ: “Trong chúng, phần nhiều 
là người phi pháp mà Thượng tọa là người trí, trì pháp, trì tỳ-m, trì ma-di 
đều là những người nói như pháp.” Nên cần công khai hành xá-la. Các 
Tỳ-kheo nghĩ: “Không biết trong tránh sự này là người nói như pháp 
nhiều, hay người nói phi pháp nhiều. Song Hòa thượng A-xà-lê của họ 
đều là như pháp.” Tỳ-kheo kia nên công khai hành xá-la. Các Tỳ-kheo 
nghĩ: “Không biết trong tránh sự này là người nói như pháp nhiều, hay 
người nói phi pháp nhiều. Song bậc Thượng tọa là người có trí, trì pháp, 
trì tỳ-ni, trì ma-di đều như pháp nói.” Tỳ-kheo kia nên công khai hành 
xá-la. Các Tỳ-kheo kia nghĩ: “Trong tránh sự, này người nói đúng pháp 
nhiều.” Nên công hai hành xá-]a. 

Thể thức thực hành như sau: nên làm hai loại xá-la, một loại chẻ 
hai, một loại để nguyên. Làm xá-la rồi nên tác bạch: “Vị nào nói như 
thế này, thì rút thể nguyên. Vị nào nói như thế kia, thì rút thể chẻ.” 
Hành xá-la xong, đến chỗ khác để kiểm. Nếu Tỳ-kheo như pháp ngữ 
nhiều thì vị chủ trì công bố kết quả để chấm dứt việc tranh cãi. Nếu số 
Tỳ-kheo như pháp ít thì vị ấy nên tác lễ!” rồi đứng dậy ra đi. Sau đó sai 
người tin cậy đến trong Tăng của trú xứ Tỳ-kheo bạch: “Trú xứ kia Tỳ- 
kheo phi pháp nhiều. Lành thay, Trưởng lão hãy đến đó. Nếu Tỳ-kheo 
như pháp ngữ nhiều, tránh sự kia được chấm dứt, được nhiều công đức.” 
Tỳ-kheo này nghe vậy, nên đến. Nếu không đến, sẽ như pháp trị. 

- Này A-nan, nếu tác pháp như vậy mà tránh sự được chấm dứt thì 
gọi là ngôn tránh được diệt bằng hai pháp để diệt: hiện tiền tỳ-ni, dùng 
đa nhân ngữ. 

Trong đây, hiện tiền là pháp, tỳ-ni, người, giới, Tăng. Nghĩa như 
trên. Trong đây, Thế nào là dụng đa nhân ngữ? Căn cứ lời nói nhiều 
người, là những người trì pháp, trì tỳ-m1, trì ma-dI. 

Nếu tránh sự đã được diệt như pháp rồi, sau đó vị nào phát khởi 
lại, phạm Ba-dật-để, như trên. 

2.b. Thế nào gọi là hành xá-la kín? 

Các Tỳ-kheo nghĩ: “Trong tránh sự này, Tỳ-kheo như pháp nhiều 


1937. Ba loại hành trù, như Pali, Vin.ii.98: tayo saläkaggaãhe gũnhakam, sakattajappakam, 
vivanakan. 
1938. Bản Minh: tác lễ. Bản Cao-ly: tác loạn {FEÑil. Bản Tống: tác loạn lễ. 


1108 BỘ LUẬT 3 





mà Hòa thượng A-xà-lê của họ không như pháp. Nếu chúng ta công 
khai hành xá-la, sợ các T-kheo tùy theo Hòa thượng A-xà-lê rút xá- 
la.” Tỳ-kheo kia hành xá-la kín. Có vị nghĩ: “Irong tránh sự này, Tỳ- 
kheo như pháp nhiều. Nhưng trong chúng kia có Thượng tọa tiêu biểu 
cho người trí, trì pháp, trì tỳ-ni, trì ma-di mà lại trụ phi pháp. Nếu chúng 
ta công khai hành xá-la, thì các Tỳ-kheo tùy thuận theo vị Thượng tọa 
trong chúng, người tiêu biểu về trí mà trụ phi pháp kia rút xá-la.” Cho 
nên Tỳ-kheo nên hành xá-la kín. Hai vế không biết cũng như trên. Nên 
hành xá-la như vậy. 

Từ hai cách, cho đến như pháp diệt tránh rồi, vị nào phát khởi trở 
lại mắc Ba-dật-để, như trên, trong mục công khai hành xá-la. 

2.c. Thế nào là hành xá-la rÏ tai? 

Tỳ-kheo kia nghĩ, như pháp Tỳ-kheo nhiều, nhưng Hòa thượng 
A-xà-lê của họ lại nói phi pháp, vị kia nên rỉ tai hành xá-la. VỊ Tỳ- 
kheo kia khởi ý nghĩ, việc tranh cãi này Tỳ-kheo như pháp nhiều mà vị 
Thượng tọa trong chúng người tiêu biểu về trí, lại trụ nơi phi pháp, trì 
pháp. trì tỳ-ni, trì ma-di nên Tỳ-kheo kia rỉ tai hành xá-la. Hai vế không 
biết cũng như trên. 

Nên làm hai loại xá-la một loại chẻ, một loại nguyên, tuyên bố. 
“VỊ nào nói như vầy thì rút thể nguyên. VỊ nào nói như vầy thì rút thể 
chẻ.” Khi hành xá-la nên bố trí ngồi cách khoảng, có thể một người 
đi chen vào giữa che khuất người kia để rỉ tai, nói: “Hòa thượng, đồng 
Hòa thượng, A-xà-lê đồng A-xà-lê, thân hậu tri thức của thầy đã rút 
xá-la... Lành thay, thây cũng nên rút xá-la... Từ mẫn cố! Nếu như pháp 
Tỳ-kheo nhiều, tránh sự được chấm dứt thì được công đức nhiều.” Hành 
xá-la rỗi, qua một bên để kiểm. Từ đây cho đến như pháp diệt tránh rồi, 
vị nào phát khởi lại, phạm Ba-dật-để, như trên. 

b. Xá-La Phi Pháp 

Có mười cách rút xá-la không như pháp: 1. Không hiểu rõ mà bốc 
xá-la, 2. Không theo đồng bạn tốt mà bốc xá-la, 3. Muốn khiến cho 
người phi pháp nhiều mà bốc xá-la, 4. Biết Tỳ-kheo phi pháp nhiều mà 
bốc xá-la, 4. Muốn khiến chúng Tăng bị phá vỡ nên bốc xá-la, 6. Biết 
chúng Tăng sẽ bị phá vỡ mà bốc xá-la, 7. Phi pháp bốc xá-la, 8. Biệt 
chúng bốc xá-la, 9. Do một vi phạm nhỏ mà bốc xá-la, 10. Không đứng 
theo sở kiến mà bốc xá-la. 

Thế nào là không hiểu rõ mà rút xá-la? 

Đối với tránh sự này không nắm vững, không hiểu rõ, không biết 
là pháp hay phi pháp, cho đến thuyết hay phi thuyết. Như vậy là không 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1109 





hiểu rõ mà rút xá-la. 

Thế nào là không cùng bạn lành mà rút xá-la? 

Không đồng bạn với Tỳ-kheo đa văn, trì pháp, trì tỳ-ni, trì ma-di, 
pháp hay phi pháp cho đến thuyết hay phi thuyết. Như vậy là không 
cùng với bạn lành rút xá-la. 

Thế nào là khiến cho Tỳ-kheo phi pháp nhiều mà rút xá-la? 

Tỳ-kheo kia nghĩ: “Trong tránh sự này có nhiều Tỳ-kheo như 
pháp. Nay ta nên rút xá-la theo phi pháp, khiến cho Tỳ-kheo phi pháp 
nhiều.” Như vậy gọi là khiến Tỳ-kheo phi pháp nhiều mà rút xá-la. 

Thế nào gọi là biết nhiều Tỳ-kheo phi pháp mà rút xá-]a? 

Tỳ-kheo kia nghĩ: “Trong tránh sự này Tỳ-kheo phi pháp nhiều. 
Đồng bạn với phi pháp rút xá-la.” Như vậy gọi là biết Tỳ-kheo phi pháp 
nhiều mà rút xá-la. 

Thế nào gọi là muốn khiến Tăng phá vỡ rút xá-la? 

Vị kia khởi ý nghĩ: “Tránh sự này Tỳ-kheo như pháp nhiều, nay ta 
rút xá-la theo phe phi pháp khiến cho chúng Tăng bị phá vỡ.” Như vậy 
là muốn khiến chúng Tăng phá vỡ mà rút xá-la. 

Thế nào gọi là biết Tăng phá vỡ mà rút xá-la? 

Tỳ-kheo kia biết Tỳ-kheo phi pháp nhiều, vì bạn bè phi pháp mà 
rút xá-la, như vậy gọi là biết Tăng sẽ bị phá mà rút xá-la. 

Thế nào gọi là phi pháp rút xá-la? 

Bạch nhị, bạch tứ yết-ma mà bạch khác, yết-ma khác. Như vậy 
gọi là phi pháp rút xá-la. 

Thế nào gọi là biệt chúng rút xá-la? 

Đồng một cương giới, khi yết-ma không tập hợp hết, người đáng 
chúc thọ không chúc thọ, người hiện tiền đáng ngăn, ngăn. Như vậy gọi 
là biệt chúng rút xá-la. 

Thế nào gọi là do một vi phạm nhỏ mà rút xá-la? 

Hoặc nghĩ phạm tội, hoặc không cố phạm, hoặc phát tâm làm như 
vậy mà rút xá-la. Như thế gọi là do một vi phạm nhỏ mà rút xá-]a. 

Thế nào là không đúng như sở kiến mà rút xá-la? 

Kiến giải khác, nhẫn khả khác mà rút xá-la. Như vậy là không 
đúng như sở kiến mà rút xá-la. 

Đó gọi là mười cách phi pháp rút xá-la. Lại có mười cách như 
pháp rút xá-la. (Ở đây tức là ngược lại mười điều không như pháp rút 
xã-lä trên). 

c. Bình Đoán Sự 


1939. Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 


1110 BỘ LUẬT 3 





Có năm loại bình đoán nhân:!”° có người thân không làm mà khẩu 
làm, có người khẩu không làm mà thân làm, có người thân không làm 
khẩu không làm, có người thân làm khẩu làm, có người không ái không 
nhuế không bố không sĩ. 

Thế nào là người thân không làm mà khẩu làm? Nghĩa là người 
thân không hiện tướng mà miệng có nói năng dạy dỗ, đó là người thân 
không làm mà miệng làm. 

Thế nào là người miệng không làm mà thân làm? 

Là người thân hiện tướng mà miệng không nói năng dạy dỗ, đó là 
người miệng không làm mà thân làm. 

Thế nào là người thân không làm, khẩu không làm? 

Là người thân không hiện tướng, miệng không nói năng dạy dỗ, 
đó là người thân không làm, miệng không làm. 

Thế nào là người miệng làm thân làm? 

Là người thân hiện tướng, miệng nói năng dạy dỗ, đó là người 
thân làm miệng làm. 

Trong số này, người không ái, không nhuế, không bố, không si, 
là người bậc nhất hết sức tôn quý. Sữa cho ra lạc, lạc cho ra tô, tô cho 
ra để hồ là tối thắng, không có thứ gì so sánh được. Cũng như vậy, 
người không ái, không nhuế, không bố, không sĩ là rất tôn quý thù thắng 
không ai so sánh được. Đây là năm hạng người bình đoán.'! 

3. Diệt Mích Tránh 

1. Bấy giờ, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên 
hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, mích tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp? 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Mích tránh được diệt bằng bốn pháp. Đó là, hiện tiền tỳ-ni, ức 
niệm tỳ-ni, bất si tỳ-ni và tội xứ sở. 

2. Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Có trường hợp nào mích tránh được diệt không phải bằng hai 
pháp tức bất sĩ tỳ-ni và tội xứ sở tỳ-ni hay không?!" 

Đức Phật trả lời: 

- Có. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 


1940. Nguyên Hán: bình đáng nhân “3# Á.. Thập tụng 35 (T23n1435 tr.252c10): Ô-hồi-cưu-la 
JöÌHl§š#£. Pali: Ubbãhika. Xem cht.49 trên. 

1941. Hết quyển 47. 

1942. Tức diệt bằng hai pháp: hiện tiền và ức niệm. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1111 





- Đó là trường hợp nào? 

Đức Phật dạy: 

- Này A-nan, Tỳ-kheo không phạm tội Ba-la-di, tăng tàn, Thâu- 
lan-giá, mà các Tỳ-kheo nói:!” “Thầy có nhớ phạm Ba-la-di, tăng tàn, 
Thâu-lan-giá hay không?” Vị ấy không nhớ nên trả lời, “Tôi không 
nhớ phạm Ba-la-di, cho đến Thâu-lan-giá. Trưởng lão đừng gạn hỏi tôi 
mãi.” Tỳ-kheo kia cố gạn hỏi không thôi. Này, A-nan Tăng nên trao 
cho Tỳ-kheo này ức niệm tỳ-ni, bằng pháp bạch tứ yết-ma như trên. 

Có ba trường hợp phi pháp trao ức niệm tỳ-ni. Nếu Tỳ-kheo phạm 
trọng tội Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo nói phạm trọng 
tội Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá. Tỳ-kheo kia nói: “Thầy nhớ phạm 
trọng tội Ba-la-di, cho đến Thâu-lan-giá hay không?” Tội phạm trả lời: 
“Tôi không nhớ phạm. Trưởng lão đừng gạn hỏi tôi.” Nhưng Tỳ-kheo 
cố gạn hỏi không thôi. Phạm nhân đến Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nếu 
Tăng cho tác pháp ức niệm tỳ-ni tức là phi pháp. 

T-kheo phạm trọng tội Ba-la-dI, tăng tàn, Thâu-lan-giá. Các T- 
kheo cũng nói phạm trọng tội Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá, nên hỏi: 
“Thầy có nhớ phạm trọng tội Ba-la-di, cho đến Thâu-lan-giá không?” 
Phạm nhân trả lời: “Tôi không nhớ phạm trọng tội Ba-la-di, cho đến 
Thâu-lan-giá. Tôi nhớ phạm tội nhỏ, sẽ như pháp sám hối. Các trưởng 
lão đừng gạn hỏi tôi mãi.” Các Tỳ-kheo cứ gạn hỏi mãi không thôi. 
Tỳ-kheo kia đến Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nếu Tăng cho ức niệm tỳ-ni 
là phi pháp. 

Nếu Tỳ-kheo phạm trọng tội Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá. Các 
Tỳ-kheo cũng nói phạm trọng tội Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá, nên 
hỏi: “Thầy có nhớ phạm trọng tội không?” Người ấy nói: “Tôi không 
nhớ phạm trọng tội Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá. Tôi nhớ phạm tiểu 
tội, đã như pháp sám hối, các Trưởng lão đừng đến gạn hỏi tôi mãi.” 
Các Tỳ-kheo cố nạn hỏi không thôi. Người ấy đến Tăng xin ức niệm 
tỳ-ni. Nếu Tăng cho ức niệm tỳ-ni, tức là phi pháp. 

Đó là ba loại trao ức niệm tỳ-nI phi pháp. Có ba loại trao ức niệm 
tỳ-ni như pháp (tức ngược lại ba vế trên). !*% 

Có năm trường hợp không như pháp trao ức niệm tỳ-ni: Không 
hiện tiền, không tự ngôn, không thanh tịnh, phi pháp, biệt chúng. Đó là 
năm phi pháp trao ức niệm tỳ-n1. 

Có năm cách như pháp trao ức niệm tỳ-ni: hiện tiền, tự ngôn, 


1943. Trường hợp vô căn báng, vu khống không căn cứ. Xem Phần ¡, Ch.ii tăng-già-bà-thi-sa 8. 
1944. Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 


1112 BỘ LUẬT 3 





thanh tịnh, pháp, hòa hợp. Đó là năm như pháp trao ức niệm tỳ-n1. 

Này, A-nan, nếu việc tranh cãi được chấm dứt như vậy, tức là mích 
tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ-ni, ức niệm tỳ-ni, không 
bằng bất si tỳ-ni và tội xứ sở. 

Trong đây, cái gì hiện tiền? Đó là pháp, tỳ-ni, người, Tăng, và 
giới. Nghĩa cũng như trên. 

Trong đây, ức niệm tỳ-ni như thế nào? 

Tội ấy của Tỳ-kheo không được nêu trở lại thì không được tác ức 
niệm. Nếu Tỳ-kheo đã như pháp chấm dứt sự tranh cãi rồi, mà sau đó 
vị nào phát khởi lên trở lại, phạm Ba-dật-đề, như trên. 

3. Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Có trường hợp nào mích tránh được diệt bằng hai pháp, hiện 
tiền tỳ-ni, bất si tỳ-ni, mà không dùng ức niệm tỳ-ni và tội xứ sở hay 
không? 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Có. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Trường hợp đó là thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Trường hợp có Tỳ-kheo điên cuồng tâm loạn, nhiều lần phạm 
các tội, sau đó bình phục trở lại. Các Tỳ-kheo đều nói phạm trọng tội, 
Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá, nên hỏi: “Thầy có nhớ phạm trọng tội, 
Ba-la-di, tăng tàn, Thâu-lan-giá, hay không?” VỊ đó không nhớ pha- 

.m trọng tội nên trả lời: “Tôi không phạm trọng tội, Ba-la-di, cho đến 
Thâu-lan-giá. Khi ấy tôi bị điên cuồng tâm loạn, nhiều lần phạm các 
tội. Đây chẳng phải là cố ý, mà là do tôi điên cuồng vậy. Các trưởng lão 
đừng gạn hỏi tôi nữa.” Các Tỳ-kheo cứ gạn hỏi mãi, không thôi. 

Vị ấy nghĩ: “Ta nên làm thế nào?” Rồi bạch các Tỳ-kheo. Các 
Tỳ-kheo bạch Phật. 

Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tăng trao cho Tỳ-kheo này bất si tỳ-ni, bằng pháp 
bạch tứ yết-ma như trên. Có ba phi pháp trao bất sĩ tỳ-mi: 

- Tỳ-kheo không si giả làm si, nhiều lần phạm các tội, chẳng 
phải pháp Sa-môn. Các Tỳ-kheo nói, phạm trọng tội Ba-la-di, tăng tàn, 
Thâu-lan-giá. Các Tỳ-kheo hỏi: “Thầy có nhớ phạm trọng tội Ba-la-di, 
cho đến Thâu-lan-giá hay không?” Người ấy trả lời: “Khi ấy tôi cuồng 
si, nhiều lần phạm các tội, chẳng phải pháp Sa-môn. Chẳng phải tôi cố 
ý làm, mà là do cuồng si cho nên làm. Các Trưởng lão đừng gạn hỏi tôi 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1113 





nữa.” Các Tỳ-kheo cứ gạn hỏi mãi không thôi. Tỳ-kheo đó đến Tăng 
xin bất si tỳ-ni. Nếu Tăng cho bất sỉ tỳ-ni, là phi pháp. (Đây là vế đầu. 
Kế đến câu thứ hai cũng như trên. Chính người ấy nói, tôi nhớ nhiều lần 
phạm tội như người trong mộng làm vậy. Kế đến vế thứ ba cũng như 
trên. Chính người ấy nói, tôi nhớ nhiều lần phạm các tội, như người từ 
trên núi cao rớt xuống chỉ nắm được vật nhỏ, tôi cũng như vậy). Đó 
là ba phi pháp trao bất si tỳ-ni. Có ba như pháp trao bất si tỳ-ni (ngược 
lại với (921a1) ba câu trên là như pháp). '”* 

Có năm phi pháp trao bất si tỳ-ni. Có năm như pháp trao bất sĩ 
tỳ-nmI như trên. 

- Này A-nan, nếu việc tranh cãi được chấm dứt như vậy, đó là 
mích tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ-ni, bất sĩ tỳ-ni, không 
dùng ức niệm tỳ-ni, tội xứ sở. Trong đây, nghĩa của hiện tiền như trên. 

Thế nào gọi là bất sỉ tỳ-ni? 

Tội này của Tỳ-kheo không được nêu trở lại thì không được tác ức 
niệm vậy. Tỳ-kheo kia đã như pháp chấm dứt tránh sự, sau đó ai phát 
khởi lên lại, phạm Ba-dật-đề, như trên. 

4. Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Có trường hợp nào mích tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiễn 
tỳ-ni, tội xứ sở, mà không dùng ức niệm tỳ-ni, bất si tỳ-ni không? 

Đức Phật dạy: 

- Có. 

A-nan thưa: 

- Trường hợp ấy là thế nào? 

Nếu Tỳ-kheo ưa luận nghị cùng ngoại đạo, '% khi bị hỏi gắt thì lời 
nói trước mâu thuẫn lời nói sau. Khi ở trong chúng được hỏi, cũng lời 
nói trước mâu thuẫn lời nói sau, cố ý nói dối. Này A-nan, Tăng nên trao 
cho Tỳ-kheo này tội xứ sở, bằng pháp bạch tứ yết-ma như trên. 

Có ba phi pháp trao tội xứ sở tỳ-ni: Không tác cử, không tác ức 
niệm, không tác tự ngôn. Đó gọi là ba. 

Lại có ba: Không phạm, tội phạm không thể sám, phạm tội đã 
sám. 

Lại có (những nhóm) ba: Không cử, phi pháp, biệt chúng. Không 
tác ức niệm, phi pháp, biệt chúng. Không tác tự ngôn, phi pháp, biệt 
chúng. Không phạm tội, phi pháp, biệt chúng. Phạm tội không thể sám, 


1945. Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 


1946. Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 
1947. Tỳ-kheo Tương Lực, xem Phần ¡, ch.v, Ba-dật-đề 1. Xem mục I.6 “Tội xứ sở” trên. 


1114 BỘ LUẬT 3 





phi pháp, biệt chúng. Phạm tội nhưng đã sám, phi pháp, biệt chúng. 
Không hiện tiền, phi pháp, biệt chúng. Đó gọi là (những nhóm) ba phi 
pháp trao tội xứ sở. 

Lại có ba như pháp trao tội xứ sở (ngược lại với việc trên, chứ 
không khác, nên không chép ra là như pháp vậy). '**8 

Có ba như pháp trao tội xứ sở. 

Có năm phi pháp trao tội xứ sở: Không hiện tiền, không tác tự 
ngôn, không thanh tịnh, phi pháp biệt chúng. Đó là năm phi pháp trao 
tội xứ sở. 

(Lại có năm vế như pháp ngược với việc trên, chứ không khác, 
nên không chép ra). '” 

Nếu việc tranh cãi được chấm dứt thì đó là tránh sự được diệt 
bằng hai pháp, hiện tiền tỳ-ni, tội xứ sở; không dùng ức niệm tỳ-ni, bất 
si tỳ-ni. Nghĩa của hiện tiền như trên. 

Thế nào la tội xứ sở? 

Với tội này, Tỳ-kheo kia bị tác cử, bị tác ức niệm. 

Tỳ-kheo kia, nếu tránh sự đã như pháp chấm dứt rồi, sau đó phát 
khởi lên lại, phạm Ba-dật-để, như trên. 

4. Diệt Phạm Tránh 

1. Tôn giả A-nan lại thưa: 

- Phạm tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp? 

Phật dạy tôn giả A-nan: 

- Phạm tránh được diệt bằng ba, hiện tiển tỳ-ni, tự ngôn trị, thảo 
phú địa. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Có trường hợp nào phạm tránh được diệt bằng hai pháp, hiện 
tiễn tỳ-ni và tự ngôn trị, mà không dùng thảo phú địa hay không? 

Đức Phật dạy: 

- Có. 

A-nan lại thưa: 

- Trường hợp đó là thế nào? 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

Tỳ-kheo phạm tội, nếu muốn đến trước một Tỳ-kheo để sám hối 
thì nên đến chỗ một Tỳ-kheo thanh tịnh, để trống vai bên hữu. Nếu vị 
ấy là bậc Thượng tọa thì nên kính lễ sát chân, đầu gối bên hữu chấm 


1948. Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 
1949. Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1115 





đất, chắp tay, nói rõ tên tội, nói chủng loại của tội, như sau: 

- Trưởng lão nhất tâm niệm, tôi Tỳ-kheo tên... phạm... tội, nay 
đến Trưởng lão để sám hối, không dám che giấu. Sám hối thì an lạc, 
không sám hối không an lạc. Tôi nhớ nghĩ có phạm nên phát lồ, biết mà 
không dám che giấu. Trưởng lão nhớ cho, tôi thanh tịnh, giới thân đầy 
đủ, thanh tịnh bố-tát. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. VỊ thọ sám nên nói: 

- Thây nên tự trách tâm mình, nên sinh tâm yểm ly. 

Trả lời: 

- Vâng. 

- Này A-nan, nếu làm như vậy mà việc tranh cãi được chấm dứt 
tức là phạm tránh này được diệt bằng hai pháp hiện tiền tỳ-ni và tự 
ngôn trị, mà không dùng như thảo phú địa. 

Trong đây, nghĩa của hiện tiền, pháp, tỳ-ni, như trên. Người hiện 
tiền tức là người thọ sám. 

Thế nào gọi là tự mình nói tên tội, nói chủng loại tội? 

Tức là sám hối vậy. 

Thế nào gọi là trị? 

Là “Hãy tự trách tâm của ngươi, sinh yểm ly.” Nếu việc tranh cãi 
được chấm dứt rồi, sau đó vị nào phát khởi lên lại, phạm Ba-dật-đề. Trừ 
thọ dục rồi, ngoài ra như trên. 

Nếu muốn đến hai Tỳ-kheo sám hối thì nên đến chỗ hai Tỳ-kheo 
thanh tịnh, để trống vai bên hữu. Nếu vị ấy là bậc Thượng tọa thì kính lễ 
sát chân rồi, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay nói tên tội, nói chủng 
loại tội, tác pháp sám hối như trên. 

Vị thọ sám, trước hết nên hỏi vị Tỳ-kheo thứ hai: “Nếu Trưởng 
lão cho phép tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo... thì tôi sẽ nhận.” 

VỊ thứ hai nên nói: 

- Đồng ý. 

Nếu muốn đối với ba vị Tỳ-kheo để sám hối cũng như vậy. Hay 
muốn sám hối đối với Tăng thì nên đến giữa Tăng, để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chắp tay tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là Tỳ-kheo tên... phạm... tội, 
nay đến Tăng xin sám hối. 

Thưa xin như vậy ba lần. Vị thọ sám nên tác bạch rồi sau mới 
nhận sám của vị kia. Văn tác bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo kia tên là... phạm... tội, 


1116 BỘ LUẬT 3 





nay đến Tăng xin sám hối. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo... Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch như vậy rồi nhận sám. Vị thọ sám nên nói: 

- Thầy nên tự trách tâm mình; sinh tâm yểm ly. 

Tỳ-kheo sám hối nên thưa: 

- Vâng. 

- Này A-nan, nếu tác pháp như vậy mà tránh sự được chấm dứt tức 
là phạm tránh này được diệt bằng hai pháp hiện tiền tỳ-ni và tự ngôn trị, 
chứ không dùng như cỏ che đất. 

Trong đây, hiện tiễn là pháp, tỳ-ni, cho đến giới, như trên. 

Thế nào là tự nói tên tội, nói chúng loại tội? Tức sám hối vậy. 

Thế nào là tự trị? là “Tự trách tâm ngươi; sinh tâm yểm ly.” Tránh 
sự được như pháp diệt rồi, sau đó ai phát khởi lại, thì như trên. 

2. Tôn giả A-nan lại thưa: 

- Bạch Đại đức, có trường hợp nào phạm tránh được diệt bằng hai 
pháp hiện tiền tỳ-ni và như cỏ che đất chứ không dùng tự ngôn trị hay 
không? 

Đức Phật dạy: 

- Có. 

Tôn giả hỏi: 

- Trường hợp đó thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Trong tránh sự này, trong đó các Tỳ-kheo đa số phạm các tội, 
chẳng phải pháp Sa-môn, nói năng không chừng mực, ra vào tới lui 
không thuận oai nghi. Các Tỳ-kheo nghĩ: “Irong tránh sự này, chúng 
ta đa số phạm các tội, chẳng phải pháp Sa-môn, nói năng không chừng 
mực, ra vào tới lui không thuận oai nghi. Nếu chúng ta cùng nhau tự 
mình truy cứu tránh sự này, sợ khiến cho tội sâu nặng, không thể như 
pháp như tỳ-ni như lời Phật dạy để chấm dứt, khiến các Tỳ-kheo không 
sống an lạc.” Này A-nan, trong một chúng kia có Tỳ-kheo trí tuệ có khả 
năng, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay thưa: 

- Bạch các Trưởng lão, trong tránh sự này, chúng ta đa số phạm 
các tội, chẳng phải pháp Sa-môn, nói năng không chừng mực, ra vào 
tới lui không thuận oai nghi. Nếu chúng ta cùng nhau tự mình truy cứu 
tránh sự này, sợ khiến cho tội sâu nặng, không thể như pháp như tỳ-ni 
như lời Phật dạy để chấm dứt, khiến các Tỳ-kheo không sống an lạc. 
Nếu các Trưởng lão chấp thuận, tôi vì các Trưởng lão tác pháp sám hối 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1117 





như cổ che đất đối với tội này. 

Chúng thứ hai cũng nói như vậy. 

- Này A-nan, các Tỳ-kheo kia nên tác bạch pháp sám như cỏ che 
đất, như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng vì việc tranh cãi này tác pháp sám hối 
như cổ che đất. Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch như vậy rồi, tác pháp sám hối như cỏ che đất. 

- Này A-nan, trong một chúng kia có vị trí tuệ, có khả năng, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp 
tay thưa: 

- Thưa các Trưởng lão, nay tôi, trong tránh sự này, nếu các Trưởng 
lão chấp thuận, tôi vì các Trưởng lão tác pháp sám hối như cỏ che đất 
đối với các tội đã phạm, trừ trọng tội, và yết-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y. 

Chúng thứ hai cũng nói như vậy. 

- Này A-nan, nếu tránh sự do thế mà được chấm dứt tức là phạm 
tránh này được diệt bằng hai pháp hiện tỳ-ni và như cỏ che đất để chấm 
dứt, chứ không dùng tự ngôn trị. Hiện tiển, nghĩa như trên. 

Thế nào gọi là cỏ che đất? Không nói tên tội, tên chủng loại của 
tội để sám hối. 

Nếu việc tranh cãi được chấm dứt rồi, sau đó có ai phát khởi lên 
lại, cũng như trên. 

5. Diệt Sự Tránh 

Tôn giả A-nan lại thưa: 

- Sự tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp? 

Đức Phật dạy: 

- Tùy theo tội phạm, bằng tất cả pháp để chấm dứt. 

6. Uu-Ba-Ly Hồi 

1. Bấy giờ, trưởng giả Ưu-ba-ly, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống 
vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, bạch Phật: 

- Tác tự ngôn trị, tất cả đều như pháp hết phải không? 

Đức Phật dạy: 

- Này Ưu-ba-ly, tự ngôn trị không phải tất cả đều như pháp. 

- Trong đây, Tỳ-kheo không phạm Ba-la-di. VỊ kia không tác cử, 
không tác ức niệm, tự nói phạm Ba-la-di. Các Tỳ-kheo liền trao cho Ba- 
la-di để trị. Này Ưu-ba-ly, đó là tự ngôn trị phi pháp. 

- Này Ưu-ba-ly, trong đây Tỳ-kheo không phạm Ba-la-di. Vị kia 


1118 BỘ LUẬT 3 





không tác cử, không tác ức niệm. Vị kia tự nói phạm tăng tàn. Các Tỳ- 
kheo liền trao cho tội tăng tàn để trị. Này Ưu-ba-ly, như vậy là trao cho 
tự ngôn trị phi pháp. 

Cho đến, tự nói phạm ác thuyết cũng như vậy. 

- Này Uu-ba-ly, trường hợp Tỳ-kheo không phạm tăng tàn. VỊ kia 
không tác cử, không tác ức niệm. Tỳ-kheo kia tự nói phạm Ba-la-di. 
Các Tỳ-kheo trao cho pháp Ba-la-di để trị. Như vậy gọi là tự ngôn trị 
phi pháp. 

- Này Ưu-ba-ly, trường hợp Tỳ-kheo không phạm tăng tàn. Các 
Tỳ-kheo không tác cử, không tác ức niệm. Tỳ-kheo kia tự nói phạm 
tăng tàn. Các Tỳ-kheo trao cho pháp tăng tàn để trị. Đó là trao tự ngôn 
trị phi pháp. 

Trường hợp Tỳ-kheo không phạm tăng tàn, tự nói phạm Ba-dật- 
đề, cho đến ác thuyết cũng như vậy. 

Trường hợp Tỳ-kheo không phạm Ba-dật-đề tự nói phạm Ba-la- 
di, cho đến ác thuyết cũng như vậy. 

Trường hợp Tỳ-kheo không phạm Ba-la-để-để-xá-ni, tự nói pha- 

.m Ba-la-di, cho đến ác thuyết cũng như vậy. Thâu-lan-giá cho đến ác 
thuyết cũng như vậy. Đột-kiết-la cho đến ác thuyết cũng như vậy. Ác 
thuyết mà tự nói phạm Ba-la-di, trở lại đến ác thuyết cũng như vậy. 

2. Này Ưu-ba-ly, trường hợp Tỳ-kheo không phạm Ba-la-di. Vị 
kia tác cử, tác ức niệm, bèn tự nói phạm Ba-la-di. Các Tỳ-kheo liền trao 
cho pháp Ba-la-di để trị. Đó là tác tự ngôn trị phi pháp. 

cho đến tự nói phạm ác tác, bảy vế xen nhau làm đầu mối cũng 
như trên. 

- Này Uu-ba-ly, trường hợp Tỳ-kheo phạm Ba-la-di. Vị kia không 
tác cử, không tác ức niệm, tự nói phạm tăng tàn. Các Tỳ-kheo liền trao 
tội tăng tàn để trị. Như vậy là tự ngôn trị phi pháp. 

Cho đến tự nói phạm ác thuyết cũng như vậy. Trường hợp Tỳ- 
kheo phạm tăng tàn, Tỳ-kheo kia không tác cử, không tác ức niệm, bèn 
tự nói phạm Ba-la-di. Các Tỳ-kheo liền trao tội Ba-la-di để trị. Như vậy 
là phi pháp trao tự ngôn trị. Trường hợp Tỳ-kheo phạm tăng tàn. Tỳ- 
kheo kia không tác cử, không tác ức niệm, tự nói phạm Ba-dật-đề. Các 
Tỳ-kheo liền trao tội Ba-dật-đề để trị. Tức là phi pháp tự ngôn trị. 

Cho đến tự nói phạm ác thuyết xen nhau làm đầu mối cũng như 
vậy. 

- Này Ưu-ba-ly, trường hợp Tỳ-kheo phạm Ba-la-di. Tỳ-kheo kia 
tác cử, tác ức niệm, bèn nói phạm tăng tàn. Các Tỳ-kheo liễn trao tội 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1119 





tăng tàn để trị. Cho đến ác thuyết xen nhau làm thành vế cũng như 
vậy. 

- Này Ưu-ba-ly, đó là trao tự ngôn trị phi pháp. 

3. Ưu-ba-ly lại hỏi: 

- Thế nào là tự ngôn như pháp trị? 

Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo phạm Ba-la-di. VỊ kia không tác cử, không tác ức 
niệm. Vị kia tự nói phạm Ba-la-di. Các Tỳ-kheo liền vì vị ấy tác tội Ba- 
la-di để trị. Như vậy là trao tự ngôn như pháp trị. 

Cho đến ác thuyết cũng như vậy. 

- Này Ưu-ba-ly, trường hợp Tỳ-kheo phạm Ba-la-di. Tỳ-kheo kia 
tác cử, tác ức niệm. VỊ kia tự nói phạm Ba-la-di. Các Tỳ-kheo liền trao 
cho tội Ba-la-di để trị. Tức là trao tự ngôn như pháp trị. 

Cho đến ác thuyết cũng như vậy. 

- Này Ưu-ba-ly, đó là trao tự ngôn như pháp trị. 

4. Bấy giờ, có Tỳ-kheo nói với các Tỳ-kheo: 

- Tôi phạm bất tịnh hạnh, muốn thôi tu. 

T-kheo kia nói: 

- Nên biết đúng thời. 

Tỳ-kheo kia đi. Ưu-ba-ly kinh hành cách đó không xa nghe, đến 
chỗ Tỳ-kheo kia hỏi: 

- Các vị vừa bàn nói việc gì? 

- VỊ kia nói, tôi phạm bất tịnh hạnh, muốn thôi tu. 

Uu-ba-ly hỏi: 

- Thầy phạm cùng người nào? 

- Tôi phạm cùng với vợ cũ. 

u-ba-ly hỏi: 

- Vợ cũ, ở chỗ nào? 

- Vợ cũ ở tại nước Ưu-thiền. 

u-ba-ly hỏi: 

- Thầy đến đó à? 

- Tôi không đến đó. 

u-ba-ly hỏi: 

- Người ấy đến đây à? 

- Người ấy không đến đây. 

u-ba-ly hỏi: 

- Vậy, Thầy phạm bằng cách nào? 

- Tôi phạm ở trong mộng. 


1120 BỘ LUẬT 3 





u-ba-ly nói: 
- Thôi, đủ rồi! Kể cả tội đột-kiết-la, Thầy cũng không phạm. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1121 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương XVII: TỲ-KHEO-NIL®°9 


I. KIỀU-ĐÀM-DI 

Thế Tôn ở vườn Ni-câu-luật'*! tại Thích-sí-sấu,'*? thì bấy giờ, 
Ma-ha Ba-xà-ba-đề'°*3 cùng năm trăm người nữ Xá-di,'°“ đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

- Lành thay, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép người nữ được xuất gia 
vì đạo ở trong pháp của Đức Phật.'”5 

Đức Phật dạy: 

- Thôi đi, Cù-đàm-di,'?'° đừng nói lời ấy nữa. Tôi chưa muốn cho 
người nữ xuất gia vì đạo. Tại sao vậy? Cù-đàm-di, nếu người nữ xuất 
gia vì đạo trong giáo pháp của Phật thì sẽ khiến cho pháp Phật không 
lâu đại."”” 

Ma-ha Ba-xà-ba-để nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, đến trước 
Ngài kính lễ sát chân rồi nhiễu quanh, cáo lui. 

Rồi Thế Tôn từ Thích-sí-sấu cùng với một ngàn hai trăm năm 
mươi đệ tử du hành trong nhân gian đến nước Câu-tát-la; từ nước Câu- 
tát-la trở về lại tỉnh xá Kỳ-hoàn nước Xá-vệ. 

Ma-ha Ba-xà-ba-để nghe Phật đang ở tại tỉnh xá Kỳ-hoàn, bèn 
cùng năm trăm người nữ Xá-di cạo tóc, mặc áo ca-sa, đến tinh xá Kỳ- 
hoàn, nước Xá-vệ, đứng bên ngoài cửa. Vì đi bộ nên chân bị lở, bụi đất 


1950. Tham chiếu Pali, Cũnavagga 10, Bikkhunikkhandhakam, Vin. ii. 252. 

1951. Ni-câu-luật viên JE‡fJfflil. Pali: Nigrodhãrãma, vườn cây bàng, gần Kapilavatthu. 
1952. Thích-sí-sấu ÊE#l#; phiên âm của Šäkyenu (Skt.) hay Sakkesu (Pali): giữa những người 
họ Thích-ca (không phải địa danh). 

1953. Ma-ha Ba-xà-ba-đểề J#iHjW|#|ÿ⁄Ƒ#. Các đoạn trên kia dịch là Đại Ái Đạo. Pali: 
Mahäpajãpati. 

1954. Xá-di nữ Z?aù###@; chỉ con gái họ Thích. 

1955. Tham chiếu, Trung A-hàm 28, kinh 116 “Cù-đàm-di“, Cũnavagga x, Vin. ii. 253 

1956. Cù-đàm-di #Ê=Hfll; Pali: Gotamï, người nữ của dòng họ Gotama. 

1957. Vin. ii. 256: Phật chỉ nói điều này sau khi đã chấp nhận người nữ xuất gia. 





1122 BỘ LUẬT 3 





bẩn cả thân, nước mắt chảy đầm đìa. Tôn giả A-nan thấy vậy, liền ra 
hỏi Cù-đàm-di: 

- Vì sao Bà cùng năm trăm người nữ Xá-di cạo tóc, mặc áo ca-sa, 
đi bộ, gót chân bị lở, bụi đất dính cả người, đứng nơi đây than khóc thế 
này? 

Cù-đàm-di trả lời: 

- Chúng tôi là người nữ không được Đức Phật cho phép xuất gia 
thọ đại giới trong giáo pháp của Ngài. 

Tôn giả A-nan nói: 

- Thôi đừng khóc nữa, tôi vì các Bà đến chỗ Đức Phật cầu xin điều 
này. 

Tôn giả A-nan liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đẳnh lễ sát chân, đứng 
lui qua một bên, bạch Phật: 

- Lành thay, Đức Thế Tôn, nguyện xin cho phép người nữ được 
xuất gia thọ đại giới trong giáo pháp của Đức Phật. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Thôi đi, đừng có ý muốn cho người nữ xuất gia thọ đại giới trong 
giáo pháp của Phật. Vì sao vậy? Nếu người nữ xuất gia thọ đại giới 
trong giáo pháp của Phật thì sẽ khiến cho Phật pháp không lâu dài. 

- Này A-nan! Giống như có nhà ông trưởng giả con trai ít, con gái 
nhiều, thì nhà ông trưởng giả kia sẽ bị suy vi'"°. Cũng như vậy, này A- 
nan, nếu người nữ xuất gia thọ đại giới trong giáo pháp của Phật thì sẽ 
khiến cho Phật Pháp không lâu dài. 

- Lại cũng như ruộng lúa đang tốt mà bị sương móc,'°° tức thời 
phải hư hoại. Cũng như vậy, này A-nan, nếu cho người nữ xuất gia thọ 
đại giới trong giáo pháp của Phật, thì sẽ khiến cho Phật pháp không lâu 
đài ngay. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Ma-ha Ba-xà-ba-đề đối với Phật có ân lớn. Phật mẫu qua đời, 
Người đã nuôi dưỡng Đức Thế Tôn khôn lớn. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Đúng vậy! Đúng vậy! Cù-đàm-di đối với Ta có ân lớn. Mẹ ta qua 
đời, Cù-đàm-di đã nuôi dưỡng ta, khiến ta khôn lớn. Ta đối với Ma-ha 
Ba-xà-ba-để cũng có ân lớn. Nếu người nào nhờ kẻ khác để biết được 
Phật Pháp Tăng, thì ân này khó trả; chẳng phải dùng áo mặc, cơm ăn, 


1958. Vin.ii. 256: dễ bị phá hoại bởi bọn cướp. 
1959. Trong bản: sương bạc, sương và mưa đá 3i. Pali, ibid., ruộng lúa bị chứng bịnh gọi là 


sương muối (setattikã nãma rogajãti). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1123 





giường nằm, ngọa cụ, thuốc men, mà có thể trả được. Ta ra đời cũng lại 
như vậy; đã khiến cho Ma-ha Ba-xà-ba-đề biết được Phật Pháp Tăng. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Nếu có người nào nhờ kẻ khác mà tin Phật Pháp Tăng thì ân này 
khó trả, chẳng phải dùng cơm ăn áo mặc, giường nằm ngọa cụ, thuốc 
men mà có thể trả được. Ta ra đời khiến cho Ma-ha Ba-xà-ba-đề tin ưa 
Phật Pháp Tăng cũng lại như vậy. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Nếu có người nào nhờ kẻ khác được quy y Phật Pháp Tăng, thọ 
trì năm giới, biết Khổ, biết Tập, biết Tận, biết Đạo. Đối với Khổ, Tập, 
Tận, Đạo không có hồ nghi, đắc quả Tu-đà-hoàn, đoạn các ác thú, quyết 
định được vào chánh đạo, ra vào bẩy phen sinh tử liền hết gốc khổ. 

- Này A-nan, ân đối với người như vậy khó có thể trả được. Chẳng 
phải dùng cơm ăn, áo mặc, giường nằm ngọa cụ, thuốc men mà có thể 
trả được. Ta ra đời khiến cho Ma-ha Ba-xà-ba-để thọ ba quy y, cho đến 
quyết định được vào chánh đạo cũng như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Người nữ ở trong Phật pháp xuất gia thọ giới có thể đạt được quả 
Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán hay chăng? 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Có thể chứng được. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Nếu người nữ ở trong Phật pháp xuất gia thọ đại giới mà chứng 
được quả Tu-đà-hoàn, cho đến A-la-hán, thì cúi xin Phật cho phép người 
nữ xuất gia thọ đại giới. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Nay Ta sẽ vì người nữ mà chế tám pháp suốt đời không được 
vượt qua.'* Nếu nữ nhân có thể phụng hành tức là thọ giới. Tám pháp 
ấy là: 

1. Tỳ-kheo-ni tuy một trăm tuổi, nhưng thấy Tỳ-kheo mới thọ 
giới, phải đứng dậy đón chào, lễ bái, trải chỗ ngồi mời ngồi.'' Pháp 
này phải được tôn trọng, cung kính, tán thán, trọn đời không được vượt 
qua. 

2. Này, A-nan! Tỳ-kheo-nI không được mạ ly, ha trách Tỳ-kheo, 


1960. Bất khả quá pháp 4EH[3ll*. Trung A-hàm: tôn sư pháp. Ngũ phần: bất khả việt pháp 4 
H[j##‡Z. Tăng kỳ, Thập tụng: Kỉnh pháp. Pali: garudhamma. 
1961. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 175. 


1124 BỘ LUẬT 3 





không được phỉ báng nói: phá giới, phá kiến, phá oai nghi. Pháp 
này phải được tôn trọng, cung kính, tán thán, trọn đời không được vượt 
qua. 

3. Này, A-nan! Tỳ-kheo-ni không được tác cử, tác ức niệm, tác tự 
ngôn đối với Tỳ-kheo; không được ngăn người khác tìm tội, ngăn thuyết 
giới, ngăn tự tứ.'?3 Tỳ-kheo-ni không được quở Tỳ-kheo, mà Tỳ-kheo 
được quyền quở Tỳ-kheo-ni. Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, 
tan thán, trọn đời không được vượt qua. 

4. Thức xoa-ma-na học giới rồi đến Tăng Tỳ-kheo xin thọ đại 
giới. Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, tan thán, trọn đời 
không được vượt qua. 

5. Tỳ-kheo-ni phạm tội tăng tàn phải ở trước hai bộ Tăng nửa 
tháng hành Ma-na-đỏa. Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, tan 
thán, trọn đời không được vượt qua. 

6. Tỳ-kheo-ni nửa tháng đến Tăng xin cầu giáo thọ.'* Pháp này 
phải được tôn trọng, cung kính, tan thán, trọn đời không được vượt 
qua. 

7. Tỳ-kheo-ni không được hạ an cư chỗ không có Tỳ-kheo.!%6 
Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, tan thán, trọn đời không được 
vượt qua. 

8. Tỳ-kheo-ni, Tăng an cư rồi, nên đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu 
ba việc tự tứ, kiến văn nghi.!° Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, 
tan thán, trọn đời không được vượt qua. 

- Này A-nan, nay ta nói tám pháp không được vượt qua này, nếu 
người nữ nào có thể phụng hành tức là thọ giới. 

- Thí như có người bắt cầu trên dòng nước lớn để đi qua. Này A- 
nan, cũng như vậy, nay Ta vì người nữ nói tám pháp không được vượt 
qua này, nếu người nữ nào có thể phụng hành được tức là thọ giới. 

Tôn giả A-nan nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi liền đến chỗ 
Ma-ha Ba-xà-ba-đề nói: 

- Người nữ đã được phép xuất gia thọ đại giới trong giáo pháp của 


1962. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 145. Thập tụng thay điều này bằng Ba-dật-để 172. 

1963. Thập tụng, điều 8: Tỳ-kheo-ni không được nói các tội thấy, nghe, nghi của tỳ-kheo. 
1964. Tỳ-kheo ni, Ba-dật-để 124. 

1965. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề 141. Pali, pháp thứ 3: Mỗi nửa tháng đến tỳ-kheo Tăng có hai 
việc: hỏi ngày Bố-tát (uposathapucchakam) và xin giáo giới (ovädũipasamkammam). Thập 
tụng 47: Mỗi nửa tháng, đến tỳ-kheo nhận tám kỉnh pháp. 

1966. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 143. 

1967. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 142. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1125 





Phật. Đức Thế Tôn vì nữ nhân chế tám pháp không thể vượt qua, nếu 
người nữ nào có thể phụng hành tức là thọ giới. 

Tôn giả A-nan vì những người nữ nói lại tám pháp như trên. Ma- 
ha Ba-xà-ba-để nói: 

- Nếu Đức Thế Tôn đã vì những người nữ nói tám pháp không thể 
vượt qua này rồi, thì tôi và năm trăm nữ Xá-di sẽ cùng nhau cúi đầu 
thọ nhận. Thưa tôn giả A-nan, giống như những thiếu niên nam hay nữ, 
thanh khiết, trang sức đẹp đế. Có người tắm rửa xong rồi, đứng trên 
lầu cao, cầm tràng hoa ưu-bát-la, hoa a-hy-vật-đa, tràng hoa chiêm-bà, 
tràng hoa tô-man-na, tràng hoa bà-sư!”Š trao cho người kia. Người kia 
liền nhận, và quàng ngay lên đỉnh đầu. Cũng như vậy, này A-nan, Đức 
Thế Tôn vì những người nữ nói tám pháp không thể vượt qua, tôi và 
năm trăm người nữ Xá-di sẽ cùng nhau cúi đầu nhận lãnh. 

Tôn giả A-nan liền đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

- Đức Thế Tôn đã vì những người nữ nói tám pháp không thể vượt 
qua. Ma-ha Ba-xà-ba-đề v.v... nghe rồi, đã cúi đầu thọ lãnh. Giống như 
những thiếu niên nam hay nữ, thanh khiết, trang sức đẹp đẽ. Có người 
tắm rửa xong rồi, đứng trên lầu cao, cầm tràng hoa ưu-bát-la, hoa a-hy- 
vật-đa, tràng hoa chiêm-bà, tràng hoa tô-man-na, tràng hoa bà-sư trao 
cho người kia. Người kia liền nhận, và quàng ngay lên đỉnh đầu. Như 
vậy, này A-nan,'* Ma-ha Ba-xà-ba-đề và năm trăm người nữ đã được 
thọ giới. 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

- Nếu người nữ không xuất gia ở trong Phật pháp thì Phật pháp sẽ 
được lâu dài năm trăm năm.!”?9 

Tôn giả A-nan nghe vậy, lòng rất không vui, ôm sự hối hận, buồn 
rầu khóc kể, nước mắt dầm dê, đến trước Đức Phật đảnh lễ sát chân, 
nhiễu quanh, rồi cáo lui. 

II. NI THỌ GIỚI 

1. Sa-Di-Ni°” 

Bấy giờ, có những người nữ khác muốn thọ giới, Tỳ-kheo-ni kia 


1968. Các loại hoa: Ưu-bát-la f## (Pali: uppala, bông súng xanh), A-hy-vật-đa J2) (Pali: 
atimuttaka, hoa thiện tư), Chiêm-bà lếZ (Pali: campaka, một loại hoa vàng), Tô-man-na ffÂ*# 
#l§ (Pali: sumanä, tố hương), Bà-sư #2ñïl. (Pali: vassika, hạ sinh hoa). 

1969. Trong bản, có sự nhâm lẫn, vì truyển khẩu theo quán tính. 

1970. Dịch sát. Ngũ phần 29 (T22n1421 tr.186a14): “Chánh pháp của Phật tổn tại ở đời một 
nghìn năm. Nay cho nữ xuất gia, giảm mất năm trăm năm.” 

1971. Tham chiếu, Phần ii. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 121. 





1126 BỘ LUẬT 3 





dẫn đến chỗ Đức Phật, nửa đường gặp giặc. Giặc toan hủy nhục, trêu 
ghẹo. Các Tỳ-kheo-mi thưa với các T-kheo các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, cho phép Tỳ-kheo-ni cho người nữ khác xuất gia 
thọ đại giới, theo thể thức sau đây: 

- Nếu muốn cạo tóc trong chùa Tỳ-kheo-ni thì phải bạch Tăng, 
hoặc thưa từng vị một được biết, sau đó mới cạo tóc. Văn bạch như 
sau: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... muốn cầu Tỳ- 
kheo-ni... cạo tóc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận vì người tên... cạo tóc. Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch như vậy rồi, sau đó mới cạo tóc. 

Nếu muốn xuất gia trong chùa Tỳ-kheo-ni thì nên bạch Tăng hoặc 
thưa từng vị một để biết. Văn bạch như sau: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Tỳ-kheo-ni... 
xuất gia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho 
người tên... xuất gia. Đây là lời tác bạch. 

Nên tác bạch như vậy rồi cho xuất gia. Bạch như vậy cho xuất gia 
rồi, nên dạy người cầu xuất gia, mặc áo ca-sa, đầu gối bên hữu chấm 
đất, chắp tay, hướng dẫn cho họ thưa: 

- Thưa A-di!'”' Con tên là... quy y Phật, Pháp, Tăng. Nay con theo 
Phật xuất gia. Hòa thượng hiệu là... Đức Như Lai, Vô sở trước, Đẳng 
chánh giác là Thế Tôn của con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

- Thưa A-di! Con tên là... đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Nay con 
đã theo Phật xuất gia. Hòa thượng hiệu là... Đức Như Lai, Vô sở trước, 
Đẳng chánh giác là Thế Tôn của con. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy, rồi trao giới. 

1. Trọn đời không sát sinh là giới của sa-di-ni. Nếu có thể giữ 
được thì trả lời là giữ được. 

2. Trọn đời không được ăn trộm là giới của sa-di-ni. Nếu có thể 
giữ được thì trả lời là giữ được. 

3. Trọn đời không được dâm dục là giới của sa-di-ni. Nếu có thể 
giữ được thì trả lời là giữ được. 

4. Trọn đời không được nói dối là giới của sa-di-ni. Nếu có thể giữ 
được thì trả lời là giữ được. 





1972. A-di ft[ljš, phiên âm từ Pali: ayye, Skt.: ärya, ãyya, xưng hô với người nữ, người nhỏ thưa 
trình người lớn. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1127 





5. Trọn đời không được uống rượu là giới của sa-di-ni. Nếu có thể 
giữ được thì trả lời là giữ được. 

6. Trọn đời không được đeo tràng hoa, thoa hương thơm vào mình 
là giới của sa-di-ni. Nếu có thể giữ được thì trả lời là giữ được . 

7. Trọn đời không được ca múa xướng hát, cũng không được cố ý 
nghe-xem là giới của sa-di-ni. Nếu giữ được thì trả lời là giữ được. 

8. Trọn đời không được ngồi nằm trên giường cao rộng lớn là giới 
của sa-di-ni. Nếu có thể giữ được thì trả lời là giữ được. 

9. Trọn đời không được ăn phi thời là giới của sa-di-ni. Nếu có thể 
giữ được thì trả lời là giữ được. 

10. Trọn đời không được cầm nắm sinh tượng vàng bạc vật báu là 
giới của sa-di-ni. Nếu có thể giữ được thì trả lời là giữ được. 

Mười giới sa-di-ni như vậy trọn đời thọ trì không được phạm. 

2. Thức-xoa-ma-na 

Cho phép đồng nữ mười tám tuổi, học giới hai năm, tuổi đủ hai 
mươi, thọ đại giới trong Tỳ-kheo-ni Tăng. Nếu mười tuổi đã từng có 
chồng, cho hai năm học giới, tuổi đủ mười hai cho thọ giới.'?”3 Cho thọ 
hai năm học giới theo thể thức sau: '** Sa-di-ni nên đến trong Tỳ-kheo- 
ni Tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân Tăng, 
đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Con là sa-di-ni tên... đến xin Tăng 
hai năm học giới, Hòa thượng ni hiệu là... Cúi xin Tăng từ mẫn, cho con 
hai năm học giới. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. Nên bảo sa-di-ni 
đến chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Trong chúng nên sai một vị có khả 
năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Sa-di-ni này tên là... nay đến Tăng 
xin hai năm học giới, Hòa thượng ni hiệu là... Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho sa-di-ni tên là... này hai năm học 
giới, Hòa thượng mi hiệu... Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Sa-di-ni tên là... này nay đến Tăng 
xin hai năm học giới, Hòa thượng ni hiệu là... Nay Tăng trao sa-di-nI 
tên... hai năm học giới, Hòa thượng ni hiệu là... Các đại tỷ nào chấp 
thuận Tăng cho sa-di-ni tên... hai năm học giới, Hòa thượng ni hiệu là... 


1973. Xem Phần ii, Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 125. Tham chiếu, Thập tụng 45 (T23n1435, 
tr.325c25), tỳ-kheo-nm, Ba-dật-đề 190. 

1974. Tham chiếu Thập tụng 45, nt., văn thọ sáu pháp. Văn thọ Pali, xem Vin. ii.319 (Bhik- 
khuni, pâc. 63). 


1128 BỘ LUẬT 3 





thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận cho sa-di-ni tên là... hai năm học giới, Hòa 
thượng ni hiệu... rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi 
nhận như vậy. 

Tiếp theo trao cho sa-di-ni sáu pháp như vầy: 

- Nay sa-di-ni lắng nghe! Đức Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh 
giác đã nói sáu pháp không được phạm. 

1. Bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục. Nếu Thức-xoa-ma-na nào 
hành pháp dâm dục, thì chẳng phải Thức-xoa-ma-na, chẳng phải Thích 
chủng nữ. Cùng nam tử có tâm nhiễm ô, hai thân xúc chạm nhau là 
phạm giới, cần phải thọ giới lại'”'. Trong đây, trọn đời không được 
phạm. Nếu có thể giữ được thì trả lời là được. 

2. Không được trộm cắp, cho đến một cọng cỏ, một lá cây. Nếu 
Thức-xoa-ma-na nào lấy của người năm tiền hoặc hơn năm tiền, hoặc 
tự mình lấy, hoặc dạ y người lấy, hoặc tự mình đoạn hoặc dạy người đoa- 

_n, hoặc tự mình phá hoặc dạy người phá, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc làm 
cho hoại sắc, thì chẳng phải Thức-xoa-ma-na, chẳng phải Thích chủng 
nữ. Nếu lấy dưới năm tiền thì phạm giới, phải thọ lại.'” Trong đây, 
trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được thì trả lời là được. 

3. Không được cố tâm đoạn mạng chúng sinh, cho đến loài kiến. 
Nếu Thức-xoa-ma-na nào cố ý tự tay mình đoạn mạng người, tìm dao 
trao cho người, bảo chết, khuyên chết, khen chết, hoặc cho người uống 
thuốc độc, hoặc làm đọa thai, rủa nộp chú thuật, tự mình làm dạy người 
làm, thì chẳng phải Thức-xoa-ma-na, chẳng phải Thích chủng nữ. Nếu 
đoạn mạng loài súc sinh không thể biến hóa thì phạm giới, phải thọ lại. 
Trong đây, trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được thì trả lời 
là được. 

4. Không được nói dối, cho đến nói vui chơi. Nếu Thức-xoa-ma- 
na nào không chân thật, thật sự mình không có mà tự xưng là tôi được 
pháp thượng nhân, đắc thiển, đắc giải thoát, đắc định, đắc chánh thọ, 
đắc Tu-đà-hoàn, cho đến A-la-hán, trời đến, rồng đến, quỷ thần đến 
cúng dường tôi, thì không phải là Thức-xoa-ma-na, không phải là Thích 
chủng nữ. Nếu ở trong chúng cố ý nói vọng là phạm giới, phải thọ lại. 


1975. Xem trên, phần 11, Tỳ-kheo-nl, Ba-dật-đề 123 (bản Việt, quyển 3, tr. 1266: Nếu Thức- 
xoa-ma-na phạm dâm thì phải diệt tấn. Nếu có tâm nhiễm ô cùng với nam từ có tâm nhiêm ô, 
hai thân xúc chạm tức khuyết giới, phải thọ lại. 

1976. Xem Phần ii, Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 123, nt.: trộm 5 tiền trở lên, diệt tấn. Dưới 5 tiền, 
khuyết giới, phải thọ lại. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1129 





Trong đây, trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ được thì trả lời 
là được. 

5. Không được ăn phi thời. Nếu Thức-xoa-ma-na nào ăn phi thời 
tức là phạm giới phải thọ lại. Trong đây, trọn đời không được phạm. 
Nếu có thể giữ được thì trả lời là được. 

6. Không được uống rượu. Nếu Thức-xoa-ma-na nào uống rượu là 
phạm giới phải thọ lại. Trong đây, trọn đời không được phạm. Nếu có 
thể giữ được thì trả lời là được. 

Thức-xoa-ma-na nên học tất cả giới của Tỳ-kheo-ni, trừ vì Tỳ- 
kheo-ni quá thực,'”” tự lấy thức ăn để ăn.!*8 

Nên cầu Hòa thượng, với văn cầu thỉnh như sau: 

- Đại tỷ nhất tâm niệm! Con tên là... nay cầu A-di làm Hòa thượng, 
cúi xin A-di vì con làm Hòa thượng. Con nương nơi A-di để được thọ 
đại giới. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng cầu thỉnh như vậy. 

Vị Hòa thượng nên trả lời: Được. 

3. Thọ Cụ Túc'?” 

¡. Bản bộ Yết-ma 

Thức-xoa-ma-na nào đã có học giới rồi, tuổi đủ hai mươi, hoặc đủ 
mười hai nên cho thọ đại giới bằng pháp bạch tứ yết-ma, theo diễn tiến 
sau đây: 

Dẫn người thọ giới đến đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe. 
Trong khi ấy giới sư nên sai một vị giáo thọ, bạch như sau: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... đến Hòa thượng 
ni hiệu là... cầu thọ đại giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận Tỳ-kheo-ni... làm giáo thọ sư. Đây là lời tác bạch. 

Vị giáo thọ nên đến chỗ người thọ giới nói: 

- Này cô, đây có phải là An-đà-hội, Uất-đa-la-tăng, Tăng-già-lê; 
đây có phải là tăng-yết-chi, Phú kiên y; đây có phải là bình bát; đây 
có phải là y bát của cô không? Cô lắng nghe, nay chính là lúc cần nói 
đúng sự thật. Nay tôi hỏi cô, có cô nói có, không cô nói không. Cô tên 
gì? Hòa thượng cô hiệu gì? Cô đã đủ hai mươi tuổi chưa? Y bát có đủ 
không? Cha mẹ hoặc phu chủ có cho phép cô không? Cô không mắc nợ 
của ai chăng? Cô không phải là tôi tớ chăng? Cô có phải là người nữ 


1977. Chưa tìm ra nghĩa “quá thực.” Xem Phần ii. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 121 (Bản Việt, quyển 
3, tr. 1261): trừ điều tự tay lấy thức ăn, trao thức ăn cho người. 

1978. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 26. 

1979. Tham chiếu Phần ii, Tỳ-kheo-nmi, Ba-dật-đề 124. 


1130 BỘ LUẬT 3 





không? Người nữ có các bệnh hủi trắng, ung thư, càn tiêu, điên cuỗng, 
hai căn, hai đường hiệp lại, đại tiểu tiện thường rỉ chảy, đàm dãi thường 
tiết ra. Cô có các chứng bệnh như vậy không? 

Nếu người thọ giới trả lời đúng cách thì nên nói: 

- Như tôi vừa hỏi, chút nữa trong Tăng cũng sẽ hỏi như vậy, cô 
cũng trả lời đúng như vậy. 

VỊ giáo thọ sư hỏi xong, trở lại trong Tăng với oai nghi bình thường, 
chỗ có thể đưa tay đụng các Tỳ-kheo-ni, đứng nơi đó tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa thượng ni 
hiệu... để thọ đại giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, tôi đã giáo thọ xong, cho phép kêu vào. Đây là lời tác bạch. 

Vị kia nên bảo kêu vào, vào rồi để y bát xuống dạy kính lễ sát 
chân Tỳ-kheo-ni Tăng, rồi quỳ trước mặt giới sư chấp tay bạch: 

- Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Con tên là... theo Hòa thượng ni 
hiệu... cầu thọ đại giới. Nay, con tên là... đến Tăng xin thọ đại giới, Hòa 
thượng ni hiệu... Cúi xin chúng Tăng tế độ con. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Khi ấy, giới sư nên tác 
bạch: 

- Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa thượng 
ni hiệu là... thọ đại giới. Nay người này tên là... đến Tăng xin thọ đại 
giới, Hòa thượng ni hiệu... Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, cho phép tôi hồi các nạn sự. Đây là lời tác bạch. 

GIới sư nói: 

- Cô lắng nghe, nay chính là lúc cần nói đúng sự thật. Nay tôi hỏi 
cô, có thì nói có, không nói không. Cô tên gì? Hòa thượng cô hiệu gì? 
Cô đã đủ hai mươi tuổi chưa? Y bát có đủ không? Cha mẹ hoặc phu 
chủ có cho phép cô không? Cô không phải là người mắc nợ chăng? 
Cô không phải là tôi tớ? Cô là người nữ phải không? Người nữ có các 
chứng bệnh hủi trắng, ung thư, càn tiêu, điên cuồng, hai căn, hai đường 
hiệp lại, đại tiểu tiện thường rỉ chảy, đàm dãi thường tiết ra. Cô có các 
chứng bệnh như vậy không? 

Nếu trả lời đúng cách thì nên tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa thượng 
ni hiệu... thọ đại giới. Nay người này tên là... đến Tăng xin thọ đại giới, 
Hòa thượng ni hiệu... Người này nói thanh tịnh, không có các nạn sự, 
tuổi đủ hai mươi, y bát đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận cho người tên là... thọ đại giới, Hòa thượng ni hiệu... Đây là 
lời tác bạch. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1131 





- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa thượng 
ni hiệu... thọ đại giới. Nay người này tên là... đến Tăng xin thọ đại giới, 
Hòa thượng ni hiệu... Người này nói thanh tịnh, không có các nạn sự, 
tuổi đã đủ hai mươi, y bát có đủ. Nay Tăng trao cho người này tên là... 
đại giới, Hòa thượng ni hiệu... Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng trao cho 
người tên... đại giới, Hòa thượng ni hiệu... thì im lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý trao đại giới cho người có tên... Hòa thượng ni 
hiệu... rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

ii. Chánh pháp Yết-ma 

Người thọ giới cùng Tỳ-kheo-ni Tăng đến trong Tăng Tỳ-kheo 
kính lễ sát chân, đầu gối bên hữu sát đất chấp tay bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Con tên là... nay đến Tăng xin thọ 
đại giới, Hòa thượng ni hiệu... Cúi xin Tăng tế độ con. Từ mẫn cố. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch như vậy (giới sư nơi đây cũng 
hỏi như cách hỏi trên) Hỏi rồi, nên hỏi tiếp: 

- Cô đã học giới chưa? Cô có thanh tịnh không? 

Nếu nói đã học giới thanh tịnh thì nên hỏi các Tỳ-kheo-ni khác: 

- Cô này đã học giới chưa? Có thanh tịnh không? 

Nếu trả lời: “Đã học giới và thanh tịnh.” Thì nên tác bạch liển: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa thượng 
ni hiệu... thọ đại giới. Nay, người này tên là... đến Tăng xin thọ đại giới, 
Hòa thượng mi hiệu... Người này tên là... nói thanh tịnh, không có các 
nạn sự, tuổi đời đã đủ, y bát đã có, và đã học giới thanh tịnh. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng cho người tên 
là... thọ đại giới, Hòa thượng ni hiệu... Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! người nà y tên là... cầu Hòa thượng 
ni hiệu... thọ đại giới. Nay người này tên là... đến Tăng xin thọ đại giới, 
Hòa thượng ni hiệu... Người này tên là... nói thanh tịnh, không có các 
nạn sự, tuổi đời đã đủ, y bát đã có, và đã học giới thanh tịnh. Nay Tăng 
vì người tên là... này cho thọ đại giới, Hòa thượng ni hiệu... Các trưởng 
lão nào chấp thuận, Tăng trao đại giới cho người có tên... Hòa thượng 
ni hiệu là... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma 
lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã chấp thuận trao đại giới cho người có tên... Hòa thượng 
ni tên... rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghi nhận như 


1132 BỘ LUẬT 3 





vậy. 

GIỚI sư gỌI: 

- Thiện nữ nhân lắng nghe: Đức Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh 
giác, nói tám pháp Ba-la-di, nếu Tỳ-kheo-ni phạm thì chẳng phải là Tỳ- 
kheo-ni nữa, chẳng phải là người con gái của dòng họ Thích. 

1. Không được làm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục. Tỳ-kheo- 
ni nào làm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục, cho đến cùng loài súc 
sinh, thì vị ấy chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải là người nữ dòng 
họ Thích. Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được 
không? Trả lời là: Có thể. 

2. Không được trộm cắp, cho đến cọng cỏ, lá cây. Tỳ-kheo-ni nào 
lấy của người năm tiền hoặc hơn năm tiền, hoặc tự mình lấy hoặc dạy 
người khác lấy, hoặc tự đoạn hoặc dạy người khác đoạn, hoặc tự phá 
hoặc dạy người khác phá, hoặc đốt hoặc chôn, hoặc làm hoại sắc, thì 
chẳng phải Tỳ-kheo-ni, chẳng phảẩi người nữ dòng họ Thích. Trong đây, 
trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được không? Trả lời là: Có 
thể. 

3. Không được đoạn mạng chúng sinh, cho đến loài kiến. Tỳ- 
kheo-ni nào tự tay đoạn mạng người, cầm dao đưa cho người, hướng 
dẫn cách chết, khen sự chết, khuyên cho chết, cho uống thuốc độc, làm 
đọa thai, nguyễn rủa ếm thư chú thuật, hoặc tự làm, phương tiện dạy 
người làm, thì vị ấy chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải là người nữ 
của dòng họ Thích. Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ 
được không? Trả lời là: Có thể. 

4. Không được nói dối, cho đến nói giỡn. Tỳ-kheo-ni nào không 
chân thật, chẳng phẩi tự mình có mà nói: “Tôi đắc pháp thượng nhân, 
đắc thiển, đắc giải thoát, tam muội chánh thọ, đắc quả Tu-đà-hoàn, cho 
đến quả A-la-hán, trời đến, rồng đến, quỷ thần đến cúng dường tôi”, thì 
vị ấy chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải là người nữ dòng họ Thích. 
Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được không? Trả 
lời là: Có thể. 

5. Không được hai thân xúc chạm nhau, cho đến cùng với loài súc 
sinh Tỳ-kheo-ni nào với tâm nhiễm ô cùng nam tử có tâm nhiễm ô, hai 
thân xúc chạm nhau, từ nách trở xuống từ đầu gối trở lên, hoặc xoa hoặc 
đẩy, rờ xuôi rờ ngược, hoặc kéo hoặc xô, hoặc bồng lên hoặc để xuống, 
hoặc nắm gấp hay hoãn, thì vị ấy không phải Tỳ-kheo-ni, chẳng phải là 
người nữ dòng họ Thích. Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có 
thể giữ được không? Trả lời là: Có thể. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1133 





6. Không được phạm tám việc, cho đến cùng với loài súc sinh. 
Tỳ-kheo-ni nào có tâm nhiễm ô chấp nhận tâm nhiễm ô của nam tử, 
nhận sự nắm tay, nắm y, đứng nơi chỗ vắng, cùng đứng, nói chuyện nơi 
chỗ vắng, cùng đi, hai thân kể nhau, cùng hẹn, phạm tám việc này, thì 
chẳng phải là Tỳ-kheo-ni, chẳng phải là người nữ dòng họ Thích. Trong 
đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được không? Trả lời là: 
Có thể. 

7. Không nên che dấu trọng tội của người, cho đến đột-kiết-la, 
ác thuyết. Tỳ-kheo-ni nào biết Tỳ-kheo-ni phạm Ba-la-di, không tự cử 
cũng không bạch Tăng, không nói với aI, sau đó vào một thời gian khác 
Tỳ-kheo-ni này thôi tu, hoặc bị diệt tẫn, hoặc bị ngăn không cùng làm 
Tăng sự, hoặc vào ngoại đạo. Vị ấy nói như vây: “Trước đây tôi biết 
người này phạm tội như vậy như vậy,” thì vị ấy chẳng phải Tỳ-kheo-ni, 
chẳng phải người nữ dòng họ Thích, vì che dấu trong tội của người khác 
vậy. Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được không? 
Trả lời là: Có thể. 

8. Không được nói theo Tỳ-kheo bị cử, cho đến sa-di. Tỳ-kheo-ni 
nào biết Tỳ-kheo bị Tăng cử tội như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy, 
phạm oai nghi chưa sám hối, không tác pháp cọng trú, mà tùy thuận 
theo Tỳ-kheo kia để nói chuyện. Các Tỳ-kheo-ni can gián Tỳ-kheo-ni 
này: “Đại tỷ, Tỳ-kheo kia bị Tăng cử tội như pháp, như tỳ-ni, như lời 
Phật dạy, phạm oai nghi chưa sám hối, không tác pháp cọng trú, cô 
đừng tùy thuận theo Tỳ-kheo kia để nói chuyện.” Khi các Tỳ-kheo-ni 
can gián Tỳ-kheo-ni này kiên trì không bỏ. Các Tỳ-kheo-ni nên can 
gián cho đến ba lần để bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián bỏ thì tốt, 
không bỏ thì vị này không phải Tỳ-kheo-ni, không phải người nữ dòng 
thọ Thích vì đã tùy thuận kẻ bị cử. Trong đây, trọn đời không được 
phạm. Cô có thể giữ được không? Trả lời là: Được. 

- Này, Thiện nữ nhân hãy lắng nghe! Đức Như Lai, bậc Vô sở 
trước, Đẳng chánh giác nói pháp tứ y. Tỳ-kheo-ni y nơi đây xuất gia thọ 
đại giới. Đó là pháp của Tỳ-kheo-ni: 

1. Y nơi áo phấn tảo xuất gia thọ đại giới là pháp của Tỳ-kheo-ni. 
Trong đây, trọn đời cô có thể giữ được không? Trả lời là: Được. 

- Nếu được của lợi đàn-việt cúng y cắt rọc may thành thì nên 
nhận. 

2. Y nơi khất thực xuất gia thọ đại giới là pháp của Tỳ-kheo-ni. 
Trong đây, trọn đời cô có thể giữ được không? Trả lời là: Được. 

- Nếu được của lợi hoặc Tăng sai thọ thực, hay đàn-việt dâng thức 


1134 BỘ LUẬT 3 





ăn vào những ngày chay, mồng tám, mười lăm, mông một, hoặc thường 
thực của chúng Tăng, hay đàn-việt mời thì nên nhận. 

3. Y nơi dưới gốc cây để ngồi, xuất gia thọ đại giới là pháp của 
Tỳ-kheo-ni. Trong đây, trọn đời cô có thể giữ được không? Trả lời là: 
Được. 

- Nếu được của lợi người cho phòng riêng, nhà có nóc nhọn, phòng 
nhỏ, hang đá, hai phòng có một cửa thông thì không nên nhận. 

4. Y nơi hủ lạn dược, xuất gia thọ đại giới, là pháp của Tỳ-kheo- 
ni. Trong đây, trọn đời cô có thể giữ được không? Trả lời là: Được. 

- Nếu được của lợi như tô, dầu, sinh tô, mật, thạch mật thì nên 
nhận. 

- Cô đã thọ giới rồi. Bạch tứ yết-ma như pháp thành tựu, đúng 
cách. Hòa thượng như pháp. A-xà-lê như pháp. Hai bộ Tăng đầy đủ. 
Cô nên khéo thọ giáo pháp, nên siêng năng giáo hóa, làm việc phước 
đức, tu bổ tháp, cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Hòa thượng A-xà-lê dạy 
bảo những điều như pháp cô không được chống trái. Nên học vấn tụng 
kinh, cố gắng cầu phương tiện ở trong Phật Pháp để đạt được quả Tu- 
đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, thì sơ tâm xuất 
gia của cô mới không bị uống phí... Những gì chưa biết cô nên hỏi Hòa 
thượng A-xà-lê. 

Khi giải tán, bảo người thọ giới đi trước. 

Bấy giờ, những người thọ giới bằng bạch tứ yết-ma nêu'” lên với 
các Tỳ-kheo-mi Xá-di Câu-lê: 

- Đức Thế Tôn có nói như vầy, “Thọ đại giới phải bạch tứ yết- 
ma.” Chúng tôi đắc giới, còn các bà không đắc giới. 

Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-để nghe vậy, khởi lòng nghi, bạch 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đểề và các Tỳ-kheo-ni Xá-di cũng 
đều đắc giới. 

Bấy giờ, có người đứng cầu xin giới. Cư sĩ bạch y thấy nói: “Cô 
ấy đứng ở đây là muốn chờ đàn ông đấy.” Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Không được đứng cầu xin giới. Nên quỳ thẳng gối để xin giới. 

Có người ngôi xổm'?! để xin giới nên bị té, lộ hình, hổ thẹn, 


1980. Hán: cử Ẩš, thường dùng theo nghĩa cử tội, tức buộc tội. Nhưng đây không thuộc ba cử tội 
thấy-nghe-nghi, nên không nói là cử tội. 

1981. Tốn Hỗ: theo phong tục, cách ngồi được xem là cung kính của đàn ông. Pali: ukkunika; 
Skt. utkunuka. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1135 





không thể xin giới. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni khác nên thay thế để bạch. 

tí. Đại diện Thọ giới 

Các Tỳ-kheo-ni Xá-di Câu-lê dẫn người muốn thọ đại giới đến 
Tăng-già-lam. Trên đường đi gặp cướp, hủy phạm Tỳ-kheo-ni. Các Tỳ - 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép nhờ người thay thế đến thọ giới. Cho phép nhờ một 
Tỳ-kheo-ni thanh tịnh không có chướng nạn. Tăng bạch nhị yết-ma để 
sai. 82 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên là... làm sứ giả vì Tỳ- 
kheo-ni tên... đến Tăng Tỳ-kheo xin thọ đại giới. Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên... làm 
sứ giả, vì Tỳ-kheo-ni tên... đến Tăng Tỳ-kheo cầu thọ đại giới. Các đại 
tỷ nào đồng ý, Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên... làm sứ giả, vì Tỳ-kheo-ni... 
đến trong Tăng Tỳ-kheo cầu thọ đại giới thì im lặng. Vị nào không đồng 
ý xIn nói. 

- Tăng đã đồng ý sai Tỳ-kheo-ni... làm sứ giả rồi. Tăng đồng ý 
nên 1m lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Trường hợp nếu đi một mình không bảo đảm thì nên sai hai, ba 
Tỳ-kheo-ni cùng đi. Tỳ-kheo-ni sứ giả nên đến trong Tăng Tỳ-kheo, 
kính lễ sát chân, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người nữ tên là... theo Tỳ-kheo-ni 
hiệu...'°83 cầu thọ đại giới. Nay người nữ kia tên..., từ Tăng xin cầu thọ 


1982. Thọ sứ cụ túc. Thập tụng 4I (T231435, tr.295b), 56 (T23n1435 tr.410a11): Bán Ca-thi-ni 
32JUƑ"}E khiển sứ đắc giới cụ túc. Pali: dũtena upasampãda. Vin. ii. 277: Kỹ nữ Atthakäsi, 
xuất gia, muốn về Sävatthi để thọ cụ túc. Bọn vong mạng hay tin, tổ chức chận đường để cướp. 
Cô biết được, không dám đi. Phật cho phép nhờ sứ giả thọ giới. Trong Câu-xá 14, đây là trường 
hợp của tỳ-kheo-ni pháp thọ (Skt. Dharmadinnä, Pali, Dhammadinn3). 

1983. Nguyên văn bản Hán: thử mỗ giáp tỳ-kheo-ni tùng mỗ giáp cầu thọ đại giới If SÈÄ†JE 
Jff/Ê 51 ⁄W.Văn cú đảo trang, cần chỉnh lại để đọc cho đúng nghĩa. 














1136 BỘ LUẬT 3 





đại giới, Hòa thượng ni hiệu...'°% Cúi xin Tăng từ mẫn cứu vớt. '*%5 Lân 
thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Tăng Tỳ-kheo nên hỏi - Người nữ kia tên gì? Hòa thượng ni là vị 
nào? Đã học giới chưa? Có thanh tịnh không? Nếu trả lời: Đã học giới 
thanh tịnh rồi, thì nên hỏi Tỳ-kheo-ni bạn: Vị ấy đã học giới thanh tịnh 
chưa? Nếu trả lời - đã học giới và thanh tịnh, trong chúng nên sai một vị 
có khả năng yết-ma dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! (Tỳ-kheo-ni)!? tên là... này, theo 
(Hòa thượng mì) hiệu... thọ đại giới. Nay vị này tên là... từ Tăng xin thọ 
đại giới, Hòa thượng ni hiệu... VỊ này tên là... đã học giới thanh tịnh, 
tuổi đã đủ, y bát có. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, Tăng cho người có tên... thọ đại giới, Hòa thượng ni hiệu... Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe ! Người này tên là... theo Tỳ-kheo- 
ni hiệu... cầu thọ đại giới. Nay người này tên là... đến Tăng Tỳ-kheo 
xin thọ đại giới, Hòa thượng ni hiệu... vị này tên là... nói là thanh tịnh, 
không có các nạn sự, tuổi đã đủ, y bát có, đã học giới thanh tịnh. Nay 
Tăng cho vị này tên là... thọ đại giới, Hòa thượng ni hiệu... các Trưởng 
lão nào chấp thuận cho vị này tên là... thọ đại giới, Hòa thượng ni hiệu... 
thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

- Tăng đã đồng ý cho người tên là... thọ đại giới, Hòa thượng ni 
hiệu... rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Vị sứ giả kia trở về lại trong chùa của Tỳ-kheo-ni nói: 

- Đại tỷ, cô thọ đại giới rồi. !°87 

Đức Thế Tôn cho phép nhờ người thọ đại giới. VỊ kia chỉ có chút 
ít nhan sắc cũng nhờ người thọ giới. Đức Phật dạy: 


1984. Tham chiếu văn bạch đại diện xin giới theo Pali, Vin. ii. 277: (...) itthannämä, ayyä, 
itthannämaya ayyäya upasampadäpekkhä ekato-upasampannäa bhikkhunisanghe, visuddhã. Sã kenacideva 
antarayena na ãgacchati. itthannãmä, ayyä, sangha upasampädam yäcati.Ullumpatu tam ayyä sangho anu- 
kampam upädãya “... Người nữ mỗ giáp, theo người nữ mỗ giáp khất cầu giới cụ túc. Người nữ 
ấy đã thọ một phần cụ túc giữa tỳ-kheo-ni Tăng. Người nữ ấy thanh tịnh. Người nữ ấy vì một 
chướng ngại như vậy không đến đây được. (Bạch chư Đại đức) Người nữ mỗ giáp khất cầu Tăng 
cho giới cụ túc. Nguyện Tăng thương tưởng cứu vớt người nữ mỗ giáp ấy.” Tham chiếu văn 
bạch Thập tụng 41, đã dẫn. 

1985. Để bản: bạt tế ngã ‡‡#f. Các bản khác, không có chữ ngã ‡È. 

1986. Trong nguyên bản. Đề nghị sửa lai: “Người nữ...” Vì chưa đắc giới, nên không thể gọi là 
tỳ-kheo-ni. Bản Hán bị chép nhầm. Tham chiếu Pali (Vin.ii. 277) dẫn trên, cht. 34. 

1987. Pali: Tăng tỳ-kheo, sau khi chỉ dẫn cách đo bóng mặt trời, định mùa, tính ngày tháng, rồi 
dặn, bảo cho tỳ-kheo-ni ấy biết ba y chỉ (tayo nisaya, ni bất trụ lan nhã nên chỉ truyền ba y chỉ) 
và tám phi sự (attha akaranTyäni, tức 8 Ba-la-di). 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1137 





- Người nữ có chút ít nhan sắc không nên nhờ người thọ đại giới. 
Có vị trao đại giới cho người thường rỉ máu,'* bẩn cả thân cả y 
cả ngọa cụ. Đức Phật dạy: 

- Không nên trao đại giới cho người thường rỉ máu. 

Đức Thế Tôn dạy không nên trao đại giới cho người nữ thường rỉ 
máu. Có vị liền trao đại giới cho người không có nguyệt kỳ. Người thọ 
giới kia buông lung tình dục. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên trao đại giới cho người không có nguyệt kỳ (thủy). 

Có vị trao đại giới cho người nữ không có vú. Đức Phật dạy: 

- Không nên trao đại giới cho người không có vú. 

Có vị trao đại giới cho người chỉ có một vú. Đức Phật dạy: 

- Không nên trao đại giới cho người nữ chỉ có một vú. 

Có vị trao đại giới cho người hai đường bị lở lói. Đức Phật dạy: 

- Không nên trao đại giới cho người hai đường bị lở lói. 

Có vị trao đại giới cho người hai đường bị lở thối. Đức Phật dạy: 

- Không nên trao đại giới cho người hai đường bị lở thối. 

Có vị trao đại giới cho người hai căn. Đức Phật dạy: 

- Không nên trao đại giới cho người hai căn. '”%9 

II. NI THƯỜNG HÀNH 

1. Bấy giờ, các Tỳ-kheo tụ hợp lại một chỗ, cùng nhau tụng pháp 
tỳ-ni. Các Tỳ-kheo-ni khởi ý nghĩ: Chúng ta có nên tụng pháp tỳ-ni hay 
không? 

Đức Phật dạy: Nên tụng. 

Các vị không biết thọ trì giữa ai để tụng. Đức Phật dạy: Nên thọ 
trì giữa Tỳ-kheo để tụng. 

Các Tỳ-kheo nghĩ: Chúng ta được phép cùng Tỳ-kheo-mi tụng các 
câu kệ hay chăng?!9 

Đức Phật dạy: Cho phép tụng. 

Tỳ-kheo ngồi ngay trước mặt dạy học tụng, ni hổ thẹn. Phật dạy: 

- Nên trải chỗ ngồi ở sau lưng Tỳ-kheo mà học tụng. Hoặc dùng 
một trong mười thứ y làm màn ngăn để học tụng. 

2. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni vì nhân duyên nhỏ mọn nổi sân 
không vui, xả Phật Pháp Tăng và nói: 

- Đâu phải chỉ có Sa-môn Thích tử mới có thể tu phạm hạnh, các 


1988. Hán: huyết xuất IÍIH; đây chỉ kinh nguyệt. Ngũ phần, Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 178: độ 
người nữ thường ra nguyệt thủy. Tứ phần, Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề 165, thay điều này bằng, “độ 
người nữ mà đường đại và tiểu tiện thường chảy đàm dãi.” 

1989. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 166. 

1990. Xem Phần ¡, Tỳ-kheo, Ba-dật-đề 6. 


1138 BỘ LUẬT 3 





Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng có. Nay tôi cũng có thể đến đó để tu 
phạm hạnh. '”! 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo-ni khi nổi giận mà nói xả giới, không thành xả 
IỚI. 

3. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni làm việc mê hoặc và dạy người làm!””. 
Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

4. Nhóm sáu Tỳ-kheo tác yết-ma chống nhóm sáu Tỳ-kheo-ni. 
Tỳ-kheo-ni kia tùy thuận ngôn giáo, không dám trái nghịch, xin giải 
yết-ma. Các Tỳ-kheo ấy không chịu giải. Các cư sĩ thấy nói: 

- Tại vì các cô không chìu ý nên mới làm như vậy. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo không nên tác yết-ma đối với Tỳ-kheo-ni. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni tác yết-ma trao cho Tỳ-kheo-ni. Phật 
nóI: 

- Cho phép, Tỳ-kheo-ni tác yết-ma trao cho Tỳ-kheo-ni. Nếu Tỳ- 
kheo-ni không biết thì cho phép đến bên Tỳ-kheo tụng yết-ma cho, rồi 
sau đó tác yết-ma!”%, 

5. Khi ấy có Tỳ-kheo muốn thôi tu, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba- 
để biết mà sợ không dám đến can ngăn vì Đức Thế Tôn có dạy: Tỳ- 
kheo-ni không được ha trách Tỳ-kheo. 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề, đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rỗi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

- Phải chăng tất cả các trường hợp Tỳ-kheo-ni không được ha 
trách Tỳ-kheo? 

Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni nhất thiết không được ha trách Tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni 
không được mắng Tỳ-kheo, không được ha trách Tỳ-kheo, không được 
phỉ báng Tỳ-kheo. Nếu Tỳ-kheo phá giới phá kiến phá oai nghi, cũng 
không nên ha trách như vậy. Nhưng này Cù-đàm di, nếu nhằm mục đích 
giúp Tỳ-kheo trì Tăng thượng giới, Tăng thượng tâm, Tăng thượng trí, 
học vấn tụng kinh; vì những việc như vậy thì nên làm. 

6. Các Tỳ-kheo-ni tóc đã dài. Đức Phật dạy: 


1991. Xem Phần ii, Tỳ-kheo-ni, tăng-già-bà-thi-sa 16. 

1992. Tác cổ đạo fE#ä}Fi. Cf. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 117 & 118. 

1993. Tham chiếu Pali, Vin.ii. 161: tỳ-kheo định pháp yết-ma, hay định tội của tỳ-kheo-ni, rồi 
uỷ nhiệm cho Tăng tỳ-kheo-ni tác yết ma và xử trị. 




















SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1139 





- Cho phép nhờ cạo, hay tự cạo. 

Bấy giờ, có người thợ cạo trẻ tuổi cạo tóc cho Tỳ-kheo-ni trẻ tuổi. 
Khi tiếp xúc với làn da mịn màng, dục ý khởi, muốn phạm đến Tỳ- 
kheo-ni. Tỳ-kheo-ni lớn tiếng kêu la: 

- Đừng làm vậy! Đừng làm vậy! 

Tỳ-kheo-ni khác nghe, hỏi: 

- Sao lớn tiếng kêu la, đừng làm vậy, đừng làm vậy? 

Cô ấy trình bày lại đây đủ mọi việc. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Khi cạo tóc cần phải có bạn. Biết người có dục ý thì không nên 
nhờ họ cạo. 

Có cô nhờ đàn ông hớt lông mũi, Đức Phật dạy: 

- Không được nhờ đàn ông hớt lông mũi. 

Cô kia nhờ đàn ông cắt móng tay. Đức Phật dạy: 

- Không được nhờ đàn ông căt móng tay. 

7. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni đang ở trong nhà bạch y. Có Tỳ-kheo đến 
khất thực, Tỳ-kheo-ni kia không dám nói, tại sao vậy? Sợ Tỳ-kheo nói 
là Tỳ-kheo-ni giáo hóa để có thức ăn.'''* Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

- Cho phép nói để chủ nhà biết, chứ không nên khen ngợi. 

Tỳ-kheo-ni đang ở trong nhà bạch y. Có Tỳ-kheo đến, cô không 
đứng dậy.'?”” Bạch Phật. Phật dạy: 

- Nên đứng dậy. Nếu Tỳ-kheo-ni hành nhất tọa thực, hoặc không 
ăn lại dù tác pháp dư thực, hoặc bệnh, hoặc ăn đủ rồi, thì cho phép nói, - 
Thưa đại đức, tôi có nhân duyên như vậy, nên không đứng dậy được. ” 

Có Tỳ-kheo-mi, tại nhà bạch y, không xin phép Tỳ-kheo bèn 
ngôi.'?° Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni, tại nhà bạch y không được ngồi không xin phép Tỳ- 
kheo. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo sáng sớm khoác y, bưng bát, đến nhà 
bạch y. Trong nhà này, có Tỳ-kheo-ni thường đến giáo hóa. Tỳ-kheo-ni 
thấy Tỳ-kheo đến, liền đứng dậy thưa hỏi: 

- Thưa đại đức, tôi được phép ngồi không? 

T-kheo nói: 

- Đừng ngồi. 


1994. Tỳ-kheo, Ba-dật-để 29. 
1995. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 175. 
1996. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 84, thay Tỳ-kheo bằng chủ nhân. 


1140 BỘ LUẬT 3 





Tỳ-kheo-ni kia đã quen sung sướng, không đứng lâu nổi, nên bị té 
xuống và bệnh. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nên nhường nhau. Người phía trước nếu ngồi được thì ngồi. 

8. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni và Tỳ-kheo cùng đi chung một tuyến 
đường. Hoặc đi trước, hoặc vừa nói vừa đi, hoặc khi đi trước khi đi sau, 
hoặc lật ngược y, hoặc quấn cổ, hoặc phủ đầu, hoặc choàng hai vai, 
hoặc mang giày dép. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. Nên trống vai bên hữu, cởi bổ giày dép, 
đi sau Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni có việc Phật Pháp Tăng, hoặc có Tỳ- 
kheo-ni bệnh cần sự chăm sóc, mà không dám đi trước Tỳ-kheo. Đức 
Phật dạy: 

- Cho phép bạch Tỳ-kheo rồi mới đi. 

Có vị bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, cẩn thận không dám không 
thưa để đi (trước Tỳ-kheo). Đức Phật dạy: 

- Nếu có các nạn sự như vậy, thưa hỏi hay không thưa hỏi vẫn 
được phép đi. 

Có Tỳ-kheo-ni, trên đường đi thấy Tỳ-kheo không tránh đường. 
Đức Phật dạy: 

- Nên tránh đường. 

Có Tỳ-kheo-ni, trên đường đi, thấy Tỳ-kheo, bèn tránh đường. 
Trời mưa, cô trượt chân té xuống đất, mắc bệnh. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Có nhân duyên như vậy, Tỳ-kheo-ni nên nghiêng mình một chút, 
chấp tay thưa: “Đại đức thứ lỗi cho, vì đường hẹp.” 

9. Bấy giờ, có đàn-việt thỉnh hai bộ Tăng. Mời Tỳ-kheo-ni ăn 
trước, T-kheo ăn sau, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên mời Tăng Tỳ-kheo-nI ăn trước mà nên mời Tăng Tỳ- 
kheo dùng trước rồi sau đó mới mời Tỳ-kheo-ni Tăng. 

Có đàn-việt mời hai bộ Tăng, nghĩ như vầy: Đức Phật có dạy nên 
mời Tăng Tỳ-kheo trước rồi sau đó mới mời Tăng Tỳ-kheo-ni. Người ấy 
mời Tăng Tỳ-kheo ăn xong thì quá ngọ, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu thì giờ gần quá ngọ thì nên mời một lượt. 

Có cư sĩ mời Tăng Tỳ-kheo-ni sáng sớm thọ thực. Nửa đêm, cư sĩ 
chuẩn bị các thức ăn ngon bổ xong, sáng ngày đến mời. Các Tỳ-kheo-ni 
khoác y, bưng bát, đến nhà kia. Các vị hỏi nhau về tuổi tác để ngồi theo 
thứ tự, nên quá ngọ. Các T-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Nếu gần quá ngọ, cho phép tám Tỳ-kheo-ni thượng tọa theo thứ 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 HI4I 





tự ngồi, còn bao nhiêu vị khác thì tùy tiện cứ ngồi. 

10. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni đến trong Tăng-già-lam của Tỳ-kheo, 
Đức Phật cho phép cho họ ngôi trên giường. Tỳ-kheo-ni có nguyệt thủy, 
rỉ chảy bẩn nệm, giường giây, giường cây, ngọa cụ, rồi đứng dậy đi về. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên ngồi trên nệm, giường giây, giường cây. 

Trường hợp đến trong Tăng-già-lam cầu giáo thọ, hoặc thọ thỉnh, 
hoặc nghe pháp, không có chỗ ngồi. Đức Phật dạy: 

- Cho phép ngồi trên đá, trên ngói, trên gạch, trên đầu cây, trên 
cỏ, trên lá, trên bục đất cứng. 

Tỳ-kheo-ni không đủ sức chịu khó khổ nên sinh bệnh. Đức Phật 
dạy: 

- Nên nói với Tỳ-kheo-ni rằng, nếu họ có thể giữ gìn tốt tọa cụ thì 
nên cho ngồi. !?? 

11. Thế Tôn ở tại Ba-la-nai. Bấy giờ gặp lúc mất mùa, lúa gạo 
khan hiếm, nhân dân đói khát, khất cầu khó được. Các Tỳ-kheo-ni thọ 
thực rồi, thức ăn còn dư, các VỊ liền nghĩ, - Thức ăn còn dư này của 
chúng ta có được phép cho Tỳ-kheo hay không? Đức Phật dạy: 

- Được phép cho. 

Các vị lại nghĩ, - Chúng ta có được phép trao thức ăn cho Tỳ-kheo 
hay không? Đức Phật dạy: 

- Được phép trao. 

- Thức ăn cách đêm của chúng ta, trao cho Tỳ-kheo có được tịnh 
hay không? Đức Phật dạy: 

- Được tịnh. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo thọ thực rồi, còn thức ăn dư, suy nghĩ, - 
Thức ăn này của chúng ta được phép cho Tỳ-kheo-ni hay không? Đức 
Phật dạy: 

- Được phép cho. 

- Được phép trao thức ăn cho Tỳ-kheo-ni hay không? Đức Phật 
dạy: 

- Được phép trao. 

Bấy giờ, có thức ăn cách đêm; các Tỳ-kheo nghĩ, - Đem cho Tỳ- 
kheo-ni, có được tịnh hay không? Đức Phật dạy: 

- Được tịnh. 

12. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni ở nơi A-luyện-nhã, sau đó tại A-luyện- 


1997. Hết quyển 48. 


1142 BỘ LUẬT 3 





nhã có sự việc xảy ra.'”8 Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên ở nơi A-luyện-nhã. '?9 

Tỳ-kheo-ni sống trong nhà bạch y,? thấy phu chủ của người, 
cùng vợ hôn hít, âu yếm, sờ mó nơi thân thể, bóp vú. Tỳ-kheo-ni niên 
thiếu thấy vậy sinh tâm nhàm chán Phật pháp. Các Tỳ-kheo-ni bạch với 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép vì Tỳ-kheo-mi làm trú xứ riêng biệt. 

Có Tỳ-kheo-ni nọ ở trú xứ riêng biệt thực hành kỹ thuật, dạy 
người kỹ thuật.”°' Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên ở trú xứ riêng biệt thực hành kỹ thuật. 

Có Tỳ-kheo-ni nọ ở trú xứ riêng biệt bán rượu”””. Đức Phật dạy: 

- Không nên ở trú xứ riêng biệt bán rượu. 

Có Tỳ-kheo-ni nọ cho dâm nữ ở trong trú xứ. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

13. Có vị cất chứa hương hoa, đồ trang sức”, Đức Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. 

14. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đứng nơi đường hẻm, ngã tư, 
đường cái, trong chợ, đứng bên các đống rác. Các cư sĩ thấy cơ hiểm, 
chê trách mắng nói: 

- Tỳ-kheo-ni này không biết hổ thẹn, không có tịnh hạnh. Bên 
ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, mà đứng những chỗ như vậy, 
giống như dâm nữ, có gì là chánh pháp? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên đứng những chỗ như vậy. 

15. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni dùng ngà voi xương xoa chà 
thân cho tươi sáng. Tỳ-kheo bạch Phật.” Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni dùng bột mịn xoa chà thân cho tươi sáng.”? 
Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 


1998. Vin.ii. 278: Các tỳ-kheo-ni sống tại trú xứ A-lan-nhã, bị bọn xấu làm nhục. 

1999, Cf. Vin.ii. 279: Tỳ-kheo-ni sống A-lan-nhã, phạm đột-kiết-la (na bhikkhuniyã arađđe 
vatthabba). 

2000. Xem tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề 99. 


2001. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 69 & 70: Không được học kỹ thuật thế tục (nghề nghiệp), và dạy 
cho người khác để kiếm sống. 

2002. Cô tửu #‡#J. Thập tụng 41 (tr.297c18): tác tửu fEï, làm rượu. 

2003. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề, các điều 50-55, 57 

2004. Vin.ii. 266: atthillena jaghanam ghansapeti. 

2005. Xem, tỳ-kheo-nI, các Ba-dật-để 150, 151. 


























SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1143 





Có vị xoa chà lông nơi thân cho nó quắn lại. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị cắt lông nơi thân. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có Tỳ-kheo-ni nọ lấy y quấn nơi eo lưng, muốn làm thon đẹp. 
Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có Tỳ-kheo-ni nọ mặc áo của người nữ. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có Tỳ-kheo-ni nọ mặc áo đàn ông. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. Cho phép Tỳ-kheo-ni mặc y của Tỳ- 
kheo-m. 

Có Tỳ-kheo-ni dùng nhiều y quấn nơi ngực”? cho lớn ra. Đức 
Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị quấn y không kỹ, khiến cho hở hang. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị thắt tai con chim nơi đầu sợi giây lưng. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị làm sợi giây lưng bằng mạn-đà-la. Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị cất chứa giây lưng bề-lâu.??” Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị cất chứa giây lưng sa.” Đức Phật dạy: 

- Không được làm như vậy. 

Có vị dùng chỉ rời làm giây lưng để buộc. Đức Phật dạy: 

- Cho phép Tỳ-kheo-ni bện hay dệt thành giây lưng quấn quanh 
lưng một vòng. Nếu dệt tròn thì cho phép hai vòng. 

16. Tỳ-kheo-ni đến chỗ có người nữ tắm.” Khi tắm, tặc nữ, dâm 
nữ nói với Tỳ-kheo-n1: 

- Các cô tuổi còn nhỏ, nách mới mọc lông, làm sao tu phạm hạnh 
được? Nay cô phải kịp thời hành dục lạc, đừng để sau này hối hận, khi 
già có thể tu phạm hạnh. Như vậy cả hai đều không mất. 


2006. Triền thể ##Õö. 

2007. Bề-lâu ‡Š. Pali: vinïva, được làm bằng tre (2), Cf. Vin.ii. vilivena pattena phãsukã 
nãmenti, các cô quấn dây thắt lưng làm bằng tre. 

2008. Sa yêu đái ⁄Ï#fff. Không rõ. Cf. Pali. ibid., colapattena, thắt giây lưng bằng vải cola (Skt. 
cola hay cona; các từ điển Skt. và Pali không cho biết rõ đây là loại vải gì). 

2009. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-để 101. 


1144 BỘ LUẬT 3 





Khi ấy Tỳ-kheo-ni niên thiếu nghe bèn sinh tâm nhàm chán Phật 
pháp. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên tắm ở chỗ của người nữ. 

Tỳ-kheo-ni khi tắm chỗ gần bạch y nam tử. Các cư sĩ thấy cơ 
hiểm: 

- Tỳ-kheo-ni này không biết hổ thẹn, không tu phạm hạnh, bên 
ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao 
lại tắm bên cạnh bạch y nam tử, như tặc nữ dâm nữ không khác? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không được tắm bên bạch y nam tử. 

Bấy giờ, có người phụ nữ, chồng đi vắng, gian dâm với người 
khác, có thai. Người ấy tự phá thai rồi, đến nói với vị Tỳ-kheo-ni thường 
giáo hóa: Chồng con đi vắng. Con có thai với người khác. Con đã phá 
thai. Cô có thể đem vất giùm cho? 

Cô ni trả lời: Được. 

Tỳ-kheo-ni kia liền đựng nó trong một bát, đậy kín, lấy một bát 
khác úp lên, rồi bổ vào đấy, đem ra ngoài đường để vất. 

Bấy giờ, có trưởng giả Xá-vệ thường phát nguyện: Nếu không 
cúng dường cho người xuất gia trước thì ta không ăn. Cốt yếu là cúng 
dường trước rồi sau đó mới ăn. Sáng sớm trưởng giả có việc cần đến nơi 
khác, liền sai người đi, nói: 

- Ngươi ra ngoài ngã tư hay nơi đường hẽm thấy có người xuất gia 
mời về đây. 

Người được sai vâng lời, ra ngoài đường tìm. Thấy Tỳ-kheo-ni, 
vội thưa: 

- Thưa A-di, mời A-di vô đây có người cúng thức ăn. 

T-kheo-nI nói: 

- Thôi! thôi! Như vậy là đã cúng dường rồi. 

Người kia nói: 

- Không được. Cô phải vô để tôi cúng thức ăn. 

T-kheo-nI nói: 

- Thôi! Thôi! khỏi phải cúng. 

Người kia cưỡng bức dẫn Tỳ-kheo-ni vào trong nhà. Vào nhà 
xong, nói: 

- Sư cô đưa bát đây, con xin được bỏ bát. 

T-kheo-nI kia nói: 

- Thôi! thôi! Như vậy là đã cúng dường rồi. 

- Cô đưa bát đây, tôi sẽ cúng thức ăn cho. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1145 





Cô mi kia cũng lại nói: 


- Khỏi phải cúng. 
Người ấy liền cưỡng đoạt lấy bình bát. Thấy trong bát có cái bào 
thai mới bị phá. 


Trưởng giả thấy vậy, rồi liền cơ hiểm: 

- Tỳ-kheo-ni không biết hổ thẹn, không tu phạm hạnh, bên ngoài 
tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Tự 
mình phá thai rồi đem bỏ như dâm nữ tặc nữ không khác. 

Các Tỳ-kheo-ni bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nhà bạch y có người chết, Tỳ-kheo-ni không nên đem đi bỏ 
giùm.?"!'° Nếu Tỳ-kheo-ni ở trong thôn thấy Tỳ-kheo khất thực, nên mở 
bát ra để Tỳ-kheo xem. 

17. Bấy giờ, có bạch y bịnh đến trú xứ của Tỳ-kheo-ni nhờ chăm 
sóc. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép tìm cách đuổi đi. Nếu người ấy là kẻ tin ưa tán thán 
Phật Pháp Tăng thì Tỳ-kheo-ni theo khả năng của mình nhờ người chăm 
SÓC. 

Sau đó người kia qua đời. Các T-kheo-nI e ngại không dám đem 
chôn. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép vì làm sạch trú xứ nên đem chôn. 

Bấy giờ, nơi biên quốc của Vua Ba-tư-nặc, nhân dân làm phẩn 
loạn. Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni du hành nhân gian, đến nơi có sự nghi ngờ 
khủng bố. Các người bạn của giặc thấy, bèn nghĩ, “Các Tỳ-kheo-ni nà y 
được Vua Ba-tư-nặc kính ái. Chúng ta chớ nên đùa giỡn.” Các cư sĩ thấy 
cơ hiểm: 

- Tỳ-kheo-ni không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Sao lại du hành nhân 
gian nơi nghi có sự khủng bố, giống như tặc nữ dâm nữ không khác? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên du hành trong nhân gian ở vùng biên 
quốc, nơi có sự nghi ngờ.??!! 

18. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni có trú xứ nơi A-lan-nhã, Tỳ-kheo có trú 
xứ nơi tụ lạc, muốn cùng trao đổi bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Cho phép trao đổi. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni có trú xứ A-luyện-nhã; cư sĩ có trú xứ nơi 
tụ lạc. Muốn cùng trao đổi. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 


2010. Phong tục thời đó: nô lệ chết. Chủ không chôn, mà đem vất xác ngoài bãi tha ma. 
2011. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề 97. 


1146 BỘ LUẬT 3 





- Cho phép, sai tịnh nhân trao đổi. 

Bấy giờ, có hai cư sĩ tranh nhau về trú xứ. Một trong hai cư sĩ đem 
cúng cho Tỳ-kheo-ni Tăng. Ni Tăng liền nhận. Cư sĩ kia cơ hiểm nói: 

- Tỳ-kheo-ni này không biết hổ thẹn. Nhận nhiều mà không biết 
nhàm chán. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp. Nhưng có chánh 
pháp nào như vậy? Trú xứ đang bị tranh chấp nhau, một người đem 
cúng, sao lại nhận? Người thí tuy không nhàm chán nhưng người nhận 
phải biết tri túc chứ! 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Trú xứ đang tranh chấp, không nên nhận. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-để, trong vườn vua có trú 
xứ Tỳ-kheo-ni, muốn hạ an cư nơi đó, nhưng e ngại không dám, vì Đức 
Thế Tôn có dạy: Tỳ-kheo-ni không được ở nơi A-luyện-nhã. Song trú 
xứ của Tỳ-kheo-ni trong vườn Vua thì kiên cố.?"!'? Không biết thế nào? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Trừ trú xứ Tỳ-kheo-ni trong vườn Vua, ngoài ra các chỗ A-luyện- 
nhã khác thì không nên ở. 

19. Có Tỳ-kheo-ni không đến chỗ giáo thọ. Bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Phải đến.?98 

Có Tỳ-kheo-nI có việc Phật Pháp Tăng, hoặc đang chăm sóc Tỳ- 
kheo-ni bệnh. Bạch Phật. Phật dạy: 

- Cho phép dữ dục. 

Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di mắng, đánh Tỳ-kheo-ni. Hoặc nhổ nước 
bọt, hoặc ném hoa, tạt nước, nói lời thô tục, nói lời dối trá, nói lời dụ 
dỗ. 

Mắng: Là như nói: “Cầu cho âm đạo của cô bị hư nát, lở lói, để 
cho con lừa nó giao. ” 

Đánh: là dùng tay, dùng gậy dùng đá để đánh. 

Nói thô tục: Như nói hai đường tốt xấu. 

Nói dối trá: Như nói, “Nếu đàn ông tắm rửa sạch sẽ, dùng hương 
thơm thoa vào mình, lấy lược chải tóc, đeo tràng hoa, chuỗi anh lạc 
trang điểm thân, cầm lọng bằng lông chim công, không có gì đẹp hơn 
những việc này. Hoặc nói về người nữ cũng như vậy. 

Khuyến dụ: như nói: “Này đại tỷ, cô hãy còn nhỏ, mới mọc lông 
nách, tại sao cô phải làm như vậy? Cô phải kịp thời, đừng tu phạm hạnh 


2012. Vương viên -Elñl[. Thực chất, đây là khu rừng của Vua, trong đó có khu A-lan-nhã. 
2013. Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề 140. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1147 





nữa, mà hưởng ngũ dục lạc đã. Khi nào tuổi về già sẽ tu phạm hạnh.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni niên thiếu sinh tâm yểm ly, không ưa 
Phật Pháp. Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Ca-lưu-đà-di: “Tại 
sao đánh mắng Tỳ-kheo-ni, cho đến dùng lời nói lừa dối khuyến dụ?” 

Các Tỳ-kheo-ni bạch với các T-kheo. Các Tỳ-kheo bạch lên Đức 
Phật. Bấy giờ, Đức Phật tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện 
ha trách Ca-lưu-đà-di: “Sao ngươi mạ nhục đánh mắng Tỳ-kheo-ni, cho 
đến dùng lời nói hư dối khuyến dụ?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi, bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Cho phép Tỳ-kheo-ni Tăng tác pháp không kính lễ đối với Ca- 
lưu-đà-di, bằng pháp bạch nhị yết-ma. 

Tác pháp như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác 
pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Ca-lưu-đà-di này mạ nhục đánh 
chửi Tỳ-kheo-ni, cho đến dùng lời nói dối trá, khuyến dụ. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tác yết-ma không kính lễ đối 
với Ca-lưu-đà-di. Đây là lời tác bạch. 

- Đại Tỷ Tăng xin lắng nghe! Ca-lưu-đà-di này mạ nhục đánh 
mắng Tỳ-kheo-ni, cho đến dùng lời nói dối trá, khuyến dụ. Nay Tăng 
làm pháp yết-ma không kính lễ. Các đại tỷ nào chấp thuận, Tăng tác 
yết-ma không kính lễ Ca-lưu-đà-di thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận tác yết-ma không kính lễ Ca-lưu-đà-di rồi. 
Tăng chấp thuận nên ¡im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di tùy thuận Tỳ-kheo-ni Tăng không dám trái 
nghịch, đến Tỳ-kheo-ni Tăng cầu giải yết-ma không kính lễ. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Nếu tùy thuận Tỳ-kheo-ni Tăng, không dám trái nghịch, đến Tỳ- 
kheo-ni Tăng xin giải yết-ma không kính lễ. Tỳ-kheo-ni Tăng nên giải 
bằng pháp bạch nhị yết-ma. 

Giải như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Ca-lưu-đà-di này, Tỳ-kheo-ni Tăng 
tác pháp yết-ma không kính lễ. Nay đã tùy thuận Tỳ-kheo-ni Tăng 
không dám trái nghịch, nay đến Tỳ-kheo-ni Tăng xin giải yết-ma không 
kính lễ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 


1148 BỘ LUẬT 3 





Tăng giải yết-ma không kính lễ. Đây là lời tác bạch. 

- Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Ca-lưu-đà-di này, Tỳ-kheo-ni Tăng 
tác yết-ma không kính lễ. Nay đã tùy thuận Tỳ-kheo-ni Tăng không 
dám trái nghịch, đến Tỳ-kheo-ni Tăng xin giải yết-ma không kính lễ. 
Nay Tăng vì Ca-lưu-đà-di giải yết-ma không kính lễ. Các đại tỷ nào 
đồng ý, Tăng vì Ca-lưu-đà-di giải yết-ma không kính lễ thì im lặng. Vị 
nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý vì Ca-lưu-đà-di giải yết-ma không kính lễ rồi. 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

20. Nhóm sáu Tỳ-kheo đến trú xứ Tỳ-kheo-ni, cùng với nhóm sáu 
Tỳ-kheo-ni ở chung, lại cùng nhau nô đùa, cùng nhau ngâm vịnh, cùng 
nhau khóc la, hoặc vui cười, náo loạn các Tỳ-kheo-ni tọa thiển. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


- Cho phép ngăn cản. 
Các Tỳ-kheo-ni bèn ngăn hết không cho ai vào trú xứ Tỳ-kheo-ni. 
Đức Phật dạy: 


- Không nên ngăn tất cả. Nên ngăn chỗ nào náo loạn. Nếu cả trú 
xứ đều bị náo loạn thì ngăn hết. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đến trú xứ Tăng Tỳ-kheo cùng với nhóm 
sáu Tỳ --kheo ở chung, lại cùng nhau nô đùa, cùng nhau ngâm vịnh, cùng 
nhau khóc la, hoặc vui cười, bạch Phật. Đức Phật cho phép ngăn. Các vị 
lại ngăn tất cả, Đức Phật dạy: 

- Không nên ngăn tất cả. Nên ngăn những nơi nào náo loạn. Nếu 
cả trú xứ đều náo loạn thì mới ngăn hết. 

Sa-di của nhóm sáu Tỳ-kheo đến trú xứ Tỳ-kheo-ni, cùng với 
sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na của nhóm sáu Tỳ-kheo-ni cùng ở chung, lại 
cùng nhau nô đùa, cùng nhau chúc tụng, cùng nhau khóc la, cùng nhau 
vui cười, náo loạn các Tỳ-kheo-ni ngồi thiển. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Nên kêu đến la rây trị phạt. Nếu họ không thay đổi thì nên tác 
yết-ma bất kính lễ đối với Hòa thượng A-xà-lê của sa-di kia. 

Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na của nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đến trong 
chùa cùng với sa-di của nhóm sáu Tỳ-kheo cùng ở chung, lại cùng nhau 
nô đùa, cùng nhau chúc tụng, cùng nhau khóc la, cùng nhau vui cười, làm 
náo loạn các Tỳ-kheo tọa thiền. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Nên kêu họ đến la rầy trị phạt. Nếu họ không thay đổi thì nên vì 
Hòa thượng, A-xà-lê của sa-di-ni kia, tác yết-ma xả giáo thọ. 79“ 


2014. Xả giáo thọ †3#JZ. Cf. Vin. ii. 263: ovadam ahapetum,, ngưng giáo giới. Tỳ-kheo-ni 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1149 





21. Bấy giờ, cách trú xứ của Tỳ-kheo-ni không xa có một lạch 
nước chảy. Tỳ-kheo-ni hứng lấy dòng nước ngược, cảm thấy khoái lạc, 
nghi. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không phạm Ba-la-di mà phạm Thâu-lan-giá. Tỳ-kheo-ni không 
nên hứng lấy dòng nước ngược như vậy. 

T-kheo-ni Nan-đà đến dưới cây hoa, chỗ đi kinh hành, có tên 
cướp dẫn đi dâm lộng. Cô ni có sự nghi, đem nhân duyên ấy bạch Phật. 
Đức Phật hỏi: 

- Này Nan-đà, cô có cảm thấy khoái lạc không? 

Nan-đà thưa: 

- Giống như sắt nóng áp vào thân. 


Đức Phật dạy: 
- Không phạm. Nhưng Tỳ-kheo-ni không nên một mình đến chỗ 
kinh hành như vậy. 


22. Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc”? kinh hành nơi A-luyện-nhã. Tỳ- 
kheo-ni (930al) này nhan sắc đoan chánh, có Bà-la-môn niên thiếu 
thấy để tâm vào cô ni, liền nắm tay muốn xúc phạm, Tỳ-kheo-ni nói: 

- Buông tôi ra. Tôi sẽ đến chỗ đó. Chàng ta thả Tỳ-kheo-ni Liên 
Hoa Sắc ra và đến chỗ đó. Vừa đến nơi, cô ni liền dùng phấn uế bôi 
nơi mình. Bà-la-môn nổi giận, lấy đá đánh vào đầu, khiến hai con mắt 
lòi ra. Lúc ấy Liên Hoa Sắc không nhớ mình có thần thông. Sau đó mới 
biết, liền dùng sức thần túc bay đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi 
đứng qua một bên. Đức Phật nói: 

- Tỳ-kheo-ni này nếu có tín nhạo thì hai con mắt sẽ trổ lại như 
cũ. 

Đức Phật nói xong, hai con mắt cô ni liền trở lại như cũ. Ty-kheo- 
ni này sinh lòng nghi, Đức Phật dạy: 

- Không phạm. Nhưng Tỳ-kheo-ni không nên đến chỗ A-luyện- 
nhã như vậy. 

23. Tỳ-kheo-ni phá giới, có thai. Đang ngồi đại tiểu tiện trên cầu 
xí treo??5 thì bị truy thai, rơi xuống hầm xí. Người dọn vệ sinh thấy cơ 
hiểm, mạ nhục, nói: 

- Tỳ-kheo-ni không biết hổ thẹn, không tu tịnh hạnh. Bên ngoài 
tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Đọa 


bị ngưng giáo giới, không được dự bố-tát (na ovädatthapitäya bhikkhuniyäã saddhim uposatho 
katabbo). 

2015. Truyện Liên Hoa Sắc, xem Phần L, Ch. iv, NÑr-tát-kỳ 4. 

2016. Huyền xí ffJÏ. Pali, Vin.ii. 280: vaccakumi, nhà xí, làm theo kiểu nhà sàn. 


1150 BỘ LUẬT 3 





thai nơi hố xí, như tặc nữ dâm nữ không khác. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên đại tiểu tiện trên cầu xí treo. 

Tỳ-kheo-ni kia nghi, không dám đại tiểu tiện trên nước. Đức Phật 
dạy: 

- Được phép. 

24. Tỳ-kheo-ni ngôi kiết già huyết bất tịnh tiết ra bẩn gót chân”?”, 
Khi đi khất thực trùng bám nơi chân. Các cư sĩ thấy chê cười. Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên ngồi kiết già. 

Có vị nghi, không dám ngồi bán già. Đức Phật dạy: 

- Cho phép ngồi bán già. 

25. Đức Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu Tỳ-kheo-ni 
nhòm vào trong nhà bạch y qua lỗ hổng, các cư sĩ thấy cơ hiểm nói: 

- Tỳ-kheo-ni không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Tại sao dòm vào trong 
nhà người ta qua lỗ hổng giống như tặc nữ, dâm nữ vậy? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Tỳ-kheo-ni không nên đòm vào trong nhà bạch y qua lỗ hổng 
như vậy. 

26. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ, A-nan cùng với năm 
trăm vị đại Tăng Tỳ-kheo đều ở Ma-kiệt-để??!8 du hành trong nhân 
gian. Tôn giả A-nan có sáu mươi người đệ tử, tuổi đều còn nhỏ nên 
muốn xả giới hoàn tục. Tôn giả A-nan khi đến thành Vương-xá, trưởng 
lão Ma-ha Ca-diếp từ xa thấy A-nan đến, nói: 

- Chúng này muốn thối thất. Ông con nít, không tri túc. 

A-nan nói: 

- Bạch Đại đức,?”° đầu con đã hiện tóc bạc. Sao vẫn không tránh 


2019 


2017. Hán dịch mâu thuẫn: ngồi kiết già, hai gót chân lật lên, không dính bẩn được. Cf. Vin. ii. 
280: pallakena nisĩdanti pahĩsamphassa sãdiyanti, “ngôi kiết già, để cho chúng nó sờ vào 
hai gót chân.” 

2018. Ma-kiệt-đề, nhưng chỗ khác âm là Ma-kiệt-đà. 

2019. Nhữ niên thiếu bất tri túc ##£⁄ZEÄIE. Xem câu trả lời của A-nan tiếp theo để hiểu 
rõ ý nghĩa của lời trách mắng này. Tạp A-ham 41 (T02n99 tr.303a06): Ca-diếp mắng A-nan, 
“Ông, trẻ con, không biết lượng sức” (nhữ thị đồng tử, bất tri trù lượng ⁄7¿## ƒ-#lễŸ8ï). 
A-nan trả lời như trên. Cf. Pali, S.ii. na vãya kumärako mattamaññãäsi, “Cậu bé này không 
biết lượng sức. ” 

2020. Trong các kinh Pali, Ca-diếp xưng hô A-nan là ãvuso, hiền giả (hay ông bạn). A-nan 
luôn xưng hô Ca-diếp là bhante, bạch Đại đức, như xưng hô với Phật. Vì tôn kính Ca-diếp như 
là Hòa thượng của mình. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1151 





khỏi bị Ngài Ca-diếp kêu là con nít? 

Ca Diếp trả lời: 

- Ông cùng Tỳ-kheo-niên thiếu, đều không khéo đóng kín các 
căn; ăn không biết tri túc; đầu đêm cuối đêm không chịu siêng tu, đi 
rảo khắp mọi nhà, ăn uống cơm. Chúng của ông sẽ thối thất. Ông là 
Tỳ-kheo-niên thiếu, không tri túc. 

Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà nghe câu nói ấy nổi giận, không vui, 
nóI: 

- Ma-ha Ca-diếp vốn là ngoại đạo, sao dám mắng A-nan?”' là con 
nít, khiến cho A-nan không vui? 

Ma-ha Ca-diếp nói với A-nan: 

- Ông hãy xem, Tỳ-kheo-ni này sân hận mắng tôi như vậy đó. 
Này A-nan, chỉ trừ Đức Thế Tôn, tôi không nhớ ngoài Phật pháp ra lại 
có việc gì khác.?””? A-nan nói tiếp: 

- Bạch Đại đức, con xin sám hối sự vô tri của người nữ. 

Ma-ha Ca-diếp nói ba lần như vậy. A-nan cũng ba lần nói sám hối 
như vậy. 

Đêm vừa qua khỏi, sáng sớm Ma-ha Ca-diếp khoác y, bưng bát, 
đến thành Vương-xá khất thực. Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà thấy, bèn 
thóa mạ.” Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Thâu-lan-nan-đà: 

- Sao lại thóa mạ Đại đức Ca-diếp? Tỳ-kheo-ni bạch các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, ha trách Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà: 

- Sao cô lại thóa mạ Đại đức Ca-diếp? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Cho phép Tỳ-kheo gọi Tỳ-kheo-ni đến khiển trách trị phạt. Nếu 
một Tỳ-kheo kêu một Tỳ-kheo-ni thì phải đến. Không đến sẽ như pháp 
frỊ. 

- Nếu một Tỳ-kheo kêu hai Tỳ-kheo-ni, ba Tỳ-kheo-ni, hay Tăng 
thì nên đến. Không đến sẽ như pháp trị. 

- Hai Tỳ-kheo kêu một Tỳ-kheo-ni thì phải đến. Không đến sẽ 
như pháp trị. - Hai Tỳ-kheo kêu hai Tỳ-kheo-nI, hoặc ba T-kheo-nI, 


2021. Pali, ibid., “..mắng Thánh giả A-nan, vị ẩn sĩ thông thái (ayyo Änando vedehamuni). 
2022. Pali, ibid., Ca-diếp nói, “... từ khi Ta xuất gia đến nay, Ta chưa gọi ai là Thầy, ngoại trừ 
Thế Tôn.” 

2023. Thoá chi IE#ZZ, nhổ nước bọt. 


1152 BỘ LUẬT 3 





hoặc Tăng thì phải đến. Không đến sẽ như pháp trị. Ba Tỳ-kheo kêu 
một Tỳ-kheo-ni thì nên đến. Không đến sẽ như pháp trị. Ba Tỳ-kheo 
kêu hai Tỳ-kheo-ni, ba Tỳ-kheo-ni, hoặc Tăng thì phải đến. Không đến 
sẽ như pháp trị. Tăng kêu một Tỳ-kheo-ni thì nên đến, không đến sẽ 
như pháp trị. Tăng kêu hai Tỳ-kheo-mi, ba Tỳ-kheo-ni, hoặc Tăng thì 
phải đến. Không đến sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe nói như vậy, họ nói như vây: 
Chúng ta muốn kêu Tỳ-kheo-ni thì họ liền phải đến, muốn bảo họ làm 
øì thì họ phải làm, tại sao vây? Vì Thế Tôn có dạy: “Một Tỳ-kheo kêu 
một Tỳ-kheo-ni thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. Cho đến Tăng 
cũng như vậy.” Các Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Nên nhận xét đối tượng, không nên đến thì đừng đến. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1153 





PHẦN 3: NÊU DẪN CÁC VIỆC: 
THỌ GIỚI, THUYẾT GIỚI, AN CƯ, TỰ TỨ, DA THUỘC, 
Y, THUỐC V.V.. 


Chương XVIII: PHÁP? 


1. Khách Tỳ-Kheo 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ có khách Tỳ-kheo không hỏi cựu Tỳ-kheo mà vào trong 
phòng trống, rắn từ trên rớt xuống, bèn la lớn: “Rắn! Rắn!” Tỳ-kheo ở 
phòng bên cạnh nghe hỏi: 

- Cái gì mà la lớn vậy? 

Vị kia nói rõ nhân duyên. Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu 
dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ- 
kheo khách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, ha trách Tỳ-kheo khách: 

- Ngươi làm điều phi pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Trước khi vào phòng trống, sao không nói cho cựu Tỳ- 
kheo biết, để cho rắn từ trên rớt xuống, rồi la lớn, “Rắn! Rắn!” là sao? 

Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, cho phép chế pháp khách Tỳ-kheo cho Tỳ-kheo 
khách. Tỳ-kheo khách nên tùy thuận theo pháp khách Tỳ-kheo.”* 

Phải tùy thuận như vầy: Nếu khách Tỳ-kheo muốn vào trong chùa, 
nên biết có tháp Phật, tháp Thanh văn, hay Thượng tọa, thì nên cởi giày 
dép xách nơi tay. 

Có vị không đập giũ giày dép, nên khi xách làm bẩn tay. Đức Phật 
dạy: 


2024. Tham chiếu Pali, Cullavagga 8, Vattakkhandhaka, Vin.ii. 206. Ngũ phần 27, “Oai nghi 
pháp.” 

2025. Thập tụng 41 (T23n1435, tr.300a 17): Khách tỳ-kheo nghi pháp; 57 (T23n1435 tr.420a24): 
Khách pháp. Cf. Tăng kỳ 35 (T22n1425 tr.507b4). 


1154 BỘ LUẬT 3 





- Không nên không đập giữ mà xách. Nên đập giữ. 

Đức Thế Tôn bảo đập giũ, vị kia đem đập giũ nơi gốc cây. Thọ 
thần hiểm trách. Đức Phật dạy: 

- Không nên đập giày dép nơi gốc cây. Nên đập nơi hòn đá, hoặc 
nơi đầu khúc cây, hoặc nơi bờ rào, hay hai chiếc đập với nhau. 

Vị khách đến trong cửa, nên lấy tay đẩy cánh cửa ra. Cửa nếu có 
then khóa, thì nên mở. Nếu mở không được thì nên gõ thong thả khiến 
cho người bên trong nghe. Nếu họ không nghe thì nên gõ mạnh. Nếu 
không mở được thì nên giao y bát cho Tỳ-kheo thứ hai cầm, rồi đến nơi 
tường rào để tìm chỗ trèo vào bên trong để mở cửa. 

Vị kia đi bên tả của tháp, vị thần bảo hộ tháp giận. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên đi bên tả, mà nên đi bên hữu của Tháp. 

Vị khách Tỳ-kheo đến trong chùa phải máng y nơi trụ cột, móc 
long nha, hay giá của y. Hoặc để y bát nơi bên khe nước, nơi cây, nơi 
cục đá, hay trên cỏ, rồi đến chỗ rửa chân. Nếu không có nước thì hỏi, 
chỗ nào có nước. Tùy theo vị kia nói chỗ nào có nước thì đến đó để lấy. 
Nên hỏi: 

- Nước có trùng hay không? 

Nếu nói có trùng, mà loại trùng lớn thì làm chao động nước để nó 
tránh đi, rồi lấy bình múc. 

Vị kia không rửa tay mà cầm bình lấy nước. Tỳ-kheo khác thấy 
nhờm gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên không rửa tay mà cầm bình lấy nước. Cho phép lấy 
hai cánh tay ôm ngang bụng của bình hay lấy chéo y xâu qua quai 
bình. 

Vị kia đến chỗ có nước, nên rửa tay cho sạch, và lấy đầy nước để 
rửa chân. VỊ kia dùng tay rửa chân nhúng vào nước, Tỳ-kheo khác thấy 
gớm. Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. Nên lấy một tay tạt nước, một tay rửa 
chân. 

Vị kia rửa chân bên hữu trước, bên tả sau. Đức Phật dạy: 

- Nên rửa chân bên tả trước, rửa chân bên hữu sau. 

Vị ấy không lau giày dép mà mang nên làm bẩn y. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên không lau giày dép mà mang. Phải lau rồi mới 
mang. 

VỊ kia không đợi chân khô, mang giày dép vào nên bị hư mục. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1155 





Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy! Phải đợi chân khô nước rồi mới mang 
giày dép. 

Khách Tỳ-kheo nên hỏi: Tôi có chừng ấy tuổi hạ. Có phòng dành 
cho tôi không? 

Vị tri khách nên trả lời: Có. 

Vị khách hỏi: 

- Phòng này có người nào ở hay chưa? 

Nếu nói không có người ở thì nên hỏi: 

- Có ngọa cụ hay không? 

Nếu nói có thì nên hỏi: 

- Có chăn hay không có chăn? 

Nếu nói có thì nên hỏi: 

- Có lợi dưỡng hay không? 

Nếu nói có lợi dưỡng thì nên hỏi: 

- Có đồ dùng hay không? 

Nếu nói có thì hỏi: 

- Có y của phòng hay không? 

Nếu nói có thì hỏi: 

- Có phước nhiêu”? hay không? 

Nếu nói có, mà cần lấy thì nên nói: 

- Tôi muốn lấy. 

Vị kia đến phòng, nên đẩy cánh cửa ra. Nếu có then khoá, thì nên 
mở. Vị kia mở cửa rồi tay nên cầm hai má cửa, thò đầu vào trong phòng 
xem coi có rắn có độc trùng hay không? Nếu có thì đuổi nó ra chứ đừng 
để. 

Vị kia khi vào trong phòng rồi thì nên trải giường nệm, ngọa cụ, 
gối, chăn chiên trải trên đất. Nếu trải trên gỗ, trên ván, hay trên đất 
thì nên biết rõ mặt trong, mặt ngoài. Quét sạch phòng. Dọn rác và đất. 
Trước hết nên tìm chỗ nào bỏ được thì bỏ. Nếu lượm được kim, chỉ dao 
con, hoặc đồ hư cũ, cho đến một viên thuốc, nên để vào một chỗ, nếu có 
chủ biết, họ sẽ đến lấy. VỊ kia nên lau quét những nơi như khe cửa, cây 
trụ, long nha, giá máng y. Nếu vách bị lở hư, hoặc hang chuột, nên trét 
thì trét. Nếu nền đất không bằng phẳng thì nên dùng bùn đất tu bổ cho 
bằng, rưới nước cho sạch. Lấy đồ trải dưới đất, đập giũ phơi khô rỗi đem 


2026. Phước nhiêu #iữễ. Chưa rõ thứ gì. Ngũ phân 27 (T22n1421 tr.179a20), tỳ-kheo khách hỏi: 
“Phòng này có thức ăn không? Thập tụng 57, nt., hỏi: “Tăng phòng này có tiền thực hậu thực 
không? Ngũ phần 27, nt., cũng hỏi như Thập tụng. 


1156 BỘ LUẬT 3 





vào phòng. Trước đây trải không tốt thì nên trải lại. Nếu trước đã trải tốt 
thì trải lại như cũ. Đem đồ kê giường ra lau chùi cho sạch, rồi đem vào. 
Quét giường cho sạch, đập dũ, rồi đem vào trong phòng, để lên trên đồ 
kê. Lấy ngọa cụ, gối, chăn chiên đập giũ cho sạch, trải lên trên giường 
giây. Y thường mặc, y không thường mặc, vị kia để chung một chỗ. Khi 
lấy y thường để mặc, nhầm lẫn với các y khác. Đức Phật dạy: 

- Y thường mặc nên để riêng một chỗ. 

Vị kia dùng cái đấy đựng bát, đấy đựng giày dép, ống đựng kim 
chỉ, đồ đựng dâu, để chung chỗ. Các Tỳ-kheo khác gớm. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên để chung như vậy. Mỗi thứ nên để chỗ riêng. 

Trước khi vào phòng, nên coi khung cửa cao hay thấp rồi hãy 
đóng. Khi ra khỏi phòng nên xem coi bốn phía vách có đất bụi hay 
không. Nếu có đất bụi, nên dội nước quét dọn, rồi mới đi. Nên lấy cái 
ghế rửa sạch. Nên chuẩn bị đủ bình nước sạch, bình rửa, đồ đựng nước 
uống. Nên hỏi: Chỗ nào là chỗ đại tiện? Chỗ nào là chỗ tiểu tiện? Chỗ 
nào là tịnh địa? Chỗ nào bất tịnh địa? Tháp Phật là tháp nào? Tháp nào 
là tháp Thanh văn? Phòng nào là phòng đệ nhất Thượng tọa? Phòng 
nào là phòng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Thượng tọa? VỊ kia nên kính lễ tháp 
của Phật trước, rồi lễ tháp của Thanh văn, bốn Thượng tọa tùy theo thứ 
tự mà kính lễ. 

Vị kia nắm cẳng chân mà lễ. Không nên nắm cẳng chân mà lễ. Có 
vị nắm đầu gối mà lễ. Không nên nắm đầu gối kính lễ. Có vị lật ngược 
y, quấn y nơi cổ, trùm đầu, dùng y phủ cả hai vai, mang giày đép mà 
hành lễ. Đức Phật dạy: 

- Những kiểu như trên không nên làm. 

Từ nay về sau, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đầu gối bên 
hữu chấm đất, nắm hai gót chân, nói như vầy: 

- Thưa Đại đức, con xin kính lễ. 

Bốn vị Thượng tọa tư duy trong phòng, nên tùy theo cấp bực mà 
kính lễ. VỊ kia nên hỏi: 

- Chỗ nào là chỗ đại thực, tiểu thực của chúng Tăng? Chỗ nhóm 
họp, chỗ thuyết giới ở đâu? VỊ nào được Tăng sai đi thọ thực? Đàn-việt 
có dâng thức ăn vào ngày mồng một, mồng tám, mười lăm””” không? 
Đần-việt có thỉnh theo thứ tự đến chỗ nào thọ thực không? Lại hỏi: 

- Ngày mai có Đàn-việt nào mời chúng Tăng thọ đại thực hay tiểu 
thực không? Có Đàn-việt nào bị Tăng tác pháp Phú bát không? Nhà 


2027. Tháng 30 ngày thì kể luôn ngay 23, 29, 30. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1157 





nào là học gia? Chỗ nào có chó dữ? Chỗ nào là có người tốt? Chỗ nào 
là có người xấu? 

- Từ nay về sau, Ta quy định phép tắc cho khách Tỳ-kheo. Khách 
Tỳ-kheo nên tùy thuận. Nếu không tùy thuận nên như pháp trị. Từ nay 
về sau Ta quy định phép tắc cho cựu Tỳ-kheo. Cựu Tỳ-kheo phải tùy 
thuận. 

Phải tùy thuận như vầy: 

- Cựu Tỳ-kheo nghe có khách Tỳ-kheo đến, nên ra ngoài nghinh 
đón, rước y bát, rồi đem để hoặc có nhà tắm, trên gác, hoặc chỗ đi kinh 
hành.?3 Mời khách Tỳ-kheo ngồi. Đưa nước rửa chân, đồ đựng nước, 
khăn lau chân. Xách giùm giày dép để phía bên trái, đừng để dính 
bùn bẩn. Nếu dính bùn bẩn, nên dời đến chỗ khác. Vị kia vì khách Tỳ- 
kheo rửa chân rồi, nên thu dọn đồ rửa chân để lại chỗ cũ, và nên hỏi: 
“Trưởng lão có uống nước không?” 

- Nếu nói cần uống nước thì vị kia nên đem bình lấy nước. VỊ kia 
không rửa tay mà cầm bình, các Tỳ-kheo gớm. Nên hai tay ôm bình, 
hay lấy chéo y móc vào cái quai. Đến chỗ múc nước, rửa tay cho sạch. 
Nếu là nước ao, nước dòng, thì nên lấy tay khỏa bỏ nước trên mặt, múc 
nước sạch ở dưới. VỊ kia gánh nước giữa trưa, nước bị nóng. Đức Phật 
dạy: 

- Nên lấy cỏ hay lá cây phủ lên trên rồi gánh đi. Vị kia không rửa 
sạch lá bằng nước. Đức Phật bảo nên rửa sạch. 

Vị kia uống rồi không rửa tách, mời người uống. Mời Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo gớm. Phật dạy: 

- Nên rửa rồi mới đưa cho người khác. 

VỊ kia vừa đưa nước vừa nói, nước miếng văng vào trong nước. 

Đức Phật dạy: 

- Không nên vừa bưng nước vừa nói như vậy. Nếu cần nói, nên 
quay mặt đi mà nói. 

Vị kia không rửa đổ mà đem cất. Các Tỳ-kheo thấy gớm. Phật 
dạy: 

- Không nên như vậy. 

Vị kia nên hỏi: Đại đức Trưởng lão bao nhiêu tuổi? 

Nếu khách Tỳ-kheo nói tôi chừng ấy tuổi thì nên theo đó mà chỉ 


- Thầy nghỉ phòng này. Đây là giường giây, giường cây, nệm, gối, 


2028. Kinh hành xứ #Êƒ7J#. Có lẽ kinh hành đường đúng hơn. Pali: cakamana-säla. Nhà để đi 
kinh hành khi trời mưa. Cũng thường dùng làm nhà khách, phòng hội. 


1158 BỘ LUẬT 3 





chăn chiên, đồ trải dưới đất, đây là ống nhổ, đây là đồ tiểu tiện, đây là 
chỗ đại tiện, đây là chỗ tiểu tiện, đây là tịnh xứ, đây là bất tịnh xứ, đây 
là tháp Phật, đây là tháp Thanh văn, đây là phòng của đệ nhất Thượng 
tọa, đây là phòng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Thượng tọa, đây là chỗ đại thực 
tiểu thực của chúng Tăng, đây là chỗ ban đêm họp, đây là chỗ bố-tát, 
Tăng sai thọ thực, cho đến chỗ nào, Đàn-việt nào thỉnh Tăng thọ đại 
thực tiểu thực vào sáng mai, nhà nào Tăng tác pháp phú bát, nhà nào là 
học gia, nhà nào có chó dữ, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu. 

- Nay ta vì cựu Tỳ-kheo quy định phép tắc. Cựu Tỳ-kheo nên tùy 
thuận. Nếu không tùy thuận thì nên như pháp trị. 

2. Vệ Sinh 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. 

Bấy giờ tại Xá-vệ có Bà-la-môn xuất gia làm Tỳ-kheo, rất nhờm 
sớm đồ đại tiểu tiện của chính mình, nên dùng (932a1) cổ sắc bén lau 
chùi, thương tổn thân thể, sinh ghẻ, chảy máu bẩn thân, bẩn y, bẩn ngọa 
cụ, bẩn giường. Các Tỳ-kheo hỏi: 

- Trưởng lão có bệnh gì? 

VỊ kia nói rõ nhân duyên. 

Các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Bà-la-môn xuất gia làm Tỳ-kheo: 
“Tại sao lại nhờm gớm đồ đại tiểu tiện của chính mình, dùng cỏ sắc 
bén để lau chùi, làm thương tổn thân thể, chảy máu bẩn thân, bẩn y, 
bẩn ngọa cụ, bẩn giường?” Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem việc này bạch đầy đủ lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, 
ha trách Tỳ-kheo kia: 

- Ngươi làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. 

Này Bà-la-môn, xuất gia làm Tỳ-kheo, sao ngươi lại nhờm gớm 
đồ đại tiểu tiện của mình, dùng cỏ sắc bén chùi, gây tổn thương thân 
thể, chảy máu mủ bẩn thân, bẩn y, bẩn ngọa cụ, bẩn giường? 

Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, Ta vì Tỳ-kheo quy định pháp đến nhà xí. Các Tỳ- 
kheo nên tùy thuận pháp này. 

Nên tùy thuận như vây: 

- Không nên nín lâu đại tiểu tiện. Khi đi nên cầm cỏ để chùi. 

Có vị là hạ tọa đi trước Thượng tọa, hoặc vừa nói vừa đi, hoặc đi 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1159 





trước hoặc đi sau, lật ngược y, hoặc quấn nơi cổ, hoặc phủ đầu, hoặc 
mang giày dép. Đức Phật dạy: 

- Không được như vậy. 

Nếu đi trước thì được phép đi trước. Đến bên ngoài nhà xí, nên 
búng tay hay tằng hắng để cho có người hay phi nhân biết. Đến nhà 
xí, chỉ mặc áo lót bên trong. Y máng nơi trục cây, long nha, giá móc y, 
hoặc bên bờ nước, cỏ cây, ốc đá, có cỏ thì để y nơi đó. Nếu sợ mưa ướt 
thì nên để chỗ không mưa. Nếu bị mưa gió văng ướt y thì cho phép cầm 
y nơi tay theo chiều dọc, đừng để vướng nơi hố xí. Đặt gót chân vững 
chắc hai bên. Trước khi lên hố xí, nên xem có rắn, rít, bò cạp... Nếu có 
thì đuổi ra. 

Có vị chưa ngồi xong, vén y lên lộ hình. Đức Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. Nên vừa ngôi xổm vừa từ từ vén y. 

Ngồi xổm xong, nên xem kỹ lại, đừng để bàn chân trước gần hai 
bên, khiến đại tiểu tiện hay khạc nhổ bẩn lỗ xí. 

Có vị rặn lớn tiếng, khiến các Tỳ-kheo nghe cảm thấy gớm. Đức 
Phật dạy: 

- Không nên rặn như vậy. 

Có vị, khi đại tiện bất ngờ phát ra tiếng, nghi có tội. Phật dạy: 

- Không phạm. 

Có vị, khi ở trong hố xí nhăm dương chi,?” hoặc ngủ, hay nhập 
định. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. 

Có vị nghi, không dám trên nước, trong hố xí đại tiểu tiện. Đức 
Phật dạy: 

- Không phạm. 

Có vị không dùng cỏ để chùi mà đứng dậy bẩn thân, bẩn y, bẩn 
ngọa cụ. Đức Phật dạy: 

- Nên dùng cỏ để chùi, sau đó mới đứng dậy. 

Đức Thế Tôn dạy tiếp: 

- Cho phép dùng cỏ để chùi. 

Có vị dùng cỏ quá dài để chùi. Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng cỏ quá dài. Dài nhất là một gang tay mà thôi. 

Có vị dùng cỏ xoa-kỳ,”°° lá cây tạp, vỏ khô, cục phân bò để chùi. 
Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng như vậy. 


2029. Tức xỉa răng 
2030. Xoa kỳ xí thảo 37Ÿƒ#f, 


1160 BỘ LUẬT 3 





Có vị dùng cỏ ngắn quá để chùi nên bẩn tay. Phật dạy: 

- Không nên dùng cổ quá ngắn như vậy. Ngắn lắm là phải dài 
bằng bốn ngón tay. 

Có vị dùng cổ không đập giữ, nơi cỏ dính phân. Các Tỳ-kheo thấy 
gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng như vậy. 

Có vị để thứ cỏ dùng rồi và chưa dùng chung một chỗ, khi lấy bị 
bẩn tay. Phật dạy: 

- Nên để riêng. 

Có vị vừa chùi xong liền đứng dậy, lộ hình. Đức Phật dạy: 

- Không nên đứng dậy gấp như vậy. Nên đứng dậy từ từ và hạ y 
xuống. 

Khi đến chỗ tẩy tịnh, nên búng ngón tay, khiến cho người hoặc 
phi nhân biết. Đến chỗ tẩy tịnh phải xem coi nếu có rắn, rít, độc trùng 
nên đuổi nó ra. 

Có vị vén y trước sau đó mới ngôi, bị lộ hình. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. 

Có vị rửa trong đồ chứa nước. Các Tỳ-kheo thấy gớm. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên như vậy. 

Có vị dùng nước rửa, khua động có tiếng, Tỳ-kheo khác nghe 
gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. 

Có vị dùng hết nước. Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng hết như vậy. Phải để lại ít nhất vừa đủ một 


người rửa. 
Có vị rửa rồi không đứng lui, đứng ngay trên nước, bẩn y bẩn thân. 
Đức Phật dạy: 


- Không nên đứng như vậy. Nên đứng cách chỗ nước. Lấy tay, 
hoặc lá, hay đồ cũ chùi. Nếu tay bị thối nên rửa. Nếu dùng đất bủn, tro, 
bùn, phân bò để rửa mà vẫn thúi thì nên mài trên đá, hoặc vách tường, 
hay bột tháo đậu để rửa. 

Có vị không xổ y xuống mà đứng dậy, lộ hình. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Nên từ từ hạ y xuống rồi mới đứng dậy. 

Có vị thấy đồ đựng nước rửa hết nước mà không múc nước đổ vào. 
Phật dạy: 

- Không nên không múc nước đổ vào. 

Có vị trước nhà xí thọ kinh, tụng kinh, kinh hành, may y, trở ngại 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1161 





sự đại tiểu tiện của các Tỳ-kheo khác. Đức Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. 

Có vị ở bên hố xí tụng kinh, thọ kinh, kinh hành, may y. Tỳ-kheo 
khác thấy gớm. Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. 

Có vị thấy trên hố xí có rác rưới mà không dọn dẹp. Đức Phật 
dạy: 

- Thấy rác rưới nên dọn dẹp. Nay ta vì các Tỳ-kheo quy định pháp 
đại tiểu tiện. Các Tỳ-kheo nên tùy thuận. Nếu ai không tùy thuận sẽ 
như pháp trị. 

3. Khất Thực 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Tỳ-kheo khất thực, 
tuổi còn nhỏ, không hiểu biết, không xem hình tướng của cửa ngõ, vội 
bước vào trong nhà có người nữ đang ngủ. Người nữ kia lộ hình, đang 
nằm ngửa ngủ, vật không sạch tiết ra nơi nữ căn. Tỳ-kheo thấy, hổ thẹn, 
sợ hoảng liền bỏ chạy trở ra lại. Tỳ-kheo vừa chạy ra khỏi nhà thì người 
chồng từ ngoài về nhà, thấy vợ mình lộ hình nằm ngửa ngủ, vật bất tịnh 
tiết ra bẩn thân, liên khởi ý nghĩ: Vợ ta nằm ngửa ngủ, vật bất tịnh tiết 
ra bẩn thân, mà Tỳ-kheo kia từ trong nhà gấp gáp chạy ra, chắc là đã 
phạm đến vợ ta. Ông liền đuổi theo Tỳ-kheo và hỏi: 

- Ông phạm vợ tôi rồi chạy phải không? 

T-kheo kia nói: 

- Cư sĩ đừng nói lời như vậy. Tôi không hề làm chuyện ấy. 

Cư sĩ nói: 

- Ông từ trong nhà tôi đi ra, tại sao nói không làm chuyện ấy? 

Cư sĩ liền đánh Tỳ-kheo đến gần chết. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiểm trách Tỳ-kheo khất thực kia: 
Tỳ-kheo khất thực, tuổi trẻ không biết gì. Sao không để ý hình tướng 
cửa ngõ, lại vào trong nhà người, có nữ nhân đang ngủ? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với Đức 
Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, ha trách 
Tỳ-kheo khất thực: 

- Ông làm điều phi pháp, phá oai nghi, chẳng phải Sa-môn, chẳng 
phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. 
Này Tỳ-kheo khất thực, tuổi nhỏ không biết gì, sao không xem xét 
tướng cửa ngõ, vào trong nhà người, có nữ nhân đang ngủ? 


1162 BỘ LUẬT 3 





Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, ta vì Tỳ-kheo khất thực chế định phép tắc khất 
thực. 

Tỳ-kheo nên tùy thuận như vầy: 

Nếu Tỳ-kheo khất thực, vào thôn khất thực, thì sáng sớm rửa tay 
sạch, đến chỗ giá máng y, một tay dở y lên, một tay kéo lấy, trương y ra, 
đập giữ, xem coi đừng để rắn rít ở trong ấy. Sau đó mới mặc, cột giây 
lưng. Tăng-kỳ-chi, Uất-đa-la-tăng, cũng trương ra đập giũ rồi mặc. Xếp 
Tăng-già-lê đội lên đầu, hoặc phủ trên vai. Rửa sạch bát để vào trong 
đấy; hoặc dùng khăn tay gói, hay để trong đãy đựng bát. Cất áo lót, rửa 
chân, cất giày dép, chăn chiên. Lấy guốc dép đi đường. Tỳ-kheo nên 
cầm then cửa đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, xô thử, nếu không chắc 
thì đóng lại. Nếu chắc, thì buộc giây phía trong, rồi nhìn xung quanh, 
không có người thì giấu cái móc khóa. Nếu có người thấy thì cầm đi, 
rồi tìm chỗ bảo đảm để cất. (933a1) Trên đường đi, thường tư duy thiện 
pháp. Gặp người nên hỏi chào: “Thiện lai!” Nếu gần đến tụ lạc, thì tạm 
đứng qua một bên đường, để bình bát xuống đất, lấy Tăng-già-lê trương 
ra đập giũ, sau đó mới mặc. Bên cạnh thôn, nếu có tiệm bán đồ dùng, 
hay có nhà, có thợ thuyền, thì cởi guốc dép đi đường gởi nơi đó. Khi 
vào xóm, nên xem xét tình hình ngõ hẻm, nơi chỗ trống, nơi nhóm chợ, 
nơi cổng chợ, hình tướng của xóm làng. Khi vào nhà bạch y thì nên để 
ý hình tướng của cửa thứ nhất, cho đến cửa thứ bảy. 

Có Tỳ-kheo khất thực, vào trong nhà người, gió thổi y tuột khỏi 
vai. VỊ kia sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Đức Phật dạy: 

- Không nên sửa lại y ngay trước mặt người nữ mà phải quay vào 
vách. 

Có Tỳ-kheo khất thực, tay bên hữu bưng bát, tay bên tả nắm cây 
gậy, bị lộ hình. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Nên bưng bát tay bên tả, còn tay bên hữu 
nắm gậy. 

Có Tỳ-kheo khất thực đứng giữa đường, khiến cho nam nữ phải 
tránh đường. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Sa-môn Thích tử không biết hổ 
thẹn, không có yểm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh 
pháp nào như vậy trong khi đứng giữa đường, khiến cho nam nữ phải 
tránh? Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo khất thực, không nên đứng giữa đường. 

Khi Đức Thế Tôn dạy không nên đứng giữa đường, có vị lại đứng 
chỗ vắng. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1163 





Đức Phật dạy: 

- Không nên đứng như vậy. Nên đứng chỗ có người thấy. 

Có Tỳ-kheo khất thực đến nhà người, chủ nhà đem thức ăn ra, 
Hiển vội bước đến trước để nhận. Các cư sĩ thấy cơ hiểm: Sa-môn Thích 
tử không biết yểm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh 
pháp nào như vậy? Bước tới vội vã để nhận thức ăn, giống như chết 
đó1? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo khất thực không nên nhận thức ăn như vậy. Hoặc có 
người nữ, người bệnh, người có thai, người bổng con, hoặc trời mưa, 
hoặc người ấy hai tay cầm đồ vật, hoặc đất bị bùn nước, nên gọi Tỳ- 
kheo đến, Tỳ-kheo nghi, không dám bước đến trước để nhận. Đức Phật 
dạy: 

- Nếu họ gọi thì nên đến để nhận. 

Có Tỳ-kheo khất thực nhận được cơm khô, bột bánh, thịt cá để 
chung một chỗ. Tỳ-kheo khác thấy gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên để chung lại một chỗ như vậy. Nếu chỉ có một cái bát 
thì nên dùng lá cây hay vỏ cây hoặc lá mía ngăn ra. Hoặc dùng bát kế 
hay bát nhỏ để đựng. Bột bánh thì nên lấy khăn tay gói lại. 

Có Tỳ-kheo khất thực đến nơi đại gia khất thực. Cư sĩ thấy cơ 
hiểm nói: Sa-môn Thích tử không biết yểm túc mà tự nói tôi biết chánh 
pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi đến đại gia khất 
thực, tợ như lúc mất mùa đói kém? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên lựa đại gia (nhà giàu) mà khất thực. Nên theo thứ tự 
mà xin. Không được lựa chọn như vậy. 

Có Tỳ-kheo khất thực, nài nỉ xin cho được mới đi. Các cư sĩ thấy 
vậy, cơ hiểm nói: Sa-môn thích tử không biết hổ thẹn, không có yểm 
túc mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, 
trong khi đến người cưỡng ép xin cho được mới đi, giống như lúc cơm 
gạo khan hiếm? Các Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. Nếu biết sẽ được, thì nên đợi. 

Tỳ-kheo khi quay về, nên để ý cửa thứ nhất, cho đến tướng của 
đống rác. Ra khỏi thôn, đến lấy đôi guốc đi đường để mang. Để bình 
bát bên đường, xếp Tăng-già-lê, vắt lên vai hoặc đội trên đầu. Khi đi 
đường nên tư duy thiện pháp. Nếu gặp người nên nói: “Thiện lai!” để 
chào hỏi. Tỳ-kheo khất thực kia, đối với chỗ thường ngồi để ăn, nên 
đến quét cho sạch, rưới nước, đồ đựng nước, đồ đựng thức ăn thừa, ghế 


1164 BỘ LUẬT 3 





ngồi, hòn đá rửa chân, vật chùi chân, khăn lau đâu vào đó. Thấy Tỳ- 
kheo khất thực khác đến nên đứng dậy ra ngoài đón rước, bưng bình bát, 
để vào chỗ để bát, hay treo lên, lấy y trương ra xem, đừng để đất bụi, 
bùn, chim làm bẩn. Nếu có bẩn cần lau thì phải lau, cần vuốt thì vuốt, 
cần đập giũ thì đập giũ, cần giặt thì giặt; giặt rồi vắt nước phơi khô để 
trên giường giây, giường cây. Vị kia nên mời Tỳ-kheo khất thực ngồi, 
đưa đồ đựng nước, đưa nước, đưa đá rửa chân, khăn lau chân, lấy guốc 
dép để bên tả, đừng để chỗ bùn bẩn, nước văng. Nếu có nước văng nên 
đời đến chỗ khác. 

Vị kia vì Tỳ-kheo khất thực rửa chân rồi, thì nên đem đồ đựng 
nước, đá rửa chân, các vật hoàn lại chỗ cũ. Nên dùng tháo đậu rửa tay 
cho sạch rồi trao nước cho Tỳ-kheo khất thực, kế đó trao thức ăn cho 
họ. 

Khi vị ấy ăn nên cung cấp các thứ cần dùng. Nếu có nước sữa 
đông, nước sữa trong, giấm, hoặc muối hay rau thì nên trao cho vị ấy. 
Nếu trời nóng thì nên quạt, cần nước nên đưa nước. Nếu gần quá nửa 
ngày thì nên cùng ăn. 

Tỳ-kheo khất thực ăn rồi nên lấy bát, mời rửa tay. Mình ăn xong, 
còn thừa thức ăn nên cho người, hoặc phi nhân, hoặc đổ chỗ đất không 
có cỏ, hay chỗ nước không trùng. Rửa đồ đựng thức ăn dư, để lại chỗ 
cũ. Nên để ghế ngôi, ghế rửa chân, đồ đựng nước, các vật trở lại chỗ cũ, 
quét dọn chỗ ngồi ăn cho sạch. 

Có vị dùng bát đựng thức ăn dơ bị loại bỏ. Tỳ-kheo khác thấy 
gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng bát để loại bỏ đồ dơ. Nên dùng cái mâm để rửa 
hay lau quét. Bình bát thì để cho thanh khiết thọ trì. 

Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo khất thực cùng ăn chung một chỗ. 
Có con chó có chửa, thấy đồ ăn muốn ăn mà ăn không được, vì đói nên 
thai bị trụy. Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Khi ăn, nếu có người hay phi nhân, nên cho ăn. Cho đến dù chỉ 
một vắt cơm. Nay ta vì Tỳ-kheo khất thực qui định pháp thức nên tùy 
thuận. Nếu không tùy thuận thì sẽ như pháp trị. 

4. A-lan-nhã 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo A-lan-nhã, lười biếng, không có sở hữu bất 
cứ một thứ gì, không có đổ đựng nước, không có vật rửa chân, cũng 
không để lại thức ăn dư. Cách trú xứ không xa, có một số đông bọn 
cướp đang đi ngang qua đây. Một người trong bọn nói với các người 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1165 





khác: Thường pháp của Sa-môn Thích tử là có đỗ đựng nước, đồ rửa 
chân. Cũng có thức ăn dư. Chúng ta hãy đến đó, nếu được thức ăn thì 
cùng ăn. Bọn giặc đến hỏi: 

- Ông có nước không? 

- Có đồ rửa chân không? 

- Không. 

- Có thức ăn dư không? 

- Không. 

Bọn giặc nói: 

- Ông ở tại chỗ A-lan-nhã mà không có nước, không có đồ rửa 
chân, không còn thức ăn hay sao? 

Bọn giặc liền đánh Tỳ-kheo gần chết. Các Tỳ-kheo nghe, trong 
đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới biết hổ thẹn, hiểm 
trách Tỳ-kheo A-lan-nhã: Thầy biếng nhác. Tại sao ở chỗ A-lan-nhã 
mà không có nước, không có đồ đựng nước, không có thức ăn dư? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật 
dùng nhân duyên tập hợp Tăng Tỳ-kheo ha trách Tỳ-kheo A-lan-nhã 
kia: 

- Ngươi làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
của Sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao nhác nhớm, ở chỗ A-lan-nhã mà không có đồ 
đựng nước, cho đến không có thức ăn dư? 

Dùng vô số phương tiện ha trách Tỳ-kheo A-lan-nhã rồi, Đức Phật 
bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, ta vì Tỳ-kheo A-lan-nhã quy định pháp chế, Tỳ- 
kheo A-lan-nhã phải tùy thuận. 

Nên tùy thuận như vây: 

- Nếu Tỳ-kheo A-lan-nhã vào xóm khất thực,?°! sáng sớm rửa tay 
sạch, đến chỗ giá máng y, một tay đỡ y, một tay kéo y, lấy y trương ra 
và đập giũ, xem coI, đừng để có rắn, trùng, rồi mới mặc, cột giây lưng. 
Lấy tăng-kỳ-chi, Uất-đa-la-tăng trương ra đập giũ xem, xếp (934al) 
Tăng-già-lê đội lên đầu hay vắt trên vai, rửa bình bát cho sạch, bỏ vào 
trong đấy, hay dùng khăn tay gói lại. Nếu đấy của bình bát đầy rồi. Cất 
áo lót, rửa chân. Cất guốc dép, chăn chiên. Lấy guốc đi đường, gậy phá 
sương móc. Tỳ-kheo nên cầm khóa cửa ra ngoài phòng, đóng cửa, xô 
thử xem đã chắc chưa; nếu chưa chắc thì khép hai cánh cửa lại cho chắc, 


2031. Quy định như pháp khất thực, đoạn trên. 


1166 BỘ LUẬT 3 





kéo cái giây bỏ bên trong. Nhìn xung quanh, nếu không thấy có người 
thì nên giấu cái móc khóa. Nếu thấy có người thì nên cầm theo, tìm chỗ 
nào bảo đảm thì cất. Trên đường đi luôn luôn tư duy pháp lành. Nếu gặp 
người nên nói: “Lành thay!” để chào hỏi. Nếu đến gần tụ lạc thì nên 
đứng tạm một bên đường, để bình bát xuống đất, lấy Tăng-già-lê trương 
ra đập giữ xem coi, sau đó mới mặc. Nếu gần bên thôn có tiệm bán đồ 
dùng, hay có nhà, có thợ, thì nên cởi guốc đi đường, gậy phá sương móc, 
gởi nơi đó. Khi vào trong thôn, nên để ý xem tình hình đường hẻm, nơi 
chỗ trống, chợ búa, cửa ngõ, đống rác. Vào nhà bạch y nên để ý xem 
tướng trạng cửa thứ nhất, cho đến cửa thứ bảy. 

Tỳ-kheo A-lan-nhã đến trong nhà người, bị gió thổi, y rớt xuống. 
VỊ sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Đức Phật dạy: 

- Không nên sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Nên quay vào 
vách. 

Tỳ-kheo A-lan-nhã dùng tay bên hữu bưng bát, tay bên tỉ cầm 
gậy, bị lộ hình. Đức Phật dạy: 

- Không nên cầm như vậy, nên dùng tay bên hữu cầm gậy, tay bên 
tả bưng bát. 

Tỳ-kheo A-lan-nhã đứng giữa đường, khiến cho người nam kẻ 
nữ phải tránh qua một bên. Các cư sĩ thấy cơ hiểm, nói: Sa-môn thích 
tử không biết hổ thẹn, không nhàm chán biết đủ, mà tự nói là tôi biết 
chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi đứng giữa 
đường đi khiến người nam kẻ nữ phải tránh bên đường? Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo A-lan-nhã không nên đứng giữa đường. 

Khi Đức Thế Tôn dạy không nên đứng giữa đường, thì có vị lại 
đứng chỗ vắng. Đức Phật dạy: 

- Không nên đứng như vậy. Nên đứng chỗ có người thấy. 

Tỳ-kheo A-lan-nhã thấy người ta đem thức ăn ra, liền bước đến 
trước họ nhận. Cư sĩ thấy cơ hiểm nói: Sa-môn thích tử không biết hổ 
thẹn, không nhàm chán, biết đủ, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng 
có chánh pháp nào như vậy trong khi nhận thức ăn vội vàng bước tới 
như lúc lúa gạo khan hiếm vậy? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo A-lan-nhã không nên đến trước người đón nhận thức ăn 
vội vàng như vậy. 

Trường hợp người nữ có thai, hay đang bổng con, hoặc lúc trời 
mưa, hoặc hai tay cầm đồ vật, hay đất có bùn nước họ kêu Tỳ-kheo đến. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1167 





Tỳ-kheo nghi, không dám bước đến trước để nhận. Đức Phật dạy: 

- Nếu họ kêu thì nên đến. 

Có Tỳ-kheo A-lan-nhã nhận được cơm khô, bột bánh, cá thịt, để 
chung một chỗ, Tỳ-kheo khác thấy gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên tập trung để một chỗ như vậy. Nếu chỉ có một bát thì 
nên dùng vật ngăn lại, như lá cây, vỏ cây, hoặc lá mía, hoặc cái bát kể, 
hoặc cái bát nhỏ. Bột bánh thì nên lấy khăn tay bao lại. 

Có Tỳ-kheo A-lan-nhã đến đại gia khất thực, các cư sĩ thấy cơ 
hiểm: Sa-môn thích tử không biết hổ thẹn, không có nhàm chán, biết 
đủ, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, 
trong khi lựa đại gia đến khất thực như lúc cơm gạo khan hiếm vậy? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên lựa nhà giàu đến khất thực. Nên khất thực tuần tự 
chứ không nên lựa chọn. 

Có Tỳ-kheo A-lan-nhã nài nỉ xin cho kỳ được mới đi. Các cư sĩ 
thấy cơ hiểm: Sa-môn thích tử không biết hổ thẹn, không có yểm túc, 
mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong 
khi đến người nài nỉ xin cho kỳ được mới chịu đi, giống như lúc gạo cơm 
khan hiếm vậy? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên nài nỉ như vậy. Nếu biết sẽ nhận được thì nên chờ. 

Khi vị kia nhận được thức ăn, suy nghĩ như vầy: Đây là giặc. Tự 
mình ăn thức ăn này! 

Khi ra về, nên để ý tướng trạng cửa thứ nhất cho đến tướng đống 
phân. Nếu ra khỏi thôn thì nhớ lấy lại đôi guốc đi đường, cây gậy phá 
sương móc, rồi đứng tạm bên đường, để bát xuống đất, xếp Tăng-già- 
lê lại, vắt trên vai hay đội trên đầu. Khi đi, nên luôn luôn tư duy thiện 
pháp. Nếu thấy người nên nói: “Thiện lai!” để chào hỏi. Vị Tỳ-kheo 
A-lan-nhã kia thường thọ thực nơi chỗ nào thì nên đến đó quét dọn cho 
sạch sẽ, nước phải đầy đủ, đồ rửa, đồ đựng thức ăn dư, giường ghế ngôi 
nên đủ, đá rửa chân, đồ đựng nước, khăn lau chân. Nếu thấy vị A-lan- 
nhã khác đến phải đứng dậy ra ngoài xa nghĩnh đón, rước lấy bình bát, 
chân đế của bát, dụng cụ của bát, lấy y trương ra xem, đừng để đất, 
bùn, bụi, hay phân chim làm nhơ bẩn. Nếu có bẩn, nên lau thì lau, nên 
vuốt thì vuốt, nên đập giũ thì đập giũ, nếu cần giặt thì giặt. Giặt rồi nên 
vắt khô nước rồi phơi để nơi giường giây, giường cây. Tỳ-kheo nên mời 
Ty-kheo A-lan-nhã ngầi, mời nước, mời rửa chân, đưa khăn lau chân, 
đem đôi guốc để phía bên tả, đừng để chỗ nước làm văng bẩn, nếu có 


1168 BỘ LUẬT 3 





bùn bẩn thì nên đời. 

Vị kia vì Tỳ-kheo A-lan-nhã phục vụ rửa chân rồi, thì nên đem đồ 
đựng nước, đá rửa chân, và các đồ vật để lại chỗ cũ. Vị kia nên dùng 
tháo đậu rửa tay cho sạch rồi, để riêng thức ăn dư nơi chỗ tịnh khiết. 
Nếu có cướp đến thì mời ngồi. Trao nước cho Tỳ-kheo A-lan-nhã. Kế 
đó mời khách Tỳ-kheo ăn. Khi khách Tỳ-kheo ăn, nên cung cấp những 
thức cần dùng. Nếu có nước lạc tương, nước thanh lạc tương, giấm, 
muối, rau thì mời khách Tỳ-kheo; nếu trời nóng thì quạt, cần nước thì 
đưa nước. Nếu gần quá giữa ngày thì nên cùng ăn. Tỳ-kheo A-lan-nhã 
ăn xong nên vì họ thu bát, mời rửa tay. Mình ăn xong, nếu thức ăn còn 
thừa thì nên cho người hay phi nhân, hoặc bỏ chỗ đất không có cỏ, hay 
trong chỗ nước không trùng, rửa đồ đựng thức ăn dư. Giường ghế, đá rửa 
chân, đồ đựng nước, các thứ nên để lại chỗ cũ, rồi quét dọn chỗ ngồi ăn. 
Vị kia dùng bình bát đựng đồ nhơ bẩn để đem đổ. Tỳ-kheo khác thấy 
nhờm gớm. Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng bình bát đựng đồ nhơ. Nên dùng cái mâm bàn 
để đựng hay dọn quét, bình bát thì nên để cho tinh khiết mà thọ trì. 

Nếu có bọn giặc đến thì nên nói: Đây là nước, đây là vật rửa chân, 
đây là thức ăn, vì quý vị nên chúng tôi lưu lại riêng một cách sạch sẽ, 
nếu cần ăn thì ăn. 

Bọn giặc hỏi A-lan-nhã: 

- Bấy giờ là canh mấy của đêm? 

Tỳ-kheo kia không thể trả lời được nên hổ thẹn. Các Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo ở nơi A-lan-nhã nên khéo biết thời tiết của đêm. 

Bọn giặc hỏi A-lan-nhã: 

- Đây là phương nào? 

Tỳ-kheo A-lan-nhã không biết để trả lời nên hổ thẹn. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo A-lan-nhã nên khéo biết tướng của phương hướng. 

Bọn giặc hỏi Tỳ-kheo: 

- Ngày nay sao gì? 

Tỳ-kheo A-lan-nhã không biết để trả lời. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo A-lan-nhã nên khéo biết tính tú. 

Tỳ-kheo A-lan-nhã ưa thích nằm ngủ. Các Tỳ-kheo bạch Phật 
Đức Phật dạy: 

- Tỳ-kheo A-lan-nhã không nên sống như vậy. Đầu đêm, cuối 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1169 





đêm, nên kỉnh tâm tư duy. Nay Ta vì Tỳ-kheo A-lan-nhã quy định pháp 
tắc của A-lan-nhã. Tỳ-kheo A-lan-nhã nên như pháp mà tùy thuận. Nếu 
không tùy thuận sẽ như pháp trị. 

5. Am Thực 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ có cư sĩ mời chúng Tăng thọ thực vào sáng ngày mai. 
Trong đêm đó sắm sửa đủ các thức ăn ngon bổ, sáng sớm đến báo cáo 
là giờ ăn đã đến. Các Tỳ-kheo khi thọ thực một cách lộn xộn. Có vị ngồi 
rồi. Có vị mới ngồi. Có vị sớt thức ăn rồi. Có vị mới sớt thức ăn. Có vị ăn 
rồi. Có vị mới ăn. Có vị đã đi khỏi. Có vị sắp sửa đi. Có vị ra khỏi. Có 
vị sắp ra đi. Đàn-việt không biết vị nào đã ăn, vị nào chưa ăn. Các cư sĩ 
đều cơ hiểm nói: Sa-môn Thích tử không biết hổ thẹn, không có nhàm 
chán, không biết đủ, tự nói, Tôi biết chánh pháp. Nhận sự thỉnh mời của 
đàn-việt mà đi lộn xộn. Có vị ngồi rồi. Có vị mới ngồi. Có vị sớt thức ăn 
rồi. Có vị mới sớt thức ăn. Có vị ăn rồi. Có vị mới ăn. Có vị đã đi khỏi. 
Có vị sắp sửa đi. Có vị ra khỏi. Có vị sắp ra đi. Khiến cho Đàn-việt 
không biết ai đã được sớt, ai chưa được sớt, ai đã ăn, ai chưa ăn. 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, ha trách các 
Tỳ-kheo thọ thỉnh kia: 

- Nhận sự thỉnh mời của đàn-việt mà đi lộn xộn. Có vị ngôi rồi. 
Có vị mới ngồi. Có vị sớt thức ăn rồi. Có vị mới sớt thức ăn. Có vị ăn 
rồi. Có vị mới ăn. Có vị đã đi khỏi. Có vị sắp sửa đi. Có vị ra khỏi. Có 
vị sắp ra đi. Khiến cho đàn-việt không biết ai đã được sớt, ai chưa được 
sớt, ai đã ăn, ai chưa ăn? 

Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau, ta vì các Tỳ-kheo quy định pháp thức của bữa 


Các Tỳ-kheo nên tùy thuận pháp thức khi thọ thực. 

Pháp thức như sau: 

- Nếu Tỳ-kheo muốn đến chỗ thọ thỉnh thì nên đến chỗ chúng 
Tăng thường tiểu thực hay đại thực, mà đứng nơi dễ thấy. Khi đàn-việt 
đến báo giờ thọ thực thì Thượng tọa phải theo thứ tự đi trước như đàn 
nhạn.”? Nếu Thượng tọa bận đại tiểu tiện thì phải đợi. 

VỊ hạ tọa kia đi trước, vừa nói chuyện vừa đi, hoặc trước hoặc sau, 


2032. Bản cao ly: tượng hàng Ấ#ƒT, như đàn voi. Bản Tống-Nguyên-Minh: như nhạn hàng, bầy 
nhạn. 


1170 BỘ LUẬT 3 





hoặc lật ngược y, hoặc y quấn cổ, hay trùm đầu, hay phủ cả hai vai, 
hoặc mang giày dép. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy, nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, 
và đi sau. 

Nếu có bận việc Phật, việc Pháp, việc Tăng hay chăm sóc Tỳ- 
kheo bệnh thì Đức Phật dạy: 

- Bạch Thượng tọa, rồi đi trước. 

Có vị có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nhưng e ngại không dám thưa 
hỏi để đi. Đức Phật dạy: 

- Nếu có nạn sự như vậy, thưa hỏi hay không thưa hỏi, cho phép 
được đi. 

Có vị đến chờ thọ thực, tụ họp đứng lộn xộn. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy, nên theo thứ tự. 

Thượng tọa ngồi rồi, nên xem trung tọa, hạ tọa, đừng để ngồi 
không như pháp, không khéo che thân. Nếu có vị nào ngồi không như 
pháp, không khéo che thân, nên búng ngón tay kỉnh giác họ, hoặc nhờ 
người nói cho họ biết để họ ngồi đúng pháp. Trung tọa ngồi rồi nên xem 
Thượng tọa hạ tọa, đừng để ngồi không như pháp, không khéo che thân. 
Nếu có vị nào ngồi không đúng pháp, không khéo che thân thì nên búng 
ngón tay kỉnh giác họ, hoặc nhờ người nói cho họ biết, để họ ngồi đúng 
pháp. Hạ tọa ngồi rồi cũng như vậy. 

Đến bữa ăn, Tỳ-kheo không có bát, nên mượn bát để ăn. Có Tỳ- 
kheo đến bữa ăn không rửa bát, bị rắn phun nọc độc trong bát, Tỳ-kheo 
ăn xong mắc bệnh. Đức Phật dạy: 

- Không nên không rửa bát trước khi ăn. Nên rửa sạch rồi mới 
ăn. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo ham muốn sự cung kính nên đến sau, khiến 
các Tỳ-kheo thấy phải đứng dậy. Nếu vị nào chưa đến thì cho phép vị 
ngồi gần kéo chiếc ghế ấy ra. 

Nếu đàn-việt dâng trái cây cho Thượng tọa thì nên hỏi trái cây 
nà y đã tác tịnh”? chưa? Nếu nói chưa tịnh, thì Thượng tọa nên khiến họ 
làm tịnh. Nếu nói đã tác tịnh rồi thì nên hỏi: “Thí chủ đem đến cho vị 
nào?” Nếu nói đem đến cho Thượng tọa thì Thượng tọa tùy ý xử dụng. 
Nếu nói đem đến cho Tăng thì phải phổ biến cho Tăng biết. Nếu đàn- 
việt dâng Thượng tọa các thứ canh thì nên hỏi: “Đem đến cho ai?” Nếu 
nói cho Thượng tọa, thì tùy ý xử dụng. Nếu nói cho Tăng thì phải phổ 
biến cho Tăng biết. 


2033. Năm pháp tác tịnh trái cây, xem trên, Chương vii, về thuốc. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1171 





Tỳ-kheo nào không nhận được thức ăn, cho phép Tỳ-kheo ngồi 
sát cạnh hỏi giùm. Nếu hỏi mà không có, vị ngồi cạnh ấy sớt phân nửa 
phần ăn của mình để cho. 

Các Tỳ-kheo nhận vừa được thức ăn, liền ăn. Cư sĩ thấy vậy cơ 
hiểm: Sa-môn thích tử không biết hổ thẹn, không có yểm túc, mà tự nói 
tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy trong khi nhận 
được thức ăn liền ăn, giống như lúc gạo cơm khan hiếm đói khát? Các 
vị bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Nên xướng lên để cùng ăn một lần. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo chỉa cùi chõ lên để ăn, trở ngại vị ngồi gần. 
Các Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 

- Không nên chỉa cùi chõ lên mà ăn. Nên khép cùi chõ lại mà 
án. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo ho khạc lớn tiếng, văng nước miếng trúng vị 
ngồi gần. Các Tỳ-kheo gớm, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên ho khạc như vậy. Nên từ từ khạc nhổ. 

Khi ăn, trái cây hay rau còn thừa, vị ấy bỏ bừa bãi bẩn đất. Đức 
Phật dạy: 

- Không nên bỏ như vậy. Thức ăn còn thừa nên gom lại gần bên 
chân. Đến khi đi ra, đem ra ngoài bỏ. 

Có vị bỏ lung tung, đổ nước rửa bát bẩn đất. Đức Phật dạy: 

- Không nên đổ nước như vậy. Nên dùng cái thau để chứa rồi đem 
ra ngoài đổ. 

Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo và nhóm sáu Tỳ-kheo đến trong nhà 
bạch y, cùng ngồi trên một cái ghế dài để ăn. Một trong nhóm sáu Tỳ- 
kheo đứng dậy mà không nói với vị ngồi cạnh biết nên cái ghế bị ngã 
xuống đất, khiến mọi người đều bị té, lộ hình. Các Tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

- Không nên đứng dậy như vậy. Nên nói cho các người khác biết 
để đề phòng. 

Có Tỳ-kheo ăn xong, im lặng bổ đi.” Cư sĩ không biết thức ăn 
có ngon hay không ngon, ăn có đủ hay không đủ. Các cư sĩ cơ hiểm nói: 
Các ngoại đạo đều khen ngợi sự bố thí, tán thán đàn-việt, mà Sa-môn 
Thích tử ăn rồi im lặng bỏ đi, khiến cho chúng tôi không biết ăn ngon 
hay không ngon, ăn đủ hay không đủ. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

- Không nên ăn rồi im lặng mà đi. Nên vì đàn-việt nói công đức 


2034. Pali, Vin.ii. 212: bhattagge na anumodanti, ăn xong, không tụng tùy hỷ. 


1172 BỘ LUẬT 3 





bố thí, cho đến nói một bài kệ. 
Nếu vì lợi nên thí, 
Lợi đây chắc sẽ được. 
Nếu vì lạc nên thí, 
Sau chắc được khoái lạc. 

Khi Đức Thế Tôn dạy, nên nói công đức cúng dường, bấy giờ mọi 
người đều cùng nói, tạo nên sự ôn ào. Đức Phật dạy: 

- Không nên loạn thuyết như vậy. Chỉ có vị Thượng tọa nói mà 
thôi. Nếu Thượng tọa không thể nói thì vị nào có khả năng nói được thì 
nói. Nếu Thượng tọa không nói thì phạm đột-kiết-la. Nếu Thượng tọa 
nói được mà không nói cũng phạm đột-kiết-la. 

Khi vị kia nói công đức bố thí, các vị khác đều bỏ đi. Có vị an tọa, 
hoặc chỗ vắng, hoặc chỗ khuất; hoặc cùng người nữ, tại chỗ không có 
người nam quen biết nói pháp quá năm, sáu lời với người nữ lẳng 1ơ”°3, 
nên bị người cơ hiểm, chê trách nói với các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

- Khi nói công đức bố thí, các Tỳ-kheo không nên bỏ đi. Nếu có 
việc gấp thì bốn Thượng tọa nên đợi nhau, các vị khác có thể đi. Nếu vì 
việc Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi bệnh nên bạch cho biết rồi sau đó 
mới đi, hay sai Tỳ-kheo khác đi. Nếu đàn-việt muốn nói pháp bố thí thì 
nên khen ngợi sự bố thí. Nếu muốn nói pháp đàn-việt thì nên khen ngợi 
pháp đàn-việt. Nếu muốn nói pháp cõi trời thì nên khen ngợi cõi trời. 
Nếu muốn nghe việc quá khứ của tổ phụ thì nên khen ngợi tổ phụ quá 
khứ. Nên vì đàn-việt khen ngợi sự bế thí, tán thán đàn-việt, khen ngợi 
Phật Pháp Tăng với đàn-việt. Từ nay ta vì các Tỳ-kheo nói về pháp 
thức ẩm thực.?° Các Tỳ-kheo nên tùy thuận. Nếu không tùy thuận sẽ 
như pháp trị. 

6. Nhuộm Y 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo mặc y để bẩn, Đức Phật cho phép dùng đất 
phèn,” hoặc tro hay đất, hay phân bò để giặt. Có vị dùng đá hay các 
vật thô nhám để giặt nên y bị rách. Đức Phật dạy: 

- Không nên dùng đá hay vật thô nhám để giặt y, mà nên dùng 
loại đá mịn để giặt. Nếu y bị bay màu thì nên nhuộm lại. Hoặc nhúng 
bùn, hay dùng vỏ cây đà-bà, vỏ cây bà-trà, kiển-đà-la, tất bát, a-ma- 


2035. Tỳ-kheo, Ba-dật-để 9. 
2036. Thực thượng pháp  L-}Èš. Pali: bhattaggavatta 
2037. Lỗ thổ Kí '-, đất mặn, đất có vị muối. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHẦN, Phần 3 1173 





x x ` ^ ^ + A“ ^? ^ 
lặc,“”8 hoặc dùng gốc cây, hay có thiến””” để nhuộm. 
⁄ . ^ ⁄ + ` c4 ` Z ^ ^ ^ 
Có vị ngâm nước để ngoài nắng chờ cho nóng để nhuộm. Không 
đủ kiên nhân chờ lâu. Đức Phật dạy: 
- Không nên ngâm như vậy, mà nên nấu. 
Có vị không biết nấu thế nào. Đức Phật dạy: 
^ ` Z* Ầ» z* _^” ~ Z* 1 À Z* ^ 
- Nên dùng cái nồi hay cái cấm-mãn,”*° cái bình đồng, cái vạc để 


⁄ 


nấu. 
Bấy giờ có vị nấu, vì miếng vỏ cây lớn quá bổ không lọt. Đức 
Phật dạy: 


- Dùng búa chẻ nhỏ ra. 

Nếu nước sôi trào ra thì lấy cây đè xuống. 

Có vị không biết chín hay chưa. Đức Phật dạy: 

- Nên lấy hai, ba giọt nhiểu vào nước lạnh. Nếu chìm, tức là chín. 
Rồi lược lấy nước. 

Có vị không biết lược để chỗ nào. Đức Phật dạy: 

- Lược vào trong bồn. 

Nếu xuống luôn cả nước và cặn, thì nên lấy cái chỗi ngăn. Nếu 
chỗi yếu, thì lấy cây phụ. 

Khi lọc có vị vừa lọc vừa bưng bồn, nhọc mệt. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Nên một người lược, một người bưng bồn. 
Nếu nóng thì dùng đồ cầm cho khỏi nóng. 

Có vị để nước lạnh, nước nóng chung lại một chỗ, nên nước nhuộm 
bị hư. Đức Phật dạy: 

- Không nên để như vậy. Nước lạnh, nước nóng nên để riêng. 
Làm cho nguội rồi mới hòa lại. 

Có vị bỏ luôn vào nước nhuộm để nhuộm. Nước nhuộm bị hư. Đức 
Phật dạy: 

- Không nên nhuộm như vậy. Nên lấy riêng ra một ít để nhuộm. 

Có vị nhuộm xong trải dưới đất, bị hư màu. Đức Phật dạy: 

- Không nên làm như vậy. 

Có vị lại trải trên cỏ, khiến cho cỏ bị hư. Có vị trải trên rơm trên 
lá khiến cho màu sắc không đều. Đức Phật dạy: 

- Không nên trải như vậy. Nên trải trên y-lê-diên-đà, mạo-la, 
mạo-mạo-la, hoặc trên cù-lâu,?” hoặc lấy một trong mười chiếc y trải 


2038. Các loại cây: đà-bà £%, bà-trà Ö#Zš, kiển-đà-la ##llÉã#E, tất bát St, a-ma-lặc lƒJ##ÿ): 
2039. Thiến thảo ZÄ#ñï; loại cỏ dùng để nhuộm. 

2040. Cấm-mãn #§ÿñ; Pali (Sk) kumbha (9), cái ghè. 

2041. Xem Chương về da thuộc. 


1174 BỘ LUẬT 3 





lên trên đất, rồi trải chiếc y nhuộm lên, hoặc phơi trên giây. Có vị cần 
giây. Phật cho phép sắm giây. Cần thẻ cho làm thẻ. Có vị cần cái móc 
kết vào đầu y. Phật cho phép làm các móc. Nếu nước nhuộm không đều 
thì phải trộn cho đều. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đang nhuộm y, vì có việc cần nên quay lưng 
về phía khác, khiến thuốc nhuộm y không đều. Có Tỳ-kheo nọ thấy vậy 
mà không nói vì trước đó có sự bất bình với Tỳ-kheo này, vì vậy khiến 
cho y kia bị hư hoại. Các Tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Người thấy, nên trộn giùm hay nói cho vị 
kia biết. 

Tỳ -kheo kia nhuộm y rồi không dọn dẹp nồi, cấm-mãn, bình đồng, 
bổn vạc, búa, giây, thẻ, y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mao-la, bèn bỏ đi. 
Đức Phật dạy: 

- Không nên không dọn dẹp mà bỏ đi. Nên dọn đẹp rồi sau đó mới 
đi. Nếu người khác cần thì nên cho. 

Có vị nhộm y rồi, không quét dọn chỗ nhuộm y, khiến cho đất 
không sạch. Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Nên quét dọn rồi mới đi. 

Có vị mặc y mới mà quét đất khiến cho y bị bẩn. Đức Phật dạy: 

- Không nên mặc y mới, nên mặc y cũ để quét. Nếu không có y 
riêng thì nên mặc y của Tăng. 

Có vị quét ngược gió, bụi bay bẩn thân. Đức Phật dạy: 

- Không nên quét như vậy. Nên quét thuận theo chiều gió. 

Có năm cách quét đất không được phước đức lớn: Không biết 
nghịch gió, thuận gió mà quét; không quét hết dấu chân; không trừ hết 
rác; không để chổi lại chỗ cũ. Quét đất có năm pháp như vậy, không 
được phước đức lớn. 

Có năm pháp được phước đức lớn: Biết nghịch gió, thuận gió để 
quét; trừ hết dấu chân; trừ hết rác; để chổi lại chỗ cũ. Năm pháp như 
vậy được phước đức nhiều. Nếu Thượng tọa đứng dưới đuôi gió, nên 
nói: “Xin Ngài tránh qua một chút. Con cần quét đất.” 

- Nay ta vì các Tỳ-kheo nói pháp nhuộm y. Phải tùy thuận. Nếu ai 
không tùy thuận sẽ như pháp trị.”*° 


2042. Hết quyển 49. Hết phần iii. 


